Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đăng 
Giác Kinh Giảng Ký 


Kinh bản hội tập: 
Lão cư sĩ Hạ Liên Cư 


Chủ giảng: 
Lão pháp sư Thích Tịnh Không 


Thời gian: Tháng 11 Năm 1991 
Địa điểm: Đạo tràng Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba 


Chuyến dịch: Cư sĩ Thanh Trí 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 1 


Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị 
đông tu. 

Hôm nay, chúng tôi cảm thây vô 
cùng vinh hạnh, vui mừng vô hạn, 
được ở tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba 
này, cùng với quý đồng tu cùng nhau 
học tập đại kinh của Tịnh Tông. Bộ 
kinh này, trước đây ở tại Hoằng Pháp 
Đoàn, đã từng giảng qua một lần, 
cũng là ba mươi mấy lần mới giảng 
xong, mà khi đó những bộ băng 
cassette, đã nhanh chóng phô biến 
đến khắp rất nhiều quốc gia, địa 
phương. Đây là Tân G1a Ba chúng ta 
đã cùng với toàn thê giới kết pháp 
duyên thù thăng. 


Táp I 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lân này cư sĩ Lý Mộc Nguyên 
của quý Lâm yêu câu tôi đem bộ kinh 
lớn này giảng lại một lân nữa, mục 
đích là ở đâu? Vì lân trước chỉ lưu lại 
băng cassette, hy vọng lần này có thê 
để lại một bộ video tức là một bộ 
băng lục ảnh. Tôi nói: “Tốt lắm, 
chúng tôi sẽ làm tròn ước nguyện 
này”. Đương nhiên, những năm gần 
đây, việc niệm Phật tu trì của chúng 
ta, so Với cảnh giới của quá khứ có 
khác. Nói một cách khác, chúng ta 
đọc tụng bộ kinh lớn này, càng có thê 
thực hiện một cách thiết thực trong 
Cuộc sông của mình, có như vậy 
chúng ta mới đạt được lợi ích thù 
thăng chân thật của kinh điển. 

Hôm nay là ngày đầu khai kinh, 
vê phân nhân duyên, tôi thiết nghĩ 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta có thể tóm tắt rút øọn lại, vì 
trước đây đã giảng qua nhiều lân rôi; 
tâm lý của người thời nay, mà vIỆc 
học Phật cũng không ngoại lệ, nay tùy 
thuộc vào xu hướng của cả thời đại. 
Chúng ta vẫn phải cầu mới, cầu biến, 
câu nhanh. Trong Phật pháp tu học, 
chứng quả phải đạt ba nhu câu căn 
bản này. Bộ kinh này, pháp môn nảy, 
có thể nói răng vô cùng thích hợp. 
Thực tê mà nói, thế, xuất thể gian đệ 
nhất thù thăng, nhất định phải rất đơn 
giản, rất dễ dàng, giỗng như đại căn, 
đại bản của học thuật Trung Hoa. Đây 
là Dịch Kinh, “dịch” tức là dễ dàng, 
đơn giản, Phật pháp là nên giáo học 
tối thù thăng của thế và xuất thê gian, 
nó đương nhiên phải phù hợp với 
nguyên tắc này. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tuy răng đức Thế Tôn khi còn tại 
thế, đã vì chúng ta giảng kinh hơn ba 
trăm hội, thuyết pháp bốn mươi chín 
năm, nhưng chúng ta biết răng: Tổng 
kết lại, chăng ngoài Giới - Định - Tuệ 
Tam Học, cho thây đích thật là đơn 
giản, là dễ dàng. Tất cả kinh cũng chỉ 
là đem Giới - Định- Tuệ Tam Học vì 
chúng ta nói tường tận mà thôi. Khi 
diễn rộng ra tức là “Nhất Thiết Kinh” 
trong bổn tông, chỗ nói đến cũng tất 
đơn giản, toát yêu. Ngẫu Ích đại sư 
tổng hợp các kinh điển của Tịnh Tông, 
trong Di Đà Yếu Giải có chỉ rõ cho 
chúng ta Tín - Nguyện - Hạnh, có trái 
ngược với tổng cương lĩnh của Thế 
Tôn không? Đây là điêu mà chúng ta 
cân phải biết. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“[ín”, chúng ta phải tin GIới - 
Định - Tuệ; “Nguyện”, cũng là GIỚI - 
Định - Tuệ; “Hạnh”, cũng chắng rỜi 
Giới - Định - Tuệ. Quý vị hãy tỉ mỉ để 
thể hội vê ý nghĩa này, chúng ta mới 
có thể năm được tông cương lĩnh giáo 
dục của cả một đời của Thế Tôn. 
Chúng ta tu học vừa đơn giản và dễ 
dàng, vả lại chính đồng với lời của 
chư cỗ đức nói, vững vàng, nhanh 
chóng, khiến chúng ta cầu mới, câu 
biên, cầu nhanh; thật sự đã đạt được. 
Bộ kinh này, trong phân kinh văn nói 
cho chúng ta ba thứ chân thật, đây là 
điêu chúng ta cân phải chú ý đến. 

- Thứ nhất là “Khai hóa hiển thị 
chân thật chi tê”, câu này rất quan 
trọng. “Khai” là khai thị, Thê Tôn vì 
chúng ta khai đạo cũng tức là chỉ dạy 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cho chúng ta. “Hóa” là thành tích của 
giáo học, chúng ta nhận sự chỉ dạy 
của Thế Tôn, quả nhiên đã khởi dậy 
sự thay đôi. Sự giáo học của thể gian 
yêu câu sự thay đối về khí chất, còn 
sự giáo học của Phật pháp yêu câu 
chúng ta chuyên phàm thành Thánh. 
Cái chuyển này tức là chuyên biến, 
chúng ta hôm nay là phàm phu, sau 
khi nghe Phật khai đạo xong thì 
chúng ta liền có thê chuyền phàm phu 
thành Thánh nhân. Thánh nhân tức 
chúng ta thường gọi Phật, Bồ Tát, 
cũng tức là bảo người học Phật, nêu 
chắng phát tâm làm Phật, có thê nói 
sự học Phật của anh xem như luống 
công. Học Phật là phải thành Phật, 
cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật Như 
Lai, Di Đà Như Lai, nhất thiết chư 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật Như Lai không hai, không khác; 
đây là mục đích học Phật của chúng 
ta. Thiên Tông Trung Hoa thường nói: 
“Minh tâm kiên tánh, kiên tánh thành 
Phật”, điêu này đã nói rõ mục đích 
của việc tu học; mục đích là phải 
minh tâm kiến tánh, kiên tánh thành 
Phật. 

Trong kinh này nói: “Khai hóa 
hiển thị chân thật chi tế”, “chân thật 
chi tế” tức là Chân Như bản tánh. Câu 
nói này cùng với câu nói của Thiên 
Tông: “Minh tâm kiến tánh, kiến tánh 
thành Phật”, chắng có sai khác, chỉ là 
phương pháp chăng tương đồng. 
Thiên Tông dùng phương pháp Tham 
Cứu, Tịnh Tông dùng phương pháp 
Niệm Phật; niệm Phật so với tham 
cứu dễ dàng hơn quá nhiều, phương 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp dễ dàng, phương pháp đơn giản. 
Sự thành tựu giữa hai Tông, trên thực 
tế mà nói, chăng có khác nhau. Thậm 
chí chư cỗ đức nói, sự thành tựu của 
Niệm Phật siêu việt hơn Thiên Tông, 
câu nói này cũng không phải là vô lý, 
khi chúng ta thảo luận đến phần kinh 
văn, quý vị tự nhiên sẽ hiểu rõ. 

- Thứ hai là “Trụ chân thật tuệ”, 
cũng tức là bảo chúng ta tin tưởng 
Giới - Định - Tuệ. Chúng ta nguyện 
tu học Giới - Định - Tuệ, đây gọi là 
“trụ chân thật tuệ”. Chữ Trụ này là an 
trụ, trong tâm chúng ta an trụ; duy chỉ 
có an trụ nơi trí tuệ chân thật, nó mới 
tin sâu chăng nghi, nó mới nhiệt liệt 
mong ước, ngưỡng nộ truy câu Giới - 
Định - Tuệ Tam Học. Đây là nói, 
chúng ta tự mình tu học, chỗ đạt được 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những thành tựu lợi ích thù thắng: 
chúng ta đôi với người khác cũng 
phải chân thật không hư dôi. Trong 
kinh văn nói với chúng ta “Huệ đĩ 
chân thật chi lợi”, Huệ là hiến tặng 
cho người khác, cho họ gì đây? Cho 
họ sự lợi ích chân thật. Lợi ích chân 
thật tức là Đại Thừa Phật pháp; Phật 
pháp Đại Thừa của Tịnh Tông, chắng 
có øì chân thật hơn, chắng có gì thù 
thăng hơn. Bản kinh hội đủ ba thứ 
chân thật này, đây là một bộ kinh lớn 
vô cùng hy hữu, kinh văn không dài 
lãm, nội dung bao hàm tất cả pháp mà 
Thế Tôn đã nói trong bỗn mươi chín 
năm. Bắt luận là Hiển Giáo, Mật Giáo, 
Tông Môn, Giáo Hạ, đều năm trong 
quyền kinh này. Cho nên đây là tổng 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cương lĩnh của một Đại Tạng Giáo, 
muôn ngàn lân xin chớ sơ suất. 

Chư Phật, Bộ Tát, chư đại đức 
xưa nay đêu đồng thanh nói với 
chúng ta răng, pháp môn này đích thật 
là “Tam căn phô bị, phàm Thánh tê 
thâu”; đây là nói sự lợi ích của nó thật 
bất khả tư nghị. Trên đến Đăng Giác 
Bỏ Tát, như trong kinh Hoa Nghiêm, 
chúng ta thấy ngài Văn Thù, Phô 
Hiền là Hậu Bồ Phật của Hoa Tạng 
thế giới. Hai vị Bộ Tát này, nơi phân 
sau của kinh Hoa Nghiêm đã thống 
lãnh bôn mươi mốt địa vị Pháp Thân 
Đại Sĩ của Hoa Tạng thế giới niệm 
Phật câu sanh Tịnh Độ; đây là người 
thượng thượng căn vãng sanh. Người 
hạ hạ căn cũng có phân, thậm chí đến 
Ngũ Nghịch Thập Ác chúng sanh, lúc 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lâm chung gặp được thiện hữu chỉ 
dạy cho họ pháp môn này, họ vẫn có 
thê thành tựu, vẫn được vãng sanh. 
Do đây có thê biết, sức độ chúng sanh 
rộng lớn của pháp môn này, chăng có 
bất cứ một pháp môn nảo có thể sánh 
băng. 

Chúng ta được biết, một số kinh 
luận lớn khác rất là cứu cánh, bất luận 
về mặt Lý hay vê phương pháp cũng 
rât cứu cánh, tuy nhiên không tiện lợi! 
Người trung hạ căn chăng có phân, 
không có cách nào tu được. Một số 
kinh luận cũng tiện lợi nhưng chắng 
cứu cánh, chăng cứu cánh thì không 
thê thành Phật; còn thành A La Hán, 
thành Bồ Tát, đó chắng gọi là cứu 
cánh. Vừa tiện lợi lại vừa cứu cánh, 
duy chỉ có kinh này; kinh này là pháp 


Táp I 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

môn để thành Phật, nó lại vô cùng 
tiện lợi, cho nên mỗi người chúng ta 
thảy đều có phân. Quý vị đồng tu hiện 
nay đang ngôi đây, có thể nói răng, 
thiện căn, phước đức đêu bất khả tư 
nghị. Như trong kinh nói với chúng ta, 
nếu không phải do thiện căn, phước 
đức đây đủ, thì đối với pháp môn này 
rất khó chấp nhận, rất khó y giáo 
phụng hành, chính giỗng như kinh Di 
Đà chỗ nói: “Bất khả dĩ thiểu thiện 
căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh 
bỉ quốc”. Do đây có thê biết, chúng ta 
gặp được pháp môn này, đích thật là 
do từ vô lượng kiếp đến nay, thiện 
căn, phước đức, nhân duyên của 
chúng ta đến lúc này đã chín muôi, 
chúng ta mới có thê gặp được. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Pháp môn này quyết định chắng 
phải là pháp môn bình thường, xưa 
kia chư cao tăng đại đức thường nói, 
cho dù là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa 
cũng chỉ là sự dẫn đạo của bộ kinh 
này; nói một cách khác, Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa dẫn dắt chúng ta quy hướng 
về Tịnh Độ. Lời nói này đương nhiên 
chắng phải là quá đáng, bởi vì kinh 
Hoa Nghiêm, đến phẩm cuôi cùng, 
ngài Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại 
Nguyện Vương quy về Cực Lạc; điều 
này có chứng cứ, chăng phải tùy tiện 
mà nói. Khi tôi đọc đến câu này, cảm 
xúc của tôi rât sâu hơn người khác, vì 
sao thế? Bởi vì tôi đôi với pháp môn 
Tịnh Độ khởi dậy tín tâm, đích thật là 
do kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, 
Lăng Nghiêm dẫn dắt tôi đến với 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

pháp môn Tịnh Độ. Cho nên câu nói 
này của cô nhân đã khiến cho tôi có 
cảm xúc một cách sâu sắc, tôi là từ 
chỗ này đi vào Tịnh Độ; dường như 
câu nói đó của họ là nói với chính tôi, 
chắng khác. 

Trong kinh Lăng Nghiêm nói với 
chúng ta: “Ức Phật, niệm Phật hiện 
tiên, đương lai tất định kiến Phật); 
đây là ý nói những lợi ích và thành 
quả là do chúng ta tu học đạt được. 
Còn phương pháp thì đặc biệt nói rất 
tinh yếu: “Tịnh niệm tương kế, thâu 
nhiếp lục căn”; chúng ta chăng phải 
nói thêm nữa, bởi vì “tịnh niệm” nhất 
định “thâu nhiếp lục căn”. Chẳng thê 
thâu nhiếp lục căn thì anh làm sao đến 
chỗ tịnh niệm? Then chốt là ở chữ 
Tịnh, “Tịnh” là thanh tịnh, tâm địa 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thanh tịnh, quyết định chăng thể xen 
tạp, chăng thê hoài nghi. “Tương kế” 
tức là không gián đoạn, vậy do đây có 
thể biết, yêu lĩnh tu hành của pháp 
môn này là không hoài nghĩ, không 
xen tạp, không gián đoạn, quyết định 
có thể thành công. Trong kinh nói với 
chúng ta “Tự đắc tâm khai”, tự đắc 
tâm khai cùng với câu nói trên của bộ 
kinh này: “Khai hóa hiễn thị chân thật 
chi tế” là một nghĩa, cũng tức là nói 
minh tâm kiến tánh, là sẽ tự nhiên đạt 
tới cảnh giới này. Lời này đã nói rõ 
ràng, chúng ta đều có phân; chẳng 
những chúng ta có phân, sự thành tựu 
so với những người thượng thượng 
căn từ xưa đến nay, cũng chắng có bất 
cứ sự sai biệt nào khác. Chúng ta đã 
hiểu những điều này rôi, tự nhiên sẽ 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sanh tín tâm, tự nhiên cảm thây may 
mãn vui mừng. 

Như lúc nãy tôi đã nói, chúng ta 
cầu mới, cầu biển, cầu nhanh, như 
vậy căn cứ vào đạo lý øì? Nêu lý luận 
không rõ ràng, lý luận không chắc 
thật thì tín tâm của chúng ta rất khó 
mà xây dựng, điều này vô cùng quan 
trọng. Cho nên chư cô đức giảng kinh, 
trước khi giảng kinh văn, nhất định 
phải đem những căn cứ, lý luận trong 
bộ kinh này của Phật nói ra, khiến 
chúng ta đối với nó, sanh ra lòng tin 
chân thật. Tât cả những kinh điển Đại 
Thừa này đều y cứ vảo thật tướng để 
mà nói, chỗ gọi là Thật Tướng, là 
chân tướng của sự thật, vậy đương 
nhiên là chúng ta yên tâm Trôi. Tât cả 
chỗ nói đến đêu là chân tướng của sự 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật, chắng phải lý tưởng của Phật, 
chắng phải sự suy đoán của Phật; chỗ 
nói đến hoàn toàn là chân tướng của 
sự thật. 

Phật nói với chúng ta: “Nhất thiết 
vạn pháp, duy tâm sở hiện, duy thức 
sở biến”, trong kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Duy tâm sở hiện”; cho nên tất cả vạn 
pháp chăng có hai thứ, đây là “bất dị”. 
“Duy thức sở biến”, một khi đã biễn, 
đương nhiên chắng phải một thứ, thì 
là “bất nhật”. Cho nên rất nhiêu kinh 
luận Đại Thừa nói với chúng ta là 
“bất nhất, bất dị”; còn chúng ta đôi 
với cách nói này rất khó thể hội. Cho 
nên chư cổ đức, vì muốn thuyết minh 
rõ ràng cho chúng ta, bât đặc dĩ phải 
nêu ra thí dụ để nói. Thí dụ, quý vị 
nên hiểu răng, chỉ có thể thí dụ một 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cách tương tự, chứ chắng cách chi 
cho hoàn toàn thật giống, là hy vọng 
chúng ta từ trong thí dụ để tâm lãnh 
hội. Thí dụ nói: “Lấy vàng làm đồ vật, 
món nào cũng đêu là vàng”; dùng thí 
dụ này khiến cho chúng ta hiểu, vàng 
là thể; chúng ta dùng vàng, hiện nay 
thường dùng nhất là dây chuyên vàng, 
lắc vàng, bông tai vàng, cho đến tât cả 
đồ dùng. Tuy nhiên chất vàng đều 
giống nhau chắng có khác, đêu dùng 
vàng để làm, vàng là Thể chắng khác 
nhau, đều là một thứ kim khí; nhưng 
nhìn từ trên món đô, thì là dây chuyên, 
lắc đeo tay, chắng giông nhau. Lắc và 
bông tai cũng không giống nhau, 
tướng khác nhau, chỗ dùng cũng khác 
nhau; đây tức là chúng ta nói đên Thể 
- Tướng - Dụng. Thể của tất cả vạn 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp đêu tương đồng, nhưng Tướng 
thì khác nhau cho nên tác dụng mới 
khác nhau, do đó mà Thể - Tướng - 
Dụng khác nhau; chúng ta trước tiên 
cân phải nhận thức rõ ràng về điều 
này. 

Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh, ba chữ “Đại Phương 
Quảng” này, tức là hình dung Thể - 
Tướng - Dụng của vũ trụ, vạn pháp. 
Đại là tán thán về Thể, Phương là nói 
đến Tướng, Quảng là nói đến Tác 
Dụng, tác dụng vô lượng vô biên. 
Đây là cương lĩnh đầu tiên mà chúng 
ta cân phải năm lây. Còn Giới - Định 
- Tuệ, lại từ đâu đến? Đều từ trong 
chân tướng của sự thật nói ra. Phật 
trong kinh điển thường nói: “Tinh, 
Nhất, Trung, Hòa”; đây đều nói về 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Tĩnh 
- Nhất tức là Định, Trung - Hòa tức là 
Ciới, đặc biệt là Đại Thừa Phật pháp 
chủ trương Trung Đạo. Thật tại mà 
nói, nhà Nho Trung Hoa cũng phi 
thường lắm, nhà Nho nói đến Trung - 
Hòa, đều biết dùng chữ Trung; đây là 
trí tuệ chân thật. Như vậy mới có thê 
đạt đến tri kiến của Phật, như kinh 
Pháp Hoa nói: “Khai thị ngộ nhập 
Phật tri kiên”, tri kiến của Phật tức là 
Tuệ; cho nên Giới - Định - Tuệ là từ 
chỗ này mà có. Do đây có thê biết 
Giới - Định - Tuệ này chắng do Phật 
phát minh, là từ trong chân tướng của 
sự thật hiển thị ra. 

Nói theo người hiện nay, đây là 
Chân Lý, quyết định chắng thể trái 
ngược được; trong Phật pháp chúng ta 


Táp I 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gọi là Đức Tánh, là Chân Như bản 
tánh. Ở trong quý vị là đức năng trong 
chân tâm lý thể của quý vị, là đức 
năng vốn có chắng phải từ bên ngoài 
đến. Tùy thuận pháp tánh, tức là tùy 
thuận Giới - Định - Tuệ; tác dụng của 
Giới - Định - Tuệ, có thể giúp chúng 
ta chứng đắc Đại Bồ Đề, Đại Niết 
Bàn, đây là quả vị tu hành cứu cánh 
viên mãn của Phật pháp. Trong kinh 
này, tức là: “Nhất tâm bất loạn, định 
tuệ đăng trì”, bởi thể chúng ta mới 
thật sự hiểu rõ các pháp cân phải 
dung thông, nhất định dung thông. 
Muốn đạt tới cảnh giới này, đôi với cá 
nhân chúng ta mà nói, nói đến cá 
nhân, các pháp tức là nhiêu tế bào khí 
quản trong cơ thể của chúng ta dung 
thông không chướng ngại thì thân thể 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

của chúng ta khỏe mạnh, trăm thứ 
bệnh chắng sanh, mạnh khỏe, trường 
thọ, vui vẻ. Trong Phật pháp quý vị 
đều có thể đạt được, trong gia đình 
chúng ta mỗi một phân tử, cha con, 
anh em, chị em đêu có thể dung thân 
thì gia đình hòa mục, gia đình hạnh 
phúc; xã hội đại chúng nếu có thê đạt 
đến chỗ dung thông thì xã hội hòa hài, 
xã hội phùng vinh. Thậm chí lại mở 
rộng thêm thì thế giới hòa bình, đây là 
Phật pháp. 

Phật pháp ngày nay cân phải thực 
hiện trên cơ sở của sự lợi ích chân 
thật, chúng ta mới cảm thây Phật 
pháp là điều thật sự cân thiết cho 
chúng ta; hơn nữa nó là nhu câu bức 
thiết nhất đối với chúng ta trong thời 
đại này. Tuy nhiên, có lẽ có một vài 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đồng tu nói răng: “Tôi cũng thường 
nghe nói nhóm người học Phật này 
bất hòa, chăng giông như những điều 
chúng ta nói, chăng giống như lời 
Phật nói trong kinh”. Phật nói không 
sail Vì họ chắng có làm, trách nhiệm 
này chắng ở nơi Phật, họ chắng CÓ ÿ 
giáo phụng hành. Thậm chí học Phật 
đã nhiêu năm, hỏi Phật giáo là gì? 
Cũng không hiểu. Quy y rất nhiêu 
năm, hỏi cái gì gọi là quy y? Vẫn 
chắng hiểu. Điêu đó chăng có gì lạ 
lùng. 

Hôm nay chúng ta có quyền sách 
nhỏ này là do một vị đông tu ở đây 
phát tâm 1n tặng cho quý vị, “Nhận 
Thức Phật Giáo” quyền sách nhỏ này 
là vào năm 1991, tôi giảng tại tiểu 
bang Florida, Miami Mỹ Quốc, có vài 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị đông tu Đài Băc đem chỉnh lại in 
thành quyên sách nhỏ này. Quyền 
sách này có thể giúp quý vị đông tu 
hiểu rõ cái gì là Phật giáo! Chúng ta 
học Phật rôi, người khác hỏi chúng ta 
cái gì là Phật giáo, đáp không ra; đây 
là điêu rất khó coi, chúng ta phải nói 
cho rõ ràng, minh bạch, chúng ta 
những người học Phật không mê tín. 
Cho nên nhất định phải biết dung 
thông, chúng ta mới đạt được lợi ích 
chân thật của Phật pháp. 

Trong Tịnh Tông, vị đạo sư mà 
chúng ta tôn sùng là A DI Đà Phật, 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí 
Bồ Tát. A Di Đà Phật là đại biểu cho 
“chân thật chi tÊ”, chân như bản tánh, 
đây là Phật Bảo, trong Tam Bảo đây 
là Phật Bảo. “Trụ chân thật tuệ” là 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Pháp Bảo. Quán Âm đại biểu cho Từ 
Bi, Đại Thê Chí Bộ Tát đại biểu cho 
Trí Tuệ, từ bị là Tăng Bảo; cho nên từ 
trên pháp mà nói, pháp của hai vị Bồ 
Tát này là thuộc về Pháp Bảo, còn 
tướng người của hai vị Bô Tát này tức 
là Tăng Bảo. Chúng ta cúng dường 
Tây Phương Tam Thánh, Tam Bảo 
đây đủ, đây tức là tự tánh của chúng 
ta, là toàn thể đức dụng của chúng ta, 
cũng tức là nơi quy y chân chánh của 
chúng ta. Phía trước tôi xin đơn giản 
với quý vị đến đây, sau đây chúng ta 
bắt đầu xem từ để kinh; những chỗ 
giản lược rất nhiêu, bởi vì phân trước 
ý nghĩa chỗ nói đên, có thể bố sung. 
Đê kinh của bộ kinh này là “Phật 
Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đắng Giác Kinh”; đề kinh này, chúng 
ta có thể chia làm tám đoạn nhỏ để 
ø1ới thiệu. 

“Đê” là cương lĩnh của toàn bộ 
kinh, đôi với đề kinh đã hiểu rõ thì 
đại ý của toàn bộ kinh cũng có thê 
hiểu được đại khái của mục đích. 

“Kinh”, chúng ta biết, đều do Phật 
thuyết; vì sao một số kinh có hai chữ 
“Phật thuyết”, còn một số kinh khác 
lại không có? Ví dụ như quyến mà 
quý vị rât quen thuộc, Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Kinh, phía trước 
không có hai chữ “Phật thuyết”; Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh, phía trước cũng chắng có hai 
chữ “Phật thuyết”; Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh, phía trước lại cũng không 
có hai chữ “Phật thuyết”. Quyền kinh 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này của chúng ta có chữ “Phật thuyết”, 
quyền tiểu bồn A Di Đà Kinh cũng có 
“Phật thuyết”; điều này, do cố nhân 
lúc dịch kinh, khi định về để mục 
phải có một quy củ. Phàm là kinh văn 
của phân Chánh Tông, câu thứ nhất 
do Phật tự nói, thông thường loại kinh 
điển này, phía trên đêu có thêm vảo 
hai chữ “Phật thuyết”. Nếu như phân 
Chánh Tông là do đệ tử Phật hỏi, sau 
đó Phật mới giải thích thì câu đầu tiên 
chắng phải Phật nói, thì chăng dùng 
hai chữ “Phật thuyết”. Đây là một quy 
củ khi lập để kinh của các pháp sư 
dịch kinh. 

Chữ “Phật” là dịch âm của Phạn 
ngữ Ấn Độ, ý nghĩa của nó là Giác, là 
giác ngộ; Phật là nghĩa giác ngộ, 
trong đó bao hàm Tự Giác, tự mình 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giác ngộ. Đã triệt để giác ngộ, đối với 
chân tướng của vũ trụ và nhân sinh 
triệt để minh bạch; đây là Tự Giác. 
Đông thời lại có thể giúp người khác 
giác ngộ, gọi là Giác Tha, giúp người 
khác giác ngộ. Cho đến khi đạt đến 
rôt ráo viên mãn, như thế mới có thể 
xưng là Phật; bởi vì A La Hán, Tiểu 
Thừa A La Hán, Bích Chi Phật, họ 
cũng giác ngộ, đôi với chân tướng của 
vũ trụ và nhân sinh, họ cũng hiểu rõ, 
nhưng họ chăng chịu chỉ dạy người 
khác; vì giáo hóa chúng sanh rât khó. 
Quý vị xem, Địa Tạng Bộ Tát Bồn 
Nguyện Kinh, chắng phải đã nói rõ 
rôi sao? “Diêm Phù Đê chúng sanh 
cang cường khó giáo hóa”, quý vị có 
lòng tốt để giúp đỡ họ, họ vẫn chẳng 
chấp nhận, thậm chí ngược lại còn 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gây rắc rối cho quý vị; cho nên người 
Tiểu Thừa không mấy vui lòng đi 
giúp đỡ người khác. Quý vị đến câu 
họ, họ giúp đỡ quý vị; quý vị không 
câu họ, họ tuyệt đôi chắng tự mình đi 
tìm phiên phức, đây là thánh giả của 
Tiểu Thừa. 

Còn Đại Thừa Bồ Tát, họ không 
sợ phiên phức, cho nên họ có thê chủ 
động đi giúp đỡ tất cả chúng sanh; 
điều này thật vô cùng hiểm có, tự giác, 
giác tha. Tuy nhiên Bộ Tát chưa đạt 
đến chỗ viên mãn, chỗ gọi là viên 
mãn, tật Kiên Tư, Trân Sa, Vô Minh 
phiên não, tất cả đều phải đoạn hết, 
đó mới gọi là viên mãn. Đăng Giác 
Bộ Tát vẫn còn một phẩm Thân 
Tướng Vô Minh chưa phá; vậy nói 
cách khác, họ vẫn chưa viên mãn. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Như Phố Hiên Bồ Tát, vì sao cầu 
sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? 
Đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
chăng có gì khác, chỉ là để đoạn một 
phẩm sau cùng là Thân Tướng Vô 
Minh; điêu này đã nói rõ, muôn đoạn 
ba thứ phiền não này, thì ở Tây 
Phương Cực Lạc thể giới là hoàn 
cảnh tu học lý tưởng nhất. Giả như 
Hoa Tạng thê giới của Tỳ Lô Giá Na 
Phật, nếu mà dễ dàng đoạn được 
phiên não, thì ngài Văn Thù Phổ Hiên 
lại hà tất phải câu sanh Tịnh Độ? 
Nhất định là Tây Phương Tịnh Độ so 
với Hoa Tạng thế giới này dễ dàng 
hơn nên họ mới đi, cách này thì mới 
giảng được thông; điêu này đã hiển 
bày rõ ràng, Tây Phương thể giới quả 
thật là thù thắng chăng chi sánh băng. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Như vậy thì vị Phật ở đây, tức là 
đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kinh này phía trước có thêm hai chữ 
“Phật thuyết”, tức là Bốn Sư Thích 
Ca Mâu Ni Phật chỗ nói. Nhưng bộ 
kinh này đặc biệt, Tịnh Độ Tam Kinh 
đặc biệt, Phật Thuyết Quán Vô Lượng 
Thọ Phật Kinh, Phật Thuyết A Di Đà 
Kinh; phân trên của Tịnh Độ Tam 
Kinh đều có hai chữ “Phật thuyết”. Vị 
Phật này, không những là Thích Ca 
Mâu Ni Phật, mà có thể nói là bao 
hàm cả mười phương tam thê nhất 
thiết chư Phật, vì sao vậy? Là vì tất cả 
chư Phật, chăng có vị Phật nào chăng 
giảng kinh Vô Lượng Thọ, chăng có 
vị Phật nào chắng giảng Tịnh Độ Tam 
Kinh. Những loại kinh khác, không 
nhất định phải giảng; mà phải xem cơ, 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khế cơ, không khế cơ Phật sẽ chăng 
nói. Ba bộ kinh này, chỗ gọi là: “Tam 
căn phô bị, phàm Thánh tê thâu”, cho 
nên tật cả chư Phật đều giảng, vì thế 
nên trên đề kinh phía trước có chữ 
“Phật thuyết”; đặc biệt duy chỉ có ba 
bộ kinh này, chữ Phật ở đây là bao 
gøôm tất cả chư Phật. Đây là điều 
chúng ta nhất định phải nhận thức rõ 
ràng, quý vị mới biết được, nó cùng 
với những kinh điển khác, chăng 
giỗng nhau. 

Chữ “Thuyết” này, ngày xưa là 
nghĩa “hýÿ duyệt, vui mừng mới 
thuyết; nĐƯỜI VỚI nĐƯỜI gặp mặt nhau 
rất vui mừng thì sẽ nói nhiêu, nếu 
không vui mừng thì một câu cũng 
chắng có nói; vui mừng mới nói. Cô 
đức giải thích chữ này là “duyệt sở 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hoài”, trong lòng Phật thường nghĩ, 
thường niệm đến, nay vừa gặp được 
cơ hội thì Ngài rất hoan hỷ vì chúng 
ta mà nói ra. Tâm sự của Phật là gì 
đây? Phàm phu đều có tâm sự, Phật 
cũng có tâm sự; tâm sự của Phật cùng 
với phàm phu chúng ta không giông 
nhau. Tâm sự của Phật là độ chúng 
sanh, giúp đỡ chúng sanh lìa mê khai 
ngộ, giúp đỡ chúng sanh lìa khỗ được 
vui, giúp đỡ chúng sanh liễu thoát 
sanh tử ra khỏi tam giới, giúp đỡ 
chúng sanh mau chóng thành Phật, 
đây là tâm sự của chư Phật Như Lai, 
ngoài những điêu này ra, Phật chăng 
có tâm sự. 

Hôm nay nhìn thấy căn cơ của 
chúng sanh đã thành thục TÔI, QUÝ VỊ 
nghĩ xem, Ngài vui mừng biết mấy, 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vui mừng chắng gì sánh băng; đây 
chắng phải là cơ duyên thông thường, 
mà là cơ duyên thành Phật đã thành 
thục. Cũng tức là bảo, có thể đem 
phương pháp thành Phật này, kinh 
điển này truyền thọ cho quý vỊ; quý vị 
đã có được rôi, một đời này quý vị sẽ 
làm Phật. Điều này thật chắng thể 
nghĩ bàn, quý vị xem, Phật trong Đại 
Thừa kinh luận thường nói với chúng 
ta phàm phu muôn tu hành thành 
Phật phải trải qua ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp, thời gian tu lâu dài như vậy; nay 
quý vị được pháp môn này, chỉ cân 
vài ngày công phu là đã đủ rôi, đâu 
cân phải thời gian dài như thế? Quý vị 
xem, trong kinh A Di Đà, chăng phải 
là đã nói: “Nhược nhật nhật” đến 
“nhược thất nhật” thì là thành công 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rôi ư! Nói một cách khác, trong một 
đời này anh nhật định thành tựu. Thử 
hỏi, Phật gặp được một người như 
vậy, sự vui mừng của Ngài quả thật 
chúng ta chăng thể nào hình dung ra 
được. Có thê chấp nhận pháp môn 
Tịnh Độ này, trong một đời này anh 
sẽ có được sự lợi ích cứu cánh viên 
mãn. 

Ngấẫu Ích đại sư trong A Di Đà 
Kinh Yếu Giải có nói với chúng ta, 
Ngài nói Phật lẫy việc độ sanh làm 
bốn hoài, vì cơ duyên thành Phật của 
chúng sanh nay đã thành thục. Câu 
nói này, quả thật xưa nay chưa có aI 
nói qua, quả thật câu nói này của 
Ngẫu Ích đại sư đã đi sâu vào trong 
tâm khảm của Phật, thật là hiểm có. 
Vì nói cái pháp khó tin, cho nên pháp 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này A La Hán, Bích Chi Phật, Quyên 
Giáo Bộ Tát cũng đều chăng tin. Tuy 
là pháp khó tin, nhưng vì sao quý vị 
lại tin? Vì cơ hội thành Phật trong đời 
này của quý vị đã thành thục, bây giờ 
là đã thành thục rôi; cho nên quý vị 
mới tin và có thể chấp nhận. Phật quả 
thật có thể giúp chúng ta, trong một 
kiếp ngắn ngủi này được rốt ráo giải 
thoát. Cho nên Phật hoan hỷ, vui vẻ vì 
chúng ta mà nói pháp môn này. 
“Thuyết” là ý nghĩa như vậy. 

Tiểu tiết thứ ba là “Đại Thừa”, 
Đại Thừa là thí dụ. Chữ Thừa này 
thời xưa đọc là Thặng, hiện nay mọi 
người chúng ta đều đọc là Thừa. 
Chúng tôi cũng đọc theo là Thừa, nêu 
theo âm xưa thì ngược lại chắng a1 
hiểu, khiến người nghe cảm thấy kỳ 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quái, cảm thấy không tự nhiên phải 
không? Cho nên mọi người đều sai, 
chúng tôi cũng theo họ sai luôn, 
nhưng ý nghĩa không sai là được rôi! 
Thật tình mà nói, nó là công cụ vận 
chuyên tức là xe; xe có lớn nhỏ, xe 
nhỏ thời xưa là xe đê, xe do dê kéo; 
xe hưu do hưu kéo, dê và hưu đều 
không lớn cho nên xe kéo nhỏ này chỉ 
được một người ngôi. Còn xe lớn là 
xe øì? Xe ngựa thì lớn, có thể ngôi 
được rất nhiêu người; cho nên trong 
kinh thường nói là xe bò trắng lớn là 
đề hình dung xe lớn, kỳ thật xe bò 
trăng lớn tức là xe ngựa. 

Đương nhiên hiện nay khoa học 
kỹ thuật phát đạt, hiện nay xe nhỏ 
cũng có thể ngôi được bốn, năm 
người; còn xe lớn như xe lửa cũng có 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


thể chở được vài trăm NgƯỜI, điều này 
người thời xưa chắng thê tưởng tượng 
được. Cho nên hai chữ “Đại Thừa” 

này, ÿ nghĩa là phô độ chúng sanh, lợi 
ích tất cả chúng sanh; Tiểu Thừa là 
lợi ích cho riêng mình, lợi ích cho 
riêng mình thì gọi là Tiêu Thừa. Như 
vậy, trong bộ kinh này, chỗ nói đến 
“năng niệm chi tâm”, đây là dạy 
chúng ta niệm Phật. “Năng niệm chi 
tâm”, bồn lai là Phật, tâm tức là Phật, 
Phật tức là tâm. “Năng thừa giả đại”, 
khởi tâm niệm Phật tức là niệm niệm 
làm Phật. “Sở thừa giả đại”, năng sở 
đều đại cả; đúng thật là Đại Thừa. Cổ 
đức nói pháp môn này là Đại Thừa 
trong Đại Thừa, liễu nghĩa trong liễu 
nghĩa, đệ nhất liễu nghĩa của trong 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
các kinh liễu nghĩa; họ đã đem bộ 
kinh này tán thán đến chỗ cùng cực. 
Phân dưới là “Vô Lượng Thọ”, 
Vô Lượng Thọ là tánh đức, là đức 
năng của chân tâm tự tánh vốn sẵn có 
của chúng ta. Phạn ngữ gọi A DI Đà, 
ba chữ A DI Đà này là Phạn âm. Mật 
ngữ cũng giống như Chú vậy, nó hàm 
nghĩa vô lượng. Nếu chúng ta từ trên 
mặt chữ mà nhìn, chữ A nghĩa là Vô, 
DI Đà là Lượng; đức năng của tự tánh 
vô lượng vô biên. Trong kinh điển 
Phật đem vô lượng nghĩa này mà chỉ 
nói cho chúng ta có hai nghĩa, là Vô 
Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Quý 
vị phải hiểu răng, Vô Lượng Quang, 
Vô Lượng Thọ chỉ là hai ý nghĩa 
trong vô lượng nghĩa. Tuy nhiên hai 
nghĩa này rất là thù thăng, bởi vì “thọ 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mạng” có thê đại biểu cho thời gian 
quá khứ, hiện tại, vị lai; “quang minh” 
biến chiếu có thê đại biểu cho không 
gian. Như vậy là nói, một cái Thời và 
một cái Không, trong “thời, không” 
nó bao gôm tất cả vô lượng, chăng sót 
một cái nào! Hai nghĩa này rất hay, 
quý vị phải hiểu răng, hàm nghĩa 
trong hai chữ “Vô Lượng” thật vô 
cùng rộng lớn. 

Thí dụ chúng ta nói, trí tuệ vô 
lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô 
lượng, mọi thứ vô lượng, tất cả vô 
lượng, chúng đều năm trong ý nghĩa 
của ba chữ A DI Đà này. Tuy nhiên 
người xưa lại nói, trong tất cả vô 
lượng, thọ mạng là đệ nhất nghĩa; lời 
này nghe cũng có lý lắm! Bởi vì sao? 
Vì nêu không có thọ mạng, tật cả vô 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lượng cũng chỉ là trống không. Thí dụ 
như người đời nay rất là thực tế, quý 
vị có vô lượng vàng ròng, vô lượng 
tiên của mà chắng có thọ mạng, như 
vậy tất cả vàng bạc của quý vị đều bị 
người khác thọ dụng hết, vì vậy quý 
VỊ cũng chắng thể có được; nhất định 
chính mình phải có thọ mạng thì mới 
có được tất cả. Cho nên trong tất cả 
vô lượng, thọ mạng là đệ nhất nghĩa; 
câu nói này cũng rất hữu lý, cũng 
không sai. Như vậy, đây là Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, chữ Đạo 
của đạo sư cũng đã nói rõ ràng, A Di 
Đà Phật khi còn ở nhân địa, cũng tức 
là lúc chưa thành Phật, giống như tình 
trạng của chúng ta hiện nay trong thời 
kỳ mới phát tâm học Phật, từ nơi kinh 
điển chúng ta cũng có thể đọc thấy 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đại hạnh, đại nguyện của Pháp Tạng 
tỳ- kheo lúc còn ở nhân địa. Mãi đến 
khi Ngài tu hành thành Phật và sau 
khi thành Phật, Ngài đã dùng đủ loại 
phương tiện thiện xảo để trang 
nghiêm Tịnh Độ, tiếp dẫn pháp giới 
tất cả chúng sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thê GIỚI đề mà tu hành chứng 
quả. Nói một cách khác, Ngài đã ban 
cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tối 
thù thắng, tôi viên mãn, khiến cho 
chúng ta có thể đến đó để tu hành 
thành tựu. Đây cũng là những gì được 
nói trong bộ kinh này. 

“Trang Nghiêm”, tức là tốt đẹp 
mà ngày nay chúng ta thường hay nói 
mà trong Phật pháp gọi là “trang 
nghiêm”, trong kinh có nói: “Nhất 
hướng chuyên chí trang nghiêm diệu 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

độ”. A Di Đà Phật, có thê nói từ lúc 
Ngài là sơ phát tâm mãi cho đến lúc 
thành Phật, nhất tâm nhất ý để xây 
dựng cái đạo tràng ở Tây Phương Cực 
Lạc thế giới này, là cái hoàn cảnh tu 
học tốt đẹp cung ứng cho tất cả chúng 
sanh đến để tu hành; đây chính là 
“nhất hướng chuyên chí trang nghiêm 
diệu độ”. Chúng ta cũng có thể cảm 
giác được ở nơi đạo tràng Cư Sĩ Lâm 
này; tại nơi đây, trên từ chư vị đồng 
sự, dưới đến tất cả đạo hữu... Mỗi lân 
chúng tôi đến Tân Gia Ba tham học 
mà những gì chúng tôi thây được, 
cảm nhận được, là mọi người ở đây 
cũng đang “nhất hướng chuyên chí 
trang nghiêm diệu độ”. Chúng tôi mỗi 
lần đến đây cũng nhìn thây hoàn cảnh 
đêu có khác, điểm này cùng với nhân 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

địa của A Di Đà Phật rất là kê cận, rất 
là tương tự, đã cung cấp cho quý vị 
đông tu đến nơi này để tham học. 
Chúng ta có được hoàn cảnh vô cùng 
tốt đẹp để mà ở tại nơi đây nghe kinh, 
ở tại nơi đây niệm Phật, ở tại nơi đây 
cộng tu. 

Trong kinh lại nói: “Trang 
nghiêm chúng hạnh”, điều này chúng 
ta phải thật sự nỗ lực đề làm, với câu 
nói này là ý nghĩa ra sao? Là chúng ta 
phải y theo những lý luận và lời dạy, 
chỗ nói trong kinh điển để làm tiêu 
chuẩn, phải thật sự y giáo phụng hành. 
Trong kinh điển, Phật dạy chúng ta 
những gì không được làm, không nên 
làm thì chúng ta quyết định không 
làm. Những việc thuộc công đức chân 
thật thì chúng ta nên cô găng để làm, 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta nên hết lòng đề làm; đoạn ác, 
tu thiện, đây chính là “trang nghiêm 
chúng hạnh”, Hạnh là hành vị, là làm 
sao khiến cho hành vi và đức năng 
của chúng ta đêu được tương ưng. Tu 
học tánh đức là cần phải có sự nhận 
thức tuệ giải rất sâu, thì trí tuệ sẽ hiện 
rõ tất cả chân tướng của sự thật; nhiên 
hậu quý vị sẽ vô cùng hoan hỷ đề làm. 
Vậy Phật nói với chúng ta về cái 
đại ác của chúng ta; sốc rễ cái đại ác 
đó là gì? Là tham, sân, s1, ba thứ độc 
phiên não, là tam độc đấy. Cho nên 
Phật dạy cho chúng ta, trước tiên phải 
đem ba thứ độc phiên não ây bứng đi, 
phải nhồ trừ thì chúng ta mới là người 
khỏe mạnh, mới là người tốt; người 
tốt, người khỏe mạnh sẽ không bệnh. 
Nếu có tam độc này thì người họ sẽ 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng khỏe mạnh, vì họ có độc trong 
người, rôi chât độc sẽ bộc phát, một 
khi nó bộc phát thì sanh bệnh. Cho 
nên những bệnh tật vô lượng vô biên 
từ đâu đến? Nó từ tam độc phiên não 
phát khởi. Cho nên khi ba thứ độc đã 
được bứng trừ rôi thì bệnh của quý vị 
cũng không còn nữa, từ đây về sau sẽ 
chắng bao giờ sanh bệnh; bệnh căn là 
tam độc tham, sân, s1. 

Cho nên Phật dạy chúng ta dùng 
bồ thí để nhồ trừ tham độc, dùng nhẫn 
nhục đề nhỗ trừ sân giận, dùng trí tuệ 
đề nhỗ trừ s¡ độc; cho nên Lục Độ Bồ 
Tát là đối trị tam độc phiền não, bởi 
thế Phật dạy chúng ta phải bố thí. 
Quý vị xem trong Bỏ Tát Hạnh, điều 
thứ nhất là dạy chúng ta bố thí, công 
đức bô thí thì lợi ích vô lượng vô biên. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tài bố thí thì được tài phú; Pháp bỗ 
thí thì được thông mnh, trí tuệ; Vô 
Ủy bồ thí thì được khỏe mạnh, trường 
thọ. Chúng ta in kinh bồ thí, như hiện 
nay có thể làm các loại băng, băng 
cassette và video để bồ thí, thế là hội 
đủ tật cả ba loại bô thí. Quý vị xem, 
quÝ VỊ muôn in kinh hay làm băng 
cassette, tất nhiên phải dùng tiên, tiên 
là Tài bố thí; nội dung bên trong là 
Phật pháp, là Pháp bô thí; sau khi mọi 
người nghe xong thi được tâm khai ý 
giải, cũng chăng còn lo âu sợ hãi thì 
đây là Vô Ủy bồ thí; đây gọi là “nhất 
cử tam đặc”. Ai biết làm việc này? 
Người thông minh biết làm, tôi biết 
được đạo lý này. Khi tôi mới bắt đầu 
học Phật, nhờ thây tôi đã dạy cho tôi 
nên tôi đã hiểu rõ. Tôi vô cùng ưa 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thích tu học pháp môn này, cho nên 
quý vị cúng dường cho tôi, tôi lây hết 
đem đi ¡n kinh bồ thí. 

Hôm nay trong đạo tràng, quý vỊ 
đang dùng quyên kinh này và đây là 
quyền kinh ¡in rât đẹp, nguyên bản là 
do Tân Gia Ba ở đây làm mà bên Đài 
Loan cũng có in, cũng là do một số 
đồng tu ở bên đấy phát tâm. Quyền 
này với giá 1n tại Đài Loan đại khái là 
một đông Mỹ kim; quý vị xem, in 
mười ngàn quyền cùng với mười ngàn 
người kết pháp duyên thì trong tâm 
vui mừng biết bao, hơn nữa là pháp 
duyên thù thắng nhất để chân thật 
trang nghiêm, “trang nghiêm chúng 
hạnh”; đây là chúng tôi cử một thí dụ 
để giải thích rõ ràng. 


Tạp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong kinh lại nói: “Ngã dĩ thành 
tựu trang nghiêm Phật độ, thanh tịnh 
chi hạnh”; đây đêu là nói rõ việc A Di 
Đà Phật đã tu nhần chứng quả; sau 
khi Ngài đã thành Phật mà Ngài vẫn 
không quên “trang nghiêm Phật độ”, 
vần chắng quên cái hạnh thanh tịnh. 
vẫn cung câp cho một đạo tràng tốt 
như vậy để thành tựu đại chúng. 
Trong đề kinh này, Đại Thừa Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm đêu thuộc 
về Tánh Đức mà trong tự tánh chúng 
ta vốn là đầy đủ; cũng như Lục Tổ đại 
sư sau khi Ngài khai ngộ, Ngài đã nói 
như vây: “Hà kỳ tự tánh, bốn lai cụ 
úc”; Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang 
Nghiêm đều là “bốn lai cụ túc”. Thê 
nhưng, ngày nay chúng ta đã đem 
tánh đức mê mất nên nó chẳng thê 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiện tiền, cho nên nhất định phải có 
Tu Đức mới có thể hiển lộ Tánh Đức, 
đây cũng tức là nói, tu hành đối với 
chúng ta mà nói thì là vô cùng quan 
trọng. Tu gì đây? Tu như thế nào? 
Phải đem hết tất cả các thứ bệnh tật, 
tập khí trải ngược với tánh đức của 
chúng ta, hãy đem nó tu chỉnh trở lại 
thi tánh đức của chúng ta sẽ tự nhiên 
hiển bày. Trên để kinh có nói Thanh 
Tịnh, Bình Đắng, Các; ba câu này là 
dạy cho chúng ta cái tông cương lĩnh 
của sự tu học. 

Trước tiên nói: “Thanh Tịnh”, nơi 
ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta. 
Nghiệp là sự tạo tác, là những điều 
tạo tác không thanh tịnh của chúng ta. 
Điêu thứ nhất là tâm lý chúng ta 
chắng thanh tịnh, bởi vì trong tâm có 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vọng tưởng mà vọng tưởng nó là mê 
hoặc. Người giác ngộ chắng có vọng 
tưởng, người mê hoặc mới có vọng 
tưởng; vọng tưởng là ảo giác của mê, 
là tướng trạng của mê. Có phiên não 
thì phiên não cũng là sự ô nhiễm 
nghiêm trọng: tham, sân khuế, nøu SI, 
tham dục, công cao ngã mạn; thật tại 
là những thứ nghiêm trọng này, chúng 
đã làm nhiễm ô tâm thanh tịnh của 
chúng ta; đây là chỗ khác nhau giữa 
phàm phu cùng với Phật. 

Tâm của Phật, Bồ Tát là thanh 
tịnh, tâm của phàm phu là ô nhiễm; 
chúng ta làm cách nào đem tât cả ô 
nhiễm của tâm địa, nói theo người 
thời nay, là ô nhiễm của tinh thân, ô 
nhiễm của tư tưởng, ô nhiễm của kiến 
giải, phải làm sao đem nó tây rửa cho 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật sạch sẽ để khôi phục lại tâm 
thanh tịnh của mình; đây mới là trọng 
tâm trong sự tu học Phật pháp. Bởi vì 
tâm thanh tịnh rôi, thì thân và khẩu tự 
nhiên cũng sẽ thanh tịnh; tâm chính là 
chủ tế đây. Phật trong các kinh luận 
Đại Thừa thường nói, và thường chỉ 
dạy chúng ta “tất cả pháp từ tâm 
tưởng sanh”, câu nói này vô cùng 
quan trọng. Phật dạy cho chúng ta 
pháp môn này vì pháp môn này rất 
nhanh chóng, rất vững vàng để thành 
Phật. Thật tại mà nói, đều là căn cứ 
trên nguyên lý này đây “tất cả pháp từ 
tâm tưởng sanh”; vậy thì tại sao 
chúng ta không tưởng Phật! “Niệm 
Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, hiện tiền 
tương lai nhât định thây Phật”, đây là 
căn cứ trên cái đạo lý này. 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phàm phu mê hoặc, điên đảo, họ 
chắng hiểu mỗi ngày đang khởi vọng 
tưởng, mà khởi vọng tưởng thì là 
phàm phu, còn tưởng Phật thì là thành 
Phật, tưởng Bồ Tát thì là thành Bồ 
Tát; nhưng ngày ngày đêu nghĩ đến 
kiếm tiên thì là biến thành ngạ quỷ, 
bởi vì quỷ tham tài. Phật giảng cho 
chúng ta, quỷ là tâm tham, địa ngục là 
tâm sân giận; chớ có nên tức giận, 
nếu thường thường tức giận, ngày 
ngày tức giận, đây là tạo nghiệp nhân 
của địa ngục đây là chăng tốt, đó là 
nghĩ tưởng đến địa ngục còn nghĩ 
tưởng phát tài tức là làm ngạ quý, 
cũng chăng tốt đâu! Vậy thì tại sao 
không tưởng Phật? Tưởng Phật thì sẽ 
đến Cực Lạc thê giới thành Phật rôi? 
Đây là căn cứ trên cái đạo lý này mà 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. 
Cho nên tưởng Phật, tưởng Bồ Tát thì 
là tâm thanh tịnh, nó sẽ đem những 
thứ ô nhiễm này của chúng ta, từ vô 
lượng kiếp đên nay đi tây rửa sạch hết, 
đây là Phật dạy chúng ta “tây tâm dị 
hành”. Làm thế nào để tây rửa tâm? 
Niệm A DI Đà Phật, nghĩ tưởng A Di 
Đà Phật; ngoại trừ A Di Đà Phật và 
Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, tất 
cả những thứ khác đều chăng nên 
nghĩ tưởng; đây là lời nói thật. 

Người thời nay họ mê mà lại mê 
đến mức độ trầm trọng, họ nhận giả 
chắng nhận chân, A Di Đà Phật là 
thật mà họ chắng tin, cái gì là giả? 
Tiên bạc. Họ cứ mãi tin chẳng biết đó 
là giả, đó không phải là thật vì “sanh 
không mang đến, chết không mang 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đi”; hơn nữa, vì những thứ này mà 
ngày ngày sanh phiên não để cho khổ 
đến cực độ. Người thông minh thi là 
đem nó vất đi và tuyệt đôi chăng nghĩ 
đến nữa; cho nên quý vị hãy lăng lòng 
để tư duy cho kỹ, bình tỉnh để suy 
nghĩ thì quý vị sẽ là thông minh, sẽ là 
có trí tuệ, thì quý vị có thể nhìn thấu 
thế giới. Thế giới này, cái gì là thật, 
cái øì là giả, quý vị sẽ nhận diện nó; 
vả lại, chúng ta cân cái thật chắng cân 
cái giả. Vậy thì tật cả ác nghiệp phải 
quyết định sẽ không tạo, bởi thê chỗ 
gọi là Tâm tịnh thì Phật Độ tịnh. 
Trong sinh hoạt thường ngày, như tôi 
đã nói ở phía trước là cá nhân một đời 
được vui vẻ, hạnh phúc, gia đình 
được mỹ mãn, xã hội hòa hài, đều lây 
tâm thanh tịnh làm cơ sở. Con người 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm địa thanh tịnh, họ có tâm thanh 
tịnh tức là họ có tâm chân thành. 

Kế đến là “Bình Đắng”; tại trong 
kinh có nói, bình đăng tức là Chân 
Như, bình đăng tức là Bất Nhị pháp 
môn; nếu là Nhị thì chắng phải bình 
đăng, cho nên Bất Nhị là bình đắng. 
Trong cuộc sông chúng ta xử sự, đối 
người, tiếp vật, là từ ở trên những sự 
tướng này mà tu tâm bình đắng, mà 
học hạnh bình đăng. Cho nên chân 
chánh tu hành, chân chánh dụng công, 
thi tu ở đầu? Có người nói, phải vào 
tận trong núi tìm một ngôi chùa hoặc 
một đạo tràng để tu; cho dù có được 
duyên phân này, quý vị cũng không 
hắn có thể thành tựu! Chân chánh tu 
hành là ở ngay trong sinh hoạt, là ở 
nøay trong cuộc sông hăng ngày để tu 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cách xử sự, đôi người, tiếp vật. Nếu 
quý vị là thật sự tu học Đại Thừa, thật 
sự tu học pháp môn DI Đà là ngay 
trong sinh hoạt của chính mình, ngay 
trong cách xử sự, đối người, tiếp vật, 
mà tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình 
đăng. Dùng phương pháp gì để tu? 
Dùng một câu danh hiệu Phật này. 
Khi tâm của chúng ta không thanh 
tịnh, cái gì là không thanh tịnh? Tham, 
sân, s1 khởi lên, mê hoặc điên đảo 
khởi lên, vọng tưởng khởi lên, đây là 
tâm không thanh tịnh thì liên mau 
niệm A Di Đà Phật. Câu A DI Đà 
Phật này sẽ đem cái vọng tưởng loại 
mất, cũng đem cái ý niệm tham, sân, 
si loại mật. Danh hiệu của A Di Đà 
Phật là phương thuốc thanh khiết, 
đem những ô nhiễm trong tâm chúng 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ta lập tức hóa giải, đây gọi là dụng 
công. 

Mà chắng phải là mỗi ngày niệm 
một vạn tiếng Phật hiệu, mà tham, sân, 
si vẫn cứ nồi dậy, đó chắng có ích lợi 
øì; dù cho niệm mười vạn tiếng Phật 
hiệu đi nữa, đó cũng là uống công. 
Người xưa nói là: “Thét bể cổ họng 
cũng uống công”, niệm cách đó chăng 
có ích lợi; niệm câu Phật hiệu hữu 
dụng nhất là lúc có thể đem vọng 
tưởng, đem phiên não hóa giải mất. 
Người xưa thường nói là: “Chăng sợ 
niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”; chữ 
Các này, tức là câu Phật hiệu lập tức 
đề khởi mà có thê đem phiên não hóa 
giải, đây gọi là dụng công. Dụng công 
lâu ngày thì công phu sẽ đắc lực, cái 
dáng của công phu đặc lực ra làm sao? 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Là vọng tưởng ít dân, phiên não nhẹ 
dần, tâm địa thanh tịnh, nhìn việc, 
nhìn người rõ ràng hơn, thông minh 
hơn trước kia là đã có trí tuệ; đây là 
hiện tượng tốt, đây tức là công phu 
đặc lực. Tâm địa từng ngày từng ngày 
thanh tịnh hơn, phiền não từng năm 
từng năm giảm thiêu hơn, tự quý vị sẽ 
cảm thây rất là vui vẻ, rất là hạnh 
phúc, đây là hiện tượng của công phu 
đắc lực. 

Nếu như chúng ta học Phật đã lầu 
rôi mà chắng cảm thây được điêu này, 
phiên não vẫn còn nhiêu, vọng tưởng 
vẫn còn nhiều, vậy nói một cách khác, 
trong sự tu hành của quý vị đã có vẫn 
đề, đó là tu hành không như pháp; 
nhất định là phương pháp của quý vị 
có sai trái, lý luận có sai trái. Cho nên 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mặc dù quý vị rât siêng năng tu học, 
nhưng quý vị chăng đạt được thành 
tích, chắng có hiệu quả, vậy điều này 
quý vị phải thật lòng đề kiêm thảo, để 
phản tỉnh, để cải chính và nhất định 
phải đạt được hiệu quả thật tốt. Thí dụ 
như ngày xưa, tôi nhìn người không 
được bình đăng, nhìn sự việc cũng 
thường bất bình thì đây là phiền não, 
đây là sai lâm! Bây giờ thì sao? Bây 
giờ tôi xem điều gì đều rất hài lòng, 
đều rất bình đăng, chăng còn so đo 
như trước nữa; đây tức là đã có tiễn 
bộ vậy. Có lẽ có người hỏi, vậy thì 
trước kia tôi sáng suốt còn bây giờ có 
phải tôi hồ đô rôi chăng? Tôi, hiện 
nay cả chuyện phải trái, xanh đỏ, đen 
trắng đêu chắng phân biệt, đều hồ đô 
rôi sao? Vậy đúng là hô đồ rôi! Công 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phu đặc lực chắng phải là hình dáng 
như thế! Là phải rõ rõ ràng ràng minh 
minh bạch bạch, nhưng mà tâm địa 
thi bình lặng: cho nên tất cả thiện ác, 
thị phi, đều rõ rõ ràng ràng liễu liễu 
phân minh, nhưng cái tâm thì bình 
lặng; đây mới gọi là công phu, điều 
này cân phải phân biệt rõ ràng. Chăng 
thê đem hô đô cho là trí tuệ, vậy thì là 
sai lâm! Chăng thể đem hỗ đô cho là 
công phu đắc lực; điều này là không 
thê được. 

Chữ “Giác”, tức là giác mà không 
mê. Trong tựa đề này, cỗ đức nói về 
Bình Đắng Giác, nó có đến bôn ý 
nghĩa để cho chúng ta học tập; bôn ý 
nghĩa này đều rất hay. 

- Ý nghĩa thứ nhất, “Bình đắng 
phô giác tât cả chúng sanh”, nghĩa 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này rât hay, thực tế mà nói, tức đây là 
pháp môn bình đăng thành Phật của 
tật cả chúng sanh. Quý vị thử nghĩ, 
đây đích thật là thù thăng chăng gì 
sánh băng; như Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, tuy là nói thành Phật nhưng 
chắng bình đắng. Hoa Nghiêm có 
Ngũ Giáo là Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, 
Viên, Pháp Hoa là Tứ Giáo của tông 
Thiên Thai có Tạng, Thông, Biệt, 
Viên nghĩa là không bình đắng. Còn 
pháp môn này của chúng ta là bình 
đăng thành Phật, trên từ Đăng Giác 
Bô Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh, 
đều bình đắng được độ, đêu bình đắng 
thành Phật; đây thật là pháp khó tin. 
Sự khó tin này cũng chăng phải giả, 
vì sao lại có thể bình đăng? Trong đây 
có đại đạo lý, tôi hy vọng trong ba 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mươi ngày này, quý vị có thể để tâm 
kỹ lưỡng để nghe bộ kinh này, lắng 
lòng để thể hội vì lời giải đáp đều 
nằm trong phân kinh văn; thật tại là 
tuyệt diệu chắng thể diễn tả được. 

- Ý nghĩa thứ hai, “Dùng pháp 
bình đắng để giác ngộ chúng sanh”, 
pháp bình đăng đây tức là chỉ cho bộ 
kinh điển này, cũng là sáu chữ Hồng 
Danh. Cho nên, đích thật là chúng ta 
đã thật sự minh bạch, hiểu rõ đại \ 
trong bộ kinh này và nay thật sự tin 
rôi, thật sự phát nguyện rôi; ngay lúc 
này sẽ được mười phương tất cả chư 
Phật Như Lai gia trì cho chúng ta. 
Cho nên pháp môn này có thể bình 
đăng giác ngộ tất cả chúng sanh, đối 
với sức mạnh lớn lao này thì bất luận 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là kinh luận nào cũng chăng thê sánh 
băng. 

- Ý nghĩa thứ ba, “Bình Đăng 
Các, tức là chỉ cho Chánh Giác của 
Như Lai”, trong kinh thường nói là 
trên quả địa của Như Lai, chỗ chứng 
đắc là Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác; mà Bình Đắng Giác tức 
là Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác. Bởi vì khi đạt đến địa vị này 
mới thật là hoàn toàn bình đắng, Bồ 
Tát tuy là Đắng Giác Bộ Tát nhưng 
Đắng Giác Bộ Tát, nói một cách 
nghiêm khắc là họ vẫn chưa bình 
đăng: nhất định phải đến lúc thành 
Phật mới thật sự đạt đến bình đăng rỗt 
ráo viên mãn. 

- Ý nghĩa thứ tư, “Bình Đăng 
Ciác cũng tức là biệt hiệu của A Di 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đà Phật”, trong kinh có nói điều này. 
Thế Tôn vì A Nan giới thiệu Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, đã từng hỏi 
ông răng: “Ông có muôn thấy Bình 
Đăng Giác không?” Bình Đắng Giác 
tức là chỉ cho A DI Đà Phật, cho nên 
mới có bốn ý nghĩa như vậy. 

Chúng ta lại đem ba câu của việc 
Tu Đức hợp lại và đặt vào trong Tam 
Bảo mà xem: Thanh Tịnh là Tăng 
Bảo, Bình Đăng là Pháp Bảo, Giác là 
Phật Bảo. Cho nên trong đó đã đây đủ 
tự tánh Tam Bảo, đông thời cũng là 
CIới - Định - Tuệ Tam Học. Thanh 
Tịnh là GIới học, G1ới là thanh tịnh, 
Giới là thanh lương. Bình Đăng là 
Định học. GIác là Tuệ học. Cho thây 
trong danh xưng này là hội đủ viên 
mãn Tam Học, cũng là tự tánh Tam 


Táp I 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bảo. Sự tu học Tịnh Độ của chúng ta 
là lây điêu này làm yếu lệnh tối cao; 
cho nên, nếu có người muốn hỏi 
chúng ta, vi chúng ta là tu Tịnh Độ. 
Quý vị câu điêu gì? Chúng tôi câu Vô 
Lượng Thọ, Trang Nghiêm chắng cầu 
chỉ khác! Chúng tôi chỉ cầu Vô 
Lượng Thọ, Trang Nghiêm. Vậy thì 
quý vị tu đó là những gì? Chúng tôi tu 
Thanh Tịnh, Bình Đăng, Các. Quý vị 
dùng phương pháp øì để tu? Chúng 
tôi dùng Tín - Nguyện - Trì Danh. 
Quý vị xem, điều này thật là rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch, một 
tí cũng đêu chăng có mê hoặc. Vô 
Lượng Thọ, Trang Nghiêm là quả báo 
và cũng là điều sở câu của chúng ta, 
làm thê nào mới cầu được? Đó là nhất 
định phải tu tâm thanh tịnh, bình đẳng, 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giác. Dùng phương pháp gì? Dùng 
Tín - Nguyện - Trì Danh. Cho nên 
trong Tín - Nguyện - Trì Danh đã đầy 
đủ cả Tam Học, Tam Bảo. 

Tam Học, Tam Bảo, như chúng ta 
đã biết, là bao øôm toàn bộ Phật pháp, 
chắng chỉ là đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật, chỗ nói tât cả pháp trong bỗn 
chín năm, thậm chí mười phương ba 
đời chư Phật chỗ tuyên thuyết các 
pháp, tât cả đều bao gồm trong đó. 
Một câu A Di Đà Phật đều bao øôm 
đủ hết tất cả, cho nên công đức của 
danh hiệu này chắng thể nghĩ bàn, 
thật sự là bất khả tư nghị. 

Chữ phía sau, “Kinh” là thông đê; 
phàm là Phật nói đều gọi là Kinh. 
Chữ này cũng bao hàm rất nhiễu 
nghĩa, chúng tôi cũng thường giới 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiệu, cho nên cũng chăng cân phải 
nói thêm nữa. Thông thường nhất là 
dùng bốn chữ “Quán, Nhiếp, Thường, 
Pháp” để giải thích. Chữ thứ nhất, 
“Quán” là quán xuyên cái lý chỗ nói, 
dùng cách nói hiện nay tức là Phật 
giảng kinh rất có thứ lớp, hợp tình, 
hợp lý, rất thứ tự lớp lang, đây là 
những lời nói hay và văn chương hay. 
Chữ thứ hai, “Nhiếp” là nhiếp trì tất 
cả chúng sanh, dùng cách nói hiện 
nay là lời dạy của Phật, kinh luận của 
Phật mà chúng ta nói đến hôm nay, 
nó có sức nhiệp thọ khiên chúng ta 
sau khi tiếp xúc rôi, dù có muốn thôi 
cũng chắng được, nó giông như sắt 
nam châm vậy, nó có thê hút sắt vì từ 
lực có thể hút sắt, nó có một sức 
mạnh lớn như vậy và điêu nảy cũng 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rất rõ ràng. Tỷ như chúng ta đọc chữ 
nghĩa của thế gian, thông thường là 
báo chí mà mọi người ngày ngày đều 
xem báo, đã xem qua một lân rôi, quý 
vị có muôn xem tiếp lần thứ hai 
không? Chắng muôn xem lần thứ hai, 
vì sao? Vì nó chăng có sức thu hút. 
Một quyên tiểu thuyết hay, lời văn 
hay, tuy đã xem qua một lần rôi vẫn 
muôn xem tiếp một lần; thậm chí vẫn 
còn muôn xem tiếp một lần nữa. Tuy 
nhiên xem đến tám lần, mười lân thì 
suốt đời quý vị sẽ chắng muốn xem 
nữa; vì đây là sức thu hút của nó rất 
có hạn. 

Nhưng kinh Phật lại khác, như bộ 
kinh Vô Lượng Thọ này, từ lúc mới 
phát tâm chúng ta đã đọc nó, đọc mãi 
cho đến khi thành Phật, cái mùi vị đó 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn còn nông, vĩnh viễn không cùng 
tận, đây chính là sức thu hút của nó 
quá lớn, quá lớn. Tôi giảng bộ kinh 
này mà đã giảng rât nhiêu lần, giảng 
hoài mà không chán, càng giảng càng 
thây hoan hý, càng đọc cảng thây có 
mùi vị, vĩnh viên đọc không chán. 
Khi tôi còn nhỏ, thời gian còn học ở 
trường, tôi rât thích xem tiểu thuyết, 
bốn quyền tiểu thuyêt lớn nối tiếng 
của Trung Hoa, là Hồng Lâu Mộng, 
Truyện Thủy Hử, Tây Du Ký..., đại 
khái là tôi đều đọc qua mười mây làn: 
còn như bây giờ, quý vị xem, nếu bày 
ra trước mặt dù nhìn tôi cũng chắng 
muôn nhìn nữa, vì sức mạnh của nó 
chắng qua chỉ là hơn mười lần mà 
thôi, cùng với sức thu hút của kinh 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật mà so sánh, thì nó kém quá xa, 
quả xa. 

Ngha chữ thứ ba, “Thường”, 
Thường nghĩa là xưa nay “bất di bất 
dịch”, người thế gian chúng ta gọi là 
Chân Lý; nó là chân lý vĩnh hăng 
không thay đổi. Nghĩa chữ thứ tư, 
“Pháp”, Pháp là pháp tánh. Bất luận 
là trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, 
nếu quý vị muôn. trong một kiếp này 
liễu sanh tử, xuất tam giới để viên 
mãn thành Phật, quý vị phải tuân thủ 
phương pháp này thì sự quyết định đó 
sẽ không sail Vì có hội đủ bỗn ý 
nghĩa này mới có thể gọi là Kinh. Đây 
cũng là một chữ được người Hoa vô 
cùng tôn trọng đối với các điển tích. 

Như vậy trong bộ kinh này, nêu 
muốn phối hợp ba thứ giác mà nói thì 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng đây đủ. Vô Lượng Thọ là Bốn 
Giác, “phát Bộ Đê tâm, nhật hướng 
chuyên niệm”, đây tức là Thi Giác. 
Thi Giác hợp với Bốn Giác và mãi 
cho đên Cứu Cánh Giác viên mãn, đó 
tức là Thanh Tịnh Bình Đắng Giác 
như trong để kinh, bởi vì Thanh Tịnh 
Bình Đắng Giác là đức hiệu của chư 
Phật Như Lai. Cũng có thể nói Bình 
Đăng Giác là Bốn Giác, Trang 
Nghiêm là Thỉ Giác; chứng đắc Vô 
Lượng Thọ tức là Bình Đắng CHác. 
Cho nên Bình Đăng Giác cũng là cái 
nhân đề chúng ta tu và Vô Lượng Thọ 
là quả đức của chúng ta. Diệu lý bên 
trong thật là vô cùng tận, quý vị mà 
đọc đi đọc lại nhiều lần đề kinh này 
thì dân dân quý vị sẽ thể hội được, 
sau đó quý vị mới thật sự hiểu rõ sức 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thu hút của bộ kinh này. Thật tình mà 
nói, tât cả những kinh điển khác đều 
chắng thể sánh băng. 

Kinh văn tổng cộng có bốn mươi 
tám phẩm cũng chăng dài lãm; phân 
Tựa có ba phẩm, phân Chánh Tông có 
ba mươi chín phẩm còn sáu phẩm sau 
cùng là phần Lưu Thông. Cho nên 
văn tự chăng quá dài, nhưng cách kết 
câu của nó, đích thật là cách kết câu 
của một bộ đại kinh như là Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa; là những loại đại 
kinh này. Cách kết câu là tương đồng, 
tuy nhiên kinh văn so với Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa thì ngăn hơn rất 
nhiêu, rất thích hợp cho người thời 
nay đọc tụng, thọ trì. Hôm nay thì giờ 
đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây, 
ngày mai chúng tôi sẽ chính thức 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
giảng đên phần kinh văn. A DI Đà 
Phật 


Táp I 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 2 


Xin lật phần kinh văn trang thứ 
nhất, phía dưới cùng của trang nảy, 
phân dưới cùng, đề sô La Mã, trang 
thứ nhất. 


Pháp Hội Thánh Chúng - Đệ 
Nhât 


Kinh Phật, thể lệ của nó tự chia 
làm ba phân đây tức là phần Tựa, 
phân Chánh Tông và phân Lưu Thông: 
hôm qua chúng tôi đã giới thiệu sơ 
lược cùng với quý vị. Phân Tựa, trong 
phân này đã nói rõ cho chúng ta 
duyên do của pháp hội lần này, phân 
Chánh Tông là phân chủ yếu nhất của 
pháp hội, đem toàn bộ ý thú quan 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trọng của pháp hội hoàn toàn phát 
huy ra. Sau cùng phân Lưu Thông là 
hy vọng những người được nghe bộ 
kinh này, những người đọc được bộ 
kinh này, đều có trách nhiệm, có 
nghĩa vụ đem pháp môn này tận tâm 
tận lực để tuyên dương. Cũng tức là 
đây mạnh giới thiệu cho chúng sanh, 
khiến cho tất cả chúng sanh được lợi 
ích viên mãn của đại pháp. Vậy do 
đây có thê thấy trong Phật pháp, có 
cùng một tâm lượng rât là rộng lớn, 
cho nên trong kinh Đại Thừa thường 
nói: “Ngang khắp mười phương, dọc 
cùng tam tế”, đấy là tâm lượng của 
chư Phật, Bồ Tát. Chúng ta học Phật, 
mục đích là phải thành Phật; cũng là 
bảo phải khôi phục lại tâm lượng và 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
bản năng của chúng ta, cùng với chư 
Phật Như Lai chắng khác. 

Bây giờ xin xem phân kinh văn, 
phẩm thứ Nhất trong kinh văn “Pháp 
Hội Thánh Chúng”, giới thiệu cho 
chúng ta về lần pháp hội này, cũng 
như trạng huấn trong pháp hội này. 


Pháp Hội Thánh Chúng - Đệ 
Nhât 


Kinh văn: “Như thị ngã vấn, 
nhất thời Phật tại Vương Xá thành, 
Kỳ Xà Quật sơn trung. Dữ đại tỳ- 
kheo chúng, vạn nhị thiên nhân 
câu”. 


Đây là một đoạn nhỏ, trước tiên 
chúng ta xem đoạn nhỏ này; đoạn nhỏ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này giống như phân ký lục trong hội 
nghị của chúng ta hiện nay, đem thời 
gian, nơi chỗn và người thuyết pháp 
cùng đại chúng tham gia trong pháp 
hội đều có ghi chép lại. Việc này 
cùng với sự giáo học thông thường 
như là thây giáo vào lớp dạy học, hơi 
có một tí khác nhau. 

Câu thứ nhất, “Như thị ngã văn”, 
chúng ta là những người thường đọc 
kinh Phật, nhất định phải biết tất cả 
kinh Phật vừa mở đầu đều có câu này, 
đều là giông nhau cả. Như đã nói mỗi 
một bộ kinh ở phân trước mở đâu đều 
là có câu này, do đây có thể biết câu 
này vô cùng quan trọng. Bôn chữ này, 
rôt cuộc là đã nói lên ý nghĩa gì? Thật 
tại mà nói, bôn chữ này là nói rõ tất 
cả những kinh mà Phật vì chúng ta đã 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói, cái căn cứ trọng yêu của nó là 
trong một câu này. Nói một cách khác, 
Thích Ca Mâu Ni Phật trong bốn 
mươi chín năm chỗ thuyết pháp, nêu 
đem nó tổng quát trở lại, Ngài nói 
những gì đây? Là chỉ nói một cái 
“Như Thị”, cách nói này thật là cực 
kỳ tuyệt diệu của chữ Như này. Nếu 
chỉ hiểu từ trên mặt chữ, cạn cợt mà 
nói: “Như thị ngã văn”, thì chữ Ngã 
này là người kết tập kinh, tức là tôn 
giả A Nan. 

Chúng ta đêu biết, Thế Tôn năm 
xưa lúc còn tại thế, giảng kinh nói 
pháp Ngài hoàn toàn dùng khẩu ngữ, 
chắng có văn tự ghi chép. Mãi cho 
đến sau khi Phật viên tịch, chúng đệ 
tử cảm thấy một đời của thây đôi với 
đại chúng, đã công hiến biết bao 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu điêu dạy dỗ quý báu, cũng nên 
cân phải lưu truyện cho đời sau. Nếu 
nhờ vào khẩu truyền thì rất là khó 
khăn, hơn nữa dễ phát sanh ra sự sai 
lầm, cho nên phương pháp tốt nhất là 
dùng văn tự mà đem nó ghi chép lại 
toàn bộ. Việc ghi chép này cũng phải 
chính xác, vì chắng thê dẫn dắt sự sai 
lâm cho người đời sau, cho nên việc 
làm này phải làm một cách vô cùng 
cần trọng. Đông thời sự kết hợp này 
là do một đoàn thể mà làm, chăng 
phải là thuộc về một cá nhân nảo. 
Phương thức kết tập này là thỉnh A 
Nan tôn giả, đem tất cả những kinh 
mà Thế Tôn đã giảng trong quá khứ, 
giảng lặp lại một lần. A Nan tôn giả là 
một trong nhóm học trò mà Ngài nỗi 
tiêng là đa văn đệ nhất, cũng tức là 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những kinh điển một thời do Thế Tôn 
giảng nói, A Nan tôn giả đêu đã nghe 
qua; với sức ký ức của À Nan tôn giả 
thì rất tốt vô cùng, nó gân giống như 
máy ghi âm của chúng ta vậy, sau khi 
nghe qua một lân thì Ngài sẽ không 
quên, có thê giảng y như Phật. 

Điêu này, có thể quý vị rất khó tin 
là có một sức ký ức quá tốt như vậy! 
Nhưng riêng tôi thì tôi tin. Hiện nay 
tôi đã già, lúc tôi còn trẻ theo học 
Phật với thầy Lý, khi tôi nghe Ngài 
giảng kinh, tuy là tôi không nhớ hết 
một trăm phân trăm, cái khả năng này 
thì tôi chăng có; tuy nhiên tối thiểu tôi 
có thê nhớ đến chín mươi lăm phân 
trăm, tôi có cái khả năng này. Cho 
nên, A Nan tôn giả có thể ghi nhớ đến 
một trăm phân trăm, tôi rất tin tưởng; 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nêu có được một khả năng như vậy, 
thi việc học tập tự nhiên sẽ rât nhanh 
chóng. Vì thế cho nên đại chúng mời 
A Nan tôn giả đăng tòa giảng kinh, 
bên cạnh thì có người ghi chép lại, 
còn thính chúng là năm trăm vị A La 
Hán. Tôi thây bên hông lâu bỗn của 
chúng ta, cũng có năm trăm vị A La 
Hán đã cùng đến; năm trăm vị A La 
Hán này đều là học sinh của Phật, họ 
đêu đã từng nghe Phật giảng kinh, 
chúng ta thỉnh họ đến nơi đây để 
chứng minh. Sau khi A Nan tôn giả 
tuyên thuyết, nêu như trong đó có một 
người đề ra ý kiên phản đối, nói răng: 
“Cách nói này của A Nan tôn giả, tôi 
chưa từng nghe qua”, thì đoạn thuyết 
giảng đó phải xóa bỏ chắng được ghi 
chép. Cho nên sự nghiêm cần của 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việc chép tập kinh này, đòi hỏi phải 
có sự công nhận của năm trăm vị 
thính chúng, họ đều chăng nói một lời 
nào; như vậy mới có thể ghi chép 
xuống, chăng phải như hiện nay, 
thường nói là đa sô thông qua là được. 
Sự kết tập kinh này thì không thê 
được, chỉ một người đưa ra ý kiến thì 
chắng được ghi chép, nhất định phải 
là người người đều tán thành, người 
người đêu đồng ý lời nói này là xác 
thật, chắc chắn là lời Phật nói. 

Cho nên bộ kinh điển này sau khi 
chi chép xong, thì câu thứ nhất mở 
đâu dùng “Như thị ngã văn”, nghĩa là 
bộ kinh này là do chính tôi nghe Phật 
nói; Phật nói như thế nào thì tôi ghi 
chép lại như thê đó, cũng như chính 
miệng Phật nói vậy. Như vậy, đây gọi 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là Tín Thành Tựu, đây là khiến cho 
người đời sau có thê tin được, và đây 
là ý nghĩa của việc kết tập. cái ý thật 
sự thâm sâu của nó trong Phật pháp 
gọi là Mật Nghĩa. Chữ Như này là 
Chân Như, cũng tức là hiện nay 
chúng ta chỗ nói chân tướng của sự 
thật; nêu cùng với chân tướng của sự 
thật này mà hoàn toàn phù hợp, thì 
đây tức là Thị. Nêu chăng phải là 
chân tướng của sự thật, thì đó là Bắt 
Thị. Cho nên hai chữ này đặt ở đây, 
đã hiển thị những gì Thể Tôn vì 
chúng ta nói, tất cả đều là chân tướng 
của sự thật. Đây là một cách nói 
thông suốt, cách nói như vậy mới có 
thể hợp với tất cả kinh điển. Tuy 
nhiên Ngài ở nơi mỗi một bộ kinh, 
mỗi một pháp hội đều có ý nghĩa đặc 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biệt riêng của Ngài. Chắng hạn như 
trên hội này, Thê Tôn đã vì chúng ta 
nói rõ về Tây Phương Cực Lạc thế 
giới y chánh trang nghiêm, đây cũng 
toàn là sự thật, tuyệt đối chắng phải 
hư cấu. 

Hư không quá rộng lớn còn thê 
giới vô lượng vô biên; trí tuệ, tri thức, 
năng lực của chúng ta thì quá ư nhỏ 
bé. Đừng nói chi là trong thái không 
có rât nhiêu những chân tướng của sự 
thật, mà chúng ta chắng hiểu rõ; ngay 
nơi quả địa câu này mà chúng ta hiện 
nay đang ở, cũng có rất nhiêu tất 
nhiêu những chân tướng của sự thật, 
mà chúng ta cũng chăng có cách chi 
hiểu nổi, huống chi là tha phương thế 
giới! Phật và Đại Bồ Tát, với trí tuệ 
của các Ngài vô lượng vô biên, tận hư 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không biến pháp giới họ đêu có thể 
nhìn thấy “vô sở bất tri, vô sở bất 
năng”, những gì chúng ta chăng nhìn 
thây, họ đêu có thê nhìn thây. Những 
điêu Phật nói với chúng ta đều là sự 
thật, tuyệt đối chăng phải là lý tưởng, 
tuyệt đôi chăng phải là suy đoán; 
Ngài nói với chúng ta về Cực Lạc thê 
giới thì Cực Lạc thê giới quả thật là 
có; Ngài nói với chúng ta về lục đạo 
luân hôi, thì lục đạo luân hồi cũng 
thật là có cũng chăng phải là giả. Cho 
nên đây là nghĩa của chữ Như, vậy 
câu nói này là Tín Thành Tựu. 

Tín là điều kiện căn bản nhất 
trong việc tu học, Phật tại trong kinh 
Hoa Nghiêm có nói: “Tín vi năng 
nhập”, đem Phật pháp làm thí dụ cho 
biên cả, nếu tin thì sẽ nhập vào được. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Biến cả của Phật pháp, thật tại mà nói, 
tức là biển cả của Trí Tuệ; trí tuệ vô 
lượng vô biên, vì thê quý vị phải tin 
quý VỊ mới có thê đạt được. Cho nên 
nói: “lín vi đạo nguyên công đức 
mẫu”, Đạo tức là con đường lớn để 
thành Phật, là con đường đề thành tựu 
trí tuệ rốt ráo viên mãn này; ý nghĩa 
này đây tức là Tín. Công đức vô 
lượng vô biên cũng là do từ tín tâm 
mà sanh ra, còn chữ Mẫu này nghĩa là 
Mẹ dùng làm thí dụ cho ý nghĩa Năng 
Sanh, nó có thê sanh vô lượng vô biên 
công đức, cũng tức là tín tâm. Tín thì 
vô cùng quan trọng, Ngẫu Ích đại sư 
trong kinh A Di Đà Yếu Giải nói với 
chúng ta “y thật tướng lý”, thật tướng 
đây tức là chân tướng của sự thật. 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài y theo 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đạo lý của chân tướng sự thật này mà 
vì chúng ta nói rõ sự niệm Phật cầu 
sanh Tịnh Độ, cái đạo lý này quyết 
định là chính xác thì đây gọi là Như 
Thị, điều này quý vị có thể thấy đã 
giảng trong kinh. Cách thuyết của 
Ngấẫu Ích đại sư vô cùng viên mãn, 
Phật nói cho chúng ta biết đó là chân 
tướng của sự thật. Phật dạy chúng ta 
cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, cũng quyết định là chính xác. 
Vậy thì đã là như vậy, vì sao Phật 
lại nói rât nhiêu kinh luận, vì sao phải 
nói nhiều như thê! Chỉ cần nói cho 
chúng ta một bộ kinh này thì là được 
rôi. Vì sao phải nói nhiều như vậy 
khiến cho chúng ta hôm nay bị hoa 
mắt, rỗi ren, mà chắng biết đâu là 
đúng, thế đây là nguyên nhân øì? Bên 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong có đạo lý của nó, bởi vì chúng 
sanh căn tánh không đông, vì vậy 
chắng phải là mọi người đêu có thể 
chấp nhận, đối với pháp môn này. 
Thực tÊ mà nói, bât luận bộ kinh luận 
nào, bất luận một pháp môn nào, cũng 
vô phương bảo mọi người cùng chung 
tiếp thọ, do đó Phật mới tùy thuận căn 
tảnh của chúng sanh mà giáo hóa. 
Quý vị thích pháp môn nào thì Ngài 
sẽ giảng pháp môn đó cho quý vị, cho 
nên đây là ứng cơ thuyết pháp. 

Căn cơ của chúng sanh vô lượng 
vô biên thì Phật cũng giảng vô lượng 
vô biên pháp môn, cho nên trong Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện nói: “Pháp môn 
vô lượng thệ nguyện học”, là đạo lý 
như vậy. Tuy Phật nói rất nhiều pháp 
nhưng quý vị phải biết, mặc dâu rất là 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu pháp nhưng đến cuôi cùng cũng 
chỉ quy về một pháp “vạn pháp quy 
nhật”, như vậy mới là chánh lý, cho 
nên nói: “Thù đô đồng quy” nghĩa là 
khác đường lối nhưng cùng một mục 
đích. Chữ Nhất ở đây là gì? Nhất ở 
đây là Cực Lạc thế giới cũng tức là 
Tây Phương Tịnh Độ, điều này chúng 
ta có thê nhìn thấy rât rõ ràng. 

Vô lượng pháp môn đêu đồng quy 
về Hoa lạng thê gIỚI, Hoa Tạng thế 
giới giống như biến cả, sau khi đến 
Hoa Tạng thế giới thì Văn Thù, Phố 
Hiên, hai vị Bồ Tát dùng Thập Đại 
Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, có 
như thế chúng ta mới có thể tưởng 
tượng, mới thể hội được là, thì ra Tây 
Phương thế giới, nói đại khái chính là 
trung tâm của Hoa Tạng. Đây là Hoa 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tạng của Hoa Tạng, đây là tĩnh hoa 
của Hoa Tạng. Cho nên Bồ Tát ở Hoa 
Tạng thế giới đêu phải đên Cực Lạc 
để gặp A Di Đà Phật, đến nơi đó để tu 
học thành quả, cho thấy răng đây quả 
thật là Đại Thừa trong Đại Thừa, liễu 
nghĩa trong liễu nghĩa, sự thù thắng 
này chắng chi sánh băng. Vậy nếu 
như chúng ta tu hành từ con đường 
khác mà đi, nghĩa là từ pháp môn 
khác tu học, cho đến cuôi cùng khi 
đến Hoa Tạng thể ĐIỚI, rôi lại theo 
Phố Hiên Bồ Tát đến Tây Phương 
Cực Lạc thế ø1ớI, như vậy phải tu bao 
lâu nữa? Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Phật nói lời chân thật với chúng ta 
răng, không những chỉ có mất ba đại 
A-tăng-kỳ kiếp mà là vô lượng kỳ 
kiếp, chắng phải chỉ có ba đại A-tăng- 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kỳ kiếp mà thôi, quả là thời gian này 
thật quá dài quá dài. Vì sao phải mất 
thời gian quá dài như vậy? Bởi vì họ 
có tiễn tiễn thoái thoái; thật tại mà nói, 
tiễn thì ít, thoái thì nhiều, vì họ có 
thoái chuyển cho nên cái thời kiếp 
này vô cùng vô cùng dài lâu. 

Pháp môn này thì là dễ dàng, 
ngay trong một đời quyết định thành 
tựu, chắng cân phải mất thời gian quá 
đài như vậy. Vậy theo trong kinh A 
Di Đà mà nói: “Nhược nhất nhật, 
nhược nhị nhật đến nhược thất nhật”, 
thì đã thành công. CỔ đức nói với 
chúng ta, người lợi căn chỉ cần một 
ngày thì thành tựu; người độn căn thì 
bảy ngày cũng có thê thành tựu. Điều 
này so với ba đại A-tăng-kỳ kiếp, vô 
lượng A-tăng-kỳ kiếp, thật là chắng 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể so sánh được. Vậy thì chúng ta 
thử đặt cầu hỏi, là thời gian này vừa 
ngăn, lại vừa nhanh, thế nhưng quả 
báo của sự thành tựu cùng với người 
tu ba đại A-tăng-kỳ kiếp mà đem so 
sánh, cuối cùng thì người nào cao hơn? 
Nếu như trong bảy ngày thành tựu, 
mà chăng thể sánh băng cái cao của 
người tu ba đại A-tăng-kỳ kiếp, chúng 
ta chăng thể nào bì được, vậy thì pháp 
môn nảy cũng chăng có gì gọi là rât 
thù thăng, cũng chăng có gì gọi là rât 
kỳ đặc. 

Thế nhưng, Phật trong kinh nói 
với chúng ta rằng, nếu y theo pháp 
môn này mà tu học, thì sự thành tựu 
của họ so với người tu ba đại A- tăng- 
kỳ kiếp, so với tu vô lượng A-táng-kỳ 
kiếp vẫn còn cao hơn, vẫn còn thù 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thăng hơn; quả thật đây là bất khả tư 
nghị. Cho nên pháp môn này được gọi 
là “nan tín chi pháp”, pháp khó tin. 
Trong nhà Phật chúng ta cũng có 
rât nhiều vị đại pháp sư, đại thiện trì 
thức, đại cư sĩ không tin; điều này 
cũng chắng lây gì làm lạ, vì sao thế? 
Vì còn có rất nhiêu vị A La Hán, Bích 
Chi Phật cũng không tin, lại còn có 
rất nhiêu vị Bồ Tát cũng không tin, 
thật sự là “nan tín chi pháp”, Phật nói 
pháp môn này “duy Phật dữ Phật 
phương năng cứu cánh”. Khi nào họ 
thành Phật rôi, khi ây họ mới tin, lúc 
đó họ chắng còn øì để nói nữa, họ 
hoàn toàn minh bạch, Đắng Giác Bồ 
Tát nêều mà chắng được Phật lực gia 
trì, thật tại mà nói, họ cũng chắng thê 
hiểu rõ được. Thế mà chuyện lạ lùng 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đã xảy ra, là đối với cái pháp môn 
khó tin này, vì sao chúng ta lại có thể 
tin? Điều này thật lạ lùng. Pháp môn 
này giảng cho quý vị, nhưng quý vị 
không tin thì đó là chuyện rất bình 
thường, chăng có chi lạ lùng; nếu quý 
vị tin thì đây mới là lạ lùng, điều này 
chắng phải là bình thường. Sở dĩ quý 
vị có thể tin, như trong kinh này Phật 
cũng đã nói rât rõ ràng, rât minh bạch, 
là bởi vì quý vị tu hành trong kiếp quá 
khứ, mà cái thiện căn, phước đức, 
nhân duyên, trong vô lượng kiếp đó 
đã đến lúc này thành thục, và đây là 
công đức của chính quý vị. Đông thời 
đây cũng là nói hiện tại, quý vị hiện 
tại được sự gia trì do bốn nguyện của 
mười phương tất cả chư Phật Như Lai, 
thi đây gọi là Tha Lực. Do vậy pháp 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
môn này được gọi là Nhị Lực pháp 
môn. 

Cho nên khi chúng ta nghe đến bộ 
kinh điển này, nghe đến danh hiệu 
của A Di Đà Phật, liên được sanh tâm 
hoan hỷ, lý giải được thấu triệt và 
chịu phát nguyện niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ, đây cũng tức là đã được sự 
ø1a trÌ của tất cả chư Phật Như Lai, 
thật sự là bất khả tư nghị, chúng ta 
nhất định phải tin sâu chắng nghỉ. 
Vậy thì theo giáo nghĩa của bỗn tông 
mà nói, chữ Như này là “Thị tâm thị 
Phật”, đây là nghĩa của chữ Như; còn 
chữ Thị đây là “Thị tâm tác Phật”, 
chúng ta ngày nay phải làm Phật vì 
đây là việc tôi quan trọng, đây mới là 
đại sự nhân duyên chân chánh. Trong 
kinh Pháp Hoa chỗ nói: “Phật vì một 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại sự nhân duyên xuất hiện tại thê 
ølan”, thật sự đây mới là đại sự, tức là 
cơ hội làm Phật trong một đời này của 
chúng ta đã thành thục, đây thật là đại 
sự, là ý nghĩa của hai chữ Như TÌi. 
Hai chữ Ngã Văn là Văn Thành Tựu, 
là chính A Nan tôn giả tự thân Ngài 
nghe Phật nói chắng phải là nghe đôn; 
vì nghe lời đôn đãi thì chưa chắc đã là 
chân thật, còn đây là chính Ngài nghe, 
thì đôi với sự lặp lại này của A Nan 
tôn giả, chúng ta có thể sanh khởi 
lòng tin. 

Hai chữ “Nhất Thời”, đây là Thời 
Can Thành Tựu, là nói vào lúc nào? 
Vẫn chăng có thây đem ngày, tháng, 
năm ghi chép xuống. Trước kia, khi 
tôi mới bắt đâu học Phật, đôi với sáu 
thứ Thành Tựu trong kinh điển này 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rất kính phục, duy chỉ có đôi với hai 
chữ Nhất Thời này thì tôi hoài nghi. 
Sức ký ức của A Nan đã tốt như vậy, 
mỗi một câu nói của Phật ông ta đều 
chắng quên, đây là năm nào, tháng 
nào, ngày nào mà Phật đã nói? Lễ ra 
phải đem nó ghi chép xuống chứ! Còn 
nay thì nói Nhất Thời một cách hô đô, 
tống quát, nói cách này chắng thê 
khiến người khâm phục, tâm phục 
khẩu phục, thật là chắng phải dễ dàng. 
Còn phân chú giải của người xưa, 
cũng chắng nói được viên mãn, 
đương nhiên nói cũng có đạo lý. Bởi 
vì năm xưa Phật giảng kinh, chăng 
phải chỉ ở một địa phương, điều này 
chúng ta đã biết được, Thê Tôn, trong 
bốn mươi chín năm dấu chân của 
Ngài có thể nói là cùng khắp xứ Án 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Độ. Ấn Độ là một nước rất rộng lớn, 
Ngài đến khắp nơi để giảng kinh; lúc 
bấy giờ Ấn Độ vẫn chưa thông nhất, 
cùng với tỉnh trạng của Trung Hoa 
giống nhau là thuộc về thời đại của bộ 
lạc, xưa kia bộ lạc là một nước nhỏ. 
Vậy thi lúc Phật ra đời là đúng vào 
thời đại triều nhà Châu Trung Hoa. 
Triêu nhà Châu Trung Hoa, quý 
vị học lịch sử đêu có thê biết, có được 
bao nhiêu quốc gia? Tám trăm chư 
hâu nghĩa là có tám trắm quốc 81a, mà 
cách dùng lịch của mỗi một quốc gia 
lại khác nhau. Tại Trung Hoa, đến 
triêu nhà Châu đã là khá rồi, hầu như 
tất cả chư hâu triêu nhà Châu đều 
dùng lịch của triều nhà Châu. Nói một 
cách khác, đối với chữ Thời này là có 
thê thông nhất, nhưng tại Ấn Độ thì 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khác, lịch pháp mỗi quốc gia đêu 
không giỗng, do đó việc ghi chép 
chắng biết phải tra cứu từ đâu, đây là 
sự thật. Mặc dầu không thể tra cứu, 
nếu như có thể ghi chép lại, người 
hậu thế chúng ta khi xem thì trong 
tâm cũng có thê cảm thây thiết thực, 
chữ Nhất Thời vẫn cảm thây nó hàm 
hô chắng rõ. 

Đến sau này, tôi đôi với kinh điển 
Đại Thừa mới hiểu rõ thêm một tí thì 
mới biết được, Ngài dùng chữ Nhất 
Thời này, cái ý nghĩa này rất sâu. 
Thật tại mà nói, nó chắng phải là chỉ 
cho năm, tháng, ngày, giờ, nói cách 
đó là chết cứng, còn chữ Nhất Thời 
này là sông động, là hoạt bát. CỔ đức 
cũng có cách giảng, chỗ gọi là: “Lúc 
sư chất đạo hợp, lúc cơ cảm tương 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ưng”, cách nói này cũng hợp lý lăm, 
cũng có thể giảng được thông. Trong 
lịch sử Trung Hoa có ghi chép, vào 
đời nhà Đường, ngài Trí CGIả của tông 
Thiên Thai Trung Hoa, Ngài đọc kinh 
Pháp Hoa bỗng nhiên nhập định. Ngài 
đọc đến phẩm Dược Vương thì nhập 
định, vừa nhập định thì thân người 
của Ngài vẫn ở tại núi Thiên Thai tỉnh 
Triết Giang, nhưng thần thức của 
Ngài đã đến Ấn Độ; chính tại nơi đây 
Vương Xá thành, Kỳ Xà Quật sơn, 
quả núi này chúng ta cũng thường gọi 
là Linh Thứu sơn, tức là chỗ này. 
Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh 
Pháp Hoa tại núi Linh Thứu, mà kinh 
Vô Lượng Thọ cũng giảng tại núi 
Linh Thứu; Trí Giả đại sư khi đến núi 
Linh Thứu, thây Thích Ca Mâu Ni 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật đang giảng kinh Pháp Hoa, Ngài 
còn ngôi phía dưới nghe được một 
buôi. Khi xuất định Ngài nói với mọi 
người, pháp hội của Thích Ca Mâu NI 
Phật giảng kinh Pháp Hoa vẫn chưa 
tan, vẫn còn đang giảng. Nhất Thời, 
vậy do đây có thể biết chữ Nhất trong 
bổn tông giảng là “nhất tâm bất loạn”. 
Nêu khi chúng ta chứng được nhất 
tâm bất loạn, thì Thê Tôn tại pháp hội 
ở núi Linh Thứu giảng kinh Vô 
Lượng Thọ đến nay cũng vẫn chưa 
tan, quý vị cũng có thể ở núi Linh 
Thứu đích thân nghe Thích Ca Mâu 
Ni Phật đang giảng kinh. Chữ Nhất 
này, ý nghĩa của nó thi là dài thăm 
thăm, vả lại nó rất là sông động, hoạt 
bát. Như vậy, cũng có thê nói khi hội 
đủ ba thứ tư lương đây, đối với Tịnh 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tông chúng ta mà nói: “Tín, Nguyện, 
Trì Danh”, cũng giống như trong kinh 
này chỗ nói: “Phát Bộ Đề tâm, nhất 
hướng chuyên niệm”. Đến lúc này 
quyết định được cảm ứng đạo g1ao, 
tất có cảm ứng đạo giao; chúng ta 
nhất định thây được Thê Tôn, thậm 
chí còn đến tât cả pháp hội của tất cả 
chư Phật Như Lai đang giảng kinh Vô 
Lượng Thọ. Cho nên chữ Nhất này 
quá hay quả hay, ý nghĩa của nó vô 
cùng thâm sâu. 

“Phật” là đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
ở chỗ này chúng ta phải nhận thức rõ 
ràng Phật giáo là giáo dục, là nền giáo 
dục chân thật nhất, viên mãn nhất, rôt 
ráo nhất, của đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật đối với tất cả chúng sanh; nó 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng phải là tôn giáo, điểm này 
chúng ta nhất định phải nhận thức rõ 
ràng. Chúng ta xưng Phật, xưng Bốn 
Sư, Ngài là vị thây căn bản, vị thây 
sáng lập ra nên giáo dục này, tức là vị 
thây đầu tiên sáng lập ra nên giáo dục 
Phật Đà. Chúng ta xưng Ngài là Bốn 
Sư, còn chúng ta tự xưng là đệ tử 
Tam Bảo, đệ tử là học sinh, cho nên 
sự quan hệ của chúng ta với Phật là 
sự quan hệ thây trò. Điêu này quý vị 
nhất định phải hiểu rõ, trong tôn giáo 
chắng có quan hệ thây trò, chỉ có 
trong giáo dục mới có quan hệ này. 
Phật là thây của chúng ta, có lúc 
chúng ta tôn xưng Ngài là Đạo Sư, vì 
Ngài dẫn đạo chúng ta. 

“Tại Vương Xá thành” mà chắng 
nói Ngài trụ, vì sao? Phật xuất g1a rôi 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thì là không còn có nhà nữa. Có nhà 
nên mới có trụ, bởi vậy khi hỏi quý vị 
trụ ở đâu, nhà tôi ở đăng kia. Phật 
không có trụ vì Phật xuất g1a rôi; khi 
Ngài xuất gia rôi, cách tốt nhất là hỏi 
Phật hiện tại ở đâu, giảng kinh ở đâu; 
do vậy nơi nào thỉnh thì Ngài sẽ đến 
nơi đó, Ngài chắng có chỗ nhất định. 
Cho nên, muôn hỏi Phật ở tại địa 
phương nào thì chữ “Tại” với “Trụ”, 
chúng không giống nhau. Phật tại 
Vương Xá thành, tên của địa phương 
này, chúng ta có thể đem nó nói tóm 
tặt, chắng cân phải giới thiệu tỉ mi, vả 
lại, điều này trong một số chú giải đã 
được giới thiệu rât cặn kẽ. 

“Dữ đại ty-kheo chúng, vạn nhị 
thiên nhân câu”, đây là nhóm đại 
chúng tham dự pháp hội lúc bấy giờ, 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta nhìn thây tình trạng này, 
nhất định sẽ có một cảm giác bất khả 
tư nghị. Giảng đường này của chúng 
ta, tôi nghĩ thính chúng nhiều lắm 
cũng không quá một ngàn người, 
chúng ta thuyết pháp vẫn phải cân 
đến microphone, máy khuếch âm. 
Còn giảng đường của đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật, mười hai ngàn người, 
SO VỚI người của chúng ta nhiêu gấp 
mười hai lần, lúc đó chắng có micro- 
phone, chắng có máy khuếch âm, 
Phật nói pháp mà mỗi người nghe 
được rõ rõ ràng ràng minh minh bạch 
bạch. Đông thời quý vị còn phải hiểu 
rằng, đại chúng đến tham dự pháp hội, 
chắng phải đến từ một nơi! Vào thời 
đó, Ấn Độ đều là những nước nhỏ, từ 
rất nhiều những quốc gia tới, ngôn 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ngữ cũng đều khác nhau và văn tự 
cũng bất đông. 

Phật dùng “nhất âm” đề nói pháp, 
còn chúng sanh tùy loại họ đều được 
lý giải, cho nên âm thanh của Phật 
được gọi là Diệu Âm, chúng ta cũng 
từ chỗ này mà thê hội. Giả như Phật 
thuyết pháp, mà người ngôi phía sau 
nghe không hiểu; người nghe chắng 
hiệu nêu không giải tán thì cũng chạy 
mất, có ai lại còn muốn ngôi ở đây 
nữa! Từ chỗ này chúng ta có thể 
tưởng tượng được là Phật có thần lực 
chắng thể nghĩ bàn, đích thật là dùng 
âm viên mãn để thuyết pháp. Thông 
thường chúng ta từ trong nhiều kinh 
thây đại chúng trong hội, tổng cộng 
có một ngàn hai trắm năm „mươi 
người, đây là những đệ tử thường đi 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
theo Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đến 
đâu, đoàn người này họ đi theo đến 
đó, hầu như cả đời chăng xa lìa Thích 
Ca Mâu NI Phật, là một ngàn hai trăm 
năm mươi người. Cho nên trong rất 
nhiêu kinh điển khi kết hợp đến đại 
chúng, đều dùng họ làm đại biểu, 
đương nhiên ngoài chúng thường tủy 
này ra, còn có rất nhiều người tham 
gia nhưng chăng có ghi trong văn tự. 
Những điêu ghi chép ở đây khiến 
chúng ta cảm thấy được nó cùng với 
kinh Pháp Hoa giống nhau. Phật 
giảng kinh Pháp Hoa, thính chúng 
cũng là mười hai ngàn người, điều 
này nói rõ kinh này cùng với kinh 
Pháp Hoa là bình đăng. Pháp Hoa 
trong toàn bộ Phật pháp; Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa, mọi người đên tôn xưng là 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nhất Thừa Viên Giáo, điều này nói rõ 
bộ kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo, 
cùng với Pháp Hoa tương đông. Tiếp 
tục xin xem hai câu dưới, đây là tán 
thán đức năng của đại chúng trong 
pháp hội. 


Kinh văn: “Nhất thiết đại thánh, 
thân thông dĩ đạt”. 


Hai câu nói này, chăng phải tùy 
tiện mà nói. “Nhất Thiết” là chỉ cho 
mười hai ngàn vị đại tỳ-kheo trong 
hội, họ đêu là Đại Thánh. Chữ “Đại 
Thánh” này, nếu nói theo Tiểu Thừa 
tức là A La Hán, Tứ Quả A La Hán 
của Tiểu Thừa là Đại Thánh, Tam 
Quả trở xuông thì chăng thể xưng là 
Đại Thánh. Thê nhưng chúng ta thây 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ở phía trước Ngài nói đại tỳ-kheo, 
Ngài chắng nói tiêu tỳ-kheo, bộ kinh 
này kinh Đại Thừa chắng phải kinh 
Tiểu Thừa, cho nên đại tỳ-kheo đây 
tức không phải Tiêu Thừa mà là Đại 
Thừa. Hơn nữa chỗ nói đến ở đây là 
Đại Thánh, Đại Thánh trong Đại 
Thừa Phật pháp, nhất định phải chứng 
được Địa Thượng Bồ Tát mới có thể 
xưng được Đại Thánh, bình thường 
lúc chúng ta tán Phật, Bộ Tát Ma Ha 
Tát, Ma Ha Tát tức là Đại Thánh. Bồ 
Tát chỉ chung cho tam hiền vị Bồ Tát, 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hôi 
Hướng, chúng ta xưng là Bộ Tát. Từ 
Sơ Địa đến Thập Địa, đến Đắng CHác, 
chúng ta xưng Ma Ha Tát, đây là Đại 
Thánh; do đây có thể biết, nhóm 
người này chăng phải là người tầm 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thường, đêu là Thập Địa Đắng Giác 
Bồ Tát trở lên. 

Họ hóa thân thị hiện thân phận tỳ- 
kheo tham dự pháp hội nghe Phật 
giảng kinh để làm ảnh hưởng chúng, 
ý nghĩa này rât sâu và chắng phải tầm 
thường, những người này “thân thông 
dĩ đạt”, trí tuệ thần thông của họ đều 
đạt đến viên mãn, chữ Đạt này là 
thông đạt vô ngại. Điêu này, không 
phải người bình thường có thê làm 
được. Phía dưới đề cử cho chúng ta 
một thí dụ, “Thượng Thủ”, thượng 
thủ đây cũng giống như vị trưởng lớp 
trong đại chúng, trong đại chúng có 
những biêu hiện kiệt xuất, đề cử họ ra 
làm đại biêu: 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Kỳ danh viết: Tôn 
giả Kiêu Trần Như, tôn giả Xá Lợi 
Phất, tôn giả Đại Mục Kiên Liên, 
tôn giả Ca Diếp, tôn già A Nan 
đẳng, nhỉ vi thượng thủ”. 

Chúng ta nơi mỗi một bộ kinh, 
mở đâu thường thây tên của những 
người này, tuy nhiên tên những người 
này đều khác nhau. Như vậy hãy xem 
tỉ mỉ những danh tự được sắp trong 
bộ kinh này rất là đặc biệt, đặc biệt ở 
chỗ nào? Vị thứ nhất được liệt danh là 
Kiêu Trân Như. Quý vị hãy lưu ý khi 
xem những kinh Phật, bộ kinh nào mà 
đem ngài Kiêu Trân Như sắp lên hàng 
đâu, quý vị phải biết cái thứ tự sắp tên 
này nó hàm ý rât thâm sâu, chẳng 
phải là tùy tiện sắp. Kiêu Trân Như là 
nhân vật gì? Đọc Thích Ca Mâu Ni 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật truyện ký, chúng ta đều biết Thế 
Tôn ở dưới cội Bồ Đề thị hiện thành 
đạo và sau đó tại vườn Lộc Uyên, 
Ngài độ năm vị tỳ-kheo, đây là buôi 
thuyết pháp đâu tiên của Thích Ca 
Mâu Ni Phật để độ năm vị tỳ-kheo 
này. Bồn Sư vì năm người này thuyết 
pháp mà Kiêu Trân Như là người đầu 
tiên khai ngộ. Là người đầu tiên 
chứng quả cho nên tên Ngài được sắp 
đâu tiên ở đây, cái dụng ý này chăng 
phải là tầm thường. Tức là nói rõ đây 
là bộ kinh đệ nhất để thành Phật, là bộ 
kinh đệ nhất để tu hành chứng quả 
trong tât cả pháp môn, cho nên lấy 
Kiêu Trần Như làm đại biểu. Vậy thì 
ngày nay, chúng ta tiếp nhận bộ kinh 
này và y theo pháp môn này tu học, 
thì quý vị mới biết đây là bộ kinh đệ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhất để được độ, đây là pháp môn đệ 
nhất để thành Phật; bởi vì được vãng 
sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 
sẽ viên chứng Tam Bắt Thoái, nghĩa 
là trong một đời này nhất định sẽ 
thành tựu Phật quả viên mãn. 

VỊ thứ hai là Xá Lợi Phất tôn giả. 
Xá Lợi Phất, Ngài đại biểu cho trí tuệ, 
nếu chăng phải đại biểu cho trí tuệ thì 
chắng thể chấp nhận pháp môn nảy, 
cũng chăng thể tin pháp môn này; nêu 
có thê chấp nhận và có thể tin, đây 
chính là đại trí tuệ. Quý vị nên hiểu 
răng, trí tuệ và thông minh không 
giỗng nhau; người thông minh chưa 
chắc có trí tuệ, còn người có trí tuệ 
chưa hắn là thông minh, điều này quý 
vị phải nhận định và phân biệt cho rõ 
ràng. Trí tuệ là biết phân biệt chánh- 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vọng, biết phân biệt tà-chánh, biết 
phân biệt lợi-hại, đây gọi là trí tuệ. 
Lục đạo luân hôi là hư vọng, lục đạo 
luân hôi là đại hại. Vãng sanh Tịnh 
Độ vĩnh viễn sẽ thoát luân hồi, một 
đời chứng đắc Phật quả cứu cánh viên 
mãn. Đây là cái rộng lớn của sự lợi 
ích này, cho dù tất cả chư Phật đã trải 
qua vô lượng kiếp tuyên nói cũng 
chắng cùng tận cho sự lợi ích này, 
đây cũng là chân tướng của sự thật. 
Cho nên dùng Xá Lợi Phất đại biểu 
cho đại trí tuệ, như vậy chúng ta mới 
có thê phát sanh ra năng tín, năng 
nguyện, năng trì danh. 

Vị thứ ba là Mục Kiền Liên tôn 
giả. Đại Mục Kiền Liên, Ngài là vị 
thân thông đệ nhất trong pháp hội của 
Thế Tôn, người đắc thân thông duy 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chỉ có Đại Mục Kiên Liên thì mới 
chịu tín, nguyện, trì danh. Vì sao vậy? 
Ngài có thê thông đạt hiểu rõ, “Thông” 
là nghĩa thông đạt, “Thân” là thân kỳ, 
đây là sự chăng thể suy đoán được. 
Nói một cách khác, nghĩa là chắng 
phải do sự thường thức bình thường 
của chúng ta mà có thể đoán được. 
Người thế gian rất thích thân thông, 
thích trí tuệ; thật sự muôn có thân 
thông, trí tuệ rốt ráo viên mãn thì chỉ 
có ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. 
Quý vị xem, ngài Xá Lợi Phất, Mục 
Kiên Liên họ hâm mộ mơ ước Tây 
Phương Tịnh Độ. Ca Diếp tôn giả đại 
biểu cho Tông Môn và đại biểu cho 
Thiên Tông, Ngài là sơ tổ của Thiên 
Tông. A Nan tôn giả đại biểu cho 
Giáo Hạ, toàn bộ Phật pháp đêu bao 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sôm cả hai vị tôn giả này. Ngoài trừ 
Thiên Tông ra, chín tông phái còn lại 
đều øọI là Ciáo Hạ, cho nên lây hai vị 
này làm đại biểu cho toàn bộ Phật 
pháp, nhưng vẫn không rời khỏi Tịnh 
Độ. Toàn bộ Phật pháp đến cuối cùng 
đều quy về Tịnh Độ, cho nên cũng lây 
hai vị này là thượng thủ và đây là 
Thanh Văn chúng. Đoạn phía dưới lại 
nói với chúng ta về Bộ Tát chúng: 


Kinh văn: “Hựu hữu Phố Hiên 
Bô Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di 
Lặc Bồ Tát, cập Hiền kiếp trung 
nhất thiết Bồ Tát, giai lai tập hội”. 


Pháp hội này, thật tại mà nói là vô 
cùng vô cùng thù thăng, ngài Phô 


Hiền và Văn Thù là hai vị Đại Bồ Tát 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong hội Hoa Nghiêm, cũng là Hoa 
Nghiêm Tam Thánh. Phật là Ty Lô 
Giá Na còn Bộ Tát tức Văn Thù, Phổ 
Hiền, họ là Hoa Nghiêm Tam Thánh. 
Ý này đã nói rõ bốn kinh cùng với 
kinh Hoa Nghiêm là bình đắng, tức là 
kinh này là kinh Hoa Nghiêm. Phía 
trước chúng ta thây nói đên một vạn 
hai ngàn vị đại ty- kheo câu hội; trên 
thực tế mà nói, bộ kinh này tức là 
kinh Pháp Hoa, nó cùng với kinh 
Pháp Hoa không khác. Điểm này 
cũng nói cho chúng ta biết bốn kinh 
tức là kinh Hoa Nghiêm, cho nên cổ 
nhân từng xưng kinh Vô Lượng Thọ 
là trung bản của kinh Hoa Nghiêm, 
kinh A Di Đà là tiểu bản của kinh 
Hoa Nghiêm. Sự quan hệ của Tịnh 
Tông với kinh Hoa Nghiêm vô cùng 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mật thiết, thật sự Tịnh Độ là nơi quy 
hướng của kinh Hoa Nghiêm. Bởi thế 
Ngẫu Ích đại sư đã nói trong Tịnh Độ, 
là kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di 
Đà là áo tạng của kinh Hoa Nghiêm, 
là bí tủy của kinh Pháp Hoa. Từ chỗ 
này, chúng ta có thể tìm được sự 
chứng minh lời của Ngẫu Ích đại sư, 
đích thật là có căn cứ chẳng phải tùy 
tiện mà nói. 

Bộ kinh điển này, trên địa vị của 
toàn bộ Phật pháp mà nói, thì nó là 
đăng phong tạo cực, là đạt đến đỉnh 
tối cao và quả thật nó là đệ nhất kinh; 
đông thời Phố Hiên Bô Tát này lại là 
sơ tô của Mật Tông, cho nên Ngài đại 
biểu cho Mật Tông. Cho nên kinh Vô 
Lượng Thọ ở trong đó có Thiên, có 
Mật; thậm chí, Phật nói tám vạn bốn 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn 
thảy đêu ở trong bộ kinh này. Có thê 
nói tám vạn bôn ngàn pháp môn, vô 
lượng pháp môn đều từ trong bộ kinh 
này mà lưu xuất ra. Nói một cách 
khác, tất cả các pháp môn đến sau 
củng đều trở về kinh Vô Lượng Thọ, 
vì đây là cội nguồn, đây là căn 
nguyên. Sự truyền thừa của Mật Tông, 
chúng ta từ trên lịch sử thây được, là 
sau khi Phật nhập diệt sáu trăm năm, 
lúc đó có một vị Long Thọ Bồ Tát 
xuất hiện ở thế gian, ngài Long Thọ 
Bồ Tát vô cùng thông minh, trí tuệ, 
năng lực của Ngài quả thật vượt hắn 
người thường. Những kinh luận lưu 
truyền ở thê gian, Long Thọ Bồ Tát, 

Ngài chỉ có vỏn vẹn trong vài tháng 
mà toàn bộ đã đọc hết cả. Ngoài kinh 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


điển của Phật pháp, còn có kinh điển 
của ngoại đạo vì ở Ấn Độ có rất nhiêu 
tôn giáo, tật cả các loại kinh điển ấy 
Ngài đều đọc và cũng đêu học hết cả. 
Bởi thế nên tự mình công cao ngã 
mạn, vì những gì có trên thê gian 
Ngài toàn bộ học hết, và nghĩ rằng 
chắng còn có ai sánh được với Ngài. 
Trong kinh Kim Cang thường hay 
nói Đại Bộ Tát phải hộ niệm Tiêu Bồ 
Tát, do đó Đại Long Bô Tát nhìn thấy 
ngài Long Thọ, sanh khởi lòng từ 
mẫn nên mới mời ngài Long Thọ đến 
long cung, trong long cung có tàn trữ 
những kinh điển thật là phong phú. 
Đến long cung để tham quan thì Ngài 
cũng rât hoan hỷ, bèn cùng Đại Long 
Bỏ Tát đến long cung tham quan, lúc 
ây Ngài nhìn thấy những kinh Phật do 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đại Long Bồ Tát sưu tâm, số lượng là 
bao nhiêu? Mười cái tam thiên đại 
thiên thế giới vi trân kệ, nhất tứ thiên 
hạ vi trần phẩm. Long Thọ Bồ Tát 
vừa nhìn thấy liên sửng sốt, và cái 
tâm công cao ngã mạn tức thời chắng 
còn nữa, vì sao thê? Vì những cái 
mình đã học thật là quá ít, khi nhin 
qua những thứ ở nơi đây quá phong 
phú như vậy. Cái mà mình đã học thì 
quá nhỏ nhoI, vậy đây là bộ kinh gì? 
Là Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh, nó là một trong toàn bộ 
kinh điển mà đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật đã giảng, tât cả đều được cất giữ 
tại long cung. Long Thọ Bồ Tát vừa 
nhìn thây liên tán thán khôn cùng, và 
Ngài cũng biết chúng sanh ở Diêm 
Phù Đề chắng có khả năng tiếp thọ, 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cho nên Ngài mới xem qua trung bản 
nhưng sô lượng của trung bản vẫn 
còn quá lớn, mà chúng sanh ở đây vô 
phương tiếp nhận, vì thế Ngài lại xem 
qua tiêu bản, tiêu bản là gì? Là mục 
lục trọng yếu, giông như quyên Tứ 
Khô Toàn Thư trong thế gian này vậy. 
Tôi nghĩ trong thư viện quôc gia của 
Singapore phải có Tứ Khô Toàn Thư, 
mà trong Toàn Thư cũng có một mục 
lục quan trọng. 

Hiện nay Mục Lục Trọng Yếu 
được ¡n loại bìa cứng, sách dây như 
thế nảy và tổng cộng có năm quyền. 
Ngài Long Thọ Bồ Tát đem quyên 
Mục Lục Trọng Yếu của kinh Hoa 
Nghiêm về cho nhân gian chúng ta, 
đây tức là kinh Hoa Nghiêm mà hiện 
tại chúng ta nhìn thấy. Số lượng có 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được bao nhiêu? Là mười vạn kệ mà 
một kệ ở đây là bôn câu, cách tính về 
sách của người Ấn Độ khác với người 
Hoa; người Hoa tính số chữ, có nghĩa 
là quyền sách này có bao nhiêu chữ, 
họ tính số chữ. Như quyền Ngũ Thiên 
Ngôn của Lão Tử, quyên này đây là 
năm ngàn chữ, người Hoa tính chữ, 
còn người Ấn Độ không tính chữ mà 
họ tính mỗi bốn câu, không kế là câu 
dài hay ngăn, cứ bốn câu thì gọi là 
một kệ. Lấy kệ làm đơn vỊ, tổng cộng 
có mười vạn kệ tức là bốn mươi vạn 
câu, đây là mục lục đề yếu của kinh 
Hoa Nghiêm thì là tống cộng có bỗn 
mươi phẩm. Tóm lại bộ Mục Lục 
Trọng Yêu này có bốn mươi phẩm, 
tức là mười vạn kệ. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Từ thời Đông Tân, kinh Hoa 
Nghiêm mới được truyện sang Trung 
Hoa, bởi vì bộ kinh này quá lớn, vả 
lại thời xưa chắng giống như bây giờ, 
kỹ thuật ấn loát đã tiến bộ, thời đó 
chắng có ấn loát cũng chắng có giây, 
đều chép băng tay và viết trên lá Bồi, 
lá của cây Bồi Đa La. Có thể quý vị 
đã thấy qua, loại lá đó rất lớn và dây, 
dây như lá chuỗi của chúng ta vậy! 
Đem nó cắt Ta từng miêng, cứ môi 
một miễng việt được bốn hàng, còn 
mỗi đầu thì khoét một cái lỗ dùng dây 
xâu nó lại. Bộ kinh Hoa Nghiêm đây, 
nếu dùng xe hàng lớn của thời nay, e 
răng phải cần đến vài chiếc mới có 
thể chứa đựng hết bộ kinh này, kinh 
điển thời đó chắng như hiện nay. Cho 
nên quý vị biết được thời đó kinh dễ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bị thất thoát, dễ bị đánh mắt, chắng dễ 
bảo quản được. Vì vậy lần đâu tiên 
kinh được truyền sang Trung Hoa 
thời đó, tức là quyên tàn khuyết và 
không được hoàn chỉnh, tổng cộng 
chỉ có ba vạn sáu ngàn câu kệ tụng: 
kinh có mười vạn kệ mà giờ chỉ còn 
ba vạn sáu, quý vị xem, chỉ có hơn 
một phân ba mà thôi. Trung Hoa đem 
nó phiên dịch vào thời đó tức là thời 
Đông Tấn phiên dịch, được gọi là Lục 
Thập Hoa Nghiêm gồm có sáu mươi 
quyền, khi chúng ta đọc kinh, thường 
thường đọc đến chỗ đó, bỗng thấy 
hình như là bị đứt đoạn, phân dưới 
chắng nối phân trên, kinh văn có chỗ 
thiêu sót; quả thật là bị thất lạc nên 
không được hoàn chỉnh khi truyên 
sang Trung Hoa. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vào thời nhà Đường, ngài Thực 
Xoa Nan Đà từ Ấn Độ đem kinh Hoa 
Nghiêm sang vẫn không hoàn chỉnh, 
tuy nhiên so với kinh của nhà Tấn 
nhiêu hơn chín ngàn câu kệ, cho nên 
tổng cộng có được bôn vạn năm ngàn 
kệ, gân như là được phân nửa. Vào 
thời nhà Đường phiên dịch, tức là 
quyền mà hiện nay quý vị nhìn thấy, 
đó là Bát Thập Hoa Nghiêm; đây chỉ 
là phân nửa của toàn phân, nhưng 
phân phân nửa này cũng còn thiếu 
một chút. Cũng vào thời Đường, ngài 
Đức Tông là vua của nước Ô Trà và 
đây là một nước nhỏ; vua nước đó có 
đem tân công cho triêu đình Trung 
Hoa, việc tân công này tức là đem lễ 
vật tặng cho hoàng đề. Trong sô lễ vật 
ây có phẩm Phố Hiên Bộ Tát Hạnh 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nguyện; mà phẩm này được hoàn 
chỉnh chắng có khiếm khuyết, cho 
nên đem phiên dịch ra là bốn mươi 
quyền, gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. 
Cho nên ở Trung Hoa, kinh Hoa 
Nghiêm đã có ba lần phiên dịch, đều 
chắng được hoàn chỉnh. Tuy nhiên 
sau khi đến Trung Hoa, thi Tứ Thập 
Hoa Nghiêm được hợp cùng với Bát 
Thập, tuy là nó chăng hoàn chỉnh, 
nhưng đại ý nghĩa của nó cũng có thể 
hiểu được; đây là lịch sử của kinh 
Hoa Nghiêm truyện đến Trung Hoa. 
Đây cũng là nói đên Long Thọ Bồ 
Tát, ngài Long Thọ Bồ Tát tại Nam 
Thiên mở tháp sách, khi mở tháp sách 
ra nhìn thây Kim Cang Tát Đỏa Bồ 
Tát, cũng gọi là Kim Cang Thủ Bồ 
Tát. Danh vị Kim Cang Tát Đỏa còn 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gọi Kim Cang Thủ ở đây là cùng một 
vị, cũng là hóa thân của ngài Phổ 
Hiện Bồ Tát. Kim Cang Tát Đỏa đem 
Mật pháp truyền cho ngài Long Thọ, 
từ ngài Long Thọ mới truyện xuông 
đời hậu thê. Mật Tông là đến băng 
cách này, cho nên Mật Tông là do 
Phố Hiên Bồ Tát truyền. Quán Thê 
Âm Bồ Tát đây mà mọi người đều 
biết đến, Quán Thế Âm Bồ Tát ở 
trong Mật Tông gọi là Chuân Đề Bồ 
Tát, mà Chuẩn Để là hóa thân của 
Quán Âm Bỏ Tát, là hóa thân ở trong 
Mật Tông. Cho nên Kim Cang Tát 
Đỏa là Phố Hiền Bộ Tát, Phố Hiền Bồ 
Tát ở chỗ này là đại biểu cho Mật 
Giáo. Văn Thù Bồ Tát đại biểu Thiên 
Tông, chữ Thiên này chăng phải là 
nói Thiên Định trong Lục Độ; quý vị 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nên biết răng Thiên là Bát Nhã Ba La 
Mật trong Lục Độ. Quý vị xem Đàn 
Kinh, ngài Lục Tổ đại sư vừa mới mở 
đâu, đã bảo mọi người đêu niệm Ma 
Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà chắng 
bảo họ niệm Thiên Định, bảo họ niệm 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho 
nên Thiên là ngài Văn Thù đại biếu. 
Hai vị Bộ Tát ở chỗ này đã hiển 
thị Mật-Tịnh bất nhị, Thiên-Tịnh bất 
nhị, cho nên trong Tịnh Tông là có 
Thiên, có Mật, có Giáo; tất cả pháp 
môn đêu có ở trong bộ kinh này. Vì 
vậy bộ kinh này thì là rất quý báu, bộ 
kinh này đích thật là tinh hoa của Phật 
pháp, chúng ta đọc xong rôi và thừa 
nhận là tất cả Phật pháp đều có ở 
trong đó, cho nên chăng cân phải mất 
nhiêu tinh thân, nhiêu thì giờ để đi 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

săn tìm nhiêu thứ kinh luận khác, việc 
đó chắng cần thiết nữa vì một bộ kinh 
này đêu đã bao gôm tất cả rôi. Di Lặc 
Bỏ Tát, Ngài đây là “đương lai hạ 
sanh tôn Phật”, hiện nay đang ở cõi 
trời Đâu Suất làm vị Phật Bồ Xứ. Thế 
gian này của chúng ta, không ít người 
hâm mộ mơ ước Di Lặc Bồ Tát, bởi 
vì biết Ngài sẽ đến thê gian này để 
thành Phật, họ đều rât thích làm đệ tử 
của Ngài giống như Xá Lợi Phât, Mục 
Kiên Liên đi theo đức Thích Ca Mâu 
NI Phật vậy. Cho nên có rât nhiêu 
nØười muỗn sanh về nội viện của Đâu 
Suất, tương lai Bộ Tát xuống đây làm 
Phật thì họ đi theo xuống làm đệ tử, 
cái tâm nguyện này rất tốt, tuy nhiên 
đến nội viện của Đâu Suất Thiên, nào 
phải là chuyện dễ dàng! Tu học pháp 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

môn này mà ngày nay thường gọi là 
DI Lặc Tịnh Độ; tu DI Lặc Tịnh Độ 
đem so với DI Đà Tịnh Độ còn khó 
hơn quá nhiêu. Quý vị xem trong kinh 
Di Đà Tịnh Độ có nói nhược nhất 
nhật, nhược nhị nhật, nhược tam 
nhật... nhược thất nhật thì được vãng 
sanh, còn tu DI Lặc Tịnh Độ bảy ngày 
chắng thể vãng sanh, chăng dễ dàng 
như vậy. Di Lặc Bồ Tát là tô sư của 
Pháp Tướng Duy Thức, Ngài là 
chuyên gia của Pháp Tướng Duy 
Thức rất là quyên uy. Nếu quý vị ở 
trong Pháp Tướng Duy Thức không 
thê xây dựng một cơ sở thật tỐt, e 
răng Ngài chăng thâu nhận quý vị, 
điêu này đây là rất khó. Vả lại Pháp 
Tướng Duy Thức, đích thật là pháp 
môn chắng phải dễ học; ngày nay trên 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thế gian này, các vị pháp sư đại đức 
mà tôi được biết, thì người có nghiên 
cứu đôi với Pháp Tướng Duy Thức 
đích thật là không nhiêu. Tại Tân Gia 
Ba có pháp sư Diễn Bồi, Ngài chuyên 
nghiên cứu về Pháp Tướng Duy Thức, 
đối với Duy Thức Tông, Ngài thật sự 
có tâm đắc; đây là Ngài tu Di Lặc 
Tịnh Độ, chắng phải là rât dễ dàng. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta thật 
muôn gặp DI Lặc Bồ Tát, tôi có một 
phương pháp, bí quyết này dễ dàng 
hơn Ngài và còn thù thắng hơn Ngài, 
vi sao? Vì khi sanh vào nội viện Đâu 
Suất sẽ làm học trò của Di Lặc Bô Tát, 
gặp được thây đương nhiên phải cung 
cung kính kính, cũng chắng dám tùy 
tiện nói chuyện. Còn như chúng ta 
cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, hơn 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nữa quyết định năm phân vãng sanh, 
khi đến Tây Phương Cực Lạc thê giới 
sẽ làm học trò của A DI Đà Phật. 
Đông thời Di Lặc Bồ Tát cũng là học 
trò của A Di Đà Phật; nếu chúng ta 
đến nội viện đi dạo một vòng, đương 
nhiên là nhìn thấy lão học trưởng, 
điêu đó khác hăn phải không? Khắng 
định là khác hắn, đây là đường lỗi bí 
quyết đi đường tắt. Cho nên chúng ta 
muốn tìm Di Lặc Bồ Tát chắng khó! 
Huông chi phân sau của bộ kinh này 
từ phẩm Ba Mươi Hai trở đi, Di Lặc 
Bỏ Tát là đương cơ trong kinh này. 
Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có đến 
hai vị đương cơ, phía trước là A Nan 
tôn giả đương cơ, nửa phân sau là Di 
Lặc Bồ Tát đương cơ. Vậy do đây có 
thể biết Di Lặc Bồ Tát sau này thành 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, tât phải giảng Tịnh Độ Tam 
Kinh, nhất định cũng khuyên người 
nệm A Di Đà Phật câu sanh Tây 
Phương Cực Lạc thê giới. Như thê có 
thể quý vị sẽ hỏi răng, Di Lặc Bồ Tát 
khi nào sẽ tới thế gian này của chúng 
ta để làm Phật? Thích Ca Mâu Ni 
Phật trong DI Lặc Hạ Sanh Kinh có 
nói, Ngài có nói với chúng ta phải tới 
năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm 
sau, Di Lặc Bồ Tát mới đến thể gian 
này của chúng ta để làm Phật, thời 
gian này chúng ta vừa nghe, ôi chao! 
Quả là con số thiên văn, thật là quá 
đài quá dài, đây là sự thật. Cái thời 
gian này tính như thế nào? Quý vị 
phải nên biết, Di Lặc Bồ Tát hiện 
đang ở cõi trời Đâu Suât; một ngày ở 
Đâu Suất Thiên là bỗn trăm năm của 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân gian chúng ta, một năm cũng là 
ba trăm sáu mươi lăm ngày. Thọ 
mạng của Ngài là bốn ngàn tuôi, quý 
vị thử tính xem con số này thì sẽ biết 
ngay, hơn năm mươi sáu ức năm Ngài 
mới từ trên đó đạt được Báo Thân, 
sau mới hạ sanh đên thế gian này của 
chúng ta thị hiện thành Phật. Cho nên, 
hiện nay có một sỐ nØười dùng. lời 
yêu mị mê hoặc quân chúng, nói răng 
Di Lặc Bồ Tát đã hạ sanh rồi, nói 
răng Di Lặc Bồ Tát đã làm vua thiên 
đình, lời yêu mỊị mê hoặc đại chúng 
này chăng có căn cứ, cho nên chúng 
ta nhật định phải “y pháp bất y nhân”, 
phải y những lời nói trong kinh điển, 
đây mới là chính xác; trong kinh điển 
không có, mà chỉ là tạo lời đồn nhảm, 
quyết định không thể tin nghe. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phân dưới là “Cập Hiện kiếp 
trung, nhật thiết Bộ Tát”, cái đại kiếp 
này có một danh từ khác gọi là Hiên 
kiếp. Thích Ca Mâu NI Phật là vị tôn 
Phật thứ tư của Hiền kiếp, ngài Di 
Lặc là tôn Phật thứ năm. Thê Tôn nói 
với chúng ta răng, trong một đại kiếp 
có một ngàn vị tôn Phật ra đời, đặc 
biệt là người hiện rất nhiêu và Thánh 
nhân cũng rất nhiều cho nên đại kiếp 
này được gọi là Hiền kiếp. Tất cả Bồ 
Tát trong Hiên kiếp, tức là kế từ Di 
Lặc trở về sau trong số một ngàn vỊị 
Phật này, thì còn có chín trăm chín 
mươi lăm vị tôn Phật hiện nay họ 
đang là Bô Tát. Trong nhà Phật chúng 
ta thờ ngài Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, đó 
là vị Phật sau cùng trong một ngàn vị 
Phật, là vị tôn Phật sau cùng. Những 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị Phật này đều đến tham ø1a tập hội, 
đây là những người vô cùng quan 
trọng: ý nghĩa của nó, thực tê mà nói, 
cũng là rất rõ ràng, tức là nói rõ một 
ngàn vị Phật này cùng Thích Ca Mâu 
Ni Phật đều không khác. Chắng có vị 
nào chăng giảng kinh Vô Lượng Thọ, 
chăng có vỊ nào chăng khuyên người 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Do đây 
có thê biết, pháp môn này là được tất 
cả chư Phật cùng tuyên dương, niệm 
Phật câu sanh Tịnh Độ là nguyện 
vọng chung của tất cả chư Phật đối 
với chúng sanh. 


Vì vậy giúp chúng sanh phát tâm 
niệm Phật câu sanh Tịnh Độ, tất cả 
chư Phật đều hoan hỷ, một khi các 
Ngài đã hoan hỷ thì đương nhiên sẽ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ø1a trì, đương nhiên sẽ bảo hộ chúng 
ta. Cho nên quý vị niệm AÁ DI Đà Phật 
cầu sanh Tịnh Độ, chắng những Phật 
A Di Đà bảo hộ quý vị, mà tất cả chư 
Phật Như Lai mỗi mỗi đều bảo hộ 
quý vị, mỗi mỗi đêu gia trì cho quý vị; 
công đức thù thắng này, chẳng có gì 
khác có thể cùng nó so sánh, thật sự 
là thù thắng chắng gì băng, đây là nói 
vỀ sự tập hội. Nói tóm lại, những gì 
các Ngài nói với chúng ta, tức là một 
câu vạn đức hông danh Nam Mô A Di 
Đà Phật, tức là một cầu này. Những 
vị A La Hán này, chúng ta từ trên 
tướng tích mà xem, Kiều Trần Như, 
Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên tôn giả 
cùng với những vị Bồ Tát này, thật tại 
đêu là nói với chúng ta răng vô lượng 
vô biên pháp môn đều quy về Tịnh 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Độ, “Thù đồ đồng quy”, chúng ta 
phải hiểu được mật nghĩa này, hiểu 
được thâm ý của nó. 

Phân kinh văn phía dưới, vừa mở 
đâu sắp chư vị Thượng Thủ ở phân 
trước, chư vị đó đều là Bô Tát tại gia; 
điêu này chúng ta cần phải đặc biệt 
lưu ý. Ngài Hạ Liên Cư lão cư sĩ 
không đem đoạn văn này nỗi liên với 
phía trên [của phâm Một] mà đem nó 
chia ra [vào phẩm Hai]. Bởi vì nêu 
nói theo lý phải là câu “Hựu Hiên Hộ 
đăng thập lục Chánh Sĩ” cho đến 
“Giải Thoát Bộ Tát nhi vi Thượng 
Thủ”, câu này lẽ ra phải hợp với 
phẩm thứ nhất thì nhìn thây mới 
thuận hơn. Nhưng Ngài lại lấy từ 
đoạn này chia nó vào phẩm thứ Hai, 
cốt là để gợi sự chú ý cho chúng ta, 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

để nói cho chúng ta biết một chân 
tướng của sự thật. Đó chính là pháp 
môn này lây việc độ cư sĩ tại gia làm 
chủ yếu; chủ yếu là phố độ chúng 
sanh tại gia đông tu mới là nhiêu, còn 
SỐ người xuất gia thì ít, tại gia nhân SỐ 
nhiêu. Người tại gia cứ nghĩ rằng tại 
gia nghiệp chướng sâu dây, còn xuất 
ø1a tương lai mới được thành tựu; 
người tại gia không thể thành tựu, đêu 
có quan niệm sai lầm như vậy! Đâu 
ngờ rằng bộ kinh này là dạy người tại 
gia một đời thành Phật, chăng thua gì 
xuất gia. Vậy từ trong kinh văn này, 
quý vị có thê thây được. 


Đức Tuân Phố Hiền - Đệ Nhị 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hựu Hiên Hộ đăng 
thập lục Chánh Sĩ”. 


“Chánh Sĩ” tức là cách xưng hô 
của Bộ Tát, “Chánh” là chánh giác, 
“Sĩ” tức là thế gian chúng ta thường 
nói người có học vẫn, có đạo đức; 
người chánh giác có học vẫn, có đạo 
đức là tôn xưng của Bồ Tát. Cho nên 
Bỏ Tát, trong nhà Phật thường xưng 
hô là Đại Sĩ, giỗng như chúng ta 
thường xưng Quán Thế Âm Đại Sĩ, 
Văn Thù Đại Sĩ, Phố Hiên Đại sĩ. Cho 
nên có thể xưng Đại Sĩ hoặc là xưng 
Chánh Sĩ, còn chỗ này xưng Chánh Sĩ, 
cũng có thể xưng Khai Sĩ; Khai là 
khai ngộ, đây đêu là cách xưng hô đối 
với Bồ Tát, tôn xưng đôi với Bồ Tát. 
Nói đến đây tôi cũng xin sơ lược nhắc 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

qua cùng quý vị, đó là hiện nay có 
một sô người tôn kính người xuất gia, 
họ tôn kính xưng hô quá khỏi đâu, hơi 
quá đáng: đối với người. xuất gia xưng 
là Đại Sư điều không thể được. Chắng 
thê xưng là Đại Sư, danh vị Đại Sư 
chỉ có đôi với Phật mới kính xưng 
như vậy mà thôi, quý vị xem, ngài 
Quán Âm Bồ Tát xưng Đại Sĩ, người 
xuất gia mà xưng là Đại Sư, so với 
Quán Âm Bồ Tát còn cao hơn ư! Như 
vậy còn ra thể thông gì? Điều này 
chắng thê được, cho nên chúng ta cân 
phải biết. Người không biết Phật Học 
thường thức, họ hiểu lầm thì chắng 
nói, vì họ vô tri mà, còn chúng ta đã 
hiểu thì không được, chắng thể xưng 
hô như vậy. Cho nên danh vị Đại Sư 
là tôn xưng đôi với Phật, chăng phải 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tùy tiện người xuất gia nào cũng có 
thể xưng được, điều này cân phải biết. 
Vậy ở đây kế ra mười sáu vị Bồ 
Tát, họ toàn là Bồ Tát tại gia; tại gia 
có đến mười sáu vị, còn người xuất 
gia, quý vị thử xem, ngài Phố Hiên, 
Văn Thù, DI Lặc, ở đây chỉ kê ra có 
ba vị là Bồ Tát xuất gia, còn Thanh 
Văn xuất ø1a chỉ kê có năm vỊ, tại ø1a 
kê mười sáu vị. Tỷ lệ này chăng phải 
đã thuyết minh rõ ràng, pháp môn này 
là độ người tại gia hay sao? Trong 
mười sáu vị Bồ Tát tại ø1a, chỉ có một 
vị Hiền Hộ Bồ Tát là ở thế gian này 
của chúng ta; lúc Thích Ca Mâu Ni 
Phật còn tại thể, Ngài cũng thị hiện ở 
Án Độ, lúc đó Hiền Hộ Bồ Tát là tại 
gia Bộ Tát. Những vị Bộ Tát tại gia 
còn lại đêu là từ thể giới khác đến, ý 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩa này cũng rất thâm sâu, đã 
chứng minh mười phương chư Phật 
đêu nói pháp môn này. Hôm nay họ 
nghe đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng 
nói về pháp môn này, họ vô cùng 
hoan hý đến tham dự tập hội này để 
làm ảnh hưởng chúng, đây toàn là tại 
gia Bồ Tát. 

Hiền Hộ, trước tiên chúng ta nhìn 
xem ý nghĩa đại biểu bên trong của 
danh từ này, danh hiệu này là đại biểu 
“Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát”, 
câu này là lời Phật nói trong kinh 
Km Cang. Chúng ta chân chánh phát 
tâm câu sanh Tịnh Độ là thật sự phát 
tâm chăng phải là giả, trên thực tế mà 
nói, thật sự phát tâm rât khó! Thật sự 
phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, cái tâm 
này vừa mới phát thì quý vị là Bồ Tát 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rôi, quý vị liền được tất cả chư Phật 
hộ niệm; tuy nhiên, quý vị phải thật 
sự phát tâm còn giả thì không được! 
Cái gì là giả? Phát tâm muốn câu sanh 
Tịnh Độ, nhưng thể ølan này những 
nỗi bôn chôn, lo nghĩ, chắng thể 
buông xả; đó là giả trất, cách đó sẽ 
không được chư Phật hộ niệm. Chân 
chánh phát tâm là mọi thứ ở nơi đây, 
tất cả đều buông xả sạch hết, thật sự 
trong tâm chăng còn lo nghĩ, chắng 
còn lưu luyên; một lòng một dạ đề 
nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, 
thì người này lập tức được tất cả chư 
Phật hộ niệm, được chư Phật gia tr. 
Cho nên nhất định phải hiểu rõ điều 
này. VỊ thứ hai: 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Sở vị Thiện Tư Duy 
Bồ Tát”. 


Trong danh hiệu, vị Bồ Tát này 
đại biểu cho Trí Tuệ chân thật. Chúng 
ta thường nói trí tuệ minh liễu. Tư 
Duy là nghĩa Minh Liễu, lục căn tiếp 
xúc cảnh giới bên ngoài, vừa tiếp xúc 
thì liên minh liễu, cái minh liễu này là 
Tam Tuệ, Văn - Tư - Tu Tam Tuệ, mà 
chắng phải là sau khi tiếp xúc rôi mới 
đi nghiên cứu, mới đi suy nghĩ; vừa 
mới suy nghĩ thì là hỏng rồi! Vì nghĩ 
tưởng là đã lạc vào trong ý thức thứ 
sáu, như vậy là trở thành phần biệt 
của hư vọng, cho nên Bồ Tát củng VỚI 
trong Lăng Nghiêm chỗ nói: '“Xả thức 
dụng căn”; sự quan sát của họ tuyệt 
đối chăng dùng tâm ý thức “ly tâm ý 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thức”, đó chính là trí tuệ chân thật, 
nghĩa là vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Y 
nghĩa hiểu rõ ở đây, chúng ta gọi là 
Tư Tuệ, hiệu rõ đương nhiên là không 
mê hoặc, nghĩa của không mê hoặc 
chúng ta gọi là Tư Tuệ. Trên thực tế 
Văn - Tư - Tu chắng hề có sai biệt, 
mà là cùng hoàn thành trong một lúc. 
Văn - Tư - Tu, nó là một mà ba, ba 
mà một, nó chắng phải là ba giai đoạn. 
Nếu là ba giai đoạn thì đã lạc vào 
trong ý thức rồi, đó là phàm phu, đó 
chắng phải là Thánh nhân, chúng ta 
phải hiểu danh hiệu của Thiện Tư 
Duy Bồ Tát. 


Kinh văn: “Tuệ Biện Tài Bô 
Tát”. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Y nghĩa này hêt sức rõ ràng, Ngài 
có trí tuệ chân thật, biện tài vô ngại. 
Kinh văn: “Quán Vô Trụ Bồ 
Tát”. 


Trong kinh Kim Cang có nói: 
“Ung vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, 

Lục Tổ đại sư là từ câu này mà 
khai ngộ, từ câu này mà minh tâm 
kiến tánh. VỊ Bồ Tát này có lẽ cũng 
giống như Lục Tổ, là từ một câu kinh 
văn này mà ngộ nhập cho nên Ngài 
được gọi là Quán Vô Trụ Bỏ Tát. Ở 
đây còn thêm vào chữ Quán thì đạo vị 
càng sâu hơn, có đạo vị của Quán Tự 
Tại Bộ Tát. Trong Tâm Kinh nói đến 
Vô Trụ mới tự tại, Trụ thì là không tự 
tạ. Cho nên danh hiệu này có thê 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cùng với ý nghĩa của danh hiệu của 
Quán Thê Am Bộ Tát giông nhau. 


Kinh văn: “Thân Thông Hoa 
Bồ Tát”. 


VỊ Bồ Tát này đại biểu cho hành 
quyên phương tiện quyên xảo 
phương tiện mới có thể lợi ích tất cả 
chúng sanh, mới có thể giúp đỡ tất cả 
chúng sanh. VỊ thứ sáu là: 


Kinh văn: “Quang Anh Bồ Tát”. 

Quang là quang minh, Anh là phát 
huy. Quang minh anh phát là hiện 
tượng triển hiện, tức là nghĩa quang 
minh biến chiếu, đó là Quang Anh Bồ 
Tát. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Bảo Tràng Bồ Tát”. 


Tràng là nghĩa cao hiển. Vào thời 
xưa, sự thiết bị về thông tin chăng 
phát đạt như hiện nay. Đạo tràng vào 
thời xưa, không phải là một trường 
học, cho nên Phật giảng kinh là việc 
giáo học mà nói theo hiện nay là 
thuộc về Xã Giáo, nghĩa là giáo dục 
của xã hội mà chắng có lập trường 
học để chiêu học sinh, không có. 
Cũng giông như hiện nay chúng ta 
giảng kinh nói pháp, đại chúng hoan 
hỷ đến nghe chắng có sự hạn chế nào 
cả. Thế thì làm sao để thông báo? 
Chúng ta thì được tiện lợi hơn họ, 
hiện nay có thể phát thông báo gửi 
đến nhà của quý vị, đôi khi cũng có 
thê thông báo trên báo chí, thậm chí 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đài phát thanh cũng có thê truyền đạt 
tin tức này. Vào thời trước, không có 
những công cụ như vậy, còn như bưu 
điện cũng chắng có. Thế nên, ở trước 
giảng đường đều có một cột cờ rất 
cao, cột cờ này chắng phải là để treo 
quốc kỳ mà là treo tín hiệu. Tràng là 
cái hình tròn, nó giông như cái ông 
ø1Óó ở phi trường, nó có hình dáng như 
vậy, cái hình tròn này treo trên cột cờ, 
mọi người nhìn thấy cái này thì biết 
hôm nay tại địa phương này có pháp 
sư đên giảng kinh. Những người thích 
nghe kinh nhìn thây cái này họ liên 
tìm đến, đó là tín hiệu, cho nên đạo 
tràng giảng kinh cũng thường gọi là 
Pháp Tràng Cao Thụ, là ý nghĩa như 
vậy, cũng là kéo pháp tràng này lên. 
Thông thường mỗi khi làm pháp hội 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì treo Phan, phan thì là dẹp hơn, 
phan đẹp treo trên cột cờ, ý nói hôm 
nay chúng ta có pháp hội, còn khi 
Tràng hình tròn kéo lên, ý nói hôm 
nay tại đây có giảng kinh. 

Bảo Tràng, Phật pháp là quý báu, 
còn châu báu của thê gian chúng ta có 
được rôi, có thê cải thiện sinh hoạt 
cùng vật chất của chúng ta. Cho nên 
khi có tài bảo rôi, thì sinh hoạt vật 
chất có thể sông sung túc hơn một tí; 
tuy nhiên, quý vị phải biết chúng ta 
có một vân đề lớn nhất là “sanh tử sự 
đại”, ở thê gian này dù có tiền tài vật 
chất nhiêu hơn đi nữa, cũng chắng có 
cách nào khiến quý VỊ không già, 
chắng cách nào khiên quý vị không 
bệnh, chăng cách nào khiến quý vị 
không chết. Vua Tân Hoàng, Hán Võ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đều vì việc này mà trong lòng lo lắng, 
bất an, tìm đủ phương pháp đến hải 
đảo nọ để tìm tiên nhân xin thuốc 
không chết, kết quả họ vẫn phải chết. 
Thế nhưng, Phật pháp chân chánh có 
thể giúp chúng ta giải quyết vẫn đề 
này, là chân thật chăng phải hư dối. 
Phật pháp là quý báu, Bảo Tràng Bồ 
Tát nghĩa là tuyên dương Phật pháp, 
là có thể đem trân bảo của Phật pháp 
truyền thọ cho đại chúng. 


Kinh văn: “Trí Thượng Bồ Tát”. 


Đây là trí tuệ vô thượng, là sở câu 
của Phật pháp. Chúng ta học Phật, là 
học những gì? Chính là học cái trí tuệ 
rốt ráo viên mãn, trong kinh Phật gọi 
là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đê, đó là mục đích tu học Phật pháp 
của chúng ta. Có được trí tuệ thì mới 
có thể giải quyết mọi vẫn để. Tiếp 
theo phía dưới: 


Kinh văn: “Tịch Căn Bộ Tát”. 


Ngài đại biểu cho lục căn thanh 
tịnh vô nhiễm, đây tức là tịnh. Lục 
căn là sáu căn, sáu căn thanh tịnh, Đại 
Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta đô 
nhiếp lục căn, Tịch là tịch tịnh. Theo 
trong Định công mà nói đây là tầng 
tối cao, kinh Nhân Vương có nói Bồ 
Tát có năm đăng cấp, nó là dùng 
Nhẫn, Nhẫn tức là Định, đăng cấp tối 
cao gọi là Tịch Diệt Nhẫn, cao hơn 
Vô Sanh Pháp Nhẫn. Bồ Tát của Vô 
Sanh Pháp Nhãn là Thất Địa, Bát Địa, 


Táp 2 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cửu Địa. Tịch Diệt Nhẫn là Bồ Tát 
của Thập Địa, Đắng Các, Diệu Giác. 
Diệu Giác tức là Phật, cho nên đây là 
Tịch Căn Bô Tát, đại biêu cho ý nghĩa 
này. 

Chúng ta nói tu hành, nói công 
phu hoặc giả nói hưởng thụ, thử hỏi 
cái mà người thê gian cho là hưởng 
thụ, rốt cuộc họ hưởng thụ những gì? 
Họ đêu là hàm hô chắng hiểu rõ, đúng 
là mê hoặc điên đảo. Quý vị đang 
hưởng đó là những gi? Trong mắt của 
Phật nhìn rất rõ ràng, rât sáng suốt, 
cái mà quý vị hưởng thụ đó là Khổ. 
Ngoài khô ra, quý vị còn hưởng thụ 
những gì? Quý vị hãy tự lắng lòng 
nghĩ xem, từ sáng sớm thức dậy đến 
tối đi ngủ, trong một ngày này có phải 
chỉ là thọ khô hay là không? Bất luận 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị làm việc gì mà trong Phật pháp 
øọI đó là tạo nghiệp, quý vị tạo 
nghiệp gì? Tạo thiện nghiệp, ác 
nghiệp và vô ký nghiệp. Nói tóm lại 
một câu, những gì quý vị thọ đó đều 
là khô chăng có vui. Cái vui đó là gì? 
Là cái vui chích ma túy, vui chỗ nào 
đâu; đây là khô hải vô biên, cho nên 
quay đầu là bên, tóm lại là chăng có 
vui. Niễêm vui chân chánh là gì? Tịch 
diệt, tâm địa thanh tịnh, đó mới là 
chân lạc. Quý vị chắng có cách chi 
thê hội được, vì sao thê? Từ trước đến 
nay chưa từng hưởng thụ qua, quý vị 
làm sao có thể thể hội được chứ? Nêu 
tâm địa thanh tịnh, chăng có vọng 
tưởng, chăng có phiên não, chắng có 
Ưu tư, chắng có lo lăng, niềm chân lạc 
đây, rõ rõ ràng ràng minh minh bạch 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bạch. Cho nên đây là niềm vui bên 
trong, đó là chân lạc. Cho nên nói 
thanh tịnh, tịch diệt là sự hưởng thụ 
tối cao, đây đích thật là mảy trần 
không nhiễm, vô sở bất tri. 

Trong Phật pháp thường dùng hai 
chữ Tịch Chiêu này rất nhiêu. Tịch là 
tâm thanh tịnh, Chiếu là khởi dụng 
của trí tuệ, là mọi thứ đều hiểu rõ. 
“Tịch mà thường chiếu”, đây là Phật; 
Phật đã thanh tịnh, tịch diệt rôi 
thường chiêu, lợi ích tất cả chúng 
sanh. Bồ Tát thì “chiêu mà thường 
tịch”, Chiếu thì mọi thứ hiểu rõ, trong 
mọi thứ hiểu rõ mà tu tâm thanh tịnh, 
đây là Bồ Tát. Tâm đã thanh tịnh rôi, 
đó là Phật; Bồ Tát trong mọi thứ đều 
hiểu rõ, tu tâm thanh tịnh. Như trong 
kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trải qua năm mươi ba tham vấn, trải 
qua Sự để luyện Tâm. Trải qua Sự là 
mọi thứ đêu hiểu rõ, luyện Tâm là 
luyện tâm thanh tịnh, phải khiến cái 
tâm này trong tật cả cảnh ĐIỚI đều 
mảy trần chắng nhiễm, đạt đến sự 
thanh tịnh chân chánh, đây là Bô Tát. 


Kinh văn: “Tín Tuệ Bồ Tát”. 


Trong Tín có Tuệ, tín này là chân 
tín, thật tín, tín tâm chân thật. 

Đặc biệt là trong bốn tông, bởi vì 
sự tu hành của Tịnh Tông có ba điều 
kiện tôi quan trọng, Tín - Nguyện - 
Hạnh, cho nên phải tin một cách chân 
chánh. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nguyện Tuệ Bồ 
Tát”. 

Tín tiếp theo phân dưới là Nguyện, 
Nguyện sanh Tịnh Độ, Nguyện thành 
Phật đạo, Nguyện độ chúng sanh. VỊ 
thứ mười hai: 


Kinh văn: “Hương Tượng Bồ 
Tát”. 


Hương Tượng là thí dụ, trong 
Phật pháp thường dùng sư tử, dùng 
voi lớn để làm thí dụ. Quý vị xem, 
ngài Văn Thù Bồ Tát cởi đó là sư tử, 
Phổ Hiền Bồ Tát cởi đó là đại tượng; 
kỳ thật ngài Văn Thù, Phố Hiện 
không cởi sư tử cũng chắng cởi voi 
lớn, vì sao phải vẽ như vậy? Họa là ý 
nghĩa biểu trưng. Sư tử đại biểu cho 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đõng mãnh, đại biểu cho trí tuệ, trí tuệ 
tối dõng mãnh. Voi đại biểu cho gì 
đây? Đại biểu cho vững vàng, voi 
hình dáng vững nặng, cho nên đại 
biểu cho vững vàng, cũng đại biểu 
cho Định, khi bước đi nó cũng rất 
vững vàng, từng bước từng bước 
chắng vội vàng, đại biểu cho Định. 
Tòa của ngài Phổ Hiển là ngôi trên 
Định, Ngài Văn Thù ngôi trên Tuệ, là 
mang ý nghĩa này. 


Kinh văn: “Bảo Anh Bồ Tát”. 


Vị Bộ Tát này là đại biểu cho 
nguyện hải trang nghiêm. 


Kinh văn: “Trung Trụ Bồ Tát”. 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đại biêu cho Trung Đạo, trung trụ, 
đây tức là trung đạo. 


Kinh văn: “Chế Hạnh Bồ Tát”. 


Đại biểu trì giới niệm Phật, Chế là 
pháp chê tức là giới luật. 


Kinh văn: “Giải Thoát Bồ Tát”. 


Đại biểu cho thành tựu, đại biểu 
cho tự tại, thọ dụng chân thật, giải 
thoát, phiên não giải trừ rồi, mê hoặc 
điên đảo giải trừ rôi, thoát ly biên khổ 
sanh tử, thoát ly lục đạo luân hôi, 
thoát ly thập pháp giới, là mang ý 
nghĩa như vậy. Cho nên giải thoát là 
từ trên quả mà nói, nói một cách khác, 
mười sáu vị phía trước là từ trên nhân 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà nói, vị này là từ trên quả mà nói. 
Cho nên ý nghĩa này diễn đạt được vô 
cùng viên mãn. 


Kinh văn: “Nhi ví Thượng 
Thủ". 


Mười sáu vị Bồ Tát đây là 
Thượng Thủ của tại gia đồng tu. Tuy 
nhiên quý vị phải hiểu rõ, mười sáu vị 
đây đêu là Đăng Giác Bỏ Tát, quả vị 
mà họ chứng đắc cùng với Quán Âm, 
Thể Chí, Văn Thù, Phố Hiển hoàn 
toàn đông đăng. Nhóm kia là xuất gia 
Đắng Giác Bồ Tát, còn nhóm này là 
tại gia Đắng Giác Bồ Tát; đây là nói 
rõ việc tu hành chứng quả của người 
xuất Ø1a cùng TIREƯỜI tại gia chắng có 
quan hệ gì, điêu này nhất định quý vị 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


phải biết rõ. Như vậy xuất gia, tại g1a 
rôt ráo là vì cái Si Xuất gia là vì 
chuyên nghiệp hoăng pháp, sự giáo 
dục của Phật tốt đẹp như vậy, nêu mà 
chắng có nhân viên chuyên nghiệp 
đây mạnh thì chúng sanh sẽ chăng 
được lợi ích chân thật của Phật pháp. 
Cho nên nhât định phải có nhân viên 
chuyên nghiệp đi đây mạnh, đi tuyên 
truyền, đem nó phát dương quảng đại, 
cho nên xuất gia là phải gánh vác cái 
trách nhiệm này. 

Còn tại gia? Là vì hộ trì. Người 
tại gia sẽ nhất định là hộ pháp, quý vị 
nên biết đạo tràng quyết định là phải 
do người tại gia xây dựng, người tại 
gia quản lý. Còn người xuất gia thì 
sao? Chỉ có hoăng pháp. Người xưa, 
chỗ gọi là “thiết đã thường trụ lưu 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thủy tăng”, xuất gia có trách nhiệm là 
đi hoăng pháp. Hôm trước, Mính Sơn 
lão hòa thượng có đi ngang qua đây, 
lúc đó tôi cũng trong ở phi trường và 
cũng có gặp Ngài, Ngài còn nói răng 
người xuất gia phải ổi hoăng pháp, 
nơi nào thỉnh thì phải đến nơi đó, 
chắng thê từ chối nói không đi, chăng 
có lý do này! Phật pháp là vì phải 
hoăng thông, đâu thể nói lúc có người 
đến mời mà có thê không đi? Chăng 
có lý do không đi, cho nên người 
hoăng pháp là phải lưu động. Đạo 
tràng là do đông tu tại gia xây dựng, 
phát tâm quản lý, trụ trì, thỉnh pháp 
sư đến địa phương này hoăng pháp lợi 
sanh, giảng kinh thuyết pháp giáo hóa 
một phương này. Còn tại gia Bồ Tát, 
đây là sứ mạng đệ nhât của họ, đương 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


nhiên tại gia Bồ Tát cũng có thể ø1ảng 
kinh thuyết pháp, điều này ngày xưa 
đêu có. Tuy nhiên người xuất gia, 
nhất định là phải gánh vác sứ mạng 
lợi sanh. Hôm nay thì giờ đã đến, 
giảng đến đây cũng là một đoạn. A Di 
Đà Phật 


Táp 2 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 3 


Xin lật quyên kinh trang thứ ba, 
hàng thứ hai, câu thứ hai bắt đầu xem. 
Trước tiên chúng tôi xin đọc vải câu 
kinh văn đề đôi chiêu xem. 


Kinh văn: “Hàm cộng tuân tu 
Phố Hiền Đại Sĩ chỉ đức, cụ túc vô 
lượng hạnh nguyện, an trụ nhất 
thiết, công đức pháp trung. Du bộ 
thập phương, hành quyền phương 
tiện. Nhập Phật pháp tạng, cứu 
cảnh bỉ ngạn”. 


Tới đây là một đoạn nhỏ, từ trong 
kinh văn chúng ta có thê thấy rõ, đại 
chúng ở Tây Phương Cực Lạc thê 
ĐIỚI đều là tu hạnh Phố Hiền. Tu hạnh 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phố Hiên tức là Phố Hiền Bộ Tát. 
Cùng một đạo lý, nếu tu hạnh Quán 
Âm thì người này là Quán Thế Âm 
Bồ Tát, tu hạnh Địa Tạng thì người 
đó là Địa Tạng Bồ Tát; điều này quý 
vị nhật định phải hiểu rõ, phải minh 
liễu. Đức hiệu của Bồ Tát là đại biểu 
cho một pháp môn, chăng hạn như 
Phố Hiên Bồ Tát là trong kinh Hoa 
Nghiêm, nếu mà y theo kinh Hoa 
Nghiêm đề tu hành, đây là hạnh Phố 
Hiên. 

Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát có 
tất cả là ba bộ kinh, ba bộ kinh này 
chắng phải tự độc lập mà là phụ thuộc 
vào đại kinh. Bộ thứ nhất, Quán Tự 
Tại Bồ Tát ở trong phân Quán Tự Tại 
Bộ Tát Chương trong kinh Hoa 
Nghiêm, trong phân này là Thiện Tài 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đồng tử tham vẫn Quán Thê Âm Bồ 
Tát, Quán Âm Bồ Tát vì Thiện Tài 
đồng tử nói pháp. Bộ thứ hai, trong 
kinh Lăng Nghiêm nơi quyên thứ sáu, 
vừa mở đâu là Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Bộ thứ 
ba, Quán Thế Âm Bồ Tát Phố Môn 
Phẩm ở trong kinh Pháp Hoa. Nếu y 
theo ba bộ kinh này mà tu hành thì 
người này tu pháp môn Quán Âm, họ 
tức là Quán Thế Âm Bồ Tát, họ là 
một vị sơ phát tâm Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Chúng ta thường thây Tây 
Phương Tam Thánh, vị đứng bên 
cạnh A Di Đà Phật là Quán Thê Âm 
Bỏ Tát, đó là Đăng Giác Quán Âm 
Bồ Tát. Đôi với địa vị thì kém rất xa 
vì có một bên là sơ phát tâm nên 
chắng tương đông, cũng như học sinh 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đi học ở trường vậy, một người là lớp 
nhỏ Âu Trĩ, còn một người là đại học 
đã là lớp Bác Sĩ; dù chắng giông nhau 
nhưng đều là học sinh, đều học chung 
một pháp môn này. 

Cùng một đạo lý, tu học pháp 
môn Phố Hiên thì gọi Phố Hiên Bồ 
Tát. Chúng ta niệm Phật, lập định chí 
nguyện trong một đời quyết định câu 
sanh Tịnh Độ, như vậy có thể nói hiện 
tại quý vị là lớp nho nhỏ của lớp Phố 
Hiển, lớp nho nhỏ của lớp Âu TH. 
Một khi vừa sanh về Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, chúng ta biết răng phiên 
não chúng ta chưa đoạn, chân chân 
thật thật đới nghiệp vãng sanh, sanh 
về Tây Phương Cực Lạc, Phàm 
Thánh Đông Cư Độ, đây là Hạ Hạ 
Phẩm vãng sanh. Hạ Hạ Phẩm tức là 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lớp Một, so với lớp nho nhỏ của 
chúng ta thì cao hơn nhiêu lăm, đây là 
lớp Một của Phố Hiền Bồ Tát. Tại 
Tây Phương thế giới, Phô Hiên Bồ 
Tát có bao nhiêu đăng cấp? Quý vị 
phải biết, có năm mươi hai đẳng cấp, 
giông như lớp Một, lớp Hai, lớp Ba 
đến lớp Năm Mươi Hai mới tốt 
nghiệp, tốt nghiệp thì thành Phật, cho 
nên có năm mươi hai giai cấp. Tất cả 
đều là Phố Hiên Bồ Tát, nơi đó đích 
thật là pháp giới của Phố Hiên Bô Tát, 
đây là tôi thù thăng bất khả tư nghị. 
Thế Tôn, trong kinh Hoa Nghiêm nói 
với chúng ta, Bộ Tát nêu không tu 
Phố Hiền hạnh thì chăng thể viên 
thành Phật đạo, viên thành Phật đạo 
tức là chứng được Phật quả Viên Giáo. 
Điêu này cũng nói rõ nếu chăng phải 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tu hạnh Phố Hiên, nếu theo cách nói 
của Thiên Thai Tông, quý vị có thể 
chứng được Phật quả của Tạng Giáo, 
Phật quả của Thông Giáo, Phật quả 
của Biệt GIáo, còn Viên GIáo không 
cách chi chứng đắc được. Viên Giáo 
nhất định phải tu hạnh Phố Hiền, 
hạnh Phố Hiển tức là Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phô 
Hiện Bồ Tát trong phân cuối của Đại 
Kinh, đem việc tu hành làm một tổng 
quy nạp cũng là tông cương lĩnh tu 
học của Bồ Tát, tổng cộng có mười 
điêu, chúng ta gọi nó là Thập Đại 
Nguyện Vương. 

Như vậy ở chỗ này đã nói: “Hàm 
cộng tuân tu Phô Hiền Đại Sĩ chỉ 
đức”; cương lĩnh tu hành của Phố 
Hiện Bồ Tát, chúng tôi cũng phải làm 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một cuộc giới thiệu đơn giản. Điều 
thứ nhất là “Lễ kính chư Phật”, điều 
thứ hai là “Xưng tán Như Lai”, điêu 
thứ ba là “Quảng tu cúng dường”, cho 
đến điều thứ mười “Phố giai hôi 
hướng”. Tôi tin răng rất nhiêu vị đông 
tu đêu quá quen thuộc mười nguyện 
này, bởi vì trong khóa tụng sáng tôi 
đều có, mỗi ngày đêu tụng và tụng rất 
thuộc. Tuy tụng rất thuộc, nhưng hàm 
nghĩa của mười điêu này không hiểu 
rõ thì nói chi đến việc tu hành, ngay 
trong đó nói những gì cũng chắng 
cách chi hiểu được, như thế làm sao 
có thể gọi là tu hạnh Phô Hiên? 

- Điều thứ nhất, “Lễ kính chư 
Phật”, Phố Hiên Bồ Tát cùng với một 
số Bồ Tát đêu tu lễ kính. Một số Bồ 
Tát cũng lễ kính chư Phật, Phố Hiện 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bồ Tát cũng lễ kính chư Phật, chúng 
ta cũng lễ kính chư Phật. Như vậy thì 
rốt ráo sai biệt ở chỗ nào? Sai biệt ở 
tâm cảnh khác nhau. Cái tâm của 
chúng ta có phân biệt, có chấp trước; 
một số Bỏ Tát, tuy so với chúng ta, 
công phu họ có phân cao thâm hơn 
nhiêu, nhưng tâm của họ chắng phải 
là chân chánh thanh tịnh. Nói một 
cách khác, họ vẫn còn phân biệt, chấp 
trước vi tê hơn chúng ta, do đó họ 
không phải là tu hạnh Phổ Hiền. Tâm 
cảnh của hạnh Phô Hiển, nhất định 
phải phù hợp với đề kinh của bốn 
kinh là Thanh Tịnh Bình Đăng Giác. 
Tâm Thanh Tịnh, trong tâm một tơ 
hào tạp. nhiễm cũng chắng có; tâm 
Bình Đăng sanh Phật bình đăng và 
vạn pháp bình đăng, trong kinh Hoa 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nghiêm có nói: “Tình dữ võ tình 
đông viên chủng trí”, đây là vạn pháp 
bình đắng. Phố Hiên Bộ Tát dùng cái 
tâm này để tu, cho nên Ngài có thê 
viên thành Phật đạo. Do đây có thê 
biết Thanh Tịnh Bình Đắng Giác là 
tống nguyên tắc, là tổng cương lĩnh 
của sự tu hành. 

Phố Hiên Bồ Tát Thập Nguyện là 
điều mục tu hành, đây cũng là nói 
thực hiện vào trong sinh hoạt hăng 
ngày, trong tất cả sự vật chúng ta phải 
làm cách nào để tu Thanh Tịnh Bình 
Đắng Giác. Như vậy tâm địa thanh 
tịnh thì tâm cung kính tât nhiên sẽ 
viên mãn, tâm địa không thanh tịnh 
thì làm sao tâm cung kính có thể viên 
mãn? LỄ tiết trong nhà Phật chúng ta 
là mọi người gặp mặt nhau biết chấp 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tay. Chấp tay là ý nghĩa gì? Chấp tay 
là đại biểu nhất tâm. Bình thường bàn 
tay của chúng ta, các ngón tay chia 
rời ra thì đây là tán loạn, nó biểu thị là 
có rất nhiêu vọng niệm. Làm thế nào 
để biểu thị cung kính? Tất cả vọng 
niệm đều phải dập tắt và hợp nhất lại 
đề đạt được nhất tâm, sự nhất tâm là 
cung kính. Cho nên quý vị phải biết, 
tâm thanh tịnh là cung kính, tâm bình 
đăng là cung kính, tâm giác ngộ là 
cung kính, tóm lại, tất cả đều là tu 
Thanh Tịnh Bình Đăng Giác. Đôi với 
người cung kính, đối sự cung kính, 
đối vật cung kính, chỗ này quý vị 
phải đặc biệt lưu ý. 

Cách lễ kính này chắng phải là 
khi gặp người thì gật đâu lễ bái, nếu 
tu như vậy thì người đó sẽ trở thành 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bệnh thân kinh là không bình thường. 
Trên đường phố nhiêu người như vậy, 
gặp ai cũng gật đầu mà có gật hoài 
cũng chắng hết! Làm gì có đạo lý như 
vậy? Chữ Kính này là kính ở trong 
tâm, thế còn về mặt Sự thì sao? Về 
mặt Sự thì phải là chăng đi ngược với 
thê gian pháp, chỗ gọi là “Phật pháp 
tại thê gian, bất hoại thê gian pháp”, 
người thể gian dùng lễ tiết gì thì 
chúng ta dùng lễ tiết đó, nên phải 
“hăng thuận chúng sanh, tùy hỷ công 
đức”, đây đêu là trong Thập Nguyện 
có nói đến. 

Tỷ như trước đời nhà Thanh là 
thời đại của vua chúa, lễ cung kính 
nhất là ba cái quỳ, chín cái khâu đâu. 
Hiện nay quý vị xem hát có thê thấy 
được trong những vở tuông cổ trang, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị có thể thây được những lễ tiết 
của thời đó; còn lễ tiết của thời nay 
thì sao? Lễ tiết cung kính nhất là ba 
cái cúc cung. Chúng ta đang đối diện 
VỚI người thời nay, cho nên chúng ta 
lễ kính nhất là ba cái cúc cung là đủ 
rôi, đó là lễ kính nhất. Tuy nhiên, 
thông thường chúng ta chỉ dùng lễ 
chào là khi gặp mặt thì gật đầu, hiện 
nay øặp mặt gật đầu tức là lễ kính. 
Nêu quý vị hành lễ ba cái cúc cung 
thì người ta lại cảm thây đầu óc của 
quý vị có vấn đề, bất bình thường. 
Cho nên lễ tiết cũng phải tùy tục mà 
hành. 

Tâm cung kính là tâm chân thành, 
đối với người phải có ý kính nề và 
phải có kính tâm thì đây là hạnh Phố 
Hiện. Đôi với Sự, làm thế nảo tu lễ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kính? Sự việc phải tận tâm tận lực, 
thật lòng phụ trách làm cho tốt, đây là 
đôi Sự lễ kính. Bắt luận là chuyện lớn 
hay chuyện nhỏ, bất luận là chuyện 
của chính mình hoặc chuyện công, 
khi quý vị làm việc hoặc làm cho cơ 
quan chính phủ hoặc làm cho công ty 
tư nhân, phải tận tâm tận lực làm cho 
viên mãn thì đây là hạnh Phô Hiên. 
Nêu chăng có thật lòng lại không có 
trách nhiệm, đã vậy còn có ý niệm 
đâu cơ thủ xảo, thì quý vị chẳng thê 
vãng sanh, điêu này quý vị cân phải 
biết. Cho nên người niệm Phật thì 
nhiêu, người vãng sanh thì ít, tại vì 
sao? Nơi miệng thì niệm Phật còn 
trong tâm cùng đạo lý trải ngược. 
Pháp môn này là pháp môn Phố Hiên, 
chắng phải là pháp môn thông thường, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hy vọng mọi người thật sự trong tâm 
nghĩ tưởng một đời này phải vãng 
sanh, thì quý vị đặc biệt phải lưu ý. 
Chúng ta nơi Thân, Khẩu, Ý tam 
nghiệp phải nhất trí, chắng thê khẩu 
thị tâm phi, vậy là sai rôi! Đó là 
chắng phải là tu hạnh Phố Hiên. Đối 
với vật cung kính, thí dụ như nói 
trong giảng đường này của chúng ta, 
những bàn ghê, bảng... cũng phải 
cung kính đối với chúng, chúng ta 
đem nó sắp đặt cho ngay ngăn và lau 
chùi thật sạch sẽ, đây tức là đôi với 
vật lễ kính. 

Cho nên lễ kính đều chăng ngoài 
việc đôi người, đối sự, đối vật; vì thế 
đây đêu gọi là chư Phật, vì sao đều 
gọi là chư Phật? Bởi vì tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, đã có Phật 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tánh thì tương lai nhất định sẽ là Phật. 
Cho nên trong mắt của Phố Hiên Bồ 
Tát là bình đăng đối với tất cả vạn vật, 
vì chúng đều có Pháp tánh. Phật tánh 
và Pháp tánh là một tánh, chăng phải 
hai tánh, cái Tánh này tức là chân tâm 
bản tánh, nó là một và nó có thể sanh 
ra vạn pháp. Lục Tổ đại sư lúc khai 
ngộ nói răng: “Hà kỳ tự tánh, năng 
sanh vạn pháp”, thập pháp giới y 
chánh trang nghiêm đều là do tự tánh 
sở sanh, đêu là do tự tánh chỗ biến 
hiện ra. Tự tánh là Phật, những sự 
biên hiện của tất cả vạn sự, vạn vật 
đương nhiên đều là Phật. Phải dùng 
tâm lượng như vậy và quan sát như 
vậy, để đối với tất cả đều cung kính, 
như thê mới gọi là “Lễ kính chư Phật”. 
Cho nên cùng với cách hành lễ thông 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường của chúng ta không giông 
nhau, cảnh giới cũng chắng giống 
nhau, do đây có thể biết hạnh Phố 
Hiển thật sự quảng đại vô cùng, là 
trong hành môn của Bồ Tát thật sự 
đạt đên cứu cánh viên mãn. Chúng ta 
là học sinh của A DI Đà Phật, ước 
nguyện câu sanh Tịnh Độ, thì phải để 
mặt chú ý chỗ này, phải từ chỗ này 
mà hạ thủ dụng công. 

- Điêu thứ hai, “Xưng tán Như 
Lai”, Xưng là xưng dương, Tán là tán 
thán. Có một điều kỳ lạ là ở đây 
không dùng Chư Phật mà lại đối 
thành Như Lai. Nếu vậy Như Lai và 
Chư Phật có gì sai biệt? Nếu nói Chư 
Phật cũng tức là Như Lai, Như Lai 
cũng tức là Chư Phật, vậy thì ở đây 
chắng nên đối, một khi đã đôi tức là 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có cách nói khác, chắng sail Cũng 
như trong kinh Kim Cang chỗ nói, 
quý vị đọc kinh Kim Cang nêu hơi để 
ý một chút thì sẽ thây trong kinh Kim 
Cang đôi khi nói Chư Phật, đôi khi 
nói Như Lai. Nói Chư Phật và Như 
Lai thì ý nghĩa hoàn toàn chắng giỗng 
nhau; nói Chư Phật là từ trên Tướng 
mà nói còn nói Như Lai là từ trên 
Tánh mà nói, điều này không giông 
nhau. Như vậy ý nghĩa này là nói rõ 
Lễ Kính là từ trên Tướng mà nói, nhất 
thiết cung kính chắng thê có phân biệt, 
chấp trước. Chúng ta đôi với Phật 
cung kính như thế nào thì chúng ta 
đối với cha mẹ, sư trưởng cũng phải 
cung kính như thê đó, mà đôi với tất 
cả chúng sanh cũng phải cung kính 
như thế. Thậm chí đối với những kẻ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô tri không chừa một việc ác nào 
cũng phải cung kính như vậy, quyết 
định chắng có phân biệt, quyết định 
chắng có châp trước, thì đây là Lễ 
Kính. 

Tuy nhiên, Xưng Tân thì lại khác, 
bởi vì sao? Xưng Tán có thể ảnh 
hưởng đến xã hội, phong tục, nhất 
định phải xưng dương mặt phải còn 
mặt trái chúng ta không xưng dương, 
cũng tức là chúng ta xưng dương cái 
thiện mà chăng xưng dương cái ác. 
Thiện là tánh đức cho nên dùng Như 
Lai, bât thiện là trái ngược với tánh 
đức chúng ta không xưng tán, có lễ 
kính nhưng không xưng tán. Điêu này, 
cô nhân thường nói là chúng ta đối 
với sô người ác, việc ác thì “kính nhi 
viên chỉ”, quý vị xem chữ Kính ở đây 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng là lễ kính chắng có khác. Viễn là 
øì? Là chắng học theo họ, chăng xưng 
tán họ và chắng bắt chước họ, như 
vậy thì là đúng. Viễn này là chắng 
phải lánh cho thật xa, nó chăng phải ý 
nghĩa này, nêu như theo ý nghĩa này 
thi tâm cung kính sẽ bị đánh mất, sẽ 
không còn kính ý; còn ý nghĩa chính 
xác là không xưng tán, không theo họ 
mà học, là ý nghĩa như vậy. Cho nên 
những cương lĩnh này phải thực hiện 
trong sinh hoạt hăng ngày của chúng 
ta, chúng ta học rôi thì liên biết dùng 
ngay, từ nay trở đi khi xử sự, đối 
người, tiếp vật, chúng ta phải tuân thủ 
nguyên tắc nảy, tuân thủ cương lĩnh 
này đề làm, thật sự nỗ lực để làm, đây 
tức là tu hành. Đem những quan niệm 
sai lầm trước kia của chúng ta như là 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cách suy nghĩ sai lầm, cách nhìn sai 
lâm và cách làm sai lầm, toàn bộ đem 
tu chỉnh trở lại, đây gọi là tu hành. 
Điêu này, trong kinh Hoa Nghiêm 
chúng ta có thể nhìn thây rõ ràng 
Thiện Tài đồng tử năm mươi ba tham 
vấn, tức là đem hạnh Phố Hiền thực 
hành trong sinh hoạt hằng ngày cho 
chúng ta xem, Ngài biếu diễn cho 
chúng ta xem. Cho nên kinh Hoa 
Nghiêm đích thật là bộ sách giáo 
khoa tốt nhất trong sách giáo khoa 
của thế gian, trong sách giáo khoa của 
thế gian, chăng có sách nào viên mãn 
như vậy. Trong Hoa Nghiêm có lý 
luận, lý luận viên mãn; có phương 
pháp, phương pháp vô cùng tĩnh tế, 
lại còn có biểu diễn, biểu diễn này tức 
là Thiện Tài đồng tử năm mươi ba 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tham vấn, vả lại Thiện Tài tức là đại 
biểu cho chúng ta, mô phạm của 
chúng ta. Thông thường quý vị vừa 
nghe đến Thiện Tài đông tử, liên nghĩ 
đến một đứa bé đứng bên cạnh Quán 
Âm Bồ Tát, đang chấp tay bái ngài 
Quán Âm; đó là Thiện Tài đồng tử, 
quan niệm này đã ăn sâu vào trong 
lòng của mọi người. Bởi thế cho nên 
đối với Phật pháp, thật sự chăng biết 
một chút gì, đây là một điều vô cùng 
đáng tiếc. 

Thật tại mà nói, Thiện Tài tức là 
chính chúng ta, nghĩa là người tu 
hạnh Phô Hiên thì gọi là Thiện Tài. 
Thiện là gì? Thiện căn, có thiện căn; 
Tài là đại biêu cho phước đức, quý vị 
xem trong kinh Di Đà nói: “Bất khả 
sở đĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


duyên, đắc sanh bỉ quốc”, do đây có 
thể biết mỗi một người vãng sanh, họ 
đêu là Thiện Tài, cho nên quý vị phải 
biết, gọi Thiện Tài tức là gọi chính 
mình, chăng phải là gọi người khác. 
Ô, vậy tôi là người nữ còn Thiện Tài 
là nam, có lẽ chăng phải là tôi. Quý vị 
nghĩ vậy là sai rôi! Thiện Tài chăng 
có phân biệt nam hay nữ, người nam 
cũng là Thiện Tài, người nữ cũng là 
Thiện Tài; bất luận là người nào mà 
hội đủ thiện căn, phước đức thi gọi là 
Thiện Tài. Cho nên chúng ta phải 
hiểu rõ chân thật nghĩa trong kinh, 
quý vị xem bài Khai Kinh Kệ sẽ biết, 
chúng ta vừa thăng tòa giảng kinh bèn 
“Nguyện giải Như Lai chân thật 
nghĩa”, đừng nên đem ý Phật hiểu sai, 
điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Vậy thì kỳ pháp hội này tất thủ 
thăng, nhân đây chúng tôi có quyền 
Nhận Thức Phật Giáo xin cúng dường 
đại chúng, hy vọng mọi người hãy 
xem nhiều lần đề chúng ta có sự nhận 
thức chính xác đối với Phật pháp, có 
sự lý giải chính xác, được vậy thì 
Phật pháp đối với chúng ta mới khởi 
tác dụng chân chánh, có thê mang lại 
hạnh phúc chân chánh cho chúng ta. 
Như vậy, năm mươi ba vị thiện tri 
thức tức là chúng ta từ sáng đến tối 
sông trong xã hội tiếp XÚC VỚI mỌI 
người, từng nhân vật trong năm mươi 
ba vị này là đại biểu, trong số đó 
người xuất gia chỉ có năm vị, vẫn là 
người tại gia nhiêu hơn; năm mươi ba 
vị chỉ có năm vị xuất gia, tại gia thì 
nhiêu hơn. Mà trong những người tại 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ø1a, quý vị hãy nhìn kỹ xem, các 
ngành, các nghệ, nam, nữ, lão, thiêu, 
tất cả đều có; đây là đại biểu cho mọi 
giai tâng nhân vật. Từ sáng đến tối, 
mỗi ngày đều gặp, đây là hoàn cảnh 
tu hạnh Phô Hiên của chúng ta. 
Chúng ta nhật định phải biết cách 
tu, Thiện Tài đồng tử là tuân theo thứ 
tự mười điêu cương lĩnh của Phố 
Hiền Bồ Tát để tu hành; thế nhưng, 
những đại chúng trong xã hội, thật sự 
là có người tốt mà cũng có người 
chắng tốt. Bởi vậy, năm mươi ba vị 
thiện tri thức, trong đó có đại biểu cho 
thiện và cũng có đại biêu cho ác; như 
Thăng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lô 
Hỏa Vương, họ đại biểu cho mặt ác 
chắng phải thiện. Thăng Nhiệt Bà La 
Môn đại biểu cho ngu sĩ; Cam Lô 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hỏa Vương là sân khuẻ, tánh rất nóng, 
gặp người liền nỗi nóng đánh người, 
chửi người, thậm chí sát hại người; 
Bạt Tô Mật Đa là kỹ nữ, dâm nữ, là 
đại biểu tham ái. Ba người này đại 
biêu cho tham, sân, si tam độc phiên 
não. Thiện Tài đồng tử khi tiếp xúc 
với họ thì lễ kính nhưng không tán 
thán, vì sao thê? Tham, sân, si thì là 
trái ngược với tánh đức. Điêu này là 
nói với chúng ta, những người và việc 
bất thiện, chúng ta đôi với họ phải lễ 
kính nhưng không tán thán, còn người 
thiện điêu thiện chúng ta phải tán thán. 
Đây là phù hợp với sự răn dạy của cô 
đức Trung Hoa “ẩn ác dương thiện”, 
thây người không tốt thì chắng nói, 
một lời cũng chăng nhắc; thấy người 
tốt thì tán thán, tán dương thì xã hội 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này của chúng ta mới có quang minh, 
xã hội mới có thể chuyên ác thành 
thiện, khiến cho mọi nØưỜi đều đạt 
được hạnh phúc, đều đạt được mỹ 
mãn. Cho nên sự xưng tán này là Như 
Lai mà chăng phải là Chư Phật, ý 
nghĩa là ở tại chỗ nảy. 

- Điều thứ ba, “Quảng tu cúng 
dường”, điều này vô cùng vô cùng 
quan trọng đối với các vị Bồ Tát 
thông thường; vì tâm của họ chắng 
bình đắng, tâm họ vẫn chưa thanh 
tịnh, cho nên các Bồ Tát đó phải tu 
Bồ Thí. Quý vị xem, các Bồ Tát đó 
phải tu Lục Ba La Mật, tu trì giới, tu 
nhần nhục cùng với tu bố thí. Còn 
Phố Hiền Bộ Tát thì tu cúng dường, 
quý vị xem, cái tâm đó cung kính biết 
bao. Ví như chúng ta tu bô thí thì khi 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đối với Phật gọi là cúng dường còn 
đối với người bình thường gọi là bỗ 
thí, quý vị xem, cái tâm đó tất đã có 
phân biệt rôi. Phô Hiên Bồ Tát chắng 
có phân biệt, đối với Phật là cúng 
dường, đối với chúng sanh cũng là 
cúng dường, đôi với người tốt cũng là 
cúng dường, thậm chí đôi với kẻ ác 
vẫn là cúng dường, thật sự bình đăng, 
chân bình đăng. Cho nên tâm lượng 
của Phố Hiện Bồ Tát, so với người 
khác chắng giống nhau. 

Cúng dường là nhân, quả báo là 
phước; Tài cúng dường được tài phú, 
Pháp cúng dường được thông minh trí 
tuệ, Vô Ủy cúng dường được khỏe 
mạnh trường thọ. Quý vị xem, ba thứ 
này đều là nhu cầu của chúng ta, 
người không học Phật cũng mong 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

muốn được như vậy. Chắng những 
Phật giáo, các ngoại giáo khác như 
Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo, tôi 
øặp họ vừa nhắc đến ba thứ nhu câu 
này thì họ cũng đều cân; họ cũng tất 
thích trường thọ, yêu thích khỏe mạnh, 
yêu thích có tiên và có tài phú nhưng 
họ chắng biết tu nhân, thì họ làm sao 
có được? Nhờ cậy vào Phật, Bồ Tát 
phò hộ, nhờ vào Thượng Đế thân 
minh ban cho quý vị, đó gọi là năm 
mơ chắng thể có chuyện như vậy! Họ 
nói có băng chứng, người nào đó tin 
giáo rất là chí thành thì Thượng Đề sẽ 
ban cho họ phước báo, chỉ có một 
nØƯỜi; mây ngàn, mây vạn người tin 
Thượng Đề chỉ có một người có được, 
ngoài ra chăng ai được. Thượng Đề 
sao lại thiên vị như vậy? Đây chăng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ .. Ký 1994 


phải thật, nếu quả là thật mỗi người 
câu xin, mỗi người đêu đạt được, đó 
là thật. Nếu quả là thật, tôi cũng tin 
theo Thượng Đề tôi. 

Phật, Bộ Tát nói lời thật cho 
chúng ta rằng, phước đức này là phải 
tự mình tu, tự minh chắng tu, Phật, 
Bồ Tát chăng có khả năng ban cho 
quý vị. Phật, Bộ Tát nói ban phước 
cho quý vị, vậy là Phật, Bộ Tát trở 
thành gạt quý vị rôi! Phật, Bồ Tát 
chắng có cách nói này mà là Phật, Bồ 
Tát chỉ là dạy cách tu hành cho chúng 
ta mà thôi! Đây là sự thật. Chúng ta 
không hiểu thì Phật, Bộ Tát dạy cho 
chúng ta, đem phương pháp này dạy 
cho chúng ta; cho nên quý vị xem 
người thế gian này có tài, họ có tài 
phú lại còn phát đại tài, có người phát 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tài rât vui mừng, vì sao thế? Họ chắng 
có bận tâm, tài nguyên này của họ 
cuồn cuộn mà tới. Có người cũng 
phát tài nhưng phát một cách rất cực 
khổ, rất khó khăn mới kiêm được; tuy 
nhiên quý vị nên biết, dễ dàng kiếm 
được với cực khổ có được đều là do 
cái nhân của kiếp trước bồ thí. 

Nêu kiếp trước không bố thí, dù 
cùng một ngành nghệ, tôi đi làm ăn 
bảo đảm lỗ vốn, bởi vì sao? Kiếp 
trước chăng có tu bồ thí thì tài phú từ 
đâu đến? Cho nên tuyệt đối chăng thê 
nói kiếp này rất thông minh, rất tài 
cán, vận khí rất tốt, đó là quý vị nhìn 
bê ngoài thôi, vì sao thế? Người thông 
minh, tài cán, vận khí tốt còn nhiêu 
hơn họ, tại sao người ta không phát 
tài? Vì sao chỉ có họ phát tài? Do cái 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân trồng ở tiên kiếp nên kiếp này 
được hưởng quả báo, phải biết đạo lý 
này. Vậy thì kiếp trước bố thí Tài, bỗ 
thí một cách rất vui vẻ, rất hoan hỷ, 
thì kiếp này sẽ được tài phú một cách 
rất dễ dàng, rất hoan hỷ, họ chăng có 
một chút bận tâm. Kiếp trước bố thí 
rất khổ sở như là bị cắt thịt vậy, chao 
ôi, thây người bồ thí, chăng thê không 
bô thí một tí, bỗ thí là vì thê diện nên 
kiếp này cũng được tài phú nhưng 
được một cách chăng dễ dàng, được 
một cách cực khổ, là ý nghĩa như vậy. 
Thí dụ nói, chúng tôi xin cử một thí 
dụ đơn giản là chúng ta cúng dường 
âm thực cho người khác. Ví như quý 
vị là người học Phật biết cúng dường 
pháp sư, chúng ta làm cơm thức ăn 
ngon, làm xong rôi mang đến đây 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cúng dường pháp sư, phước báo mà 
quý vị làm đó là tự tại; nêu như chúng 
ta mời pháp sư đến một nơi nào đó 
dùng cơm, pháp sư phải cực nhọc đi 
đến nơi đó để ăn một bữa cơm, thì 
tương lai phước báo mà quý vị được 
đó cũng rất khô mới có được, nêu quý 
VỊ chắng cực khổ thì sẽ không có. 
Quý vị hãy từ thí dụ này mà suy nghĩ 
thì quý vị sẽ rõ ngay, cho nên bô thí 
cúng dường phải rất vui vẻ, rất hoan 
hỷ, khiến người nhận chăng phải quá 
cực khổ, tương lai chúng ta sẽ dễ 
dàng được phước báo, điều này nhất 
định phải biết. 

Pháp bố thí được thông minh trí 
tuệ, cũng cùng một đạo lý như vậy. 
Chúng ta cúng dường Phật pháp trong 
thời đại ngày nay như kinh sách, băng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cassette, video, những thứ này đều là 
Pháp Bảo, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, 
tận tâm tận lực cúng dường, điều này 
sẽ được trí tuệ, được thông minh trí 
tuệ. Đương nhiên cũng có thể xây 
dựng một đạo tràng, nêu tự mình 
chắng đủ khả năng xây dựng đạo 
tràng, mướn hoặc mượn chỗ đề thỉnh 
pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đây 
cũng là Pháp bô thí, Pháp cúng dường. 
Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta 
làm những việc này thì ba thứ bô thí 
đều hội đủ cả, vì trong sự cúng dường 
này, cứ lấy việc in kinh mà nói, in 
kinh phải cân tiên thì tiên là Tài bồ thí, 
trong kinh sách là Phật pháp thi là 
Pháp bố thí, mọi người được đọc kinh 
điển, tiếp nhận kinh điển này và y 
giáo phụng hành, thì đây thuộc về Vô 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Ủy bố thí; họ trong một đời này có 
thể thoát ly tam giới luân hôi, có thể 
liễu sanh tử thành Phật đạo. Sự cúng 
dường này thật sự là đạt đến cứu cánh 
viên mãn, cái phước báo đó thực tế 
mà nói, dù là chư Phật, Bồ Tát cũng 
chắng thể nói trọn hết, đương nhiên là 
tôi lại càng không có được cái năng 
lực này. Cho nên cúng dường là nhần 
của phước tuệ, cân phải rộng tu cúng 
dường. 

Có thê nói Bồ Tát từ lúc mới phát 
Bỏ Đề tâm, đó là Bồ Đề tâm chân 
chánh đã giác ngộ chắng còn mê hoặc 
nữa, thật sự giác ngộ rôi thi từ nay về 
sau niệm niệm đều vì tất cả chúng 
sanh, tâm tâm vì hoăng dương Phật 
pháp tạo lợi ích cho chúng sanh. 
Trong thời đại này Tịnh Độ đặc biệt 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là khế cơ, nói một cách khác, tất cả 
pháp môn trong Phật pháp, hoăng 
dương pháp môn Tịnh Độ có thể 
khiến chúng sanh được chân thật lợi 
ích, được lợi ích hiện tiền. Như vậy, ở 
đây chắng phải là nói những pháp 
môn khác không có lợi ích! Nhưng lợi 
ích đó chăng phải là hiện tiền, nói 
một cách khác, trong một kiếp này 
chưa hăn đạt được lợi ích mà là phải 
đợi đến kiếp sau, đời sau. Đời sau nễu 
chắng thể xuất tam Ø1ớI, nói một cách 
khác, sự bố thí cũng dường của quý vị 
đều biên thành phước báo, tức là quý 
VỊ Ở trong thể ø1an này sẽ có địa vỊ, có 
tài phú, nghĩa là biên thành những 
người hưởng phước này. Biên thành 
những người này cũng không tệ lắm 
vì cũng có thể hưởng thụ cả một đời, 


Táp 3 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giả như trong kiếp này lại mê hoặc, 
lại điên đảo, một khi phước đã hưởng 
hết rôi thì kiếp sau lại phải bị đọa lạc. 
Cho nên cách bố thí cúng dường này 
là chắng phải cứu cánh, chăng phải 
viên mãn. 

Cho nên nói pháp môn Tịnh Tông 
là ngay hiện tiên được lợi ích, đây là 
điều chúng ta cân phải thật sự suy Xét. 
Lây cái phước báo hữu hạn trước mắt 
của chúng ta cùng cái thời gian hữu 
hạn này, phải nên làm sao để tu 
phước, làm sao đề tu cúng dường? Kỳ 
thật, phạm vi của việc cúng dường vô 
cùng rộng lớn, nhưng chỉ tiếc là tâm 
lượng của chúng ta quá nhỏ mà chắng 
phải là hạnh Phô Hiên. Tỷ như các bà 
ở trong nhà, các bà là một nội trợ 
trong gia đình, mỗi buổi sáng thức 


Táp 3 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dậy đem hoàn cảnh trong gia đình 
dọn đẹp sạch sẽ, ba bữa cơm nấu cho 
thật ngon, cúng dường cha mẹ các bà 
thì đây là cúng dường đấy; khiến cả 
nhà ai nây đều ăn ngon miệng, nghĩa 
là quý vị đang cúng dường cả nhà, 
nhưng quý vị chắng mang cái tâm 
cúng dường, quá đáng tiếc. Việc cúng 
dường, quý vị đều có làm cả chỉ là 
quý vị không có cái tâm cúng dường, 
do đó phước báo mà quý vị đạt được 
sẽ chăng viên mãn; nêu quý vị có cái 
tâm cúng dường, ô, chắc chắn phước 
báo của quý vị sẽ rất viên mãn. Nếu 
có thể lại đem cái tâm cúng dường 
này và việc làm cúng dường mở lớn 
ra, điêu tất yếu là lấy tâm bình đắng 
đối đãi với tất cả đại chúng. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tôi ở Tân Gia Ba, đôi với Cư Sĩ 
Lâm rất có thiện cảm, thiện cảm gì 
đây? Là vì quý vị, một năm ba trăm 
sáu mươi lăm ngày đêu ở nơi đây tu 
cúng dường, phòng ăn phía dưới của 
quý vị chắng có phân biệt, chắng có 
chấp trước. Chăng phải nói, nếu 
không phải là đồng tu của đạo tràng 
này thì không thê đến ăn cơm! Người 
nào cũng có thể đến ăn cơm, điều này 
thật là phi thường, đây thật sự là 
quảng tu cúng dường. Cho nên pháp 
duyên của Cư Sĩ Lâm rất thù thắng, 
Phật pháp mỗi ngày một hưng vượng, 
là có đạo lý của nó. Quý vị có tâm 
lượng lớn như vậy, thiết tha ở đây tu 
cúng dường, ở đây tu bô thí, cho nên 
đạo tràng này được phước, tất cả 
đông tu trong đạo tràng này đều có 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phước; thật là hiếm có, thật là hiểm 
có. Cho nên việc cúng dường bố thí 
này, chúng ta phải vô cùng coI trọng, 
phải thiết tha cô gắng mà tu học. 

Hiện nay có rất nhiều người đều 
cảm thây mình rất khô, đều muôn cải 
thiện vận mạng của minh, cải thiện 
hoàn cảnh sinh hoạt của mình, mà 
chắng biết từ đâu cải thiện. Vậy thì 
trước kia tôi đã giới thiệu cho quý vị 
sách Liễu Phàm Tứ Huấn, vả lại tôi 
còn luôn khuyên quý vị đông tu, phải 
đem quyên Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 
ba trăm biến, niệm xong ba trăm biên 
thì ân tượng của quý vị sâu và đạo lý 
hiệu rõ ràng, thì sẽ biết nên làm thê 
nào để xử sự, đôi người, tiếp vật. Quý 
vị đã biết được cách tu phước tôi thì 
đó chính là cái mà chúng ta phải cải 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tạo vận mạng, cải thiện hoàn cảnh 
sinh hoạt của chính mình; đó là một 
phân tài liệu tu học rất là tốt. Thế 
nhưng, hạnh Phố Hiền đích thật là 
cứu cánh viên mãn, so với Liễu Phàm 
Tứ Huấn chăng biết là cao hơn bao 
nhiêu lân, điều đó chắng thể so sánh 
được. Chúng ta phải coi trọng điều 
này, đây là coI trọng hạnh phúc của 
chính mình. 

- Điêu thứ tư, “Sám hồi nghiệp 
chướng”, đây cũng là có nhiêu vị 
đông tu đều cảm giác nghiệp chướng 
của mình nặng lắm, từ vô thỉ kiếp mãi 
đến kiếp này tạo tội nghiệp quá nhiêu, 
nghiệp chướng quá sâu nặng, đều 
muốn đến tu sám hôi. Sám hôi băng 
các nào đây? Không biết, thường nghĩ 
răng trong Phật Đường lạy vài bộ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lương Hoàng Sám, lạy vài bộ Đại Bì 
Sám thì nghiệp chướng sẽ được sám 
trừ hết. Sau khi lạy xong, vê nhà bình 
tĩnh suy nghĩ xem, nghiệp chướng của 
quý vị đã sám trừ hết chưa? Nếu 
nghiệp chướng vẫn còn chưa có sắm 
trừ, vậy cái sám lạy đó gọi là uống 
công phí sức. Sám có hiệu quả hay 
không? Thật sự là có hiệu quả, vì sao 
quý vị lạy mà chắng có hiệu quả? Là 
vì thần quý vị lạy, còn tâm thì không 
lạy; thật sự có hiệu quả thì phải là hữu 
khẩu mà cũng hữu tâm! Xem kìa, quý 
vị đang gật đâu lễ bái nhưng trong 
tâm lại khởi vọng tưởng, tâm và hạnh 
chắng tương ưng chút nào, cho nên 
nghiệp chướng của quý vị chăng có 
được sám trừ. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ở đây, chúng ta phải đem ý nghĩa 
này nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn 
một tí. Cải gì gọi là nghiệp chướng? 
Nêu ngay đến nghiệp chướng mà 
cũng chắng hiểu thì làm sao để sám? 
Vậy sám, làm sao biết được là có hiệu 
quả? Cho nên trước tiên phải biết cái 
øì là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, 
quý vị xem, thường thường chúng ta 
gặp một người mới quen biết, thê nào 
cũng hỏi anh ta làm nghề gì; khi đó 
quý vị sẽ biết anh ta làm hành nghiệp 
nào thì anh ta tạo hành nghiệp đó. 
Anh ta đang tạo nghiệp, tạo nghiệp 
đương nhiên là có chướng rôi; người 
người đêu đang tạo nghiệp, không 
những người thành niên trong xã hội 
tạo nghiệp, thậm chí trẻ nhỏ vừa mới 
đi học, quý vị xem, bài học trong SỐ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bài tập mà mỗi ngày chúng phải làm 
bài, đây là chúng đang tạo nghiệp và 
bắt đầu chúng thọ nghiệp rôi. Chữ 
Nghiệp này, thực tế mà nói, tức là Sự, 
trong lúc chúng ta đang tạo tác được 
øọI là Sự. Việc đã làm xong rôi, cái 
kết quả đó gọi là Nghiệp, cho nên gọi 
là sự nghiệp (Sự là trong lúc tạo tác, 
kết quả tạo tác gọi là Nghiệp). 

Sự có thiện có ác, vì vậy nên 
nghiệp cũng có thiện có ác, còn công 
cụ tạo tác là Thân, Khẩu, Ý, đây là 
công cụ. Trong lòng khởi tâm động 
niệm là tạo Ý Nghiệp thì đây là trong 
tâm đang tạo nghiệp; khởi một niệm 
thiện thì quý vị đã tạo thiện nghiệp, 
khởi một niệm ác thì quý vị đã tạo ác 
nghiệp, nói tóm lại là khởi tâm động 
niệm đêu là đang tạo nghiệp. Ngôn 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngữ trong miệng gọi là Khẩu Nghiệp, 
thân thê tạo tác gọi là Thân Nghiệp. 
Trong ba nghiệp này thì ý nghiệp làm 
chủ; ý chăng động, tâm chăng động 
thì thân, khâu của quý vị làm sao tạo 
nghiệp được? Cho nên Ý là chủ. Ác 
nghiệp là chướng ngại mà thiện 
nghiệp cũng là chướng ngại, chướng 
ngại gì đây? Chướng ngại cái Tự 
Tánh thanh tịnh của chúng ta, tức là 
chướng ngại điều mà trong kinh chỗ 
nói đến ba đại cương lĩnh của sự tu 
học, đó là Thanh Tịnh Bình Đăng 
Giác, đầy là chướng ngại cái này. Bởi 
vậy mới gọi là nghiệp chướng, 
chướng cái gì? Chướng tâm Thanh 
Tịnh, chướng tâm Bình Đăng, chướng 
tâm GIác. Tự Tánh thanh tịnh, bình 


Táp 3 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đăng của chúng ta chắng thê hiện tiên, 
thi đầy gọi là nghiệp chướng. 

Nêu sám hỗi được thì nghiệp 
chướng của chúng ta có thể tiêu trừ, 
hình dáng của sự tiêu trừ này là gì? 
Tâm đã thanh tịnh thì vọng tưởng Ít, 
tạp niệm Ít, phiên não Ít, phiên não 
tức là tham, sân, si, mạn. Phiền não 
đã ít đi rôi và tâm cũng đã thanh tịnh 
rôi, hốt nhiên trong tâm quý vị có trí 
tuệ, đây tức là hiện tượng nghiệp 
chướng sám trừ. Ngày trước đôi với 
điêu gì cũng đêu hàm hô, đều không 
rõ ràng, hiện nay thì nhìn sự vật, nghe 
sự vật thì tật cả đều nghe rât rõ ràng, 
rất minh bạch, đây tức là hiện tượng 
nghiệp chướng sám trừ. Cho nên việc 
sám nghiệp nảy, sám hồi nghiệp 
chướng phải từ trên tâm địa mà hạ thủ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
công phu! Phải làm cách nào đây? 
Điêu thứ nhất, quý vị phải biết lỗi lâm 
của mình, ngoài ra môi ngày phải 
phản tỉnh, phải kiểm điểm, hôm nay 
có những lỗi lâm nào. Phàm phu 
chúng ta quả thật nghiệp chướng quá 
nặng, nặng đến trình độ nào? Nehĩ 
cách nào cũng chăng thể nghĩ ra hôm 
nay tôi có những lỗi lầm gì. Đây 
chính là nghiệp chướng quá nặng, 
suốt ngày đêu đang phạm lỗi lầm mà 
họ chắng hay biết, họ tìm chắng ra lỗi 
lâm của chính mình, vẫn đề này thì vô 
cùng nghiêm trọng, cho nên nhất định 
phải đem lỗi lầm của chính mình tìm 
ra. Biết được lỗi lầm của mình rôi thì 
xin thưa với quý vị, đây tức là khai 
ngộ; sau đó đem lỗi lầm của mình cải 
chính trở lại, đó gọi là tu hành. Chỗ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
øọI là tu hành, tức là sám trừ nghiệp 
chướng và sửa lỗi tự tân. Một ngày có 
thê sửa một lỗi lầm, nêu mà liên tục 
sửa trên ba năm, xIn thưa với quý VỊ, 
nếu quý vị không là Thánh nhân thì 
cũng là Hiên nhân. Quý vị vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, chắng 
những năm phân chắc chăn, thậm chí 
phẩm vị của quý vị nhât định sẽ cao, 
vì sao thê? Tâm thật sự đã thanh tịnh 
rôi thì người này được gọi là chân 
chánh tu hành. Chân chánh tu hành, 
chắng phải nói rắng mỗi ngày niệm 
bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu 
câu Phật hiệu, lạy bao nhiêu lạy! Đó 
là giả trất, đó là hình tướng và đó 
cũng là hình thức mà thôi. 

Chân tu hành là ở nơi tâm địa, 
chắng phải là ở nơi hình thức; hình 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


thức chắng có quan hệ gì còn tâm địa 
mới thật là vô cùng trọng yếu. Điều 
quan trọng là phải sửa tâm, phải đem 
cái tâm ác cùng ý niệm ác sửa thành 
thiện, nhiên hậu đem ý niệm thiện sửa 
thành thanh tịnh. Cho nên người niệm 
Phật gọi là tu Tịnh Nghiệp, chắng 
phải gọi là tu thiện nghiệp mà là tu 
Tịnh Nghiệp. Tâm tịnh tức Độ tịnh thì 
mới được vãng sanh, mới được củng 
Tây Phương Cực lạc thế giới cảm ứng 
đạo giao. Do đây có thể biết, sám hồi 
nghiệp chướng là trọng điểm tu hành 
của chúng ta, bất luận là tông phái 
nào, bất luận là pháp môn nảo, điều 
này đêu là trọng điểm; trọng điểm này 
rôt cuộc phải từ chỗ này thật sự hạ thủ 
công phu. Thật tại mà nói, bốn đại 
cương lĩnh này có thể nói là hành 


Táp 3 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

môn cùng sự tu hành của Bồ Tát đêu 
được nói rõ ra hết, điểm chủ yếu là 
bốn điêu này. Phân sau, có thê nói là 
phân ý nghĩa phụ theo, bởi vì Bộ Tát 
chắng những phải tự mình thành tựu, 
mà còn hy vọng giúp đỡ tất cả chúng 
sanh thành tựu. “tự lợi lợi tha, tự hành 
hóa tha”, do đó, nên chăng thể quên 
đi quảng đại quân chúng, chăng thê 
bỏ rơi tât cả chúng sanh. Bởi thế cũng 
nên có vải điêu cương lĩnh ở phân 
dưới. 

- Điều thứ năm, “Tùy hỷ công 
đức”, trong đây có tự hành, hóa tha, 
chắng giông như bốn điều ở phân trên 
là hoàn toàn tự mình tu học, hoàn 
toàn tự lợi; còn trong phân này có tự 
lợi lại có lợi tha. Điêu này là do Phố 
Hiền Bô Tát đặc biệt liệt ra là Ngài có 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


dụng ý rất sâu, bởi vì tất cả chúng 
sanh có thê nói từ vô thỉ kiếp đến nay, 
đã có một thứ phiên não từ lúc mới ra 
đời, chăng cân phải học, phiền não gì 
đây? Là tâm đô ky. Người nào mà 
chắng có? Nhìn thấy người khác hay 
hơn mình thì trong tâm cảm thây khó 
chịu, tâm đó thì là đồ ky. Tâm đồ ky 
khởi dậy thì tâm sân giận cũng theo 
đó mà khởi dậy luôn, lại còn muỗn 
tìm cách chướng ngại họ, đi phá hoại 
họ chăng để họ thành tựu, như vậy thì 
quý vị đã tạo tội nghiệp rất nặng rôi 
đây. 

Thánh nhân của thê gian dạy cho 
chúng ta phải “thành nhân chỉ mỹ”, 
nhìn thấy người làm việc tốt phải tận 
tâm tận lực giúp đỡ họ, vậy là đúng, 
chắng thê đi phá hoại họ vì phá hoại 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
họ là sai, chướng ngại họ là sai, đây là 
cái phiền não rât phô biến cũng là rất 
nghiêm trọng. Vì vậy, Hạnh Phố Hiện 
Bồ Tát, xem ở trong phân sau, sám 
trừ nghiệp chướng. Điêu thứ nhất là 
dạy cho chúng ta phải học tùy hỷ 
công đức, khi nhìn thấy người khác 
có thiện hành, có thiện nguyện, chăng 
những quý vị không đô ky mà có thể 
sanh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực ởi 
giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thì đây 
gọi là tùy hý công đức. Họ có công 
đức lớn bao nhiêu thì công đức của 
quý vị cùng với họ không hai, không 
khác, tục ngữ của thê gian chúng ta 
gọI là “mượn ánh sáng”. 

Họ có ánh sáng, chúng ta tiêm 
nhiễm một phân ánh sáng, phân ánh 
sáng mà chúng ta tiêm nhiễm cùng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

với ánh sảng của bản thân họ không 
hai, không khác. Nếu chúng ta chắng 
có khả năng, chăng thê giúp họ nhưng 
sanh tâm hoan hỷ thi công đức này 
cũng vẫn viên mãn như nhau, đây là 
dạy cho chúng ta cách tu tùy hỷ công 
đức để phá cái phiên não của đô ky, 
bỏn xẻn, tham lam. Phá đồ ky, bỏn 
xén, tham lam; căn bản phiên não. 

Thế gian pháp hay Phật pháp, 
trong đó có rất nhiêu thiện nhân, 
trong kinh Phật thường nói thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, họ có thiện tâm, 
thiện hạnh; chúng ta là Phật tử chân 
chánh thì phải nên giúp đỡ họ, thành 
toàn cho họ, khiến cho thiện hành của 
họ có thê truyền bá trong xã hội này, 
khiến xã hội đại chúng đều được lợi 
ích của họ, đều được hưởng thụ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phước báo của họ. Công đức này thì 
là rất lớn. Thậm chí những người tu 
tùy hỷ công đức như chúng ta, so với 
công đức của họ còn lớn hơn đấy, 
nguyên nhân tại đâu? Họ đã làm việc 
thiện hữu ích cho xã hội đó thì quý vị 
nghĩ xem, được bao nhiêu là người 
tán thán, được bao nhiêu là người 
biểu dương, vì thê công đức của họ 
tiêu mất hết. Còn chúng ta tùy hỷ 
công đức, chắng có ai tán thán cũng 
chắng có ai biểu dương, tất thì công 
đức của chúng ta đêu được tích lũy. 
Công đức mà chúng ta tích lũy được 
đó là âm đức còn họ làm đó là dương 
đức, vì mọi người đều tán thán báo 
đáp nên họ mới bị mất hết; cho nên 
quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, quý vị 
mới biết tùy hỷ công đức thật sự là 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bất khả tư nghị. Quý vị làm điều thiện 
tâm và làm điêu thiện hành, quyết 
định sẽ có thiện báo. 

- Điêu thứ sáu, “Thỉnh chuyên 
pháp luân”, đây là đệ nhất thiện hành 
trong tât cả thiện hành, chúng ta cũng 
đều biết trong thế, xuât thê gian nhất 
thiết pháp, duy chỉ có Phật pháp là 
chân thật. Phật pháp có thể giúp cho 
con người giác ngộ, có thể giúp phá 
mê khai ngộ, có thể giúp một người 
hiện tiên ngay trong đời này có được 
hạnh phúc vui vẻ, có thể giúp đỡ một 
gia đình được mỹ mãn, sự nghiệp 
được thuận lợi thành công, xã hội 
được hòa hài, quốc gia được phú 
CưỜng, thể g1ớI được đại đồng. Đây là 
sự lợi ích của Phật pháp đôi với hiện 
tiên, đích thật là quảng đại vô biên, nó 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

còn có sự ích lợi thù thăng rốt ráo 
khác, đó tức là liễu sanh tử, xuất tam 
giới, vĩnh thoát luân hôi đê viên thành 
Phật đạo, đây là tất cả pháp khác đêu 
chắng thê sánh băng. Tuy nhiên, nếu 
Phật pháp không có người thuyết, 
“tuy trí mạc năng giải”, thì trong thê 
gian này, dù là người thông minh trí 
tuệ mà đối với Phật pháp cũng chắng 
có cách øì mà lý giải được, nhất định 
phải có người thuyết. 

Người thuyết pháp họ chắng phải 
tự nhiên tới địa phương nào đó để 
giảng kinh, nhất định là phải có người 
phát tâm đi thỉnh họ, ai đi thỉnh đây? 
Những người hiểu Phật pháp như 
chúng ta mới biết thỉnh, người không 
hiểu Phật pháp chắng hề biết thỉnh 
pháp sư đại đức đến giảng kinh, nhất 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
định phải là người biết Phật pháp. 
Chúng ta tự mình có được lợi ích của 
Phật pháp, chúng ta muốn báo ân Phật 
thì báo băng cách nào? Thờ tượng 
Phật, Bộ Tát, mỗi ngày cúng một ít 
chuỗi, trái cây, dập đầu lễ bái, như 
vậy là báo ân sao? Không phải vậy, 
thực tế mà nói, Phật, Bộ Tát tuyệt 
chắng ham thích sự cúng dường này 
của quý vị, tâm nguyện của Phật, Bồ 
Tát là hy vọng đem những lời răn dạy 
của các Ngài, có thể truyền bá phố 
biến rộng rãi đến tất cả đại chúng, 
khiến tất cả đại chúng đều có được 
Phật pháp, đều có hiểu được Phật 
pháp, đều có thê y giáo tu hành, đây 
là tâm nguyện của Phật, Bộ Tát. Vì 
vậy, thỉnh pháp sư đại đức đến địa 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phương nào để giảng kinh thuyết 
pháp, đây là đệ nhất đại phước báo. 
Cho nên chúng ta nói tu phước, tu 
phước báo nào lớn nhất? Phước báo 
này là lớn nhât. Giả như tự mình quý 
vị, một người, chăng có khả năng này 
vì thỉnh pháp sư giảng kinh phải tôn 
kém chắng ít, nêu như tự mình không 
có đạo tràng thi quý vị phải đi thuê 
chỗ, nơi, xong thỉnh pháp sư đến 
giảng một tháng. Mướn một chỗ, tiên 
thuê mướn một tháng chăng phải là ít, 
hơn nữa đối với sinh hoạt của pháp sư 
còn phải chiếu cô, thậm chí đến thính 
chúng cũng phải chiêu cố. Nếu một 
người có khả năng thì một người làm 
rất tốt, một người không có khả năng 
thi tập họp đại chúng đông tu, mời vài 
người chí đồng đạo hiệp đến để cùng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phát tâm, công đức này cũng đông 
nhau. Như phân trước đã giảng tùy hỷ 
công đức, có một hoặc hai người dẫn 
đâu lễ kính pháp sư đến giảng kinh 
thuyết pháp, đây gọi là thỉnh chuyển 
pháp luân. Chữ Pháp Luân này là thí 
dụ, thật tại mà nói, đó chính là dâu 
hiệu trong nhà Phật chúng ta, là cái 
(mark) nhãn hiệu, dâu hiệu trong nhà 
Phật chúng ta là pháp luân. Dùng 
pháp luân, dùng hoa sen, thông 
thường dùng hai thứ này và còn có 
dùng chữ Vạn, chữ Vạn là đại biêu 
cho nghĩa Cát Tường. 

Ý nghĩa của pháp luân là viên 
mãn, Luân, vật này rất có ý nghĩa, 
luân bánh xe là tròn, tròn là động, bởi 
vì nó động cho nên mới kéo theo 
khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngày nay 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khoa học kỹ thuật phát đạt như thế, do 
lực lượng nào khởi động? Do bánh xe 
khởi động. Cho nên, chăng những là 
tại thế giới này của chúng ta, tha 
phương thế giới cũng chăng ngoại lệ, 
quý vị xem trong kinh nói Chuyến 
Luân Thánh Vương, đây là thống trị 
bao nhiêu tinh cầu, phước báo đó mới 
thật là lớn. Cái bánh xe đó là công cụ 
giao thông của Ngài, cũng là đại biểu 
cho vũ lực của Ngài. Những năm gân 
đây, chúng ta phát hiện có đĩa bay 
UFO hoặc phi hành, có lẽ là luân bảo 
của Luân Vương đến nơi đây chúng ta 
để thị sát, cho nên nó cũng là hình 
tròn, bởi thể tác dụng của cái bánh xe 
này vô cùng lớn rất viên mãn, Phật 
pháp dùng cái này. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Còn có ý nghĩa sâu hơn, vòng tròn 
là động, tâm của vòng tròn là Tịnh, 
tâm vòng tròn không động, Phật pháp 
thường nói: “Động tịnh không hai, thể 
tướng nhất như”, cho nên tâm là 
Không, tướng là Có, nó còn đại biểu 
cho “chân không diệu hữu” › tượng 
trưng cho ý nghĩa này. Bởi thế giảng 
kinh thuyết pháp là thí dụ chuyến 
động pháp luân, dùng pháp luân này 
làm đại biểu, còn hoa sen đại biểu \ 
nghĩa thanh tịnh, mọc từ bùn nhơ mà 
chắng nhiễm, đại biểu tâm thanh tịnh. 
Cho nên cách biểu trưng thù thăng 
nhất, viên mãn nhất vẫn là cái bánh 
xe nảy, vẫn là pháp luân, thỉnh 
chuyên pháp luân tức là thỉnh pháp sư 
giảng kinh thuyết pháp, hoăng pháp 
lợi sanh. Hiện nay chúng ta lợi dụng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
công cụ khoa học, khiến cho hiệu quả 
của chúng ta mở rộng ra rất nhiêu rất 
nhiêu, cũng là lần đầu tiên mà trước 
kia chăng có. Xưa kia pháp sư giảng 
kinh, nhiều lắm chỉ là học trò của họ 
lúc nghe kinh chép lại thành bút ký, 
sau đó mới in thành sách đề lưu thông, 
số lượng so ra rất có hạn. Còn hiện 
nay chúng ta có thể đem nó làm thành 
băng cassette, băng video lưu hành 
khắp nơi, khiến những người chăng 
có tham dự pháp hội của đạo tràng 
chúng ta cũng có cảm thọ như đích 
thân đến đạo tràng vậy. Đây là công 
cụ khoa học đem đến cho người hiện 
đại một phân hậu lễ, cho nên việc 
hoăng dương truyền bá Phật pháp, 
nhất định phải hiện đại hóa, nhất định 
phải khoa học hóa. Hôm nay lực 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lượng chúng ta chưa đạt tới, đương 
nhiên đây vẫn phải chịu sự quan hệ 
của hoàn cảnh, nếu trong tương lai 
khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn, hoàn 
cảnh cho phép thì trên lầu của Phật 
Đường chúng ta đây, tốt nhất là có 
một đài phát vô tuyến; tuy chúng ta 
giảng kinh ở đây nhưng truyền. hình 
của mỗi nhà vừa mở ra, tât cả đều có 
thể xem thấy. Quý vị xem, chúng ta ở 
giảng đường này giảng kinh, xem như 
là hoăng dương trên toàn thế giới rôi, 

như vậy mới là hiện đại hóa đạo tràng, 
nhất định phải hướng về phương 
hướng này và mục tiêu này mà nỗ lực. 
Cho nên sau này khoa học kỹ thuật 
phát đạt, thật tình mà nói, đạo tràng 
này chăng cân phải lớn lãm nhưng 
nhật định phải dùng vô tuyên điện, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dùng vệ tinh truyền bá; đạo tràng 
giảng kinh này chắng cân phải thật 
lớn mà vẫn có thể mang hiệu quả 
truyền khặp thế giới. Đó là nói việc 
thỉnh giảng kinh. 

- Điêu thứ bảy, “Thỉnh Phật trụ 
thế”, đây đúng là một bước lại tiễn 
thêm một bước, thỉnh pháp sư giảng 
kinh, bộ kinh giảng xong thì họ đi 
mật. Quý vị thử nghĩ xem, có mấy 
người nghe xong một bộ kinh thì liên 
khai ngộ, nghe xong một bộ kinh thì 
liên chứng quả? Lúc Phật Đà còn tại 
thế thì có đây, nhưng sau khi Phật diệt 
độ thì chưa từng nghe qua, như vậy 
phải làm sao? Tỷ như lúc nãy tôi vừa 
nói là nghiệp chướng của chúng ta 
quá nặng, phương pháp duy nhất là 
phải huân tu, huân tu cũng là thí dụ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà thôi. Giả sử cỗ nhân thời xưa 
dùng nước hoa chăng tiện lợi như bây 
giờ, như hiện nay y phục trên người 
xịt một cái liên thơm ngay, cách này 
nhanh biết bao, vả lại vừa sạch sẽ lại 
vừa dễ coi, còn như người thời xưa 
muốn y phục thơm tho, phải làm cách 
nào? Ướp hương, dùng khói thơm để 
ướp trên y phục này, đại khái ít nhất 
phải xông một ngày y phục đó mới có 
mùi thơm, tức là phải có thời gian dài 
để huân tập. 

Như thê là sao? Là nhất định phải 
thỉnh pháp sư thường trụ ở một nơi 
đừng có đi, mỗi ngày vì chúng ta 
giảng kinh mà hăng năm chăng gián 
đoạn, trường kỳ huân tập như thế thì 
trung hạ căn tánh cho đến người 
nghiệp chướng nặng cũng đêu khai 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngộ. Đương nhiên việc này phải dự bị 
đủ một số điều kiện, so với việc lâm 
thời thỉnh pháp sư đến giảng kinh thì 
cần có nhiều điều kiện hơn, điểm này 
rất quan trọng. Trong lịch sử Trung 
Hoa, quý vị hãy quan sát kỹ xem, 
những vị tô sư đại đức Trung Hoa, 
thường thường tại một đạo tràng ở 
mây mươi năm, thậm chí cả đời 
không rời khỏi đạo tràng này, do đó 
sô người thành tựu rất nhiêu, điều này 
chúng ta cân phải hiểu rõ. Đương 
nhiên bên trong, duyên là nhân tô 
trọng yếu hàng đâu, tôi đối với vẫn đề 
này lý giải rất sâu, tôi đều muốn có 
thể trụ ở một nơi bất động, nhưng 
không có được phước bảo này vì 
chắng có duyên phân, người thế gian 
gọi đó là mạng số bôn ba, lao nhọc. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hôm nay địa phương này đến tìm tôi, 
qua hai ngày sau địa phương khác lại 
tìm tôi, đôi với tôi mà nói, cũng có 
chỗ tốt. Người thê gian rất khó đả phá 
quan niệm về cái nhà, tôi đã thật sự 
không còn quan niệm này nữa, tôi chỉ 
biết mình là khách nên đêu ở quán trọ, 
ở vài ngày rôi lại đi. Cho dù quý vị 
biết tôi ở Đài Bắc có đạo tràng, tôi ở 
đạo tràng đó cũng chỉ là khách vì một 
năm cũng ở không hơn hai, ba tháng, 
mỗi lần về Đài Loan đại khái chỉ ở 
ngoài một tháng, chưa đến hai tháng 
thì lại phải đi, cho nên tất cả chỉ là 
khách thôi. Điêu đó giúp tôi đem thân 
tâm thế giới tất cả buông xuống, 
chắng buông xuống chăng được mà 
phải buông xuống thôi, vì vậy tôi 
chắng còn quan niệm về cái nhà nữa. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tuy nhiên, việc tôi làm chỉ là 
tuyên truyền Phật pháp, đem Phật 
pháp giới thiệu cho mọi người, dù 
muốn giúp đỡ cho quý vị thành tựu 
tôi vẫn chưa làm được vì chắng có 
duyên phận này. Tôi muốn thật sự 
giúp đỡ quý vị thành tựu thì nhật định 
phải ở lầu dài tại một nơi, quanh năm 
suốt tháng cùng đại chúng ở một nơi 
huân tu, như trước kia chúng tôi ở Đài 
Trung, thây Lý Binh Nam, Ngài trụ ở 
Đài Trung hết ba mươi tám năm, ba 
mươi tám năm không rời khỏi Đài 
Trung, ngày ngày giảng kinh thuyết 
pháp, cho nên số người vãng sanh ở 
Đài Trung rât nhiều, đó là sức mạnh 
của sự huân tu. Tôi ở Đài Trung hết 
mười năm theo thây Lý học giảng 
kinh và cũng học trọn hết mười năm, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nếu chăng có thời gian dài như thế 
quyết định chắng thể học được chi cả, 
cho nên muốn thật sự học hiểu một 
thứ gì thì cần phải có một thời gian 
khá dài. 

Còn việc thỉnh Phật trụ thế, tuy là 
Phật hiện nay chắng còn nữa thì 
chúng ta có thể thỉnh thiện tri thức 
xuất gia hay tại gia, thỉnh được thiện 
tri thức có tu, có học, có chứng thật là 
khó khăn; người thật sự có tu, có học 
cũng là vô cùng hiểm hoi. Cương lĩnh 
tu học, đên đây có thê nói là đã giảng 
viên mãn rôi, cương lĩnh tu học của 
Phố Hiền Bỏ Tát đã giảng viên mãn. 
Thập nguyện, thực tế bảy điều này là 
nguyện còn ba điều sau là thuộc về 
Hồi Hướng. Ba điêu sau là hôi hướng 
øôm có hồi hướng Bồ Đê, hồi hướng 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng sanh, hôi hướng thực tế; hôi 
hướng ba nơi này. 

- “Thường tùy Phật học”, đây là 
hôi hướng Bô Đê. 

- “Hăng thuận chúng sanh” là hôi 
hướng cho chúng sanh. 

- “Phô giai hồi hướng” là hôi 
hướng thực tế, thực tê tức là chân như 
bản tánh, nhất thiết pháp đều quy về 
nơi tự tánh. Cho nên tất cả vạn pháp 
đều lưu xuất từ nơi tự tánh, tật cả vạn 
pháp đề trở về tự tánh, cho nên “phố 
giai hôi hướng” này, ý nghĩa cũng rất 
sâu trong hôi hướng Bồ Đề. 

- Điêu thứ tám, “Thường tùy Phật 
học”, cái cương lĩnh này rất trọng yêu 
cho chúng ta muỗn học Phật, Phật 
mới là tiêu chuẩn tu học của chúng ta, 
mới là tâm gương tu học của chúng ta, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta phải noI theo Phật để học, 
thì đây là tối thượng thừa. Tôi cũng 
có nghe, trong số quý vị đông tu đối 
với tôi rất tôn kính, rất ngưỡng mộ 
nên muốn bái tôi làm thây thì đây là 
tác dụng của tình cảm, tại sao quý vị 
không bái đức A Di Đà Phật làm thây? 
Làm đệ tử của đức A DI Đà Phật, đó 
mới là đúng “thường tùy Phật học”. 
Tôi là lấy A Di Đà Phật làm thây, quý 
vị cũng lây A Di Đà Phật làm thây, do 
đây chúng ta là bạn học, như vậy mới 
là đúng. A Di Đà Phật ở đâu? Kinh 
Vô Lượng Thọ tức là A DI Đà Phật. 
Chúng ta mỗi ngày mở quyền kinh ra 
đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, tức là 
tiếp nhận lời răn dạy của A Di Đà 
Phật, tiếp nhận sự khai thị của A Di 
Đà Phật. Mỗi ngày đêu đọc tụng, lẫy 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm thanh tịnh để đọc tụng, lây tâm 
chân thành để đọc tụng, lây tâm cung 
kính để đọc tụng, quý vị ngày ngảy 
đều có chỗ ngộ, đọc một biến hiểu rõ 
thêm một tí thì đây tức là thọ dụng, 
sau khi hiểu được ý của Phật rôi quý 
vị y theo đó mà làm. 

Ngày ngày có chỗ ngộ, nói một 
cách khác, Phật ngày ngày khai thị 
cho chúng ta; đó chăng phải mỗi ngày 
quý vị niệm kinh này, cũng chắng 
thây được Phật? Quý vị sai rôi! Lúc 
nãy tôi đã nói với quý vị, quý vị phải 
dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, 
tâm cung kính để niệm thì Phật ở tại 
nơi đây gia trì và Phật quang đang 
chiếu đến quý vị. Chăng những Phật 
quang øia trì cho quý vị mà tât cả chư 
Phật Như Lai cũng đều gia trì cho quý 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị, làm gì có đạo lý chăng khai ngộ 
chứ? Ngày ngày có chỗ ngộ, cho nên 
quý vị có pháp hỷ sung mãn, mỗi 
ngày đêu có một chút giác ngộ, đều 
hiểu rõ thêm một chút, điều này VUI 
sướng biết mấy, đây mới thật sự quý 
báu, chăng có øì quý báu hơn cái này 
và không có gì hoan hỷ hơn cái này. 
Tuy nhiên quý vị nhất định phải làm 
theo và phải y theo tu hành, quý vị 
thật sự tu hành thì ngày mai lại có chỗ 
ngộ. Ngày ngày có chỗ ngộ, ngày 
ngày thiết tha tu hành, như vậy mới 
thật sự là đệ tử của Phật. Cho nên 
chúng ta y theo kinh Vô Lượng Thọ 
tức là y theo A Di Đà Phật, huống ch1 
trong kinh mà Phật đã nói rõ với 
chúng ta, là A DI Đà Phật còn có 
danh hiệu khác gọi là Thanh Tịnh, 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bình Đắng, CIác. Thanh Tịnh, Bình 
Đăng, Giác tức là A Di Đà Phật. Nếu 
chúng ta có thể tu như vậy, đó mới 
thật là điêu răn dạy của Phố Hiền Bồ 
Tát. Thường tùy Phật học, chúng ta 
đã thật sự thực hiện, quả thật chăng 
luống qua. 

- Điều thứ chín, “Hằng thuận 
chúng sanh”, phải học Phố Hiên Bồ 
Tát, phải học Thiện Tài đông tử năm 
mươi ba tham vẫn. Chúng sanh tập 
khí chắng tương đồng và căn tánh 
cũng không giống nhau, cho nên có 
thiện có ác. Chăng những ở thế gian 
này của chúng ta, nêu mở rộng phạm 
VI ra còn có lục đạo chúng sanh, thập 
pháp giới chúng sanh cho đến tha 
phương thế giới chúng sanh, đúng là 
vô lượng vô biên. Chúng ta ở trong 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những cảnh giới này chỗ gọi là hoàn 
cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất. 
Hoàn cảnh nhân sự là chánh báo, 
hoàn cảnh vật chất là khí thế gian của 
y báo, chúng ta ở trong đó tu hạnh 
Phố Hiên; tu Phố Hiên Bồ Tát thập 
đại cương lĩnh là lẫy thập đại cương 
lĩnh để hoàn thành tông cương lĩnh 
của kinh Vô Lượng Thọ đó là Thanh 
Tịnh, Binh Đăng, Các. Do đây mới 
có thê biết, bộ kinh Vô Lượng Thọ 
này thật sự là vô giá chi bảo. Phân 
trước chúng tôi đã nói qua với quý vị, 
là chân truyền duy nhất của Như Lai, 
là bảo tàng chân truyền của chư Phật, 
chắng phải dễ dàng có được; chúng ta 
thật sự là có phước báo rât lớn rất lớn, 
nên chúng ta mới gặp được ở trong 
kiếp này, vả lại còn được nghe. Quả 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiên khi nghe hiểu rồi có thê y giáo 
phụng hành, vậy thì xin chúc mừng 
quý vị, trong một đời này quý vị 
thành Phật rồi, chắng còn luân hôi và 
cũng chắng còn làm phảm phu nữa. 
Vì vậy đôi với chúng sanh phải hăng 
thuận, cũng tức là bảo trong tât cả 
hoàn cảnh nhân sự, trong cảnh giới 
của hữu tỉnh chúng sanh tu tâm thanh 
tịnh, tu tâm bình đăng của chính minh. 
Điêu gì thây chướng mắt, từ từ luyện 
tập thấy thuận mắt thì đây gọi là tu 
hành. 

- Điêu thứ mười, “Phố giai hôi 
hướng”, đây là đem tất cả công đức 
do chính mình tu hôi hướng cho pháp 
giới lý thể, đây tức là trong bài Hôỗi 
Hướng Kệ thường nói: “Nguyện đĩ 
thử công đức, trang nghiêm Phật Tịnh 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Độ”, Phố giai hôi hướng tức là trang 
nghiêm Phật Tịnh Độ, là ý nghĩa này. 
Phố Hiền Bồ Tát, trong danh hiệu này 
cùng với Hồi Hướng có mối quan hệ, 
“Phố giai hôi hướng”, hiển thị chữ 
Phổ, Phố Hiên Bồ Tát là “tâm bao 
thái hư lượng châu sa giới”, còn Hằng 
thuận? Đây là Hiền. “Thường tùy 
Phật học, Hăng thuận chúng sanh”, 
đây là Hiên, cho nên trong ba câu hôi 
hướng này đã đem danh hiệu của Phố 
Hiện Bồ Tát bao hàm trong đó. 

Trong kinh Hoa Nghiêm, Phố 
Hiện Bồ Tát tự mình đã nói, Ngài nói: 
“Ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ”. Phô 
Hiên và Văn Thù đều phát nguyện 
câu sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, sau khi đến Cực Lạc thế giới, 
Ngài lại nói: “Tôi đã vãng sanh đến 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cực Lạc quốc độ của A DI Đà Phật, 
hiện tiên thành tựu thử đại nguyện”; 
câu nói nảy rất quan trọng, đây là vì 
sao Phố Hiên Bồ Tát phát nguyện câu 
sanh Tịnh Độ, đem nguyên nhân này 
đã nói ra. Tức là nói rõ đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới thấy được A 
Di Đà Phật thì thập nguyện của Ngài 
viên mãn, nói một cách khác, nếu như 
không đên Tây Phương Cực Lạc thê 
Ø1ới mà vẫn ở Hoa lạng thế ØIỚI fu 
hành, Ngài cảm giác răng nguyện của 
Ngài chưa được viên mãn vẫn còn 
khiếm khuyết, đến được Tây Phương 
thế giới mới là cứu cánh viên mãn. 
Đây cũng hiền thị răng, đến được Tây 
Phương Cực Lạc thể giới thì viên 
thành Phật đạo, cho thây Tây Phương 
Tịnh Độ là thù thắng chăng chi sánh 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


băng. Ngay đến Phố Hiển, Văn Thù 
đều phải câu sanh, vì sao chúng ta lại 
không đi chứ? Chúng ta đên Tây 
Phương Cực Lạc thế gIỚI TÔI, cùng 
với Văn Thủ, Phô Hiện, Quán Âm, 
Thế Chí đứng ngôi ngang nhau, vì sao 
thế? Họ là học trò của A Di Đà Phật 
và chúng ta cũng là học trò của A Di 
Đà Phật, cái quan hệ của chúng ta với 
họ là bạn đồng học, họ là học trưởng 
của chúng ta còn chúng ta là học đệ 
của họ. Cho nên, địa vị là đương 
nhiên bình đăng, vả lại họ có nhiệm 
vụ phải thường chiêu cô chúng ta vì 
học trưởng phải chiêu cô học đệ. Cho 
nên nhất định phải nắm rõ những điêu 
này, thì tâm nguyện của chúng ta mới 
chắc thật, tín tâm mới kiên cô. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên Phố Hiền Bồ Tát lại nói: 
“Phố nguyện trâm nịch chư chúng 
sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật 
sát”, nguyện vọng của Phố Hiên Bồ 
Tát là hy vọng tât cả chúng sanh đang 
trầm luân trong lục đạo luân hôi, hãy 
mau mau niệm Phật câu sanh Tịnh Độ. 
Và đây cũng là nguyện thứ Ba Mươi 
Sáu trong bốn mươi tám nguyện của 
A DI Đà Phật là giáo hóa tùy ý 
nguyện, hiển thị một cách chân thật 
trước mặt chúng ta cái nguyện vọng 
của Phô Hiên Bồ Tát. Do đây có thể 
biết, đức Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật của chúng ta cùng với một số 
Đại A La Hán tham dự pháp hội lân 
này, mà trong sô Đại Bô Tát theo gót 
Thích Ca Mâu Ni Phật đó, rât có thể 
là Bộ Tát của Tây Phương Cực Lạc 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thế giới tái lai, thị hiện đến để tiếp 
dẫn chúng ta, về mặt lý luận mà nói 
thì điều này quyết định nói được 
thông. Câu kinh văn này, chúng tôi 
xin giới thiệu tới đây. Chúng ta tiếp 
tục xem phân kinh văn phía dưới, 
trang thứ ba, dòng thứ haIi, cầu chót: 


Kinh văn: “Cụ túc vô lượng 
hạnh nguyện, an trụ nhât thiêt công 
đức pháp trung”. 


Trước tiên nói về hai câu này, 
“Cụ Túc” tức là bốn lai vốn cụ túc, 
người người đêu cụ túc, nhất thiết 
chúng sanh tất cả đều cụ túc vô lượng 
hạnh nguyện, cho thây răng hạnh 
nguyện là Tánh Đức chăng phải từ 
bên ngoài đến. “Hạnh”, Bồ Tát hành 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Lục Độ, “Nguyện”, như lúc nãy vừa 
nói Phố Hiên Bồ Tát Thập Nguyện, là 
tống cương lĩnh hạnh cứu cánh viên 
mãn của Bồ Tát. Lục Độ là Bồ Thị, 
Trì Giới Nhẫn Nhục, Tinh Tân, 
Thiền Định, Bát Nhã, sáu điều này, 
tôi thiết nghĩ quý vị đều rất quen 
thuộc, tuy nhiên tinh nghĩa của nó thì 
người biết được chắng nhiều. Cho nên 
mỗi mỗi ai cũng biết niệm mà chắng 
biết tu, điều này thật là đáng tiếc! 
Nhất định phải biết được tính nghĩa 
của nó, phải biết được cách nảo để tu. 
Chỗ gọi là cách tu, là đem nó biên 
thành sinh hoạt thường ngày của 
chúng ta. 

- Bố Thí. Trong đó có Tài bô thí, 
có Pháp bô thí và có Vô Ủy bố thí; 
trong Tài bỗ thí nó có đến hai loại là 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nội tài và ngoại tài. Vật ngoài thân là 
ngoại tài còn như thân thể, thể lực của 
chúng ta là nội tài; thí dụ nói, trong 
đạo tràng này có rất nhiều vị đông tu 
đến làm công quả, ra sức làm, ra sức 
là bố thí nội tài cũng là cúng dường 
nội tài. Ra tiền là ngoại tài nghĩa là 
vật ngoại thân đều là ngoại tài; còn tôi 
dùng lao lực của tôi đề làm việc là nội 
tài, cho nên nội ngoại cũng đều là bố 
thí cũng dường. Chúng ta từ sáng đến 
tỐi, quý vị ở nhà phục vụ và vì cả nhà 
mà công tác là quý vị bô thí cho cả 
nhà, cúng dường cả nhà của quý vị, 
nếu như quý vị hiểu rõ đạo lý này, thì 
quý vị biết ta đang ở trong gia đình tu 
Bỏ Tát đạo, quý vị tu đó là Bồ Tát 
Hạnh, nhiên hậu quý vị sẽ làm việc 
rât vui vẻ, tâm địa thanh tịnh, tràn đây 


Táp 3 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trí tuệ, tràn đây hý duyệt. Giả như quý 
vị mê hoặc điên đảo, ta ở nhà vì 
những người nhà làm những việc cực 
khô, làm lao công, ngày ngày hâu hạ 
họ, ngay đến cảm ơn ta cũng chắng có. 
Suốt ngày hờn giận, thì tuy nói là bỗ 
thí nhưng trong đó mang theo phiên 
não, cho nên tương lai quả báo của 
QUÝ VỊ SẼ chắng được tự tại. Điều này, 
Phật, Bồ Tát đã nói rõ vì sao khi học 
Phật rôi, thì sẽ mang đến cho quý vị 
niềm hạnh phúc khoái lạc chân chánh, 
công việc làm được một cách vui) vẻ, 
chắng hê khởi phiên não, đó là vì sao? 
Vì ta đang bô thí cúng dường và ta 
đang tu phước, tu phước đương nhiên 
là việc vui vẻ. Chúng ta ở trong đoàn 
thể tận tâm tận lực làm việc, cũng là 
đang tu bô thí. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong công ty hãng xưởng, chúng 
ta vi chủ nhân phục vụ, vì công ty 
phục vụ thì đó cũng là bố thí, cũng là 
cúng dường. Bất luận là lúc nào, bất 
luận ở nơi chốn nào, nêu chăng dùng 
ngoại tài thì là dùng nội tài, ngày 
ngày thời thời khăc khăc bất cứ nơi 
nào đêu đang tu bố thí, đều đang tu 
cúng dường. Nhưng tất tiếc quý vị 
chắng có cái quan niệm này, vậy thì 
đang ở đó tạo nghiệp, quý vị xem, có 
phải đáng tiếc lắm không! Nếu như Ý 
niệm vừa chuyền thì cái nghiệp đó tức 
thời trở thành bô thí cúng dường, biến 
thành tác nghiệp bố thí cúng dường: 
quý vị xem, lục đạo phàm phu vừa 
chuyên biến thì là Bồ Tát nghiệp, 
Tịnh nghiệp. Học Phật thì phải biết 
chuyên là biết chuyên cảnh giới, biết 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chuyền sự tướng: đem ý niệm chuyển 
rôi thì quý vị sẽ vô cùng vui vẻ. Hơn 
nữa, Phố Hiên Bồ Tát không hê nhàm 
chán, không hê mệt mỏi, là vì sao? Vì 
pháp hỷ sung mãn. Đây là nói về bỗ 
thí, chư vị hãy lăng tâm suy nghĩ để 
thể hội nghĩa này, sau đó ngày ngày 
đêu làm, chúng ta phải chuyển phàm 
thành Thánh. Trước kia chúng ta là 
phàm phu, cảm thấy sự cực khố của 
mình đêu là vì kẻ khác, kẻ khác vẫn 
chắng cảm kích biết ân. Khi làm thì 
oán than rên siết, trong tâm bất bình. 
Ý niệm vừa chuyền thì tâm bình ngay, 
thi vui vẻ ngay, trong tâm vừa vul vẻ 
thì khỏe mạnh trường thọ, phải đem 
quan niệm này chuyên trở lại. 

- Trì GIới. Tức là thủ pháp, đây 
thuộc về nghĩa rộng không phải nghĩa 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hẹp. Bất luận làm việc gì cũng đều 
phải có trình tự nhất định, có phương 
pháp nhất định, và điêu trọng yếu là 
phải tuân thủ. Chuyện công, chuyện 
tư, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều phải 
có quy tắc, chúng ta nên hiểu rõ ràng, 
cân phải tuân thủ mới khiến cho 
những gì chúng ta làm, mọi thứ đêu 
như pháp, mọi thứ đều ngăn nắp có 
tâng thứ, chắng tán loạn. Thứ tự thì 
đâu vào đó. 

- Nhẵn Nhục. Tức là nhẫn nại, bất 
luận làm việc gì mà thành công đều 
phải nhờ tâm nhẫn nại, chuyện lớn thì 
phải nhẫn nại nhiều, chuyện nhỏ thì 
nhãn nại ít. Người không có tâm nhẫn 
nại, làm việc thì chắng thể thành tựu, 
nhất định phải có tâm nhãn nại; phải 
đem việc làm này mà quan sát cho rõ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ràng, minh bạch, thì biết được cơ 
duyên khi nào chín muôi, cho nên 
chắng cân quá bận tâm nôn nóng. Có 
được cái tâm như vậy thì từ từ nó sẽ 
định lại, cho nên sau đó sẽ có tinh tân, 
thiên định. 

- Tinh Tân. Tân là tiễn bộ, Tĩnh là 
tinh thuần, không tạp loạn. Chúng ta 
học hành, học khoa hệ nào thì ngay 
trong khoa hệ đó sẽ cầu tiên bộ; sau 
khi đã tốt nghiệp rôi, bước vào xã hội 
làm việc cho một ngành nghê nào, thi 
trong ngành nghê đó cũng câu tiên bộ, 
thế mới là đúng. Tâm của quý vị 
Chuyên, chuyên nhất trong tiên bộ thì 
sẽ có được Định. 

- Định. Tức là trong tam-muội mà 
chúng ta thường nói, tam-muội là sự 
hưởng thụ bình đăng, là sự hưởng thụ 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bình thường, tức là người thông 
thường chỗ nói hạnh phúc vui vẻ, sự 
nghiệp thuận lợi, thành công mỹ mãn. 
Sáu điêu cương lĩnh này của Bồ Tát, 
thập nguyện của Phô Hiên Bộ Tát có 
thể thật sự giúp chúng ta đạt đến tam- 
muội này. Quý vị hãy suy xét kỹ xem, 
làm cách nào ứng dụng nó vào sinh 
hoạt, ứng dụng nó vào gia đình, ứng 
dụng nó vào sự nghiệp, vì nó là sông 
thật chăng phải chết. Kinh Phật nếu 
học mà chăng có chỗ dùng, ai học 
làm gì? Chỗ lợi ích của nó là vừa học 
xong lập tức có chỗ dùng, dùng rồi 
lập tức có hiệu quả, thật sự là nhanh 
chóng tức thời thấy có hiệu quả. Tâm 
thanh tịnh tất sanh trí tuệ, cho nên 
điêu sau cùng là: 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

- Bát Nhã. Tức là trí tuệ, tâm 
thanh tịnh, tâm có chủ tế, trong tâm 
không có động loạn cũng chăng có 
tạp niệm, chắng có vọng tưởng thì nó 
sẽ sanh trí tuệ và hạnh nguyện vô 
lượng vô biên. Phật vì chúng ta nói 
pháp, đem nó quy nạp thành mấy điêu 
đại cương, cho nên Bỏ Tát Hạnh có 
sáu đại cương (Lục Độ), Phổ Hiên Bồ 
Tát có mười đại cương tức là Thập 
Đại Nguyện Vương, đây đủ vô lượng 
hạnh nguyện, tánh đức. Thuận tánh 
đức, chúng ta xưng tán, tánh đức này, 
“an trụ nhất thiết công đức pháp 
trung”, tất cả pháp công đức này, xưa 
nay một số đại đức đều cho là vô 
lượng công đức của quả địa Như Lai. 
Thực tế nếu phối hợp với phân trên 
mà nói, phân trên là tánh đức, tuy 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiên cân phải tu đức thì tánh đức 
mới có thê hiển hiện ra. Cho nên thật 
sự phải tu, như vậy câu này chúng ta 
nên dựa vào giáo nghĩa của bốn tông 
để nói, nhất thiết công đức pháp này 
tức là chỉ cho bộ kinh Vô Lượng Thọ, 
kinh Vô Lượng Thọ tức là nhất thiết 
công đức pháp môn. Chúng ta đem 
tâm an trụ nơi kinh Vô Lượng Thọ, 
mỗi ngày chúng ta đọc nó, mỗi ngày 
tư duy, mỗi ngày thực hành, có nghĩa 
là ta phải đem nó làm cho băng được, 
phải đem nó biến thành hành vi thực 
tế trong sinh hoạt của chính mình, đây 
mới thật sự là an trụ nơi nhất thiết 
công đức pháp trung. Tất cả là viên 
mãn, một chút công đức cũng chăng 
sót, công đức viên mãn. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Du bộ thập phương, 
hành quyền phương tiện. Nhập 
Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn”. 


Phía trước hai câu này ý nghĩa rất 
rõ ràng, chúng ta tự mình đã an trụ 
trong kinh Vô Lượng Thọ, tự mình 
đạt được tât cả pháp công đức và có 
được lợi ích chân thật. Tuy nhiên, tiễn 
thêm một bước là phải đem công đức 
của đại kinh này mở rộng ra, phải giới 
thiệu cho tât cả chúng sanh, tức là “du 
bộ thập phương”, đi tuyên truyền 
cùng khắp, đi giới thiệu, đi tiễn cử, đi 
làm những việc này. “Hành quyên 
phương tiện”, đây tức là thường nói 
thiện xảo phương tiện. Có số người 
không chấp nhận, chúng ta dùng 
phương pháp xảo diệu để khiến họ có 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thể hoan hỷ tiếp nhận, đó là hành 
quyên phương tiện. Khi họ chắng thể 
tiếp nhận và bài xích, thì không nên 
miễn cưỡng, vì sao? Vì nhân duyên 
chưa thành thục. Họ ưa thích những 
pháp môn khác thì cứ dùng những 
pháp môn khác dẫn dụ họ, đến sau 
cùng quay đâu trở lại thì là nhập vào 
pháp môn này rôi. Cho nên quý vị 
phải biết phương pháp xảo diệu có thể 
dẫn dụ tất cả chúng sanh nhận thức 
Phật pháp, nhận thức kinh Vô Lượng 
Thọ, nhận thức pháp môn Tịnh Độ, 
điều này vô cùng vô cùng quan trọng. 
“Nhập Phật pháp tạng”, câu này 
thường gọi là Nhất Thừa đại pháp, 
như Phật trong kinh Pháp Hoa có nói: 
“Duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị 
diệc vô tam, trừ Phật phương tiện 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuyết”, bôn kinh là Nhất Thừa trong 
Nhất Thừa, là tinh thuân nhất chắng 
øì hơn. Cho nên chư cổ đức có nói 
kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vẫn là 
dẫn đạo của kinh Vô Lượng Thọ, câu 
nói này rất có đạo lý. Đây là Nhất 
Thừa quả hải, tức là Tây Phương Cực 
Lạc thể ø1ới, tức là một cầu danh hiệu 
này Nam Mô A Di Đà Phật. 

“Cứu cánh bỉ ngạn”, Bí Ngạn tức 
là viên mãn thành Phật, thành vị Phật 
cứu cánh chăng phải Phần Chứng 
Phật. Tông Thiên Thai có Tạng, 
Thông, Biệt, Viên, thì Viên Giáo Phật 
mới là “cứu cánh bỉ ngạn”, dùng 
phương pháp gì? Niệm Phật thành 
Phật, đây thật là bất khả tư nghị. Cho 
nên pháp môn này, phương pháp đơn 
giản dễ dàng, “Phát Bộ Đề tâm, nhất 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hướng chuyên niệm A Di Đà Phật” là 
được. Tuy nhiên quý vị nên ghi nhớ, 
quý vị phải dùng tâm chân thành, tâm 
thanh tịnh, tâm bình đăng, tâm từ bi 
để tu Thanh Tịnh, Bình Đắng, Các, 
thì câu A DI Đà Phật sẽ tương ưng. 
Bởi thế “Nhất niệm tương ưng nhất 
niệm Phật, niệm niệm tương ưng 
niệm niệm Phật”. Binh thường chúng 
ta niệm câu A DI Đà Phật này, niệm 
rất nhiêu, vì sao chắng tương ưng? Vì 
sao công phu chúng ta chăng được 
đặc lực? Vì tâm của chúng ta không 
chân thành, không thanh tịnh, không 
bình đăng, không từ bi. Chúng ta đem 
Lục Độ, Thập Nguyện tất cả đều quên 
sạch hết trọi; tuy nhiên, tuy có niệm 
nhưng niệm không tương ưng, niệm 
không đắc lực. 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rôi, 
minh bạch rôi, đem hết những căn 
bệnh chắng tương ưng trước kia sửa 
đôi trở lại hết, từ nay về sau thì sự 
niệm Phật của chúng ta sẽ “Nhất niệm 
tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm 
tương ưng niệm niệm Phật”. Nhất 
định sẽ được vui vẻ, hạnh phúc được 
mỹ mãn. Thôi, chúng tôi hôm nay xin 
giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 3 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 4 


Xin lật quyến kinh ra, trang thứ 
ba, dòng thứ tư, câu thứ hai bắt đầu 
xem, chúng tôi xin đem phân kinh 
văn đọc một đoạn đề đối chiếu. 


Kinh văn: “Nguyện ư vô lượng 
thế giới thành Đăng Chánh Giác, 
xả Đâu Suất, giáng vương cung, khí 
vị xuất gia, khổ hành học đạo, tác 
tư thị hiện, thuận thể gian cô”. 


Từ chỗ này bắt đầu xem, phân 
trước nói đến những vị Đại Thánh dự 
hội, trí tuệ và đức năng của họ hiển 
thị một cách rất cụ thể cho chúng ta. 
Trong tất cả hạnh Bồ Tát thì Phố Hiện 
Hạnh là tôi thù thăng, các vị Bồ Tát 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đêu là tu hạnh Phổ Hiên và cùng 
với Phật đông tâm đông nguyện tận 
hư không biên pháp giới lây pháp 
môn này tiếp dẫn quảng đại chúng 
sanh. Phân dưới cho chúng ta một thí 
dụ, những bậc Thánh giả này đông 
với kinh Pháp Hoa phẩm Phố Môn 
chỗ nói đến đêu giống nhau. Nên 
dùng thân gì để được độ thì họ liên 
hiện thân đó, giống như Quán Thế 
Âm Bồ Tát có ba mươi hai Ứng Thân, 
ba mươi hai này là ba mươi hai loại, 
mỗi một loại trong đó là sự tương ứng 
hóa, thật tại mà nói là vô lượng vô 
biên. Hiến thị ra đức năng của những 
vị Bồ Tát này, chỗ này cho chúng ta 
một thí dụ “Ưng dĩ Phật thân nhi đắc 
độ dã, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết 
pháp”, chúng ta xem thí dụ hiện thân 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật của đoạn này. Nêu nên lấy Bồ 
Tát thân, Ngài liên hiện Bộ Tát thân 
mà thuyết pháp, chỗ này là nêu lên 
hiện thân Phật, tức là “Nguyện ư vô 
lượng thế giới thành Đắng Chánh 
Các”, đây tức là dùng thân phận của 
Phật. Tuy hiện thân Phật, quý vị phải 
biết vẫn là dùng pháp môn niệm Phật 
này, giáo hóa tật cả chúng sanh niệm 
Phật thành Phật, bởi vì pháp môn này 
là đệ nhất pháp môn, là pháp môn 
viên mãn cứu cánh, là nhất thiết 
chúng sanh bình đắng đặc độ pháp 
môn, thật sự là thù thắng chắng gì 
sánh băng. 

Phân dưới đây nói đến Bát Tướng 
Thành Đạo, điều này chư vị đông tu 
đều rất quen thuộc; tuy nhiên trong đó 
có chỗ đáng cho chúng ta học hỏi, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta chắng thê bỏ luông qua. “Xả 
Đâu Suất”, Bộ Tát muốn đến thế gian 
này thị hiện thành Phật thì phải rời 
khỏi trời Đâu Suất. Đâu Suất, hoàn 
cảnh sinh hoạt ở nơi đó rất tốt, rât là 
vui sướng và vô cùng tự tại. Đâu Suất 
là Phạn ngữ, dịch sang nghĩa tiếng 
Hán là Tri Túc; Đâu Suất Thiên tức là 
Tri Túc Thiên. Tri túc thì thường lạc, 
chúng ta hãy xem, hiện tại có rất 
nhiêu người trên thể gian này đích 
thật là có địa vị rẬt. CaO, CÓ rất nhiêu 
tài phú, nhưng họ vẫn rất ư là khô. Vì 
sao lại khổ? Vì không tri túc. Tiên tài 
có rôi, đã có rồi lại muôn có thêm, đã 
nhiêu rồi lại muốn nhiều thêm, cái 
này mới thật là khô, đây thật là khô. 
Tri túc thì là vui vẻ ngay, trí túc là gì? 
Người tri túc là chăng có mong câu, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
người đến mức độ chắng có mong câu 
mà theo tục ngữ Trung Hoa nói thì 
phẩm cách tự nhiên cao, thật sự được 
an vuI) là tri túc. Tâng trời Tiây gỌI là 
Tri Túc Thiên. Như vậy tất cả Đăng 
Giác Bô Tát, Bồ Xứ tôn giả, (Bồ Xứ 
đây tức là Hậu Bồ Phật) đều ở tại nơi 
trời Đâu Suất, đều từ trời Đâu Suất 
giáng xuông thê gian thị hiện thành 
Phật. Nơi đây là ý nghĩa biêu pháp rất 
sâu, nói một cách khác, Bồ Tát tu 
hành nếu như chưa đến mức tri túc thì 
công phu của Bồ Tát chưa viên mãn, 
do đó được biết là vì họ vẫn chưa tri 
túc, tri túc rồi thì sẽ thành Phật ngay. 
Chúng ta đọc trong các bộ kinh 
lớn, thấy được Bồ Tát cũng vẫn còn 
tham, tham độ chúng sanh, tham công 
đức, cho nên họ vẫn là chắng tri túc, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một khi tri túc tức thành Phật ngay, sự 
việc này chúng ta nhất định phải ghi 
nhớ. Bất luận là thê pháp hoặc xuất 
thế pháp, đều phải nên biết tri túc; thí 
dụ hiện nay chúng ta học Phật pháp, 
kinh điển Phật pháp rộng lớn bao la 
như biến cả, như hiện nay chúng ta 
xem Đại Tạnh Kinh này. Đại Tạng 
Kinh hiện nay đều dùng loại chữ nhỏ 
để xuất bản, bìa rất dây như thê này 
mà vẫn phải có đên một trăm quyên, 
nêu từ đầu chí cuỗi xem qua một lần, 
phải mất bao nhiên năm mới có thể 
xem hết! Thứ nào cũng muỗn học, cả 
mỗi một tông phái đều muốn học, mỗi 
một pháp môn đều muôn học, mỗi 
một bộ kinh đêu muôn học; đó øọI là 
tham, như vậy thì chăng buông xả 
được. Khi chúng ta đã tri túc rôi, thì 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một bộ kinh tức là một bộ kinh Vô 
Lượng Thọ là được rôi, như cô đức 
nói: “Tam Tạng thập nhị bộ, nhường 
cho những kẻ khác bất tri túc để ngộ; 
tám vạn bôn ngàn hạnh, nhường cho 
những kẻ bất tri túc để hành”. Còn 
chúng ta tr1 túc rôi, chỉ cần một bộ 
kinh, một câu A Di Đà Phật, điêu này 
thì vui sướng biết mây; cho nên tri túc 
thì là vui vẻ, tu hành cũng như thế 
chắng có chi khác, nhất định là phải 
tri túc. Một bộ kinh này, nội dung đã 
bao hàm hết tât cả kinh, phía trước đã 
báo cáo cùng quý vị rôi, cho nên phải 
xả được, phải buông xuống. 

“Xả Đâu Suất”, đây là trong Bát 
Tướng Thành Đạo là tướng đầu tiên, 
vì vậy giáng sanh là tướng thứ nhất. 
Phật ứng hóa đến thế gian này, tuyệt 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đối chăng phải sanh vào gia đình dân 
giả bình thường, vì sao vậy? Vì sức 
ảnh hưởng chăng rộng lớn. Chúng ta 
là thân nghiệp báo nên đành phải chịu, 
vì tự mình không thể làm chủ, nghiệp 
lực bảo quý vị đi đầu thai đó là khi 
gặp duyên chắng thể không đi. Phật, 
Bồ Tát là nguyện lực, các Ngài chắng 
phải do nghiệp lực, nguyện lực thì có 
thê tùy sự lựa chọn của minh. Cho 
nên các Ngài nhất định chọn ø1a đình 
quốc vương để giáng sanh, khi hạ 
sanh là thân phận thải tử và sau đó 
xuất gia, như thê mới thật là hy hữu. 
Người thế gian từ sáng đến tối, đầu óc 
đêu suy nghĩ những gi? Danh văn lợi 
dưỡng, từ sáng đến tối bận rộn cũng 
là vì danh văn lợi dưỡng. Bồ Tát 
giáng sanh vào trong vương cung, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

danh văn lợi dưỡng đêu đây đủ cả, 
nếu nói địa vị, tương lai Ngài là địa vị 
"c: quốc VƯƠng, người Hoa chỗ gọi 

à “Quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải”, 
¬ quý danh lợi của thế gian Ngài 
đều có đây đủ, Ngài có thể buông bỏ 
để xuất gia khiến cho chúng ta phải 
suy nghĩ cho đàng hoàng. 

Chúng ta ngày ngày tranh danh 
đoạt lợi, còn Ngài thì vì sao chăng 
cân? Cách làm này có thể khiến 
chúng ta khai ngộ, khiến cho chúng ta 
hiểu rõ M nghĩa chân chánh của kiếp 
người, giá trị chân chánh của kiếp 
người phải có niêm khoái lạc hạnh 
phúc chân chánh, thì người này trong 
một đời mới chăng bị luống qua. Một 
đời đều ở trong khổ cực, một đời đều 
ở trong bận rộn, chắng hiểu vì ai mà 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bận rộn, người này thật là đáng 
thương. Trong kinh Phật thường nói: 
“Khả lân mẫn giả”, không hiểu bận 
rộn vì ai, cô nhân cũng có nói vì aI 
cực khổ, vì ai bận rộn, họ chắng có 
biết, quý vị bảo đáng thương biết bao! 
Thậm chí bận rộn để được cái øì? Bận 
rộn đến ba bữa cơm cũng không có 
thì giờ ăn, quý vị bảo đáng thương 
biết mây. Ăn chắng ngon, ngủ chắng 
vên, suốt ngày bận rộn đến tối, địa vị 
họ dù có cao, tài phú có nhiêu đi nữa 
cũng chỉ là những người đảng thương 
thôi, không hạnh phúc như chúng ta. 
Chúng ta ba bữa cơm theo đúng giờ 
ăn, tối ngủ thì rât thoải mái thì đây 
mới thật sự là có phước báo, đây mới 
là vui vẻ, mới là hạnh phúc. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“CIáng vương cung”, giáng sanh 
tại trong hoàng cung là hai tướng 
trong Bát Tướng Thành Đạo, một cái 
là đầu thai và một cái là ra đời, ở 
trong hoàng cung đầu thai mà cũng ở 
trong hoàng cung ra đời. 

“Khí vị xuất gia”, là đi xuất gia, 
đây là tướng thứ tư trong Bát Tướng 
Thành Đạo, Ngài đem ngôi vua xả bỏ, 
phú quý xả bỏ để đi xuất gia, nêu 
chắng phải là người có trí tuệ chân 
chánh thì họ chăng thể làm nỗi, còn 
người chân chánh đối với chân tướng 
của sự thật thì triệt để minh bạch. 
Người thể gian đều mê hoặc trong 
danh lợi, họ bỏ thân mạng ở đó mà 
tranh đoạt, đôi với bây giờ không phải 
là tranh thủ mà là cướp đoạt lây. Sự 
tranh danh đoạt lợi của thế gian Ngài 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
xả bỏ hết, vì sao thế? Vì Ngài thật sự 
giác ngộ rôi, thật sự hiểu rõ những 
thứ này đêu là giả, là Không, là phiên 
phức, là đau khổ, tuyệt đôi chắng phải 
hạnh phúc, chắng phải vui thú. Lúc 
nãy tôi nói nơi người đó có tiền của, 
người đó có địa vị, suôt ngày bận rộn 
đến nỗi thì giờ ăn cơm đêu chăng có, 
thì giờ ngủ nghỉ cũng chăng có, quý 
vị bảo đáng thương biết bao. Còn 
Ngài thì hiểu rõ ràng rôi, Ngài đã giác 
ngộ rôi, không cân nữa vì là đồ giả 
đây mà, nên Ngài xuất gia đi tu đạo. 
“Khổ hành học đạo”, Khô Hành, 
người thê gian nghĩ răng người xuất 
gia rât là khô, đây là họ lây nhãn quan 
của thế tục để nhìn. Người xuất gia kỳ 
thật là vui sướng nhất, kiếp người ở 
thế gian này chắng có gì vui sướng 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

băng. Lúc tôi mới xuất ø1a thọ gIới, VỊ 
hòa thượng truyền giới của chúng tôi 
là Đạo Nguyên lão pháp sư kế cho 
chúng tôi một câu chuyện có thật. 
Vào năm đầu Dân Quốc, lúc Ngài còn 
làm một chú tiểu, Ngài thấy trong 
thôn của Ngài có một người ăn xIn, 

Cuộc sông của người ăn xin này rất là 
đắc ý, rât là tự tại. Mỗi ngày ra ngoài 
đi xin cơm, tôi đến tự tiện vào trong 
miêu cũ ngủ một giấc; con ông ta phát 
đạt, phát tài, là tài chủ của địa phương 
đó. Đương nhiên người ngoài liên nói: 
“Ông xem, gia thế của ông lớn như 
vậy, giàu như vậy, tại sao lại có thê để 
cha của ông ra ngoài đi xin cơm, làm 
kẻ ăn mày?” Chính người con cũng 
cảm thây mất mặt, tìm đủ mọi cách, 
phái rất nhiêu người đi tìm cha mang 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vê, sau khi tìm về rôi, thay quân áo 
mới cho ông ta, cúng dường ông ta 
đàng hoàng. Đại khái qua một tháng 
sau, người cha này lại lén chạy mất, 
lại đi xin ăn nữa, người ta hỏi ông ta: 
“Ông đang làm øì?” Ông nói: “Cuộc 
sông của tôi như vậy mới tự tại, nhốt 
tôi ở trong đó hưởng thụ, việc này 
không tự tại, làm gì băng mỗi ngày đi 
rong chơi khắp nơi, du sơn ngoạn 
thủy, đi đến đâu ăn đến đó, đúng 
không? ĐI đến đâu ngủ đến đó, cuộc 
sông như vậy thích ý biết bao, tự tại 
biết bao”. 

Ông ta có cái triết học nhân sinh 
của ông, có cái vui thú thật sự của 
ông, thông thường chúng ta nhìn thây 
là kẻ ăn mày, kẻ ăn xin, họ có một 
Cuộc sông thật là khô. Thực tế mà nói, 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ông ta làm kẻ ăn xin chăng phải vì băt 
buộc, chăng phải vì gia đình không có 
ăn, gia đình ô ông ta rất giàu có. Ông ta 
là người vui vẻ, ông nhìn thâu hông 
trần, cảnh giới của người này thật phi 
thường, tuyệt đối chắng phải người 
bình thường. 

Cho nên người bình thường cho là 
khô, thật tại người xuất gia mới có 
nhiều lạc thú, sinh hoạt đơn giản Ít tạo 
nghiệp, tâm địa thanh tịnh thì lượng 
nhu câu giảm ít. Người xuất gia ngày 
xưa là ba y một bát, cái gì cũng chắng 
có, điều này mới thật sự là vui sướng, 
một tí phiên toái cũng chăng có, mỗi 
ngày ăn một bữa, một bữa cơm rât dễ 
kiếm được, hơn nữa người cúng 
dường cũng rất tôn kính, cũng rất 
hoan hỷ. Chỉ ăn một bữa, vậy một 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
bữu ăn, có đủ không? Quá đủ rôi, vì 
sao vậy? Vì tâm thanh tịnh. Thân thê 
chúng ta là một bộ máy, máy thì phải 
động và nó phải vận tác, vận tác thi 
cân có năng lượng vận chuyên nó, 
năng lượng là từ âm thực mà có. 
Nhưng quý vị nên biết, vì sao bị tiêu 
hao năng lượng? Là vì chín mươi lăm 
phân trăm tiêu hao trên vọng tưởng, 
phiên não. Vì vậy người thế gian phải 
ăn ba bữa một ngày, vả lại còn phải 
ăn điểm tâm, ăn buôi tôi, thế mới thật 
là khô. Kết quả ăn xong tôi thì sao? 
Ăn đến mang cả một thân bệnh, bệnh 
tùng khâu nhập mà, làm sao mà chắng 
sanh bệnh được? 

Người tu hành thì vọng tưởng ít, 
phiên não ít, nên sự tiêu hao năng 
lượng của họ cũng ít, cho nên mỗi 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngày họ chỉ cần bố sung một lần là đủ 
rôi, cuộc sông như vậy không phải 
cầu cạnh người, thật sự là vui sướng 
biết bao, hạnh phúc biết bao; cho nên 
chúng ta đôi với ấm thực phải nên 
hiểu biết. Tu hành là tu tâm thanh tịnh, 
tâm địa cảng thanh tịnh thì về mặt ăn 
uống, quý vị nhất định phải tự giảm 
thiêu chăng cân đòi hỏi nhiêu vì đã 
đây đủ rôi. Cho dù ngày ăn ba bữa 
nhưng quý vị cũng sẽ ăn rất ít, thể lực 
của quý vị chắc chăn rất bình thường 
và nhất định rất là khỏe; nØười thể tục 
chắng hiểu được đạo lý này, chăng 
hiểu được cảnh giới này nên cho đó là 
khô, thực tế mà nói, đó là thường lạc, 
là chân lạc. Học đạo, Đạo là gì? Đạo 
tức là tâm thanh tịnh, Đạo tức là tâm 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
bình đăng, Đạo tức là tâm giác ngộ; 
Giác mà không mê, là học cái này. 
“Tác tư thị hiện, thuận thể gian 
cô”, hai câu này đã đem cái bản 
nguyên nói rõ ra cho chúng ta, Ngài 
là thị hiện chắng phải lần này mới 
phát tâm xuất gia, Ngài là thị hiện đến 
để biêu diễn cũng giỗng như đức Bồn 
Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta 
vậy. Vào ba ngàn năm trước, Thích 
Ca Mâu Ni xuất hiện tại Ấn Độ là thị 
hiện Bát Tướng Thành Đạo, phàm 
phu chúng ta đều nghĩ răng, Thích Ca 
Mâu Ni ngôi dưới cội Bộ Đê nhìn sao 
trời mà hốt nhiên đại ngộ thành Phật, 
chúng ta chỉ thây tướng này, mà trên 
thực tế, Thế Tôn trong kinh Phạm 
Võng nói với chúng ta, Ngài lần này 
đến đây thị hiện làm Phật đã là lân 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thứ tám ngàn rôi, Ngài đến thê gian 
này của chúng ta đã là lần thứ tám 
ngàn. Chúng ta mới hoảng nhiên đại 
ngộ, mới hiểu răng. Ngài là tác tư thị 
hiện tủy thuận thế gian, người thê 
gian đêu phải tìm cha mẹ để đầu thai, 
giả như Phật xuất hiện trên thê gian 
này mà chắng có cha mẹ, từ trên trời 
giáng xuống thì Ngài khó giáo hóa 
chúng sanh. Chúng ta vừa nhìn thấy 
Ngài, bèn nghĩ chúng ta là do cha mẹ 
sanh ra còn Ngài là từ trên trời xuống, 
vậy thì làm sao mình có thể băng 
Ngài được? Làm sao có thể học thành 
đạt được? Sự biểu diễn của Ngài là 
tùy thuận thế gian, chúng ta là do cha 
mẹ sanh, Ngài cũng là do cha mẹ 
sanh, chúng ta từ nhỏ lớn lên, Ngài 
cũng từ nhỏ lớn lên; cho nên Ngài có 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể thành Phật, chúng ta cũng có thê 
thành Phật. Sự biểu diễn này khiến 
chúng ta tăng trưởng tín tâm, Ngài đã 
làm cái gương cho chúng ta xem, tuy 
là thị hiện nhưng trên mặt giáo hóa 
mà nói, đích thật là một sự thật. Nêu 
như chúng ta hiểu được đạo lý này, 
hiểu được phương pháp này, có thê y 
giáo phụng hành thì ngay trong một 
kiếp này, đích thật chắc chăn có thể ra 
khỏi tam giới, liễu sanh tử thành Phật 
đạo. Cho thây sự thị hiện của Thê Tôn 
chắng hề lừa dỗi chúng ta, đều là sự 
thật. 


Kinh văn: “Dĩ định huệ lực, 
hàng phục ma oán”. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là tướng thứ năm, Hàng Ma. 
Câu nói này, ý nói trong đông tu 
chúng ta tâm thường chăng buông xả 
được thì gọi là ma chướng, nghiệp 
chướng, ma chướng cùng nghiệp 
chướng đêu là một việc. Vậy thế nảo 
là ma? Trước tiên chúng ta phải nhận 
thức nó. Nhận thức được nó thì quý vị 
sẽ có phương pháp hàng phục nó, nếu 
quý vị không nhận thức nó được, quý 
vị chăng có cách chi đối phó được nó. 
Kinh Lăng Nghiêm có một thí dụ, thí 
dụ chúng ta muôn bắt kẻ trộm, quý VỊ 
phải nhận biết nó mới có thê bắt được 
nó, nêu quý vị không nhận biết nó, thì 
đến chỗ nào đề bắt nó? Thí dụ này rất 
hay. Như vậy ma là gì? Kinh Bát Đại 
Nhân Giác nói với chúng ta rất rõ 
ràng, rât minh bạch, Ma có bốn loại 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
(bốn thứ); chúng ta chăng thể không 
rõ, chăng thê không biết. 

- Thứ nhất, Ngũ Âm là ma, thân 
thể này của chúng ta là thân ngũ ấm, 
ngũ âm [săc, thọ, tưởng, hành, thức]. 
Sắc là vật chất, là nhục thân này của 
chúng ta; vật chất này gọi là Sắc Thân. 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức là Tâm cũng 
là cùng với tác dụng của tâm lý, con 
người của chúng ta là do ngũ âm kết 
hợp thành; bản thân của ngũ âm tức là 
Ma, quý vị bảo thứ này phiên phức 
biết mây. Nêu như chắng liễu sanh tử, 
quý vị làm sao có thể thoát được ma 
ngũ âm? Bồ Tát tu hành trên con 
đường Bồ Đê, có biết bao nhiêu là 
chướng nạn, căn nguyên đêu là do 
ngũ âm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói 
có năm mươi đại loại âm ma, năm 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
mươi đại loại này tức là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, trong mỗi một âm 
có mười đại loại, [thành năm mươi 
loại âm ma]. Cho thấy ngũ ấm quả 
thật là cội nguồn của ma oán, chúng 
ta phải nhận biết nó rõ ràng. 

- Loại thứ hai, Phiền Não ma 
[tham, sân, s1, mạn], những thứ này 
dây vò chúng ta, ma là nghĩa dây vò, 
khiến thân tâm chúng ta chẳng được 
thanh tịnh, thân tâm chắng được tự tại, 
cái này cũng rất khô. 

- Thứ ba là Thiên ma, loại này là 
ở phía ngoài, chúng ta nói đến nó là 
nói hoàn cảnh bên ngoài, cái này 
chắng phải là từ nơi bản thân, bởi vì 
Ngũ Âm ma và Phiên Não ma đều là 
tự thân, đêu là từ bản thân của chính 
mình. Vậy thì Thiên ma chắng thuộc 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vào hai loại này mà thuộc về sự quấy 
nhiễu của bên ngoài, tất cả những 
chướng ngại ở bên ngoài thì đều gọi 
là Thiên ma, đây là từ bên ngoài, là 
chướng nạn của hoàn cảnh nhân sự và 
hoàn cảnh vật chất. 

- Thứ tư gọi là Tử ma, con người 
chắng thê sống mãi trên thê gian, con 
người sẽ phải chết; điều này quý vị 
không nên kiên ky, vả lại chúng ta là 
người học Phật không kiên ky. Người 
thê g1an SỢ chết, hễ nghe đên chết họ 
sẽ chăng vui cũng chăng muôn, chúng 
ta là người học Phật thì biết được có 
Sanh tất có Tử, chết là chuyện rât 
bình thường. Tuy nhiên, vì thọ mạng 
quá ngăn ngủi cho nên công phu tu 
hành của chúng ta chưa thành tựu đã 
phải chết rồi, như vậy sự tu tri của 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiếp này, thực tế mà nói, là vô cùng 
đáng tiếc vì công việc tu hành chưa 
xong, cho dù được luân hôi trở lại 
nhưng việc luân hôi trở lại này vẫn bị 
cái mê cách ấm, tât cả sự việc của 
kiếp trước quên sạch rốt ráo. Cho dù 
gặp được thiện duyên, gặp gỡ thiện trì 
thức tôt vẫn phải tu lại từ đầu, quý vị 
đồng tu tại đây đều là kẻ tái lai, đều là 
người trở lại, trong kiếp quá khứ đã 
từng tu qua và cũng là tu rất khá, thế 
mà vừa luân hôi trở lại đến kiếp này, 
nghĩ xem như thê nào? 

Chúng ta đã hiểu rõ cái chết, nó 
thật sự là dây vò chúng ta, nếu không 
có chết thì sự tu học của chúng ta sớm 
đã thành tựu rôi. Thế giới này có sanh 
tử luân hôi cho nên vô cùng vô cùng 
rắc rôi, vậy thì chúng ta có thê tìm 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đến một nơi chăng có Tử ma không? 
Tây Phương Cực Lạc thê giới. Đến 
nơi đó rôi mọi người đêu là vô lượng 
thọ, hoàn cảnh nơi này tốt lăm, cho 
nên bốn thứ ma chướng này đều 
chắng có tại Tây Phương Cực Lạc thế 
giới. Còn thế giới này của chúng ta, 
chắng có một ai có thể tránh khỏi cái 
chết. 

Oán là oan gia, thứ này vô cùng 
rắc rối, oan gia là gì? Chúng ta đối 
với tât cả chúng sanh, có những 
chúng sanh mà chúng ta sát hại, nay 
chúng đến đòi mạng trả thù, còn như 
chúng ta lợi dụng hay thiếu tiền họ, 
những món nợ ta thiếu họ đó thì 
đương nhiên họ sẽ đến đòi; thiêu nợ 
thì phải trả nợ, thiếu mạng thì phải 
đền mạng, đây là oan gia trái chủ. 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vào năm 1979 ở Hong Kong, tôi 
giảng kinh Lăng Nghiêm tại Quang 
Minh giảng đường. Quang Minh 
giảng đường là do Thọ Giả lão hòa 
thượng xây dựng, trên giảng đường 
của Ngài có treo một bộ đôi liễn, tôi 
xem thấy rất cảm động. Ngài nói vợ 
chồng là duyên, không duyên phân 
chắng thể thành vợ chông. Cho nên 
câu đôi trên là “Phu thê thị duyên, 
hữu thiện duyên, hữu ác duyên, oan 
oan tương báo”. Câu dưới là “NhI nữ 
thị trái, hữu đào trái, hữu hoàn trái, vô 
trái bât lai”, Ngài nói rất đúng chăng 
sai chút nào cả. Trên thế gian sự quan 
hệ giữa người và người, cái chân 
tướng sự thật đó là gi? Báo ân, báo 
oán, đòi nợ, trả nợ; là làm những việc 
như thế, đây tức là oán đây. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta thật sự đem những sự 
việc thê ø1an nhìn thấu rôi, thì nên tận 
tâm tận lực mà tu Định, tu Tuệ. Nhin 
Thấu là Tuệ, Như Như bất động là 
Định. Sự việc đã nhìn thâu thì mới có 
thể hàng phục ma oán, nhất định phải 
nhìn thâu, phải buông xuống. Nhìn 
Thâu là Tuệ, Buông Xuông là Định, 
thật sự có thể “nhìn thấu, buông 
xuống” thì ma oán sẽ chăng thể quấy 
nhiễu quý vị nữa, cho nên nhất định 
phải có Định - Tuệ lực; không có định 
lực cũng không có trí tuệ thì chắng 
thể nhìn thấu cũng chắng thể buông 
xuống. Từ sáng đến tối, từ đầu năm 
mông Một đến cuỗi năm Ba Mươi, 
quý vị làm sao có thể thoát khỏi bàn 
tay của ma? Đây là điều chúng ta cân 
phải giác ngộ, cân phải hiểu rõ. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Đắc vi diệu pháp, 
thành tôi Chánh Giác”. 


Đây là tướng thứ sáu trong Bát 
Tướng Thành Đạo, thành đạo là thị 
hiện thành Phật. Thành Phật, làm thể 
nào thành Phật? Ngẫu Ích đại sư trong 
A Di Đà Yếu Giải nói rất hay “Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật là do niệm 
Phật mà thành Phật”, câu nói này, 
đích thật trước đây chưa từng nghe 
nói qua. Trước đây chưa có a1 nói như 
vậy duy chỉ có mỗi mình Ngẫu Ích 
đại sư; Ngẫu Ích đại sư, Ngài có 
chứng cứ, cái chứng cứ ây tức ở trong 
kinh A Di Đà, thê mà chúng tôi mỗi 
ngày tụng kinh A Di Đà mà chăng có 
phát hiện, đến khi trải qua Ngài vừa 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chỉ điểm, chúng tôi xem lại quả nhiên 
không saI. Cho nên được vi diệu pháp 
tức là gặp được pháp môn niệm Phật 
này, pháp môn niệm Phật này là tôi vi 
diệu chi pháp. Nếu cửu giới hữu tình 
chúng sanh chúng ta thật sự được gặp 
rôi, thật sự tin tưởng thì niệm Phật là 
thành Phật. 

Thực tế mà nói, Thế Tôn trong 
nhiêu đại kinh, đại luận, cũng có nói 
với chúng ta một nguyên lý rất quan 
trọng, đó là “Nhất thiết pháp tùng tâm 
tưởng sanh”, câu nói này quả là chân 
lý. Nếu quý vị muốn hỏi tôi, Thê Tôn 
giảng kinh nói pháp trong bốn mươi 
chín năm, câu nói nào quan trọng nhất? 
Thì tôi sẽ cho quý vị biết, câu nói này 
là quan trọng nhất, “nhât thiết pháp 
tùng tâm tưởng sanh”. Cho nên Phật 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dạy cho chúng ta phương pháp niệm 
Phật, trong tâm chúng ta niệm Phật, 
tưởng Phật thi là thành Phật, đầy là từ 
tâm tưởng sanh. Cho nên quý vị phải 
biết răng, niệm cái gì thì thành cái đó, 
đây cũng là nguyên lý trong kinh Hoa 
Nghiêm đã nói với chúng ta “Thập 
pháp giới y chánh trang nghiêm, duy 
tâm sở hiện, duy thức sở biên”, Thức 
đây tức là tâm tưởng. Vậy thập pháp 
giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà 
có? Là do tâm tưởng biến hiện ra. 
Thập pháp giới, chúng ta tưởng Phật 
thì hiện Phật pháp giới, tưởng Bộ Tát 
thì hiện Bồ Tát pháp giới, tưởng La 
Hán thì hiện La Hản pháp giới. 

Hiện nay người thế gian nghĩ 
những gì? Ngày ngày họ nghĩ phát tài, 
nghĩ phát tài là pháp giới gì? Là pháp 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới của nøgạ quỷ, tâm tham đấy. 
Tham là ngạ quỷ, sân khuê là địa 
ngục, ngu sI là súc sanh, họ ngày 
ngày đêu tưởng những thứ nảy, cho 
nên trong tương lai sau này đều phải 
đi làm quỷ, quý vị bảo có oan uống 
hay không chứ? Hôm nay chúng ta 
hiểu rõ chân tướng của sự thật này rôi 
cùng đạo lý cũng hiểu rõ rôi, thì 
chúng ta nên tưởng Phật, “ức Phật 
niệm Phật, hiện tiền đương lai, tât 
định kiên Phật”; nó là từ tâm tưởng 
mà sanh và đây là “vi diệu pháp thành 
tối Chánh Giác”. Thập phương tam 
thế nhật thiết chư Phật thành Phật, họ 
tu học đêu từ đạo lý này và cũng đều 
từ phương pháp này, do đây chúng ta 
mới khắng định đây là sự thật, mới 
hoàn toàn tin tưởng. Cho nên quý vị 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nên nhớ kỹ, ngày ngày nên tưởng đến 
hạnh phúc, tưởng đến vui vẻ, đừng 
tưởng đến phiên não, đừng tưởng đến 
đau khổ, tại sao thê? Tại vì đêu là từ 
tâm tưởng sanh mà. Ngày tháng đã 
khô lắm rôi, mà ngảy ngảy quý vị còn 
tưởng đên cái khổ, vậy là trong khổ 
lại thêm một cái khô nữa; tuổi đã cao 
rôi mà lại nghĩ đên già thì lão hóa sẽ 
rất nhanh, sau khi già rôi, người già 
đêu có bệnh vì ngày ngày thường 
nghĩ đến bệnh, không bệnh cũng phải 
sanh ra bệnh, vả lại còn rất nhiều thứ 
bệnh. Cho nên cái này là tưởng già, 
tưởng bệnh, tưởng chết, đây là cách 
suy tưởng chắng bô ích nhất, là căn 
bệnh trầm trọng của tư tưởng và kiến 
giải của chúng ta. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta là người học Phật chăng 
nghĩ tưởng như vậy, mà ngày ngày 
chỉ tưởng A DI Đà Phật, tưởng Tây 
Phương Cực Lạc thế giới y chánh 
trang nghiêm, như thê là đúng và đây 
là tâm lý khỏe mạnh nhất. Chúng ta 
thường nói tâm lý khỏe mạnh nhất, 
tâm lý vệ sinh nhất là tâm thanh tịnh, 
dùng tâm thanh tịnh tưởng Phật; 
chúng ta mỗi ngày tụng kinh Vô 
Lượng Thọ, nghĩ tưởng những đạo lý 
mà Phật giảng trong kinh, hiểu rõ 
những cảnh giới thù thăng trong đó và 
hành theo những lời giáo huấn của 
Ngài, thì chúng ta sẽ đồng như Phật 
vậy. 

Thường thường nghĩ tưởng, ngày 
ngày nghĩ tưởng, chăng hay chăng 
biết thì đã thành Phật rôi, đây chính là 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sự gia trì của Thích Ca Mâu Ni Phật 
đối với chúng ta, đây là ân đức của 
Phật đối với chúng ta. Nếu Phật 
chắng dạy cho chúng ta, chúng ta làm 
sao có thê biết được? Đây đích thật là 
chân tướng của sự thật, là bí mật của 
vũ trụ. Phật ở chỗ này đã nói huych 
toẹt cho chúng ta rôi đấy, Ngài đem 
điêu này nói cho chúng ta biết, cho 
nên thành Tôi Chánh Giác tức là 
thành Phật vậy. Đoạn văn phía dưới 
này là tướng thứ bảy. 

Kinh văn: “Thiên nhân quy 
ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân”. 


“Quy” là Quy Y, “Ngưỡng” là 
cảnh ngưỡng, cũng có nghĩa là tôn 
kính. Thỉnh chuyên pháp luân ở chỗ 
này ý nói là họ thỉnh Phật thuyết pháp. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thực tế mà nói, chúng ta nhìn thây 
Phật vui vẻ như thể, tự tại như thê, vì 
vậy trong kiếp nhân sinh ở thể gian 
này những gì Ngài biểu hiện đêu chứa 
đây trí tuệ, chứa đây đức năng, đây 
đều là những thứ chúng ta mong câu, 
mơ ước, hâm mộ. Chúng ta rất mong 
muốn Phật chỉ bảo cho chúng ta cái 
phương pháp mà Ngài làm cách nào 
để tu học thành tựu, huống chi là sự 
tối thù thăng bất khả tư nghị, đó là 
việc liễu sanh tử thoát luân hôi. Ngài 
chắng có sanh tử, Ngài chắng có luân 
hôi; chắng những luân hồi Ngài đã 
đột phá mà thập pháp giới Ngải cũng 
đột phá luôn. Đây là điều mả chúng ta 
rất muôn hiểu TỐ, muốn biết đến, 
muôn học tập. muỗn thỉnh đức Thích 
Ca Mâu Ni Phật đến chỉ dạy chúng ta, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngài vì chúng ta nói rõ đạo lý bên 
trong, vì chúng ta nói rõ chân tướng 
của sự thật để chúng ta dễ dàng học 
tập. 


Kinh văn: “Thường dĩ pháp âm, 
giác chư thê øian”. 


Pháp, trong đây có hai ý nghĩa, 
thứ nhất là đạo lý và thứ hai là 
phương pháp, Phật đem đạo lý của vũ 
trụ và nhần sinh vì chúng ta nói ra, 
Ngài cũng đem sự tướng chân thật vì 
chúng ta nói ra. Làm thê nào có thể 
đột phá những mê hoặc điên đảo của 
chúng ta, để mà chứng đắc chân 
tướng của sự thật và cùng những 
phương pháp tu học. Thường là Ngài 
không ngừng vì chúng ta nói, chăng 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
gián đoạn vì chúng ta tuyên thuyết. 
“Giác chư thế gian”, câu chư thê gian 
này bao gôm lục đạo, bao gôm cửu 
pháp giới hữu tình chúng sanh, họ đều 
cân sự chỉ dạy của Phật. Bồn câu phía 
dưới là lược giảng về thành quả của 
giáo học, hoặc nói là hiệu quả của 
giáo học. 


Kinh văn: “Phá phiền não 
thành”. 


Phiền não của chúng ta quá nhiêu 
quá nhiều. “Phiên não vô tận thệ 
nguyện đoạn”, Phật trong lúc giảng 
kinh thuyết pháp, Ngài đem vô lượng 
vô biên phiên não quy nạp lại thành 
tám vạn bốn ngàn. Tám vạn bôn ngàn 
này là có con số, còn vô lượng vô 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
biên chăng có con số. Tám vạn bỗn 
ngàn chắng phải mơ hỗ tùy tiện mà 
nói, xác thật từng điều từng điều nói 
rõ cho chúng ta, nói đủ tắm vạn bốn 
ngàn điêu. Người thê gian chúng ta 
thích đơn giản, sợ phiên phức, sợ 
rườm Tả, SỢ mất nhiêu thì giờ, điều 
này Phật rất hiểu. Do đó nên Phật đã 
đem nó quy nạp thêm một lần nữa, 
quy nạp thành một trăm lẻ tám điêu, 
và đây chính là cương lĩnh. Một trắm 
lẻ tám loại gọi là Bách Bát Phiền Não, 
xâu chuỗi niệm Phật của chúng ta là 
một trăm lẻ tám hột, ý nói phải niệm 
A Di Đà Phật, niệm Giới-Định-Tuệ 
để mà đoạn diệt một trăm lẻ tám cái 
phiên não, là mang ý nghĩa này. 

Thế nhưng một trăm lẻ tám điều 
mà vẫn còn chê là rườm rà, còn chê là 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phiên phức, bởi vậy ngài Thiên Thân 
Bỏ Tát soạn quyên Bách Pháp Minh 
Môn Luận, Ngài đem những phiên 
não này lại quy nạp thêm một lần nữa 
thành ra hai mươi sáu loại. Như vậy 
thì là dễ dàng, cho nên hiện nay thông 
thường giảng kinh nói pháp, nói đến 
con số của phiên não, đêu y theo cách 
nói của Thiên Thân Bồ Tát. Hai mươi 
sáu loại này, có sáu cái căn bản phiên 
não với hai mươi cái tùy phiên não; 
hai mươi sáu loại phiên não ở chỗ đây, 
chúng ta chắng cân thiết phải nói cho 
kỹ ở phân này. Trong căn bản phiên 
não này là tham, sân, s1, mạn, nghi, ác 
kiến, sáu cái này gọi là căn bản; ác 
kiến tức là tà tri tà kiến, đây là sáu cái 
căn bản phiên não. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật vì chúng ta thuyết pháp, chỉ 
dạy chúng ta làm cách nào đem 
những phiên não này nhô trừ. Trong 
hành môn của Bồ Tát, tức là cương 
lĩnh tu hành của Bộ Tát và cũng là 
sinh hoạt thường nhật của Bỏ Tát, cần 
nhất là phải tuân thủ nguyên tắc này; 
sáu thứ mà chúng ta gọi nó là Lục Độ, 
mục đích của sáu điêu này tức là đoạn 
phiên não. Bô Thí Ba La Mật là phá 
bỏn xên tham lam, quý vị xem, cái 
căn bản phiên não này, cái thứ nhất là 
tham (tham, sân, si). Nhẫn Nhục Ba 
La Mật là phá sân khuế. Bát Nhã Ba 
La Mật là phá ngu si. Cho nên Bồ Tát 
tu Lục Độ này, đôi với tự mình mà 
nói tức là “phá phiền não thành”, 
Thành là thí dụ, nó vô cùng kiên cô 
rất khó công phá, vì thế Bồ Tát dùng 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phương pháp Lục Độ để công phá 
phiền não thành, thành là thí dụ. 


Kinh văn: “Hoại chư dục tiệm”. 


Chữ “Tiệm” này là con sông để 
hộ thành, thành thị thời nay chắng 
còn nữa, thành thị xưa kia thì có. 
Hiện nay tại Trung Hoa Đại Lục vẫn 
còn gìn giữ được vài cái cố thành, 
như ở Tây An vẫn còn vài bức tường 
thành; phía ngoài của bức tường 
thành là sông hộ thành, con sông đó 
gọi là Tiệm, là dùng để phòng thủ 
thành trì xưa kia, vậy cái này cũng chỉ 
dùng để thí dụ. Chữ “Dục” này là ngũ 
dục tài, sắc, danh, thực, thùy, mà Phật 
thường nói trong kinh đây là năm cái 
sốc của địa ngục, những thứ này nếu 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng đem nó bứng trừ đi, dù muôn 
siêu việt tam giới lục đạo, cũng khó 
lăm. Chúng ta niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ, cũng phải đem những phiên 
não này bứng đi, quý vị mới có thê đi 
được, chớ nghĩ răng ta niệm Phật, lúc 
lâm chung Phật sẽ đến tiếp dẫn tai 
Không sai. Phật sẽ đến tiếp dẫn quý 
vị, nhưng năm cái gốc của địa ngục 
vẫn còn buộc chặt nơi đó, Phật có kéo 
cũng kéo không nỗi, quý vị vẫn chăng 
đi được. Nhất định phải đem những 
thứ này đạm hóa nó đi, chúng ta phải 
hiểu những thứ này đều là có hại, có 
độc; ý niệm tham, sân, si này là trong 
tâm có độc thì cái tâm này chắng tốt 
mà là tâm hư hỏng rồi. Nếu trong thân 
thể ta có chỗ nào bị bệnh, quý vị đều 
phải biết nhanh chóng đi tìm bác sĩ, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mau chóng giải phầu đem nó cắt bỏ. 
Tâm của quý vị đang bị hư mà quý vị 
chắng hay biết, quý vị chăng nôn 
nóng trong tâm có tham, sân, s1, tâm 
này hỏng rôi là đại chướng ngại, niệm 
Phật cũng chăng thể vãng sanh. 

Cho nên chúng ta nhật định phải 
biết, phải hiểu rõ, phải đem tham, sân, 
si, buông xuông thì chúng ta mới có 
thể làm Phật. Phật, Bồ Tát chắng có 
tham, sân, si. Phật, Bồ Tát tuyệt đôi 
không lưu luyễn ngũ dục lục trần, tâm 
các Ngài là thanh tịnh, chắng máy 
may có những thứ này. Vậy hôm nay 
trong tâm chúng ta có những thứ này, 
thì tâm này đang có bệnh, tâm này 
đang có độc, tâm này chăng phải là 
hảo tâm, vì vậy nhất định phải hết 
lòng niệm câu A Di Đà Phật để hôi 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta. 
Cho nên nói công phu của người niệm 
Phật, thì công phu sử dụng ở chỗ nào? 
Tâm tham vừa khởi dậy, dùng câu A 
DI Đà Phật đem tâm tham đè xuống, 
tâm sân khuê vừa nỗi dậy thì niệm A 
DI Đà Phật, cơn giận không phát lên 
nữa và tâm sân khuê cũng đánh mất 
luôn. Đây là người xưa thường nói: 
“Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác 
chậm”. Niệm là phiên não vọng tưởng, 
phiên não vọng tưởng khởi lên không 
sợ, phải giác ngộ cho nhanh, sự giác 
ngộ này tức là một câu Phật hiệu. Ý 
niệm thứ nhất là phiên não, ý niệm 
thứ hai là A DI Đà Phật, thì đem 
những tạp niệm của vọng tưởng phiên 
não đánh tan mật, đây mới gọi là 
dụng công, là thật sự biết dụng công. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cách niệm Phật này mới gọi là 
đặc lực, niệm lâu tôi vọng tưởng 
phiên não tự nhiên ít dân, tự nhiên 
nhẹ đi, vọng tưởng phiên não nhẹ rồi 
thì nó sẽ chắng sanh ra chướng ngại 
nữa. Khi Phật đến tiếp dẫn, quý vị 
thật sự có thê buông xả được sạch sẽ 
như vậy, như thê mới có thể theo Phật 
vãng sanh Tây Phương thế giới. Cho 
nên thế, xuât thê gian pháp đều chăng 
thê tham, phải hiểu răng mọi thứ đêu 
là giả tạo, đêu là Không, quyết định 
chắng có một pháp nào quý vị có thể 
được. Trong Tâm Kinh nói lời chân 
thật cho chúng ta biết “vô trí điệc vô 
đặc”, Vô Đắc mới là thật có. Đừng 
nghĩ răng cái này là của ta, cái kia 
cũng là của ta; vậy thì hỏng bét, đó là 
tạo tam ác đạo vậy. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tẩy trạc câu ô, hiến 
minh thanh bạch”. 


Phiền não ngũ dục đã rời xa tôi 
thì tâm sẽ thanh tịnh, bởi vì những 
thứ này làm ô nhiễm tâm thanh tịnh 
của chính mình. Giờ phút này có thể 
xa rời nó thì là sẽ phá mê, nêu phá 
được mê thì sẽ khai ngộ. Phá mê Ôi, 
như đại đức Thiền Tông chỗ nói: 
“Hỏi thoát căn trân, linh quang độc 
diệu”. Căn là lục căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, Trân là cảnh giới bên 
ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; chăng những trân không nhiễm, 
mà căn cũng chắng dùng. Đúng như 
trong kinh Lăng Nghiêm, ngài G1ao 
Quang đại sư có nói: “Bỏ thức dùng 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

căn”, là dùng cái Tánh trong căn, đây 
mới thật là cao minh, cùng với chư 
Phật, Bộ Tát giống nhau. 

Kiến, dùng kiến Tánh để thây, 
chắng phải dùng Nhãn thức, thức là ô 
nhiễm, Tánh là quang minh, linh 
quang độc diệu. Nghe, chắng cân Nhĩ 
thức để nghe, dùng Tánh nghe để 
nghe; dùng căn tánh của lục căn, căn 
tảnh của chân tâm cũng gọi là chân 
như và cũng gọi là bản tánh, đây là 
dùng cái này. Đương nhiên, câu nói 
này, nói thì dễ làm thì rất khó, chúng 
ta là phàm phu nên nghiệp chướng 
sâu dây quyết chăng thể biết dùng, 
suốt ngày dùng đó vẫn là dùng sáu 
thức. Tuy dùng sáu thức cũng có thê 
vãng sanh, cái ưu thế của chúng ta là 
ở chỗ này, đây gọi là Đới Nghiệp 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vãng Sanh. Nêu như là dùng cái Tánh 
trong căn, như thê thì chắng phải là 
đới nghiệp nữa, vì nghiệp đã hoàn 
toàn tiêu trừ hết thảy, người nào như 
thế niệm Phật vãng sanh, phẩm vị sẽ 
cao. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thể giới, họ là sanh vào Thật Báo 
Trang Nghiêm Độ, họ chăng phải ở 
Phàm Thánh Đông Cư Độ. 

“Hiển minh thanh bạch”, đây là 
linh quang độc diệu, là tâm địa thanh 
tịnh rõ ràng. Hai câu này, nếu dùng 
lời của Đại Thê Chí Bộ Tát mà nói 
tức là “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm 
tương kế”, chúng ta dùng hai câu nói 
này của Đại Thế Chí Bô Tát thì sẽ dễ 
hiểu hơn. Công phu thuân thục rôi sẽ 
tự đắc tâm khai, “hiển minh thanh 
bạch” tức là cảnh giới của tự đắc tâm 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khai. Thực tế mà nói, đây tức là minh 
tâm kiến tánh của Thiền Tông và 
cũng là đại triệt đại ngộ, minh tâm 
kiến tánh. Vì sao chúng ta ngày nay 
không khai ngộ? Tức là bởi vì có 
nghiệp chướng, có phiên não, có dục 
vọng, chúng đã đem tâm tánh quang 
minh của chúng ta làm chướng ngại 
mất, nên chăng thể khai ngộ. Nhất 
định phải đem những thứ này vất đi, 
sau đó trí tuệ quang minh trong tâm 
tảnh của chúng ta sẽ tự nhiên hiển lộ 
ra, đó gọi là khai ngộ, đó gọi là đại 
triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến 
tánh thì thành Phật rồi! Vậy đây là nói 
rõ, Phật vì chúng ta nói pháp môn này 
thì là chúng ta có thể đạt tới những 
cảnh giới đó. Xin xem tiếp phân kinh 
văn phía dưới. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Điều chúng sanh, 
tuyên diệu lý, trữ công đức, thị 
phước điền”. 


Đây vẫn còn năm trong phân 
(thỉnh chuyển pháp luân), đoạn thứ 
hai, phía trước là đoạn thứ nhất (phá 
mê khai ngộ), nghiêng nặng về mặt 
Tuệ. Có Tuệ vân cần phải có Phước 
nữa, quý vị xem, thành Phật rôi thì 
Phước Tuệ đều đây đủ, vì vậy Phật 
được gọi là Nhị Túc Tôn: Túc là mãn 
túc, viên mãn, Nhị là hai thứ viên 
mãn, một thứ là trí tuệ viên mãn, một 
thứ là phước báo viên mãn; trí tuệ và 
phước báo hai thứ đều viên mãn cả. 
Phía trước là trí viên mãn thì tuệ viên 
mãn. Tuệ viên mãn rôi, bây giờ Ngài 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dạy chúng ta tu Phước, phước cũng 
phải viên mãn. Tu phước, tu bằng 
cách nào đây? “Điều chúng sanh”, 
Điêu là điều ngự, điều lý; chúng sanh 
có vọng tưởng, tạp niệm, phiên não 
rât nhiêu, phải đem nó điều lý trở lại, 
khiến cho nó có thể thuận pháp tánh, 
chắng đi ngược lại với pháp tánh. 
Như thê dân dân họ có thể viễn ly 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước; 
trước tiên phải điều thuận nó, đây tức 
là chư Phật, Bộ Tát đối với tất cả 
chúng sanh mà chỉ dạy chỗ gọi là 
thiện xảo phương tiện. 

Dùng phương pháp gì để điêu lý? 
Cân phải nói rõ thêm một tí, nó gọi là 
“Tuyên diệu lý”, Tuyên là tuyên thị, 
cũng tức là nói, đem chân tướng của 
vũ trụ và nhần sinh (vũ trụ là hoàn 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cảnh sinh hoạt, nhân sinh là bản thân 
chúng ta), thật tại mà nói, đây là đôi 
với ta có quan hệ vô cùng mật thiết. 
Nói một cách khác, Phật muốn nói 
với ta để cho ta biết chân tướng của 
hoàn cảnh sinh hoạt của chính ta; 
chân tướng đã hiểu rôi thì sự việc này 
sẽ làm dễ dàng, vì chúng ta biết 
những gì nên buông xả thi tự nhiên 
biết buông xả, những gì nên giữ lây 
thì tự nhiên biết giữ lấy, nên xả chúng 
ta biết xả. Đã hiểu rõ rôi chắng cân 
người khuyên bảo nữa, ngày nay có 
rất nhiều người khuyên bảo chúng ta 
phải xả, vì sao chúng ta vẫn chăng 
chịu xả? Vì chân tướng của sự thật 
chưa nắm rõ. Quý vị bảo ta xả, ta sẽ 
hỏi vì sao ta xả, vì sao những người 
kia chăng xả, vì sao bắt ta phải xả? 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chân tướng của sự thật chưa nắm rõ, 
nhất định phải nói rõ ràng, “tuyên 
diệu lý” đây là điều trong Phật pháp 
thường nói: “Khai thị ngộ nhập”. Phật 
vì chúng ta khai thị, chúng ta phải tự 
có thể ngộ nhập. Ngộ nhập là việc của 
chúng ta, là việc của học sinh, còn 
thây đôi với chúng ta là khai thị tức là 
nÓI TỐ. 

“Irữ công đức”, công đức là 
trọng yêu, Công là công phu, chỗ gọi 
là một phân cày cây nhất định có một 
phân thu hoạch. Công đức, điều nhất 
định phải hiểu rõ và phải biết cách tu 
tập. Phân dưới A Di Đà Phật làm cái 
cương cho chúng ta xem lúc Ngài 
chưa thành Phật, khi còn đang tu Bồ 
Tát đạo, Ngài tu hành như thê nào để 
tích công lũy đức, vì vậy mới biết 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
được người ta thật sự tu hành. Chúng 
ta cử một thí dụ để nói là trì giới là 
công, được định là đức (trì giới thì 
được định); tu định là công, khai trí 
tuệ tức là đức. Cho nên GIới - Định - 
Tuệ Tam Học cũng là cái trước là 
công, cái sau tức là đức. Cùng một 
đạo lý, bô thí là công, phá trừ bỏn xẻn 
tham lam là đức; trì giới có công, phá 
ác là đức; nhẫn nhục là công, đoạn trừ 
sân khuêế là đức. Điêu này chúng ta 
phải nhận thức rõ ràng cái gì gọi là 
Công, cái gì gọi là Đức. 

Công đức và phước đức không 
giống nhau, công đức có thể đoạn 
phiên não, công đức có thể phá vô 
minh, bởi vì được định thì đoạn được 
phiên não, tuệ có thể phá được vô 
minh; có thể giúp quý vị liễu sanh tử, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xuất tam giới viên thành Phật đạo, 
đây đều phải nhờ vào công đức. 
Phước đức cũng rất quan trọng, 
phước đức giúp quý vị độ chúng sanh, 
bởi vì nếu quý vị chắng có phước báo 
thi quý vị độ chúng sanh sẽ khó khăn 
hơn. Chúng sanh ngu s1, họ rât thích 
thân cận người có đại phước báo, họ 
rất chán ghét khi nhìn thây người 
không có phước báo. Cho nên Phật 
nhất định phải giảng sanh trong gia 
đình đế vương, mọi người đối với 
Ngài kính ngưỡng, ngưỡng mộ, họ sẽ 
theo Ngài học Phật; nêu như Phật 
xuất hiện trong một gia đình ăn xin, 
thì có ai đếm xỉa đến? Cho dù học 
vẫn có giỏi hơn, đạo đức có tốt hơn đi 
nữa, cũng chắng có ai muôn thân cận. 
Cho nên thân phận và địa vị là chỗ 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà người đời mê đắm, Phật cũng phải 
hăng thuận chúng sanh, Ngài cũng có 
phương tiện thiện xảo của Ngài, nhất 
định phải biết tu phước. 

“Thị phước điền”, chỉ thị cho 
chúng ta là người thế gian rất coi 
trọng phước báo, phải làm cách nào 
để tu phước? Điểm này, quý vị đông 
tu nên luôn luôn ghi nhớ, phải nhận 
thức rõ ràng, phước báo phân nhiều là 
do tiên kiếp tu được. Trong kinh Phật 
thường nói: “Nhân quả thông ba đời”, 
lại nói với chúng ta: “Dục tri quá khứ 
nhân, kim sanh thọ giả thị”, là nêu 
quý vị muôn biết trong đời quá khứ 
của quý vị tu nhân gi, Phật nói với 
chúng ta răng những gì chúng ta 
hưởng thụ trong kiếp này là nó. Sự 
hưởng thụ trong kiếp này là quả báo, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như thị nhân nhật định được như thị 
quả, nhân quả là tương ưng. “Dục trì 
lai thể quả, kim sanh tác giả thị”, nêu 
như chúng ta muôn biết quả báo trong 
kiếp sau của chúng ta như thê nào, 
Phật nói cho chúng ta răng những gì 
chúng ta tạo tác trong kiếp này là nó. 
Trong kiếp này của chúng ta nếu tạo 
tác thiện nghiệp thì kiếp sau chúng ta 
được thiện quả; kiếp này tạo ác nhân 
thì kiếp sau nhất định là ác báo, “nhân 
duyên quả báo tơ hảo chắng sai”. 

Cho nên tài phú từ đâu đên? Tài 
phú là do Tài bỗ thí mà có. Quý vị 
chắng chịu bố thí Tài, quý vị làm sao 
có được tài phú? Cho nên phải biết, 
bố thí Tài là nhân, tài phú là quả báo, 
phải biết tu nhân; Pháp bồ thí là nhân, 
thông minh trí tuệ là quả báo; Vô Ủy 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bỗ thí là nhân, khỏe mạnh là quả báo. 
Năm nay, vào hai tháng trước tôi 
giảng kinh tại Vancouver Canada, vị 
hội trưởng Hội Phật Giáo tại 
Vancouver, ông Phùng Công Hạ lão 
cư sĩ, vị lão cư sĩ này năm nay đã chín 
mươi hai tuôi, nhưng nhìn giống như 
nñĐØƯỜI Sáu mươi tuôi, vả lại vừa có 
tiền lại vừa thông minh trí tuệ, ông ta 
ở bên đó giảng kinh Lăng Nghiêm, 
vừa khỏe mạnh vừa trường thọ. Ông 
ta đang đứng ở đó, tôi nói đây là một 
điển hình tốt nhất, trong đời quá khứ 
ông đã bồ thí Tài, bố thí Pháp, bô thí 
Vô Úy, ba thứ bố thí này ông đều làm 
đủ cả. Ngày nay quả báo của ông đã 
bày rõ ngay trước mặt chúng ta; quý 
VỊ chắng tu nhân, làm sao có được 
quả báo này! 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong kiếp quá khứ quý vị không 
có tu, hiện nay lại muốn cuộc sông 
được tốt hơn một tí, vậy phải làm sao? 
Nhất chí cô găng tu thì có thê được. 
Ông Viên Liễu Phàm, trong đời quá 
khứ tu chắng đủ, cho nên cuộc sông 
rất khô may sao gặp được Vân Cốc 
thiên sư, Ngài bèn đem phương pháp 
tu phước trong Phật pháp “thị phước 
điển” nói cho ông, nghe rôi ông thật 
sự làm, vả lại cả nhà đêu làm. Vào lúc 
tuổi già, phước báo tuôi già là do kiếp 
này ông tu được chắng do kiếp quá 
khứ của ông, mà ngay đến thọ mạng 
cũng được kéo dài. Bởi vậy Không 
tiên sinh đoán vận mạng cho ông, ông 
chỉ thọ có năm mươi ba tuôi mà ông 
đã sông đến bảy mươi tuổi, trong 
mạng ông không có con nhưng ông đã 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có hai đứa con. Những thứ tài phú, 
con cái, khỏe mạnh, trường thọ đều 
do chính ông tu được trong kiếp này, 
cho nên hiện giờ chúng ta cũng tu, 
đợi tuôi già hưởng vẫn hãy còn kịp, 
hiện giờ nếu chăng chịu tu, hưởng 
sạch hết sẽ không còn nữa. Cho nên 
quý vị nhât định phải biết được đạo lý 
này, biết được chân tướng của sự thật 
này, chúng ta mới biết nên phải làm 
cách nảo tự cầu nhiêu phước báu. Đây 
chính là lợi ích chân thật của Phật 
pháp. 

Những năm trước khi tôi giảng 
kinh, tôi cũng thường nói với quý vị, 
chính bản thân tôi là một điển hình, vì 
trong đời quá khứ tôi chăng tu phước, 
còn tu tuệ thì tu cũng chắng đủ, cho 
nên quả báo đời này có được một tí 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thông minh trí tuệ, còn phước báo 
một tí cũng chắng có. Hơn nữa thọ 
mạng lại ngắn, lúc trước coI bói xem 
tướng họ đêu nói tôi không qua khỏi 
bôn mươi lăm tuổi, lúc đó tôi rất tin. 
Cho nên khi học Phật, tôi mới đem 
thời gian ngảy giờ hoạch định cho 
đến bốn mươi lãm tuổi, VÌ đến bốn 
mươi lăm tuôi phải chết rồi, chăng có 
cách gì hơn. Cho nên tôi phải tu cho 
đàng hoàng, phải tận hết lòng mà làm 
và bây giờ tôi đã sắp bảy mươi tuôi 
ôi, tuổi thọ này là do kiếp này tu 
được chăng phải của kiếp trước. Hiện 
nay tôi vẫn cảm thấy mình rất có 
phước báo, sông rất hạnh phúc, tất 
vui sướng, tất cả đêu là do kiếp nảy tu 
được; giờ tôi có được lợi ích chân 
chính của Phật pháp, nên tôi mới 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mách cho quý vị. Nếu như tôi chắng 
thật sự có được lợi ích chân chánh đó 
thì tôi chăng dám quả quyết nói với 
quý vị; tôi thật sự đã có được, đã 
chứng minh những lời nói trong Phật 
pháp là chân thật bât hư, mỗi mỗi đều 
là chân thật. Cho nên khi tôi nói với 
quý vị thì tôi vô cùng khăng định điều 
này, tôi quyết định chắng phải mơ hỗ 
hàng hai vì chính tôi đích thân đạt 
được. 

Đây là Phật đã đem cách tu phước 
điển nói cho chúng ta rôi, tức là Tài 
bồ thí, Pháp bỗ thí, Vô Úy bô thí. Mà 
trong tất cả sự bố thí, Phổ Hiền Bồ 
Tát nói cho chúng ta răng Pháp bố thí 
là tôi thù thăng: đệ nhật thù thăng là 
bố thí Pháp, vì trong Pháp đã bao 
gôm cả Tài và Vô Ủy. Cho nên quý vị 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thê tu Pháp bồ thí, đó là điều thông 
minh nhất và quả báo mà quý vị được 
cũng nhanh nhất, cũng rõ rệt nhất. 

Trước kia khi tôi học ở Đài Trung, 
thây Lý thường nhìn thấy. trong sô 
bạn học, có người mạng sô rất bạc; 

người bạc mạng số, có thê nhìn biết 
từ tướng trên mặt, tướng đoản mạng 
chắng có phước báo. Thây Lý khuyên 
họ phát tâm giảng kinh, phước báo 
giảng kinh lớn nhất và cũng nhanh 
nhất, cho nên Ngài tìm những người 
này khuyên họ học giảng kinh, 
khuyên họ phải nỗ lực tu bỗ thí Pháp. 
Cách chuyên vận mạng này, đích thật 
là chuyên rất nhanh so với các thứ bô 
thí khác, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. 
Câu dưới là đề cập đến sự việc này. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Dĩ chư pháp dược, 
cứu liệu tam khô”. 


Tam Khô là đôi với chúng sanh 
mà nói, vô số chúng sanh đêu ở trong 
ba cái khổ này. Tam khổ là nói về cái 
øì? Dục Giới, Săc Giới, Vô Sắc Giới, 
nghĩa là nói lục đạo luân hôi, “Dĩ chư 
pháp dược, cứu liệu tam khổ” tức là 
dùng Phật pháp mà cứu vớt chúng 
sanh ở lục đạo luân hôi, là như vậy. 
Phật pháp thì quảng đại không bờ mẻ, 
làm thế nào có thể thực hiện vào đời 
sông thực tế của chúng ta? Điều này 
vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng 
thể thực hiện vào trong sinh hoạt 
thường ngày, thì Phật pháp này chỉ là 
nói huyện nói diệu, chúng ta cũng 
chắng có được thọ dụng. Cho nên đôi 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

với chư pháp, chúng ta nhất định phải 
tìm cho được cái cương lĩnh của nó là 
đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, có như vậy 
mới dễ dàng tu. Trong Tịnh Tông, sự 
tu học của chúng ta quy nạp thành 
năm khoa mục, cái này thì mọi người 
sẽ rất dễ nhớ. 

Thứ nhất là Tu Phước, thật tại mà 
nói, không có phước là không được, 
trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật 
dạy cho chúng ta Tam Phước, ba điêu 
này rất là quan trọng. Thế Tôn rõ ràng 
vì chúng ta tuyên nói là '““Tam thê chư 
Phật, Tịnh nghiệp chánh nhân”. Nói 
một cách khác, quá khứ Phật, hiện tại 
Phật, vị lai Phật, muôn thành Phật 
nhất định phải xây dựng trên cơ sở 
này, rời khỏi cơ sở này họ chăng có 
cách chi thành Phật được. Quý vị mới 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
biết răng ba điều này là đại căn, đại 
bản của sự tu hành của chúng ta. 

a- Phước thứ nhất, “Hiếu dưỡng 
phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm 
bất sát, tu thập thiện nghiệp”; chúng 
ta có thật lòng để làm không? Nếu 
chắng thật lòng để làm thì Phật pháp 
mà quý vị đã học được đó hoàn toàn 
không có kết quả, cho dù một ngày 
niệm „mười vạn tiêng Phật hiệu cũng 
chắng thể vãng sanh, điều này quý vị 
nhất định phải ghi nhớ, vì sao thế? Vì 
tam thê chư Phật đêu lây đây làm nên 
tảng tu học, quý vị không có nên tảng 
thì làm sao được? Không có một vị 
Phật nào mà không hiệu thuận cha mẹ, 
chắng có một vị Bồ Tát nào mà chắng 
hiệu thuận cha mẹ, chúng ta đôi với 
cha mẹ không hiếu thuận, vậy thì quý 


Táp 4 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị đừng nên học Phật, quý vị đừng 
nhắc đến nữa. Cho nên học Phật, phải 
bắt đâu từ đâu? Từ chỗ hiểu thuận cha 
mẹ mà bắt đầu học. Có nhiều người 
niệm Phật đã sơ suất việc này, cho 
nên niệm Phật, niệm cả một đời mà 
vẫn chắng thể vãng sanh, trước kia 
thây Lý Bỉnh Nam thường nói, người 
niệm Phật ở Đài Trung rât nhiêu, một 
vạn người niệm Phật thật sự có thê 
vãng sanh, chỉ có năm, ba người mà 
thôi. Vì sao nhiều người chăng thê 
vãng sanh như vậy? Vì chắng. có nên 
tảng, không hết lòng để tu nên tảng 
này. 

Phàm người có thể vãng sanh, 
quý vị thử đi hỏi thăm xem cái điều 
kiện căn bản này họ nhất định làm 
được, họ biết hiêu thuận cha mẹ, họ 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biết tôn kính sư trưởng, “tôn sư trọng 
đạo”, tâm địa của họ từ bi, nhất định 
họ có thê trì ngũ giới và tu thập thiện, 
người như thê mới có thể vãng sanh. 
Cho nên chúng ta có thê thấy được 
trong kinh điển như kinh Vô Lượng 
Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh 
A Di Đà, Phật đều thường nói đến 
thiện nam tử thiện nữ nhân. Nếu như 
Tam Phước một điều này cũng làm 
không được, vậy thì chăng phải là 
thiện nam tử thiện nữ nhân. Niệm 
Phật vãng sanh phải là thiện nam tử 
thiện nữ nhân, tiêu chuẩn của Thiện 
đó tức là bỗn câu này, nó vô cùng vô 
cùng quan trọng, quyết định chăng 
thể sơ suất được. Nêu như trong một 
đời này của chúng ta thật sự muôn 
sanh về Tây Phương Cực Lạc thể giới 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


thì quý vị chăng. thể sơ sót, quý vị 
phải hết lòng cô găng đề làm. 

b- Phước thứ hai là “Thọ trì Tam 
Quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai 
nghi”, vậy phước báo này lại càng lớn 
hơn. Thọ trì Tam Quy, Tam Quy trên 
mặt hình thức, mọi người đã thọ qua, 
khi tôi còn ở Đài Bắc có một vị đông 
tu nói với tôi một cách cảm khái răng 
“Rất nhiêu người khi thọ xong Tam 
Quy tôi, chăng hiểu Tam Quy là øgì?”, 
cứ nghĩ rắng đã quy y một vị pháp sư, 
điều này đã sai lâm. Chúng tôi có một 
quyền sách nhỏ nói về Truyền Thọ 
Tam Quy, ở phía ngoài kia đêu có 
tặng biểu miễn phí để kết duyên, 
những vị đã thọ Tam Quy rôi hoặc 
những đông tu chưa thọ Tam Quy đều 
phải nên xem, xem thêm vài lần để 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hiểu thế nào gọi là Tam Quy Y. Từ 
đâu mà Quy? Nương nhờ cái gì? Phải 
rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch, 
chắng thê sai lâm, đây là căn bản của 
việc tu hành, là nên tảng của sự tu 
hành. Từ Tam Quy Y lại phát tâm trì 
giới, ĐIỚI luật, quả nhiên ngày nay 
chúng ta đã đem ngũ giới thập thiện 
làm được rôi, thì quyết định được 
vãng sanh, những giới điều khác thì 
khó chắng dễ dàng, chỉ cần đem ngũ 
giới thập thiện làm cho tốt là được tôi. 
Cho nên hôm nay, cho dù đã xuất 
gia Hoăng Nhất đại sư nói rất hay, 
trong quyền Giảng Diễn Ký có vài 
trang diễn văn, là trước kia ở tại Mân 
Nam Phật Học Viện, giảng tại Hạ 
Môn. Ngài nói Trung Hoa sau thời 
Nam Tống đã không còn những vị tỳ- 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kheo chân chánh nữa, chúng ta thọ 
những giới này chỉ là hình thức “hữu 
danh vô thực”, điêu này tự mình phải 
biết rõ. Cho nên Ngẫu Ích đại sư là 
người nghiên cứu giới luật, một đời 
Ngài chỉ tự xưng là Bồ Tát Giới Sa DỊ, 
Ngài chăng dám xưng là Tỳ Kheo, chỉ 
xưng Bồ Tát Giới Sa Di. Đồ đệ của 
Ngài là Thành Thật pháp sư, Ngẫu 
Ích đại sư toàn tập là do học sinh của 
Ngài biên tập, xuất bản cho Ngài, 

người này đối với Phật pháp cũng có 
sự công hiễn rất lớn, nêu không có 
người này, trứ tác của Ngẫu Ích đại sư 
chắng cách chi lưu truyền đên hậu thê 
được, do người này giúp Ngài lưu 
thông. Bởi vì thây tự xưng Sa Di, nên 
phân đệ tử không dám xưng là Sa Di, 
vậy phải xưng thế nào? Xuất Gia Ưu 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bà Tắc. Thành Thật pháp sư là người 
đâu tiên tự xưng là Xuất Gia Ưu Bà 
Tắc. Vào đầu năm Dân Quốc, Hoăng 
Nhất đại sư cũng tự xưng như vậy, là 
Xuất Gia Ưu Bà Tặc đây là sự thật. 
Cho nên người xuất gia chúng ta có 
thể đem Ngũ Giới Thập Thiện làm tốt, 
làm một vị Xuât Gia Ưu Bà Tắc, danh 
xưng và thực tê phù hợp, đây cũng 
quyết định được sanh về Tịnh Độ. 
Cho nên, không phạm oai nghi, giữ lễ 
tiết và giữ quy củ, làm người một 
cách quy củ, vậy thì là đúng và đây là 
phước thứ hai. 

c- Phước thứ ba là Đại Thừa Bồ 
Tát chỗ tu “Phát Bồ Đề tâm, thâm tín 
nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến 
tân hành giả”. “Phát Bộ Đề tâm” này 
là chân chánh giác ngộ, chân chánh 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiểu rõ chân tướng của vũ trụ và nhân 
sinh. “Thâm tín nhân quả”, chuyên 
môn chỉ niệm Phật là nhân thành Phật 
là quả, quyết định tin niệm Phật thành 
Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát chỗ nói: 
“Ức Phật niệm Phật, hiện tiên đương 
lai, tất định kiên Phật; bất giả phương 
tiện, tự đặc tâm khai”, chúng ta đôi 
với việc này một tơ hào cũng chăng 
hoài nghi, đây gọi là thâm tín nhân 
quả. “Đọc tụng Đại Thừa”, chúng ta 
mỗi ngày tụng Đại Thừa Vô Lượng 
Thọ Kinh, chúng ta một đời đem hết 
hình hài thọ mạng đề phụng hành, thọ 
trì phụng hành, chúng ta phải đọc cho 
thật thuộc, phải hiểu rõ ràng những 
đạo lý được giảng bên trong, nhất 
định phải đem nó ứng dụng vào trong 
cuộc sông hăng ngày xử sự, đôi người, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tiếp vật, đều tuân theo lời giáo huấn 
của Phật. “Khuyến tấn hành giả”, 
chúng ta tự mình y theo phương pháp 
này tu hành, chúng ta có nghĩa vụ, có 
trách nhiệm để đi tuyên dương, 
khuyến dẫn đại chúng tu học pháp 
môn này, khiến tất cả đại chúng đều 
có được lợi ích thù thăng nhất của 
Phật pháp, đây là Tam Phước. 

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Phật phải ghi nhớ rất thuộc, rât rõ 
ràng, rât minh bạch, trong sinh hoạt 
thường ngày của chúng ta nhất định 
phải tuân theo, đây là căn bản của 
phước điển. Con người chăng thê rời 
xa xã hội để sinh tôn, nói một cách 
khác, con người không thể xa rời 
nhân quân, con người là phải phụng 
sự hoạt động của xã hội, phải sông 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Cuộc sông tập thể. Do đó Phật dạy 
chúng ta sông chung phải tu Lục Hòa, 
Lục Hòa cũng là giới điều căn bản 
của chúng ta tức là phải tu Lục Hòa 
Kính. Trong Lục Hòa, điều thứ nhất 
là “Kiến Hòa Đông Giải” tức là hiện 
nay thế gian chỗ gọi là kiễn lập cộng 
thức, xây dựng ý thức chung. Cách 
nghĩ, cách nhìn của chúng ta phải kê 
cận, phải tương đông, như thê mới có 
thể hòa mục sống chung với nhau. Sự 
giáo hóa của các bậc Thánh Hiên của 
thế, xuất thế gian chăng có chi khác, 
thật tại mà nói, là giúp chúng ta kiến 
lập cộng thức. Như thế xã hội mới có 
thể hòa hài, thê giới mới có thể đại 
đồng. 

Điêu thứ hai “Giới Hòa Đông Tu”, 
Giới là thủ pháp, Phật ban cho chúng 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta giáo giới quý vị phải tuân thủ. Pháp 
luật của một quốc gia, phong tục tập 
quán của xã hội, quan niệm đạo đức, 
mỗi điều đều phải tuân thủ, đây là 
Giới Hòa Đông Tu. Nuôi dưỡng một 
tinh thân thủ pháp, thủ quy củ, như 
vậy sẽ khiên kiến giải tương đồng, tư 
tưởng rất kê cận, người người đêu có 
thể thủ pháp, sau đó mới có thê thật 
sự làm đến “Thân Đông Trụ”, “Khẩu 
Vô Tranh”, “Y Đông Duyệt”, mọi 
người sông chung một nơi một cách 
hoan hỷ, như vậy mới là hạnh phúc 
vui vẻ. Điều sau cùng, “Lợi Hòa 
Đông Quân”; Lợi Hòa Đông Quân, ý 
nói mức sinh hoạt của chúng ta phải 
kê cận, giàu nghèo chăng thể có 
khoảng cách quá lớn, khoảng cách sai 
biệt quá lớn sẽ dẫn đến sự động loạn 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong xã hội. Cũng tức là nói, người 
giàu sang chịu bố thí, giàu phải chịu 
bố thí, phải biết bố thí, đây là tu 
phước. Kẻ bân tiện mà biết tu phước 
thì xã hội này sẽ hòa hài, quốc gia sẽ 
thái bình chăng thể có động loạn, đây 
là nhân tô vô cùng quan trọng. Người 
người đều giữ được Lục Hòa, cỗ nhân 
Trung Hoa thường nói: “Gia hòa vạn 
sự hưng”, gia đình phải hòa mục, tuân 
thủ lời giáo huân của Phật thì gia đình 
quý vị sẽ được hòa. Tự viện, đạo 
tràng, tứ chúng của chúng ta cũng có 
thể hòa mục thì đạo tràng này sẽ hưng 
vượng. Còn quý vị làm ăn, công ty 
hãng xưởng, chủ nhân với công nhân 
có thể tu Lục Hòa Kính thì hãng của 
quý vị mới hưng thịnh, sự nghiệp của 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quý vị mới thuận lợi, mới được thành 
công. 

Cho nên Lục Hòa từ ở một gia 
đình cho đến công ty, đến xã hội, đến 
quốc gia, thậm chí đến cả thế giới, 
người người đêu có thể tu Lục Hòa 
Kính thì thế giới này sẽ hòa bình và 
tự nhiên đại động. Vậy do đây có thê 
biết, sự chỉ dạy của Phật chắng phải là 
nói huyện nói diệu, nó là chân chân 
thật thật mang đến hạnh phúc cho 
chúng ta, thật sự vì chúng ta giải 
quyết được nhiêu mối khốn nhiễu, 
nhiêu sự tranh luận. Nó đích thật có 
thể giúp chúng ta giải quyết, từ trên 
nên tảng này để xây dựng Phật pháp 
tức là Tam Học, Lục Độ, Thập Đại 
Nguyện Vương. Chúng ta từ nơi năm 
khoa mục này, từ trong cương lĩnh 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đơn giản này hết lòng học tập sẽ được 
lợi ích thù thắng không gì sánh bằng. 
Cũng chính là trong bộ Đại Kinh có 
nói: “Một là tật cả, tất cả là Một”, cho 
nên pháp môn này là toàn thể Phật 
pháp, pháp môn này là sự lợi ích của 
toàn thể, sự lợi ích rốt ráo viên mãn 
thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết 
được tam khô. 


Kinh văn: “Thăng quán đánh 
øiai, thọ Bồ Đề ký”. 


Phân trước đã thưa cùng quý vị, 
trong bộ kinh này bao gôm hết tất cả 
pháp môn, vô lượng pháp môn, hai 
câu nói này tức là Mật Tông, mà 
người thời nay rất quen thuộc. Quán 
đánh là cách tu trong Mật Tông, cách 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tu học của Mật Tông trong Phật pháp 
là thuộc vê Phật pháp cao cấp, điều 
này quý vị nên hiểu. Nêu dùng trường 
học của thời nay làm thí dụ, Mật 
Tông là viện nghiên cứu, là sở nghiên 
cứu, đây là Phật pháp cao cấp. 

Quán là nghĩa từ bị gia trì, Đảnh 
là pháp môn tôi cao, Đảnh pháp 
chắng có gì cao hơn nữa, Phật đại từ 
đại bi đem pháp môn tối cao truyền 
thọ cho quý vị, đây gọi là quán đảnh. 
Cho nên xin quý vị chớ hiểu lâm là vị 
thượng sư lây một tí nước rưới lên 
đâu quý vị đó gọi là quán đảnh, quán 
đảnh như vậy, quý vị mỗi ngảy trong 
lúc đi tăm, cách quán này còn thoải 
mái hơn, điêu này phải biết. Chân 
chánh quán đảnh là Phật đem pháp 
môn tối cao đệ nhất truyền thọ cho 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị thì đây mới là quán đảnh, trên 
mặt hình thức thì sự quán đảnh này là 
nghi thức, nghi thức chắng quan trọng, 
thực chất mới quan trọng. Vậy bây 
giờ chúng ta đã hiểu rõ rồi, bộ kinh 
này trong tất cả kinh điển của đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật là đỉnh điểm 
chí cao vô thượng, chúng ta được bộ 
kinh này tức là Phật đã vì chúng ta 
quán đảnh. Chúng ta đem bộ kinh này 
từ đầu đến cuối tụng qua một lân, 
chắng những là Thích Ca Mâu Ni 
Phật vì chúng ta quán đảnh, A DI Đà 
Phật vì chúng ta quán đảnh, mà thập 
phương tam thế nhất thiết chư Phật 
Như Lai quản đảnh cho chúng ta một 
lân, tụng hai lần thì quán đảnh hai lân, 
tụng ba lần thì được quán đảnh ba lân, 
vị thượng sư nào đó chăng thể sánh 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

băng, hà tất phải đi tìm những thứ 
phiên phức ây? Tự mình ở nhà nhưng 
vẫn được nhất thiết chư Phật Như Lai 
đã quán đảnh cho quý vị, rôi quý vị 
phải tự biết, phải hiểu rõ ý nghĩa là 
như vậy quyết định không thể hiểu 
lâm. 

Cận đại có Hoàng Niệm Tổ lão cư 
sĩ, Ngài đã từng học qua Mật Tông, 
trong Mật pháp Ngài cũng đạt được 
trình độ khả cao, Ngài là Kim Cang A 
Xà Lê, quý vị xem, chú giải của Ngài 
trong kinh Vô Lượng Thọ Chú Giải 
có giải thích đoạn này, Ngài giảng rất 
rõ ràng, giảng rất minh bạch, Ngài 
chắng lừa dối người, Ngài đã nói như 
vậy. “Thọ Bộ Để ký”, bộ kinh này 
trong phân cuối, có thể nói là Phật đã 
vì chúng ta phô biến thọ ký, rôi nói rõ 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Sa Bà thế giới chúng sanh niệm Phật 
tương lai đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, tại Tây Phương Cực Lạc thế 
giới thành tựu rồi sau đó đến những 
thế giới khác để thị hiện thành Phật 
độ hóa chúng sanh, đều gọi là Diệu 
Âm Như Lai, như vậy thi Phật đã thọ 
ký cho chúng ta ngay trong bộ kinh 
này TÔI. 

Cho nên lần đâu tiên chúng tôi 
giảng kinh Vô Lượng Thọ tại Tân G1a 
Ba, có một hôm làm lễ Quy Y mà số 
đông tu quy y hình như có hơn hai 
trăm bảy người, cho nên chắng kịp 
đặt pháp danh. Tôi liên nghĩ đến trong 
kinh đã thọ ký cho chúng ta thì tương 
lai chúng ta đều là Diệu Âm Như Lai, 
hiện giờ tất cả đều là Diệu Âm cư sĩ, 
cho nên chúng tôi dùng Diệu Âm làm 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp danh, điều này rât hay và rất 
thân thiết. Tên của chúng ta ở trong 
kinh Vô Lượng Thọ vậy là Phật đã 
thọ ký cho chúng ta; bây giờ là Diệu 
Âm cư sĩ, tương lai là Diệu Âm Như 
Lai, quý vị xem cách này thân thiết 
biết mấy, đây là thọ Bộ Đề ký. Cho 
nên chúng ta thọ kỳ Tam Quy, dùng 
pháp danh Diệu Âm là từ chỗ này mà 
có, là từ nơi kinh Võ Lượng Thọ mà 
có, Phật đã thọ ký cho chúng ta, như 
thế còn sai được sao? Cho nên pháp 
danh này là do Phật đặt chắng phải do 
tôi đặt, là do Phật đặt. 


Kinh văn: “Vị giáo Bồ Tát, tác 
A Xà Lê, thường tập tương ưng, vô 
biên chư hạnh. Thành thục Bồ Tát, 
vô biên thiện căn”. 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây cũng là một đoạn nhỏ, tất cả 
đều thuộc trong một đoạn chuyền 
pháp luân này, điều này quả thật vô 
cùng vô cùng hiểm có. Trong đoạn 
chuyên pháp luân có thê nói là Hiến, 
Mật, Tông Giáo đều nói đến cả, văn 
tự không nhiêu nhưng giảng rất viên 
mãn, khiên cho chúng ta khi xem đến 
thật đã sanh tâm hoan hỷ và thật sự 
tin bộ kinh này, nó là cô đọng của tất 
cả kinh điển, pháp môn này là tổng 
cương lĩnh của tất cả pháp môn. 
“Nhất tu, nhất thiết tu” thì tâm này 
mới thật sự an ổn, chắng còn hoài 
nghi nữa. “A Xà Lê” cũng là lỗi xưng 
hô trong Mật Tông, trong Hiện Tông 
chúng ta thường đều xưng Pháp Sư, 
trong Mật Tông thường xưng A Xà 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Lê. Thật tại mà nói Hiếển-Mật đều 
thông dụng nhưng hiện nay trong Mật 
Tông có thói quen xưng là A Xà Lê, 
trong Hiễn Tông thì xưng Pháp Sư. 
Đây là Phạn ngữ, ý nghĩa của nó là 
Quỹ Phạm Sư, tức là ngôn hành của 
họ có thể làm mẫu mực cho chúng ta, 
có thê làm mô phạm cho chúng ta thì 
xưng là A Xà Lê. 

“Thường tập tương ưng, vô biên 
chư hạnh”, câu nói này vô cùng quan 
trọng, chữ Thường là không gián 
đoạn, Tập là học tập, phải có tâm 
hạnh tương ưng với Phật pháp. Phật, 
Bỏ Tát mang cái tâm như thế nào thì 
tâm của chúng ta phải giống như Phật, 
Bỏ Tát; nguyện của chúng ta phải 
giỗng như Phật, Bồ Tát; ngôn ngữ 
hành vi cũng giông như Phật, Bỏ Tát, 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì đây tức là tương ưng vô biên chư 
hạnh. Vậy có lẽ quý vị sẽ hỏi: “Tôi 
hiện giờ đang làm ăn buôn bán, tôi đi 
làm một ngành nghê nào đó, vậy có 
cách nào cho tôi tu?” Có, đều có 
khuôn mẫu. Kinh Hoa Nghiêm, Thiện 
Tài đồng tử năm mươi ba tham vẫn, 
năm mươi ba vị thiện tri thức đó đại 
biểu cho nam, nữ, ø1à, trẻ, các ngành 
các nghê, quý vị hãy xem quý vị đang 
theo ngành nghệ nào, hãy tìm xem vị 
Bồ Tát nào giống với ngành nghê của 
quý vị thi theo học họ. 

Học thê nào là đúng? Giáo pháp 
của Phật rất viên mãn cho nên năm 
mươi ba tham vẫn, thật tại mà nói, tức 
là sự triển khai của bốn câu này, tức 
là cách thuyết minh tường tận của bôn 
câu này. Cho nên thuyết minh tường 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tận là trong Tứ Thập Hoa Nghiêm 
bốn mươi quyên, ở chỗ này của chúng 
ta tức là “Vị giáo Bồ Tát, tác A Xà Lê, 
thường tập tương ưng, vô biên chư 
hạnh. Thành thục Bồ Tát, vô biên 
thiện căn”, mây câu này đã đem toàn 
bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm nói ra hết cả, 
đây tức là tông cương lĩnh của năm 
mươi ba tham vẫn. Mục đích của giáo 
học tức là thành thục võ biên thiện 
căn của Bồ Tát, thiện căn của Bồ Tát 
viên mãn, vậy thì thành Phật rôi. Hôm 
nay thì giờ đã đến, chúng tôi chỉ xin 
giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 4 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 5 


Xin lật quyền kinh, trang thứ năm, 
dòng thứ nhât, bắt đầu xem từ câu 
CUÔI. 


Kinh văn: “Võ lượng chư Phật, 
hàm cộng hộ niệm. Chư Phật sát 
trunø, øiai năng thị hiện. Thí thiện 
huyễn sư, hiện chúng dị tướng, ư bỉ 
tướng trung, thật vô khả đắc. Thử 
chư Bồ Tát, diệc phục như thị”. 


Đến đây là một đoạn nhỏ, phân 
trước chỗ giảng đó là các vị Đại Bồ 
Tát dự hội, đều là Bồ Tát hóa thân thị 
hiện của Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, do đó trí tuệ, đức năng của họ 
đều là chắng có cùng tận. Tuy là Đại 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bồ Tát thị hiện, trong đó có nhiều chỗ 
đáng cho chúng ta học tập, cho chúng 
ta rất nhiêu khải thị, chúng ta cần phải 
hết lòng nỗ lực đề học theo. Như vậy 
cũng chăc chắn sẽ được chư Phật hộ 
niệm, mặc dù đây là sơ phát tâm. Sơ 
phát tâm mà phát được cái tâm như 
vậy, thật tại chăng phải là dễ dàng. 
Đúng như trong kinh Thê Tôn nói với 
chúng ta, đây là từ vô lượng kiếp đến 
nay thiện căn, phước đức đến lúc này 
đã thành thục, cho nên mới gặp được 
nhân duyên thù thăng như vậy, có thê 
phát tâm chân chánh, nguyện thiết, 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nhất 
định cũng được chư Phật Như Lai hộ 
niệm. 

Tám câu dưới đây nói về trí đức, 
“diệu trí thành hạnh, chư Phật sát 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trung”, do đây có thê biết sự thù thắng 
của việc vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thê giới. Chư Phật chăng có nói 
những Phật sát nào quý vị không thê 
đến đó để hóa thân thị hiện, không có. 
Nêu đã chắng có, vậy tức là nói tận 
hư không biến pháp giới tất cả chư 
Phật sát độ, thật sự sanh về Tây 
Phương Cực Lạc thê giới thì tất cả 
Phật sát này đêu có phân, đúng như 
lời của người xưa nói: “Nhất sanh, 
nhất thiết sanh”, cùng các Phật độ 
khác chăng giống nhau. Thí dụ chúng 
ta nói vê Di Lặc Tịnh Độ sanh về Đâu 
Suất Thiên, sanh đến Di Lặc Tịnh Độ 
thì không được tiện lợi như vậy, 
muốn đến những Phật sát khác thì 
chắng dễ dàng rất khó rời khỏi Đâu 
Suất. Duy chỉ có Tây Phương Cực 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thế giới, đây là mặc tình đi du 
ngoạn ngăm cảnh, tham học thập 
phương chư Phật thế giới, điêu này đã 
hiển thị sự thù thăng chắng gì sánh 
băng. 

“G1a1 năng thị hiện”, đương nhiên 
được Phật lực gia trì, bốn mươi tám 
nguyện của Bồn Sư A Di Đà Phật, oai 
thân gia trì của bôn nguyện này. Đây 
là trong kinh chúng ta đọc thây được, 
chúng ta nếu có thể liên tưởng đến 
cũng được sự gia trì của tất cả chư 
Phật Như Lai, vì sao thế? Trong kinh 
A Di Đà chúng ta niệm đến sáu 
phương chư Phật, trong kinh Vô 
Lượng Thọ tuy chăng có nói cặn kẻ 
nhưng cũng đã nói đến thập phương 
chư Phật, điều này tức đã nói rõ răng 
tật cả chư Phật đều sẽ gia trì cho 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta. Còn “gl1aI năng thị hiện” là 
tùy loại mà hóa thân, kỳ thật như 
chúng ta khi vãng sanh đến Cực Lạc 
thế giới, đây là phàm phu một phẩm 
phiên não cũng chưa đoạn, là mang 
theo nghiệp mà đi, tuy nhiên đến nơi 
Tây Phương Cực Lạc thê giới thì trí 
tuệ, thân thông, năng lực của chúng ta 
cùng với Quán Thê Âm Bỏ Tát cũng 
gân như nhau. Quán Âm là Đăng 
Giác Bộ Tát, năng lực của chúng ta 
cùng Ngài không xa cách lắm, quý vị 
xem trong phẩm Phố Môn Ba Mươi 
Hai Tướng, chúng ta đến nơi đó tôi 
người người đều có được bản lãnh 
này, đêu có thê dùng ba mươi hai ứng 
thân đi thăm viễng chư Phật sát độ. 
Ưu tiên này, đến đâu mới có thê tìm 
được? Chúng ta nhất định phải hiểu 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rõ, ngoại trừ pháp môn này ra chắng 
thể tìm ra ở đâu được nữa. 

Hôm qua một đoạn chúng ta đọc 
đó, đoạn này chưa giảng xong Bát 
Tướng Thành Đạo tức là tùy loại hóa 
thân, trong ba mươi hai tướng ứng 
thân cử ra một thí dụ, phân dưới này 
là thí dụ. Thí dụ như thiện ảo sư “thí 
thiện huyễn sư”, thiện ảo sư này tức 
là chúng ta thường gọi là nhà ảo thuật, 
làm trò ảo thuật. Ở bên đó đến mười 
phương thê giới ứng hóa tham học 
cũng như nhà ảo thuật, ảo thuật thì dễ 
dàng như thê, thật sự có thể theo \ 
muốn mà biến hóa. “Hiện chúng dị 
tướng”, Chúng là nhiêu, là thân phận 
khác nhau và hình dáng khác nhau, 
đây là nói trên mặt sự tướng. Tuy thị 
hiện như vậy, chúng ta sẽ lo lắng khi 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đến những thê giới khác để độ sanh, 
có thê thoái chuyển hay không? Đích 
thật là điều mà chúng ta rất lo lăng 
chỉ sợ là bị thoái chuyển, điều này 
chúng ta có thê yên tâm vì đã có A Di 
Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến 
chúng ta vĩnh viễn chăng thể thoái 
chuyền. cũng giỗng như ở Cực Lạc thê 
giới chăng khác. Viên chứng Tam Bất 
Thoái, đây là Phật lực gia trì, là đạo lý 
gì vậy? 

Phía dưới nói: “U bỉ tướng trung, 
thật vô khả đắc”, Phật dùng sự lý 
chân thật này để gia trì những Bồ Tát 
này, khiên cho những vị Bồ Tát này 
trong chư Phật sát độ đêu biết được. 
“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư 
vọng”, Phật trong kinh Kim Cang đã 
vì chúng ta nói như vậy, trong Viên 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ciác Kinh nói lại càng hay “Tri 
huyễn tức Giác”, chúng ta biết tất cả 
pháp đêu là huyền hóa đây tức là giác 
rôi, giác thì chăng mê, không mê tức 
là không thoái chuyển. Sự thoái 
chuyên này là mê rôi mới thoái, người 
giác ngộ sẽ chăng thoái chuyến, cho 
nên trong này có lý và có sự. “Thử 
chư Bồ Tát, diệc phục như thị”, 
những vị Bồ Tát này tức là những vị ở 
Tây Phương Cực Lạc thê giới cùng 
với những vị Bồ Tát tham dự pháp 
hội, đêu là viên mãn đây đủ Quyên- 
Thật hai trí cùng với chỗ nói ở đây 
hoàn toàn giống nhau. Xin xem tiếp 
đoạn kinh văn phía dưới. 


Kinh văn: “Thông chư pháp 
tảnh, đạt chúng sanh tướng”. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật giáo hóa chúng sanh, chúng 
ta thường nghe nói đến giảng kinh 
thuyết pháp, những øì giảng đó nhất 
định là phải khế cơ khế lý. “Thông 
chư pháp tánh”, tức là khê lý tuyệt đối 
chắng thể nói sai, câu này, thực tế mà 
nói, tức là minh tâm kiến tánh trong 
Thiên Tông chỗ nói, Thông là thông 
đạt vô ngại, Đạt là đạt đến, quyết định 
chắng có chướng ngại. Câu thứ hai là 
khế cơ, đối với căn tánh của chúng 
sanh cũng hiểu rõ, cũng thông đạt 
“đạt chúng sanh tướng”, vì vậy cho 
nên giáo hóa chúng sanh phải khế cơ 
khế lý, có thể khiến tât cả chúng sanh 
người người đêu được lợi ích chân 
thật. Phần dưới đây là đem những 
phương thức giáo học chỉ dạy sơ lược 
cho chúng ta, thứ nhất: 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Cúng dường chư 
Phật”. 


Đây là từ căn bản tu. Phân trước 
đã nói qua với quý vị, chúng ta học 
Phật phải từ Tam Phước hạ thủ, phải 
từ “hiệu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư 
trưởng” bắt đâu làm. Quý vị xem Bồ 
Tát dạy cho chúng ta “cúng dường 
chư Phật”, đây tức là hiểu kính Phật, 
Bỏ Tát, không chỉ là nói mà các Ngài 
còn làm cho chúng ta xem. Thê Tôn, 
sau khi xuất gia thành Phật, khi cơ 
duyên đã chín muôi Ngài đặc biệt lên 
cõi trời Đao Lợi vì mẫu thân thuyết 
pháp, độ mẫu thân của Ngài là tận 
hiểu. Chúng ta đọc trong truyện ký 
khi Phật ra đời, Ma Da phu nhân sau 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khi sanh Phật ra, liền sanh lên trời 
Đao Lợi. Theo cái nhìn của người thế 
tục, chúng ta cho răng Thích Ca Mâu 
Ni Phật mệnh không tốt, quý vị xem, 
vừa sanh ra là mẹ chết liên, đây là cái 
nhìn của người thế tục. Thực tế công 
đức của mẹ Ngài quá lớn, phải đến 
trời Đao Lợi để hưởng phước, cho 
nên Ngài là nhờ dì mẫu nuôi lớn, mẹ 
sanh ra Ngài ở trời Đao Lợi, Ngài 
phải đến Đao Lợi thiên cung vì mẫu 
thân thuyết pháp. “Thuyết pháp gì đây? 
Là ĐỊa lạng Bỏ Tát Bốn Nguyện 
Kinh, mọi người chúng ta thường đọc 
qua, kinh Địa Tạng là giảng tại Đao 
Lợi Thiên vì mẹ Ngài thuyết Hiếu 
Kính, kinh Địa Tạng là kinh báo hiểu 
trong nhà Phật vô cùng quan trọng, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cho thây Phật đã làm cái gương cho 
chúng ta xem. 


Kinh văn: “Khai đạo quân 
sanh”. 


Câu nói này tức là ngôn giáo, vì 
đại chúng giảng kinh thuyết pháp, nếu 
như những gì đã nói mà chính mình 
lại chăng làm được thì chắng thể 
khiến người khác tín phục. Người ta 
làm sao có thê tin được? Nhất định 
phải tự mình làm được, sau đó mới 
nói ra thì mọi người mới có thể tin, 
mới có thể tiếp nhận, mà còn hoan hỷ 
tín thọ nữa. Đây tức là ngôn giáo, 
nhất định phải lây thân giáo làm nên 
tảng, trước có thân hành, sau mới có 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ngôn giáo, cái thứ tự này chăng thê 
đảo ngược. 


Kinh văn: “Hóa hiện kỳ thân, 
do như điện quang”. 


Phật ứng hóa ở thế gian, nên dùng 
thân gì để độ thì Ngài liên hiện thân 
đó. Kỳ thật đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật lúc nào cũng ở thê gian, điều này 
nØưỜời thể gian chắng nhận biết được, 
đây là sự thật chăng phải giả. Trong 
lịch sử Trung Hoa chúng ta có ghi lại 
vào đời nhà Đường cuối đời Tùy đầu 
nhà Đường, Thiên Thai Tông Trí Giả 
đại sư tức là Thích Ca Mâu NI Phật 
hóa thân tái lai. Thế Tôn vào ba ngàn 
năm trước thị hiện ở Ấn Độ là ba 
mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, lúc 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
bấy giờ cơ duyên của mọi người đã 
thành thục, nên dùng thân Phật đề độ 
Ngài liên hiện thân Phật. Hơn một 
ngàn năm sau tại Trung Hoa, nên 
dùng thân phận tô sư để độ Ngài liên 
hiện thân phận tô sư xuất hiện, qUÝ VỊ 
xem, đây không phải là ba mươi hai 
tướng đó sao? Đây là những gì chúng 
ta biết được, còn những thứ không 
biết đến mới là nhiều, thân phận 
chắng hê lộ ra thì là quá nhiêu, thân 
phận hiển lộ thì không nhiêu, đây đều 
là chứng minh “Hóa hiện kỳ thân”. 
“Do như điện quang”, câu này là 
thí dụ, điện quang tức là điện chớp, 
mây ngày nay trời mưa chúng ta đều 
thây điện chớp, điện chớp này rất hữu 
dụng, nó có tác dụng là nó không trụ, 
một sát-na thì chắng còn nữa, nó 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không trụ, thí dụ cho ý nghĩa này. 
Không trụ, thí dụ nói không trụ nghĩa 
là tướng độ hóa tất cả chúng sanh mà 
chắng chấp trước cái tướng độ hóa 
chúng sanh thì họ sẽ tự tại, phàm phu 
chúng ta sở dĩ chắng tự tại là vì chấp 
tướng, điều này rât là khó, châp tướng 
đây. Vậy điện quang, điểm thứ nhất 
nó nhanh chóng một sảt-na thì không 
còn nữa, rât nhanh chóng; điểm thứ 
hai là nó rât sáng, cái ánh sáng này 
mang ý nghĩa phá tối tăm; điểm thứ 
ba là nó không trụ và ý nghĩa thứ tư là 
nó chăng phân biệt. Cái này là thí dụ 
cho Phật, Bộ Tát thị hiện nơi thê gian 
cũng mang ý nghĩa như vậy, căn cơ 
chúng sanh chín muôi rôi chúng sanh 
có cảm Phật, Bồ Tát tật có ứng, căn 
cơ chúng sanh thành thục tức là có 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cảm tự nhiên sẽ có ứng, các Ngài sẽ 
đến ứng. 

Bởi thế cho nên chúng ta hiểu rõ 
được đạo lý này, biết rõ sự thật chân 
tướng nảy, nêu chúng ta muốn Phật, 
Bỏ Tát đến Tân Gia Ba này nhiều, 
thường trụ để hoăng pháp lợi sanh và 
chỉ dạy chúng ta thì chúng ta phải có 
cảm mới được. Cảm này là gì? Tâm 
phải chân thành, chúng ta muốn học 
Phật thì Phật, Bồ Tát tự nhiên sẽ đến 
ngay. Nếu như quý vị khẩu thị tâm 
phi, miệng thì nói học Phật mà trong 
tâm vẫn còn tham, sân, si, mạn thì 
Phật, Bồ Tát sẽ chắng đến; tâm chân 
thành muốn học Phật thì Phật, Bộ Tát 
sẽ đến. “Phật thị môn trung, bất xả 
nhất nhân” Phật, Bồ Tát nhất định sẽ 
đến. Cho nên hoàn toàn bằng vào cảm 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ứng của chúng ta, chúng ta không có 
cảm các Ngài chăng thể đến, cái cảm 
Ứng này cũng giống như chúng ta gõ 
cái khánh lớn vậy, cái khánh để ở đây, 
quý vị gõ thì nó mới kêu, quý vị 
không gõ thì nó chắng kêu. Gõ là cảm, 
tiêng kêu là ứng; chúng ta gõ càng 
mạnh, tiêng kêu của nó càng lớn thì 
âm thanh càng dài, là đạo lý như vậy. 
Phật, Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, một 
niệm không sanh, cho nên chúng sanh 
có cảm, các Ngài tât có ứng. 


Kinh văn: “Liệt ma kiên võng, 
giải chư triên phược”. 

Hai câu này cân phải nói qua một 
tí, đây là thí dụ. Liệt, cũng tức là 


nghĩa đem nó tiêu trừ. Ma kiên, Kiên 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là kiến giải, tất cả những kiến giải sai 
lâm, cách nhìn sai lầm, cách suy nghĩ 
sai lâm mang đến cho chúng ta vô 
lượng vô biên khổ nạn, đây gọi là ma 
kiến. Võng là thí dụ cho nhiêu, thí dụ 
nó phức tạp, những tư tưởng sai lầm 
của chúng ta quả thật nhiêu, vô cùng 
vô cùng phức tạp. Duy chỉ có Phật, 
Bỏ Tát chỉ dạy chúng ta, chúng ta mới 
có thể xa lìa những kiên giải tư tưởng 
sai lâm này, đây gọi là ma kiến võng. 
“Giải chư triển phược”, Triên phược 
là phiên não, Triên là quân trói, Trược 
là dùng dây thừng cột trói lại, như vậy 
thì tự do đã mất, đây là thí dụ. Trong 
kinh Phật có nói cho chúng ta bắt 
triền, tam phược, nói tóm lại đều là 
phiên não cả. Bát Triên này là gì? Kỳ 
thật những thứ này trong Phật Học Tự 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Điển và Giáo Thừa Pháp Sô đều có, ở 
đây chỉ nói sơ lược một tí, thứ nhất là 
Vô Tàm, thứ hai là Vô Quý, chúng ta 
thường nói Tàm Quý. Quý vị xem, 
vào đầu năm Dân Quốc có vị đại đức 
của Tịnh Tông chúng ta là ngài Ấn 
Quang lão pháp sư, Ngài có một biệt 
hiệu là Thường Tàm Quý Tăng, trong 
mười một thiện pháp có tàm quý, tàm 
quý này là thiện pháp. Cái gì gọi là 
Tàm? Tàm tức là tự mình làm chuyện 
sai quấy thì chính mình cảm thấy tất 
ây náy, tức là chúng ta thường nói 
lương tâm căn rứt, cho nên họ sẽ 
chắng làm chuyện sai quấy vì làm 
chuyện sai quấy tâm họ chăng an bị 
lương tâm cắn rứt, người này có 
lương tâm, Tàm là ý nghĩa như vậy. 
Còn Quý, Quý là lời phê bình của dư 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

luận bên ngoài, quý vị làm việc xâu 
xa có rất nhiêu người phê bình, quý vị 
nghe được rất là áy náy nên cũng 
chắng dám làm chuyện xâu nữa, đây 
tức là có Tàm có Quý. 

Nếu không có Tàm Quý thì vân 
để sẽ trở nên nghiêm trọng, thứ nhất 
là khi làm chuyện quấy họ chăng thấy 
trong lòng không vên, làm chuyện 
xâu xa mà tâm vẫn an dù bên ngoài 
phê bình họ cũng mặc, điêu này thì là 
vô phương cho nên cái vô tàm vô quý 
này là đại phiên não, đây là cái phiên 
não nghiêm trọng. Hai chữ này, thế 
xuất thế gian Thánh nhân đều tất coi 
trọng. Vào thời xưa ở Trung Hoa, ông 
Quảng Trọng đã từng nói, ông nói: 
“Lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy”. 
Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ bốn chữ này là 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


bốn điều cương kỷ của quốc 1a. Ị 
duy bất trương, quốc nại diệt vong”, 
quốc dân của một quốc gia không biết 
Lễ, chăng biết Nghĩa, không biết 
Liêm, hiện nay tham ô tức là không 
biết liêm, nêu không biết Sĩ, không 
biết Sĩ là gì? Tức là vô tàm vô quý thi 
quốc gia này. rất là nguy hiểm, quốc 
gia này rât dễ bị diệt vong. Cho nên 
nhà Nho thường nói với chúng ta “tri 
sĩ cận hỗ dũng”, biết sĩ nhục là kề cận 
với đũng, nêu chúng ta có thê biết sĩ, 
biết sĩ nhục, biết sai lâm thì người này 
có thể hạ quyết tâm dõng mãnh tinh 
tân, cho nên đây là một điều vô cùng 
quan trọng trong mục tu hành về mặt 
Đức. 

Xã hội này của chúng ta là một xã 
hội bệnh tật nghiêm trọng, xã hội này 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bệnh tật quá nhiêu rôi, muốn chữa căn 
bệnh này phải bắt đâu từ căn bệnh 
nào chữa đây? Tật bệnh quá nhiêu 
như vậy, quả thật nêu mỗi người đều 
có thê biết sĩ nhục, đều có thể có tâm 
tàm quý, thì chúng ta sẽ được cứu; 
chính mình được cứu và xã hội cũng 
được cứu, thậm chí quốc gia cũng 
được cứu. Cho thấy tàm quý và biết sĩ 
nhục này vô cùng vô cùng quan trọng. 
Trong Tứ Duy, đây là một điều tối 
quan trọng, có thê biết sĩ nhục tức tự 
nhiên biết thủ lễ, tự nhiên có thê tận 
nghĩa vụ, tự nhiên có thê liêm khiết, 
chữ Sĩ đây đích thật là vẫn đề trung 
tâm. Cho nên năm nay ở Houston Mỹ 
Quốc, có vài vị trưởng lão là lão cư sĩ 
tại gia, chúng tôi ngôi lại với nhau 
đàm luận về vấn đề này, cho nên tôi 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

CÓ Ý muôn thành lập một Học Xã Tri 
Sĩ, chúng tôi đến để đề xướng, đề 
xướng Tri Sĩ. Tôi vô cùng tán đông 
đây là một việc tốt, thật sự có thê cứu 
vãn thê đạo nhân tâm, hy vọng tương 
lai ở Tân Gia Ba chúng ta cũng có thể 
đây mạnh, khi thật sự có người hữu 
tâm thực hiện thì chúng ta đến đây 
mạnh vận động. 

Điêu thứ ba là Đỗ Ky, tâm đồ ky 
cũng là một trong tám cái triên phược, 
cũng là loại phiên não nghiêm trọng. 
Điêu thứ tư là Bỏn Xẻn, cái này với 
tham là một thứ, tham là tham cầu, 
bỏn xẻn là tự mình có, tiếc rẻ chắng 
dám cho người, tiếc rẻ chắng dám 
giúp người, bón xen tài, bón xén pháp, 
đây là bỏn xẻn. Điều thứ năm là Ác 
Tác, người thế gian chúng ta thường 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói chơi trò tinh nghịch phá phách, 
mặc dù chắng cố ý, tuy nhiên những 
sự tạo tác này không phải là thiện 
pháp, chắng phải thiện, những chuyện 
như vậy trong xã hội hiện nay rất 
nhiêu rất nhiều. Đem những việc làm 
ác này cho là một hiện tượng bình 
thường như vậy là nguy to, đâu biết 
răng ngôn ngữ tạo tác của chính mình 
gây ra ảnh hưởng phản diện tiêu cực 
đối với xã hội lớn biết chừng nào, là 
cái ảnh hưởng bất thiện. Thí dụ ngày 
nay chúng ta nhìn thấy báo chí, tạp 
chí, tivi, radio, thanh thiểu niên chúng 
ta suốt ngày cứ tiếp xúc những thứ 
này, tai và mặt tiêm nhiễm, dân dân 
đã trở thành thói quen, những ảnh 
hưởng chắng chính đáng này tạo 
thành sự tốn thương trên mặt tâm lý, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rât khó đem nó tu chỉnh trở lại chỗ 
gọi là “thiêu thành nhược thiên tánh”, 
từ nhỏ đã tập thành như vậy. 

Đây là nỗi lo âu sâu kín của toàn 
thể xã hội toàn thế giới, tuy nhiên 
những người biết được vân để này thì 
không nhiều, những người có cảm 
giác cũng chắng nhiêu. Trước đây tôi 
cũng từng nghe Phương Đông Mỹ 
tiên sinh có một lần nói chuyện với 
nhóm bạn bè của ông, có người xin 
thỉnh giáo với thây Phương. Lúc bấy 
giờ thế lực của Mỹ rất mạnh, chăng 
như hiện nay thế lực của Mỹ đã suy 
thoái, việc này là vào khoảng ba mươi 
năm về trước, là lời của Phương tiên 
sinh. Có người hỏi thầy Phương: “Mỹ 
có thể bị mất nước không?”, thầy 
Phương mỉm cười nói: “La Mã cũng 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bị mất, trong lịch sử phương Tây để 
quốc La Mã, thời gian được kéo dài 
lâu nhất, cuỗi cùng vẫn bị mất nước”, 

điều này nóÓI rõ chăng có bất cứ một 
quốc ø1a nào mà chăng bị diệt vong, 
chắng bị thay đổi triều đại. Họ tiếp 
tục hỏi: “Đã là có thể bị mất nước, 
vậy cái nhân tô mất nước thứ nhất là 
øì? Tại sao có thể mất nước?” Cái 
nhân tổ mất nước thứ nhất là øì? Câu 
trả lời của thầy Phương thật chắng ai 
có thể ngờ được, thây trả lời rất nhanh, 
cho thấy thây rất am hiểu chăng có 
một tí do dự, ông nói: “Đó là tivi, 
nước Mỹ sau này bị mắt nước là ở nơi 
chiếc máy tivi”. Ôi chaol Chúng ta 
nghĩ lại thây thật có lý, quý vị xem 
chiếc máy tIvi kia trong hai mươi bốn 
giờ đông hô, trẻ con từ sáng đến tôi 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ngôi trước tivi xem những thứ bắn 
thiu, những thứ ô nhiễm, như vậy thì 
làm sao được chứ? 

Lúc bấy giờ chính phủ Đài Loan 
đang đề xướng cuộc vận động phục 
hưng văn hóa, các viên chức của bộ 
Giáo Dục xin thỉnh giáo với thây 
Phương: “Việc vận động phục hưng 
văn hóa của chúng tôi, phải nên làm 
thế nào mới có hiệu quả?” Thây 
Phương đại khái ngưng khoảng năm 
phút, thái độ vô cùng nghiêm trọng, 
sau đó mới nói: “Có, phương pháp thì 
có”, người ta hỏi: “Phương pháp gì?”, 
thây nói: “Báo chí, tạp chí trên toàn 
quốc nhất luật đình bản, tivi radio tất 
cả hủy bỏ”. Người này lắc đầu nói: 
“Điều này làm không nổi”, thây nói: 
“Như vậy là hết cách rôi, những thứ 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này ngày ngày đang phá hoại đạo đức 
văn hóa truyền thông của Trung Hoa. 
Bao giờ còn những thứ này tôn tại, 
anh muốn phục hưng văn hóa thì 
không thể được”, đó là người ta thật 
sự có học vấn, thật sự nhìn ra chỗ 
xuất phát của bệnh căn. 

Chúng ta ngày nay những người 
niệm Phật, vì sao chắng được nhất 
tâm? Một ngày niệm Phật vài tiếng 
đồng hồ, nêu xem nửa tiếng hoặc một 
tiếng tivi thì hỏng hết cả, cho nên 
chúng ta là người niệm Phật, không 
thể xem tivi, chăng thể nghe radio, tốt 
hơn hết ngay đến báo chí cũng đừng 
nên xem. Quý vị lật tờ báo ra, tôi thì 
không hê xem báo chí, ở đây có 
những vị đông tu mỗi ngày đều mua 
báo, tôi thỉnh thoảng lật thử xem, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong đó hỗn loạn tùm lum, báo dây 
một đồng mà những øì thật sự có thê 
xem không được nửa trang, những 
thứ này thật có vân đề, đây đêu thuộc 
về ác tác. Cho nên trong tám phiên, 
quý vị xem điêu mục này chắng biết 
những thứ gì thuộc về ác tác, thì 
những thứ này đều là ác tác. Chúng ta 
muốn bảo vệ mình thì phải rời xa, quý 
vị muôn bảo hộ gia đình của quý vị 
thì phải bảo trẻ nhỏ rời xa nó, phải 
khiến trẻ nhỏ hiểu được. Chúng 
không biết vì sao những bạn nhỏ khác 
có thể xem mà mình chắng thê xem, 
chúng sẽ đem những lý do này để hỏi 
quý vị, quý vị phải trả lời được; để 
bảo vệ tâm thanh tịnh của chúng nó, 
điều này rất quan trọng. Tâm thanh 
tịnh có thể sanh trí tuệ là chân trí tuệ, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nếu bị những thứ này nhiễm ô, cho dù 
thông minh cũng là tà tri tà kiến. 

Điêu thứ sáu là Thùy Miên, ngủ 
nghỉ đương nhiên là quan trọng, quý 
vị ngủ được ngon thì tỉnh thân tất 
sung mãn nhưng chăng thể tham ngủ, 
ngủ nhiêu quá thì sẽ bị hôn trâm, ngủ 
nhiêu quá không tốt, cho nên đây 
cũng là một cái phiền não. Người 
tham ngủ, ngủ rất nhiều thì đây là 
phiên não. Kê tiếp nữa là Trạo Cử, 
trạo cử tức là tâm không an, tâm 
chắng thể định được, trong tâm rât 
loạn, đây thuộc về trạo cử. Hôn trầm 
tức là tỉnh thân không phân chấn 
được, đặc biệt là trong lúc niệm Phật, 
quý vị xem, lúc chúng ta làm Phật 
Thất rất thường thấy, trong lúc niệm 
Phật vừa ngôi xuống chỉ tịnh là ngủ 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

liền, ngủ gục ngay, có những người 
công phu khá hơn là lúc đi nhiễu Phật 
đều ngủ gục, họ cũng có thể vừa ngủ 
vừa nhiễu Phật thì đây là hôn trầm, là 
hiện tượng của hôn trầm, điêu này 
quý vị phải biết đó chắng phải là công 
phu mà là hiện tượng hôn trâm, chúng 
ta phải hiểu rõ. 

Tám thứ này gọi là Triên còn chữ 
Phược, thực tế mà nói, là tam độc 
phiên não, tham, sân, si chúng ta có 
những thứ này thì quý vị làm sao 
được tự tại? “Giải chư triển phược”, 
đem những triên phược này giải trừ là 
tốt ngay. 


Kinh văn: “Viễn siêu Thanh 
Văn, Bích Chỉ Phật địa”. 


Tập 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Những người như các đệ tử của 
Thế Tôn, thường tùy chúng là một 
ngàn hai trăm năm mươi người, thân 
phận biểu hiện là Thanh Văn tức là 
Tiểu Thừa A La Hán, là những thân 
phận này. Trên thực tế họ là Bô Tát, 
là chúng Đại Bồ Tát thị hiện, không 
những là Bô Tát mà bên trong còn có 
Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, 
họ đều là cô Phật tái lai tức là chăng 
phải Bồ Tát, cỗ Phật tái lai thị hiện 
làm đệ tử của Thích Ca Mâu NI Phật. 
Cũng như hát tuông vậy, Thích Ca 
Mâu NI Phật đóng vai chánh còn họ 
đóng vai phụ, phía sau sân khẩu có lẽ 
người đóng vai phụ lại là thầy của vai 
chánh, đều không nhất định. Cho nên 
trước sân khẩu là hình dáng như vậy, 
còn hình dáng đàng sau chúng ta 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không hiểu được, cho nên trong nhóm 
đệ tử có rât nhiều vị là cổ Phật tái lai, 
bởi thể họ “viễn siêu Thanh Văn, 
Bích Chi Phật địa”, cầu nói này là 
đem cái thân phận phía sau hậu 
trường thô lộ ra một chút cho chúng 
ta biết, khiến chúng ta phải biết thật 
sự cung kính chăng được xem thường, 
đây là cô Phật, Đại Bô Tát tái lai. 


Kinh văn: “Nhập Không, Vô 
Tướng, Vô Nguyện pháp môn. 
Thiện lập phương tiện, hiển thị tam 
thừa”. 


Không, Vô Tướng, Vô Nguyện, 
Đại Tiêu Thừa đều có, đây gọi là tam 
giải pháp môn. Đây là nghĩa gì? Ba 
phương pháp này có thể chứng đạo, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể chứng quả, là ba cái cửa này, 
thực tê mà nói, ba cửa này là thông 
đạt vô ngại. Dùng ba cửa này để làm 
thí dụ các pháp Thật Tướng chứng 
đắc được, cũng tức là nói Chân Như 
bản tánh chứng đắc mà tục ngữ chúng 
ta gọi là thành Phật rôi, cho nên thành 
Phật tức là chứng được Chân Như bản 
tảnh cũng tức là chứng được chư pháp 
Thật Tướng, đây là ý nghĩa này, cho 
thây ba phương pháp này rất là quan 
trọng. Tuy nhiên, ba phương pháp này 
đêu không dễ “thông đô pháp môn”, 
tám vạn bôn ngàn pháp môn đều đi từ 
ba cửa này mà vào? Như vậy tương 
lai chúng ta chứng quả thành Phật, có 
phải đi vào ba cửa này không? Vẫn 
phải đi theo ba cửa này. Tuy nhiên, 
chúng ta có phương pháp thủ xảo là 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta đến Cực Lạc thê ĐIỚI tYƯỚC; 
A Di Đà Phật dẫn chúng ta đi thì là dễ 
dàng, tự mình đi thì quá khó quá khó, 
sự lợi lạc là ở chỗ này, chúng ta nên 
biết điều này. 

Như vậy nếu từ cửa Không mà 
vào. Cửa Không mà vào phải là chắng 
thây tướng Không, Thiên Tông Trung 
Hoa và Pháp Tướng Tông là đi từ cửa 
này mà vào. Tuy nhiên là phải chăng 
thây tướng Không, nếu như còn thấy 
tướng Không thì họ đã chấp vào 
Không, họ chắng thể vào được, cách 
này rât khó rất khó. Thiên Tông, Lục 
Tổ Đàn Kinh, quý vị nên đọc kỹ 
lưỡng, Kim Cang kinh, Bát Nhã Tâm 
Kinh đều có quan hệ mật thiết với 
Đàn Kinh, đêu từ cửa Không mà vào. 
Chúng ta ngày ngày đều đọc chẳng 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thành vân đề nhưng không vào được, 
dù niệm cách nào cũng không vào 
được, vậy thì nêu chắng vào được thì 
đi từ cửa thứ hai là Vô Tướng, có 
cùng một đạo lý. Nêu như đã chấp 
vào Vô Tướng, vẫn không thể vào 
được, vậy thì cửa này chắng còn 
phương cách chi nữa. Vậy thì đi từ 
cửa thứ ba là Vô Nguyện, Nguyện 
cũng là tạo tác. Từ nơi cửa này, nói 
một cách khác, không có bất cứ sự tạo 
tác mà chắng khởi tâm động niệm; 
chỗ này quý vị phải ghi nhớ nguyên 
tắc của nó giống như phía trên. Giả 
như chúng ta có chấp trước thì sao? 
Thì cửa này vẫn chăng thể vào được. 
Khi nghe nói vô nguyện, vô tác; được 
rôi, ta chắng có nguyện gì hết cũng 
không có tạo tác gì cả, như vậy quý vị 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thê vào được không? Không được. 
Vậy là đã giải sai nghĩa của Như Lai, 
sự tạo tác này là khởi tâm động niệm, 
chắng phải bảo quý vị thân chắng tạo 
tác, thân chắng tạo tác thử hỏi quý vị 
có phải ăn cơm không? Ăn cơm là tạo 
tác. Quý vị ngủ cũng là tạo tác, đi 
đường cũng là tạo tác, ngôi trên ghế 
vẫn là tạo tác, làm sao không tạo tác 
được? 

Trong tâm dù làm bất cứ việc gì 
mà không khởi tâm, không động niệm, 
không phân biệt, không chấp trước đó 
gọi là không tạo tác, cho thây điêu 
này cũng chăng phải là điều mà 
chúng ta có thể làm được. Cho nên 
suy đi nghĩ lại, tám vạn bốn ngàn 
pháp môn thì cũng rât hay đó, riêng 
đôi với tôi không chọn được cửa nào 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cả; tám vạn bốn ngàn pháp môn, cửa 
nào tôi cũng không vào được. May 
thay có pháp môn Niệm Phật, cửa này 
thì được, nghĩ lại cửa này mình có thê 
được, còn có thể từ cửa này mà vào, 
đó gọi là Lão Thật Niệm Phật. Như 
thế, điều mà trong kinh này nói tức là 
bộ kinh này của chúng ta bao hàm hết 
tất cả pháp môn, đúng là “nhất tu nhất 
thiết tu”. Đây là nói về hiện tượng tu 
chứng của chư vị Bồ Tát, biết được 
Tánh không, Tướng giả; do đó, nên 
trong tất cả pháp đều có thể viễn ly 
VỚHS tưởng, phân biệt, chấp trước. 
“Thiện lập phương tiện, hiển thị 
tam thừa”, là giúp đỡ chúng sanh, Bồ 
Tát có hoăng nguyện phải độ tất cả 
chúng sanh, như câu thứ nhất trong 
Tứ Hoàng Thệ Nguyện “Chúng sanh 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô biên thệ nguyện độ”, chúng ta phải 
giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì sao thê? 
Bởi vì tật cả chúng sanh với mình là 
đông một Thể, đồng một Pháp Tánh. 
Trong kinh Đại Thừa thường nói: 
“Thập phương nhất thiết Phật, cộng 
đông nhất Pháp Thân”; mười phương 
nhất thiết Phật bao gồm cả chính 
mình trong đó, chính tự ta cũng chắng 
ngoài cộng đồng nhất Pháp Thân. 
Cho nên lòng từ bi đó của Phật, Bồ 
Tát gọi là “đồng thê đại bi, vô duyên 
đại từ”, phàm phu mê là mê ở việc 
này, chư Phật, Bồ Tát giác ngộ cũng 
là giác ngộ ở việc này. GIác ngộ gì 
đây? Tất cả pháp là đồng thể, do đó 
lòng từ bi của các Ngài chắng có bất 
cứ một điêu kiện nảo, trong tâm thật 
sự đã giải thoát, tâm khai ý giải, cảnh 


Tập 5 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giới đó mới thật là vui sướng không 
øì băng. 

Tam Thừa, đó là phương tiện thiết 
lập mà thôi, làm gì mà có tam thừa? 
Phật trong kinh Pháp Hoa đã nói lời 
thật “Duy hữu Nhất Thừa pháp, vô 
nhị diệc vô tam, trừ Phật phương tiện 
thuyết”, vậy đây là thiện lập phương 
tiện, phương tiện nói thôi. Thanh Văn 
Thừa, Duyên Giác Thừa, Bộ Tát Thừa 
là phương tiện nói, hoặc giả chúng ta 
nói Đại Thừa, Tiểu Thừa, ngay đến 
cái này cũng chỉ là phương tiện để nói, 
còn Nhân Thừa, Thiên Thừa lại càng 
là phương tiện, cho nên người hiện 
nay nói Ngũ Thừa Phập pháp. 

Còn một điều nữa là gân đây tôi 
đã từng nghe người ta nói không được 
rõ lăm, đó là có người đề xướng nhân 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian Phật pháp, Nhân Thưa Phật pháp, 
nội dung của nó tôi không hiểu mây. 

Nếu bảo chúng ta ở tại nhân gian này 
hưởng phước, kiếp sau chăng mất 
thân người, phải lây cái này làm mục 
tiêu, đây chăng là pháp cứu cánh, vì 
sao vậy? Vì thoát không khỏi lục đạo 
luân hôi. Kiếp này tu thiện tích đức, 
kiếp sau được thân người hưởng phú 
quý, thường thường phú quý làm 
người ta mê, khi vừa mê thì lại tạo tác 
tội nghiệp, phước đó hưởng hết tôi, 
tội báo lại hiện tiền thì phải đọa tam 
đô thọ khô. Cho nên điều này, tuyệt 
đối chăng phải là pháp cứu cánh. 

Thật sự là pháp cứu cánh, thật sự 
là pháp chân thật, duy chỉ có niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, có thê QUÝ VỊ 
sẽ hỏi người niệm Phật hiện tiên có 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phước báo hay không? Hiện tại có 
được vui sướng, hạnh phúc không? 
Tôi nói cho quý vị biết, cái tâng thứ 
tỐi cao chúng ta có thê đạt được, thì 
những cái thập nhất này, sao lại chăng 
có được? Giống như chúng ta xây nhà 
vậy, nhà này là lầu năm tâng, tôi có 
tâng thứ năm, sao tôi lại chắng có thê 
có tâng dưới ư? Là đạo lý nhất định 
mà, quý vị xây nhà chỉ xây một tâng 
ở dưới, vậy quý vị sẽ không có tâng 
thứ hai, đương nhiên tâng thứ ba, thứ 
tư cũng chăng có, như thế quý vị SẼ 
thật sự hiểu rõ người niệm Phật cầu 
sanh Tịnh Độ là người vu1 sướng nhất. 
Tu học bất cứ pháp môn nảo, bất cứ 
tông phái nào cũng chăng thể sánh 
băng, bởi vì sao? Vì tật cả những gì 
họ được đêu là chân thật cả. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bộ kinh này của chúng ta là băng 
chứng, tôi cũng đã từng nói với quý 
vị đồng tu hết bao nhiên lân tôi, 
chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thế giới có an toàn, có bảo chứng, 
bảo chứng gì? Quyền kinh này là bảo 
chứng thư, chúng ta đều cầm trong 
tay. Quý vị xem pháp danh chúng ta 
đều øọI là Diệu Âm, trên bảo chứng 
thư có tên chúng ta, thê thì làm sao 
sai được? Giảng đến chỗ này, đây là 
tướng thứ bảy trong Bát Tướng 
Thành Đạo, chuyển pháp luân. 
Chuyên pháp luân, giảng nhiêu ý 
nghĩa như vậy, cho thấy cái pháp luân 
này là pháp luân viên mãn, trong đó 
Viên GIáo, Mật Giáo, Tông Môn, 
Giáo Hạ, tật cả đều có, đều bao øôm 
cả trong đó. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “U thử trung hạ, nhỉ 
hiện diệt độ”. 


Đây là tướng sau cùng trong Bát 
Tướng Thành Đạo, Niết Bàn. Niết 
Bàn, Phật, Bộ Tát, kế cả A La Hán 
đều bât sanh bất diệt, Phật sao có thể 
diệt độ? Làm gì có đạo lý như vậy! 
Trong kinh văn nói rất rõ ràng minh 
bạch: “U thử trung hạ, nhi hiện diệt 
độ”, như vậy với thượng căn thì sao? 
Thượng đắng thì chăng có, người 
thượng căn biết Phật, Bồ Tát, luôn cả 
A La Hán đêu chăng có diệt độ, bất 
sanh bất diệt, trung hạ là phàm phu, 
trong mắt của kẻ phàm phu, ôi chao! 
Thây có Phật xuât thế, Phật diệt độ 
rôi, viên tịch rôi, là cái nhìn trong mắt 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của phàm phu. Người thượng thượng 
căn, cách nhìn của họ khác với chúng 
ta, chư Phật, Bồ Tát chắng có sanh 
diệt, chắng có khứ lai, bất sanh bất 
diệt, bât lai bất khứ, đó là sự thật, 
người thượng căn có thể thấy. Cho 
nên sự thị hiện diệt độ là đối với 
người trung hạ căn mà nói, quý vị 
xem kinh văn này quá rõ ràng “ư thử 
trung hạ, nhi hiện diệt độ”; tướng 
thành đạo một đoạn lớn này, đến đây 
đã giảng xong. Đây là tùy loại hiện 
thân, cử một thí dụ khiến cho chúng 
ta hiểu được Tây Phương Cực Lạc thế 
giới thù thắng chăng øì sánh bằng, 
chúng ta sanh về bên đó đều giông 
như hình dáng này; cho nên chỗ nói 
trong kinh tức là nói chúng ta hoặc 
hiện tại, hoặc tương lai ở Tây Phương 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Cực Lạc thế giới, hoặc giả ở tha 
phương thể giới giáo hóa chúng sanh, 
cúng dường chư Phật; những trạng 
huông. chân thật này, từng chữ từng 
câu đều có quan hệ mật thiết với 
chúng ta, mới biết chỗ lợi ích của bộ 
kinh này. Lại xem tiếp phân kinh văn 
phía dưới. 


Kinh văn: “Đắc vô sanh vô diệt 
chư tam-ma-địa”°. 


Câu này là nói thật, phía trước sự 
điệt độ là thị hiện không phải thật, là 
thị hiện, thật là sao? Thật là không 
sanh không diệt “đặc vô sanh vô diệt 
chư tam-ma-địỊa”. 


Tập 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Cập đắc nhât thiêt 
đà-la-ni môn”. 


Trước tiên chúng ta nói về hai câu 
này, đây là nói rõ đức dụng vô lượng 
vô biên của chư Bô Tát, đây là tự thọ 
dụng, tự lợi, đức tự lợi bất sanh bất 
diệt, sanh diệt là khô, bất sanh bât diệt 
thi là tự tại. Tam-ma-địa là Phạn ngữ, 
dịch sang tiếng Hán sẽ là Chánh Thọ, 
Thọ là hưởng thụ, sự hưởng thụ bình 
thường, sự hưởng thụ hôm nay của 
chúng ta là chắng bình thường. Phật 
trong kinh điển nói, sự hưởng thụ của 
phàm phu chúng ta có năm thứ Khô, 
Lạc, Ưu, Hỷ, Xả, năm thứ thọ. Bất 
luận sự hưởng thụ của chúng ta có 
bao nhiêu, đem nó quy nạp lại chắng 
ngoài năm thứ này. Tâm có ưu, tuyệt 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đại đa sô người trong tâm đêu có âu 
lo, có vui, trong tâm có ưu hý, khi 
thuận theo ý thì vui nhưng lo thì 
nhiêu mà vui thì ít. 

Còn thọ của thân, hưởng thụ có 
khổ, có vui, cũng vậy lúc khổ thì 
nhiêu khi vui thì ít. Khi mà chăng khổ, 
chắng vui, chăng lo, chăng mừng thì 
øọI là Xả Thọ, cái này đương nhiên là 
tốt nhật rôi, tuy nhiên chắng thể lâu 
dài và không thể bảo trì. Cho nên 
Phật đem những sự hưởng thụ của 
chúng ta, sự hưởng thụ của thân tâm 
quy nạp lại thành năm thứ Khô, Lạc, 
Ưu, Hỷ, Xả, những thứ này đều chăng 
bình thường. Sự hưởng thụ bình 
thường không có năm thứ thọ này, tất 
cả đều chắng còn nữa, đó gọi là 
Chánh Thọ, đó là tam-muội mà trong 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
kinh nói đến, tam-ma-địa đều là nghĩa 
này, là sự hưởng thụ bình thường. 
“Cập đắc nhất thiết đà-la-ni môn”, 
đà-la-nI cũng là Phạn ngữ, Môn là thí 
dụ. Đà-la-nI dịch là Tổng Trì, hiện 
nay chúng ta dịch là Cương Lĩnh, 
cương lĩnh của tất cả pháp, quý vị đã 
năm lây được tôi thì tật cả pháp của 
thế, xuất thê gian không một thứ nào 
chắng thông đạt. Vì sao có thê thông 
đạt? Cái tông cương lĩnh đó đã nắm 
được rôi, câu nói này là nghĩa như 
vậy. Các Ngài có năng lực như thế, 
thứ nhất các Ngài đã đạt được bất 
sanh bắt diệt, đạt được chánh thọ, khô, 
lạc, ưu, hỷ, xả, đêu chăng còn nữa, lại 
năm được tổng cương lĩnh của tất cả 
pháp, cho nên các Ngài: 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Tùy thời ngộ nhập 
Hoa Nghiêm tam-muội, cụ túc tổng 
trì bách thiên tam-muội”. 


Đây tức là thê, xuất thế gian tất cả 
các pháp, các Ngài đều hoàn toàn đạt 
được. Hoa Nghiêm có nói Nhất Chân 
pháp giới, tức là chân tướng của vũ 
trụ và nhân sinh, thuật ngữ trong Hoa 
Nghiêm gọi là Nhất Chân pháp giới. 
Chúng ta tự mình đôi với lý luận này 
hoàn toàn rõ ràng, thông đạt chân 
tướng của sự thật này thì gọi là Hoa 
Nghiêm tam-muội. Danh từ Hoa 
Nghiêm này, có thể nói là tổng cương 
lĩnh của tật cả Phật pháp, tổng đề mục 
của tật cả các pháp, hiện nay Trung 
Hoa hội tập các kinh điển của Phật, 
chúng ta gọi nó là Đại Tạng Kinh, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đây là tất cả kinh điển của Phật đều 
quy vào trong đó, kỳ thật trong kinh 
Phật nó vốn có cái tên øọI là Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh là cái tên chung của tất 
cả kinh điển. Hoa Nghiêm là thí dụ, 
giỗng như một vườn hoa lớn, đại hoa 
viên, trong hoa viên này tât cả các thứ 
hoa cây giống đêu có đủ, chẳng sót 
một loại nào thì cái vườn hoa này mới 
xinh đẹp. Chữ Nghiêm này nghĩa là 
đẹp, Trang Nghiêm tức là mỹ lệ, để 
kinh của nó nguyên là Tạp Hoa Trang 
Nghiêm, người Hoa thích gọi là Vạn 
Hoa Trang Nghiêm, là ý nghĩa này, 
cho nên đây là danh xưng chung. 

Vậy thì Hoa Nghiêm là dùng Nhất 
Chân pháp giới, vô tận duyên khởi để 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm cái lý luận y cứ, điều này chúng 
ta có thê tin được. Vô tận duyên khởi 
tức là rất nhiêu rât nhiều điều kiện mà 
hiện nay chúng ta thường nói, toàn cái 
vũ trụ hình thành phát sanh diễn biến, 
đích thật là rất nhiêu rất nhiều điều 
kiện chắng phải ngẫu nhiên, vô cùng 
vô cùng phức tạp. Ai có thê hiểu rõ 
ràng minh bạch điều này? Là Phật và 
Đại Bộ Tát. Các Ngài làm sao biết rõ, 
làm sao minh bạch được? Điêu này 
khi chúng ta suy nghĩ, căn bản quý vị 
nghĩ không được thông, chúng ta suy 
nghĩ điều này, căn bản chăng thê nghĩ 
được. Chúng ta chăng thê nghĩ được 
là có duyên do, vì sao? Vì chúng ta 
dùng tâm phân biệt, dùng tâm chấp 
trước, dùng tư duy tưởng tượng, điều 
này không thê được, năng lực này là 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có hạn, dùng năng lực hữu hạn đề 
thông đạt cảnh giới vô hạn là một 
việc làm chắng nồi. 

Vậy Phật dùng phương pháp gì để 
biết rõ tật cả? Liễu giải tất cả? Phật 
dùng Thiên Định. Phương pháp này 
cao minh, thiên định, tâm thanh tịnh; 
trong tâm một niệm chắng sanh, cái 
tâm này quảng đại không bờ mé. Tâm 
vừa khởi, tâm động niệm liên có giới 
hạn thì tự mình chướng ngại chính 
mình, trong tâm chăng khởi tâm, 
chắng động niệm thì tâm thanh tịnh, 
thanh tịnh tâm không có chướng ngại. 
Tận hư không biến pháp giới, tâm 
thanh tịnh khởi tác dụng thì là trí tuệ, 
trí tuệ này chăng pháp nào không biết, 
chắng pháp nào không rõ, nhất thiết 
đều thông đạt, chắng cân đi tư duy 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tưởng tượng, không cân đi học tập. 
Phật dùng phương pháp này, phương 
pháp này rốt ráo là thật hay là giả? 
Phật dùng phương pháp này, thông 
đạt rôi Ngài mới nói cho chúng ta, 
nếu chúng ta cũng dùng phương pháp 
này và thật sự thông đạt, chứng minh 
lời Phật nói không saIl, đệ tử của Phật 
có rất nhiêu người đã nhập vào cảnh 
giới này, đã chứng minh được sự thật 
này. 
Sự giáo học của Phật chắng phải 
là giả thuyết, chăng phải là một sự 
tưởng tượng, nó hoàn toàn là sự thật, 
cho nên chúng ta y theo những lời 
Phật nói về lý luận, phương pháp, 
cảnh giới mà tu học, hết lòng đề làm, 
chúng ta cũng có thể lấy tất cả hạnh 
trang nghiêm Phật quả, đây gọi là 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật Hoa Nghiêm. Trong nhà Phật, 
thực tế mà nói, bộ kinh được giảng 
viên mãn nhất, thấu triệt nhất, cứu 
cánh nhất chính là Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh, bộ kinh này 
cô nhân gọi nói là trung bản Hoa 
Nghiêm, lý luận, phương pháp, cảnh 
giới cùng với Đại Kinh hoàn toàn 
giống nhau, trên mặt văn tự được cô 
động lại, đương nhiên chúng ta chỉ 
nói đại cương không thể nói kỹ, nếu 
nói kỹ tất biến thành Đại Phương 
Quảng Hoa Nghiêm Kinh. 

Tuy nhiên tôi từng nói với một sô 
đông tu, nêu. quý vị đồng tu muốn 
phát tâm, muốn trong tương lai hoăng 
dương Tịnh Độ, muôn học giảng kinh 
thuyết pháp, học giảng kinh Vô 
Lượng Thọ, học giảng kinh A DI Đà, 


Táp 5 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì tôi khuyên họ nhất định phải hết 
lòng đề học kinh Hoa Nghiêm. Vì sao 
thế? Khi kinh Hoa Nghiêm thật sự 
thông đạt rôi, thì giảng kinh này mới 
thật khoan khoái lâm ly thắm thiết, 
một chút chướng ngại cũng chắng có, 
vì sao? Vì quý vị đã triệt để hiểu rõ 
rôi thì quý vị giảng dài, giảng ngắn, 
giảng sâu, giảng cạn, đều là tự tại, đây 
là lây Hoa Nghiêm làm cơ sở, vì nó là 
cương yêu của kinh Hoa Nghiêm. 
Vậy thì cái nhất tâm chuyên tu hoặc 
là chuyên tinh, đây gọi là Tam Muội, 
đây tức là Hoa Nghiêm tam-muội, 
vậy thì Hoa Nghiêm tam-muội, thực 
tế mà nói, là trang nghiêm Pháp Thân, 
trang nghiêm bản Thể của vũ trụ. 
Pháp Thân tức là Chân Tâm, tức là 
Chân Như bản tánh. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật thường nói: “Tất cả pháp là 
từ pháp giới này lưu xuất ra, tất cả 
pháp đêu quy về pháp giới này”, Phật 
trong Đại Kinh nói: “Duy tâm sở hiện, 
duy thức sở biến”, cũng là ý nghĩa 
này. Một người trong một đời có thể 
đem kinh Hoa Nghiêm xem qua một 
lần, chăng phải là chuyện dễ, nếu 
trong một đời có thể nghe qua một lân 
kinh Hoa Nghiêm, đó cũng thật là hy 
hữu. Trung Hoa từ xưa đến nay, các 
vị pháp sư đại đức bất luận giảng kinh 
øì cũng không có ghi chép, nhưng khi 
giảng kinh Hoa Nghiêm, thì trong lịch 
sử đều có ghi chép, do đó cho thây 
răng, đôi với kinh này mọi người vô 
cùng coI trọng, đây là nói: “Tùy thời 
ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội”, 
phải hội đủ điều kiện phía trước quý 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị mới có thê tùy thời ngộ nhập trang 
nghiêm Pháp Thân, trang nghiêm vạn 
pháp vậy. 

“Cụ túc tổng trì bách thiên tam- 
muội”. Tam-muội, sao lại có nhiêu 
như thế? Nói cho kỹ tam-muội quả 
thật là nhiều, tam-muội ở đây tức là 
tâm bình thường. Tất cả pháp vô 
lượng vô biên, nên do đó tam- muội 
cũng vô lượng vô biên, ví như chúng 
ta cử một thí dụ người này không 
tham tài, tiên tài bày trước mặt họ, họ 
cũng chăng động tâm, ý niệm đều 
chắng có, thì người này đã nhập vào 
tiên tài tam-muội. Tuy nhiên, khi cho 
họ một vinh dự họ liên động tâm, như 
vậy thì không được, vậy trên vinh dự 
người này chưa được tam-muội, trên 
tiền tài có được tam-muội. Quý vị 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiểu được đạo lý này thì sẽ hiểu “bách 
thiên tam- muội” tức là trong tất cả 
vạn pháp họ đều chắng khởi tâm, 
chắng vọng niệm, chắng phân biệt, 
chắng chấp trước. 

Trong thế, xuât thê gian nhất thiết 
pháp họ đều được tam-muội, cái này 
mới gọi là tam-muội viên mãn, đây là 
cảnh giới của quả địa Như Lai, Đắng 
Giác Bộ Tát vẫn chưa được. Đắng 
Giác Bô Tát, đương nhiên trong tật cả 
cảnh giới các Ngài cũng chắng khởi 
tâm, chăng động niệm, nhưng nếu 
quý vị nói với họ việc thành Phật, các 
Ngài có thể vẫn còn động một ý niệm, 
bởi vì họ vẫn còn mong thành Phật, 
về việc này họ vẫn chưa đắc tam- 
muội. Cho nên bách thiên tam-muội, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
vô lượng tam-muội này là ý nghĩa 
như vậy. 


Kinh văn: “Trụ thâm thiên 
định”. 


“Thâm thiền định” này là tánh 
Định, tự tánh vốn Định, như trong 
kinh Lăng Nghiêm chỗ nói: “Thủ 
Lăng Nghiêm đại định”, đó là thâm 
định, là cảnh giới của quả địa Như 
Lai, cũng gọi là Lý Định. Nó chắng 
phải Sự, là cái định trên Lý, đây là 
Thiền Định chân chánh. 


Kinh văn: “Tất đồ vô lượng chư 
Phật”. 


Tập 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vô lượng chư Phật này là Quá 
Khứ chư Phật, Hiện Tại chư Phật, VỊ 
Lai chư Phật. VỊ Lai chư Phật này, 
chúng ta chỉ nhìn thấy toàn là phàm 
phu tục tử, các Ngài nhìn thấy chúng 
ta đêu là chư Phật, chúng ta tự mình 
vẫn không thừa nhận. Điêu này là nói 
rõ, trong mắt Phật thấy tật cả chúng 
sanh đêu là Phật, trong mặt phàm phu 
thây tât cả chư Phật đều là phàm phu. 
Cho nên nếu quý vị thật sự muỗn biết 
mình thuộc về cảnh giới gì, chăng cân 
hỏi người khác, quý vị tu hành có 
cảm thầy mình chứng được quả vị Bồ 
Tát chưa? Quý vị nhìn xem, tất cả 
chúng sanh này có phải là Bồ Tát 
không? Nếu tất cả đều là Bồ Tát thì 
quý vị tự biết rõ mình đã là Bô Tát rôi. 
Nêu một ngày nào đó vừa mở mắt ra 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xem, tận hư không biến pháp giới đều 
là chư Phật, vậy thi chúc mừng quý vị, 
quý vị thành Phật rôi đó. Nếu quý vị 
tu hành, đã tu đã nhiều năm rôi, nhìn 
thây chúng sanh vẫn còn là phàm phu, 
vậy nhất định quý vị là phàm phu 
chắng cân phải hỏi ai. Quý vị tự biết 
mình là một người tốt hay người xấu, 

nếu mặt vừa nhìn người trên toàn thế 
giới, ai ai đêu là người tốt thì quý vị 
là người tốt, nếu quý vị nhìn thấy họ 
đêu là người xâu thì chính quý vị là 
người xấu, đây là chân lý. 

Quý vị xem Lục Tổ nói đó: 
“Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến 
thế gian quá”, khi vẫn còn thấy cái lỗi 
của thế gian, đó chăng phải là người 
tu đạo, một chút công phu cũng chăng 
có vẫn là phàm phu. Vì sao nói nhìn 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tất cả người thế gian đêu là người 
thiện? Sở hữu tật cả vạn pháp đêu do 
tự tâm biến hiện, khi tâm của chúng ta 
tốt, cảnh giới biến hiện ra đều là tốt 
cả. Thiện Tài đông tử năm mươi ba 
tham vấn lễ kính chư Phật, tuy nhiên 
trong tất cả chúng sanh, đích thật có 
thuận với pháp tánh, có trải ngược với 
pháp tánh; thuận với pháp tánh thì 
chúng ta gọi là Thiện, chắng thuận 
với pháp tánh chúng ta gọi là Ác. 
Thiện, chúng ta tán thán, Ác không 
tán thán, sai biệt là ở chỗ này. Ngoại 
trừ điểm này ra chắng có một tơ hào 
sai biệt nào khác, người thiện là Phật, 
người ác cũng là Phật. Người hành 
thiện chúng ta tán thán, tạo ác thì 
không tán thán, tuy nhiên tâm cung 
kính hoàn toàn giống nhau. Cho nên 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điều đáng quý nhất trong việc học 
Phật, đó là trong sinh hoạt hằng ngày 
của chúng ta khi xử sự, đôi nØưƯỜi, 
tiếp vật, phải dùng tâm chân thành, 
dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình 
đăng, dùng tâm từ bi, quý vị tu được 
như vậy thì bất luận quý vị làm việc 
øì, đều là Phật pháp cả. Mặc áo, ăn 
cơm đều là Phật pháp, đối NgƯỜI, tiếp 
vật cũng đêu là Phật pháp, chăng có 
một thứ nào chắng phải Phật pháp. 
Nếu dùng tâm hư dôi, tâm sân, tâm đỗ 
ky, đó là sai rôi, ngày ngày tụng kinh 
Vô Lượng Thọ cũng chăng phải là 
Phật pháp. Vậy là sai rồi vì tâm mê, 
Phật là nghĩa Các, giác là tâm giác, 
miệng không thể giác được, tâm phải 
giác, tâm nhât định phải chân thành, 
quyết định không bị thiệt thòi. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Các bạn đông tu cũng có phản 
ứng nói: “Thưa pháp sư, không phải 
con chăng biết, nhưng con bị lừa gạt 
thiệt thòi, con không gạt người nhưng 
người khác gạt con, vì sợ bị lừa, bị 
thiệt thòi nên cũng phải đi gạt họ”. 
Quý vị bảo việc này có tệ hại không 
chứ, như vậy là bị ma kéo rôi, kéo 
xuống tới lục đạo luân hồi, cho nên 
nhất định phải giữ chắc nguyên tặc 
của mình, người gạt ta, ta không gạt 
người; họ tạo luân hồi, ta đến Cực 
Lạc thế giới, là hai con đường chăng 
phải chỉ có một con đường. Nên phải 
rõ ràng, phải minh bạch, phải tự mình 
độ mình, thật sự là người khác không 
thể giúp, nhât định là chính mình giúp 
mình mà thôi. Như vậy nêu bàn luận 
một cách nghiêm khăc, thực tế thì câu 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói này vẫn có thê giải thích là “Niệm 
Phật Thấy Phật”. Niệm Phật tam- 
muội, sở dĩ xưng là Bảo Vương tam- 
muội tức là ý nghĩa này, ngài Đại Thế 
Chí Bồ Tát nói cho chúng ta: “Nhớ 
Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, 
tất định kiến Phật”. 


Kinh văn: “Ư nhất niệm 
khoảnh, biên du nhât thiệt Phật 
độ”. 


Cho thấy sự tự tại của các Ngài, 
“nhất niệm khoảnh” là thời gian ngăn 
không cần thời gian đài, chỉ một niệm, 
một sát-na thì có thể du khắp tất cả 
chư Phật sát độ. Cho thấy đạo lực 
thân thông của các Ngài thật là quảng 
đại, làm sao có thể dạo khắp tất cả sát 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
độ? Đương nhiên là các Ngài phần 
thân, hóa thân mà đi, nêu chăng thê 
phân thân, hóa thân thì làm sao trong 
một niệm có thể đến được khắp tât 
các nơi? Những việc này là sự thật. 
Tuy nhiên, hiện nay chúng ta không 
gặp được những người như vậy. 
Trong Cao Tăng Truyện, chúng tôi có 
đọc qua, khi tôi mới học Phật rât thích 
đọc những loại sách này, bây giờ đã 
nhiêu năm không có đọc nữa, vân còn 
một chút ân tượng, tên của những 
người đó tôi đều quên hết không nhớ 
ni. Trong Cao Tăng Truyện tôi đọc 
có thấy một đoạn như vây, có một vị 
pháp sư, là pháp sư Án Độ hoăng 
pháp tại Irung Hoa, một hôm Ngài 
phải trở vê Ấn Độ. Ngày đâu có rất 
nhiêu tín đồ muôn tiễn đưa pháp sư, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mời pháp sư dùng cơm, pháp sư rất từ 
b¡ nên đêu nhận lời cả, nhiêu nĐười 
mời Ngài đêu nhận lời tất cả. Trong 
truyện ký có ghi chép rằng, hôm sau 
Ngài vê nước, những người đó đều 
đến đề tiễn đưa, tiễn độ mười đặm tới 
ngoại thành đều ngưng lại, mọi người 
rất hoan hỷ nói pháp sư từ bi đêm qua 
đến nhà tôi ứng cúng. Người đó nghe 
nói đêm qua pháp sư đến họ, rõ ràng 
pháp sư đã đến nhà mình, mọi người 
củng đôi diện, năm trăm nhà thỉnh 
Ngài, Ngài hóa thân đến cả năm trăm 
nhà, khi đó mới biết vị pháp sư này có 
thân thông. Ngài có được năng lực 
này, quý vị xem “nhất thời” có thể 
đến ngay bất cứ chỗ nào thỉnh Ngài, 
Ngài đêu đến, như tôi đây không có 
khả năng này. Quý vị mời tôi, tôi chỉ 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể đên một nhà, không thê đến hai 
nhà. Ngài có bản lãnh, năm trăm nhà 
thỉnh Ngài, Ngài đều đến đủ, đến 
cùng một lúc, đây là trong Cao Tăng 
Truyện, Thân Thông Truyện của 
chúng ta đêu có ghi chép, quý vị có 
thể tìm đọc, những vị đó tên gì tôi 
chăng còn nhớ, đối với chuyện này tôi 
vẫn còn ấn tượng rất sâu, ở Trung 
Hoa thật sự có chuyện này. Cho nên 
trong kinh điển Phật nói: “Ư nhất 
niệm khoảnh biên du nhất thiết sát 
độ”, Bộ Tát của Tây Phương thế giới 
phải nên có năng lực này, huông hỗ 
lại được Phật lực gia tr. 


Kinh văn: “Đắc Phật biện tài, 
trụ Phô Hiên Hạnh”. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là đức lợi sanh, lợi ích tât cả 
chúng sanh. “Biến du nhất thiết chư 
Phật sát độ”, có hai sự kiện, thứ nhất 
là cúng Phật nghe pháp, hướng Phật 
thỉnh giáo, nghe Phật thuyết pháp; thứ 
hai là giúp đỡ Phật giáo hóa chúng 
sanh. Những chúng sanh ở khu vực 
này có duyên với mình, nhất định 
phải giúp đỡ Phật để độ hóa họ, cho 
nên là làm hai sự việc này. “Đắc Phật 
biện tài”, các Ngài chưa thành Phật 
chỉ là Bộ Tát, nhất là như chúng ta 
vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, vẫn còn là phàm phu nhưng 
chúng ta cũng được biện tài của Phật, 
đây là do A Di Đà Phật gia trì. 

Chúng ta cũng “trụ Phố Hiền 
Hạnh”, trụ Phố Hiền Hạnh, có rất 
nhiêu câu này trong bộ kinh này, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta phải đặc biệt lưu ý, từ những 
chỗ này đã chứng thật Tây Phương 
Cực Lạc thế giới là pháp giới của Phố 
Hiện Bỏ Tát. Sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thê giới tức là Phổ Hiền Bồ 
Tát, cho nên năm mươi mốt giai cấp 
của Phố Hiên Bồ Tát là Thập Tín, 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hỏi 
Hướng, Thập ĐỊa, Đắng CHiác. VỊ này 
là từ Thập Tín VỊ trở lên. VỊ thứ Bồ 
Tát có năm mươi mốt giai cấp, sanh 
lên đó tức là Phố Hiền Bồ Tát, điều 
này thật vô cùng vô cùng bất khả tư 
nghỊ. 


Kinh văn: “Thiện năng phân 
biệt chúng sanh ngữ ngôn”. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nêu chúng ta phải đi học tập thì là 
bất thiện rôi, chắng học mà biết, đó 
øọI là thiện, thể giới VÔ lượng vô biên, 
chúng sanh vô lượng vô biên, ngôn 
ngữ vô lượng vô biên, chắng cân phải 
học mà hiểu được hết, đây gọi là 
Thiện. Sự việc này, thoạt mới nghe 
qua chúng ta cảm thây rât kỳ quái, kỳ 
thật về mặt Lý nói được thông, “tâm 
thanh tịnh, tâm vô phân biệt, có thê 
thông đạt tât cả vạn pháp”. Ngày nay 
chúng ta đã mất đi năng lực này, tại 
sao đánh mất? Chúng ta có phân biệt, 
có chấp trước, chúng ta “hữu tri” cho 
nên mới “hữu sở bất tri”, những thứ 
không biết thì thật là quá nhiêu quá 
nhiêu. Chư Bô Tát tu đó là tu cái “vô 
tri”, trong Tâm Kinh có nói: “Vô trí 
diệc vô đắc, vô tri vô sở bất tri, vô 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đặc vô sở bất đặc”; cái chi họ cũng 
đều được cả, chúng ta bởi vì có “hữu 
đắc” nên chắng một thứ nào đặc được 
cả, “hữu tri” nên một thứ cũng “bật 
tri”; quý vị xem rắc rôi là từ chỗ này 
sanh ra. 

Phật trong kinh thật sự chỉ một 
câu đã điểm phá cho chúng ta, chúng 
ta phải hiểu rõ, phải biết được ý của 
Phật nói, phải thật sự để làm, để tu, 
đem những chỗ sai lâm của chúng ta 
tu chỉnh lại. Thí dụ nói, chúng ta “hữu 
tri”, đây là sai lâm, chúng ta đem nó 
tu chỉnh trở lại thành “vô tri”. Chúng 
ta “hữu đắc”, quan niệm đắc - thật là 
sai lâm, chúng ta đem nó tu chỉnh lại 
thành “vô đặc”. Khi đó cái Tri - Đắc 
của chúng ta sẽ cùng với chư Phật, Bồ 
Tát như nhau, sẽ là “vô sở bất tri, vô 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sở bất đắc”. Mọi thứ sẽ chăng còn 
khiếm khuyết, cái này mới gọi là chân 
khoái lạc, gọi là đại tự tại. Đây là 
“Thiện năng phân biệt ngôn ngữ của 
chúng sanh”. 


Kinh văn: “Khai hóa hiển thị 
chân thật chỉ tê”. 


Câu này rất quan trọng, trong kinh 
này nói đến ba sự thật, đây là cái thứ 
nhất. Khai là khai thị, Phật vì chúng 
sanh khai thị, Hóa là ngộ nhập, Hóa là 
biến hóa, Phật vừa khai thị chúng ta 
liền giác ngộ, chúng ta liên nhập, 
nhập cái gì? Nhập “chân thật chi tế”. 
“Chân thật chi tê” tức là Chân Như 
bản tánh trong Thiên Tông nói đến, 
nhà Thiền nói minh tâm kiến tánh, cái 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này tức là minh tâm kiến tánh, kiến 
táảnh thành Phật. Cho nên quý vị có 
thể ngộ nhập được “chân thật chi tê” 
thì quý vị thành Phật rồi. 


Kinh văn: “Siêu quá thế sian, 
chư sở hữu pháp”. 


Đương nhiên, đừng nói thê gian 
chư sở hữu pháp, xuất thê gian chư sở 
hữu pháp cũng chắng thể sánh băng 
pháp môn trực tiếp thành Phật. 


Kinh văn: “Tâm thường để trụ, 
độ thê chỉ đạo”. 


Đây là điêu chúng ta nhất định 
phải học tập. Chúng ta ở thê gian này, 


nếu chăng học Phật là luống qua một 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đời, chăng những là luống qua, đời 
này lại tạo thêm vô lượng vô biên tội 
nghiệp, tương lai sẽ có những khô báo 
khôn cùng, chính mình phải gánh 
chịu, quý vị bảo việc nảy rắc rôi biết 
mây, đáng thương biết mây. Nhất 
định phải học Phật, Bộ Tát, tâm của 
Phật, Bồ Tát là tâm øì? “Tâm thường 
để trụ, độ thế chi đạo”. Thường là 
chắng gián đoạn, Đề là chân thật, Độ 
là giúp đỡ người thế gian giác ngộ. 
Cho nên chúng ta học Phật, bất luận 
là thân phận øì, bất luận là một ngành 
nghê nào, đêu là Bồ Tát. Quý vị ở 
trong nhà, gia đình tức là đạo tràng, 
quý vị phải có chân tâm giúp đỡ 
người trong nhà, giúp đỡ bà con bạn 
bè giác ngộ, giác mà chăng mê, sự 
giúp đỡ chân thật nhất là giúp đỡ họ 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, phải có 
cái tâm này. Quý vị tự có một công ty, 
hãng, hiệu, đó là đạo tràng của quỹ vỊ, 
quý vị phải phát tâm độ tật cả nhân 
viên, chăng những phải chiêu cô sinh 
hoạt của họ, phải chỉ dạy họ, quý vị 
còn phải giúp họ liễu sanh tử, xuất 
tam giới, như vậy quý vị là ông chủ 
Bỏ Tát. Quý vị xem trong kinh Hoa 
Nghiêm, bất luận làm một ngành 
nghê nào, tật cả đêu là Bộ Tát. Nam 
nữ, già trẻ, các ngành các nghê đều là 
Bỏ Tát, chắng phải nói, ô học Phật 
nhất định phải xuất gia, nhất định 
phải ở trong chùa, như vậy là quý vị 
đã hiểu sai rôi. 

Sánh hôm nay có một vị đông tu ở 
Đài Loan gọi điện thoại cho tôi, là cư 
sĩ Trân Viên Viên, trước kia chúng tôi 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có phát hành một quyên sách nhỏ 
Nhận Thức Phật Giáo, đó là do Trân 
cư sĩ chép lại từ trong băng cassette, 
là quyên sách đâu tiên. Hiện nay quý 
vị nhận được quyền này là giảng tại 
Miami vào năm 1991, quyển này 
tường tận hơn, giảng hết bảy ngày, 
viết thành quyền sách này, còn quyên 
kia chỉ giảng một lần, một tiếng Tưỡi 
đông hô, giảng ở chùa Mã Tổ Cựu 
Km Sơn. Sáng nay bà điện thoại báo 
cho tôi hay thân phụ của bà đã vãng 
sanh rồi, cha của bà không tin Phật, 
bà tin Phật. Hơn một năm trước cha 
của bà bị bệnh ung thư, bà rất hiếu 
thuận và khuyên cha bà [niệm Phật|, 
người cha mới chấp nhận. Khoảng 
gân nửa năm nay, bà ta từ Mỹ trở về 
Đài Loan, hăng ngày chăm sóc cho 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cha bà, ngôi bên cạnh giúp cha bà 
niệm Phật, đại khái mỗi ngày niệm 
mười vạn tiêng, đại khái vãng sanh rât 
là tốt đẹp. Có ba mươi mãy người hộ 
niệm, giúp ông ta trợ niệm được hai 
mươi bốn giờ, trong mây người đông 
tu trợ niệm, nhiều người thây được 
Phật đến tiếp dẫn, thấy được hình 
Phật. Lúc còn năm bệnh, tướng mạo 
ông ta rất khó coi, đến lúc vãng sanh 
tướng mạo rất viên mãn, cả gia đình 
đều được độ. 

Bà nói anh của bà và chị dâu đều 
chắng tin Phật, thây được như vậy 
đều niệm Phật. Còn có một người bà 
con đang học Thiên Tông, thấy được 
như vậy cũng không học Thiên nữa 
mà quay trở lại nệm Phật, độ cả một 
gia đình. Mọi người nhìn thấy cảnh 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tượng như vậy, lòng tin tăng trưởng, 
chuyện này chăng phải giả, tướng 
lành đó vô cùng vô cùng hiếm có, lúc 
vãng sanh cũng giông như một người 
thường, một người khỏe mạnh đang 
ngủ, điêu này đã khiến cho mọi người 
thật sự sanh khởi lòng tin chân chánh. 
Cho nên chúng ta nhất định phải có 
cái tâm, tâm này niệm niệm không 
gián đoạn, tự mình cầu sanh Tịnh Độ, 
giúp đỡ tật cả mọi người cầu sanh 
Tịnh Độ. Chúng ta tự minh tin sâu 
chứ chăng ngại nghi, phải giúp đỡ tất 
cả chúng sanh xây dựng lòng tin, 
người như vậy tương lai sẽ được lợi 
ích, tương lai có thể vãng sanh. Họ 
cảm ân vì do quý vị giới thiệu, do quý 
VỊ tiệp dẫn, Đại Từ Bô Tát nói rất hay: 
“Một người nếu trong một kiếp có thể 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật sự khuyên được hai người vãng 
sanh”, vãng sanh này tức là làm Phật, 
khuyên hai người nghĩa là nhờ quý vị 
khuyến khích, họ niệm Phật đến được 
Tây Phương Cực Lạc thê giới để làm 
Phật. Đại Từ Bồ Tát nói tiếp: “SO VỚI 
công đức niệm Phật của chính quý vị 
còn lớn hơn, quý vị đã giúp được hai 
người thành Phật rôi. Nếu quý vị có 
thể giúp được mười mây người thật 
sự vãng sanh, vậy quý vị thật sự là Bô 
Tát, nêu quý vị có thể giúp đỡ mấy 
trăm, mây ngàn người vãng sanh, thì 
quý vị tức là A DI Đà Phật tái lai”, 
Đại Từ Bồ Tát nói như vậy. 

Cho nên chúng ta phải “tâm 
thường để trụ, độ thê chi đạo”, câu 
này vô cùng quan trọng, nhất định 
phải học tập, phải nỗ lực đề làm, hiện 


Táp 5 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tại duyên thật sự thù thăng sẽ rất tiện 
lợi. Quý vị xem kinh sách của chúng 
ta, thực tế mà nói, chúng ta đem Phật 
pháp giới thiệu cho người khác trong 
xã hội ngày nay, bốn quyền sách nhỏ 
là đủ rồi. Thứ nhật Nhận Thức Phật 
Giáo, thật sự liễu giải Phật giáo; thứ 
hai Tam Quy Truyền Thọ, Tam Quy 
là nên tảng nhập môn của chúng ta, rõ 
rõ ràng ràng minh minh bạch bạch; 
thứ ba là kinh Vô Lượng Thọ, đem 
quyền kinh này giới thiệu cho họ, 
khuyên họ thường thường đọc tụng, 
họ dân dân hiểu rõ phương pháp tu 
hành; thứ tư là quyên Khóa Tụng 
Sáng Tối của Tịnh Tông chúng ta, 
chúng ta dùng quyển này làm thời 
khóa công phu sáng tôi y giáo phụng 
hành, thì quyết định sẽ được độ. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Không một tí phiền phức, đối với 
người thời nay một xã hội bận rộn, đó 
là một phương pháp tu học rất hay, là 
một tài liệu giáo học rât được thọ 
dụng, vì phân lượng không nhiều, lợi 
ích chân thật. 


Kinh văn: “Ư nhất thiết vạn vật 
tùy ý tự tại, vi chư thứ loại tác bât 
thỉnh chỉ hữu”. 


“Nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại” 
tức là chỉ cho xã hội hiện nay của 
chúng ta, chúng ta thường nói hoa hoa 
thế giới, trong Thiên Tông có một câu 
nói: “Đản tự võ tâm ư vạn vật, hà 
phương vạn vật thường vi nhiễu”, quý 
vị cần tự mình làm được chủ tế, 
chắng cân phải rời khỏi xã hội, không 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cân phải rời xa đại chúng, ngay trong 
xã hội này thành tựu đạo nghiệp của 
chính minh, kiên định việc Tín - 
Nguyện - Trì Danh của mình, như vậy 
là thành tựu. “VI chư thứ loại”, Thứ 
Loại là chỉ cho tất cả chúng sanh, 
chúng ta phải chủ động đi giúp đỡ họ, 
“tác bất thỉnh chi hữu” làm người bạn 
chắng mời mà đến, đừng chờ họ đến 
tìm ta giúp đỡ, chúng ta mới giúp đỡ 
họ, họ không mời ta cũng phải giúp 
họ, đây mới là Bô Tát phát tâm. Đợi 
người ta đến mời quý vị thì đó chăng 
phải là Bồ Tát phát tâm, cho nên nói 
phải làm người bạn không mời mà tới, 
chủ động đi giúp đỡ người ta. 

Vậy như lúc nãy tôi vừa nói bốn 
quyền sách nhỏ này, đối với người 
hiện nay vô cùng vô củng hữu dụng, 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là lợi ích chân thật, những quyên sách 
này của chúng tôi đều để ở đây để kết 
duyên chăng sợ quý vị lấy, lẫy càng 
nhiêu càng tốt, hết rôi thì sẽ in thêm, 
nếu trong túi có địa chỉ của những 
thân bằng quyền thuộc của mình, quý 
vị đêu nên gửi một quyền cho họ và 
khuyên dẫn họ, thì Quý vị tức là Bồ 
Tát rôi, thì tâm quý vị đã thật sự trụ 
nơi “độ thế chi đạo”; quý vị đã thật sự 
là “vi chư thứ loại tác bất thỉnh chỉ 
hữu”, chỉ cần có chỗ liên lạc được, tất 
cả đêu gửi đến, sách gửi hết tôi, 
chúng tôi sẽ In thêm. Hiện nay kỹ 
thuật ân loát rât tiễn bộ, rất rẻ, việc 
quý vị làm là công đức chân thật, 
quyền sách mà hiện nay trong tay quý 
vị đang câm này in một quyền là một 
đồng Mỹ kim, tiên Tân Gia Ba 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


khoảng hơn một đông, chưa tới hai 
đông. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị 
thật sự phát tâm, quý vị có thê độ biết 
bao nhiêu người, quý vị giúp đỡ biết 
bao nhiêu người, trong tâm thật sự 
được vuI sướng. 


Kinh văn: “Thọ trì Như Lai, 
thậm thầm pháp tạng”. 


Thọ là tiếp thọ, Tri là bảo trì, vĩnh 
viễn chắng mất, niệm rôi lại niệm, 
pháp tạng thậm thâm của Như Lai là 
øì? Tức là sáu chữ hông danh Nam 
Mô A DI Đà Phật, đây là pháp tạng 
thậm thâm của Như Lai. 


Kinh văn: “Hộ Phật chủng tánh, 
thường sử bât tuyệt”. 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


“Phật chủng tánh” tức là Phật 
Tánh, tật cả chúng sanh đều có Phật 
Tánh, người có Phật Tánh nhất định 
sẽ làm Phật, hiện nay họ mê chắng 
giác, chỉ cân chúng ta giúp họ giác 
ngộ là được rÔi, khuyên họ phát tâm, 
khuyên họ niệm Phật. Ngay trong 
sinh hoạt hăng ngày, khuyên họ nên 
tu Tam Phước, Lục Hòa, Lục Độ, 
chúng ta tự mình cũng làm như vậy, 
chúng ta thời thời khắc khắc khuyên 
người khác làm, đây mới thật sự là 
“hộ Phật chủng tánh”. “Thường sử 
bất tuyệt”, công đức này là đệ nhất, 
công đức vô lượng vô biên a1 cũng có 
thể làm, ai cũng có thể tu, tại sao quý 
VỊ lại chắng làm, tại sao lại để thời 
gian quý báu ngày ngày luống qua 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như vậy? Thật là đáng tiêc quá chừng. 
Người thời nay hay nói là công việc 
bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút, 
chúng ta hôm nay cũng tranh thủ từng 
giây từng phút, tranh cái gì? Tranh 
làm công đức. Công đức chân thật, 
chắng thể để thời gian quỹ báu luống 
qua, điều Tiây rất quan trọng, rất quan 
trọng. Phân dưới là: 


Kinh văn: “Hưng đại bi, mẫn 
hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp 
nhãn, đồ ác thú, khai thiện môn”. 


Mây câu này là chỉ cho chúng ta 
một cách làm cụ thể, chúng ta bắt đầu 
từ đầu mà làm? Từ đâu mà hạ thủ? 
Đây dạy cho quý vị cách làm như thế 
nào, đương nhiên những gì ở đây nói 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


đên đều là nguyên tặc, nguyên tặc này 
rất dễ hiểu, nắm giữ nó trong đời sông 
hăng ngày, quý vỊ sẼ chắng để uống 
phí thì giờ, thiết thực tu tích công đức 
chân thật. 

Điêu thứ nhất, quý vị phải có tâm 
đại bl, có từ bị tâm, đây là động lực 
thúc đây quý vị, ngày nay quý vị làm 
các ngành nghề trong xã hội, vì sao 
lại phải làm một cách cực khổ như 
vậy? Cơm thì ăn không ngon, ngủ 
chắng yên giắc, đem toàn bộ tinh thân 
dồn hết vào đó, để vì cái gì? Lực 
lượng nào đang thúc đấy quý vị? 
Danh lợi, quý vị nghĩ xem, có phải 
không? Nếu như đã chắng có danh lợi, 
không có lợi, chăng có danh, quý vị 
có còn làm nữa không? Quý vị không 
làm đâu, vì lợi đang thúc đây quý vị, 


Tập 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
danh lợi này đang thúc đây quý vị 
làm, đó là tạo nghiệp. Nghiệp luân 
hôi là mê, chắng phải giác. Hôm nay 
Phật pháp này khiến quý vị giác ngộ, 
giác ngộ là do lực lượng nào thúc đây? 
Đây là tâm từ bị, tâm thương xót, 
nhìn thấy chúng sanh mê hoặc điên 
đảo, chúng ta nói tâm từ bị, tâm 
thương xót, tâm đồng tình là lực 
lượng đang thúc đây, cho nên “hưng 
đại từ”, Hưng là hưng khởi, phát khởi. 
Phải phát tâm từ bị, phải thương xót 
tât cả hữu tình chúng sanh, đây tức là 
đại từ đại bi. Làm băng cách nào đây? 
“Diễn từ biện”, đây là khai thị 
phải từ bi, Diễn là do chính mình làm 
ra, làm cho họ xem. Biện là gì? Là 
nói cho họ nghe, họ có nghi vẫn, phải 
biện bạch cho rõ ràng khiến họ giác 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngộ. “Thọ pháp nhãn”, Thọ là truyền 
thọ cho họ, Pháp Nhãn tức là tâm giác 
ngộ, giác tâm. Nhãn đây chăng phải 
là nhục nhãn, [mà là| Tâm Nhãn, 
trong tâm giác ngộ rồi, trong tâm 
không hô đồ nữa, chắng mê hoặc nữa, 
đây mới gọi là Pháp Nhãn, tức là cái 
tâm giác ngộ, phải giúp họ ngộ nhập. 
“Đỗ ác thú”, Ác Thú là gì? Nghiệp 
nhân của lục đạo luân hôi. Đỗ là ngăn 
ngừa, dạy cho họ, giúp đỡ họ ngăn 
ngừa không tạo nghiệp của lục đạo 
luân hồi, tạo nghiệp lục đạo luân hôi 
chắng cách chi không bị thọ báo. 
Hôm nay chúng ta không tạo nghiệp 
luân hỏi, tất sẽ chắng bị đọa lạc luân 
hôi. “Khai thiện môn”, Thiện Môn là 
øì? Là pháp môn vãng sanh Tịnh Độ, 
đây là chân thiện, những thứ thiện 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
khác không được, những thứ thiện 
khác thọ sanh vào tam thiện đạo, cái 
đó chăng phải là chân thiện vì vẫn 
còn phải luân hồi. Cái thiện chân 
chánh là liễu sanh tử, xuất tam giới 
vãng sanh Tịnh Độ, nhất định phải 
đem pháp môn này truyện thọ cho họ, 
đây mới là “tâm thường đề trụ, độ thế 
chi đạo”; quý vị làm được như vậy, 
đó mới gọi là chân, chăng phải là giả. 
Ỹ nghĩa trong phẩm kinh này, 
thực tê mà nói, nói chăng hết, đã 
giảng hết nhiều ngày rôi, có nhiều 
đông tu hỏi “Bộ kinh này, trong ba 
mươi ngày có thể giảng xong không?” 
Điêu cân thiết, điều quan trọng phải 
giảng kỹ, đến phân sau, đại khái còn 
khoảng một phân tư của kinh văn, là 
giới thiệu về phong cảnh của Tây 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương Cực Lạc thể giới, vẻ đẹp đó 
chúng ta đọc qua là được rồi, không 
cân giảng kỹ. Vì thì giờ đã đến, chúng 
tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 5 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 6 


Xin lật quyến kinh ra, trang thứ 
bảy, hàng chót. 


Kinh văn: “U chư chúng sanh, 
thị nhược tự kỷ, chứng tê phụ hà, 
øiai độ bỉ ngạn”. 


Bốn câu này là một đoạn nhỏ. 
Trong tâm mục của Bồ Tát, chúng 
sanh và minh thật tại là không hai, 
không khác, nhìn thấy chúng sanh 
chịu khô chịu nạn thì cũng như chính 
mình chịu khô chịu nạn vậy. Cho nên 
“chửng tế phụ hà” tức là độ chúng 
sanh, cái trách nhiệm và sứ mạng này 
của Bộ Tát là cần phải làm, là bốn 
phận việc làm của Bô Tát. “Giai độ bỉ 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngạn”, đó là mục tiêu, giống như 
trong Địa Tạng Bộ Tát Bốn Nguyện 
Kinh chỗ nói, “Chúng sanh không 
thành Phật thì Bộ Tát thệ nguyện 
chăng thành Phật”, nhất định phải 
giúp đỡ chúng sanh thành Phật trước, 
có cái hoằng nguyện vĩ đại như thế, 
đây mới là giác ngộ chân thật, giác 
ngộ triệt đề. Kinh văn phân dưới. 


Kinh văn: “Tất hoạch chư Phật 
vô lượng công đức, trí tuệ thánh 
mỉnh bât khả tư nghị”. 


Tât là khiến mỗi một chúng sanh 
đều có thể có được công đức viên 
mãn như Phật, chúng ta thường nói 
đến Phước Tuệ, khi chúng ta thọ trì 
Tam Quy, chúng ta thường thường 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
niệm đến “Quy Y Phật, lưỡng túc 
Lưỡng (Nhị) là hai thứ, Túc 
nghĩa là đây đủ, viên mãn, trí tuệ viên 
mãn, phước đức viên mãn, phước tuệ 
lưỡng (nhị) túc. Vậy nói đến trí tuệ và 
phước đức, chín pháp giới chúng sanh 
đều chắng thể sánh băng Phật, cho dù 
là Đăng Giác Bồ Tát phước tuệ vẫn 
còn khiêm khuyết một phân, vẫn chưa 
viên mãn bởi vì Bồ Tát vẫn còn một 
phẩm thân tướng vô minh chưa phá. 
Đây là chỗ chưa viên mãn của phước 
đức, trí tuệ, nhất định phải chứng đến 
Phật quả viên mãn, phước tuệ mới 
viên mãn, chỗ này nói: “Chư Phật vô 
lượng công đức”, tức là phước tuệ 
viên mãn, địa vị chứng đắc cùng Phật 
bình đắng, “trí tuệ thánh minh, bất 
khả tư nghị”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Như thị đẳng chư 
Đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhât 
thời lai tập”. 


Tất cả những vị Bồ Tát này, 
không chỉ là của Sa Bà thê giới chúng 
ta, Bộ Tát ở tha phương thê giới càng 
nhiêu hơn, thế giới này và những nơi 
khác như phía trước đã nói, các vị Đại 
Bồ Tát này, trí tuệ và đức năng của họ 
cùng với Phật đều ngang nhau. Có 
bao nhiêu vị? Vô lượng vô biên. Nhất 
thời Thế Tôn vì chúng sanh tuyên 
giảng kinh Vô Lượng Thọ, tuyên 
giảng thành Phật đệ nhất pháp môn, 
cho nên họ đã nhìn thây, đã nghe thấy, 
tất cả đêu đến đạo tràng đề tập hội. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Phân kinh văn đến đây là đã đem 
trí tuệ, đức năng của các đại tỳ- kheo, 
Đại Bộ Tát ra để tán thán, cũng là 
thuyết minh, đến chỗ này là xong một 
đoạn. Phía dưới nói: 


Kinh văn: “Hựu hữu ty-kheo-ni 
ngũ bách nhân”. 


Đây là trong pháp hội Phật giảng 
kinh, có đên năm trăm người nữ 
chúng xuât gia. 


Kinh văn: “Thanh tín sĩ thất 
thiên nhân, thanh tín nữ ngũ bách 


nhân”. 


Thanh tín sĩ là người học Phật tại 
gia, Trung Hoa gọi là cư sĩ, đây là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nam chúng tại gia, nam cư sĩ, có bảy 
ngàn người, nữ cư sĩ cũng có năm 
trăm người. Như vậy các tỳ-kheo-ni 
và tại ø1a nam nữ, hai chúng hợp lại là 
tám ngàn người. Phân trước chúng ta 
thây các chúng đại tỳ-kheo tham gia 
pháp hội này, cộng thêm tám ngàn 
người này nữa, thính chúng tham gia 
pháp hội của Thích Ca Mâu NI Phật 
có đến hai vạn người. Riêng Bồ Tát ở 
thế giới này và nơi khác chưa kể, con 
số đó vô lượng vô biên, có một số mặt 
thịt của chúng ta có thê nhìn thấy, còn 
phân lớn mắt thịt của chúng ta chắng 
nhìn thấy được. Tuy nhiên các Ngài 
đêu đến tham dự đạo tràng pháp hội 
này, đạo tràng của Thế Tôn trang 
nghiêm như vậy. Sau Thê Tôn, các đệ 
tử của Ngài giảng kinh thuyết pháp 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nơi đạo tràng cộng tu của đại chúng 
thế giới này và nơi khác, những vị A 
La Hán, Bồ Tát cũng thường đến 
tham dự pháp hội này, mắt thịt của 
chúng ta cũng không thể nhìn thây 
được. Bởi vì có số người này tham 
gia pháp hội, đều hiển bày sự trang 
nghiêm thù thăng không chi sánh 
băng khiến cho mỗi người chúng ta ở 
trong đạo tràng đêu có thể pháp hỷ 
sung mãn, đây là dùng cách nói hiện 
nay mà nói, người đời nay gọi là từ 
trường, từ trường này chăng giông 
nhau, có sự gia trì của chư Phật, Bồ 
Tát. Ngoài ra còn có thiên nhân, mắt 
thịt của chúng ta vẫn chăng thể nhìn 
thây được những người này. 


Kinh văn: “Dục Giới Thiên”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Có sáu tâng trời. 

Kinh văn: “Sắc Giới Thiên”. 

Có mười tám tâng trời. Vô Sắc 
Ciới Thiên không kê vì Võ Sắc Giới 
không có hình tướng. 


Kinh văn: “Chư thiên Phạm 
chúng”. 

Phạm là thanh tịnh, tâm của thiên 
nhân là thanh tịnh nhât trong lục đạo, 
so với năm đạo khác thanh tịnh hơn 


nhiều. 


Kinh văn: “Tât cộng đại hội”. 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phẩm kinh này, trong phân tựa 
vẫn là thuộc về Thông Tự, từ điểm 
này chúng ta có thê nhận ra bộ kinh 
này, kinh văn chắng dài lắm, nhưng 
phân tựa của nó rất dài, đích thật là 
câu trúc của một bộ đại kinh. 


Đại Giáo Duyên Khởi - Đệ Tam 


Phẩm này thuộc tựa riêng biệt, 
cho nên phân tựa của kinh này chia 
làm ba phẩm, trong phẩm kinh này 
Như Lai phóng quang hiện tướng lành, 
thị hiện tướng lành, tôn giả A Nan 
nhìn thấy, sanh khởi tâm vô cùng 
hoan hý đến để thỉnh pháp. Thế Tôn 
đại từ đại bị vì tôn giả ÀA Nan nói rõ 
sự việc này, và như vậy đã nói ra một 
bộ kinh Vô Lượng Thọ, đệ nhất hy 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hữu, quảng đại viên mãn, trực tiếp 
tiện lợi và cứu cánh này. Đây là đem 
nhân duyên thuyết kinh đặt trọn trong 
một phẩm kinh này. 

Tựa kinh có ba phẩm, hai phẩm 
trước là Thông Tựa, phâm này là Biệt 
Tựa, mục đích là vì chánh tín, khiển 
chúng ta đối với bộ kinh điển này, đôi 
với pháp môn này, thật sự sanh khởi 
tín tâm không gì bằng. Ngẫu Ích đại 
sư nói, Tín - Nguyện - Trì Danh là ba 
điều kiện trọng yếu của sự tu Tịnh Độ, 
thiêu một cũng không được, trong ba 
điêu kiện này, Tín là điều kiện thứ 
nhất, do đây có thê biết sự quan trọng 
của nó. Kinh văn trong bộ kinh này 
nói rất rõ, trong một phẩm của phân 
trước, chúng ta đã đọc “khai hóa hiên 
thị chân thật chi tÊ”, chân thật chi tế 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tức là điều trong Quán Kinh chỗ nói: 
'“Phị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”, 
cho nên bộ kinh điển này, pháp môn 
này có thê tin được, cần nên phải tin. 
Lý luận y cứ của nó rât là chân thật, 
chắng phải hư vọng, tác dụng của bộ 
kinh này là dùng pháp bình đăng để 
giác ngộ tất cả chúng sanh, cũng tức 
là nói pháp môn khiến tất cả chúng 
sanh bình đắng thành Phật. “Pháp” là 
phương pháp, Môn là môn kính, là 
phương pháp nhập môn khiến tất cả 
chúng sanh bình đăng thành Phật. 
Cửu pháp giới chúng sanh, thực tế 
là không bình đắng: hướng lên trên, 
nói Bồ Tát Đắng Các, Thanh Văn, 
Duyên Giác tức là nói Bích Chị Phật, 
Thanh Văn là A La Hán, phía dưới là 
lục đạo chúng sanh thì làm sao bình 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đăng được, trên Sự mà nói quyết định 
chắng bình đăng, trên mặt Lý mà nói 
cũng chăng thể bình đăng. 

Tuy nhiên, cái Lý trong bộ kinh 
này mà Phật đã nói không phải là Lý 
bình thường, là cái Lý của pháp tánh 
chân thật, rốt ráo viên mãn, pháp tánh 
là bình đăng, chúng ta là người học 
Phật, ai cũng biết là từ trong cái Lý 
này để khai hóa ra. Cho nên pháp 
môn này, thật sự là thủ thăng đến chỗ 
cùng cực, chăng gì có thể sánh băng, 
không một pháp môn nào có thể so 
sánh với nó, nó thật sự binh đăng 
thành tựu. Chắng phải là sự thành tựu 
bình thường, là sự thành tựu viên mãn 
rôt ráo. Trong kinh lại nói với chúng 
ta “Huệ dĩ chúng sanh chân thật chị 
lợi”, tức là Phật đem lợi ích chân thật 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ban cho chúng ta. Lợi ích chân thật 
này là gì? Đó là Tín - Nguyện - Trì 
Danh, là Phật phố biên rộng lớn, bình 
đăng, vô phân biệt ban cho tât cả 
chúng sanh, chúng ta chỉ cần y cứ vào 
ba điêu kiện này. Thật tại mà nói, ba 
điêu kiện này, người người trong cửu 
giới chúng sanh đều có thê làm được, 
chỉ cần quý vị chịu làm, quý vị chịu 
tin, quý vị chịu nguyện, quý vị chịu 
niệm Phật, quý vị sẽ bình đăng được 
độ, cho nên phương pháp Tín - 
Nguyện - Trì Danh là pháp bình đăng. 
Chúng ta biết được Hoa Tạng thể 
ĐIỚI, bôn mươi mốt vị Pháp Thân Đại 
Sĩ là dùng phương pháp này được 
vãng sanh Tây Phương thê giới để 
thành Phật, lục đạo phàm phu, thậm 
chí đến địa ngục chúng sanh, nghe 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đến pháp môn này, có thể y giáo 
phụng hành cũng có thể vãng sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để 
làm Phật, đích thật là bình đắng, bất 
khả tư nghị. Cho nên Liên Trì đại sư 
nói: “Việt tam kỳ ư nhất niệm”, Việt 
là siêu việt, Tam Kỳ là ba đại A-tăng- 
kỳ kiếp, tu hành vượt qua ba đại A- 
tăng-kỳ kiếp, ba đại A-tăng-kỳ kiếp 
này là việc tu hành của Bồ Tát bình 
thường mới có thê thành Phật, trong 
pháp môn này của chúng ta, vừa niệm 
một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì là 
thành công ngay. Nói một cách khác, 
một niệm này vượt qua ba đại A-tăng- 
kỳ kiếp của họ, đây là nói về mặt thời 
Ø1an. 

“Tê chư thánh ư biến dã”, Chư 
Thánh này nêu luận theo Viên Giáo, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


đây là thù thăng tột đỉnh, Viên Giáo 
Bỏ Tát có năm mươi mốt Ø1a1 cấp, 
Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, 
Thập Hôi Hướng, Thập Địa, Đắng 
Giác, năm mươi mốt vị thứ, chúng ta 
có cân phải từng vị thứ một đề chứng 
đặc không? Không cân. Chỉ một câu 
A Di Đà Phật sẽ đốn siêu, trong 
khoảnh khắc là thành Phật ngay, 
thông thường các pháp môn khác, 
phải từng vị thứ một để chứng đắc, đi 
lên để chứng đắc giông như quý vị 
đến giảng đường này, giảng đường 
này ở tâng thứ năm của năm lâu, 
thông thường các pháp môn khác phải 
đi băng câu thang, từng bậc, từng bậc 
cao, từ bậc thứ nhật đề lên đến lâu 
thượng. Pháp môn Niệm Phật là đi 
băng thang máy lên, chăng cân phải 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


leo từng bậc thang, tích tặc là đến liên, 
điêu này quý VỊ CÓ thể dễ dàng thể hội. 
Tê là chỉnh tê, đăng tê, cùng với các 
bậc Đại Thánh, Quán Âm, Thê Chí, 
Văn Thù, Phố Hiên, cùng địa vị của 
họ bình đăng, chỉ dùng một câu Nam 
Mô A Di Đà Phật này là bình đăng 
với các Ngài. Bởi thê Liên Trì đại sư 
tán thán điều này, thật là kỳ diệu đến 
chỗ cùng cực, thật sự là bất khả tư 
nghị. Có thể nói là chúng ta vô cùng 
may mắn, ngày hôm nay cơ duyên đã 
thành thục rồi, duyên gì đây? Cái 
duyên làm Phật, duyên làm Phật của 
chúng ta đã thành thục rôi, “thị tâm 
tác Phật” rồi. Nghe được bộ kinh điển 
cứu cánh, viên mãn thành Phật này, 
trong kinh điển này nói với chúng ta 
phương pháp thành Phật, thật sự là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“một ngày hy hữu khó gặp từ vô 
lượng kiếp đến nay”, đây là câu nói 
của cư sĩ Bành Tế Thanh trước thời 
nhà Thanh, ông ta cũng gặp được 
pháp môn này, mà mừng rỡ đến 
chắng thể tả nổi. Bây giờ chúng ta 
xem phân kinh văn. 


Kinh văn: “Nhĩ thời Thế Tôn, 
oai quang hách dịch, như dung kim 
tụ, hựu như minh kính, ảnh sướng 
biểu lý, hiện đại quang minh, số 
thiên bách biến”. 


Đoạn này là Như Lai phóng 
quang minh, xuất hiện tướng lành, 
chồ này chúng ta cần đặc biệt chú ý là, 
mỗi một chữ trong đó đêu hàm chứa ý 
nghĩa rât sâu, rất rộng. “Nhĩ Thời” là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lúc đại chúng hội tập. thật tại mà nói, 
cũng là nhân duyên đã đến, Phật thấy 
“ra duyên này, duyên đã thành thục 
,„ Phật muôn vi mọi người tuyên 
nói vn môn này, đại chúng có thể 
tin, có thê hoan hỷ y giáo phụng hành, 
tức là duyên đã thành thục rồi vậy. 
Cho nên Phật vô cùng hoan hỷ, bổn 
nguyện của Phật là giúp đỡ chúng 
sanh thoát ly sanh tử luân hồi, viên 
thành Phật đạo. Hôm nay duyên đã 
thành thục rôi, vì sao Ngài lại chăng 
hoan hỷ chứ? Niềm hoan hỷ này là 
niêm hoan hỷ nhất trong bổn mươi 
chín năm giảng kinh thuyết pháp của 
Thế Tôn, cái tâm hoan hỷ này đạt đến 
tột điểm nên xuất hiện tướng lành như 
vậy. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Oai quang hách dịch”, Oai là oal 
đức, Quang là quang minh, người thế 
gian chúng ta thường nói, người gặp 
VIỆC VvuI tinh thân sảng khoái. Nêu 
một người có niềm vui rất lớn, khi 
việc vui mừng đó đến, quý vị xem 
tinh thần của họ có vẻ khác, gương 
mặt sáng rực. Phật cũng như vậy, lần 
này Phật gặp được chuyện hoan hỷ 
như thế cho nên chăng như lúc bình 
thường, nét mặt của Ngài rực sáng. 
“Như dung kim tụ”, câu này là thí dụ, 
thí dụ cho vàng đã là đẹp lăm rồi, 
mảu sắc óng ánh đẹp biết bao, nếu 
đem vàng đốt dưới nhiệt độ cao cho 
tan ra, thì màu sắc đó lại càng đẹp 
hơn, chăng những màu sắc đẹp mắt 
mà lại còn óng ánh, phóng ra kim sắc 
quang minh, đây là thí dụ cho vẻ hoan 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hỷ của Phật. Phật nguyên là thần kim 
sắc, “như dung kim tụ”, ý nói thê 
tướng của Phật trang nghiêm đến cực 
độ. “Hựu như minh kính”, đây cũng 
là thí dụ, như một tắm gương mảy 
trần cũng không nhiễm quang minh 
biến chiêu, câu này thí dụ cho đức 
dụng của Phật nó khởi tác dụng thì 
đây là tướng của dụng, câu trước là 
thể tướng còn câu này là tác dụng, là 
tướng của dụng: bình thường đều 
chắng hê thây qua, hôm nay hiến thị 
vô cùng đặc thù. “Ảnh sướng biểu lý”, 
câu này là nói thể dụng của Ngài như 
như, Ảnh là ảnh tượng, Sướng là 
không có ngăn cách, trong ngoài nhất 
như. 

“Hiện đại quang minh, số thiên 
bách biến”, đây là sự biểu hiện đại 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dụng cụ thể, “hiện đại quang minh”, 
trong đại kinh thường nói Nhât Chân 
pháp giới. “Số thiên bách biến”, tức là 
nói thập pháp giới đều năm trong ánh 
hào quang của Phật hiển hiện ra, đây 
là nói chỗ biểu đạt của nó. Phật thị 
hiện như vậy thì là toàn thể của Phật 
pháp, tất cả chư Phật vì chúng sanh 
chỗ thuyết của tất cả pháp, tức là chân 
tướng của sự thật này. Hôm nay chân 
tướng của sự thật này Phật chẳng nói 
một lời, từ hào quang nơi thân Ngài 
đều hiển lộ không sót, đây là đức 
tướng viên mãn. Tôn giả A Nan là thị 
giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày 
ngày đêu đi theo Phật chưa bao giờ 
rời khỏi. Trước đây, tôn giả A Nan 
chưa từng thấy, chưa bao giờ thấy 
tướng hảo của ngày hôm nay trang 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiêm như thê đó, chưa bao giờ thấy 
qua. Cho nên Ngài cảm thây vô cùng 
kỳ lạ, hy hữu, đặc thù. 


Kinh văn: “Tôn giá A Nan tức 
tự tư duy: Kim nhật Thế Tôn sắc 
thần chư căn, duyệt dự thanh tịnh, 
quang nhan nøuy nguy, bảo sát 
tranø nghiêm, tùng tích dĩ lai sở vị 
tăng kiến”. 


Ngài A Nan nói, Ngài từ trước 
đến nay chưa từng thấy Phật hôm nay 
hiện ra tướng hảo như vậy, vui mừng 
như vậy. Đoạn kinh văn này, chúng ta 
chắng thê hàm hỗ lướt qua, trong đó 
hàm ý rất sâu. “Sắc thân chư căn”, 
Chư Căn là nói lục căn mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, gọi là chư căn, Duyệt là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khoái lạc, hỷ duyệt, duyệt do thanh 
tịnh. Người thế gian chúng ta khi vui 
mừng, tâm họ chắng thanh tịnh, cho 


2 
^ [Tá 


nên không thể “ảnh sướng biểu lý”. 
Lúc thây chúng ta vui mừng nhưng 
chắng thể ảnh sướng biểu lý, tâm 
chắng thanh tịnh. Thanh Văn, Duyên 
Giác, Quyền Giáo Bộ Tát tâm rất 
thanh tịnh, các Ngài không vui mừng 
thì sắc tướng này đêu chăng hiện ra. 
“Quang nhan nguy nguy”, Quang 
là quang minh, Nhan là dung mạo, 
Nguy Nguy là dáng vóc cao vọi, đây 
là hình dung, là tán thán. “Bảo sát 
trang trang nghiêm”, câu này là hình 
dung, là tán thán. “Hiện đại quang 
minh, số thiên bách biến (số trăm 
ngàn biên hóa)”, tức là thập phương 
sát hải y chánh trang nghiêm đêu từ 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nơi quang minh của Phật hiền hiện ra, 
là tán thán điều này. Đây là Thế Tôn 
nhìn thấy duyên của chúng sanh thành 
thục, trong tâm niệm A Di Đà Phật, 
niệm hạnh nguyện chỗ thành của Di 
Đà, mà tất cả chư Phật thảy đều bội 
phục, đều tôn kính, đều tán thán, đây 
là niệm Phật. Phật niệm Phật được oal 
thân gia trì của Bồn Nguyện Di Đà, 
Phật cũng gia trì Phật, Phật đương 
nhiên hộ niệm Phật. Không những là 
Di Đà gia trì Thế Tôn, thập phương 
nhất thiết chư Phật Như Lai, ngay lúc 
này tất cả đêu gia trì đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật, cho nên Thích Ca Mâu 
Ni Phật hiện sắc tướng như vậy, thật 
là chắng gì sánh băng thù thắng quá. 
Đông thời lại niệm tất cả chúng sanh 
vì cơ duyên thành Phật đã thành thục 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rôi, phải nên tuyên nói pháp môn này, 
chúng sanh hoan hỷ được độ, cho nên 
hôm nay Phật hiện tướng này, vô 
cùng kỳ dị đặc thù. Tôn giả A Nan 
cảm than răng ““Tùng tích dĩ la, sở vị 
tăng kiến (Tự mình xưa nay chưa 
từng thây qua)”, do đây có thể biết 
hào quang nơi thân Phật, hào quang 
nơi mặt Phật, nên hiện Nhất Chân 
pháp giới, thập pháp giới y chánh 
trang nghiêm đích thật là vô cùng hy 
hữu. 


Kinh văn: “Hỷ đắc chiêm 
ngưỡng, sanh hy hữu tâm”. 

Đây là cảm tưởng của ngài ÀA Nan 
lúc nhìn thầy Thê Tôn phóng quang 


hiện tướng lành, Phật hiện tướng 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tuyệt đối chắng phải là ngẫu nhiên, 
nhất định có dụng ý rất sâu khiến cho 
ngài A Nan phải hỏi. 


Kinh văn: “ức tùng tọa khởi, 
thiên đản hữu kiên, trường quy 
hiệp chướng”. 

Đây là lễ tiết, hướng Phật thỉnh 
pháp nhât định phải hành lễ trước, 
vốn là Ngài đang ngôi ở chỗ của Ngài 
nghe kinh, ngay lúc này Ngài từ chỗ 
ngôi đứng dậy đến trước mặt Phật lễ 
bái đề thỉnh pháp, “thiên đản hữu kiên” 
là sự lễ kính nhất, cách thức của nước 
Ấn Độ là như vậy. Trong nghi lễ cổ 
xưa tế ky của Trung Hoa, đây là lễ ky 
quang trọng nhật trong cỗ lễ của 
Trung Hoa là lễ tế tổ tiên, thông 
thường dân gian là tế tô tiên, nêu như 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


quốc vương đại thân còn phải phải tế 
trời đất, thần sông, thân núi nữa, sự tế 
ky này chăng phải bình thường như 
dân chúng. Dân chúng tế tổ tiên, 
trong phân lễ nghi đây là lễ tiết long 
trọng nhất, cũng “thiên đản hữu kiên”, 
nghĩa là để lộ vai bên phải ra, vì sao 
thế? Trong lúc hành lễ nếu được sai 
bảo đi làm việc gì, động tác của quý 
vị phải rât nhanh, rất nhạy bén, là ý 
nghĩa như vậy. Trong lúc đệ tử hành 
lễ Phật, đôi khi Phật có sai bảo họ đi 
làm việc, động tác của họ phải rât 
nhanh, rất tiện lợi, cho nên trong lúc 
hành lễ phải để lộ vai bên phải ra để 
bày tỏ sự nguyện chịu phụng sự sư 
trưởng, sẵng sảng nghe lệnh sai khiến 
của sư trưởng, vuIi vẻ vì Ngài phục vụ 
là ý nghĩa này. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Thiên đản hữu kiên, trường quy 
hiệp chưởng”, chữ Trường Quy nếu 
quý vị nhìn kỹ, đại khái giỗng trong 
bức bích họa Đông Hoàng, quý vị có 
thể nhìn thấy lúc quỳ chỉ quy một 
chân, đâu gôi bên trái quỳ xuống, đầu 
gối bên phải không quỳ, đây cũng là 
lễ tiết bày tỏ Phật muôn sai bảo chúng 
ta làm việc, đứng dậy dễ dàng, động 
tác nhanh nhẹn, là ý nghĩa săng sàng 
nghe lệnh đề phục vụ; cho nên đây là 
lễ “trường quy hiệp chưởng” bày tỏ 
sự cung kính nhất tâm. Bình thường 
cái tâm này hay tán loạn thì có vọng 
tưởng tạp niệm, bày tỏ vọng tưởng 
tạp niệm của mười đâu ngón tay hiệp 
chưởng, đem nó hợp lại thành một 
bày tỏ sự nhất tâm, tất cả vọng tưởng 
tạp niệm đều buông xả, chuyên tâm 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghe thây sai bảo, cho nên cái hiệp 
chưởng này là mang ý nghĩa này, tỏ 
sự tôn kính nhất tâm. “Nhi bạch Phật 
ngôn”, Bạch là hạ đôi với thượng, hạ 
đôi với thượng là một kính từ, ngôn 
từ cung kính. 


Kinh văn: “Nhỉ bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn kim nhật nhập đại tịch 
định. trụ kỳ đặc pháp. trụ chư Phật 
sở trụ đạo sư chỉ hạnh, tôi thắng 
chỉ đạo. Khứ lai hiện tại Phật Phật 
tương niệm, vị niệm quá khứ vị lai 
chư Phật da? Vị niệm hiện tại tha 
phương chư Phật da? Hà cố oai 
thần hiển diệu, quang thụy thù diệu 
nãi nhĩ, nguyện vị tuyên thuyết”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong đoạn này, chúng ta nhìn 
thây tôn giả A Nan với những câu nói 
trên, sự phán đoán của Ngài chắc 
chắn là Ngài đã theo hâu Phật một 
thời gian khá dài, nên một số động tác 
của Phật, tôn giả A Nan có thê dự liệu 
được vải phân. Tướng vì sao lại tốt 
đẹp như vậy? Quý vị nên biết, người 
thế tục thường nói: “Tướng tùng tâm 
chuyền”, quý vị xem người coI tướng 
sô cũng nói tướng tùy tâm chuyền. 
Nói một cách khác, người này tâm 
của họ tốt thì tướng sẽ rất tốt, một 
người rất từ bi, quý vị vừa nhìn thấy 
tướng đó thì là hình dáng của từ bi. 
Nếu tâm người xảo quyệt gian trá, 
quý vị nhìn thấy cái tướng đó, tướng 
mạo bất thiện, nhìn đến thì có khủng 
bố; điều này nói rõ cái đích thật là tùy 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm mà chuyền. Bởi thế lúc xưa có 
người nói con người lúc sau bốn 
mươi tuổi, tướng mạo phải do chính 
mình chịu trách nhiệm, tướng mạo 
trước năm bốn mươi tuổi, thể gian 
chúng ta gọi là do cha mẹ di truyền. 

Kỳ thật, câu nói này trong nhà 
Phật giảng chăng thông, trong nhà 
Phật nói tướng mạo của quý vị thay 
đối như thê nào? Là do quý vị lúc đầu 
thai, quý vị với cha mẹ có duyên, 
không có duyên sẽ chắng đến đâu thai, 
có duyên gặp được thì sanh tâm hoan 
hỷ ưa thích cha mẹ, ưa thích tướng 
mạo của cha mẹ, quý vị xem, tướng 
mạo đó có phải là “duy tâm sở biến” 
không? 

Cho nên đứa bé khi vừa sanh ra, 
tướng mạo rất giông cha mẹ, là lúc 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đâu đầu thai do tâm đứa bé tưởng mà 
sanh ra, sự việc là như vậy chăng phải 
do di truyền chi cả, hình dáng cha mẹ 
như thế nào thì đứa bé sẽ giông như 
thế đó chăng phải vậy, là do trong 
tâm của đứa bé ưa thích cha mẹ mà 
mang cái tướng là như thế. Sau khi ra 
đời đã được bôn mươi năm, đối với 
cha mẹ đã lãnh đạm, điều này chúng 
ta có thê hiểu được, trẻ nhỏ bám theo 
cha mẹ quấn quýt không rời, sau khi 
trưởng thành tâm luyễn ái của nam nữ, 
tâm yêu sự nghiệp sanh khởi, cái tâm 
đôi với cha mẹ sẽ lợt lạt đi. Do đó nên 
sau bốn mươi tuôi, tướng mạo sẽ thay 
đôi, cho nên một người lúc thiểu niên, 
lúc tráng niên, lúc tuôi ø1à, tướng mạo 
có thể biến đối, biển đối thể nào? 
Tâm biến. Nếu được sự giáo dục tốt, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

con người tâm địa đoan chánh thiện 
lành, tướng mạo của họ sẽ biên thành 
rất đoan trang rất từ bi, cho nên nói 
sau bốn mươi, tướng mạo phải do 
chính minh chịu trách nhiệm. 

Vậy thì hôm nay Thế Tôn hiện 
tướng thù thắng không gì sánh băng 
này, thì tâm cũng là đệ nhất thù thắng 
chắng gì sánh băng, vì sao thế? Phật 
đều niệm Phật, nệm A Di Đà Phật, 
niệm nhất thiết chư Phật, đây chăng 
chỉ là sự trang nghiêm của một vị 
Phật, trang nghiêm của vô lượng Phật 
đều tập trung vảo sắc tướng của Phật 
mà hiển hiện ra, điều này đương 
nhiên là quá hy hữu. Cho nên khi A 
Nan tán thán, mới muốn tán thán 
“Thê Tôn kim nhật nhập đại tịch 
định”, Tịch Định là thọ dụng, là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
hưởng thụ, đại tịch định này là gì? 
Tức là niệm Phật tam-muội, hôm nay 
Phật là nhập niệm Phật tam-muội. 
“Irụ kỳ đặc pháp”, Kỳ là hy kỳ, 
đặc thăng, thù thắng, không gì sánh 
băng, ý nghĩa này là sẽ đem pháp 
môn bình đăng thành Phật vì tất cả 
chúng sanh tuyên bố, trong tâm Phật 
chuẩn bị như vậy, đây tức là “trụ kỳ 
đặc pháp”. “Irụ chư Phật sở trụ”, 
pháp môn niệm Phật là đệ nhất pháp 
môn, mà mười phương ba đời tât cả 
chư Phật dùng để độ chúng sanh để 
thành Phật đạo, đây là “trụ chư Phật 
sở trụ”. “Đạo sư chi hạnh”, Đạo là 
dẫn đạo, dẫn đạo tất cả chúng sanh 
ngay trong một đời này bình đắng 
thành Phật. “Tối thăng chi đạo”, Đạo 
là con đường, tức là phương pháp tu 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành chứng quả, Tối Thăng tức là tối 
thù thắng, đương nhiên là chỉ cho 
pháp môn Niệm Phật này. Pháp môn 
Niệm Phật là tất cả chư Phật chỗ tu, 
tật cả chư Phật chỗ hoăng dương. 
Hôm nay Thế Tôn “niệm Di Đà chỉ 
sở niệm, hành DI Đà chi sở hành”, 
cùng với A Di Đà Phật, với tât cả chư 
Phật cảm ứng đạo giao. “Khứ lai hiện 
tại”, Khứ là quá khứ, Lai là vị lai, 
Hiện Tại là nói đến ba đời tam thê 
chư Phật, Phật Phật đều tương niệm, 
Phật Phật đều niệm Phật. Trong “Phật 
Phật tương niệm”, hầu như không 
một vị Phật nào chắng niệm A DI Đà 
Phật, A Di Đà Phật là tất cả chư Phật 
cùng cộng niệm, Phật mà còn niệm 
Phật, huông hô là chúng ta. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“VỊ niệm quá khứ vị lai chư Phật 
da”, thực tế là Phật Phật đạo đông, 
trong Đại Kinh chúng ta thường thấy 
“Thập phương nhất thiết Phật, cộng 
đồng một Pháp Thân”, “Sanh Phật bất 
nhị, sanh Phật nhất thể”. Trong kinh 
Hoa Nghiêm nói với chúng ta răng 
“Tình dữ vô tình, đồng viên chủng 
trí”, đây tức là bảo tất cả vạn pháp thê 
dụng nhất như. Cho nên Phật niệm 
Phật là điều rât bình thường “pháp dĩ 
như thị”, điều này quả nhiên A Nan 
đã đoán trúng, Thế Tôn hôm nay là 
niệm Phật. Tuy nhiên, A Nan không 
biết Thê Tôn niệm vị Phật nào, Ngài 
chắng biết nên mới đặt ra câu hỏi này. 
“Hà cô oai thân hiển diệu”, là oai đức 
thân minh của Phật, “Quang thụy thù 
diệu nãi nhĩ”, Nãi Nhĩ là giỗng như 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiện tiên chỗ hiển thị. “Nguyện vị 
tuyên thuyết”, đây là câu nói thỉnh 
pháp, không những tôn giả A Nan 
trong lòng mong Phật vì Ngài thuyết 
minh cặn kẽ, đại chúng dự hội chăng 
một ai không có nguyện vọng này, 
câu Phật khai thị, đến đây là ngài A 
Nan thỉnh pháp. Tôn giả A Nan thỉnh 
pháp Phật vô cùng từ bi, hữu câu tất 
ứng, A Nan khải thỉnh, làm gì có đạo 
lý chắng nói chứ? Chăng khải thỉnh 
cũng phải nói, hà huống A Nan lại 
đứng ra khải thỉnh. Cho nên: 


Kinh văn: “Ư thị Thế Tôn, cáo 
A Nan ngôn: Thiện tai, thiện tai!” 


Phía dưới là Thê Tôn tán thán câu 
hỏi của tôn giả A Nan, trước khi 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuyết minh thì tán thán Ngài trước: 
“Thiện tai, thiện tai!”, hai lần Thiện 
Tai này ý nghĩa rất sâu. “Thiện tai, 
Thiện tai!” này dùng cách nói của 
thời nay là quá hay, quá hay, câu hỏi 
đó quá hay. Y nghĩa Thiện Tai thứ 
nhất là xứng cơ, ông hỏi thật đúng lúc 
cơ hội thành Phật của tất cả đại chúng 
đã thành Phật rôi, ông vừa hỏi thì Tôi 
phải nói ra phương pháp bình đắng 
thành Phật, cho nên lúc khen ngài A 
Nan rắng ông hỏi thật quá hay. Câu 
Thiện Tai thứ hai là gì? Là sự cảm thọ 
của chính Phật, thọ dụng của Phật. 
Hôm nay Phật thật là hoan hỷ, thời 
thời khắc khăc đều muốn tuyên nói 
pháp môn này, vì cơ duyên chưa 
thành thục, ngày ngày Phật đêu chờ 
đợi. Quả nhiên chờ được rÔi, ngày 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nay duyên đã thành thục, quý vị bảo 
điều này vui mừng biết chừng nảo, 
đem cái pháp mà Phật đã ập ủ trong 
tâm từ bây lâu nay muốn nói ra, hôm 
nay được cùng đại chúng thô lộ ra, 
xứng với bốn hoài của Phật, đây thật 
là vui mừng chăng øì sánh băng, nên 
tán thán: “Thiện tai, thiện tai!”, đây 
cũng là điêu đáng cho chúng ta học 
tập, chúng ta cũng phải hướng về ngài 
A Nan để học tập. 


Kinh văn: “Nhữ vị ai mân lợi 
lạc chư chúng sanh cô, năng vần 


như thị vi diệu chỉ nghĩa”. 


Câu nói này của Thế Tôn, thật tại 
mà nói, cũng vì chúng ta thô lộ ra một 
tí tin tức, ngài A Nan cũng chăng phải 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người thường, trong pháp hội Ngài thị 
hiện làm đệ tử của Phật, chứng quả vị 
chắng cao, chỉ chứng địa vị Sơ Quả 
của Tu Đà Hoàn, chúng ta nơi kinh 
Lăng Nghiêm thấy Ngài chỉ chứng 
đặc quả vị Tu Đà Hoàn, là Tiểu Thừa 
Sơ Quả. Trên thực tế thì sao? Tôn giả 
A Nan cũng là Đắng Giác Bồ Tát tái 
lai chắng phải người thường, Ngài 
cùng Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, 
Phố Hiên chăng khác. Lần này lên đài 
biểu diễn, vai tuông của Ngài được 
phân phối làm thị giả của Thích Ca 
Mâu Ni Phật, là ở trước sân khâu biêu 
diễn trong vai này. Còn phía sau sân 
khâu Ngài là Đại Bồ Tát đến để hát 
vở tuông này, thật là “nhất Phật xuất 
thể ngàn Phật ủng hộ”, những vị đệ tử 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này của Phật đêu không phải là người 
thường. 

Việc này, Phật đã vì chúng ta thô 
lộ tin tức, ông đến hỏi câu này là vì 
“Ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh”, Chư 
Chúng Sanh này đặc biệt chỉ cho lục 
đạo chúng sanh, lục đạo chúng sanh 
đã quá khô sanh tử luân hồi, khô nạn 
vô biên, ông phát khởi đại từ bị 
thương xót họ, ông vì họ đến để thỉnh 
pháp. “Năng vẫn như thị vi diệu chi 
nghĩa”, câu “như thị vi diệu chi nghĩa 
này là chỉ cho bộ kinh Vô Lượng Thọ, 
Phật muốn vì chúng ta tuyên giảng, 
công đức mà ông hỏi quá lớn, công 
đức ông vừa mới hỏi này đã quả lớn, 
câu hỏi của ông đã hỏi ra được bộ 
kinh Vô Lượng Thọ, hỏi ra được pháp 


239 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
môn “Chúng Sanh Bình Đăng Thành 
Phật”, công đức này thật là quá lớn. 


Kinh văn: “Nhữ kim tư vân”. 


Hôm nay ông hỏi câu này, nêu ra 
vân đề này. 


Kinh văn: “Thắng ư cúng 
dường nhât thiên hạ A La Hán, 
Bích Chỉ Phật”. 


Thăng là vượt qua, thắng qua, 
thăng hơn “cúng dường nhất thiết 
thiên hạ”, chữ Nhất Thiên Hạ này 
giảng như thế nào? Phật nói với 
chúng ta, thế giới mà chúng ta đang ở 
là lây núi Tu Di làm trung tâm, đỉnh 
của núi Tu Di là trời Đao Lợi chỗ ở 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của Đao Lợi Thiên Chủ, giữa núi Tu 
Di, bốn hướng là chỗ ở của Tứ Đại 
Thiên Vương. Nơi chúng ta ở gọi là 
Tiểu Châu, là một tiểu tinh câu xoay 
vòng theo trung tâm, Nhất Thiên Hạ 
tức là một phân tư của toàn thê đại vũ 
trụ gọi là Nhất Thiên Hạ, số lượng 
này thật là quá nhiều quá nhiêu. 
Trước đây Phật nói về đơn vị thế giới 
này chúng ta ngỡ là Thái Dương Hệ, 
theo ngài Hoàng Niệm Tô lão cư sĩ, 
nơi chú giải kinh Vô Lượng Thọ phía 
sau có một bài văn, tôi có đem nó phụ 
lục ở phía sau đây là cách nhìn của 
ông, ông để ra ý kiến này, trong kinh 
Phật nói đến đơn vị thế giới, chắng 
phải là Thái Dương Hệ, vì sao vậy? 
Phật nói rất rõ, mặt trời mặt trăng đều 
quay vòng theo núi Tu DI, như vậy thì 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mặt trời mặt trăng không thê xem là 
trung tâm được, nếu y theo cách nói 
này thì có thê nói được viên mãn hơn, 
tức là cái mà ngày nay chúng ta gọi là 
Hệ Ngân Hà, đích thật là mặt trời của 
chúng ta xoay quân quanh Hệ Ngân 
Hà. Trung tâm của Hệ Ngân Hà, 
người Hoa gọi là Hoàng Cực, quả địa 
câu có Nam Cực, Bắc Cực, trung tâm 
của Hệ Ngân Hà, người Trung Hoa 
gọi là Hoàng Cực, lão cư sĩ Hoàng 
Niệm Tổ cho răng đó mới là núi Tu 
DI, theo cách nói như vậy thì phạm vi 
sẽ rất lớn. Vậy Nhất Thiên Hạ này tức 
là một Hệ Ngân Hà, Nhất Thiên Hạ 
này tức là một phân tư của Hệ Ngân 
Hà; quý vị hãy nghĩ xem, phạm vi 
này lớn biết chừng nào. Hệ Ngân Hà, 
theo như trong kinh nói chỉ là con số 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đại khái, chăng phải là con sô chính 
xác (là một trăm ức cái Thái Dương 
Hệ), một phân tư của một trăm ức 
Thái Dương Hệ là hai mươi lăm ức 
cái Thái Dương Hệ, con số lớn như 
vậy. A La Hán, Bích Chi Phật đều là 
những người chứng quả Tiểu Thừa, 
các bậc Thánh của Tứ Quả trở lên 
cúng dường họ, cái phước báo đó thật 
quá lớn quá lớn. Cúng dường chẳng 
phải một lần, chắng phải cúng dường 
một ngày, chắng phải cúng dường 
một năm. 


Kinh văn: “Bồ thí lũy kiếp”. 

Mỗi ngày cúng dường, tích lũy 
một kiệp, hai kiệp, lũy kiệp. Phước 
báo của người này đã tu, chúng ta thật 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vô phương tưởng tượng chỉ có thê 
dùng bốn chữ Bất Khả Tư Nghị để 
hình dung mà thôi, đây là việc cúng 
dường các bậc Thánh. Phân dưới vẫn 
CÒN CÓ: 

Kinh văn: “Chư thiên nhân 
dần”. 


Đây thì lại càng nhiêu hơn. 


Kinh văn: “Quyên phi nhuyễn 
động chỉ loại”. 


Như thê từ trong một câu này đã 
bao hàm hết đối với lục đạo chúng 
sanh trong chín pháp giới này, ngoài 
Bồ Tát ra không kê. Tám pháp giới, 
quý vị xem, Duyên Giác, Thanh Văn, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phía dưới là lục đạo, đôi tượng của sự 
bô thí lũy kiêp là tám pháp g1ới. 


Kinh văn: “Công đức bách 
thiên vạn bội”. 


Câu hỏi của ông vừa hỏi, so với 
một người thật sự tu những công đức 
như trên, thì công đức của ông so với 
họ trội hơn trăm lân, ngàn lần, vạn lần. 
Đoạn này, quý vị phải nghe cho thật 
kỹ, suy đoán cho thật kỹ thì quý vị 
mới có được cảnh giới đó một cách 
phưởng phất tương tự, bởi vì cảnh 
giới quá lớn quá lớn. Chúng ta có thế 
tin được không? Phật biết là sợ chúng 
ta không thể tin nên lại đem đạo lý 
này vì chúng ta tuyên nói ra. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hà dĩ cô?” 


Vì sao vậy? Vì sao công đức của 
câu hỏi này lại lớn như thê đó? 


Kinh văn: “Đương lai chư thiên 
nhân dân, nhât thiệt hàm lỉnh, giai 
nhần nhữ vân nhỉ đắc độ thoát cô!” 


Như vậy Phật đã đem đạo lý này 
nói ra đây là sự thật, công đức này 
quả thật vượt hơn người mà đoạn trên 
đã nói, công đức bô thí cúng dường 
đương nhiên chắng thê bì được. Bởi 
vì câu hỏi của A Nan mà Phật nói ra 
pháp môn này. “Đương lai (tương lai) 
chư thiên nhân dân” tức là chỉ cho lục 
đạo luân hôi, trong lục đạo “nhất thiết 
hàm linh” là tất cả hữu tình chúng 


Táp 6 


Kinh Vô K¿dc Thọ Giảng Ký 1994 


sanh, nêu họ nghe đến pháp môn này 
chắng có một người nào mà chẳng 
được độ, y theo pháp môn này tu học, 
vĩnh viễn thoát luân hồi, vãng sanh 
bất thoái thành Phật, ngay trong một 
đời được thành tựu. Công đức như thế, 
đương nhiên chắng phải sự bố thí lũy 
kiếp của người được nói đến ở phân 
trên có thê sánh băng được, lời trong 
đoạn này cùng với phẩm Phổ Hiền 
Hạnh Nguyện Quảng Tu Cúng Dường, 
Phổ Hiên Bồ Tát chỗ nói: “Nhật thiết 
cúng dường trung, pháp cúng dường 
tối”. Vô lượng vô biên tài cũng dường 
đều chăng lớn bằng công đức của 
pháp cúng dường, là cùng một đạo lý, 
cho nên chúng ta muôn tích lũy công 
đức, tu phước đức chân thật phải biết 
bố thí, biết cúng dường. Phải biết bố 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thí Pháp, pháp cúng dường công đức 
này vô lượng vô biên. Phân dưới vẫn 
còn là sự tán thán của Thê Tôn với 
ngài A Nan. Khi gọi A Nan, phàm là 
trong kinh Phật, gọi tên của người này, 
phân khai thị kế tiếp nhật định là rất 
quan trọng, gọi ngay đến tên là đánh 
thức Ngài, bảo Ngài đặc biệt chú ý. 
Chúng ta ở trong kinh thây được danh 
từ này, chúng ta phải đặc biệt đề cao 
cảnh giác. 


Kinh văn: “A Nan! Như Lai di 
vô tận đại bỉ, căn ai tam giới, sở dĩ 
xuất hưng ư thế. Quang xiến đạo 
giáo, dục chửng quân manh, huệ dĩ 
chân thật chỉ lợi, nan trị nan kiến, 
như Ưu Đàm hoa, hy hữu xuất hiện. 
Nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chúng ta xem đoạn này, đoạn này 
là do chính Phật tự nói ra, ý nghĩa của 
bốn hoài “xướng Phật xuất thế”. Phật 
vì sao phải đến thế giới này? Xuất 
hiện ở thể gian này để làm gì? Giả 
như chúng ta thường xuyên tự hỏi 
mình thì chúng ta sẽ khai ngộ. Có 
mây ai thường tự hỏi, ta vì sao đến 
thế gian này? Ta đến thế gian này để 
làm gì? Quý vị đông tu có khi nào tự 
hỏi không? Nếu thường xuyên đặt vẫn 
để này, cho dù thế giới phôn hoa này 
cũng không dễ làm mê hoặc. Trí Giả 
đại sư đời nhà Đường nói: “Như Lai 
sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà 
bôn nguyện hải”; hai câu nói này của 
Ngài tức là từ đoạn kinh văn này nói 
ra, Phật vì sao lại xuất hiện tại thế 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian, tức là muốn vì chúng ta nói rõ 
pháp môn vãng sanh bất thoái thành 
Phật, là vì điêu này. Đã vì cái này, sao 
Phật lại chắng sớm nói ra mà lại nói 
nhiêu kinh điển như thế? Đây là đạo 
lý gì vậy? Là vì cơ duyên chưa thành 
thục. Chỗ gọi là cơ duyên chưa thành 
thục, vì khi Phật nói ra mọi người 
chắng tin, mọi người chắng nghe, thì 
không còn cách chi nữa. Cho nên 
Phật nhất định phải đợi chờ cơ duyên, 
đợi đến duyên thành thục rồi, quý vị 
có thê tin, có thể tiếp thọ, phát nguyện 
tu hành, lúc này Phật mới nói ra. 

Cho nên chỗ này, Phật rât cảm 
khái mà nói rằng: “Như Lai dĩ vô tận 
đại bi”, Như Lai là lây lòng đại bi vô 
tận, từ bị, đại từ bi, là từ bi bình đắng: 
từ bi không bình đắng thì chăng gọi là 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


đại từ bị, chăng có phân biệt, chăng 
CÓ ĐIỚI tuyên, từ bi như thê mới gọi là 
từ bi binh đăng, Phật là đại từ đại bị 
vô tận. “Căn ai tam giới”, Tam CIới 
tức là lục đạo, tam giới là nói Dục 
Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Trong 
Dục GI1ới có Dục GIới Thiên, A Tu 
La, người, địa ngục, súc sanh, đều 
năm trong Dục Giới, Sắc Giới là thiên 
nhân, Vô Sắc Giới cũng là thiên nhân, 
cho nên nói tam giới tức là nói lục 
đạo. Thương xót lục đạo chúng sanh, 
còn trời thi không cứu cánh. Cho dù 
sanh lên Vô Sắc Giới Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Thiên, thọ mạng tắm vạn 
đại kiếp, khi thời gian đã đến định lực 
đã mất, vẫn phải đọa lạc trở xuống, 
bởi vì phía trên họ chắng còn nữa, 
đương nhiên phải đọa lạc trở xuống, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cho nên đây chăng cứu cánh. Nói một 
cách khác, vẫn phải chịu cái khổ của 
luân hôi, đây là điều mà Phật đã giảng 
vô cùng tường tận trong các Đại Thừa 
kinh điển, Phật vì thương xót phàm 
phu trong lục đạo, cho nên xuất hiện 
ở thế gian. Trong phàm phu có người 
thông minh, chắng phải không có, 
những ai là người thông minh? Biết 
thế gian là khổ rất muốn ra khỏi luân 
hôi, nhưng lại chắng có phương pháp. 
Thời xưa ở An. Độ cô xưa, lịch sử 
chúng ta gọi là quốc gia của tôn giáo, 
tôn giáo ở Án Độ thời xưa là phát đạt 
nhất, lúc Thê Tôn còn tại thế, những 
tôn giáo trứ danh có đến chín mươi 
sáu thứ, những người này đều là 
người thông minh, đều muốn liễu 
thoát sanh tử luân hôi. Đại đa số các 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tôn giáo nghĩ răng trời là cứu cánh, 
sanh lên thiên đường có lẽ sẽ chăng 
còn chuyện gì nữa, sẽ không còn sanh 
tử nữa, sẽ không còn khô não nữa, coi 
trời như là cứu cánh. Thế nhưng trời 
có rất nhiêu tâng thứ chăng giông 
nhau, Phật nói với chúng ta trời có hai 
mươi tám tâng, có vài tôn giáo mục 
tiêu là ở trời Đao Lợi, một số là ở Sắc 
Giới Thiên, một số tôn giáo khác là ở 
Đại Phạm Thiên. Cho thây, trí tuệ và 
công phu của họ, đích thật là cao thập 
bất đồng, cho dù đến được trời Phi 
Phi Tưởng, đó là tầng cao nhất rôi 
vẫn là chăng cứu cánh. Phật vì những 
chúng sanh này mà xuất hiện tại thê 
gian; quý vị có chí muốn xuất tam 
giới, Phật đến giúp đỡ quý vị xuất 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


tam giới, đây là lý do duy nhất mà 
Phật xuất hiện tại thế gian. 

“Quang xiên đạo giáo”, Quang là 
trí tuệ, Xiến là xiên dương, Phật dùng 
trí tuệ chân thật vì chúng ta nói rõ 
chân tướng của sự thật này, chân 
tướng của lục đạo luân hôi, chân 
tướng của thập pháp giới. Chữ Đạo 
này là chân tướng, G1áo là giáo học, 
giáo hóa, đem những đạo lý này, 
những chân tướng của sự thật này chỉ 
dạy cho chúng ta. “Dục chửng quân 
manh”, là chửng tê những chúng sanh 
này, Manh là chúng sanh mê hoặc 
điên đảo, muốn thoát ly mà chắng có 
phương pháp. Những người này là đối 
tượng chỉ dạy của Phật bởi vì họ đã 
giác ngộ được thê gian là khô, đã giác 
biết được cái khổ của luân hôi, tâm 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm đều muôn rời khỏi. Nhóm người 
này, Phật xuất hiện là vì muốn độ họ. 
“Huệ dĩ chân thật chị lợi”, lợi ích 
chân thật nhất, nhất định là chắng có 
quanh co, quyết định chắng có vòng 
vo khúc chiết, điều mà hôm nay Phật 
nói với chúng ta là con đường thành 
Phật trực tiếp, vững vàng, nhanh 
chóng, rốt ráo, viên mãn. Như thế cái 
lợi chân thật này chính là chỉ cho 
Tịnh Độ Tam Kinh, quý vị phải hiểu 
được cái lợi chân thật của Tịnh Độ 
Tam Kinh. Nếu lại đem quy nạp cái 
lợi chân thật lại, tức là lục tự hông 
danh, mà cửu giới phàm thánh bình 
đăng cộng tu, bình đắng thành tựu. 
Tánh chất của Tam Kinh, người niệm 
Phật chúng ta chắng thể không biết, 
kinh Võ Lượng Thọ là khái luận của 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Tông, đem chân tướng của vũ 
trụ và nhần sinh vì chúng ta nói ra, 
đem y chánh trang nghiêm của Tây 
Phương Cực Lạc thế giới vì chúng ta 
nói rõ, đó là kinh Võ Lượng Thọ. Còn 
kinh Quán Vô Lượng thọ, Phật nói 
cho chúng ta về nguyên lý, lý luận, 
phương pháp tu hành của Tịnh Tông. 
Mười sáu phép quán này, Quán 
Tưởng Niệm Phật, Quản Tượng Niệm 
Phật, Trì Danh Niệm Phật, đều nằm 
trong mười sáu phép quán, cho nên 
đem phương pháp dạy cho chúng ta, 
đặc biệt trước khi áp dụng phương 
pháp này, phải đặt để nên tảng tu học, 
nên tảng là Tam Phước, Lục Hòa, đây 
là nên tảng. Từ nên tảng tu pháp môn 
Niệm Phật, quý vị dùng Quán Tưởng, 
dùng Quán Tượng, dùng Trì Danh 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đều có thể được mà Trì Danh là tiện 
lợi nhất. 

Kinh A Di Đà, đây là phần sau 
cùng của Tam Kinh nói đến, nội dung 
của kinh A Di Đà là Thể Tôn từ bi 
khuyên dạy chúng ta nên câu sanh 
Cực Lạc thê giới, trong kinh này đã 
bốn lân khuyến cáo, chúng ta thường 
nói một rồi ba, ba rồi bỗn, bốn lân 
khuyến cáo, khuyên chúng ta phải tin, 
phải phát nguyện, phải niệm Phật. Ba 
bộ kinh này là cùng một hệ thống, 
phân lượng của Tam Kinh không dài, 
là điển tích viên mãn của Tịnh Tông, 
là chỗ nương tựa chân chánh của 
những người niệm Phật chúng ta, là 
lợi ích chân thật. 

“Nan trị nan kiến”, Trị (Trực) là 
gặp được, quả thật là chăng dễ gặp 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, chăng dễ thây được. Kinh điển 
này từ xưa đến nay số lượng lưu 
thông chắng lớn, nguyên nhân này cư 
sĩ Mai Quang Hy có nói rất tỉ mỉ 
trong phân tựa của bộ kinh này, quý 
vị xem sẽ hiểu ngay. Những năm gân 
đây chúng ta nhờ sự tiễn bộ của khoa 
học kỹ thuật, tuy việc lưu thông so 
với trước kia thù thắng hơn nhiều, 
nhưng trong toàn cả Phật môn số 
đông đại chúng tu hành khi nghe đến 
bộ kinh này, hoan hỷ tín thọ phụng 
hành cũng chỉ là thiêu số mà thôi. 
Nguyên nhân gì vậy? Nhất định phải 
là cơ hội thành Phật của họ đã đến, họ 
gặp được mới có thể sanh tâm hoan 
hỷ. Nếu không phải cơ duyên thành 
Phật đã thành thục cho dù họ có gặp, 
cái tâm hoan hỷ đó rất khó sanh khởi. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đông đảo đại chúng, có được mây a1 
muốn trong một kiếp này thành Phật? 
Quý vị hãy nhìn thử xem, những 
người nào hình như muốn thành Phật? 
Đương nhiên là thiểu số, đạo lý là ở 
chỗ này. Quay đâu lại, chúng ta tự 
nghĩ lại minh thật may mãn, chúng ta 
chính là một thiêu số trong mây người 
đó, thật là điều hiếm hoi, thật sự 
chắng dễ dàng. 

“Nan trị nan kiến như Ưu Đảm 
hoa”, hoa Uu Đàm hiện ra chỉ trong 
chốc lát, thời Ølan nở rât ngăn, thí dụ 
cho pháp môn này chăng dễ gặp, vô 
cùng hy hữu. Thế Tôn, trong kinh này 
nói với chúng ta tương lai Phật pháp 
bị diệt tận, bộ kinh này, pháp môn 
Niệm Phật này vẫn còn lưu truyền 
một trăm năm, sau cùng mới bị tiêu 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mất, cho thấy công đức của bộ kinh 
này quả thật là vô lượng vô biên. “Hy 
hữu xuất hiện, nhữ kim sở vẫn đa sở 
nhiêu ích”, A Nan vừa hỏi câu này lợi 
ích thật vô biên, Phật nói những lời 
này không một chút quá đáng. Chúng 
ta hiểu rõ được đạo lý này, hiểu rõ 
được sự thật này, chúng ta phải luôn 
luôn nghĩ đến, luôn luôn ghi nhớ, để 
có thể đem pháp môn này giới thiệu 
cho người khác, tiễn cử cho người 
khác, thì cái lợi ích đó cùng với sự lợi 
ích của lời khải thỉnh của A Nan 
không hai, không khác. Điều này đều 
là chân thật, huống chi chúng ta lại tái 
bản ¡in ra để lưu thông, in được càng 
nhiêu thì càng tốt, hiện nay ngoài 
kinh bản được lưu hành, còn có băng 
cassette, băng video phát hành, công 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đức đó như lời Phật đã nói ở đây là 
không hai, không khác. 

Cho nên khi chúng ta nhìn thây, 
đừng vì nhìn thấy rôi liên ngưỡng mộ 
thốt lên, ôi chao! Thời vận của A Nan 
thật hên. Quý vị xem, chỉ một câu hỏi 
mà công đức lớn như vậy, còn chúng 
ta chăng được thời vận này, chăng có 
cơ hội này. Ky thật chúng ta cũng có, 
là ngay ở trước mắt chỉ cần quý vị có 
lòng, tự mình có ý chỊu làm, thì công 
đức của quý vị cùng với A Nan như 
nhau. Ngài có cơ hội, chúng ta cũng 
có cơ hội, chúng ta không thua A Nan, 
phải hiểu như vậy. 

Phía dưới đoạn kinh văn này là 
Thê Tôn trực diện trả lời A Nan, 
giảng kỷ cho Ngài nghe, tuy nhiên, 
nghe kinh phải hội đủ điều kiện, điêu 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiện chắng đủ, có nghe rôi cũng luốn 
công. Quý vị nghĩ xem, yêu câu của 
Phật đối với người nghe kinh là 
những gì? 


Kinh văn: “A Nan! Đương tri, 
Như Lai Chánh Giác, kỳ trí nan 
lượng, vô hữu chướng ngại”. 


Đoạn văn này, chợt xem hình như 
Phật tự khen mình, vì sao thế? Công 
đức của Phật không aI có thê biết, 
chắng ai có thể khen ngợi, nên Phật 
đành phải tự nói ra, hy vọng chúng ta 
có thể hiểu Ngài nhiêu hơn, nhận thức 
Ngài nhiêu hơn một tí. Lòng tin của 
chúng ta đối với Phật có thể tăng 
trưởng, những lời Ngài giảng chúng 
ta phải tha thiết ghi nhớ để học tập, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dụng ý của Ngài là ở chỗ này. Câu 
thứ nhất là nói về trí tuệ của Phật, trí 
tuệ của Phật là trí tuệ sẵn có trong 
chân tâm bản tánh của tất cả chúng 
sanh chúng ta. Chúng ta là mê nên trí 
tuệ chăng thê hiện tiên, Phật là Đại 
Giác chắng mê nên đức năng của bản 
tánh hoàn toàn hiển lộ ra, chắng có 
một tơ hào chướng ngại “vô hữu 
chướng ngại”. Phật trí tức là trí tuệ 
vốn sẵn đây đủ của chúng sanh, điều 
này phải biết. Dưới đây xin cử một thí 
dụ, từ trong thí dụ này đề thể hội trí 
tuệ đức năng của Ngài thật là bất khả 
tư ngh\. 


Kinh văn: “Năng vư niệm 
khoảnh”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Niệm khoảnh này là nói đến thời 
gian vô cùng ngắn tạm, trong một 
niệm, một sát-na. 


Kinh văn: “Trụ vô lượng ức 
kiêp”. 


Đây là cảnh giới bất khả tư nghị, 
trong thời gian rât ngắn có thể biên nó 
thành thời gian rât dài rât dài. Trong 
Hoa Nghiêm chỗ nói: “Niệm kiếp 
viên thông”, Phật có thê dùng một 
niệm khoảnh biên thành vô lượng 
kiếp, lại có thể đem vô lượng kiếp 
biến thành một niệm khoảnh, một sát- 
na. Trên mặt thời gian đã đạt đại tự tại, 
tự tại về không gian thì càng chăng 
cần nói nữa. Về mặt thời ø1an được tự 
tại, việc này thật chăng dễ hiểu, làm 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sao có thể đem thời gian rút ngăn 
được? Kỳ thật, sự thật này cũng 
chắng khó thể hội. Thí dụ như một 
người năm mộng, trong bút ký tiểu 
thuyết về Giấc Mộng Hoàng Lương, 
có lẽ nhiều người đã đọc qua, quý vị 
xem, thời gian mà người đó nắm 
mộng rất ngăn chăng phải dải, trong 
mộng thấy trải qua mây mươi năm, 
khi tỉnh dậy, hoàng lương còn chưa 
nấu chín, hoàng lương là một loại gạo 
tiêu mễ (kê vàng). Lây tiểu mễ đề nấu 
cơm, ông ta ngủ gục năm mơ, trong 
giâc mơ thấy đã trải qua mấy mươi 
năm, đến khi tỉnh lại, nỗi cơm ông 
nâu băng tiêu mễ vẫn chưa chín, đây 
há chăng phải là mây mươi năm thu 
øọn trong vài chục phút đó sao? 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Do đó chúng ta có thể thê hội, sự 
việc này là có thê chăng phải không 
thể. Cho nên con NgƯỜI CÓ thể về với 
quá khứ, cũng có thể sớm đi vào 
tương lai. Hiện nay trong tiêu thuyết 
của khoa học giả tưởng, nói về đường 
hâm của thời gian và ảnh sáng, đây là 
huyễn tưởng của một SỐ người, tất cả 
pháp từ tâm tưởng sanh, người này 
khi tưởng về tương lai thì có thể biến 
thành sự thật, vì “nhật thiệp pháp từ 
tâm tưởng sanh”. Cho nên bản năng 
này, tự tánh đức năng của chúng sanh 
siêu việt thời gian không gian. 


Kinh văn: “Thần cập chư căn, 
vô hữu tăng giảm”. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Vô hữu tăng giảm” nghĩa là bất 
sanh bất diệt, có sanh diệt tức có tăng 
giảm, không sanh [thì] không diệt. 
Siêu việt thời gian không gian thì “vô 
hữu lai khứ, bất lai bất khứ”, đây đều 
là bản năng của Tánh Đức. Phật đã 
chứng đắc, cho nên sự thị hiện của 
Ngài đều là rất tự tại, chắng CÓ 
chướng ngại, đây là từ trên Sự mà nói. 


Kinh văn: “Sở dĩ giá hà?” 


Vì sao Phật có đức năng như thế? 
Thứ năng lực này trong kinh Hoa 
Nghiêm nói rât tỉ mỉ, rất thấu triệt, đó 
là Tứ Vô Ngại pháp giới. Thanh 
Lương đại sư nói với chúng ta “Sự vô 
ngại, Lý vô ngại, Lý Sự vô ngại, Sự 
Sự vô ngại”, đây là Nhất Chân pháp 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới. Chúng ta học Phật, chúng ta 
muốn thành tựu, thành tựu cái gì đây? 
Thành tựu tức là hy vọng chúng ta có 
thể chứng đắc Vô Ngại pháp giới, 
chúng ta có thể khế nhập vào Vô Ngại 
pháp giới, giống như chư Phật Như 
Lai và Đại Bồ Tát, chắng khác, trí tuệ 
thân thông đều rất tự tại. Có thê đạt 
được không? Được. VÌ sao có thê đạt 
được? Bởi vì là bản năng của chúng 
ta nó vốn sẵn có, đương nhiên có thê 
chứng đặc, cũng như Mã Minh Bồ 
Tát trong Đại Thừa Khởi Tín Luận 
chỗ nói: “Bồn giác bốn hữu, bất giác 
bôn vô”, vôn có đương nhiên có thê 
chứng đắc, vốn không đương nhiên 
có thê phá trừ đi. Phiền não, tập khí, 
vọng tưởng của chúng ta vôn chắng 
có, vốn đã chăng có sao lại không 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đoạn được chứ? Vốn không có thì 
nhất định có thể đoạn dứt, vốn sẵn có 
thì nhât định có thể khôi phục, có thê 
chứng đắc, chúng ta từ nơi đây xây 
dựng lòng tin. Phật ở chỗ này biểu 
diễn cho chúng ta xem, thị hiện cho 
chúng ta thấy. “Sở dĩ giả hà?”, phần 
dưới giải thích: 


Kinh văn: “Như Lai định tuệ, 
cứu sướng vô cực”. 


Là đạo lý như vậy, cái Định trên 
quả địa của Phật đã viên mãn, Tuệ đã 
viên mãn, chúng ta thường nói: 
“Phước tuệ nhị nghiêm”, hai thứ trang 
nghiêm này, Định là phước, trong 
Phật môn thường nói Thanh Phước. 
Danh văn lợi dưỡng của người thế 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian, trong nhà Phật gọi là Hồng 
Phước, là phước báo trong hông trân, 
phước báo đó chắng thanh tịnh, có 
khổ não. Ôi chao! Anh thật là có 
phước khí. Có phước theo sau thì có 
khí, lời nói như vậy chăng phải là tốt, 
quý vị có phước khí, quý vị hãy lăng 
nghe, bỏ đi chữ phước theo sau đó tức 
là chữ khí, có phước là giả còn khí là 
thật. 

Cho nên trong Phật pháp nói đến 
Thanh Phước, thanh phước không có 
chữ khí, chỉ có phước chắng có khí, 
thanh phước. Cho nên nói Định là 
phước báo, tâm địa có chủ tế, tâm địa 
rất thanh tịnh mới là phước báo chân 
chánh, vì chắng có phiền não, chắng 
có phản tác dụng, hông phước của thế 
gian phiên toái nhiêu, phước nhiêu thì 


Táp 6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khí nhiều, rắc rỗi nhiêu. Tuệ là trí tuệ, 
“cứu sướng vô cực” là đạt đến cứu 
cánh viên mãn. 


Kinh văn: “Ư nhất thiết pháp, 
nhỉ đắc tôi thăng tự tại cô”. 


Trong tất cả pháp họ đạt tự tại tối 
thù thăng. Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Phật vì chúng ta đem cái tự tại này là 
tối thù thăng, là vô lượng vô biên; 
Hoa Nghiêm đem nó quy nạp làm 
mười đại loại, mười tự tại, mười thứ 
tự tại. Chúng ta xem Tâm Kinh, mỗi 
VỊ đồng tu đều biết tụng, thường tụng 
Tâm Kinh, trong khóa tụng sáng tôi 
đều có bài Tâm Kinh, câu thứ nhất 
của Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bô Tát, 
cái tự tại đó chính là mười thứ tự tại 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

viên mãn trong kinh Hoa Nghiêm. Tự 
tại, làm thế nào đạt được? Quán thì sẽ 
tự tại. Vì chúng ta không biết quán, 
chúng ta thường thường có vọng 
tưởng, cái tưởng này tức không tự tại 
rôi, quý vị nên biết Tưởng là chắng tự 
tại, Quán thì là tự tại. Vậy thì chúng 
ta sẽ hỏi cái gì là Quán? Cái gì gọi là 
Tưởng? Tưởng là rơi vào trong tâm ý 
thức, đó thì là chăng tự tại rÔi. 

Tâm là A Lại Da Thức, Ý là Mạc 
Na, Thức tức là ý thức thứ sáu. Tâm ý 
thức này, thức thứ sáu là phần biệt, 
thức thứ bảy là Mạc Na, là chấp trước, 
thức thứ tám là A Lại Da, là ân tượng, 
như vậy thì chăng tốt. Lìa tâm ý thức, 
chúng ta mắt thây sắc, tai nghe tiếng, 
lục căn tiếp xúc lục trần cảnh ø1ớI bên 
ngoài, chăng có tâm phân biệt, chắng 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dùng ý thức thứ sáu, chăng có chấp 
trước, chăng dùng Mạc Na, chẳng 
dùng ý thức, chăng ghi lại ấn tượng, 
chắng dùng thức thứ tám. Lìa tâm ý 
thức, đây là một nguyên tắc tối quan 
trọng của Đại Thừa Bô Tát dụng công. 
Trong Thiền Tông tham thiên, trong 
Thiên Đường đại hòa thượng thường 
thường đề khởi “lìa tâm ý thức tham”, 
phải rời tâm ý thức, tham thiên phải 
lia tâm ý thức. Chúng ta tụng kinh, 
học giáo, niệm Phật, có cần phải lìa 
tâm ý thức không? Vẫn phải lìa tâm ý 
thức. Người nghiên cứu về giáo lìa 
tâm ý thức có thể đại khai viên giải, 
người niệm Phật lia tâm ý thức sẽ 
chứng được Lý nhất tâm bất loạn. 

Cho thấy, cái Quán này rất là 
quan trọng, Quán tức là không dùng 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm ý thức, cái này gọi là Quán, là 
trực tiệp, cũng tức là trong kinh Lăng 
Nghiêm chánh phái, ngài Cao Quang 
đại sư có nói: “Xả thức dụng căn”; 
tức là dùng Tánh trong căn. Chúng ta 
mặt thấy sắc, dùng tánh thấy đề thây, 
tai nghe tiếng, dùng tánh nghe để 
nghe, đây gọi là Quán. Cho nên Quán 
Thê Âm Bồ Tát, Ngài thật cao minh, 
sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trân 
của Ngài chắng giỗng như chúng ta, 
chúng ta dùng tâm ý thức, Ngài lìa 
khỏi tâm ý thức, hoàn toàn dùng chân 
như bản tánh đề quán thế gian này. 
Cho nên Ngài đạt tự tại thâm sâu 
nhất, Phật và Bộ Tát đều nhập vào 
cảnh giới như thê. Vậy chúng ta phải 
nhất định hiểu rõ điều này, cho dù 
học không thành đi nữa, cũng chắng 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể không biết. Chúng ta phải rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch, hiện 
tại phiên não tập khí quá nặng chăng 
cách chi học được, không sao! Niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới gặp đức A 
Di Đà Phật rôi, chúng ta lại tu pháp 
môn này. Đến lúc bây gIỜ sẽ chăng 
còn lo sợ nữa, Phật lực gia trì, vọng 
tưởng phiên não của chúng ta đều tiêu 
diệt hết, công phu sẽ chắng khó được 
hiện tiên. Phân dưới dặn dò: 


Kinh văn: “A Nan để thính”. 


A Nan đã hỏi, tốt lắm, bây giờ ta 
nói với ông, ông phải tha thiết lăng 
nghe, phải nghe thật kỹ. Chữ Đề này 
tức là phải dụng tâm, phải kỹ lưỡng, 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vậy thì ngày nay chúng ta có dụng 
tâm không? Có lăng nghe kỹ càng 
không? Nếu như chúng ta vừa nghe 
kinh, một mặt lại sanh vọng tưởng, 
như vậy chắng phải là để thính. Để 
thính gọi là nghe một cách lão thật, 
khi nghe kinh chăng có một vọng 
niệm nào, đó gọi là Đề Thính, nỗi dậy 
vọng niệm thì chăng phải là để thính 
nữa rôi. Đây là Phật đặc biệt dặn dò A 
Nan, bởi vì tâm địa thanh tịnh chăng 
có vọng tưởng, nghe kinh có thê khai 
ngộ. Cho nên cố nhân nghe kinh có 
thể khai ngộ, còn chúng ta hiện nay 
nøhe kinh vì sao chăng thể khai ngộ? 
Vì vừa nghe kinh lại vừa vọng tưởng, 
khó đấy, thật không dễ. Trong đây có 
hàm ý rất sâu: 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thiện tư niệm chỉ”. 


Thiện Tư là tu tuệ, Niệm Chi là tụ 
hành, chữ Đề Thính đó là Văn tuệ, 
“Văn - Tư - Tu Tam Tuệ, tam tuệ cụ 
túc”. Ngài vừa mới nghe xong là có 
thể lãnh ngộ, Ngài có thể ngộ nhập. 


Kinh văn: “Ngô đương vị nhữ, 
phần biệt giải thuyêt”. 


Phật thật là từ bị, ta đương nhiên 
phải nói cho ông, phải vì ông thuyết 
minh cặn kẽ cái sự thật này. Phân biệt 
tựa này xin giảng đến đây. Tuy nhiên, 
lúc nãy tôi có đề cập đến tám thứ tự 
tại trong kinh Hoa Nghiêm, ngày mai 
tôi sẽ bố sung phần này cho quý vị. 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Được rôi, bây giờ chúng ta niệm Phật 
hôi hướng. A DI Đà Phật 


Táp 6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 7 


Xin lật quyến kinh, trang thứ 
mười ba, dòng thứ nhât. 


Pháp Tạng Nhân Địa - Đệ Tứ 


Từ phẩm này trở xuống là phân 
Chánh Tông của bộ kinh này, trong 
phẩm này, trước tiên là Thế Tôn vì 
chúng ta nói rõ vê nhân duyên phát 
tâm tu học của A DI Đà Phật lúc còn 
ở nhân địa, những điểm này cũng rất 
đáng cho chúng ta học tập. Xin xem 
phân kinh văn: 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Quá khứ vô lượng bât khả tư nghị, 
vô ương sô kiêp, hữu Phật xuât thê, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
danh Thế Gian Tự Tại Vương Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn”. 


Trong đoạn văn này cũng hàm 
chứa huyện cơ rất sâu, bởi vì Phật 
trong kinh DI Đà nói với chúng ta, A 
Di Đà Phật từ lúc thành Phật cho đến 
nay, thời gian chỉ có mười kiếp, mười 
kiếp là một thời gian rât ngăn. Như 
vậy, A DI Đà Phật cứu cánh là vị Phật 
mới thành, hay là cố Phật ứng hóa tái 
lai? Bên trong này là hàm chứa huyện 
cơ, cho thây A Di Đà Phật, trước đây 
mười kiếp chăng phải là vị Phật mới 
thành, vì sao vậy? Là từ kiếp lâu xa 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngài đã thành tựu rồi, thời gian đó 
quá dài, ngày nay chúng ta gọi là con 
số thiên văn. Dùng con số thiên văn 
cũng vô phương hình dung được. 

“Vô lượng bất khả tư nghị, vô 
ương số kiếp”, đơn vị phía dưới là 
kiếp, chữ Kiếp này đương nhiên là chỉ 
cho đại kiếp, điều này chúng ta chắng 
cân nói kỹ vì đây là rất lâu rất lâu xa 
về trước. “Hữu Phật xuất thể”, lúc 
bấy giờ có một vị Phật xuất hiện tại 
thế gian, danh hiệu của vị Phật ấy là 
“Thế Gian Tự Tại Vương Như La1”, 
ØỌI Thê Gian Tự Tại Vương, kế tiếp 
là Như Lai, trở xuống là mười đức 
hiệu của Phật. Lấy mười đức hiệu để 
hiển thị đức năng của Phật, mười thứ 
hiệu này là thông hiệu, bất luận một 
vị Phật nào đều có mười thứ xưng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hiệu này. Như vậy chỉ có Thế Gian 
Tự Tại Vương cái này là biệt danh, 
chỉ có vị này tự xưng, những vị Phật 
khác không thể xưng. Thí dụ như Bốn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng 
ta, chữ Thích Ca Mâu NI chỉ có Ngài 
xưng, chăng ai khác xưng, đây gọi là 
biệt danh, còn như xưng là Như Lai là 
Đắng Chánh Giác, Bồn Sư chúng ta 
cũng xưng, Thê Gian Tự Tại Vương 
cũng xưng, A DI Đà Phật cũng xưng, 
đó là thông hiệu. Thông hiệu là ý 
nghĩa gì? Ở đây chúng tôi sẽ sơ lược 
giới thiệu cùng với quý vị, đó đều là 
danh hiệu tánh đức của chính mình. 
Trước tiên nói về biệt danh, Thê 
Gian này tức là nói hai thứ thê gian, 
[Hữu Tình thế gian, Khí thế gian], 
Hữu Tình thế gian là chỉ cho chánh 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
báo của cửu pháp giới, Khí thê gian là 
nói vê y báo cũng tức là nói hoàn 
cảnh sinh hoạt. Nếu nói rõ hơn một 
chút để chúng ta dễ hiểu, Phật trong 
hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh 
vật chât đêu đã được tự tại, đêu được 
tự tại. Theo cách nói trong Phật pháp, 
có thể nói là chứng đăc Tam Đức viên 
mãn, Tam Học cũng thành tựu viên 
mãn, Tam Học là GIới 

- Định - Tuệ Tam Học. Cho nên 
Ngài ở nơi tất cả thê ø1an được đại tự 
tại, nên xưng là Thê Gian Tự Tại 
Vương, Vương là thí dụ, nghĩa là thí 
dụ cho tự tại. Vào thời xưa, tật cả các 
thân dân của một quốc gia đêu phải 
nghe lệnh của quốc vương, quốc 
VƯƠng có thể tự do, tự tại phát hiệu tư 
lệnh, những người khác đêu phải 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


nghe theo lệnh vua, Vương là tự tại, 
chỗ này là thí dụ, thí dụ Phật ngay 
trong tất cả pháp được đại tự tại. 

Phân dưới là mười thứ đức hiệu, 
thứ nhất là “Như Lai”, quý vị đồng tu 
học Phật đối với thuật ngữ trong Phật 
pháp, nhất định phải có sự lý giải 
chính xác, thê gian này có rất nhiêu 
người đôi với Phật pháp chăng có 
nghiên cứu, có lẽ đã đọc nhiêu tiểu 
thuyết, đặc biệt là Tây Du Ký, đọc 
nhiêu tiêu thuyết. Khi nhặc đến Phật 
giáo thì nói ta biết trong Phật giáo, 
Phật Như Lai là lớn nhất, Tôn Ngộ 
Không cũng chăng thê lộn nhào khỏi 
bàn tay của Như Lai, Phật Như Lai 
lớn nhất, nói những lời này đều chắng 
phải là người trong nghề. Như Lai ý 
nghĩa của nó, nói một cách rõ, cạn, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kim Phật như cổ Phật tái lai, đã thành 
Phật rôi, Phật Phật đạo đông, kim 
Phật tất đồng như cổ Phật tái lai, [là] 
một thứ chắng phải là hai, cho nên 
xưng Ngài là Như Lai. Như vậy trong 
kinh Kim Cang có giải thích ý nghĩa, 
cách giải thích này so ra sâu hơn; tuy 
nhiên, giải được vô cùng viên mãn. 
Nói là: “Như Lai giả chư pháp như 
nghĩa”, cách giải thích này vô cùng 
hay ho. “Trong tất cả pháp, pháp pháp 
giai như”, cầu nói nảy so ra có vẻ khó 
hiểu, tất cả pháp này là nói về Tướng, 
hình Tướng. Giai như, Như gì đây? 
Như kỳ Tánh, Tánh tức là chân tâm, 
tức là bản tánh, Phật nói với chúng ta, 
“tất cả vạn tướng đêu là chân tâm 
biến hiện ra”. Cho nên cổ đức dùng 
thí dụ nói giông như vàng và kim khí, 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“dùng vàng để làm kim khí, mọi thứ 
kim khí đều là vàng”. Kim khí là 
Tướng, tức là vạn tướng, vàng là Thê, 
năng thành chi thể. Mọi thứ đêu là 
vàng, đây là ý nghĩa của chữ Như Thị, 
pháp pháp đêu như, có pháp nào lại 
chắng phải là Chân Như bản tánh? Ý 
nghĩa này nói được rất sâu, tuy nhiên, 
cách nói theo ý nghĩa này vô cùng 
viên mãn, cho nên cách nói sâu, nói 
cạn, chúng ta đều phải biết. 

Thứ hai, “Ứng Cúng”, Ứng là 
đáng nên, Phật là thiên nhân đạo sư, 
ân huệ của Ngài đôi với đại chúng 
thật là quá lớn, Phật giáo hóa chúng 
sanh là vô điêu kiện, cũng chăng phân 
biệt kén chọn, so với tâm lượng giáo 
học của Không lão phu tử ở Trung 
Hoa còn vĩ đại hơn nhiều. Không lão 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phu tử hữu giáo vô loại, việc này Phật 
cũng có, tuy nhiên Không lão phu tử, 
Ngài nói với quý vị một sự kiện, nêu 
như quý vị phản ứng không giỏi, Ngài 
không muốn dạy nữa. Cử một góc, 
căn phòng của chúng ta vuông vức 
bốn góc, cử một góc để dạy quý vị 
chỗ này là góc phăng, ba góc còn lại 
mà quý vị không biết, Phu Tử sẽ 
chắng dạy nữa. “Cử nhật ngôn nhi bất 
dĩ tam ngôn phản”, thì Không phu tử 
sẽ không chịu dạy nữa. Nhưng Thích 
Ca Mâu Ni Phật chịu dạy, người dù 
ngu đi nữa Ngài cũng chăng bỏ rơi, 
chỉ cần họ chịu học với Ngài, Ngài 
liên dạy. Thí dụ như trong nhóm đệ tử 
Phật có ngài Châu Lợi Bàn Đà, nếu 
gặp Không lão phu tử thì Ngài sẽ nhất 
định không dạy ông ấy, thế nhưng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gặp được Thích Ca Mâu NI Phật, Phật 
từ bi vẫn giúp đỡ ông, Phật có thiện 
xảo phương tiện, vẫn dạy ông ấy khai 
ngộ. Cho thây sự giáo học của Phật 
thật sự vượt hơn Không phu tử, bởi 
thế ân đức đó đôi với chúng ta thật 
quá lớn, cho nên Phật đáng được tiếp 
nhận sự cúng dường của trời người, 
xứng đáng nhận sự cúng dường. 

Sinh hoạt của Phật vô cùng đơn 
giản, yêu câu đối với đại chúng vẫn 
không hà khắc, sinh hoạt của Phật chỉ 
cân tứ sự cúng dường. Phật ở thế gian 
phải ăn cơm, mỗi ngày ăn một bữa, 
quý vị xem, đơn giản biết bao, chúng 
ta nên cúng dường Ngài một bát cơm. 
Phật cũng chắng lựa chọn cơm, thức 
ăn của quý vị cúng dường ngon hay 
đở, Ngài cũng không phân biệt, cũng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng chập trước, vệ y phục, việc 
cúng dường y phục, một chiếc áo có 
thê mặc rất nhiều năm, chắng phải 
mỗi ngày cúng dường, khi y phục 
rách rôi mới cúng dường một cái mới 
cho Ngài. Ngọa cụ là dùng để ngủ, 
ngọa cụ cũng rất đơn giản, khi đau 
bệnh thì cúng thuốc men, tức là bỗn 
thứ sự kiện xứng đáng cúng dường 
của đại chúng, ngoài những thứ này 
ra, Phật chắng cần chi cả. 

Đó là ở xã hội lúc đó, xã hội hiện 
nay thì lại khác, xã hội hiện nay, có 
thể nói là nơi nơi đều khá giả, điều 
kiện sinh hoạt vật chất so với trước 
kia tiện lợi quá nhiều quá nhiều, do 
đó mà sự cúng dường hiện nay không 
giống như trước. Cúng dường quá 
nhiêu, cúng dường quá đáng, kết quả 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nây sanh ra tệ nạn, sanh ra tệ nạn gì 
đây? Lễ ra người xuất gia này, khi 
mới xuất gia cái tâm đó rất tốt, sau 
khi xuất gia, Phật tử tại gia cúng 
dường quá phong phú, do đây mà tâm 
tham liên nổi dậy. Dính liên với tâm 
tham, nào là tâm sân khuẻ, tâm đỗ ky, 
tâm kiêu mạn, tất cả đều bọc phát, tât 
cả cũng do đồng tu tại gia cúng dường 
mà ra, điều này mới thật là phiên 
phức lớn đây, đồng tu tại gia phải 
hiểu việc tạo nghiệp này ghê gớm lắm, 
nghiệp này tạo rất nặng rất nặng. Cho 
nên chúng ta thật sự muỗn tu phước 
phải có trí tuệ, không có trí tuệ, hành 
sự cảm tình chắng thể nảo tránh khỏi 
việc tạo tội nghiệp. 

Sống trong cái xã hội này, người 
xuất g1a nhất định phải nhận rõ cái tệ 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nạn của thời đại này của chúng ta, tôi 
cũng thường nhận sự cúng dường của 
quý vị, nhưng tôi rất phập phòng lo 
ngại, chỉ sợ bị đọa lạc, cho nên những 
øì quý vị cúng dường cho tôi, tôi liên 
chuyên tay giùm quý vị cúng dường 
đến người khác. Phương pháp cúng 
dường của tôi, thứ nhật là in kinh, phổ 
biến cúng dường cùng khắp. cho đại 
chúng trên toàn thê giới, ân tống kinh 
sách cúng dường. Mây năm nay lại 
thêm một mục nữa, là làm học bồng 
giúp đỡ cho một số học sinh thanh 
bần ưu tú, giúp đỡ cho họ, tiền của 
quý vị cúng dường tôi, dùng làm hai 
việc này, toàn bộ đều bồ thí sạch ráo. 
Trong nhà Phật có câu nói rât thật, 
đây là nói với người xuất gia; “Kiếp 
này không liễu đạo, đội lông mang 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sừng để trả”, món nợ này thật là đáng 
sợ, vậy thì tôi làm như thê đó, tôi 
không còn lo sợ cho dù tôi chăng thể 
liễu đạo, có rất nhiều người trả thể 
cho tôi, tôi chăng cần tự một mình tôi 
trả, có rất nhiều người thay tôi để trả. 
Cho nên thực tế mà nói, Phật, Bồ Tát, 
những người tu hành chứng quả AÁ La 
Hán trở lên, xứng đáng tiếp nhận 
cúng dường, vì tất cả chúng sanh tạo 
phước điền chân thật, đây là chính 
xác. 

Danh hiệu thứ ba là “Đăng Chánh 
Giác”, Đăng tức là Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, ở đây gọi tắc là 
Đắng Chánh Giác, tức là Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Đây là mục 
đích tối cao của việc học Phật, là 
nguyện vọng chân thật của chúng ta, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nếu dùng cách nói của thời nay, câu 
này tức là trí tuệ rốt ráo viên mãn. 
Cho nên Phật pháp là phương pháp 
của trí tuệ, học Phật là nên học vân 
của trí tuệ, học Phật tức là phải khai 
mở trí tuệ. 

Danh hiệu thứ tư là “Minh Hạnh 
Túc”, Minh là quang minh, là chỉ cho 
trí tuệ, Hạnh là hành vi trong sinh 
hoạt hăng ngày, hành vi không một 
mảy may lỗi lâm, Túc là nghĩa viên 
mãn. Trí tuệ của Ngài viên mãn, đức 
hạnh viên mãn, chắng một mảy may 
lỗi lầm, gọi là Minh Hạnh Túc, nêu 
như dùng Giới - Định - Tuệ để nói 
cũng nói được thông, Minh là Tuệ, 
Hạnh là Giới, Túc là Định, cũng có 
thê biểu đạt sự viên mãn của Giới - 
Định - Tuệ Tam Học. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Danh hiệu thứ năm là “Thiện 
Thệ”, danh hiệu này rất chăng dễ hiểu, 
chữ Thệ là nghĩa viễn ly, là tịch diệt, 
cái øì diệt mật đây? Là vọng tưởng 
diệt mất, phân biệt, chấp trước diệt 
mất, đây gọi là Thệ. A La Hán đã làm 
được nhưng chắng thiện, Phật và Bỗ 
Tát có thiện, có thiện là thiện gì? Là 
thiện xảo, chỗ gọi là “Tức tướng ly 
tướng”, đó là thiện. Cũng tức là trong 
kinh Đại Thừa thường nói: “Vô Trụ 
Niết Bàn”, cách nói của kinh Kim 
Cang cũng là ý nghĩa này, củng với 
cách nói về Niết Bàn của Tiểu Thừa 
hoàn toàn khác nhau. Niết bàn của 
nØười Tiểu Thừa là thật sự an trú 
trong cảnh giới Niết Bàn, Phật và Đại 
Bỏ Tát, tâm thì trong cảnh giới Niết 
Bàn, còn thân là tại thê gian hăng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. 
Tâm cảnh của các Ngài là cảnh giới 
Niết Bàn, cho nên øọ1 là Vô Trụ Niết 
Bàn, chắng trụ Niết Bản, chắng trụ 
sanh tử. Chăng trụ Niết Bàn, ở tại thê 
gian hoăng pháp lợi sanh, giáo hóa 
đại chúng, chắng trụ sanh tử là sao? 
Tâm địa các Ngài thanh tịnh, tịch diệt; 
thanh tịnh, tịch diệt tức là Thệ. Giáo 
hóa tất cả chúng sanh là Thiện, ý 
nghĩa của Thiện Thệ là vậy. 

Thứ sáu là “Thế Gian Giải”, chữ 
này dễ hiểu, thế gian pháp, bất luận là 
Lý, là Sự, là Thê, là Dụng, chắng CÓ 
một thứ nào Phật không hiểu rõ, Giải 
tức là hiểu rõ, mọi thứ đều có thể 
thông đạt (Thế Gian Giải). 

Danh hiệu thứ bảy, “Vô Thượng 
S1”, Sĩ là những người có học ở Trung 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Hoa thời xưa rõ lý gọi là S1. Xã hội 
thời xưa của Trung Hoa, có thê nói là 
xã hội của phân tử trí thức, đại chúng 
nơi nơi đều tôn sùng người có học 
chỗ gọi là “Vạn bang giai hạ phẩm, 
duy hữu độc thư cao”, người có học 
có thê rõ lý, cho nên xã hội đôi với 
người có học, vô cùng tôn kính. Dù 
răng kẻ có học rất nghèo, nêu ở trong 
buổi hội họp đại chúng, chiếc chế lớn 
của chủ tọa nhất định là nhường cho 
người có học, cho thấy sự tôn trọng 
phân tử trí thức. Điêu này là điểm đặc 
sắc trên toàn thế giới, chúng ta chưa 
từng thấy các dân tộc khác tôn sùng 
người có học, coI trọng giáo dục như 
vậy, đây là cách coi trọng của Trung 
Hoa thời xưa. Vô Thượng ST, trong 
phân tử trí thức là chí cao vô thượng, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng øì cao hơn họ, vậy đây là cách 
xưng tán đối với Phật, Phật là có đạo 
đức, có học vẫn. 

“Điều Ngự Trượng Phu”, danh 
hiệu thứ tám này là cách xưng đối với 
việc giáo hóa chúng sanh của Phật, 
Điêu là điêu tâm, tâm chúng sanh tràn 
đây vọng tưởng, phiền não, chấp 
trước, Phật có thể đem họ điều khai, 
đem họ điều hóa. Ngự là nghĩa thông 
ngự, trong đó mang ý nghĩa chỉ đạo, 
Phật có thể chỉ dạy chúng ta, chỉ thị 
cho chúng ta con đường hạnh phúc 
sáng sủa của nhân sinh, lời nói này là 
thật. Chắng những có thê dạy chúng 
ta hiện tiên được hạnh phúc mỹ mãn, 
quan trọng hơn nữa là Ngài có thể 
giúp chúng ta vĩnh thoát luân hôi, 
giúp cho chúng ta ngay trong kiếp 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này liễu sanh tử, xuất tam giới, ngay 
trong một kiếp này chúng ta có thể 
chứng được bất sanh bất diệt. Lời nói 
này nghe có vẻ huyện hoặc giỗng như 
thân thoại, kỳ thật đây là sự thật muôn 
ngàn lân chân thật. Con người ai mà 
không chết, con người đêu phải chết, 
chết rôi là phải luân hôi, chắng có 
một ai có thể thoát khỏi luân hôi, 
chắng có. Tuy nhiên quý vị nên biết, 
duy chỉ những người tu học Phật pháp 
thành công, người đã tu hành chứng 
quả thì sanh tử không còn nữa, chăng 
còn có sanh tử nữa, đương nhiên đây 
không phải là công phu tầm thường. 
Phật vì chúng ta nói rõ sanh tử từ 
đâu đến, quý vị vì sao lại có sanh tử, 
vì sao có luân hôi? Bởi vì quý vị có 
vọng tưởng, quý vị có phiền não. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vọng tưởng và phiền não tức là nhân 
duyên của sanh tử luân hôi, là cái gốc 
của sanh tử luân hôi, cho nên vọng 
tưởng đoạn rôi, phiên não đoạn hết thì 
sanh tử luân hồi chăng còn nữa. Câu 
này nói thi dễ nhưng làm thì khó, có 
mây người ngay trong kiếp này có thể 
đem phiên não, vọng tưởng đoạn sạch? 
Phật pháp, nhất là Đại Thừa Phật 
pháp, vô lượng pháp môn, Pháp là 
phương pháp, Môn là con đường nhập 
môn, đêu là phương pháp đoạn phiên 
não, phá vọng tưởng, thì giống như 
ch. nói trong kinh Hoa Nghiêm: “Tât 
cả chúng sanh giai hữu Như Lai trí 
tuệ đức tướng”, đây là lời Phật nói, 
chúng ta cùng với chư Phật Như Lai 
vôn không hai, là một, thì vôn chẳng 
có sanh tử, vốn chăng có luân hôi. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vì sao lại biên thành tình trạng 
như thế này? Phật nói: “Chỉ vì vọng 
tưởng, chấp trước mà không thể 
chứng đặc”, đây là đã đem cái gốc 
căn bệnh của chúng ta, một lời nói 
toạc ra hết là vì chúng ta có vọng 
tưởng, có châp trước, chấp trước tức 
là phiên não. Có những thứ này khiến 
cho chúng ta, vốn là Phật mà không 
cách chi chứng đắc quả vị Phật, chắng 
cách chi chứng đắc được sự tự tại của 
Phật, biến thành tình trạng như hiện 
nay. 

Bệnh căn tìm được rôi, chỉ cần 
đem cái căn nguyên này tiêu trừ thì 
chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện 
mục của mình, sự giáo học của Phật 
pháp, nói tóm lại, đều để giải quyết 
vân đê này. Chúng ta biết rắng vọng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tưởng, chấp trước là phiên não và tập 
khí, muốn đoạn trừ đâu phải chuyện 
dễ dàng, cho nên người tu hành thì 
nhiêu, kẻ liễu sanh tử thì quá ít quá ít. 
Hơn nữa là hoàn cảnh hiện đại này 
của chúng ta, đôi với người tu hành 
chân chánh, những chướng ngại đã 
tăng gia chăng biết bao nhiêu trăm 
ngàn vạn lần so với người xưa, 
nguyên nhân gì vậy? Tức là ngày nay 
chúng ta, lục căn tiếp xúc với cảnh 
giới lục trần, nơi nơi đêu đang dụ 
hoặc chúng ta, những gì không làm 
tâm chúng ta được thanh tịnh, đây gọi 
là ma chướng. Ma chướng của đời 
nay so với thời xưa tăng gia trăm 
ngàn vạn lần; thành tựu, đương nhiên 
càng khó khăn. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

May thay chúng ta gặp được pháp 
môn Niệm Phật này, lợi ích của pháp 
môn Niệm Phật ở chỗ nào? Là Đới 
Nghiệp Vãng Sanh. Nghiệp là gì? 
Nghiệp tức là vọng tưởng, chấp trước. 
Vọng tưởng, chấp trước, chắng cân 
phá cũng có thê liễu sanh tử, xuất tam 
giới, điều này là phi thường. Chúng ta 
gặp được pháp môn này, trong thời 
Mạt Pháp này chúng sanh nghiệp 
chướng sâu nặng mới có hy vọng 
được cứu độ, chúng ta dùng phương 
pháp này, dùng cầu Nam Mô A DI Đà 
Phật này đề điều tâm, lẫy Tam Phước, 
Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập 
Đại Nguyện Vương, năm khoa mục 
này để tu chỉnh hành vi, cuộc sông 
hăng ngày của chúng ta, đây tức là 
Ngự. Ngự chính là tu chỉnh hành vi 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sai trái của chúng ta, đây thì là đúng. 
Cho nên trong bộ kinh này, hai chữ 
Điều Ngự, đối với phàm phu chúng ta, 
thì Phật thật sự đã làm rất viên mãn 
rôi, thật sự đã đạt được hiệu quả tất 
tốt. Chúng ta phải nên y giáo phụng 
hành. 

Trượng Phu là xưng tán, cho nên 
thời xưa xưng tán Phật là Đại Trượng 
Phu, Đại Trượng Phu này cùng với ý 
nghĩa đại anh hùng của người Hoa là 
tương đông. Người như thế nào mới 
được gọi là đại trượng phu? Những 
việc người khác chắng làm được, họ 
có thể làm, đây mới được gọi là đại 
trượng phu. Những việc gì người 
khác không làm được? Liễu sanh tử, 
thoát luân hồi, đoạn phiền não, phá 
vọng tưởng, đây là những điều người 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khác chắng thể làm được. Họ làm 
được, Phật, Bô Tát øọI là Đại Trượng 
Phu. Cho nên Phật điện, nơi chúng ta 
cúng Phật, quý vị xem, trên tâm biến 
đêu viết Đại Hùng Bửu Điện. Hùng là 
anh hùng, đại anh hùng bửu điện, ý ở 
đây nói những việc người thê gian 
không làm được, Phật làm được, Phật 
là đại anh hùng, Phật là đại trượng 
phu, Điều Ngự Trượng Phu là ý nghĩa 
này. Bốn chữ này hợp lại, có thể nói 
là giáo hóa chúng sanh có thể thuận 
lợi như ý, tùy tâm sở dục, là mang ý 
nghĩa như vậy. 

Danh hiệu thứ chín, “Thiên Nhân 
Sư”, đây là điều mà chúng ta phải đặc 
biệt lưu ý, Phật tại thể gian, thân phận 
Ngài chắng phải là quốc vương, 
chắng phải là thiên chúa, chăng phải 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

thượng đề, chăng phải thiên thần mà 
là vị thây, vị lão sư của nhân gian. 
Thiên thân cũng bái Ngài làm thây, 
cho nên thân phận của Ngài là vị thây, 
như vậy chúng ta là học trò của Phật, 
thiên thần cũng là học trò của Phật, 
thượng đề cũng là học trò của Phật, 
cho nên mọi người chúng ta quan hệ 
với Phật là quan hệ thây trò, Phật là 
thây của chúng ta. Chúng ta xưng 
Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồn Sư, 
Bốn là căn bản, là người đâu tiên khởi 
xướng nên giáo dục này, chúng ta 
xưng Ngài là Bốn Sư, cho nên là 
Thiên Nhân Sư. 

Danh hiệu thứ mười gọi là “Phật”, 
chúng ta thường nói Phật là nghĩa 
Các, tự giác, giác tha, giác hạnh viên 
mãn, xưng là Phật. Tự giác, chắng thê 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giác tha, đây là A La Hán, thánh giả 
Tiểu Thừa tự giác mà chắng giác tha, 
tuy nhiên, quý vị cũng nên biết rõ 
thánh giả Tiểu Thừa, chỗ gọi là chắng 
giác tha, là không chủ động đi giác 
tha. Nêu như chúng ta câu họ, bái họ 
làm thây, họ vẫn chịu dạy cho chúng 
ta, chúng ta không bái họ làm thây, 
không đi câu họ, họ chắng chủ động 
đến dạy chúng ta, cái này gọi là tự 
giác. Còn Bồ Tát là tự giác, giác tha, 

Bộ Tát thì không giống như vậy, 
chúng ta không tìm họ, họ vẫn đến 
tìm chúng ta, chúng ta chăng câu họ, 
họ sẽ tìm phương kê để chúng ta đi 
câu họ, họ có những phương thức này, 
họ chủ động giáo hóa chúng sanh, chủ 
động giúp đỡ tât cả chúng sanh. Đây 
là tự hành hóa tha, Bộ Tát tự hành 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hóa tha cũng chưa viên mãn, phiên 
não của chính mình chưa đoạn hết, vô 
minh cũng là phiền não. 

Phiền não có ba thứ, Kiến Tư 
phiên não, Trân Sa phiền não, Vô 
Minh phiên não. Đại Bô Tát, Kiên Tư 
phiên não đương nhiên đã đoạn hết, 
Trân Sa phiên não cũng đoạn hết, Vô 
Minh phiên não chưa đoạn hết. Đăng 
Giác Bộ Tát vẫn còn một phẩm thân 
tướng vô minh chưa phá, như vậy vẫn 
chưa viên mãn, cho đến khi thành 
Phật đó mới là viên mãn. Một phẩm 
thân tướng vô minh sau cùng cũng 
đoạn xong, đây là giác hạnh viên mãn 
mới xưng là Phật. Vậy đây là mười 
đức hiệu của Phật. 

Hiển thị trí tuệ đức năng trên quả 
địa của Phật, sau cùng “Thể Tôn”, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thế là đáng cho thế gian tôn kính 
nhất, xưng là Thế Tôn, Thế Tôn là 
tổng kết của mười danh hiệu này. Đây 
đủ mười thứ đức hạnh này thì là 
người xứng đáng nhật được người thế 
gian tôn kính, cho nên xưng là Thê 
Tôn, như vậy là đã đem mười danh 
hiệu giới thiệu sơ lược cho quý vỊ. Kê 
tiệp chúng ta xem kinh văn: 


Kinh văn: “Tại thể giáo thọ tứ 
thập nhị kiêp”. 


Chúng ta xem câu này, trong câu 
này chúng ta có thê hiểu rõ được 
người của thời đó, phước báo rât lớn, 
vì sao thế? Vì thọ mạng dài. Thọ 
mạng của Phật thị hiện cùng với thọ 
mạng của nhân dân đương thời nhất 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

định phải tương đương, như ba ngàn 
năm trước Thích Ca Mâu NI Phật 
xuất hiện tại Ấn Độ, Ngài trụ thế tám 
mươi tuôi, người Hoa thường nói: 
“Hư tuế bát thập tuế”. Trên thực tế, 
theo cách tính tuổi của người ngoại 
quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật là bảy 
mươi chín tuổi nhập Niết Bàn, viên 
tịch. Phật bảy mươi chín tuôi cùng 
với thọ mạng của một số người chúng 
ta, cũng xấp xỉ, giảng kinh thuyết 
pháp bốn mươi chín năm. 

Vị Thế Gian Tự Tại Vương Phật 
này, lúc bấy giờ xuất hiện tại thế gian 
vì mọi người giảng kinh thuyết pháp 
bốn mươi hai kiếp, quý vị mới biết 
thọ mạng của con người thời đó đài 
biết bao, thọ mạng dài thì phước báo 
lớn. Phật cũng đã từng nói với chúng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta, thế gian này thời vận không đông 
đêu, Sa Bà thế giới chúng ta, thời gian 
thọ mạng dài nhất là tám vạn đại kiếp. 
Bốn mươi hai kiếp, nếu đem so với 
tám vạn đại kiếp, vẫn còn xa lắm. 
Phật nói với chúng ta, mỗi một trăm 
năm giảm một tuôi, thọ mạng con 
người dài nhất là tám vạn đại kiếp, 
còn ngăn nhất là mười tuổi. Từ tám 
vạn đại kiếp, mỗi một trăm năm øiảm 
một tuổi, giảm đến mười tuôi, lại từ 
mười tuổi, cứ một trăm năm tăng một 
tuôi, tăng đến tắm vạn đại kiếp, sự 
tăng và giảm như thê gọi là một kiếp. 
Cho nên khi Thế Gian Tự Tại Vương 
Phật ra đời, nhân dân của thê gian 
thời đó, phước báo của họ so với 
chúng ta lớn hơn quá nhiều, Phật 
giảng kinh thuyết pháp bốn mươi hai 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiếp. Sự thị hiện trụ thê của chư Phật, 
Bồ Tát cùng với đại chúng hầu như 
rất kê cận, vậy ở chỗ này, chúng ta 
phải chú ý đến Phật, Bô Tát trụ thế để 
làm gì? Để “giáo thọ”, tức là giảng 
kinh thuyết pháp, chỉ dạy đại chúng, 
đây là Phật sự trong kinh thường nói, 
sự nghiệp của Phật tức là giáo học, 
giáo hóa chúng sanh. 


Kinh văn: “Thời vị chư thiên, 
cập thê nhần dân thuyêt kinh giảng 
đạo”. 


Như vậy đây là công việc làm của 
Phật ở thế gian này. Sau Phật diệt độ, 
đệ tử Phật tại thế gian kế thừa sự 
nghiệp của Phật, chúng ta đã thây Ấn 
Độ thời xưa những vị cao Tăng đại 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đức như thế, sau khi Phật giáo truyện 
đến Trung Hoa, lịch đại cao Tăng đại 
đức của Trung Hoa cũng giống như 
Phật, không ngừng vì đại chúng 
thuyết kinh giảng đạo. Phật pháp 
hưng long, Phật pháp hưng thịnh, tức 
là nên giáo dục của Phật phô cập. Nên 
giáo dục của Phật phố cập, thì nhân 
tâm hướng thiện, thê gian người thiện 
nhiêu, xã hội sẽ hòa hài, quốc thái dân 
an, chúng sanh tất được phước. Đây 
là sự thành tựu trong việc đây mạnh 
nên giáo dục của Phật, Phật chính vì 
việc này mà đến thuyết kinh, tất cả 
những lời giáo huấn mà Phật đã nói, 
chúng ta tôn xưng là kinh điển. Điển 
là điển hình, là mô phạm, Kinh là 
chân lý, vĩnh viễn chăng thê thay đôi. 
Cho nên kinh điển có hai nghĩa, ý 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩa hai chữ này là quy phạm vĩnh 
viễn chăng thay đối, quy củ, mô phạm. 
Nó siêu việt thời gian, siêu việt không 
Ø1an, bất luận là ở địa phương, khu 
vực nào cũng thích hợp, đây mới là 
điêu phi thường. Bất luận ở thời đại 
nào, thời xưa, thời nay, đều vẫn thích 
hợp, cho thây đích thật là siêu việt 
thời gian, không gian. Đây cũng là 
chân lý mà người thời nay chúng ta 
thường nói, đó là những gì Phật đã vì 
chúng ta nói. 

“Đạo” là con đường, con đường 
chính đáng, con đường bình thường, 
con đường chính xác, sẽ mang đến 
cho chúng ta hạnh phúc mỹ mãn chân 
chánh, đây là nói về nội dung giáo 
học thường xuyên, chắng gián đoạn 
của Phật. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Hữu đại quốc chủ 
danh Thê Nhiêu Vương”. 


Vậy Phật giảng kinh, trong nhóm 
thính chúng có một vị quốc vương, 
thực tế mà nói, Phật giảng kinh, trong 
thính chúng thường có rất nhiêu quốc 
vương. Như trong quá khứ, lúc Thích 
Ca Mâu NI Phật giảng kinh, thường 
thường có tới mười mây, hai mươi vị 
quốc vương tại tọa, quốc vương ở đâu 
mà nhiều như thể? Khi Thích Ca Mâu 
Ni Phật tại thế, Án Độ đêu là những 
nước nhỏ, nếu đất đai lớn như Tân 
Gia Ba này, có thể có đến năm, sáu 
quốc gia, cho nên Phật vừa giảng kinh, 
những quốc vương này đều đến. Quý 
vị xem, các nước lớn ở Trung Hoa 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được ghi trong Cổ Thư, một nước lớn 
chắng qua là một trăm dặm, gọi là 
Bách Lý Hầu đại quốc, vuông vức 
một trăm dặm là nước lớn rồi, còn 
nước nhỏ chỉ có năm mươi dặm, hai, 
ba mươi dặm. Cho nên lúc bây giờ là 
dân tộc bộ lạc, trong bộ lạc vị tù 
trưởng là quốc vương, khi Phật vừa 
giảng kinh, nhiêu quốc vương đều 
đến nghe. 

Vậy còn lúc Thê Tự Tại Vương 
Phật thuyết pháp, cũng có tình hình 
này, và đây là một quốc vương của 
một nước lớn tên là Thể Nhiêu 
Vương; danh xưng này quả thật chăng 
sai, Thê là thế gian, Nhiêu là phong 
nhiêu. Từ trên danh hiệu của Ngài có 
thê thây, vị quốc vương này trị quốc 
rất đúng đường lỗi, nhân dân của 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quốc gia này, tiêu chuẩn văn hóa rất 
cao, sản vật phong phú, đời sông nhân 
dân tất tốt, thì mới có thể gọi Ngài là 
Nhiêu được. Cho nên từ trong danh 
hiệu có thể thây được thành tích chính 
trị của vị quốc vương này, thành tích 
chính trị của Ngài chúng ta có thể 
thấy được. Đây là một vị quốc vương 
tốt, có trí tuệ, có đức hạnh và năng 
lực. 


Kinh văn: “Văn Phật thuyết 
pháp. hoan hỷ khai giải”. 


Thường xuyên nghe Phật thuyết 
pháp, nghe rất hoan hỷ, đương nhiên 
ông ta lãnh ngộ được và còn lãnh ngộ 
rất sâu sắc. Chữ Khai tức là bình 
thường chúng ta nói khai ngộ, đối với 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chỗ nói của Phật hoàn toàn có thê lý 
giải, khai ngộ, hiểu rõ lời Phật nói. 
Vậy chỗ Phật nói là những gì? Điều 
này chúng ta vẫn phải biết, tất cả chư 
Phật vì chúng sanh chỗ nói đó, tóm 
lại đêu là chư pháp thật tướng, cũng 
tức là nói rõ với mọi người chân 
tướng của vũ trụ vả nhân sinh. Vị 
quôc vương này nghe xong, hiểu rõ 
và giác ngộ. 

Kinh văn: “Tâm phát vô 
thượng chân chánh đạo ý”. 


Đây là đã phát tâm, phát vô 
thượng tâm, chúng ta thường gọi vô 
thượng tâm này là Bồ Đề tâm, cũng là 
nói họ thật sự giác ngộ rôi, thật sự có 
được một nguyện vọng, hy vọng 
chính mình và tất cả đại chúng có thể 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giỗng như Phật chứng đắc viên mãn 
Phật đạo vô thượng, họ phát cái tâm 
này. Trên thực tế, cái tâm này tức là 
Tứ Hoăng Thệ Nguyện: “Chúng sanh 
vô biên thệ nguyện độ, Phật đạo vô 
thượng thệ nguyện thành”; chẳng 
những tự mình muốn thành Phật, hy 
vọng tất cả chúng sanh, người người 
đều thành Phật, họ phát cái tâm này 
thật là phi thường, chăng phải người 
bình thường của thê gian có thê phát 
được. Đây là do nhiều năm nghe kinh, 
nghe đạo không gián đoạn, nên họ đã 
giác ngộ. 


Kinh văn: “Khí quôc quyên 
vương, hành tác sa môn”. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Không làm quốc vương, đem ngôi 
vua nhường cho người khác, Ngài 
xuất gia tu hành, người thê gian chỗ 
câu là danh văn lợi dưỡng, người 
thường trong xã hội ngày nay truy câu 
tài phú, truy câu quyên lợi. VỊ quốc 
YƯƠNE này, quốc là lợi ích, là tài phú, 
“quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải”, họ 
có quyên lợi, có địa vỊ. Quyên lợi địa 
VỊ chắng cân nữa, tất cả phú quỹ cũng 
không cân, xả bỏ hết để đi xuất gia tu 
đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, Phật đạo 
này nếu như không tốt, không chân 
thật, làm sao người ta có thê hy sinh 
ngôi vua để đi tìm cầu? Do đây có thể 
biết, sự lợi ích của Phật đạo nhất định 
vượt hơn ngôi vua, họ mới chịu làm, 
Thế Nhiêu Vương do vậy mà xuất gia. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu 
Ni Phật của chúng ta cũng xuất gia 
thê đó, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật 
là lấy thân phận thái tử để xuất gia, 
chắng có làm quốc vương, còn đây là 
người đã làm quốc vương rôi, xả bỏ 
ngôi vua để xuất gia. Vậy sau khi 
Phật diệt độ, người xả bỏ ngôi vua 
xuất gia cũng chắng ít, như chúng ta 
đọc trong kinh, An Thê Cao vị đại sư 
phiên dịch thời trước, Bát Đại Nhân 
Giác Kinh quý vị thường thường đọc 
đó là do An Thê Cao phiên dịch. 
Trước đây chúng tôi đem đên một số 
băng cassette trong đó có kinh A Nan 
Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh, cũng là 
do An Thế Cao phiên dịch, An Thê 
Cao đã từng làm quốc vương của 
nước An Tức. Ngài là hoàng thái tử 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của nước An Tức, sau khi phụ thần 
qua đời Ngài kế thừa ngôi vua, nhưng 
Ngài làm vua chỉ có nửa năm chưa tới 
một năm thì đem ngôi vua nhường 
cho người chú, rôi đi xuất ø1a học đạo. 
Ngài có duyên phân rất sâu với người 
Hoa, đến Trung Hoa hoăng pháp lợi 
sanh, viên tịch tại Trung Hoa, đây đều 
là những người xả bỏ ngôi vua. Tên 
An Tức của Hán triệu, tên Ba Tư của 
nhà Đường, bây giờ là Iran. An Thế 
Cao là quốc vương của nước lran 
thuở xưa, Ngài xuất gia, việc này rất 
đáng cho chúng ta nghĩ sâu, Ngài thật 
sự đã giác ngộ. 

“Sa môn”, ở Ấn Độ thời xưa là lôi 
xưng hô thông thường của người tu 
hành, chắng nhất định là học Phật, tât 
cả tôn giáo đồ tu hành đều gọi là Sa 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Môn. Sau khi Phật giáo truyền sang 
Trung Hoa, chữ Sa Môn này đã trở 
thành một lối xưng hô của đệ tử Phật, 
ý nghĩa của nó là Cần Tức, “Cân tu 
giới định tuệ, Tức diệt tham sân sĩ”. 
Người nào có thê siêng tu Giới - Định 
- Tuệ, dập tắt tham, sân, sĩ thì øọI là 
Sa Môn, do đây có thê biết Sa Môn 
không phân biệt tại gia hay xuất gia. 
Người tại gia siêng tu Giới - Định - 
Tuệ, dập tắt được tham, sân, si cũng 
gọi là Sa Môn, cho nên danh xưng 
này tại gia - xuất gia đều thông dụng. 
Ngày xưa thông dụng, còn bây giờ? 
Người tại gia rất ít dùng, đa sô là 
người xuất gia dùng danh xưng này, 
thời xưa đều thông dụng cả. 

Trong Phật giáo nhiều cách xưng 
hô như vậy, tại gia - xuất gia đều có 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể thông dụng. Chữ Phật, tại gia - 
xuất gia đều thông dụng, Bộ Tát cũng 
là tại gia - xuất gia thông dụng, A La 
Hán cũng là tại gia - xuất gia thông 
dụng, cho đến Hòa Thượng mà chúng 
ta thường nói, người tại gia cũng có 
thê xưng hòa thượng, chưa cạo đầu 
vẫn có thể xưng hòa thượng, chăng 
phải nói cạo đầu rôi mới được gỌI. là 
hòa thượng, như vậy quý vị đã sai rôi. 
Ý nghĩa của Hòa Thượng là gì? Là 
Thân Giáo Sư, chủ trì một đạo tràng 
giáo hóa chúng sanh, thì người này 
xưng là hòa thượng, giỗng như hiệu 
trưởng trong trường học, chủ trì của 
tự viện, đạo tràng thì xưng là hòa 
thượng. Chỉ có một người có thể 
xưng hòa thượng, họ chủ trì sự giáo 
hóa. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Như vậy đạo tràng Cư Sĩ Lầm này 
của quý vị, là đạo tràng của cư sĩ tại 
ø1a, vỊ lâm trưởng của Cư Sĩ Lâm tức 
là hòa thượng, ông ta chủ trì việc giáo 
hóa. Cho nên hòa thượng không phân 
tại gia - xuất gia. A Xà Lê cũng chăng 
phân tại gia - xuất gia, Pháp Sư, tại 
gia - xuất gia đêu có thể xưng hô, lây 
Phật pháp chỉ dạy tất cả chúng sanh, 
đêu có thể xưng là pháp sư. Duy chỉ 
có Ty-kheo, Ty-kheo-mi, Sa-di, Sa-di- 
ni, bốn cách xưng hô này người tại 
gia chăng thể xưng, ngoài ra người tại 
gia đều có thể xưng. 

Như trước kia ở Đài Trung, chúng 
tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý 
Binh Nam, có rất nhiều người tặng 
thây Lý những tranh có chữ, trên đó 
đề là Tuyết Lư Đại Hòa Thượng, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tuyết Lư là biệt hiệu của Ngài, Ngài 
là cư sĩ tại gia, vì sao lại xưng là hòa 
thượng? Đây đều là những người 
trong nghề viết, đích thật Ngài ở Đài 
Trung chủ trì Liên Xã Đài Trung, chủ 
trì Từ Quang Thư Viện, lây Phật pháp 
chỉ dạy một vùng, Ngài là vị thây, là 
đạo sư của một vùng, nên xưng là Đại 
Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng, 
người tại gia có thể xưng hô, đây là 
nhân tiện giải thích rõ thêm về cách 
xưng hô cho quý vỊ. 


Kinh văn: “Hiệu viết Pháp 
Tạng”. 

Xuất gia rôi, vị thầy đặt pháp 
danh cho Ngài, pháp danh của Ngài 
øọI là Pháp Tạng, ý nghĩa của chữ này 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng rất hay. Tạng nghĩa là hàm tạng, 
giỗng như cái kho, tất cả vạn pháp 
đêu chứa bên trong, ý nghĩa của danh 
hiệu này rất sâu. Người này tức là A 
Di Đà Phật sau này, đây là nói rõ về 
A Di Đà Phật lúc ban sơ xuất gia như 
thế nào, nguyên nhân øì xuất gia? Là 
do nghe kinh khai ngộ, thật sự giác 
ngộ rôi, phát khởi đại Bộ Đề tâm, đại 
đạo tâm, xả bỏ ngôi vua xuất Ø1a VỚI 
Thê Tự Tại Vương Phật. Sau khi xuất 
ø1a, chúng ta hãy xem Ngài tu trì: 


Kinh văn: “Tu Bồ Tát đạo, cao 
tài dũng triết, dữ thế siêu dị. Tín 
giải mỉnh ký, tất giai đệ nhất”. 

Một người thật sự giác ngộ, thật 
sự phát đạo tâm, chắng có ai không 
tinh tân, chắng ai không dụng công, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

vì sao vậy? Vì họ chỉ theo đuổi một 
mục tiêu, họ hy vọng có thể sớm được 
thực hiện, mục tiêu của Pháp Tạng tỷ- 
kheo là gì? Là thành Phật, vả lại cũng 
hy vọng tất cả chúng sanh đều thành 
Phật, đây là mục tiêu của Ngài. Quả 
nhiên Ngài đã đạt được, quả nhiên là 
phi thường, những điểm này đều đáng 
cho chúng ta học tập, chúng ta phải 
hết lòng để học tập. Tu là tu chỉnh, 
Bỏ Tát Đạo là tiêu chuẩn, chúng ta 
trong kinh Hoa Nghiêm thấy được 
Thiện Tài đông tử tu học, mỗi lần 
Thiện Tài tham vẫn một vị thiện tri 
thức, sau khi lễ kính tán thán, nhất 
định tự trình bày rõ lai lịch của mình. 
Ngài nói, “Tôi đã phát vô thượng Bồ 
Đê tâm, nêu không biết cách nào để 
học Bồ Tát đạo, làm sao tu Bồ Tát 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hạnh?” Sau khi phát tâm, hai sự việc 
này là trọng yếu nhất, sự Đạo ở đây 
bao hàm cả Bô Tát hạnh. 

Đạo là gì? Là Tôn Tâm, Bồ Tát 
tôn đó là tâm gì? Hạnh là hành vi, 
sinh hoạt hăng ngày, Xử SỰ, đôi nØưƯỜi, 
tiếp vật, Bồ Tát làm cách nào? Đi 
khắp nơi để tham học, nghe lời giáo 
huấn của thiện tri thức, tu chỉnh tư 
tưởng, kiên giải sai lâm của chính 
mình, đây là thuộc về Đạo, ngôn ngữ 
tạo tác là thuộc về Hạnh. Đem tất cả 
những sai lâm tu chỉnh lại øọI là “Pu 
Bỏ Tát đạo”. “Cao tài dũng triết, dữ 
thế siêu dị”, hai câu này là tán thán sự 
tu học thành tựu của Ngài, đây là 
người khác chăng thê sánh kịp. Cao là 
nói về đức hạnh, Ngài có đạo đức cao 
thượng, Tài là nói về trí tuệ, Ngài có 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trí tuệ vượt hơn người, người thường 
không sánh kịp. Dũng Triết là minh 
triết, Ngài chăng mê hoặc, rõ rõ ràng 
ràng minh minh bạch bạch, Dũng là 
tinh tấn, dũng mãnh, cô găng, tinh tấn, 
nỗ lực. “Dữ thế siêu dị”, tỷ người thế 
gian có một số người bạn thường là 
trong số bạn học, đều chắng sánh 
băng, trí tuệ của Ngài cao, nguyện lực 
lớn, nguyện của Ngài vượt hơn những 
bạn học khác của Ngài. 

“l[ín giải minh ký”, đây là trong 
quá trình cầu học cân phải cụ bị, điều 
kiện này rất là quan trọng. Thứ nhất 
đối với thây phải có lòng tin, cho nên 
tôn sư trọng đạo, vì đôi với thây nêu 
chắng có lòng tin, cho dù thây có cao 
minh hơn nữa, quý vị cũng chăng thể 
thành tựu, quý vị sẽ không được gì cả. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nếu đối với thây có lòng tin kiên định, 
có sự kính ngưỡng tôn sùng cao 
thượng, tuy là thầy chăng cao minh 
lắm, quý vị cũng có thể có thành tựu 
xuất chúng, điêu này, trong lịch sử từ 
cô chí kim, chúng ta đều có thể thây 
được. Cho nên trong lúc học tập, tôn 
sư tức là trọng đạo vậy; trọng đạo 
chắng thể không tôn sư. Như vậy 
Ngài đối với thầy của Ngài là Tự Tại 
Vương Phật, đương nhiên là có sự tín 
ngưỡng kiên định, thanh tịnh, thây chỉ 
dạy Ngài có thê tiếp thọ, Ngài có thể 
lý giải rõ rõ ràng ràng mình minh 
bạch bạch, Minh Ký, và còn ghi nhớ 
chắng hề quên mất. “Tât giai đệ nhất”, 
Tín đệ nhất, Giải đệ nhất, Minh Ký 
cũng là đệ nhất, đây là điều mà Thế 
Can Tự Tại Vương Phật thật sự rât 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vui mừng, tìm được người học sinh 
giỏi nhất có thể trao truyễn, truyện 
pháp của Ngài. Phân phía dưới nói lại 
càng đáng quý hơn, đây đã là điều 
chắng thể có được, đã vô cùng đáng 
quý, càng đáng quý hơn nữa là: 


Kinh văn: “Hựu hữu thù thắng 
hạnh nguyện, cập niệm tuệ lực, 
tăng thượng kỳ tâm, kiên cô bất 
động. Tu hành tỉnh tấn, vô năng du 
oiả”. 


Mây câu này là đặc biệt tán thán 
đối với Ngài, còn phía trước nói cách 
khác, đây là điêu kiện cân phải hội đủ 
của người học trò. “Hựu hữu thù 
thăng hạnh nguyện”, những bạn học 
khác chăng có điều này, dù có cũng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không thù thắng, chỗ thù thăng này là 
nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, đây 
tức là Tứ Hoăng Thệ Nguyện. Về sau 
bốn mươi tám nguyện là do từ chỗ 
này mà ra, Di Đà Bốn Mươi Tám 
Nguyện chăng phải không có căn, căn 
là ở chỗ này, đây là trước khi chưa 
xuất gia đã phát đại nguyện này “Phố 
độ chúng sanh, viên thành Phật đạo”. 
Trong kinh này nói về đại nguyện 
binh đăng thành Phật, đại nguyện này 
quá thù thăng, nhất thiết chư Phật độ 
chúng sanh chăng có nói bình đắng 
thành Phật, bình đăng thành Phật quả 
thật là thù thăng. 

“Cập niệm tuệ lực”, chữ Niệm 
Tuệ này là đây đủ ngũ căn, ngũ lực, 
trong kinh DI Đà nói về Tín, Tịnh, 
Niệm, Định, Tuệ. Tuy chỉ nói có hai 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cái, trên thực tê ngũ căn, ngũ lực tật 
cả đêu hội đủ, lây căn lực “tăng 
thượng kỳ tâm”, chữ Tăng Thượng là 
đặc biệt tăng cường, tăng cường cái 
tâm học tập tu trì của Ngài, “kiên cô 
bất động”, câu này là nghĩa bất thoái 
chuyên. Kế tiếp phân dưới nói về “tu 
hành tinh tân, vô năng du giả”, hai 
câu này là tán thán tu hành tinh tân, 
chắng ai có thể sánh băng Ngài, sự 
tinh tân nỗ lực của Ngài người khác 
chắng thê sánh kịp. Đến đây Thê Tôn 
vì chúng ta giới thiệu Pháp Tạng ty- 
kheo theo thây của Ngài là Thế Gian 
Tự Tại Vương Phật, và những trạng 
thái học tập trong lúc bình thường. 


Kinh văn: “Vãng nghệ Phật sở, 
đánh lệ trường quy, hướng Phật 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
hiệp chưởng, tức dĩ già-tha tán 
Phật, phát quảng đại nguyện”. 


Việc tu học trong lúc bình thường, 
Phật đích thật đã khen đến cực điểm. 
Pháp Tạng, có một hôm đến chỗ của 
thây, “vãng nghệ Phật sở”, đây tức là 
khi gặp được thây Thế Gian Tự Tại 
Vương Phật, “đảnh lễ trường quy”, 
đây là lễ tiết, “hướng Phật hiệp 
chưởng”; đương nhiên Ngài có việc 
muôỗn thỉnh Đ1áO VỚI thây. Sự việc lần 
này cũng rât đặc biệt, ở trước thây nói 
rõ nguyện vọng của mình, xin thầy 
chứng minh cho Ngài. Già-Tha là 
Phạn ngữ, dịch sang nghĩa tiếng Hán 
là cô-khởi-tụng, chữ Tụng này giống 
như thi ca của Trung Hoa, từ cú tất 
chỉnh tê. Ở đây mỗi một câu là bảy 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chữ, thât ngôn tụng, mỗi bốn câu là 
một bài, có thể xướng tụng, âm vận 
đêu rất hay. Trước tiên dùng để tán 
Phật, [sau đó | nói rõ nguyện vọng của 
Ngài, đều năm trong kệ tụng này. 


Kinh văn: “Tụng viêt:” 


Phân dưới là lời của Pháp Tạng 
nói với thây, tám câu đâu là đối với 
thây tán thán, đối với thầy xưng tán. 
Trước tiên chúng ta xem bôn câu bài 
thứ nhất: 


Kinh văn: “Như Lai vi diệu sắc 
đoan nghiêm, Nhất thiết thế gian vô 
hữu đắng, Quang minh vô lượng 
chiếu thập phương, Nhật Nguyệt 
hỏa châu øiai nặc diệu”. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Hai câu đầu là tán tướng hảo của 
Phật, hai cầu sau là tản quang minh 
của Phật, Như Lai vi điệu sắc tướng. 
Đoan Nghiêm là đoan chánh trang 
nghiêm, VỊ Diệu có thể nói là đoan 
chánh trang nghiêm chăng gì băng. 
Phân trước đã nói cùng với quý vị 
“tướng tùy tâm chuyên”, tướng do đâu 
mà có? Do tâm biến hiện. Tât cả pháp 
từ tâm tưởng sanh, tâm của Phật tốt 
nên hiện tướng tốt, Phật có ba mươi 
hai tướng, tắm mươi tùy hình hảo. 
Tướng là quả báo, quả tất có nhân; 
nhân tốt thì quả tốt, thí dụ trong kinh 
điển chúng ta thường đọc, tướng lưỡi 
rộng dài, lưỡi của Phật rât mỏng, lưỡi 
đưa ra có thể che phủ cả mặt. Thích 
Ca Mâu Ni Phật đã từng biểu diễn 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

qua, là để chứng minh gì đây? Chứng 
minh lời Phật nói, chân thật không lừa 
dối người. 

Phật nói nếu như một người 
không vọng ngữ, không gạt người 
trong ba đời thì lưỡi của họ đưa ra có 
thể liếm đên mũi của mình. Lưỡi của 
chúng ta rât ngắn liễm chăng tới, tức 
là chúng ta thường hay vọng ngữ, gạt 
người, vậy nhân không tốt thì quả sẽ 
chắng tốt. Như vậy lưỡi của Phật 
vươn ra che khắp cả mặt, điều này nói 
với chúng ta [Phật] đời đời kiếp kiếp 
không lừa người, chứng minh lời Phật 
nói chân thật không hư dối, cho nên 
nhân tốt thì được tướng tốt. Vậy nếu 
chúng ta muốn tướng của mình tỐt, 
nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ 
lòng tốt, phải làm người tốt. Lòng tốt, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

nØưỜời tốt, tướng mạo nhất định tốt, 
đây là đạo lý nhất định. Nếu như tâm 
hành của mình không tốt, muốn có 
tướng mạo tốt, hiện nay đi mỹ viện đó 
đều là giả chăng phải thật, lại còn có 
nhiêu phản tác dụng, tôi nghe nói có 
rất nhiều người khi đi mỹ viện tôi 
mang bệnh quái dị đây thân, thật quá 
thua lỗ. Muốn tướng tốt, chăng khó gì, 
trước tiên phải tu tâm tốt, nói lời tốt, 
làm việc tốt. Nói tóm lại, làm nØười 
tốt thì tướng sẽ tốt. 

“Nhất thiết thê gian vô hữu đăng”, 
điều này người thể gian không thể 
nào sánh được, nói một cách khác, 
trên tâm hạnh người thế gian chăng 
cách chi so sánh cùng với Phật được. 
“Quang minh vô lượng chiếu thập 
phương”, quang minh của Phật từ trên 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lý mà nói, trí tuệ của Phật niệm niệm 
chắng bỏ chúng sanh, có một số 
chúng sanh được Phật gia trì, một số 
khác không được Phật gia trì, đây là 
nguyên nhân gì? Nguyên nhân này 
chắng ở nơi Phật. Quang minh của 
Phật là phố chiêu, là biến chiếu, 
chắng có phân biệt cũng chắng có ưa 
thích hay ghét bỏ, chúng sanh được 
lợi ích nhiêu hay ít khác nhau, là vì 
nghiệp chướng của chúng sanh khác 
nhau. Người nghiệp chướng mỏng thì 
được lợi ích nhiêu, kẻ nghiệp chướng 
sâu dây thì được lợi ích ít, đây là chân 
tướng của sự thật. Vậy thì từ đâu xem 
nghiệp chướng? Người đối với Phật 
cung kính, đôi với kinh pháp của Phật 
có thê lý giải, có thê tiếp thọ thì người 
này có thiện căn dây, nghiệp chướng 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ít. Nếu đối với Phật chăng tin, đôi với 
kinh pháp của Phật nói không lý giải 
chính xác, chắng thể tín thọ phụng 
hành thì họ được lợi ích ít, điêu này 
nói rõ nghiệp chướng của họ nặng. 
Quang minh của Phật, Bồ Tát, đích 
thật là biên chiêu, phố chiếu. 

Câu dưới, “Nhật nguyệt hỏa châu 
gia nặc diệu”, là hình dung ánh sáng 
của thê gian, thù thắng nhất là mặt 
trời, mặt trăng. Ánh sáng của nhật 
nguyệt muôn so sánh cùng với ánh 
sáng của Phật, thì giống như chúng ta 
thắp ngọn đèn dưới ánh sáng mặt trời 
vậy, ngọn đèn rất sáng nhưng dưới 
ánh sáng của mặt trời thì chăng hiển 
hiện ra được, là nặc diệu chắng thê 
hiển bày ra được, đây là hình dung 
ánh quang minh của Phật là vĩ đại. 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật quang viên mãn cũng là hình 
dung trí tuệ và lòng từ bị của Phật. 
Bài thứ hai: 


Kinh văn: “Thế Tôn năng diễn 
nhất âm thanh, Hữu tình các các 
tùy loại giải, Hựu năng hiện nhất 
diệu sắc thân, Phố sử chúng sanh 
tùy loại kiến”. 


Bốn câu này cũng là để tán Phật, 
hai câu trước là tán Phật thuyết pháp, 
âm thanh của Phật đích thật là vi diệu, 
vi diệu đến độ chúng ta không thê 
nghĩ bàn. Phật dùng “nhất âm” để 
thuyết pháp, tât cả chúng sanh ngôn 
ngữ chắng đông, tuy nhiên, khi mọi 
người nghe Phật thuyết pháp đều 
nghe hiểu cả. Giỗng như chúng ta 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


nghe tiêng Hoa, Phật thuyết pháp ra 
tiêng Hoa, còn người kia nghe tiếng 
Anh thì Phật thuyết ra tiếng Anh. Mỗi 
người nghe Phật thuyết pháp đều là 
ngôn ngữ của chính mình, Phật không 
cân thông dịch, mọi người nghe đều 
rất hoan hý, đêu rất hiểu rõ. “Hữu tình 
các các tủy loại giải”, không những 
người thê gian chúng ta ngôn ngữ bất 
đông, mà Phật thuyết pháp thì người 
người nghe đều hiểu cả. Trong đạo 
tràng này còn có chư thiên, quỷ, thân, 
ngôn ngữ của họ cùng với chúng ta lại 
càng khác hắn, những chư thiên, quỷ, 
thân này cũng nghe hiểu, đều giống 
như nghe ngôn ngữ của họ vậy. Cho 
nên âm thanh của Phật vi diệu thay, 
cố nhân tán thán là “viên minh cụ 
đức”, nó là mật ngữ. Cái đạo lý bên 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

trong ây, nhà khoa học hiện đại quả 
thật là rất thông minh, họ tin, họ từ 
trên lý luận phân tích, việc đó quả 
thật là có thể, thế nhưng hiện nay vẫn 
chưa biết dùng phương pháp gì đề đạt 
được điêu đó. Cho nên lý luận của 
khoa học, có nhóm người đích thật đã 
đem những phân thâm mật của Phật 
pháp giúp chúng ta giải quyết được 
nhiêu vẫn đề. 

Hai câu phía dưới là nói về thân 
sắc, thân Phật cũng rât vi diệu, “Hựu 
năng hiện nhất diệu sắc thân, Phổ sử 
chúng sanh tùy loại kiến”, qUÝ VỊ 
muỗn nói về thân tướng của Phật, thật 
tại mà nói, thì nói chăng ra, vì sao vậy? 
Mỗi người nhìn tướng của Phật đều 
chắng giống nhau, Phật có thể khiến 
tât cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị thích nhìn tướng Phật như thế 
nào, Phật sẽ là tướng đó tức là cái 
tướng mà quý vị thích, tùy loại hiện 
thân. Tùy loại hiện thân, hàm nghĩa 
rât sâu rộng, cho nên tiêu chuẩn thâm 
mỹ của mỗi người không tương đông, 
tôi nhìn tướng này thấy thích, quý vị 
nhìn tướng đó chưa hắn đã thích. Thế 
nhưng Phật hiện các tướng, khiên mỗi 
người nhìn thây đều thích cả, đích 
thật như chỗ nói trong kinh Lăng 
Nghiêm: “Tùy chúng sanh tâm, ưng 
sở tri lượng”, trong Lăng nghiêm đã 
nói ra cho chúng ta điều này. Không 
những là thị hiện cái tâm này, cái thần 
tướng này thiên biến vạn hóa, chắng 
phải một tướng cô định. Cho nên có 
một số đông tu không rõ sự thật này, 
tôi thường nghe người ta hỏi tôi: 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
“Thưa pháp sư, Quán Âm Bồ Tát rỗt 
cuộc là nam hay nữ?” Quán Âm Bồ 
Tát là nam mà cũng là nữ. Ngài tùy 
loại hóa thân, quý vị thích nhìn thần 
nữ thì Ngài hiện thân nữ, quý vị thích 
nhìn thân nam thì Ngài hiện thần nam, 
chắng phải một hình tướng cô định. 
Chư Phật, Bộ Tát đã Vô Ngã tôi, 
Vô Tướng rồi. Quý vị xem, trong 
kinh Kim Cang, chắng phải đã nói rồi 
sao? “Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ 
giả tướng, tức phi Bồ Tát”, chấp 
tướng đó là phàm phu, Ngài chăng 
chấp trước, chăng còn nữa, bởi vì vô 
tướng cho nên vô bất tướng. Chúng ta 
hôm nay thua thiệt quá lớn, chấp 
trước có một cái tướng nhất định, vì 
có tướng cho nên chăng cách chi biễn 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thành tướng thứ hai. Phật, Bồ Tát vô 
tướng, các Ngài có thể vì tất cả chúng 
sanh mà hiện vô lượng vô biên tướng. 
“Phố sử chúng sanh tùy loại kiến”, 
phô biến khiến chúng sanh tùy loại 
mà thấy. Tám câu này là tán thán Phật, 
phân dưới trân thuyết nguyện vọng 
của mình, những điều này chúng ta 
phải học tập. Quý vị xem, người ta 
phát tâm như thê nào, phát nguyện 
như thê nảo, tu hành ra sao! Chúng ta 
muỗn đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, muốn thấy A Di Đà Phật thì 
chúng ta cân phải học A Di Đà Phật. 
Từ chỗ lúc A Di Đà Phật phát tâm tu 
hành mà bắt đầu học, đây là thật sự 
học. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nguyện ngã đắc 
Phật thanh tịnh thanh, Pháp âm 
phố cập vô biên giới”. 


Chúng ta học Phật, đặc biệt là 
xuất g1a TÔI; quốc vương không làm 
nữa để đi xuât gia, xuất gia để làm gì? 
Xuất gia, tất phải vì tất cả chúng sanh 
thuyết kinh giảng đạo. Thuyết kinh 
giảng đạo quan trọng nhất là âm 
thanh, ngài Văn Thù Bộ Tát nói rất 
hay về Sa Bà thế giới chúng ta “Thử 
phương chân giáo thê, thanh tịnh tại 
âm văn”, cho nên âm thanh cân phải 
hay. Âm thanh hay, một số người là 
do trời phú cho, tiên kiếp tu nhân tôt 
như là tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, 
tán thán Tam Bảo, tắn thắn người 
thiện, việc thiện của thê gian thi âm 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thanh của họ sẽ hay đây là thiện. 
Phàm việc gì đêu có nhân quả, đây là 
điều mà chúng ta phải thường xuyên 
suy ngâm, chúng ta mong mọi thứ 
đều tốt thì chúng ta phải tu thiện nhân, 
ngoài việc tự mình tu hành còn phải 
câu Phật gia trì. Cho nên quý vị đông 
tu phải biết, quý vị phát tâm giảng 
kinh thuyết pháp, sau khi lên giảng 
đài, tướng và âm thanh của người đó 
đều khác chăng giống như ở dưới 
giảng đài. Nêu quan sát kỹ càng quý 
vị có thê phát hiện, vì sao vậy? Vì 
trên giảng đải có Phật, Bỏ Tát gia trì, 
xuống giảng đài rôi thì chắng còn nữa. 
Cho nên trên giảng đài và dưới giảng 
đài, tướng mạo không giống nhau, âm 
thanh cũng chăng giống nhau, âm 
thanh cũng là do Phật lực gia trì. 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quý vị quen biết tôi, thời gian này 
không lâu lắm, có nhiêu vị đông tu ở 
Đài Bắc đã quen biết tôi từ nhiêu năm 
trước, còn có một sô đã quen biết tôi 
khi tôi mới xuất gia học Phật, lúc đó 
tướng mạo và âm thanh của tôi so với 
hiện giờ hoàn toàn khác hăn. Đây đều 
là do, sau khi học Phật được oai thân 
ø1a trì của Tam Bảo, vậy thì được 
thanh tịnh âm của Phật, để làm việc 
lợi ích gì đây? 


Kinh văn: “Tuyên dương Giới, 
Định, Tỉnh Tân môn, Thông đạt 
thậm thầm vi diệu pháp”. 

-_ Tôi được tướng tốt, âm thanh hay, 
chăng phải đê khoe khoang với người 


thế gian: Tôi đẹp hơn anh, chắng phải 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ý này mà là để hoằng pháp lợi sanh, 
là lợi ích chúng sanh. Vậy lợi ích 
chúng sanh, thực tÊ mà nói, tướng 
phải đẹp, bởi vì chúng sanh đêu ưa 
thích cái đẹp, tướng mạo mà không 
đẹp thì pháp duyên sẽ không tốt. Cho 
nên chư Phật thành Phật, đó là trong 
kinh Đại Thừa mà chúng ta đọc thấy 
chư Phật thành Phật, sau khi thành 
Phật các Ngài phải dùng thời gian 
một trăm kiếp để tu tướng hảo, ba 
mươi hai tướng tốt, tắm mươi vẻ đẹp 
là phước báo do tu mà có, trong thời 
gian một trăm kiếp để tu tướng hảo. 
Vì sao thế? Bởi vì tướng hảo thì có 
thể nhiếp thọ chúng sanh. Chúng sanh 
vừa nhìn thấy tướng này thì họ sẽ liên 
theo quý vỊ, điều này rât lợi hại, họ sẽ 
không rời khỏi quý vị. Một thí dụ rõ 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rệt nhất, chúng ta thấy trong kinh 
Lăng Nghiêm, A Nan tôn giả vì sao 
xuất gia? Trong hội Lăng Nghiêm, A 
Nan tôn giả đã nói ra bởi vì Ngài đã 
nhìn thấy thân tướng của Thích Ca 
Mâu Ni Phật quá đẹp, Ngài nói: 
“Tướng này chắng phải do cha mẹ 
sanh, nhất định là do người tu mà 
thành”. Chính vì yêu thích tướng của 
Thích Ca Mâu Ni Phật mà Ngài xuất 
1a. 

Người thể gian chúng ta cũng 
thường hay nói: “Tú sắc khả sang”, 
gặp được một người có tướng đẹp này 
mà ngay cả ăn cơm cũng quên mất. 
Cho nên Phật rât hiểu được tâm lý của 
chúng sanh, nhất định phải thị hiện 
tướng thật đẹp để thu nhiếp hết thảy 
chúng sanh, đạo lý là ở chỗ này. Chỉ 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vì muốn tuyên dương Giới, Định, 
Tinh Tân, đây là bao gồm toàn bộ 
Phật pháp. Giới - Định - Tuệ Tam 
Học là trung tâm tu học trong pháp 
Tiểu Thừa, Tinh Tân là đệ nhất thiện 
căn của Bộ Tát, cho nên ba thứ này 
hợp lại tức là Phật pháp Đại Tiểu 
Thừa, tất cả đêu gôm thâu trong đó. 
Câu dưới đây lại càng đặc biệt hiếm 
CÓ: 

“Thông đạt thậm thâm vi diệu 
pháp”, câu này là chỉ cho cái gì vậy? 
Lấy Phật pháp bình thường để nói, 
minh tâm kiến tánh là trong Thiên 
Tông nói đến, trong kinh Quán Vô 
Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, cái 
tâm là tâm tác “Thị tâm thị Phật, thị 
tâm tác Phật”, đây là “thậm thâm vi 
diệu pháp” vậy. Nếu như nghiêm 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khắc mà nói, chân thật thậm thâm vi 
diệu pháp tức là niệm Phật vãng sanh 
bất thoái thành Phật, pháp môn này 
đích thật là thậm thâm vi diệu pháp, 
vì sao thê? Tât cả chư Phật đều nói 
nan tín chi pháp, TỊnh Độ là pháp khó 
tin. Một số người nghe rồi không tin, 
nghe xong còn phản đối, bài xích. Xin 
thưa với quý vị, đây là hiện tượng rât 
bình thường, điều này chăng có gì ly 
kỳ. Tôi nghe rôi thì gật đầu nói: 
“Đúng, không sai, rất bình thường. 
Người nghe rôi liên hoan hỷ tiếp nhận, 
đó là không bình thường, đó là kỳ 
quái”. 

Tât cả chư Phật đều nói là pháp 
môn khó tin, tại sao họ lại có thể tin? 
Cho nên quý vị có thể tin thì là chẳng 
bình thường. Phân sau của bộ kinh 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đêu có nói đến, quý vị có thê tin 
pháp môn này là vô lượng kiếp thiện 
căn của quý vị trong đời quá khứ, 
ngày nay mới phát hiện. Trong đời 
quá khứ của quý vị chăng có thiện 
căn, phước đức, nhân duyên thật sâu, 
thì quý vị làm sao có thể tin được? 
Pháp môn này vừa tuyên dương, 
người ta vừa nghe thì liên tin, như vậy 
sao lại gọi là pháp khó tin? Nếu rất dễ 
tin thì chắng thể gọi là pháp khó tin 
được. Cho nên một số người nghe 
xong không thê tiếp nhận, bài xích, 
đó là hiện tượng rât bình thường, 
chúng ta hiểu được đó là do họ nhiêu 
đời nhiêu kiếp chăng có thiện căn này, 
hoặc giả có thiện căn nhưng chưa 
thành thục. Vậy do đây có thê biết, 
nhất định phải thông đạt trước, sau đó 


Táp 7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mới có thể tuyên dương một cách 
thuận lợi vì đại chúng giới thiệu. 
Chúng ta xem bài phía dưới, sáu cầu 
dưới đây rất quan trọng, tuy là Pháp 
Tạng tỳ-kheo đề ra, báo cáo về tâm 
đắc trong việc tu học của mình với 
thây, đây cũng là điển hình mô phạm 
trong việc tu học của bản thần chúng 
ta. 


Kinh văn: “Trí tuệ quảng đại 
thầm như hải”. 


Chỗ sở câu của Phật pháp là trí 
tuệ, chỗ tu của Đại Thừa Thiền Tông, 
chắng phải tu thiền định mà là tu trí 
tuệ. Quý vị xem, Lục Tổ đại sư trong 
Đàn Kinh, vừa mở đầu liên nói cùng 
mọi người: “Tổng niệm Ma Ha Bát 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Nhã Ba La Mật Đa”, Ngài chăng bảo 
họ tu thiền định mà bảo tổng niệm Ma 
Ha Bát Nhả Ba La Mật Đa. Cho thấy 
răng Thiên Tông Trung Hoa là tu Bát 
Nhã. Tông Môn, Giáo Hạ, Hiến Giáo, 
Mật Giáo, chắng có tông nào chăng 
dùng trí tuệ để làm mục tiêu, trí tuệ 
này từ đầu mà có? Từ trong Định mà 
có. Cho nên Định là then chốt, Trí 
Tuệ là mục tiêu, Định tức là tâm 
thanh tịnh. 


Kinh văn: “Nội tâm thanh tịnh 
tuyệt trần lao”. 


Trân Lao là ô nhiễm, tức là vọng 
tưởng, phần biệt, chấp trước, những 
thứ này là trần lao, phải đem những 
thứ này đào thải cho sạch sẽ rốt ráo, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khôi phục lại tâm thanh tịnh. Thanh 
tịnh tâm là chân tâm, thanh tịnh tâm 
tức là bản tánh, Lục Tổ đại sư lúc 
Ngài thành tựu, hướng về Ngũ Tô để 
trần thuật tâm đặc của Ngài. Ngũ Tổ 
truyền pháp đem kinh Kim Cang 
giảng cho Ngài, giảng đến chỗ “Ưng 
vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, Ngài liên 
khế nhập, Ngài liên hiểu rõ ngay, 
Ngài nói ra tâm đắc của mình. Câu 
đâu tiên liên nói: “Hà kỳ tự tánh, bốn 
lai thanh tịnh”, cho nên tâm thanh 
tịnh là bôn tâm của chúng ta, là cái 
tâm vốn sẵn có của chúng ta, hiện nay 
tâm của chúng ta không thanh tịnh là 
bị ô nhiễm. Như vậy công việc mà 
chúng ta phải làm hiện nay là làm thế 
nào? Từ chỗ nhiễm ô quay về với 
thanh tịnh, vậy thì phải thật sự tu 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành, quý vị đem cái cương lĩnh tu 
hành chân chánh đó nắm được, thì 
quý vị đã thật sự biết dụng công. 

Làm cách nào đem cái tâm ô 
nhiễm của chúng ta khôi phục lại 
thành thanh tịnh? Tám vạn bôn ngàn 
pháp môn, Pháp là phương pháp, Môn 
là cửa đạo, bất luận là pháp môn nào 
đều vì mục tiêu này, làm thê nào từ 
nhiễm trở vê thanh tịnh? Hôm nay 
chúng ta dùng phương pháp Niệm 
Phật, Tịnh Tông là dùng Chấp Trì 
Danh Hiệu, Tín - Nguyện - Trì Danh, 
dùng phương pháp này, tâm Tịnh tức 
độ Tịnh. Đã được tâm thanh tịnh rồi, 
xin thưa quý vị, câu sanh Tây Phương 
Cực Lạc thế giới sẽ có được bảo đảm, 
cùng với Tây Phương Tịnh Độ cảm 
ứng đạo giao, lúc bấy giờ vãng sanh, 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể nói là Tự Tại Vãng Sanh. Tự 
tại vãng sanh này muốn ra đi lúc nào, 
thì sẽ ra đi lúc đó. Hôm nay chúng ta 
muốn đi chăng đi được, đạo lý là ở 
đâu? Tâm không thanh tịnh, cùng với 
Tịnh Độ chắng tương ưng, nhất định 
phải niệm đến tâm thanh tịnh. Phàm 
là đôi với tâm ô nhiễm chúng ta phải 
cảnh giác, biết đó là sai lâm cân phải 
lia bỏ. 

Quý vị xem, Thê Nhiêu Vương, 
Ngài là quốc VƯƠng xử lý việc chính 
trị của quôc gia, dù làm có tốt đi nữa 
vẫn là nhiễm ô tâm thanh tịnh, cho 
nên Ngài cần phải đem ngôi vua của 
mình xả bỏ, phú quý xả bỏ, vì sao thế? 
Hy vọng đem tâm nhiễm ô trở về với 
thanh tịnh, đạo lý chân chánh là ở chỗ 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
này. Hôm nay thì giờ đã hệt, chúng 
tôi xin giảng đên đây. A DI Đà Phật 


Táp 7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập § 


Xin lật quyền kinh trang mười sáu, 
hàng thứ nhât, xem từ câu thứ ba: 


Kinh văn: “Siêu quá vô biên ác 
thú môn, Tốc đáo Bồ Đề cứu cánh 
ngạn, Võ mình, tham, sân, øiai vĩnh 
vô, Hoặc tận, quá vonø, fam-muội 
lực”. 


Đoạn này cùng với phân trên tông 
cộng là sáu câu, cũng là bài kệ tụng 
thứ tư, cùng với hai câu trước của bài 
thứ năm, hoàn toàn giảng về đức tự 
lợi của Bồ Tát. Bởi vì có trí tuệ sâu 
rộng, như đã nói ở phân trước, trí tuệ 
là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra, vậy 
do đây có thê biết tu hành tâm thanh 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tịnh, quả thật là then chốt của việc tu 
học. “Siêu quá vô biên ác thú môn”, 
Ác Thú không những là chỉ cho tam 
ác đạo, so sánh trong lục đạo, tam 
thiện đạo so với tam ác đạo thì tốt 
hơn rất nhiêu, chúng ta gọi tam ác đạo 
là ác thú. Nêu lây thập pháp giới để 
mà nhìn, vậy là ngay đến trời, người 
cũng là ác thú, vì sao thế? Họ chăng 
thể thoát ly sanh tử luân hôi. Trong 
lục đạo này, Phật trong kinh thường 
cảm thán răng “Sanh tử bì lao”, đây là 
hiện tượng chân thật. Vậy ngoài tam 
giới ra, có Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bỏ Tát. Bồ Tát vô minh chưa phá 
sạch muốn cùng Phật so sánh, vậy họ 
cũng là ác thú, cho nên ở đây trong 
“ác thú môn”, bao hàm vô cùng rộng 
lớn. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Siêu quá vô biên ác thú môn” 
hàm ý chân thật của câu này là siêu 
việt cửu pháp giới, bởi vì chúng ta sẽ 
nhìn thây rất rõ ràng ở một câu phía 
dưới “Tốc đáo Bồ Đề cứu cánh ngạn”. 
Chữ Cứu Cánh này là quả địa của 
Như Lai, bởi vì Đăng Giác đều chưa 
cứu cánh, do đây có thê biết, câu “vô 
biên ác thú môn” ở phía trước bao 
øôm cửu pháp giới hữu tình chúng 
sanh, đây mới hiển thị ra sự thù thăng 
chắng gì sánh bằng của Tây Phương 
Tịnh Độ. “Vô minh, tham, sân, giai 
vĩnh vô”, Võ Minh là vọng tưởng, 
Tham, Sân, S¡ là phiên não, cũng là 
nói vọng tưởng, chấp trước vĩnh viễn 
đoạn trừ rồi. Hoặc là mê hoặc, Quá là 
lỗi lâm, ý trong đây nói tập khí của 
tam độc đều hết sạch, làm cách nào 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

để đoạn dứt sạch chúng nó? Tam- 
muội lực. Chỗ nói đến chữ Tam, chữ 
Tam Muội ở đây, tôi tin rằng mỗi vị 
đông tu đều thể hội được, Niệm Phật 
tam-muỘội. 

Trong sáu câu đó, quý vị hãy xem 
cho kỹ là dùng trí tuệ làm đâu, vừa 
mở đề là “trí tuệ quảng đại thâm như 
hải”, và lây tam-muội làm kết thúc, 
đêu quy về chữ tam-muội thì ý nghĩa 
này mới vô cùng sâu sắc, đây là điều 
chúng ta cân phải biết, phải cần thận 
thể hội thâm ý của nó. Vậy do đây có 
thể biết hình dáng của Tam Muội tức 
là tâm thanh tịnh, chăng những là 
Tịnh Tông, Đại Tiểu Thừa Phật pháp 
đều là tu tâm thanh tịnh. Bởi vì tâm 
thanh tịnh có cạn, sâu, thuân, tạp. 
chắng đông nhau, cho nên mới nói 


Tập Š 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tam Thừa, mới nói quả vị đắng sai. 
Thanh tịnh, phải đạt đến cứu cánh 
viên mãn, đây tức là cảnh giới sở 
chứng đắc của quả địa Như Lai. Bởi 
thế nên, chỉ cần là học Phật, bất luận 
là pháp môn nảo, bất luận là tông phái 
nào, người biết tu, người có công phu 
đắc lực đều từ trên tâm thanh tịnh 
dụng công, cũng là nói ra sức tu tam- 
muội, như vậy mới là đệ tử Phật chân 
chánh. 

Xem tiếp phần kinh văn ở dưới, 
đây là nói việc câu trí tuệ, đức năng 
trên quả địa của Phật. Như thê mới có 
thể giúp cho người khác giác ngộ, là 
thuộc về đức giác tha. Phân trước là 
tự giác, tự giác nhất định phải giác tha. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Diệc như quá khứ 
vô lượng Phật”. 


Câu này chúng ta cũng phải coI 
trọng, muôn thành tựu trí tuệ trên quả 
địa của Như Lai, nhất định phải trì 
phụng vô lượng Phật mới có thể 
thành tựu vô lượng trí tuệ. Nếu chúng 
ta chắng có năng lực, thật tình mà nói 
với nghiệp chướng sâu nặng của 
chúng ta hiện nay, một vị Phật cũng 
không gặp được, làm sao có khả năng 
đi trì phụng vô lượng Phật? May thay, 
Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Vô 
Lượng Thọ Phật, tức là đại biểu của 
vô lượng Phật, chúng ta có thể trì 
phụng Vô Lượng Thọ Phật tức là A 
Di Đà Phật, thì chắc chăn có cơ hội trì 


Táp Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phụng vô lượng Phật, điêu này đên 
phân sau chúng ta sẽ thầy. 


Kinh văn: “Vị bỉ quần sanh đại 
đạo sư”. 


Chư Phật, Bồ Tát ứng hóa tại thể 
gian, dùng thân phận của Phật, thân 
phận của Bồ Tát, giáo hóa tất cả 
chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh 
ngay trong một kiếp vãng sanh bất 
thoái thành Phật, đây là “đại đạo sư”, 
chân thật dẫn dắt chúng sanh liễu 
sanh tử, xuất tam giới. Vậy nói một 
cách khác, câu nói này đặc biệt chỉ 
cho ngũ trược ác thê đạo quy Cực Lạc. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Năng cứu nhất thiết 
chư thế øian, Sanh, lão, bệnh, tử 
chúng khổ não”. 


Cửu pháp giới hữu tình chúng 
sanh, đây là “nhất thiết chư thê gian”, 
tức là vừa rôi chỗ nói ngoài lục đạo, 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Bồ 
Tát nếu chắng thể vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, thì phiên 
não vô minh của họ cũng khó đoạn 
dứt, Bộ Tát cũng cầu vãng sanh. 
Chăng những Bồ Tát thông thường 
cầu vãng sanh, trong kinh Hoa 
Nghiêm chúng ta thây ngài Văn Thù, 
Phố Hiện đều câu vãng sanh Tịnh Độ, 
huống chi những người khác? Chúng 
ta cân phải cảnh giác điều này. A Di 
Đà Phật chỉ dùng lục tự danh hiệu 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nam Mô A Di Đà Phật, thì có thể phô 
độ cửu pháp giới hữu tình chúng sanh, 
đây là có thể “cứu nhất thiết chư thế 
ølan”, lục tự hông danh, công đức bất 
khả tư ngh1. 

“Sanh, lão, bệnh, tử”, đây là lục 
đạo phàm phu, chăng một ai có thê 
tránh khỏi. Trừ bốn chữ này ra, còn 
có “Câu bât đắc khổ”, “Ái biệt ly 
khổ”, “Oán tăng hội khổ”, “Ngũ âm 
xí thịnh khổ”, đây là trong rất nhiêu 
kinh luận, Thế Tôn nói với chúng ta 
về Bát Khô tám thứ khô cùng lúc dây 
vò bức bách con người trong lục đạo. 
Công đức của danh hiệu có thể cứu, 
quả thật có thể cứu, ý nghĩa này tức là 
trong kinh Vô Lượng Thọ hiển thị ra 
rất rõ ràng minh bạch chân tướng của 
sự thật, quả thật có thê giúp đỡ cho 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta. Cái khổ lớn nhất của đời 
người là Tử Khô, pháp môn này có 
thể dạy cho chúng ta không chết, có 
thể dạy chúng ta không sanh bệnh, có 
thể dạy chúng ta không giả, chỉ cân 
quý vị tin được, thật sự hiểu rõ được 
ý thú trong kinh điển chỗ nói chịu hết 
lòng y giáo phụng hành. Vì nguyên 
nhân gì vậy? Bởi vì những thứ khổ 
não này bao øôm sanh, lão, bệnh, tử, 
bát khổ, tam khổ, căn nguyên của nó 
tức là vọng tưởng, chấp trước là cái 
căn nguyên này. 

Niệm Phật tam-muội, tâm thanh 
tịnh thì có thể đem những thứ bệnh 
căn này nhồ trừ, bệnh căn đã nhồ mất 
rôi thì sự tướng của những thứ khổ 
não này tự nhiên sẽ chăng còn nữa, 
cho nên đây là phương pháp chân 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chánh để trị tận sốc. Phật đã truyền 
thọ cho chúng ta rôi, vẫn đề là chính 
chúng ta có chịu chấp nhận hay 
không? Quả nhiên hoàn toàn chấp 
nhận rôi, chấp nhận một trăm phân 
trăm thì xin chúc mừng quý vị, bệnh 
øì quý vị cũng chắng còn nữa. Nếu 
như chấp nhận được tám phân, vậy thì 
quý vị vẫn còn hai phân khô não, quý 
vị vẫn chưa hoàn toàn thoát khô. 

Do đây có thể biết Phật là toàn bộ 
chỉ dạy cho chúng ta, xem chính 
chúng ta lý giải được bao nhiêu, chịu 
chấp nhận được bao nhiêu, sau đó 
trong sinh hoạt hăng ngày của chính 
chúng ta có thê làm được bao nhiêu. 
Đây đêu là việc bên này của chính 
chúng ta, Phật đã dạy hết rồi. Phân 
dưới là nói về hành vi sinh hoạt vô 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

củng cụ thể, đây là hành vi sinh hoạt 
khỏe mạnh, hành vi sinh hoạt vuI tươi, 
là hành vi sinh hoạt bình thường của 
chư Phật, Bồ Tát. Chúng ta phải biết 
cách làm, đương nhiên càng phải biết 
vì sao phải làm. 


Kinh văn: “Thường hành Bộ 
Thí cập Giới, Nhân” Tỉnh Tân, 
Định. Huệ, lục Ba La”. 


“Thường” là vĩnh viễn không gián 
đoạn, “hành Bồ Thí”, bô thí là gì? Là 
buông xuống, là Xả. Quý vị phải chịu 
xả, phải chịu buông xuống, buông cái 
gì đây? Phàm là nhiễm ô tâm thanh 
tịnh của chúng ta, tất cả phải buông 
xuống hết, tất cả phải xả bỏ hết. Thế 
gian danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trần, tham, sân, si, mạn đều là những 
thứ làm nhiễm ô tâm thanh tịnh, đều 
là bệnh căn của sanh, tử, phiên não, 
sao chăng có thể xả? Cho nên phải 
đem nó xả bỏ cho thật sạch sẽ rốt ráo, 
cho nên dạy quý vị bô thí. Người thê 
gian nghe đến Phật pháp, biết Phật 
pháp là hay, Bô Tát đã tu Bồ Thí Ba 
La Mật rồi, cũng đều nói ra được điêu 
này, vì sao tự mình không chịu làm? 
Vì là xả không nỗi, nói một cách khác, 
không buông nỗi, vì sao chăng thể 
buông xuông? Sinh hoạt của chúng ta 
quá khổ, khó khăn lắm mới tạo được, 
rât khó mới tạo được, bảo quý vị phải 
bỏ, đương nhiên cũng khó. 

Chúng ta chắng biết nhân quả ở 
bên trong, chắng biết cái đạo lý bên 
trong, cho nên mới có rất nhiêu 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chướng ngại, bởi thế nhất định phải 
thường thường đọc tụng kinh điển 
Đại Thừa, phải thê hội giáo nghĩa 
trong kinh Đại Thừa. Đạo lý hiểu rõ 
rôi, nhân quả rõ ràng rôi thì quý vị sẽ 
tự nhiên chịu xả ngay, tự nhiên quý vị 
sẽ chịu buông xuông, lý đã hiểu rõ rôi, 
trong tâm khai giải rôi, chúng ta sở đĩ 
chắng chịu xả vì e sợ sinh hoạt của 
mình có khó khăn. Thí dụ nói sau khi 
xả bỏ tài phú rôi, thì ngày tháng của 
tôi cũng sẽ rất khô sở, cái này là do tự 
chúng ta đang tạo vọng tưởng, nghĩ 
sai rôi, chăng phải là chân tướng của 
sự thật. Cái tiền tài đó càng xả thì 
Cuộc sông của quý vị sẽ càng tự tại, 
càng phong phú, hoàn toàn cùng với 
sự tưởng tượng của chúng ta tương 
phản. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta không rõ đạo lý, chăng 
biết được chân tướng của sự thật, cho 
nên trong lòng mới có khan tham. 
Tham là tham câu, Khan là không xả 
được, nên mới có nhiều bệnh như vậy, 
cho nên xả Tài thì tiền tài của quý vị 
quyết định không thiểu thôn, quý vị 
bố thí Pháp nhất định được thông 
minh trí tuệ, quý vị có thể giúp đỡ tất 
cả những người chịu khổ chịu nạn, 
giúp những chúng sanh này thì quý vị 
nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ, 
nhân duyên quả báo tơ hào chăng sai. 
Bồ Tát tu Bồ Thí, đem bồ thí liệt vào 
trong đệ nhất cương lĩnh tu hành, cho 
thây nó quan trọng vô củng. 

Phía dưới là chữ “Giới”, GIới là 
trì giới, sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát 
Hạnh, phạm vi của việc trì gl1ới này 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô cùng rộng lớn, là nghĩa rộng chắng 
phải nghĩa hẹp. Nói nghĩa rộng là sao? 
Tức là thủ pháp, tât cả những lời giáo 
huấn của Phật đối với chúng ta, chúng 
ta phải tuân thủ, chăng chỉ là nói Ngũ 
Giới, Thập Giới, Tỳ-kheo Giới, Bồ 
Tát Giới. Cái giới điêu này không chỉ 
là những giới này, phạm vị đó quá 
nhỏ hẹp, tất cả những điều dạy bảo 
chúng ta đêu phải tuân thủ. Ngoài 
việc này ra, sông tại thê gian ngày 
nay chúng ta không thể rời khỏi xã 
hội, không thê rời khỏi quân chúng, 
chúng ta phải sông chung với xã hội 
đại chúng. Đề duy trì xã hội, quốc gia 
có hiễn pháp, địa phương có luật pháp 
quy chương, những phong tục tập 
quán thông thường chẳng có văn tự 
chi chép. Như phong tục tập quán, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quan niệm đạo đức, chúng ta đều có 
nghĩa vụ phải tuân thủ, mới có thể 
duy trì sự an định, phôn vinh của xã 
hội, điều này là trong Trì Giới. 

Điêu thứ ba, phải “Nhẫn Nhục”, 
nhẫn nhục tât cả sự việc, chúng ta 
phải có lòng nhẫn nại, phải nhẫn nại. 
Xử sự, đối người, tiếp vật, đều phải 
nhẫn nại, còn tu học thì sao? Càng 
phải nhẫn nại được. Trong kinh Kim 
Cang, Phật nói với chúng ta “Nhất 
thiết pháp đắc thành ư nhẫn”, câu nói 
này đích thật là chân lý, bất luận là 
Phật pháp, thế pháp, chúng ta đều 
phải có cái tâm nhãn nại. Duy chỉ có 
tâm nhẫn nại mới có thể đạt đến thành 
tựu viên mãn. 

Phía dưới là “Tinh Tân”, tôi thiết 
nghĩ câu này người hiện đại có cảm 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xúc rất sâu, thời đại này đang tiễn bộ 
không ngừng, đặc biệt là khoa học 
ngày càng mới lạ, đêu đang câu tiến 
bộ. Tần tức là tiễn bộ, tuy nhiên Phật 
dạy cho chúng ta phải tinh tiến, Tinh 
là thuần mà chắng tạp, không phải tạp 
tiên, chắng phải loạn tiên, là tính tiến. 

Điêu này dùng cho pháp thế gian 
cũng vô cùng chính xác, chúng ta học 
ở trường, khoa hệ mà ta học, một môn 
tỉnh tiễn quý VỊ sẽ rât dễ thành tựu, 
bước vào xã hội, làm bất cứ một 
ngành nghề nào, quý vị tinh tiễn trong 
ngành nghê của mình, quý vị cũng sẽ 
rât dễ thành tựu. Cùng một đạo lý, 
học Phật pháp cũng chắng ngoại lệ, 
trong Phật pháp vô lượng pháp môn, 
pháp môn vô lượng này chắng phải 
buộc chúng ta môn nào cũng phải học, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng phải như vậy. Là muốn chúng 
ta một môn thâm nhập, chăng phải 
bảo chúng ta môn môn đều phải học, 
duy chỉ có một môn mới vào được, 
cho nên phải tinh tiễn, hai môn, ba 
môn sẽ không vào được. 

Giỗng như giảng đường của 
chúng ta đây, quý vị xem, ba mặt đều 
có rất nhiều cửa, quý vị muốn vào chỉ 
có thể đi vào một cửa, quý vị muôn 
cùng một lúc đi vào hai, ba cửa, quý 
vị cứ thử xem, có vào được hay 
không? Thế nhưng, trong Tứ Hoăng 
Thệ Nguyện rõ ràng lại nói: “Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học”, như 
vậy nghĩa là sao? Quý vị phải biết, đó 
là sau khi đã vào cửa rôi, quý vị có 
thể thông đạt tất cả pháp môn để giúp 
đỡ tật cả mọi người, quý vị xem xét 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

họ thuộc về căn cơ nảo thì quý vị chỉ 
họ đi từ cửa đó mà vào, cho nên cửa 
nào quý vị cũng phải biết. Còn khi tự 
mình nhập môn là chỉ một cửa thôi, 
một môn vào được rôi thì môn môn 
đêu thông đạt hết. Trong Phật môn 
chúng ta thường nói, giảng kinh là 
một bộ kinh thông thì tất cả kinh đêu 
thông, là đạo lý như vậy. Vậy nói một 
cách khác, chúng ta muốn thông tất cả 
kinh, làm cách nào để thông đây? Một 
bộ kinh thông rôi, thì tật cả kinh đều 
thông, phải biết đạo lý này. 

Nêu quả nhiên quý vị hiểu rõ như 
vậy rôi, thì học Phật sẽ chắng khó, 
không hiểu rõ đó mới thật là khó, cho 
nên quý vị phải thật thông một bộ 
kinh. Rốt cuộc phải thông đến đâu 
mới gọi là thông? Phải thông đến Tự 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tánh đó mới là Thông. Nhà Thiên nói 
minh tâm kiến tánh, kiến tánh thì là 
thông, Giáo Hạ nói đại khai viên giải, 
sự đại khai viên giải này cùng với 
minh tâm kiến tánh của Thiên Tông là 
đồng một cảnh giới, là một sự việc 
chỉ là cách nói có khác, vậy thì là 
Thông. Còn Tịnh Độ Tông chúng ta 
thì sao? Gọi là Nhất tâm bất loạn. 
Cho nên chỉ cân quý vị đạt được đến 
chỗ nhất tâm bất loạn, vậy là quý vị 
đã Thông rôi. Cho nên nhất tâm bất 
loạn, đại khai viên giải, mình tâm 
kiến tánh, danh từ tuy khác, sự thật 
chỉ là một việc cùng là một cảnh giới, 
vì sao đến cảnh giới này thì tất cả đều 
thông? Bởi vì Phật nói với chúng ta, 
đương nhiên đó là sự thật. Thế, xuất 
thế gian, tất cả các pháp đêu là từ Tự 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Tánh lưu xuất ra, đã kiến tánh rồi, vậy 
còn một pháp nào mà lại chắng thông? 
Đương nhiên là thông đạt, đương 
nhiên hiểu rõ. 

Thế, xuất thế gian đều có thể 
thông đạt hiểu rõ, đây là điêu mà 
người học Phật chắng thể không biết, 
khi quý vị thật sự hiểu rõ, quý vị mới 
một lòng một dạ một môn thầm nhập. 
Vậy thì trong Tịnh Tông của chúng ta, 
chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành, 
mục đích của chúng ta tức là câu 
Niệm Phật tam-muội. Niệm Phật tam- 
muội thành tựu rôi, đó là điều mà 
chúng ta đã nói ở phía trước, “trí tuệ 
quảng đại thâm như hải, nội tâm 
thanh tịnh tuyệt trần lao”, cảnh ĐIỚI 
này lập tức sẽ hiện tiên, cho nên phải 
tinh tiễn. Tối ky nhất là tạp tiễn, loạn 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tiễn, đó thì rất khó thành tựu, bởi thê, 
học điều gì chẳng thể học tạp nhạp. 
Trong Tây Phương Xác Chỉ, Giác 
Minh Diệu Hạnh Bộ Tát nói với 
chúng ta: “Niệm Phật, tôi ky là xen 
tạp”, xen tạp thì rât khó thành tựu. 
Chăng những không thê xen tạp pháp 
thế gian, Phật pháp cũng không thê 
xen tạp. Tỷ như nói chúng ta niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, công khóa 
của chúng ta mỗi ngày chỉ niệm kinh 
Vô Lượng Thọ hoặc giả niệm kinh A 
DI Đà, đây tức là chuyên. Ngoài kinh 
A DI Đà ra, ta còn phải niệm kinh 
Km Cang, còn phải niệm Phổ Môn, 
còn phải niệm kinh Dược Sư, tôi lại 
phải lạy Đại BI Sám, đây gọi là xen 
tạp, vậy cái tiên này là loạn tiên. Quá 
nhiêu thì loạn tiễn, hỗn loạn tạp nhạp 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là tạp tiễn, việc này rât khó mà thu 
được hiệu quả, cho nên phải biết 
Chuyên. 

Vậy những người thích bái sám, 
chư Phật, Bô Tát quả có phương tiện, 
có Tịnh Độ Sám, nói tóm lại đều 
chắng xả bỏ pháp môn này, như thế là 
đúng. Như lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên 
soạn quyền Tịnh Tu Tiệp Yêu, đây là 
sám pháp đơn giản nhất, nêu vẫn còn 
chê chưa đủ, Ngài soạn riêng một bộ 
Bảo Vương Tam Muội Sám, điều này 
là được vì đều thuộc về Tịnh Tông, 
cái này dùng cho những người thích 
bái sám. Kỳ thật, bất luận là bái sám 
øì đều chăng tốt băng bái A Di Đà 
Phật, đây mới gọi là tính chuyên thật 
sự tỉnh tiến, sau khi tỉnh tiễn tất có 
định, chúng ta thường gọi là Thiên 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Định. Thiên Định là cách gọi chung, 
tuyệt đối chăng phải chỉ cho việc ngôi 
thiên trong Thiên Tông tu thiên, đó 
øọI là Thiền Định. Thiền Định trong 
lục độ là tâm có chủ tế, không thể bị 
ngoại cảnh bên ngoài cám dỗ, đây gọi 
là Định. Chúng ta cử một thí dụ trong 
thế gian pháp, hiện nay ở nơi chợ búa 
bất luận là sản phâm gì đêu là rât mới 
lạ, quý vị xem rôi không động tâm, 
đây là quý vị có Định, đã được Định 
rôi chăng thể bị cám dỗ. 

Trong việc tu hành rât nhiêu pháp 
môn, rất nhiêu phương thức, quý vị 
nghe qua rồi, quý vị nhìn thây tôi, tôi 
vẫn là chỉ niệm A Di Đà Phật của tôi 
cũng không bị nó lây động, chăng thể 
vừa nhìn thây, “Ôi chao! Có một vị 
thiên sư mới tới chúng ta đi học ngôi 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiền, đăng kia có một vị thượng sư 
Mật Tông đến tôi phải theo học niệm 
chú”, như thế thì đã sai. Cái này tức là 
quý vị không có Định, cái tâm của 
QUÝ VỊ duyên theo cảnh giới mả 
chuyền, quý vị chăng làm được chủ tế, 
cho nên cái Định này là trong tâm có 
chủ tế không thể bị ngoại cảnh lay 
chuyên, đây gọi là Thiên Định. Cho 
đến sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, 
chúng ta tự có quy luật của mình cũng 
chắng bị hoàn cảnh chuyển biến, 
những thứ này đêu gọi là Định. 

Tuệ, đơn giản mà nói ta có khả 
năng phân biệt chân giả, hiện nay thế 
gian này đô giả nhiêu lắm phải có khả 
năng phân biệt, ngay cả đến Phật 
pháp cũng có giả. Có chân có giả, có 
tà có chánh, có thị có phi, có lợi có 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hại, quý vị có khả năng phân biệt, đây 
là trí tuệ. Do đây có thể biết trong Bồ 
Tát Hành Môn, sáu thứ cương lĩnh 
này hoàn toàn là dạy cho chúng ta 
trong sinh hoạt hăng ngày, sinh hoạt 
của chúng ta cho đến tiêu chuẩn đối 
người, tiếp vật, xử sự, chúng ta phải 
phù hợp với tiêu chuẩn này gọi là lục 
Ba La Mật. Ba La là tiếng Phạn, ý 
nghĩa là viên mãn, công đức viên mãn. 
Chúng ta hết lòng tu học thì sẽ nhất 
định đạt được nguyện vọng sở câu về 
việc tu học của chính mình, “Phật thị 
môn trung, hữu câu tất ứng”. 


Kinh văn: “Vị độ hữu tình linh 


đắc độ, Dĩ độ chỉ giả sử thành Phật, 
Giả linh cúng dường Hãng sa thánh, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Bât như kiên dũng cầu Chánh 
Giác”. 


Trong bài thứ bảy này đặc biệt là 
hai câu sau cùng, vô cùng quan trọng, 
cho chúng ta sự khải thị rât lớn, đều là 
yêu cầu chúng ta phải học tập ngay 
trong sinh hoạt của mình. Người chưa 
được độ đang vây quanh bốn phía 
chúng ta, bà con quyến thuộc trong 
nhà, hàng xóm, đồng hương, bạn bè, 
bạn học, người đông sự của chúng ta, 
rất nhiều người chưa được tiếp xúc 
với Phật pháp, chưa được độ, chúng 
ta làm quen với họ, quen biết tức là 
duyên phân. Tôi học Phật rồi, tôi biết 
được cải hay của Phật pháp, tôi phải 
đem Phật pháp giới thiệu cho họ, đây 
là gì? Đây là trách nhiệm của chúng 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta, là nghĩa vụ của chúng ta. Tôi quen 
thân với họ, phải đem Phật pháp giới 
thiệu cho họ, đây tức là người chưa 
được độ nên cân độ họ, còn những 
người chúng ta chưa quen biết, người 
xa lạ, mặc dủ là chắng quen xa lạ, 
chúng ta cũng có cái tâm độ họ, tâm 
nguyện này chắng thể không có. 

Cũng phải có một số thiện xảo 
phương tiện, thí dụ chúng ta là người 
học Phật, bất luận đi đến chỗ nào 
quyền sách nhỏ về Phật pháp nên 
mang theo vải quyền bên mình, vì sao 
vậy? Biết đâu gặp được người quen 
thì có thể tặng họ một quyên. Nêu 
như không có những quyên sách nảy, 
chúng ta in rât nhiêu danh thiếp, như 
vật sẽ dễ dàng mang theo. Thường 
giữ tâm này, thường có ý niệm này, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem Phật pháp đi khắp nơi truyền cho 
mọi người. Mỗi một lần tôi đi máy 
bay, có cái túi ở trước mặt chỗ ngôi 
của tôi, tôi đêu bỏ vải quyền kinh, khi 
chúng tôi xuông máy bay, quyền kinh 
đó vẫn để nơi đó cho người đi sau 
xem. Chúng tôi có những ý niệm như 
vậy, chúng tôi In rất nhiêu, tùy ý mọi 
người lấy, lây hết chúng tôi lại in tiếp, 
phải có cái tâm như vậy. Thường 
xuyên mang cái tâm này để giúp đỡ 
cho mọi người, người xa lạ chúng ta 
còn phải giúp, huông hồ là người 
quen biết! 

“DI độ chị giả” nghĩa là người đã 
học Phật đối với Phật pháp có tín 
ngưỡng rất sâu, nên khuyên những 
người này niệm Phật vãng sanh, khiến 
cho họ thành Phật. Chúng ta biết được 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


trong tật cả các pháp môn, ngay trong 
một kiếp này quyết định có thể thành 
Phật chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh 
Độ, cho nên chúng ta phải đem pháp 
môn này giới thiệu cho những người 
đã học Phật rôi. Họ không thể tiếp 
nhận, đó là do họ có chướng ngại, nêu 
có chướng ngại chúng ta phải có tâm 
nhẫn nại, từ từ chờ đợi, khi nghiệp 
chướng của họ tiêu trừ rôi thì họ sẽ 
hôi đầu. Cho nên phải có tâm nhẫn 
nại và phải có thể giúp đỡ họ một 
cách hoan hỷ. 

Hai câu dưới đây quá hay “Giả 
linh cúng dường Hằng sa thánh”, đây 
là nói về biệt hạnh của chúng ta tu 
học những pháp môn khác, ý nghĩa là 
ở chỗ này. Thánh là thánh nhân, Hăng 
Sa là con số, chư Phật, Bồ Tát, A La 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hán nhiều như số cát của sông Hằng, 
quý vị cúng dường được nhiêu như 
vậy, phước báo của quý vị đương 
nhiên rất lớn rất lớn. Phước báo lớn, 
không thể liễu sanh tử, quý vị phải 
biết điều này, quý vị xem trong Bảo 
Đàn kinh, Thiên Tông Lục Tổ Huệ 
Năng đại sư có nói: “Phước báo 
chắng thể cứu”, chữ Cứu là nói cái 
sanh tử luân hôi này vậy, phước báo 
dù có lớn hơn nữa cũng chắng cứu 
được, câu này là nói về tu phước. 
“Bất như kiên dũng cầu Chánh Giác”, 
Kiên là lòng tin kiên cô vững chắc, 
chí nguyện kiên cô vững chắc, dũng 
mãnh tỉnh tân để cầu vãng sanh, 
Chánh Giác ở đây là thành Phật, duy 
chỉ có vãng sanh bất thoái mới có thể 
thành Phật. Đây là chúng ta y theo 


Tập Š 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp môn này, ngay trong một đời 
quyết định có thê thành tựu, cũng tất 
là bảo nguyện làm cho tất cả chúng 
sanh lão thật niệm Phật. Chữ Chánh 
Giác ở đây, chúng ta có thể trực tiếp 
nói là vãng sanh. 


Kinh văn: “Nguyện đương an 
trụ tam-ma-địa, Hăng phóng quang 
mỉnh chiêu nhât thiêt”. 


Câu thành Phật nhật định phải 
nhiếp Phật Tịnh Độ, như vậy mây cầu 
này là Pháp Tạng tỳ-kheo hướng về 
thây của Ngài đề ra báo cáo về tâm 
đặc của Ngài, đây đêu thuộc về tâm 
đắc của sự tu học của chính Ngài. 
Thành tích của Ngài, thành tựu của 
Ngài cũng là trung tâm của bôn mươi 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tám nguyện về sau. “Hăng phóng 
quang minh chiếu nhất thiết”, Tịch 
mà thường chiêu trí tuệ quang minh, 
nguyện lực chăng bỏ tất cả chúng 
sanh, đức DI Đà đáng được người tán 
thán, đáng được người bội phục, trên 
nhân địa khi vừa phát tâm, cái tâm đó 
thù thăng ngay; quả thật chắng ai có 
thể sánh băng. Ngài chăng có một ý 
niệm tự tư tự lợi, chắng có, niệm 
niệm đều vì tất cả chúng sanh, niệm 
niệm hy vọng tất cả chúng sanh được 
thành tựu viên mãn rốt ráo. Hôm nay 
Ngài đã nhân viên quả mãn, cho nên 
cảm được thập phương chư Phật Như 
Lai đều tán thán, vì sao thê? Tâm 
nguyện ở nhân địa của chư Phật Như 
Lai chăng sánh băng đức A Di Đà 
Phật, trong phân kinh văn này, chúng 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ta có thê hoàn toàn thây được điêu 
này. 


Kinh văn: “Cảm đắc quảng đại 
thanh tịnh cư, Thù thăng trang 
nghiêm vô đăng luân”. 


Hai câu này giới thiệu Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, đây là cái 
thể giới cực lạc do nguyện lực của A 
Di Đà Phật hiện thành, “thù thắng 
trang nghiêm vô đắng luân”, đây là 
nói sơ lược về trạng huấn thù thăng. 


Kinh văn: “Luân hồi chư thú 


chúng sanh loại, Tốc sanh ngã sát 
thọ an lạc”. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Điêu này thật là phi thường, Luân 
Hỏi lúc nãy đã nói Ác Thú, chúng 
sanh trong lục đạo luân hôi. Chư Thú 
thì bao gôm cả A Tỳ địa ngục. 
Nguyện vọng của Pháp Tạng ty-kheo 
là mong những chúng sanh này nhanh 
chóng vãng sanh Cực Lạc thế giới, 
đến sát độ đó của Ngài hưởng thụ an 
lạc, đó là nơi thật sự an lạc, chân thật 
an lạc. Quay đâu nhìn lại thế giới của 
chúng ta, thật đúng như lời Phật nói 
trong kinh Bát Đại Nhân Giác, là 
quốc độ “nguy thúy”, chắng có thể 
øọI là an cư lạc nghiệp, an cư lạc 
nghiệp là huyễn tưởng của chúng ta, 
chắng phải là sự thật. Trong những 
danh từ này đêu có quan hệ nhân quả, 
Lạc là quả, An là nhân. Nếu như thân 
tâm chăng an thì làm sao có lạc? Vậy 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm thế nào mới được an? Bình thì là 
An, bình an mà. Tâm bình thì tự 
nhiên an, bất bình thì lây đâu có an? 
Chăng có An thì quyết định chắng có 
Lạc. Vậy là làm sao để được Bình? 
Hòa bình. Hòa rất quan trọng, cho 
nên Phật dạy chúng ta phải tu Lục 
Hòa Kính. Hòa thì tâm sẽ Bình, Bình 
thì được An, An thì được Lạc, nó là 
nhân quả hỗ tương. Cho nên Lục Hòa 
Kính này vô cùng quan trọng, Lục 
Hòa Kính là cái nhân chân thật của sự 
an lạc. Đây là nói rõ, sau khi đức Di 
Đà thành Phật đích thật là thù thắng 
siêu tuyệt. 


Kinh văn: “Thường vận từ tầm 
bạt hữu tình”. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là đại từ đại bị, Thường là 
không gián đoạn, là trên mặt thời gian 
mà nói, Phật lây tâm đại từ đại bi để 
giúp đỡ những chúng sanh hữu tình 
này. 

Kinh văn: “Độ tận vô biên khổ 
chúng sanh”. 


Còn chữ Vô Biên này là nói về 
mặt không gian, chữ Thường là nói về 
thời gian. Nói một cách khác, bị 
nguyện, bị tâm của Ngài là tận hư 
không biến pháp giới; phạm vi này 
quản đại chắng chi sánh băng, chắng 
phải một khu vực, một quôc gia, một 
thể giới, mà là tận hư không biến 
pháp giới tất cả những chúng sanh 
khổ nạn, Ngài đều niệm niệm không 
quên. Tâm lượng này thật lớn biết bao, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cũng giỗng như Địa Tạng Vương Bồ 
Tát, chúng sanh chắng thể độ hết thê 
không thành Phật. Ở chỗ này, chúng 
ta thây được sự vĩ đại của A DI Đà 
Phật, cũng tức là nói, nhật định phải 
giúp đỡ những chúng sanh khô não 
này, ø1úp họ ngay trong một đời này 
thành Phật; đây là bốn nguyện của 
đức DI Đà. Thật tại mà nói, đó cũng 
là nguyện vọng chung của tất cả chư 
Phật; Đức A Di Đà Phật, Ngài đã làm 
được, chư Phật Như Lai vẫn chưa làm 
được, vì sao Ngài làm được? Ngài 
dùng phương pháp xảo diệu nhất, dễ 
dàng nhất, là dùng lục tự hông danh. 
Cho nên tất cả chư Phật Như Lai 
đều tán thán A Di Đà Phật, đêu hộ 
niệm A Di Đà Phật, là nguyện vọng 
chung của các Ngài; Ngài đã thực 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiện được, quý vị bảo, có một vị Phật 
nào mà chăng hoan hỷ chứ? Cho nên 
tất cả chư Phật độ chúng sanh thành 
Phật đạo, độ băng cách nào? Đêu là 
đem tất cả chúng sanh này giới thiệu 
đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
đều trao tặng cho A DI Đà Phật; cũng 
giỗng như Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật của chúng ta, Ngài thành tựu cho 
chúng ta băng cách nào? Khuyên 
chúng ta niệm Phật vãng sanh Cực 
Lạc thể ĐIỚI. Tất cả chư Phật của thập 
phương thê giới đêu như Thích Ca 
Mâu Ni Phật, đều khuyên mọi người 
vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, đên nơi đó để tiếp nhận sự 
giáo hóa của A DI Đà Phật. Ngay 
trong một đời bất thoái thành Phật, 
chắng có con đường nào nhanh chóng 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

băng con đường tắt để thành Phật này. 
Đến chỗ này là ngài Pháp Tạng đã 
đem nguyện vọng, sự thành tựu trong 
việc tu học báo cáo ra rồi, và sau củng 
là thỉnh Phật làm chứng minh. 


Kinh văn: “Ngã hạnh quyết 
định kiên cô lực, Duy Phật thánh 
trí nắng chứng tr”. 


Hoăng thệ của Bồ Tát, chỉ có Phật 
mới có thê chứng minh cho các Ngài. 


Kinh văn: “úng sử thần chỉ 
chư khô trung. Như thị nguyện tâm 


vĩnh bất thoái”. 


Hai câu này, chúng ta cần phải 
học tập, Bô Tát tự hành, hóa tha; 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong đời quá khứ của chính minh, 
nghiệp chướng, tập khí từ vô lượng 
kiếp đến nay, tuy có hoằng nguyện 
tiêu trừ, tuy có chư Phật gia trì, thể 
nhưng vẫn không tránh khỏi một số 
chướng nạn. Từ lúc Thích Ca Mâu Ni 
Phật thị hiện giáo hóa chúng sanh, từ 
trong truyện ký, trong kinh điển, 
chúng ta thấy được, Ngài thành Phật 
cũng chịu nhiêu thử thách và thất bại. 
Trong số học trò, đô đệ của Ngài, 
cũng có hạng chăng vâng lời, cũng có 
thứ nghịch ngợm phá phách; nhóm 
sáu tỳ-kheo này, hăng ngày đều mang 
đến phiền phức cho Phật. Còn tại 
Trung Hoa, Thiên Tông Lục Tô Huệ 
Năng đại sư, sau khi đắc pháp tại 
Hoàng Mai, có nhiêu người chắng 
phục, muôn tìm Ngài để thanh toán, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thậm chí muôn mưu hại Ngài, khiến 
Ngài phải chạy vào trong đội thợ sẵn 
để tị nạn. Ngài trỗn hết mười lăm năm 
mới ra, đây đều là Phật, Bộ Tát làm 
cái gương cho chúng ta xem, chúng ta, 
tự mình sống trong thời đại này, cho 
dù là thành tâm thành ý, nhiệt tâm để 
hoăng pháp lợi sanh, song chướng 
nạn quyết định chăng thể tránh miễn 
được. 

Khi gặp những thất bại thử thách 
này, phải có tâm nhãn nại, phải nghĩ 
đến những lời giáo huấn của Pháp 
Tạng tỳ-kheo, “Túng sử thân chỉ chư 
khô trung, Như thị nguyện tâm vĩnh 
bất thoái”; Nguyện và Hạnh tương 
hợp nhau đấy, thì chúng ta mới có thể 
thành tựu, có Nguyện có Hạnh. Nếu 
như có Nguyện chắng có Hạnh thì 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nguyện này là giả, chúng ta phải biết 
điều này; chính chúng ta, rất nhiêu 
người, có nguyện nhưng chắng làm 
nối, ngày ngày đều ở trước Phật, Bồ 
Tát phát nguyện, nhưng một lần cũng 
chưa từng làm, thì Nguyện này gọi là 
Không Nguyện, điều này chăng thể 
được. Vậy thì có Hạnh mà chắng CÓ 
Nguyện thì sao? Cũng không được. 
Vì sao vậy? Vì họ chắng có mục tiêu, 
chắng có phương hướng; thì giỗng 
như người đi đường, chịu đi thì đi, 
chắng biết đi đâu, không biết phải đi 
đến chỗ nào, cách này cũng chắng thê 
thành tựu. Cho nên nhất định phải 
Hạnh và Nguyện tương hợp, mới có 
thê thành tựu. 

Câu sanh Tịnh Độ, mỗi vị đồng tu 
chúng ta đều phát tâm câu sanh Tịnh 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Độ, thì nhất định phải có Đại Nguyện, 
phải cầu Thượng Thượng Phẩm vãng 
sanh; đừng học theo cách nói là: “Tôi 
vãng sanh Hạ Hạ Phẩm là được rồi”. 
Người xưa thường nói, cầu Thượng 
Thượng Phẩm, nếu như chắng được, 
vẫn còn có thê có được Trung Phẩm 
vãng sanh; nêu như quý vị đem mục 
tiêu đặt vào Hạ Phẩm, vậy cơ hội 
chắng được vãng sanh sẽ rất nhiêu, 
chỗ gọi là thủ pháp hô thượng, thì chỉ 
được hô trung, nêu thủ pháp hô hạ thì 
chắng đạt được mục tiêu. Cho nên 
nguyện vọng của chúng ta là phải 
Thượng Thượng Phẩm, cô găng tiễn 
lên thượng du, đây là chính xác; 
đương nhiên, đối với phâm vị đừng so 
đo, đừng chấp trước, ta nhất định nỗ 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lực, ta nhất định hướng thượng, như 
vậy là chính xác. 

Vậy muốn phẩm vị tăng cao, nhất 
định phải y chiếu lời giáo huân của 
Tịnh Độ Tam Kinh, phải đem Tam 
Kinh là Vô Lượng Thọ Kinh, Quán 
Vô Lượng Thọ Phật Kinh và A DI Đà 
Kinh, học cho thuộc, thuộc làu làu, 
phải thông hiểu rõ ràng. Chắng những 
phải thuộc, còn phải liễu giải, phải 
hiểu rõ; đem những lời giáo huấn 
trong kinh chỗ nói, biến thành tư 
tưởng của chính mình, biến thành 
nguyện vọng của chính mình, biến 
thành hành vi của chính mình. Như 
vậy thì trong sinh hoạt hăng ngày, xử 
sự, đối người, tiếp vật, đều được 
tương ưng cùng với lời giáo huấn 
trong kinh điển chăng trái ngược. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây, không những cùng với DI 
Đà, Thích Ca, cho đến cùng với thập 
phương chư Phật đồng tâm, đồng 
nguyện, đồng giải, đồng hạnh; cái 
duyên này thù thắng không chi sánh 
băng, khi vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, thì phẩm vị đương nhiên 
cao, đây là đạo lý nhất định vậy. Cho 
nên chúng ta phải ghi nhớ “Như thị 
nguyện tâm vĩnh bất thoái”. Lại xem 
tiếp phẩm dưới. 


Chí Tâm Tinh Tân - Đệ Ngũ 


Phẩm này muốn giới thiệu Giải 
môn của Giải - Hạnh hai môn; Chí 
tâm tỉnh tấn, các thứ tâm hạnh, chí 
thành vô thượng. Những gì chúng ta 
sẽ học tập trong phẩm này rất nhiễu 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rất nhiều, người xưa thường nói, 
“Nhập đạo yếu môn, phát tâm là hàng 
đâu”; cho nên phát Bồ Đê tâm vô 
cùng quan trọng. Tu hành tất phải lập 
nguyện trước tiên, chúng ta muốn tu 
hành, trước tiên phải có nguyện; nếu 
chắng có Nguyện thì sự Hạnh này 
chắng có phương hướng, chăng có 
mục tiêu, Hạnh sẽ không đạt mục tiêu. 
Chúng ta xem phân kinh văn: 


Kinh văn: “Pháp Tạng ty-kheo 
thuyết thử kệ dĩ, nhi bạch Phật 
ngôn: Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ 
phát Vô Thượng Chánh Giác chỉ 
tâm, thủ nguyện tác Phật, tất linh 
như Phật. Nguyện Phật vị ngã 
quảng tuyên kinh pháp, ngã đương 
phụng trì, như pháp tu hành”. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là nói rõ, Ngài đã thật sự phát 
nguyện, đích thật phù hợp với lời dạy 
bảo của cô đức; Ngài nói với thây của 
Ngài rằng: “Ngã kim vi Bồ Tát đạo”, 
đây chăng phải vì mình, Bô Tát là lây 
việc độ chúng sanh làm mục tiêu. Cho 
nên chúng ta cũng phải nên thường 
thường phản tỉnh, phản tỉnh trong một 
đời này của chúng ta rốt cuộc là vì cái 
øì? Sau khi đã giác ngộ, Pháp Tạng, 
Ngài là vì Bồ Tát đạo, còn chúng ta, 
là vì cái gì? Nếu chăng phải vì Bô Tát 
đạo, xin thưa quý vỊ, thì là vì lục đạo 
luân hồi. Đây đều là sự thật chân 
chánh, những gì chúng ta nghĩ, chúng 
ta làm, hoàn toàn là tạo cái nghiệp lục 
đạo luân hôi; thì làm sao có thể thoát 
ly khố hải chứ? Cho nên ở chỗ này 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta có cảnh giác rôi, nhìn xem 
người ta, người ta làm quốc vương, 
họ làm đó là nghiệp luân hôi. Xả bỏ 
ngôi vua, không cân nữa để xuất gia 
tu đạo, vì Bồ Tát đạo thì đã siêu việt 
luân hồi, cho nên họ sông cÓ mục tIÊu, 
tu học có phương hướng. Ta đã phát 
cái tâm Vô Thượng Chánh Giác, đây 
tức là Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác; như Thiện Tài đồng tử đi tham 
phỏng thiện trì thức, vừa mở miệng là 
nói, tôi đã phát “A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề tâm”, cùng với ý 
nghĩa của câu nói này hoàn toàn 
giỗng nhau. Vô Thượng Chánh Giác 
nói ở chỗ này tức là A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bỏ Đôê. 

“Thủ nguyện tác Phật”, học Phật 
rÔi, quý vị xem, mục tiêu phương 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hướng của người ta chính xác; ta học 
Phật để làm gì? Học Phật tức là để 
làm Phật. Vậy thì thử nghĩ, chúng ta 
ngày nay học Phật, chúng ta câu cái 
øì? Câu Phật, Bộ Tát bảo hộ chúng ta 
thăng quan phát tài, câu thân thê ta 
mạnh khỏe, người nhà bình yên vui 
vẻ; là câu những thứ này, có phải tệ 
hại hay chăng? Chỗ câu đó vẫn là lục 
đạo luân hôi. Khâu khí của người ta 
khác hăn, họ là đến để làm Phật, cho 
nên họ thành Phật, còn trong tâm 
chúng ta chắng có cái niệm này, cho 
nên đời đời kiếp kiếp đều chắng được 
làm Phật; nguyên nhân là ở chỗ này, 
chúng ta không thể chắng biết. Ngày 
nay chúng ta muỗn học Phật, chúng ta 
liễu rõ rôi, chúng ta nhất định phải 
phát nguyện làm Phật, cùng A DI Đà 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật như nhau; chắng những tương lai 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
cùng A DI Đà Phật như nhau, mà 
ngay bây giờ tâm hạnh của chúng ta 
cũng phải cùng A DI Đà Phật như 
nhau. 

Tư tưởng hành vị của A DI Đà 
Phật là ngay trong quyền kinh này, 
chúng ta ngày ngày tụng kinh nảy, hy 
vọng đem chỗ nói trong kinh điển đều 
biến thành hành vi của chính mình; 
đây gọi là học Phật đây. Bởi vì Ngài 
muốn làm Phật nên mới yêu câu thây 
dạy cho mình phương pháp để làm 
Phật. “Nguyện Phật vị ngã quảng 
tuyên kinh pháp”, đây là cầu pháp đấy, 
câu cái phương pháp; “Quảng tuyên 
kinh pháp”, là pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học. “Ngã đương phụng trì, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như pháp tu hành”, hai câu này vô 
cùng quan trọng, đây là thái độ thỉnh 
pháp của kẻ làm học trò; nêu như 
chắng có thái độ này, thây đã giảng 
cho quý vị rôi, giảng rôi vẫn như cơn 
gió thoảng qua tai, giảng cho quý vị 
rôi vần chăng làm được, vậy giảng 
chắng phải là luông công hay sao? 
Vậy thì thây sẽ chăng giảng cho quý 
vị. Còn Ngài là thật, Ngài phụng trì, 
như pháp tu hành, nói một cách khác, 
Ngài thật sự thực hành, thây dạy Ngài 
thế nào thì Ngài làm thê đó, một trăm 
phân trăm, lão lão thật thật để làm, 
đây đích thật là một học trò g1ỏ1; một 
VỊ thây gặp được học trò như vậy thì 
nhất định rất thật lòng, rất dụng tâm 
để chỉ dạy; đây là thái độ của kẻ làm 
học trò. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Bạt chư cần khô 
sanh tử căn bồn”. 


Mục tiêu thứ nhất của việc tu 
hành là phải thành tựu đức hạnh của 
chính mình; muốn thành tựu đức hạnh 
của chính mình thì phải đem phiên 
não, tập khí của mình đoạn dứt. 
Những phiên não tập khí này tức là 
cái gốc sanh tử trong vô thi kiếp, họ 
phải nhô trừ, ngay cả cái gôc Dứng 
luôn, cái gốc đó chính là tham, sân, sĩ 
tam độc phiên não, đây là cái Sức đấy. 
Thật sự đem cái gốc này nhỗ đi, đây 
mới là chân tu, đây mới là sự giác ngộ 
chân chánh; quý vị xem, từ nơi trong 
Thiên Tông Ngữ Lục chúng ta thường 
thây tán thán cách tu hành này là từ 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

căn bản tu. Cái gì là căn bản? Tham, 
sân, s1 là căn bản, phải đem những 
thứ này tây trừ hết. Thật sự để tâm để 
nhố trừ tham, sân, sĩ thì con người 
này thật sự là giác ngộ, thật sự đang 
tu hành. 


Kinh văn: “Tốc thành Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác”. 


Đây là một câu cầu chứng quả 
thành Phật đạo vô thượng, là trong Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện “Phật đạo vô 
thượng thệ nguyện thành”. 


Kinh văn: “Dục linh ngã tác 
Phật thời, trí tuệ quang mỉnh, sở cư 
quốc độ, giáo thọ danh tự, giai văn 
thập phương”. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Cái nguyện này rât đặc biệt, các 
chư Phật khác chắng có phát qua cái 
nguyện này, Pháp Tạng thì phát cái 
nguyện như vậy; khi Ngài thành Phật, 
trí tuệ, ánh sáng của Ngài, quốc độ 
chỗ cư trú là Cực Lạc thể gIớI. “GHáO 
thọ danh tự”, trong đây có người, có 
pháp; người là A DI Đà Phật, Quán 
Thế Âm Bồ Tát, Đại Thê Chí Bồ Tát, 
chúng ta gọi là Tây Phương Tam 
Thánh; còn pháp là lục tự hông danh, 
hoặc giả gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, 
danh hiệu công đức, đây là phương 
pháp. “Giai văn thập phương”, chắng 
phải một thê giỚI, hai thế giới, mười 
thế giới, trăm thế giới, chắng phải vậy, 
tận hư không biến pháp giới, chắng có 
một nơi nào mà không biết có A Di 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đà Phật, chăng có một địa phương 
nào mà không biết có Cực Lạc thể 
giới. Chúng ta không thể nói đây là 
Tây Phương, từ chỗ này của chúng ta 
mà nói Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI; 
nêu như từ Cực Lạc thê giới mà nói là 
Tây Phương thì sao? Thì người bên 
đó gọi là Đông Phương Cực Lạc thế 
giới, có phải không? Cho nên nói, 
chắng thể gọi đây là Tây Phương, Tây 
Phương là chúng ta gọi; trong bỗn 
sóc, khi đứng nơi một góc mà gọi, thì 
hướng đó không như nhau, cho nên 
nói họ đêu biết Cực Lạc thê ĐIỚI Của 
A Di Đà Phật. 

Tất cả chư Phật Như Lai đều 
giảng DI Đà Tam Kinh, cho nên danh 
hiệu của Tam Kinh, khắp cả mười 
phương đêu nghe thây, lúc ban sơ A 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

DI Đà Phật đã có cái nguyện này; 
ngày nay đã thành Phật, quả nhiên đã 
thực hiện được rôi. Điều này là các 
chư Phật khác, lúc còn trong nhân địa 
chắng có phát cái nguyện này; quý vị 
đông tu thử nghĩ xem, quý vị đã từng 
phát cái đại nguyện này chưa? Chúng 
ta chưa từng phát qua cái nguyện này, 
niệm cũng chăng có động qua. Vậy 
thì tương lai quý vị thành Phật, sánh 
chắng băng A Di Đà Phật, Ngài thật 
là phi thường, thật là thù thăng. 


Kinh văn: “Chư thiên nhân dân 
cập quyên nhuyên loại”. 


Câu nói là nói về thập phương thê 
giới lục đạo chúng sanh, hâu như thê 
giới của môi một vị Phật đêu có lục 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đạo; giống như Sa Bà thế giới này của 
Thích Ca Mâu Ni Phật, đều có lục 
đạo, lục đạo chúng sanh khổ đây. 


Kinh văn: “Lai sanh ngã quốc, 
tât tác Bồ Tát”. 


Hai câu này vô cùng quan trọng, 
tại sao pháp môn này thù thăng? Tại 
sao tât cả chư Phật đêu tán thán pháp 
môn này? Thật sự là phi thường. 
Trong lục đạo, những loại nhuyễn 
động là chỉ cho tam ác đạo súc sanh, 
ngạ quỷ, địa ngục, khi sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, tất cả đều 
là Bộ Tát; nơi Tây Phương Cực Lạc 
thế ĐIỚI, chắng có lục đạo. Người, trời 
đều chắng có, cũng chăng có Thanh 
Văn, Duyên Giác, toàn là Bồ Tát. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới tức là Bộ Tát, vả lại chăng phải 
Bỏ Tát hạng thường: phía trước đã 
giới thiệu với quý vị rôi, đêu là Phố 
Hiên Bồ Tát. Bởi vì sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, tất cả đều 
“tuân tu Phô Hiện Đại Sĩ chỉ đức”, tất 
cả tu Thập Đại Nguyện Vương, tất cả 
là Phố Hiện Bồ Tát. Trong tất cả Bồ 
Tát, Phố Hiển Bồ Tát là thù thắng 
nhất; trong kinh Hoa Nghiêm Phật có 
nói, Bồ Tát mà chắng tu hạnh Phố 
Hiên thì chắng thể viên thành Phật 
đạo. Nơi Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, người người đều tu hạnh Phô 
Hiên, cho nên trong một đời thì viên 
mãn thành Phật. Đây tức là trong vô 
lượng pháp môn, vì sao chúng ta lại 
chọn lây pháp môn Tịnh Độ, tức là 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hai câu này; trong các pháp môn khác 
không có, trong các kinh điển khác 
cũng không có, đây là lợi ích chân 
thật. Xin tiếp tục xem hai câu phía 
dưới, trang nghiêm bất khả tư nghị. 


Kinh văn: “Ngã lập thị nguyện, 
đô thăng vô sô chư Phật quôc giả”. 


Điêu này đích thật là hy hữu, 
trước kia tôi học kinh, khi tôi mới 
xem quyên Lục Tổ Đàn kinh, đỗi với 
Lục Tổ Huệ Năng đại sư, tôi rât bội 
phục, tâm lượng của Ngài quả thật là 
phi phàm. Ngài đến Hoàng Mai để lễ 
bái Ngũ Tổ, Ngũ Tô hỏi Ngài. “Ông 
đến đây làm gì?” Ngài nói: “Con đến 
làm Phật”, khẩu khí này thật là phi 
thường, chúng ta chưa nghĩ đến; từ 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trước đến nay chúng ta cũng chưa 
thây qua một người đến chùa để học 
Phật mà nói là: “Tôi muôn đến để làm 
Phật”, chưa từng nghe qua, cũng chưa 
từng thây qua. Lục Tổ có cái khâu khí 
lớn như vậy nên quả nhiên sự thành 
tựu của Ngài khác hăn với người; cho 
nên nói học Phật để làm Phật, điều 
này chúng ta có nghe qua. 

Còn ngài Pháp Tạng thi lại khác, 
“Không những tôi phải làm Phật mà 
còn đều phải vượt hơn vô số chư Phật, 
tôi phải sánh với tât cả chư Phật khác, 
còn thù thăng hơn, còn vượt hơn”; 
điều này chưa từng nghe qua, đích 
thật trong nhiêu kinh điển Đại Thừa 
chúng ta chưa từng nghe, thây qua 
con người có khẩu khí như vậy. Ở 
chỗ này, chúng ta có thê thấy được 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm nguyện của Ngài, có thể thấy 
được nguyện vọng của Ngài; tại sao 
làm Phật mà còn phải vượt qua tất cả 
chư Phật? Mục đích là phải phô độ tất 
cả chúng sanh. Khiên cho tất cả 
chúng sanh, với một thời gian nhanh 
chóng nhất, có thể viên thành Phật 
đạo, Ngài thật sự đã làm được. Đoạn 
này là ngài Pháp Tạng trân thuật cái 
đại nguyện của Ngài, hỏi Phật có thê 
mãn được cái nguyện này chăng? 


Kinh văn: “Ninh khả đắc phủ?” 
Ngài phát cái nguyện này, có thể 
đạt được chăng? Có thê mãn cái 


nguyện này chăng? Đây là một đoạn, 
chúng ta lại xem đoạn hai: 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thế Gian Tự Tại 
Vương Phật, tức vị Pháp Tạng nhỉ 
thuyết kinh ngôn:” 


VỊ thây gặp được một học trò như 
vậy, trong sự tưởng tượng của chúng 
ta, nhất định là vui mừng vô hạn, đích 
thật đã có người để truyền trao, có thê 
đem gia nghiệp của Như Lai phó thác 
cho ông ta; cho nên nói pháp cho ông 
ta, “thuyết kinh” tức là nói pháp cho 
ông ta. 


Kinh văn: “Thí như đại hải, 
nhât nhân đầu lượng, kinh lịch kiêp 


số, thượng khả cùng để”. 


Đây là trước tiên dùng thí dụ để 
nói. Phật nói pháp, có rât nhiêu người 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

từ trong thí dụ, đích thật hiểu rõ trở 
lại, thể hội được chân thật nghĩa của 
pháp mà Phật nói; cho nên chỗ này 
cũng dùng thí dụ mà nói. Tỷ như biến 
lớn, biển thì rất lớn, một người dùng 
cái đâu để lường, có thể lường hết 
nước biên chăng? Giả như bảo là trải 
qua kiếp số, cho ông ta thời gian rất 
dài, dài vô hạn để ông ta từ từ mà 
lường, cũng có thể đem lượng nước 
biển này lường hết vậy; ý này là nói 
rõ, “thiên hạ vô nan sự, chỉ sợ người 
hữu tâm”, ám chỉ cái nguyện này của 
Pháp Tạng tỳ-kheo có thể đạt được. 
Trước tiên cho ông ta một thí dụ ám 
chỉ, nhiên hậu mới dạy ông ta. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nhân hữu chí tầm 
câu đạo, tỉnh tấn bất chỉ, hội đương 
khắc quả, hà nguyện bất đắc”. 


Đây là khăng định nói với Ngài, 
nguyện vọng của ông có thể mãn túc, 
chỉ cân ông chí tâm cầu đạo, tỉnh tân 
không ngừng. Chí Tâm là chân tâm, 
thành tâm, băng tâm chân thành để 
câu; lại có thê tinh tân không ngừng, 
thì quý vị có thể đắc đạo. Vậy thì 
ngày nay chúng ta học Phật tu đạo, 
công phu của chúng ta chăng đắc lực; 
niệm Phật, hỏi quý vị có năm chắc 
được vãng sanh không? Không chắc 
chăn. Bệnh là từ đâu sanh ra? Là vì 
chúng ta chắng có chí tâm, chúng ta 
cũng chăng có tinh tân. Tuy vẫn tụng 
kinh niệm Phật, nhưng trong tâm thì, 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những sự việc hỗn tạp, lộn xộn, bôn 
chôn, lo lắng vẫn còn, chắng biết là 
bao nhiêu; đây tức là không phải là 
chí tâm, là tạp tâm niệm Phật, vọng 
tâm niệm Phật; lại chưa thê tinh tân 
chắng ngừng, cho nên công phu này 
đương nhiên là chăng đặc lực. 

Đạo nghiệp, tiền đô tự nhiên là 
mờ mỊt; chúng ta đem cái nhần của 
sốc bệnh này tìm ra rồi, đem cái nhân 
ây tiêu trừ mật thì công phu của 
chúng ta tự nhiên sẽ đặc lực. Cái 
nguyện này của ngài Pháp Tạng, thật 
là bât khả tư nghị, vượt qua hoăng 
nguyện của tất cả chư Phật, Ngài đều 
có thể thực hiện. Ngày nay chúng ta 
câu vãng sanh, nguyện vọng này làm 
sao có thể chăng thành tựu chứ? 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Chúng ta lại xem phân kinh văn phía 
dưới: 


Kinh văn: “Nhữ tự tư duy, tu 
hà phương tiện, nhỉ năng thành tựu 
Phật sát trang nghiêm. Như sở tu 
hành, nhữ tự đương tri. Thanh tịnh 
Phật quốc, nhữ ưng tự nhiễp”. 

Câu nói này là hỏi ngược trở lại, 
Tự Tại Vương Phật nói với Ngài, 
trong một đoạn lời nói này có ba chữ 
Tự. là “nhữ tự tư duy, nhữ tự đương 
tri, nhữ ưng tự nhiếp”; trong lời này 
nói, tất cả tự mình ông đều đã hiều rõ, 
chắng cân tôi chỉ dạy nữa. Cho nên bộ 
kinh điển này, phía trước đã giới thiệu 
cho quý vị rôi, phần kinh văn tuy 
không dài, nhưng đã đem Phật pháp 
Đại Thừa, tất cả ý thú của tôn giáo 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chỗ có được thảy đều bao quát trong 
đó. Ở chỗ này, chắng vỏn vẹn chỉ là 
Giáo, còn có Mật, có Thiên, cách nói 
của đoạn này hoàn toàn là ngữ khí 
của Thiên Tông; dụng ý này thật sâu 
thật sâu. Ba chữ Tự này là trực chỉ 
nhân tâm, cùng với trong giáo học 
của Thiên Tông, chăng hai chăng 
khác, hoàn toàn là chỉ cho tự tánh của 
người đương cơ, chân tâm tự tánh; 
bởi vì tất cả pháp đêu chăng rời Tự 
Tánh. 

Trong Tịnh Tông chỗ gọi là “Thị 
tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”, chúng 
ta vừa vào cửa Phật thì mong được 
thọ Tam Quy, Tam Quy gọi là Tam 
Tự Quy, “ự quy y Phật, tự quy y 
Pháp, tự quy y Tăng”; bên trong ý 
nghĩa rất sâu rất sâu. Phải phát khởi 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm chân thành, thì nhất định bao hàm 
quả địa chân thật của chư Phật, vì 
nhân quả là đông thời, cho nên Phật 
lây hoa sen để biểu trưng, hoa sen là 
nhân quả đông thời. Nở hoa là nhân, 
hoa vừa chợt nở thì trong phân liên 
bôn đã có hạt, hạt sen là quả; cho nên 
không dùng các loại hoa khác làm đại 
biểu mà dùng hoa sen, vì hoa sen tức 
là đại biểu cho nhân quả đông thời. 
Cho nên Bồ Tát vừa phát nguyện thì 
quả ây liên âm thầm hàm chứa bên 
trong rôi, ý nghĩa này thật sâu thật sâu. 
“Nhân triệt quả hải, quả triệt nhân 
duyên”, trong Phật pháp Đại Thừa 
thường thường giảng đến điều này, 
chỉ cần quý vị chịu tính tấn thì 
nguyện vọng nhất định sẽ chăng bao 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giờ thất bại, nhất định có thể chứng 
đặc. 

Vậy thì ba chữ Tự này, đây là Tự 
Tại Vương Phật truyền thọ cho Ngài, 
chỉ dẫn cho Ngài, hiến thị lòng đại từ, 
đại bi; đối với Ngài thương yêu bảo 
hộ thâm sâu như thế đó, chăng phải 
người thường có thể thê hội được, có 
ý nghĩa rất sâu trong đó. Trong phân 
Chú Giải, cỗ đức nói với chúng ta, họ 
nói trong đây ít nhật có đến ba ý 
nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái nhân quá 
khứ của Pháp Tạng tỳ-kheo, nhất định 
vô cùng vô cùng thâm sâu; sự việc 
này, chúng ta có thể thể hội được. Nơi 
trong kinh này Phật nói rất rõ ràng, 
vào thời kỳ Mạt Pháp, chúng ta nghe 
đến danh hiệu của Phật, tiếp xúc đến 
kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là Tịnh 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh, tin được, 
nguyện được, hành được; đây là trong 
đời quá khứ từ vô lượng kiếp đến nay, 
chỗ trông thiện căn, phước đức đã 
hiện tiên thành thục. Nếu như chăng 
phải cái nhân sâu dây như vậy, thì 
trong kiếp này, cho dù gặp được, 
cũng chắng thể tín thọ phụng hành. 
Lấy đây mà suy ra, cái nhân của 
Pháp Tạng tỳ-kheo nhất định là vô 
cùng vô cùng sâu dây; cho nên Thế 
Tôn vừa mới điểm như vậy thì Ngài 
đương nhiên liên khai ngộ, giỗng như 
trong Thiên Tông gọi là ngôn hạ đại 
triệt đại ngộ. Vị thầy dùng phương 
pháp này, nhưng ông ta chắng có biều 
diễn như vậy, trong này cũng hàm 
chứa ý nghĩa thật sâu; bởi vì, nếu tại 
chỗ này thây vừa mới điểm, Ngài liên 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thoát nhiên đại ngộ thì đây chắng gọi 
là Tịnh Tông rôi; thì gọi là Thiên 
Tông, cũng chăng phải Tịnh Tông tôi. 
Cho nên vị thây dùng đó là phương 
pháp này, ông ta cô ý giả vờ không 
biết, đây là tôn trọng nơi Nhị Lực 
pháp môn, chỉ rõ ý thú của Tịnh Tông, 
đây là ý nghĩa thứ nhất. 

Còn ý nghĩa thứ hai là nói Nhiệp 
Thủ, quốc độ của chư Phật, cái này 
cũng chăng có định pháp, đều là tùy 
tâm nguyện của cá nhân; có số người 
thích ở Tịnh Độ, có số người lại thích 
ở Uế độ, như Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Ngài là ở Uễ độ; còn Địa Tạng Bô Tát 
thì phát nguyện phải độ chúng sanh 
nơi địa ngục, địa ngục thì chắng CÓ a1 
muôn đến nhưng Ngài lại thích đến; 
đây là tâm nguyện của cá nhân có 


Tập Š 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khác. Cho nên câu hỏi này cũng hỏi 
rất đúng lúc, quốc độ thanh tịnh này 
là vì do ông tự nhiếp, đây là nguyện 
vọng của chính ông, cũng chăng cân 
Phật đến để chỉ định, chăng cân; tùy 
nguyện vọng của chính ông, tùy 
nguyện đêu có thê thành tựu. 

Vậy còn nghĩa thứ ba, phàm là 
Tịnh Độ là có Hóa, có Báo, có Hóa 
Độ, có Báo Độ; Hóa Báo thi là cao 
diệu đây, chăng phải Bồ Tát có thể 
nhiếp thủ được, nhất định là quả địa 
của Như Lai. Tuy nhiên, nhiếp thủ 
vẫn phải nhờ vào chính mình, cho nên 
Phật nói: “Nhữ tự đương tr1”; vậy thì 
những chỉ thị này đều là trong Thiên 
Tông chỗ gọi là “Hướng thượng chi 
sự”. Chữ Thượng trong câu: “Hướng 
thượng chi sự” này, tức là trên quả địa 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của Như Lai, đích thật chắng phải 
thân phận của Bồ Tát thông thường: 
lẽ đương nhiên chăng phải chỗ phàm 
phu có thể phỏng đoán đến được, 
cũng chắng phải là chỗ phàm tình có 
thể lý giải nôi. Nó hàm chứa ở bên 
trong nhiêu thâm ý như vậy. Sau đây 
chúng ta lại xem thái độ của ngài 
Pháp Tạng. 


Kinh văn: “Pháp Tạng bạch 
ngôn: Tư nghĩa hoăng thâm, phi 
ngã cảnh giới. Duy nguyện Như Lai 
Ứng Chánh Biến Tri, quảng diễn 
chư Phật vô lượng diệu sát. Nhược 
ngã đắc văn như thị đẳng pháp, tư 
duy fu tập, thệ mãn sở nguyện”. 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Đây là nói, Thế Gian Tự Tại 
Vương Phật vừa mới chỉ dẫn ba chữ 
Tự này như vậy, Ngài đều chăng hoát 
nhiên đại ngộ; tiếp theo phía dưới là 
không có hoát nhiên đại ngộ vì nêu 
như vậy thì đã biến thành Thiên Tông 
mất rồi, Ngài vẫn chưa kết thúc. Ngài 
chưa kết thúc, trong này cũng hàm 
chứa ý nghĩa rất sâu, tức là đem chính 
mình bỏ qua một bên, hoàn toàn 
nương tựa vào Phật, hoàn toàn nhờ 
vào Phật; Tịnh Tông gọi là Nhị Lực 
pháp môn, chúng ta phải nương nhờ 
Phật lực. Thiên Tông hoàn toàn nhờ 
vào chính mình, chắng nhờ Phật lực. 
Cho nên sự chỉ thị của ba chữ Tự này 
là chắng cần nhờ vào Phật lực, tuy 
nhiên Ngài vẫn chắng thê đảm đương, 
vẫn cứ muốn nương nhờ vào Phật; 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nếu không thì biên thành Thiên Tông 
mất rôi, đây là Thiên Tông và Tịnh 
Tông khác biết ở chỗ này. 

“Tư nghĩa hoăng thâm”, là chỉ 
cho vượt qua chư Phật, Ngài thành 
Phật phải vượt qua chư Phật; Phật 
quốc này của Ngài phải vượt hơn 
quốc độ của chư Phật, nghĩa này quá 
sâu, là chỉ cho ý nghĩa này. “Phi ngã 
cảnh giới”, Cảnh Giới, chắng phải Bồ 
Tát có thể lý giải được, đây là cảnh 
giới của Phật, Bồ Tát chăng thể lý 
giải. Thật tại mà nói, đại nguyện của 
Di Đà là Ngũ Thừa bình đăng, đông 
thời nhập vào Báo Độ; đích thật là 
trong tật cả sát độ của chư Phật đều 
chắng có. Ngũ Thừa là gì? Bộ Tát 
như Văn Thù, Phố Hiên, Duyên Giác, 
Thanh Văn, phía dưới lục đạo chúng 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh; đây là phàm phu. Tín - Nguyện 
- Trì Danh, phương pháp là giống 
nhau, Bồ Tát cũng dùng phương pháp 
này, A La Hán cũng dùng phương 
pháp này, chúng ta cũng dùng phương 
pháp này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh 
cũng vẫn dùng phương pháp này. 

Tín - Nguyện - Trì Danh thì có 
thê vãng sanh đến Cực Lạc thế ĐIỚI, 
sanh đến Cực Lạc thế giới thì là bình 
đăng, đêu làm Bồ Tát; đến Bốn Mươi 
Tám Nguyện ở phía sau, quý vị sẽ 
thây được, tất cả đều là A Duy Việt 
Trí Bồ Tát, là địa vị Bồ Tát viên 
chứng Tam Bất Thoái. Thập phương 
thế giới này chăng có cái này, thật tại 
là vượt hơn tất cả sát độ của chư Phật; 
trong tât cả kinh luận khác, Thê Tôn 
đã giới thiệu cho chúng ta chư Phật 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thế giới ở tha phương, chưa từng nói 
qua điều này. Như những chỗ này, 
chúng ta phải đặc biệt lưu ý mới biết 
được pháp môn này thù thắng: pháp 
môn này đối với chúng ta, quan hệ 
quá mật thiết. Chúng ta có được pháp 
môn này, thật như là hoạch được vật 
chí bảo, thù thắng chăng gì sánh băng. 
Phần dưới là cầu Phật, “Duy 
nguyện Như Lai Ứng Chánh Biến 
Tri”, chữ Ứng này là Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, đức hiệu này phía 
trước đã giới thiệu qua. “Quảng diễn 
chư Phật vô lượng diệu sát”, đây là 
câu Phật giới thiệu cho Ngài sát độ vô 
lượng vô biên của chư Phật, đây tức 
là chỗ Ngài muốn tu học. Người cũng 
tức là tất cả chúng sanh, hiện tiền có 
thể có được hạnh phúc vui vẻ, g1a 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi 
thành công, xã hội hòa hải, quốc gia 
phú cường, thế giới hòa bình, cực kỳ 
tốt đẹp; đầy là mục đích của Phật giáo 
hóa chúng sanh. Pháp Tạng Bỏ Tát là 
muốn biết, tất cả chư Phật họ tu nhân 
chứng quả cách nào, chúng sanh trong 
tất cả sát độ của chư Phật, tướng chân 
thật của nhân duyên quả báo; Ngài 
muốn biết những thứ này. Là vì cái gì 
đây? Là vì muôn xây dựng, Ngài 
muốn vượt hơn bản mẫu nguyên thủy 
của tất cả sát độ của chư Phật; cho 
nên, Cực Lạc thế giới, chắng phải 
bỗng dưng tưởng tượng mà thành tựu, 
mà là sự tập hợp đại thành của những 
gì tốt đẹp của tất cả chư Phật sát độ. 
Những cái tốt đẹp của thập 
phương chư Phật thế giới, A Di Đà 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật đêu chọn lây tât cả; còn những gì 
không tốt thì tất cả đều chăng cân, tất 
cả đều xả bỏ. Thí dụ như nói, trong tất 
cả chư Phật sát độ có tam ác đạo, có 
lục đạo luân hôi, Ngài chắng cân, 

những thứ này là phiên phức, Ngài 
chắng cân, trong tất cả chư Phật sát 
độ có những thứ thù thắng nhất, tốt 
nhất, Ngài đều chọn lây tất cả; điều 
này, thật tại mà nói, là vô cùng hợp lý, 
hợp tình. Tỷ như quý quốc Tân Gia 
Ba của quý vị, tuy răng đất đai chắng 
lớn nhưng nhân dân Tân Gia Ba, từ 
chính phủ đến nhân dân, quý vị đều 
có trí tuệ, đều có nhãn quan, đến các 
nước thế giới để tham quan khảo sát, 
địa phương nảo tốt, chúng ta đều học 
tập, nơi nảo con người không tốt 
chúng ta đều loại ra; thì Tân Gia Ba 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sẽ trở thành thê giới cực lạc ngay trên 
trái đất này của chúng ta. Là làm băng 
cách này, chắng phải chỉ năm nhà 
bỗng dưng mà tưởng tượng ra, chắng 
phải như vậy. Cho nên Cực Lạc thế 
giới của A DI Đà Phật là thành tựu 
như vậy, quả thật điều này khiến 
người phải bội phục; phương thức suy 
nghĩ, khảo sát này hợp tình, hợp lý, 
hợp pháp. 

Điêu này rất là phi thường, cũng 
mang đến cho chúng ta một cái gương 
mẫu tốt nhất; ngày nay chúng ta tu 
học, là chọn lấy phương pháp này. 
Chúng ta hãy nhìn xem kẻ khác, 
người ta vì sao sông hạnh phúc như 
vậy, vui vẻ như vậy, chúng ta huớng 
về họ mà học tập; đem cái nguyên 
nhân không vui vẻ, không hạnh phúc 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tìm ra đem nó tiêu trừ, thì quả báo của 
chúng ta sẽ hiện tiền ngay. Tại sao gia 
đình của họ lại viên mãn? Tại sao xã 
hội của họ yên ôn như vậy? Chúng ta 
tại chỗ này, học được phương pháp 
, quả nhiên có thế y giáo phụng 
hành. Cái lợi ích có thể có được ở 
hiện tiên thì thù thắng chăng gì sánh 
băng; đây là cùng với đức A Di Đà 
Phật đồng tâm, đông nguyện, đông 
giải, đông hạnh. Chúng ta lại có một 
cái tâm thanh tịnh, một cái tâm chân 
thành, một cái tâm từ bi để cầu sanh 
Tây Phương Tịnh Độ, thì quyết định 
được Thượng Thượng Phẩm vãng 
sanh. Sự lợi ích của kinh điển đích 
thật là vô lượng vô biên, chúng ta để 
tâm trong đó đề đọc tụng kỹ lưỡng, để 
tư duy, đem nó dùng vào sinh hoạt 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường ngày của chúng ta, thì kinh 
điển này mới hữu dụng vậy. Chăng 
phải niệm một cách luống công, niệm 
một cách trông rỗng: nó đích thật hữu 
dụng, đích thật chắc chắn có thể sửa 
đôi cuộc sông hiện tại của chúng ta, 
có thê sửa đối cuộc đời của chúng ta, 
khiến cho chúng ta đạt được một mục 
đích như nguyện, mãn nguyện như 
thể đó. 

Phân sau đây thì dễ hiểu hơn, 
“Nhược ngã đắc văn như thị đăng 
pháp, tư duy tu tập, thệ mãn sở 
nguyện”, đây là chỗ chỗ Ngài đêu 
hướng về thây, để biểu minh rõ ràng, 
lời dạy bảo của thây nhất định phải 
hết lòng đi làm; hai chữ Tu Tập tức là 
hết lòng để làm. Cho nên Ngài muôn 
biết nhiều, hiểu nhiều, hâu tự mình ở 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

trong đó mới có thể chọn lựa. Hôm 
nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng 
đến đây. A Di Đà Phật 


Tập Š 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 9 


Xin lật kinh bản trang hai mươi, 
dòng chót từ câu thứ hai bắt đâu xem: 


Kinh văn: “Thế Gian Tự Tại 
Vương Phật tri kỳ cao minh, chí 
nguyện thâm quảng, tức vị thuyên 
thuyết nhị bách nhất thập ức chư 
Phật sát độ công đức nghiêm tịnh, 
quảng đại viên mãn chỉ tướng, ứng 
kỳ tâm nguyện, tất hiện dữ chỉ. 
Thuyết thị pháp thời, kinh thiên ức 
tuế”. 


Phía trước, Pháp Tạng tỳ-khco, 
sau khi hướng về thây của Ngài trân 
thuật nguyện vọng của mình, tiếp 
theo đó là thỉnh pháp. Thây vô cùng 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

từ bi, biết Ngài rất cao minh, Cao là 
nói đức cao, Minh là nói trí tuệ; người 
học trò này có phẩm đức cao thượng, 
có trí tuệ sâu rộng. Càng khó có được 
là chí nguyện sâu rộng “chí nguyện 
thâm quảng” của Ngài, hiến thị lòng 
từ bi chân thật vô tận của Ngài. Vì 
vậy nên liên đáp ứng lời khải thỉnh 
mà vì Ngài thuyết pháp, vì Ngài tuyên 
thuyết; đến chỗ này thì văn tự so ra 
đơn giản hơn. 

Thời gian giáo học của Phật dài 
lâu, chỉ vài câu thì lướt qua hết, vì 
Ngài tuyên nói hai trắm mười ức chư 
Phật sát độ, bởi vì ngài Pháp Tạng 
yêu câu, Phật mới nói với Ngài vỀ sự 
việc trang nghiêm của tất cả chư Phật 
sát độ. Vậy mục đích của Ngài là ở 
trong này lựa chọn, gom tập chư Phật 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng thiện đại thành; để xây dựng 
một đạo tràng tu học trong lý tưởng 
của Ngài, mục đích là ở chỗ này. Trí 
tuệ thật là khó được, chí nguyện khó 
được, cấu trúc lý tưởng này của Ngài 
lại càng khó được; cho nên Thê Gian 
Tự Tại Vương Phật vô cùng hoan hỷ, 
nói ra cho Ngài vài sự việc, Phật nói, 
đương nhiên đêu là kinh pháp. 

Chỗ này, chúng ta nên chú ý là 
hai trăm mười ức; theo con số mà nói, 
thì chăng phải quá nhiêu, chắng phải 
con sô lớn. Nhưng ở chỗ này, Ngài 
chắng cho nó là con số để giảng, vậy 
cho là gì để giảng? Là nghĩa biểu 
trưng, là biểu trưng trong Mật Tông. 
Mười sáu đại biểu cho viên mãn, quý 
vị xem, bộ kinh này của chúng ta, vừa 
mới mở đâu, trong phần Thượng Thủ 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại chúng, chúng tại ø1a cư sĩ có mười 
sáu vị Chánh Sĩ, Hiên Hộ đăng mười 
sáu Chánh Sĩ; mười sáu là đại biểu 
cho viên mãn. Ngoài mười sáu ra, hai 
mươi mốt cũng đại biểu viên mãn; 
cho nên chỗ nảy, hai trăm mười ức là 
hai mươi mốt mở rộng ra, nó đại biểu 
cho nghĩa viên mãn. Chăng phải là 
con số, nếu là con số thì là quá nhỏ; 
trong cái thê giới vô lượng vô biên, 
thì hai trăm mười ức này có được là 
bao? Đây là đại biểu tận hư không 
biến pháp giới sở hữu chư Phật sát độ, 
một cái cũng không sót, là biểu trưng 
cho ý nghĩa này; vậy thì cách nói này, 
trong kinh Hoa Nghiêm có nói đến, 
mối quan hệ của bốn kinh và kinh 
Hoa Nghiêm vô cùng mật thiết. Vậy 
chúng ta có thê nói, cái biểu trưng này, 


Tạp 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bôn kinh cùng kinh Hoa Nghiêm 
không hai, không khác; trong Đại Chí 
Độ Luận cũng có cách nói này. 

Cho nên con số “nhị bách thập ức” 
(hai trăm mười ức), chúng ta phải 
xem như biểu trưng thì ý nghĩa mới 
có thể viên mãn, mới chính xác; đây 
là có thê nói, Thế Gian Tự Tại Vương 
Phật đã đem hư không pháp giới chỗ 
có tật cả chư Phật sát độ, trạng huấn 
nhân quả bên trong, đêu thuyết minh 
tường tận cho Pháp Tạng tỳ-kheo rôi. 
Công đức bên trong sát độ này, 
Nghiêm là trang nghiêm, Tịnh là 
thanh tịnh; tướng quảng đại viên mãn, 
“quảng đại viên mãn chi tướng” đều 
nói rõ hết cho Ngài. “Ứng kỳ tâm 
nguyện tất hiện dữ chỉ”, tại chỗ này 
cũng hiến hiện ra thân lực bất khả tư 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghị của Phật; chắng những Phật đã 
tường tận nói rõ cho Ngài, lại còn 
đem những chư Phật sát độ này, dùng 
thần lực biến hiện trước mặt Ngài, 
khiến Ngài tự mình nhìn thây; đây 
chính là, người xưa Trung Hoa chỗ 
gọi là “Đọc vạn quyền sách, đi vạn 
dặm đường”. Đọc sách, đây là thây đã 
chỉ dạy nói với ông ta rôi, đây tức là 
đọc sách; đem những tướng này hiện 
cho Ngài thây, điều này như là đi 
ngàn dặm đường, khiến Ngài chính 
mình thây được cảnh giới này. Giống 
như hiện nay chúng ta du lịch ngắm 
cảnh, khảo sát, chính mình đến nơi đó 
xem một tí; thì học vẫn, kiến thức này 
mới là chân thật, chắng phải hoàn 
toàn chỉ nghe truyện thuyết. Đây là 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chính mình thân hành đến để thây 
được cảnh giới này. 

“Thuyết thị pháp thời, kinh thiên 
ức tuế”, Tự Tại Vương Phật dạy Pháp 
Tạng ty-kheo, đã dạy được bao lâu rôi? 
Lúc bây giờ thọ mạng con người dải, 
đã dạy ngàn ức năm, vạn lần vạn là 
ức, ngàn ức “thiên ức”; đây là nói thời 
gian đài lầu của sự học tập. Chỉ dạy 
Ngài thời gian dài như vậy, ở chỗ này 
chúng ta nghĩ đến lời của Không Tử 
thường nói: “Giáo bất yếm, hối bất 
nguyện”, tỉnh thân giáo học của 
Không lão phu tử chăng mệt chăng 
chán. Ở chỗ này chúng ta thây được 
ngàn ức năm chăng. phải thời gian 
ngăn, cho nên nêu chắng có tâm nhẫn 
nại, thích hợp thì làm sao sự học hành 
này có thê thành tựu được? Phật từ bi 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chỉ dạy, chắng mỏi mệt; Pháp Tạng, 
thân phận làm học trò, cũng rất phi 
thường, học mà không nhàm chán. 
Vậy thì từ đoạn này chúng ta thấy 
được sự câu pháp của ngài Pháp Tạng, 
quả thật Ngài đã đặc pháp rôi, “Phật 
thị môn trung, hữu câu tât ứng”, Ngài 
quả đã đắc pháp. 

Chúng ta lại xem tiếp phía dưới, 
đoạn thứ ba là nói cách tu hành của 
Ngài: 


Kinh văn: “Nhĩ thời Pháp Tạng 
văn Phật sở thuyêt”. 


Văn là nghe, thính văn, lời dạy 
bảo của Phật trong ngàn ức năm, nghe 
Phật chõ nói: 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Giai tât đồ kiên”. 


Vì răng mỗi khi Phật nói đến một 
vị Phật, một Phật sát, Phật đều đem 
cái tướng ấy hiện ra cho Ngài xem, 
Ngài đều trông thây cả; đây là thừa 
oai lực của Phật mới có thể nghe 
được rõ ràng, thây được rõ ràng, trong 
tâm rõ ràng minh bạch. 


Kinh văn: “Khởi phát vô 
thượng thù thăng chỉ nguyện”. 


Vậy nên, mới phát khởi cái 
nguyện vô thượng thù thắng: thì ra 
Bốn Mươi Tám Nguyện nỗi tiếng. là 
có cái lai lịch của nó. Nghe nhiều, 
xem nhiêu, trong tâm cảm xúc nhiêu, 
đây là Văn thành tựu, cũng là căn 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nguyên của bôn mươi tám lời nguyện, 
mai phục ân tàng ở chô này. 


Kinh văn: “U bỉ thiên nhân 
thiện ác, quốc độ thô diệu, tư duy 
cứu cánh”. 

Chúng ta nên chú ý đến chỗ này, 
nơi đây có Tư, quý vị xem, Văn Tư; 
phân dưới đương nhiên nhất định có 
Tu, đây là Tam Tuệ; Tam Tuệ của Bồ 
Tát, người ta là chân dụng công, thật 
sự chịu làm. ““Thiên nhân thiện ác” là 
nhân, “quốc độ thô diệu” là quả báo; 
nhân duyên quả báo tơ hào chăng sai, 
thiện duyên nhất định được thiện quả, 
ác nhân nhất định được ác báo. Quả 
báo của thập pháp giới, Tứ Thánh 
pháp giới là Diệu, vì người ta tu đó là 
thiện nhân; còn lục đạo là thô, cái 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhân của lục đạo phàm phu tu đó là 
bất thiện. Tại trong lục đạo so sánh 
mà luận, nếu là thiện nhiều ác ít thì 
sao? Đây tức là tam thiện đạo, so với 
tam ác đạo thì tốt hơn quá nhiêu. Nếu 
như ác nhiều thiện ít, thì sẽ cảm được 
rât nhiều cảnh ĐIỚI rât thô; địa ngục, 
nøạ quỷ, súc sanh, chúng ta gọi là tam 
ác đạo. Đây là trạng huống trong 
mười phương chư Phật sát độ, Pháp 
Tạng tỳ- kheo đêu thây được tât cả, 
đều hiểu rõ tât cả, “tư duy cứu cánh”. 
Kinh văn: “Tiện nhất kỳ tâm, 
tuyến trạch sở dục, kết đắc đại 
nguyện. Tỉnh cần cầu sách, cung 
thận bảo trì”. 


Những chỗ này, chăng những 
chúng ta hiệu rõ làm thê nào mà có 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tây Phương Cực Lạc thế giới; có thể 
nói, đoạn này là nói về lịch sử của 
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đông 
thời cũng cho chúng ta một khải thị 
rất lớn, ngày nay chúng ta muôn vãng 
sanh, chúng ta muôn làm đệ tử của 
Phật. Phật trong đời quá khứ, việc 
hành trì của sự phát tâm này, có thê 
nói đêu là gương mẫu tốt nhất cho 
việc tu hành của chúng ta; là chúng ta 
phải nên ghi nhớ lây, phải nên học tập. 
Trong đoạn kinh văn này, cái quan 
trọng nhất của đoạn “tiện nhất kỳ tâm, 
tư duy cứu cánh”, đó đích thật là sau 
khi hiểu rõ thông đạt, cái Nhất Tâm 
này tức là chân nhần của Tây Phương 
Cực Lạc thế giới vi diệu Báo Độ. Do 
đây chúng ta cũng đã hiểu rõ, cái chư 
Phật sát độ của thập phương thế giới 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này đây, nếu cùng với chỗ này so 
sánh thì sao? Vừa đúng là một đối 
chiếu rất rõ ràng, vậy tức là gì? Thập 
phương sát độ là tạp tâm biến hiện ra 
mới có thập pháp giới, tạp tâm biễn ra; 
còn Tây Phương Cực Lạc thê giới là 
Nhất Tâm thành tựu, cho nên cái sát 
độ này là thanh tịnh, là vi diệu, do Di 
Đà nhất tâm bất loạn mà thành tựu. 
Mỗi một người vãng sanh cũng phải 
niệm đến nhất tâm bất loạn mới có 
thể cảm ứng, mới được vãng sanh. 
Vậy giảng đến chỗ này, có lẽ các 
bạn đông tu đã có nghi vấn rồi, cho là 
nhất tâm bất loạn khó quá; vậy giả 
như nếu tôi chăng được nhất tâm thì 
đời này tôi chăng còn kỳ vọng øì sao? 
Đây đích thật là một vẫn đề nghiêm 
trọng, một vẫn đề thật. May thay, đức 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

A DI Đà Phật đích thật là từ bi, chúng 
ta không cân phải niệm đến nhất tâm 
cũng được vãng sanh; tuy nhiên nếu 
tâm tạp loạn thì quyết định chăng 
được vãng sanh, tối thiểu cũng phải 
niệm đến công phu thành một mảng. 
Công phu thành một mảng là thế nào? 
Đây là cái bờ mé của sự nhất tâm bất 
loạn, chưa đến, chỉ mới đạt đến một tí 
tI, chỉ mới có một tí hình bóng thì 
được vãng sanh. Điêu này thì chúng 
ta có thể làm được, đây không phải 
thật sự là nhất tâm, chỉ là nhất tâm 
tương tự, chỉ giỗng một tí. Chúng ta 
công phu niệm Phật đắc lực, có thê 
đem vọng tưởng phiên não đè xuông. 
Người xưa có cái thí dụ nói đem đá 
đè cỏ, cái gốc chưa nhô thì đem đá đè 
lên, cỏ chắng khởi tác dụng nữa; có 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
được trình độ này thi được vãng sanh. 
Điêu này thì chúng ta mới được yên 
tầm. 

Cho nên điêu kiện vãng sanh mà 
bôn kinh nói đến, chăng có nói nhất 
tâm bất loạn; trong phân Tam Bối 
Vãng Sanh, kinh văn rất rõ ràng, rất 
minh bạch, dạy cho chúng ta yêu lĩnh 
của sự Niệm Phật, đó là Nhất Hướng 
Chuyên Niệm, câu phía trước là Phát 
Bỏ Đê Tâm. Chỉ cân nhất hướng 
chuyên niệm là được, kinh chắng có 
nói nhất tâm bất loạn; nhất hướng 
chuyên niệm này thì dễ làm hơn. 
Trong kinh A Di Đà nói đến nhất tâm 
bất loạn, cái tiêu chuẩn đó thì là cao, 
tuy nhiên năm xưa Thế Tôn giảng 
kinh A Di Đà, trên phân nguyên bản 
tiếng Phạn, không có nhất tâm bất 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
loạn. Câu Nhật Tâm Bất Loạn này là 
do người dịch ra, là do ngài Cưu Ma 
La Thập đại sư dịch, Ngài dịch thành 
nhất tâm bất loạn, khiến cho chúng ta 
cảm thấy khó khăn. Còn bản dịch của 
ngài Huyền Trang đại sư là trực dịch, 
hiện nay bản này cũng được lưu 
thông rôi; trong phần đọc bản của 
Tịnh Độ Ngũ Kinh, chúng tôi thu giữ 
trong đó, quý vị thử xem bản dịch của 
Huyền Trang đại sư thì quý vị sẽ rõ, 
trong kinh chăng có nói Nhật Tâm 
Bất Loạn mà nói là Nhất Tâm Hệ 
Niệm. 

Nhất Tâm Hệ Niệm này cùng ý 
nghĩa của Nhật Tâm Chuyên Niệm 
giỗng nhau, cái này thì chúng ta cảm 
thây vẫn không phải quá khó. Vậy thì 
đại sư La Thập có dịch sai không? 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nếu như đại sư La Thập đã đem kinh 
dịch sai, đại sư Huyền Trang so với 
đại sư La Thập sau hơn rât nhiêu năm, 
nhất định đã đem nó sửa đúng trở lại; 
đại sư Huyễn Trang chăng có nói đại 
sư La Thập dịch không đúng. Vả lại 
học trò của đại sư Huyện Trang là 
ngài Khuê Cơ, là truyền nhân của 
ngài Huyện Trang, là người học trò 
đắc ý nhất của Ngài, có viết một 
quyền Chú Giải cho kinh A Di Đà, 
vẫn chọn bản của ngài La Thập đại sư, 
vẫn chăng dùng bản dịch của thây 
mình. Do đây có thể biết, thây trò họ 
đối với bản dịch của đại sư La Thập 
vô cùng bội phục vì Ngài dịch không 
Sa1. 

Vậy thì Nhất Tâm Bất Loạn là sự 
việc ra sao? Ở chỗ này, chỉ cần chúng 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta niệm đến công phu thành một 
mảng, lúc vãng sanh Phật đến tiếp 
dẫn; lúc Phật đến tiếp dẫn, trước tiên 
là Phật lây ánh sáng chiếu rọi. Ánh 
sáng của Phật chiêu vào chúng ta, 
Phật quang vừa chiếu thì liền đem 
nghiệp chướng của chúng ta tiêu trừ 
hết, đem công phu của chúng ta nâng 
cao lên; cho nên chúng ta chỉ cân 
niệm đến công phu thành một mảng, 
lúc lâm chung, vừa thây được A Di 
Đà Phật thì địa vị lập tức được nâng 
cao lên, tăng thêm gấp bội, đạt đến sự 
Nhất Tâm Bất Loạn. Cho nên Ngài 
dịch nhất tâm bất loạn là không saI, 
dịch không sal; giả như chúng ta tự 
mình thật sự dụng công, thật sự niệm 
đến nhất tâm bất loạn rồi, thì lúc lâm 
chung khi Phật đến tiếp dẫn quý vị, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thê đem công phu lại nâng lên, Sự 
Nhất Tâm nâng lên đến Lý Nhật Tâm. 
Sự gia trì của Phật vừa đúng là gấp 
bội của sự tự mình tu trì của chúng ta, 
điều này nói rõ, chúng ta tự mình 
dụng công là vô cùng quan trọng. 
“Tiện nhất kỳ tâm”, vô cùng vô cùng 
quan trọng. 

Ngày nay chúng ta niệm Phật, 
phải nhất tâm xưng niệm, cũng tức là 
phải chuyên tâm niệm Phật, tốt nhất 
là đừng nên có tạp niệm, đừng nên 
xen tạp. Mới học, đương nhiên chăng 
tránh khỏi xen tạp, đêu phải đề cao 
cảnh giác, làm cho sự xen tạp này 
từng năm từng năm ít dân, từng tháng 
từng tháng ít dân; đây tức là tiến bộ, 
đây tức là công phu đắc lực. Nếu như 
chúng ta niệm Phật, đã niệm được 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu năm rỗi, mà hiện tượng tạp 
niệm vẫn y nhiên như cũ, chắng có 
cải tiễn; đó tức là công phu của chúng 
ta không đắc lực. Vãng sanh như vậy 
thì không vững chắc, so ra thì khó 
khăn hơn; công phu đắc lực, mình 
vãng sanh thì là vững chắc, đây là sự 
thọ dụng chân thật. Từ chỗ này chúng 
ta thây được, Cực Lạc thể giới, bí 
quyết là ở tại sự Nhất Tâm. 

“Tuyền trạch sở dục, kết đắc đại 
nguyện”, đại nguyện này tức là Bốn 
Mươi Tám Nguyện, chỗ phía sau nói 
đến; bốn mươi tám nguyện là Pháp 
Tạng tỳ-kheo, trong tất cả chư Phật 
sát độ, tuyến chọn mà thành tựu. 
Trong chư Phật sát độ, có những thứ 
không thù thắng, Ngài loại bỏ, như 
tam ác đạo thì Ngài loại bỏ; những 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thứ thù thăng, mặt tốt và thiện thì 
Ngài chọn lấy, bỗn mươi tắm nguyện 
của Ngài là như vậy mà có. “Tinh cân 
cầu sách”, chữ Tinh này là chọn lựa, 
một tí cũng chăng câu thả qua loa; 
nhất định phải chọn lựa cái tốt nhất, 
thủ thăng nhất. Cần là cần phần, thật 
lòng nỗ lực, không giải đãi, ở đó mà 
tìm câu. “Cung thận bảo trì”, sau khi 
đã chọn lựa, phải có thê đem nó bảo 
trì, mà chắng đánh mất. Xin xem tiếp 
phía dưới: 


Kinh văn: “Tu tập công đức, 
mãn túc ngũ kiêp”. 

Phía trước chúng ta thấy được 
Văn và Tư, ở đây thây được Tu; tu 


được bao lâu mới có thể thành tựu 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tu hết 
năm kiếp. Năm kiếp này là “tinh cân 
cầu sách, cung thận bảo trì”; chữ 
Cung Thận này tức là tâm chân thành, 
tâm cung kính, khiến cho công đức 
của chính mình được bảo trì mà 
chắng mất. Làm thế nào có thể bảo trì 
được công đức? Trong Phật pháp 
thường nói, “lửa thiêu rừng công đức”; 
chúng ta tu công đức chăng dễ dàng, 
một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa 
øì vậy? Lửa sân hận, vừa nỗi sân giận 
thì công đức ây mất ngay. Cho nên 
cái nảy khó đây, thử nghĩ chúng ta, 

nhiêu năm nhiều kiếp niệm Phật, tụng 
kinh, làm công đức, vừa mới nỗi cơn 
giận thì chắng còn nữa, hết sạch cả; 
chờ đến sau khi cơn giận tiêu mất, 
niệm trở lại, tu tập trở lại, nêu như 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trước khi quý vị nghe giảng, nối một 
trận giận dữ thì hỏng hết, công đức 
của quý vị đều chắng còn nữa. 

Cân phải biết điều này, cái đáng 
sợ nhất là sân giận; những người học 
Phật chúng ta, những người thật sự 
muôn tu công đức, thì tánh cảnh giác 
ây rất cao, nhất định không nóng giận. 
Bất luận là việc gì dẫn khởi khiến 
lòng chúng ta không vui, muốn nỗi 
nóng, quý vị phải cảnh giác đến; đó là 
øì? Là ma chướng. Ma thấy quý vị đã 
có được không ít công đức thì khuyên 
quý vị đốt đi, đốt đi; quý vị thật đã 
vâng lời, liên đem công đức đốt mất. 
Nếu như quý vị chắng nổi nóng thì 
sao? Công đức của quý vị vẫn còn. 
Bất cứ ai cũng không có cách chi đem 
công đức của quý vị phá trừ, ma cũng 


Tạp 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có biện pháp; ma vẫn chỉ là bảo 
quý vị tự đem công đức của mình hủy 
diệt, chúng chắng có khả năng. Cho 
nên quý vị có được tâm cảnh giác, 
“Ta không làm, ta tuyệt đôi không 
nóng giận, tuyệt đối chăng nghe theo 
chúng”, thì công đức này mới bảo trì 
được. 

Công đức và phước đức khác 
nhau. Phước đức, có nổi nóng cũng 
không sao, phước báo ây vẫn còn đó; 
nhưng công đức thì không thê được, 
vừa nóng giận thì công đức chắng còn 
nữa. Như vậy do đây có thế biết, nêu 
muỗn có thể thật sự “cung thận bảo 
trì”, thì tham, sân, s1, mạn, phiên não, 
tập khí, tật cả nhất định đêu phải đoạn 
dứt hết, thì công đức của họ sẽ được 
bảo trì. Trong kinh Kim Cang dạy cho 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người sơ học chúng ta “Nhất thiết 
pháp đắc thành ư nhẫn”, cho nên 
Nhẫn Nhục Ba La Mật có thể đem 
công đức bảo trì được. Quý vị xem, 
Bồ Thí, Trì Giới là tu công đức, Nhẫn 
Nhục là [tu] bảo trì công đức; cho nên 
nếu chăng có Nhẫn, tuy tu công đức, 
nhưng đều có thê bị thiêu hủy mất bất 
cứ lúc nào, đêu mật hết. Cho nên mỗi 
cái khâu của Bô Tát Lục Độ đều móc 
với nhau chặt chẽ, bỉ thử có sự quan 
hệ mật thiết, đến lúc tính tấn, thiền 
định thì công đức của quý vị đã thành 
tựu; đây mới hiển thị ra cái trí tuệ vô 
lượng. Vậy ở chỗ này chúng ta thấy 
được họ tu đã năm kiếp, thời gian dài 
như vậy. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “U bỉ nhị thập nhât 
cầu-chi Phật độ”. 


Chữ “cầu-chi” là đơn vị con số 
thời cô Án Độ, tương đương với con 
số của Trung Hoa mười triệu; mười 
triệu gọi là một câu-ch1. Vậy hai mươi 
mốt câu-chi tức là hai trăm mười ức 
Phật sát, cho nên chỗ này dùng câu- 
chi, hiển thị đây là cách biểu trưng 
của Mật Tông. Cho nên trong bộ kinh 
này của chúng ta, có Giáo, có Thiên, 
có Mật, có Tịnh, vô lượng vô biên 
pháp môn đều cô đọng trong một bộ 
kinh này. Cho nên chúng ta đọc tụng, 
tu học bộ kinh này, thì như là sở hữu 
tất cả các pháp môn, quý vị đều tu hết 
cả; đích thật là ý nghĩa này. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Công đức trang 
nghiêm chỉ sự, minh liễu thông đạt, 
như nhất Phật sát”. 


Đây là nói về sự thành tựu của 
Ngài, chúng ta đối với sự việc trong 
một Phật sát thì đễ hiểu rõ, còn nơi vô 
lượng vô biên Phật sát thì là khó; hiện 
nay tận hư không biến pháp giới, chỗ 
có tất cả Phật sát, thì Ngài đều thông 
đạt hiểu rõ, cũng giống như bốn quốc, 
quốc độ của chính mình, thông hiểu 
rõ ràng như vậy. 


Kinh văn: “Sở nhiêp Phật quôc, 
siêu quá ư bŸỬ'”. 


Nguyện vọng của Ngài thật viên 
mãn, Ngài xây dựng cái Cực Lạc thê 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới đó, đích thật siêu việt hơn sát độ 
của chư Phật; một đại thành tập hội 
tất cả công đức viên mãn của chư 
Phật. Việc này là nói về tu thành tựu, 
sự thành tựu của việc tu hành của 
Ngài, thật tại mà nói, chắng phải đơn 
giản; chúng ta phải đem chân tướng 
sự thật này thấu hiểu rõ ràng, thì đôi 
với Tịnh Tông chúng ta mới có thể 
sanh ra lòng tin kiên định, sẽ chăng 
hoài nghi. Cực Lạc thế giới tuyệt đối 
chắng phải là sự thành tựu ngẫu nhiên, 
Tự Tại Vương Phật giảng kinh thuyết 
pháp cho Ngài hết ngàn ức năm; ngài 
Pháp Tạng hết lòng chính mình tu học, 
tỉnh cần tuyến chọn, thời gian năm 
kiếp mới đây đủ; nào phải là chuyện 
dễ dàng. Cho nên đây là tập hợp tât cả 
tướng của Phật sát, trang nghiêm 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thanh tịnh mà thành tựu; lẽ tự nhiên là 
siêu việt hơn sát độ của chư Phật, 
mãn được cái nguyện của Ngài. 

Cho nên phân sau, đức Bồn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật đối với A Di 
Đà Phật tán thán, nói Ngài là “Quang 
trung cực tôn, Phật trung chi vương”; 
Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán Ngài 
như vậy, tất cả chư Phật giống như 
Thích Ca Mâu Ni Phật, đều tán thán 
Ngài như vậy, cho nên đây chắng 
phải là một việc dễ dàng. Vậy chúng 
ta thây được đoạn lịch sử này, đoạn 
kinh lịch này, tự nhiên chúng ta sẽ 
cảm thây, đây là vô cùng hợp với tình 
lý, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đáng 
cho chúng ta tin theo; tin cái Cực Lạc 
thế giới, chắng phải Ngài bỗng dưng 
tưởng tượng ra. Xưa kia ngài Thiên 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Thai đại sư, tức Trí GIả đại sư, nói 
cho chúng ta đạo lý của sự thông đạt 
cứu cánh viên mãn, đây là Thiện; tuy 
nhiên nếu là châp tướng thì sao? Thì 
là Bất Thiện. Quý vị thử nghĩ, thông 
đạt nguyên lý mà chấp tướng còn 
chắng gọi là thiện, huông chi là 
những kẻ khác ư? Từ chỗ này chúng 
ta thể hội được, cái Tinh của sự lựa 
chọn của ngài Pháp Tạng. 

Cho nên cái tiêu chuẩn thiện ác 
của Ngài, chăng phải tiêu chuẩn của 
chúng ta vậy; trong kinh Hoa Nghiêm 
Phật nói rất hay, Phật dạy, “TẬt cả 
chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng 
của Như Lal, nhưng vì vọng tưởng 
chấp trước mà chăng thê chứng đắc”; 
cũng đã nói đến cái chấp trước. Cho 
thây rằng, trước tướng, trước kiên, đó 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là đại bệnh; cho nên Thế Tôn trong 
kinh Kim Cang, mới cực lực phá trừ 
sự việc này. Nửa phân trước kinh 
Kim Cang là phá Tứ Tướng, nửa phân 
sau là phá Tứ Kiến. Kiến so với 
Tướng vì tế hơn, Tướng thô, Kiến tê; 
Kiến là cái niệm trong tâm. 

“Nêu Bồ Tát có Ngã tướng, Nhân 
tướng, Chúng Sanh tướng, Thọ GHả 
tướng, thì chắng phải là Bộ Tát”; nửa 
phân sau thì nói càng vi tế hơn, “Nếu 
Bộ Tát có Ngã kiến, Nhân kiến, 
Chúng Sanh Kiến, Thọ Giả kiến, tức 
chắng phải Bồ Tát”. Cho thấy răng 
chấp trước là căn của đại bệnh vậy, 
trong tât cả pháp Đại Thừa chúng ta 
tu học, vì sao không thể thành tựu? 
Tức là không có biện pháp đoạn chấp 
trước. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy pháp môn này của chúng ta 
thì sao? Có chấp trước, không sợ, dạy 
qUÝ VỊ chấp trì danh hiệu, quý vị tập 
đừng chấp trước những thứ khác, 
chấp trước những thứ khác không 
được, châp trước danh hiệu này thì 
được vãng sanh; đây là chấp tướng. 
Những thứ khác của Đại Thừa không 
được chấp tướng, còn cái chấp tướng 
này của chúng ta thì được, tức là gọi 
Đới Nghiệp Vãng Sanh; đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, sau khi 
được gặp A DI Đà Phật, chúng ta lại 
phá chấp trước, lại mới ly tướng. 
Điêu này thật đã mang đến cho chúng 
ta sự lợi ích chăng gì sánh bằng, 
khiến cho tất cả chúng sanh vãng 
sanh bất thoái thành Phật, là nØười 
người đêu có phân; điều này thật tại 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
bât khả tư nghị. Chúng ta lại xem 
phân kinh văn phía dưới: 


Kinh văn: “Ký nhiếp thọ dĩ, 
phục nghệ Thê Tự Tại Vương Như 
Lai sở”. 


Câu “Ký nhiếp thọ dĩ” này tức là 
nói Ngài đã trải qua năm kiếp tu hành, 
đã thành tựu rôi, Tây Phương Cực 
Lạc thế giới tạo thành rôi, xong VIỆC 
rôi; sau khi xong việc, phải hướng về 
thây để báo cáo, đây là việc đại hý. 
Lại đến đạo tràng của Thê Gian Tự 
Tại Vương Phật, lúc đó Phật trụ thê 
giáo hóa chúng sanh đã bốn mươi hai 
kiếp, cho nên Ngài đã xây dựng xong 
Cực Lạc thế GIỚI rôi, Phật vẫn còn trụ 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thê, Phật vân chưa viên tịch. Lại đi 
báo cáo với Phật: 


Kinh văn: “Khể thủ lễ túc”. 
Đây là phân lễ tiết. 


Kinh văn: “Nhiễu Phật tam 
tạp”. 


Nhiễu Phật cũng là tối lễ kính, tỏ 
ra trò đối thầy quyến luyên chắng rời, 
giống như trẻ con quay quanh người 
lớn vậy, là lẫy ý nghĩa này, tỏ ra rất 
cung kính. 


Kinh văn: “Hiệp chưởng nhỉ trụ, 
bạch ngôn Thê Tôn: Nøã dĩ thành 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tựu trang nghiêm Phật độ, thanh 
tịnh chỉ hạnh”. 


Đây là đem Tây Phương Cực Lạc 
thế giới làm cho thành tựu, điêu này 
chăng cô phụ thây chỉ dạy trong ngàn 
ức “kiếp, chắng cô phụ mình tu trì năm 
kiếp; đã thành công, đây là công đức 
viên mãn. 


Kinh văn: “Phật ngôn: Thiện 
tai! Kim chánh thị thời, nhữ ưng cụ 
thuyết, linh chúng hoan hỷ. Diệc 
linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, đắc 
đại thiện lợi. Năng ư Phật sát, tu 
tập nhiếp thọ, mãn túc vô lượng đại 
nguyện”. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chỗ này, chúng ta nên đặc biệt 
lưu ý, “sư tư chi đạo”, quý vị xem, 
thây và trò; thầy, rât giông một vị 
thây, còn học trò thì sao? Cũng rất 
giỗng một học trò. Điêu này đáng cho 
chúng ta no1 gương, chúng ta phải nên 
học tập; thầy vừa nghe qua xong liên 
tán thán răng “Thiện tai!”, tức là quá 
hay, cách tán thán này, bên trong hàm 
ý vô cùng thâm sâu. Thật tại là nói, 
phảm phu chúng sanh nghiệp chướng 
sâu nặng cũng có cơ hội làm Phật; 
quý vị bảo điều này chăng phải quá 
hay, hay sao? Tây Phương Cực Lạc 
thế giới là giúp đỡ những chúng sanh 
này, giúp đỡ chúng sanh có nghiệp 
chướng sâu nặng, trong một đời có 
thể thành Phật. Cho nên thây của 
Ngài vui mừng tán thán Ngài: “Hôm 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nay thật là đúng lúc, “Nhữ ưng cụ 
thuyết, ông hãy đem việc thù thắng 
trang nghiêm của Tây Phương Cực 
Lạc thể giới của ông mà nói với mọi 
người”, đây là nói cái này, đây là 
nhóm đô chúng của đức Tự Tại 
Vương Phật, sô học sinh ấy cũng tức 
là bạn học của Pháp Tạng ty-kheo; 
hướng về họ đề ra báo cáo. “Linh 
chúng hoan hỷ”, khiến cho chúng 
sanh hoan hỷ, khiên cho tât cả chúng 
sanh, ai ai nghe qua đêu sanh tâm 
hoan hỷ. Hiện nay có được một đạo 
tràng thù thăng như vậy, đến chỗ đó 
để tu học, chắng có một aI không 
thành tựu. 

“Diệc linh đại chúng” cũng khiến 
cho đại chúng, đại chúng nói ở chỗ 
này tức là học trò của Thế Gian Tự 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tại Vương Phật. Cùng với chúng phía 
trước [khiên hoan hỷ] không giông 
nhau, chữ “chúng” đó có thể nói là tât 
cả chúng sanh của thập phương thê 
ø1ớ1I; còn đại chúng ở đây là nói nhóm 
người trong đại hội này, là học trò của 
Thế Gian Tự Tại Vương Phật, cũng 
tức là bạn học của Pháp Tạng tỳ-kheo, 
“văn thị pháp dĩ, đắc đại thiện lợi” 
khiến chúng sau khi nghe pháp được 
đại thiện lợi. Đại thiện lợi này là chỉ 
cho cái gì? Là chỉ cho dục linh thập 
phương cửu pháp giới chúng sanh 
“đồng nhập Di Đà, Nhất Thừa nguyện 
hải”; tật cả hàm linh đêu nhờ vậy mà 
được độ. Chữ Độ này là nói thành 
Phật, đặc biệt là chỉ cho lục đạo 
chúng sanh, vì pháp môn này là người 
nØười đều được viên mãn thành Phật, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đây gọi là Đại Thiện Lợi, đây là Tuệ 
Dư, tức là ban lợi ích chân thật cho 
chúng sanh. 

Chúng ta phải đặc biệt lưu ý chỗ 
này, phải hết lòng để học tập; ngày 
nay, sự thành tựu của Pháp Tạng ty- 
kheo đã vượt hơn thây. Thập phương 
vô lượng vô biên thế giới, không có 
một người nào chăng biết A Di Đà 
Phật; còn những người biết đến Thế 
Gian Tự Tại Vương Phật, nêu chúng 
ta chắng học bộ kinh này thì làm sao 
biết được? Chắng biết được. Độ nổi 
tiêng của học trò so với Ngài còn cao 
hơn, sự thành công của học trò cũng 
cao hơn Ngài; thầy chăng có đồ ky, 
nhưng thế gian chúng ta đây thì 
không thể được! Tuy nói thì rất hay, 
có câu: “Thanh xuất ư lam, nhi thánh 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ư lam”, nhưng thật tình thầy chắng 
cảm thây là thú vị; không giống như 
VỊ thây Thê Gian Tự Tại Vương Phật 
này, vui sướng cùng cực như vậy, đối 
VỚI người học trò này thật sự tán thán, 
thật sự vui mừng. 

Trong thế gian chúng ta, triêu nhà 
Hán có một thí dụ nồi tiếng về chuyện 
thây đô ky học trò; ông Mã Dung là 
một nhà Nho lớn của Hán triều, học 
trò của ông ta là Trịnh Huyễn tức 
Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang 
Thành bái ông ta làm thây, theo ông 
ta học được ba năm; đem tất cả những 
øì của ông ta học hết, lại còn vượt 
hơn ông ây. Trong lòng ông ta không 
phục bèn chỉnh cậu học trò này, ông 
dùng phương pháp gì vậy? Ông mua 
một tay sát thủ. Vì Trịnh Khang 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thành phải về nhà, ông mai phục trên 
đường, muốn giết chết hăn ta, cũng 
tức là chắng muôn tương lai học trò 
trội hơn mình. Trịnh Khang Thành 
quá thông minh, hắn sớm đã dự liệu 
rôi, hắn rất lợi hại; thủ đoạn của vị 
thây cũng cao minh. Trịnh Khang 
Thành đi về nhà, vị thầy dẫn chúng 
bạn học khác đi mười dặm đến trường 
đình đề tiễn hắn ta; thây dẫn đám học 
trò đến tiễn đưa như thê nào? Mỗi 
người kính rượu cho hắn, dụng ý 
phục rượu cho hắn say. Nhưng tửu 
lượng Trịnh Khang Thành rât mạnh, 
mỗi người kính ba ly rượu, hăn đã 
uống hết ba trăm ly; thời xưa chúng ta 
có câu chuyện cô điển ba trăm ly, từ 
đây mà có, câu chuyện của Trịnh 
Khang Thành quả là sự thật. Hắn đã 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
uống hết ba trăm ly, chắng những 
không say mà những lễ tiết nhỏ nhặt 
đều chăng mất; hắn ta biết rõ, hắn đi 
được nửa đường thi chuyền sang 
đường khác từ tiêu lộ mà chuồn mất. 
Vị thây này chăng khoan dung học trò, 
từ xưa đến nay thí dụ nảy thì rất nhiều. 
Chỗ này, chúng ta thấy vị thây 
này là bội phục ngay, ông ta đối với 
thành tích của học trò tán thán, hoan 
hỷ mà lại còn bảo tât cả học trò của 
mình phải theo hắn để học, điều này 
rất hiếm có. Còn trong Phật môn 
chúng ta, xưa kia chúng ta thấy được, 
vào đời nhà Đường, Lục Tổ Huệ 
Năng đại sư; Ngài ở trong đội thợ sẵn 
trôn hết mười lăm năm, sau khi trở ra, 
tại Quảng Châu (Quảng Châu hiện 
nay) Ngài gặp được Ấn Tông. Án 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tông thật là phi thường, năm đó Ấn 
Tông là thủ lãnh Phật giáo phương 
Nam, đô chúng rất là đông. Ấn Tông 
biết được Ngài là Lục Tổ đắc pháp ở 
Hoàng Mai, bèn thí pháp cho Ngài, 

cho nên Ấn Tông là VỊ Thế Độ Sư của 
Huệ Năng đại sư, xuất ø1a là do ngài 
Ấn Tông thê độ. Sau khi Ấn Tông thế 
độ cho Ngài thì là đồ đệ của Ấn Tông: 
song đô đệ đã khai ngộ, đã minh tâm 
kiến tánh, đã đắc đạo rôi mà chính 
mình vẫn chưa xong, quay đầu trở lại 
để bái Lục Tổ làm thây. Đây chăng 
phải là người bình thường có thể làm 
nổi; quay đâu trở lại bái đồ đệ làm 
thây, đây là người phi thường, chăng 
phải người thông thường có thê làm 
được. Thân phận giả trị của Lục Tổ 
tức khắc trở nên cao, tất cả những đô 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng của Ấn Tông thảy đều quy y 
Lục Tổ. Quý vị xem, tâm lượng của 
ngài Án Tông, nào phải là người 
phàm! Làm sao người phàm có thể có 
được tâm lượng này? Đem đạo tràng 
nhường cho anh, tât cả đô chúng 
nhường cho anh, còn mình thì đi làm 
học trò, đi làm học trò; thật tại mà nói, 
điêu này là Phật, Bồ Tát đến thị hiện, 
phàm phu chắng thể nào có cái tâm 
lượng lớn như vậy. 

Cho nên ở những chỗ này, chúng 
ta phải chú ý, chúng ta phải học tập, 
trong tâm thật sự có thể kính ngưỡng 
đạo đức, tôn trọng hiền năng, phải có 
thể khiêm nhường câu học thì mới có 
thể thành tựu đạo nghiệp của mình. 
Cho nên đọc đến phân kinh văn này, 
cảm xúc của chúng ta sẽ rất nhiêu. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Năng ư Phật sát”, Phật sát này tức là 
Cực Lạc Tịnh Độ; “Tu tập nhiếp thọ”, 
Tu Tập, đây là chỉ cho tất cả những 
người niệm Phật vãng sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, Cái đạo 
tràng này, để tu học. Còn Nhiếp Thọ, 
đây là chỉ là Pháp Tạng ty-kheo, là A 
DI Đà Phật hiện nay; A Di Đà Phật từ 
bi nhiếp thọ những đại chúng này, 
“mãn túc vô lượng đại nguyện”. Vậy 
thì điêu này chứng minh, tất cả Như 
Lai đều hoan hỷ gia trì cho Pháp Tạng: 
Thê Gian Tự Tại Vương Phật, một vị 
Phật đối đãi Pháp Tạng Bộ Tát như 
vậy, thì chúng ta có thể liên tưởng 
đến, nhật định tất cả chư Phật củng 
Thê Gian Tự Tại Vương Phật như 
nhau, đều xưng tán Pháp Tạng, gia trì 
cho Pháp Tạng, đều phải hộ trì Ngài. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên A Di Đà Phật biến thành 
trung tâm của tất cả chư Phật Như Lai, 
giỗng như những vì sao bao quanh 
mặt trăng, mọi người đêu đên ủng hộ 
Ngài, đêu đến đề thành tựu cho Ngài. 
Thành tựu cho Ngài tức là thành tựu 
chính mình, Tự - Tha không hai. Xin 
lại xem phân phía dưới phẩm kinh 
văn này, phẩm kinh văn phía dưới là 
trung tâm của toàn kinh, tinh hoa của 
toàn kinh, là A DI Đà Phật tự nói ra. 
Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vi 
chúng ta chuyên nói trở lại, chuyển 
thuật lại thì đồng như A Di Đà Phật tự 
nói, chăng khác. 


Phát Đại Thệ Nguyện - Đệ Lục 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây tức là Bốn Mươi Tám 
Nguyện trứ danh, nguyện văn, điều 
mục nhiêu ít Ngũ Kinh khác nhau; tức 
là năm thứ dịch bản nguyên thủy khác 
nhau. Có những bản dịch, trong đó là 
hai mươi bỗn nguyện, có hai loại dịch 
bản là hai mươi bốn nguyện; có hai 
loại dịch bản là bôn mươi tắm nguyện, 
còn có một địch bản là ba mươi sáu 
nguyện. Điều mục này, nhiêu ít khác 
nhau, nhưng bên trong nội dung đại 
để chắng có sai biệt bao nhiêu. Nội 
dung đại để là tương đồng, cũng tức 
là, có lúc thì hai nguyện, ba nguyện 
hợp thành một nguyện; có lúc thì một 
nguyện chuyến ra thành hai, ba 
nguyện; cho nên điều mục của nó 
khác nhau. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội 
tập phẩm kinh này, đã tôn nhiều khô 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm; nơi trong phân tựa của ông Mai 
Quang Hy, chúng ta thây được, đoạn 
kinh văn này là lão cư sĩ Hạ Liên Cư 
và Mai Quang Hy, còn có sư phụ của 
họ, tổng cộng là ba người, đã dùng 
thời gian là ba tháng để hội tập đoạn 
này; do đây có thê biết, họ rất đặc biệt 
coI trọng đoạn kinh văn. Bởi vì đây là 
Tịnh Tông, có thể nói là cái Vy CỨ 
nguyên thủy, quyết định chắng thể 
khinh suất xem thường. 

Hội tập đoạn này, đại phân là hai 
mươi bốn, tức là lây hai mươi bốn 
làm Cương, lấy bốn mươi tám làm 
Mục; mỗi một nguyện phía sau chúng 
đó là bôn mươi tám. Đây là bảo, hai 
mươi bốn cùng bốn mươi tám, tất cả 
đều lây bảo trì; làm cho bốn lai diện 
mục của năm bản dịch nguyên thủy 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này, tất cả thảy đều có thể hiển thị ra 
ở chỗ này; đây là hội tập được hay, 
đích thật là rât dụng tâm. 


Kinh văn: “Pháp Tạng bạch 
ngôn: Duy nguyện Thê Tôn! Đại từ 
thính sát”. 


Trên thực tế, lúc này ngài Pháp 
Tạng đã thành Phật rôi, tức là A Di 
Đà Phật đứng trước mặt thây, vẫn là 
thân phận đệ tử. Ngài nói: “Bạch Phật 
ngôn: Duy nguyện Thế Tôn!”, đây là 
lỗi kính xưng với thây, “đại từ thính 
sát”; chữ Sát này tức là quán sát, nếu 
như có chỗ nào sai thì phải thỉnh thây 
chỉ giáo sửa lại; có mang ý nghĩa này. 
Phía dưới là đoạn thứ nhất, chúng ta 
tính đoạn, đây là hai mươi bốn đoạn, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
hai mươi bôn nguyện, phía dưới tiêu 
mục này là bôn mươi tám nguyện. 


Kinh văn: “Ngã nhược chứng 
đắc Vô Thượng Bồ Đề, thành 
Chánh Giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ 
túc vô lượng bất khả tư nghị công 
đức trang nghiêm”. 


Đến chỗ này là một đoạn, đoạn 
này là tổng thuyết; nội dung thì bao 
quát toàn bộ bốn mươi tám nguyện, 
đây là tổng thuyết. “Ngã nhược chứng 
đắc Vô Thượng Bô Đề”, Vô Thượng 
Chánh Đắng Chánh Giác, cũng tức là 
Ngài đã viên mãn thành Phật tôi. 
“Thành Chánh Giác dĩ”, Ngài đã viên 
mãn thành Phật rôi, “sở cư Phật sát”, 
nơi sát độ của Ngài cư trú, tức là Cực 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thế giới. Nơi sát độ này, nguyện 
vọng của Ngài là nhất định phải “cụ 
túc vô lượng bắt khả tư nghị công đức 
trang nghiêm”, vậy đây là, ở phía 
trước Ngài ở trước mặt thây, tỏ rõ 
nguyện vọng của Ngài nhất định phải 
thăng hơn chư Phật quốc độ. Bởi vì 
tất cả chư Phật quốc độ đêu có khiêm 
khuyết, còn chỗ này của Ngài thì 
không có khiếm khuyết, đây thì thăng 
hơn chư Phật quốc độ rồi. Còn công 
đức trang nghiêm? Đương nhiên quá 
nhiêu quá nhiêu. Loại công đức nào 
cho là đệ nhất trang nghiêm? Đó tức 
là “Thập niệm tất sanh, bất thoái 
thành Phật”, cái này đích thật là đệ 
nhất công đức trang nghiêm. Bởi vì 
trong tất cả chư Phật sát độ đều chắng 
có, mà Ngài thì có; cho nên là bất khả 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tư nghị. Công đức trang nghiêm là 
đặc biệt chỉ cho một sự việc này, điều 
này tức là trong bốn mươi tám 
nguyện, là nguyện thứ mười tám. 
Chúng ta lại xem tiếp phía dưới, đây 
là trong bốn mươi tám nguyện, 
nguyện thứ Nhất là Quốc Vô Ác Đạo 
Nguyện; tất cả chư Phật sát độ đều có 
ác đạo, còn ở Tây Phương Cực Lạc 
thế giới chăng có tam ác đạo. 


Kinh văn: “Vô hữu địa ngục, 
nøa quỷ, cầm thú, quyên phi 
nhuyên động chỉ loại”. 


Đây là nguyện thứ Nhất [Vô Tam 
Ác Đạo] trong Bốn Mươi Tám 
Nguyện, nguyện thứ nhất chăng có 
tam ác đạo. Thông thường mà nói, ắc 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nghiệp chưa liễu tận thì thiện nghiệp 
đã thành thục, có thể sanh vào tam 
thiện đạo; như trạng huông của chúng 
ta hiện nay, đều là như vậy. Nhưng 
phước hưởng hết rôi, vẫn phải đọa lạc; 
cho nên tam thiện đạo chắng Cứu cánh. 
Vẫn còn một việc chúng ta phải cảnh 
giác đến, rất nhiều người bởi vì 
hưởng phước mà tạo ác nghiệp; cái đó 
thì đọa lại càng nhanh, đọa càng thê 
thảm, những thứ này đều là chân 
tướng sự thật, không thể chắng đề cao 
cảnh giác. Người thế gian, ai lại 
chắng hưởng phước báo? Nào có biết 
trong phước chôn dấu cái họa hại vô 
lượng. 

Những người không có phước báo, 
những người rất nghèo khổ, cô nhiên 
là rất phiên não, quý vị muốn tạo ác 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiệp, cũng tạo chăng thành; nói 
một cách khác, một đời này quý vị chỉ 
là đang thọ báo, quý vị chăng dễ dàng 
tạo tội nghiệp trọng đại; vậy nói một 
cách khác, kiếp sau quý vị sẽ không 
đọa lạc. Người hưởng phước thi khác 
hắn, chúng ta chăng cân nói việc khác, 
tiêu chuẩn cuộc sông hiện nay của 
những người nghèo khổ được nâng 
cao cùng khắp; như cỡ lứa tuôi của tôi 
đây, lúc còn bé sống dưới thôn quê, 
ăn toàn là rau cải, ăn thịt rất ít, đại 
khái đều là mông Một, ngày Răm mới 
mua được thịt, gặp ngày Lễ và Tết 
mới có được một bữa ăn đàng hoàng, 
ngày thường chăng có ăn thịt. Nói 
một cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì 
rât ít rất ít, vì chắng có cơ hội; còn 
người giàu có, mỗi ngày đều Øà, VỊ, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cá, thịt, món nghiệp nợ này thì phải 
trả đây, trả không hết được. Chúng ta 
nhìn thây họ rât hâm mộ, nhưng đến 
sau này khi tính số nợ, khi quả báo 
hiện tiền mới biết được, ôi chao! Họ 
chắng băng chúng ta, sánh với chúng 
ta kém quả xa. 

Nhân quả thông ba đời, những 
chân tướng sự thật này, chúng ta 
chắng thể không biết. Địa ngục là cái 
ác báo do tạo tác thượng phẩm thập 
ác chỗ cảm được, ngạ quỷ là trung 
phẩm thập ác, súc sanh là hạ phẩm 
thập ác. Có những kinh Phật nói với 
chúng ta, tham, sân, sĩ chỗ chiêu cảm 
được; sân giận đọa địa ngục, bỏn xẻn 
tham lam là ngạ quỷ, ngu s1 là súc 
sanh; tham, sân, s1 tam độc phiên não 
cảm được là tam đô khổ báo. Tây 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phương thế giới chắng có tam ác đạo, 

nói một cách khác, không có người 
tạo ác nghiệp, chăng có phiên não của 
tham, sân, sĩ; chẳng có nhân nên họ 
không có quả báo. Mỗi một người 
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, công phu niệm Phật đắc lực 
rôi, có thê đem tham, sân. si đè xuống: 
tuy chắng đoạn được nhưng có khả 
năng đè xuống. Tôi tự mình có khả 
năng đè được, khi đên Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, Phật lực vừa gia trì 
thì tôi đoạn dứt ngay; cho nên liền 
được Nhất Tâm, là sự việc như vậy, 
ưu tiên này chiếm được rất lớn. Học 
các pháp môn khác, việc đoạn phiên 
não phải hoàn toàn nhờ vào chính 
mình; nay thì chúng ta chỉ cần đẻ một 
nửa, còn nửa kia Phật giúp đỡ thì 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta sẽ thành công. Cho nên pháp 
môn này gọi là Nhị Lực pháp môn, ưu 
tiên này chiêm được rất nhiều rất 
nhiêu. Vậy xem tiếp một đoạn phân 
dưới: 


Kinh văn: “Sở hữu nhất thiết 
chúng sanh, dĩ cập Diễm Ma La 
giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã 
sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đê, 
bất phục cánh đọa ác thú”. 


Đây là nguyện thứ Hai của bốn 
mươi tắm nguyện, Bất Đọa Ác Đạo 
Nguyện. “Sở hữu tất cả chúng sanh”, 
đây là chỉ cho trong lục đạo, cùng với 
“đĩ cập Diễm Ma La giới”, Diễm Ma 
La đây, tức là vua Diêm La, chúng ta 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thường gọi Thập Điện Diêm Vương 
thì vị thứ của Ngài là Ngũ Điện; 
Diêm La Vương Đệ Ngũ Điện rât là 
lợi hại, Diễm La Vương Đệ Ngũ Điện 
cũng gọi là Bình Đăng Vương. Trong 
Địa Tạng Bô Tát Bốn Nguyện Kinh, 
có giới thiệu, có nói rõ Ngài là quản 
lý địa ngục, trông coI địa ngục; Diêm 
La Vương là trông coI địa ngục. 
Trong tam ác đạo, đặc biệt là chỉ địa 
ngục, nga quỷ, súc sanh, ác đạo chúng 
sanh có ác nghiệp tập khí nặng nhất; 
nêu họ có thể niệm Phật, nghe đến 
pháp môn này, một lòng xưng niệm AÁ 
Di Đà Phật câu sanh Tịnh Độ, cũng 
được vãng sanh. 

Cho nên pháp môn này, chỉ cần 
đủ ba điêu kiện, quý vị thật tin, Tin có 
A DI Đà Phật, Tin có Tây Phương 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cực Lạc thế giới, Tin niệm Phật nhất 
định có thê được A Di Đà Phật đến 
tiếp dẫn vãng sanh; quý vị thật tin, 
chắng hoài nghi. Thật sự muôn đi, 
đây là Nguyện; thật sự muỗn ổi, tức là 
chỗ này tất cả phải buông xuông. Một 
mặt muôn đi đến đó, một mặt khác lại 
chắng buông được, đó là giả chăng 
phải thật muốn. Thật muôn thì nhất 
định tất cả đêu buông xuỐng, thân tâm 
thê ĐIỚI, tật cả buông xuông,; trong 
tâm chăng còn chướng ngại nữa, đây 
mới gọi là thật muỗn đi. Tất cả đã 
buông xuống hết thì quyết định được 
sanh, A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn quý vị; 
chúng ta ở đây vừa phát tâm thì Ngài 
biết ngay, A Di Đà Phật hiểu ngay, 
cái duyên của chúng ta bên đây thành 
thục rôi thì Ngài đến tiếp dẫn. Khi thọ 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mạng của chúng ta đến thì Phật đến 
tiếp dẫn, đến bên đó tiếp nhận sự giáo 
hóa của A DI Đà Phật. 

“[họ ngã pháp hóa”, Pháp là 
phương pháp giáo học, đem ác nghiệp 
tập khí của chúng ta đêu hóa trừ hết, 
hóa thành công đức vô lượng. 

“Tất thành A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề”, đây tức là thành 
Phật rồi; đến được Tây Phương Cực 
Lạc thê giới tiếp thọ sự giáo hóa của 
A Di Đà Phật, nhất định là thành Phật, 
thành cứu cánh viên mãn Phật. “Bất 
phục cánh đọa ác thú”, trong quá trình 
tu học này, quyết định sẽ chăng đọa 
ác đạo nữa, bởi vì trong đời quá khứ 
có những ác tập khí này. Giả như 
không phải ở tại Tây Phương Cực Lạc 
thế giới thì tu hành có tiên, có thoái, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việc thoái chuyển này rất có thể thoái 
đến tam ác đạo mất; những thí dụ này 
thì quá nhiễu quá nhiêu. Đây là nói 
thập phương thể giới tu hành có 
khiếm khuyết, tức là nó có thoái đọa; 
còn Tây Phương thế giới chắng có 
thoái chuyền, tuyệt đối sẽ chăng rơi 
vào tam ác đạo nữa. Chúng ta đã tạo 
tội nghiệp cực nặng, sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, hãy yên 
tâm, một nguyện này của AÁ DI Đà 
Phật là bảo chứng, bảo đảm quý vị sẽ 
chắng rơi vào ác đạo nữa. 


Kinh văn: “Đắc thị nguyện, nãi 


tác Phật. Bất đắc thị nguyện, bất 
thú Vô Thượng Chánh Giác”. 


Tạp 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nguyện này của tôi phải mãn, 
thực hiện rôi thì tôi thành Phật; giả 
như cái nguyện này của tôi phát đó 
chắng thê thực hiện, chắng thể viên 
mãn, thì tôi thể chắng thành Phật. 
Vậy hiện nay, ở Tây Phương Cực Lạc 
thế giới A Di Đà Phật thành Phật đã 
mười kiếp rôi, nguyện của Ngài toàn 
bộ đã thực hiện, toàn bộ thực hiện rôi; 
mỗi một câu, mỗi một chữ đêu là 
chân thật bất hư. Vậy do đây có thể 
thây, bỗn nguyện của A Di Đà Phật, 
bốn tâm của A Di Đà Phật, là thật sự 
hy vọng tất cả chúng sanh mau mau 
thành Phật; đây là nguyện vọng của 
Ngài. Nguyện vọng này của Ngài 
vượt qua chư Phật, vả lại Ngài thật sự 
đã làm được; nguyện vọng này thật đã 
được thực hiện, vân đề là chúng sanh 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có tin hay không? Có chịu phát 
nguyện câu sanh hay không? Chắng 
phải A Di Đà Phật không có khả năng! 
Vấn để là ở chính chúng ta có chịu 
hay không! Không chịu thì sao? Đó là 
chính chúng ta có chướng ngại, không 
chịu tức là có chướng ngại vậy. Nếu 
như quý vị hỏi chướng ngại gì đây? 
Quý vị không mong muốn, đó là 
chướng ngại; khi ưng chịu thì chướng 
ngại không còn nữa. AI chịu niệm 
Phật thì người đó được vãng sanh, 
pháp môn này là pháp môn bình đắng 
mà; bất luận là quý vị tu học Tiểu 
Thừa, Đại Thừa, bất luận là quý vị tạo 
ác, tạo thiện, chắng có quan hệ, chỉ 
cân quý vị hôi tâm chuyên ý, thật sự 
chịu niệm Phật câu nguyện vãng sanh, 
thì người người đêu được sanh; đây 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thật sự là bât khả tư nghị, công đức đệ 
nhât hy hữu. 


Chúng ta lại xem đoạn thứ hai: 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương thể giới, sở hữu chúng 
sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử- 
ma chân kim sắc thân”. 


Chúng ta niệm một đoạn này, 
trong đoạn này có ba nguyện, chúng 
ta vẫn phải từng nguyện một mà xem, 
như vậy so ra sẽ rõ ràng hơn; đây là 
nguyện thứ Ba, là Kim Sắc Thân 
Nguyện. Ở chỗ này chúng ta phải đặc 
biệt lưu ý, nó [nguyện này] nói về tât 
cả chúng sanh thập phương thê giới, 
trong này chắng có lựa chọn, tất cả 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng sanh trong thập phương thế 
giới đương nhiên bao gồm chúng ta 
trong đó. Chắng có nói Sa Bà thê giới 
chúng sanh trong trái đất này là ngoại 
lệ, không có nói như vậy; đã là không 
có cách nói như vậy thì là gôm cả 
trong đó. Ty Lô Giá Na Phật, Hoa 
Tạng thế giới cũng ở trong đó, bởi vì 
Ngài chăng có nói Tỳ Lô Giá Na Phật 
Hoa Tạng thế giới là ở ngoài; Ngài 
chắng có cách nói này. Vậy có thể 
thây được tất cả chư Phật sát độ đều 
bao gôm trong đó, cho nên ngài Văn 
Thù, Phố Hiên cũng được vãng sanh. 
Cho nên chúng ta phải xem cho rõ 
ràng những chữ này, mới biết được 
nguyện của Ngài quả thật là vĩ đại. 
Sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, thân tướng chỗ có được là 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bình đắng, đều đây đủ, người người 
đều là “Tử Ma chân kim sắc thân”, 
chữ Ma này, ý nghĩa của thời xưa là 
chỉ cho vàng ròng, chăng có một tơ 
hào cặn bã, nó là tính kim; đây là nói 
về săc thân, đây là cái thân thể của 
chúng ta khi đến Tây Phương Cực 
Lạc thế giới. Hãy nhìn xem cái thân 
thể hiện nay của chúng ta, thân thê 
này vô củng yếu mêm; nhục thân rât 
yếu mêm, vừa gặp phải một cơn gió 
lạnh tí ti thì ngã bệnh rôi, không đứng 
lên nỗi. Còn người của Tây Phương 
Cực Lạc thể ĐIỚI, a1 a1 Cũng đều là 
kim thân, thể chất của họ là thuân kim, 
thuân kim thân. 


Kinh văn: “Tam thập nhị chủng, 
đại trượng phu tướng”. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


[Nguyện thứ Tư, Tam Thập Nhị 
Tướng Nguyện]. Đây là Thích Ca 
Mâu Ni Phật nói đến thế giới này của 
chúng ta, bởi vì thê giới này của 
chúng ta, tâm lượng con người tất 
nhỏ hẹp; nói ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp tướng hảo, đó là đến chỗ 
cứu cánh viên mãn rôi. Còn nhiêu hơn 
thế nữa thì vô phương tưởng tượng 
nổi, kỳ thật là không chỉ bấy nhiêu đó; 
kỳ thật trong Đại Kinh chúng ta thấy 
được, thân Phật có vô lượng tướng, 
tướng có vô lượng hảo. Đến Tây 
Phương Cực Lạc thể Ø1ỚI, tướng mạo 
của chúng ta cùng A DI Đà Phật là 
một khuôn một mẫu vậy. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đoan chánh tịnh 
khiết, tất đồng nhất loại. Nhược 
hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, 
bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Năm, Thân Vô Sai 
Biệt Nguyện]|. Câu này, phải ghi chặt 
vào lòng; người của Tây Phương Cực 
Lạc thế giới chắng có hai thứ tướng 
mạo. Quý vị thử xem, đạo tràng hiện 
nay của chúng ta, mọi người ngôi 
chung một nơi, tướng mạo mỗi một 
người đều khác nhau; còn Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, dù nhiều 
người hơn đi nữa, cũng chỉ có một 
tướng mạo, tuyệt đối chăng có hai 
tướng. Việc này thật là phiên phức, 
tướng mạo đều như nhau, vậy nếu 
chúng ta đang nhận diện người, chăng 


Tạp 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phải nhận lầm hay sao? Mọi người 
cùng Phật đêu như nhau, ai là A Di 
Đà Phật, ai là Quán Thê Âm Bồ Tát 
đây? Chúng ta đi vãng sanh, chắng 
phải đã phân biệt được rõ ràng rôi sao? 
Việc này, quý vị hãy an tâm, sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng 
ta đều có Tha Tâm Thông, quá khứ, 
hiện tại, vị lai của môi người, tật cả 
thảy đều rõ ràng, thảy đều hiểu rõ, 
quyết định chăng nhận lâm người. 
Điều này, hàm ý bên trong vô 
cùng sâu dây: chăng phải đã nói phía 
trước rôi sao! Bốn mươi tám nguyện 
của Ngài là từ đâu đến? Là vì thây 
được rất nhiêu chư Phật sát độ, ở 
trong đó tính tâm lựa chọn mà có; 
người của thập phương thế giới, 
tướng mạo khác nhau, tướng mạo đẹp 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì kiêu ngạo, còn tướng mạo xâu 
không đẹp thì có tự ti mặc cảm; đây 
đêu là phiên não. Còn Tây Phương 
thể giới, mọi người tướng mạo đều 
giỗng nhau, thì chăng có kiêu ngạo 
cũng chắng có tự ti; quý vị xem, A Di 
Đà Phật này thật là thông minh, Ngài 
dùng những phương pháp này, đem 
tật cả phiên não của quý vỊ tự nhiên 
tiêu trừ sạch hết; đến nơi đó tất cả 
chắng còn nữa. Phương pháp tuyệt 
diệu vậy, hiển thị thể giới này của 
Ngài là pháp giới bình đắng; cho nên 
trên để kinh này, lây phương pháp 
Bình Đăng để độ tất cả chúng sanh, 
khiến cho tât cả chúng sanh bình đắng 
thành Phật, đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới là bình đăng, cùng với A Di 
Đà Phật không hai, không khác; thập 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


phương thê giới chúng sanh, hình sắc 
bất nhật. 

Đoan chánh trang nghiêm, có thê 
khiến người sanh tâm hoan hỷ, sanh 
tâm cung kính; người của Tây 
Phương thể giới tướng mạo đoan 
chánh trang nghiêm, là trong tất cả 
chư Phật sát độ chắng sánh băng. Vì 
thê nên học trò của A Di Đà Phật, bất 
luận đi đến một thê giới nào; đây là 
việc rất bình thường, hăng ngày đều 
đi đến thập phương thể giới cúng 
dường chư Phật, đi độ hóa chúng sanh, 
được sự tôn kính của đại chúng ở tật 
cả chư Phật sát độ. Đệ tử của DI Đà, 
người ta phải dùng mắt kính trọng để 
nhìn, tôi từng nói qua điêu này với 
quý vị; ở thê gian chúng ta, có nhiêu 
người vô cùng ngưỡng mộ Di Lặc Bồ 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Tát, ưa thích tương lai sanh đến Tịnh 
Độ của Di Lặc Bộ Tát, Đâu Suất nội 
viện. Tương lai Di Lặc Bồ Tát hạ 
sanh thành Phật, từng người một theo 
Ngài xuống đây, giống như đệ tử của 
Thích Ca Mâu Ni Phật là Xá Lợi Phất, 
Mục Kiên Liên theo Phật trở xuống 
thị hiện độ hóa chúng sanh; họ có cái 
nguyện này. 

Nguyện này có tốt không? Thưa, 
tỐt, vô cùng đáng được tán thán. Tuy 
nhiên tôi rất hiểu rõ, muôn vãng sanh 
đến Đâu Suất nội viện chắng phải một 
việc dễ dàng. Tại vì sao? Tiêu chuẩn 
chọn lây học sinh của Di Lặc Bồ Tát 
rât cao. Tôi nghĩ lại, nêu tôi muôn vào, 
điểm của tôi không đủ, chăng có cách 
chi, không đi được. Lại thử xem Tịnh 
Độ của A Di Đà Phật, Ngài chọn lây 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


học sinh, điểm rất thấp, VÔ cùng thâp; 
tôi năm chắc có thể đi được. Nếu tôi 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, 
muốn trở về Sa Bà thê ĐIỚI; trong 
kinh này nói mười vạn ức Phật quôc 
độ, trong một sát-na là về đến. Đi 
thân cận Di Lặc Bồ Tát, Ngài vừa 
trông thấy học trò của A Di Đà Phật, 
vẫn đặc biệt hoan nghênh, lây mắt 
khác biệt mà nhìn, so với học trò của 
Ngài còn tốt hơn rất nhiều. Như 
những bài tính này, chúng ta phải biết 
tính, phải biết toán, cho nên chúng ta 
có thể đến được nội viện Đâu Suất, 
cũng có thê thân cận Di Lặc Bồ Tát; 
so VỚI học trò của Ngài còn được đặc 
biệt chiêu đãi hơn. Chúng ta đến nghe 
Di Lặc Bộ Tát giảng kinh, nhất định 
được ngôi chế thượng tọa, những 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hàng ghế phía trước đều nhường cho 
chúng ta ngôi; còn học trò của Ngài 
thì ngôi phía sau. Cho nên đây là sự 
thật, chắng thể không biết; đây là con 
đường dễ dàng nhất để thân cận Di 
Lặc Bô Tát. Xin xem tiếp đoạn thứ ba: 
Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc 
ơiả, tự tri vô lượng, kiếp thời túc 
mạng, sở tác thiện ác, giai nắng 
đồng thị, triệt thính, tri thập 
phương khứ lai, hiện tại chỉ sự. Bất 
đắc thị nguyện bất thủ Chánh 
Giác”. 


Trong đoạn này lại bao quát luôn 
ba nguyện, [thứ Sáu, Túc Mạng 
Thông Nguyện; thứ Bảy, Thiên Nhãn 
Thông Nguyện; thứ Tám, Thiên Nhĩ 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thông Nguyện]. Quý vị nên biết, đây 
tức là người thê tục chúng ta gọi là 
thân thông; Thông là thông đạt vô 
ngại, Thân là thần kỳ mạc trắc. Hiện 
nay ở Đại Lục gọi cái năng lực đặc 
biệt này là kỳ dị công năng, đặc dị 
công năng: cách gọi này rất có đạo lý, 
năng lực này của họ siêu việt người 
thường. Vậy thì thân thông từ đâu mà 
có? Là do Báo mà được, do Tu mà 
được. Như chúng ta vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, sanh đến 
bên đó thì có, đây gọi là Báo Đức, 
đây chăng phải là Tu Đức; cái báo 
đức này là bốn nguyện gia trì của A 
Di Đà Phật. Bởi vì sanh đến bên ấy, 
nếu chắng có năng lực này thì A Di 
Đà Phật đã chăng thành Phật rôi; vừa 
sanh đên bên ây thì tất cả đều có năng 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lực này, A DI Đà Phật mới thành Phật. 
Năng lực thân thông đó lớn cỡ nào? 
Vượt hơn A La Hán. Túc Mạng và 
Tha Tâm Thông của A La Hán, năng 
lực này chỉ biết được có năm trăm đời, 
năm trăm đời về trước thì họ chăng 
biết, và năm trăm đời về sau họ cũng 
chắng biết được; họ có phạm vi 
không lớn lăm. 

Vậy còn như Thiên Nhãn của Bồ 
Tát? Tùy vào địa vị của Bồ Tát. Địa 
vị Bồ Tát càng cao năng lực Thiên 
Nhãn càng rộng, có thê nhìn thây một 
cái đại thiên thế giới, một trăm cái đại 
thiên thế giới, một ngàn cái đại thiên 
thế giới; chỉ có Thiên Nhãn của Như 
Lai mới có thể nhìn đến tận hư không 
biến pháp giới, sở hữu tất cả chư Phật 
sát độ, chăng nơi nào không thây. 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy thì năng lực thân thông này của 
những người sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, QUÝ VỊ thử xem, 
trong kinh văn này nói là cùng với AÁ 
Di Đà Phật như nhau; cái ưu tiên này 
đã chiếm khá lớn. Trong khi tu các 
pháp môn khác, phải tu đến Bát Địa 
Bồ Tát; Bát Địa Bộ Tát cùng với năng 
lực của Phật rất là kê cận, phải tu ba 
đại A-tăng-kỳ kiếp. Chúng ta chỉ mới 
niệm Phật vài năm, khi vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, thì năng lực 
cùng với Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa 
Bỏ Tát như nhau. 

Cho nên những vị Bô Tát đó nhìn 
thây chúng ta, thực tế, nhìn thấy thì 
lắc đầu chăng tin được; nhưng cũng là 
sự thật, cho nên hiểu rõ rồi, không thê 
chắng bội phục, reo lên “Ôi chaol 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quý vị thật quá may mắn, thật quá 
phi thường, chỉ tu vài ngày thì được 
rôi; còn tôi đã tu ba đại A- tăng-kỳ 
kiếp, tu đến khổ như thế đó mới có 
được. Sao anh chỉ trong chốc lát là có 
được? Vả lại những thứ được đó lại 
càng thù thắng hơn tôi, còn vượt hơn 
tôi”. Sao có thể chăng bội phục chứ? 
Cái này tức là tục ngữ chúng ta nói, 
“gặp vận hên, gặp vận xul”, Bỏ Tát 
không hên, chúng ta rất hên; trong 
phút chốc gặp được pháp môn nảy thì 
là thành công. Cho nên chúng ta phải 
để tâm quan sát kỹ lưỡng đoạn 
nguyện văn này. 

“Sở hữu chúng sanh, sanh ngã 
quốc giả”, đây là pháp bình đăng, 
chắng có lựa chọn Hoa Tạng thê giới 
để sanh; đó đương nhiên là Bồ Tát rôi, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

địa vị đó cao, còn chúng ta là phàm 
phu, làm sao có thể so sánh được. Tất 
cả chúng sanh, đương nhiên tức là 
thập pháp giới, nói một cách khác, 
toàn bộ đêu bao quát trong đó. “Tự tri 
vô lượng, kiếp thời túc mạng”, chăng 
giỗng như A La Hán chỉ biết năm 
trăm đời túc mạng, mà vô lượng kiếp 
thời túc mạng; cho nên vừa sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, cho dù 
là Hạ Hạ Phẩm vãng sanh, cũng là 
như vậy. Bởi vì trong nguyện văn của 
Ngài chăng có nói, trừ Hạ Hạ Phẩm ra; 
Ngài không có nói. Cũng chẳng có 
nói sanh Thượng Thượng Phẩm mới 
có năng lực thân thông, không có nói 
cái này; vậy nói một cách khác, Hạ 
Hạ Phẩm vãng sanh cũng có năng lực 
này. Đây mới là pháp bình đắng. Cho 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nên đến được Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, [biết được] tiền kiếp trước 
tiên kiếp của chúng ta. 

Hiện nay có rất nhiêu người muốn 
biết tiên kiếp, đi tìm nhiều người 
thông linh; lại còn có số người đi tìm 
cái gọi là thuật thôi miên, muốn biết 
đời trước, nhiều lăm cũng chỉ biết 
một đời, hai đời, ba đời thì chăng còn 
biết nữa. Sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới thì đời đời kiếp kiếp vô 
lượng kiếp đến nay, cả thảy quý vị 
đêu biết hết, hà tất phải đi tìm những 
thứ phiền phức này. Hiện nay trong 
xã hội này, chuyện lường gạt tất 
nhiêu, những người thông linh này 
cho quý vị biết đời trước, chưa hăn là 
thật; có thể mắc mưu, bị lừa, tự mình 
vẫn chăng hay biết; đến được Tây 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phương thê giới, tự mình đêu hay biết 
cả. Việc thiện, việc ác quý vị làm đời 
đời kiếp kiếp đó, toàn bộ đêu biết, tự 
mình đêu hiểu được; trong đời quá 
khứ, đời đời kiếp kiếp luân hôi tại đâu, 
từng ở thế giới nào, cũng đêu thấy 
biết cả. Cho nên bả con quyến thuộc 
của chính mình từ vô lượng kiếp đến 
nay, thì quý vị thảy đêu nhớ hết cả, 
đêu rõ hết; một khi đến Tây Phương 
thế giới thì có năng lực này. 

Đỗng thị, “Giai năng đỗng th, 
đây là Thiên Nhãn, cùng với Phật như 
nhau, ở chỗ này cũng chăng có nói 
giới hạn; thập phương sát độ, vô 
lượng vô biên thế giới, quý vị đều 
xem được rõ rõ ràng ràng minh minh 
bạch bạch. Hiện nay chúng ta rât đáng 
thương, phía dưới lầu bốn hiện đang 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có rất nhiều người nghe kinh, chúng 
ta chắng thây được họ; nêu như ở Cực 
Lạc thể giới là trong suốt, toàn bộ đều 
thây cả. Bên kia địa cầu là nước Mỹ, 
cũng nhìn thây được rất rõ ràng 
những người đó đang làm gì! 

Càng xa hơn nữa, tha phương thê 
giới tất cả chư Phật sát độ đều ở trước 
mắt; họ có được năng lực này. Cho 
nên, có khi trong lòng chúng ta bị tình 
cảm ràng buộc đối với người thân của 
mình, người mà mình ưa thích, đều 
niệm niệm chăng quên, hy vọng giúp 
đỡ họ; chúng ta có cái tâm này, có cái 
nguyện này nhưng chăng có năng lực. 
Cho nên quý vị phải biết, đến được 
Tây Phương Cực Lạc thê giới thì có 
cái năng lực này, bất luận thân thích 
quyên thuộc của chúng ta sanh vảo 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một đạo nào, quý vị trông thây họ, 
quý vị nghe được họ nói chuyện, quý 
vị thấy rõ ràng minh bạch tình trạng 
của họ; thời thời khắc khắc quý vị có 
thể thị hiện đi giúp đỡ họ; đó thật là 
đã có trí tuệ, có năng lực TÔI. 

Vãng sanh, tâm nguyện của chúng 
ta mới gọi là chân thật; không vãng 
sanh, tâm nguyện của chúng ta đêu sẽ 
chắng đạt mục đích, quý vị chắng có 
năng lực. “Triệt thính” là Thiên Nhĩ, 
thập phương thể giới tất cả chúng 
sanh, họ nói những tiêng gì quý vị 
cũng nghe được rất rõ ràng, dù có nói 
khe khẻ cũng nghe được rất rõ, thân 
thông quảng đại. Tôn Ngộ Không 
trong tiêu thuyết sánh với họ, kém 
quá xa; Tôn Ngộ Không mới chỉ có 
bảy mươi hai phép, một cái cân đâu 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhào lộn là mười vạn dặm, chắng biết 
phải lộn bao nhiêu cân đâu mới lên 
đến được. Còn đây thì chỉ cần một 
niệm là đến ngay, cho nên nếu cùng 
họ so sánh, cách nhào lộn của Tôn 
Ngộ Không còn thua kém quá xa; 
năng lực đó quá nhỏ, chắng đáng nói 
đến. 

Bên trong nảy có năng lực thân 
thông như thế; đây đôi với tu hành có 
sự giúp đỡ vô cùng lớn lao. Chúng ta 
biết người thế gian vì sao có tham, 
sân, s1 phiên não, vì sao có thể khởi 
hoặc tạo nghiệp, thật tại mà nói, tức là 
Mê nơi chân tướng sự thật của nhân 
quả, mới có thê khởi dậy sự mê hoặc 
này, mới có thể tạo nghiệp. Nếu như 
đối với chân tướng sự thật này đêu có 
thê thông đạt hiểu rõ, làm sao họ có 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thể khởi phiền não? Làm sao có thể 
mê hoặc? Làm sao có thê tạo nghiệp? 
Cho nên Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, vị A DI Đà Phật này, với những 
thiết kế của giáo học, thật sự đã khởi 
dậy tác dụng rất lớn. Tập khí phiên 
não từ vô thỉ kiếp của chúng ta, khi 
đến nơi đó thì toàn bộ đều được phá 
giải hết, tại sao vậy? Sự việc của quá 
khứ, hiện tại và vị lai đêu biết cả, đều 
thây được cả, đều nghe được cả, đều 
hiểu được cả. Điều này so với chư 
Phật Như Lai khác giảng kinh thuyết 
pháp, đơn giản hơn quá nhiêu; 
phương pháp đích thật là cao minh. 
“[ni thập phương”, không gian, 
quá khứ, vị lai, hiện tại, đây là tam 
thế; thập phương tam thế, việc gì quý 
vị đêu biết cả, đều rõ cả, đều thấu 


Tập 9 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hiểu cả. “Bất đặc thị nguyện, bất thủ 
Chánh Giác”, vậy A Di Đà Phật thành 
Phật rôi thì cái nguyện này cũng thảy 
đều thực hiện. Cho nên hiện nay có 
một số người thê gian nói họ có thân 
thông, có công năng đặc dị gì đó, thì 
quý vị có thể nói với họ rằng “Đây 
chắng có chi là phi thường, qua vài 
năm nữa, anh xem tôi đây, anh làm 
sao sánh kịp?” Đúng là quả thật như 
vậy. Chúng ta hiểu được chân tướng 
sự thật này, cho nên hãy đàng hoàng 
niệm Phật vài năm để vãng sanh thì 
tất cả đều được hết; vậy thì cùng với 
thân thông, đức năng trên quả địa của 
Như Lai, Bồ Tát chăng có thể so sánh 
nồi. Tiêu thông của họ ăn thua gì đâu? 
Những năng lực có được của những 
người ở Cực Lạc thể giới, chúng ta 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
gọi là thần thông đức năng, năng lực 
chỗ có được. Tuyệt đôi chăng phải 
trong kinh Đại Thừa chỗ nói, những 
thứ dùng thiên định cùng các phương 
pháp khác tu được đó, củng với cái 
[năng lực] của họ khác nhau. 

Khi nãy đã nói, đây là Báo Đức, 
là sự tu học trong ngàn ức năm của A 
DI Đà Phật, sự viên mãn thành tựu 
của năm kiếp, là băng đức năng như 
vậy gia trì cho chúng ta. Cái lý bên 
trong vô cùng thâm sâu, ky diệu của 
sự tướng hiện được chăng gì băng: 
đạo lý vô cùng vô cùng thâm sâu, 
chắng phải không có lý luận, y cứ; 
chắng có lý luận y cứ, chúng ta xem 
đến, chỉ là chuyện thân thoại mà thôi. 
Cho nên pháp môn này là “nan tín chi 
pháp”, đạo lý quá sâu; ngay cả đến 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đắng Giác Bồ Tát, nếu không được 
sự gia trì của Như Lai, họ cũng chăng 
rõ. Cho nên có thể tin được, chăng 
phải dễ dàng. Phía sau kinh nói đến, 
người có thể tin là trong vô lượng 
kiếp đời quá khứ, cái thiện căn, phước 
đức chỗ huân tập được, ngảy nay quý 
vị đã thành tựu rôi. Nêu chăng phải 
túc căn thành tựu của vô lượng kiếp, 
cho dủ ngày nay quý vị có gặp được, 
cũng sẽ đem nó coi như tiểu thuyết để 
nhìn, coi như truyện kỳ để xem, quý 
vị sẽ chăng tin. Cho nên pháp môn 
này, người thông thường không thể 
tin được; tôi đã nói rất nhiêu lần, đó là 
việc rất bình thường. Nếu như họ vừa 
mới nghe, liên tin, liên tiếp thọ, đây là 
việc rất chăng bình thường; đây đều 
là sự thật. Cho nên cái năng lực thần 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thông này của họ siêu việt hơn tất cả 
Bỏ Tát, Thanh Văn, Duyên GIác, đó 
là càng chăng cần nói nữa. Xin lại 
xem tiếp đoạn thứ tư: 


Kinh văn: “Ngã tác Phật thời, 
sở hữu chúng sanh”. 


Phải xem từ cú trong nguyên văn 
này, “sở hữu chúng sanh” là bình 
đăng, chăng có lựa chọn; cửu pháp 
giới hữu tình chúng sanh này, nhất 
luật bình đăng. 


Kinh văn: “Sanh ngã quốc giả, 
øiai đắc Tha Tầm Trí Thông”. 


[Nguyện thứ Chín, Tha Tâm 
Thông Nguyện| “ha Tâm Thông”, 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tha Tâm Thông gì đây? Tha là người 
khác, trong tâm của người khác khởi 
tâm động niệm, họ đều biết. Cho nên 
quý vị đồng tu phải để ý, phải cần 
thận, đừng tưởng răng cái niệm khởi 
động trong tâm quý vị chăng có người 
hay biết; người ở Tây Phương Cực 
Lạc thế giới, ai nây đều biết cả. Nhất 
cử nhất động của quý vị, họ đêu thấy 
được cả; quý vị nói chuyện khe khẻ 
VỚI người khác, họ đều nghe được; 
khởi tâm động niệm, họ cũng biết 
được. Đừng tưởng không có người 
biết! Người ở Tây Phương Cực Lạc 
thê gIỚI Quả nhiêu quá nhiêu, đếm 
chắng hết; tất cả thảy đêu biết cả. Đây 
đều là sự thật, cho nên muốn làm một 
học sinh của A Di Đà Phật, làm một 
đệ tử Phật, tương lai cùng họ làm bạn 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

học thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ 
tạo tác của chúng ta, thì quý vị phải 
biết, họ đêu trông thấy cả, họ đều 
nghe thây cả, họ đêu hiểu biết cả; 
chắng một thứ gì lừa được họ. Chúng 
ta có đáng tham dự pháp môn của họ 
chăng? Cho dù A Di Đà Phật có từ bị 
muốn tiếp dẫn chúng ta, nhưng nhóm 
bạn học kia chắng muốn tiếp nhận 
chúng ta thì A Di Đà Phật sẽ chăng 
đến tiếp dẫn; phải nên nghĩ đến những 
điều này. 

Là đức năng tương lai của chính 
chúng ta, cũng là những bạn đông tu 
ây, hiện nay họ đều đây đủ cả; cho 
nên tâm địa người niệm Phật phải 
thanh tịnh, phải chánh đại quang 
minh, chắng làm những việc trái với 
lương tâm. Kẻ khác có lỗi với ta thì 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, nhưng ta chăng thê có lỗi với 
người; kẻ khác gạt ta thì được, nhưng 
ta chăng thể gạt người. Vì sao vậy? 
Họ làm đó là nghiệp luân hôi. Còn ta 
ngày nay tạo tác là phải sanh về Tây 
Phương, tất cả những gì mà ta tạo tác, 
phải lây Tây Phương Cực Lạc thê giới 
làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Tây 
Phương thế giới tức là Bỗn Mươi 
Tám Nguyện, tức là kinh Võ Lượng 
Thọ. Trong kinh Võ Lượng Thọ chỗ 
nói đó, ta đêu phải làm được, như vậy 
mới có thể sanh về Tây Phương, như 
vậy mới có thê tăng cao phẩm vị. 


kinh vấn; “Nhược bất tất tri, 
ức na-do-tha bách thiên Phật sát, 
chúng sanh tâm niệm øiả, bất thủ 
Chánh Giác”. 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Phân nguyện văn này rõ ràng biết 
mây, minh bạch biết mây; ức na-do- 
tha tức là vô lượng vô biên chư Phật 
sát độ, trong đó tất cả chúng sanh, 
trong tâm tưởng những gì, niệm 
những gì, thảy đêu biết cả. Cho nên 
năng lực này đích thật đã vượt hơn 
Thanh Văn, Duyên Giác, Quyên Giáo 
Bồ Tát. Cho đến bôn mươi mốt địa vị 
Pháp Thân Đại Sĩ trên hội Hoa 
Nghiêm, tuyệt đại đa sô đêu chăng thể 
cùng Ngài so sánh được. Cho nên 
năng lực này quả là Bát Địa Bồ Tát 
trở lên, Bát Địa trở xuống đêu không 
thể so sánh với Ngài được; cho nên 
thần thông trí tuệ của Ngài, cái đạo 
lực siêu thăng này, quả thật đã đến 
chỗ cùng cực. Cũng vì sự thật này, tật 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cả chư Phật không thê chắng tán thán 
A Di Đà Phật, không thể chăng bội 
phục A Di Đà Phật, cũng không thê 
chắng đem học trò của mình, tât cả 
thảy đêu giới thiệu cho A Di Đà Phật. 
Cho nên hiện nay chư Phật độ chúng 
sanh tiện lợi hơn, dùng phương pháp 
øì Là đều khuyên họ đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới thì được 
phô độ, đêu đem họ đưa về Tây 
Phương Cực Lạc thê giới giao cho A 
Di Đà Phật thì là đúng. Cho nên hiện 
nay, tất cả chư Phật Như Lai, đều như 
là, ở mười phương thế giới giúp A Di 
Đà Phật chiêu học sinh. Những người 
không vâng lời thì cùng họ nói cái gọi 
là Nhị Thừa, Tam Thừa, nói những 
thứ Phật pháp này; còn vâng lời thì 
đều đưa về Cực Lạc thế giới, là lập 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tức thành Phật. Ở tại chỗ này, chúng 
ta mới hiểu rõ chân tướng của sự thật 
này, mới nhìn ra được. 

Những vị Bồ Tát này, những 
người ở Tây Phương Cực Lạc thê giới 
có năng lực như vậy, cũng tức là bảo, 
%1 kỷ trị bí” Họ có Túc Mạng 
Thông, là tự tr1; vô lượng kiếp đến 
nay, đời đời kiếp kiếp tự mình biết rỡ, 
tự mình hiểu rõ. Tự tri là tự biết, biết 
kẻ khác là tri bị, tri kỷ tri bỉ, giáo hóa 
chúng sanh mới khế cơ; chúng sanh 
mới dễ được độ. Cho nên mỗi ngày 
họ đến thập phương chư Phật sát độ, 
cúng Phật, nghe pháp; còn thì tùy 
duyên độ chúng sanh, họ có năng lực 
như vậy. Vậy chúng ta phải hỏi, nếu 
chúng ta sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, bao lâu mới có được 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
năng lực này? Chỗ này chăng có nói 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, phải một kiếp, hai kiếp mới có 
được năng lực này, chắng có nói; vậy 
thì vừa đến là liên có năng lực này, 
vậy mới là đúng, nhất định là ý nghĩa 
này; vừa đến là có, vừa thây A DI Đà 
Phật là năng lực này khôi phục ngay. 
Thật tại mà nói, đây vẫn không 
phải khôi phục mà là Phật lực gia trì; 
mãi cho đên khi chúng ta tự mình tu 
hành ở Tây Phương Cực Lạc thế ĐIỚI, 
mức tiến bộ vô cùng nhanh chóng, 
quyết định chăng thoái chuyên. Bởi vì 
chắng phải chỉ tiếp nhận sự giáo hóa 
của một mình A Di Đà Phật, mỗi 
ngày quý vị đi tham phỏng thập 
phương tất cả chư Phật, quý vị thử 
nghĩ xem, mỗi ngày nghe bao nhiêu 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật pháp, bao nhiêu vị Phật củng 
quý vị nói pháp? Cho nên sự tiễn bộ 
đó đương nhiên nhanh chóng rồi. Cho 
đến khi mình thật sự đạt đến chỗ này, 
chính mình thật sự chứng được Thập 
_ rôi, A Di Đà Phật vẫn gia trì quý 
¡. khiến cho đạo lực, trí tuệ, thân 
thông của quý vị, so với nơi khác 
đông đăng cấp Thập Địa Bồ Tát, còn 
hiện vẻ cao minh hơn; đây là Tây 
Phương thê giới thù thắng không chỉ 
sánh băng, làm sao có thể không đi? 
Xưa kia thầy Lý có nói, nêu người 
chắng chịu vãng sanh, thì người này 
không phải ngu si thì là cuồng vọng. 
Nói một cách khác, chắng bình 
thường; có một người bình thường 
nào chăng tin, chăng muốn vãng sanh 


Tập 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ư? Thôi được, hôm nay chúng tôi xin 
giảng đên đây. A Di Đà Phật 


Tạp 9 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 10 


Xin lật quyến kinh ra, trang thứ 
hai mươi sáu, dòng sau cùng. Đây là 
đoạn thứ năm của đại nguyện, nguyện 
thứ Mười, thứ Mười Một. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc 
giả, giai đắc thần thông tự tại, Ba 
La Mật Đa. Ư nhất niệm khoảnh, 
bất năng siêu quá ức na-do-tha 
bách thiên Phật sát, châu biến tuân 
lịch, cúng dường chư Phật giả, bất 
thủ Chánh Giác”. 


Nguyện thứ Mười này [Thân Túc 
Thông Nguyện] là cũng thuộc vê mây 
thứ đặc dị công năng, phía trước đã 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giới thiệu qua, đại chúng của Tây 
Phương thế giới, người người đều cụ 
túc viên mãn Túc Mạng Thông, Thiên 
Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha 
Tâm Trí Thông. Hôm nay chúng ta 
thây đoạn này là Thân Thông Tự Tại, 
đây tức là chỉ cho Thân Túc Thông, 
vốn nghĩa là Viên Mãn; chỗ này nói 
đó, tức là chúng ta thường nói Biến 
Hóa Tự Tại, cái này gọi là Thân Túc. 
Đến bờ bên kia của Niết Bản, cần có 
trí tuệ của quả địa Phật; được Phật trí, 
cân phải phụng sự nhiêu vị Phật mới 
có thê thành tựu trí tuệ của Phật quả. 
Giả như tự mình chắng có thân 
túc thông thì vô cùng khó làm nối, bởi 
vậy cho nên thân túc thông, ở người 
tu hành mà nói, là vô cùng quan trọng. 
Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cũng là vô lượng vô biên, nếu chúng 
ta đi thừa sự cúng dường từng một vị 
Phật một, vậy có thê nói là vô lượng 
kiếp cũng cúng dường chăng xong hết; 
vì vậy nên phải có bản lãnh phân thân. 
Có thể ở tại cùng một lúc phân thân, 
thiên bách ức hóa thân; piồng như 
trong kinh Phạm Võng chỗ nói giống 
nhau, Thích Ca Mâu Ni Phật đông 
thời đi cúng dường vô lượng vô biên 
chư Phật Như Lai, vậy mới có thê làm 
nổi. Đại chúng của Tây Phương Cực 
Lạc thế giới đích thật có được năng 
lực này. 

Vậy như thân phận chúng ta đây, 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, một phẩm phiên não đêu chưa 
phá, thì làm sao có được những thứ 
năng lực này? Năng lực này, chẳng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải tiêu định có thể có được; phải 
cân công phu đích đáng. Bình thường, 
người thường tu thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, không khó; túc mạng, 
tha tâm so sánh thì khó hơn, đến biến 
hóa tự tại đó thì càng khó hơn nữa. 
Cho nên Tiểu Thừa có thân túc thông, 
phải là Tam Quả thánh nhân mới có 
thể có được; Sơ Quả, Nhị Quả thì 
chưa có, Sơ Quả có thiên nhãn thông: 
cho nên đây là công phu rất sâu. Vậy 
chúng ta đến được Tây Phương Cực 
Lạc thế giới, thì lập tức năng lực này 
hầu như cùng với Thập ĐỊa Bồ Tát 
tương đông, đây hoàn toàn là nhờ vào 
bốn nguyện gia trì của Phật, tức là 
một nguyện này; đây là nguyện lực 
ø1a trì cho chúng ta. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Pháp Tạng nói: “Ngã tác Phật 
thời”, lúc Ngài làm Phật, hiện nay 
Ngài đã làm Phật rôi, đã làm hết mười 
kiếp rôi, đã thành Phật rồi. “Sở hữu 
chúng sanh, sanh ngã quốc giả”, 
chúng ta phải đem câu nói này xem 
cho rõ ràng; cầu “sở hữu chúng sanh” 
này, đương nhiên đã bao gồm Phàm 
Thánh Đông Cư Độ, Hạ Hạ Phẩm 
vãng sanh, đều bao quát trong đó; 
chúng ta đương nhiên có phân. Sanh 
đến bên đó đêu được “[giai đăc] thân 
thông tự tại Ba La Mật Đa”, thần 
thông tự tại, khi nãy vừa nói tức là 
thiên biến vạn hóa. Ba La Mật Đa, 
câu này là Phạn ngữ, ý nghĩa là Viên 
Mãn, thân thông tự tại viên mãn; nếu 
nói một cách nghiêm khắc, chỉ Phật 
mới có. Năng lực này của Phật mới 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chân chánh gọi là viên mãn, Bồ Tát 
tuy có nhưng chăng viên mãn; đây là 
oai thần ø1a trì của DI Đà, thật tại bất 
khả tư ngh1. 

Còn phân dưới [Nguyện thứ Mười 
Một|, không chỉ là một thí dụ nói rõ 
sự cứu cánh viên mãn của năng lực 
này, vả lại còn nói cho chúng ta một 
sự việc bât khả tư nghị, đó tức là cúng 
dường vô lượng vô biên chư Phật 
Như Lai. Sự cúng dường này, khi nãy 
đã nói rôi, nhất định là dùng thân lực 
phân thân biến hóa, đông thời đi cúng 
dường. “Ư nhất niệm khoảnh”, vừa 
một niệm là đến liền, cái nhanh của 
tốc độ bất khả tư nghị; thời gian một 
niệm đài cỡ nào? Trong kinh Phật nói 
với chúng ta, nói một người rât khỏe, 
rất cường tráng, rất dũng mãnh khây 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngón tay; chúng ta thân thể yếu thì 
khẩy rất chậm, người có sức khỏe tốt 
khảy rât nhanh lại còn có sức mạnh. 
Họ khẩy một cái thời gian rất ngắn, 
một cái khẩy CÓ Sáu mươi sát-na; một 
sát-na có chín trăm cái niệm. 

Có thê thấy, niệm này rất là vi tê, 
thời gian rât ngăn; chỗ này nói “một 
niệm khoảnh” tức là thời gian tất 
ngăn, trong tâm vừa động niệm thì đã 
đến. Cực Lạc thế giới cách Sa Bà thê 
ĐIỚI Của chúng ta là mười vạn ức 
quôc độ, một niệm liên đến ngay; kỳ 
thật, khoảng cách này rất ngăn, chăng 
phải dài. Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Thế Tôn nói với chúng ta, Sa Bà cùng 
Cực Lạc đều ở Hoa Tạng thể ĐIỚI hải. 
Hoa Tạng thế giới hải có hai mươi 
tâng, mà hai thê giới này đều ở tại 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâng thứ mười ba; có thê thấy, đích 
thật chắng xa. Như Hoa Tạng thê giới 
hải, một đại thế giới như vậy, Phật nói, 
ở giữa cái thái hư không vô lượng vô 
biên này, khoảng cách đó thì không 
biết là xa bao nhiêu; khoảng cách này 
xa cũng là một niệm thì đến ngay. 
Đây là đạo lý gì? Thật tại mà nói, “vô 
biên sát hải chăng ngoài nhât tâm”, 
đều là vật của chân tâm tự tánh chỗ 
biên hiện ra; cho nên tâm này, vừa 
động một niệm thì đến ngay. Vậy 
ngày nay, chúng ta chắng có cái năng 
lực phân thân, chúng ta biết động 
niệm nhưng không đến được; người 
Tây Phương Cực Lạc thế giới có bản 
lãnh này, họ vừa động niệm thì hình 
trạng thân thể của họ đến ngay, đây là 


Táp 10 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phân thân, là hóa thần; họ có cái năng 
lực này. 

Chúng ta xem phân dưới, “Ư nhất 
niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức 
na-do-tha bách thiên Phật sát”, đây là 
năng lực của Ngài giữa một niệm, 
đích thật như trong Đại Kinh chỗ nói: 
“Thập phương bất ly đương xứ, tam 
thế bât cách đương niệm”; những thứ 
này là lợi ích chân thật của trong kinh 
Đại Thừa chỗ nói đến. Vậy đi đến 
thập phương Phật sát để làm gì? 
“Châu biên tuân lịch, cúng dường chư 
Phật” (Nguyện thứ Mười Một, Biến 
Cúng Chư Phật Nguyện). Đây là nói 
Phật quốc độ, chỗ chư Bồ Tát du lịch 
đến, rộng và nhiêu; chỗ cúng dường 
thừa sự Phật cũng vô cùng vô củng 
nhiêu. Quý vị đến cúng đường Phật, 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quyết chăng phải cúng dường một 
cách vô hiệu, Phật nhất định nói pháp 
với quý vị. Giả vị Phật này, một ngày 
nói cho quý vị một câu Phật pháp; 
trong một ngày này quý vị cúng 
dường vô lượng Phật, thì quý vị nghe 
vô lượng câu Phật pháp. Đại Tạng 
kinh này của chúng ta quá ư nhỏ bé, 
cái pháp mà quý vị nghe được trong 
một ngày còn vượt hơn Đại Tạng 
Kinh của chúng ta, [chăng biết là] 
ngàn lân, vạn lần. Quý vị bảo, người 
ở địa phương đó, tiễn bộ của sự học 
tập thì rất nhanh; cho nên, nơi kinh 
điển của Tịnh Tông, chúng ta quan sát 
cho kỹ lưỡng, vãng sanh đến Tây 
Phương thế giới, thành Phật nhanh 
chóng. Ở tha phương thế giới thành 
Phật, phải mật ba đại A-tăng-kỳ kiếp, 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải mật vô lượng kiếp. Tây Phương 
thế giới, chúng ta thử tính kỹ lưỡng, 
cũng chắng quá ba kiếp, bốn kiếp thì 
thành tựu. Thì ra, người ta là học tập 
như vậy, họ có bản lãnh thân cận tật 
cả chư Phật. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc 
giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch 
tĩnh. Nhược bất quyết định thành 
Đắng Chánh Giác, chứng đại Niết 
Bàn giả, bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Mười Hai, Định 
Thành Chánh Giác Nguyện|. Cái 
nguyện này cũng là A Di Đà Phật viết 
ra cho chúng ta một bảo chứng thư để 
bảo đảm thành Phật, là văn tự của bảo 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chứng thư này; thì nguyện này tất 
quan trọng. “Sở hữu chúng sanh”, tất 
cả chúng sanh, chúng ta nhìn thây, 
những chữ này là bao gôm mình trong 
đó; sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, “viễn ly phân biệt”, đây là 
GIới cùng với Định, trong GIới có 
Định. “Chư căn tịch tính”, đây là 
trong Định có Giới; do đây có thê biết, 
Tây Phương thê giới, cái Giới - Định 
- Tuệ là viên mãn, viên dung, một tức 
là ba, ba tức là một. Tùy tiện nói một 
cái thì nhật định hàm nhiếp hai thứ 
kia, viên tu viên chứng; phía trước đã 
nói, biễn cúng chư Phật mà có được 
trí tuệ của Phật, cho nên tu học, chắng 
có một pháp nào mà chăng viên. Tất 
cả pháp vôn tịch tĩnh, hiện nay, cảm 
xúc của chúng ta vôn chẳng tịch tĩnh; 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật tại mà nói, nó vôn là tịch nh. 
Vậy hiện nay thì sao? Hiện nay vẫn là 
tịch tĩnh. Nếu như chắng phải tịch 
tĩnh, vì sao chư Phật Như Lai thấy 
được đó là tướng tịch tĩnh, còn chúng 
ta thì chăng thấy? Vậy do đây có thể 
biết, chướng ngại này chắng phải ở 
nơi trên cảnh giới, là ngay nơi bản 
thân chúng ta có bệnh, có vân đê; vấn 
đề gì đây? 

Bản thân chúng ta, tâm đã động; 
tâm vừa động, chỗ có tất cả pháp đều 
thành đối lập, có sanh, có diệt, có đến, 
có đi, có thị, có phI; tâm đã động, sau 
đó thì sanh ra những hiện tượng này. 
Những hiện tượng này, vốn là chăng 
có; như trong Khởi Tín Luận ngài Mã 
Minh Bồ Tát nói với chúng ta “Bồn 
giác bốn hữu, bất giác bốn vô”, vốn 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nó chăng có. Đây tức là, chỗ gọi là 
“Nhất niệm bất giác, nhi hữu vô 
minh”, vô minh tức là tướng động, thì 
là không tịch tĩnh rôi, cùng với tánh 
đức trải nhau, trái ngược nhau. Trong 
Nhất Chân cảnh giới, tức là trong 
cảnh giới chân thật, phi hữu, phi vô; 
chắng có phân biệt, chắng có chấp 
trước. Nếu dùng cách nói của chúng 
ta mà nói, là “Chư căn tịnh tĩnh, viễn 
ly si ám phân biệt”, người học Phật tu 
hành trong vô lượng kiếp, tu cái gì 
đây? Tức là tu việc này. Đem cái sai 
lâm, đem cái tập khí tu chỉnh trở lại, 
khôi phục đến chư căn tịch tĩnh; đây 
gọi là tu hành. Tịch tĩnh đến trình độ 
thích đáng rôi thì là thây Tánh, hoát 
nhiên khai ngộ, đây là thấy Tánh; 
thây Tánh thì gọi là thành Phật. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Nhược bất quyết định thành 
Đắng Chánh Giác, quyết định chứng 
đại Niết Bàn”, đây là chứng đắc Viên 
Giáo cứu cánh Phật quả; chúng ta nói 
thành Phật, Thiên Thai Tông có Tạng, 
Thông, Biệt, Viên, bốn hạng Phật, 
quý vị thành đó là hạng nào? Đó là 
Viên GIáo cứu cánh quả vị. Vậy do 
đây có thế biết, vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, trong một 
đời quyết định thành Phật; đây là đại 
nguyện bất khả tư nghị của A Di Đà 
Phật. Cho nên người xưa gọi pháp 
môn này là Phật pháp thành tựu ngay 
trong đời này; ngoại trừ pháp môn 
này ra, tu học bất cứ pháp môn nào 
đều chăng phải một đời có thê thành 
tựu, đêu là đời đời kiếp kiếp, cho nên 
phải ba đại A-tăng-kỳ kiếp, phải vô 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lượng kiếp. Còn pháp môn này thì sao? 
Là thành tựu trong một đời này của 
chúng ta. Có lẽ quý vị sẽ có nghi vân! 
Vậy chúng ta chết rồi, đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới mới thành 
tựu! Lời này thì quý vị đã nói sai, 
cũng đã thấy Sa1, quý vị cũng đã hiểu 
lâm rôi; nếu quý vị chết rôi thi là 
hỏng hết cả, quý vị vận còn có thể 
thành tựu sao? Chết rôi là đi luân hôi. 
Thật tình xin nói với quý vị điều này, 
chết rôi thì ghê lắm, chăng còn thuốc 
chữa nữa, không thể chết; pháp môn 
này, không thể chết. Khi thọ mạng 
chúng ta đến tôi, lẽ ra là phải chết, 
nhưng không. chết; A Di Đà Phật đến 
tiếp dẫn ta về Cực Lạc thê giới, cho 
nên quý vị nên biết, vãng sanh là sông 
mà đi, chưa đứt hơi! Lúc lâm chung 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


thấy Phật đến, cùng đi với Phật. Thân 
thể này chăng cân nữa, vứt bỏ đi; cho 
nên quý vị phải biết là, sống mà đi 
chắng phải chết rồi mới đi, quý vị 
phải hiểu rõ, phải minh bạch điều này. 

Cho nên pháp môn này thật sự là 
pháp môn Bắt Tử. Cái túi da thôi này 
chắng phải là đô tốt, là gánh nặng 
phiên lụy đây; bình thường chúng ta 
không cách chi vứt bỏ, khi Phật đến, 
nhờ Phật lực gia trì chúng ta mới có 
thể đem cái này vứt bỏ, theo Phật mà 
đi. Cho nên người có phước báo lớn; 
con người chăng thể không tu phước, 
phước báo vô cùng quan trọng, phải 
tu phước. Bình thường tôi hay khuyến 
tân các bạn đồng tu phải tu Tam 
Phước, phải tu Lục Hòa, phải tu Lục 
Độ, đây đêu là tu Phước. Tu phước, 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đừng hưởng phước, đừng nên đem 
phước hưởng hết; phước báo giữ lại, 
sau cùng mới hưởng. Sau cùng là lúc 
nào vậy? Là ngay lúc vãng sanh, 
người thật sự có phước báo không 
sanh bệnh, biết được ngày nào ra ởi, 
giờ nào ra đi, khi Phật đến rước quý 
VỊ, ngôi mà đi cũng được, đứng mà ởi 
cũng được; quý vị xem, cách đó tự tại 
biết bao, đó øọI là có phước báo. Một 
đời phước báo của họ, giữ lại đến lúc 
đó mới hưởng, cách này thật tự tại, tự 
tại mà vãng sanh. 

Trước kia khi tôi đang thọ gIới, vỊ 
giới hòa thượng của chúng tôi là Đạo 
Nguyên pháp sư kế cho chúng tôi 
nghe một công án; trong Phật môn 
gọI là công án, người thường gọi là 
chuyện cô tích, nhưng là thật chắng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải giả. Xưa kia có một vị xuất 1a, 
lúc vãng sanh bèn hỏi mọi người: 
“Quý vị từng thây qua người ngôi mà 
vãng sanh chưa?” Những người ở đó 
nói: “Có”, “Còn đứng mà vãng sanh 
thì sao?”, “Cũng có nghe qua”. Kết 
cuộc ông ta lộn nhào một cái, đầu 
xuống dưới đất chân chồng lên trời, 
ông nói: “Cách vãng sanh như thế này 
quý vị có nghe qua chưa?” Bảo: 
“Chưa”; thì ông ta đi mất, đây thật có 
phước báo, đây là cách du hí nhân 
gian. Cho nên chúng ta phải vãng 
sanh như vậy mới tự tại; năm trên 
øiường mang bệnh mà ra ởi, đó thì 
kém rất xa, đó là chăng có phước báo. 
Cho nên đây là rất quan trọng rất 
quan trọng vậy. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy thì chăng có phước báo sanh 
bệnh, lúc lâm chung vãng sanh, chúng 
ta thường thường g1úp người khác trợ 
niệm thây được tướng lành; khi họ 
sắp ra đi, tướng mạo trở thành rất đẹp, 
miệng vẫn còn đang cử động, nhưng 
chắng có tiếng. Những người niệm 
Phật chúng ta ngỡ răng họ theo chúng 
ta mà niệm Phật, kỳ thật chăng phải. 
Kỳ thật là họ đang nói đây, họ nói họ 
nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn họ, họ 
muốn nói với mọi người cùng mọi 
người từ biệt, bye bye, nhưng kết 
cuộc họ chắng còn âm thanh, thê lực 
họ không đủ nên nói chăng ra tiếng. 
Kỳ thật là họ thây được Phật, đêu là 
còn sông mà ra đi; không có nói chết 
rôi mới đi, chăng có; đều là sống mà 
ra đi. Cho nên mới nói rõ, pháp môn 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này đích thật là pháp môn Bất Tử. 
Quý vị xem, chúng ta sống mà vãng 
sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, cũng là một đời thành Phật, 
chắng cân trải qua đời thứ hai, quyết 
định thành Đăng Chánh Giác, chứng 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 
Đây mới hiển hiện ra bốn tâm và 
bốn nguyện của A Di Đà Phật, chỉ 
một kỳ vọng duy nhất là quảng độ vô 
biên chúng sanh, giúp đỡ mọi người 
trong một đời này chứng được cứu 
cánh Niết Bàn. Phân trên sáu nguyện 
này đêu là thuyết minh cái diệu của 
Báo Thân khi sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thê giới, thật sự bất khả tư 
nghị, không chỉ là cái trí tuệ thân 
thông đạo lực này đây đủ, vả lại, đức 
A DI Đà còn bảo đảm chúng ta trong 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
một đời viên mãn thành Phật quả. 
Cho nên khi chúng ta tụng đến chỗ 
này, làm sao mà không đi cho được, 
chắng có lý do không đi. Xin xem 
tiếp đoạn thứ bảy: 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
quang minh vô lượng, phố chiếu 
thập phương, tuyệt thăng chư Phật, 
thắng vu nhật nguyệt chỉ minh, 
thiên vạn ức bội”. 


Đây là [Nguyện thứ Mười Ba, 
Quang Minh Vô Lượng Nguyện|. 
Trên nhiều kinh luận nói, thông 
thường ánh sáng của chư Phật đại 
khái đều chiêu một, hai trăm vạn thể 
ø1ớI; Phật quang này có năng lực lớn 
như vậy, có thể chiếu đến hai trăm 
vạn thế giới. Ánh sáng của A Di Đà 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật là vô lượng, là nguyên nhân gì 
vậy? Trong nhân địa của DI Đà, 
chúng ta xem qua, Ngài tiếp thọ lời 
dạy bảo của thây Ngài ngàn ức năm; 
thây vì Ngài giới thiệu tận hư không 
biến pháp giới, sở hữu tất cả sát độ 
của chư Phật; vả lại Ngài đều thây 
được tất cả. Quý vị thử nghĩ, cái 
duyên này thật quá thù thắng, Ngài 
chắng sót một chư Phật sát độ nào, 
như là đều đã đi ngăm cảnh tham học 
qua. Do đây khi Ngài thành Phật rôi, 
ánh sáng của Ngài chiếu cùng khắp, 
chắng phải vài trăm, vài ngàn cái thê 
giới Phật, mà là vô lượng vô biên chư 
Phật sát độ, Ngài thảy đêu chiếu khắp 
cả. Quá khứ có nhân duyên này thì 
ngày nay có quả báo như vậy. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Tuyệt thăng chư Phật”, Tuyệt là 
tuyệt đôi, Thăng là siêu thắng; ánh 
sáng của tất cả chư Phật chăng thể so 
sánh cùng A DI Đà Phật. Cho nên nơi 
phân sau, Thế Tôn tán thán A Di Đà 
Phật là “Quang trung cực tôn”, đây 
tức là cái nguyện này. Quang trung 
cực tôn, nó thắng hơn ánh sáng của 
nhật nguyệt, ánh quang minh tột cùng 
của thế giới này của chúng ta là nhật 
nguyệt; ánh sáng của nhật nguyệt 
cùng ánh sáng của Phật chăng thê so 
sánh nỗi. Phật quang lớn, có lẽ có 
người sẽ hỏi, Phật quang lớn như vậy, 
sao chúng ta chắng nhìn thây? Phật 
quang thật sự là chiếu khắp, ngày nay 
chúng ta nhìn chăng thấy là vì nhãn 
căn của chúng ta có bệnh, không dùng 
được. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Khoa học hiện nay chứng minh 
cho chúng ta điều này, nhà khoa học 
biết được, giữa vũ trụ ánh sáng có rât 
nhiêu loại, luông ánh sáng khác nhau. 
Trong luông ánh sáng vô lượng này, 
nhục nhãn chúng ta chỉ có thể nhìn 
thây một đoạn nhỏ mà thôi; so với 
đoạn nhỏ này, dài hơn thì chúng ta 
không thây, ngăn hơn chúng ta cũng 
không thây. Nhưng lợi dụng dụng cụ 
khoa học thì có thể trắc nghiệm ra, 
như quang tuyến X, Tử Ngoại tuyến, 
nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy; 
quả thật nó tồn tại. Trong dụng cụ 
khoa học, có thể hiển hiện ra rất nhiêu 
luông ánh sáng khác nhau; luông sóng 
ánh sáng của A Di Đà Phật là chăng 
nơi nào chăng có. Đây là nhãn căn 
của chúng ta có bệnh, bệnh là từ đầu 


Táp 10 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đến? Bệnh căn của bệnh này, tức là 
Phật nói vọng tưởng, chấp trước. Giả 
sử chúng ta có thể đem vọng tưởng, 
chấp trước loại mất, khôi phục lại tâm 
thanh tịnh, thì năng lực của chúng ta 
liên khôi phục ngay. Phía trước đã nói 
đến Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm 
Thông, đây là bản năng, đều khôi 
phục được cả thì sẽ thấy được Phật 
quang của A DI Đà Phật. Thật tại mà 
nói, ban ngày chúng ta chắng cân nhờ 
vào ánh sáng mặt trời, ban đêm cũng 
chắng cần nhờ ánh đèn, tại vì sao? 
Thế giới này là một màn quang minh 
sáng lạn. Trong kinh Đại Thừa nói 
đến Đại Quang Minh Tạng, thế giới 
này của chúng ta cũng là như vậy. 
Nếu như quý vị chăng tin, quý vị 
có thể xem Niên Phố của lão hòa 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thượng Hư Vân, thư viện của chúng 
ta ở đây cũng có. Lão hòa thượng Hư 
Vân không thể nói dối, trong quyền 
Niên Phổ có chi lại một đoạn công án. 
Có một hôm lão hòa thượng trở về lại 
căn chòi tranh của mình, đường đi rất 
xa; buổi chiêu đi về đến nửa đường 
gặp được hai người quen, cũng là 
người xuất gia. Họ cầm đèn lông, gặp 
được Hư Vân lão hòa thượng, họ nói: 
“Ô kìa, lão hòa thượng này, trời đã tối 
như vây mà Ngài còn thấy được sao?” 
Vừa nói lời này thì trước mắt lão hòa 
thượng trở nên một màn đen dây đặc, 
khi sáng mới đi trong lòng của lão 
hòa thượng vốn là trời sáng, Ông 
chăng có phân biệt; chiêu đến lúc trở 
vê, Ông chắng có cái nệm đối VỚI BIỜ 
giắc, cảnh giới ấy vĩnh viễn bảo tôn ở 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó, khi nghe người ta nói trời tối rôi, 
ông liên khởi dậy phân biệt, thì trời 
liên tôi ngay. Lão hòa thượng Hư Vân 
này, nêu cứ mãi không có tâm phân 
biệt, đến ngày hôm sau trời lại sáng, 
suốt một đêm, trong cảnh giới của 
ông ta thì trời đều sáng cả; đây là 
chân tướng sự thật, một tí cũng chắng 
giả. Đêu là tự mình phàm phu chúng 
ta, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 
tạo ra rất nhiêu chướng ngại. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh, kiến ngã quang minh, chiếu 
xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm 
tác thiện, lai sanh ngã quốc. Nhược 
bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác”. 

[Nguyện thứ Mười Bốn, Xúc 
Quang An Lạc Nguyện|. Cho nên 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật được gọi là Vô Lượng Quang 
Phật, Vô Lượng Quang Phật, quang 
minh biên chiêu. “Nhược hữu chúng 
sanh kiến ngã quang minh”, hoặc giả 
là băng Thiên Nhãn thây được; Thiên 
Nhãn của A La Hán và Bỏ Tát có thể 
thây được; hoặc giả là trong Định 
thây được. Những người chân chính 
tu Định, những người được Định, 
những người niệm Phật chúng ta 
được Sự Nhất Tâm, Lý Nhật Tâm; cái 
Nhất Tâm Bất Loạn này, đây là trong 
Định có thể thây được. Vẫn còn một 
loại là cơ duyên đặc biệt, cảm ứng mà 
thây được; thấy được Phật quang. 
“Chiếu xúc kỳ thần, mạc bất an lạc”, 
Phật quang có sức mạnh tiêu nghiệp 
diệt tội rât lớn; tam độc, phiên não, dù 
răng chắng thể đoạn, cũng có thê tắt 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mật chăng khởi tác dụng. Nêu như 
người nghiệp chướng nhẹ, Phật quang 
này vừa gia trì thì phiền não này thật 
sự đoạn ngay, tham, sân, s1 là phiên 
não rất thô. Đây là an, khô chăng còn 
nữa, khô diệt rôi thì vui, thảy đều an 
lạc, an lạc là như vậy. 

Phiền não khinh, trí tuệ trưởng thì 
người này nhật định sẽ sanh khởi từ 
bi tâm, quyết định không thể làm ác, 
nhất định sẽ làm thiện. Cái lòng Từ 
làm việc thiện là tự nhiên sanh khởi, 
chăng phải kẻ khác khuyên họ, cũng 
chắng phải tự mình miễn cưỡng muốn 
làm, là tự nhiên. Mỗi ngày, trừ những 
VIỆC này Ta, chắng có việc khác nào 
đáng làm, tức là có Đại Từ BI tâm 
giúp đỡ tất cả người phá mê khai ngộ, 
lia khô được vui. Vậy thì nói cụ thể 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một tí, giúp đỡ tât cả người nhận thức 
Tịnh Độ, hiểu rõ Tịnh Độ, tu học 
Tịnh Độ, cầu sanh Tịnh Độ; đây là 
“Từ tâm tác thiện”, đạt đến chỗ tối 
chân thật, chắng có cái øì chân thật 
hơn nữa so sánh với cái này, cho nên 
“lai sanh ngã quốc”. Lại xem tiếp: 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thọ mạng vô lượng”. 

[Nguyện thứ Mười Lăm, Thọ 
Mạng Vô Lượng Nguyện]. Một đoạn 
phía trước là quang minh vô lượng, 
thật tại mà nói, đức A Di Đà thành 
Phật là nhất thiết vô lượng. Nhưng 
Ngài ở trên hội của Tự Tại Vương 
Phật đề ra báo cáo này, báo cáo Bốn 
Mươi Tám Nguyện, cũng chỉ đặc biệt 
nói đến một cái này. Thế Tôn vì 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta giảng kinh A DI Đà, giới 
thiệu cho chúng ta, cũng đặc biệt chỉ 
ra Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. 
Trong tất cả vô lượng thì hai ý nghĩa 
này là tôi viên mãn. Quang Minh đại 
biểu cho mười phương, quang minh 
chiếu khắp không gian; ngày nay 
chúng ta nói đên không gian, còn Thọ 
Mạng? Quá khứ, hiện tại, vị lai, là đại 
biểu cho thời gian. Người hiện đại gọi 
là Thời, Không; trong cái thời không 
này có đủ tất cả, chăng có thứ nào sót 
mật. Cho nên vô lượng thọ cùng vô 
lượng quang đại biểu cho cái thời 
không quảng đại chắng bờ mé; bên 
trong đó tất cả các vô lượng, A Di Đà 
Phật thảy đêu có đủ cả, chăng thiếu 
sót một thứ nào, là biểu trưng ý nghĩa 
này. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Tuy nhiên trong tất cả các vô 
lượng, thọ mạng là quan trọng nhất; 
cho nên thọ mạng là đệ nhất đức 
trong tất cả các vô lượng. Quý vị thử 
nghĩ xem, nếu như thọ mạng chắng 
còn nữa, quý vị được tiền của vô 
lượng rôi, quyền thuộc vô lượng, aI 
thọ dụng đây? Toàn bộ đều thất bại cả. 
Thọ mạng là đệ nhất trọng yếu, có 
được vô lượng thọ thì tất cả những 
thứ vô lượng khác quý vị mới có thê 
hưởng thụ được, mới chắng đến nỗi 
phải thất bại; cho nên thọ mạng này 
vô cùng quan trọng. Vậy thì A DI Đà 
Phật, tại Tây Phương thê giới thị hiện 
làm Phật, thọ mạng vô lượng nên gọi 
là Vô Lượng Thọ Phật; căn bản của 
Cực Lạc là ở nơi một nguyện này, 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

giới là vô lượng thọ. Phật vô lượng 
thọ, vậy chúng ta đi vãng sanh, phân 
dưới nói: 


Kinh văn: “Quốc trung Thanh 
Văn, thiên nhân vô sô, thọ mạng 
diệc giai vô lượng”. 


Cùng thọ mạng của A DI Đà Phật 
như nhau. Phàm ai sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, ở đây đều 
là A Duy Việt Trí Bộ Tát. Chúng ta 
đọc qua phân trước, nơi đây nói đến 
Thanh Văn, thiên nhân; làm thế nào 
có được Thanh Văn và thiên nhân? 
Thế Tôn, nơi phía sau bốn kinh có nói 
rõ cho chúng ta, nói rõ chân tướng sự 
thật này, thì ra danh từ này là thí dụ. 
Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thế ĐIỚI, Kiến Tư phiên não chưa 
đoạn hết, đây tức là thiên nhân, tức 
như là lục đạo chúng sanh của tha 
phương thế giới. Đây là hoàn toàn nói 
về trình độ của việc đoạn phiền não, 
quý vị cùng với lục đạo phàảm phu ở 
tha phương thế giới là tương đồng, 
phiên não chưa đoạn hết. Kiến Tư 
phiên não hết rôi, vô minh chưa phá, 
tức như Thanh Văn của tha phương 
thế giới, là cách nói như vậy; kỳ thật 
không phải là trình độ thực chất của 
chính chúng ta, là như thế đó. 

Vậy thì đên Tây Phương Cực Lạc 
thế giới đều là A Duy Việt Trí Bô Tát, 
đó là bốn nguyện gia trì của A Di Đà 
Phật, chăng phải chúng ta tu được, là 
Phật lực gia trì. Còn chính chúng ta 
thì sao? Chính chúng ta cùng với 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiên nhân nơi tha phương thế giới 
chắng sai khác, là sự việc như thế đó; 
đây là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ 
hai là nói về thân phận của chúng ta 
trước khi chưa đến Tây Phương Cực 
Lạc thế giới; như chúng ta từ con 
đường nhân đạo mà ởi, thi có thiên 
nhân. Có người chứng đến Sơ Quả, 
Nhị Quả, Tam Quả, A La Hán, họ do 
niệm Phật vãng sanh mà đi, vậy là họ 
thuộc về Thanh Văn, là thân phận 
trước khi chưa đến Cực Lạc thế ĐIỚI; 
là có hai cách nói này. Có vô số người 
như vậy được vãng sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, sô người 
quá nhiều quá nhiêu, thọ mạng cũng 
đều là vô lượng. “Thọ mạng diệc g1aI 
vô lượng”, câu này là nói cái gì? 
Những người mới vãng sanh đều có 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô lượng thọ mạng, còn người ở Tây 
Phương Cực Lạc thê giới tu được rất 
lâu, thì không cân nói nữa, Phàm 
Thánh Đông Cư Độ, người Hạ Hạ 
Phẩm vãng sanh đêu là vô lượng thọ. 
Vậy còn người phẩm VỊ càng cao hơn, 
còn cân phải nói đến nữa sao? Điều 
này đã nói rõ, người người đều là vô 
lượng thọ vậy. 

Thọ mạng của Phật dài, thường 
trụ tại thế gian; còn chúng sanh? Thì 
đã có nơi nương tựa. Như thế gian 
này của chúng ta, chúng sanh phước 
bạc, Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế 
tám mươi năm, tám mươi tuổi Phật 
viên tịch; sau khi Phật viên tịch, 
chúng ta chăng có nơi nương tựa. 
Thật tại mà nói, tuy Ngài để lại thế 
gian nhiêu kinh điển như vậy, ngày 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nay chúng ta có cơ hội tiếp xúc đến 
nhiêu kinh điển như vậy, vẫn là tu 
luyện một cách mù quáng, không biết 
mình phải nên học pháp môn nào, 
không biết căn tánh của chính mình. 
Tuy là học Phật, cái nghi hoặc của 
chúng ta chăng đoạn, vẫn giữ lây cái 
tâm hoài nghi; đây là chướng ngại rất 
lớn. Phật từng nói, Nghi là chướng 
ngại lớn của Bồ Tát, huông chi là kẻ 
sơ học ư? Phật nói nghi hoặc là đại 
chướng ngại của Bỏ Tát, dụng ý đó 
rất sâu; trước kia chúng ta chắng hiểu 
rõ, bây giờ đã biết được một tí, Bồ 
Tát nghi điều gì? Là hoài nghi Tịnh 
Độ. Tuy gặp được kinh điển này, 
nghe Phật nói pháp, họ không thê tiếp 
thọ, không tin; năm xưa trên hội Pháp 
Hoa, những người rút lui cũng rất 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu, chăng thể tiếp thọ. Những 
người không tiếp thọ pháp môn này 
lại càng nhiêu hơn. Cho nên Bồ Tát 
cân phải tu hành vô lượng kiếp, 
không thê trong một đời thành tựu, 
đây tức là cái chướng ngại của họ, 
đây tức là sự thiệt thòi lớn của họ. 
Cho nên khi Phật tại thê mới có được 
nương tựa. 

Cái thê giới ấy của A Di Đà Phật, 
đúng là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, 
là đạo tràng tu hành của Phật và Đại 
Bỏ Tát, còn phàm phu chúng ta? Phía 
trước đã giới thiệu với quý vị rôi, là 
Ngũ Thừa khê nhập báo độ. Đây là 
xưa nay tô sư chỗ nói đến, Ngũ Thừa 
[Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn 
Thừa, Duyên Giác Thừa, Bộ Tát Thừa] 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới là 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

binh đăng, tất cả đều nhập vào báo độ 
của Di Đà; điều này là bất khả tư nghị, 
những Bồ Tát thông thường chắng thê 
tin điều này, chắng thể tiếp thọ. Làm 
øÌ có sự việc này? Thật tại, Tây 
Phương thể giới là vô cùng đặc biệt, 
cùng với sát độ của chư Phật sát 
không giống nhau; vị giáo chủ Vô 
Lượng Thọ này là cái vô lượng chân 
thật. Những người vãng sanh là vô 
lượng thọ, thật sự mà nói, cũng là vô 
lượng chân thật, tại sao vậy? Trong 
một đời họ phải thành cái Phật quả 
cứu cánh, thành Phật rôi làm gì còn 
có thọ mạng! Tự nhiên là vô lượng 
đây mà! Cho nên chúng ta đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, thật vậy, DI 
Đà thị hiện, đó là cái vô lượng của 
hữu lượng; sau khi chúng ta đến nơi 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đó của Ngài, thật sự biến thành cái vô 
lượng chân thật, Lý như thị, Sự cũng 
như thị. 

Phân dưới, A Di Đà Phật lại cử ra 
một thí dụ rất hay: 


Kinh văn: “Giả linh tam thiên 
đại thiên thê øiới chúng sanh”. 


[Nguyện thứ Mười Sáu, Thanh 
Văn Vô Số Nguyện].“Tam thiên đại 
thiên thế giới chúng sanh”, thì chăng 
biết là bao nhiêu người, người thì quá 
nhiêu. Quý vị phải biết, chúng sanh 
này là nói lục đạo chúng sanh, chăng 
phải nói nhân đạo, là chúng sanh 
trong lục đạo. Chúng sanh trên trái 
đât này, người trên trái đất này không 
quá nhiều, hiện nay vẫn chưa đến 


Táp 10 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

năm mươi ức, nhưng loài kiến, loài 
muỗi trên trái đất này là bao nhiêu? 
Những động vật này là bao nhiêu? 
Thật chắng có cách chi tính được. 
Huông hỗ lại còn có ngạ quỷ, còn có 
địa ngục, [còn có súc sanh], còn có 
chư thiên; cho thây ba ngàn đại thiên 
thế giới lục đạo chúng sanh, thì là quá 
nhiêu quá nhiêu. Phật cử ra thí dụ, giả 
sử nhóm người này: 


Kinh văn: “Tất thành Duyên 
Giác”. 


Duyên Giác so với Á La Hán còn 
cao hơn một bậc, trí tuệ thân thông so 
với A La Hán đều cao hơn một bậc. 

Kinh văn: “Ư bách thiên kiếp”. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là nói về thời gian dài, chăng 
phải một, hai ngày, chăng phải mười, 
hai mươi năm, hoặc giả là vài trăm 
năm, vài ngàn năm, chăng phải vậy: 
là thời gian dài đến một trăm ngàn 
kiếp, thời gian dài như vậy. 


Kinh văn: “ât cộng kê giáo”. 


Tức là nhóm Duyên Giác này; 
đây là lời giả thuyết. Nhóm Bích Chi 
Phật nhiều như VẬY, VỚI thần thông 
đạo lực trí tuệ của họ cùng chung với 
nhau tính toán. Tính toán cái gì? Tính 
cái thọ mạng dài ngăn này, đều tính 
không ra. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Nhược năng tri kỳ 
lượng sô giả, bầt thủ Chánh Giác”. 


Nói một cách thật tại, thọ mạng 
của những người ở Tây Phương Cực 
Lạc thế giới, trừ Phật với Phật, Đắng 
Giác Bồ Tát trở xuống đêu chắng biết; 
đây tức là cái vô lượng chân thật. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương thể giới, vô lượng sát 
trung, vô số chư Phật, nhược bất 
cộng xưng thán ngã danh, thuyết 
ngã công đức quốc độ chỉ thiện giả, 
bất thủ Chánh Giác”. 

[Nguyện thứ Mười Bảy, Chư Phật 
Xưng Tản Nguyện|. Trong nguyện 
này, cái mà chúng ta phải chú ý. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
“Thập phương thế giới”, đây tức là 
chúng ta thường giảng đến tận hư 
không biên pháp giới, một thế giới 
cũng chăng bỏ sót; vô sô chư Phật, 
một vị Phật cũng chắng sót. Không có 
một thê giới nào Phật chăng giảng 
Tịnh Độ Tam Kinh, không có một vị 
Phật nào chắng khuyên người câu 
sanh Tịnh Độ. Trừ phi duyên của quý 
vị chưa thành thục, có giảng cho quý 
vị, quý vị không tin; không tin thì quý 
vị sẽ hủy báng Phật cho nên Phật 
chắng nói. Bởi vì báng Phật thì có tội; 
Phật rất từ bi, chăng để quý vị hủy 
báng, chăng để quý vị tạo nghiệp, 
chắng nói với quý vị; đây tức là cái 
nguyên nhân này. 

Ngài thực hiện xong cái nguyện 
này, mười phương tât cả chư Phật đêu 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xưng tán A DI Đà Phật, đều xưng tán 
Tây Phương Cực Lạc thê giới. Bởi vì 
nêu nói đến độ chúng sanh, độ họ 
được cùng khắp, độ đến cứu cánh. 
Cùng khắp tức là trong hư không 
pháp giới, một chúng sanh đều chăng 
bỏ sót; đức A Di Đà Phật độ chúng 
sanh, trên đến Đăng Giác Bộ Tát, 
dưới đến A Tỳ địa ngục, đêu bình 
đăng được độ. Đây là Phố, phô biến; 
vả lại cứu cánh, có thê khiến cho tất 
cả chúng sanh bình đăng thành Phật. 
Đây là tất cả chư Phật không băng kịp; 
quý vị nên biết, chư Phật mà còn 
chắng băng, vậy thì Bồ Tát đương 
nhiên càng không thể sánh kịp. 

Chúng ta là người trên thê Ø1an này, 
cảm tình rất nặng; có SỐ người cùng 
Bồ Tát có duyên, chắng niệm Phật mà 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

muôn niệm Bồ Tát, cảm tình đó khá 
nặng, xả không nổi thì kinh này phải 
niệm cho nhiêu, phải giác ngộ. Tất cả 
chư Phật đều chăng sánh băng A DI 
Đà Phật, thì Bồ Tát đương nhiên càng 
không sánh băng, vì sao quý vị chắng 
niệm A Di Đà Phật, cứ năng năng đi 
niệm Bồ Tát? Một là tình chấp quá 
sâu, hai là chăng liễu giải chân tướng, 
cho nên mới có sự lâm lẫn này. 

Có sô người niệm Bồ Tát đã niệm 
được nhiêu năm, bây giờ nếu chắng 
niệm Bồ Tát mà đi niệm Phật, hình 
như có lỗi với Bồ Tát; bị lương tâm 
trách móc. Còn có số người niệm kinh 
khác, ví như niệm kinh Kim Cang, 
niệm chú Lăng Nghiêm, niệm được 
khá nhiều năm; bây giờ bảo họ niệm 
A DI Đà Phật, niệm kinh Võ Lượng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thọ, họ cũng không buông được, 
“Tôi đã niệm được quá nhiều năm rồi, 
hình như trong lòng có nỗi áy náy 
chắng an”. Đây đêu là vọng tưởng, là 
phiên não; vọng tưởng, phiền não 
chắng buông xuống được. Thật tại mà 
nói, ngày nay chúng ta hiểu rõ vô 
lượng thọ, chúng ta biết có A Di Đà 
Phật, chúng ta đổi lại niệm kinh Vô 
Lượng Thọ, đối lại niệm kinh A Di 
Đà, là đem sự tu hành của chúng ta 
hướng lên trên thăng tiên, thăng đăng 
cấp; đây là việt tốt. Làm gì có cậu học 
sinh đang học lớp tại trường, qua năm 
sau lên lớp mà chăng muôn lên, nói: 
“Tôi đôi với lớp Một cảm tình rất 
sâu”, làm gì có đạo lý như vậy? Tâm 
lý ngày nay của quý vị là như thế đó, 
thi cử đã đậu rôi, muốn lên lớp mà xả 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng đành. Lẽ ra đã tốt nghiệp 
trường này rôi, cũng xả chắng đành, 
muốn ở lại trường thêm nữa; quý vị 
bảo có tệ hại không chứ! Điều này là 
quá đối sai lâm. 

Cho nên phải biết, có thể niệm Vô 
Lượng Thọ, có thể niệm A Di Đà 
Phật, đây là thăng cấp, đã thăng đến 
đỉnh cao nhất, chăng còn gì cao hơn 
cái này nữa. Phật vì tất cả chúng sanh, 
mang đến lợi ích chân thật, hy vọng 
tật cả chúng sanh sớm ngày thành 
Phật, trên đường Bồ Đề thuận buôm 
xuôi gió, chắng có chướng ngại. Vậy 
dùng phương pháp gì vậy? Tức là tiến 
cử, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc 
thể Ø1ớI, vãng sanh đến được Tịnh Độ 
rôi thì là thuận buôm xuôi gió; 
chướng ngại gì cũng đều chắng còn 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nữa. Quý vị thử nghĩ xem, giả như A 
Di Đà Phật không có một nguyện này, 
nguyện này cân tật cả chư Phật đều 
tiên cử, đều giới thiệu; nếu không có 
chư Phật tuyên dương thì chúng ta 
làm sao có thể biết được Tây Phương 
Tịnh Độ? Chúng ta làm sao biết được 
A Di Đà Phật? Cho nên Thể Tôn vì 
chúng ta tiến cử, giới thiệu. Ngày nay 
niệm đến một nguyện này, mới biết 
được Thế Tôn cũng là thọ nhận 
nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật. 
Bồn nguyện của A Di Đà Phật khiến 
tất cả chư Phật Như Lai đều đến tán 
thán, đều đến tiên cử, giới thiệu. Ấn 
đức này quá lớn quá lớn; ân Phật khó 
báo đáp, điêu này là thật. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương chúng sanh, văn ngã 
danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu 
thiện căn, tâm tâm hồi hướng, 
nguyện sanh ngã quốc nãi chí thập 
niệm, nhược bất sanh giả bất thủ 
Chánh Giác. Duy trừ Noũ Nohịch, 
phí báng Chánh Pháp”. 


[Nguyện thứ Mười Tám, Thập 
Niệm Tât Sanh Nguyện]. Đây là 
nguyện thứ Mười Tám, là tinh tủy của 
Đại Nguyện; cố đức đem tất cả tỉnh 
hoa trong bốn mươi chín năm chỗ 
thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni 
Phật làm một cuộc so sánh. Quý vị 
hãy xem, Vô Lượng Thọ Kinh Chú 
Ciải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, 
ông ta nói được rất rõ ràng; vào thời 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tùy và Đường, nhóm đại đức Nhật 
Bản, Đại Hàn và Trung Hoa đã làm 
một thống kê để nói rõ trong tật cả 
kinh, Hoa Nghiêm là đệ nhất, hầu như 
mọi người đều công nhận điều này. 
Kinh mà Thích Ca Mâu NI Phật giảng 
trong bốn mươi chín năm, Hoa 
Nghiêm là đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm 
cùng kinh Vô Lượng Thọ so sánh thì 
kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất, đem 
Hoa Nghiêm so sánh thấp xuông: Hoa 
Nghiêm, Pháp Hoa, tất cả so sánh 
thập xuống. Là đệ nhất kinh trong bốn 
mươi chín năm Thế Tôn chỗ giảng, 
tại vì sao? Đến sau cùng kinh Hoa 
Nghiêm, Phố Hiền Bỏ Tát Thập Đại 
Nguyện Vương đạo quy Cực Lạc rôi 
thì Hoa Nghiêm mới viên mãn; nếu 
như chắng dẫn về Cực Lạc thì Hoa 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nghiêm không thê đạt đến tôi cao 
phong, thì chăng thê viên mãn. 

Vậy do đây có thê biết, sau cùng 
Hoa Nghiêm tức là trở về Vô Lượng 
Thọ, Vô Lượng Thọ là tông kết của 
Hoa Nghiêm. Do đây mới biết rõ, Vô 
Lượng Thọ là đệ nhất, kinh Vô 
Lượng Thọ là tình hoa của kinh Hoa 
Nghiêm, là tinh tủy của kinh Hoa 
Nghiêm. Cho nên cô đức gọi kinh Vô 
Lượng Thọ này là trung bản Hoa 
Nghiêm, tức là kinh Hoa Nghiêm; 
tám mươi quyền kinh quá lớn, quá dài; 
còn phân lượng này thì nhỏ, tức là 
trung bản. Irung bản đương nhiên 
còn có tiểu bản, còn tiêu bản Hoa 
Nghiêm thì sao? Phật thuyết A Di Đà 
Kinh. Kinh A DI Đà so với cái này thì 
càng ít, văn tự tuy có rộng lược chẳng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đồng: rộng tức là nhiêu, lược là ít, 
khác nhau mà đạo lý chỗ nói bên 
trong chăng khác, hoàn toàn tương 
đồng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, 
kinh A DI Đà cùng với Hoa Nghiêm 
quan hệ vô cùng mật thiết; chúng ta 
đọc kinh này, quý vị xem, nơi nơi đều 
nói đến Phô Hiền hạnh, Phố Hiền đạo. 
Liên Trì đại sư chú giải tiêu bốn A Di 
Đà Kinh, gọi là DI Đà Sở Sao, Ngài 
dùng phương pháp gì để chú giải? 
Hầu như là hoàn toàn dùng Hoa 
Nghiêm. Cho nên chúng ta đọc quyên 
A DI Đà Kinh Sớ Sao thì như là đọc 
một bộ kinh Hoa Nghiêm, phân lượng 
ây cũng rất khả quan, nghĩa lý cũng 
sâu rộng vô lượng, chứng minh tiểu 
bốn A Di Đà Kinh đích thật là tính 
hoa của kinh Hoa Nghiêm, cũng là 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm kinh của kinh Hoa Nghiêm; điều 
này không saI. 

Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, địa 
vỊ của nó trong toàn bộ Phật pháp, 
tánh trọng yếu của nó, chúng ta đã rõ 
ràng rồi. Kinh Vô Lượng Thọ này của 
chúng ta có bốn mươi tám phẩm, 
phẩm nảo quan trọng nhất? Chúng ta 
lại tiếp tục truy tâm. Đương nhiên là 
phẩm thứ Sáu, Bốn Mươi Tám 
Nguyện mà chúng ta đang giảng, Bốn 
Mươi Tám Nguyện là hạch tâm của 
kinh Vô Lượng Thọ. Lại hỏi, trong 
bốn mươi tắm nguyện nảy, nguyện 
nào là tối trọng yếu? Chúng ta tiếp tục 
chăng ngừng mà truy tâm, cô đức có 
nói với chúng ta điều này rồi, chúng 
ta chăng cần phải đi tìm nữa; tức là 
một nguyện này, nguyện thứ Mười 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tám. Nội dung của nguyện thứ Mười 
Tám là gì? Nội dung là “Thập niệm 
tật sanh”, đã nói rõ công đức danh 
hiệu bất khả tư nghị; cho nên nguyện 
này tức là Nam Mô A DI Đà Phật. 
Truy đến điểm đỉnh tối cao nhất là 
một câu Nam Mô A DI Đà Phật, cho 
nên trước kia chúng ta thường thường 
nghe nói đến công đức danh hiệu bất 
khả tư nghị, chúng ta cũng chắng biết 
vì sao công đức ấy lại bất khả tư nghị. 
Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ, 
thì ra toàn bộ Phật pháp, đến cuối 
cùng muốn leo lên đến đỉnh núi, tức 
là lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, sáu 
chữ này tức là tất cả Phật pháp. Niệm 
sáu chữ này thì sở hữu tất cả Phật 
pháp, hết thảy đều niệm đến, chắng 
có một bộ kinh nào rời khỏi danh hiệu 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này, chăng có một pháp môn nào rời 
khỏi danh hiệu này, cũng chăng có 
một vị Phật, Bồ Tát nào rời khỏi danh 
hiệu này. Cho nên quý vị niệm một 
câu A Di Đà Phật, sở hữu tất cả chư 
Phật Như Lai thảy đều niệm đến cả, 
sở hữu tất cả Bồ Tát cũng thảy đều 
niệm đến cả, chắng cần phải niệm 
từng vị Bồ Tát, sở hữu tất cả kinh 
thảy đều niệm đến tất cả, bất luận là 
của Giáo Hạ, của Thiền Tông, của 
Mật Tông, toàn bộ đều niệm đến cả. 
Quý vị xem, cách này tiện lợi biết 
chừng nào, “Một tức là tất cả, tật cả 
tức là Một”; Một tức là Nam Mô A Di 
Đà Phật vậy. Cho nên, thời tiền 
Thanh, ngài Quán Đảnh đại sư có nói: 
“Chúng sanh tội nghiệp cực trọng, bất 
luận là kinh gì, bât luận là sám gì, đêu 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng thể tiêu trừ nổi trọng tội ây: 
đến sau cùng vẫn có một câu A Di Đà 
Phật này có thể đem nó tiêu trừ được 
một cách sạch sẽ rốt ráo”. 

Vậy hiện nay, người niệm Phật 
chúng ta rất nhiều, vì sao nghiệp 
chướng tiêu chăng nổi? Quý vị thử 
nghĩ xem, hình như những gì trong 
kinh nói đến đó có khác; kỳ thật quý 
vị vẫn chưa hiểu rõ. Thê nào là chưa 
hiểu rõ? Quý vị, căn bản chưa có 
niệm Phật đây mà. Quý vị niệm, chỉ 
là trên môi niệm A DI Đà Phật, A Di 
Đà Phật, còn trong tâm chắng có niệm, 
trong tâm vẫn là thị phi, nhân ngã, 
tham sân si mạn; cách niệm này 
không được, cách niệm này chắng thê 
cảm ứng cùng với Phật. Vậy phải làm 
øì? Trong tâm phải có Phật. Cho nên 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị phải biết, cái nệm này là niệm 
từ cái tâm, chắng phải miệng. Thật tại 
mà nói, văn tự của Trung Hoa, là trên 
toàn thế giới, bất cứ một quốc gia tân 
tộc nào đêu chăng có thể sánh nổi. 
Văn tự là phù hiệu, tô tiên Trung Hoa 
sáng tạo ra văn tự này; những phù 
hiệu này dụng ý vô cùng thâm sâu, 
tràn đây trí tuệ. Quý vị thử xem, chữ 
Niệm, phân trên là chữ Kim, dưới là 
chữ Tâm, cái tâm hiện tại của quý VỊ; 
trong cái tâm hiện tại thật sự có Phật, 
đây gọi là niệm Phật. Chăng phải ở 
trên miệng, miệng gọi là gì? Miệng 
øọI là xưng, xưng dương: niệm ở tâm, 
chắng phải ở miệng. Trong tâm quý 
vị nêu thật sự có Phật, đây øọI là niệm 
Phật; thì có thể tiêu nghiệp chướng. 
Miệng có Phật còn trong tâm không 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có Phật thì nghiệp chướng chăng tiêu 
nổi; cho nên nếu quý vị muôn tiêu tai 
miễn nạn, tiêu nghiệp chướng này thì 
trong tâm thật sự phải có Phật. 

Cho nên niệm Phật, có rất nhiễu 
cách niệm, trong kinh Quán Vô 
Lượng Thọ Phật dạy chúng ta “Quán 
tưởng niệm Phật”, “Quán tượng niệm 
Phật”, “Trì danh niệm Phật”; phía sau 
đêu có chữ Niệm. Quán Tưởng là 
trong tâm thường thường nghĩ tưởng, 
tưởng đến A Di Đà Phật, tưởng đến 
ba mươi hai tướng, tắm mươi chủng 
hảo của Ngài. Tưởng đến Ngài từ lúc 
sơ phát tâm, trong kinh Võ Lượng 
Thọ có nói đến điêu này; bái lão sư, 
câu học, tu hành, chứng quả, hoăng 
pháp lợi sanh; nghĩ tưởng đến những 
điều này, đừng nghĩ cái khác. Nghĩ 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cái này, nghĩ đến Tây Phương thê giới 
y chánh trang nghiêm; trong Thập 
Lục Quán Kinh có điêu này. Trong 
tâm quý vị thật có, ngoài A DI Đà 
Phật ra, ngoài Tây Phương cảnh giới 
ra, trong tâm chắng có niệm nào khác; 
đây gọi là Nhất Tâm Niệm Phật. Cho 
dù tôi muôn y theo kinh này niệm 
Phật rất thuộc, tôi vẫn nghĩ đến thị 
phi, nhân ngã, vẫn nghĩ đến tham, sân, 
si, mạn, cách niệm Phật này gọi là tạp 
tâm niệm Phật, đa tâm niệm Phật, 
loạn tâm niệm Phật; cách này chắng 
có cảm ứng, cách này không thể tiêu 
nghiệp chướng. Cho nên phải nhất 
tâm niệm Phật, đây là dùng phương 
pháp Quán Tưởng. 

Còn Quán Tượng Niệm Phật thì 
sao? Thông thường nói đó, phải là 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người rất có phước báo, trong nhà anh 
có Phật Đường, cúng dường tượng 
Phật rất trang nghiêm, tự mình rất 
nhàn hạ, không làm việc, có người 
cúng dường cho quý vị. Hăng ngày 
quý vị tu hành những gì? Là nhìn 
tượng Phật, quán tượng niệm Phật, 
đem tướng hảo của Phật In thật sâu 
vào trong tâm mình; đây là Quán 
Tượng Niệm Phật. Tuy nhiên, nêu 
quý vị rời khỏi Phật Đường, rời khỏi 
tượng Phật thi công phu tu hành của 
quý vị liên đoạn mất; cho nên quý vị 
phải có một Phật Đường rất trang 
nghiêm, vả lại tốt nhất là bôn mặt 
Phật Đường đêu có tượng Phật. Vì 
sao thê? Vì quý vị xoay chuyên đến 
phương nào, đêu thấy được tượng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật cả; đây là Quán Tượng Niệm 
Phật. 

Loại thứ ba gọi là Trì Danh Niệm 
Phật, đây là tiện lợi nhất. Trì danh, 
danh hiệu chắng thê gián đoạn, danh 
hiệu đánh thức chính mình, trong tâm 
thật có; cho nên cô đức dạy chúng ta 
phương pháp trì danh. Một câu Phật 
hiệu này của chúng ta từ trong tâm 
sanh ra, trong tâm có nó; trong miệng 
niệm ra, lại từ tai nghe trở vô, rôi lại 
trở về trong tâm; đây là người niệm 
Phật, đây đích thật là niệm Phật rôi. 
Mà câu Phật hiệu này chăng phải chỉ 
trên đầu môi, còn trong tâm thì chắng 
có, tai cũng chắng có; Phật hiệu như 
vậy thì là vô dụng, đó tức là lời trào 
phúng của người xưa, quý vị có hét 
bề cố họng cũng luống công, cho dù 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

niệm mười vạn tiếng Phật hiệu một 
ngày đều là vô dụng, hét bê cổ họng 
cũng là luống công. Trong tâm nhất 
định phải có Phật, điều này quan 
trọng. 

Vậy tôi khuyên các bạn đông tu 
sơ học, phải từ đọc kinh mà hạ thủ, 
trước tiên đem kinh Vô Lượng Thọ 
niệm ba ngàn biến, tôi yêu câu đó 
chắng phải quá đáng: một ngày niệm 
ba bộ, ba năm viên mãn, ba năm thì 
niệm được ba ngàn bộ. Mục đích là ở 
chỗ nào? Mục đích là ở tu Định. Ba 
ngàn bộ kinh niệm xong thì tâm được 
định, sẽ chăng suy nghĩ bậy bạ nữa. 
Định vào một môn, định nơi một bộ 
kinh, vả lại ba ngàn biên niệm xong 
thì kinh này có thê đọc, tụng thuộc 
lòng: điều này rất quan trọng. Quý vị 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải nhớ được, nếu chắng nhớ được, 
đối với sự tu hành của quý vị, không 
siúp được chị cả. Thật tại, có thể đọc 
thuộc lòng kinh này, tôi có thây qua 
hai người, tôi rất bội phục, chính tôi 
đây cũng không có năng lực này. Khi 
tôi ở Houston Mỹ Quốc, có một bạn 
đồng tu cũng tạc trung niên, ông ta 
làm nghê buôn bán công việc rất bận; 
trong vòng năm tháng ông có thê đọc 
thuộc lòng. Chính ông cũng chăng 
nghĩ đến, ông nói với tôi, ông niệm 
năm tháng thì có thể tụng thuộc lòng. 
Tôi nghe nói còn có một vị đồng tu, 
tôi chỉ gặp qua ông ta một lần ở Đài 
Bắc, chỉ một tuân là đọc thuộc lòng; 
đây có lẽ là tiền kiếp có túc căn mới 
nhanh như vậy. Nhưng ông niệm tất 
siêng năng, ngày đêm niệm không 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ngừng thì một tuân ông có thể đọc 
thuộc lòng; cho nên hiện nay rât 
nhiêu người có thê tụng thuộc lòng. 
Vậy sau ba năm được ba ngàn 
biến rồi thì sao? Phải chú trọng vào 
Câu Giải, ý nghĩa trong kinh phải 
minh bạch, rõ ràng, tức là phải câu 
ĐI1ả1. Đêu đã minh bạch rồi, rõ ràng 
rôi, thì phải làm theo, đó mới gọi là tu 
hành. Đem đạo lý trong kinh điển 
biến thành tư tưởng kiến giải của 
chúng ta, đem những lời giáo huấn 
trong kinh biên thành cuộc sống hành 
vI của chúng ta. Trong sinh hoạt ngày 
thường của chúng ta, xử sự, đối người, 
tiếp vật, quyết định là y theo lời giáo 
huấn của kinh Vô Lượng Thọ mà làm; 
quyết định chăng trái ngược, đây gọi 
là chân tu hành. Vì vậy nên tâm của 


Táp 10 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quý vị cùng A DI Đà Phật như nhau, 
nguyện của quý vị cũng cùng A Di 
Đà Phật như nhau. 

Quý vị xem, quý vị đã đem bốn 
mươi tắm nguyện của A DI Đà Phật 
biến thành bốn nguyện của chính 
mình rồi A Di Đà Phật phát cái 
nguyện này, ta cũng phát cái nguyện 
này, cùng A DI Đà Phật nguyện như 
nhau, cùng A Di Đà Phật đông giải, 
đồng hạnh. Thật sự có thê làm được, 
chao ôi, quý vị tức là hóa thân của A 
DI Dà Phật, quý vị còn chưa vãng 
sanh thì ai vãng sanh? Đây quyết định 
vãng sanh mà, đây gọi là chân niệm 
Phật; cho nên Niệm Phật, quý vị phải 
chi nhớ, chăng phải có miệng mà 
không tâm, cách đó không thể được. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trước kia khi tôi mới học Phật, 
chúng tôi có vài người bạn đông tham, 
bạn bè học Phật thường thường ở một 
nơi để biện luận, có một bạn học nói 
trong Phật pháp nói Phật là vạn đức 
vạn năng. Tôi không tin câu nói này, 
đây đêu là lời tán thán, chăng phải sự 
thật; giông như xưa kia thời đại để 
vương, chúng ta thông thường tán 
thán hoàng đề là vạn tuế, vạn vạn tuê. 
Kỳ thật vua sống đến một trăm tuôi 
không nhiều, làm ØÌ có đến một vạn 
tuổi, phải không? Đó là lời dối trá, 
không phải thật. Phật làm gì có được 
năng lực này? Nói vạn đức vạn năng, 
nhất định là để nghe cho hay mà thôi, 
để tán thán đây thôi. Tại sao vậy? Giả 
như có một người đã tạo thập ác ngũ 
nghịch rât nặng rât nặng, lập tức sẽ 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải đọa địa ngục, Phật có năng lực 
khiến họ lập tức thành Phật chăng? 
Nếu như có năng lực này thì là vạn 
đức vạn năng, chúng ta có thể tin. 
Nêu như chăng có được năng lực này, 
vậy thì là lời ca tụng tán thán, chăng 
phải thật; lúc đó đề ra cách nhìn này. 
Chúng tôi, rât nhiêu bạn học đêu lặng 
câm, chăng nói được lời gì; đáp 
không ra. 

Đến sau này, chúng tôi đọc đến 
kinh này, đọc đến nguyện này, ô, mới 
hiểu rỡ, nếu như lúc ấ ây được đọc đến 
bộ kinh này thì chúng ta có lời đáp 
phúc cho họ TÔI. Quả thật, thập niệm 
nhất niệm, thập niệm tất sanh, vừa 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới thì thành Phật; có thê thây, vạn 
đức vạn năng chăng phải là lời tán 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thán, là sự thật. Vậy thì tại sao chúng 
sanh không thể thành Phật? Vì chúng 
sanh chăng chịu làm. Tự mình nghiệp 
chướng nặng, chắng thể trách Phật 
được; thật tại mà nói, dù nghiệp 
chướng có nặng hơn, nhưng chịu 
vâng lời, chịu tin Phật, đêu có thể lập 
tức thành Phật. Chỉ vì là chăng tin, 
hoài nghi, không chịu làm, vậy thì 
chắng còn có cách chi nữa. Những 
người chịu làm, với một nguyện này, 
đích thật bất khả tư nghị. Nguyện này 
là tống cương lĩnh của toàn bộ Phật 
pháp, là ngọn núi tôi cao trong toàn 
bộ Phật pháp. Không chỉ là Thích Ca 
Mâu Ni Phật, mà có thể nói là tật cả 
mười phương chư Phật Như Lai độ 
chúng sanh thành Phật đạo, thì cái 
pháp này là đỉnh núi đệ nhất đấy. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Công đức danh hiệu thật sự bất 
khả tư nghị. Chúng ta lại xem kỹ một 
niệm này, trong này một chữ cũng 
không được buông lỏng. “Ngã tác 
Phật thời, thập phương chúng sanh”, 
tât cả chúng sanh đều bao gôm cả bên 
trong, “văn ngã danh hiệu”, Văn là 
nghe nói, nghe thây. Trong chữ Văn 
này, quý vị phải biết, phải bao gồm 
Chân Tín, Thiết Nguyện, cái này mới 
gọi là Văn. Nếu như trong Văn chăng 
có Tín - Nguyện thì là thính mà chẳng 
Văn; nghe được rồi nhưng không có 
Văn. Cho nên phía dưới Ngài nói: 
“Chí Tâm tín nhạo”, đây là bôn chữ 
then chốt và khẩn yêu. Có thể vãng 
sanh hay không, đêu được quyết định 
nơi trên bốn chữ này. Chí tâm là chân 
tâm, chân thành đến chỗ cùng cực 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mới gọi là chí tâm; chân thành đến 
chỗ cùng cực, cái tâm như thê nảo 
mới là chân thành đên chỗ cùng cực? 
Khi nãy đã nói qua với quý vị, Nhất 
Tâm. Trong tâm hãy còn một tạp 
niệm, đó chắng phải là chí tâm; trong 
tâm, một tạp niệm cũng không Có. 
Thân tâm thế giới tất cả buông xuống 
rôi, trong tâm chỉ có A DI Đà Phật, 
đây gọi là Chí Tâm. Tín Nhạo là chân 
tín, một tơ hào hoài nghĩ đều chắng 
có, đây gọi là Tín. Nhạo là ưa thích, 
ưa thích A DI Đà Phật, ưa thích Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, thật sự 
muỗn ổi; như vậy mới được. 

“Sở hữu thiện căn, tâm tâm hôi 
hướng”, trong một đời này, một tơ 
hào việc thiện, tâm thiện, hành thiện 
đêu hôi hướng trang nghiêm Tịnh Độ; 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đêu đem công đức này hồi hướng 
trang nghiêm Tịnh Độ, cầu sanh Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, “Nguyện 
sanh ngã quốc”. Ngẫu Ích đại sư, 
trong phân Yếu Giải nói với chúng ta, 
có thể vãng sanh hay không, quyết 
định ở nơi Tín - Nguyện có hay 
không; cũng là từ một nguyện này mà 
nói. Phẩm vị cao thập là ở nơi công 
phu tri danh sâu hay cạn; công phu trì 
danh sâu thì phẩm vị cao, công phu trì 
danh cạn thì phẩm vị thấp. Hãy ghi 
nhớ, công phu trì danh sâu cạn, chắng 
có nói trì danh nhiêu hay ít; nhiều và 
Ít cùng công phu khác nhau. Trì danh, 
phải có công phu; cái gì gọi là công 
phu? Lúc niệm Phật, tâm địa thanh 
tịnh, không hoài nghi, không xen tạp, 
gọi là công phu. Nêu như chúng ta 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
niệm Phật mà hoài nghi, xen tạp, thì 
cách này chăng có công phu, cách này 
chắng dễ có được lợi ích. Cho nên 
Đại Thê Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta 
“tnh niệm tương kế”, cái niệm đó 
phải thanh tịnh, đây mới có cảm ứng, 
mới tương ứng. Chỗ nay nói với 
chúng ta, chăng ở nơi nhiều hay ít. 
“Nãi chí thập niệm”, Thập niệm 
thì rât ít; người xưa vì chúng ta giải 
thích cái niệm này. Thập niệm này là 
mười niệm của lúc bình thường hay là 
mười niệm của lúc lâm chung? Nói 
theo cách nghiêm khắc, thực tế, đây là 
thập niệm lúc lâm chung; tuy nhiên 
thập niệm của lúc bình thường cũng 
giải được thông. Ngài Từ Vân Quán 
Đảnh pháp sư dạy người pháp Thập 
Niệm, đó là những người thường làm 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việc bận rộn, những người không có 
thì giờ làm công khóa sáng tối; Ngài 
truyền một pháp Thập Niệm. Phương 
pháp là hít đây một hơi, vậy là một 
niệm; một hơi này niệm Phật chắng 
kế nhiêu hay ít, có người hơi dải, có 
người thì hơi ngắn, không quan hệ, 
không kế nhiều ít. A Di Đà Phật, A 
DI Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà 
Phật, một hơi này gọi là một niệm, 
thời gian này chăng dài. Sáng thức 
dậy rửa mặt súc miệng xong, có 
tượng Phật thì đứng trước tượng Phật 
chấp tay lễ bái niệm mười hơi; nêu 
chắng có tượng Phật thì hướng mặt về 
hướng Tây niệm mười hơi Phật hiệu. 
Sáng một lần, tôi một lân, tập thành 
thói quen, trong một đời một lần cũng 
chắng thiêu; đây cũng gọi là “tịnh 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

niệm tương kế”. Họ chắng thiểu mỗi 
ngày đên lúc thi niệm, phương pháp 
này rất hay. Trong mây trăm năm nay, 
rất nhiêu người dùng phương pháp 
này mà niệm Phật thành tựu. 

Tôi còn nhớ lần trước, hình như là 
năm ngoái, tôi ở tại đây truyền cho 
quý vị một pháp Thập Niệm mới, 
cùng với pháp của Quán Đảnh pháp 
sư khác nhau, so với pháp của Ngài 
còn đơn giản hơn; của Ngài vẫn còn 
phải niệm mười hơi, còn của tôi thì 
chắng cân. Tức là niệm mười câu A 
Di Đà Phật, chăng kế một hơi hay hai 
hơi, tức là niệm mười câu Phật hiệu; 
tôi nghĩ thời gian chỉ cân một phút là 
đủ. Nhưng một ngày phải niệm chín 
lần, lợi ích nhiều vô cùng. Sáng sớm 
thức dậy niệm một lần, lúc ăn cơm 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

niệm một lần; một ngày anh ăn ba 
bữa cơm, lúc ăn cơm thông thường 
Phật giáo đồ đều niệm chú Cúng 
Dường, cúng dường Phật, cúng 
dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng 
dường tất cả chúng sanh, trên thực tế 
đêu là hữu khẩu vô tâm. Chắng băng 
lão thật niệm Phật, mười câu A DI Đà 
Phật; cho nên chúng tôi dùng Phật 
hiệu thay thế cho chú Cúng Dường. 
Chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm 
mười câu A DI Đà Phật, dùng tâm 
chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung 
kính để niệm mười câu Phật hiệu này; 
niệm xong mười câu Phật hiệu này thì 
ăn cơm, thân tâm thanh tịnh, ăn thức 
ăn có thê hấp thụ giúp cho tiêu hóa, 
lợi ích nhiêu, đây là sự thật. 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Buôi sáng vào sở, tan sở, buổi 
chiêu vào sở, tan sở, mỗi một lần; ban 
đêm trước khi ngủ một lần. Một ngày 
chín lân, tập thành thói quen, thời 
gian tuy ngắn nhưng khoảng cách 
không lâu thì có một lần; một ngảy 
chín lân huân tu, hiệu quả này rất lớn. 
Lúc tôi đề ra phương pháp này, chắng 
bao lâu chừng hai tuân sau, những 
đồng tu ở Mã Lai điện thoại nói với 
tôi, họ đều cảm thấy có hiệu quả và 
cảm ơn tôi. Họ thật sự làm theo, cho 
thây trong hai, ba tuân thì thấy được 
hiệu quả, phương pháp hay vô cùng. 
Những người có công việc, dù bận 
rộn hơn nữa, đều có thể tu; đối với 
việc làm của quý vị, đôi với cuộc 
sông của quý vị, chỉ có giúp ích tuyệt 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đối chăng có trở ngại, vậy đây đêu là 
phương pháp dùng thập niệm này. 
Nguyện văn phân cuối nói: “Duy 
trừ Ngũ Nghịch, phi báng Chánh 
Pháp”, tội Ngũ Nghịch nặng vô cùng: 
giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá 
hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy 
máu; năm tội này là cực trọng. Nhưng 
trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 
Phật dạy cho chúng ta, tội Ngũ 
Nghịch này niệm Phật, thập niệm lúc 
lâm chung vẫn có thể vãng sanh; có 
thể thây chỗ này, trọng điểm là nơi 
một câu phía dưới. Nếu như hủy báng 
Chánh Pháp, họ vôn chắng tin, họ 
đương nhiên không tin, không muốn, 
không chịu niệm, chắng phải họ 
không được cứu, là họ chắng chịu tiếp 
thọ. Nhưng trong câu này là Phật nói 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
øì? Hàm ý rất sâu. Phân nhiêu những 
người tạo tội nghiệp cực trọng, rât 
khó hồi đâu, rất chắng dễ tin; điều 
này cũng là sự thật, đêu là sự thật. 
Cho nên từ trong một nguyện này 
chúng ta biết được yêu quyết của sự 
niệm Phật, giáo nghĩa căn bản của sự 
vãng sanh; đương nhiên niệm Phật, 
niệm được cảng nhiều thì càng tốt, đa 
đa ích thiện. Chúng ta có thê nhất tâm 
chuyên tu, điểm này vô cùng quang 
trọng, thật sự đã đem những thứ khác, 
cả thảy đêu buông xuống, phải 
chuyên tu, chuyên lễ. Mỗi ngày chúng 
ta lễ Phật, chỉ lễ A Di Đà Phật; 
chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên 
tưởng A DI Đà Phật. 

Khi nãy đã nói, tâm nguyện giải 
hành, thứ thứ đều đồng như Phật; đây 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tức là trong Quán Kinh chỗ nói: “Thị 
tâm tác Phật”. “Nhất thiết pháp tùng 
tâm tưởng sanh”, cái tâm này của 
chúng ta thật sự là đang làm Phật. 
Trong thập pháp giới, chúng ta là 
chuyên viên Phật pháp giới; đây cũng 
tức là pháp tu học cụ thể nhất của 
“Thị tâm tác Phật”. Tự tự nhiên nhiên 
ám hợp đạo diệu, Đạo Diệu tức là 
“Thị tâm thị Phật”; tự nhiên cùng nó 
tương hợp. Trước kia, Thiện Đạo đại 
sư nói với chúng ta bỗn mươi tám 
nguyện, từ phía trước đoạn thứ Bảy 
mãi cho đến chỗ này; đoạn thứ Bảy là 
nguyện thứ Mười Ba, cũng tức là nói, 
trong nguyện thứ Mười Ba đến Mười 
Tám. “Định thành Chánh Giác, quang 
minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, 
chư Phật xưng tán, thập niệm tật 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sanh”, năm nguyện này là trí tuệ chân 
thật, là tính hoa của Bỗn Mươi Tám 
Nguyện, là trung tâm của Bốn Mươi 
Tám Nguyện. Có thể thây răng, năm 
nguyện này đích thật là hoăng thệ tinh 
yếu của A Di Đà Phật, bỗn hoài của 
Di Đà. Tại chỗ này chúng ta có thê 
thây được rõ rõ ràng ràng minh minh 
bạch bạch, Ngài là muỗn khiến tất cả 
chúng sanh quyết định thành Phật; 
chắng phải nhiêu kiếp tu hành, trong 
một đời là đem vấn để này giải quyết 
ngay. Vì để thực hiện đại nguyện này, 
mới có “thập niệm tất sanh”, cái 
nguyện vọng thù thắng này, chúng 
sanh niệm Phật quyết định thành Phật. 
Năm trước, tôi đọc Quán Võ 
Lượng Thọ Phật Kinh; trong Quán 
Kinh thây được một đoạn khai thị của 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tam Phước, tôi biết được, đó là cơ sở 
nhập môn chân thật, tôi rât coi trọng 
đoạn kinh văn này. Nhưng trong điêu 
thứ ba, “Phát Bồ Đề tâm, Thâm tín 
nhân quả, Độc tụng Đại Thừa, 
Khuyến tấn hành giả”; trong bôn câu 
này, tôi đã suy xét câu “Thâm tín 
nhân quả” trong nhiêu năm mà chắng 
giải được, chăng biết ý nghĩa của nó 
là gì! Vì sao tôi không hiểu câu nói 
này? Giả như câu này ở trong điều 
thứ nhât thì tôi không hoài nghị, 
nhưng nó ở trong điều thứ ba thì tôi 
hoài nghi. Điều thứ ba là gì? Điêu thứ 
ba là Bồ Tát, [điều thứ nhất là Nhân 
Thiên, điêu thứ hai là Tiêu Thừa, điều 
thứ ba là Bô Tát], Bộ Tát còn phải tin 
sâu nhân quả! Nhân quả gì? Thông 
thường, nhân duyên quả báo này 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta đều tin, thiện có thiện báo, 
ác có ác báo; người người chúng ta 
đều tin, lẽ nào Bộ Tát chăng tin? Cho 
nên đối với cứu cánh, là nhân quả gì 
đây? Tôi hoài nghi nhiêu năm, mới 
hoảng nhiên đại ngộ, mới hiểu rõ ràng, 
nhân quả gì đây? Niệm Phật là nhân, 
thành Phật là quả; tức là pháp môn 
này, tức là pháp môn Tịnh Độ. Thật 
tại mà nói, tôi rất ngu, là ngay trên 
mặt bản kinh này mà nhìn không ra, 
phải mất hết nhiêu năm mới nhìn ra 
được. Câu đó chăng có rời khỏi bản 
kinh, tức là trong bản kinh này nói 
đến, niệm Phật là chân nhân, thành 
Phật là chân quả vậy. Phải biết điều 
này. 

Ngài Thiện Đạo đại sư triều nhà 
Đường, đây là Đệ Nhị tÔ sư trong 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Tông chúng ta, Đệ Nhị đại tổ sư; 
Ngài có hai câu danh ngôn, nói răng: 
“Như Lai sở dĩ hưng xuất thể, duy 
thuyết Di Đà bốn nguyện hải”, đây là 
lời của tổ sư Tịnh Tông chúng ta nói. 
Mà trong truyện ký có người nói Ngài 
là A Di Đà Phật tái lai; trong lịch sử, 
hình như thân phận này đã lộ ra, có ba 
người là A DI Đà Phật tái lai. Người 
thứ nhất là Thiện Đạo đại sư, vị thứ 
hai là Vĩnh Minh Diện Thọ, vị thứ ba 
là trong chùa Quốc Thanh ở Thiên 
Thai, Phong Can hòa thượng. Phong 
Can và Hàng Sơn, Thập Đắc; Hàng 
Sơn, Thập Đắc là Văn Thù, Phố Hiên, 
Phong Can hòa thượng là A DI Đà tái 
lai; đây là thân phận đã lộ ra mà 
người thời sau chúng ta biết được. 
Vậy nếu là A Di Đà Phật tái lai, thì 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hai câu này là chính A DI Đà Phật nói; 
nói với chúng ta một sự thật, tất cả 
chư Phật Như Lai thị hiện Phật thân 
vì chúng sanh nói pháp. Như Quán 
Thế Âm Bồ Tát trong ba mươi hai 
ứng thân, nên lấy Phật thân mà nói 
pháp, tức hiện Phật thân mà vì đó nói 
pháp, nói pháp gì vậy? “Duy thuyết 
Di Đà bốn nguyện hải”. 

Vậy nói một cách khác, kinh Vô 
Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh là nói 
những gì? Tức là nói bốn mươi tám 
nguyện của AÁ DI Đà Phật. Một bộ 
tám mươi quyên Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh vẫn là nói về 
Di Đà bốn nguyện, lại mở rộng ra, 
Thích Ca Mâu Ni Phật, bốn mươi 
chín năm chỗ nói, chúng ta ngày nay 
thu thập toàn bộ Đại Tạng Kinh, quý 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị thử nghĩ xem, nói đó là những gì? 
Cũng là nói bốn mươi tám nguyện 
của A DI Đà Phật. Càng nói càng 
rộng, càng nói càng tế, nói vô lượng 
vô biên; đều là nói cái này. Cho nên 
Bốn Mươi Tám Nguyện là tổng 
cương lĩnh của tất cả chư Phật nói 
pháp; năm được cái này rôi thì năm 
được hết thảy tất cả Phật pháp. 

Vậy thì nguyện thứ Mười Tám, 
Thập Niệm Tất Sanh là cương lĩnh 
của cương lĩnh, trên tột đỉnh; tột đỉnh 
tức là một câu Phật hiệu này. Đến đây 
chúng ta mới đem cái giá trị của Phật 
hiệu ây thấu hiểu rõ ràng, nêu quý vị 
chắng nhận biết rõ ràng, chắng biết 
mặt hàng; chăng biết mặt hàng thì 
làm sao chịu đem món đô này cho là 
của quý chứ? Làm sao chịu hết lòng 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tu học? Đến lúc quý vị thật sự hiểu rõ, 
thật sự nhận thức, nhận thức một cách 
thâu triệt thì lúc bấy giờ quý vị tự 
nhiên đem nó xem như trân bảo, 
quyết định chăng thể xả Đỏ, quyết 
định chắng thê buông xuống, nhiên 
hậu mới có thê làm đến lão thật niệm 
Phật; lão thật niệm Phật chắng dễ. 
Tuy nhiên, có một số người vẫn 
không hiểu rõ, như có một số cụ bả 
lớn tuổi, họ có thê lão thật niệm Phật, 
lúc lâm chúng đứng mà vãng sanh, 
ngôi mà vãng sanh. Họ cái chi cũng 
chắng biết, đó là thiện căn của nØười 
ta quá dây, chúng ta chăng sánh nỗi, 
nhiêu đời nhiêu kiếp tu được thiện 
căn, phước đức, chúng ta làm sao có 
thê sánh với họ được? Trong tâm họ 
không có tạp niệm, từ sáng đến tôi chỉ 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là một câu Phật hiệu; còn chúng ta 
suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ, đây là 
thiện căn, phước đức chăng băng họ. 
Những người như chúng ta đây, 
chỉ có một phương pháp, hiểu rõ ràng 
rôi, minh bạch rôi, thật sự nhận thức 
TỐ ràng rôi, hết lòng hết dạ, thì mới 
chịu buông bỏ vọng tưởng tạp niệm); 
nếu chăng phải thế thì không chịu 
buông bỏ. Phàm phu có thể trong một 
đời này khế nhập Thật Tướng, tức là 
nhà Thiền chỗ nói, minh tâm kiến 
tánh, chúng ta nói khê nhập Thật 
Tướng, một đời viên mãn thành tựu. 
Thật tại mà nói, duy chỉ có lão thật 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ngoại 
trừ một môn này ra, tự quý vị nghĩ 
thử xem, có biện pháp đem cái thị phi, 
nhân ngã, tham, sân, s1, mạn này tây 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rửa hết chăng? Nêu như cảm thấy 
không có biện pháp thì hãy gặp rút 
niệm Phật, có biện pháp thì có thê 
chắng cân niệm Phật. Nếu chắng có 
biện pháp thì niệm Phật là đệ nhất, 
chỉ có niệm Phật vẫn là cao nhất. 
Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng 
đến nguyện này. A Di Đà Phật 


Táp 10 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 11 


Xin lật kinh bản trang ba mươi, 
hàng thứ ba, đây là đoạn thứ mười 
một, nguyện thứ Mười Chín của Đại 
Nguyện. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương chúng sanh, văn ngã 
danh hiệu, phát Bồ Đê tâm, tu chư 
công đức, phụng hành Lục Ba La 
Mật, kiên cỗ bất thoái”. 


Đây là nguyện thứ Mười Chín 
[ Văn Danh Phát Tâm Nguyện|. 


Kinh văn: “Phục dĩ thiện căn 
hôi hướng, nguyện sanh ngã quôc, 
nhât tâm niệm nøã, trú dạ bât đoạn. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lâm thọ chung thời, ngã dữ chư Bồ 
Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiền, 
kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, 
tác A Duy Việt Trí Bồ Tát. Bất đắc 
thị nguyện, bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Hai Mươi, Lâm 
Chung Tiếp Dẫn Nguyện]. Nguyện 
Mười Chín này, cô đức cũng vô cùng 
coi trọng, bởi vì trong phân Tam Bỗi 
Vãng Sanh, Thế Tôn nói với chúng ta 
câu sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, cái điều kiện tôi cần yếu là cái 
Thượng, Trung, Hạ tam bỗi này, đều 
phải đây đủ “Phát Bộ Đề tâm, nhất 
hướng chuyên niệm”. Nguyện thứ 
Mười Tám là: “Nhất hướng chuyên 
niệm”, đây tức là phía trước giảng 
“Thập Niệm Tất Sanh”, là “nhất 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hướng chuyên niệm”. Còn một niệm 
này, niệm thứ Mười Chín là “Phát Bồ 
Đê tâm”, có thể thây được hai nguyện 
nảy võ cùng quan trọng. 

Trong một nguyện này, chúng ta 
nhất định phải đem nó nhận thức rõ 
ràng, đó tức là Phát Bồ Đề tâm, Bồ 
Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa 
tiêng Hán là Giác Ngộ, là sự giác ngộ 
chân thật, chân chánh giác ngộ. Trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế 
Tôn nói với chúng ta Tam Tâm, “Chí 
Thành tâm”, chữ Chí Thành này là 
chân thành đến chỗ cùng cực, chí 
thành, “Thâm Tâm, Hỏi Hướng Phát 
Nguyện tâm”, đây tức là Bộ Đề tâm. 
Cùng với trong Khởi Tín Luận, ngài 
Mã Minh Bồ Tát chỗ nói: “Trực tâm, 
Thâm tâm, Đại BI tâm”, ý nghĩa 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tương đồng. Cô đức vì chúng ta giảng 
giải ba cái tâm này, giảng được tất 
nhiêu; thật tại mà nói, chúng ta cũng 
rất khó thê hội. 

Ngược lại, chăng băng ngài Ngấu 
Ích đại sư, trong A Di Đà Kinh Yếu 
Giải nói với chúng ta đó, đã rõ ràng 
lại dễ hiểu. Ngài nói chúng ta chân 
chánh phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, 
cái tâm nguyện này là chân thật. Ngài 
nói cái tâm này tức là Vô Thượng Bồ 
Đê tâm, cách này chúng ta dễ hiểu. 
Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta 
một lòng một dạ mơ ước hâm mộ 
Tịnh Độ, câu sanh Tịnh Độ, tâm này 
tức là Vô Thượng Bồ Đê tâm. Trước 
ngài Ngẫu Ích đại sư, chưa có ai nói 
qua cách nói này; đây là lỗi khai sáng 
đâu tiên, chưa từng có của Ngài. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nhưng chúng ta càng nghĩ, càng thấy 
có đạo lý, quả thật phù hợp với bốn 
nguyện độ sanh của Như Lai, đây tức 
là quả thật Vô Thượng Bồ Đê tâm. 
Trong những kinh Đại Thừa 
thông thường nói đến Bộ Để tâm, 
nhất định bao hàm Tứ Hoăng Thệ 
Nguyện, cho nên có thể nói là Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện có đủ sự tu học 
cụ thể của Bộ Đề tâm; có thể thây, 
điều này vô cùng quan trọng. Cũng 
tức là nói, thực hiện Bộ Đề tâm trên 
việc tu hành tức là Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện; thứ nhật phải phát đại 
nguyện độ chúng sanh thành Phật đạo, 
sau khi tâm nguyện này sanh khởi thì 
có một khôi lực lượng bất khả tư nghị 
đang thúc đây quý vị tinh tấn, không 
giải đãi. Chúng ta học Phật, vì sao có 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thê thoái chuyên? Bởi vì học Phật rôi, 
là muốn tự mình thành tựu; tự mình 
sớm một ngày thành tựu thì rất tốt, trễ 
một ngày cũng chăng sao, bởi thế nên 
giải đãi. Giả như quý vị phát cái tâm 
là muốn cứu độ tất cả chúng sanh, cái 
sứ mạng thì là trọng yếu, tôi thành 
Phật trễ một ngày thì chúng sanh thọ 
khô thêm một ngày; tôi thành Phật 
sớm một ngày thì họ sẽ thọ khô ít đi 
một ngày. Cái sức mạnh này thì lớn, 
không thể giải đãi; chăng thể bảo 
chúng sanh vì ta mà thọ thêm một 
ngày khố nạn; sức mạnh này đang 
thúc đây. Cho nên họ có thê hết lòng 
để đoạn phiên não, tu học pháp môn, 
viên thành Phật đạo; quay đầu trở lại, 
thì việc độ vô lượng vô biên chúng 
sanh này mới có thể đạt được viên 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mãn. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu 
VIỆC này rõ rôi, tại sao Bồ Tát tu hành 
mà không mỏi mệt nhàm chán, họ 
tinh tiến thế đó, tức là đạo lý này. 

“Ƒu chư công đức”, đây là nói, 
sau khi phát tâm, cái đại hạnh chỗ tu; 
“phụng hành Lục Ba La Mật”, đây là 
đem cương lĩnh tu hành của Bồ Tát 
nói ra, tu øì đây? Tu Bồ Thí, Trì Giới, 
Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiên Định, 
Bát Nhã. Phía trước đêu đã từng nói 
qua những thứ này, không cân phải 
nói nhiêu nữa. “Kiên cô bất thoái”, họ 
tại sao có thê kiên cô bất thoái? Tức 
là vì có Bộ Để tâm. “Phục dĩ thiện 
căn hôi hướng”, chỗ họ tu tập tất cả 
thiện căn đêu hồi hướng câu sanh 
Tịnh Độ. “Nguyện sanh ngã quốc, 
nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn”, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cân phải rõ ràng điểm này; nhất tâm 
niệm Phật, chăng thê gián đoạn, cái 
niệm này chăng phải nơi miệng niệm, 
là trong tâm thật có, trong tâm chúng 
ta đích thật có A Di Đà Phật. Chăng 
những có A Di Đà Phật, mà một niệm 
duy nhất tức là niệm A Di Đà Phật; 
nói một cách khác, ngoại trừ A DI Đà 
Phật ra, trong tâm chắng có niệm thứ 
hai, đây gọi là nhật tâm chuyên niệm. 
Niệm A DI Đà Phật thì phải học A Di 
Đà Phật, phải noi theo AÁ DI Đà Phật. 
A Di Đà Phật giữ đó là tâm gì? A Di 
Đà Phật có nguyện vọng gi? Trong 
sinh hoạt ngày thường, A DI Đà Phật 
sông như thế nào? Những chỗ này, 
chúng ta đêu phải học tập. Trong sinh 
hoạt thường ngày, A DI Đà Phật tận 
tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng 
sanh Tín - Nguyện - Trì Danh, câu 
sanh Tịnh Độ; vậy chúng ta cũng đem 
sự việc này xem như một việc đại sự 
trong một đời của chúng ta. 

Pháp môn Niệm Phật này hay vô 
cùng, thủ thắng vô cùng, tuyệt đối 
chắng làm trễ nải thế gian pháp. Ở 
trong gia đình, quý vị niệm Phật 
chắng trở ngại công việc của quý vị; 
nêu như quý vị buôn bán, quý vị ở 
trong ngành nghề, từ chủ nhân đến 
công nhân quý vị có thê khuyên họ 
niệm A DI Đà Phật. Quả nhiên đã 
niệm A Di Đà Phật rôi thì công việc 
của quý vị có thể làm được càng thoải 
mái, càng vui thích, càng viên mãn, 
chắng cảm thây mệt nhọc, không thê 
nhàm chán, đây đêu là sự thật. Chỗ 


Tập 11 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hay ho lợi ích của sự niệm Phật, thật 
quá nhiều quá nhiêu; cho nên không 
trở ngại việc làm, đôi với việc làm chỉ 
có lợi ích, chắng có hại. Phàm phu, 
nêu. muốn minh tâm kiến tánh, nêu 
muốn kiến tánh thành Phật, phương 
pháp Nhất Tâm Chuyên Niệm câu 
sanh Tịnh Độ này, thật tại mà nói, là 
một con đường vững vàng, yên ốn 
nhất. Cho nên ở chỗ này Phật dạy cho 
chúng ta “Nhất tâm niệm ngã, trú dạ 
bất đoạn”, điều này, quý vị biết được 
trong tâm có chăng phải chỉ trên 
miệng xưng niệm; đây là nhân. 

Phát Bồ Đề tâm là chân nhân của 
sự niệm Phật. Phân đưới là nói về quả 
đức, “Lâm thọ chung thời”, thọ mạng 
con người chúng ta trong một đời này 
là có nhất định; quả báo này là cái 


Tập 11 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân của kiếp trước tu, kiếp này có 
được quả báo ấy. Khi quả báo này của 
chúng ta báo hết rôi, không thể còn 
luân hôi nữa, lúc bấy giờ thì A Di Đà 
Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Vậy cũng 
có người thọ mạng được kéo đài, tại 
thế gian này thọ mạng kéo dài có tốt 
không? Thật tại mà nói, sông thêm 
một ngày là thọ tội thêm một ngày; 
sớm một ngày vãng sanh thì gặp Phật 
sớm một ngày, chứng quả sớm được 
một ngày. Cho nên tôi nghĩ răng, 
những người thật sự giác ngộ, quyết 
định chăng câu sông lâu, chăng câu 
cái này; tuy nhiên nêu thọ mạng kéo 
dài rồi, nó có cái nhân duyên của sự 
kéo đài, nhân duyên đó là gì? Trong 
Phật pháp thường nói: “Phật chăng độ 
người vô duyên; Phật độ chúng sanh, 


Tập 11 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải có duyên phân”; người nảy cùng 
Phật có duyên. Thế gian này vẫn còn 
nhiêu chúng sanh cùng quý vị có 
duyên, quý vị khuyên họ, họ có thể 
nghe; người khác khuyên họ, họ 
chắng nghe. Người có duyên nhiêu 
như vậy, cơ duyên được độ của họ 
đều ở vào lúc này thành thục, vậy thọ 
mạng của quý vị đến rồi cũng không 
đi được, vẫn phải sống thêm vài năm 
giúp đỡ cho họ, điều này là nên. Cho 
nên người niệm Phật chúng ta, nêu 
thọ mạng kéo dài rồi, nhất định là lợi 
ích cho tật cả chúng sanh, giúp đỡ cho 
càng nhiêu người niệm Phật vãng 
sanh. Nêu chắng phải lý do này, thật 
tại mà nói, không có lý do gì ở thêm 
một ngày tại thế gian này, không có 
lý do. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Lâm thọ chung thời, ngã dữ chư 
Bỏ Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiên”, 
vào lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn 
quý vị. Vào lúc này, xem công phu 
nệm Phật của quý vị, xem duyên 
phân của quý vị; nêu công phu của 
quý vị tốt, duyên lại thù thắng, những 
người cùng với A Di Đà Phật đến tiếp 
dẫn rất nhiêu rât nhiều. Nêu như công 
phu của quý vị cạn, lúc bình thường 
lại chăng thích cùng người kết pháp 
duyên, vậy khi A Di Đà Phật đến tiếp 
dẫn, những người cùng đi chăng 
nhiêu; chúng ta phải hiệu rõ điều này, 
phải tranh thủ, đây là lúc bình thường 
chúng ta một lòng xưng niệm, rộng 
kết Phật duyên. Phương pháp này là 
chúng ta rộng kết pháp duyên, sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những người hoan nghênh thì quá 
nhiêu. Vậy trong sỐ người củng đến 
với Phật này, có rât nhiều rất nhiều 
đều là gia thân quyên thuộc, bạn bè 
đông tham ở trong đời quá khứ, họ 
sớm đã vãng sanh rôi, nay nghe được 
quý vị đã đến, A Di Đà Phật đến tiếp 
dẫn, họ đều cùng nhau theo Phật đến 
hoan nghênh quý vị, đến tiếp dẫn quý 
VỊ. 

Phía trước chúng ta đã đọc qua, 
oai thần bốn nguyện của A Di Đà 
Phật vừa gia trì thì túc mạng thông 
Của quý VỊ liên hiện tiên, vừa øặp mặt 
nhau thì quý vị đều nhận biết những 
người [quen] này từ đời đời kiếp kiếp 
quá khứ; trong đời nào, trong kiếp 
nào, họ cùng ta có quan hệ øì, hết 
thảy nhận biết cả, quý vị nhật định 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải biết. Duy chỉ có tại lục đạo luân 
hôi thì rất cô độc, con người vừa mới 
chết, vừa mới luân hôi thì gia thân 
quyến thuộc liên phân tán ngay, muốn 
øặp lại nhau chắng dễ dàng, vô cùng 
khó khăn, hoàn toàn là cảnh giới xa lạ. 
Duy chỉ có đên Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, thân băng bạn tốt rất nhiêu 
đêu là người quen, một tí cũng chắng 
xa lạ; điều này đều là sự thật, muôn 
ngàn lân chính xác. 

“K¡nh tu du gian, tức sanh ngã 
sát”, đây là nói thời gian vãng sanh vô 
cùng nhanh chóng; tuy Sa Bà thế giới 
cách xa Tây Phương Cực Lạc thê giới 
là mười vạn ức Phật quốc độ, nhưng 
chỉ một niệm thì đến ngay, tốc độ vô 
cùng nhanh. Vậy sau khi đến nơi đó, 
câu kinh văn phía dưới đây là vô cùng 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô cùng khẩn yếu, “Tác A Duy Việt 
Trí Bộ Tát”, tức là trong kinh A Di 
Đà gọi là A Bệ Bạt Trí, chỗ này dịch 
thành A Duy Việt Trí; đây là tiếng 
Phạn, nghĩa là Bất Thoái Chuyễển Bồ 
Tát, viên chứng Tam Bất Thoái. Cho 
nên người xưa nói đây là tâm tánh 
cực chí của A DI Đà Phật, công đức 
tâm tánh này lớn đến điểm cùng cực, 
trì danh tri kỳ huầân. Phương pháp Trì 
Danh này, công lao bất khả tư nghị, 
cũng là đại nguyện của A DI Đà Phật, 
đây là hoăng nguyện của A Di Đà 
Phật khiên cho mỗi một người vãng 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới đều có thể viên chứng Tam Bắt 
Thoái. Thật tại mà nói, địa vị này là 
Viên Giáo Bồ Tát Thất Địa trở lên; 
vậy trong kinh Đại Thừa, thông 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường mà nói, ít nhật phải tu hành 
đây đủ hai A-tăng-kỳ kiếp mới có thể 
chứng đặc. Như phàm phu chúng ta, 
vừa sanh đến đó thì là được ngay, 
siêu việt khỏi hai A-tăng-kỳ kiếp, 
điêu này là bất khả tư nghị; cho nên 
nguyện này là vô cùng quan trọng. Cô 
đức có nói: “Thập Niệm Tất Sanh”, 
“Văn Danh Phát Tâm”, hai nguyện 
này là tĩnh tủy trong bổn mươi tám 
nguyện của A Di Đà Phật, chúng ta 
có thê tin được lời này. Xin xem tiếp 
phân kinh văn phía dưới: 


Kinh văn: “Ngã tác Phật thời, 


thập phương chúng sanh, văn ngã 
danh hiệu, hệ niệm ngã quôc”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“[hập phương chúng sanh”, 
đương nhiên bao gồm chúng ta; trong 
“Văn, Danh” nhất định phải bao gồm 
tín, giải, chúng ta tin sâu chăng nghị, 
chúng ta hiểu rõ trong phân kinh văn 
này bao hàm ý nghĩa này. Còn Hệ 
Niệm? tức là có Nguyện, có Hạnh, vô 
cùng mơ ước hâm mộ Cực Lạc thể 
giới, trong tâm luôn luôn nghĩ đến 
Phật, cái niệm này tức là Hệ Niệm. 
Nghĩ đến Phật, chúng ta thường nói 
mong nhớ, trong tâm luôn luôn mong 
nhớ; nỗi nhớ mong của người thê gian 
là bôn chôn lo lăng rất nhiêu. Nghĩ lại 
cho kỹ, những thứ hệ niệm toàn là lục 
đạo luân hôi, hệ niệm con cái, hệ 
niệm cha mẹ, hệ niệm gia thông 
quyến thuộc. hệ niệm tài sản, hệ niệm 
quyên lực địa vị, toàn là lục đạo, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngày 
nay chúng ta giác ngộ rôi, minh bạch 
rôi, chúng ta đem hệ niệm đối thành 
A Di Đà Phật; những thứ bôn chôn lo 
lăng của thê gian này, thảy đều buông 
xuống, nhất tâm hệ niệm A Di Đà 
Phật thì là đúng, cách này thì là chính 
xác. 


Kinh văn: “Phát Bồ Đề tâm, 
kiên cô bât thoái, thực chúng đức 
bồn”. 


Thực là trồng trọt, đây là thí dụ, 
nghĩa là thật có rôi, trong tâm đã thật 
có; Đức Bồn là gì? Tức là chỉ cho 
thánh hiệu Di Đà, lục tự hông danh 
này, trong tâm đã thật có. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Chí tâm hôi hướng”. 


Đây là chân thành tâm hôi hướng. 


kinh văn: “Dục sanh Cực Lạc, 
vô bât toại giả”. 


Nguyện này hiển thị, thập phương 
chúng sanh, nếu muốn câu sanh Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, thật tại là 
chắng khó, điều kiện đưa ra rất dễ 
dàng. Quý vị nên biết, điều kiện đưa 
ra này, chăng phải trong kinh thông 
thường, đây là Bốn Mươi Tám 
Nguyện, là A DI Đà Phật đưa ra, 
chắng phải chư Phật nói, đây là bốn 
nguyện của Phật; cho nên từ chỗ này 
mà xem, thì vãng sanh chăng phải là 
khó. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhược hữu túc ác”. 


Đây là giả thuyết, thật tại mà nói, 
đây là thật; có một người phàm phu 
nào chắng có tạo tội nghiệp? Chúng 
ta đêu biết, nghiệp chướng của mình 
rất nặng, tội chướng rất nặng, nhưng 
chắng sợ. 


Kinh văn: “Văn nøãấ danh tự, 
tức tự hồi quá”. 


Đây tức là sám hỗi vãng sanh. 
Kinh văn: “Vị đạo tác thiện, 


tiện trì kinh øiới, nguyện sanh ngã 
sát”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Hai Mươi Mốt, Hồi 
Quá Đắc Sanh Nguyện]. Đây thì rất 
quan trọng, công đức sám hôi rất lớn; 
thật tại mà nói, toàn bộ Phật pháp, bất 
luận là một pháp môn nào, nêu luận 
về tu trì, thì toàn là sám hối, đều tu 
pháp Sám Hỗi. Công đức sám hỗi bất 
khả tư nghị, pháp môn này là nói về 
Đới Nghiệp Vãng Sanh. Đới nghiệp 
vãng sanh thì phải chú trọng Sám Húi, 
dùng phương pháp gì đây? Niệm Phật. 
Oai đức Phật hiệu này không thê nghĩ 
bàn, có thê tiêu được tất cả tội chướng 
của tất cả chúng sanh; tội chướng có 
nặng hơn, Phật hiệu đều có thể tiêu 
trừ. Chính giỗng như Từ Vân Quán 
Đảnh pháp sư chỗ nói đó, người thế 
gian tạo những trọng tội, Ngài nói: 
“Sở hữu tất cả kinh pháp, sở hữu tất 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cả sám pháp, đêu trừ chăng nỗi những 
trọng tội như vậy; đến sau cùng niệm 
A Di Đà Phật có thể sám trừ”. Điều 
này nói rõ, công đức của Phật hiệu 
này vượt qua pháp sám hỗi của tất cả 
kinh giáo. Thật tại mà nói, chăng có 
nhiêu nØười biết được điều này, cảm 
thây nghiệp chướng của mình nặng, 
chắng biết niệm Phật, còn phải đi bái 
Lương Hoàng Sám, bái Thủy Sám, 
bái Đại Bi Sám. Lây những thứ này 
để sám hỗi; tội của chính mình quá 
nặng, cách này không được, vô hiệu, 
sám chăng nối, chắng biết pháp môn 
[Niệm Phật| hay như vậy. 

Pháp môn này quả là hữu hiệu, 
chỉ cần quý vị chí tâm sám hối thì 
nghiệp chướng này, chắng có gì là 
điệt trừ không được. Đây nghĩa là nói, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng cân phải chờ đến mê hoặc hết 
cũng có thê vãng sanh, đây thật sự là 
công đức bất khả tư nghị. Cho nên 
phải biết được sám hỗi, tự mình phải 
biết sám hồi; vậy thì sám hỗi, có phải 
cân hình thức không? Chắng cần thiết. 
Trước kia tôi học Phật, trước khi chưa 
xuất ø1a, tôi theo học Chương Ga đại 
sư ba năm; Đại Sư vô cùng từ bị, dạy 
cho tôi pháp Sám Hi. Sám hối vô 
cùng quan trọng, sám hối cách nào? 
VỀ sau không làm nữa, điều này vô 
cùng quan trọng: biết lỗi sửa ngay về 
sau không làm nữa, đây gọi là chân 
sám hối. Đây là chân sám hỗi, mà 
chăng phải ở nơi hình thức; hình thức 
ây giông như hát tuông vậy, là biểu 
diễn làm cho những người chưa học 
Phật xem, là để khuyến đạo mọi 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
người nên phải tu pháp Sám Hồi. Đó 
là để khuyên người, khiến người nhìn 
thây cách sám hối này trang nghiêm 
như thê, long trọng như thê, là khiến 
những người thường trong tâm khởi 
dậy nỗi cảm động: là ý nghĩa này, tác 
dụng và lợi ích của nó là ở chỗ này. 
Nếu chúng ta muốn diệt tội, muốn 
tiêu tal, đó là tự mình trách tâm sám 
hỗi, từ trong tâm địa mà sảm hỗi, tức 
là chỗ này nói: “Tức tự hỗi quá”; chú 
trọng ở chữ Tự. “VI đạo”, trong chữ 
Đạo này tức là nói đến Định - Tuệ; 
chúng ta chú trọng tu Định, tu Tuệ. 
Định tức là thanh tịnh tâm, tâm không 
bị danh lợi, ngũ dục lục trần của thê 
gian làm ô nhiễm; không bị nó nhiễm, 
đây tức là Định. Còn Tuệ, là đối với 
tất cả pháp đêu có thê thông đạt hiểu 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rõ mà chăng mê hoặc, đây tức là Tuệ. 
Đặc biệt là ở thời đại hiện nay của 
chúng ta, chính giống như trong kinh 
Lăng Nghiêm chỗ nói: “Tà sư thuyết 
pháp như Hăng hà sa”, đâu là chánh 
pháp, đâu là tà pháp, quý vị phải có 
khả năng biện biệt; đây là Tuệ, chắng 
đến nỗi học sai pháp môn. Còn tác 
thiện là tu phước, phía trước đã nói 
qua với quý vị, Phước rât quan trọng, 
chúng ta chăng thể qua loa câu thả. 
Quý vị xem trong Tam Quy Y, chúng 
ta quy y Phật, “Quy y Phật, nhị túc 
tôn”, Nhị là hai điều, Túc là nghĩa 
viên mãn; hai thứ viên mãn, một thứ 
là trí tuệ viên mãn, một thứ là phước 
báo viên mãn. Phật có phước báo, 
phước báo viên mãn; phước bảo từ 
đâu đến? Cũng do tu đấy, không tu thì 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
làm sao có được? Cho nên Phật dạy 
chúng ta phải tu Phước, tu Tuệ. 
Chăng thể không có phước báo, 
không có phước báo chăng thể độ 
chúng sanh; quý vị muôn độ chúng 
sanh, nhất định phải có đại phước báo. 
Có Phước chắng có Tuệ, không thê độ 
chúng sanh; có Tuệ chắng có Phước, 
cũng không thể độ chúng sanh. Cho 
nên phải giúp đỡ tât cả chúng sanh 
phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, 
nhật định phải Phước Tuệ song tu. 
Chúng ta nhất tâm xưng danh, phát 
nguyện câu sanh Tịnh Độ, đây là Tuệ. 
Chúng ta tu Tam Phước, tu Lục 
Hòa, tu Lục Độ, đây là Phước; trong 
phước có tuệ, trong tuệ có phước, cho 
nên nhất định phải biết “tác thiện”. 
Quý vị xem, trong kinh chúng ta nhìn 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thây, A Di Đà Phật niệm niệm đêu 
đang tác thiện, giáo hóa tât cả chúng 
sanh, giúp đỡ tât cả chúng sanh, đây 
là pháp Bồ Thí đây. Xây dựng Tây 
Phương Cực Lạc thế giới để cho 
chúng ta đến bên ấy tu học là Tài bô 
thí, chúng ta đến Tây Phương Cực 
Lạc thế giới là hưởng cái phước của 
A Di Đà Phật. Ở nơi đó Ngài đã xây 
dựng hoàn toàn rôi, chúng ta đến nơi 
đó là để hưởng thụ cái Cực Lạc thể 
giới mà Ngài đã năm kiếp tu thành; 
chúng ta đến bên ấy để hưởng thụ. 
Cho nên Ngài thật sự là Tài bố thí, 
Pháp bố thí, Vô Ủy bô thí, ba loại bô 
thí đều là làm được viên mãn. 

“Tiện trì kinh giới”, chỗ nảy nói 
là chúng ta nhất định phải đọc tụng, 
phải khuyên kẻ khác; Tam Phước này, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

sau cùng là “độc tụng Đại Thừa, 
khuyến tấn hành giả”. Ngày nay 
chúng ta đọc tụng Đại Thừa, phải nên 
từ kinh Vô Lượng Thọ mà hạ thủ, 
trước tiên học thuộc lòng kinh Vô 
Lượng Thọ; đến khi bộ kinh này 
thông đạt tôi, tự mình [năm vững| 
vãng sanh, năm vững rôi mới có thể 
học qua loa các kinh Đại Thừa khác. 
Không năm vững được vãng sanh, 
chúng ta chăng cần xem các kinh điển 
Đại Thừa khác nữa; chúng ta một 
lòng một dạ chuyên câu vãng sanh, tất 
cả kinh giáo thì sao? Khi đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới rồi, gặp 
được A DI Đà Phật chúng ta mới lại 
đi thực hiện “Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học”. Gặp được A DI Đà Phật 
thì không lo sợ nữa, bảo đảm thọ 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mạng lại vô lượng, có đủ thì giờ; dù 
có nhiều kinh giáo đi nữa, chúng ta 
cũng có thể từ từ mà học, có thể vên 
tâm để học. Bây giờ thì không được, 
học quá nhiêu thứ, học tạp nhạp, e 
răng vãng sanh sẽ có vân để; cho nên 
đây là một việc vô cùng vô cùng khẩn 
yếu. Đây là Tứ Hoàng Thệ Nguyện, 
hai nguyện đầu là làm ngay bây giờ, 
còn hai nguyện sau: Học pháp môn, 
Thành Phật đạo, đến Cực Lạc thê GIỚI 
mới làm; Tứ Hoăng Thệ Nguyện chia 
làm hai đoạn. 


Kinh văn: “Mạng chung bất 
phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã 
quốc. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ 
Chánh Giác”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là những người nghiệp 
chướng rât nặng, sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, sau khi đã 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù 
cho nguyện lực của quý vị rất lớn, 
quý vị muôn đến thập phương thê 
giới để độ hóa chúng sanh, giống như 
Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy loại ứng 
hóa; vậy những nghiệp chướng cực 
trọng của quý vị trong quá khứ, vẫn 
có thể thọ báo chăng? Không thể, 
quyết định chăng thể đọa tam ác đạo 
nữa. Câu này là tông chỉ tối quan 
trọng của nguyện này, câu này lả 
quan trọng nhất; chăng cân phải giống 
như Đề Bà Đạt Đa. Trong kinh chúng 
ta thây được Đề Bà Đạt Đa tạo tội 
ngũ nghịch, trước phải đọa địa ngục; 
tội ở địa ngục mãn rôi mới có thể trở 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

ra. Chúng ta niệm Phật đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới không thê 
[đọa ác đạo |, tuyệt đôi không thể như 
vậy. Đoạn thứ mười ba: 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
quốc vô phụ nữ. Nhược hữu nữ 
nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh 
tịnh tín, phát Bồ Đề tâm, yễm hoạn 
nữ thân, nguyện sanh ngã quốc. 
Mạng chung tức hóa nam tử, lai 
ngã sát độ”. 


Đây là nguyện thứ Hai Mươi Hai 
[Quốc Vô Nữ Nhân Nguyện] và Hai 
Mươi Ba [Yếm Nữ Chuyển Nam 
Nguyện], Tây Phương Cực Lạc thê 
giới là một thế giới bình đắng: quý vị 
thử nghĩ, có người nam có người nữ 


Tập 11 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì chắng bình đăng rôi, vậy thì sẽ 
phải đánh lộn. Tây Phương Cực Lạc 
thế giới rât bình đăng, cho nên A Di 
Đà Phật rất thông minh, có lẽ thấy 
nhiêu thê giới có đàn ông có đàn bà, 
ngày ngày đêu cải nhau, cải đến bất 
an, cho nên Ngài nghĩ đến thế giới 
này của ta, tất cả đều như nhau, toàn 
là đàn ông, chăng có đàn bà. Phàm là 
đàn bà vãng sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thế IỚI, tật cả đều là nam 
sanh; vả lại thần tướng là như nhau, 
cùng A DI Đà Phật hoàn toàn tương 
đông. Từ trong bốn nguyện của Phật, 
chúng ta thây được điều này, thật sự 
là đệ nhất hy hữu, nơi thập phương 
chư Phật thê giới không có việc này; 
nơi đây của Ngài là thật sự đạt đến 
binh đăng. Thiện Đạo đại sư nói, đây 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là oai thần bốn nguyện của A Di Đà 
Phật, cho nên người nữ niệm Phật ở 
thập phương thế giới, lúc lâm chung 
vãng sanh, tất cả đều là nam sanh, 
thảy đêu là thân tướng của Phật. 

Phật vừa đến tiếp dẫn, Phật quang 
vừa chiêu thì hóa thân này lập tức liên 
hiện tiền, nhục thân của chúng ta xả 
bỏ mất, tự mình có được hóa thân mới, 
cùng Phật hoàn toàn như nhau. Cho 
nên chăng phải nói đến Cực Lạc thế 
giới thì giống như một đứa trẻ dân 
dân lớn lên, đó tức là có sanh có diệt. 
Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới 
chắng có sanh diệt, cho nên hoàn toàn 
là hóa thân; thân tướng chỗ hiện ra 
lập tức cùng với tướng trạng của A DI 
Đà Phật như nhau. Chúng ta lại xem 
một nguyện phía dưới: 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thập phương thế 
giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã 
quôc giả, øiaÏ ư thất bảo trì liên hoa 
trung hóa sanh. Nhược bất nhĩ giả, 
bất thủ Chánh Giác”. 


Nguyện này là nguyện [thứ Hai 
Mươi Bốn, Liên Hoa Hóa Sanh 
Nguyện], quang cảnh chỗ có của Tây 
Phương Cực Lạc thế giới đều là 
thường trụ, đều là bất sanh bất diệt, 
vĩnh viễn chắng có biến hoại; chăng 
giỗng thê gian này của chúng ta, nó 
đang biến hiện từng sát-na, từng sát- 
na, nó chăng thể thường trụ. Sở hữu 
tất cả vạn vật đêu là đang biên hóa, 
cho nên gọi là Vô Thường; chúng ta 
xem cái giảng đài này, nó là vô 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thường, nó đang biến đối, nó biến rất 
chậm, chúng ta chắng dễ xét thấy 
được. Một giảng đài mới, nêu để đến 
vải ngàn, vài vạn năm thì nó tiêu mất, 
hoặc giả là dưới một vài điều kiện, 
trạng huống tốt thì nó liên biên thành 
hóa thạch mất, nó đêu đang biến hóa. 
Sau khi biên thành hóa thạch, vẫn tiếp 
tục ở đó biển, luôn luôn ở đó biến, 
đây gọi là Vô Thường, đây gọi là Bất 
Trụ. Tây Phương thế giới sở hữu tất 
cả vạn vật là Chân Thường, nó chăng 
biến, duy chỉ có một vật ở nơi đó, 
chúng ta thây được một vật có thể 
biến, đó là những đóa hoa sen trong 
ao thât bảo; hoa sen ây có thê biến. 
Thập phương thế giới có một 
người thật sự phát tâm niệm Phật, 
muốn câu sanh Tây Phương Cực Lạc 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thế giới thì ao thật bảo sẽ nở ra một 
đóa hoa sen; tâm người ây rất chân 
thành, niệm Phật rât chuyên cần thì 
hoa này dân dân càng nở càng lớn. 
Cho nên hoa sen này lớn nhỏ khác 
nhau, có loại một do-tuân, có loại 
mười do-tuân, một trăm do-tuân, ngàn 
do-tuân; đó là công phu niệm Phật 
cạn sâu khác nhau, ánh sáng và màu 
của hoa khác nhau; chỉ có mỗi thứ 
này nhìn đến là có sanh có diệt. Nếu 
như niệm Phật được vài năm rôi mà 
không niệm nữa, đổi ý lại đi học 
Thiên, đi học Mật thì hoa này liên héo 
tàn, tiêu mật, hoa sen này chăng còn 
nữa. 

Lúc chúng ta vãng sanh, A DI Đà 
Phật liên cầm hoa sen này đến tiếp 
dẫn quý vị, hoa này là niệm lực của 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chính mình hợp cùng nguyện lực của 
A DI Đà Phật, hai thứ lực lượng này 
thành tựu; cho nên có cái hiện tượng 
này. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế 
giới các thứ trang nghiêm, đó là do 
nguyện lực của A DI Đà Phật thành 
tựu được; cho nên nói là Chân 
Thường, nó không có biến hóa, duy 
chỉ có hoa sen là niệm lực của chúng 
ta cùng nguyện lực của Phật kếp hợp 
mà thành. 

Vậy hoa này có chân thường 
không? Hoàn toàn coi chúng ta, phải 
chân tâm, phải bất thoái, cái tâm niệm 
Phật này của chúng ta không được 
thoái chuyên, đây là “tịnh niệm tương 
kế”; thì hoa này cũng có thể biến 
thành chân thường, vừa vãng sanh 
đến bên ấy thì liên biên thành chân 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thường, “liên hoa hóa sanh” vậy. Cho 
nên cô đức nói: “Cử thể giai thị tối 
thăng mật mật kiết tường”. “Nhược 
bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác”, vậy 
thì từ nguyện thứ Mười Tám “Thập 
niệm tất sanh”, đến chỗ này là “văn 
danh đặc thù thăng lợi ích chi thượng 
thừa”, lợi ích có được này là thủ 
thăng nhất, chân thật nhất, “liên hoa 
hóa sanh”. Phía dưới một đoạn: 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương chúng sanh, văn ngã 
danh tự, hoan hỷ tín nhạo”. 


Chữ này đọc giọng cao, không 
đọc Lạc mà đọc là Nhạo, Nhạo là ưa 
thích, hoan hỷ ưa thích, tin ưa thích. 
Trong chữ Văn, nhất định có Tín, có 
Thọ, công đức danh hiệu bất khả tư 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghị; phía trước đã nói qua với quý vỊ, 
đó là biểu hiện trong cuộc sống 
thường ngày. 


Kinh văn: “Lễ bái quy mạng”. 


[Nguyện thứ Hai Mươi Lăm, 
Thiên Nhân Lễ Kính Nguyện]. Chữ 
Lễ Bái này, chắng nhất định là suốt 
ngày đi lễ Phật, đương nhiên có người 
lây phương pháp này để tu hành, mỗi 
ngày lạy Phật, ba ngàn lạy, hoặc một 
ngàn lạy; có người chuyên môn tu cái 
hạnh nảy, chắng phải yêu câu mỗi 
người đều làm như vậy. Lễ bái là 
trong tâm có Kính tâm, ta đối với A 
DI Đà Phật cung kính, niệm niệm 
chắng mất, bất luận vào lúc nảo đôi 
với Phật tâm cung kính đều có, đây 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

gọi là lễ bái. Tuy nhiên, tuổi trung 
niên trở lên, đặc biệt là ở trong xã hội 
hiện tại, việc làm của chúng ta đều là 
ngôi mà ít cử động, vì thế nên thiếu 
vận động; cho nên thông thường là đề 
xướng vận động. 

Người học Phật chúng ta, nêu 
đem cả thời gian này dùng vào trong 
những môn vận động khác, cũng đáng 
tiếc; môn vận động tốt nhất là lạy 
Phật. Khi chúng ta đã ngôi rất lâu, cần 
nên hoạt động thì chúng ta nhiễu Phật, 
lỗi nhiễu Phật này là đi bách bộ, đi ra 
ngoài hoạt động bách bộ, trong tâm 
niệm Phật, thì cùng với nhiều Phật ở 
Niệm Phật Đường như nhau. Tuy 
chắng phải ở tại Phật Đường, chúng 
ta đi bách bộ chung quanh, đều giống 
như nhau; điều tiết thân thê. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Vẫn còn một phương pháp nữa là 
lạy Phật, lạy Phật là lối vận động tốt 
vô củng, tâm địa thanh tịnh chân 
thành; môi một bộ phận khớp xương 
trong thân thế đều vận động đến, thật 
là tốt vô cùng. Đối với sức khỏe thân 
thể có sự giúp đỡ rất lớn; nên biết 
được sự lợi ích của việc lạy Phật. Vậy 
còn việc lạy Phật, lạy bao nhiêu lạy là 
tùy mình, điều này chăng cân phải 
hạn định; quý vị có nhiêu thì giờ thì 
lạy thêm vài lạy, quý vị không có thì 
giờ thì lạy ít vài lạy, chắng sao cả. 
“Quy mạng” tức là nương tựa, toàn 
tâm toàn lực nương vào A DI Đà Phật; 
bộ kinh này tức là A Di Đà Phật, một 
lòng y theo đạo lý giáo huấn của kinh 
điển mà tu học, đây là thật sự quy 
mạng. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Dĩ thanh tỉnh tâm”. 
Thanh Tịnh, Bình Đăng, Từ BI. 


Kinh văn: “Tu Bồ Tát hạnh”. 

“Bộ Tát hạnh” tức là Tam Học, 
Lục Độ, tức là tu Thiện, tức là lợi ích 
tật cả chúng sanh. 


Kinh văn: “Chư thiên thế nhân, 
mạc bắt trí kính”. 


Chúng ta hiện nay có được lợi ích, 
quý vị thật sự có thể tu hành theo như 
vậy; đích thật bất luận quý vị đi đến 
đâu, người người đêu rất cung kính, 
đều rất ủng hộ, đây là sự lợi ích mà 
quý vị có được trước mắt. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


kinh văn: “Nhược vấn ngã 
danh, thọ chung chỉ hậu, sanh tôn 
quý øia, chư căn vô khuyêt”. 


[Nguyện thứ Hai Mươi Sáu, Văn 
Danh Đặc Phước Nguyện]. Đây là 
người niệm Phật đôi với thế gian này 
vẫn còn lưu luyến, vẫn chắng xả được 
đề vãng sanh, vậy thì niệm Phật có lợi 
ích chăng? Có lợi ích, đời sau sanh 
vào gia đình tôn quý; vừa sanh ra là 
hưởng phước, rất có phước báo, cũng 
khỏe mạnh sông lâu. Đây là quả báo 
do bởi niệm Phật trong đời quá khứ, 
tiệc răng vì họ chăng có phát tâm, 
chắng có phát nguyện vãng sanh, 
được cái quả bảo này. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thường tu thù 
thắng phạm hạnh. Nhược bất nhĩ 
giả, bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Hai Mươi Bảy, Tu 
Thù Thắng Hạnh Nguyện]. “Phạm 
hạnh” tức là Thanh Tịnh Hạnh, bởi vì 
họ thiện căn thâm hậu, họ vẫn còn có 
thể tiếp tục không ngừng học Phật tu 
hành; đây cũng là bốn nguyện oai 
thân gia trì của A Di Đà Phật, họ 
chắng đến nỗi mê mật chính mình, lúc 
còn ở nhân gian này vẫn còn có thể 
tiếp tục tu hành. Vậy có lẽ chúng ta là 
thuộc về loại này, trong đời quá khứ 
niệm Phật không xả bỏ được cái thể 
gian này, cho nên chưa được vãng 
sanh, kiếp này lại gặp được Phật pháp, 
đích thật rât giống như cảnh giới hiện 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tiên của chúng ta. Vậy thì trong ba 
nguyện của đoạn này, đều là nói rõ 
công đức của Văn Danh. Chúng sanh 
căn cơ bất nhất, tuy là Văn Danh, 
nhưng cái đại tâm chân chánh này 
chưa phát, đại tâm này tức là cải tâm 
câu nguyện vãng sanh chưa phát. 
Miệng thì nói vãng sanh, còn trong 
tâm thì xả chăng được cái thế gian 
này; gia tộc quyến thuộc, lo lăng bổn 
chôn chăng buông xuống được. Thì 
cái Tín - Nguyện này chăng sâu, còn 
Trì Niệm? Cũng không chuyên. Cho 
nên cùng đại nguyện tiếp dẫn của A 
Di Đà Phật vẫn còn có một đoạn cách 
ly, đây là chưa thể vãng sanh, nhưng 
họ được phước, họ có được nhần 
thiên phước báo. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là hiện thị ra danh hiệu DI Đà, 
chỉ cần nghe được, bất luận vãng sanh 
hay không vãng sanh, quyết định đều 
được lợi ích. Vì thế cho nên chúng ta 
đối với sự hoằng dương danh hiệu 
này, cũng tức là chúng ta gọi là Phố 
Biến, vì tật cả chúng sanh tuyên 
truyền giới thiệu, lợi ích rất lớn. Đây 
là chúng ta cần phải làm, bất kế họ có 
tin hay không, chúng ta đều nên thời 
thời khăc khắc giữ cái tâm này, có cái 
nguyện giúp đỡ tât cả chúng sanh, 
khiến họ có cơ hộ nghe được danh 
hiệu của A Di Đà Phật. Nếu như có 
được cơ hội, đem kinh điển này giới 
thiệu cho họ, thì công đức này lại 
càng lớn. 

Phía dưới là đoạn thứ mười lăm, 
từ đoạn mười lăm đến đoạn mười tám, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng tức là nguyện Hai Mươi Tám 
đến nguyện Ba Mươi Tám; đoạn này, 
Phật muốn thuyết minh cho chúng ta, 
Ngài nhiệp độ chúng sanh trong Tịnh 
Độ. Nói một cách khác, cũng tức là 
thuyết minh, sau khi vãng sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, trạng 
huống sinh hoạt tu học của họ; đương 
nhiên điêu này cùng chúng ta quan hệ 
rất mật thiết. Bởi vì chúng ta chăng 
bao lâu nữa đêu đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, cho nên trước hết nên 
liễu giải, đối với lòng tin của chúng ta 
có được sự giúp đỡ rất lớn. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
quôc trung vô bât thiện danh”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Hai Mươi Tám, 
Quốc Vô Bất Thiện Nguyện]. Chúng 
ta thử nghĩ, hiện nay tại thê gian này 
của chúng ta, việc bất thiện quá nhiêu 
quá nhiêu; Tây Phương Cực Lạc thế 
giới chăng những không có bắt thiện, 
mà cái tên Bất Thiện đều chắng nghe 
đến, ví như tham, sân, si, mạn. Ở đây 
chúng ta có, thật có việc này; còn ở 
Tây Phương Cực Lạc thê giới cái gì 
gọi là tham, sân, s1, mạn, chăng CÓ a1 
nghe qua; quý vị mới biết được cái 
thế giới này tốt đến trình độ nào. 


Kinh văn: “Sở hữu chúng sanh, 


sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất 
tâm, trụ ư Định Tụ”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Hai Mươi Chín, Trụ 
Chánh Định Tụ Nguyện|. Câu này 
thật bât khả tư nghị, ở thê gian này tại 
sao chúng ta lại tạp loạn như vậy? Vì 
tật cả chúng sanh, tâm chăng đồng, 
tưởng chăng đông, niệm chăng đồng, 
cho nên thì là phức tạp. Quý vị xem, 
kẻ xem tướng kia cũng nói Nhân tâm 
bất đồng, các như kỳ diện, tại sao mỗi 
người chúng ta đều khác? Vì trong 
tâm chúng ta nghĩ đó, tưởng đó, kiến 
giải khác nhau, cho nên diện mạo 
khác nhau. Còn Tây Phương Cực Lạc 
thể giới, tướng mạo mỗi người đều 
tương đồng, tại sao họ tương đồng? 
Là vì tâm của họ như nhau, tâm gì 
vậy? Cái tâm niệm A DI Đà Phật. 
Người người niệm A DI Đà Phật, 
người người trong tâm tức là A Di Đà 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, cho nên biến thành thế ØIỚớI Của 
A DI Đà Phật. Những người vãng 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, có ai chăng phải là A Di Đà Phật? 
Diện mạo mỗi người cùng A Di Đà 
Phật như nhau, ai ai cũng đều là A Di 
Đà Phật, “giai đông nhất tâm”, điêu 
nảy quá quan trọng. 

“Trụ ư Định Tụ”, chữ Định Tụ 
này là Chánh Định Tụ, trong Phật 
pháp có nói đến Tam Tụ, tam tụ này 
bao quát các loại sở hữu tật cả chúng 
sanh. Kẻ y theo phương pháp Chánh 
Định Tụ tu hành, quyết định thành 
Phật, phương pháp ây chính xác 
không có sai, gọi là Định Tụ. Loại thứ 
hai gọi là Tà Tụ, quý vị y theo 
phương pháp này tu, bất luận là tỉnh 
cân thế mấy, quyết định chắng thành 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tựu, cái đó gọi là Tà Tụ. Còn loại thứ 
ba gọi là Bất Định Tụ, như căn tánh 
của chúng ta đây là Bất Định Tụ. Nếu 
gặp được Định Tụ thì chúng ta thành 
tựu rôi, còn gặp được Tà Tụ thì chúng 
ta chăng thành tựu. Cho nên chúng ta 
thuộc về Bất Định Tánh. 


Kinh văn: “Vĩnh ly nhiệt não”. 

Nhiệt Não tức là phiên não, ở Tây 
Phương Cực Lạc thê giới vĩnh viên 
chăng có phiên não, tâm địa đêu 


thanh lương tự tại, phân dưới là: 


Kinh văn: “Tâm đắc thanh 
lương. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Họ cùng tất cả pháp chăng phân 
biệt, chắng chấp trước thì tâm địa này 
có thể được thanh lương tự tại; đây là 
chúng ta phải nên học tập. Tức là 
sông trên thê gian này, chúng ta phải 
biết đời người rất là ngắn tạm, mây 
mươi năm âm lạnh, vừa khảy móng 
tay là qua rồi. Chúng ta cùng người, 
cùng xã hội sông chung với nhau, có 
gì mà phải khó khăn? Nên dễ dãi một 
tí, đừng nên cho nó như là thật, đừng 
nên so đo như vậy, tự tìm lây cái khổ; 
một cái khảy móng tay là qua mất rôi. 
Cho nên cải mà người thông minh 
chúng ta phải tranh thủ, đó là Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh hăng 
chân thường; đây gọi thật sự thông 
minh, thật sự giác ngộ. Tại địa 
phương này chúng ta là lữ khách, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


giông khách qua đường, ở quán trọ 
này có tốt xâu, hà tât phải so đo chứ? 
Ngày mai là phải lên đường nữa tôi. 
Không thể đem nó cho là nhà của 
mình, nhà mình là ở Tây Phương; Tây 
Phương Cực Lạc thể giới mới là căn 
nhà cô hữu của mình. Địa phương này 
chắng phải là nhà, tạm thời ở đỡ tốt 
cũng được, chắng tốt cũng được; kẻ 
kia đôi với ta tôt thì rât tốt, đôi với ta 
không tốt cũng rât tôt; thì là vô sự rôi 
vậy. Quý vị xem, tâm địa này thì là 
rất thanh lương, rất tự tại, thì ngày gIỜ 
sông được rất vui vẻ, một tí phiên não 
cũng chắng có, hoan hoan hỷ hỷ, đây 
là chính xác, “tâm đặc thanh lương”. 


Kinh văn: “Sở thọ khoái lạc, do 
như Lậu Tận tỳ-kheo”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


[Nguyện thứ Ba Mươi, Lạc Như 
Lậu Tận Nguyện]. Lậu Tận ty-kheo là 
A La Hán, chỗ này là tỷ dụ, trên thực 
tế là siêu việt hơn A La Hán. Tuy A 
La Hán đã đoạn hết phiên não, Lậu là 
phiên não, phiên não thảy đều đoạn 
hết rôi, nhưng trí tuệ chắng viên mãn. 
Người ở Tây Phương Cực Lạc thê 
ĐIỚI, chăng những phiên não đã đoạn 
hết, trí tuệ viên mãn, tuyệt đôi A La 
Hán chăng có thể sánh kịp. 


Kinh văn: “Nhược khởi tưởng 
niệm, tham kê thân øiả, bât thủ 
Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Ba Mươi Mốt, Bắt 
Tham Kê Thần Nguyện]. Đây tức là 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có sô người hoài nghi, nghĩ răng đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới rôi, thì 
vẫn có thể còn ngã châp không? Có 
pháp châp không? Vẫn có thể động 
cái niệm nghĩ đến cho riêng mình 
không? Chỗ này nói, không thể; quyết 
định không thể. Sự gia trì của bốn 
nguyện A DI Đả Phật, quý vị sẽ 
chắng thoái chuyên nữa; nêu như nói, 
lại còn tham niệm cái thần này nữa, 
đó là chấp trước, đó là thoái chuyền; 
quyết định sẽ không thoái chuyền. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sanh ngã quốc giả, thiện căn vô 
lượng, giai đắc Kim Cang Na La 
Diên thân, kiên cỗ chỉ lực”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Ba Mươi Hai, Na La 
Diên Thân Nguyện|. Câu phía trước 
là nói về Nhân, thiện căn vô lượng, 
bởi vì mỗi người đêu là niệm Phật tu 
thiện, tích đức để đi đên Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, thiện căn vô lượng. 
Huông chi thiện căn mà tu tập đó, quý 
VỊ SỢ chẳng đủ, A Di Đà Phật lại có 
oai thân 1a trÌ quý vị, giúp đỡ quý vị, 
khiến tiểu thiện căn ấy biến thành đại 
thiện căn; điều này, học pháp môn 
khác chắng thể có được, không có 
Phật giúp. Chỗ này, tiểu thiện căn của 
chúng ta có thể biến thành đại thiện 
căn; cho nên không sợ mình chăng có 
thiện căn, chăng có phước đức, không 
sợ. Chỉ cần thật sự nỗ lực đề tu học, 
đây là nhân, còn quả báo? Thì là được 
Kim Cang Bất Hoại thân. Chỗ này 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đặc biệt vì chúng ta chỉ ra Kim Cang 
Na La Diên thân, trong kinh điển 
không có giải thích Na La Diên, 
chắng có giải thích ý nghĩa gì; chỉ nói 
rõ đây là danh tự của một Kim Cang 
mà thôi. 

Có lẽ trong tất cả loại Kim Cang, 
thân thể của họ là kiên cô nhất, cường 
tráng nhât; đây là một oai thần Kim 
Cang dũng mãnh nhất, danh tự của vị 
Kim Cang này. Nêu chúng ta từ một 
góc độ khác để nhìn, thì ý nghĩa của 
nó khác nhau. Lễ bái thần Kim Cang 
là Mật Tông trong Phật pháp, thân 
Kim Cang trong Mật Tông rất nhiêu, 
danh vương rất nhiều, đều hiện ra 
tướng oai vũ, dõng mãnh, khiến 
người thường nhìn thấy đều tán đởm 
kinh hôn, đều khiếp đảm; họ hiện 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
những tướng đó, không giống như 
tướng mạo từ bi hiên hòa của những 
vị Bồ Tát thông thường; đó là thân 
Km Cang. 

Cho nên ở chỗ này, Kim Cang Na 
La Diên tượng trưng cho sự thành tựu 
đại viên mãn của Mật Tông; trong 
đây chúng ta có Mật pháp, nói một 
cách khác, tức là Kim Cang Tát Đỏa, 
tức là Kim Cang Thủ Bồ Tát. Kim 
Cang Tát Đỏa tức là hóa thân của Phô 
Hiện Bồ Tát, đây cũng tức là nói, Phố 
Hiên Bồ Tát là căn bản trong Mật 
Cáo, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 
thế giới tức là sự thành tựu đại viên 
mãn trong Mật Tông. Chúng ta hiểu 
rõ đạo lý này rôi thì lão thật niệm 
Phật, chắng cần thiết phải học Mật, 
đây tức là Mật Tông rôi, Mật pháp chí 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cao vô thượng; ý nghĩa này thì là rât 
hay. 


Kinh văn: “Thần đảnh øiai hữu, 
quang minh chiếu diệu. Thành tựu 
nhất thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên 
biện tài”. 


[Nguyện thứ Ba Mươi Ba, Quang 
Minh Tuệ Biện Nguyện|. Vậy mới có 
năng lực độ hóa chúng sanh, vì tất cả 
chúng sanh nói pháp, cân phải có biện 
tài. Thân, thân có quang minh, Đảnh 
tức là viên quang; quý vị xem, chúng 
ta vẽ tượng Phật thì vẽ một vòng viên 
quang. Đến Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, trên Phật đảnh có ánh sáng, thần 
Phật phóng ánh sáng, mỗi một người 
vãng sanh cùng với Phật như nhau, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trên đảnh đêu có ánh sáng, trên thân 
cũng phóng quang. Có loại ánh sáng 
so với ánh sáng của Phật kém hơn 
một tí, không giống như Phật; đều có 
ánh sáng. Đây là quang tuyên diệu 
pháp, trong ánh sáng cũng là biểu 
trưng; pháp tức là ảnh sáng, ánh sáng 
tức là pháp, chăng la ánh sáng này 
mà nói pháp này. Cho nên thành tựu 
tất cả trí tuệ, “thành tựu nhất thiết trí 
tuệ” cái trí tuệ viên mãn của tất cả 
chúng trí, trí tuệ thành tựu TÔI, đương 
nhiên có được biện tài vậy; sự vô ngại 
biện tải cùng trên quả địa của Như 
Lai phưởng phất giông nhau, là biện 
tài chỗ đắc của Bô Tát. 


Kinh văn: “Thiện đàm chư 
pháp bí yêu”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


[Nguyện thứ Ba Mươi Tư, Thiện 
Đàm Pháp Yếu Nguyện]. Thế, xuất 
thế gian tất cả pháp, chắng có một 
pháp nào chăng thông đạt; chữ Thiện 
Đàm này là nói vừa đúng chỗ ấy, khế 
cơ, khê lý, thì gọi là Thiện Đàm. 


Kinh văn: “Thuyết kinh hành 
đạo, nøữ như chung thanh. Nhược 
bât nhĩ giả, bầt thú Chánh Giác”. 


Thuyết Kinh là ngôn giáo, Hành 
Đạo là thân giáo. Ngài đích thật làm 
cái mẫu cho ta xem, làm cái mẫu gì 
đây? Trong ngành nghệ nào thì làm 
cái khuôn mẫu của ngành nghề đó; 
điều này, quý vị xem Đại Kinh Hoa 
Nghiêm Thiện Tài đồng tử Năm 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Mươi Ba Tham Vấn. Năm mươi ba vị 
thiện tri thức đêu là tu hạnh Phố Hiên, 
họ trong đó nam, nữ, già, trẻ, các 
ngành, các nghề khác nhau. Quý vị 
xem, ở một ngành nghệ, họ làm cách 
nào? Là Bỏ Tát đấy, đây tức là từ chỗ 
này chúng ta học tập. Cho nên cách 
hành đạo này bao quát vô cùng rộng 
lớn, là đem trí tuệ của quý vị, lòng từ 
bi của quý vỊ, sự tu trì của quý vỊ, ứng 
dụng vào trong sinh hoạt, dùng vào 
trong sự nghiệp của quý vị. Sinh hoạt 
của quý vị, sự nghiệp của quý vị tức 
là phô độ chúng sanh; cho nên bất cứ 
trong một ngành nghê nào đều có Bồ 
Tát, bất cứ nơi chốn nào đều là đạo 
tràng độ hóa chúng sanh của Bồ Tát, 
không nhất định là tự viện này. Nếu 
đem tự viện xem như là đạo tràng duy 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhất của Bô Tát, thì quý vị đã nhìn sai 
rôi! Bồ Tát ở trong gia đình, gia đình 
tức là đạo tràng; Bồ Tát ở trong nhà 
trường, nhà trường tức là đạo tràng; 
nơi chỗ sở tại đều là đạo tràng, chỗ 
phô độ chúng sanh. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sở hữu chúng sanh, sanh ngã quôc 
giả, cứu cánh tâầt chí, Nhât Sanh Bồ 
Xứ”. 


Đây là [Nguyện thứ Ba Mươi 
Lăm, Nhất Sanh Bỗ Xứ Nguyện], 
nguyện này cũng là cụ thê vì chúng ta 
đề ra bảo chứng. Phía trước Phật có 
nguyện Tât Thành Chánh Giác, người 
vãng sanh đến Cực Lạc thế giới tât 
thành Chánh Giác, nhất định chứng 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đắc Vô Thượng Bồ Đê. Chỗ này nói 
rõ, trong một đời nhất định chứng đặc 
Nhất Sanh Bồ Xứ, đây là địa vị của 
Bồ Tát. Nhất Sanh Bồ Xứ tức là Tất 
Thành Chánh Giác, đây là nói vỀ Vị 
thứ; Đăng Giác Bộ Tát là Hậu Bồ 
Phật. Thật tại mà nói, đại chúng của 
Tây Phương Cực Lạc thê giới đều là 
Bỏ Tát, họ là viên giải, viên tu, quả 
thật khác với cách tu học của chúng ta. 
Người ta tu, “Nhất tu, nhất thiết tu. 
Nhất thiết tu, nhất tu”, họ là viên 
dung, cho nên “Sanh giai Bất Thoái, 
đốn siêu giai thứ”. Bình thường 
chúng ta tu hành ở tha phương thế 
giới, chứng đến Bô Tát thì có vị thứ, 
Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, 
Thập Hỏi Hướng, Thập Địa, từng 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đăng cấp một, giống như đi học lớp 
Một, lớp Hai, lớp Ba, dân dân đi lên. 
Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới 
chắng phải vậy, chăng, phiên phức 
như vậy, họ “nhất tu, nhật thiết tu”, ví 
như nói Tiểu Học lớp Một, trong lớp 
Một có khóa trình của lớp Hai, cũng 
có khóa trình của lớp Trung Học, 
cũng có khóa trình của Đại Học, cũng 
có khóa trình của viện Nghiên Cứu, 
khóa trình của lớp Bác S1. Họ “nhất tu, 
nhất thiết tu”, cách này thì nhanh, bất 
luận tại vị thứ nào thảy đêu là viên 
giải, viên hành. Phương pháp này cực 
kỳ tuyệt diệu, cho nên họ viên chứng 
Bố Xứ, đều là chứng đắc viên mãn. 
“Cứu cánh tất chí”, ngữ khí này vô 
cùng khăng định, khiến chúng ta một 
tơ hào nghi hoặc đêu chắng có, tức là 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

khi quý vị đến Tây Phương Cực Lạc 
thể giới, nhất định thành Phật rất 
nhanh. 


Kinh văn: “Trừ kỳ bốn nguyện, 
vị chúng sanh cố, bị hoăng thệ khải, 
giáo hóa nhất thiết hữu tình, giai 
phát tín tâm, tu Bồ Đề hạnh, hành 
Phố Hiền đạo”. 


[Nguyện thứ Ba Mươi Sáu, Cáo 
Hóa Tùy Y Nguyện]. Chỗ này chúng 
ta lại thấy được Phố Hiên đạo, đây là 
chúng ta phải coI trọng. Chúng ta phải 
từ những chỗ này, hiểu rõ được Tây 
Phương Cực Lạc thế giới là pháp giới 
của Phố Hiên Bồ Tát. Những người 
vãng sanh thảy đêu tu hạnh Phố Hiên, 
như trong phân Tựa kinh này nói với 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, “Hàm cộng tuân tu Phô 
Hiền Đại Sĩ chi đức”; chỗ này lại thây 
được. Nguyện lực của Bồ Tát này, 
mỗi người khác nhau; có số người hy 
vọng mình mau mau thành Phật, sau 
khi thành Phật rôi độ chúng sanh. Có 
số người cảm thấy chúng sanh quá 
khô, ta không thành Phật, ta phải độ 
chúng sanh trước; điều này rất hiếm 
có, nguyện này cũng thật là khả quý. 
Tuy nhiên quý vị nên biết, quý vị độ 
chúng sanh phải có bản lãnh, chẳng 
có bản lãnh thì nguyện của quý vị là 
cái nguyện trông không. Ví như nói, 
thấy một người rớt Xuông nước sắp 
chết đuôi, ôi chao! Tôi phải nhảy 
xuông cứu họ; nhưng chính mình 
chăng biết bơi, vừa nhảy xuông thì 
uông mất một mạng người. Khi tôi 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

muỗn cứu kẻ chết chìm kia, trước hết 
tôi phải học thành một tay có bản lãnh, 
sau học biết rôi tôi mới đi cứu hắn thì 
được. Cho nên hiện nay có rất nhiều 
người phát tâm, tôi rât bội phục, tuy 
nhiên, làm cách nào thì phiên não của 
họ vẫn chưa đoạn, nhất định tạo luân 
hôi. Họ nói kiếp sau _chắng. muôn 
vãng sanh, kiếp. sau vẫn muốn làm 
pháp sư, vẫn muốn giảng kinh thuyết 
pháp; kiếp sau chưa chắc được thân 
người, vừa mới chuyền thế thì là mê 
hoặc điên đảo rôi, kiếp trước đều 
quên hết sạch sẽ rốt ráo. 

Cho nên những hạng người này, 
nhiệt tâm thì có nhưng trí tuệ thì 
không đủ; nhất định phải đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, đây là tuyệt 
đối chính xác. Đến Tây Phương Cực 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thế giới rôi, có người sẽ hỏi: 
“Vậy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới 
phải chờ bao lâu, chúng ta mới có thể 
rời khỏi Tây Phương Cực Lạc thê giới 
để đi độ hóa chúng sanh?” Chúng ta 
từ trong Di Đà bốn nguyện mà xem, 
từ trong kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ 
Tam Kinh mà xem, đêu chắng có nói 
phải hạn định ở Tây Phương Cực Lạc 
thể giới là bao lâu, chăng có nói. 
Chăng có nói thì dễ làm rôi, đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới gặp được A 
DI Đà Phật, lạy ba lạy, nói với A Di 
Đà Phật: “Tôi muốn đi cứu chúng 
sanh, được chăng?” A Di Đà Phật gật 
đâu nói: “Được, anh có cái nguyện 
này thì được”, Phật sẽ gia trì quý vị, 
quý vị sẽ có bản lãnh. Quý vị lại quay 
đâu trở về lại Sa Bà thế giới, quý vị sẽ 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng thê thoái chuyển, quý vị cũng 
sẽ chắng mê hoặc, đây mới là người 
thông minh, đây mới gọi là phương 
pháp chính xác. So với quý vị, luân 
hôi chuyền thế trở lại thời gian ngắn 
hơn nhiều, thây được A DI Đà Phật 
thì lập tức có thê trở vê. 

“Bị hoăng thệ khải”, chữ Bị này 
là thí dụ, quý vị có cái hoăng nguyện 
độ chúng sanh này, trước độ chúng 
sanh, sau thành Phật đạo; tuy nhiên 
quý vị phải có bản lãnh, A Di Đà Phật 
gia trì cho quý vị. Giáo hóa tất cả hữu 
tình chúng sanh đều phát tín tâm 
“giáo hóa nhất thiết hữu tình chúng 
sanh, giaI phát tín tâm”, đây là tùy ý 
giáo hóa. Trong việc giáo hóa chúng 
sanh, phải thật sự thu được hiệu quả, 
không thê chăng nghiên cứu điểm này. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Làm thể nào mới thật sự thu được 
hiệu quả của việc giáo hóa? Nhất định 
phải khiến cho chúng sanh đôi với 
Tịnh Độ, đối A Di Đà Phật phải thật 
sự có tín tâm, phải thật sự chịu tu 
hành, chịu phát nguyện, chịu cầu sanh 
Tịnh Độ. Bồ Tát đi giảng kinh thuyết 
pháp giới thiệu, đây là hoăng nguyện 
riêng của Bồ Tát; A Di Đà Phật lại 
vừa mới g1a trì, còn người nghe? Thật 
tại mà nói, Phật cũng gia trÌ người 
nghe. Nếu Phật chắng gia trì, quý vị 
nghe kinh làm sao sanh được tâm 
hoan hý? Quý vị nhật định phải biết, 

quý vị nghe đến pháp môn này rất 
hoan hỷ, rât băng lòng, chăng phải tôi 
giảng hay, chăng liên quan đến những 
øì tôi giảng, là bốn nguyện oai thân 
của DI Đà hiện đang gia trì cho quý vỊ. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên quý vị nghe được rất minh 
bạch, nghe được so với tôi giảng còn 
hiểu rõ hơn; tôi còn chưa giảng rõ thì 
quý vị đã nghe được rõ ràng rôi, phải 
không? Đây là Phật lực gia trì, cho 
nên quý vị có thê sanh được hoan hỷ 
tâm, một tí cũng chăng sai. Cho nên 
họ có được viên mãn, nhóm người 
nghe kinh này có thể được lục độ, 
thập độ chuyên niệm, đang tu Bỏ Đề 
hạnh, hành Phố Hiện đạo; đó tức là 
tuân tu Thập Đại Nguyện Vương của 
Phố Hiền Bồ Tát, cái này là tu hành 
đạt được khoa mục tôi cao phong. 


Kinh văn: “Tuy sanh tha 
phương thê giới, vĩnh ly ác thú”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây tức là, bât luận quý vị đến thê 
giới nào để thuyết pháp, hoàn cảnh 
của thế giới ấy, dù có tệ hơn quý vị 
cũng chăng thể đọa lạc; đây đêu là 
Phật phủ hộ cho quý vị, A DI Đà Phật 
gia trì cho quý vị, A Di Đà Phật 
thường thường đang chiếu cô quý vị, 
sẽ chắng khiến quý vị đọa lạc. 


Kinh văn: “Hoặc nhạo thuyết 
pháp. hoặc nhạo thính pháp, hoặc 
hiện thân túc”. 


Đây là cử ra vài cái thí dụ, hoặc 
giả là hoan hỷ giảng kinh thuyết pháp, 
đây là Bồ Tát thị hiện từ Cực Lạc thế 
giới tái lai, hoặc giả là hoan hỷ nghe 
pháp. Nghe pháp đó cũng là Bô Tát, 
vì đại chúng làm ảnh hưởng chúng: 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người này nhất định rất có thân phận 
trong xã hội, rất có địa vị, rất có đạo 
đức, được đại chúng ngưỡng mộ. 
Pháp sư thuyết pháp, mỗi buôi giảng 
họ đều đến nghe, khiến cho kẻ khác 
nhìn thấy [nghĩ rằng] pháp sư này 
giảng có lẽ cũng hay, quý vị xem, 
người kia đều ở đó để nghe, rất 
chuyên tâm để nghe, ngày nào cũng 
đến nghe có lẽ cũng hay; ảnh hưởng 
kẻ khác. Những ảnh hưởng chúng này 
đêu là Bộ Tát hóa thân, điều này rất 
chắng phải dễ. 

Trước đây tôi giảng kinh tại Đài 
Bắc, thầy của tôi là lão cư sĩ Châu 
Bàn Đạo, ông là thây tại g1a của tÔI 
trong thời kỳ kháng chiến, tôi học ở 
Quý Châu, ông là thây của tôi. Khi 
đến Đài Loan học Phật, thường 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường tôi ở bên ngoài giảng kinh, 
mỗi ngày ông ta đêu đến nghe, lại còn 
ngôi hàng đầu ở phía trước, mỗi lân 
nghe ông ta lại còn viết bút ký trong 
quyên sô mà ông đem theo; hình như 
ông rất dụng công. Ôi chao! Chúng 
tôi nhìn thây, thật rât tôn kính. Còn 
thây Lý thì sao? Thường thường đề 
cử ông là người gương mẫu, nói: 
“Anh xem, cụ già này có đạo đức, có 
học vấn, cũng đã làm chăng Í sự 
nghiệp. Tuôi tác đã lớn như vậy, nghe 
kinh vẫn còn hết lòng thê đó”. Chắng 
kế người nào giảng kinh, người sơ 
học đến giảng kinh, ông cũng hết lòng 
để nghe, ông cũng làm bút ký, không 
biết ông ghi những øgì. Mãi cho đến 
năm trước chín mươi mây tuổi mới 
vãng sanh, cho nên thật hiểm có; đây 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là ảnh hưởng chúng ưa thích nghe 
pháp. 

“Hoặc hiện thần túc”, chữ Thần 
Túc này tức là thị hiện, thần thông 
biến hiện tự tại. Tuy nhiên thảy đều là 
vì ảnh hưởng tiếp dẫn chúng sanh tin 
sâu Tịnh Độ, phát nguyện cầu sanh, 
đây thì là đúng. Nêu như thị hiện thân 
thông, bảo quý vị đừng niệm A DI Đà 
Phật, vậy đây tuyệt đối chăng phải, đó 
là ma thị hiện. Nếu như Bồ Tát ở Tây 
Phương thế giới đến thị hiện, nhất 
định là thị hiện khuyên quý vị tin sâu 
chắng nghi pháp môn Tịnh Độ này, 
niệm Phật câu sanh, đây thì đúng. 
Điêu này, vừa nhìn, cùng chỗ nói 
trong kinh tương ưng, chúng ta biết 
được đây là Tây Phương Bồ Tát tái 
lai. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tùy ý tu tập, vô bất 
viên mãn. Nhược bất nhĩ giả, bất 
thủ Chánh Giác”. 

“Tùy ý tu tập” tức là tât cả tu tập 
đều là vì độ chúng sanh, đều là vì 
thành tựu tất cả chúng sanh tiếp thọ 
sự dạy bảo của A DI Đà Phật cùng 
chư Phật, đêu ưa thích, phát tâm niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
sanh nøã quốc giả, sở tu âm thực y 
phục, chúng chúng cúng cụ, tùy ý 
tức chí, vô bất mãn nguyện”. 


[Nguyện thứ Ba Mươi Bảy, Y 
Thực Tự Chí Nguyện]. Nguyện này, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đối với lục đạo chúng sanh của thập 
phương thê giới mà nói, quan hệ rất 
lớn; lục đạo chúng sanh này, thiên 
đạo so ra tốt hơn một tí, chăng có vấn 
đề. Thiên đạo phước báo lớn, cuộc 
sông vật chất chắng cân bận tâm, tuy 
nhiên từ nhân đạo trở xuống, Cuộc 
sông đêu rất gian nan, mưu sinh 
chắng dễ. Cho nên cô đức thường nói: 
“Pháp luân vi chuyên, thực môn tiên”, 
chúng ta trước hết phải ăn cho no, 
mặc cho âm mới có thể đến học Phật, 
giả như ba bữa cơm đêu ăn chăng no 
thì còn tâm tư gì mà học Phật chứ? 
Cho thấy rằng cuộc sống, thật tại mà 
nói, chúng ta coI rât nặng; cho nên ở 
chỗ này Phật vì chúng ta giới thiệu 
cuộc sống vật chất ở Tây Phương thế 
giới “tùy ý tức chí”, chăng cân bận 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm, không cần kinh doanh. Y thực 
nhất là âm thực, những người vừa 
mới đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, tập khí này vẫn chưa quên, đến 
giờ ăn cứ nghĩ, sao lâu vậy mà chắng 
ăn cơm, họ có khởi cái niệm này. Kỳ 
thật, đến Tây Phương Cực Lạc thê 
ĐIỚI, chăng cân ăn cơm nữa, chắng 
cần, cái niệm đó vừa khởi, ô, thì cơm 
nước đã bày ngay trước mặt, chăng 
cần phải kinh doanh. Bách vị âm thực, 
giống như hoàng đề trước kia, hoàng 
để ăn cơm phải là một trăm món ăn, 
không cân biết vua có ăn hay không, 
nhất định phải là một trắm món ăn; 
bách vị âm thực đêu hiện tiên. 

Vừa hiện tiên thì nghĩ đến, giờ 
đây ta chăng phải là phàm phu tôi, 
chắng cân ăn, nhìn thấy thì đánh thức 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mình, chăng cân nữa. Chắng cân thì 
không có nữa, thì hóa trừ mất, cũng 
không cân thu rửa chén dĩa phiên 
phức như vậy, không cân, tùy niệm 
hóa sanh. Cho nên quý vị mới biết sự 
tốt đẹp của Tây Phương thê giới, thật 
sự là bất khả tư nghị. Cung điện nơi 
cư trú sạch sẽ, một hạt bụi cũng 
không nhiễm, thảnh thơi sảng khoái, 
một tí vật tạp nhạp đều chắng có. Khi 
có khách đến viêng thăm, chỗ ngôi 
cho khách biến hiện ra; khách đi rôi 
thì chăng còn nữa, trông rồng cả, 
không cân thu dọn, tùy tâm sở dục, tật 
cả đêu là biến hóa sở tác. Đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới người người 
đều có bản lãnh này, đều có thân 
thông này, năng lực thân thông này là 
nguyện lực gia trì của A DI Đà Phật. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thập phương chư 
Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường. 
Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh 
Giác”. 


[Nguyện thứ Ba Mươi Tám, Ứng 
Niệm Thọ Cúng Nguyện|. Việc cúng 
Phật này là một việc trọng yêu trong 
sinh hoạt thường ngày của người ở 
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người 
ở Tây Phương thê giới chăng cân phải 
đi làm, làm việc thì khá vất vả, kiêm 
tiên chăng dễ. Người ở Tây Phương 
Cực Lạc thế giới không cần đi làm, 
mọi thứ sinh hoạt vô cùng tự tại, vàng 
bạc tiền của muốn bao nhiêu thì có 
bao nhiêu, đêu biến hiện ra chắng có 
cùng tận. Cho nên đời sông vật chất 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phong phú, đó là thập phương thế giới 
chắng có; bởi vì nó có thê tùng niệm 
biến hóa, cho nên cái chi cũng chắng 
cân, muốn cái gì thì lập tức có ngay, 
nó chắng cân một khôi lớn bày ngay ở 
đó, phiên phức biết mấy! Họ chắng 
cân những thứ này, tùy niệm tùy tâm 
chỗ muôn. 

Còn cúng Phật? Cũng như vậy, 
trong tâm muốn cúng Phật nào thì 
Phật cảm ứng đạo giao thì Ngài tiếp 
thọ, tiếp thọ sự cúng dường của quý 
vị. Cúng Phật đây là tu đại phước báo, 
cúng Phật thì nhất định phải nghe 
pháp, nghe pháp thì thành tựu đại trí 
tuệ. Vậy đây là chúng ta thây được 
điểm đích nhỏ bé của trạng huấn sinh 
hoạt của những người ở Tây Phương 
Cực Lạc thê giới. Từ những điểm 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đích này thì quý vị biết được sinh 
hoạt của họ tự tại biết bao, mỗi ngày 
đều là nghe pháp, cúng Phật, đi độ 
hóa hữu duyên chúng sanh, phạm vi 
hoạt động là tận hư không biến pháp 
giới, không chỉ là một cái Cực Lạc 
thế giới, muốn đến thế giới nào ứng 
niệm thì đến ngay. Huống chi Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, phía trước 
đã nói, mỗi người đều có thân túc 
thông, thì có thê phân thân, thì có thể 
biến hóa giống như Phật, thiên bách 
ức hóa thân. “Sở hóa chi thân, tùy 
chúng sanh tâm, ưng sở trI lượng”, 
trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói hai 
câu này, tức là tùy loại hóa thân, 
chúng sanh nghĩ đến thân hình như 
thế nào thì họ hiện thân hình thể đó. 
Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát ba 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
mươi hai ứng thân, cái này được đại 
tự tại. 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
quốc trung vạn vật, nghiêm tịnh 
quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi 
cực diệu, vô năng xứng lượng”. 


Vậy thì từ đây trở xuống đên đoạn 
hai mươi hai là nói trạng huân hoàn 
cảnh của Tây Phương thê giới, trạng 
huấn hoàn cảnh đương nhiên cũng 
không thể nói kỹ, sơ lược giới thiệu 
một, hai việc thì quý vị có thể nhân 
đây mà suy ra cái đẹp của hoàn cảnh 
bên â Ây. Câu “quốc trung vạn vật”, đây 
là tông thuyết trang nghiêm thanh tịnh, 
bởi vì cái Thể của nó sở hữu tất cả 
vạn vật, cái Thể đều là trân bảo làm 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thành, đều là bảo. Đất của Tây 
Phương thê giới, thế giới đó lớn diện 
tích đó so với trái đất của chúng ta 
chắng biết lớn hơn bao nhiêu lần, lớn 
đến quá cỡ quá cỡ. Trái đất chúng ta 
đây là đất cát sỏi đá chăng sạch, đất ở 
Tây Phương thê giới là lưu ly. Lưu ly 
là gì? Tức là thê gian chúng ta gọi là 
ngọc màu lục, gọi là phỉ thúy, rât là 
trân quý; người ta gắn một tí vào thẻ 
bài hoặc nhẫn, đeo trên thân rât đẹp. 
Vậy vật này là gì? Là đất, là đại địa 
của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại 
địa của họ là lưu ly, là ngọc thạch 
trong suốt. Cho nên từ trên mặt đất có 
thể nhìn thâu tới dưới đáy, nơi đó của 
họ sánh với ngọc thạch của chúng ta 
đẹp hơn quá nhiêu. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngọc thạch của chúng ta chỉ là 
trong suốt một nữa, chắng phải là 
toàn trong suốt, của họ là toàn trong 
suốt. Vàng làm đất, trong kinh quý vị 
thây được, vàng dùng làm gì? Là để 
lót đường lộ. Trên đất ngọc thạch, lót 
một con đường, dùng vật gì để lót? 
Dùng vàng để lót, vàng dùng để lót 
con đường, như dâu hắc ở đây của 
chúng ta. Ở đây chúng ta đeo trên 
thân mình châu báu rực rỡ, còn người 
ở Tây Phương Cực Lạc thê giới thây 
đó là thô tục không chịu nồi. Cho nên 
“nghiêm tịnh” trang nghiêm thanh 
tịnh đêu là trân bảo, “quang lệ” quang 
minh mỹ lệ, đây là quang minh hoa lệ. 
Tướng vô cùng kỳ đặc, “hình sắc thù 
đặc”, chăng phải thê gian chỗ có, thế 


Tập 11 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
gian này của chúng ta chăng thấy 
được, bên đó của họ đều có. 

“Cùng vi cực diệu”, bởi vì đêu là 
táảnh đức, nh Chân Như bản tánh 
biến hiện ra. “Vô năng xứng lượng”, 
chữ Lượng này là gì? Phẩm chủng, số 
lượng chủng loại quá nhiêu, không có 
biện pháp nói ra cho hết được, số 
lượng cũng quá nhiêu. 


Kinh văn: “Kỳ chư chúng sanh, 
tuy cụ thiên nhãn, hữu năng biện 
kỳ hình sắc, quang tướng, danh số, 
cập tổng tuyên thuyết giả, bất thủ 
Chánh Giác”. 

[Nguyện thứ Ba Mươi Chín, 
Trang Nghiêm Vô Tận Nguyện]. Đây 


là nói rõ, Bồ Tát của Tây Phương Cực 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Lạc thế GIỚI rât nhiều, còn được oai 
thần ø1a trì của A DI Đà Phật, họ có 
biết không? Họ cũng chăng biết, họ 
cũng chắng có biện pháp. Nêu quý vị 
hỏi họ có bao nhiêu chủng loại, họ 
nói không ra; hỏi họ có bao nhiêu số 
lượng, họ cũng nói không ra. Cho nên 
chỉ có Phật với Phật mới có thể cứu 
cánh, Đăng Giác Bồ Tát trở xuông 
đều chăng có biện pháp nói ra được. 
Đây là tổng thuyết về cái đẹp thù 
thăng của hoàn cảnh vật chất của Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, quá thù 
thăng. 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
quốc trung vô lượng sắc thụ”. 


[Nguyện thứ Bốn Mươi, Vô 
Lượng Sắc Thụ Nguyện|. Đây là 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong tất cả tướng này, cử ra một thí 
dụ, cây côi, chúng ta rất ưa thích. Cây 
côi ở Tân Gia Ba rất nhiêu, trong sự 
tưởng tượng của chúng ta, có lẽ tật cả 
chúng sanh ở thập phương chư Phật 
thế giới, đôi với cây côi hoa cỏ đều ưa 
thích, đêu có sự ưa thích như nhau; 
cho nên ở chỗ này Phật cử ra một thí 
dụ. Vô lượng sắc, cho thấy cây cối 
này đẹp quá, “vô lượng sắc”. 


Kinh văn: “Cao hoặc bách thiên 
do-tuần”. 


Cây này cao đên một trăm ngàn 
do-tuân, do-tuần là đơn vị chiêu dài 
của Án Độ thời xưa, do-tuân có lớn, 
trung, nhỏ. Đại do-tuân, theo cách chì 
chép thời xưa là tắm mươi dặm của 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trung Hoa, trung do-tuân là sáu mươi 
dặm, tiểu do-tuân là bốn mươi dặm. 
Nói đến cách đo lường, dặm này so 
với hiện nay chúng ta ngăn hơn, đó là 
øì Thước đo lường ngăn hơn của 
chúng ta. Quý vị thử xem, Luật Học 
của Hoăng Nhất đại sư có ba mươi 
mốt thứ, trong đó có một biến Châu 
Xích Khảo; thời nhà Châu về trước có 
một lỗi khảo sát, khảo chứng, một 
thước lúc ây đại khái giống như thước 
dùng ở chợ, hình như có thể chỉ có 
sáu tắc, cho nên trong kinh ghi chép, 
người thời xưa thân cao trượng hai, 
chúng ta thời nay cho là người không 
lô, hiện nay đêu chăng thây nữa. Kỳ 
thật hiện nay có, có lẽ là chín mươi 
mây phân là trượng hai thời đó, cho 
nên lúc đó thước ngắn; chúng ta hiểu 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rõ chân tướng này thì biết ngay, 
không cảm thấy lạ lùng nữa. 

Tuy nhiên, bất luận ngăn cách 
mây, trăm ngàn do- tuân vô cùng vô 
cùng cao, nêu chiếu theo con số này 
mà nói, nếu cây này ở trên trải đât 
này của chúng ta, có thể ngọn cây sẽ 
đụng. đến mặt trắng, đụng đến nguyệt 
câu rôi; cây cao thế đó. Tại sao có cây 
cao như vậy? Vì người Tây Phương 
Cực Lạc thể giới cao lớn, thân thê 
chúng ta đên Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, người ta xem mình như là 
loài kiên, rất là nhỏ, đây là chúng ta 
chắng có phước báo, liệt ứng thân; 
cho nên thân tướng họ lớn. Quý vị 
xem, trong Kệ Tán Phật của chúng ta, 
tán thán A DI Đà Phật “Bạch hào 
uyên chuyển ngũ Tu Di, cám mục 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trừng thanh tứ đại hải”, vị Phật ấy 
tướng lớn như thê đó; mỗi người thân 
tướng củng À Di Đà Phật như nhau, 
đêu là tướng lớn như thê đó. Nên 
giống như cây côi, cây cối của chúng 
ta dù có cao đi nữa, cây này đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới đều chắng 
thấy, quá nhỏ đi thôi, quá nhỏ chăng 
nhìn thấy, nhất định phải lớn như vậy 
mới có thể tương xứng: phải biết điều 
này. Cây ở đạo tràng này thì càng 
trang nghiêm. 

Kinh văn: “Đạo tràng thụ cao, 
tứ bách vạn lý”. 


Đạo tràng là nơi giảng kinh thuyết 
pháp của Phật, mà nơi chốn giảng 
kinh thuyết pháp của Phật rất nhiêu, 
nơi nơi đều có hóa thân của Phật, vậy 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có lẽ ở đây nói là nơi chỗn thuyết 
pháp của Báo Thân Phật. Tuy nhiên 
Tây Phương thế giới Pháp Thân, Báo 
Thân, Ứng Hóa Thân đêu hợp tại một 
nơi, đêu là dung thông cả, tứ độ cũng 
ở một nơi. Vậy đây là nói rõ các cây 
của đạo tràng chỗ đức Phật thuyết 
pháp, nơi nơi cũng đêu có thê trông 
thây được cùng khắp; quang cảnh này 
ra sao? 


Kinh văn: “Chư Bồ Tát trung, 
tuy hữu thiện căn liệt giả, diệc năng 
liêu trÏ”. 

Bởi vì sao? Có một vài thứ chúng 
ta biết, như ở địa cầu này chúng ta, có 


bao nhiêu loại thực vật, động vật, 
chúng ta chăng biệt rõ. Quý vị bảo 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cây côi thì chúng ta có thể nói ra một 
vải loại, tình trạng cùng cái tướng này 
tương tợ; cái này thì càng thù thắng, 
bất khả tư nghị. Phía dưới: 


Kinh văn: “Dục kiến chư Phật, 
tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo 
thụ gian kiến, do như minh kính, 
đồ kỳ diện tượng. Nhược bất nhĩ 
giả, bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Bốn Mươi Mốt, Thụ 
Hiện Phật Sát Nguyện|. Điều này thì 
là hy hữu, giả như chúng ta muôn 
thây tha phương thế giới. Ví như nói 
chúng ta sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, chúng ta đối với trái đất 
này rât tưởng nhớ, mới vừa rời khỏi 
chỗ này, chắng biết tình trạng ra sao! 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Ở bên đây tướng đó liên hiện ra, 
giỗng như trên truyền hình. Còn giữa 
những hàng cây thì sao? Thì hiện ra 
tướng, chúng ta hiện nay xem truyện 
hình là băng phăng, còn tướng bên kia 
là lập thể, thấy được rõ ràng minh 
bạch, chắng cần dùng thiên nhãn, cái 
tướng bên ây hiện ngay trước mặt, 
quý vị bảo, điều này thù thăng biết 
bao. Thập phương. tất cả chư Phật sát 
độ, muôn xem chỗ nào, thì tướng có 
thể ở chỗ đó hiến hiện ra. Công đức 
của cây bât khả tư nghị. 


Kinh văn: “Ngã tác Phật thời, 


sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm 
tịnh”. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quảng là quảng đại, bác đại, trang 
nghiêm thanh tịnh, “quanh anh như 
kính”, bởi vì nó có cái thế giới này, 
đều là vô lượng bảo chỗ thành tựu. 
Bảo là khiết tịnh, chắng nhiễm bụi 
trần, “bảo” đều phóng quang. Cho 
nên cái thê giới này là thế giới quang 
minh. 


Kinh văn: “Triệt chiếu thập 
phương vô lượng vô số bất khả tư 
nghị chư Phật thế giới”. 

[Nguyện thứ Bốn Mươi Hai, Triệt 
Chiêu Thập Phương Nguyện]. Tây 
Phương thế giới, không chỉ là Phật 
quang chiêu khặp tất cả sát độ, mà cái 
thế giới này cũng phóng quang, cũng 
tức là chúng ta gọi là tính câu. Tinh 
câu này cũng phóng quang và ánh 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
sáng của nó cũng chiêu khắp tât cả 
chư Phật sát độ. 


Kinh văn: “Chúng sanh đồ ơiả, 
sanh hy hữu tầm. Nhược bât nhĩ 
øiả, bầt thú Chánh Giác”. 


Nếu chúng sanh nhìn thây được, 
sự thây được này giống như chỗ nói 
phía trước, hoặc giả là thiên nhãn thấy 
được, hoặc giả là trong Định thây 
được, hoặc giả là có nhân duyên đặc 
thù, cảm ứng mà thấy được. Thấy 
được Phật quang, thây được ánh sáng 
của Tây Phương thê giới này, nhất 
định sanh khởi cái tâm hy hữu 
ngưỡng mộ. 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
hạ tùng địa tế, thượng chí hư 
không”. 


Địa Tê là mặt đất, mãi đến tận hư 
không, đây là nói cái gì? Không trung 
và mặt đất, chủng chủng các thứ trang 
nghiêm. 


Kinh văn: “Cung điện, lâu 
quán”. 


Cho nên lâu đài, đình các. Chỗ 
này cân thuyết minh là hai chữ Cung 
Điện này, không thê tưởng tượng đến 
hình dáng cung điện của Trung Hoa, 
nếu quý vị nghĩ đến hình dáng này thì 
sai rồi, chăng phải sự thật. Khi Phật 
nói kinh này là ba ngàn năm trăm 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

năm về trước, nói tại Ấn Độ, cung 
điện của Ấn Độ lúc bây giờ cùng với 
kiểu mẫu của Trung Hoa hoàn toàn 
chắng giống nhau. Cho nên vừa nói 
đến cung điện thì liên nghĩ đến kiểu 
mái nhà uốn cong, đây là sai. Cho nên 
quý vị phải biết bốn ý của nó, cái gì 
gọi là Cung? Cung tức là nhà của tư 
nhân, còn Điện? Tức là nơi để giảng 
kinh thuyết pháp và làm việc, đây gọi 
là Điện; cho nên quý vị phải biết bỗn 
ý của nó. Điện là nơi đại chúng tụ hội, 
là nơi làm việc, đều gọi là điện, còn 
nhà ở của tư nhân gọi là Cung. Vậy 
chỗ này thì quý vị biết được, thập 
phương tất cả chúng sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚớI nơI mà 
chính họ ở, họ ưa thích hình dáng ra 
sao thì biên ra hình dáng như vậy, 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng phải hoàn toàn tương đông. 
Mỗi một người ưa thích có khác, 
thích kiểu gì thì là kiểu đó. Còn nơi 
đại chúng tụ hội thì sao? Cũng chẳng 
hoàn toàn tương đông, chúng ta nhất 
định phải biết điều này. Lâu quán, 
Lâu, hai tâng trở lên gọi là lâu (lâu). 


Kinh văn: “ri lưu, hoa thụ”. 


Trì lưu, đây là nói ao thất bảo, 
Hoa thụ là cây báu. 


Kinh văn: “Quốc độ sở hữu, 
nhât thiêt vạn vật, giai dĩ vô lượng, 
bảo hương hiệp thành”. 

Thật tại mà nói, cái này là hương 
báo vôn săn có của tánh đức, là 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hương báo vốn sẵn có trong Chân 
Như bản tánh, chắng phải từ bên 
ngoài đến. Cho nên tất cả vạn vật, 
không có một thứ nào chắng tỏa 
hương. 


Kinh văn: “Kỳ hương phố huân, 
thập phương thê giới”. 


[Nguyện thứ Bốn Mươi Ba, Bảo 
Hương Phố Huân Nguyện]. Vậy thì 
loại hương này, đã là phố huân thập 
phương thế giới, những người được 
Định, những người được Thông đêu 
ngửi được. Người không có Định, 
không có Thông, nếu như có nhân 
duyên đặc biệc cảm ứng cũng có thể 
ngửi được. Tôi nghĩ, trong những 
đông tu chúng ta, lúc niệm Phật hoặc 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tịnh tọa, lúc có cảm ứng, có thê ngửi 
mùi hương kỳ dị này. Loại hương này 
chắng có ở nhân gian, từ trước đến 
giờ chưa từng ngửi qua, tôi tin rằng 
nhất định có một sô đông tu có kinh 
nghiệm này. Tôi từng có kinh nghiệm 
này, tôi còn nghe nói, hội Phật giáo ở 
Dallas chúng ta có vài đồng tu, ban 
đêm hóng mát ở trong sân, ở đó đang 
thảo luận Phật pháp, bỗng nhiên có 
một luông hương thơm rất nông, thời 
Ølan cũng rât dài, đại khái ba, bỗn 
phút, thời gian này chắng phải ngắn; 
mùi hương lạ này, chưa từng ngửi qua. 
Sau này gặp được tôi, họ đến hỏi tôi, 

chắng phải một NBƯỜI, CÓ đến năm, 

sáu người đêu ngửi thấy, có thể thây 
đây không phải là giả, đây đều thuộc 
về loại này. Đây là với nhân duyên 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

đặc biệt, Phật lực gia trì tăng trưởng 
lòng tin của quý vị, cho nên thật tại là 
mùi hương của pháp giới vạn đức. 


Kinh văn: “Chúng sanh văn giả, 
øiai tu Phật hạnh. Nhược bât nhĩ 
øiả, bầt thú Chánh Giác”. 


Ngửi đến, cái loại cảm ứng này, 
đôi với tín tâm của họ, có thể tăng 
trưởng, nguyện tâm có thê thêm sức 
mạnh, điều này chăng phải giả. Tự 
mình có kinh nghiệm này, điêu này 
vô cùng khó có được. Vậy hai nguyện 
phía trước này là hương quang trang 
nghiêm, Phật lây hương quang phố 
nhiếp thập pháp giới chúng sanh, đem 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, hoàn 
cảnh sinh hoạt của đại chúng vì chúng 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta giới thiệu. Hai đoạn phía dưới (phía 
sau), là A Di Đà Phật vô cùng từ bị, 
đặc biệt vì tha phương Bồ Tát mà 
phát nguyện. Tha phương Bồ Tát 
cũng nghe đến danh hiệu của A Di Đà 
Phật, vô cùng tôn kính, vô cùng hoan 
hỷ, cung kính tán thán, họ chăng có 
phát tâm sanh về Tây Phương Cực 
Lạc thể giới, A Di Đà Phật cũng gia 
tri cho họ. Tại vì sao? Bởi vì họ tuyên 
dương Tịnh Độ, khuyên mọi người 
vãng sanh, Phật đối với họ cũng gia 
trì. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi 
xin giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Tập 11 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 12 


Xin lật kinh bản, trang bỗn mươi, 
dòng thứ nhất, đây là hai đoạn chót 
của đại nguyện. Hai đoạn này tổng 
cộng có năm nguyện, là sự lợi ích của 
A Di Đà Phật đối với thập phương Bồ 
Tát, văn danh chỗ gia trì. Do đây có 
thể biết lòng từ bi của A Di Đà Phật, 
đích thật là quảng đại không bờ mẻ, 
chính cùng với một đoạn sau cùng 
của kinh văn trong Tam Bồi Vãng 
Sanh, hoàn toàn tương ưng. DI Đà 
Tịnh Độ chắng phải hoàn toàn hạn 
chế nhất định phải niệm A Di Đà Phật, 
phải đọc kinh Vô Lượng Thọ, phải trì 
kinh A DI Đà mới được vãng sanh. 
Trong kinh nói với chúng ta, kỳ thật 
tu học Đại Thừa, bất cứ một pháp 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

môn nào, chỉ cần đây đủ Tín - 
Nguyện, chí tâm Hỏi Hướng, cầu 
sanh Tịnh Độ, cả thảy đều được sanh. 
Cho nên chăng kế quý vị niệm kinh gì, 
quý vị niệm chú gì, hoặc giả là niệm 
danh hiệu của bất cứ vị Phật, Bô Tát 
nào, chỉ cân chúng ta tự mình phát 
nguyện câu sanh Tịnh Độ, tất cả đều 
được sanh. Do đây có thê biết, Di Đà 
pháp môn đích thật là vô cùng vô 
cùng rộng lớn. Chúng ta xem đoạn 
kinh văn này: 


Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
thập phương Phật sát, chư Bồ Tát 
chúng, văn nøã danh dĩ, giai tất đãi 
đắc, thanh tịnh øiải thoát, Phổ 
Đắng tam-muội”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Bốn Mươi Tư, Phố 
Đắng tam-muội Nguyện]. Trong kinh 
văn, vừa mở đâu thì rất rõ ràng nói ra, 
đây là “thập phương Phật sát, chư Bồ 
Tát chúng”, đây không phải là chúng 
sanh thông thường, đặc biệt là chỉ cho 
chư Bồ Tát của thập phương thê giới. 
Bỏ Tát cũng phải đây đủ thiện căn, 
phước đức, nhân duyên, mới có thể 
nghe được lục tự hông danh. Trong 
phân giảng tập, chúng ta đã nói rất 
nhiêu lân, công đức danh hiệu bất khả 
tư nghị, họ mới có thê nghe được, có 
thê tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, 
đây đủ tín nguyện. Tuy tự mình chẳng 
có phát tâm vãng sanh, Bồ Tát vẫn 
phải phô độ chúng sanh ở trong tât cả 
thế giới. Dùng phương pháp gì đề độ? 
Khuyên mọi người niệm Phật câu 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sanh Tịnh Độ, vậy thì được, DI Đà 
bốn nguyện oai thân gia trì. Bốn 
nguyện này, tức là năm nguyện sau 
cùng này, Di Đà muốn gia trì nhóm 
Bồ Tát này, khiến cho nhóm Bồ Tát 
này, bât luận ở trong cảnh duyên øì. 
Chữ Cảnh này, chúng ta nói về hoàn 
cảnh, hoàn cảnh vật chất, lục đạo 
cũng được, tam đồ cũng được, đây 
đêu là hoàn cảnh. còn Duyên là hoàn 
cảnh nhân sự. Cảnh duyên là hoàn 
cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự. Họ 
đều có thể bảo trì thân tâm thanh tịnh, 
chắng thê bị ngoại cảnh nhiễm ô, đây 
là nhờ A DI Đà Phật phủ hộ họ, gia trì 
cho họ, bởi vì Bồ Tát vẫn là hữu tình 
chúng sanh. 

Giải Thoát, chữ này tức là nghĩa 
tự tại, quyết định sẽ chắng khởi vọng 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tưởng, chấp trước, sẽ chăng sanh 
tham, sân, s1, mạn; đây là giải thoát. 
Phố Đăng là phố biến bình đắng, tâm 
của họ cùng tâm Phật như nhau. Tam- 
muội đương nhiên là chỉ cho Niệm 
Phật tam-muội, Niệm Phật tam-muội 
là vua trong tam-muội, không có chi 
thù thắng hơn đây. Những vị Bô Tát 
khác không biết, nhóm Bồ Tát này 
biết, chúng ta phải nhận thức rõ ràng 
điểm này. Vậy thì pháp môn này, thật 
sự mà nói, là tất cả chư Phật phô biến 
hoăng dương, làm gì có Bô Tát chắng 
biết? Chúng ta nghe đến, nhất định sẽ 
cảm thây rât lạ lùng, kỳ thật những 
Bỏ Tát không biết thì rất nhiều. Chính 
giỗng như Tịnh Tông này, tại thế giới 
hiện tại này của chúng ta, cũng là phố 
biến hoăng dương, có ai không biết 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đến A Di Đà Phật? Những người 
không niệm Phật cũng biết đến A Di 
Đà Phật, Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa 
Cáo cũng biết A Di Đà Phật. Tuy họ 
biết nhưng họ chăng tin, họ chăng lý 
giải, họ cũng chắng có nguyện tâm, 
như vậy thì biết như không biết. Cho 
nên rất nhiêu Bô Tát là tình hình như 
vậy, chúng ta nói, họ chắng nghe, 
chắng thây, là ý nghĩa này. Đúng là 
con mặt “thị nhi bất kiến, thính nhi 
bất văn”, họ chắng có tín nguyện, họ 
chắng có lý giải; đây là nói tình hình 
như vậy. Cho nên họ thật sự hiểu rõ 
tín nguyện, nói một cách thật tại, họ 
tự mình tu Niệm Phật tam-muội cũng 
cân phải khuyên tất cả chúng sanh 
Niệm Phật tam-muội. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Chư thâm tông trì”. 


Tổng Trì tức là Phạn ngữ, chỗ gọi 
là Đà La Ni, tổng hết thảy pháp, trì 
hết thảy ý, như người hiện nay chúng 
ta chỗ nói, cương lĩnh; đem cương 
lĩnh của toàn bộ Phật pháp năm lây. 
Nơi trong hành môn này mà nói, cũng 
có thê nói là thiện, Tịnh Độ chăng bị 
mất đi. Chúng ta đều biết tu thiện, tu 
thiện phải có thiện hạnh, phải có thiện 
nguyện, còn phải có cơ hội cho quý vị 
tu; nêu không có cơ hội, tuy muốn tu 
thiện, cái thiện này vẫn là tu chăng 
thành. Mỗi một cơ hội họ đêu có thể 
năm lấy, đều chăng thê mất, điêu này 
rất khó. Ác, chăng sanh, không những 
việc ác, lời ác đều chắng có, niệm ác 
cũng chăng sanh. Điều này, nơi trong 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“chư thâm tổng trì” và hành môn, có 
thể nói là cương lĩnh vô cùng quan 
trọng. 


kinh vấn: “Trụ tam-ma-địa”. 


Tam-ma-địa là Phạn ngữ, trong 
kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta 
Xa Ma Tha, Tam Ma Địa, Thiền Na, 
đều là danh xưng của Thiên định. Vậy 
chỗ này tức là an trụ trong Định, đắc 
thành Chánh Giác. 


Kinh văn: “Chí ư thành Phật”. 
Đây đêu là A Di Đà Phật oai thân 


gia trì, nhóm Bộ Tát này vì nghe tên 
mà được lợi ích vô cùng thù thăng. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Định trung thường 
cúng, vô lượng vô biên nhất thiết 
chư Phật, bất thất Định ý. Nhược 
bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác”. 


[Nguyện thứ Bốn Mươi Lăm, 
Định Trung Cúng Phật Nguyện]. Thứ 
lợi ích này, nơi phía trước chúng ta 
thây được những Bồ Tát vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, CÓ 
người đêu đây đủ. Những Bồ Tát 
nghe danh mà chăng được sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, CÓ thê 
có được lợi ích này chăng? Cũng 
được, đương nhiên nêu như nói là Địa 
Thượng Bô Tát, hoặc giả là như trong 
kinh nói với chúng ta về A Duy Việt 
Trí Bô Tát, Thất Địa trở lên, những vị 
chắng được Phật gia trì, cũng có năng 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

lực này. Tuy nhiên, những vị Địa tiên 
trở xuống không có năng lực này, trí 
tuệ đạo đức, thân thông của họ chắng 
lớn như vậy. Vừa được A DI Đà Phật 
oai thần ø1a tr, năng lực của họ hốt 
nhiên đề cao lên, giống như Thất Địa, 
Bát Địa, Cửu Địa Bồ Tát như nhau. 
Có năng lực lớn như vậy, có thể trong 
một niệm phổ biến cúng dường thập 
phương vô lượng vô biên chư Phật, 
cùng với những người được vãng 
sanh Cực Lạc thể ĐIỚI chắng có khác 
biệt, được lợi ích như nhau. Vậy có 
thể thấy, tâm Di Đà là bình đăng, 
chắng phải nói anh sanh đến thê giới 
này của tôi thì tôi gia trì, anh không 
đến thì tôi chăng đếm xiỉa đến anh, 
chắng phải như vậy. Tâm của Di Đà 
chắng có phân biệt, chắng có châp 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trước; cái tâm này thật sự là tâm 
thanh tịnh, tâm bình đăng. Đây cũng 
là chúng ta phải nên học tập. 

Chúng ta học cách nào đây? 
Trong cái xã hội hiện tại, Phật giáo 
chúng ta có rât nhiều tông phái, chúng 
tôi thường thường tiếp xúc đến, ngoài 
Tịnh Độ ra còn có Thiên Tông, có 
Mật Tông. Trong Giáo Hạ có Thiên 
Thai Tông. Chúng ta thường thấy 
người học Thiên Thai chăng ít, có 
người học Pháp Tướng [Pháp Tướng 
Duy Thức|, đây là chúng ta thường 
thường thấy được người tu học pháp 
môn này, sO ra nhiêu hơn một tí. Vậy 
chúng ta đối với những bạn đông tu 
này nên dùng thái độ gì? Nên học A 
Di Đà Phật. Chắng thể nói là tôi tu 
Tịnh Độ, Tịnh Độ là đệ nhất, các anh 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng băng tôi; đã có phân biệt, đã có 
chấp trước, khởi dậy công cao ngã 
mạn, điều này không tương ưng cùng 
A Di Đà Phật. Di Đà đối với người là 
bình đăng, kẻ khác vốn đôi với chúng 
ta không bình đăng, chắng có quan hệ, 
đó là việc của họ. Chúng ta nên phải 
yêu câu chính mình, mình đôi với kẻ 
khác phải bình đăng: bất luận họ tu 
học pháp môn nào, chúng ta đều hoan 
hỷ tán thán, quyết định chăng thể tự 
tán hủy tha, điều này chắng dùng 
được. 

Trong Bồ Tát giới, tự tán hủy tha, 
Du Già Bồ Tát Giới, bản này liệt [tự 
tán hủy tha] vào điêu đệ nhất trong 
ĐIỚI, nhất định nên sanh tâm bình 
đăng. Bởi vì sở hữu tất cả Phật pháp 
đều là Phật nói; nếu như chúng ta tự 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tán pháp môn này của mình, hủy báng 
pháp môn kẻ khác, đó tức là báng 
Phật, báng Pháp, Dáng, Tăng, đó là sai 
rôi! Cho nên phải giông như Phật, 
bình đăng mà đôi xử. Họ đối với cái 
pháp môn thành tựu ngay trong đời 
này họ tin được, giải được là cái thiện 
căn trong vô lượng kiếp của họ thành 
thục. Sau khi nghe rôi họ không tin, 
họ không thê phát nguyện, thậm chí 
bài xích, chúng ta biết thiện căn của 
họ chưa thành thục, chắng thê trách 
họ; pháp môn này gọi là Nan Tín Chị 
Pháp, vậy là được rôi. Cho nên tâm 
địa chúng ta phải bảo trì thanh tịnh, 
đây là “Định trung năng cúng Phật”, 
cúng Phật mà chăng mất đi ý nghĩa 
của Định, tức là chăng bị ngoại cảnh 
sở chuyền. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nøã tác Phật thời, 
tha phương thế giới, chư Bồ Tát 
chúng”. 


Phía trước nói: “Thập phương 
Phật sát, chư Bồ Tát chúng”, chỗ này 
thì nói: “Tha phương thê giới, chư Bồ 
Tát chúng”, ý nghĩa hoàn toàn tương 
đông, đều là chỉ cho chúng Bồ Tát 
chắng phải ở Cực Lạc thế giới. 


Kinh văn: “Văn ngã danh giả”. 


Trong chữ Văn này, nhất định bao 
quát tín giải, bao quát hỷ lạc, ưa thích, 
ái hảo đôi với A Di Đà Phật, có thể 
sanh tâm cung kính, tâm tôn trọng. 
Tuy chắng câu vãng sanh, họ có thể 
lây pháp môn này tự mình tu học, lây 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
pháp môn này giáo hóa chúng sanh, 
nhât định được DI Đà gia trì. 


Kinh văn: “Chứng ly sanh pháp. 
hoạch Đà La Nï”. 

[Nguyện thứ Bốn Mươi Sáu, 
Hoạch Đà La NI Nguyện|. Chữ Sanh 
này tức là sanh tử, sanh tử có hai loại. 
Một loại là Phân Đoạn sanh tử, một 
loại là Biến Dịch sanh tử; phàm phu 
chúng ta đều có đủ hai loại này. Phân 
Đoạn là gì? Là từng giai đoạn. Chúng 
ta từ lúc ban sơ nhất, rõ rệt mà nhìn, 
giống như con người chúng ta tại 
nhân gian, từ sanh đến tử, đây là một 
giai đoạn; sau khi chết rôi lại đi đầu 
thai, đây lại sanh, sanh rôi lại tử, Phật 
bảo “sanh tử bì lao”, chắng có ngừng 
nghỉ. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh; 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lục đạo phàm phu là làm những việc 
này. Cho nên mắt Phật thây được 
nhóm chúng sanh này là kẻ đáng 
thương, không có biện pháp đình chỉ, 
không có biện pháp xuất ly lục đạo 
luân hôi; đây là nói Phân Đoạn. Còn 
Biến Dịch thì sao? Là nói biến hóa. 
Cái này thì thật vi tế, chúng ta cũng 
có thê xét biết được, tỷ như nói chúng 
ta một năm già hơn một năm, đây tức 
là Biến Dịch. Kỳ thật, có phải một 
năm già hơn một năm chăng? Một 
tháng già hơn một tháng, một tuần già 
hơn một tuân, một ngày già hơn một 
ngày; tôi nghĩ mọi người có thể đông 
ý điều này. Lại nói vi tế thêm một tí, 
một giây già hơn một giây, đây gọi là 
Biến Dịch sanh tử. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quý vị xem, như AÁ La Hán trở 
lên, nhóm thánh nhân này đã liễu 
Phân Đoạn sanh tử rôi, tức là chúng ta 
gọi là liễu sanh tử, siêu việt luân hôi 
rôi, Phần Đoạn sanh tử chắng còn nữa. 
Tuy nhiên Biến Dịch sanh tử vẫn còn, 
đến bao giờ Biến Dịch sanh tử mới 
dứt? Khi thành Phật thì dứt hết, Đắng 
Giác Bộ Tát vẫn còn một phẩm thân 
tướng vô minh chưa phá, họ phải phá 
một phẩm thân tướng vô minh đó, vẫn 
là một lần biến dịch, đó là một lần sau 
cùng. Điêu này là nói rõ hai loại sanh 
tử này, hoàn toàn chắng còn nữa là 
nói cảnh giới trên quả địa của Như 
Lai. Chỗ nảy, quý vị xem, A Di Đà 
Phật giúp đỡ những Bô Tát này chứng 
ly sanh pháp, nói một cách cạn cợt là 
vĩnh thoát tam giới, nói sâu hơn là hai 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

loại sanh tử; được Phật lực gia trì, họ 
đều có thể vĩnh ly. “Hoạch Đà La NI”, 
Đà La NI tức là tổng trì, tâm an trụ tại 
trong tổng trì pháp môn. Đà La Ni, 
trong kinh Đại Thừa thông thường, ý 
nghĩa đó vô cùng rộng lớn, bởi vì nó 
nói về cương lĩnh, nói về nguyên tắc. 
Trong kinh nảo, thì xem nó nói về 
cương lĩnh nào, nguyên tắc nào. Vậy 
trong kinh điển Tịnh Tông, Đà La Ni 
tức là lục tự hông danh. 

Tha phương thế giới Bộ Tát nghe 
được danh hiệu của Phật, biết được 
công đức danh hiệu bất khả tư nghị, 
thì tâm an trụ nơi trong lục tự hông 
danh; thì có lẽ có bạn đồng tu hỏi 
răng, Bồ Tát niệm Phật, tại sao chắng 
câu sanh? Phía trước đã nói qua, mỗi 
một vị Bồ Tát, mỗi một người, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nguyện lực của họ chăng giông nhau. 
Có sô Bồ Tát nghe được rôi liên khẩn 
cấp câu vãng sanh, tại sao vậy? Vì 
muốn mau mau thành Phật, sau khi 
thành Phật mới phổ độ chúng sanh. 
Còn có một số Bô Tát, nguyện vọng 
của họ là chỉ muốn Phật ø1a trì đề độ 
nhiêu chúng sanh, chúng sanh thành 
Phật rồi họ mới thành Phật; có những 
hạng người này, đây là chỉ cho loại 
người này. Nhưng quý vị nên biết, họ 
đích thật là Bô Tát, họ đích thật đã ra 
khỏi tam giới, có bản lãnh giúp đỡ 
chúng sanh này. Ngày nay chúng ta 
đã thọ Bộ Tát Giới rồi, phát cái 
nguyện học theo Địa Tạng Bỏ Tát, 
chăng thể được vì không có bản lãnh, 
phiên não chưa đoạn, vẫn phải tiếp 
tục gây sanh tử luân hôi; cách này thì 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng độ được chúng sanh dù có 
nguyện này. 

Nguyện này có thể không có kết 
quả, làm không nổi, nêu làm chăng 
nôi thì quyết định vãng sanh Cực Lạc 
thê ĐIỚI. Nếu tự mình có thê làm được 
thì Kiến Tư phiên não đoạn rôi, ít 
nhất là trình độ này. Tam giới lục đạo 
đã chăng thể ràng buộc quý vị, quý vị 
có bản lãnh này thì được. Niệm A Di 
Đà Phật cầu Phật lực Ø1a trÌ, QUÝ VỊ 
quảng độ chúng sanh, chăng cân phải 
nóng lòng vãng sanh; cho nên năm 
nguyện phía sau này là đôi với những 
người này mà nói. Trên thực tế, 
không phải đổi với nhóm người 
chúng ta mà nói, nhóm người chúng 
ta này chắng phải là Bộ Tát, muôn 
ngàn lân xin quý vị chớ hiểu lâm. Thọ 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bồ Tát Giới rôi tức là Bô Tát! Đó chỉ 
là Bồ Tát băng đất, đó là giả, “hữu 
danh vô thực”, chăng phải chân Bồ 
Tát, phải nên biết điều này, đối với 
chính mình phải nhận thức rõ ràng. 


Kinh văn: “Thanh tịnh hoan hỷ, 
đắc bình đăng trụ”. 


Văn danh, tín giải, nguyện tâm 
hoan hỷ, an trụ nơi trong công đức, an 
trụ nơi trong pháp môn bình đắng. 
Quý vị nên biết, pháp môn bình đăng 
tức là kinh Vô Lượng Thọ, tức là lục 
tự hông danh; bình đắng là thê tướng 
của tất cả pháp. Tât cả các pháp, thể 
là bình đắng, thể là gì? Là pháp tánh, 
cho nên Tướng cũng bình đẳng. Vậy 
ngày nay chúng ta, trong giữa cảm 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giác chăng phải bình đăng, nguyên 
nhân này là gì? Là chính chúng ta đã 
có tâm phân biệt, đã có tâm vọng 
tưởng; tâm này chắng bình đăng. Vì 
thế, cho nên nhìn cảnh giới bên ngoài 
cũng chắng bình đăng, chúng ta đem 
Nhất Chân pháp giới coi thành là thập 
pháp giới, việc này cũng là từ trên 
cương lĩnh quy nạp mà nói. Kỳ thật, 
lúc này pháp giới vô lượng vô biên 
chắng bình đăng, thập phương Bồ Tát, 
thật tại mà nói, chúng sanh căn tánh 
thật sự tốt cũng có thể tu Bồ Tát hạnh, 
cũng có thê học Bồ Tát đạo, cũng có 
thể được bình đăng trụ này. Vậy 
chúng ta đôi với A Di Đà Phật, đôi 
với kinh điển của Tịnh Tông; hiện 
nay kinh điển của Tịnh Tông là Ngũ 
Kinh, Tịnh Độ Ngũ Kinh, chúng ta có 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể kiên tướng, văn danh. Tướng này 
có tượng Phật, kinh điển, cũng là 
Tướng, thấy tướng, nghe danh. Được 
Phật gia trì, đều có thể có được lợi ích 
của công đức thù thăng. Tâm bình 
đăng, Niệm bình đắng, đây là cơ sở 
trong tât cả sự bình đăng, chúng ta 
mới thật sự có thể được pháp bình 
đăng. 

Trong quá trình tu học, một câu 
Phật hiệu này, thật tại mà nói, tức là 
toàn thê pháp giới. Mấẫy ngày trước, 
trong phân phía trước, đặc biệt là 
trong nguyện thứ Mười Tám, đã báo 
cáo với quý vị, trong tất cả kinh cô 
đức nghiên cứu, so sánh; so sánh đến 
cuối cùng, tức là một câu Phật hiệu 
này. Chúng ta từ trong sự giáo lượng 
này mà thật sự thê hội đến, nhận thức 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đến công đức Phật hiệu bất khả tư 
nghị, Phật hiệu tức là tất cả pháp; tật 
cả pháp đều quay về danh hiệu, đến 
chỗ này đã thật sự bình đăng. Cho nên 
đến cuối cùng, cá thảy tất cả pháp 
môn đều quy vê một câu danh hiệu 
này, cái này là thù thăng không chi 
sánh băng. Dụng công, điêu khân yếu 
là “tịnh niệm tương kế”, đến lúc công 
phu thành thục, thành tựu, chỗ gọi là 
niệm mà không niệm, không niệm mà 
niệm; đây là được bình đăng trụ rôi. 
Vậy cái tâm như vậy, hành trì như 
vậy là Bồ Tát hạnh chân thật. Phía 
dưới nói: 


Kinh văn: “Tu Bồ Tát hạnh, cụ 
túc đức bồn”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ở chỗ này, Đức Bồn đặc biệt chú 
trọng nơi lợi ích chúng sanh. Băng 
pháp môn này, chúng ta toàn tâm toàn 
lực đi đây mạnh rộng ra, bởi vì hiện 
nay chúng ta hiểu rõ rôi, hiện nay liễu 
giải rôi, chỉ có pháp môn này khiến 
cho tật cả chúng sanh trong một đời 
này thật sự được độ. Còn các pháp 
môn khác, chăng phải người bình 
thường có thể tu học được. Cứ lấy 
Thiên Tông mà nói, Lục Tổ đại sư 
trong kinh Pháp Bảo Đàn có nói, đối 
tượng đề độ của Ngài là người thượng 
thượng căn, vậy nói một cách khác, 
thượng và trung trở xuống chăng có 
phân. Lời Ngài nói rất có đạo lý, vì 
sao? Thiên, chúng ta đừng nói chi đến 
hạng quá cao, chúng ta chỉ nói đến 
hạng tối thiểu thấp nhất, vẫn chưa ra 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
khỏi tam giới. Sơ Thiên trong Sắc 
Giới, đây là thấp nhất trong Thiên 
Tông, chăng thể thấp hơn nữa, là tối 
thiểu. Sơ Thiên là cảnh giới gì? Sơ 
Thiên đã lìa khỏi Dục, chắng phải 
Dục Giới nữa, đã đến Sắc Giới, đã 
thoát khỏi Dục rồi. Cái dục gì vậy? 
Là ngũ dục, tải, sắc, danh, thực, thủy, 
năm thứ này hết rôi, trong tâm chăng 
có niệm này nữa; đây mới có thê đến 
Sơ Thiên. Tự chúng ta thử nghĩ, năm 
thứ này vẫn còn, có thê động tâm 
chăng? Nếu như vẫn có thể động tâm, 
thì nói một cách khác, anh vẫn còn ở 
Dục Giới, Sơ Thiên không có phân. 
Vậy mới biết, thật là khó. 

Cho nên khâu đâu Thiên, tôi cũng 
có thể giảng, tôi đã từng giảng kinh 
Kim Cang, từng giảng Lục Tô Đàn 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh, còn giảng qua Vĩnh Gia Thiên 
Tông Tập, Chứng Đạo Ca, từng giảng 
qua chắng ít khẩu đầu Thiên của 
Thiên Tông. Người ta hỏi tôi: “Thầy 
biết giảng, tại sao không tu theo?” Tôi 
bèn nói thật: “Tài, sắc, danh, thực, 
thùy, cái niệm đó tôi chưa đoạn được, 
đoạn chăng nổi” „ đây là nói thật, đoạn 
chắng nỗi. Tôi biết được việc ấy quá 
khó, cho nên mới quay đầu trở lại, 
nghe nói chắng cân đoạn cũng có thể 
vãng sanh. A Di Đà Phật, tôi tức khắc 
quay đâu trở lại pháp môn này, có 
phân được cứu. Cách này chăng cân 
đoạn, đới nghiệp vãng sanh, cho nên 
chỉ cần đè phục thì được, không cần 
đoạn. Có thể thây, Thiền thật sự 
chắng phải dễ dàng. Cho nên trước 
kia, Đàm Hư lão pháp sư nói, đây là 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị đại đức của Thiên Thai Tông, Ngài 
niệm Phật vãng sanh. Ngài nói, trong 
đời Ngài thấy những người tu thiên, 
nghe nhóm người tu thiền trong Thiên 
Tông này, đại triệt đại ngộ, minh tâm 
kiến tánh, một người Ngài cũng 
chăng nghe qua, đương nhiên cảng 
chăng thây qua. Nói tu thiên được 
Thiên Định, có thể sanh Sơ Thiên 
Thiên, Nhị Thiền Thiên, cái này Ngài 
thây qua, Ngài có nghe nói được 
Thiên Định. Quý vị nên biết, được 
Thiền Định, được Tứ Thiên Định, 
được Tứ Không Định, vẫn chắng ra 
khỏi tam giới. Khi phước báo hết rôi, 
vẫn phải đọa lạc, vậy đâu có lợi ích gì, 
chắng phải cứu cánh. Muôn từ trong 
thiên siêu việt tam giới, không phải 
việc đơn giản, tuyệt đôi chắng phải 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người thường có thể làm được! Lục 
Tô đại sư nói đó là lời chân thật, là 
người thượng thượng căn. Nơi trong 
Thiên Tông chúng ta thấy được, trong 
nhóm học trò của Lục Tổ đại sư, 
những người minh tâm kiến tánh kể 
như là nhiêu nhật. Những người theo 
học Lục Tổ đại sư, có được bao nhiêu? 
Nào phải chỉ có ngàn vạn người! Mà 
thật sự thành tựu chỉ có bôn mươi ba 
người mà thôi, trong Lục Tổ Đàn 
Kinh chúng ta thấy được. Đây là 
trong lịch sử Thiên Tông Trung Hoa, 
những người kiến tánh khai ngộ nhiêu 
nhất rôi đó. Giới hội khai ngộ của 
những tô sư đại đức khác, chỉ có một 
hay hai người, ba, bỗn người là nhiêu 
nhất; tự nhiên chúng ta biết được chỗ 
khó khăn. Còn trong Tịnh Tông, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

những người niệm Phật vãng sanh, 
thật tại mà nói, cho đến nay, những 
người y theo pháp môn này tu học, 
được vãng sanh chăng biết là bao 
nhiêu, không đêm hết được. Trong 
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, truyện 
vãng sanh thu thập được, đó là chỉ 
nghe ngóng thôi! Còn có rât nhiêu 
người vãng sanh, cũng chăng thông 
tri cho quý vị, cũng chắng đăng quảng 
cáo bên ngoài, cho nên thật sự vãng 
sanh thì chúng ta không biết, quá 
nhiêu quá nhiều. Trong Vãng Sanh 
Truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền 
Lục ghi chép đó là số ít, còn số nhiêu 
thì chăng biết, chắng có nghe ngóng 
được. Do đây mới biết được sự thù 
thăng của pháp môn này, cô đức nói 
muôn tu muôn người ởi. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Ứng thời bất hoạch, 
nhât nhị tam Nhân”. 


[Nguyện thứ Bốn Mươi Bảy, Văn 
Danh Đắc Nhẫn Nguyện]. Đây là nói 
về văn danh đắc Nhẫn, câu này là Di 
Đà gia trì, đặc biệt hiển rõ “Nhất, Nhị, 
Tam Nhẫn”, cũng tức là phía sau bốn 
kinh chỗ nói: “Âm Hưởng Nhẫn, Nhu 
Thuận Nhẫn, Vô Sanh Pháp Nhẫn” ba 
thứ này. Tuy nhiên, ba thứ này không 
có nói rõ là Bộ Tát của địa vị nào, 
chắng có nói. Trong kinh Nhân 
Vương Bát Nhã nói rât tường tận, 
đem năm mươi vị Bồ Tát, dùng Vô 
Nhẫn để biểu đạt. Vậy thì Vô Sanh 
Pháp Nhẫn trong kinh Nhân Vương là 
Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa; Thập Địa 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trở lên là Tịch Diệt Nhẫn, chỗ này 
chắng có, chỗ này là Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. Vậy thì chúng ta có thê khẳng 
định, Âm Hưởng Nhẫn là Sơ Địa Bồ 
Tát, (Sơ, Nhị, Tam ĐỊa); còn Nhu 
Thuận Nhẫn là (Tứ, Ngũ, Lục Địa); 
Vô Sanh Pháp Nhẫn là (Thất, Bát, 
Cửu Địa). Đây là nói rõ, chăng có 
Đăng Địa Bộ Tát. Tam Hiển Vị Bồ 
Tát vừa được A Di Đà Phật oai thần 
ø1a trì, thì đem địa vị của họ đề thăng 
đến Địa Thượng Bồ Tát; câu này chủ 
yếu là biểu đạt cho ý nghĩa này. 


Kinh văn: “U chư Phật pháp, 


bất năng hiện chứng, bất thoái 
chuyền øiảá, bầt thủ Chánh Giác”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

[Nguyện thứ Bốn Mươi Tám, 
Hiện Chứng Bất Thoái Nguyện]. Đây 
là nói rõ, những vị Bồ Tát này ở Cực 
Lạc thế giới như nhau, viên chứng 
Tam Bất Thoái. Vậy thì từ một câu 
này, khắng định Nhất, Nhị, Tam 
Nhẫn Bỏ Tát phía trước đích thật là 
chỉ cho quả vị của Địa Thượng Bồ 
Tát. Đây là Di Đà đối với thập 
phương Bồ Tát, công đức, lợi ích của 
sự văn danh, tín nhạo và g1a trì. Đến 
chỗ này, chúng ta đem Bốn Mươi 
Tám Nguyện đơn giản xin giới thiệu 
đến đây. Ý nghĩa quá phong phú, 
chúng tôi vì sự hạn chế của thời Ø1an; 
hôm nay là ngày thứ mười hai tôi, 
trong ba mươi ngày chúng tôi phải 
giảng viên mãn. Cho nên có bạn đông 
tu nói với tôi, phía sau vẫn còn dải 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như vậy, làm sao đây? Phân sau, 
chúng ta sẽ giảng mau hơn, đây là bởi 
thời gian hạn chế; tuy nhiên những 
chỗ quan trọng đều đã báo cáo ra rôi, 
đêu nói hết rôi. Chúng ta xem phía 
dưới, phẩm thứ Bảy. 


Tất Thành Chánh Giác - Đệ 
Thất 


Phẩm dưới đây vẫn là A Di Đà 
Phật tự mình tuyên thuyết, cũng tức là 
tổng kết phía sau của Bốn Mươi Tám 
Nguyện, lây kệ tụng này để giải, để 
thuyết minh cái tâm nguyện của Ngài. 
Chánh Các tức là Vô Thượng Chánh 
Đắng Chánh Giác. Tất Thành Chánh 
Giác là gì? Tức là nhất định thành 
Phật. Câu này vô cùng vô cùng quan 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trọng, chúng ta đến được Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, tương lai chứng 
được quả vị øì? Nhất định thành Phật. 
Như vậy mới khiến chúng ta thật sự 
nhìn ra đại nguyện này của DI Đà thật 
sự là cứu cảnh viên mãn. Phía sau có 
mười một bài kệ tụng: 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Nhĩ thời Pháp Tạng ty-kheo, thuyêt 
thứ nguyện dĩ, dĩ kệ tụng viêt:” 


Nguyện này tức là Bốn Mươi 
Tám Nguyện, chúng ta xem bài kệ 
tụng, đây là ngũ ngôn tụng, một câu 
năm chữ, bốn câu là một bài. Bài thứ 
nhất: 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Ngã kiến siêu thể 
chí, Tất chí Vô Thượng đạo, Tư 
nguyện bất mãn túc, Thệ bất thành 
Đắng Giác”. 


Bốn Mươi Tám Nguyện của Di 
Đà, chúng ta cân nên biết, mỗi một 
nguyện đêu hàm nhiếp những nguyện 
khác. Bốn mươi tám nguyện, trong 
mỗi một nguyện đều bao hàm bốn 
mươi bảy nguyện kia, nguyện nguyện 
đều là viên dung vô ngại như vậy. 
Chăng phải nguyện nguyện độc lập, 
nguyện nguyện chắng liên quan, 
không phải vậy; nguyện nguyện đêu 
hỗ tương viên dung, cho nên “Một tức 
tất cả, tât cả tức Một”. Đây là “siêu 
thế chí”, đúng là siêu việt thế, xuất 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thế gian, nguyện của Di Đà này thật 
sự là siêu việt. 

“Tất chí Vô Thượng đạo”, đây là 
quả mãn, Ngài nhất định thành Phật, 
chắng những thành Phật, chúng ta đã 
thây được ở phía trước, Ngài thành 
Phật vượt qua tất cả chư Phật, chúng 
tôi chăng cân giải thích kỹ điêu này 
nữa; nêu quỹ vị hỏi vÌ sao có thể vượt 
qua, phía trước đã nói rôi. Phía sau 
Thế Tôn còn có dùng lỗi văn dài để 
giới thiệu, Ngài thật sự vượt qua, cho 
nên Ngài là Võ Thượng của Vô 
Thượng, “tất chí Vô Thượng đạo”. 
“Tư nguyện bất mãn túc”, chữ Tư 
Nguyện này là chỉ cho Bốn Mươi 
Tám Nguyện phía trước giảng, 
nguyện nguyện đều mãn túc. Cũng 
tức là bảo, nguyện nguyện đêu đã 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biến thành sự thật, chắng có nguyện 
nào là không nguyện. Cho nên Ngài 
đã thành Phật, đây là nguyện nguyện 
viên mãn, là nhân duyên quả mãn, 
thành Phật rôi; thành Phật thì là quả 
mãn. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy 
cho chúng ta, A DI Đà Phật ở Tây 
Phương thế giới thành Phật đã mười 
kiếp rồi, nhân duyên quả mãn rồi, 
nguyện nguyện đêu thực hiện tôi. 
Những lời phía dưới này đêu là đức 
Di Đà thuật nói về phân mình, sau khi 
Cực Lạc thể giới xây dựng xong, 
trong những sự tướng lợi ích chúng 
sanh này, chúng ta phải nên học tập, 
phải cần thận đề thể hội, thiết tha để 
học tập. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Phục vi đại thí chủ, 
Phố tế chư cùng khổ, Linh bỉ chư 
quân sanh, Trường dạ vô ưu não”. 


A DI Đà Phật thật sự đã thành đại 
thí chủ, Tài bô thí, Pháp bố thí, Vô 
Úy bồ thí; những đối tượng bố thí là 
tận hư không biến pháp giới tất cả 
chúng sanh. Tất cả chúng sanh là cửu 
pháp giới chúng sanh, phía trên là 
Đăng Giác Bồ Tát, phía dưới là địa 
ngục chúng sanh, Ngài bình đắng bỗ 
thí. Tài bố thí là gì? Xây dựng Cực 
Lạc thế giới, hoan nghênh quý vị đến 
hưởng thụ, đây là Tài bô thí. Quý vị 
phải biết Tây Phương Cực Lạc thế 
giới chăng phải Vô Sắc Giới, là có 
thân thể, có săc thân; có thân thể thì 
phải có chỗ để cư trú, có không gian 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
để hoạt động, có tất cả sự hưởng thụ, 
hưởng thụ viên mãn đây đủ, tất cả 
“tùy tâm sở dục”. Cái này là A DI Đà 
Phật bố thí tài đối với chúng ta. Ở 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, chăng 
những Phật thuyết pháp, Bồ Tát 
thuyết pháp. đông tham đạo hữu 
thuyết pháp, lục trần đêu thuyết pháp; 
cây cũng biết thuyết pháp, chim cũng 
biết thuyết pháp, chim đó chăng phải 
là súc sanh, là A Di Đà Phật biến hóa 
ra, nước cũng biết thuyết pháp, gió 
cũng biết thuyết pháp; chắng có một 
thứ nào không biết thuyết pháp. Quý 
vị muôn nghe pháp nào thì họ sẽ nói 
pháp ấy cho quý vị, đó là Pháp bồ thí. 

Sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới thì được vô lượng thọ, thân 
Km Cang bất hoại, sáu thứ thần 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thông, chắng những thứ thứ đây đủ, 
sự lớn mạnh của năng lực thân thông 
hâu như cùng Đăng Giác Bộ Tát như 
nhau, Vô Úy bô thí. Cho nên A Di Đà 
Phật đối với tất cả chúng sanh, ba thứ 
bô thí viên mãn, là đại thí chủ. Sở hữu 
tất cả chư Phật Như Lai không thê 
cùng Á Di Đà Phật so sánh, là đại thí 
chủ chân chánh; cách thuyết pháp này 
của Ngài, một tí cũng chăng khoa 
trương. Vị thầy mà ngày nay chúng ta 
mơ ước ngưỡng mộ, chúng ta muốn 
truy câu vị thây này, Ngài là một đại 
thí chủ. Nếu như chúng ta có lòng 
tham, vẫn còn bỏn xẻn xả chắng được, 
thì làm sao có thể theo Ngài được? 
Nghĩ lại, điều này có vẫn để, niệm 
Ngài cũng chăng được, vẫn phải khí 
phân có một tí tương ưng mới được. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vì thể, nên chúng ta phải học bô thí, 
đương nhiên ngày nay chúng ta không 
có cái năng lực lớn như vậy, chăng 
thể xây dựng một cái thê giới để làm 
vừa lòng dục vọng sinh hoạt vật chât 
của chúng sanh, chúng ta không có 
cái đại phước báo này. 

Tận tâm tận lực tức là viên mãn, 
cho nên nhật định phải biết người 
chúng ta, những người muốn câu sanh 
Tịnh Độ, chúng ta nên đem phước 
báo của chính mình bố thí cho cùng 
khắp, cho tất cả chúng sanh. Sinh 
hoạt của mình, nên tiết kiệm một tí, 
qua loa là được rôi, tu đại phước báo 
cùng A Di Đà Phật bốn nguyện tương 
ưng, đây là cái bảo chứng chân chánh 
của chúng ta lúc vãng sanh. Đương 
nhiên cải xã hội này hiện nay, ở khu 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vực Tân Gia Ba này, khắp nơi đều 
giàu có, mức sinh hoạt con người đều 
được nâng cao, chúng ta sống với 
mức bình thường được TÔI; đừng nên 
xa hoa, đừng nên phung phí nữa. 
Trong xã hội, không cân thiết cùng 
người ta tranh thể diện, cái đó øọI là 
tạo tội nghiệp; chúng ta mặc, được 
chỉnh tê là được rôi, còn ăn thì có thể 
lưu tâm vệ sinh, có thể nhiếp thọ dinh 
dưỡng là đủ rôi, đừng nên quá đáng. 
Thời thời khắc khắc nghĩ răng 
chúng ta tiết kiệm được một tí thì 
chúng sanh có được lợi ích, ví như 
hiện nay quý vị đang câm quyền kinh 
này trên tay, một quyền là một đông 
Mỹ kim. Bình thường chúng ta tiêu 
tiên, ta để dành được một đông thì thế 
gian này sẽ có thêm được một quyền 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
kinh Vô Lượng Thọ thì độ thêm được 
một chúng sanh. Nếu quý vị giữ mãi 
tâm này thì phước báo của quý vị sẽ 
lớn, quý vị sẽ cùng với bỗn nguyện 
của DI Đà tương ưng. Ngày nay 
chúng ta muôn báo ân Phật, ngày 
ngày đêu niệm hôi hướng, “Thượng 
báo tứ trọng ân, Hạ tế tam đô khổ”, 
ngày ngày đêu niệm, mỗi ngày đều 
niệm khá nhiêu lân, nhưng có làm 
theo không? Giả như chăng có làm, 
thì trong lòng mình tự nghĩ cũng cảm 
thây áy náy, gạt mình, gạt kẻ khác, lại 
còn gạt cả Phật, Bồ Tát; vậy thì làm 
sao được? Phải nên thật sự giữ cái 
tâm này, có cái niệm này. 

Trong sinh hoạt thường ngày tiết 
kiệm được một tí, chúng ta 1n kinh 
sách, đây là công đức chân thật; hiện 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nay còn có thể làm băng cassette, 
băng video. Có nhiêu đạo tràng xa xôi 
hẻo lánh, không có pháp sư đến giảng 
kinh thuyết pháp, chúng ta đem số 
băng cassette, video này cúng dường 
cho họ, họ sẽ được lợi ích rất lớn. 
Trong những nắm gân đây, tôi biết 
được có rất nhiêu người vì vậy mà 
nghe được danh hiệu DI Đà, vì vậy 
mà biết được kinh Vô Lượng Thọ, 
phát nguyện niệm Phật vãng sanh rất 
nhiêu. Chúng tôi chắng đi, nhưng họ 
đã học được từ trên băng cassette, 
trên kinh bản. Do đây có thê biết, đích 
thật cách này đã khởi lên tác dụng rất 
lớn; đây là chúng ta thật sự báo ân, 
thật sự giúp đỡ những chúng sanh khô 
nạn này, khiến họ được sanh về Phật 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quốc trong một đời này, đó mới thật 
sự là “hạ tê tam đô khổ”. 

Phía dưới chỗ nói những phương 
pháp này, chúng ta đều có thể noi 
theo. “Phố tế chư cùng khổ”, đây là 
thí dụ; mê hoặc vô tr1 tức là Cùng, tức 
là Khô. Chữ Cùng này là nghèo, 
chắng phải chỉ cho tiền của; ngày nay 
chúng ta nói đến chữ Cùng, đại khái 
tức là chắng có tiên của. Trong Phật 
pháp không chỉ là chỉ cho cái này, mà 
chắng có trí tuệ là Cùng, không có 
đạo đức là Cùng, chắng có thiện hạnh 
là Cùng đấy. Bình thường chúng ta 
chắng có nghĩ đến điêu này, cho nên 
đây là mức độ thập nhất. Chúng ta 
nên biết, con người không có trí tuệ 
thì chăng có phương pháp liễu sanh tử, 
xuất tam giới, chăng có phương pháp 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đoạn phiên não, chắng có phương 
pháp đoạn vọng tưởng; ở tại thế gian 
này sông trong kiếp sô dài lâu, không 
nơi nương tựa, đây là thật sự củng 
khổ. Niệm Phật, thật tại mà nói, ngày 
nay chúng ta thật sự tìm được nơi 
nương tựa, chúng ta nương nhờ A Di 
Đà Phật, chúng ta nương nhờ kinh Vô 
Lượng Thọ, chúng ta nương nhờ 
Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, đây là 
Tam Bảo của Tịnh Tông chúng ta. 

Tôi giảng Tam Quy Y cho quý vị, 
giảng đến cuối cùng thì tôi thực hiện 
tại Tam Bảo này. Chúng ta quy y Phật, 
quy y A Di Đà Phật; quy y Pháp, quy 
y kinh Vô Lượng Thọ; quy y Tăng là 
quy y nơi Quán Âm, Thế Chí. Tôi 
cũng nghe một sô người nói Tịnh 
Không pháp sư có thiện kiến, may là 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ở Đại Lục vẫn còn có một vài vị lão 
pháp sư biện hộ giùm tôi. Tịnh Không 
pháp sư nói đó không sai; còn có mấy 
vị lão pháp sư này ủng hộ tôi, tôi rất 
an ủI. Thật sự nương tựa, nương tựa 
Phật và Pháp thì chăng có vân đê, 
điều này mọi người có thê biết. Tuy 
nhiên Quán Âm, Thế Chí thì nương 
tựa cách nào? Phải biết được Quán 
Âm là lòng từ bi, chúng ta đối với tất 
cả người, tất cả chúng sanh có thể 
sanh từ bi tâm tức là Quán Âm, Từ Bi 
là Quán Âm. Trí tuệ là Thế Chí, 
chúng ta xử sự, đôi người, tiếp vật, 
phải dùng lý trí, đừng dùng cảm tình; 
cảm tình là mê, lý trí tức là Đại Thê 
Chí Bô Tát, tức là nơi nương tựa của 
chúng ta. Chúng ta phải nương nơi Lý 
Tánh, phải nương nơi Từ BI, đây là 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quy y Tăng. Đây là nơi quy y chân 
chánh, chăng phải quy y nơi người 
nào đó, phải nên biết điều này. Không 
có nương tựa là khổ, chúng ta có 
nương tựa giông như đứa trẻ có cha 
mẹ nương tựa, chắng có nương tựa là 
cô nhị, rất đáng thương. Hãy thử xem 
sô chúng sanh không có nơi nương 
tựa quá nhiều quá nhiêu; nghĩ lại 
chúng ta đây thật may mắn. 


Kinh văn: “Xuât sanh chúng 
thiện căn”. 


Câu này là nói trí tuệ công đức; 
không có trí tuệ thì chắng thể sanh 
thiện căn. Trong Phật pháp, thiện căn 
có hai cách nói, một là thiện căn của 
thế gian, chỗ có tất cả thiện pháp của 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thế gian, từ cái gộc này mà sanh ra, 
đây gọi là thiện căn. Thiện căn này là 
øì? Không tham, không sân, không sĩ 
là tam thiện căn. Tam thiện căn này là 
từ trong trí tuệ chân thật sanh ra, 
người chăng có trí tuệ chân chánh đêu 
có tham, sân, s1; tham, sân, s1 gọi là 
tam độc phiên não. Nói một cách 
khác, tội ác vô lượng vô biên của thể 
gian đều từ chỗ này sanh ra, từ tham, 
sân, s1 sanh ra; ngược lại với cái này 
là tam thiện căn. Thiện căn của xuất 
thế gian, chỉ có một, là tinh tiến, tinh 
tiên không giải đãi, thì đạo nghiệp rất 
dễ thành tựu. Tuy nhiên phải nên chú 
ý hai chữ “tinh tiến”, Tiến là tiên bộ 
chắng thoái chuyền, Tinh là thuân mà 
không tạp; một môn thâm nhập, vậy 
là đúng. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên chúng ta thây trong hàng 
cố đức, khi họ chưa biết được Tịnh 
Độ, những thứ họ học vô cùng quảng 
bác; đến một ngày nào đó họ gặp 
được pháp môn này, thật sự thấu hiểu 
lý giải rồi, họ nhất định buông hết tất 
cả, một môn thầm nhập. Thời xưa có 
hai vị, ngài Đàm Loan, Đạo Trước là 
gương mẫu của chúng ta, Đạo Trước 
đại sư một đời chuyên giảng kinh Di 
Đà, trong lịch sử vẫn còn ghi việc này; 
Ngài thuyết kinh Di Đà cũng có thể 
bao quát luôn kinh Võ Lượng Thọ, 
bởi vì lúc bây giờ Ngài ở thời đại 
Nam Bắc triều; vào thời đó, kinh Vô 
Lượng Thọ cũng gọi là kinh A DI Đà. 
Cho nên về sau ngài Đạo Trước đại 
sư giảng đại bản, tiểu bản, một đời 
Ngài chuyên giảng hơn hai trăm lân, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngài chắng giảng kinh khác, đây gọi 
là Tinh Tiên. Cuối triểu nhà Minh, 
Liên Trì đại sư cũng rất hay, Ngài 
thông Tông thông Giáo, lúc tuôi vệ 
chiêu chuyên tu Tịnh Độ, tật cả thảy 
đều buông xuống, '“Fam tạng thập nhị 
bộ, nhường cho kẻ khác ngộ. Tám 
vạn bỗn ngàn hạnh, nhường cho kẻ 
khác hành”, Ngài chỉ một quyền kinh 
A DI Đà, một câu lục tự hông danh, 
tinh tiến; đây gọi là tinh tiễn, đây đêu 
là gương mẫu của chúng ta, là mô 
phạm của chúng ta. “Xuât sanh chúng 
thiện căn”, vô lượng vô biên thiện 
pháp từ chỗ này sanh ra. 


Kinh văn: “Thành tựu Bộ Đề 
quả”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bỏ Đề Quả tức là chứng đắc Phật 
quả viên mãn. Vậy chỗ này chúng ta 
thây, biết được vị đại thí chủ A Di Đà 
Phật này bô thí; những người đến chỗ 
này được cái lợi ích đó là cứu cánh 
viên mãn. Đây không phải sự bố thí 
thông thường, là giúp cho chúng sanh 
thành Phật. Trong tất cả các loại bố 
thí, đây là bô thí chí cao vô thượng, 
chúng ta cân phải học điều này. Ngày 
nay chúng ta học là đem pháp môn 
Tịnh Độ tự mình hết lòng tu học, có 
được sự lợi ích thù thăng, có trách 
nghiệm, có nghĩa vụ để đây mạnh 
rộng ra, chỉ cần đem pháp môn này 
giới thiệu cho những người quen biết 
với chúng ta, tiến cử cho họ. Tự 
chúng ta chăng làm nỗi thì kinh điển 
ở đây, chú giải ở đây, chỉ cần chúng 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta có lòng, niệm niệm đều đem kinh 
bản, Phật hiệu gián tiệp lưu thông qua 
lại thì phù hợp với bốn nguyện của Di 
Đà. Bên ngoài nơi giảng tập, chúng 
tôi có nhiêu kinh sách biểu tặng. để 
kết duyên, không chỉ là nói bằng 
miệng, mà thật có hành động đề hồ 
trợ, hy vọng mọi người lúc kết duyên 
lây cho nhiêu; tôi chỉ cân lây một 
quyền, nếu lây một quyển thì tâm 
lượng quý vị quá nhỏ, lẽ nào quý vị 
chắng quen được một người nào hay 
sao? Những người quý vị quen đó, 
quý vị đều có nghĩa vụ phải tặng cho 
họ. Kinh sách đó lấy hết không sao! 
Lấy hết chúng tôi lại in nữa, cuôn 
cuộn chăng dứt để bố sung vào. Cho 
nên quý vị cũng đừng khách sáo tôi 
lây nhiêu quá khó coi lăm, tâm lý này 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng nên, phải nên lưu thông đại 
pháp khiến tất cả chúng sanh đêu có 
được lợi ích của công đức thủ thăng. 
Cho nên quý vị mới có thể cùng Phật 
tương ưng. Xin xem tiếp phân kinh 
văn phía dưới: 


Kinh văn: “Nøã nhược thành 
Chánh Giác, Lập danh Vô Lượng 
Thọ, Chúng sanh văn thử hiệu, Câu 
lai ngã sát trung”. 


Bốn câu này, thật tại mà nói, là 
trung tâm đại nguyện của A DI Đà 
Phật, Bốn Mươi Tám Nguyện là sự 
triển khai của bỗn câu này; thật tại mà 
nói, bỗn câu này tức là toàn thể của 
DI Đà đại nguyện. Quý vị thử xem, 
cái mùi vị này, “Ngã nhược thành 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Chánh Giác”, chữ Ngã là ngài Pháp 
Tạng tỳ-kheo tự xưng, hiện nay Ngài 
thành Phật rôi, gọi là A Di Đà Phật, 
tức là A DI Đà Phật. Vậy trước tiên, 
lập danh Vô Lượng Thọ, đã thành 
Phật, danh hiệu Phật là gì? Là Vô 
Lượng Thọ Phật, tiêng Phạn gọi là A 
DI Đà Phật. Chúng ta đem nó dịch 
thành ý nghĩa tiếng Trung Hoa là Vô 
Lượng Thọ Phật; trong tất cả công 
đức, thọ mạng là đệ nhất đức. Trước, 
chánh danh, “danh bất chánh thì ngôn 
bất thuận”; thật tại mà nói, cái danh 
hiệu này rất có sức nhiếp thọ. Danh từ 
trong Phật pháp, nếu là thế gian pháp 
mà nói, rất có sức dụ hoặc. Quý vị thử 
xem, có người nào mà chăng muôn 
trường thọ? Cho nên chữ Vô Lượng 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Thọ này rất có năng lực, dụ hoặc lôi 
cuốn. 

Ở Mỹ, chúng tôi xây dựng đạo 
tràng, sau khi đạo tràng xây dựng 
xong: vì là ở Mỹ, ngày đầu đạo tràng 
mở cửa, chúng tôi lây tiệc trà để chiêu 
đãi láng giêng của chúng tôi. Nhóm 
người ngoại quốc đến đạo tràng này 
của chúng tôi rất vô cùng hoan hý, 
tuy họ là tín đồ Cơ Đốc Giáo, tín đô 
Thiên Chúa Giáo, đến đạo tràng 
chúng tôi họ rât hoan hỷ, vì hình thức 
xây dựng của đạo tràng chúng tôi 
chắng phải kiểu chùa của Trung Hoa, 
là kiên trúc theo kiêu Mỹ. Đến lúc tập 
họp, tôi đơn giản đem ý nghĩa mục 
tiêu xây dựng đạo tràng của chúng tôi 
giới thiệu cho họ, khiến họ đối với 
chúng tôi có một tí nhận thức và liễu 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giải. Họ cũng vô cùng vui mừng, khi 
họ thây chúng tôi cúng dường tượng 
Phật, cúng dường Tây Phương Tam 
Thánh. Họ hỏi chúng tôi, cúng dường 
đó là Phật gì? Họ hỏi chúng tôi tu 
pháp môn gì? Bởi vì người Mỹ biết 
trong Phật giáo có Thiên, có Mật, các 
pháp môn này rất thịnh hành ở Mỹ. 
Tôi bèn nói với đồng tu phiên 
dịch: “Anh đừng nói với họ là Tịnh 
Độ, họ không biết, anh Cảng nói cảng 
rắc rôi, chúng ta phải tốn rất nhiêu lời 
lẽ để tranh luận, vẫn không được rõ 
ràng”; tôi nói: “Cứ nói với họ, chúng 
ta học pháp môn này gọi là pháp môn 
A DI Đà Phật”. Anh ta bèn phiên dịch 
như vậy, họ hỏi A Di Đà Phật là 
nghĩa gì? A Di Đà Phật có ba nghĩa; 
thứ nhất là trường thọ, họ nói họ cần, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

họ muỗn trường thọ. Tôi nói, thứ hai 
là vui vẻ, họ nói họ cũng cân cái này; 
thứ ba là trí tuệ, họ nói họ cũng cân. 
Được ôi, hy vọng về sau mỗi thứ 
Bảy đến nơi đây, nơi đây có trường 
thọ, có vui vẻ, có trí tuệ; họ bèn đến. 
Bởi vì Chủ Nhật họ phải đến nhà thờ, 
thứ Bảy có thê đên Phật Đường, cùng 
với nhà thờ của họ chắng xung đột, 
như vậy là đem người ngoại quốc tiếp 
dẫn trở lại. Cho nên vừa đơn giản, 
vừa rõ ràng, cho họ cái quan niệm vô 
cùng rõ ràng; tại địa phương này, 
chúng tôi học đó là trường thọ, vuI vẻ, 
trí tuệ. “Lập danh Vô Lượng Thọ”, rât 
quan trọng; họ là Cơ Đốc Giáo đô, 
Thiên Chúa Giáo đô, họ cân trường 
thọ. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Chúng sanh văn thử hiệu”, trong 
Văn bao quát tín, bao quát hoan hỷ, 
có tín, nhạo thì họ mới phát nguyện tu 
học. “Câu lai ngã sát trung”, tât cả 
đều đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
đại thí chủ A Di Đà Phật này hoan 
nghênh cùng khắp, quả thật là đại hội 
vô trạch, đại hội bình đăng, chắng có 
tuyến chọn. Cư Sĩ Lâm ở Tân Gia Ba 
mời tôi đến giảng bộ Bình Đắng Kinh 
này, cũng là có cảm ứng; tôi thấy, ở 
Cư Sĩ Lâm, bữa ăn sáng, trưa, tối 
cũng là bình đăng bố thí; điểm này 
chắng dễ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói 
VỚI tôi, một năm ba trăm sáu mươi 
lãm ngày, chỉ có một ngày không 
cúng dường; đó là mông Một Tết. Trừ 
ngày này ra, ngày ngày ba bữa ăn đều 
cúng dường cả, điêu này chăng phải 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đê, bình đăng bô thí cùng với bình 
đăng giác tha thì là tương ưng. 


Kinh văn: “Như Phật kim sắc 
thân, Diệu tướng tât viên mãn”. 


Đây là nói, mỗi một người vãng 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới cùng thân tướng của A DI Đà 
Phật hoàn toàn tương đông: thân 
tướng là thân được diệu tướng trang 
nghiêm. Chúng ta nói ba mươi hai 
tướng, tắm mươi chủng hảo, người 
người đều đây đủ. 


Kinh văn: “Diệc dĩ đại bi tâm, 
Lợi ích chư quân phâm”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Số người vãng sanh này cũng 
giỗng như Phật, Phật đại từ đại bị, 
mỗi một người đi vãng sanh, tâm 
nguyện tâm hạnh đêu giống như Phật, 
điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. 
Cho nên, từ trong kinh điển, chúng ta 
phải hết lòng để thể hội, để học tập; 
chúng ta phải học đại bị tâm. Đại BI, 
chữ Đại này tức là bình đăng, nếu như 
có lựa chọn, phân biệt thì từ bị đó gọi 
là từ bi, chắng gọi là đại từ bi. Đại từ 
bi là chăng có phân biệt, chăng có 
chấp trước; với tâm bình đắng để 
hành từ bị thì gọi là đại từ, đại DI. 
Chúng sanh cũng có từ bị, người thế 
gian chúng ta gọi từ bị này là ái tâm; 
nhà Phật đem danh từ này đối lại là từ 
bi, tức là ái tâm. Tại sao chăng dùng 
ái tâm? Chữ Ái này, thật tại mà nói, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nó đã hại chết rất nhiêu, rât nhiều 
chúng sanh, tại sao vậy? Vì là tình 
chấp, là tình ái rất sâu của cảm tình. 
Trong kinh thường nói: “Ái bất trọng, 
bất sanh Sa Bà”, nói một cách khác, 
nếu quý vị chăng có ái tâm sâu nặng 
thi quý vị sẽ không đọa lục đạo luân 
hồi. Lục đạo luân hồi làm sao mà có? 
Là từ cái Ái mà có. Quý vị bảo điều 
này có tệ hại không chứ! 

Người thế gian ngày ngày vẫn 
chăng la khỏi cái ái, vân rất thích cái 
á1, vậy thì đọa luân hôi rôi; cho nên 
Phật pháp đem nó đổi danh từ gọi là 
từ bị. Thật tại mà nói, cái ái của người 
thế gian là cảm tình, còn cái ái trong 
Phật pháp nói đến là lý tánh, chắng 
phải cảm tình; họ đem nó đổi danh từ 
lại gọi là từ bị. Thật tại mà nói, từ bị 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là chân ái, còn cái ái của người thế 
gian đó là giả á1, tình ý hư giả. Quý vị 
xem, nam nữ yêu nhau say đăm tôi 
kết hôn, hai ngày sau lại ra tòa, lại ly 
hôn, đó là giả đây mà; nào phải thật là 
ø1ả, không tin cậy được. Cho nên từ 
bi mới tin cậy được, là lý tánh, chăng 
phải cảm tình, không thể thay đôi; 
tình cảm của người thế gian có thê 
thay đôi, thiên biên vạn hóa, chắng tin 
được. 

Người học Phật chúng ta, đầu óc 
so sánh bình tĩnh hơn một tí, anh bảo 
anh thích tôi, yêu tôi, tôi gật đâu 
nhưng chắng tin anh, vì sao thê? Vì 
biết đó là giả, tình ý hư dỗi, cho nên 
muôn ngàn lần xin chớ cho là thật; 
nếu quý vị cho là thật thì quý vị sẽ 
thiệt thòi, sẽ bị lừa. Ngay chính bản 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thân họ, họ cũng chắng biết cái tâm 
đó của họ, hôm nay ưa thích, qua hai 
ngày sau thì chán bỏ, họ đôi với chính 
mình cũng chăng nắm vững. Cho nên 
họ lừa dối kẻ khác, không thể trách họ, 
họ ngay chính mình cũng lừa dôi luôn. 
Cho nên từ bi là chân ái, vĩnh viễn 
không thể đối thay, Phật, Bồ Tát có 
thể tin cậy được, người thể gian 
chắng thể tin cậy được, cho nên 
chúng ta phải học Phật. “Lợi ích chư 
quân phẩm”, giống Phật chăng khác, 
niệm niệm phải lợi ích chúng sanh, 
phải giúp đỡ tất cả chúng sanh giác 
ngộ, giúp đỡ tât cả chúng sanh trong 
lục đạo luân hôi tỉnh ngộ trở lại. Điều 
này quan trọng, thường có cái tâm 
này, có ý niệm này, đây là tâm đức. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Ly dục thâm chánh 
niệm, Tịnh tuệ tu phạm hạnh”. 


Hai câu này là dạy chúng ta trong 
sinh hoạt thường ngày, xử sự, đối 
người, tiếp vật, phải nên làm cách nào. 
Mười chữ này là cương lĩnh, phải ly 
dục. Dục là dục vọng, dục vọng 
chăng. có cùng tận, trong dục vọng 
bao gôm quá nhiêu quá nhiều, Phật 
đem nó quy thành năm đại loại. Tài là 
tài vật, tất cả phương diện vật chất 
bao gồm cả tiên tài. Sắc là chỉ cho 
tình ái nam nữ, chỉ cho cái này. Danh, 
bên trong bao øôm địa VỊ, quyên lợi, 
bao gôm những thứ này; đều là người 
thể gian hết mình để đi tranh thủ. 
Thực là âm thực, rất nhiều nØưỜời đôi 
với âm thực vô cùng để tâm nghiên 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cứu, chỉ vì chính mình, thật tại mà nói, 
là vì cái lưỡi ba tắc này; sau khi nuốt 
xuống bụng rôi thì mùi vị gì cũng 
không biết nữa; có cả trăm cách để 
nghiên cứu khâu vị, hương vị. Vì cái 
lưỡi ba tậc mà tạo chắng biết bao 
nhiêu tội nghiệp, chắng đáng tí nào, 
đều phải nên giác ngộ. Thùy là ngủ 
nghỉ. Tài, săc, danh, thực, thùy là năm 
cái sốc của địa ngục, đó là tạo tội 
nghiệp, phải nên giác ngộ, phải biết ly 
dục; ly dục tức là Tịnh. Phật vì chúng 
ta chế định rất nhiêu giới luật, tinh 
thần của giới luật tức là Ly Dục, 
khiến chúng ta khôi phục lại thanh 
tịnh tâm. Tâm thanh tịnh rôi thì hạnh 
của chúng ta thanh tịnh, thần tâm 
thanh tịnh. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chánh Niệm là định, phải sanh 
chánh niệm; nói một cách khác, 
chắng những tâm chúng ta phải có 
định, phải có thâm định, như trong 
kinh Lăng Nghiêm nói đến Thủ Lăng 
Nghiêm Đại Định. Người niệm Phật 
chúng ta thì tâm định trong lục tự 
hông danh, so với tu Lăng Nghiêm 
Đại Định tiện lợi hơn nhiều. Mà quả 
báo, thật tại mà nói, vượt hơn Lăng 
Nghiêm Đại Định; đây thật sự là bất 
khả tư nghị. Vậy thì có định đương 
nhiên là có tuệ vậy, cái định tâm này 
khởi tác dụng tức là tuệ. Tịnh Tuệ tu 
vạn hạnh, Hạnh là hành vi, biểu hiện 
trong sinh hoạt thường ngày, biểu 
hiện nơi xử sự, đôi người, tiếp vật; 
vạn hạnh, thanh tịnh tâm. Hai câu này 
là hạnh đức, chúng ta quy nạp cái 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tổng cương lĩnh này; còn phương diện 
tự lợi thì sao? Tức là phải tu GIỚI - 
Định - Tuệ. Lúc giúp đỡ kẻ khác tự 
lợi lợi tha, giúp đỡ kẻ khác ly dục, 
điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. 
Cái xã hội hiện nay này, điện ảnh, báo 
chí, tạp chí, đài phát thanh, truyền 
hình đều là ở trong năm thứ dục này. 
Chỉ sợ dục vọng của quý vị chẳng 
mãnh liệt nên dùng các thứ phương 
pháp đề dụ hoặc quý vị, dùng phương 
pháp này tăng cường dục vọng của 
quý vị. Nói một cách khác, gia tốc 
mức độ luân hồi của quý vị, gia tốc 
quý vị mau đọa tam đồ ác đạo, đây 
đúng là ma vậy. Mỗi người trong nhà 
có ma chưởng, quý vị nhảy chăng ra 
khỏi ma chưởng;: cái gì là ma chưởng? 
Máy truyện hình là ma chưởng, quý 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị không biết thứ này là đáng sợ; trẻ 
con trong gia đình quý vị, suốt ngày 
cứ xem cái đó, ghê gớm lăm, hậu 
hoạn mai sau khôn cùng. Đích thật 
đây là môi âu lo của xã hội, con nØưƯỜời 
hiểu rõ minh bạch, vô cùng SỢ điều 
này. Còn báo chí? Thật tại mà nói, tôi 
đi qua Đại Lục mây lần, tôi rất 
thưởng thức Đại Lục Trung Hoa, báo 
chí chỉ có hai trang, chăng có ô nhiễm, 
chỉ báo cáo tin tức, không có những 
thứ ô nhiễm như tài, sắc, danh, thực, 
thùy; chương trình truyền hình so ra 
cũng rât sạch sẽ, đây là hiện tượng tốt. 
Cho nên nhân tâm so ra thanh tịnh 
hơn; ở vùng duyên hải, quý vị thường 
thường đi tham quan du lịch, cảm 
thây ở Đại Lục này, hình như lòng 
tham con người rât nặng, đó là gì? Họ 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


sông những ngày củng khô đã quá lâu 
rôi, nhìn thấy nơi vật chât phong phú, 
tâm tham của họ dẫn khởi; bản thân 
họ trước kia chắng có, thời đại về 
trước họ đúng là đêm chắng cân đóng 
cửa. Hiện nay tại sao tăng trưởng tâm 
tham? Là những người chúng ta đây 
đem họ dẫn phát ra. 

Tôi cảm thây chăng phải lỗi của 
họ mà là lỗi của chúng ta; cho nên 
quý vị nghĩ lại xem, bât cứ từ phương 
diện nào để quan sát, đều thây có đạo 
lý. Chính phủ Tân Ca Ba là một 
chính phủ rât có trách nhiệm, quản 
chế rât nghiêm khăc, thứ ô nhiễm này 
so với Mỹ, so với Đài Loan còn nhẹ 
hơn rất nhiêu; ô nhiễm của Mỹ thật là 
chê gớm lăm, truyền hình suốt hai 
mươi bốn tiếng đông hô không gián 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đoạn. Đài truyền hình thì có mây 
mươi cái, rất nhiêu đài không thê xem 
được, cho nên trước kia ông Phương 
Đông Mỹ nói, nếu tương lai Mỹ mất 
nước, cái nhân tố thứ nhất là truyền 
hình. Truyền hình là ma chưởng, 
chúng ta phải cần thận lưu ý; đôi với 
con em chúng ta lúc xem truyên hình, 
phải hạn chế thời gian, chọn tiết mục 
cho chúng, chắng thể tùy tiện để 
chúng xem; đối với thân tâm chúng 
nó, có phương hại. Sự ly dục này, từ 
nhỏ thì phải trông nom, phải chiếu cố. 
Chánh Niệm và Tịnh Tuệ này cùng 
Vô Lậu Học tương ưng, cho nên trong 
sinh hoạt ngày thường, xử sự, đối 
người, tiếp vật, phải giữ cái tâm này, 
phải thời thời khắc khắc hết lòng đi 
ø1úp đỡ người. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nguyện nøã trí tuệ 
quanø, Phô chiêu thập phương sát”. 


Đây là đại dụng của đức tướng 
của A DI Đà Phật, điêu này, cả thảy 
cũng đã thực hiện rôi. 


Kinh văn: “Tiêu trừ tam câu 
mỉnh, Minh tê chúng ách nạn”. 


Tam Cấu tức là tam đô, Câu là ô 
nhiễm, tức là chỉ cho tham, sân, si. 
Minh tức là võ minh, tức là mê hoặc 
điên đảo. Câu này, thông thường 
chúng ta gọi là tiêu nghiệp, Phật 
quang phố chiếu sát độ, tiêu trừ tất cả 
tội chướng của chúng sanh; Phật 
quang, chúng ta chưa thấy được. Tuy 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiên, quý vị nên biết nơi chỗn có 
kinh điển của Phật, tức là nơi Phật 
quang chiếu sáng ngời. Quý vị chịu 
đọc tụng, chịu đi câu giải thì quý vị 
được lợi ích, thì quý vị sẽ biết ta phải 
nên sống cách nào, ta nên là người 
cách nào, ta nên xử sự ra sao. Nhờ 
ảnh sáng của Phật gia trì, ánh sáng 
này tức là trí tuệ; quyên kinh này, mỗi 
một chữ đêu là Phật quang, mỗi một 
chữ đều là trí tuệ của Tự Tánh. Đọc 
rôi, sao có thể chăng khai ngộ chứ? 
Sao có thể chăng tiêu nghiệp chướng 
chứ? Nhưng thật tại mà nói, cũng có 
một số nØƯời niệm Ôi, nghiệp 
chướng cũng không thê tiêu trừ! Họ 
niệm cách nào vậy? Là vì niệm kinh 
câu Phật, Bồ Tát, để cầu ngũ dục lục 
trần, chăng câu cái gì khác; họ chăng 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
câu Giới - Định - Tuệ, họ câu tham, 
sân, s1, quý vỊ bảo có tệ hại không chứ? 
Mỗi ngày niệm vải biến kinh, 
niệm vài tiêng Phật hiệu cho Phật, Bỗ 
Tát nghe, câu Phật, Bồ Tát bảo hộ họ 
thăng quan phát tài; tài phát càng 
nhiêu càng tốt, tham mà không chán. 
Đọc kinh cách đó thì Phật quang 
chắng chiếu đến quý vị, cách đọc kinh 
này vô dụng. Phật sẽ chắng giúp quý 
vị để tạo tội nghiệp, Phật chăng thê 
tăng trưởng tâm tham của quý vị, 
không có đạo lý này. Làm øì có hạng 
Phật, Bộ Tát như vậy! Cho nên đọc 
kinh phải minh lý, biết đoạn dục sanh 
chánh niệm; “tịnh tuệ tu phạm hạnh”, 
như vậy mới có thê “tiêu trừ tam cầu 
minh”. “Minh tê chúng ách nạn”, 
Minh tức là trí tuệ, duy chỉ có trí tuệ 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khai mở rồi, thật sự øiác ngộ rôi, tâm 
ý thanh tịnh thì sở hữu tai nạn sẽ tự 
nhiên miễn trừ hết vậy. 


Kinh văn: “Tất xả tam đồ khổ”. 


Đây là nói vê quả báo, khô báo đã 
lia khỏi rôi. 


Kinh văn: “Diệt chư phiên não 
ám”. 


Phía trước có hai chữ Tiêu Trừ, 
chỗ này thì là Diệt, công phu càng sâu 
hơn. Tiêu chăng phải là Diệt, ý nghĩa 
của chữ Diệt so với chữ Tiêu sâu hơn; 
đây là nhờ Phật lực gia hộ. Diệt 
nghiệp rôi, so với chữ tiêu nghiệp, 
công đức lại càng thù thăng. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Khai bỉ trí tuệ nhãn, 
Hoạch đắc quang mỉnh thần”. 


Câu “Khai bỉ trí tuệ nhãn” tức là 
thông thường chúng ta gọi là khai ngộ 
rôi. “Hoạch đắc quang minh thân” tức 
là trong Thiên Tông gọi là minh tâm 
kiến tánh, kiến tánh thành Phật; đây là 
thân nghiệp thanh tịnh chân thật. Từ 
phía trước chúng ta xem thắng xuống 
dưới, thân, khẩu, ý tam nghiệp thanh 
tịnh. 


Kinh văn: “Bê tắc chư ác đạo”. 

Bê Tặc là thí dụ, bởi vì chăng 
những ác nghiệp chăng tạo, ác nghiệp 
cũng không có; Nhân, cái ác nhân 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có thì đương nhiên quả báo của 
ác cũng không có. Thế, xuất thê pháp 
điêu không lìa khỏi nhân quả; nhân 
duyên quả báo tơ hào chăng sai. 
Trong toàn bộ Phật pháp cũng chắng 
thể lia khỏi nhân duyên quả báo, cho 
nên thiện nhân nhất định được thiện 
quả, ác nhân nhất định có ác báo. Đây 
là cái nhân ác hoàn toàn chắng còn 
nữa, ác báo chắng còn nữa, thiện nhân 
thành thục, đây là được vui, lìa khố 
được vui rôi. 


Kinh văn: “Thông đạt thiện thú 
môn”. 

Thiện Thú là phương pháp nhập 
môn của thiện đạo, phương pháp nhập 


môn của thiện đạo là gì? Là thiện 


Tập 12 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhân. Cái gì là thiện nhân chân chánh, 
cái øì là thiện nhân cứu cánh? Nếu 
quý vị hoàn toàn đều hiểu rõ rôi, hoàn 
toàn đêu thông đạt rôi, thì đương 
nhiên quý vị chịu tu thiện, tự nhiên 
đoạn ác vậy. 

Kinh văn: “Vị chúng khai pháp 
tạng”. 


Chúng là chúng sanh, tự mình 
được lợi ích thì nhất định sẽ giúp đỡ 
kẻ khác, chủ động đi giúp đỡ người, 
niệm niệm chắng quên đi giúp đỡ kẻ 
khác. Pháp tạng, ý nghĩa thông 
thường là nói pháp tánh, hàm chứa vô 
lượng công đức, chúng ta gọi cái này 
là “pháp tạng”; ở chỗ này là chỉ cho 
quyền kinh Vô Lượng Thọ này. 
Quyền kinh Vô Lượng Thọ này tức là 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô thượng pháp tạng, viên mãn pháp 
tạng, bí mật pháp tạng. “VỊ chúng 
khai pháp tạng”, vì tất cả chúng sanh 
giới thiệu, tiễn cử, thuyết minh, khiến 
cho họ liễu giải, hoan hỷ tín thọ 
phụng hành. 


Kinh văn: “Quảng thí công đức 
bảo”. 


Muôn giống như DI Đà, học đại 
bồ thí Tài, Pháp, Vô Ủy, thì lây pháp 
môn bồ thí này của Phật vậy là đã chu 
toàn, đã viên mãn tôi. Đây có thê thật 
sự giúp đỡ tât cả chúng sanh giác ngộ, 
giúp đỡ tất cả chúng sanh hiểu rõ 
chân tướng của vũ trụ, nhân sinh. Vũ 
trụ tức là hoàn cảnh sinh hoạt của 
chúng ta, nhân sinh tức là chính minh. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thật tại mà nói, thật sự giúp đỡ người 
biết rõ chính mình cùng với trạng 
huấn chân thật của hoàn cảnh sinh 
hoạt của mình. Vậy nêu nói theo Tịnh 
Tông, cũng có thể nói giúp đỡ người 
phát bình đắng tâm, giúp đỡ người 
nhất tâm niệm Phật, đây là thí công 
đức bảo. 


Kinh văn: “Như Phật vô ngại 
trí”. 


Mây câu sau đây, hy vọng mọi 
thứ đều có thể có được khí phân của 
Phật, cùng Phật tương ưng, cũng tức 
là tục ngữ chúng ta nói, phải được sự 
bảo hộ gia trì của Phật. Câu này là, hy 
vọng trí tuệ cùng Phật tương ưng, 
“Như Phật vô ngại trí”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Sở hành từ mẫn 
hạnh”. 


Chúng ta phải chú ý chỗ này, trí 
tuệ là đệ nhất rôi, chắng có trí tuệ, 
phân dưới làm không nỗi; khuyên họ, 
khuyến khích họ đều là vô dụng, nhất 
định phải khai trí tuệ. Nói một cách 
khác, nhất định phải khiến họ hiểu rõ 
chân tướng sự thật, nhiên hậu bất luận 
họ làm cách nào đêu là chính xác cả, 
đêu chăng thể sai, đêu có thê hướng 
về sự lợi ích chân thật, tức là vãng 
sanh bất thoái thành Phật; đây là lợi 
ích chân thật. Cho nên, họ có thể 
giống như Phật đại từ đại bi, “từ mẫn 
hạnh”, lòng từ bi này đông với Phật. 
Đối với tất cả chúng sanh chắng có 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phân biệt, không có chấp trước, lấy 
tâm bình đắng để giúp đỡ tất cả đại 
chúng. 


Kinh văn: “Thường tác thiên 
nhân sư, Đắc vỉ tam øiới hùng”. 


Phía trước đã từng báo cáo qua 
với quý vị, trong Phật môn xưng hồ 
Đại Sư là cách tôn xưng đôi với Phật, 
chỉ có Phật mới được xưng Đại Sư. 
Đắng Giác Bồ Tát như Quán Âm, Thế 
Chí, Văn Thù, Phố Hiên đều xưng là 
Đại ST, chắng có xưng Đại Sư. Mà 
hiện nay thế giới dân chủ tự do cởi 
mở rồi, dù anh xưng hô cách nào 
cũng chăng phạm pháp, chăng có ai 
đêm xỉa đến anh. Cho nên đô đệ đối 
với sư phụ cung kính đều xưng Đại 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Sư, còn người làm sư phụ cũng chăng 
nói rõ, cũng nhận đại như vậy, điều 
này có phân quá đáng. Thật tại mà nói, 
là không thê được, từ xưa đến nay 
không có hiện tượng như vậy; hiện 
nay là thời loạn, hiện tượng quái gỡ 
này mọc lên như nâm, chúng ta nên 
biết rõ lý. Tuy nhiên vào thời xưa, chỉ 
có một ngoại lệ duy nhất, là tổ sư của 
Tịnh Độ Tông xưng là Đại Sư, cùng 
Phật như nhau; chúng ta nghĩ lại, vẫn 
có tí đạo lý. 

Bởi vì Phật độ chúng sanh, nhất 
định khiến chúng sanh trong một đời 
viên thành Phật đạo, đây là “Thiên 
Nhân Sư”, Đại Sư. Bồ Tát trở xuống, 
tô sư đại đức, tuy là độ chúng sanh, 
trong một đời chắng thể thành Phật, 
cũng không thê bảo đảm họ bất thoái, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng có sức mạnh lớn lao như vậy. 
Duy chỉ có tô sư của Tịnh Độ Tông 
hoàn toàn dùng câu A Di Đà Phật để 
khuyến đạo tất cả chúng sanh, cùng 
Phật độ hóa chúng sanh thành Phật 
đạo, không hai, không khác. 

Cho nên người đời sau tôn xưng 
tô sư Tịnh Tông là Đại Sư, chỉ có một 
ngoại lệ như vậy. Như ngày nay 
chúng ta xưng Ấn Quang đại sư, bởi 
vì Ngài là tô sư của Tịnh Độ Tông, 
cái này thì có thể xưng; đây đều là 
một vài Phật học thường thức, chúng 
ta cân nên biết đến. “Thường tác thiên 
nhân sư, đặc vi tam giới hùng”, đây là 
nói Hạnh, giáo hóa đông với Phật, 
đức đông với Phật. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thuyết pháp sư tử 
hồng”. 

Sư Tử là thí dụ, sư tử vừa mới 
rông lên, vừa mới kêu lên thì bày thú 
rừng nhỏ nghe sư tử kêu đêu trở nên 
mêm nhữn, chạy cũng không nồi. Đây 
là thí dụ Phật nói pháp, tất cả tà môn 
ngoại đạo, có nghĩa trong tâm đều 
cảm thây khủng bố, sợ sệt, đây là thí 
dụ Phật nói pháp, thuyết pháp sư tử 
hồng. 


Kinh văn: “Quảng độ chư hữu 
tình”. 


Nguyện nguyện đêu là vì dạy dỗ 


chúng sanh, tâm tâm đều là giúp đỡ 
tât cả chúng sanh. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Viên mãn tích sở 
nguyện”. 


Đây là tông kết, Bốn Mươi Tám 
Đại Nguyện phía trước. 


Kinh văn: “Nhất thiết giai 
thành Phật”. 

Câu này vô cùng vô cùng chắng 
dễ, vô cùng khó được. Nếu như từ 
trên quả đức mà nói, cũng từ trên quả 
báo mà nói, bộ kinh Vô Lượng Thọ 
này, câu nảo là quan trọng nhât? Tức 
là câu này. Từ trên nhân mà nói, tức 
là nguyện thứ Mười Tám, “Thập niệm 
tật sanh”, đó là câu tu nhân quan 
trọng nhất. Còn từ trên quả mà nói, là 
thành Phật, bình đăng thành Phật, 
“nhất thiết giai thành Phật”. Văn Thù, 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phố Hiên phát nguyện vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thê giới thành Phật 
rôi. Nhân thiên, ác đạo chúng sanh 
Tín - Nguyện - Trì Danh sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thê giới cũng 
thành Phật, “nhất thiết giai thành 
Phật”. Đây là cứu cánh viên mãn, tất 
đăng bỉ ngạn. Ở phía trước, lúc tiếp 
dẫn, chúng ta thấy được nào là ngũ 
thừa nhân, trình độ này cực kỳ sai biệt; 
từ Đăng Giác Bồ Tát đến địa ngục 
chúng sanh, cực kỳ sai biệt. 

Vãng sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thế giới đêu nhập vào Báo Độ 
của A DI Đà Phật, gọi là “Ngũ thừa 
binh đăng, tê nhập Báo Độ”. Nhân 
bình đắng, đến chỗ này chúng ta thấy 
được quả bình đắng, “nhất thiết giai 
thành Phật”; thật sự bất khả tư nghị. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Cái này mới là bốn thê của Di Đà bốn 
nguyện, cái lý bên trong đây vô cùng 
vô cùng thâm sâu, không phải chắng 
có đạo lý; lý rât sâu, duy chỉ có Phật 
cùng Phật mới có thể cứu cánh. Cũng 
chính vi lẽ này nên pháp môn này gọi 
là “nan tín chi pháp”; rât nhiêu vị Bồ 
Tát, nhiêu vị thiện tri thức chắng thê 
tiếp thọ, chăng thê tin, mà cho là gì? 
Là việc căn bản chăng thể có được. 
Chúng ta thử lật kinh Phật ra, Phật 
giới thiệu cho chúng ta thập phương 
chư Phật sát độ, không nghe nói có sự 
việc này; trong tât cả kinh Phật cũng 
chắng có nói qua sự việc này. Còn bộ 
kinh này thì đặc biệt, kinh này củng 
những bộ kinh khác chăng giống nhau, 
cho nên đây là pháp môn đặc biệt. 
Xin xem tiếp một bài sau cùng: 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tư nguyện nhược 
khắc quả”. 


A Di Đà Phật nói nguyện này của 
Ngài quả nhiên là viên mãn Tôi. 
Kinh văn: “Đại thiên ưng cảm 


động”. 


Đây là Ngài cầu chứng minh, đại 
thiên thê giới nhóm thính chúng này, 
chư Phật đại Bồ Tát phải nên cảm 
động. 


Kinh văn: “Hư không chư thiên 
thần, Đương vũ trần diệu hoa”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong giữa hư không, những vị 
thiên thân, thân hộ pháp này phải nên 
rơi xuống mưa hoa, tướng lành này 
làm chứng minh cho ta, lời ta nói, câu 
câu đêu là chân thật, chắng có một 
câu nào là giả dối. Bài sau cùng là câu 
tướng lành, cầu chứng minh. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Pháp Tạng tỳ-kheo thuyết thử tụng 
dĩ, ứng thời phố địa lục chủng chân 
động”. 


Đây tức là đại thiên nên cảm động 
rôi, lập tức tướng lành này liên hiện 
tiên, chư Phật Như Lai làm chứng 
minh cho Ngài. 

Kinh văn: “Thiên vũ diệu hoa”. 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Quả nhiên chắng sail Thân hộ 
pháp liên giáng xuông tướng lành đê 
trang nghiêm đạo tràng. 


Kinh văn: “Dĩ tán kỳ thượng, tự 
nhiên âm nhạc không trung tắn 
ngôn, quyết định tất thành Vô 
Thượng Chánh Giác”. 


Điêu này là chư Phật, Bô Tát, chư 
thiên, thiện thân đều làm chứng minh 
cho A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta 
sau khi đọc, sau khi hiểu rõ rôi, ở đây 
có nhiêu chỗ đáng cho chúng ta ghi 
chặt vào lòng, đáng cho chúng ta hết 
lòng cô găng để noi theo trong sinh 
hoạt thường ngày. Hôm nay xIn giảng 
đến đây. A Di Đà Phật 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 12 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 13 


Xin lật kinh bản trang bốn mươi 
bảy, hàng thứ nhât. 


Tích Công Lũy Đúc - Đệ Bát 


Phía trước đã đem A DI Đà Phật 
tại trong nhân địa phát đại nguyện 
giới thiệu ra rÔi, nguyện nhất định 
phải có hạnh; nêu chăng có hạnh thì 
nguyện này không đạt được mục tiêu, 
nhất định phải toàn tâm toàn lực đi 
làm. Vậy trong phân này nói với 
chúng ta, đó là lây Hạnh để xây dựng 
Nguyện, Công tích được dây, Đức lũy 
được cao, “tích công lũy đức”, như 
vậy thì cái nhân mới có thê viên mãn. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nhân duyên quả mãn thì đương nhiên 
thù thắng tôi. 

Chúng ta hãy xem phẩm này, 
trong phâm này, những chỗ đáng cho 
chúng ta học tập, noi gương nhiều vô 
cùng. Hãy xem Ngài tu hành cách nào, 
đây là gương mẫu tốt nhất của chúng 
ta. 


Kinh văn: “A Nan! Pháp Tạng 
tỳ-kheo ư Thế Tự Tại Vương Như 
Lai tiền, cập chư thiên nhân đại 
chúng chỉ trung, phát tư hoằng thệ 
nguyện dĩ. Trụ Chân Thật Tuệ, 
dũng mãnh tỉnh tấn, nhất hướng 
chuyên chí trang nghiêm diệu độ”. 


Đến chỗ này là một đoạn, Phật 
øọi A Nan, gọi tên của ông ta, đặc 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biệt đánh thức ông ta phải chú ý. Phần 
khai thị phía dưới vô cùng quan trọng. 
Pháp Tạng ty-kheo, những cách xưng 
hô này, chúng ta phải chú ý, có lúc 
xưng là tỳ-kheo, xưng Bộ Tát, xưng 
Phật, đây là nói rõ, Ngài tu hành 
chứng quả từng gial đoạn, từng øl1a1 
đoạn hoàn thành, thì danh xưng của 
Ngài cũng có khác. Ở trước mặt Phật 
phát nguyện, đây là đối Phật phát 
nguyện, cầu Phật chứng minh cho 
Ngài. “Cập chư thiên nhân đại chúng 
chi trung”, đây là đương chúng phát 
nguyện, chăng phải ở trước mặt mỗi 
một mình Phật, mà ở nơi đại đình 
quảng chúng phát nguyện; có thể thấy 
răng, nguyện này quyết định chắng 
phải giả. Phật làm chứng minh cho 
Ngài, đại chúng cũng có thể làm kiến 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chứng cho Ngài. Nguyện của Ngài 
phát là chân thật, chăng hư dỗi. 

“Phát tư hoăng thệ nguyện dĩ, 
đây là đã phát xong đại nguyện này, 
vả lại đích thật Ngài cũng đã hoàn 
thành cái Cực Lạc thế giới rôi, làm 
thành tựu rôi. Thật tại mà nói, đoạn 
này là Thế Tôn vì chúng ta bố sung, 
nói rõ Ngài xây dựng cái này là năm 
kiếp tu hành. Phía trước là năm kiếp 
tu hành, tu cách nào đây? Hôm nay, 
trong phẩm kinh này thì bố sung ra; 
quý vị xem, ngài Pháp Tạng là tu 
cách nào? Ở chỗ này, chúng ta phải 
chú ý, phải học tập. Ba câu phía dưới 
nảy võ cùng vô củng quan trọng; “Trụ 
chân thật tuệ, dũng mãnh tinh tân, 
nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm 
diệu độ”, cầu “trang nghiêm diệu độ” 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là quán thông ba câu: “Trụ chân thật 
tuệ, trang nghiêm diệu độ”, “dũng 
mãnh tinh tân, trang nghiêm diệu độ”, 
“nhất hướng chuyên chí, trang 
nghiêm diệu độ”. Ở phân sau văn tự 
chỉ dùng câu này, kỳ thật nó là quán 
thông ba câu phía trước; chắng có 
một thứ nào không phải trang nghiêm 
điệu độ. 

Vậy có đại nguyện mới có thù 
thăng vi diệu, với đại hạnh của chân 
như thật tướng, đây là nói về tu hành; 
còn phát nguyện? Đây là Tín. “Trụ 
chân thật tuệ”, đây là nói về trí tuệ. 
Phía dưới là tĩnh tấn, “nhất hướng 
chuyên chí” là Niệm, nêu như chúng 
ta từ chỗ này xem cho tỉ mỉ, trong 
kinh Di Đà nói với chúng ta về Ngũ 
Căn, Ngũ Lực, Tín, Tịnh, Niệm, Định, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tuệ. Căn - Lực tương ưng. Đây là 
điêu kiện cơ bản của việc tu hành 
công phu đắc lực, có thành tựu của 
người ta. Quay đâu trở lại, chúng ta 
lạ phản tỉnh, chúng ta học Phật, 
chúng ta cũng nghe pháp, cũng đọc 
kinh, cũng niệm Phật, tại sao đã nhiêu 
năm như vậy mà công phu chắng đắc 
lực? Vì không đạt được sự thọ dụng 
chân thật. Nguyên nhân tức là trên 
Tín, Tịnh, Niệm, Định, Tuệ, Ngũ Căn, 
Ngũ Lực này đã có vẫn đề! Nêu như 
chúng ta muốn tu hành công phu thật 
sự đặc lực, cùng những vị đại đức, 
những vị Bồ Tát xưa kia xem ngang 
hàng với nhau, thì ba cầu này tức là 
cơ bản. 

Trụ là an trụ, trong tâm phải tràn 
đây trí tuệ mới được; đây là điêu kiện 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thứ nhất. Chúng ta xem Lục Tổ Đàn 
Kinh của Thiền Tông, lân đâu tiên 
Huệ Năng đại sư diện kiên củng 
Hoăng Nhẫn ngũ tô, Ngài nói với 
Ngũ Tổ răng: “Đệ tử trong tâm 
thường sanh trí tuệ”, tôi đọc đến câu 
này thật lây lòng hâm mộ. Ngày nay 
nếu chúng ta gặp được những vị đại 
đức này thì sao? “Đệ tử trong tâm 
thường sanh phiên não”, chúng ta 
thường sanh phiền não còn họ thì 
thường sanh trí tuệ. Đây là nói rõ, tâm 
của người tu hành chân chánh là an 
trụ trong trí tuệ chân thật, còn chúng 
ta thì an trụ trong vọng tưởng phiên 
não, hoàn toàn chăng tương ưng. Cho 
nên dù hết lòng niệm Phật thê nào đi 
nữa, ngày ngày lễ Phật cúng dường 
Tăng, làm mấy mươi năm vẫn chẳng 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có tin tức chi cả, vẫn khổ não như 
trước; cho nên chúng ta cân phải đem 
cái nguyên nhân tìm ra, như tìm bệnh 
căn vậy. 

Đem nguyên nhân của bệnh tìm ra, 
nhiên hậu đổi bệnh mà cho thuốc, 
thuốc đến thì bệnh trừ, chúng ta mới 
có được ngày khôi phục lại sức khỏe. 
Giả như chúng ta giống như những 
người học Phật, hàm hô khái quát mả 
học mãi, mây mươi năm tự biết mình 
có bệnh, bệnh rât nặng, tại sao bị 
bệnh thì chắng biết, bệnh căn ở chỗ 
nào không biết, thì anh làm sao đôi trị? 
Căn nguyên sở tại này tức là trong 
tâm chúng ta chăng có trí tuệ; người 
ta tu hành là có trí tuệ, đây là căn bản 
không nên xem thường bỏ qua. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta phải “trụ chân thật tuệ”, 
việc trụ chân thật tuệ này, chúng ta rât 
muốn. Trụ cách nào đây? Phía trước 
đã báo cáo qua với quý vị rôi, phải 
nghe kỹ lưỡng, phải ghi nhớ, phải biết 
dùng vào cuộc sống thì mới được. 
Chúng ta thường nói, chúng ta phải 
dùng lý trí, chăng thể cảm tình hành 
SỰ; XỬ SỰ, đối nØưƯỜi, tiếp. vật, tu trì, 
đều lấy lý tánh làm chủ thể mà chẳng 
phải cảm tình hành sự, vậy thì gân gũi 
với “trụ chân thật tuệ” vậy. Trí tuệ 
của chúng ta chắng cao như vậy, 
chăng viên mãn như vậy; tuy nhiên 
vần phải tương ưng, vân phải tiếp cận, 
đây là bước đầu tiên. Đã có trí tuệ, đã 
có lý trí, vậy quan trọng nhất là phải 
thật sự làm, dũng mãnh tinh tân tức là 
thật sự làm. Y theo đạo lý trong kinh 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vô Lượng Thọ chỗ nói, y theo 
phương pháp trong kinh điển chỗ nói, 
chúng ta hết lòng nỗ lực đi phản tỉnh, 
đi cải tiên, đi thực hành, đây gọi là 
dũng mãnh tinh tân, phải hết lòng nỗ 
lực. 

Nhất tâm, nhất ý, nhất hướng, đây 
tức là chuyên tâm. Nhất tâm, nhất ý 
chỉ vì một sự việc, đó là “trang 
nghiêm diệu độ”, trong Kệ Hỏi 
Hướng chúng ta có câu: “Nguyện đĩ 
thử công đức, Trang nghiêm Phật 
Tịnh Độ”, cái gì là công đức? Sự 
hành trì tràn đây trí tuệ tức là công 
đức. Cái thiện tâm, thiện hạnh, điểm 
điểm đích đích hồi hướng Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, ba câu này 
là cương lĩnh, tông chỉ của Phổ Hiển 
Diệu Hạnh, là chân nhân của Pháp 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tạng tỳy-kheo xây dựng Tây Phương 
Cực Lạc thế giới. Vấn đề này, chúng 
ta chắng thể nói chỉ niệm niệm mà 
thôi, đây là việc của A DI Đà Phật, 
hình như chắng liên can đến chúng ta, 
như vậy là sai rôi. Công việc của A 
DI Đà Phật cùng với chúng ta quan hệ 
rât mật thiết, tức là công việc của 
chúng ta vậy. 


Kinh văn: “Sở tu Phật quốc”. 
Đây là nói sự thành tựu của Ngài, 
phía trước là nhân, có nhân đương 


nhiên tức là có quả, trang nghiêm cái 
quôc độ thanh tịnh. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Khai khuêch quảng 
đại, siêu thắng độc diệu”. 


Diệu ở chỗ nào? Siêu ở chỗ nào? 
Người xưa vì chúng ta quy nạp thành 
bảy điêu, nói ra “siêu thắng độc diệu”. 
- Thứ nhất, Cực Lạc thê giới A Di Đà 
Phật, Pháp thân, Báo thân, Ứng Hóa 
thân, Phật có ba thân; ba thân đều ra 
từ một chỗ, cái này là Diệu. Ba ngàn 
năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật thị 
hiện tại thế gian này của chúng ta, 
chúng ta thấy được Ứng Hóa thân của 
Thích Ca Mâu NI Phật, còn Báo thân, 
Pháp thân của Phật, chúng ta chẳng 
thây; là chia ra. Báo thân ở tại Thật 
Báo Trang Nghiêm Độ, Pháp thân ở 
Thường Tịch Quang Tịnh Độ; Thích 
Ca Mâu NI Phật cũng có bốn loại tịnh 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

độ. Bốn loại tịnh độ chăng ở một nơi, 
chúng ta không thấy, còn Tây Phương 
Cực Lạc thể giới A DI Đà Phật bốn 
loại tịnh độ ở tại một nơi, nó là viên 
dung. Cho nên một thân tức là ba thân, 
ba thân tức là một thân; cái này Diệu, 
cái này thù thăng. 

- Thứ hai là thân thể của Phật, 
quang minh thọ lượng của Ngài vượt 
hơn tất cả chư Phật Như Lai, vô 
lượng thọ đấy. Nêu có người hỏi quý 
vị, tương lai A DI Đà Phật cũng có 
Bát Niết Bàn, Quán Thế Âm Bồ Tát 
tiếp đó thành Phật, A Di Đà Phật lúc 
nào nhập Niết Bàn? Vẫn còn có vô 
lượng kiếp của vô lượng kiếp. Phía 
trước, nơi trong nguyện văn chúng ta 
đọc được, đại thiên thế giới tất cả 
chúng sanh, giả sử thảy đều thành 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Duyên Giác cùng nhau đến để tính 
thọ mạng của Phật, đều không thê 
tính ra được; thọ mạng này của Phật 
quá dài, Phật thành Phật đến nay mới 
chỉ có mười kiếp. Ví như nói thọ 
mạng của người này là một trăm tuôi, 
hôm nay mới chỉ mười ngày, phía sau 
ngày g1ờ còn quá đài; thọ mạng chúng 
ta dài được bao nhiêu? Nếu như 
chắng phát nguyện câu sanh Tây 
Phương, phải nhờ vào tự mình tu 
pháp môn khác thành tựu, tôi đến Tây 
Phương thế giới đã thành Phật rôi, họ 
vẫn còn trong lục đạo luân hôi, đây là 
đạo lý nhất định. Thọ mạng thăng 
quan, thọ mạng siêu quá tất cả chư 
Phật. 

- Thứ ba, lợi ích của danh hiệu bất 
khả tư nghị, Ngài dùng phương pháp 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đề tiếp dẫn nhiếp thọ tất cả chúng 
sanh; cách này so với phương pháp 
mà tất cả chư Phật Như Lai dùng đó 
còn đơn giản, dễ dàng, yên ỗn và 
nhanh chóng hơn. Phương pháp độ 
chúng sanh, sở hữu tất cả chư Phật 
không sánh băng A Di Đà Phật. 

- Thứ tư, phía trước đã cùng quý 
vị nói qua, năng lệnh Ngũ Thừa khê 
nhập quốc độ, trên từ Đắng Giác Bồ 
Tát, đưới đến địa ngục chúng sanh, 
cũng tức là có thể khiến họ bình đăng 
thành Phật; đây là ở tha phương thế 
giới chăng có. 

- Thứ năm, người Nhị Thừa, 
người nữ căn khuyết, cực độ bất bình, 
trên chướng ngại so ra nặng hơn. A 
Di Đà Phật có thể khiến họ đốn 
chuyên Nhất Thừa, cùng nhóm Thập 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Địa Bồ Tát như nhau; đều này cũng là 
tha phương thê giới chắng có. 

- Thứ sáu, cách tu hành đề được 
vãng sanh thì dễ dàng đơn giản, 
không khó; cũng tức là nói người 
người đêu có thể tu, chỉ cần quý vị 
chịu tu, chăng có người nào không 
vãng sanh. 

- Điều sau cùng (thứ bảy) là sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
thành Phật rôi, quả báo quá lớn, thành 
Phật quả viên mãn cứu cánh; quả báo 
này quá lớn, quá nhanh, trong thời 
gian rất ngắn. Chúng ta y theo kinh 
điển chỗ nói để tính thử kỹ lưỡng, 
nhiêu nhất là hai, ba kiếp hay bỗn 
kiếp thì thành Phật rôi, chắng cân đến 
năm kiếp; quá nhanh. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là bảy loại thập phương thế 
ĐIỚI đều không có, tật cả trong kinh 
điển cũng chăng có; cho nên nó đích 
thật là siêu thăng độc diệu. Chắng có 
một sát độ của một vị Phật nào có thể 
cùng Ngài so sánh. 


Kinh văn: “Kiến lập thường 
nhiên”. 


Thường là thường nhiên, vĩnh 
viễn chăng thay đối, bât sanh bắt diệt. 
Cô đức vì chúng ta nói, ít nhất có ba 
việc có thê hiển thị ra. Thứ nhất là 
“Bồn tánh thường”, Pháp thân, đây là 
từ trên lý mà nói. Thứ hai là “Bất 
đoạn thường”, đây là chỉ có Báo thân; 
thứ ba là “Tương tục thường”, là Ứng 
Hóa thân. Trong thê gian này của 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, ngoại trừ bản tánh ra, đêu là 
vô thường. Tây Phương thế giới, thứ 
thứ đêu là chân thường, đây là trong 
tâm tánh viên mãn của DI Đà hiện ra, 
pháp tánh diệu độ chỗ thành tựu. 
Chăng phải huyền cảnh của tha 
phương thế giới, pháp tướng hiến 
hiện ra hư huyễn chắng thật. Cái thế 
giới ngày nay của chúng ta là hư 
huyễn không thật; nhà khoa học hiện 
nay nói rât hay, tất cả vạn vật ở thể 
giới này của chúng ta đều là hiện 
tượng của nhóm nguyên tử, điện tử, 
lạp tử tô hợp mà thành. 

Duyên tụ thì hiện tướng, duyên 
tan thì tướng diệt; duyên tụ, duyên tan 
tiếp nối, vô thường là cái tướng thê đó. 
Trong kinh Kim Cang nói với chúng 
ta “Nhất hiệp tướng”, thế gian này là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhật hiệp tướng. Nhất tức là chỉ có 
một thứ cơ bản tổ hợp mà thành, hợp 
là tác dụng, cùng với cái mà nhà khoa 
học nói hiện nay, phát hiện hoàn toàn 
như nhau; vào ba ngàn năm trước, 
Thế Tôn nói với chúng ta đó, nhà 
khoa học hiện nay mới phát hiện. 

Khoa học đôi với Phật pháp đích 
thật có sự giúp đỡ chắng ít, chứng 
minh lời Phật nói, một tí cũng chắng 
sai; cái năng lực quan sát của Phật, 
chắng phải chúng ta có thê tưởng 
tượng nổi. Cho nên thế giới ây xây 
dựng thường nhiên, không giỗng như 
chúng ta là vô thường. 

Kinh văn: “Vô suy vô biến”. 


Đây là theo quả báo của Tây 
Phương thê giới, quyêt định chăng có 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

suy thoái, quyết định chắng có biến 
hóa, vĩnh hăng là chân thường. Người 
Tây Phương thể giới là vô lượng thọ, 
ngày nay chúng ta nghe đến thọ mạng 
dài thì có thê liên tưởng đến những gì? 
Là già, già khô. Cho nên có sô người 
SỢ giả khô, tôi không cân trường thọ, 
sông đên sáu mươi, bảy mươi thi 
được rôi, tuôi quá lớn thì quá khô. 
Người của Tây Phương thế giới tuy là 
vô lượng thọ, nhìn lại thây họ thật sự 
là năm năm đêu là mười tám, ngày 
ngày đều là mười tám, họ không già, 
điêu đó thì thật là vui, thật là tự tại; họ 
chắng già, chăng thay đổi. A Di Đà 
Phật vô lượng thọ, A DI Đà Phật 
chắng có mọc râu, vĩnh viễn là trẻ 
trung, chắng đối thay, “vô suy vô 
biến”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Ư vô lượng kiếp, 
tích thực đức hạnh”. 


Đây là Phật, sau khi thành Phật, 
nhất tâm nhất ý giúp đỡ thập phương 
nhất thiết chúng sanh viên thành Phật 
đạo; A DI Đà Phật là làm công việc 
này, “Tích thực đức hạnh”. Nếu như 
theo giáo nghĩa của bốn tông, nghiêm 
khắc mà nói, tức là chỉ dạy mọi người 
nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, 
câu nguyện vãng sanh, bất thoái thành 
Phật; công đức này là công đức chân 
thật. Hai câu này là tổng thuyết. Phía 
dưới lại cử ra vài cương lĩnh khiến 
cho chúng ta, trong sinh hoạt có chỗ 
tuân thủ, y cứ; chúng ta nên tuân thủ 
như thê nào? Làm sao đề làm? 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Bắt khởi Tham, Sân, 
Sï, Dục, chư tưởng”. 


Đây là Phật dạy cho chúng ta làm, 
Ngài làm như vậy và thành tựu như 
vậy; nơi thê pháp, nơi Phật pháp đều 
có thê buông xuống, thân tâm thanh 
tịnh. Câu này tức là Định, tức là Niệm 
Phật tam-muội, Muội là bất động, như 
như bât động, chúng ta phải học điều 
này. Trong sinh hoạt của chính mình 
thường ngày, bât luận là sinh hoạt vật 
chât, sinh hoạt tinh thân, chúng ta đều 
phải học tập, phải đem tham, sân, sI, 
dục, vọng tưởng buông xuỐng. Chúng 
ta rất muôn buông xuông nhưng 
chắng có biện pháp, nó cứ nổi dậy, 
đây tức là nghiệp chướng, đây tức là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tập khí; vậy dùng phương pháp gì để 
đối trị? Niệm Phật. Cái niệm này vừa 
khởi dậy, [niệm] A Di Đà Phật, đem 
nó đối thành A Di Đà Phật, phải đối 
cho nhanh, thời thời đều đối, chỗ chỗ 
đều đối, lâu dân thì công phu này đắc 
lực, đắc lực rôi thì sao? A Di Đà Phật 
có sức mạnh, tham, sân, s1, dục, vọng 
tưởng dân dân giảm thiểu, dân dân 
không còn nữa; đây là công phu niệm 
Phật, đây là niệm Phật đắc lực. 

Nếu như người niệm Phật, từ sáng 
đến tôi vẫn còn “tham, sân, si, dục 
chư tưởng”, đây là rât tệ hại. Như vậy 
thì người này rất khó vãng sanh, chỉ 
có thể nói là cùng A Di Đà Phật kết tí 
duyên mà thôi, vẫn phải chờ đời sau, 
kiếp sau làm lại mà thôi. Tuy nhiên, 
đời sau kiếp sau thì quá nguy hiểm, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quá khổ sở; nhất định phải hoàn thành 
trong đời này, biết những thứ này đêu 
là nghiệp chướng, đêu là chắng nên 
có; nói một cách khác, đều là sỉ nhục. 
Tại sao Phật không có? Tại sao Bồ 
Tát chăng có? Họ có thể không có thì 
mình cũng có thê chắng có; đoạn 
những thứ này, quả là rất khó, phương 
pháp của thanh tịnh rât hay, dùng một 
câu Phật hiệu này để thay thê nó. 


Kinh văn: “Bất trước Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp”. 


Đây là cảnh giới bên ngoài, cũng 
tức là bảo chúng ta tuyệt đôi chắng 
thể bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, 
“ngoại ly tướng, nội bất loạn”. Quý vị 
có bản lãnh “ngoại ly tướng” này, đây 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tức là chân thật tuệ, đây là vốn liếng 
của sự tu hành của chúng ta; chăng có 
đủ điều kiện này thì tu hành chỉ là 
trên đầu môi, chăng phải thật. Sự lợi 
ích thọ dụng của Phật pháp chân 
chánh, làm sao quý vị có thể đạt được? 
Vậy trong Thiên Tông, “nội bất loạn” 
tức là Định, “ngoại ly tướng” tức là 
Thiên; hai câu này tức là tổng cương 
lĩnh của nhà Thiên, cương tông của 
Thiên Tông, tức là trong kinh Kim 
Cang chỗ nói: “Như như bất động, bất 
thủ ư tướng”. Câu “Bất trước tham, 
sân, s1, dục chư tưởng” tức là “Như 
như bất động”; “Bất trước sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp” cũng tức là 
“Bất thủ ư tướng”, cùng với kinh Kim 
Cang nói đó hoàn toàn giỗng nhau. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đản nhạo ức niệm, 
quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn”. 

Điêu này khiến chúng ta biết 
tưởng, không thể chăng tưởng; nếu 
như thật sự cái chi cũng đều chắng 
tưởng thì là hỏng nữa; tại sao lại hỏng? 
Là rơi vào trong võ minh. Quý vị xem, 
phàm phu thật phiên phức, chắng phải 
vọng tưởng thì là vô minh; vọng 
tưởng cùng vô minh đêu là nghiệp 
chướng, đêu ra không khỏi tam giới. 
Cho nên phương pháp này rất hay, 
dạy quý vị nghĩ tưởng Phật, tưởng 
Phật đây không phải là vọng tưởng, 
đây không phải là vô minh; cho nên 
phương pháp này quá hay. Một câu 
danh hiệu này là đức hiệu chân như 
bản tánh của chúng ta, không chỉ là 
danh hiệu của Tây Phương giáo chủ 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà còn là đức hiệu chân như bản tánh 
của chúng ta. Cho nên niệm câu Phật 
hiệu này, niệm lâu có thể khai nøỘ, có 
thể minh tâm kiến tánh. Huống chỉ lại 
được bốn nguyện oai thân gia trì của 
A Di Đà Phật, lợi ích quá nhiều, thật 
nói chăng hết được. 

Dạy chúng ta “đản nhạo”, Nhạo là 
hoan hỷ, rât hoan hỷ đề niệm Phật; tại 
SaO chắng nói niệm A DI Đà Phật hay 
là nệm quá khứ chư Phật? Phía trước, 
trong lời khải thỉnh của tôn giả A Nan, 
chúng ta thây được tam thế chư Phật, 
Phật Phật tương niệm; chư Phật đều 
bỉ thử hỗ tương mà niệm, tật cả chư 
Phật đều niệm A Di Đà Phật. Cho nên 
hai chữ Chư Phật này cũng có thê 
xưng là A Di Đà Phật. Cô đức giảng 
giải kinh A Di Đà, chữ Chư Phật nói 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trong kinh A DI Đà tức là A Di Đà 
Phật; cho nên điêu này là có lai lịch. 
“Sở tu thiện căn”, chỗ này dùng 
chữ Chư Phật, chắng dùng chữ A Di 
Đà Phật, ý nghĩa lại càng viên, ý 
nghĩa lại càng rộng; tại sao thê? Phía 
dưới có thiện căn chỗ tu, cái thiện căn 
chỗ tu của chư Phật Như Lai, bản 
kinh tức là cái tổng cương lĩnh của sự 
tu hành của tất cả chư Phật Như Lai. 
Nơi trong một bộ kinh này, chúng ta 
toàn bộ đêu nắm vững rôi, chỉ cân 
quý vị kỹ lưỡng để thể hội, quý vị 
dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, 
tâm cung kính đề đọc tụng, đề nghiên 
cứu; mỗi ngày quý vị có thể có những 
phát hiện mới. Sự phát hiện mới này 
tức là Phật môn chúng ta gọi là chỗ 
ngộ; ngày ngày có chỗ ngộ thì người 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này sẽ có hoan hỷ, sẽ sanh pháp hỷ. 
Mỗi một ngày khai một tí ngộ, tích 
tiêu ngộ thì thành đại ngộ, tích đại 
ngộ thì thành đại triệt đại ngộ. Phải 
hết lòng nỗ lực để học tập. y theo 
cương lĩnh này mà làm. 


Kinh văn: “Hành tịch tính hạnh, 
viên ly hư vọng, y chân đề môn”. 


Tu hành, tổng cương lĩnh trong 
hành môn là Giác, Chánh, Tịnh; mỗi 
nØưỜời đều biết, học Phật nhập môn 
trước hết phải thọ giới Tam Quy Y, 
thọ giới Tam Quy Y trước. Tam Quy 
Y là gì? Là đem cái tổng cương lĩnh, 
phương hướng nguyên tặc tu học của 
nhà Phật truyền thọ cho quý vị. Từ 
nay về sau quý vị y theo cương lĩnh 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đề tu học, đây là học trò của Phật, 
đệ tử của Phật; đây là truyền thọ Tam 
Quy Y. Quý vị đều biết Tam Quy Y, 
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y 
Tăng; Phật, Pháp, Tăng là gì? Phật là 
tượng Phật, Pháp là kinh bản, Tăng là 
người xuất gia; thì quý vị hoàn toàn 
sai hết. Phật, Pháp, Tăng chăng phải 
giảng cách đó, quý vị đã hoàn toàn 
chấp tướng, y văn mà giải nghĩa rồi; 
Phật đã từng nói: “Y văn mà giải 
nghĩa, tam thê Phật oan”, ba đời chư 
Phật đều kêu oan uống: quý vị đem ý 
của Phật nghĩ sai mắt. 

Cho nên năm xưa Huệ Năng đại 
sư truyền thọ Tam Quy Y, Ngài 
chắng nói Phật, Pháp, Tăng; có thể 
lúc bây giờ đã có rất nhiều người 
chấp tướng, hiểu lầm. Từ trong kinh 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Pháp Bảo Đàn chúng ta thấy được 
Ngài truyền thọ Tam Quy Y như thê 
này, Quy Y Giác, Quy Y Chánh, Quy 
Y Tịnh; Ngài nói cách đó, Phật tức là 
Giác, Pháp tức là Chánh, Tăng tức là 
Tịnh. Cho nên Giác, Chánh, Tịnh là 
tự tánh Tam Bảo của chúng ta, là nơi 
quy y chân chánh của chúng ta, đây 
mới là hữu dụng. “Giác mà chăng mê, 
Chánh mà chắng tà, Tịnh mà chăng 
nhiễm”, bốn tông chúng ta là từ Tịnh 
nhập môn, Thiền Tông là từ Giác 
nhập môn, Giáo Hạ từ chánh tri chánh 
kiến nhập môn. Tịnh Tông chúng ta là 
từ thanh tịnh tâm nhập môn. “Hành 
tịch tĩnh hạnh”, trong sinh hoạt hăng 
ngày chúng ta khởi tâm động niệm, 
tật cả hành vi đều có thể làm nhưng 
phải bảo trì thanh tịnh tâm; vậy thì là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tương ưng, là như pháp vậy. Nếu như 
làm nhiễu loạn thanh tịnh tâm của 
chúng ta, phá hoại thanh tịnh tâm của 
chúng ta, thì chúng ta nên xa lìa, thì 
chúng ta không làm hoặc là ít làm; 
quyết định chăng thể làm trở ngại 
thanh tịnh tâm; đây gọi là chân tu 
hành. 

“Viễn ly hư vọng”, sự việc hư 
vọng, quá nhiêu quá nhiều, quý vị 
phải có trí tuệ mới có thê phân biệt 
được. Xã hội ngày nay này có Phật 
pháp giả, quý vị xem trong kinh Lăng 
Nghiêm nói, thời kỳ Mạt Pháp này, tà 
sư thuyết pháp nhiều như cát sông 
Hăng: đó tức là hư vọng, quý vị nên 
nhận biết rõ ràng, quý vị nên xa lìa. 
“Ÿ chân đê môn”, Đề là thật tại, thật 
tức là không phải giả, chắng phải hư 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vọng là chân thật. Trong bốn tông, 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là chân 
thật trong chân thật, là đáng quý nhất. 


Kinh văn: “Thực chúng đức 
bôn”. 


Đây là dạy chúng ta phải giống 
như A Di Đà Phật tu tất cả thiện, 
thánh hiệu DI Đà đây đủ vạn đức; 
chúng ta niệm câu Phật hiệu này, cần 
nên biết A Di Đà Phật phát tâm tu 
nhân, chứng quả, phô độ chúng sanh, 
trong tâm chúng ta rõ ràng minh bạch, 
nhất tâm nhất ý noi theo A Di Đà 
Phật, học tập A Di Đà Phật; đây gọi là 
người niệm Phật chân chánh. Miệng 
niệm, tâm phải hành, phải đi làm. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Bắt kế chúng khổ”. 


Chúng ta phải vì khổ nạn đại 
chúng làm một gương mẫu, tuy Phật 
dạy cho chúng ta đừng nên tu khổ 
hạnh, cái khổ hạnh không có lợi ích, 
chắng dùng được; nhất định phải có 
lợi ích thì khổ hạnh này mới cần nên 
tu. Cho nên Phật lại dạy chúng ta “lẫy 
Khô làm thây, lây Giới làm thây”; tại 
sao vậy? Cuộc sống thường thường 
kham khổ một tí, đôi với cái thể gian 
này chúng ta chắng có lưu luyên; 
ngày giờ sông quá thoải mái, quá 
hưởng thụ, thẾ giới này sung sướng 
lăm, vẫn chắng muôn đi. Thì thật tại 
mà nói, đây có thể khiến chúng ta đọa 
lạc; tâm cảnh chúng ta có thể thoái 
chuyên, cuộc sống thanh bần một tí là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tốt. Quý vị xem, xưa kia vào đời nhà 
Đường, cư sĩ Bảng Uâấn [Bảng Long 
Uần] là một đại đức vô cùng nôi tiếng 
trong Thiền Tông, nhà ông vô cùng 
giàu có, đem gia nghiệp của ông đối 
thành tiên; có lẽ tất cả nhà cửa đêu 
bán hết, nhà đất đêu bán sạch đối 
thành tiên. Mua một chiếc ghe lớn 
đem vàng bạc của cải trong nhà, tất cả 
chở lên ghe chèo đến giữa sông, đục 
một lỗ cho ghe chìm, toàn bộ đều 
chắng còn. Có người hỏi ông ta “Ông 
đã chăng cân sô vàng bạc của cải như 
Vậy, SaO chắng đem nó làm tí việc 
thiện, cứu tế kẻ khác, chăng phải tốt 
hơn hay sao?” Ông ta nói một câu 
“Việc tốt chắng băng vô sự”; rất có 
đạo lý. Cuộc sông về sau của ông ta 
ra sao? Ông đan giày lát, hằng ngày 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bán giày lát ở Đại Lục; đại khái mỗi 
đôi giày lát bán được hai xu; bán vài 
đôi thì đủ ăn, không thành vấn đề. 
Ông sống cuộc sống thanh bân, ông, 
vợ ông và con gái đều đắc đạo, đều đã 
thành tựu, lây khổ làm thây: cho nên 
“bất kế chúng khổ”, cuộc sông thanh 
bần một tí là đúng, gặp lúc cân thiết 
nên nỗ lực giúp đỡ kẻ khác. 

Khi nãy đã cùng quý vị nói qua 
cách khổ hạnh vô ích đừng nên tu, 
trước kia tôi học Phật với thây Lý, lúc 
bấy giờ thật là thanh bân cực khô; tôi 
học thây Lý mỗi ngày ăn một bữa 
giữa trưa, thầy rât tán thành, không 
phản đối. Tôi cũng học ngôi thiên, 
học ngủ ngôi, thây phản đối; thây nói: 
“Anh ngôi mà ngủ, sao băng năm ngủ 
thoải mái hơn?” Điều này có đạo lý, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rất nhiêu người học ngủ ngôi, kỳ thật 
họ chăng phải ở trong Thiên. Định mà 
đang ngủ gục, đang ngủ; ngôi để ngủ 
khó chịu biết mấy, làm sao thoải mái 
băng năm ngủ, cho nên ông ta không 
tán thành, có đạo lý. Vậy còn một 
ngày ăn một bữa trưa, trì ngọ, có cần 
thiết hay không? Thật tại mà nói, là 
xem nhu câu của chính quý vị, xem 
hoàn cảnh sinh hoạt của chính quý vị; 
nếu chăng cân thiết cũng đừng nên 
miễn cưỡng. Có người trì ngọ, ba bữa 
ăn thành một bữa, ăn một chảo lớn; 
cho nên tôi thấy rât nhiều người trì 
ngọ, tôi hỏi họ: “Có phải anh bị bệnh 
ruột hay bao tử không?”; đều có cả. 
Quý vị xem, chắng những không 
có ích, lại mang đến một thân bệnh 
hoạn, đây là sai; cho nên điều này 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không thể miễn cưỡng, người ta trì 
ngọ, một ngày ăn một bữa, một bữa 
ăn binh thường, tức là một bữa ăn với 
lượng cơm thông thường, mà chắng 
phải đem ba bữa cơm đổi lại thành 
một bữa ăn; cái đó thì biễn thành cách 
tu khô hạnh vô ích, điều đó chắng cần 
yếu, cho nên là bất kế chúng khổ. 


Kinh văn: “Thiêu dục trỉ túc”. 


Dục vọng, phải giảm thấp xuống: 
chúng ta học Phật rôi, hiểu rõ rôi, học 
Phật tức là người minh bạch chăng 
mê hoặc. Cái thân thể này của chúng 
ta ở thế gian cần phải được nuôi 
dưỡng, ăn được no, đủ dinh dưỡng, 
mặc được âm, có được một căn nhà 
nhỏ để che mưa nắng thì là đủ rôi; 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một đời này vui sướng biết bao. Lão 
thật niệm Phật, tu thiện tích đức, quý 
vị bảo vui sướng biết mây. Ở Mỹ tôi 
thây người ta ở nhà lớn, tôi rất cảm 
thán là kẻ đáng thương; ở nhà lớn sao 
lại lả kẻ đáng thương? Phụng sự cho 
căn nhà, ngày ngày phải quét dọn sửa 
sang mất rất nhiêu thời giờ, làm nô lệ 
cho căn nhà. Cho nên tôi nhìn tỉnh 
hình này, chắng phải người ở căn nhà 
mà là nhà ở người; cho nên chỗ tôi ở 
càng nhỏ càng tốt, chỉ là một căn nhà 
thế đó, chỉ vài phút quét dọn là sạch 
Sẽ rÔi, giản tiện. Cho nên ở nhà lớn 
thì khô lăm, đó đều là mê hoặc điên 
đảo, cũng giác ngộ, họ mới có thê làm 
lớn như vậy, tự tìm lây phiên phức; 
cho nên phải tr1 túc, phải thiểu dục. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Chuyên câu bạch 
pháp”. 


Bạch pháp là thiện pháp, nhất tâm 
nhất ý hướng thiện, hành thiện; còn 
thiện? Quyết định là lợi ích chúng 
sanh, ban cho chúng sanh lợi ích chân 
thật. Phía dưới nói: 


Kinh văn: “Huệ lợi quân sanh”. 


Huệ tức là bô thí, ban cho kẻ khác 
lợi ích chân chánh. 


Kinh văn: “Chí nguyện vô 
quyện, nhần lực thành tựu”. 


Tích công lũy đức, hành thiện vui 
với cái này chăng mỏi mệt; càng làm 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. 
“Nhẫn lực thành tựu”, nói một cách 
đơn giản là công phu thành tựu, Tam 
Muội thành tựu; trong kinh Km Cang 
chỗ nói: “Nhất thiết pháp đặc thành ư 
nhẫn”; năng nhẫn mới gọi là hữu lực 
đại nhẫn. Nhẫn không chỉ là đôi trị 
sân giận, có nhẫn lực thành tựu thi 
người này sẽ chăng nổi nóng, sẽ 
chắng có tâm sân giận; chăng những 
trị được tâm sân giận, thật tại mà nói, 
có thê đoạn được tam độc, bởi vì quý 
vị nhân được thì chắng tham rôi; nhẫn 
được thì chắng ngu sĩ. 

Chữ Nhẫn này đối trị rất nhiêu rất 
nhiều căn bệnh; nhẫn lực thành tựu 
thì nhất định là thiểu dục tri túc. Quý 
VỊ xem, người ta tham dục chắng biết 
đủ vậy họ làm sao nhẫn được, đây là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việ không thể được, quyết định 
chắng đạt được. Cho nên phải “Thiểu 
dục tri túc, chuyên câu bạch pháp”. 
Xả kỷ vị nhân, lợi ích chúng sanh 
đem chính mình quên mất; loại nØười 
này mới có thể đặc nhãn. 


Kinh văn: “U chư hữu tình”. 


Đối với tất cả hữu tình chúng 
sanh. 

Kinh văn: “Thường hoài từ 
nhân”. 

Từ là từ ái, thương yêu bảo hộ tât 
cả hữu tình chúng sanh gọi là Từ 


Nhẫn, là sự thương yêu bảo hộ lý trí 
của chúng ta, chăng phải cảm tỉnh; 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng thể động cảm tình, động cảm 
tình thì hỏng, là mê rồi. Là một sự 
thương yêu bảo hộ của lý tánh, 
thương yêu bảo hộ tật cả hữu tình 
chúng sanh, đôi đãi với họ phải có tiết 
chế, đây tức là Nhẫn. Sự giúp đỡ với 
họ là vừa đúng lúc thì họ mới có thê 
được lợi ích, đây là lý trí. Như ở phía 
trước tôi cùng quý vị cử vài thí dụ, 
chúng ta mọi người cúng dường 
người xuất gia, cúng dường vừa đúng 
mức; họ có thiếu thốn, chúng ta đều 
có thể làm cho họ không thiêu thốn, 
là được rôi. Không thế thái quá, thái 
quá thì sao? Họ sanh tâm tham. Cho 
nên vừa đúng mức tức là nhẫn, chắng 
thể thái quá mức; vật chât cúng 
dường thải quá mức thì họ hưởng thụ, 
hưởng thụ đến cả Tây Phương thế 


láp 13 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới đêu quên sạch hết, chắng muốn 
đi nữa. Cho nên trong Từ phải có 
Nhẫn, đây là trí tuệ chân chánh thật 
sự thương yêu bảo hộ. 


Kinh văn: “Hòa nhan ái ngữ, 
khuyên dụ sách tân”. 


Đây là thái độ bình thường tiếp 
xúc đại chúng, phải hòa mục; nhan 
sắc phải hòa mục khiến cho người 
nhìn thấy vui mừng. Ái ngữ, chữ Ái 
Ngữ này chăng phải lời nói ngọt ngào; 
nói lời ngọt ngào chắng phải hóa ra 
nịnh hót, nịnh bợ rỗi sao? Chữ Ái 
Ngữ này tức là thương yêu bảo hộ, ý 
nghĩa tức là chỉ dạy, khuyến thiện, 
sách tân, cái này là Ái Ngữ. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Khuyến dụ sách tấn: Khuyến 
miễn họ, khai đạo họ, cảnh sách họ, 
giúp đỡ họ tiến bộ, giảng đó đều là 
nguyên tắc, đều là chúng ta phải nên 
hết lòng học tập, đây gọi là học Phật. 
Chúng ta học Phật phải học những gì 
cùng Phật như nhau, cho dù chăng thể 
như nhau, cũng có vài phân tương tợ, 
nêu hoàn toản trái ngược nhau, thì 
chắng phải học Phật rôi. 


Kinh văn: “Cung kính Tam Bảo, 
phụng sự sư trưởng, vô hữu hư 
ngụy siêm khúc chỉ tâm”. 


Ba câu này là then chốt sở tại, có 
thể thành tựu hay không của sự câu 
học của chúng ta; nhà Phật thường 
nói: “Sư tư đạo hiệp”, ba câu này là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sư tư đạo hiệp. Sư là lão sư, Tư là học 
sinh; học sinh đối với thây phải có 
tâm cung kính chân thành mới có thê 
được lợi ích. Nếu như học sinh đối 
với thầy chắng có tâm cung kính, học 
sinh đôi với thây có nghi ngờ thì kẻ 
làm học sinh này; nơi đây tôi xin 
thành tâm thành ý khuyên dụ dắt dẫn 
họ, nên rời khỏi vị thây này, tại vì sao? 
Là vì quý vị theo vị thây này chắng 
có được lợi ích, thời gIỜ quý báu tính 
lực quý báu của quý vị uông phí mất, 
thật quá đáng tiếc. VỊ thây quý vị phải 
theo ra sao? Vị thây cùng với trong 
tâm mục của quý vị thật sự tôn kính, 
thi quý vị theo họ sẽ có được thành 
tựu! Tại vì sao? Vì lời vị thây ây nói 
Ta, QUÝ VỊ CÓ thê tiệp thọ, có thể thật 
sự đi phụng hành; tức là có thể làm 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, thì đây có lợi. Chắng bởi nơi 
đức hạnh hoặc sự tu dưỡng cao thập 
của thây, không phải; là bởi nơi sự 
cung kính của học sinh đôi với họ. Vị 
thây ây, chính họ không có chi, nhưng 
quý vị đôi với họ rất cung kính, họ 
dạy quý vị đó là chánh pháp; quý vị 
thật sự làm được, tương lai quý vị trội 
hơn thây, cho nên gọi là “thanh xuất ư 
lam, nhi thăng ư lam”, tức là đạo lý 
này. 
Thây thật có đạo đức, thật có học 
vấn, quý vị không tin, quý vị đi theo 
họ, học cái chi cũng chắng được cả; 
cho nên chúng ta muốn học, tìm 
người thầy như thế nào? Tìm vị thây 
chính mình sùng bái nhất, tôn kính 
nhất, vậy là được. Đây là then chốt 
thành bại của kẻ làm học sinh chúng 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ta, bí quyết của thành bại ở chỗ này; 
cho nên ba câu nảy là trọng yếu 
“Cung kính Tam Bảo, phụng sự sư 
trưởng, vô hữu hư ngụy siêm khúc chi 
tâm”. Chúng ta đối với thây, đối với 
Tam Bảo, đối với học pháp. cầu học 
chân thành, thanh tịnh tâm, cung kính 
tâm, lại cộng thêm từ bị tâm; vậy nhật 
định anh có thành tựu. 

Kinh văn: “rang nghiềm 
chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc”. 


Hạnh là hành vi sinh hoạt thường 
ngày, tư tưởng hành vi của chúng ta 
tràn đây trí tuệ, tràn đây đức hạnh; 
đây là thật sự trang nghiêm. Chăng 
những cái này là mô phạm trong 
nhóm bạn học, cũng là gương mẫu 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của xã hội đại chúng, “quỹ phạm cụ 


LÊ rà) 


túc”. 


Kinh văn: “Quán pháp như hóa, 
Tam Muội thường tịch”. 


Mây câu phía dưới này là lý sự cụ 
túc, hai cầu này là lý, là quan niệm 
của chúng ta, là nhận thức của chúng 
ta; cũng tức là nói chân tướng của vũ 
trụ, nhần sinh. Chân tướng là gì? Phật 
trong kinh thường nói, vạn pháp vô 
thường: trong kinh Kim Cang nói với 
chúng ta: “Nhất thiết hữu vi pháp như 
mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệc như 
điện, ưng tác như thị quán”. Lại nói 
với chúng ta: “Phàm sở hữu tướng, 
giai thị hư vọng”; chư pháp này là tất 
cả vạn pháp, tất cả vạn pháp là gì? Là 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

huyễn hóa. Có thể nói là khoa học 
hiện tại rất tiễn bộ, chắng những 
chứng minh tất cả vạn pháp, tất cả 
hiện tượng này là “nhât hiệp tướng”. 

Trong kinh Kim Cang chứng 
minh ra, “nhất hiệp tướng” giảng 
được đơn giản, chăng phải giảng rất 
vi tẾ. Còn phân vi tế kia, hiện nay 
cũng được chứng minh ra rôi; như 
bốn câu kệ chỗ nói trong kinh Kim 
Cang: v sở hữu tướng, g1a1 thị 
hư vọng”, đây là nói vê vi tẾ, SO VỚI 

“nhất hiệp tướng” còn vi tế hơn, còn 
chân thật hơn, khoa học đã chứng 
minh ra được. 

Hiện nay nhà khoa học đã biết 
được căn bản là vật chất chắng có tôn 
tại, nhật hiệp tướng vẫn còn có vật 
chất, vẫn tôn tại; hiện nay phát hiện ra 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vật này chắng có tôn tại. Vậy làm sao 
hiện tượng này sanh ra? Là làn sóng 
động, đó là hiện tượng của làn sóng 
động sanh ra; điều này cùng với Phật, 
nói thật là đã tiếp cận rôi. Phật pháp 
dạy chúng ta, sở dĩ cái vạn tượng này 
phát sanh, là một niệm bất ø1ác mà có 
vô minh. Võ minh tức là làn sóng 
động, “vô minh bất giác sanh tam tế, 
lục giới vi duyên tưởng lục thô”; đây 
là nói rõ lai lịch thành hình của vũ trụ 
vạn vật này. Là bất giác vô minh, thì 
cùng làn sóng động của nhà khoa học 
vô cùng vô cùng gân gũi; chúng ta 
nên hiểu rõ chân tướng sự thật này. 
Chân tướng sự thật này quả nhiên 
hiểu rõ rôi thì tâm của quý vị Sẽ rất 
thanh tịnh. “Tam Muội thường tịch”, 
bất cứ trong cảnh giới nào tâm của 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý VỊ đều là Định; tất cả vạn cảnh 
đang ở bên mình anh, anh sẽ chăng 
trước tướng, anh sẽ chắng thủ tướng, 
cũng sẽ chắng khởi tâm động niệm, 
anh sẽ chăng để ý nó, tâm thường tịch 
tĩnh. Đôi với tất cả những hiện tượng 
này, rõ ràng minh bạch, đó là Tuệ; 
như như bất động là Định; đây là 
cảnh giới chư Phật, Bồ Tát. 


Kinh văn: “Thiện hộ khẩu 
nghiệp, bât cơ tha quá”. 


Khẩu nghiệp thanh tịnh, Huệ 
Năng đại sư nói: “Nhược chân tu đạo 
nhân, bất kiến thế gian quá”, cùng ý 
nghĩa này tương đông. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thiện hộ thần 
nghiệp. bât thât luật nghỉ”. 


Thân thể, nhất cử nhất động, đều 
hợp với quy củ. 


Kinh văn: “Thiện hộ ý nghiệp, 
thanh tịnh vô nhiêm”. 


Tâm địa thanh tịnh, không thê có 
nhiễm ô; nội chắng sanh phiên não, 
ngoại chăng trước chư tướng. Đây là 
nguyên tắc căn bản nhất của sự tu 
hành; tam nghiệp thanh tịnh. Phân 
dưới vì chúng ta cử ra vài thí dụ: 

Kinh văn: “Sở hữu quốc thành, 
tụ lạc”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chữ Quốc Thành này tức là ngày 
nay chúng ta gọi là đô thị, đại hoàn 
cảnh cư trú của chúng ta; Tụ Lạc là 
tiêu hoàn cảnh cư trú của chúng ta. 


Kinh văn: “Quyên thuộc, trần 
bảo, đồ vô sở trước”. 


Mây thí dụ này, “đô vô sở trước”, 
đêu chăng châp trước; chúng ta sông 
trong thế gian này, tât cả tùy duyên, 
tùy ngộ mà an; đây là tự tại, là vu1 vẻ. 
Không nhất thiết từng thứ một đi lựa 
chọn, từng thứ một đi so đo, đó là rât 
khô não; tất cả tùy duyên, hoàn cảnh 
tốt cũng rất tốt, hoàn cảnh xâu cũng 
rât tốt; như thế là tốt cả, như thế mới 
tự tại. Họ chắng chấp trước, sinh hoạt 
cá nhân như vậy thì là đúng. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Hằng dĩ Bồ Thí, Trì 
Giới, Nhẫn Nhục, Tỉnh Tân, Thiền 
Định, Trí Tuệ, Lục Độ chỉ hạnh. 
Giáo hóa an lập chúng sanh”. 


Vậy đối đãi với kẻ khác, chúng ta 
tự mình tu hành sáu đại cương lĩnh 
của Bộ Tát này, cũng khuyên nhủ, 
dẫn dắt kẻ khác; nhât định phải chính 
mình làm ra cái gương mẫu. Tự mình 
chắng chịu bô thí mà đi khuyên người 
bố thí, đó là giả; người ta cũng sẽ 
chắng tin. Chúng ta tự mình làm được 
như vậy, đạt được thọ dụng rât tt; kẻ 
khác xem thây rất hâm mộ. 

Chúng ta khuyên nhủ họ, chỉ dạy 
cho họ như vậy, họ cũng rât hoan hỷ 
tiếp thọ, họ sẽ chịu học. Cho nên phải 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lây Bộ Tát Hạnh, Bỏ Tát Hạnh tức là 
sáu điêu cương lĩnh, chúng ta có thể 
làm như vậy, giúp đỡ kẻ khác như 
vậy; đây là “giáo hóa an lập chúng 
sanh”. 


Kinh văn: “Trụ ư vô thượng, 
chân chánh chỉ đạo”. 


“Vô thượng chân chánh”, Chân là 
chắng phải giả, Chân Chánh thì chắng 
phải tà; “vô thượng chân chánh chị 
đạo” là gì? Tức là Tây Phương Cực 
Lạc thế giới. Nói một cách khác, nhât 
định là lây Tín - Nguyện - Trì Danh, 
vãng sanh Tịnh Độ khuyến đạo tất cả 
đại chúng: đây là giúp đỡ họ “trụ ư vô 
thượng, chân chánh chị đạo”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Do thành như thị 
chư thiện căn cỗ. Sở sanh chỉ xứ, vô 
lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng”. 


Do nơi phía trước chỗ nói, chân 
thật diệu hạnh, công đức chân thật, 
cảm ứng của Ngài chỗ được cái quả 
báo thù thắng, nhất định hiện tiên. 
Tây Phương Cực Lạc thê giới làm sao 
mà có? Chăng phải A Di Đà Phật câu 
được, là do Ngài tu hành năm kiếp, 
tích công lũy đức mà được cảm ứng 
tự nhiên. Quý vị chắng có chân nhân 
thì từ đâu có được quả thù thăng? 
Chân nhân mới có thăng quả, điêu 
này quyết định chăng thể làm giả, 
quyết định không thê tự gạt. Quả báo 
chân thật có cái nhân duyên chân thật, 
cái nhân hư giả nhất định cũng được 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cái quả là hư giả; chăng phải chân 
thật. 

Như chúng ta nhìn thấy thê gian 
danh văn lợi dưỡng, những kẻ sang 
giàu, thực tê mà nói, nháy mắt (tức là) 
trở thành không, chăng chân thật, giữ 
chắng nổi! Chúng ta nhìn "thấy nhiêu 
người đại phú quý đến tuôi xế chiêu, 
già yếu tôi, bản thân bất toại, mắc 
phải chứng mất trí của người già rất 
nhiêu. Đây tức là hiển thị ra quả báo 
là hư giả, chắng phải chân thật. Vì sao 
quả hư giả? Nhân nhất định chẳng 
chân thật, trong nhân nhất định có vẫn 
đề. Cho nên chỗ này là chân nhân thì 
nhất định quả cũng chân vậy. “Sở 
sanh chi xứ, vô lượng bảo tạng, tự 
nhiên phát ứng”, Phát là phát minh, 
Ứng là cảm ứng, tự nhiên mà đến; 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phía dưới cử ra một thí dụ rât rõ ràng 
cho chúng ta: 


Kinh văn: “Hoặc vỉ trưởng giả, 
cư sĩ”. 


Chữ Trưởng CHả, Cư Šĩ của thời 
cô Ấn Độ chăng phải tùy tiện xưng hô, 
những vị niên cao đức trưởng cũng có 
tuổi tác, cũng có tiên tài sang giàu, có 
địa vị trong xã hội, được đại chúng 
cung kính; đây mới gọi là trưởng giả, 
cư Sĩ. 


Kinh văn: “Hào tánh tôn quý”. 

Người mà chúng ta gọi là sanh 
trong gia đình đại phú; tôn quý là 
trong xã hội có địa vị hiên hách. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Hoặc vi Sát Lợi 
quôc vương, Chuyên Luân thánh 
đế”. 


Đây là nói vê vua Chuyên Luân, 
nơi đây chúng ta chăng cân giới thiệu 
kỹ, những danh tướng này đêu có 
trong phân chú giải thông thường, 
trong Phật học tự nhiên điều tra được, 
chúng tôi xin miễn. 


kinh văn: “Hoặc vi Lục Dục 
thiên chủ, nãi chí Phạm Vương”. 


Đây là người có phước báo lớn 
hơn sanh lên trời, ở trên trời là thiên 
vương, thiên chủ; trong các tôn giáo 
khác xưng là thượng để, họ đã làm 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thượng để rôi. Đêu là cái quả báo tu 
hành trong Phật môn, tích công lũy 
đức chỗ cảm được quả báo thù thăng. 


Kinh văn: “U chư Phật sở, tôn 
trọng cúng dường, vị tăng sián 
đoạn. Như thị công đức, thuyết bất 
năng tận”. 


Tuy họ là hào tánh tôn quý, hoặc 
giả là quộc vương, hoặc giả là thiên 
vương, họ vẫn tiếp tục không ngừng 
để hết lòng học Phật, đang hết lòng tu 
hành. Điều này, từ trong lịch đại đề 
vương đại thần, chúng ta thây được 
chắng ít, cùng với lời nói trong kinh 
tương ưng. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thân khẩu thường 
xuất vô lượng diệu hương. Do như 
Chiên Đàn, Uu Bát La hoa. Kỳ 
hương phố huân vô lượng thể giới”. 


Đây là tướng quý, chắng những 
con người tướng mạo trang nghiêm, 
trên thân người có mùi vị; quý nhân, 
trên thân có mùi hương rất thơm. 
Người có nghiệp chướng sâu nặng, 
mùi vị rât khó ngửi; có thể nhìn ra 
điêu này là nghiệp chướng, chúng ta 
chắng thấy điều này ở Hư Vân lão 
hòa thượng. Tôi giảng kinh ở Hong 
Kong, nghe các đông tu nói với tôi, 
Hư Vân lão hòa thượng đã từng đến 
Hong Kong, có người từng thân cận 
lão hòa thượng. Trên thân lão hòa 
thượng có mùi thơm thanh khiết, có 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thể ngửi thây từ rất xa; lão hòa 
thượng cạo đầu một năm một lần, tăm 
một lần, trên mình Ngài có mùi thanh 
hương không thôi vì tâm của Ngài 
thanh tịnh. Ngày ngày chúng ta đều 
tăm, trên mình vẫn có mùi hôi khó 
ngửi, đây là nghiệp chướng sâu nặng: 
cho nên đây là Hư Vân lão hòa 
thượng, cách chúng ta không lâu lăm; 
chúng ta có thê có được chứng minh, 
tâm thanh tịnh thì mùi trên mình khác 
nhau, có mùi thanh hương. Hiện nay 
người ta dùng đô giả, đồ gì giả? Là 
nước hoa, đó là đô giả, chắng phải 
thật; Hư Vân lão hòa thượng là chân 
thật, chăng dùng nước hoa. 

“Thân khẩu thường xuất, vô 
lượng diệu hương”, vậy chúng ta phải 
để cao cảnh giác chỗ này, chúng ta tu 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành có công phu hay không? Công 
phu có đắc lực hay không? Tự mình 
chắng hay biết, người tiếp xúc thì biết, 
xem trên thân chúng ta có được mùi 
øì không, trong miệng chúng ta có 
mùi øì không; người ta vừa mở miệng 
thì chúng ta biết rõ ngay, tự chúng ta 
tu hành có tiên bộ hay không. Trước 
kia miệng chúng ta hôi thôi, mở 
miệng nói chuyện rât khó ngửi; hiện 
nay mùi này không còn nữa; vậy là có 
tiên bộ rôi. Nếu như trong miệng có 
mùi thơm, vậy công đức này lớn thì 
có cảm ứng lớn; đây quả thật là như 
vậy. Cho nên chúng ta thật sự hết 
lòng tu Lục Độ, hết lòng tu Phổ Hiền 
đại sĩ chi đức, thì có cảm ứng này; 
cho nên đây là thật sự bất khả tư nghị, 
đây là hương trang nghiêm. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “ủy sở sanh xứ, sắc 
tướng đoan nghiêm”. 


Tướng đoan nghiêm, Đoan là 
đoan chính, Nghiêm là nghiêm trang. 


Kinh văn: “Tam thập nhị tướng, 
bát thập chúng hảo, tât giai cụ túc”. 


Đây là quang sắc đêu đã đạt đến 
cảnh giới thù thăng trang nghiêm, tất 
cả đều là tu được; phải hết lòng nỗ 
lực để làm, đừng hâm mộ kẻ khác, tự 
mình phải hết lòng để tu. 


Kinh văn: “Thủ trung thường 
xuât, vô tận chỉ bảo, trang nghiêm 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chỉ cụ. Nhật thiệt sở tu, tôi thượng 
chỉ vật, lợi lạc hữu tình”. 


Đoạn này là nói chúng bảo trang 
nghiêm, quý vị mới có được năng lực 
cứu độ tất cả khô nạn chúng sanh; họ 
thiêu thôn những øì, quý vị đêu có thê 
giúp đỡ họ. Quý vị đều có thê làm 
thỏa mãn họ, thành tựu cho họ, có 
được thứ năng lực này. Năng lực này 
cũng là do đức hạnh của chính mình 
cảm ứng mà hiện ra; đại đức thì cảm 
ứng lớn, tiểu đức thì cảm ứng nhỏ. 
Chăng sợ cảm ứng nhỏ, chỉ cân hết 
lòng nỗ lực, tinh tấn không giải đãi, 
tích tiểu đức thành đại đức thì có thể 
cùng chư Phật, Bồ Tát, tô sư đại đức 
như nhau; có thê phố biến lợi ích tât 
cả chúng sanh. Trong phân kinh văn, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tự cú hàm ý là vô tận; chúng ta phải 
thê hội kỹ càng. 


Kinh văn: “Do thị nhân duyên, 
năng lỉnh vô lượng chúng sanh, øiai 
phát A Nâu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề Tâm”. 


Đây là thành tựu của sự giáo hóa 
có thể khiến tât cả chúng sanh phát vô 
thượng đạo tâm; cũng tức là nói, có 
thê phát tâm cầu sanh Tịnh Độ. Duy 
chỉ có cầu sanh Tịnh Độ, A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề mới có thể 
viên mãn chứng đắc; câu này là Phạn 
ngữ, là mục tiêu học Phật tối hậu của 
chúng ta. Nếu dùng cách nói hiện nay 
mà nói, tức là trí tuệ cứu cánh viên 
mãn, tận hư không biến pháp giới quá 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khứ, hiện tại, vị lai, “vô sở bất tri, vô 
sở bất năng”; câu này là ý nghĩa như 
vậy. Vậy thì phân trên từ phẩm thứ 
Tư mãi cho đến chỗ này, đều là thuyết 
minh cái đại nguyện của Pháp Tạng 
tỳ-kheo, từ trong nhân địa phát ra đại 
hạnh chỗ tu. Một phẩm phía dưới, đây 
là nhân duyên quả mãn, Thê Tôn vì 
chúng ta giới thiệu sự thành tựu của 
Ngài. 


Viên Mãn Thành Tựu - Đệ Cửu 


Tại chỗ này, xin mời quý vị nên 
chú ý cách xưng hiệu của Pháp Tạng, 
Ngài từ tỳ-kheo lên đến Bồ Tát, sau 
cùng lên đến A Di Đà Phật. Trong 
đoạn này chúng ta thấy rất rõ ràng, 
điều này rất có thú vị, qUuÝ VỊ xem, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cách tu hành chứng quả của Ngài, 
từng g1a1 đoạn một. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Pháp Tạng t$-kheo tu Bồ Tát hạnh, 
tích công lũy đức vô lượng vô biên”. 


Chỗ này xưng là tỳ-kheo, đây là 
Thích Ca Mâu Ni Phật đôi với Pháp 
Tạng tán thản cái nhân của Ngài tu 
được viên mãn. 


Kinh văn: “Ư nhất thiết pháp, 
nhỉ đặc tự tại. Phi thị ngữ ngôn 
phân biệt chỉ sở năng tri”. 


Đây là nói đến tự thọ dụng, sự lợi 
ích và sự thọ dụng mà Ngài có được, 


chắng phải kẻ khác có thê biết được, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng chăng phải kẻ khác có thể nói ra 
được. Lúc ban sơ tôi tiếp xúc Phật 
pháp, là do ông Phương Đông Mỹ của 
trường đại học Đài Loan giới thiệu; 
ông nói với tôi: “Phật học là loại triết 
học tôi cao trên thê giới”. Lúc bây giờ 
tôi đang theo học triết học với ông ta, 
ông nói: “Học Phật là sự hưởng thụ 
tối cao của đời người”; tôi bị câu này 
của ông lay động, nó hay như vậy thì 
phải nên học Phật cho đàng hoàng. 
Quả nhiên không sai! Cho nên tôi vô 
cùng biết ơn thây chỉ dạy tôi; cuộc 
đời quả nhiên có được sự hưởng thụ 
tối cao. “Ư nhất thiết pháp, nhi đắc tự 
tại”, vui sướng không chi sánh băng: 
con đường thây đã chỉ, nêu chăng có 
thây làm sao chúng ta có thê biết? Khi 
nãy vừa nói điêu này, đối với thây 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật sự tôn kính, thật sự bội phục; 
thây chỉ dạy chúng ta, chúng ta hết 
lòng nỗ lực để làm, quý vị mới có thể 
đạt được. 


Kinh văn: “Sở phát thệ nguyện, 
viên mãn thành tựu”. 


Bốn Mươi Tám Nguyện, nguyện 
nguyện đêu thực hiện xong, chăng có 
nguyện nào không đạt mục tiêu, 
nguyện nguyện đêu thực hiện cả. 


Kinh văn: “Như thật an trụ”. 

Là như trong nguyện của Ngài 
chỗ nói, trong nguyện của Ngài chỗ 
tưởng, chỗ hy vọng an trụ như vậy. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Cụ túc trang 
nghiêm, oai đức quảng đại, thanh 
tịnh Phật độ”. 


Mây câu này cực lực hình dung 
sự trang nghiêm của Tây Phương thê 
giới; đây là Thế Tôn tán thán Pháp 
Tạng, nhân duyên quả mãn. Xin xem 
tiêp phân kinh văn phía dưới: 


Kinh văn: “A Nan văn Phật sở 
thuyết, bạch Thê Tôn ngôn: Pháp 
Tạng Bồ Tát thành Bồ Đê giả”. 


Quý vị xem, chỗ này Pháp Tạng 
là Bồ Tát rôi, chăng phải là tỳ- kheo, 
là Bô Tát; Thành Bộ Đề là thành tựu 
viên mãn Đại Bồ Đề. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Vi thị quá khứ Phật 
da? Vị lai Phật da? Vĩ kim hiện tại 
tha phương thể giới da?” 


Pháp Tạng Bô Tát thành Bồ Đẻ, 
tức là đã thành Phật; Ngài là Phật quá 
khứ hay là Phật vị lai, hay là Phật 
hiện tại? Phật hiện tại đương nhiên 
chắng phải thê gian này của chúng ta, 
thế gian này của chúng ta đương 
nhiên là Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật; nhật định là thế giới khác, tha 
phương thế giới, A Nan hỏi như vậy. 


Kinh văn: “Thế Tôn cáo ngôn: 
Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ 
vô sở khứ, vô sanh, vô diệt, phi quá 
hiện vị lai”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cách đáp phúc của Thế Tôn, câu 
này là quyết định chăng thể thiếu 
được; đây là gì? Là từ căn bản mà đáp 
phúc, là từ pháp chân thật để đáp 
phúc. Trong cái pháp chân thật chăng 
có lai khứ, “Như Lai giả, vô sở tùng 
lai, diệc vô sở khứ”, đây là lời Phật 
nói trong kinh Kim Cang, cùng với 
chỗ này là một nghĩa. Phật làm gì có 
lai khứ? Phật chăng có sanh diệt, Phật 
chắng có quá khứ, hiện tại, vị lai; anh 
hỏi như vậy là sai rôi, hỏi sai rôi! Tuy 
nhiên quý vị phải ghi nhớ, trong kinh 
Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, Phật 
đều nói qua với chúng ta “Tất cả 
chúng sanh vôn là thành Phật”; nói 
một cách khác, căn bản chúng ta cùng 
chư Phật Như Lai không hai, không 
khác. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bây giờ thì thành ra cái nông nỗi 
này, thật là đáng thương: tại sao thành 
ra nông nỗi này? Phật cũng đã nói ra, 
chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà 
chăng thể chứng đắc; đây là quý vị 
chắng thê khôi phục được bản lai diện 
mục. Bởi vì quý vị có vọng tưởng, 
quý vị có chấp trước, Phật băng một 
lời đem bệnh căn của chúng ta nói ra 
rôi; chỉ cần chúng ta đem vọng tưởng, 
chấp trước thảy đêu tây trừ hết, thì 
chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện 
mục, khôi phục đến bất sanh, bât diệt, 
bất lai, bất khứ; chúng ta vôn là như 
vậy. Ý nghĩa này rất sâu rât sâu. 

Trong Đại Thừa Phật pháp, có hai 
câu nói rât hay: “Thập phương hư 
không. bất ly đương xứ, tam thê cô 
kim bất ly đương niệm”; bởi vì tận hư 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không biến pháp giới, sâm la vạn 
tượng đều là một vọng tưởng, một làn 
sóng động biến hiện ra, “bất ly đương 
niệm, bất ly đương xứ” . Nếu qUÝ VỊ 
chăng tin, ban đêm quý vị năm mộng, 
chắng phải cảnh giới trong mộng 
cũng rất trang nghiêm sao, cũng rất 
rộng lớn sao, nó có rời khỏi chiếc 
giường của quý vị không? Một tắc, 
một phân cũng chắng rời khỏi, “bất ly 
đương xứ, bất ly đương niệm”. Hôm 
nay hư không pháp giới chúng ta, tức 
là Chân Như bản tánh của chúng ta 
đang ở trong giâc đại mộng, là sự việc 
như thế đó; nhất định phải biết chân 
tướng. Hai câu này là nói toạc rõ chân 
tướng, nhiên hậu từ trên Sự mà nói; 
trên Sự đây tức là Ứng Hóa, đây là từ 
trên Sự mà nói. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Đán dĩ thù nguyện 
độ sanh”. 


Khi ây A Di Đà Phật phát bốn 
mươi tám lời nguyện, nguyện cũng 
thực hiện rôi, chăng thể nói là trông 
không; lời trông không là vọng ngữ, 
sao Phật có thê nói lời vọng ngữ? Đã 
là phát nguyện xong thì nguyện phải 
thực hiện. 


Kinh văn: “Hiện tại Tây 
Phương”. 

Hiện là thị hiện, rôi thì thị hiện tại 
phương Tây; câu nói này là song 


quang ngữ, cũng có thể nói là hiện tại 
Ngài ở Tây Phương. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Khứ Diêm Phù Đề 
bách thiên câu-chỉ na-do-tha Phật 
sát”. 


Trong kinh DI Đà nói mười vạn 
ức Phật sát, “bách thiên câu-ch1i na- 
do-tha” tức là mười vạn ức, cách thế 
giới Sa Bà này của chúng ta mười vạn 
ức Phật sát; bên ây có một thê ĐIỚI. 


Kinh văn: “Hữu thể giới danh 
viêt Cực Lạc”. 


Thế giới ấy danh hiệu gọi là Cực 


Lạc, thê giới này của chúng ta gọi là 
Sa Bà. 


Kinh văn: “Pháp Tạng thành 
Phật”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Quý vị xem, từ ty-kheo đến Bồ 
Tát nay thành Phật rôi, Pháp Tạng 
thành Phật rôi. 


Kinh văn: “Hiệu A Di Đà, 
thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiêp”. 


Chúng ta phải nên ghi chặt vào 
lòng câu này, thọ mạng của Phật vô 
lượng kiếp, hiện nay mới mười kiếp. 
Hiện nay chúng ta đến Tây Phương 
Cực Lạc thê giới, quý vị nên biết, 
tương lai ở Tây Phương Cực Lạc thế 
giới đêu là bậc tư cách lão luyện. Tại 
sao vậy? VỊ Ngài thành Phật mười 
kiếp thì chúng ta mới đến; quý vị xem, 
cơ hội này tốt biết chừng nào, hiếm 
hoi biết mấy; tương lai tại Tây 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương Cực Lạc thể ĐIỚI VỊ Bồ Tát 
này có tư cách thâm hậu. Vậy hiện 
nay chắng muôn đến Tây Phương 
Cực Lạc thế Ø1ớI, lại còn muỗn tự học 
pháp môn gì để tự mình thành tựu? 
Chúng ta biết họ đoạn chắng dứt 
phiên não, phá chăng hết vọng tưởng, 
quyết định vẫn còn luân hôi. Chúng ta 
đến Tây Phương thê giới sớm đã 
thành Phật rôi, họ vẫn còn ở trong lục 
đạo luân hôi; chúng ta có thể tưởng 
tượng đến được điều này. Loại người 
như vậy tự cho mình là thông minh, 
tục ngữ thường nói: “Thông minh 
phản bị thông minh ngộ”, đó mới thật 
là kẻ đáng thương. Cho nên quyết 
định chẳng thể bỏ qua cơ hội, chắng 
dễ gặp được cơ hội. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Kim hiện tại thuyêt 
pháp”. 


Hiện tại A Di Đà Phật đang ở Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, đang ở đó 
nói pháp. Nếu chúng ta muôn học 
Phật, nghe pháp, nghe một vị pháp sư 
nào đó, tô sư đại đức hay Bồ Tát nào 
nói pháp, cũng chắng băng nghe Phật 
nói pháp. Nghe tât cả chư Phật nói 
pháp đều chăng băng nghe A Di Đà 
Phật nói pháp; A DI Đà Phật là 
“Quang trung cực tôn, Phật trung chi 
VƯƠn8”. 


Kinh văn: “Hữu vô lượng vô sô 


Bô Tát, Thanh Văn chỉ chúng cung 
kính vi nhiễu”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Những người này đều là mười 
kiếp, trong mười kiếp này nhóm đại 
chúng từ thập phương thế giới vãng 
sanh. Nơi phía trước chúng ta đã đọc 
qua, chúng ta cũng liễu giải, phàm là 
những người sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, cho dù là Hạ Hạ 
Phẩm vãng sanh, cũng đều là A Duy 
Việt Trí Bồ Tát, bởi vì đây là bốn 
nguyện của Phật, đêu là Bồ Tát viên 
chứng Tam Bất Thoái, Hạ Hạ Phẩm 
vãng sanh cũng vậy. Tại sao ở đây 
Thế Tôn ø1ới thiệu còn có Bồ Tát, còn 
có Thanh Văn đại chúng? May thay 
phía sau Thế Tôn vẫn còn thuyết 
minh bố sung. Bây giờ chúng ta 
chắng thấy được phân kinh văn đó, 
nơi đây tôi cũng tiết lộ một tí tin tức 
với quý vị, quyết định chắng thể hoài 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nghi. Sanh đên Tây Phương Cực Lạc 
thể giới làm A Bệ Bạt Trí Bồ Tát 
chắng phải là chính mình tu được, mà 
là bốn nguyện oai thân gia trì của A 
DI Đà Phật, chúng ta được đó là nhờ 
gia trì, chăng phải tự mình đạt được. 
Tự mình là thân phận gì? Tự mình 
vẫn còn là người, trời; người Tiểu 
Thừa vãng sanh là Thanh Văn, cho 
nên nói Thanh Văn nhân thiên đại 
chúng: đây là nói bốn phận chính 
chúng ta, chăng phải nói A Di Đà 
Phật gia trì. Nếu như nói là Di Đà gia 
trì thì mọi người đều như nhau, Tây 
Phương Bình Đăng thê giới là gia trì. 
Vậy trong Cửu Phẩm của Quán 
Kinh nói với chúng ta, Phàm Thánh 
Đông Cư Độ, Hạ Hạ Phẩm vãng sanh 
phải trải qua mười hai đại kiếp hoa 


láp 13 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mới nở thây Phật; đó là nói thời gian 
và năng lực tu trì của chính chúng ta, 
chắng nói gia trì! Gia trì đều như 
nhau, đều là A Bệ Bạt Trí Bộ Tát; đây 
là nói tự mình tu trì. Vậy còn Hạ 
Phẩm Trung Sanh thì sao? Là sáu 
kiếp, thời gian rút bớt hết một nửa, 
phẩm vị cảng cao thời gian càng ngắn, 
đây là nói ở bên đó tu hành; là tự 
mình tu hành, chăng phải Phật gia trì, 
Phật gia trì thì tât cả chúng ta đêu như 
nhau. Đến khi chúng ta tự phân mình 
tu hành, công phu đã đạt đến cảnh 
giới này, Phật vẫn còn gia trì hay 
không? Phật vẫn cứ gia trì như vậy. 
Thật sự điêu này là bất khả tư nghị, 
bởi vì trong nguyên văn của DI Đà 
chắng có nói, chờ đến lúc anh tự mình 
tu hành chứng đắc Bát Địa Bồ Tát rôi 


láp 13 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì ta chăng có gia trì cho con nữa, 
chắng có cách nói này. Vậy nhất định 
là vĩnh viễn gia trì, cho dù ở nơi đó 
tương lai chúng ta thành Phật rôi, A 
Di Đà Phật vẫn cứ gia trì cho chúng ta, 
đây thật sự là bât khả tư nghị. Cho 
nên phải rất chú tâm để quán sát, để 
thể hội phần kinh văn này; ý nghĩa 
chân thật của Như Lai thì chúng ta 
mới hiểu được một vài thứ. 

Trong Khai Kinh Kệ nói: 
“Nguyện giải Như Lai chân thật 
nghĩa”, muôn ngàn xin chớ đem ý 
nghĩa của Phật hiểu sai đi. Hiện nay 
những người học Phật nghe kinh, đọc 
tụng rât nhiêu, nhưng không nhiêu 
người thật sự lãnh hội được nghĩa 
chân thật của Như Lai. Rất nhiều 
người nghe kinh rôi, khúc giải nghĩa 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chân thật của Như Lai, giải sai nghĩa 
chân thật của Như Lai chăng ít. 
Chúng ta tự mình phải để tâm cần 
thận, chớ nên khúc giải, chớ nên hiểu 
lầm, điêu này vô cùng vô cùng quan 
trọng đôi với việc vãng sanh của 
chính mình, có thê tạo thành chướng 
ngại lớn lao; cho nên phải đề tâm để 
thể hội. Có nghi phải hỏi, đoạn nghi 
mới có thê sanh tín. Phẩm dưới chăng 
dài, ý nghĩa rất sâu. 


Giai Nguyện Tác Phật - Đệ 
Thập 


Kinh văn: “Phật thuyết A Di Đà 
Phật vi Bồ Tát câu đắc thị nguyện 
thời”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật đây là Bốn Sư Thích Ca Mâu 
NI Phật của chúng ta, chúng ta xem 
lại đoạn này là người kết tập kinh ghi 
chép, chăng phải là Phật nói. Nói lúc 
Phật giảng kinh, trong nhóm thính 
chúng có một sô người phản ứng, 
Thích Ca Mâu NI Phật giới thiệu cho 
chúng ta, “A Di Đà Phật vi Bồ Tát 
câu đặc thị nguyện thời”, A Di Đà 
Phật khi còn là Bồ Tát cầu được 
nguyện này. Tức là phía trước chỗ nói, 
lúc ây tại tọa nghe kinh, từ lúc mở 
đâu nghe đến phía trước đây, lúc nghe 
đến phẩm thứ Chín. 


Kinh văn: “A Xã vương tử, dữ 
ngũ bách đại trưởng øiảá”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là lúc ấy A Xà vương tử 
tham gia pháp hội, nhóm người này 
của họ cũng có một đoàn thê nhỏ chí 
đông đạo hiệp; bình thường ở một nơi 
tu hành. Hôm nay ở chỗ này để nghe 
kinh, nghe Phật giảng Vô Lượng Thọ 
Kïnh. 


Kinh văn: “Văn chỉ giai đại 
hoan hỷ, các trì nhất kim hoa cái, 
câu đáo Phật tiền tác lễ, dĩ hoa cái 
thượng Phật dĩ, khước tọa nhất 
diện thính kinh”. 


Sau khi nghe xong, hoan hỷ, “giai 
đại hoan hÿ”; hoan hỷ rôi cúng Phật, 
mỗi người tay câm kim hoa cúng 
dường Thích Ca Mâu Ni Phật; năm 
trăm người họ đều cầm kim hoa này 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cúng dường Phật. Sau khi cúng dường 
xong lại trở về chỗ, ngôi xuông để 
tiếp tục nghe kinh. 


Kinh văn: “âm trung nguyện 
ngôn: Linh ngã đăng tác Phật thời, 
giai như AÁ Di Đà Phật”. 


Trong tâm họ đêu có cái nguyện 
này, đêu đang có vọng tưởng, “A Di 
Đà Phật cũng được, tốt lắm, tương lai 
chúng ta phải làm Phật, cũng giỗng 
như A Di Đà Phật không khác”; động 
cái niệm này. Nghe chỗ nói phía trước 
thi động cái niệm như vậy, niệm này 
khó có được; hy vọng các bạn đồng tu 
tại tọa của chúng ta cũng có cái niệm 
này, đây gọi là chăng luống công 
nghe. Nhưng phải thể nào đây? 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Không được học giỗng người này. 
Chúng ta lại xem phân kinh văn phía 
dưới: 


Kinh văn: “Phật tức tri chỉ”. 

Phật có thân thông, có tha tâm 
thông, tâm quý vị động một niệm thì 
Phật biết ngay; cho nên nhóm người 
này động niệm này thì Phật biết ngay. 


Kinh văn: “Cáo chư ty-kheo: 
Thị vương tử đăng, hậu đương tác 
Phật”. 


Nói với đại chúng nghe kinh, nói 
VỚI mỌI người, “thị vương tử đăng”, 
là nhóm A Xà vương tử cùng năm 
trăm trưởng giả, đời đời kiếp kiếp họ 
đều có nhân duyên với nhau. “Hậu 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

đương tác Phật”, tức như nói thọ ký 
cho họ, sau này tương lai họ thành 
Phật. 


Kinh văn: “Bỉ ư tiền thế trụ Bồ 
Tát đạo, vô sô kiêp lai, cúng dường 
tứ bách ức Phật”. 


VỊ Phật này ra đời, phải mất ba 
đại A-tăng-kỳ kiếp; cúng dường tứ 
bách ức Phật, quý vị thử nghĩ, thời 
gian này dài biết mấy. Ngài đã tu 
được bao lâu? 


Kinh văn: “Ca Diếp Phật thời”. 
Ca Diếp Phật là một vị Phật trước 
Thích Ca Mâu Ni Phật, đại kiêp này 
của chúng ta gọi là Hiên kiệp; trong 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

đại kiếp này Thê Tôn nói với chúng ta 
có một ngàn vị Phật ra đời. VỊ thứ 
nhất là Câu Lưu Tôn Phật, vị thứ hai 
là Câu Na Hàm Mu NI Phật, vị thứ 
ba là Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni 
Phật của chúng ta là vị thứ tư; DI Lặc 
Phật đương lai hạ sanh làm Phật là vị 
thứ năm. 

Cho nên Thích Ca Mâu NI Phật là 
vị thứ tư, còn Ca Diếp Phật thì sao? 
Phía trước, lúc làm vị Phật thứ ba 
trong Hiên kiếp thì Thích Ca Mâu Ni 
Phật là Bố Xứ Bồ Tát; địa vị ây củng 
với Di Lặc Bồ Tát hiện nay như nhau, 
là Bồ Xứ Bồ Tát của Ca Diếp Phật. 

Kinh văn: “Bỉ đẳng vi ngã đệ 
tử”. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vào lúc đó, thời kỳ Ca Diệp Phật 
thì Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát, 
họ là đệ tử của Bồ Tát cùng Phật có 
duyên, duyên rất sâu. 


Kinh văn: “Kim cúng dường 
ngã, phục tương trị dã”. 


Bây giờ ta làm Phật rôi, họ lại đến 
nghe kinh làm đệ tử của ta, đên cúng 
dường, lại đên gặp mặt rât vui mừng. 


Kinh văn: “Thời chư ty-khco, 
văn Phật ngôn øiả, mạc bât đại chỉ 
hoan hỷ”. 


Thích Ca Mâu NI Phật nói ra nhân 
duyên của đời quá khứ, đây mới biệt 
được, người học Phật không đơn giản; 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là bạn đông tham đạo hữu, cũng 
chắng phải dễ dàng. Trong đời quá 
khứ, không có duyên thì gặp mặt là 
chán ghét chăng có vui mừng, phải 
vậy không? Trong đời quá khứ có 
duyên thì gặp mặt nhau mới hoan hỷ, 
mới làm bạn đạo đông tham, chắng 
phải là việc dễ dàng: duyên rất sâu rất 
sâu, chúng ta chăng có tha tâm thông, 
chắng biết được. Vậy đoạn kinh văn 
này ghép vào chỗ này, có dụng ý øì 
vậy? 

Dụng ý vô cùng vô cùng thâm sâu. 
Điểm thứ nhất, quý vị xem, trong quá 
khứ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp 
tu hành, vả lại cúng dường bỗn trăm 
ức Phật, phước báu này lớn biết mây. 
Nghe đến Phật giảng kinh Vô Lượng 
Thọ, động cái niệm ta tương lai thành 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật cũng phải cùng A DI Đà Phật 
như nhau; họ chăng có phát tâm vãng 
sanh, chăng có phát nguyện vãng 
sanh. Điều này đã nói rõ, nghe được 
kinh này mà tin được, nguyện được, 
phát nguyện vãng sanh; thiện căn, 
phước đức, nhân duyên vượt hơn họ. 
Đời quá khứ của quý vị giống như họ, 
nếu như nói đời đời kiếp kiếp tu hành, 
cúng dường tứ bách ức Phật; thiện 
căn, phước đức, nhân duyên của quý 
vị vẫn chưa đủ. Trong kinh A Di Đà 
nói: “Bất khả dĩ thiểu thiện căn, 
phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ 
quốc”, chữ Thiêu này là tiêu chuẩn gì 
vậy? Nơi đây là tiêu chuẩn, hôm nay 
chúng ta nghe được bộ kinh này, hoan 
hỷ phát nguyện muốn trong đời này 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giới, chúng ta trong đời quá khứ cúng 
dường chư Phật vượt hơn bỗn trăm ức. 
Bởi vì quý vị còn thời gian bốn trăm 
ức, vẫn còn có cái niệm muốn vãng 
sanh, chỉ có một cái niệm là “Ta 
tương lai thành Phật giông như A Di 
Đà Phật” mà thôi, thì quý vị mới biết 
đây là khó đây. Pháp môn này khuyên 
người, bảo người ta tin, người ta 
chắng có thiện căn này trong đời quá 
khứ, Phật cũng chăng giúp được; 

chúng ta bằng vào cái gì để giúp được 
người? thì quý vị biết người nghe 
được, thật sự hoan hỷ tín thọ phụng 
hành thì thiện căn của họ thành thục 
rôi, thật sự bất khả tư nghị. Người này 
không phải người phàm, chăng phải 
kẻ thông thường: trong bộ kinh này, 
hàm chứa ý nghĩa sâu như vậy. 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Còn ý nghĩa thứ hai, tuy tương lai 
có thể thành Phật, họ chắng được 
vãng sanh, chăng phát nguyện vãng 
sanh; chăng phát nguyện vãng sanh, 
vẫn phải tiếp tục tạo sanh tử luân hôi, 
vẫn phải thọ vô tận khổ não, không 
miễn được. Ý nghĩa thứ ba, thây Lý 
nói chúng ta đem chân tướng của sự 
thật này hiểu rõ ràng rôi, minh bạch 
rôi, nêu như trong một đời này quý vị 
gặp được pháp môn này, nếu chăng 
thật sự phát tâm câu sanh Tây Phương 
Cực Lạc thê gIỚI, thì nêu quý vị 
chắng phải ngu sĩ tức là cuông vọng, 
quý vị không phải là người bình 
thường, đâu óc quý vị không bình 
thường. Nếu là người bình thường, 
thây được chỗ này thì làm sao chắng 
cô găng phân đâu, làm sao chắng nỗ 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lực! Chúng ta vừa phát tâm thì biết 
được thiện căn của chính mình thành 
thục rôi. Cũng vậy, chúng ta cũng 
hiểu rõ, chúng ta thấy được một SỐ 
người nghe được pháp môn nảy vẫn 
chăng muốn tiếp nhận, vẫn cứ dùng 
dăn do dự, hoặc giả còn muôn học các 
pháp môn khác thì biết được thiện căn 
của họ còn kém rất xa, không đủ. 

Như năm trăm người này, trong 
đời quá khứ cúng dường tứ bách ức 
Phật, thiện căn vẫn chưa đủ; tuy là 
học Phật, chúng ta biết duyên của họ 
chưa thành thục. Tuy nhiên chúng ta 
đem pháp môn này giới thiệu cho họ 
thì được, trong lòng họ sanh hoan hỷ 
tâm, trông một chủng tử vào A Lại Da 
Thức của họ, chờ đến lúc luân hỗi trở 
lại; sau khi luân hôi rồi lại luân hôi, 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiện căn phát hiện rôi thì mới từ từ 
nói lại thì được. Đến lúc đó chúng ta 
ở Tây Phương thể giới, dù răng chưa 
thành Phật, cũng là đại Bồ Tát tôi, 
nhìn thấy họ vẫn còn trôi lăn trong lục 
đạo. Chờ đến khi nào họ chịu chấp 
nhận, cũng tức là bảo, thiện căn, 
phước đức, nhân duyên của họ thành 
thục rôi, chúng ta thừa nguyện trở lại 
giúp đỡ họ, lại đi độ họ, như vậy là 
đúng thì là chính xác. Hôm nay chúng 
tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật 


láp 13 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 14 


Xin lật kinh bản, trang năm mươi 
sáu, hàng thứ nhât. 


Quốc Giới Nghiêm Tịnh - Đệ 
Thập Nhât 


Từ chỗ này trở xuống, Thế Tôn vì 
chúng ta giới thiệu trạng huấn của 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, cũng 
tức là các thứ trang nghiêm. Phẩm 
này là rộng nói về quốc độ thanh tịnh, 
trang nghiêm, cũng tức là Bỗn Mươi 
Tám Nguyện, nguyện thứ Nhất, Quốc 
Vô Ác Đạo, nguyện thứ Ba Mươi 
Chín, Trang Nghiêm Vô Tận. Do đây 
có thê biết, Thế Tôn vì chúng ta giảng 
bộ kinh Vô Lượng Thọ này, trên thực 


Tập 14 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tế, tức là đem bốn nguyện của A Di 
Đà Phật vì chúng ta giới thiệu một 
cách rộng rãi mà thôi. Bỗn Mươi Tám 
Nguyện đích thật là trung tâm Tịnh 
Tông, là tổng cương lĩnh của Tịnh 
Tông. Xin xem phân kinh văn: 


Kinh văn: “Phật ngữ A Nan: Bỉ 
Cực Lạc giới, vô lượng công đức, cụ 
túc franø nghiêm. Vĩnh vô chúng 
khổ, chư nạn, ác thú, ma não chỉ 
danh". 


Vậy đây tức là “Quốc vô ác đạo”, 
Tây Phương Cực Lạc thê giới chắng 
có ác đạo; ác đạo là quả, nước đó vì 
sao chăng có ác đạo? Vì không có 
người tạo tam ác đạo, chắng CÓ n"ĐƯỜi 
tạo Nhân thì đương nhiên không thế 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có quả báo này. Từ chỗ này chúng ta 
có thể thê hội đến sự trang nghiêm 
chân thật của nó. Hai câu phía trước 
là nói chung, Cực Lạc thể giới là vô 
lượng công đức, cụ túc trang nghiêm); 
hai câu này là tổng cương lĩnh, trang 
nghiêm như thế nào? Thì phía dưới 
vẫn là nói sơ lược, nêu như nói kỹ thì 
nói không hết. Chăng những là người 
thường chúng ta nói không hết, đích 
thật ngay cả chư Phật cũng nói không 
hết. 

Vậy mở đầu vì chúng ta giới thiệu 
vài nét, thế giới Cực Lạc chắng có 
chúng khô. Thế Tôn, thường thường ở 
trong kinh vì chúng ta thuyết minh, 
thế giới này của chúng ta rât khổ; việc 
khô quá nhiêu, cũng là nói chăng hết. 
Phật thuyết pháp thường dùng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phương pháp quy nạp, đem cái khô vô 
lượng của chúng ta quy nạp thành ba 
đại loại, tắm đại loại; chúng ta thường 
nói tam khổ, bát khổ. Tam khô phạm 
vi lớn, bát khổ phạm vi nhỏ; tam khổ 
là nói tam giới, Dục Giới khổ, Sắc 
Giới khổ, Vô Săc Giới khổ, tam giới 
đông khổ. Trong kinh Pháp Hoa có 
một thí dụ, tam giới là hỏa trạch 
giỗng như trong một căn nhà lớn, lửa 
đã bốc cháy; tuy chưa cháy đến 
nhưng vẫn nhất định phải cháy đến, 
tam giới đồng khô. Còn bát khổ này 
thì sao? Đây chuyên nói về Dục Giới, 
cũng tức là chỗ hiện tiên chúng ta thọ 
nhận. Tám thứ khô gì? Cái này chúng 
ta cũng không thê nói kỹ, chỉ có thê 
đem danh mục giới thiệu ra thôi. Phía 
trước bôn thứ là sanh, lão, bệnh, tử, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bốn thứ khổ này; bốn thứ khô này, có 
thể nói là chúng sanh của Dục Giới, 
bất cứ người nào đêu chắng có biện 
pháp tránh miễn được sanh, lão, bệnh, 
tử. 

Ngoài ra còn những thứ ngoại 
thân, tức là hoàn cảnh sinh hoạt của 
chúng ta có, [loại thứ năm] “Câu bất 
đặc khôố”; con người chúng ta đều có 
dục vọng, có người thì dục vọng rât 
lớn, có người thì dục vọng rât nhỏ. 
Không kế dục vọng của quý vị lớn 
hay nhỏ, cầu bât đắc chăng thể mãn 
nguyện, điêu này rất khố não. Loại 
thứ sáu là “Ái biệt ly khổ”, người quý 
vị ưa thích thường thường chắng 
được đoàn tụ, đây là việc khổ. Hoàn 
cảnh quý vị ưa thích cũng thường 
thường chắng thể thường trú nơi đó; 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không thể hưởng thụ cũng là khô. 
Loại thứ bảy gọi là “Oán tắng hội 
khổ”, oan gia đôi đầu chăng thích 
sông chung một nơi mà vẫn phải gặp 
mặt nhau, vẫn cứ không thể xa lìa, 
đây là khô. Hoàn cảnh không ưa thích 
mà chăng có biện pháp thoát ly, đây 
đêu thuộc về oán tăng hội khổ. Điêu 
sau cùng loại thứ tám gọi là “Ngũ âm 
xí thạnh khổ”, điều này so ra khó hiểu 
hơn; nói theo cách cạn cợt tức là cái 
vọng tưởng trong tâm, phiền não quá 
nhiêu quá nhiều. Cái này là nhân, 
Phật vì chúng ta nói pháp đều là 
chắng rời khỏi nhân quả. Bảy thứ khô 
phía trước là quả báo, còn điều này là 
nhân khô. Tại sao chúng ta có thê có 
nhiêu cái khô như vậy? Tức là vọng 
tưởng phiên não của chúng ta quá 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu quá nhiêu; cho thấy răng bệnh 
căn vẫn chắng rời vọng tưởng, chấp 
trước, đây quả thật là bệnh căn. 

Ở Tây Phương thê giới chắng có, 
tại sao không có? Vì chúng ta sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới là 
liên hoa hóa sanh, không phải cái thần 
do cha mẹ sanh, cho nên chăng có bát 
khô. Tây Phương thể giới là Nhất 
Chân pháp giới, chắng những không 
có lục đạo mà thập pháp giới cũng 
chắng có; vậy thì làm sao có tam khô? 
Tam khô, bát khô, chăng những ở Tây 
Phương Cực Lạc thê giới không có sự 
việc này, mà cái tên cũng chăng nghe 
nói đến, đều chắng nghe nói qua, 
“Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú, 
ma não chi danh”. Chữ Nạn này là tai 
nạn, thiên tai, nhân họa; đây là thể 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian này chúng ta vô phương tránh 
miễn. Hơn nữa hiện nay công cụ 
truyền bá của đại chúng phát đạt, hầu 
như nơi tin tức mỗi ngày chúng ta đều 
nghe được có rât nhiêu tai nạn Xảy Ta; 
như là động đất, tại vùng biển duyên 
hải Đông Nam Á có gió bão, những 
thứ này đều thuộc về thiên tai. Còn 
trong nhân họa, lớn là chiến tranh; 
còn tai nạn nhỏ thì quá nhiêu, đều là 
thuộc về loại này. Thường thấy nhất 
là tai nạn xe cộ, đêu là thuộc về một 
trong các thứ ta1 nạn. 

Ác Thú là ác đạo, mỗi ngày chúng 
ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo 
tác; ở đó tạo tham, sân, s1, ở đó tạo sát 
đạo dâm vọng thì có quả báo của tam 
đồ là địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh; cái 
này gọi là ác thú. Ma Não, thì như 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đến 
bốn thứ Ma. Cái này, những bạn đông 
tu học Phật thông thường đều có thê 
biết Ngũ Âm ma, Phiên Não ma, 

Thiên ma, Tử ma; đây là bốn loại. Cái 
øì là ma? Là chiết ma, khiến thân tâm 
chúng ta khó chịu đựng; chiết ma. 
Chữ Ma thời xưa này, phía dưới 
không có chữ Quỷ, nó là chữ Thạch, 
nó là hòn đá; sau này đem chữ Ma 
của chiết ma bỏ đi, đôi thành chữ Quỷ. 
Chữ này do vua Lương Võ Đề đặt ra, 
vua Lương Võ Để nói việc này chịu 
đựng khó quá, cùng việc gặp ma quỷ 
như nhau; cho nên đem chữ Thạch 
đối thành chữ Quỷ. Đây là về sau 
trong kinh điển mới có chữ này, trong 
kinh điển thời xưa không có chữ này. 
Chúng ta cân phải hiểu rõ điều này, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ma đến não hại; trong kinh Lăng 
Nghiêm thì giảng được rõ ràng hơn, 
giảng đến năm mươi thứ â âm ma; cách 
giảng đó rất là tường tận. Ổ Tây 
Phương thế giới, tên của những việc 
ác này đêu chăng có, thì làm øì có thể 
có sự việc này! Hiến thị ra Tây 
Phương thê giới là vui đây, chăng có 
khô. 


Kinh văn: “Diệc vô tứ thời, hàn 
thử vũ minh chỉ dị'°. 


Đây là thuyết minh địa phương ây 
thiên thời tốt, thế gian chúng ta có 
bốn mùa, khí hậu thay đối rât lớn. Khí 
cũng chăng hòa, tượng cũng chăng tốt; 
ngày nay chúng ta gọi là khí tượng, 
khí tượng đêu chăng hòa. Địa phận 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tân Ga Ba này cách xích đạo chỉ có 
một độ, trong bốn mùa chỉ có một 
mùa, Tân Ca Ba chỉ có mủa Hè; tuy 
nhiên thỉnh thoảng rơi xuông cơn 
mưa thì cũng trở thành mùa Xuân, 
mùa Thu. Vừa mưa xuống thì thành 
mùa Xuân - Thu, vậy vẫn là có thay 
đối. Không giông như Tây Phương 
thế giới, vĩnh viên là hòa mục, nơi đó 
chắng có sự thay đối của khí hậu. Vì 
vậy cho nên sở hữu tật cả vạn vật đều 
là thường trụ bất biên; bởi vì biết 
được có rất nhiêu vật chất ở thê gian 
này của chúng ta đang sanh ra biến 
hóa theo khí hậu đang biến dịch, còn 
nơi đó thì chắng có. 


Kinh văn: “Phục vô đại tiêu 
giang, hải”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nơi địa phương này của chúng ta 
có sông ngòi, có sông lớn, có biến cả, 
ba đào âm ỷ; dù có đi bằng ghe, hiện 
nay có ghe lớn, so ra an toàn hơn một 
tí. Thời xưa hàng hải đều là dùng che 
buôm, ghe không lớn, tánh nguy hiểm 
rất cao. Trên biển cả gặp sóng lớn, 
gặp phải bão tố, thường thường ghe bị 
lật, cho nên có nhiêu tai nạn như vậy. 


Kinh văn: “Khâu lăng, khanh 
khám”. 


Đây là đât không băng, đi bộ rất 
khó khăn. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Kinh, cức, sa, lịch, 
Thiết Vi, Tu Di, thố thạch đắng 
sơn”. 


Đắt chăng băng phăng thì đã khó 
đi rôi, còn có thêm nhiều chướng ngại 
như vậy; vật chướng ngại này là Kinh, 
Cức, là loại thực vật có ga1; khi chúng 
ta không lưu ý thì bị nó chích bị 
thương. Trong phạm vi lớn như vậy, 
có núi Thiết Vi, có núi Tu Di cùng 
những hòn núi đất, đá trên địa cầu 
chúng ta v.v... đều cao thấp không 
băng phắng; các thứ vật chướng ngại 
của hoàn cảnh này. Cư ngụ nơi hoàn 
cảnh này chắng phải là lý tưởng, ở 
Tây Phương Cực Lạc thê giới không 
có những thứ này. Địa phương đó là: 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Duy dĩ tự nhiên thất 
bảo”. 

Điêu thật là bất khả tư nghị, Thất 
là nghĩa tượng trưng, chắng phải con 
SỐ, chúng ta nhât định phải nhận thức 
rõ ràng điểm này. Giả như quý vị cho 
là Tây Phương thế giới chỉ có bảy thứ 
bảo thì quá ít, vậy thê giới đó không 
thê xưng là Cực Lạc được. Trân bảo 
là vô lượng vô biên, Thât là đại biểu 
cho viên mãn. Chúng ta thường nói tứ 
phương, thượng, hạ và giữa, bảy là 
viên mãn, đại biểu nghĩa này, đại biểu 
viên mãn, tất cả đây đủ. Trân bảo của 
thập phương chư Phật thế giới, Tây 
Phương thế giới thảy đêu đây đủ, một 
thứ cũng không thiêu; chữ Thất là đại 
biểu ý nghĩa này, đều là sự thành tựu 
của trân bảo. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hoàng kim vi địa”. 


Cái này, phía trước đã nói với quý 
vị rôi, Vi Địa là để lát đường lộ, Tây 
Phương thế giới lây vàng để lát 
đường. 


Kinh văn: “Khoan quảng bình 
chánh”. 


Đường lộ thì rộng; Bình là thăng, 
Chánh tức là nghĩa chánh trực, rât ít 
có đường cong quẹo, đêu là đường 
thăng. Trong kinh Đại Thừa thường 
nói, cảnh do tâm sanh; tâm thanh tịnh 
thì thế giới thanh tịnh. Người của Tây 
Phương thê giới, mỗi một người được 
vãng sanh đều là tu Tịnh Nghiệp; nói 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một cách khác, đêu là tu thanh tịnh 
tâm. Tâm thanh tịnh thì thân khẩu tự 
nhiên chắng tạo ác nghiệp, thì tự 
nhiên thanh tịnh. 

Tam nghiệp thanh tịnh, mỗi một 
người được vãng sanh đêu tu Tịnh 
nghiệp. Cảnh giới này, do nguyện lực 
của DI Đà cộng với nghiệp thanh tịnh 
của đại chúng để thành tựu cái thê 
ĐIỚI này. 


Kinh văn: “Bất khả hạn cực. Vi 
diệu, kỳ lệ, thanh tịnh trang 
nghiêm”. 

Vi Diệu là nói cái Thể của nó, 
cùng thập phương chư Phật thế giới, 
quyết định chẳắng tương đồng. Như 
thể giới chúng ta đây, tất cả vạn vật 
giỗng như phía trước nói, đất đai, cát, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sỏi, loại vật chât đều vô cùng thô, vả 
lại đêu là vô thường. Kỳ Lệ, cũng tức 
là chúng ta thường nói, quang hoa 
sáng lạn, đẹp chăng thể tả; thanh tịnh 
trang nghiêm. 


Kinh văn: “Siêu du thập 
phương, nhât thiêt thê giới”. 


Mười phương tât cả chư Phật thê 
giới đêu không thể cùng Cực Lạc thế 
giới sánh nổi, đây là Thế Tôn đơn 
giản toát yêu vì A Nan nói ra sự trang 
nghiêm đẹp đế của Tây Phương Cực 
Lạc thế giới. Ngài hướng về A Nan 
nói, A Nan là đại biểu cho chúng ta, 
tức là hướng vê mọi người chúng ta 
ø1ới thiệu. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kinh vấn: “A Nan văn dĩ, bạch 
Thế Tôn ngôn: Nhược bỉ quốc độ, 
vô Tu Di sơn, kỳ Tứ Thiên Vương 
thiên, cập Đao Lợi thiên, y hà nhỉ 
trụ?” 


“A Nan văn dĩ”, A Nan tôn giả 
nghe nói xong; A Nan hoàn toàn đại 
biểu cảnh giới phàm phu của chúng ta, 
vọng tưởng, chấp trước, thảy đêu vẫn 
chắng xả bỏ. Cho nên vừa nghe lời 
này liên khởi dậy vọng tưởng, chấp 
trước, bởi vì tất cả chư Phật sát độ 
đều có thập pháp giới, đều có lục đạo. 
Sự thành hình của thê giới đêu có tiểu 
thiên thê giới, trung thiên thế giới, đại 
thiên thê giới; hầu như tât cả chư Phật 
sát độ, đại để đêu là như vậy, đều là 
hình thức này không có gì đặc biệt. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ông ta chăng biết được Tây Phương 
thế giới là thê giới đặc biệt không có 
những thứ này, nổi dậy vọng tưởng. 
Vậy Thế Tôn thì sao? Thế Tôn nói 
pháp vô cùng tuyệt diệu, chăng có nói 
với ông ta Tây Phương thế giới là 
Nhất Chân pháp giới, không có thập 
pháp giới, không có lục đạo, Ngài 
không nói như vậy. Vậy thì cách nói 
pháp này của Ngài mang đến cho 
chúng ta sự khải thị rất lớn. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: Dạ 
Ma, Đâu Suấắt, nãi chí Sắc, Vô Sắc 
Giới, nhất thiết chư thiên, y hà nhỉ 
trụ?” 


Phật hỏi ngược lại A Nan tôn giả, 
Tứ Thiên Vương Thiên, Đao Lợi 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thiên chắng lia khỏi mặt đất, họ là ở 
trên mặt đất. Tuy nhiên Sắc Giới 
Thiên cùng Vô Sắc Giới Thiên và 
Dục Giới Thiên, từ Dạ Ma Thiên trở 
lên là Không Tụ Thiên, chăng ở trên 
mặt đất; đây là Không Tụ Thiên. Còn 
Đao Lợi Thiên, Tứ Thiên Vương 
Thiên gọi là Địa Tụ Thiên, chắng TỜI 
khỏi mặt đất. Cho nên chúng ta tất 
khó tưởng tượng Không Tụ Thiên. 
Giả như chúng ta nghĩ răng, có lẽ 
người xưa nói đến thiên nhân, có thể 
là người của tính cầu ngoài thái 
không đến nơi đây của chúng ta; hoặc 
là từ trên trời đến. Nói từ trên tinh câu 
đên, trong Phật pháp chúng ta biết họ 
vẫn là người, vì sao? Vì chỉ cân có 
một tinh câu thì nó có đất, nó vẫn là 
địa tụ, nó chắng phải ở trong không 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trung, chăng phải cái Không này; bất 
cứ chúng sanh cư trú trong tỉnh câu 
nào đêu là địa tụ. Nó có đất đai, cho 
nên chữ địa tụ ấy không phải chuyên 
chỉ địa câu của chúng ta, ngoài địa 
câu đều là Thiên Thượng, chắng phải 
vậy. Chỉ cân có đất đai, có tính câu 
đều là Địa Tụ Thiên, đều là Địa Tụ. 
Chữ Không Tụ này rất khó tưởng 
tượng nỗi; kỳ thật trong khoa học 
hiện nay chúng ta lại phát hiện, có thê 
giúp cho chúng ta giải thích hiện 
tượng này trong kinh Phật. Hiện nay 
nhà khoa học chỗ nói, không gian này 
có độ sô vô hạn, thế Ølan này của 
chúng ta có ba độ không gian, bỗn độ 
không gian. Nêu như nâng lên đến 
năm độ, sáu, bảy độ đến vô hạn độ thì 
cảnh giới ây bất khả tư nghị. Điều này 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
có thê giúp cho kinh Phật làm một 
chú giải, cảnh giới không tương đông. 


- Kinh văn: “A Nan bạch ngôn: 
Bât khả tư nghị nghiệp lực sở trí”. 


A Nan đáp rất hay, do nghiệp lực 
bất khả tư nghị, chỗ đưa đến; A Nan 
vẫn thuộc hạng thông minh, trả lời 
chắng sal, Ông thê hội được đến chỗ 
này. 


- Kinh văn: “Phật ngữ A Nan: 
Bât tư nghị nghiệp, nhữ khả trỉ da?” 


Thật tại mà nói, trong này quan 
trọng nhất tức là vì chúng ta mà nói 
những lời này, “Bất tư nghị nghiệp, 
nhữ khả tri da?”, ông có biết không? 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhữ thần quả báo, 
bât khả tư nghị”. 


Thân thể hiện nay của chúng ta, 
quả báo của chúng ta bât khả tư nghị; 
đây là thật chăng phải giả. 


Kinh văn: “Chúng sanh nghiệp 
báo, diệc bât khả tư nghị”. 


Chúng ta thây được tất cả hữu 
tình chúng sanh, tức là hiện nay 
chúng ta nói đến động vật; nghiệp báo 
của sở hữu tât cả chúng sanh cũng bất 
khả tư ngh1. 


Kinh văn: “Chúng sanh thiện 
căn, bât khả tư nghị, chư Phật 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thánh lực, chư Phật thế giới, diệc 
bât khả tư nghị”. 


Tổng quy là nghiệp lực bất khả tư 
nghị, nêu như chúng ta thử nghĩ, bình 
thường chúng ta có thê thể hội được 
cảnh giới ấy, cảnh giới bất khả tư 
nghị, cảnh giới trong mộng. Thử hỏi 
cảnh giới trong mộng đó của chúng ta 
là trụ trong hư không hay là trụ trên 
mặt đất? Mỗi người đều năm mộng, 
trong mộng có cảnh giới. Thử hỏi khi 
quý vị năm mộng, quý vị là trụ tại 
trên địa cầu hay trụ trong hư không? 
Ngoại trừ trong mộng ra, trong định 
cũng có cảnh giới; niệm Phật cũng 
được, tham thiền cũng được. Khi ngôi 
thiền nhập định, trong định có cảnh 
giới; cảnh giới trong định này, rốt 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cuộc là ở trên mặt đất hay là ở trong 
hư không? Thật tại mà nói, thời gian, 
không gian ây đã khác nhau, đã 
chuyển đến trong một thời gian, 
không gian khác rôi. Đây tức là chỗ 
này nói, bất tư nghị nghiệp lực. Thiện 
căn của chúng sanh, giống như trong 
một đoạn kinh văn phía trước chỗ nói, 
quý vị xem, Á Xà vương tử cùng năm 
trăm vị trưởng giả trong vô lượng 
kiếp đời quá khứ đến nay đều học 
Phật, cúng dường chư Phật Như Lai; 
đây là nghiệp lực bất khả tư nghị. 
Ngày nay chúng ta có duyên gặp 
được pháp môn thù thăng thế này, có 
lẽ nghiệp lực của chúng ta cùng họ 
tương đương, chắng sai biệt nhiêu. 
Chăng phải nghiệp lực như vậy thì 
quý vị không gặp được pháp môn này. 


Tập 14 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quý vị có thê gặp được pháp môn này 
thì có thể nói, trong đời quá khứ của 
quý vị, cái thiện căn ây đã cùng với A 
Xà vương tử chắng sai biệt bao nhiêu; 
nếu như sánh với ông ta, quý vị nhiều 
hơn một tí thì tình hình khác hăn. Quý 
vị nghe xong rất ưa thích, liên phát 
nguyện câu sanh Tịnh Độ. Điều này 
chứng minh trong đời quá khứ chỗ tu 
tập thiện căn quý vị vượt hơn A Xà 
vương tử cùng năm trăm vị trưởng giả, 
vượt hơn họ. Trong một đời này, quý 
vị quyết định thành tựu. 

“Chư Phật thánh lực”, ở chỗ này 
đặc biệt chỉ cho bôn nguyện oai thân 
ø1a trì của A DI Đà Phật. Người niệm 
Phật chúng ta lúc lâm chung được 
Phật đến tiếp dẫn, điêu này bất khả tư 
nghị. Vậy “chư Phật thế giới”, đặc 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biệt là chỉ cho Cực Lạc thể giới. Hoa 
Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, 
Báo Độ của chư Phật, Thật Báo Trang 
Nghiêm Độ cùng với Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ thật là bât khả tư nghị. 


Kinh văn: “Kỳ quốc chúng sanh, 
công đức thiện lực, trụ hạnh nghiệp 
địa, cập Phật thần lực, cỗ năng nhĩ 
nhĩ". 


Đến chỗ này Phật mới đáp phúc A 
Nan tôn giả, cuỗi cùng điêu này là sự 
việc ra sao? “Irụ hạnh nghiệp địa”, 
thây Phật, được bình đăng thân 
nghiệp. Điều này, theo trên Tịnh 
Tông mà nói, việc này rât khó được, 
rất hy hữu. Thây được A Di Đà Phật, 
đương nhiên khi quý vị sanh đến Tây 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương Cực Lạc thế giới rôi, nghe 
tên thì được bình đắng khẩu nghiệp; 
cái này, không sanh về Tây Phương 
Cực Lạc thể giới cũng có được. Còn 
việc thây Phật thì nhất định là phải 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. 
Đại chúng của Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, thân tướng đều là bình đăng, 
họ được bình đăng thân. Còn nghe tên 
thì sao? Chúng ta ở trong nhân địa là 
được rôi, chúng ta nghe được Nam 
Mô A Di Đà Phật; A La Hán, chư Bồ 
Tát nghe được cũng là Nam Mô A Di 
Đà Phật, bình đăng khẩu nghiệp. Gặp 
được Phật quang, hiểu rõ Phật pháp. 
được bình đắng ý nghiệp. Vậy đây tức 
là vô nhà Như LaI, trụ ở DI Đà hành 
nghiệp, “trụ hạnh nghiệp địa”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Cập Phật thần lực”, bốn nguyện 
A Di Đà Phật oai thân biến hiện ra 
cảnh giới này, chúng sanh bình đăng 
nghiệp lực, cho nên nó là tự nhiên. 
Chúng ta thường nói, “pháp nhĩ như 
thị”, tự nhiên hiện ra một quốc độ 
quảng đại nghiêm tịnh này. Có cái 
nhân như thị thì tât có cái quả như thị, 
chỉ là nhân duyên quả báo. 


Kinh văn: “AÁ Nan bạch ngôn: 
Nghiệp nhân quả báo, bât khả tư 
nghị”. 


Đây là một câu tán thán, câu cuỗi 
của A Nan. Trong kinh có nói, bất 
khả tư nghị nghiệp lực, cho dù rất xa 
cũng nhất định có liên hệ. Khi quả 
báo thành thục, quyết định chăng thê 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tránh miễn; đây là chân tướng của sự 
thật. Nếu như chúng ta hiểu rõ thì 
chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả 
tạo tác thì không thê chắng cân thận; 
chư vị đông tu nhất định phải ghi nhớ, 
Phật chắng phải là một quốc vương, 
cũng chăng phải là một giáo chủ. Tâm 
Phật thanh tịnh một hạt bụi chắng 
nhiễm, Phật đối với chúng ta không 
có một tơ hào kỳ vọng nào. Phật nói 
những lời này, lẽ nào lại gạt quý vị 
hay sao? Giạt người phải có lý do, 
không có lý do mà gạt người, đó là 
thân kinh có vân đề. Quý vị thử xem, 
Phật có giống người có vẫn để thân 
kinh không? Giảng ra nhiêu kinh như 
vậy, giảng được thứ tự lớp lang, từng 
thứ phân minh, không giông như 
người đầu óc có vấn đề. Vì sao Ngài 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lại có thể gạt quý vị? Nếu như nói 
Ngài là quốc vương, vì chánh trị phải 
thống trị bá tánh, khiến lúc nào quý vị 
cũng đêu phải nghe lời Ngài, chắng 
thể tạo phản; Ngài nói những đạo lý 
như phải mà chắng phải, có thể gạt 
øãm quý vị. 

Nếu như Ngài là một giáo chủ, 
muốn lôi kéo tín đồ không để tín đô 
chạy mất, cũng có thể gạt quý vị. Phật 
đã không phải là quốc vương, không 
có mục đích chánh trị, Ngài cũng 
chắng phải giáo chủ, chăng có mục 
đích tôn giáo; Ngài thành tâm thành ý 
chỉ dạy chúng ta. Có được lợi ích là 
cá nhân chúng ta, thật tình mà nói, 
cùng Ngài chắng có liên can. Chúng 
ta được họa, được phước, cùng Phật 
thảy đêu chăng có liên can; quý vị 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nên nhớ rõ ràng điểm này. Đây thật 
sự là một người tốt, trong một đời này 
chúng ta khó gặp được; gặp được 
người tốt như vậy, chỉ dạy chúng ta 
làm thê nào lìa họa được phước. Cho 
nên Phật là băng thân phận vị thây để 
xuất hiện; gọi là thây vẫn là đối với 
Ngài tôn kính xưng hô, nhưng Ngài 
chăng có cái niệm này. Nếu Ngài có 
cái niệm này, vậy thì Ngài vân có 
mục đích, Ngài không có niệm này; 
chúng ta nhất định phải rõ điều này. 
Cho nên nhân quả báo ứng là 
chân tướng sự thật của thế, xuất thê 
gian. Sự tạo tác của thân thê chúng ta, 
tạo nghiệp là thân tạo nghiệp; ngôn 
ngữ của miệng chúng ta, thái độ biểu 
hiện là khâu nghiệp, thân nghiệp; 
trong tâm khởi tâm động niệm là ý 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện 
nhất định được thiện báo, chúng ta tạo 
nghiệp ác nhất định được ác báo: quả 
báo thông ba đời. Không nhât định 
hiện tại ta tạo đó, hiện tại liền được 
báo, không nhật định. Trong kinh 
luận thường nói: “Dục tri tiên thê 
nhân”, muốn biết đời trước anh tạo 
nhân øì, Phật nói: “Kim sanh thọ giả 
thị”; đời này chúng ta chỗ thọ đó, cái 
thọ đó là quả. Trong đời này chúng ta 
rất vui sướng, rất hạnh phúc, vậy thì 
đời trước tạo đó nhất định là thiện 
nghiệp, chúng ta được thiện quả. Đời 
này ngày tháng sống rất cực khô, rất 
khó chịu đựng, vậy đời trước chúng ta 
tạo nghiệp bất thiện, đời này báo 
được quả báo chắng tốt; là đạo lý như 
vậy. Cho nên quả báo là ba đời. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Muốn biết quả báo đời sau như 
thê nào, Phật dạy chúng ta: “K1m 
sanh tác giả thị”, trong đời này chỗ 
quý vị tạo tác đó là quả báo kiếp sau. 
Nêu như chúng ta đem đạo lý này 
tham thâu rôi, thật sự hiểu rõ khăng 
định rồi, thì trong một đời này của 
chúng ta, bât cứ chịu lây hoàn cảnh gì, 
thôi đi! Cứ căn chặt răng qua rôi thì là 
hết. Tại vì sao? Vì tự làm tự chịu, là 
cái nghiệp trước kia vô tri tạo nên, 
nhưng đời sau tôi nhất định phải tốt 
hơn đời này. Tôi biết được hiện nay 
tôi phải tạo nhiêu thiện nghiệp thì quả 
báo đời sau sẽ thù thăng. Vậy đời sau, 
dù là hạnh phúc mỹ mãn, một đời đều 
có thể xứng tâm tùy ý, quý vị có thể 
bảo đảm đời đời kiếp kiếp đêu hạnh 
phúc vui vẻ không? Có thể bảo đảm 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đời sau quý vị đều chăng mê hoặc 
không? Điêu này thì khó. 

Quý vị xem, thế gian này hiện nay 
có rất nhiêu người hạnh phúc vui vẻ, 
họ chăng học Phật, hăng ngày ở trong 
chôn hoan lạc sống qua ngày tháng, đi 
nhảy đầm vui chơi hoan lạc, đời trước 
học Phật tu những thiện nghiệp được 
quả báo này. Đời này họ không chịu 
học Phật nữa, không chịu làm thiện 
nghiệp, khi phước báo hưởng hết rôi 
thì nghiệp báo ác hiện tiền, phải đọa 
lạc; đó mới là khổ. Cho nên mặc dù 
chúng ta tu thiện được thiện báo, 
chắng thê bảo đảm lại gặp được Phật 
pháp, chăng thê bảo đảm lại được tiếp 
tục tu thiện nghiệp, vậy thì là phiên 
phức. Cho nên người chân chánh 
thông minh, chân chánh mình bạch 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì phải nghe lời của Phật câu sanh 
Tịnh Độ. Câu sanh Tịnh Độ lợi ích ở 
chỗ nào? Là vĩnh viên không mê hoặc, 
vĩnh viễn chăng tạo ác nghiệp, đích 
thật đời đời kiếp kiếp từ nay vỆ sau 
tích công lũy đức, kết quả nhất định 
giỗng như A Di Đà Phật; chắng thể 
không biết điều này. “Nghiệp nhân 
quả báo bất khả tư nghị”, chúng ta 
phải vô cùng coI trọng câu này. 


Kinh văn: “Ngã ư thử pháp, 
thật vô sở hoặc”. 


Ở chỗ này, A Nan cũng đã nói lên 
lời chân thật. Với sự việc này A Nan 
nói rất rõ ràng, rât minh bạch, vậy tại 
sao phải hỏi như vậy? Hỏi là thay 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chúng ta mà hỏi, chăng phải Ngài 
không hiêu. 


Kinh vấn: “Đán vị tương lai 
chúng sanh, phá trừ nghỉ võng, cô 
phát tư vần”. 


Đây là A Nan từ bị thay chúng ta 
để hỏi, ông ta vừa hỏi, Phật vừa nói 
thì chúng ta nghe hiểu ngay; chăng 
phải A Nan không hiểu, đây là đại từ 
đại b1. Cho nên, giống như cách tu 
học này, lợi ích chúng sanh là thiện 
nghiệp, chúng ta phải học. Thật tại 
mà nói, chúng ta rời khỏi kinh bản, 
rời khỏi giảng đường thi quên sạch 
hết, bệnh cũ, tập khí cũ lại hiện tiền; 
chắng biết học, chắng biết tu. Tôi xin 
cử một thí dụ, thường thường chúng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta ở nơi công cộng, như ở trong tiệm 
ăn, có những đông tu quen biết gặp 
được tôi, nói: “Thưa pháp sư, hôm 
nay Ngài ăn gì? Ăn thây ngon hay 
không?” Nói những lời vô dụng này, 
ở nơi đây họ chăng hỏi một ít Phật 
pháp: “Pháp sư, Phật pháp là gi?” Tuy 
họ biết, nhưng, rất nhiều người bên 
cạnh không biết, một khi tôi giảng 
cho quý vị nghe, quý vị xem, bao 
nhiêu người nghe được, bao nhiêu 
nØưƯỜi biết được? Đây là cách học A 
Nan, thì là học biết ngay; không biết 
hỏi những thứ này, đây là kẻ đáng 
thương. 

Có một lần ở Thượng Hải, tôi đến 
chùa Ngọc Phật để thăm pháp sư 
Chân Thiên, đi đến điện Thiên Vương: 
trong điện, Tứ Đại Thiên Vương rât 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trang nghiêm. Có rất nhiều đoàn thể 
du lịch ở đó, đi cùng với tôi cũng có 
một vài cư sĩ ở Thượng Hải; tôi bèn 
đem cách biểu pháp tượng trưng của 
Tứ Đại Thiên Vương này tường tận tỉ 
mỉ giảng cho họ nghe. 

Kỳ thật là giảng cho họ nghe thì 
đoàn du lịch đều nghe, đêu chú ý, ở 
đó lăng nghe; đây gọi là cơ hội giáo 
dục, nhất định phải nắm lây, chớ nên 
dễ dàng bỏ qua nó. Có thê khiến cho 
họ hiểu rõ cái biểu trưng nghệ thuật 
trong Phật pháp, cái ý nghĩa chân 
chánh trong sự tạo tượng trong Phật 
môn, họ mới chắng đến nỗi mê tín. 
Cho nên A Nan biết được cơ hội Đ1áO 
dục, rõ biết nên mới hỏi, hỏi cho mọi 
người nghe. Hai người họ đang đóng 
kịch, Thê Tôn cùng A Nan đang đóng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kịch, một hỏi một đáp, chúng ta được 
lợi ích là bởi chúng ta vô tri, hỏi cũng 
hỏi không ra; phải nên học tập chỗ 
này. Cho nên nói ở bất cứ nơi công 
cộng nào, nếu quý vị gặp được pháp 
sư, gặp được đại đức, cư sĩ, thì quý vị 
hỏi họ Phật pháp để cho kẻ khác nghe; 
chớ nên hỏi quá sâu, sâu thì sao? 
Người ta nghe không hiểu. Nên hỏi 
cạn cợt một tí khiến những người 
không học Phật nghe thử, tiếp dẫn họ, 
vậy thì đúng. Chúng ta lại xem phẩm 
phía dưới. 


Quang Minh Biến Chiếu - Đệ 
Thập Nhị 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: A 
Di Đà Phật oai thân quang minh, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tôi tôn đệ nhât. Thập phương chư 
Phật, sở bât năng cập”. 


Hai phẩm Mười Hai và Mười Ba 
này hiển thị Chánh Báo trang nghiêm, 
Chánh báo là A Di Đà Phật, Phật thân 
chánh báo trang nghiêm. Chúng ta 
cũng thường thường niệm đên 

“Quang trung hóa Phật vô số ức” 
Phật quang chiếu khắp các địa 
phương tức là có Phật, “quang trung 
hóa Phật” này đương nhiên vẫn là 
tong Bốn Mươi Tám Nguyện. 
Nguyện thứ Mười Ba trong Bốn 
Mươi Tám Nguyện nói, “Ngã tác Phật 
thời, quang minh vô lượng, tuyệt 
thăng chư Phật”; điểm này quả nhiên 
không sai, Thê Tôn vì chúng ta giới 
thiệu “oai thân quang minh”, oai đức 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

thân thông của Ngài, quang minh đêu 

là “tôi tôn đệ nhât”. Chữ “tôi tôn đệ 

nhât” này là cùng với tât cả chư Phật 

so sánh, là tôi tôn đệ nhât; thập 
^ é6_. 2 Ẫ x =2 

phương chư Phật, “sở bât năng cập”. 


Kinh văn: “Biến chiếu Đông 
phương Hãng sa Phật sát”. 


Chữ Hăng Sa tức cát sông Hằng, 
đây là dùng để thí dụ, cát sông Hăng 
quá nhiều quá nhiêu, chắng cách chi 
tính được; hình dung số lượng nhiêu 
Của nó, “Hằng sa Phật sát”. 


Kinh văn: “Nam, Tây, Bắc 
phương. tứ duy, thượng, hạ”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cái này hợp lại tức là thập 
phương, còn phương thứ mười? 
Phương này giảng rât rõ ràng, chín 
phương còn lại thì rút gọn lại, chín 
phương còn lại thảy đêu như nhau; 
phương phương đều là Hăng hà sa số 
Phật sát. 


Kinh văn: “Diệc phục như thị”. 

Đây là ánh sáng của A DI Đà Phật, 
đích thật tât cả chư Phật đêu chăng 
thê sánh kịp. 


Kinh văn: “Nhược hóa đánh 
thượng viên quang”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là thường quang của Phật, 
trên đỉnh đâu của Phật có ánh sáng 
tròn. 


kinh vấn: “Hoặc nhất, nhị, tam, 
tứ do-tuân, hoặc bách thiên vạn ức 
do-tuân”. 

Đây là hiển thị ra thường quang 
của chánh báo, cũng là bất khả tư 
nghị. Đức Thích Ca Mâu NI Phật của 
chúng ta năm xưa ở tại thế gian này, 
xuất hiện ở thế gian chúng ta, trong 
kinh ghi chép ánh sáng của Phật là 
một do-tuân. Một do-tuân là bao lớn? 
Tám thước là một do-tuân, ánh sáng 
vòng tròn của Phật là tám thước, có 
ánh sáng như vậy. Thật tại mà nói, 
ánh sáng trên thân Phật rõ ràng, trên 
thân của mỗi người chúng ta đều có 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ánh sáng; những người luyện khí 
công nhìn ra được, họ gọi là khí, Phật 
pháp chúng ta gọi là quang. Vả lại 
ánh sáng này của mỗi người lớn nhỏ 
khác nhau, màu sắc cũng khác nhau; 
cho nên môn khí công xem trạng 
huấn thân thể của người, họ từ trên 
đây mà xem. 

Vậy phàm là người học khí công, 
trước hết phải tu thanh tịnh tâm; tâm 
không thanh tịnh thì quý vị chắng 
thây được, tâm thanh tịnh thì thây 
được. Cho nên người được định thây 
được, người có tâm thanh tịnh thây 
được. Nếu như màu sắc ảnh sáng của 
quý vị không tốt, là xám tối thì thân 
thê quý vị có bệnh; nêu như thân thê 
rất cường tráng, thì màu của ánh sáng 
rất rõ ràng, rất sáng sủa, cho nên họ 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể thây thân thê của quý vị. Vả lại, 
mỗi một bộ phận đều có ánh sáng 
khác nhau, cho nên họ biết được quý 
vị có bệnh ở chỗ nào; đây chăng phải 
là mê tín. Ánh sáng của Phật là trăm 
ngàn vạn do-tuân, điều này bât khả tư 
nghị, đích thật chư Phật khác không 
có thê so sánh được điều này. Chúng 
ta từ trong kinh thây được, những vị 
Phật khác, hoặc một, hai, ba, bốn do- 
tuân, điêu này có; đây là Phật quang. 


Kinh văn: “Chư Phật quang 
mỉnh, hoặc chiêu nhât, nhị Phật 
sát”. 

Câu “Chiếu nhất, nhị Phật sát” 
này tức là bản thô của Ngài, một vị 


Phật giáo hóa chúng sanh là một cái 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

tam thiên đại thiên thê giới, là một 
Phật sát, ánh sáng của Ngài nhất định 
chiêu đến. 


Kinh văn: “Hoặc chiếu bách 
thiên Phật sát”. 


Nguyện lực của Phật rộng lớn, 
chắng những Ngài phải độ chúng 
sanh của quốc độ này của chính Ngài, 
mà tha phương thê giới chúng sanh 
Ngài cũng phải độ. Vậy thì ánh sáng 
của Ngài lớn rôi, lớn đến có thê chiếu 
đến trăm ngàn Phật sát. 


Kinh văn: “Duy A Di Đà Phật”. 


Duy chỉ có A Di Đà Phật. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Quang minh phổ 
chiếu, vô lượng vô biên, vô số Phật 
sát”. 


Quý vị phải phì nhớ, Phật tại nhân 
địa, Thê Gian Tự Tại Vương Phật đã 
từng nói qua với Ngài hai trắm mười 
ức chư Phật sát độ, thanh tịnh trang 
nghiêm chi sự; vả lại Ngài đều thây 
qua. Hai trăm mười ức là biểu trưng, 
cũng là đại biểu cứu cánh viên mãn, 
nói một cách khác, tận hư không biên 
pháp giới sở hữu tất cả chư Phật sát 
độ, A Di Đà Phật đã từng đến. Thế 
giới này của chúng ta, đương nhiên 
Ngài cũng đã đến qua; Ngài đã là đến 
qua thì nhất định ánh sáng của Ngài 
cũng sẽ chiếu đến. Duy chỉ có ánh 
sáng của Di Đà là tận hư không biến 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
pháp giới, một Phật sát đêu chăng thê 
sót mât. 


Kinh văn: “Chư Phật quang 
mỉnh, sở chiếu viễn cận, bốn kỳ tiền 
thế cầu đạo, sở nguyện công đức 
đại tiểu bất đồng”. 


Tại chỗ này Phật thuyết minh tại 
sao Phật quang có lớn nhỏ khác nhau. 
Khi đã thành Phật rồi, thì Phật Phật 
đạo đồng: trí tuệ thân thông năng lực 
của Phật, cả thảy đều bình đăng. Tại 
sao Phật quang khác nhau? Chúng ta 
thây được tại sao Phật quang chăng 
bình đăng, điêu này có nguyên nhân, 
là lúc đầu tiên nhất Ngài mới học 
Phật, Ngài phát cái nguyện khác nhau. 
Có những vị Phật ở nhân địa chẳng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lớn, thấy cái tam thiên đại thiên thê 
giới này, ta chỉ muốn giúp nhóm 
chúng sanh này, chỉ muôn độ họ, thì 
sau khi thành Phật, ánh sáng của Ngài 
chỉ lớn cỡ đó; từ trong kinh chúng ta 
thây được điều này. Nhân địa của A 
DI Đà Phật, nguyện của Ngài cùng 
người khác quả thật chắng giông nhau. 
Nguyện của Ngài lớn, Ngài phải phô 
độ chúng sanh, phải độ hết tận hư 
không pháp giới tất cả chúng sanh; 
nguyện của Ngài là phát cách này. 
Chăng phải một cái thế giới, hai cái 
thế giới, một cái Phật sát, hai cái Phật 
sát, một ngàn cái Phật sát, một vạn cái 
Phật sát. Ngài không phải phát cách 
này, cho nên cái nguyện này hy hữu. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Chí tác Phật thời, 
các tự đắc chỉ. Tự tại sở tác, bất vi 
dự kế”. 


Cho nên sau khi thành Phật, cảnh 
giới này của Ngài tự nhiên hiện ra, 
không phải trong tâm Ngài nghĩ 
tưởng, chăng phải Ngài thích làm như 
vậy, chăng phải vậy, là tự nhiên thành 
tựu. Tức là nói, cái quả ây, nhất định 
là ứng với cái nhân này; nhân quả 
nhất định tương ưng. Giả như tất cả 
chư Phật muôn phóng quang chiếu 
khắp pháp giới, họ có cái năng lực 
này; nếu họ chắng có cái năng lực này 
thì đạo của Phật là chắng đông. Phật 
có năng lực này, nêu Ngài chăng có ý 
đi phóng quang, vậy thì ánh sáng của 
Ngài tự nhiên hiển lộ ra, cùng nhân 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

địa của Ngài có thể tương ưng. Nhân 
địa của Di Đà cùng nhân địa của chư 
Phật khác nhau; cho nên ở trên quả 
địa tự nhiên hiến hiện, Ngài là khác 
nhau. 


Kinh văn: “A Di Đà Phật quang 
mỉnh thiện hảo, thắng ư nhật 
nguyệt chỉ mỉnh, thiên ức vạn bội”. 


Trong câu này, chúng ta phải đặc 
biệt chú ý, “Phật quang [minh| thiện 
hảo”, “nhật nguyệt quang (chi) minh”, 
tuy là tốt, nhưng bất thiện. Quý vị 
xem, ban ngày mặt trời lớn thế đó, rọi 
lên trên thần khá nóng; tuy có ánh 
sáng nhưng bất thiện có thê mang đến 
cho chúng ta rất nhiều phiên não. Mắt 
chúng ta nhìn mặt trời như chích vào 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

con mắt, có thê tốn thương mắt; tuy 
có ánh sáng mà bất thiện. Vậy còn 
Phật quang thì sao? Là thiện. Chẳng 
những quý vị tiếp xúc thây thanh 
lương, thoải mái, vui vẻ; vả lại còn có 
thể tiêu nghiệp chướng, khai trí tuệ, 
đây mới là thiện. Cho nên chữ này 
quang hệ rất lớn. Phía dưới, chúng ta 
xem Thê Tôn đối với A Di Đà Phật 
tán thán, quả thật đã đến chỗ củng cực. 


Kinh vấn: “Quang trung cực 
tôn, Phật trung chỉ vương”. 


Nêu như quý vị có thể đem hai 
câu nói này của đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật ghi vào lòng, nếu anh niệm A Di 
Đà Phật, người ta hỏi anh tại sao niệm 
A DI Đà Phật, tại sao chắng học thứ 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khác, tại sao chắng niệm Phật, Bô Tát 
khác? Anh chỉ cười thôi A Di Đà 
Phật là “Quang trung cực tôn, Phật 
trung chi vương”. Cứ bằng vào sự 
thật này thì tôi hết lòng đề niệm A Di 
Đà Phật, các vị Phật khác thì tôi 
không cần niệm nữa, tôi niệm Phật 
trung chi vương; còn quý vị niệm đó 
là Phật trung lão bá tánh, tôi niệm đó 
là Phật trung chi vương! Phải biết 
điều này, đây là sự siêu thăng của 
Tịnh Độ, thật sự bất khả tư nghị, 
chúng ta phải nói ra cho được. 


Kinh văn: “Thị cố Vô Lượng 
Thọ Phật, diệc hiệu Vô Lượng 
Quang Phật, diệc hiệu Vô Biên 
Quang Phật, Vô Nøại Quang Phật, 
Vô Đăng Quang Phật, diệc hiệu Trí 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tuệ Quang, Thường Chiếu Quang, 
Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ 
Quang, Giải Thoát Quang, An Ôn 
Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, 
Bất Tư Nghị Quang”. 


Đây đều là biệt hiệu của A Di Đà 
Phật, tại sao nói nhiều như vậy? Là đề 
hiển quang trung chi đức. Câu phía 
trước quang minh thiện hảo, chữ 
Thiện đó là tông thuyết, chưa giảng 
kỹ cho quý vị. Rốt cuộc chữ Thiện 
Hảo thì hảo đến cỡ nào? Phía dưới 
mười hai cái danh hiệu thì đem cái 
thiện này hiển thị ra. Vậy do đây có 
thể biết, Thê Tôn đối với Ngài tán 
thắn “quang trung cực tôn”, chắng 
phải tùy tiện nói. Mười hai cái danh 
hiệu này hiển thị ra, ánh sáng của đức 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Di Đà đích thật là cực tôn, là chư Phật 
không thê sánh được. 

NóI ra mười hai cái danh hiệu, 
“Vô Lượng Quang”, chữ Lượng là 
hạn lượng, ánh sáng của A DI Đà 
Phật chăng có hạn lượng, chăng giỗng 
như chư Phật; Phật quang chỉ chiếu 
một, hai Phật sát, chiếu trăm, ngàn 
Phật sát là có hạn lượng. Còn ánh 
sáng của A DI Đà Phật thì chăng có 
hạn lượng, tận hư không biến pháp 
ĐIỚI chăng nơi! nào chăng chiếu, 
không chỗ nào không chiêu; đây là vô 
lượng. Đương nhiên bên trong, Quang 
đều là tượng trưng cho trí tuệ; Vô 
Lượng Quang cũng tức là nói rõ trí 
tuệ của A Di Đà Phật là vô lượng. 

“Diệc hiệu Vô Biên Quang”, Biên 
là biên tế, Phật tâm bình đăng, từ bi 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


bình đăng; lây pháp bình đăng giáo 
hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất 
cả chúng sanh bình đăng thành Phật. 
Biên tế, ĐIỚI tuyến, tật cả ĐIỚI tuyến 
thảy đều chăng có; giải thoát bình 
đăng, vạn pháp nhất như. Ý nghĩa của 
Vô Biên Quang là không có bờ mé, 
không có giới tuyến; các chư Phật 
Như Lai khác, như Thích Ca Mâu Ni 
Phật chúng ta giáo hóa chúng sanh, 
thật ra chúng ta chứng quả là có đăng 
cấp. Có người chứng Tiểu Thừa Sơ 
Quả, Tứ Quả La Hán, chứng Bích Chì 
Phật Quả. Còn có Tạng, Thông, Biệt, 
Viên, đây là Thiên Thai Tông. Hiên 
Thủ Tông thì có Tiểu, Thủy, Chung, 
Đồn, Viên, đây đêu là có giới tuyên. 
Khi thành Phật rôi, còn có Tạng Giáo 
Phật, Thông Giáo Phật, Biệt Giáo 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, Viên Giáo Phật; đều chắng 
giỗng nhau. Duy độc nhất chỉ có Di 
Đà là bình đắng thành tựu; Tứ Quả, 
Tứ Tướng của Tiểu Thừa, năm mươi 
mốt giai cập của Đại Thừa hoàn toàn 
đều chăng còn nữa. Phương pháp ấy 
của Ngài, quả báo ấy của Ngài là 
“Một là tất cả, tất cả là Một”; cái này 
là Vô Biên Tế Quang. 

Cái thứ ba là “Vô Ngại Quang 
Phật”, Ngại là chướng ngại, quyết 
định chăng có chướng ngại; chướng 
ngại là từ đâu đến? Chướng ngại là từ 
phân biệt, chấp trước mà đến. Có 
phân biệt, có chấp trước thì có 
chướng ngại; lìa khỏi tât cả phân biệt, 
chấp trước thì tâm được tự tại, thì 
không có chướng ngại. Trong tâm 
chắng có giới tuyên, đây là Vô Ngại 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Quang: nếu lây Thiền Tông mà nói, 
thì đây đã đạt đến chỗ cùng cực. 

“Vô Đăng Quang Phật”, Đắng là 
cùng Ngài ngang nhau, Ngài vượt qua 
tất cả chư Phật; tât cả chư Phật đều 
không thê băng Ngài; bất luận là nhân 
hành, quả hải, đêu vượt cả chư Phật. 
Trong phân kinh phía trước, chúng ta 
thảy đêu thây cả. 

“Diệc hiệu Trí Tuệ Quang, 
Thường Chiếu Quang”, cái này dễ 
hiểu; chư Phật đều do Quyên - Thật 
hai Trí. DI Đà hai trí so với chư Phật 
lại càng viên mãn hơn, càng cứu cánh 
hơn. Thường Chiếu Quang là tịch mà 
thường chiếu. Thanh Tịnh Quang là 
chiếu mà thường tịch, thanh tịnh bình 
đăng: trong Đại Thừa Phật pháp, chữ 
Chiếu và Tịch là cương lĩnh tu hành 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của Bồ Tát, chúng ta phải thể hội cho 
thật sâu. Chiếu là Dụng, lục căn 
chúng ta đối với cảnh giới lục trân 
bên ngoài, đây là Chiếu; tại sao không 
dùng chữ Kiến? Không dùng chữ 
Thính? Bởi vì nói kiến, nói thính, nói 
văn đêu lạc vào trong ý thức, quý vị 
có phân biệt, có chấp trước. Chữ 
Chiếu này giông như tâm kính, kính 
chiêu bên ngoài, bên trong nó chiếu 
rất rõ ràng, nó chăng có phân biệt, 
chắng có chấp trước. Cho nên Phật 
dạy chúng ta dụng tâm, phải giông 
như tâm kính. Dùng tâm như kính, lục 
căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoải quán 
chiếu, chắng có phân biệt, chắng có 
chấp trước, rõ ràng minh bạch; cái 
tâm này là Định. Tâm là thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh tức là Tịch; đây tức là 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
công phu, là Tịch. Còn chữ Chiêu tức 
là Trí Tuệ. 

Cho nên người chân chánh biết tu 
hành trong đời sông ngày thường, trên 
Sự thì là Lục Độ sáu điều cương lĩnh; 
trên Lý là tự mình được thanh tịnh 
tâm, được trí tuệ Bát Nhã, trên Lý tức 
là thiền định Bát Nhã, chúng ta phải 
được cái thọ dụng này. Tâm đã thanh 
tịnh rôi, đã định tôi, đây thật là đáng 
quý. Vậy quý vị muốn độ chúng sanh, 
muôn giúp đỡ tất cả chúng sanh, phải 
từ Tịch rôi lại Chiếu, lại khởi dậy tác 
dụng, đó là Bồ Tát. Quang là Tịch 
chắng Chiêu, đó thì thành Tiêu Thừa 
A La Hán, tự liễu mà chăng giúp đỡ 
kẻ khác. Cho nên Tịch mà thường 
Chiếu là Phật, Bộ Tát, Chiếu mà 
thường Tịch là hiện nay chúng ta phải 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dụng công, chúng ta phải học tập; đây 
đêu là từ trên cương lĩnh tu học mà 
nÓI. 

“Hoan Hỷ Quang”, Phật quang có 
thể khiến tât cả chúng sanh sanh hoan 
hỷ tâm. Chắng những sanh hoan hỷ 
mà còn sanh tín tâm, sanh nguyện tâm; 
thì cái Quang này mới thiện. 

“C1ải Thoát Quang”, Quang này 
có thể tiêu nghiệp, có thể tiêu tội, có 
thể khiến tất cả chúng sanh được đại 
tự tại, đây là Giải Thoát Quang. 

“An Ôn Quang”, đây cũng là chỗ 
hy vọng, mong câu, mơ ước, hâm mộ 
của tất cả chúng sanh; làm thể nào 
mới có thê được sự an ồn chân chánh? 
Thật tại mà nói, trong tam giới này 
không có được, trong lục đạo cũng 
chắng có; Phật nói tam giới vô an, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng có được. Muốn được an ôn ở 
trong tam giới, đó là nhật định phải 
khế nhập cảnh giới Bát Nhã, như 
trong kinh Kim Cang chỗ nói, quý vị 
đích thật lìa được Tứ Tướng, ha Tứ 
Kiến rôi thì được; ở trong tam giới 
cũng được an ôn. Tướng Ngã, tướng 
Nhân, tướng Chúng Sanh, tướng Thọ 
Giả, tất cả thảy đêu lìa khỏi hết, đều 
không còn nữa, cách này thì được. Tứ 
Tướng, chỉ cần một tướng chưa lìa 
khỏi thì cái an ôn đó chỉ là hữu danh 
vô thực, quyết định chắng có được. 
“Siêu Nhật Nguyệt Quang”, 
này dễ hiểu, phía trước nói thăng xe 
ảnh sáng của nhật nguyệt ngàn vạn ức 
lân. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Bất Tư Nghị Quang”, câu này là 
tổng kết; thân quang của Di Đà bất 
khả tư ngh1. 


Kinh văn: “Như thị quang mình, 
phô chiêu thập phương, nhât thiêt 
thê giới”. 


Câu nói này chăng sai, một thê 
giới cũng không sót, là tận hư không 
biến pháp giới. Đây là chứng thật chỗ 
nói phía trước, hai trăm mười ức là 
biểu trưng không phải là con số; nếu 
là con số thì hai trăm mười ức chắng 
nhiêu. Cái này nói, từ Tây Phương 
Cực Lạc thế giới đến địa phương 
chúng ta đây, khoảng giữa có mười 
vạn ức Phật quốc độ; vậy ánh sáng 
của Phật chỉ có hai trắm mười ức thì 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn cách quá xa, so với mười vạn ức, 
ít đi quá nhiều. Vậy thì Phật quang 
chăng tới được chúng ta bên này; đó 
là biểu trưng, đó chăng phải con sô. 
Chỗ này đã hiến thị ra rôi, đây là 
chứng minh ˆ phô. chiếu thập phương 
nhất thiết thế giới”, một thế giới cũng 
chắng sót; đều chắng sót mất. 


Kinh văn: “Kỳ hữu chúng sanh, 
ngộ tư quang giả”. 


Đây là nói chúng sanh ở thập 
phương thê giới, nêu gặp được ánh 
sáng của A DI Đà Phật. 

Kinh văn: “Câu diệt thiện 


sanh”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Câu là phiên não, ô nhiễm thì liên 
được tiêu diệt; thiện căn sanh trưởng. 
Vậy thì chúng ta phải hỏi, tận hư 
không biến pháp giới đều ở trong ánh 
sáng của A DI Đà Phật, tại sao tôi 
chắng thấy? Phật ngày ngày đêu chiếu 
soi tôi, phiên não tội nghiệp của tôi cứ 
từng ngày từng ngày gia tăng không 
có giảm thiêu! Đây là nguyên nhân gì 
vậy? Thật tại mà nói, Phật quang là 
đang chiếu soi, chúng ta chắng có tiếp 
nhận, chúng ta ta không cần! Ánh thái 
dương chiêu rọi anh, anh nhất định 
lây chiếc dù để che khuất, chắng để 
cho nó chiếu vào; tình trạng chúng ta 
ngày nay là như thế, chắng chịu tiếp 
nhận. Không phải Phật quang chăng 
chiếu rọi quý vị, là quý vị không chịu 
tiếp nhận; vậy thì Phật quang ở đâu? 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phía trước cũng đã từng nói qua với 
quý vị chỗ sở tại của Phật hiệu, kinh 
điển, tức là chỗ Phật quang chiêu rọi, 
tức là có Phật. Nghe được một câu A 
DI Đà Phật này, chắng để trong tâm 
coi như cơn gió thoáng qua tai, quý vị 
không chỊu tiệp nhận. Chỗ sở tại của 
kinh điển chắng chịu đi đọc tụng, 
chắng chịu đi nghiên cứu, thâm nhập; 
đây là tự mình làm chướng ngại chính 
mình! Không phải Phật quang không 
chiếu đến anh, đây tức là chính mình 
có nghiệp chướng rất sâu dây, kháng 
cự lại ánh sáng của Phật. 

Đây cũng là trong Phật pháp 
thường nói: “âm, Phật, chúng sanh, 
tam vô sai biệt”, là nói về lực lượng 
này; lực lượng của Phật, nghiệp lực 
của chúng sanh, tâm lực của chúng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh là băng nhau, “tam vô sai biệt”. 
Có thể thấy được, cái nghiệp lực này 
bất khả tư nghị. Phía trước nói đến 
nghiệp lực bất khả tư nghị, chúng ta 
hiểu được đạo lý này, hiểu được chân 
tướng của sự thật, chúng ta có thê 
đem tâm lực của chính mình cùng 
Phật quang của Phật, đem lực lượng 
này tập hợp trở lại thì có thể chông cự 
nghiệp lực. Hai lực lượng tập hợp lại 
thì có thể chỗng cự một nghiệp lực; 
tâm lực cùng nghiệp lực của chúng ta 
tập hợp trở lại thì đem lực lượng để 
kháng của Phật che lâp mất, là đạo lý 
như vậy. Ngày nay chúng ta gặp được 
A DI Đà Phật, gặp được kinh Vô 
Lượng Thọ, sanh được tâm hoan hỷ, 
có thê lý giải được. Dù răng không 
thể hoàn toàn lý giải, chúng ta có thê 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lý giải phần nào, quả nhiên chịu y 
giáo phụng hành, quyết định là “câu 
diệt thiện sanh”. 


Kinh văn: “Thân ý nhu 
nhuyễn”. 

Biểu hiện trong cuộc sông thường 
ngày, biểu hiện ôn hòa từ bi, không 
giỗng như trước kia cang cường khó 
giáo hóa; bây giờ hiến thị ra là mêm 
đẻo từ bi nhu hòa, với trước kia khác 
hắn. Cho nên thân tâm thật có chuyền 
biến. 


Kinh văn: “Nhược tại tam đồ 
cực khô chỉ xứ”. 


Đây là cử một thí dụ, thật tại mà 
nói, cũng đêu là sự thật. Nêu như đọa 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
lạc vào địa ngục, nøgạ quỷ, súc sanh, 
Cực Khô tức là địa ngục đạo. 


Kinh văn: “Kiến thử quang 
minh, giai đắc hưu tức”. 


Chúng sanh ở địa ngục có thê 
thây được Phật quang chăng? Có thê 
thây. Địa ngục là nơi tội nghiệp cực 
trọng chỗ báo được; loại chúng sanh 
nào ở trong địa ngục có thê gặp được 
Phật pháp? Là người trong đời quá 
khứ niệm Phật. Người trong đời quá 
khứ đêu học Phật, cũng có thiện căn 
rất sâu dây, mà trong đời này mê hoặc 
điên đảo, làm sai rất nhiều việc, bất 
hạnh mà đọa địa ngục. Cho nên Địa 
Tạng Vương Bồ Tát ở tại địa ngục độ 
chúng sanh, độ loại chúng sanh này; 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nếu như họ chắng có thiện căn, trong 
đời quá khứ chắng có học Phật, chắng 
có thiện căn, Địa Tạng Vương Bồ Tát 
đối với họ cũng chăng biết làm gì 
được. 

Tuy Địa Tạng Vương Bồ Tát ở 
trong địa ngục, những người này 
chắng thấy, nhìn không thấy Địa 
Tạng Vương Bộ Tát. Duy chỉ có 
người niệm Phật với thiện căn thâm 
hậu, một niệm sai lầm lúc đọa vào địa 
ngục. Khi họ ở trong địa ngục, một 
niệm hôi tâm [ăn năn hối cải], biết 
được mình làm sai rồi! Chỉ cần họ có 
ý niệm này thì họ sẽ thấy được Địa 
Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng 
Vương Bồ Tát dạy họ niệm Phật, họ 
liên tiếp xúc với ánh sáng của A Di 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đà Phật thì cái khô của họ mới có thê 
châm dứt, thi là đình chỉ. 


Kinh vấn: “Mạng chung giai 
đắc giải thoát”. 


Vậy nhóm ác đạo chúng sanh này, 
người ác ở nhân gian vãng sanh đều 
là thuộc về sám hối vãng sanh. Họ 
thật sự biết mình đã sai rôi, thật lòng 
sám hôi, sửa lỗi, tu thiện câu sanh 
Tịnh Độ. Họ là công đức gì vậy? Tức 
là cái tâm sám hỗi, cái tâm sửa lỗi, đó 
tức là công đức; đem cái này hôi 
hướng cầu sanh Tịnh Độ. Một niệm, 
mười niệm cũng quyết định được 
sanh; đây tức là nguyện thứ Mười 
Tám của A DI Đà Phật. Vậy những 
người này sanh đến Tây Phương Cực 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Lạc thế giới thì là phẩm vị gì? Trong 
Quán Kinh nói, Phàm Thánh Đông 
Cư Độ, Hạ Hạ Phẩm vãng sanh. Ác 
đạo, chân chánh, địa ngục đạo vãng 
sanh, nêu như tạo tác tội cực trọng, 
tương lai nhất định đọa A Tỳ địa ngục, 
tuy nhiên hiện nay phước của họ vẫn 
chưa hết, vẫn chưa đọa; vào lúc lâm 
chung gặp được thiện tri thức, thật sự 
hối lỗi sám hối vãng sanh thì phẩm vị 
ây không nhất định. 

Trong Quán Kinh chúng ta thấy 
được vua A Xà Thế hại cha ông ta, 
hại mẹ ông ta, giết cha hại mẹ, cùng 
Đê Bà Đạt Đa câu kết phá hòa hợp 
Tăng, xuất huyết Phật thân. Tội thập 
ác ngũ nghịch, ông ta thảy đều tạo hết; 
thì quả báo của người này tất phải đọa 
A Tỳ địa ngục. Đề Bà Đạt Đa đời đời 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đọa địa ngục, còn vua A Xà Thê lúc 
lâm chung sám hối, biết mình đã saI, 
đau lòng để sám hồi câu nguyện văng 
sanh; ông ta rất may mẫn, ông chắng 
đọa địa ngục, ông ta vãng sanh Cực 
Lạc thế giới. Vậy được phẩm vị gì? 
Thật sự là bất khả tư nghị, Phật nói 
với chúng ta, ông là Thượng Trung 
Phẩm vãng sanh, (Thượng Thượng 
Phẩm, Thượng Trung Phẩm vãng 
sanh). 

Đây cũng cho chúng ta một khải 
thị rât lớn, đôi với những người làm 
ác thông thường, chúng ta không thể 
coI rẻ họ, tại vì sao? Chúng ta thật 
lòng niệm Phật, tương lai vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn họ 
tuy tạo tội nghiệp, lúc lâm chung nếu 
tâm sám hỗi nặng thì phẩm VỊ của họ 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn ở trên chúng ta. Chúng ta vẫn 
chắng băng họ, cho nên không thể coi 
rẻ điều này. Cho nên chúng ta biết 
được có hai loại vãng sanh, một loại 
là bình thường niệm Phật tích công 
lũy đức, dùng phương pháp này mà 
vãng sanh. Một loại là tạo tội nghiệp 
đến lúc lâm chung sám hôi mà vãng 
sanh, cho nên lực lượng sám hôi này 
cũng rất bât khả tư nghị. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh văn kỳ quang minh, oai thần 
công đức, nhật dạ xưng thuyết, chí 
tâm bất đoạn. Tùy ý sở nguyện, đắc 
sanh kỳ quốc”. 


Đây cũng là thuộc về niệm Phật, 
có thê thây Niệm và Xưng khác nhau; 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xưng là tự trong miệng xưng, xưng 
danh. Còn chúng ta nệm Nam Mô A 
DI Đà Phật, niệm là trong tâm thật có. 
“Nhược hữu chúng sanh”, giả như có 
người, “văn kỳ quang minh, oai thân 
công đức”, ba thứ này đêu ở trong Vô 
Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng 
Thọ Phật Kinh và Phật Thuyết A Di 
Đà Kinh; đêu ở trong ba loại kinh này. 
Nội dung nói đến trong ba kinh này 
tức là cái này, đây là Văn Kỳ, Văn tức 
là văn kinh; sau khi nghe rôi, đương 
nhiên quý vị được lòng tin, nêu anh 
chăng tin thì anh không tu hành, quý 
vị nhất định phải tin. Sau khi tin rôi, 

nhất định chịu học, chịu tu; đây mới 
øọI là Niệm Phật. Tại vì sao? Vì trong 
tâm thật có, nhiên hậu mới xưng 
thuyết; xưng thuyết tức là nói cho 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
người khác nghe, đây là Xưng Thuyết. 
Trong Tam Phước, sau cùng là: “Độc 
tụng Đại Thừa, Khuyến tân hành g1ả”, 
khuyên kẻ khác tự hành hóa tha; đây 
là ý nghĩa này, “tự hành hóa tha”. 
“Chí tâm bất đoạn”, Chí Tâm là 
Chân Thành tâm, Thanh Tịnh tâm, Từ 
Bi tâm; Bất Đoạn là tương tục chẳng 
dứt. Tât cả thời, tật cả chỗ, chúng ta 
thường nói phải biết cơ hội giáo dục, 
năm lây cơ hội này, đem Phật pháp 
giới thiệu cho tất cả đại chúng. Quả 
nhiên chúng ta làm được như vậy thi 
cầu nguyện vãng sanh, nhật định 
được sanh “đắc sanh kỳ quốc”. Cho 
nên chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa 
trong kinh văn, phải biết cách để làm; 
bởi vì văn tự vô cùng đơn giản, ý 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nghĩa vô cùng viên mãn. Chúng ta lại 
xem tiêp phâm phía dưới. 


Thọ Chúng Vô Lượng - Đệ 
Thập Tam 


Tuổi thọ của Phật vô lượng, 
chúng sanh có phước, chúng sanh có 
nơi nương tựa, có thể thường thường 
theo bên mình Phật. Nguyện lực của 
Phật cũng là vô lượng vô biên, cho 
nên có thể rộng nhiếp pháp giới tất cả 
chúng sanh. Chúng ta xem kinh văn: 

Kinh văn: “Phật ngữ A Nan: Vô 


Lượng Thọ Phật, thọ mạng trường 
cửu, bât khả xưng kê”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong đoạn kinh văn này, ÿ nghĩa 
của nó không sâu, rất rõ ràng, rất dễ 
hiểu. Tuy nhiên nó đích thật có dụng 
ý rất sâu, chúng ta phải từ phương 
diện này để thể hội thì tự nhiên có thể 
sanh khởi cái tâm hâm mộ, mơ ước, 
hận là không được rât nhanh chóng đề 
được chứng đặc. “Thọ mạng trường 
cửu, bất khả xưng kế”. Thích Ca Mâu 
Ni Phật cũng nói với chúng ta, A DI 
Đà Phật lần ở tại Tây Phương Cực 
Lạc thế giới làm Phật là Ứng Hóa, là 
giỗng như Thích Ca Mâu Ni Phật ba 
ngàn năm trước đến thê gian này của 
chúng ta chăng khác, là Ứng Hóa. 
Vậy thì Ứng Hóa thân là có thọ mạng, 
cái Ứng Hóa thân này của Thích Ca 
Mâu Ni Phật ở tại thế gian này của 
chúng ta là trụ thế tám mươi năm. A 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Di Đà Phật tại Cực Lạc thế Ø1ỚớI cũng 
là Ứng Hóa, tuy nhiên sự ứng hóa của 
Ngài cùng sự ứng hóa của tất cả chư 
Phật có khác; ngay cả quốc độ của 
Ngài cũng là ứng hóa. Tây Phương 
Cực Lạc thế giới vốn là chăng có, là 
do Ngài biến hiện ra, ngay cả quốc độ 
cũng là do Ngài biên hóa. Tât cả chư 
Phật khác không có, tất cả chư Phật 
khác tùy theo nghiệp lực của chúng 
sanh mà biên hiện. 

Lại thêm vào nguyện lực của Phật, 
trước tiên có nghiệp của chúng sanh, 
sau mới có nguyện lực của Phật. Tây 
Phương thế giới là trước tiên có 
nguyện lực của A DI Đà Phật, nhiên 
hậu là Tịnh Nghiệp của chúng sanh, 
là như vậy mà có; cho nên tình hình 
này hoàn toàn khác nhau. Vậy thì 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nguyện của Phật lớn thê đó, phải độ 
tận hư không biến pháp giới hữu 
duyên chúng sanh, khiến chúng sanh 
nếu chưa độ tận thì Phật không thể đi; 
quý vị đông tu nhất định phải biết 
điêu này, Phật chưa độ hết sô chúng 
sanh này thì Phật chăng thê đi. Vậy 
thế nào là độ tận chúng sanh? Những 
ai có duyên thì được độ, những ai 
không có duyên thì chăng tính; có 
duyên thì được độ. Vậy thì chúng ta 
phải hỏi, những người nào có duyên 
cùng A DI Đà Phật vậy? Phảm là ai 
nghe được danh hiệu của A DI Đà 
Phật đều có duyên, vậy là độ rồi. Quý 
VỊ xem, hiện nay tín đồ Cơ Đốc Giáo, 
Thiên Chúa Giáo đêu nghe được cả 
phải không? Cho nên A DI Đà Phật 
phải trụ thê rất lâu, chờ đến khi họ hôi 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm chuyển ý, người người được độ 
thì Ngài mới thị hiện nhập Niết Bàn. 
Tận hư không biến pháp giới đều 
đang ở đó tuyên dương, đều đang giới 
thiệu cho đại chúng, càng giới thiệu 
càng nhiều; cho nên thọ mạng của A 
DI Đà Phật càng lúc càng dài, là đạo 
lý như vậy. Một người niệm Phật 
chưa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 
thế giới thành Phật thì A Di Đà Phật 
đêu không thể nhập Niết Bàn. Chúng 
ta niệm Phật nên yên tâm, dù răng 
kiếp này không thể vãng sanh, song 
đời đời kiếp kiếp hạt chủng tử Kim 
Cang này, vô lượng vô biên kiếp sau 
vẫn phải thành thục. Thành thục thì A 
Di Đà Phật vẫn phải chờ ta đi, hôm 
qua đã nói qua với quý vị điều này. 
Đây là cùng A DI Đà Phật có duyên, 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị đã từng niệm qua một câu A 
DI Đà Phật, thì quý vị cùng Ngài có 
duyên. Còn chưa niệm qua thi sao? 
Chỉ thấy được sáu chữ Nam Mô A Di 
Đà Phật, mắt nhìn vào thì cũng có 
duyên. Cho nên hàng chữ Nam Mô A 
DI Đà Phật ngoài cửa chúng ta lớn 
như vậy, phàm những ai đi ngang qua 
đêu sẽ nhìn thấy, đêu có duyên ôi; 
cho nên những ai có duyên đều phải 
được độ. “Thọ mạng trường cửu” này 
thì thật sự chắng thê xưng tính được, 
chúng ta từ trên những Sự và Lý này 
mà quán sát thì biết được thọ mạng 
của Ngài, điều đó thì chắng có cách 
chị tính toán được. 


Kinh văn: “Hựu hữu vô số 
Thanh Văn chỉ chúng”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Học sinh của A DI Đà Phật quá 
nhiêu quá nhiêu, trong số học sinh 
này chỉ cử ra một loại, Thanh Văn; 
Tây Phương không có Thanh Văn. 
Loại Thanh Văn này, trên thực tẾ tức 
là nói nhóm học sinh tại Tây Phương 
thế giới, Kiến Tư phiên não đoạn rôi, 
Trân Sa, Vô Minh vẫn chưa phá, là 
chỉ cho loại học sinh này, không bao 
øôm những Bồ Tát đã phá Vô Minh; 
cũng không bao gôm những phàm 
phu vẫn chưa đoạn Kiên Tư phiên não, 
những hạng này đều không tính. Ba 
loại này, chỉ nói một loại. Chúng 
Thanh Văn này vô sô, số lượng này 
cũng là vô sô. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Thần trí đỗng đạt, 
oai lực tự tại, năng ư chướng trung 
trì nhất thiết thê giới”. 


Thân thông đạo lực này, làm cách 
nào để hiển thị? Làm sao để hình 
dung? Cũng cử ra một thí dụ; trong 
bàn tay của A Di Đà Phật, có thê năm 
giữ thập phương tất cả chư Phật sát 
độ, Ngài có cái năng lực này. Chúng 
ta thường thường biết được Quản Thế 
Âm Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, năng 
lực Ấy, quá rộng lớn, ngàn tay ngản 
mắt; nêu năm giữ tất cả chư Phật sát 
độ, Ngài không làm được. Một cánh 
tay nắm giữ một cái, chỉ có thể năm 
giữ một ngàn cái Phật sát, vẫn chắng 
đạt đến tất cả thế giới thì quý vị mới 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
biết được, thân lực của A Di Đà Phật 
vĩ đại biết mây. 

Phía dưới có một thí dụ hiến thị 
thọ mạng lâu đài và cái nhiều của 
nhân sô. 


Kinh văn: “Nøãấ đệ tử trung, 
Đại Mục Kiên Liên thân thông đệ 
nhât”. 


Chữ Ngã là Thích Ca Mâu Ni 
Phật tự xưng, Thích Ca Mâu NI Phật 
nÓI, {rong số học trò của ta, Đại Mục 
Kiên Liên thân thông đệ nhất; đây là 
mười đại đệ tử của Phật, kỳ thật, 
nhóm đệ tử này đều là cỗ Phật và đại 
Bô Tát tái lai thị hiện, là đến đề diễn 
kịch. Thích Ca Mâu Ni Phật đến để 
đóng vai chính, còn họ đến để đóng 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vai phụ, giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni 
Phật hoàn thành nhiệm vụ độ hóa 
chúng sanh này; họ đều đến để thị 
hiện. 

Kỳ thật, mỗi một vị, đức năng đều 
là binh đăng: trí tuệ Xá Lợi Phât đệ 
nhất, thân thông Xá Lợi Phất chăng 
băng Mục Kiên Liên sao? Không phải 
đâu, là như nhau. Một vị chỉ có thể 
đại biêu cho một thứ, tượng trưng thì 
là dễ dàng: kỳ thật trí tuệ, đức năng 
của họ thảy đều viên mãn. Nhất là Xá 
Lợi Phất và Mục Kiên Liên hai người 
này là cố Phật tái lai, sớm đã thành 
Phật rồi. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni 
Phật phải dùng Phật thân độ hóa 
chúng sanh, họ đến đề làm đệ tử của 
Phật, cùng với A Nan phía trước như 
nhau, là cô ý hỏi, một hỏi một đáp để 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đóng kịch; là ý nghĩa này, “thân thông 
đệ nhât”. 


Kinh văn: “Tam thiên đại thiên 
thê giới, sở hữu nhât thiệt tỉnh tú, 
chúng sanh”. 


Chỗ này, chúng ta phải chú ý. 
Tình Tú, hiện nay chúng ta gọi là tĩnh 
câu; sở hữu tất cả tinh câu, chúng 
sanh trong tỉnh câu. Quý vị phải ghi 
nhớ, trong tam thiên đại thiên thê giới 
sở hữu tinh câu, chúng sanh trong tinh 
câu là bao nhiêu? 


Kinh văn: “Ư nhất trú dạ, tất 
tri kỳ sô”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Mục Kiên Liên tôn giả dùng hai 
mươi bốn giờ thì tính ra được trong 
cái đại thiên thê giới này. Đại thiên 
thế giới lớn cỡ nào? Lão cư sĩ Hoàng 
Niệm TỔ nói, dải Ngân Hà chúng ta 
đây là một đơn vị thế giới; vậy tam 
thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu 
dải Ngân Hà? Một trăm ức dải Ngân 
Hà. Khoa học ngày nay của chúng ta 
vẫn chăng có biện pháp đạt đến, nhà 
khoa học ngày nay dùng phương pháp 
khoa học đề quan sát trắc nghiệm, đại 
khái có đến mây mươi hoặc một, hai 
trăm dải Ngân Hà mà chúng ta biết 
được, còn xa hơn nữa thì không biết. 
Một trăm ức dải Ngân Hà là một cái 
tam thiên đại thiên thê giới, bên trong 
đó tất cả những tinh câu, trong tỉnh 
câu tất cả những chúng sanh, trong 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hai mươi bỗn ø1ờ, năng lực của Mục 
Kiên Liên thì đem đáp án này tính ra; 
thật là phi thường. Ngày nay, chúng 
ta với loại máy tính điện tử cũng 
chắng tính được; thần thông của Mục 
Kiền Liên đích thật vượt hơn nhà 
khoa học, dụng cụ khoa học chắng 
làm được, không băng ông ta; lây đây 
làm thí dụ. Lại xem tiếp: 


Kinh văn: “Giả sử thập phương 
chúng sanh, tầt thành Duyên Giác”. 


Điêu này thật là phi thường, thập 
phương vô lượng vô biên thế giới, 
trong cái thế giới này tất cả chúng 
sanh tất thành Duyên Giác; đây là giả 
thuyết, chăng phải thật. Đêu đã thành 
Bích Chi Phật, sánh với A La Hán 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
còn cao hơn một câp, giả thuyệt tât cả 
đêu chứng quả. 


Kinh văn: “Nhất nhất Duyên 
Giác, thọ vạn ức tuê”. 


Mỗi một Bích Chi Phật “thọ vạn 
ức tuế”, thọ mạng không giống như 
Mục Kiên Liên; Mục Kiên Liên thị 
hiện thọ mạng rất ngắn, cùng Thích 
Ca Mâu Ni Phật như nhau. Giả như 
thọ mạng của họ đều là vạn ức tuổi. 


Kinh văn: “Thân thông giai như 
Đại Mục Kiên Liên”. 

Năng lực thần thông thì giỗng như 
Mục Kiên Liên chăng khác. Năng lực 


của Mục Kiên Liên có thê trong hai 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mươi bôn giờ, đêu có thê tính ra được 
tât cả chúng sanh của tinh câu trong 
một trăm ức dải Ngân Hà; có năng 
lực lớn như vậy. 


Kinh văn: “Tận kỳ thọ mạng”. 


Là mỗi một người tận hết thọ 
mạng của họ, thọ mạng là vạn ức tuôi, 
chắng phải là hai mươi bốn giờ, 
chắng phải một ngày một đêm, “tận 
kỳ thọ mạng”. 


Kinh văn: “Kiệt kỳ trí lực, tất 
cộng suy toán”. 

Cùng nhau chung lại để tính toán, 
một người tính không ra, thì tât cả 
cùng chung lại mà tính. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Bỉ Phật hội trung 
Thanh Văn chỉ số, thiên vạn phân 
trung bất cập nhất phân”. 


Những người có thê tính ra được 
là Thanh Văn trong Cực Lạc thể GIỚI 
của A DI Đà Phật, trong ngàn vạn 
phân chưa đây một phân; một phân 
của ngàn vạn vẫn chưa đến. Chúng ta 
biết được ở Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, số đệ tử của A Di Đà Phật nhiêu 
đến chăng thê xưng tính được. 

Phía trước không thể xưng tính, 
chúng ta không thể tưởng tượng ra 
con sô lớn, cuôi cùng chắng thể xưng 
tính đến trình độ nào; vừa nói cách 
này thì chúng ta có một tí liễu giải, 
thật sự chắng thê xưng tính được. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thí như đại hải, 
thầm quảng vô biên”. 


Dưới đây lại cử một thí dụ sâu 
rộng vô biên, ngoài đảo Tân Ca Ba là 
biên lớn, cách này, thí dụ này rât thân 
thiết với chúng ta, biến lớn thì quá lớn 
quá lớn. 


Kinh văn: “Thiết thủ nhất mao, 
tích vi bách phân”. 


Chữ Nhất Mao này là lông trên 
thân chúng ta, chúng ta nhồ một sợi 
lông, lông rất nhỏ. Lại đem sợi lông 
chẻ thành một trăm phân, (là một 
phân trăm), cái này phải dùng kính 
hiển vi để xem phải không, nhục nhãn 
chúng ta nhì không thây. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Toái như vi trần”. 


Đây là đem một sợi lông chẻ 
thành một trăm sợi, vậy thật giỗng 
như là vi trần. 

Kinh văn: “Dĩ nhất mao trần, 
triêm hải nhất trích”. 


Đem lông mao trần đó nhúng vào 
trong nước biến một cái thì trên lông 
có một giọt nước; e rằng nhục nhãn 
chúng ta không thây được giọt nước 
này, phải dùng kính hiển vi đề xem. 


Kinh văn: “Thử mao trần thủy, 
tỷ hải thục đa?” 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Vậy thì Phật nói, giọt nước này 
cùng với biển lớn so sánh, cái nào 
nhiêu hơn? Dĩ nhiên là biển nhiêu rôi, 
còn cân phải nói hay sao? 


kinh văn: “AÁ Nan! Bí Mục 
Kiên Liên đăng sở tri sô giả”. 


Câu bỉ Mục Kiên Liên là thí dụ, 
tức là thập phương chúng sanh đều 
thành Duyên Giác, năng lực đều 
giống như Mục Kiên Liên, thọ mạng 
là vạn ức tuối. Mọi người cùng nhau 
để tính đếm số người của Tây Phương 
Cực Lạc thê giới, có thê tính ra được 
đó thì giống như nước trên lông mao 
trần vậy; còn cái chưa đếm ra được 
thì như nước của biên lớn. Cái thí dụ 
thứ hai, đây là số người của Tây 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương thê giới, trong ba hạng chỉ cử 
ra một hạng, cử Thanh Văn. Tại sao 
vậy? Vì ba hạng người này, Thanh 
Văn ít nhật, Bộ Tát nhiêu nhất; giống 
như chúng ta đới nghiệp vãng sanh 
vậy, cũng là nhiều nhất, cử ra cái thí 
dụ tối thiểu. Rôi lại phải thêm vào 
người đới nghiệp vãng sanh, lại thêm 
vào Bồ Tát chúng, thì làm sao họ có 
thê tính ra được? Điều này thật tại bất 
khả tư nghị. Từ chỗ này chúng ta thê 
hội để suy nghĩ xem, đoạn phía dưới 
này là, ngay cả thọ mạng thảy đều 
bao quát tất cả trong đó. 


Kinh văn: “Bỉ Phật thọ lượng”. 


Cũng là dài lâu, chắng thể xưng 
tính được. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Cập chư Bồ Tát, 
Thanh Văn, thiên nhân”. 


Vừa rồi cử ra thí dụ, Bồ Tát, 
Thanh Văn, thiên nhân; chỉ nói Thanh 
Văn, không có nói Bồ Tát, không có 
nói thiên nhân; bởi vì Bồ Tát, thiên 
nhân đều nhiều hơn Thanh Văn. Chỉ 
cử ra hạng người ít nhất, giỗng như 
thí dụ phía trước. 


Kinh văn: “Thọ lượng diệc nhĩ”. 


Đây là thọ lượng vô lượng, tuy 
nói là vô lượng của hữu lượng, trong 
tâm mục chúng ta, thật sự là vô lượng. 
Ai có thê tính ra được cái hữu lượng 
này? Duy chỉ có chư Phật có thê biết, 
Bỏ Tát trở xuống đêu chăng biết, còn 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thanh Văn, Duyên Giác thì lại còn 
kém hơn; chúng ta phải biết điều này. 
Chớ tưởng răng, tương lai A Di Đà 
Phật sẽ nhập Niết Bàn; chúng ta 
người niệm Phật, có lẽ đến lúc chúng 
ta mạng chung thì A DI Đà Phật đã 
Niết Bàn tôi, vậy thì hỏng cả phải 
không? AI đến tiếp dẫn chúng ta? 
Điêu này mới là buôn cười. Người 
này thật là øì? Cái gì gọi là Vô Lượng 
Thọ? Họ ngỡ răng thọ mạng A Di Đà 
Phật cũng chắng qua chỉ là mây mươi 
tuổi, một trăm tuối mà thôi! Đây gọi 
là phi báng Phật. Cả ý nghĩa hai chữ 
Vô Lượng đêu không biết, đây là việc 
đại buôn cười. 


Kinh văn: “Phi dĩ toán kế thí dụ 
chỉ sở năng tri”. 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Sự kế toán, tức là lúc nãy đã nói 
rôi, thập phương chúng sanh đêu 
thành Duyên Giác, năng lực đều 
giỗng như Xá Lợi Phất, có thể suy 
đoán mà tính toán, tính chắng ra được. 
Thí dụ như nước biển với mao trân 
thủy, cũng tính không ra được; chắng 
phải toán số thí dụ có thể biết được. 
Đây là thọ mạng trường cửu không 
thể xưng tính. Hôm nay chúng tôi xin 
giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Tập 14 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 15 


Xin lật kinh bản, trang sáu mươi 
lăm, hàng thứ hai. 


Bảo Thụ Biến Quốc - Đệ Thập 
Tứ 


Chương này, Thê Tôn vì chúng ta 
giới thiệu y báo trang nghiêm của Tây 
Phương thể giới, cũng là sự thực hiện 
của bốn nguyện Di Đà. Xin xem kinh 
văn. 


Kinh văn: “Bi Như Lai quốc”. 


Câu nảy là xưng Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, quôc độ của A DI Đà 
Phật. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


kinh văn: “Đa chư bảo thụ: 
Hoặc thuần kim thụ, thuần bạch 
ngần thụ, lưu ly thụ, thủy tỉnh thụ, 
hồ phách thụ, mỹ ngọc thụ, mã não 
thụ, duy nhất bảo thành, bất tạp dư 
bảo”. 

Đây cũng là cử vài thí dụ, vậy 
mây loại bảo vật này, thế giới này của 
chúng ta cũng có; sau khi nói ra 
chúng ta đều có thê có một khái niệm. 
Vậy thế gian này của chúng ta không 
có những loại trân bảo nào thì Phật 
chắng nói, nói ra rôi chúng ta cũng 
không biết; cũng vô phương tưởng 
tượng, vì vậy nên đã rút gọn lại. Mặc 
dù ở trong kinh Phật nói đến những 
thứ báu này, trên thực tế, những bảo 
vật này ở thế gian này của chúng ta 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng với Tây Phương thế giới tương 
tự; tức là có giống một tí là được rồi. 
Bảo vật của Tây Phương thế giới so 
với nơi đây chúng ta còn thuân hơn 
nhiêu, chăng những có ánh sáng mà 
lại còn có mùi thơm; bảo vật của 
chúng ta nơi đây, trông thì rất đẹp 
nhưng không thể phóng quang. Vậy 
có loại ảnh sáng màu thì sao? Như đá 
quý, kim cương, nó là ảnh phản xạ, 
bản thân nó chăng thể phóng quang: 
còn bảo vật của Tây Phương, bản thần 
đều tỏa ra ánh sáng, đều có mùi thơm. 
Bảo vật tương tự của tha phương thê 
giới, thật tại mà nói, đều chắng thể so 
sánh được. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Hoặc hữu nhị bảo, 
tam bảo, nãi chí thất bảo, chuyển 
cộng hiệp thành”. 


Đây là nói rõ, cũng có chăng ít 
những thứ cây báu này là do rất nhiêu 
thứ bảo hợp thành, có những thứ đơn 
thuân, có những thứ hợp thành; cho 
nên thật tại mà nói, cảnh giới này đẹp 
kế không xiết. Vậy còn phân dưới cử 
ra vài thí dụ để nói: 


Kinh văn: “Căn, hành, chỉ, cán, 
thứ bảo sở thành”. 


Đây là một loại bảo. 


Kinh văn: “Hoa, diệp, quả, thực, 
tha bảo hóa tác”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Còn hoa, cây và trái này là loại 
trân bảo khác, không giống nhau, đều 
là biên hóa mà thành. 
kinh văn: “Hoặc hữu bảo thụ”. 
Đây là cử ra thí dụ để nói. 
Kinh văn: “Hoàng kim vỉ căn”. 
Rễ của nó là băng vàng. 
Kinh văn: “Bạch ngần vỉ thân”. 
Thân tức là thần cây. 


Kinh văn: “Lưu ly vi chỉ, thủy 
tinh vi sao”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Sao là phân chót ngọn cây, rất 
nhỏ, nhánh này gọi là sao. 


Kinh văn: “Hô phách vỉ diệp, 
mỹ ngọc vi hoa, mã não vỉ quả”. 


Điều này không nhất định, cử một 
thí dụ mà nói, đây là nói rõ cây bảo 
thụ là do chúng bảo làm thành, nhiêu 
thứ chân bảo làm thành. 


Kinh văn: “Kỳ dư chư thụ, 
phục hữu thất bảo, hỗ vi căn, cán, 
chỉ, diệp, hoa, quả, chủng chúng 
cộng thành”. 


Chúng ta phải rất bình tĩnh để tư 
duy, cảnh giới này đích thật là vô 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng trang nghiêm; thế gian chúng ta 
hình dung cái đẹp của hoàn cảnh này, 
nói quang hoa sáng lạn, đó chỉ là hình 
dung mà thôi! Tây Phương thê giới, 
nếu như dùng bốn chữ này, đó đích 
thật là danh cố kỳ thật, tơ hào chăng 
quá đáng: đây là thuộc về quả báo. Từ 
cái quả thù thắng này, chúng ta nhất 
định phải liên tưởng đến cái nhân 
duyên của nó; tại sao thế giới này có 
cái quả báo thù thắng như vậy? Phật 
dạy cho chúng ta thế, xuất thế gian 
pháp, đều chăng lia khỏi nhân quả. 
Có nhân thì nhất định có quả, có quả 
đương nhiên có nhân. Tây Phương thê 
giới, lòng người thanh tịnh, bình đăng, 
cảm được đại địa quảng bác kỳ bình 
như thường: có thể thây được đây là 
cảm ứng. Vậy những thứ cây báu này, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật tại mà nói, là vô lượng công đức 
trang nghiêm. DI Đà từ lúc sơ phát 
tâm tu nhân chứng quả, quảng độ 
chúng sanh, công đức nguy nguy. 
Mỗi một người vãng sanh tạo ác sám 
hối vãng sanh cũng là thiểu số; công 
đức ấy cũng chăng thể nghĩ bàn, 
chúng ta không có cách chi tưởng 
tượng đến được. 

Vậy thì thân thông Cửu Phẩm 
vãng sanh, Tín - Nguyện - Tri Danh 
cũng là tu tập vô lượng công đức 
trang nghiêm Phật Tịnh Độ; cho nên 
có quả đức thù thăng như vậy. Chúng 
ta thấy được trạng huấn này, nhất 
định phải biết tu nhân. Phật pháp từ 
thi đến chung đều chú trọng ở tu hành, 
tức là phải thật sự đi làm; cho nên Bồ 
Tát Tam Tuệ gọi là Văn -Tư 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

- Tu. Văn - Tư - Tu làm một lần 
hoàn thành, chắng phải chia thành ba 
giai đoạn; quý vị nhât định phải biết 
điều này. Chỗ gọi là Văn, là nói về 
tiếp xúc, dùng chữ này đề đại biểu; 
chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, 
sự tiếp xúc này gọi là Văn. Tư là hiểu 
rỏ, những người chúng ta, bất cứ đối 
với sự vật øì, thường nói: “Ô việc này 
để tôi suy nghĩ, suy nghĩ thi hiểu rõ”; 
còn Bồ Tát có cân phải suy nghĩ 
không? Suy nghĩ thì họ sẽ trở thành 
phàm phu mắt, tại sao như thế? Vì đã 
rời vào trong thức thứ sáu. Bô Tát vừa 
tiếp xúc thì hiểu rõ ngay, hiểu rõ ngay 
lây chữ Tư này là đại biểu; hiểu rõ thì 
đương nhiên chắng mê, không rõ thì 
là mê. Từ chỗ chăng mê, chúng ta gọi 
nó là Tu; vậy do đây có thể biết, Văn 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
- Tư - Tu Tam Tuệ là một lân hoàn 
thành, “một mà ba, ba mà một”. Nói 
Văn thì trong đó đông thời đã đây đủ 
Tư, Tu; còn nói Tu thì đồng thời đầy 
đủ Văn, Tư. Đây là Bồ Tát Hạnh, 
cùng chúng ta thật chăng như nhau; 
năng lực này của Bồ Tát là từ đâu đến? 
Từ Giới - Định - Tuệ mà đến. Cho 
nên Tiểu Thừa tu đó là Giới - Định - 
Tuệ Tam Học; còn Đại Thừa Bồ Tát 
là Văn - Tư - Tu Tam Tuệ; Văn Tuệ, 
Tư Tuệ, Tu Tuệ, đêu là Tuệ. Tuệ đó 
là tuệ nào? Tức là chữ Tuệ của GIỚI - 
Định - Tuệ; có thể thây được Bồ Tát 
Hạnh là lây Giới - Định - Tuệ Tam 
Học làm cơ sở. 

Vậy Giới - Định - Tuệ Tam Học 
lại lây Tam Phước, Lục Hòa làm cơ 
sở. Tam Phước, Lục Hòa là cơ sở của 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cơ sở, phải đi làm mới được, không 
làm thì không được. Nghĩa là bình 
thường chúng ta niệm câu A DI Đà 
Phật này, trong một câu Phật hiệu này 
thì đây đủ cả Tam Tuệ, Tam Học, Lục 
Hòa, Tam Phước. Trong một câu Phật 
hiệu này thảy đêu viên mãn đây đủ; 
thi câu Phật hiệu này mới tương ưng. 
Cô đức có nói: “Nhất niệm tương ưng 
nhất niệm Phật, Niệm niệm tương 
ưng niệm niệm Phật”; cái gì gọi là 
tương ưng? Tức là chúng ta thật sự 
làm được, thật sự y giáo phụng hành. 
Cho nên ở trên quả mới có thành tựu 
thù thắng trang nghiêm như vậy. Lại 
xem phân kinh văn phía dưới. 


Kinh văn: “Các tự dị hàng, 
hàng hàng tương trị”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Hai chữ Các Tự này tức là những 
thứ cây này cũng có phân chúng loại, 
từng loại, từng loại ngay ngăn chỉnh 
tê, một tí cũng đều chăng tạp, đều 
chắng loạn. “Các tự dị hàng”, nó 
được chia rất rõ ràng, thì trở nên vô 
cùng xinh đẹp. “Hàng hàng tương trị”, 
chỉnh tê, nó không phải là lây nà 
công thiết kế đề trông, chắng phải vậy. 
Nó là tự nhiên thành tựu thì chỉnh tê 
ngay thắng như vậy. 


Kinh văn: “Hành hành tương 
vọnø, chỉ diệp tương hướng, hoa 
thực tương đương, vinh sắc quang 
diệu, bất khả thắng thị”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Những thứ cây này, chắng những 
chủng loại được phân chia rất rõ ràng, 
cái tướng lớn của cây thật giông như 
nhà nghệ thuật vẽ ra, an bày đẹp đẽ 
như vậy, khiến quý vị lúc nhìn thấy 
vô cùng đẹp, đẹp không thể tả; chắng 
phải mọc rât tạp loạn. Thê gian chúng 
ta đây, cây cối đều rất tạp loạn, quý vị 
xem, vẫn phải sửa sang cắt tỉa, vẫn 
chắng ngay. Nguyên nhân gì vậy? Là 
tâm chúng ta rât loạn, niệm rât loạn. 
Cái này cùng với cảnh giới bên ngoài 
có quan hệ mật thiết, trong pháp Đại 
Thừa thường nói, y báo thường theo 
chánh báo chuyên; y báo là hoàn cảnh 
chúng ta, chánh báo là nhân tâm. 
Nhân tâm thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh 
cũng thanh tịnh, nhân tâm tạp loạn thì 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cảnh giới bên ngoài cũng tạp loạn; là 
đạo lý như vậy. 


Kinh văn: “Thanh phong thời 
phát, xuât ngũ âm thanh”. 


Cực Lạc thể ĐHIỚI CÓ ĐØIÓ mát, 
chắng có g1ó bão, g1ó bão rât đáng sợ, 
không có; Tây Phương thê giới chắng 
có. Tây Phương thế giới có gió nhẹ, 
gió mát, thôi lên trên thân rất thoải 
mái. Vậy những thứ gió này thối đến, 
lá, cây, bông, hoa; quý vị thử nghĩ, 
những lá, cây, bông, hoa, này đều là 
chân bảo. Gió vừa thối vào thì chân 
bảo này đụng nhau thì âm thanh ấy 
hay vô cùng. Thế gian chúng ta có 
chuông gió, cây cối, hoa cỏ của Tây 
Phương so với chuông gió của chúng 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta còn đẹp hơn, “xuất ngũ âm thanh”. 
Dùng cách nói hiện nay mà nói, năm 
cái âm thanh này là nhạc giao hưởng, 
Trung Hoa thời xưa dùng loại đàn 
như đàn tranh, đêu là ngũ âm; cung, 
thương, giác, trưng, vũ là ngũ âm. 
Còn hiện nay, nhạc khí Tây phương là 
dùng bảy âm [do, re, mI, fa, so, la, s1 
bảy âm điệu]; ngũ âm tức là chỉ cho 
cái này. Vậy đây tức là nói rõ gió thối 
vào cây báu thì giống như hòa tấu 
nhạc gø1ao hưởng vậy. 


Kinh văn: “Vi diệu cung thương, 
tự nhiên tương hòa. Thị chư bảo 
thụ, châu biên kỳ quôc”. 


Những thứ cây báu này ở lây 
Phương Cực Lạc thế giới, nơi nơi đều 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
có thê thây được. Lại xem tiêp phầm 
phía dưới. 


Bồ Đề Đạo Tràng - Đệ Thập 
Nơi 


Kinh văn: “Hựu kỳ đạo tràng, 
hữu Bồ Đề thụ. Cao tứ bách vạn lý, 
kỳ bốn châu vi, ngũ thiên do-tuân, 
chỉ diệp tứ bỗ nhị thập vạn lý”. 


Cái đạo tràng này, trong Phật 
pháp chúng ta có mấy cách nói. Nơi 
đức Phật thành đạo chúng ta gọi là 
đạo tràng, như nơi Thích Ca Mâu Ni 
Phật thị hiện thành đạo. Cách thứ hai, 
là nơi tu hành gọi là đạo tràng, bất 
luận là cá nhân tu hành, bất luận là 
đại chúng ở tại một nơi cộng tu; nơi 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chôn này gọi là đạo tràng. Còn cách 
thứ ba, là nơi giảng kinh thuyết pháp, 
đây là đạo tràng. Ở chỗ này, chữ đạo 
tràng là chỉ cho nơi chốn giảng kinh 
thuyết pháp của A Di Đà Phật, đạo 
tràng của Phật giảng kinh thì tự nhiên 
cảm ứng lại càng bất khả tư nghị. Cho 
nên cây của đạo tràng sánh với cây 
thường càng cao hơn, lớn hơn, trang 
nghiêm hơn; từ chỗ này chúng ta có 
thể thây được. 


Kinh văn: “Nhất thiết chúng 
bảo tự nhiên hiệp thành. Hoa quả 
phu vinh, quang huy biên chiêu”. 


Vậy đây là cực lực hình dung 
hoàn cảnh nơi đạo tràng thuyêt pháp 


của DI Đà. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Phục hữu hông, lục, 
thanh. bạch, chư Ma Ni bảo, chúng 
bảo chỉ vương, dĩ vỉ anh lạc. Vân tụ 
bảo tỏa, sức chư bảo trụ”. 


Không chỉ là cây báu thành hàng, 
giữa hàng cây còn có rât nhiêu trang 
nghiêm; giông như mây gây này, 
chúng ta thây con đường Ô Tiết này, 
đặc biệt là ban đêm khi ánh đèn được 
mở lên; quý vị xem, những cây trên 
đường phố đều được trang hoàng rất 
nhiêu, ánh đèn này đẹp không xiết kế. 
C1Iữa những hàng cây ở Tây Phương 
thế giới cũng có, so với đây còn đẹp 
hơn! Con đường Ô Tiết của chúng ta 
sánh chắng băng nó. Ở đây chúng ta 
là dùng bóng đèn nhỏ để làm, còn 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người ta là dùng vật báu Ma NI, là 
vua của chúng bảo. Hột xoàn của thế 
giới này chúng ta lớn tí ti thì giá trị 
cao vô cùng, còn hột xoàn của Tây 
Phương thê giới, quý vị xem, nhỏ 
nhất, so với cái mõ này của chúng ta 
đêu lớn hơn nhiêu, vẫn nhỏ phải 
không, so với cái này đều phải lớn 
hơn nhiêu, đây là giá trị liên thành, 

quá nhiêu quá nhiều. Màu sắc cũng có 
rât nhiêu thứ, xanh, đỏ, lục, trăng, 
nhiêu màu; Ma Ni là tiếng Phạn, ý 
nghĩa của nó là Thích Ý, Như Ÿ; Ma 
Ni bảo, Như Ý bảo. Chúng ta được 
thứ bảo này, thì giống như trong 
truyện ngoại quốc Cây Đèn Thân vậy, 
chúng ta muôn gì thì nó biên ra thứ đó; 
Ma Ni bảo của Tây Phương thê giới 
là như vậy, là vua của chúng bảo, có 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thê thây được màu sắc của loại bảo 
này; bảo này dù lớn hay nhỏ đều là tối 
thù thắng ở trong tất cả chư bảo. 

“Dĩ vị anh lạc”, Anh Lạc này là 
đô trang trí trên cây, trang trí giữa các 
nhánh cây; làm sao biết được ở giữa 
có những nhánh cây? Vì giữa các 
nhánh có Trụ, phía dưới đây nói: 
“Vân tụ bảo tọa, sức chư bảo trụ”; 
những cây trụ này cũng có thât bảo, 
giữa những hàng cây sắp bảy vô cùng 
chỉnh tê. Những thứ này cũng chăng 
phải nhân tạo, Tây Phương Cực Lạc 
thế giới chắng có người đi làm những 
VIỆC này, đều là tự nhiên biến hiện ra. 

“Vân tụ bảo tỏa”, cái này hình 
như không thây ở giảng đường chúng 
ta đây; ở những nơi có cung điện kiểu 
xưa Trung Hoa, nơi tiếp nối giữa cây 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đà và trụ, có cái khóa đem nó khóa lại, 
đại khái giông hình tam giác; cái khóa 
đó gọi là “vân tụ bảo tỏa”, là chuyên 
khóa chỗ nối giữa cây đà và trụ làm 
cho nó kiên cô. Vậy nó cũng là tác 
phẩm nghệ thuật cao độ, điêu khắc vô 
cùng tinh vi xinh đẹp, vậy những thứ 
này đều gọi là “vân tụ bảo tỏa”, đây là 
vật trang sức trên cây đà và trụ. 


Kinh văn: “Kim châu linh đạc”. 

Đây là nói về linh châu, chúng ta 
øọI là cái chuông reo. 

Kinh văn: “Châu táp điêu gian”. 

Là ở nơi giữa lưới La Võng buộc 
vào chuông reo, khi gió thôi đên, phát 


ra âm thanh lại càng hay; có những 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cái chuông buộc vào cho nên âm 
thanh của nó rất là tuyệt diệu. Phía 
dưới nói: 


Kinh văn: “Trần diệu bảo võng, 
la phú kỳ thượng”. 


Trên nhánh cây cột trụ là lưới La 
Võng, những thứ lưới này đều là vật 
trang sức, Tây Phương thế giới rất 
thanh tịnh, không có bụi bặm, không 
có ô nhiễm, cho nên loại lưới này là 
hoàn toàn để trang sức. 


Kinh văn: “Bách thiên vạn sắc, 
hỗ tương ánh sức. Vô lượng quang 
viêm, chiếu diệu vô cực. Nhất thiết 
trang nghiêm. tùy ứng nhỉ hiện”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy ở chỗ này, cái mà chúng ta 
phải lưu ý là “nhất thiết trang nghiêm, 
tùy ứng nhi hiện”; cảnh đã đẹp như 
vậy rôi, nêu như chỉ là quang cảnh 
đẹp đẽ thì chắng kế là hiêm lạ. Điểm 
hiếm lạ tức là “nhất thiết trang 
nghiêm, tùy ứng nhi hiện”. Hiện cái 
øì đây? Trong tâm chúng ta muôn 
xem một thể ĐIỚI nào, muỗn xem một 
địa phương nào, thì cảnh tượng ây tùy 
thời mà hiện hiện ra, giỗng như chúng 
ta xem truyền hình vậy; truyền hình 
còn phải ân nút, chuyền băng tâng, 
còn bên đó không cân. Vừa động một 
niệm, thì cảnh giới ấy liên hiển hiện 
ngay trong đó. Cho nên chúng ta vẫng 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, hốt nhiên nghĩ đến “Ô, Cư Sĩ 
Lâm Tân Gia Ba ra sao?”, thì quang 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cảnh Cư Sĩ Lâm lập tức hiện ngay 
trước mặt quý vị, thảy đều thấy cả. 
Cho nên nói thập phương thế giới, 
quá khứ, hiện tại, vị lai, đều thấy 
được cả, đây là “nhất thiết trang 
nghiêm, tùy ứng nhi hiện”. 

Vậy trong đây, lợi ích thi quá lớn, 
giả như đôi với quá khứ, hiện tại, vị 
lai chúng ta thảy đêu hiểu rõ, cái nhân 
của quá khứ là cái quả của hiện tại, 
cái nhân của hiện tại là cái quả của vị 
lai. Quý vị đôi với những nhân nhân 
quả quả này sẽ triệt để minh bạch, rõ 
ràng, một tơ hào quý vị chăng mê 
hoặc. Phật nói với chúng ta: “Nhất âm, 
nhất trác, mạc phi tiên định”; là đệ tử 
Phật, chúng ta nghe rôi đương nhiên 
cũng tiếp nhận. Sự tiếp nhận này 
chắng phải thật sự tiếp nhận, bởi vì đã 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghe nhiêu rôi, nhiêu rôi nên là tiếp 
nhận một cách chết cứng; hô đô cầu 
thả mà tiếp nhận. Cứu cánh là sự việc 
øì vậy? Câu hỏi bên trong rất nhiêu. 
Nếu như quả thật đã hiêu rõ, thật sự 
chấp nhận rồi, vậy thì quý vị đã trở 
thành Bộ Tát rôi, thì quý vị chăng 
phải là phảm phu. Khởi tâm động 
niệm của quý vị, tật cả hành trì của 
quý vị, tự tự nhiên nhiên cùng phàm 
phu thông thường khác nhau; hạng 
phảm phu thông thường tội nghiệp 
thọ báo, còn quý vị thì không. Chân 
tướng sự thật quý vị đã rõ ràng rôi, 
vừa đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
Phật chắng cân nói những thứ này, 
quý vị hoàn toàn đều thây cả; chính 
mắt thây những sự thật này, đừng nói 
là kẻ khác, chính mình từ vô lượng 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
kiêp đên nay, đời đời kiệp kiệp việc 
tạo nhân thọ báo đêu rât rõ ràng. 


Kinh văn: “Vi phong từ động, 
xuy chư chỉ diệp, diễn xuất vô 
lượng diệu pháp âm thanh. Kỳ 
thanh lưu bố, biến chư Phật quốc. 
Thanh sướng ai lượng, vỉ diệu hòa 
nhã. Thập phương thế giới âm 
thanh chỉ trung, tôi vi đệ nhất”. 


Gió này chăng những thối vào 
cành lá của cây, phát ra âm thanh mỹ 
miều tuyệt diệu, nó lại còn có thể nói 
pháp. Điều này, cho dù thế gian này 
của chúng ta có nhiêu chuông gió đi 
nữa, nó cũng chăng thể nói pháp, chỉ 
là vui tai mà thôi! Chăng thể nói pháp. 
Diệu âm này ở Tây Phương thê giới 


Tập 15 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể nói pháp, nói đó là pháp môn 
mà quý vị thích nghel Thích nghe 
pháp môn nào, khi nghe được tức là 
nói pháp môn này. Lại còn có việc kỳ 
diệu, tôi thích nghe A DI Đà Phật nói 
pháp, thì nghe được đó là âm thanh 
của A DI Đà Phật. Còn kẻ kia thích 
nghe Thích Ca Mâu NI Phật nói pháp, 
khi nói, quả nhiên chăng sail Là 
Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói pháp. 
Điều này cực kỳ tuyệt diệu, tất cả 
cảnh giới tùy tâm biên hóa. Cho nên 
có vô lượng vô biên pháp môn, tôi 
cũng thường khuyên các bạn đồng tu, 
“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để 
học, giản tiện, vững vàng, đến nơi đó 
học lại. Còn bây giờ thì sao? 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta hết lòng hết sức câu 
vãng sanh, những việc khác không 
làm, chuyên cầu vãng sanh. Chúng ta 
biết được, sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thế ĐIỚI, tật cả nguyện vọng của 
chúng ta đều có thể viên mãn, tất cả 
nguyện vọng sẽ chắng có cái nào thất 
bại. Nếu như không sanh Tây Phương 
thể giới, thực tế mà nói, những 
nguyện vọng của chúng ta đó, thảy 
đều thât bại, nhật định chăng thể nào 
trở thành sự thật được. Cho nên câu: 
“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành”, nhất định là phải đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới để viên mãn. 
Âm thanh thuyết pháp của Phật cùng 
khắp pháp giới, chỗ này nói, Tây 
Phương thê giới lục trần thuyết pháp, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


pháp âm ấy cũng cùng khắp pháp g1ới. 
Do đây có thê biết, lục trần của Tây 
Phương thể giới đích thật là sự lưu lộ 
của tự tánh công đức của Như Lai, 
chắng phải cái nghiệp báo thiện ác 
của phàm phu chúng ta. Là sự lưu lộ 
của tự tánh công đức của Như Lai, 
cho nên âm thanh của Ngài cùng khắp 
pháp giới. 

Trong đoạn nhỏ này, chúng ta 
phải chú ý một câu sau cùng là “Thập 
phương thê giới âm thanh chị trung, 
tối vi đệ nhất” , thập phương thê ĐIỚI, 
chỗ có tất cả âm thanh, chắng thể 
sánh băng. Vậy thì chữ Đệ Nhất là gì? 
Thực tế nghiêm khắc mà nói, tức là 
diệu âm của lục tự hồng danh Nam 
Mô A Di Đà Phật. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh, đồ Bồ Đê thụ”. 


Đương nhiên khi đến được Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, đây có thê 
nhìn thây được cây này. Phía trước 
trong bốn nguyện đã nói với chúng ta, 
cho dù là kẻ thiện căn kém cũng có 
thể thây được rõ ràng, đây là nói 
chúng ta có thể thây được; đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới thì có thể 
thây được. 


kinh văn: “Văn thanh, khứu 
hương”. 


Nghe được âm thanh của cây báu 
này nói pháp, Khứu hương, những 
cây báu này có mùi thơm. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thường kỳ quả vị”. 


Cây này có trải, quý vị có thê 
thưởng thức mùi vị của nó. 


Kinh văn: “Xúc kỳ quang ảnh”. 


Đây càng là chắng thê nghĩ bàn, 
cây phóng quang, ở dưới ánh sáng 
cây cũng có bóng, thần quý vị chạm 
xúc đến. 


Kinh văn: “Niệm thụ công đức”. 

Công đức của cây này, thật tại 
chăng thê nghĩ bàn, có thê nói pháp, 
có thê hiên hiện thập phương ba đời 
tât cả cảnh giới, nó có thê hiện hiện. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Giai đắc lục căn 
thanh triệt, vô chư não hoạn, trụ 
bất thoái chuyển, chí thành Phật 
đạo”. 


Công đức này của cây thật tại quá 
lớn, thật là không thể nghĩ bàn, quý vị 
thây được cây, nghe đến âm thanh của 
cây thuyết pháp, ngửi được mùi 
hương của cây. Cho nên tiếp xúc đến 
quang ảnh, đêu có thể giúp quý vị tiêu 
nghiệp chướng, đều có thể giúp quý 
vị điệt tội, đoạn phiên não, Ø1Úúp quý 
vỊ khai ngộ là được lục căn thanh tịnh, 
chắng còn các thứ não hoạn; “vô chư 
não hoạn”, tức là đoạn phiên não, tiêu 
nghiệp chướng. “Trụ bất thoái 
chuyên”, Bất Thoái đương nhiên là 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tỉnh tấn rôi, tinh tân bất thoái mãi cho 
đến thành Phật; cái trợ duyên của 
hoàn cảnh này đối với chúng ta mà 
nói là vô cùng quan trọng. Chăng 
những đôi với chúng ta, cho đến đối 
với Bồ Tát mà nói là vô cùng quan 
trọng; nêu như chắng có hoàn cảnh 
trợ duyên tốt thì rât dễ thoái chuyền. 
Ở trong cái hoàn cảnh này, tại sao 
chắng thoái chuyển? Bởi vì quý vị có 
thê thây được sát độ của thập phương 
chư Phật, quý vị có thê thây được các 
thứ hiện tượng của quá khứ, vị lai, 
quý vị có thê thấy được thập phương 
chư Phật thuyết pháp. Làm sao người 
này có thể thoái chuyển? Đây là cái 
chân nhân của sự bất thoái chuyền. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Phục do kiên bỉ thụ 
cô, hoạch tam chúng Nhân”. 


Đây là sự gia trì của bốn nguyện 
Di Đà, chúng ta ở trong Bỗn Mươi 
Tám Nguyện đọc qua “hoạch tam 
chủng Nhẫn”. 


Kinh văn: “Nhất Âm Hưởng 
Nhân, nhị Nhu Thuận Nhân, tam 
giả Vô Sanh Pháp Nhân”. 


Âm Hưởng, Âm là âm thanh 
thuyết pháp, Hưởng là chỉ cho phía 
trước chỗ nói vi phong từ động, đây 
là “vi điệu cung thương”; những loại 
âm nhạc giao hưởng này. Nghe đến 
những thứ hưởng này, một người 
nghe pháp, pháp lạc này chúng ta có 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thê thê hội được. Giảng kinh thuyết 
pháp, tại trong giảng đường này có rất 
nhiêu người nghe đến cảm thây tất 
khô khan, vô vị. Nếu như đem lời 
giảng kinh phối thành âm nhạc để 
xướng lên, ôi chao! Cách đó nghe hay 
quá, thính chúng đó so với hiện tại 
còn vượt hơn. Quý vị xem, không chỉ 
là mười lần, một trăm lần; còn có thể 
bán vé nữa. Nêu như lại còn có phân 
biểu diễn, lại ở trên sân khâu biểu 
diễn nữa, vậy thì lại càng thù thắng. 
Nghe pháp ở Tây Phương Cực Lạc 
thế giới chăng phải khô khan, vô vị 
như vậy! Nó là diễn tâu nhạc giao 
hưởng, vả lại còn thêm phân biểu diễn 
cho nên hoàn cảnh đó, sau khi nghe 
giảng xong, con người rất dễ khai ngộ, 
rất dễ khai ngộ. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Sau khi khai ngộ, đôi với tất cả 
pháp thảy đều minh bạch, tự nhiên có 
thê Nhẫn được, không còn so đo nữa. 
Chính giống như trong kinh Kim 
Cang chỗ nói: “Phàm sở hữu tướng, 
ø1aI thị hư vọng”, còn cái gì đáng đề 
so đo nữa chứ? “Nhất thiết hữu vi 
pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh” 
(Hết thảy pháp như mộng, huyễn, bọt, 
bóng), ở đây chúng ta niệm vài câu 
kinh văn, rất khó nghĩ đến cảnh giới 
bên trong; còn ở Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, mộng huyễn bào ảnh 
này đêu là hư vọng, khiên chính mắt 
quý vị nhìn thấy, chính thân quý vị 
tiếp xúc đến. Tại sao thế? Quá khứ, 
hiện tại, vị lai cả thảy đều ở trước mắt 
quý vị, quý vị quả nhiên thây rõ ràng, 
quý vị mới thật sự biết được chân 


Tập 15 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tướng sự thật này. Phật vừa nói, quý 
vị xem lại thì trong tâm đã hiểu rõ, đã 
định rôi. 

Từ chỗ này lại nâng cao lên Nhu 
Thuận Nhẫn, Nhu là tâm ý nhu hòa, là 
hăng thuận chúng sanh, Phố Hiên Bồ 
Tát “hăng thuận chúng sanh, tùy hỷ 
công đức”. Lại nâng cao hướng lên 
nữa, Vô Sanh Pháp Nhẫn, đích thật 
chứng được tât cả pháp vốn tự chắng 
sanh; làm øì còn có diệt? Tất cả pháp 
chắng sanh chăng diệt, thì giỗng như 
Lục Tổ lúc khai ngộ chỗ nói: “Hà kỳ 
tự tánh, bồn lai thanh tịnh”, “Hà kỳ tự 
tánh, bốn vô sanh diệt”. Chăng những 
không sanh diệt mà cũng không lay 
động, vôn là đây đủ nên có thể sanh 
ra vạn pháp. Ngài nói năm câu này, 
đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quý vị thảy đều tự mình chứng được. 
Đây tức là đã nhập vào cảnh giới Vô 
Sanh Pháp Nhẫn rôi. 

Vậy ba loại Nhẫn này ở trên địa vị 
Bỏ Tát mà nói, Âm Hưởng Nhẫn là 
Sơ Địa, Nhị Địa, Tam ĐỊa; đây là 
Biệt Giáo, chắng phải Viên Giáo, là 
Biệt Giáo. Nhu Thuận Nhẫn là Tứ, 
Ngũ, Lục Địa. Vô Sanh Pháp Nhãn là 
Thật, Bát, Cửu Địa; cảnh ø1ớI của Địa 
Thượng Bỏ Tát. Trong cảnh giới này, 
khi chúng ta đi vốn là phàm phu; ở 
trong hoàn cảnh này tu học đích thật 
rât dễ dàng, khiến chúng ta thật sự 
chứng được quả vị Bô Tát. Phía trước 
đã nói qua, chúng ta đi, trí tuệ thân 
thông đạo lực của chúng ta đều là A 
DI Đà Phật gia trì, hình như đều là 
Thất Địa, Bát Địa, Cửu Địa Bồ Tát, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó là Phật lực gia trì chăng phải tự 
mình tu thành. Đến chỗ này đích thật 
là tự phân đề thăng, tự mình đích thật 
chứng được cảnh giới này. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc, 
dữ chư chúng sanh nhỉ tác Phật sự”. 


Phật sự mà trong Phật pháp chỗ 
nói, là giúp đỡ tât cả chúng sanh phá 
mê khai ngộ, lìa khổ được vui; những 
SỰ VIỆC này đều øọI là Phật sự. Vậy 
còn hiện nay thì sao? Thời gian tiếp 
xúc với kinh điển, cơ hội ít hơn. 

Nhìn thấy trong cửa Phật, phân 
nhiêu đêu là lây kinh sám Phật sự siêu 
độ người chết; đều cho răng đây là 
Phật sự. Cho nên vừa nghe nói đến 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật sự, rất dễ sanh ra hiểu lầm. 
Những việc siêu độ vong linh này 
xuất hiện rất trễ, rất trễ trong Phật 
giáo; thời xưa ở Ấn Độ chắng có. Khi 
Phật giáo được truyền đến Trung Hoa, 
lúc ban đầu cũng chăng có. Sự việc 
này xảy ra như thế nào? Chúng ta 
cũng chăng có cách chi để mà khảo 
chứng. 

Năm trước tại buổi Phật học giảng 
tọa tại trường đại học ở Đài Loan do 
Đạo Am pháp sư chủ trì, đã từng có 
học sinh nêu ra vẫn để này hỏi qua 
Đạo Am pháp sư; vừa đúng hôm đó 
tôi đã có mặt để nghe pháp sư nói. 
Ngài nói sự việc này, có thể bắt 
nguồn từ năm Khai “Nguyên, giữa 
năm Khai Nguyên triêu nhà Đường; 
năm đó quốc gia xảy ra tai nạn rất lớn, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
gã An Lộc Sơn tạo phản, nhờ có 
Quách Tử Nghi bình định được nội 
loạn. Sau này tại mỗi một chiến 
trường lớn, nhà nước xây một ngôi 
chùa gọi là Khai Nguyên Tụ, là giữa 
năm Khai Nguyên; cho nên chiến 
trường cô xưa đều xây chùa Khai 
Nguyên Tự. Về sau, hình như những 
nơi chăng phải là chiến trường, hình 
như cũng có Khai Nguyên Tự; ngay 
cả Đài Bắc ở Đài Loan cũng có Khai 
Nguyên Tự. Khai Nguyên Tự như vậy 
mà có, cho nên là nhà nước đề xướng 
lúc đó. Mở hội truy điệu thỉnh những 
VỊ cao tăng đại đức tụng kinh siêu độ, 
truy điệu; có thể là cái khởi nguôn 
này. 

Vậy nhà nước đã làm như vậy để 
siêu độ những quân dân tử nạn, về sau 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thể trong dân gian, trong nhà có 
người chết, cũng thỉnh pháp sư đến đề 
siêu độ; có thê từ đây mà có. Cho nên 
trong Phật pháp, đây đích thật là việc 
phụ thêm, chăng phải công tác chủ 
yếu của Phật môn, chắng phải. Nhưng 
hiện nay thì sao? Đã trở thành chủ 
yếu rôi! Hiện nay tại Đài Loan, rất 
nhiêu đạo tràng là lây đây làm chủ 
yếu; cho dù có giảng kinh, trong một 
năm thời gian giảng kinh cũng rất 
ngăn, rât ít. Có những chùa chỉ giảng 
kinh bốn lần một năm, tức là bỗn mùa 
Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa. Một 
lần giảng một tuân, một năm giảng 
bôn tuân lễ, chia thành bốn lân; cho 
nên giảng kinh đã biến thành phụ. 
Công việc này [siêu độ |] đã biến thành 
Phật sự chủ yêu rôi vậy; chúng ta phải 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem điều này nhận thức cho rõ ràng, 
vào đời trước thật sự là giảng kinh 
thuyết pháp. 


Kinh văn: “Thử giai Vô Lượng 
Thọ Phật, 0al thân lực cô, bốn 
nguyện. lực cô, mãn túc nguyện cố, 
mỉnh liễu kiên cỗ, cứu cánh nguyện 


cô” 


Đoạn này vô cùng quan trọng, 
phía trước đêu nói về quả đức. Sau 
cùng Thích Ca Mâu NI Phật đem 
nhân duyên này vì chúng ta nói ra, 
đây là sự biên hóa oai đức thân thông 
của A Di Đà Phật. Biến hóa chỗ làm 
ra là “bốn nguyện lực cố” của A Di 
Đà Phật, Ngài ở nhân địa, hiện nay đã 
thành Phật rôi, thế giới của Ngài, các 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thứ trang nghiêm thật sự đã hoàn 
thành thực hiện. “Mãn túc nguyện”, 
Mãn là viên mãn, chắng có một tơ 
hào khiếm khuyết; vậy do đây có thê 
biết, tu nhân của Phật viên mãn, nhân 
viên mãn thì quả mới có thể viên mãn. 
Chúng ta xem thê giới này, các thứ 
trang nghiêm của họ đích thật siêu 
quá tất cả chư Phật sát độ; nhân viên, 
quả mãn. “Minh liễu” là trí tuệ, thể 
giới này chăng chỉ là Phật, Bộ Tát, tất 
cả đại chúng, sở hữu tất cả vạn sự, 
vạn vật đều tràn đây trí tuệ. Cho nên 
đến nơi đó, là phá mê khai ngộ chăng 
khó, nơi đây chúng ta là đại khó đại 
khó; đến nơi đó, một tí đêu chăng khó. 
Nguyên nhân là tại nơi đó hoàn cảnh 
tràn đây trí tuệ, . vật đều tràn đây 
trí tuệ. “Kiên cố” là chăng thoái, ở 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong cái hoàn cảnh này quyết định 
chắng có cái duyên thoái. Chỗ có tât 
cả trợ duyên đều là giúp đỡ quý vị 
tính tấn, chăng có thoái chuyến, 
chắng có chướng ngại. Cứu Cánh là 
nói cứu cánh viên mãn thành Phật, là 
như vậy mà thành tựu. Đây là đem 
nhân và duyên vì chúng ta nói ra, 
chúng ta thấy được đó là nhân viên 
quả mãn của Di Đà Thế Tôn. Quan 
trọng là tại chỗ này chúng ta phải học 
tập, những chỗ nào ở trong sinh hoạt 
hiện thực, chúng ta phải nên làm sao 
để tu học. Điểm nảy rất quan trọng. 
Phía dưới. 


Đường Xá Lâu Quán - Đệ Thập 
Lục 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đường là giảng đường, là nơi 
chốn tụ hội của đại chúng, đường 
cũng gọi là Điện; điện, đường là một 
nghĩa. Là nơi chốn tụ hội của đại 
chúng thì gọi là điện, điện đường. 
Còn Xá là chỗ nghỉ ngơi cư ngụ của 
tư nhân; Cung của thời xưa, Cung, Xá 
là ý nghĩa này, là tương đông. Lâu 
Quán, đây là hai tâng trở lên, gọi là 
Lâu. Đây là giống như đình đài, lầu 
các của Trung Hoa, là một loại nơi 
chôn để nghỉ ngơi. 


Kinh văn: “Hựu Vô Lượng Thọ 
Phật giảng đường, tỉnh xá, lầu quán, 
lan thuẫn, diệc giai thất bảo tự 
nhiên hóa thành”. 

Cho nên địa phương đó của Ngài, 
tât cả những vật kiến trúc chăng cân 


Tập 15 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân công để xây dựng, là do biên 
hóa chỗ làm ra; thế gian chúng ta đây, 
phước báo lớn cũng chắng cân đi xây 
dựng. Như tâng trời thứ Năm của Dục 
Giới gọi là Hóa Lạc Thiên, phước báo 
lớn; nêu họ muốn ở cung điện, thì tùy 
niệm biến hóa là thành tựu. Còn tầng 
trời thứ Sáu, thì phước báo ấy lại càng 
lớn chăng cân tự mình biên hóa, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên; từng trời thứ Năm 
biên hóa để đi cúng dường cho họ, họ 
chắng cân chính tự mình biến hóa. 

Do đây, Ngũ Thiên đến cúng 
dường cho họ; đó gọi là Tha Hóa Tự 
Tại Thiên. Vậy còn Dục Giới chúng 
ta hai tầng trời cao nhất, vẫn còn có 
loại thần thông năng lực này. Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, đương 
nhiên chúng ta có thê tin tưởng, tât cả 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đều là biên hóa chỗ làm ra, biên hóa 
một cách tự nhiên. Sự tự nhiên biến 
hóa này giỗng như Tha Hóa Tự Tại 
Thiên; như nhau, tự nhiên biến hóa. 


Kinh văn: “Phục hữu bạch châu, 
Ma N¡ dĩ vi giao lạc”. 


Đây là trong loại châu Ma NI cực 
kỳ trân quý, là màu trăng trong suôt. 


Kinh văn: “Minh diệu vô tỷ, 
chư Bồ Tát chúng, sở cư cung điện, 
diệc phục như thị”. 


Đây hiển thị ra, Tây Phương thê 
ø1ới hoàn cảnh sinh hoạt vật chất bình 
đăng, cùng A Di Đà Phật chắng có sai 
khác; là thế giới chân chánh bình 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đăng. Sự thọ dụng có được của Phật, 
đương nhiên chắng có lời gì nói nữa, 
là sự thành tựu công đức trong vô 
lượng kiếp của Phật, Bộ Tát, đặc biệt 
là những vị Bô Tát mới vãng sanh đến 
Tây Phương, phiền não vẫn chưa 
đoạn, Kiến Tư phiên não vẫn chưa 
đoạn. Chỗ tất cả thọ dụng họ có được 
cùng A DI Đà Phật như nhau, điều 
này là bất khả tư nghị. Tuyệt đối 
chắng phải công đức tự phân của 
những người này biến hiện ra, chăng 
phải là tự phần mà là bỗn nguyện của 
A DI Đà Phật gia trì. Nguyện lực của 
Phật gia trì, khiến cho những người 
mới vãng sanh, chỗ có tất cả thọ dụng 
đều cùng A DI Đà Phật như nhau; ở 
tha phương thế giới chắng có điều này. 
Duy nhất chỉ có Cực Lạc thê giới, đây 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là vượt hơn thập phương tất cả chư 
Phật sát độ. 

Kinh văn: “Trung hữu tại địa 
giảng kính, tụng kinh øiá; hữu tại 
địa thọ kinh, thính kinh giá. Hữu 
tại địa kinh hành øiả, tự đạo, cập 
tọa thiên giả”. 


Bồn hàng kinh văn phía dưới đây, 
vì chúng ta miêu tả đại chúng Tây 
Phương thể giới, trạng huấn sinh hoạt 
thường ngày của họ, vãng sanh đến 
Tây Phương để làm gì? Chúng ta ở tại 
thế gian này đêu phải có việc để làm, 
con người vẫn chăng thê không làm 
việc. Tây Phương cũng có việc, vIỆc 
øì đây? Nghe kinh, tu đạo; ngoài ra 
chắng có việc khác. Cho nên có giảng 
kinh, có ở trên mặt đất giảng kinh, có 


Tập 15 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tụng kinh; thích tụng kinh thì tụng 
kinh; thích giảng kinh thì giảng kinh. 
Có thọ kinh, Thọ là tiếp thọ, y theo 
lời giáo huấn trong kinh điển để làm, 
để thực hành; có nghe kinh. Ngoài ra 
có người đang tư đạo, đang dụng 
công tư duy, có người đang ngôi thiên. 
Mây câu này đại biểu cho pháp môn 
vô lượng vô biên của Phật pháp. Quý 
vị đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
bất luận thích tu pháp môn nào, đều 
chắng có chướng ngại. 

Đây là chúng ta phải đặc biệt chú 
Ý, bởi vì căn tánh của chúng ta khác 
nhau, ưa thích khác nhau; thí dụ nói, 
tôi ưa thích Thiên, quý vị ưa thích 
Mật. Hiện nay ở thê gian chúng ta hai 
thứ này đều rất khó tu, chúng ta đối 
chỗ đề tu, đi đến Cực Lạc thế giới để 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tu. Niệm A DI Đà Phật trước, niệm 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới, tôi 
mới lại đi tham Thiên, tôi mới lại đi 
học Mật; pháp môn nào Tây Phương 
thế giới cũng có cả. A Di Đà Phật vẫn 
chắng có hạn định, quý vị không niệm 
Phật thì không được! Tây Phương thê 
giới này của ta là chuyên niệm Phật, 
ngoài việc niệm Phật ra, những thứ 
khác đều không nhận; chắng có điều 
này, Phật chắng có nói như vậy. Tức 
là chúng ta nơi phần sau, Tam Bồi 
Vãng Sanh đều nói thật rõ ràng minh 
bạch. Phía trước, phân Thượng Bồi, 
Trung Bối, Hạ Bối, đây là tu Tịnh Độ 
niệm Phật đi vãng sanh. Phía sau vẫn 
còn một đoạn là rộng chỉ tu học tất cả 
Đại Thừa, chắng phải tu Tịnh Độ: chỉ 
cân hôi hướng câu nguyện vãng sanh, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cả thảy đêu được sanh. Khi sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị 
thích học pháp môn nào thì học pháp 
môn đó; nơi đây chúng ta thấy được 
rất rõ ràng. Đoạn này là nói trên mặt 
đât, còn có người ưa thích trên không 
trung. 


Kinh văn: “Hữu tại hư không, 
øiảng, tụng, thọ, thính giá, kinh 
hành, tự đạo, cập tọa thiên giả”. 


Đây là quý vị thích ở trên mặt đât 
thì ở trên mặt đất, thích ở tại không 
trung thì ở tại không trung; quý vị 
xem, tự tại biết bao! Khi ở tại không 
trung thì ngay cung điện lâu các họ cư 
trú đêu ở tại không trung. Người ở 
Tây Phương Cực Lạc thê giới đến tha 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phương thê giới để tu học, để cúng 
dường chư Phật giáo hóa chúng sanh, 
cái cung điện của họ cùng đi theo với 
họ; cung điện đó liên biển thành công 
cụ phi hành. Cái nhanh của tốc độ, 
chúng ta không cách chi tưởng tượng 
được; thật sự là tự tại. Ngày nay nhà 
cửa của quý vị rât đẹp, quý vị muôn 
đến một địa phương khác, chắng 
mang đi được; ở Tây Phương Cực 
Lạc thế giới thì có thể mang đi, bất 
luận đến nơi nào đêu có thể mang đi. 
Vả lại cung điện này là tùy tâm sở 
dục, ưa thích kiều øì thì biên ra kiểu 
đó, lớn nhỏ đêu như ý. Hình thức lớn 
nhỏ đều tùy tâm ý của mình; ưa thích 
kiểu øì thì biến ra kiêu đó. Đây là nói 
rõ, trạng huấn sinh hoạt ngày thường 
của đại chúng ở Cực Lạc thể giới. Họ 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
là toàn tâm đêu ở trên đạo nghiệp, 
cách này thì thành Phật mới nhanh. 


Kinh văn: “Hoặc đắc Tu Đà 
Hoàn. hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc 
đắc A Na Hàm, A La Hán”. 


Đây là nói về sự thành tựu của 
công phu tự phân, chắng phải nói sự 
gia trì của Phật, là tự phân. Quý vị 
đến nơi đó tu trì, Kiên Tư phiên não 
đoạn hết rồi, thì băng với Sơ Quả Tu 
Đà Hoàn của tha phương thê giới. 
Trên thực tê, cách danh xưng ở Tây 
Phương thế giới đêu chăng có, đây là 
Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng 
ta, là băng Sơ Quả Tu Đà Hoàn của 
thế giới này chúng ta. Họ ở bên ây, 
Kiên Hoặc đoạn rồi, vậy thì Tư Hoặc 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng đoạn luôn, băng với A La Hán 
của thê giới này chúng ta. Tư Hoặc, 
chín lần chín là tám mươi một phẩm; 
đoạn ba phẩm thô hoặc phía trước 
chứng Nhị Quả. Lại đoạn sáu phẩm Ở 
phía sau thì chứng Tam Quả, vẫn sót 
lại bảy mươi hai phẩm. Đó là ở Tứ 
Thiên Thiên, Vô Bất Hoàn Thiên để 
đoạn; đoạn hết rồi thì chứng Tứ Quả 
A La Hán. Đây là nói về tự phân đoạn 
Kiến Tư phiên não, chăng nói về oai 
thân øia trì của Di Đà. Nếu như nói A 
Di Đà Phật bốn nguyện gia trì, vậy 
mọi người là bình đắng, là như nhau, 
chắng có sự sai biệt của giai cấp này. 
Cái này là nói về sự đề thăng của 
công phu tự phân. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Vị đắc A Duy Việt 
Trí giả”. 


Đây là nói DI Đà gia trì rồi, sự gia 
trì của bỗn nguyện oai thân của Di Đà. 
Chưa đặc được A Duy Việt Trí. 


Kinh văn: “Tắc đắc A Duy Việt 
Trí”. 


A Duy Việt Trí là viên chứng 
Tam Bât Thoái. 


Kinh văn: “Các tự niệm đạo, 
thuyêt đạo, hành đạo, mạc bầt hoan 
hỷ”. 


Tây Phương Cực Lạc thê giới, xin 
thưa với quý vị, nó là nơi chôn tu học 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điển hình, tiêu chuẩn, mô phạm viên 
tu, viên chứng của Tam Phước, Lục 
Hòa, Tam Học, Lục Độ và Thập Đại 
Nguyện Vương. Chúng ta thật sự đem 
việc này hiểu rõ ràng minh bạch, thì 
cái tâm của quý vị khẩn thiết, một 
lòng một dạ thật sự chịu vãng sanh, 
thật sự vui lòng đi vãng sanh. Cái tâm 
này tuyệt đối không thể lay động, quý 
vị đã rõ ràng rôi, đã minh bạch rôi, 
đây mới là một hoàn cảnh tốt, thật sự 
lý tưởng cho sự tu hành. Xin xem 
phẩm phía dưới. 


Tuyên Trì Công Đức - Đệ Thập 
Thât 


Vẫn là giới thiệu hoàn cảnh của 
Tây Phương Cực Lạc thê giới. Kinh 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
văn: “Hựu kỳ giảng đường tả hữu, 
tuyên trì giao lưu”. Câu này là tổng 
thuyết, Tây Phương thế giới ao báu 
rất nhiêu. Kinh văn: “Tung quảng 
thâm thiên, giai các nhất đẳng”. 
“Tung quảng thâm thiên” đều là 
nói diện tích của ao báu. “Gial các 
nhất đăng” là chỉ cho câu phía trước, 
“Tuyên trì giao lưu, tung quảng thâm 
thiên”; chữ Nhất Đăng này là Như Y. 


Kinh văn: “Hoặc thập do-tuân, 
nhị thập do-tuân, nãi chí bách thiên 
do-tuần”. 


Đây là nói về rộng, là chỉ cho lớn, 
rộng lớn. Một do-tuân này, theo trong 


kinh mà nói, đêu nên chỉ cho đại do- 
tuân, băng tám mươi dặm của Trung 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hoa thời xưa. Mười do-tuân là tám 
trăm dặm, người Hoa xưa kia thường 
nói, Trung Hoa có cái hồ lớn là Động 
Đình hô. Động Đình hô diện tích bao 
lớn? Tám trăm dặm, là cái nhỏ của ao 
thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế 
giới; cái này không lớn, là cái nhỏ. 
Nếu như là lớn, đó tức là trăm ngàn 
do-tuân, thê giới lớn rồi. Vậy do đây 
có thể biết, ao báu lớn nhỏ cũng tùy ý 
của con người. Đương nhiên hình 
dáng đó cũng là như ý, cạn sâu cũng 
là như ý; phân sau đều sẽ nói đến cạn 
sâu cũng rất như ý. 


Kinh văn: “Trạm nhiên hương 
khiêt, cụ bát công đức”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nước trầm này gọi là “Bát công 
đức thủy”, nước có tám đức; trong 
Quán Kinh vì chúng ta nói rõ: 

- Thứ nhất là “trong sạch”, tức là 
nước rât trong sạch. Từ trên mặt nước 
có thể nhìn thây đáy ao, rất rõ ràng, 
nước giông như một mặt kính, một 
hạt bụi chắng nhiễm. 

- Thứ hai là “trong lành”, nước 
trong, nước rất mát, giỗng như nước 
suối của thế gian chúng ta. 

- Thứ ba là “ngọt ngào”, nước này 
là ngọt; thê gian chúng ta đây, nước 
suối ngọt rất ít, cũng có nhưng quá ít. 

- Thứ tư là “nhẹ mềm”, nước của 
thế gian chúng ta đây chăng có, nước 
ở thê gian chúng ta rât nặng: nước của 
Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI rât nhẹ, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rất nhu nhuyễn, chắng giống như chất 
nước của chúng ta. 

- Thứ năm là “nhuận trạch”, nước 
ở thế gian chúng ta đây có công năng 
này, nó có thể thâm nhuân, cho nên 
tăm trong nước nảy có thể tắm mát 
thân thể; bản thân của nước là phân 
dinh dưỡng tt nhất. 

- Thứ sáu là “an hòa”, nước của 
chúng ta chăng có điêu nảy, cũng tức 
là nói, bơi lội hoặc tắm rửa trong 
nước này, quyết định an toàn không 
thể có chuyện bị nước nhận chìm chết, 
chắng thể có chuyện này. Từ trước 
đến nay chưa từng nghe qua sự việc 
này ở Tây Phương thế giới; rất an hòa. 

- Thứ bảy là “công đức”, đây 
cũng là nước của thế gian chúng ta 
không có. Nước của thế gian chúng ta 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thê giải khát, tuy nhiên khi đói 
bụng chắng thể khiến cho no. Nhưng 
nước ở Tây Phương thê giới chắng 
những có thê giải khát, cũng có thể trị 
cơn đói; khi đói bụng uống vài hớp 
nước thì no ngay. Nó có phân lợi ích 
này, trừ được tất cả quá hoạn, cũng 
tức là nói, đương nhiên người của Tây 
Phương thê giới đều là thân Kim 
Cang bất hoại, làm gì có bệnh! Đây là 
thí dụ. Như chúng ta sanh ở thê giới 
này có rất nhiêu bệnh, nếu tăm trong 
ao đó một lân thì bệnh gì cũng không 
còn nữa; sánh với tât cả thuốc men 
đêu hay hơn. 

- Cái lợi ích thứ tám là “trưởng 
dưỡng” các căn, nước nảy là nguôn 
dinh dưỡng phong phú nhất. Bất luận 
tăm hoặc giả là quý vị uống nước này, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điêu là nguôn dinh dưỡng thù thăng 
nhất. Nó có tám thứ công đức, cho 
nên gọi là “Bát công đức thủy”. 


Kinh văn: “Ngạn biên vô số 
Chiên Đàn hương thụ”. 


Đây cũng là thí dụ, thê gian chúng 
ta đây có cây Chiên Đàn, Đàn Hương. 
Thật tại mà nói, Đàn Hương của 
chúng ta đây làm sao sánh nỗi với nó 
được? Sánh chăng nôi. 


Kinh văn: “Cát tường quả thụ, 
hoa quả hăng phương”. 


Xin lưu ý chữ Hăng này, Hăng là 
vĩnh viên, là cái dáng này. Chăng 


giông như thê gian này của chúng ta, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hoa quả, cây côi đêu theo bôn mùa 
mà thay đối. Mùa Thu lá cây đều rụng 
cả, nhất định phải đến mùa Xuân mới 
đâm chôi; Tây Phương thế giới không 
như vậy, là Hăng Phương, vĩnh viễn 
là hinh dáng này. Bởi vì chúng ta đã 
nói qua ở phía trước, Tây Phương thế 
giới chăng có bôn mùa, cho nên 
những hoa quả, cỏ cây đều là vô 
lượng thọ, Phật vô lượng thọ, đại 
chúng vô lượng thọ, sở hữu tất cả vạn 
vật đều là vô lượng thọ; gọi là Vô 
Lượng Thọ Quốc. 


Kinh văn: “Quang mỉnh chiêu 
diệu, tu điều mật diện”. 


Chữ Tu là dải, cành cây nảy rất 
dài, lá rât khít, cây rất tươi tốt xum xê. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Giao phú ư trì”. 


Cây ở bôn phía bờ cũng rât lớn, 
đem cải ao này hâu như che lâp cả; 
trông ao vô cùng xinh đẹp. 


Kinh văn: “Xuất chủng chủng 
hương, thê vô năng dụ. Tùy phong 
tán phức, duyên thủy lưu phân”. 


Mùi thơm này theo gió đưa đi thật 
xa, thật tại mà nói, đức tướng của hoa 
quả, cây cối và ao nước cũng là châu 
biến pháp giới. 


Kinh văn: “Hựu phục trì sức 
thât bảo”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ao này là trang sức bằng bảy báu, 
đương nhiên đây cũng chăng phải 
nhân tạo, là tự nhiên mà có. 


Kinh văn: “Địa bỗ kim sa”. 

Chữ Địa chỉ cho đáy ao, đáy ao là 
băng cát vàng, chắng giống như đáy 
ao chúng ta ở bên đây là cát bùn. 
Người ta là cát vàng; đáy ao là cát 
vàng. 


Kinh văn: “Uu Bát La hoa, Bát 
Đàm Ma hoa, Câu Mâu Đâu hoa, 
Phân Đà Lợi hoa”. 


Ưu Bát La là màu xanh, Bát Đàm 
Ma là màu đỏ; đây tức là trong A Di 
Đà Kinh nói đến tứ sắc liên hoa, màu 
đỏ này là Xích sắc. Câu Mâu Đầu là 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mảu vàng, phân Đà Lợi là màu trăng, 
cùng trong A DI Đà Kinh nói đó như 
nhau, bỗn sắc hoa sen. Trong A Di Đà 
Kinh chỉ nói bốn sắc, phía sau vẫn 
còn. 


Kinh văn: “Tạp sắc quang mậu, 
di phú thủy thượng”. 


Từ hai câu nói phía sau, chúng ta 
biết được hoa sen trong ao thất bảo, 
không chỉ có bôn màu; màu sắc vô 
cùng vô cùng nhiêu. Dưới đáy có tạp 
sác quang mậu, chắng phải bỗn màu 
rất đơn thuân. Vậy thì những hoa sen 
này, những người từ thập phương thế 
giới vãng sanh, liên hoa hóa sanh, đêu 
là ở trong hoa sen của ao thât bảo hóa 
sanh. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhược bỉ chúng 
sanh, quá dục thử thủy”. 


Đây là người ở Tây Phương thê 
giới thường thường đến ao báu đề tắm, 
để bơi lội. Người hiện nay chúng ta 
gọi là bơi lội, chỗ này nói là Quá Dục, 
tức là người hiện nay nói bơi lội, đến 
ao này để bơi lội. 


Kinh văn: “Dục chí túc giá, dục 
chí tất giả, dục chí yêu dịch, dục chí 
cảnh giả”. 

Đây là nói nước trong ao này sâu, 
nó có thể tùy theo ý NBƯỜI. Muôn 
nước cạn một tí thì nó liên cạn, muốn 
sâu một tí thì nó sâu, nó có thể làm 
theo ý người, rất vâng lời, điều này 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng dễ. Thế gian này chúng ta hiện 
nay, cho dù có dùng cơ giới hóa, 
những loại thiết bị này vẫn chắng tiện 
lợi như nó. Chăng có một thứ gì 
chắng tùy theo ý muốn, tự tự nhiên 
nhiên thành tựu. 


Kinh vấn: “Hoặc dục quán 
thân”. 


Chữ Quản Thân này là nước từ 
phía trên tưới xuống, giông như hiện 
giờ chúng ta dùng cách tăm, dùng 
phương thức tưới như nước mưa. Ở 
Tây Phương thế giới chắng cân loại 
thiết bị này, chỉ cần vừa động một 
niệm, thì nước tự nhiên vọt lên rôi 
tưới trở xuống: tự nhiên chảy xuống. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Hoặc dục lãnh øiã, 
ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ 
thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý”. 


Cái tốt đẹp của nước ở Tây 
Phương thê giới, tha phương thê giới 
đích thật chăng có. 


Kinh văn: “Khai thần duyệt thể, 
tịnh nhược vô hình”. 


Quý vị bơi lội trong ao báu này, 
Khai Thân tức là thông thường chúng 
ta gọi là khai ngộ; bơi lội trong nước 
có thể khai ngộ. Duyệt Thể là thân 
tâm khoái lạc. “Tịnh nhược vô hình”, 
bởi vì nước của nó thanh tịnh, sạch sẽ, 
hoàn toàn là trong suốt. Không khí 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của chúng ta bên đây là vô hình, còn 
nước bên ây cũng vô hình. 


Kinh văn: “Bảo sa ánh triệt, vô 
thâm bât chiêu”. 


Dưới đáy ao là cát vàng, hình như 
chỉ nói ra thành phân tỷ lệ của cát 
vàng nhiêu một tí. Lẫn lộn với cát 
vàng là chúng bảo, là ao báu, là chúng 
bảo, đêu phóng ánh quang minh, 
chắng có chỗ sâu nào là không chiêu 
đến, nước ao đêu phát ra ánh sáng. 


Kinh văn: “Vị lan từ hôi”. 


Đây là vô cùng đẹp đẽ, Lan là cơn 
sóng, nó chăng phải sóng lớn rât nhỏ, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
có thê thầy nó rât đẹp; Từ là chậm, lại 
quay quanh chuyên động. 


Kinh văn: “Chuyển tương quán 
chú”. 


Nước này có thể hỗ tương tưới rót 
lân nhau. 


Kinh văn: “Ba dương vô lượng, 
vỉ diệu âm thanh”. 


Nước đã là tưới rót lẫn nhau thì có 
âm thanh, nước của ao bên đây tưới 
vào bên kia, nước của ao bên kia lại 
tưới qua bên kia nữa; chăng những tất 
đẹp, vả lại nó có âm thanh. Âm thanh 
này lại nói pháp, lại là nhạc giao 
hưởng, lại thuyết pháp, chăng có một 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thứ chi không thuyêt pháp. “Ba 
dương vô lượng, vi diệu âm thanh”. 


Kinh văn: “Hoặc văn Phật 
Pháp Tăng thanh”. 


Âm thanh Tam Bảo, Phật - Pháp - 
Tăng này, chữ Thanh này đại biểu 
toàn bộ Phật pháp. Đại Tiểu Thừa 
Phật pháp đều chắng ngoài Tam Bảo. 
Tam Bảo này tức là Giác - Chánh - 
Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà 
không tà, Tịnh mà không nhiễm. Đây 
là đã bao quát tất cả Phật pháp, đây là 
tổng thuyết. 


Kinh văn: “Ba La Mật thanh”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ba La Mật là tiêng Phạn, dịch 
thành nghĩa tiếng Hán thời xưa dịch 
là “đến bờ bên kia”; vậy dùng cách 
nói hiện nay mà nói, là cứu cảnh viên 
mãn, là ý nghĩa này. Tất cả pháp đều 
chứng đến cứu cánh viên mãn, đây 
gọi là âm thanh Ba La Mật. 


Kinh văn: “Chỉ Tức Tịch Tĩnh 
thanh”. 


Là đối với Thiền môn mà nói, nhà 
Thiên tu Thiên Định, “Chỉ Tức Tịch 
Tĩnh” đêu là thuộc vê Thiên Định. 


Kinh văn: “Vô Sanh Vô Diệt 
thanh”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Câu này chắng những bao gồm 
Đại Thừa pháp, đặc biệt là chỉ trong 
Mật Tông, chỗ đề xướng. Cho nên 
bốn kinh có Hiển, có Mật, có Tông, 
có GIáo. Tuy là Vô Thượng Thừa 
nhưng bên trong cũng bao gôm Tiểu 
Thừa, đích thật là nên Phật pháp cứu 
cánh viên mãn; là ở ngay trong một 
bộ kinh này, hàm nhiếp một cách viên 
mãn. 


Kinh văn: “Thập Lực Vô Ủy 
thanh”. 


Mười thứ năng lực đặc thù trên 
quả địa của Như LaI, Bô Tát chăng có. 
Vô Uy tức là mười thứ vô úy của Như 
Lai. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hoặc văn Võ Tánh, 
Vô Tác, Vô Ngã thanh”. 


Cái này là thông Đại Tiểu Thừa 
pháp. Kinh văn: “Đại Từ Đại BI Hỷ 
Xả thanh”. Cái này là thuân Đại Thừa 
Phật pháp. 


Kinh văn: “Cam Lộ Quán Đảnh 
Thọ Vị thanh”. 


Đây là Mật Tông. Vậy vô lượng 
vô biên pháp môn, trong tiếng hỗ 
tương chảy rót của nước công đức của 
ao báu, chúng ta đêu có thê nghe hiểu. 
Cái này là đức của nước, không chỉ là 
bát thủy công đức phía trước, mà thật 
sự là vô lượng công đức. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đắc văn như thị 
chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm 
thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh 
trực bình đẳng, thành thục thiện 
căn”. 


Bốn câu này là nói về quả chứng, 
bốn đêu là cảnh giới của trên quả địa 
của Như Lai, cũng là mục tiêu tu học 
của chúng ta. Chúng ta tu những gì? 
Điêu này, tự mình chăng thể không 
biết. Đề Kinh của bốn kinh nêu ra ba 
đại cương lĩnh của sự tu hành cho 
chúng ta Thanh Tịnh, Bình Đắng, 
Các, chúng ta là tu cái này. Ba câu 
này tức là Tam Bảo, tức là Tam Học: 
Thanh Tịnh là Tăng Bảo, Bình Đắng 
là Pháp Bảo, Giác là Phật Bảo. Tam 
Học là Giới - Định - Tuệ: Thanh Tịnh 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

là Giới, Bình Đăng là Định, Giác là 
Tuệ. Cho nên tổng cương lĩnh của sự 
tu học của chúng ta tức là Thanh Tĩnh, 
Bình Đăng, Giác. 

Chỗ này đã thành tựu rÔi, “Kỳ 
tâm thanh tịnh”, tâm thanh tịnh có 
được rôi. Có được tâm thanh tịnh, 
đương nhiên chăng có phân biệt, “vô 
chư phân biệt”. “Chánh trực bình 
đăng, thành thục thiện căn”, vô lượng 
vô biên thiện căn của trên quả địa của 
Như Lai đều từ chỗ này sanh ra. Đây 
là thành thục thiện căn. 


Kinh văn: “Tùy kỳ sở văn, dữ 
pháp tương ưng”. 


Chúng ta phải chú ý câu này, cái 
này cùng với pháp tương ưng, khê cơ, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khế lý thì tương ưng. Điểm này, tại 
giai đoạn hiện tiên của chúng ta, 
chúng ta không thể chắng biết. Thế 
Tôn đã để lại cho chúng ta rất nhiêu 
kinh điển, người thế hệ sau đem nó 
phân loại biên tập trở lại, ở Trung 
Hoa gọi là Đại Tạng Kinh. Đây là 
Phật đề lại cho chúng ta cái chân bảo 
vô giá; tuy nhiên trong sô kinh luận 
này, có một số khế hợp căn cơ chúng 
ta, có một sô chăng khế cơ; không thê 
chắng hiểu rõ. Những cái chắng khế 
cơ với chúng ta, chúng ta miễn cưỡng 
đi tu học thì chăng tương ưng; nói 
một cáck khác, chúng ta không có 
được lợi ích. Những cái vô cùng thích 
hợp với căn cơ chúng ta đó thì rất 
tương ưng, lập tức chúng ta có được 
thọ dụng, được lợi ích. Phải biết điều 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này. Người thời nay, mở miệng hoặc 
ngậm miệng đều nói đến hiện thực; 
thật tại mà nói, Phật pháp là nói hiện 
thực nhất. Người thê gian nói đến 
hiện thực, cùng Phật pháp so sánh vẫn 
kém rất xa. Cái gì là hiện thực nhất? 
Lìa khổ được vui là hiện thực nhất. 
Phật pháp cầu đó tức là phải lìa 
khô, tức là phải được vui. Phải gấp rút 
lia khổ, gấp rút được vui, phải được 
cái VuI cứu cánh, cái vui viên mãn; 
đây là cái mà Phật pháp cầu. Còn có 
cái øì sánh với cải này còn hiện thực 
hơn? Có phải thật sự chúng ta có 
được không? Thật sự có được! Chỉ 
cân chỗ tu đó của quý vị cùng pháp 
tương ưng là được trôi; thì quý vị có 
được. Cho nên chúng ta học Phật, 
phải câu cái pháp tương ưng cùng với 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

căn tảnh của chính mình tương ưng, 
cùng với trình độ của chính mình 
tương ưng, cùng với hoàn cảnh sinh 
hoạt của chính mình tương ưng, cùng 
với nguyện vọng của chính mình 
tương ưng; phải chọn lựa pháp môn 
như vậy thì quý vị học rôi là vui vẻ 
ngay. Đến Tây Phương thê giới vẫn là 
như vậy, đêu là học những pháp môn 
đối với chính mình tương ưng. 


Kinh văn: “Kỳ nguyện văn øiả, 
triếp độc văn chi, sở bất dục văn, 
liễu vô sở văn”. 

Điều này rât hay, quý vị xem, hoa, 
cây nói pháp, công đức thủy cũng nói 
pháp. Nếu như những thứ pháp nói đó 


tôi chăng muốn nghe, nó cứ khăng 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


khăng phải nói; quý vị bảo, điều này 
khó chịu biết mây? Chăng muốn nghe 
thì rất yên tịnh, tiếng chi cũng chăng 
có. Còn muôn nghe, muốn nghe Hoa 
Nghiêm thì nó đêu đang nói Hoa 
Nghiêm, muốn nghe Pháp Hoa thì nó 
nói đó là Pháp Hoa. Hai người năm 
tay nhau, phân a1 nây nghe pháp của 
họ, một tí đều chắng trở ngại; điều 
này hiếm lắm. Cho nên A Di Đà Phật 
giáo hóa chúng sanh, Ngài thiết nghĩ 
chu đáo, thật tại khiến cho người ta 
bội phục năm vóc gieo xuông đất. 
Chúng ta ngày nay, khoa học kỹ thuật 
phát đạt, vẫn chăng thê đạt đến trình 
độ này. Trước kia tôi cũng đã từng 
nghĩ răng, giả như chúng ta có được 
một đài phát thanh, có rât nhiều tâng 
số. Chúng ta có rất nhiêu loại tầng số, 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem những tầng sô này chia ra, một 
tâng số giảng Hoa Nghiêm, một giảng 
kinh Kim Cang, một giảng kinh A Di 
Đà, còn có tầng số để niệm Phật. Quý 
vị cầm chiếc máy thu thanh, muốn 
nghe tâng số nào thì nghe tâng số đó. 
Tuy nhiên cùng với đây so sánh vẫn 
kém xa, so với Tây Phương Cực Lạc 
thể giới kém xa, chúng ta vẫn phải 
cân có một đài truyền thanh, trên tay 
vẫn phải câm cái máy mới được; 
người ta thì không cân! Cái chi cũng 
chắng cân. 

Thật tại mà nói, đạo tràng hiện đại 
hóa phải là đạo tràng như vậy, mà 
chắng phải xây cất lầu cao, nhà lớn; 
cái này không có ý nghĩa. Mời pháp 
sư đến giảng kinh cũng rât nhọc, mọi 
người đến nghe kinh cũng rất cực khổ. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nếu như có một đạo tràng như vậy 
được xây cât, bất luận ở địa phương 
nào, quý vị vừa mở lên tâng sô đêu có 
thể nghe được Phật pháp chính quý vị 
thích nghe; mọi thứ củng chính quý vị 
đều được tương ưng. Về sau này, tôi 
thì chắng có phước báo, tôi thường 
thường hay nói, hy vọng những người 
có phước báo xây cất đạo tràng như 
thê đó. Đạo tràng hiện đại hóa, đạo 
tràng của thế kỷ 21, với đạo tràng này 
của chúng ta đây khác nhau, chẳng 
tương đông. 

Kinh văn: “Vĩnh bất thoái ư A 
Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề 
tâm”. 


Đây là dưới hoàn cảnh tu học như 
thê, là lục căn quý vị chô tiêp xúc đêu 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là Phật pháp cùng với quý vị tương 
ưng. Thì làm sao cái này có thể thoái 
chuyên! Quyết định không thê thoái 
chuyển Vô Thượng Bộ Đẻ. Trong 
thời đại hiện tiên của chúng ta, chúng 
ta thường đi qua rất nhiêu quốc Ø1a và 
địa phương, cơ hô như khắp nơi đều 
có một môi cảm xúc, người hoăng 
pháp quá ít. Vả lại, hình như mỗi một 
địa phương đều bức thiết nhu câu 
nhân tài hoăng pháp; người hoăng 
pháp ít, quá ít quá ít. Bồi dưỡng nhân 
tài hoăng pháp, vô cùng vô cùng khó 
khăn, đặc biệt là cái xã hội ngày nay, 
thật sự là quá khó quá khó. 

Điêu thứ nhất là cần phải có thời 
gian đài, không đủ mười năm không 
ra được; phải học Ít nhất là mười năm. 
Hoàn cảnh tu học, điều này vẫn chắng 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kế là khó, vẫn có thể tìm được; cái 
khó nhất là thây, tìm thây quá khó. Số 
đại đức lớn tuổi phân nhiêu đều đã 
vãng sanh; cho dù chưa vãng sanh 
vẫn còn đó, đại khái đều đã trên tắm 
mươi tuổi rôi, quý vị yêu câu họ đến 
dạy quý vị mỗi ngày vài tiêng là việc 
chắng thê được. Nói một cách khác, 
đều là đến tuổi hưu trí rồi, điều này 
quá khó. Cái khó khăn hơn nữa là 
chắng có học sinh! Có lẽ nói rất nhiêu 
học sinh muốn học, chăng phải đơn 
giản như vậy. Học sinh học đạo phải 
cụ bị điều kiện gì đây? Phải đều 
buông hết tham, sân, si thì mới có thể 
học đạo. Ngày nay cái thê giới phôn 
hoa này, thời thời khắc khắc danh văn 
lợi dưỡng đang ở đó lôi cuốn quý vị! 
Quý vị có thể không động tâm thì mới 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có thể học được thành công. Tâm vừa 
động một tí thì liên bị người lôi đi 
mât; điều này khó. Cho nên tìm học 
sinh rât khó rất khó; thầy đã là khó, 
học sinh lại càng khó hơn. 

Cho nên chúng tôi nghĩ đến, duy 
nhất chỉ có một phương pháp, tức là 
tôi vừa nói đó, là đạo tràng mới của 
thế kỷ 21 này là đài truyền hình, phát 
thanh; phương tiện này khởi được tác 
dụng. Tại vì sao thế? Vì chỉ cân tìm 
được vải người nhân tài Phật pháp, thì 
có thê đem Phật pháp phô biên đến 
khắp thê giới khiến cho mỗi một 
người ở trong gia đình có thể mở xem, 
đêu có thể bắt nghe; như vậy mới 
được. Cho nên thật sự có thể vì lợi ích 
tất cả chúng sanh, hy sinh tự mình 
đem cái danh văn lợi dưỡng, ngũ dục 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lục trân, tất cả sự hưởng thụ vật chât 
đều buông xuông. Người như thế ít, 
số Ít vài người cũng được, cũng có thể 
đem Phật pháp hoăng dương Phật 
pháp, cách này thì đúng. Nhất định 
phải vận dụng công cụ khoa học để 
đem Phật pháp phô biến, đây mạnh 
rộng ra. Chúng ta xem một đoạn sau 
củng. 


Kinh văn: “Thập phương thể 
giới chư vãng sanh giả, giai ư thất 
bảo trì liền hoa trung, tự nhiên hóa 
sanh”. 

Kinh văn này vô cùng rõ rệt, khi 
vãng sanh đến Tây Phương thê giới, 
chắng phải thai sanh của cha mẹ, 
chắng phải thai sanh; là “liên hoa hóa 
sanh”. Đầy cũng là A DI Đà Phật ở tại 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân địa lựa chọn; tại sao chắng chọn 
thai sanh? Thai sanh, thứ nhất là 
không thanh tịnh, thứ hai là có tình 
chấp, như mẹ con có cảm tình; cảm 
tình này rất khó đoạn. Điêu này rất 
phiên phức, đó là căn bản của lục đạo 
luân hồi. Cho nên A Di Đà Phật là xả 
- thủ, xả mất (tình), thủ lấy cái “liên 
hoa hóa sanh”. Liên hoa khiết tịnh, 
mọc từ bùn nhơ mà chăng nhiễm, cho 
nên chắng có tình chấp ở bên trong. 
Tâm dễ được bình đăng, dễ được 
thanh tịnh, chọn lây liên hoa để hóa 
sanh. 


Kinh văn: “Tất thọ thanh hư 
chỉ thân, vô cực chỉ thê”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hai câu này hay lắm, phải cùng 
với Kim Cang bất hoại thân phía 
trước thì quý vị mới biết được “thanh 
hư chi thân, vô cực chi thể” của người 
ở Tây Phương thê giới. Cho nên họ là 
vô lượng thọ, vô lượng thọ là chăng 
suy, chăng thay đối; đạo lý là ở chỗ 
này, cùng nhục thể của chúng ta hoàn 
toàn khác nhau. Nhục thể của chúng 
ta là do tê bảo tổ hợp mà thành, bản 
thân những tế bào này là chăng thanh 
tịnh; vả lại là vô thường, thời gian tôn 
tại của tế bào không dài. Cho nên quá 
trình bỏ cũ đối mới này là biến hóa; 
còn Tây Phương thể giới là chăng 
biến đôi. 


Kinh văn: “Bât văn tam đồ ác 
não khô nạn chỉ danh”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tây Phương thế giới chắng nghe 
các thứ này, ngay tam đồ này tức là 
tam ác đạo, các Tam Khô, Bát Khô, 
các thứ tai nạn này, ngay cải tên còn 
chắng nghe đến, thì làm sao có thê có 
sự thật chứ? 


Kinh văn: “Thượng vô giả thiết, 
hà huông thật khô”. 


Việc khổ thật sự thì quyết định 
chắng có, không những chăng có 
những việc khổ này, ngay cả cái danh 
xưng của những thứ khổ này đều 
chắng nghe đến. 


Kinh văn: “Đản hữu tự nhiên 
khoái lạc chỉ âm”. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Cho nên nơi đó, tất cả sự hưởng 
thụ đều là tự nhiên, sinh hoạt của mỗi 
một ngày đêu là đang tinh tân, đêu là 
đang dụng công. Đây là trong đoạn 
này Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu 
đại chúng của Tây Phương thế giới, 
tình trạng sinh hoạt ngày thường, 
cùng với cái đẹp của hoàn cảnh y báo 
của họ; vì chúng ta giới thiệu ra. 
Ngoại trừ những thứ này, họ cũng có 
nhiều hoạt động, cái rộng lớn của 
hoạt động không gian ở phân kinh 
văn phía sau sẽ nói rõ. Tận hư không 
biến pháp giới là không gian hoạt 
động của họ. Họ thường thường ởi 
cúng Phật, đến các chư Phật sát độ 
khác đi tham phỏng, như chúng ta nói 
đi du lịch, đi ngắm cảnh, đi khảo sát. 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Họ thường thường làm những việc 
này, trên cúng dường chư Phật, dưới 
giáo hóa chúng sanh, đi làm những 
việc này. Cho nên đời sống của họ là 
nhiêu màu mè sắc thái, một tí cũng 
không hê chết cứng, vui sướng không 
øì băng. Chăng có công việc nặng 
nhọc, chắng có áp lực của công việc, 
chắng có Áp lực của cuộc sông, cho 
nên nói vui sướng chắng gì băng. Đây 
là tại Cực Lạc thế giới, chỉ có âm 
thanh tự nhiên khoái lạc. 


Kinh văn: “Thị cô bỉ quộc, 
danh vi Cực Lạc”. 


Đây là thật, một tí đêu chăng giả. 
Hôm nay chúng tôi xIn giảng đên đây. 
A Di Đà Phật 


Tập 15 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 16 


Xin lật kinh bản trang bảy mươi 
sáu, hàng sau cùng. 


Siêu Thế Hy Hữu - Đệ Thập Bát 


Phẩm kinh này, Thê Tôn muốn vì 
chúng ta giới thiệu Tây Phương thê 
giới chánh bảo trang nghiêm. Chánh 
báo tức là vì chúng ta giới thiệu đạo 
sư A DI Đà Phật, cùng với nhóm đệ 
tử của Phật. 


Kinh văn: “Bï Cực Lạc quốc, sở 
hữu chúng sanh, dung sắc vi diệu, 
siêu thế hy hữu. Hàm đồng nhất 
loại, vô sai biệt tướng, đản nhân 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thuận dư phương tục, cô hữu thiên 
nhân chi danh”. 


Đoạn kinh văn này. rất quan trọng, 
có thể tiêu trừ rât nhiêu sự hiểu lâm 
của chúng ta. Tây Phương thể giới nơi 
trong Bốn Mươi Tám Nguyện của 
Phật, chỗ chúng ta thấy được đó là 
bình đăng pháp giới. Chỗ nghe được 
đó, phàm là những người vãng sanh 
đến Cực Lạc thế giới, bất luận là Bồ 
Tát, Thanh Văn, thiên, nhân cho đến 
ác đạo chúng sanh, bao gôm cả địa 
ngục chúng sanh, sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới đều làm A 
Duy Việt Trí Bồ Tát; điều này là 
chúng ta nghe nói. Vì sao lúc Thế 
Tôn thuyết kinh vẫn thường giảng 
Tây Phương thế giới có Thanh Văn, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thiên nhân đại chúng? Chỗ này vì 
chúng ta nói ra, thiên nhân đại chúng 
chắng phải thật, “thuận dự phương 
tục”, tức là tha phương thê giới tại 
Cực Lạc thê giới mà nói. Trong chư 
Phật sát độ khác có Thanh Văn, có 
thiên nhân, là tủy thuận tha phương 
thế giới mà nói. 

Vậy còn trong đây thì sao? Thì có 
hai nghĩa, một là đoạn phiên não, 
giỗng như chúng ta đới nghiệp vãng 
sanh, sanh đến Tây Phương thê giới 
tuy đều làm A Duy Việt Trí Bộ Tát. A 
Duy Việt Trí Bồ Tát đó, chăng phải 
chúng ta tu được, đó chắng phải công 
phu của chính chúng ta mà là Phật lục 
gia trì, đem chúng ta quyết nâng lên 
cảnh giới đó, còn chính mình! Thật 
tại mà nói, một phẩm phiên não đêu 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chưa đoạn. Vậy từ trên tự phân mà 
nói, chúng ta là thần phận nhân thiên, 
được Phật vừa gia trì chúng ta cũng 
làm được A Duy Việt Trí Bồ Tát, là 
sự việc như thê đó; quý vị phải hiểu 
rõ ràng, Phật nói pháp, ý nghĩa là tại 
chỗ này. Còn ý nghĩa thứ hai là gì? Là 
nói đến thân phận về trước lúc chúng 
ta chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế 
giới. Chúng ta là từ nhân đạo mà ởi, 
thì Phật nói về người; từ thiên đạo mà 
đi, thì Phật nói về trời; từ Thanh Văn, 
Duyên Giác mà đi thì Phật nói Thanh 
Văn, là ý nghĩa này, mà chăng phải 
cách xưng hô tại Tây Phương thế giới. 
Vậy chỗ này, chúng ta xem thấy được 
rât rõ ràng, rât minh bạch, Tây 
Phương thê giới là bình đăng thể giới. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Sở hữu chúng sanh”, đây là bình 
thường chúng ta nói cửu pháp giới 
chúng sanh, tật cả những chúng sanh 
này sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, bất luận là Phàm Thánh 
Đông Cư Độ vãng sanh, Phương Tiện 
Hữu Dư Độ vãng sanh, Thật Báo 
Trang Nghiêm Độ vãng sanh, “dung 
sắc vi diệu, siêu thế hy hữu. Hàm 
đông nhất loại, vô sai biệt tướng”; 
tướng mạo này bình đăng, chăng có 
sai biệt, cùng A Di Đà Phật một mẫu, 
một thứ; chúng ta nhât định phải ghi 
nhớ điều này. Quý vị xem, cùng bốn 
nguyện của Phật hoàn toàn tương ưng; 
Phật chăng nói dối. Còn đại nguyện 
của Phật, nguyện nguyện đêu làm 
được tôi, nguyện nguyện đêu thực 
hiện rôi. Câu “siêu thế hy hữu”, ý 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩa rât sâu, rốt cuộc hy hữu đến 
trình độ nào? Phía dưới Phật dùng 
một phương pháp so sánh khiến cho 
chúng ta đi thể hội lấy. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Thí như thể gian bần khổ khất 
nhân, tại Đề vương biên, diện mạo 
hình trạng, ninh khả loại hô?” 


Đây là đem người thế gian để làm 
một thí dụ. Như một người ăn mày 
xin cơm, còn một người là Đề Vương: 
hai người này cùng đứng một nơi. 
Quý vị thử xem, họ có thể so sánh với 
nhau được không? Đế Vương là 
người phú quý đến chỗ cùng cực ở 
thế gian, người phú quý này có cái 
tướng phú quý của họ; kẻ bân tiện thì 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


CÔ tướng người bân tiện. Tướng mạo 
ây không giông nhau, phong thái 
tuyệt đối khác hăn. Thí dụ này rất hay, 
Phật khiến chúng ta từ chỗ này mà thể 
hội nhân gian này. 


Kinh văn: “Để vương nhược tỷ 
Chuyên Luân Thánh Vương, tắc vi 
bỉ lậu”. 


Đế Vương của nhân gian, nêu 
cùng với Chuyển Luân Thánh Vương 
để so sánh; thật tại mà nói, thì kẻ ăn 
mày ấy cùng với Đế Vương so sánh 
chắng có sai biệt là bao. Chuyên Luân 
Thánh Vương, ở thế gian này chúng 
ta chắng có. Phật trong kinh nói, có 
bốn loại Chuyên Luân Thánh Vương, 
có Kim Luân Vương, Ngân Luân 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vương, Đồng Luân Vương, Thiết 
Luân Vương; có bốn loại, phạm vi 
thống trị của họ lớn. Kim Luân 
Vương thống trị một Tứ Thiên Hạ, 
đây là một hệ tinh câu, chăng phải 
một cái địa câu, là một hệ tính câu. 
Ciả như với cách nhìn của lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ, trong phân chú giải 
Vô Lượng Thọ Kinh của Ngài phía 
sau có một bài văn, dùng nhãn quan 
khoa học để nhìn thê giới quan của 
nhà Phật, thì cái hệ tinh cầu này, tức 
là ngày nay chúng ta gọi là hệ Ngân 
Hà. Kim Luân Vương là vị vua của hệ 
Ngân Hà. Vậy địa câu của chúng ta 
đây, làm sao có thê cùng Ngài so sánh 
được? Chăng thể so sánh được. Tại 
sao gọi là Luân Vương? Vì Ngài có 
một bảo bôi gọi là Luân Bảo, bảo bối 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này là binh khí của Ngài, thê lực của 
Ngài có thê đạt đến địa phương ấy thì 
nơi đó mới là phạm vi thống trị của 
Ngài. Nếu Ngài chăng đạt đến được, 
vậy sao có thể cho là thông trị? Vũ 
lực của Ngài phải đạt đến được. 

Luân bảo này là vũ khí của Ngài, 
giỗng như không quân của chúng ta 
bây giờ. Trước, chiến tranh là lây lục 
quân làm chủ, về sau, chiến tranh đã 
phát triển đều lây không quân làm 
chủ. Nếu chăng có quyên ø1iữ được 
không phận thì quyết định quý vị 
thăng không nôi trận chiến tranh này. 
Luân bảo này cũng là công cụ giao 
thông của Ngài, vật này giống như dĩa 
bay chúng ta phát hiện những năm 
gân đây, có thể là Luân Vương hoặc 
ø1ả là sứ giả của Luân Vương phái 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đến; đến địa phương này để tuân tra, 
để xem xét phải không? Chúng ta 
chắng thấy qua Luân Vương. Cho nên 
cái phước báo lớn của Luân Vương, 
chắng phải Đề Vương ở thê gian này 
của chúng ta có thể cùng họ sánh 
được. 


Kinh văn: “Do bỉ khất nhân, tại 
Đê vương biên dã”. 


Phước báo của Chuyển Luân 
Thánh Vương này lớn. Quý vị xem, 
Ngài thông trị một hệ Ngân Hà, một 
vị đại vương thông trị hệ Ngân Hà. 


Kinh văn: “Chuyển Luân 
Thánh Vương, oai tướng đệ nhât”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Oa1 tướng mạo của Ngài, tại nhân 
gian chúng ta mà xem, thật sự là đệ 
nhất. 


Kinh văn: “Tỷ chỉ Đao Lợi 
Thiên vương, hựu phục xú liệt”. 


Nêu Ngài cùng Thiên Vương so 
sánh thì Ngài kém xa, Ngài chăng 
băng Thiên Vương. Chuyển Luân 
Thánh Vương cùng Đao Lợi Thiên 
Vương cùng đứng tại một nơi, thì 
giỗng như Để Vương của nhân gian 
cùng kẻ ăn mày đứng tại một nơi, 
Ngài kém xa lăm, chăng thể sánh nỗi. 
Đao Lợi Thiên tức là Đề Thích Thiên, 
phía dưới nói, giả linh Đề Thích, Đề 
Thích tức là Đao Lợi Thiên Vương; 
hiện nay trong rất nhiêu tôn giáo, họ 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kính ngưỡng thượng để, thiên chúa, 
có thể đều là chỉ cho Đao Lợi Thiên 
Vương. Bởi vì chúng ta thây được 
cảnh giới trong kinh điển của họ rất 
giỗng Đao Lợi Thiên trong kinh Phật 
nói đến. 


Kinh văn: “Giả linh Đề Thích”. 


Để Thích tức là Đao Lợi Thiên 
Vương, cũng gọi là Đê Thích Thiên 
Vương. 


Kinh văn: “Tỷ Đệ Lục Thiên”. 

Đây là Dục Giới, tầng trời thứ 
Sáu; Đao Lợi Thiên là Dục Giới tâng 
trời thứ Hai. Từ tâng trời thứ Hai đi 
lên là tầng trời thứ Sáu tức là Tha 
Hóa Tự Tại Thiên. Để Thích cùng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Tha Hóa Tự Tại Thiên vương so sánh 
thì sao? 


Kinh văn: “uy bách thiên bội 
bât tương loại dã”. 


So sánh cách nào cũng chăng 
sánh băng. Quý vị mới biết được, tâng 
trời này càng đi lên thì tướng mạo 
càng trang nghiêm, phước đức càng 
lớn. Không tu đại phước đức thì làm 
sao có thế sanh lên trời chứ? Sanh 
thiên phải tu đại phước đức. 


Kinh văn: “Đệ Lục Thiên 
Vương”. 


Đây là nói về Tha Hóa Tự Tại 
Thiên Vương. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhược tỷ Cực Lạc 
quôc trunø, Bồ Tát, Thanh Văn”. 


Đây là củng những người vãng 
sanh đến Cực Lạc thế giới so sánh 
xem. 


Kinh văn: “Quang nhan dung 
sắc”. 

Quang thê của Ngài, hoặc nói ánh 
quang minh của Ngài, tức là ánh sáng 


dung mạo rực rỡ. 


Kinh văn: “Tuy vạn ức bội, bất 
tương cập đãi”. 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quý vị thử nghĩ, vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thể ØI1ỚI, tướng mạo 
thật sự là bât khả tư nghị, vượt hơn 
Đệ Lục Thiên Vương vạn ức lần. 
Chúng ta ở thể ø1an này, một đời một 
kiếp tu hành có thê tu đến Đao Lợi 
Thiên, là một thiên nhân thông 
thường đêu chắng dễ dàng. Điều kiện 
đến Đao Lợi Thiên, phải tu Thượng 
Phẩm của Thập Thiện Nghiệp Đạo, 
nghiệp nhân này mới có thê sanh Đao 
Lợi Thiên. Vẫn chưa thể làm Thiên 
Vương, phước báo Thiên Vương đó 
là quá lớn chắng thể làm Thiên 
Vương, chỉ có thê đến đó là một 
thường dân mà thôi! Phải dùng loại 
công phu này thì chúng ta niệm Phật 
câu sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
IỚI, nhất định được sanh. Sanh đến 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tây Phương thế giới nhờ sự gia trì 
bốn nguyện oai đức của A Di Đà Phật 
khiến cho trí tuệ, đạo lực, thần thông 
của chúng ta vượt hơn Đệ Lục Thiên 
Vương chắng biết bao nhiêu, không 
có cách chi tính được. Chỗ này tuy 
nói: “uy vạn ức bội, bất tương cập 
đãi”, vậy mới biết được lợi ích của sự 
niệm Phật vãng sanh; đây là nói Phật 
đích thật siêu thăng. Nêu chăng dùng 
phương pháp này thì chúng ta rât khó 
thể hội. Cái siêu thắng này đến trình 
độ nào? Hy hữu đến trình độ nào 
cũng chắng biết được, vừa so sánh 
như vậy thi trong tâm chúng ta sẽ có 
một khái niệm, thật sự là siêu thăng 
hy hữu. Phía dưới nói với chúng ta y 
báo siêu thắng hy hữu, y báo là hoàn 
cảnh sinh hoạt của họ. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Sở xử cung điện”. 
Hoàn cảnh cư trú. 


kinh văn: “Y phục ầm thực, do 
như Tha Hóa Tự Tại Thiên vương”. 


Sự lớn lao của phước báo này, hy 
hữu siêu thăng bất khả tư nghị, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên, tức là phía trước 
nói Đệ Lục Thiên, rất giống Đệ Lục 
Thiên, so với Đệ Lục Thiên thù thăng 
quá nhiêu. Đệ Lục Thiên làm sao có 
thể sánh được? Những nơi nào giông 
Tha Hóa Tự Tại Thiên? Tất cả đêu là 
tự nhiên. Dục Giới tầng thứ Năm gọi 
là Hóa Lạc Thiên; tâng thứ Năm thì 
thọ dụng được tự tại, toàn là biên hóa 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ra. Cung điện nơi họ cư trú, những 
thứ cân thiết trong đời sông, chắng 
cân chúng ta đi kinh doanh, doanh 
câu, đi chế tạo xây dựng, chắng cân; 
hoàn toàn là biến hóa ra. Đệ Lục 
Thiên này tức là Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, chăng cần tự mình biến hóa; 
người Đệ Ngũ Hóa Lạc Thiên biến 
hóa đến cúng dường họ. 

Vậy thì chúng ta đến Tây Phương 
thể giới, chỗ có tất cả thọ dụng, chắng 
cần tự mình biến hóa, Vậy aI biên hóa 
cúng dường cho chúng ta? Chẳng 
phải Hóa Lạc Thiên; Hóa Lạc Thiên 
biến hóa ra những thứ đó rât thô. A 
Di Đà Phật biến hóa ra cho chúng ta 
thọ dụng, Hóa Lạc Thiên Vương làm 
sao sánh băng A Di Đà Phật được? 
Cho nên Tây Phương thê giới A Di 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đà Phật, phía trước chúng ta đã đọc 
qua, Ngài làm đại thí chủ, Ngài biến 
hóa cúng dường cho chúng ta hưởng 
thụ Cho nên chúng ta đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới hưởng thụ 
cái phước báo của A DI Đà Phật; tật 
cả nhu câu sinh hoạt, toàn là A Di Đà 
Phật biến hóa làm ra để cúng dường 
cho chúng ta. Những người vãng sanh 
thật là phi thường, A Di Đà Phật đêu 
phải cúng dường cho quý vị! Quý vị 
xem, phước báo của quý vị lớn biết 
mây; phước báo từ đâu mà có? Là 
niệm Phật được đây. Cho nên niệm 
Phật, thật sự là đôi với hiện tiền 
chúng ta mà nói, là đệ nhất đức, đệ 
nhất đại phước báo. 

Người mà không biết niệm Phật, 
đây là nghiệp chướng nặng. Phải từ 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong tâm đề niệm, thành tâm thành ý 
để niệm, phước báo này bất khả tư 
nghỊ. Nếu quý vị cảm được thọ dụng 
y chánh trang nghim của Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, quý vị mới 
biết được cái lớn của phước báo này; 
từ trên quả mà xem thì biết ngay. 
Niệm câu A Di Đà Phật này, người 
người đều biết niệm, làm øì có phước 
báo lớn như vậy? Người thường đều 
hoài nghi, đều chắng tin, nhưng quý 
vị phải xem cái thọ dụng khi đến 
được Tây Phương Cực Lạc thê giới, 
đó là cái quả hiện tiên. Quả siêu thắng 
hy hữu như vậy, mới biết được ngày 
nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, 
cái Nhân này siêu thăng hy hữu. Quý 
vị phải hiểu rõ đạo lý này. Phân dưới 
lại nói oai đức siêu thăng. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Chí ư oai đức, giai 
vị thần thông biên hóa”. 


Từ mây cái này mà nói, trong Oai 
Đức bao hàm trí tuệ, bao hàm cái 
chúng ta thường gọi là phẩm đức, đạo 
đức. Còn G1aI VỊ? G1al vị tức là ngày 
nay chúng ta gọi là địa vị, hoặc giả tại 
Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng 
ta nói phẩm vị của Tứ Độ, Cửu Phẩm. 
Tha phương thế giới Thanh Văn có 
Tứ Quả, Tứ Tướng, tắm cải gia1 VỊ, 
tám cái giai cấp; Bồ Tát từ Thập Tín 
đến Đắng Giác có năm mươi mốt cái 
giai VỊ. CHaI VỊ ở Tây Phương này là 
Bỏ Đệ, tại sao vậy? Sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới thì viên 
chứng Tam Bất Thoái; ác đạo phàảm 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

phu đi vãng sanh cũng là viên mãn 
Tam Bất Thoái, cũng là vị thê Đắng 
Giác. Đây đêu là A Di Đà Phật Bốn 
Mươi Tảm Nguyện gia trì, lúc nãy đã 
nói, chắng phải là tự phân của chúng 
ta, là nhờ g1a trì. 

Nhờ Phật gia trì, chúng ta thật có 
được thọ dụng, chúng ta biểu hiện ra 
năng lực của oa1 đức này, đích thật là 
giỗng như Đăng Giác Bồ Tát. Cho 
nên cô đức thường nói, vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc thế giới thì cùng 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí 
Bô Tát, Văn Thù, Phố Hiền năm tay 
đông hành, tay trong tay địa vị tương 
đồng: là bạn học, là băng hữu. Quý vị 
xem, trong chốc lát đã đem địa vị đưa 
lên cao như vậy; chúng ta chỉ mới 
niệm Phật vài ngày. Đây mới biết 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
được công đức danh hiệu đích thật 
siêu thăng chăng thể nghĩ bàn; đạo lý 
này là ở nơi đây. Đây đêu là chân 
tướng sự thật. Thân thông biên hóa, 
đêu cùng nhóm đại Bồ Tát này chăng 
có sai khác. 

Kinh văn: “Nhất thiết thiên 
nhân, bất khả vỉ tỷ”. 


Thiên, nhân, Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, lại hướng lên trên là Tứ Thiên 
Thiên, Tứ Không Thiên, so sánh cách 
nào cũng chăng sánh kịp. 


Kinh văn: “Bách thiên vạn ức, 
bât khả kê bội”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là nói số lượng chẳng có 
cách chi so sánh. Trong phẩm kinh 
văn này nói với chúng ta, khi vãng 
sanh đến nơi đó, cái chánh báo của 
chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt của 
chúng ta, oal đức gial1 vị này, là nói, 
chúng ta hiển thị ra năng lực, đều 
cùng Đắng Giác Bỏ Tát phưởng phât. 


Kinh văn: “A Nan ưng tri: Vô 
Lượng Thọ Phật Cực Lạc quốc độ, 
như thị công đức trang nghiêm, bất 
khả tư nghị”. 


Đây là tổng kết, nói với A Nan 
tức là nói với chúng ta, ý nghĩa của 
kinh văn là cực lực khuyến tân chúng 
ta. Phải nên biết sự thật này, phải biết 
lợi ích chân thật này để mau chóng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

câu nguyện vãng sanh, hà tất phải ở 
tại thể gian này ngày ngày thọ tội, 
ngày ngày chịu nhục, thế giới này có 
nghĩa gì đâu? Chắng phải không thê 
đi, nêu là không thể đi thì chăng nói, 
có thể đi tại sao quý vị không đi? Vẫn 
còn ở đây đề thọ tội, vẫn còn ở đây để 
chịu nhục, chắng phải quý vị là kẻ 
đáng thương sao? Đây đúng là đáng 
thương. 


Thọ Dụng Cụ Túc - Đệ Thập 
Cửu 


Chương này nói rõ, khi sanh đến 
Tây Phương thê giới thì phước đức vô 
lượng, tất cả thọ dụng, khi này đã nói, 
đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. 
Phật là đại thí chủ cúng dường cho 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, thảy đêu đây đủ, muôn gì 
thì có nây, nghĩ gì thì có nây, chăng 
thể có một tơ hào nào khiếm khuyết. 
Xin xem phân kinh văn. 


Kinh văn: “Phục thứ Cực Lạc 
thê giới, sở hữu chúng sanh, hoặc dĩ 
sanh”. 


Dĩ Sanh là những người đã vãng 
sanh, A DI Đà Phật thành Phật đã 
mười kiếp rồi. Trong mười kiếp này, 
sô người vãng sanh rất đông: đây là 
những người đã vãng sanh. 


Kinh văn: “Hoặc hiện sanh”. 


Là hiện tại vãng sanh, tức là 
chúng ta nhìn thây rât nhiêu người 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
niệm Phật đã đi vãng sanh rôi, tức là 
người hiện nay. 


Kinh văn: “Hoặc đương sanh”. 


Đương là hiện nay chúng ta đang 
niệm Phật muôn đi nhưng vẫn chưa đi, 
đây là đương sanh; Đương sanh cũng 
phải rất giỏi, tuy chưa đi nhưng nhất 
định phải đi. Tại Tây Phương Cực 
Lạc thê giới đã báo danh rôi, đã ghi 
danh rôi, quyết định phải đi, sớm 
muộn gì cũng phải đi; đây là đương 
sanh, là chỉ cho sô người này. Vậy thì 
làm sao để ghi danh, đăng ký đây? 
Điêu này rất quan trọng, chúng ta có 
lòng tin kiên định, một tơ hào chăng 
hoài nghi, một đời này ta nhất định 
phải sanh Tây Phương Cực Lạc thế 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới, quyết định phải gặp A Di Đà 
Phật; quý vị có được cái tâm kiên 
định như vậy thì đây là đã báo danh 
rôi. Có thê đem tất cả muôn duyên 
buông xuống, đối với thế gian này 
chắng còn một tơ hào nhớ nghĩ nữa, 
cả thảy buông xuông hết, một lòng 
một dạ chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ 
nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, vậy là quý vị đã ghi danh rôi đó; 
đây là sớm muộn øì nhất định phải đi. 
Hiện giờ tuy vẫn còn ở nhân gian, nếu 
người có thân thông gặp được quý vị 
sẽ nói: “Ôi chao! Họ là đệ tử A Di Đà 
Phật”, họ là người của Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, chắng phải người 
của Sa Bà thế giới, họ chắng bao lâu 
sẽ đi; cho nên đây là đương sanh. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh vấn: “Giai đắc như thị 
chư diệu sắc thần”. 


Sắc thân này trong bốn nguyện 
nói đến, đều là tử-ma chân kim sắc 
thân. 


Kinh vấn: “Hình mạo đoan 
nghiêm”. 


Dung mạo đoan chính, trang 
nghiêm, Hình là hình trạng, dung mạo 
đoan chính trang nghiêm; cùng A Di 
Đà Phật như nhau. Ngày nay chúng ta 
tạo tượng Phật, vẽ tượng Phật, vẽ 
không ra. Cái tướng mà chúng ta tạo 
đó cùng với cải tướng chân chánh của 
A Di Đà Phật kém rất xa, chúng ta tạo 
chắng ra được. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Phước đức vô 
lượng. 


Đây là có phước, có đức, phước 
đức vô lượng; trong phước đức bao 
hàm đó vô cùng vô cùng rộng lớn. 
Người Hoa đem nó quy nạp thành 
năm đại loại, thường gọi là “Ngũ 
phước lâm môn”; cái phước đức ây ở 
Tây Phương Cực Lạc thê giới vô 
lượng vô biên, không chỉ có năm loại 
này. 


Kinh văn: “Trí tuệ mỉnh liêu”. 

Nhìn đên phước rôi lại nhìn đên 
Trí, trí tuệ viên mãn; đôi với tât cả 
pháp thê, xuât thê gian thông đạt, hiêu 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
rõ. Chăng những đôi với hiện tiên, đôi 
với quá khứ, vị lai đêu có thê hiệu rõ. 


Kinh văn: “Thân thông tự tại”. 

Đoạn này, so với phía trước, là bố 
sung ý nghĩa phía trước, khiến cho 
chúng ta xem đến thì càng rõ ràng, 
càng minh bạch hơn. 


Kinh văn: “Thọ dụng chúng 
chúng, nhât thiêt phong túc”. 


Phong là phong phú, Túc là đây 
đủ. Tất cả sự thọ dụng của quý VỊ, tật 
cả thọ dụng đêu vô cùng phong phú 
đây đủ, chăng có thiếu thôn. Khi nãy 
đêu đã nói qua điêu này, là A DI Đà 
Phật biên hóa làm ra để cung cấp cho 
chúng ta. Phía dưới nêu ra vài tỷ dụ: 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Cung điện”. 


Là nơi chôn để cư trú, ngày nay 
chúng ta gọi là nhà cửa phòng ôc đê 
cư trú. 


Kinh văn: “Phục sức”. 


Phục là y phục, Sức là trang sức; 
Bỏ Tát cũng có trang sức. Quý vị xem, 
trên chiếc mão cũng có gắn rất nhiều 
hoa, trước ngực có khối Anh Lạc, 
Ngài cũng có trang sức. Những thứ 
trang sức này đêu là chân bảo vô 
lượng. 


Kinh văn: “Hương, hoa”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Là cái mà chúng ta ưa thích, dùng 
nó để tô điểm hoàn cảnh, bất luận là 
trong nhà, ngoài nhà. 


Kinh văn: “Phan cái, trang 
nghiêm chỉ cụ”. 


Phan Cải là gì? Là như hiện nay 
chúng ta gọi là cờ xí, cờ để treo, dây 
màu đều là thuộc về loại này. Bất 
luận là trong nhà, ngoài nhà cũng đều 
là công cụ để trang nghiêm. 


Kinh văn: “Tùy ý sở tu, tât giai 
như niệm”. 


Trong đây có sinh hoạt thường 
ngày, cái lớn tức là nhà cửa nơi cư trú, 
đây là lớn; còn trang sức nhỏ như 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hương, hoa, phan lọng. Nói cái lớn 
cái nhỏ, tật cả đều bao quát trong đó, 
chăng cân phải từng thứ từng thứ để 
giảng kỹ. Nói tóm lại, y thực, trú hành, 
chăng CÓ cái nảo quý VỊ chắng tự tại, 
chắng có cái nào chắng phong túc. 


kinh văn: “Nhược dục thực 
thời”. 


Đây là nói âm thực tự tại, chúng 
ta là người thê gian này, âm thực rất 
quan trọng. Quý vị thử nghĩ xem, mỗi 
ngảy mọi người dùng thời gian vào 
việc âm thực, hao tốn tinh thân là bao 
nhiêu? Đặc biệt là những gia đình 
giàu có hơn một tí, đôi với sự âm thực 
vô cùng chú trọng, phung phí thì giờ 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
và tinh lực rât nhiêu. Còn người của 
Tây Phương thê giới, khi muôn ăn thì: 


Kinh văn: “Thất bảo bát khí, tự 
nhiên tại tiên”. 


Chữ Bát Khí này, dùng cách nói 
hiện nay, tức là dụng cụ bàn ăn; hình 
thức dụng cụ đó rât nhiều rất nhiều, 
chất liệu đều là băng thất bảo. Thế 
gian chúng ta hiện nay, dụng cụ bàn 
ăn cao cấp nhất là băng bạc thì sang 
nhất; cái này, chúng ta còn thây qua. 
Còn băng vàng thì chỉ có nghe chứ 
chưa thấy qua. Các bậc vua chúa thời 
xưa có đại phước báo, dụng cụ bàn ăn 
trong cung đình là bằng vàng. Người 
hiện nay chúng ta chăng có phước 
báo lớn như vậy, băng bạc thi có, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

băng vàng thì không có. Còn các loại 
chân bảo khác cũng chắng có; dụng 
cụ bàn ăn Tây Phương Cực Lạc thể 
giới đều là chê tạo bằng thất bảo. 


“Tự nhiên tại tiền”, tự mình chăng 
cân biến hóa, trong tâm mình vừa 
chợt nghĩ thì thức ăn liên ở trước mặt, 
ai biến hóa ra đó! Là A Di Đà Phật 
tặng cho quý vị đây; tặng cho, biến ra 
để tặng cho. Di Đà đối với chúng ta 
ân đức thật quá lớn quá lớn, chiếu cô 
đến nơi nơi đêu chu đáo, giống như 
cha mẹ chiếu cố con nhỏ. Toản tâm 
toàn lực để chiêu cô, quý vị vừa động 
một niệm thì Ngài biết ngay, Ngài 
liên biến hóa tặng đến trước mặt quý 
VỊ. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bách vị âm thực, tự 
nhiên doanh mãn”. 


Trong những dụng cụ trên bàn ăn, 
các thứ thức ăn ngon đều đây cả; 
những chén dĩa chăng phải trông 
không, đều đựng đây cả. 


Kinh văn: “Tuy hữu thử thực, 
thật vô thực giả”. 

Những thức ăn này hiện tiền rồi, 
nhưng không ăn nó. Những hiện 
tượng này đều là khi chúng ta mới 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới, tập 
khí môi ngảy ăn cơm vẫn chưa quên 
mật. Thường nghĩ sao lâu quá mà 
chưa ăn cơm! Cái niệm này vừa động 
thì hiện tượng này liên hiện tiên. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đến khi những thức ăn, cơm nước 
vừa được bày ra trước mặt, trong tâm 
nghĩ: “Ta nay chăng phải phàm phu, 
ta là thể Kim Cang bất hoại, là cái 
thân thanh hư vô cực, làm gi còn 
dùng đến những thứ này?” Lúc bấy 
ø1ờ niệm vừa động thì thức ăn tan mất, 
thì tự nhiên hóa đi mất. Cho nên nói: 
“Thật vô thực giả”. 


kinh văn: “Đản kiên sắc, văn 
hương, dĩ ý vỉ thực”. 


Thây đến sắc, nghe đến hương 
này thì trong lòng rât mãn túc, chăng 


cần nữa. 


Kinh văn: “Sắc lực tắng trưởng, 
nhỉ vô tiện uê”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nơi đây vì có âm thực cho nên 
chúng ta mới có bài tiết còn Tây 
Phương thê giới chắng có; thân thể 
này đêu là trong suốt. Tuy là tử-ma 
chân kim, thể chất này là trong suốt. 


Kinh văn: “Thân tâm nhu 
nhuyên, vô sở vị trước”. 


Trước là trước tướng, tham niệm. 
Đôi với âm thực chăng thê khởi một 
niệm tâm tham, sẽ chăng tham trước. 

Kinh văn: “Sự dĩ hóa khứ”. 

Đên khi niệm này minh bạch rôi, 
nay chăng cần nữa thi chăng còn nữa, 
thi hóa đi mât rôi. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thời chí phục hiện”. 


Nếu như quý vị lại nối dậy vọng 
tưởng, lại nghĩ đên muốn ăn, nó lại 
hiện ra, thì cảnh giới này lại hiện tiên. 
Chỗ này cho thấy được cái vẻ tự tại 
đó. Đoạn phía dưới nói về Y tự tại. 


Kinh văn: “Phục hữu chúng 
bảo diệu y”. 


Tây Phương. thế giới vô lượng 
chân bảo, bảo ây là mêm. Chắng 
giỗng như thế gian chúng ta đây, thất 
bảo đêu có độ cứng rất lớn chỉ có thê 
làm những đô trang sức, chăng thể 
làm quân áo để mặt chỉ vì nó quá 
cứng. Bảo vật của Tây Phương Cực 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thể giới mềm mại; những thứ 
vàng, bạc, mã não, lưu ly thi giông 
như vải sô của chúng ta, mêm mại 
như vậy, nên có thể làm quân áo để 
mặc. Cho nên y phục của họ đều là 
bảo y; cho nên là “chúng bảo diệu y”, 
đây là bảo của nó mêm mại, bảo này 
có thê biến rât mỏng, rất mỏng giông 
như tơ vậy. 


Kinh văn: “Quan, đới, anh lạc”. 


Quan là chiếc mũ, Đới là sợi dây 
thắt lưng, Anh Lạc là đô trang sức 
dùng đeo trên thân; tay và khủy tay 
đêu có thể đeo những thứ Anh Lạc 
này. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Vô lượng quang 
mình”. 


Bảo phóng quang. 


Kinh văn: “Bách thiên diệu sắc, 
tât giaï cụ túc, tự nhiên tại thần”. 


Quý vị muốn mặc y phục gì thì nó 
thành y phục đó, muôn màu sắc gì thì 
nó biến màu sắc ây. Tât cả tùy tâm 
chỗ mong muốn; tâm quý vị chỉ vừa 
động niệm thì nó tự nhiên biến hóa, 
không những chắng cân phiên phức 
để may, mặc áo cũng phiên phức. 
Chăng cân mặc, vừa động niệm thì áo 
tự nhiên ở trên thân, chắng cần mặc. 
Chúng ta mặc đô cân phải gài vài hột 
nút, phiên phức biết mấy; ở bên đó 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người ta chăng có, người Tây Phương 
thê giới y phục chắng có nút, họ 
không cân, quý vị mới biết được sự 
lợi ích, tự nhiên tại thân. 


Kinh văn: “Sở cư xá trạch, 
xứng kỳ hình sắc”. 


Đoạn này là nói chỗ ở tự tại, 
chắng có một thứ nào không tự tại; 
chữ Xá Trạch tức là nhà cửa để ở. 
“Xứng kỳ hình sắc”, Xứng là xứng 
tâm như ý. Muôn nhà cửa kiểu gì thì 
nó thành kiểu ấ ây, muốn màu gì thì là 
màu ấy, muốn chân bảo gì thì nó là 
chân bảo đó tạo thành; tất cả đều là 
tùy tâm sở dục. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bảo võng di phú, 
huyện chư bảo linh”. 


Muốn bên ngoài căn nhà có lưới 
báo trang nghiêm thì bên ngoài liền 
có. Còn muôn bên trong cột kèo có 
lưới báo trang nghiêm thì bên trong 
liên có; tất cả đều là tùy tâm như ý, 
biến hóa hiện tiên. 


Kinh văn: “Kỳ diệu trần dị, 
châu biên hiệu sức”. 


Đây là hình dung chắng phải sự 
thật; nghĩa chữ Hiệu này giống như 
“tịnh tâm thiết kế”. Dùng lời hiện đại 
mà nói, thì chữ Hiệu này là tịnh tâm 
thiết kê. Kỳ thật địa phương ấy chăng 
có người thiết kế làm ra, giống như là 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tịnh tâm thiệt kê vậy, đẹp đẽ như vậy, 
trang nghiêm như vậy. 


Kinh văn: “Quang sắc hoảng 
diệu, tận cực nghiêm lệ”. 

Ánh sáng, màu sắc của nó vô 
cùng sáng rõ, vô cùng lóe mắt, trang 
nghiêm đẹp đẽ, đã đạt đến chỗ cùng 
Cực. 


Kinh văn: “Lâu, quán, lan 
thuần”. 


Lan Thuân là lan can, trên đài câp 
có lan can. 


Kinh văn: “Đường, vũ, phòng, 
các”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đường là hiện đường, Phòng, Các 
là nơi chồ cư trú. 


Kinh văn: “Quảng hiệp phương 
viên, hoặc đại hoặc tiêu”. 


Quý vị ưa thích lớn thì phòng ốc 
liên lớn, ưa thích nhỏ thì nó liên nhỏ; 
đêu là xứng tâm như ý. 


Kinh văn: “Hoặc tại hư không, 
hoặc tại bình địa. Thanh tịnh an ổn, 
vi diệu khoái lạc, ứng niệm hiện 
tiền, vô bất cụ túc”. 

Chúng ta đã thây Tây Phương thê 
giới, sự hưởng thụ trong đời sông của 


nhóm đại chúng nảy. Chúng ta có 
những cảm tưởng gi? Chúng ta sông 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong thế gian này, cuộc sông quá khô, 
chắng dễ mua một căn nhà. Cho dù đã 
mua được căn nhà, vẫn phải bảo trì tu 
sửa hăng năm; quý vị bảo, phiên phức 
biết mây, mất bao nhiêu tinh thân để 
chiêu cô. Lại còn chăng thể theo ý 
muôn, chăng thê xứng tâm như ý. Tôi 
muốn ở một căn nhà lớn, trong ây có 
vườn hoa; ở nơi đây chẳng có được 
khả năng này. Đến Tây Phương Cực 
Lạc thế giới thì là tiện lợi rôi, không 
có một thứ chắng xứng tâm, không có 
một thứ chăng như ý. Có cảnh tốt như 
vậy đang chờ đợi quý vị đi, nếu như 
quý vị không ởi, quý vị thử nghĩ xem, 
trong kinh Phật thường nói là kẻ đáng 
thương. Chúng ta nghe xong câu nói 
này mới biết được thế nào là đáng 
thương! Đây thật là đáng thương, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đáng thương đến trình độ nào, chúng 
ta cũng có thê thê hội được đôi phân; 
đang chờ chúng ta đi, hoàn toàn là 
chân tướng sự thật. 


Đức Phong Hoa Vũ - Đệ Nhị 
Thập 


Từ phẩm thứ Mười Bỗn, Bảo Thụ 
Biên Quốc, mãi cho đên chỗ này đều 
là giới thiệu Tây Phương thế giới 
hoàn cảnh y chánh trang nghiêm. 
Đông thời bên trong cũng nói với 
chúng ta lục trần thuyết pháp; mà 
đoạn này, “lục trân thuyết pháp” lại 
còn rõ rệt. Xin xem kinh văn. 


Kinh văn: “Kỳ Phật quốc độ, 
môi ư thực thời, tự nhiên đức 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phong từ khởi, xuy chư la vống, cập 
chúng bảo thụ”. 


Sự thật này, không nhất định cho 
là lúc ăn cơm, bởi vì chúng ta được 
biết người của Tây Phương thế giới 
chắng có cái tập quán ăn uống. Khi 
nãy vừa nói đó, đều là lúc mới đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng 
ta có cái tập khí này. Sự thật này, giải 
thích cách nào đây? Tức là vào một 
lúc nhật định, giỗng như chúng ta ăn 
ba bữa cơm; có một thời giờ nhất 
định, đem nó xem như là định thời. 
Đến một lúc nhất định thì nó sẽ có 
một bầu khí tượng mới mẻ; khí tượng 
này tức là cầu “tự nhiên đức phong từ 
khởi”. Gió cũng có đức, đức của g1ó ở 
đâu? Gió này thối đến trên mình quý 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị, không những quý vị cảm giác rất 
thoải mái, cũng có thê trừ câu diệt tội, 
giúp quý vị khai ngộ; g1ó này có cái 
lợi ích như vậy. 

Cho nên quang cảnh của Tây 
Phương thế giới, tất cả đều có thể 
giúp chúng ta tiêu tai diệt tội, minh 
tâm kiến tánh; cho nên chữ Đức này 
là nói những cái này. Từ Khởi là gió 
nhẹ, cơn gió nhẹ thôi động, một 
khoảng thời gian có một cơn gIó nhẹ; 
chữ Thực Thời tức là có một thời giờ 
nhất định, mỗi khi đến thời giờ này 
thì có một cơn gió, gió này rất nhẹ. 
“Xuy chư la võng, cập chúng bảo 
thụ”, chữ La Võng, giữa lưới với lưới 
đều có buộc chuông lớn, chuông báo. 
Cây, cành, hoa, quả, là đều băng các 
loại bảo làm thành; lúc gió vừa thôi, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thì đó đây hô tương va chạm phát ra 
âm thanh. Cho nên phía dưới nói: 


Kinh văn: “Xuât vỉ diệu âm”. 


Thì giỗng như nhạc giao hưởng 
của thể gian này chúng ta, nó có tiết 
tâu, âm thanh của nó chắng loạn; nó 
có tiết tâu vô cùng vui tai. Chăng 
những hay, nó lại còn biết thuyết 
pháp. Pháp của nó thuyết đó, có thể 
nói là không có một pháp nào mà 
chắng thuyết; không những là tất cả 
pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật bỗn 
mươi chín năm vì chúng ta thuyết đó, 
nơi ấy tât cả thảy đêu thuyết. Thật tại 
mà nói, thập phương thế giới vô 
lượng vô biên chư Phật Như Lai vì tất 
cả chúng sanh chỗ thuyết pháp ây, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tây Phương thê giới thảy đêu đây đủ. 
Vậy nói một cách khác, chúng ta tại 
cái thê giới Sa Bà này, trên quả địa 
câu hiện tại này, Phật pháp quý vị 
nghe được đó chỉ là Đại Tạng Kinh 
của Thích Ca Mâu Ni Phật để lại mà 
thôi! Trừ những thứ nay ra thì quý vị 
chắng nghe được. Chúng sanh của 
thập phương thế giới nêu chắng sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 
pháp âm mà họ nghe được đó đều hạn 
cuộc ở một bộ phận, chắng có biện 
pháp nghe được toàn thể. Duy có sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
mới có thể nghe được, mới có thê 
thây được tất cả chư Phật chỗ nói, vô 
lượng vô biên pháp môn, tất cả thảy 
đều tiếp xúc đến. Vả lại được A Di 
Đà Phật bốn nguyện oai thân gia trì, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quý vị có trí tuệ, có năng lực, có thần 
thông đi tiếp thọ. Chúng ta ngày nay, 
chắng cân nói tới thứ khác, Đại Tạng 
Kinh có bảy trước mặt quý vị, quý vị 
cũng chăng. thể tiêu hóa, chắng thể 
tiếp thọ, chăng có trí tuệ này, chắng 
có năng lực này. Đến Tây Phương 
Cực Lạc thể giới có được năng lực 
này, có trí tuệ này. Pháp của tất cả 
chư Phật chỗ nói, quý vị thảy đều có 
thê tiếp thọ tất cả; cho nên đến nơi đó 
thành Phật nhanh một tí, chướng ngại 
đều chăng có. 


Kinh văn: “Diễn thuyết Khố, 
Không, Vô Thường, Vô Nøã”. 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Mây câu này là đã bao quát pháp 
Tiểu Thừa, pháp Tiểu Thừa phá Ngã 
Chấp. 


Kinh văn: “Chư Ba La Mật”. 


Câu này là bao quát Đại Thừa 
Phật pháp, đây thì là toàn bộ Phật 
pháp rôi. Đại Thừa Phật pháp phá 
Pháp Chấp. Ngã Chấp phá rồi, chứng 
Tiểu Thừa Tứ Quả A La Hán. Đại 
Thừa, Pháp Chấp cũng phá xong thì 
thành Phật. 


Kinh văn: “Lưu bố vạn chủng 
ôn nhã đức hương”. 


Phía dưới bôn câu là nói rõ gió 
đưa mùi diệu hương. Cây có mùi 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hương, hoa cũng có mùi hương, chỗ 
có tât cả vật chân bảo, thảy đều tỏa ra 
mùi hương. Gió vừa thối thì mùi 
hương này, ở xa có thể ngửi được. 


Kinh văn: “Kỳ hữu văn giả, 
trần lao cầu tập, tự nhiên bât khởi”. 


Quý vị xem, đây là đức của gió, 
đức của hương, chăng phải đều đã 
hiển thị ra rồi sao! Gọi đó là Đức 
Phong, bởi vì tất cả chúng sanh ngửi 
được rôi, tiếp xúc được rôi, thì nghiệp 
chướng liên tiêu trừ. Trần Lao là 
phiên não, Câu Tập là tập khí. Phiên 
não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, 
ở tại đây tự tự nhiên nhiên tiêu trừ hết; 
thời thời khắc khắc tiêu trừ hết. Cho 
nên tiêu nghiệp chướng, đoạn phiên 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

não, phá vô minh, có tiến chắng thoái, 
họ không thoái chuyên, cách này thì 
nhanh chóng. 


Kinh văn: “Phong xúc kỳ thân, 
an hòa điêu thích”. 


Đây là nói chỗ diệu của gió. Xúc 
Kỳ Thân, là gió thối lên trên mình thì 
thân tâm an hòa. Điêu Thích là nói về 
tâm, trong tâm quý vị cảm giác được 
vô cùng vui sướng; phiên não, tạp 
niệm, tập khí chắng khởi. 


Kinh văn: “Do như tỳ-kheo, đắc 
Diệt Tận Định”. 


Đắc Diệt Tận Định tức là chứng 
Tứ Quả A La Hán. Đặc Diệt Tận 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Định là đem Kiến Tư phiền não thảy 
đêu diệt hết, là vui sướng giống như 
thể đó, phiền não vĩnh viễn chăng 
sanh. 


Kinh văn: “Phục xuy thất bảo 
lầm thụ”. 


Gió này thối lên trên cây báu, Tây 
Phương thê giới cây báu rât nhiêu rât 
nhiều. 


Kinh văn: “Phiêu hoa thành tụ”. 


Hoa trên cây vừa bị gió thối, bay 
bông trên không trung, vô cùng đẹp 
đẽ; giữa không trung như là đang rải 
hoa. Điều càng bất khả tư nghị là, hoa 
này ở không trung có thê tụ tập trở lại, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giỗng như phía sau nói, nó có thể trở 
thành một cái lộng hoa. Ở trên không 
trung có thể tự nhiên sắp thành đô án 
vậy. 


Kinh văn: “Chủng chủng sắc 
quang, biến mãn Phật độ”. 

Hình dáng của lộng hoa ây rất 
nhiêu, chủng loại rất nhiêu, ánh sáng 
màu sắc khác nhau. Đây là nét trang 
nghiêm trên không trung của Tây 
Phương thế giới. Lúc gió thôi, những 
cánh hoa này tô điểm trên không 
trung, đây là nét trang nghiêm chắng 
thể nói hết được. 


Kinh văn: “Tùy sắc thứ đệ, nhỉ 
bât tạp loạn”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây tức là nó sắp thành đô án rât 
có thứ tự, chăng phải là sức người 
thiết kế, cũng chăng cân người đi sắp 
đặt. Nó thì tự tự nhiên nhiên tổ hợp; 
tổ hợp được vô cùng xinh đẹp. 


Kinh văn: “Nhu nhuyễn quang 
khiêt, như Đâu La Miên”. 


Cái lộng hoa này có thể rơi xuống, 
sau khi rơi xuống thì giỗng như hiện 
nay chúng ta lót thảm trên mặt đất 
vậy; sau khi hoa bay rơi xuống, lót 
thành tâm thảm trên mặt đất. Tâm 
thảm này cũng đẹp vô cùng, có đô án, 
một tí đều chăng loạn. 

“Nhu nhuyễn quang khiết”, Khiết 
là sạch sẽ; hoa của chúng ta bên đây, 
cho dù đem nó sắp thành đồ án, sắp 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thành một cái hoa đàn, những thứ này 
chắng thanh tịnh, còn Tây Phương thế 
giới thì thanh tịnh, đích thật là một 
hạt bụi chắng nhiễm. “Như Đâu La 
Miên”, Đầu La Miên là một loại thực 
vật của Ấn Độ, hơi phảng phất giống 
như tơ liễu của Trung Hoa, rất mêm, 
rất nhỏ. 


Kinh văn: “lúc lý kỳ thượng, 
một thầm tứ chỉ”. 


Người chúng ta đi trên mặt, vì nó 
mềm nên có thê lún xuông, bôn đâu 
ngón chân lún xuông. 

Kinh văn: “ùy túc cử dĩ, hoàn 


phục như sơ”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nó có đàn tính, chân chúng ta vừa 
dở lên thì nó lại khôi phục, nó lại nỗi 
lên; nó có tính co dãn. 


Kinh văn: “Quá thực thời hậu, 
kỳ hoa tự một”. 


Đây là nói thời gian nhất định, 
mỗi một lúc đều có hiện tượng này; 
sau khi thời gian này qua rôi, hoa 
chắng còn nữa. 


Kinh văn: “Đại địa thanh tịnh, 
cảnh vũ tần hoa”. 

Trải qua một thời gian lại có hoa 
mới nở ra, Tây Phương thê giới có 
một tánh chu kỳ nhất định; hiện nay 
chúng ta gọi là tánh chu kỳ, là nhất 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

định. Nó có tánh chu kỳ, cho nên nói 
là không trung, mặt đât trang nghiêm 
của mưa hoa; đề mục phẩm này gọi là 
Đức Phong Hoa Vũ, đây là nói hoa 
rơi xuống. 


Kinh văn: “Tùy kỳ thời tiết, 
hoàn phục châu biên. Dữ tiên vô dị, 
như thị lục phản”. 


Chữ Lục Phản này là thí dụ, bởi 
vì Thế Tôn thuyết pháp ở tại thế gian 
này của chúng ta, ở Ân Độ một ngày 
là sáu thời. Sáu thời là ngày ba thời, 
đêm ba thời. Một thời ở Ấn Độ là bốn 
tiêng đông hô của chúng ta hiện nay, 
bốn giờ là một châu kỳ. Cách mỗi bốn 
g1Ờ có một lần mưa hoa, thời gian này 
chắng quá dài cũng chăng quá ngăn. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đây là quang cảnh vô củng vô cùng 
đẹp đẽ, cái thế glới này quả thật là 
đẹp không kế xiết. 


Bảo Liên Phật Quang - Đệ Nhị 
Thập Nhất 
Trong phẩm kinh này, Phật vì 
chúng ta nói rõ Bảo Liên, Diệu Quang, 
hiện Phật thuyết pháp, cảnh giới trùng 
trùng vô tận, bất khả tư nghị. Xin xem 
kinh văn: 


Kinh văn: “Hựu chúng bảo liên 
hoa châu mãn thê øióï”. 


Tây Phương Cực Lạc thế giới 
cũng gọi là Liên Hoa thế giới, hoa sen 
của Tây Phương thế giới đặc biệt 
nhiêu, châu biến quốc trung. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhất nhất bảo hoa 
bách thiên ức diệp”. 


Hoa sen của Tây Phương thê giới 
cùng với hoa sen chúng ta bên đây 
khác nhau; hoa sen bên đây của 
chúng ta, cánh hoa rât lớn thì không 
nhiêu Trong kinh điển thường 
thường tán thán mắt của Phật đẹp, 
mặt của Phật giống như cánh hoa của 
hoa sen xanh. Quý vị thử nghĩ, nếu 
như giông cánh hoa của hoa sen thê 
gian chúng ta thì mắt đó chăng đẹp 
lãm, phải không? Hoa sen của Tây 
Phương thê giới giống như bông cúc 
của chúng ta vậy, nhỏ, dài và nhiêu, 
giống như hoa cúc của thê gian chúng 
ta; cho nên mắt đó rất là xinh đẹp. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên hoa sen của họ với chúng ta 
khác nhau, hoa sen của họ có trăm 
ngàn ức diệp; chữ Diệp là nói cánh 
hoa. 


Kinh văn: “Kỳ hoa quang minh, 
vô lượng chúng sắc”. 


Đây là Phật nói lời thật với chúng 
ta, hoa sen là vô lượng màu, mà 
chắng phải chỉ có bốn màu, không chỉ 
là bỗn màu xanh, đỏ, vàng, trắng, như 
trong kinh A Di Đà nói đến; mà vô 
lượng chủng sắc. 


Kinh văn: “Thanh sắc thanh 
quang, bạch sắc bạch quang. 
Huyện, hoàng, châu, tử, quang sắc 
diệc nhiên”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Hoa màu gì thì tỏa ra ánh sảng 
màu đó, hoa sen phóng quang. 


Kinh văn: “Phục hữu vô lượng 
diệu bảo bách thiên Ma Ni, ánh sức 
trần kỳ, mỉnh diệu nhật nguyệt”. 


Câu này là nói diệu bảo trang 
nghiêm. Hoa đã đẹp vô cùng rồi giữa 
những đóa hoa, hoa giăng tức là trên 
mặt hoa đều có vô lượng diệu bảo, 
đây là Ma Ni; Ma Ni là Như Ý bảo 
châu. Hoa sen phóng quang, bảo cũng 
phóng quang, câu “Minh diệu nhật 
nguyệt”, ánh sáng của chúng vượt 
hơn mặt trời, mặt trăng. Tây Phương 
Cực Lạc thê ĐIỚI chắng cần đến ánh 
sáng mặt trời, mặt trắng nên tất cả vạn 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vật đêu tự mình chúng phóng quang. 
Thế giới đó cũng gọi là Quang Minh 
thế giới, trong kinh Phật thường gọi là 
Đại Quang Minh Tạng, tức là chỉ cho 
Tây Phương Cực Lạc thế giới. 


Kinh văn: “Bỉ liên hoa lượng”. 
Đây là xem cỡ nhỏ lớn của hoa sen. 
Kinh văn: “Hoặc bán do-tuần”. 


Đây là cở nhỏ, hoa nhỏ là cỡ nửa 
do-tuân. 


kinh vấn: “Hoặc nhất, nhị, tam, 
tứ, nãi chí bách thiên do-tuân”. 

Hoa sen của ao thất bảo lớn nhỏ 
bât nhât, chúng ta phải đặc biệt lưu ý 


điểm này. Nó lớn nhỏ bất nhật nhưng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quý vị phải biết, công năng của nó là 
như nhau, công năng chăng có sai 
khác, chỉ là lớn nhỏ không đồng nhau. 
Làm thê nào mà có lớn nhỏ? A Di Đà 
Phật chỉ biến ra hoa sen cung cấp cho 
chúng ta. Còn cái cỡ lớn nhỏ của hoa 
sen thì sao? Là cái tâm lượng của 
chính chúng ta, là công đức niệm Phật 
của chính chúng ta. Cho nên quý vị 
niệm Phật, công phu niệm được càng 
sâu thì hoa sen ở Tây Phương thế giới 
lớn. Công phu niệm Phật của quý vị 
cạn, khi quý vị vãng sanh thì hoa sen 
so VỚI người khác nhỏ hơn; hoa sen 
cùng với công phu niệm Phật của quý 
vị là tỷ lệ thuận. 

Cho nên quý vị nên biết, hiện nay 
chúng ta sông trong thế ðlan này, mọi 
thứ đêu là giả trất; chắng thứ gì có 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được mà mang đi được, chỗ gọi là 
“Sanh chắng mang đến, chết chăng 
mang đi”; là một màn trông không, 
một cơn mộng. Duy chỉ có tranh thủ 
cho được hoa sen lớn nơi Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, đó mới là thật, phải 
không? Cái đó thì vĩnh viễn sẽ chăng 
tiêu mất, sẽ chắng diệt mất; cho nên ở 
điểm này, chúng ta phải thật sự nỗ lực, 
công phu niệm Phật nhất định phải 
sâu! Cái này thì chúng ta có thể mang 
đi được, chắng mang đi được những 
thứ khác. Mang đi được là thật, không 
mang đi được là giả; chỉ có niệm Phật 
là thật, cái này chắng giả, chúng ta 
nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải 
hết lòng, phải nỗ lực. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nhất nhất hoa 
trung, xuất tam thập lục bách thiên 
ức quang”. 


Đây là hoa sen phóng quang, vậy 
việc phóng quang khi nãy đã nói, 
cùng với lớn nhỏ chăng có quan hệ. 
Hoa sen lớn phóng ra bao nhiêu ánh 
sáng đó, hoa sen nhỏ cũng phóng ra 
bao nhiêu ánh sáng đó. Cho nên công 
năng là như nhau, cỡ hoa lớn nhỏ thì 
khác nhau; chúng ta phải biết điều 
này. Về Quang, đều có ba mươi sáu 
trăm ngàn ức quang, ánh sáng lớn nhỏ 
này; tôi nghĩ cỡ lớn nhỏ của hoa sen 
thành tỷ lệ thuận. Hoa sen lớn thì ánh 
sáng lớn, hoa sen nhỏ thì ánh sáng 
nhỏ; nhưng con sô của ánh sáng, nhất 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
định là thông nhau, như vậy mới hợp 
tình, hợp lý. 


Kinh văn: “Nhất nhất quang 
trunø, xuât tam thập lục bách thiên 
ức Phật”. 


“Quang trung hóa Phật vô số ức”, 
ở chỗ này chúng ta thấy được, trong 
bài Tán Phật Kệ, tán thán “quang 
trung hóa Phật vô sô ức”. Quang gì 
đây? Ánh sáng của hoa sen phóng ra, 
quang trung hóa Phật; đây là thật sự 
bất khả tư nghị. 


Kinh văn: “Thân sắc tử kim, 
tướng hảo thù đặc”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tất cả đêu là hóa thân của A Di 
Đà Phật, chư vị thử nghĩ, mỗi một 
đóa hoa sen, A Di Đà Phật đều hóa ra 
vô sô ức hóa thân. Con số hoa sen của 
Tây Phương thế giới, Đắng Giác Bồ 
Tát đều chăng tính ra, vậy A DI Đà 
Phật hóa ra bao nhiêu thân? Thê giới 
vô biên, chúng sanh vô biên. Nếu 
Phật chăng có năng lực này thì làm 
sao có thể rộng độ chúng sanh, làm 
sao có thê làm cho chúng sanh trong 
một đời này viên thành Phật đạo? Ở 
chỗ này chúng ta thây được đức năng 
của Phật, đích thật là siêu việt, vượt 
ngoài tất cả chư Phật Như Lai; tướng 
hảo thù đặc. 


Kinh văn: “Nhất nhất chư Phật, 
hựu phóng bách thiên quang mỉnh”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Phật lại phóng quang, hoa sen 
phóng quang. Quang trung hóa Phật, 
Phật lại phóng quang. 


Kinh văn: “Phố vi thập phương, 
thuyết vỉ diệu pháp”. 


Thuyết pháp lợi sanh, hóa Phật vì 
thập phương vô lượng vô biên thê 
gIỚI tất cả chúng sanh thuyết pháp, 
“thuyết vi diệu pháp”. 

Kinh văn: “Như thị chư Phật”. 


Là nói: “Quang trung hóa Phật”, 
những vị Phật này. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Các các an lập vô 
lượng chúng sanh ư Phật chánh 
đạo”. 


Mỗi một vị Phật đều “an lập vô 
lượng chúng sanh”, quang trung hóa 
Phật này thật là vô lượng vô biên; mỗi 
một vị Phật lại độ vô lượng vô biên 
chúng sanh. An lập nơi Phật chánh 
đạo, quý vị phải biết, chữ Chánh Đạo 
này là chỉ cho Tây Phương Tịnh Độ. 
Nói một cách khác, chăng có một vị 
Phật nào mà không dạy chúng sanh 
cầu sanh Tịnh Độ. Câu sanh Tịnh Độ 
là con đường chánh đạo đề thành Phật. 
Nơi trong phẩm kinh này đã hiển thị 
ra, trong kinh Hoa Nghiêm, chỗ nói 
đến cảnh giới Sự Sự vô ngại, trùng 
trùng vô tận bất khả tư nghị một cách 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thâm sâu; chúng ta ở nơi đoạn kinh 
văn này đã thấy được, trùng trùng vô 
tận. Sự Sự vô ngại, Tây Phương Tịnh 
Độ lây hoa sen làm Phật sự, nơi đây 
chúng ta cũng đã thấy ra. Bình thường 
chúng ta nghe nói Liên Hoa Tạng thê 
giới, ý nghĩa đó chúng ta cũng rất khó 
thấu hiểu; đọc đến đoạn kinh văn này 
thì chúng ta thây rõ sự thù thăng của 
Hoa Tạng thế giới bât khả tư nghị; 
vẫn thể hội được một tí. Chúng ta lật 
qua, xin xem đoạn kinh văn phía dưới. 


Quyết Chứng Cực Quả - Đệ Nhị 
Thập Nhị 


Trong phẩm kinh này, chữ Quyết 
là quyêt định; hoàn toàn là ngữ khí 
khăng định. Cực Quả là Viên Giáo 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật, Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác, quyết định chứng đắc. Đây tức 
là cách thuyết minh Bốn Mươi Tám 
Nguyện, nguyện thứ Hai Mươi Chín, 
Trụ Chánh Định Tụ và nguyện thứ 
Mười Hai, Định Thành Đắng Giác; 
xem hiện tượng viên mãn của hai 
nguyện này của Ngài. Trong phẩm 
kinh này kinh văn không dài, tổng kết 
thanh tịnh trang nghiêm; cảnh giới trí 
tuệ viên dung tập hợp lại. Thật sự mà 
nói, là trí cảnh nhất như, nhân quả 
như như, những người vãng sanh, 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, nội vô thủ - xả, trụ Chánh Định 
Tụ, quyết chứng cực quả. Xin xem 
kinh văn. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Phục thứ A Nan! Bỉ 
Phật quốc độ, vô hữu hôn ám, hỏa 
quanø, nhật, nguyệt, tỉnh diệu, trú 
dạ chỉ tượng”. 


Tây Phương thế giới chắng có 
những thứ này, thê gian này chúng ta 
có hoàng hôn, có đêm, đêm là tôi. Có 
ánh lửa, có nhật nguyệt, có tính tú, có 
ngày đêm, có những hiện tượng này; 
ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chăng 
có. Tây Phương thê giới là thê giới 
quang minh, một bâu quang minh, 
chắng có hiện tượng này. 


Kinh văn: “Diệc vô tuê nguyệt, 
kiệp sô chỉ danh”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thế gian chúng ta đây, năm nay là 
năm nào, tháng nào, ngày nào, thứ 
mây? Có mấy thứ này, ở Tây Phương 
thế giới không có, tất cả thứ này đều 
không có. Lại còn, thế giới này của 
chúng ta, mỗi người họ gì, tên gì? Tây 
Phương thế giới chưa nghe qua. Quý 
VỊ cư ngụ tại thành phô nào, đường 
nào, sô nào? Tây Phương thê giới 
cũng chắng có! Thật lạ lùng. Cho nên 
có SỐ người khi nghe xong, thi nỗi 
ngờ vực âu lo rât nhiều; vì nêu tôi đến 
Tây Phương thế giới, chúng ta hai 
người đêu đi, vậy tôi muôn tìm anh, 
đến đâu đề tìm? Tây Phương thế giới 
tuyệt diệu đây, so với diện mạo chúng 
ta đây còn tuyệt diệu hơn! Bất luận 
láng giêng hay thân thích gần xa, sanh 
đến Tây Phương thế giới, khi tâm vừa 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ bị báu Ký 1994 


động, muốn gặp họ thì người đó đã 
đứng trước mặt quý vị rôi, đâu cân 
phải đi hỏi số nhà để tìm, phải không? 
Điêu đó mật công biết mây! Quá mất 
công. Vì sao nơi đó chắng có? Quý vị 
hãy nghĩ cho kỹ, những hiện tượng 
này đêu là từ trong tâm phân biệt, 
chấp trước biến hiện ra; nØƯỜi của 
Tây Phương thể giới thanh tịnh, 
chắng có phân biệt, chắng có chấp 
trước! Cái này chăng có. 

Có nhân thì có quả, có quả đương 
nhiên có nhân; người của Tây Phương 
thế giới không có phân biệt, không có 
chấp trước, cho nên cảnh giới của họ 
đẹp đế tốt lành như vậy, tâm địa thanh 
tịnh, quang minh cho nên cảm được 
cái tướng thế giới quang minh, chăng 
có đen tối. Nơi đây, lòng người chúng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta có niệm tốt, niệm ác; niệm tốt thì 
có quang minh, niệm ác thì gọi là đen 
tối, chúng ta thường gọi là hắc tâm; 
chắng tốt tức là hắc tâm, cảm được đó 
thì có đen tôi. Người của Tây Phương 
thế giới chăng có, đều là tâm thuần 
thiện, tâm thanh tịnh, cho nên cảm 
được đó là một mản quang minh, 
chăng có đen tôi. Vậy do đây có thê 
biết, Thê Tôn vì chúng ta nói kiếp sô, 
những con số này đêu là tùy thuận 
những tập khí phân biệt, chấp trước 
của chúng ta mà nói. Ở Tây Phương 
Cực Lạc thể ĐIỚI chắng có! Ví như 
nói, Phật nói với chúng ta A DI Đà 
Phật tại Tây Phương Cực Lạc thê giới 
thành Phật đã mười kiếp rôi; mười 
kiếp này là từ chúng ta nơi đây mà 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nói, chăng phải từ Tây Phương thế 
Ø1ớI mà nÓI. 

Tây Phương thế giới chắng có 
những sự việc này, chúng ta biết đạo 
lý này, sự thật này, chúng ta cũng rất 
VUI Vẻ, cũng rât vên tâm; tại sao vậy? 
VíÍ như nói, trong Quán Kinh nói 
người Hạ Phẩm Hạ Sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ØIỚI, IƯỜI hai 
kiếp thì hoa nở thấy Phật; mười hai 
kiếp này là thời gian của chúng ta bên 
đây, đó chăng phải của Tây Phương 
thế giới. Tây Phương thế giới chăng 
có kiếp sô như bên đây của chúng ta, 
thì thời gian này chăng dài. Lại nói, 
tâm hoài nghi khi sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, điều này, 
phía sau chúng ta sẽ đọc đến; tâm 
hoài nghi sanh đến Tây Phương Cực 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thế giới thì sanh vào biên địa 
nghi thành. Sau năm trăm tuổi mới có 
thể thây Phật nghe pháp, năm trăm 
tuổi đó cũng là của thế giới này của 
chúng ta, chăng phải của Tây Phương 
Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực 
Lạc thế giới chắng có, làm gì có năm 
trăm tuổi? Năm trăm tuôi là của thế 
giới chúng ta. Vậy năm trăm tuôi của 
thế giới chúng ta đây, ở Tây Phương 
Cực Lạc thê giới cái đó trong kinh Vô 
Lượng Thọ nói đầu có là bao lâu! Cho 
nên, dù cho là nghi tâm sanh về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới cũng rất là 
phi thường, cũng rất đáng được người 
người bội phục; vẫn đề này lưu lại 
phía sau, chúng ta sẽ thảo luận trở lại. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Phục vô trụ trước 
gia thất, ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu 
thức danh hiệu, diệc vô thủ xả phần 
biệt”. 


Đây là khi nãy vừa nói rôi, Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚớI “tụ trước 
gia thât” cũng chăng có. Chữ Vô này, 
không phải quý vị chăng có cung điện, 
chắng có cư trú, chăng có thân thê, 
không phải vậy! Có cư trú, có cung 
điện. Phía trước đã nói, nơi ăn chỗn ở 
mọi thứ đều tự tại. Chữ Vô này là 
không chấp trước; chắng có phân biệt, 
chắng có chấp trước. Vì chăng có 
phân biệt, chăng có chấp trước, cho 
nên cái thê giới đó thật sự bình đăng, 
thật sự thanh tịnh. Chăng có phân biệt, 
chắng có chấp trước, vậy thì tốt đẹp 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đến chỗ cùng cực. “Nhất thiết xứ”, 
đây là tổng thuyết; “ký vô tiêu thức 
danh hiệu”, như tôi vừa nói ra thí dụ, 
mọi người ở chung một nơi, vẫn 
chắng có tên đường, cũng chắng có số 
nhà, chắng có những dấu hiệu này. 
“Diệc vô thủ xả phân biệt”, như 
trong kinh Kim Cang chỗ nói, điều 
này thật phù hợp với câu “Vĩnh ly Tứ 
Tướng, Tứ Kiến”. Phật trong kinh 
Kim Cang nói với chúng ta cái tiêu 
chuẩn của Bộ Tát, tiêu chuẩn thấp 
nhất là phải lìa Tứ Tướng, “Nhược Bồ 
Tát hữu Ngã Tướng, Nhân Tướng, 
Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng, 
tức phi Bồ Tát”; đây là Phật chăng 
thừa nhận, đó không phải Bồ Tát vì 
họ còn chấp tướng, có phân biệt, chấp 
trước. Không giống như nhân gian 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta là nơi kia truyền giới, họ thọ 
xong Bồ Tát Giới trở về tức là Bô Tát 
rôi, tự cho mình là Bô Tát; kẻ khác 
cũng xưng là Bỏ Tát, họ cho họ là Bồ 
Tát rôi. Quý vị nên biết, Phật chăng 
thừa nhận, Phật vừa nhìn đến “Đây 
không phải là Bộ Tát”, vì sao vậy? 
Phân biệt, chấp trước chưa lìa khỏi, 
đó là Bồ Tát giả, mạo nhận là Bồ Tát, 
chắng phải Bồ Tát thật. Cho nên phải 
biết điêu này, Cao Đăng Bồ Tát còn 
phải phá Tứ Kiến. 

Nửa bộ sau kinh Kim Cang so với 
nửa bộ trước, cảnh giới cao hơn. Nửa 
bộ sau nói đó là “Nhược Bô Tát hữu 
Ngã Kiến, Nhân Kiến, Chúng Sanh 
Kiến, Thọ Giả Kiên, tức phi Bồ Tát”. 
Chỗ này nói: “Diệc vô thủ xả phân 
biệt”, Tứ Tướng, Tứ Kiên đều chắng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

còn là chân Bồ Tát, đó chăng phải giả 
là thật. Vậy như những người đới 
nghiệp vãng sanh như chúng ta, 
những tập khí này thường thường vẫn 
còn. Thật tại mà nói, nhờ bốn nguyện 
oai thân gia trì, chúng ta đi rôi thì Bồ 
Tát giả cũng biến thành Bồ Tát thật, 
cùng thập phương thế ĐIỚI chư Phật 
Như Lai cũng chắng thê coi rẻ. Đây là 
đệ tử của A DI Đà Phật! Phải đặc biệt 
đối xử những người này khác với đại 
chúng, thì quý vị sẽ nghĩ đến nếu 
chắng vãng sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới thì đoạn Tứ Tướng, 
Tứ Kiến là khó. Nói thì dễ, quý vị thử 
nghĩ xem, quý vị có thê phá nồi chăng? 
Đây quả thật chăng dễ dàng. Hỏi 
tưởng lại Tây Phương thế giới các thứ 
trang nghiêm, thù thắng chăng thể 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩ bàn, thật sự là khó được. Trong 
cảnh giới này cũng tức là thường nói: 
“Tâm trí nhất như, tâm tịnh nhất như”, 
nội tâm cùng cảnh giới bên ngoài nhất 
như, tất cả phân biệt, chấp trước thảy 
đêu chăng còn nữa; cái này cũng tức 
là Thường Tịch Quang TỊnh Độ trong 
Tứ Độ. Trong phân kinh văn này tuy 
chắng có viết như vậy, nhưng cảnh 
giới này là cảnh giới của Thường 
Tịch Quang Tịnh Độ rôi vậy. Phía 
dưới nói: 


Kinh vấn: “Duy thọ thanh tịnh 
tôi thượng khoái lạc”. 


_ Cái Lạc này, chúng ta chắng nghĩ 
đên được, chúng ta vô phương thê hội 


được; tại sao vô phương thê hội? Bởi 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vì chúng ta có phân biệt, có chấp 
trước. Ngày nay chúng ta nói đến chữ 
Lạc này, đều là cái lạc trong phân biệt, 
chấp trước của chúng ta, còn cái lạc 
lia khỏi phân biệt, chấp trước thì làm 
sao quý vị có thê thê hội được? Phía 
trước Phật cho chúng ta một thí dụ, 
thí dụ “Lậu tận tỳ-kheo”, cái niềm 
khoái lạc như lậu tận tỳ-kheo thì 
chúng ta cũng chắng thê thể hội được. 
Đây là nói những gì? Là nói cạn, 
chắng phải sâu. Trong phiên não, chỉ 
là đem Kiến Tư phiên não đoạn dứt; 
cảnh giới của Tiêu Thừa A La Hán 
chỗ chứng, cái lạc đó của họ thì 
chúng ta chăng thê thể hội đến được. 
Vậy chỗ này là Đại Thừa Bô Tát, cho 
dù là những người đới nghiệp vãng 
sanh được Phật bốn nguyỆn oal thần 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gia trì, từng người, từng người đều 
làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy 
Việt Trí Bộ Tát là Thất Địa trở lên, 
vượt qua Tứ Quả A La Hán quá nhiều 
quá nhiêu. Cái lạc của họ, làm sao 
chúng ta có thể tưởng tượng đến được? 
Chúng ta thường hay nghe “tâm tịnh 
thì độ tịnh”, độ tịnh tức là hoàn cảnh 
bên ngoài thanh tịnh. Cảnh giới, trên 
thực tế chúng ta cũng chắng thể tưởng 
tượng đến được, vô phương thể hội. 
Đây là Chân Lạc, cho nên xưng là 
Cực Lạc thê ĐIỚI. 


Kinh văn: “Nhược hữu thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ 
sanh, nhược đương sanh, giai tất 
trụ ư Chánh Định chỉ tụ”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nơi trong Bốn Nguyện chúng ta 
cũng có đọc qua điêu này; nguyện thứ 
Hai Mươi Chín trong Bốn Mươi Tám 
Nguyện. Tuy nhiên Chánh Định ở chỗ 
này, chúng ta có thể khăng định là 
“Phát Bộ Đề tâm, Nhât hướng chuyên 
niệm”, thì tâm này định tại danh hiệu. 
Danh hiệu của A DI Đà Phật thì định 
tại Tây Phương thê giới y chánh trang 
nghiêm. Đặc biệt là nói về “Nhược 
đương sanh”, Đương Sanh chỉ cho 
hiện tại chúng ta; hiện tại chúng ta 
niệm Phật phát nguyện, vẫn chưa đi, 
sắp phải đi, đây là đương sanh. Tâm 
của chúng ta hiện nay trụ ở “Chánh 
Định chi tụ”. “Chánh Định chi tụ” 
này tức là nhất tâm, nhật ý niệm Phật 
cầu sanh Tịnh Độ. Tâm định trên cái 
này! Tuyệt đối chăng lay động, tuyệt 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đối chăng bị tất cả các pháp thê gian 
dụ hoặc lay động. Tâm chúng ta định 
rôi, chăng bị các pháp môn tông phái 
khác của Phật pháp lay động. Tâm 
chúng ta định Ôi, đương nhiên sẽ 
chắng bị các tôn giáo ngoại đạo khác 
lay động; đây là hiện nay chúng ta 
“trụ Chánh Định tụ”. Tâm đã định rôi 
thì tương lai: 


Kinh văn: “Quyết định chứng ư 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề”. 


Đây là nguyện thứ Mười Hai, 
Định Thành Chánh Giác. Bởi vì hiện 
nay chúng ta tâm Định thì quyết định 
vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Lạc thế giới quyết định Tam Bất 
Thoái, quyêt định thành Phật. 


Kinh văn: “Hà dĩ cỗ? Nhược Tà 
Định Tụ, cập Bât Định Tụ, bât 
năng liêu tri kiên lập bỉ nhân cô!” 


Sự thật này, chúng ta cũng phải rõ 
ràng, phải thấu hiểu. Tà Định Tụ là 
quý vị một lòng, một dạ đi học các 
môn phái khác, đây cũng là chuyên 
tâm học các pháp môn khác, hoặc giả 
học các thứ ngoại đạo khác, đều rất 
chuyên tâm để học. Tà Định Tụ này 
chắng thê vãng sanh, còn Bất Định Tụ 
thi sao? Đó thì lại càng tệ hại hơn, cái 
này cũng muôn học, cái kia cũng 
muỗn học, øọI là tạp tu. Tạp tu, loạn 
tu là Bất Định Tụ, cái này đều chắng 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể thành tựu. “Bất năng liễu tri”, A 
Di Đà Phật “kiến lập bỉ”, Bi là chỉ 
cho Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
cũng tức là chánh nhần của vãng sanh 
bất thoái thành Phật. 

Quý vị chắng biết cái tình trạng 
chân chánh này của Tây Phương Cực 
Lạc thế giới, quý vị chăng liễu giải, 
người của Chánh Định Tụ thì liễu giải 
rõ ràng, minh bạch. Chương phía 
dưới đây không dài, chúng ta rút lên, 
bây giờ phải rút độ tiễn cho nhanh. 


Thập Phương Phật Tán - Đệ 
Nhị Thập Tam 


Đây là nguyện thứ Mười Bảy của 
A Di Đà Phật Bôn Mươi Tám Nguyện, 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
sự thực hiện của nguyện thứ Mười 
Bảy. 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! 
Đông phương Hằng hà sa số thế 
øiới, nhất nhất giới trung, như 
Hằng sa Phật”. 


Đây là cử ra một phương, cử ra 
Đông phương thể giới vô lượng vô 
biên giông như cát sông Hằng chăng 
đêm được, cát sông Hằng là thí dụ; 
“Nhất nhất giới trung, như Hằng sa 
Phật”, mỗi một vị Phật: 


Kinh văn: “Các xuât quảng 


trường thiệt tướng, phóng vô lượng 
quang, thuyêt thành thật ngôn”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Thành thật là một tí cũng chăng 
giả. 


Kinh văn: “Xưng tán Vô Lượng 
Thọ Phật, bât khả tư nghị công 
đức”. 


Đông phương nảy là nói rất tường 
tận, nói rất rõ ràng, còn các phương 
khác, có thê tóm tắt. 


Kinh văn: “Nam, Tây, Bắc 
phương Hãng sa thê giới, chư Phật 


xưng tán điệc phục như thị”. 


Là giỗng như phương Đông chăng 
khác. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Tứ duy, thượng, hạ, 
Hãng sa thế giới, chư Phật xưng tán 
diệc phục như thị”. 


“ứ duy, thượng, hạ” tức là chỉ 
cho thập phương. Đông, Nam, Tây, 
Bắc bốn phương: Tứ Duy là gì? Là 
Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây 
Nam, bốn góc này gọi là tứ duy; cộng 
thêm Thượng, Hạ phương là thập 
phương. Thập phương thê giới tât cả 
chư Phật, chắng có một vị Phật nào 
chắng tán thán A DI Đà Phật, chắng 
có một vị Phật nào chắng khuyên 
người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. 
Cho nên nhất định chúng ta phải biết, 
ngày nay chúng ta đã nghe lời Thích 
Ca Mâu Ni Phật phát nguyện niệm 
Phật câu sanh Tịnh Độ. Không chỉ là 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khuyến cáo của Thích Ca Mâu Ni 
Phật, thật tại là thập phương chỗ có 
tât cả chư Phật đều là khuyên cáo như 
vậy. Chúng ta quả nhiên y giáo phụng 
hành thì Phật hoan hý, tất cả chư Phật 
đêu hoan hỷ. Phật hộ niệm, Phật 
thường thường sẽ nhớ nghĩ đến quý vị, 
giúp đỡ quý vị trong lúc quý vị đang 
niệm Phật, sẽ chắng làm quý vị có trở 
nøạ!; ø1Úúp quý vị trong một đời này 
vãng sanh một cách thuận lợi. Chỉ cần 
chính tâm chúng ta định, phía trước 
nói chúng ta phải “trụ Chánh Định 
Tụ”, thì được tất cả chư Phật hộ niệm. 
Con đường vãng sanh này của chúng 
ta sẽ thuận lợi, sẽ chắng có một tí 
chướng ngại. G1Iả như quý vỊị nói quý 
vị niệm Phật vãng sanh có chướng 


láp l6 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ngại, thì quý vị chắng phải là Tà Định 
Tụ thì là Bất Định Tụ. 

Chướng ngại là ở nơi chính mình, 
chắng phải ở nơi Phật, nhật định phải 
rõ ràng, phải minh liễu điêu này, biết 
được pháp môn này thật tại bất khả tư 
nghị. Bởi vì có một số đông tu trước 
kia tu các pháp môn khác, hiện nay 
nghe nói kinh này hay, muôn chuyền 
trở lại tu pháp môn này, trong lòng 
thây lo âu, nghĩ hoặc, e răng sợ có lỗi 
với những vị Bồ Tát trước kia. Ví như 
trước kia niệm Địa Tạng Bỏ Tát, bây 
giờ tôi niệm A Di Đà Phật, làm sao 
chắng có lỗi với Ngài đây? Trước kia 
niệm kinh Địa Tạng, bây giờ không 
niệm nữa, hình như trong tâm rất áy 
náy, thì đây là sai rồi! Quan niệm này 
quá đối sai lầm. Bât luận trước kia 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị niệm vị Phật nào, bất luận 
trước kia quý vị niệm một vị Bỏ Tát 
nào, niệm kinh điển gì, ngày nay quay 
đầu trở lại niệm kinh Vô Lượng Thọ, 
niệm A Di Đà Phật thì chư Phật, Bồ 
Tát đó đêu vỗ tay, đêu hoan nghênh 
bảo: “Chao ôi, ngươi đúng rồi, quả 
nhiên ngươi đúng rôi”. Cho nên chớ 
hoài nghi, đọc xong đoạn kinh văn 
này, còn gì đề hoài nghi chứ? Rõ ràng, 
minh bạch, tât cả chư Phật đêu là một 
nguyện này. 


Kinh văn: “Hà dĩ cô? Dục linh 
tha phương, sở hữu chúng sanh, 
văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh 
tâm, ức niệm thọ trì, quy y cúng 
dường”. 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tât cả chư Phật đều hy vọng 
chúng ta quy y A Di Đà Phật, tất cả 
chư Phật đều hy vọng chúng ta cúng 
dường A DI Đà Phật. 


Kinh văn: “Nãi chí nắng phát, 
nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, 
chí tâm hôi hướng, nguyện sanh bỉ 
quốc”. 


Đây là kỳ vọng của tất cả chư 
Phật đối với chúng ta. Từ mê, tà, 
nhiễm mà quay đâu, trước kia chúng 
ta chắng hay biết, chắng biết chân 
tướng sự thật. Hoặc là bái quỷ thân, 
bái quý thân là việc rất bình thường, 
hoặc là học ngoại đạo, hoặc là học 
các pháp môn không như pháp khác 
trong Phật môn. Chắng biết được đó 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đều là mê, đều là tà, đêu là nhiễm. 
Nêu cùng pháp môn này so sánh, đó 
đều là mê, tà, nhiễm; chúng ta từ đây 
để hôi đầu, lây Đại Giác, lây Chí 
Chánh, lấy Chân Tịnh; Giác - Chánh - 
Tình. Thập phương chư Phật tân thán 
Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di 
Đà Phật là chỗ quy y chân chánh của 
chúng ta, đây là thập phương chỗ có 
tât cả Như Lai mách cho chúng ta, chỉ 
đạo cho chúng ta, dạy chúng ta phát 
thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y. 
Chúng ta chắng quy y A Di Đà Phật 
thì quy y ai chứ? Quý vị có thể nói, 
quy y A Di Đà Phật là sai rồi sao? 
Nếu quý vị đã nói sai, vậy thì quý vị 
đã hủy báng Phật, không chỉ hủy báng 
một vị Phật mà tất cả chư Phật đêu 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hủy báng. Vậy quý vị còn kham nổi 
được sao? Tội lỗi này sẽ lớn lắm đấy. 
Tôi nghe có người nói là có người 
phê bình tôi, nói tôi nói lam Quy Y, 
cuỗi cùng đêu phải quy y A Di Đà 
Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ. Họ 
đêu nói tôi đã nói lời thái quá, nói 
không đúng, nói thái quá. Tôi có căn 
cứ, tôi căn cứ trên kinh này mà nói, 
đây là tất cả chư Phật nói đó, làm sao 
nói sai được? Tức là bảo chúng ta quy 
y A Di Đà Phật, quy y kinh Võ Lượng 
Thọ, quy y Quán Thê Âm, Đại Thê 
Chí, vậy sao có thể sai được? Tất cả 
chư Phật là dạy chúng ta như vậy đó. 
Cho nên chúng ta là từ vô lượng pháp 
hải hồi đâu, quy y kinh Vô Lượng 
Thọ, nhất tâm ức niệm, chúng ta 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quyết định trong một đời này thành 
tựu. 

Trong việc cúng dường, Phố Hiền 
Bỏ Tát nói với chúng ta, “Trong tất cả 
cúng dường, Pháp cúng dường là tối”, 
thập phương tất cả chư Phật Như Lai 
lây phương pháp gì để cúng dường A 
Di Đà Phật? Tức là phía trước chỗ nói, 
cực lực tán thán, tuyên dương, 
khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc thể giới; đây 
tức là tất cả chư Phật đôi với A Di Đà 
Phật chân thật cúng dường. Chúng ta 
hiểu rõ rôi, chúng ta cũng học chư 
Phật Như Lai, tận hư không biến pháp 
giới tán thán tuyên dương, đến khắp 
nơi khuyên người niệm A DI Đà Phật. 
Họ tin thì rất tốt, không tin cũng tốt. 
Không tin thì sao? Câu A DI Đà Phật 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ là 4 7 Ký 1994 


họ nghe TÔI, trong Bát Thức điền hạt 
giỗng ây đã trồng xuông rôi. Đời này 
không tin không được vãng sanh, vân 
có một ngày nào đó hạt S ng này 
mọc lên, duyên của họ thành thục rÔi, 
vẫn là lực lượng của hạt giống này 
giúp đỡ cho họ phát nguyện niệm 
Phật được sanh Tịnh Độ. Tương lai 
họ vãng sanh, cái nhân ây là do chúng 
ta giúp họ trông đó! Cho nên phải nên 
đến khắp nơi khuyên người niệm Phật, 
khuyên người cầu sanh Tịnh Độ. Tự 
mình càng phải làm một cải gương 
thật tốt, tương lai khi vãng sanh là tự 
tại vãng sanh, biết trước giờ đi, chăng 
có bệnh khô. Tốt nhất là lúc vãng 
sanh mở một đại hội vãng sanh đề 
chiêu đãi ký giả; mọi người chăng 
phải đã tin rôi sao? Phương pháp tất 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu, đây đều là học theo chư Phật 
làm thế nào để cúng dường A Di Đà 
Phật; đây là nguyện sanh bỉ quốc. 


Kinh văn: “tùy nguyện øiai 
sanh, đắc Bật Thoái Chuyên, nãi 
chí Vô Thượng Chánh Đăng Bồ 
Đề”. 


Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 
thể giới thì viên chứng Tam Bất 
Thoái, cho nên pháp môn này chăng 
thể nghĩ bàn; một đời thành tựu, Phật 
pháp thành tựu ngay trong một đời 
này. Phía trước đã củng với quý vị 
báo cáo qua rôi, chúng ta sanh vê Tây 
Phương Cực Lạc thê giới là sống mà 
đi, một đời chăng có đến đời thứ hai. 
Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng là một đời thành Phật. Cho nên 
tất cả đều là một đời, chắng có 
chuyên thế, chăng có trở lại đời thứ 
hai, nên Phật pháp trong một đời 
thành tựu. Chúng ta nhất định phải 
trân quý nó, nhất định phải đem cơ 
hội này nắm cho thật chặt; việc ØÌ Ở 
thế gian này cũng đêu là hư vọng 
chắng thật. Cho nên phải đem việc 
này xem như là một việc đại sự duy 
nhất phải làm trong một đời này của 
chúng ta. Những việc khác, thật sự 
đêu là việc nhỏ nhặt chắng đáng nói 
đến, không nên phải đeo mang trong 
lòng. Hôm nay chúng tôi xin giảng 
đến đây. A Di Đà Phật 


láp l6 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 17 


Xin lật kinh bản, trang tắm mươi 
chín, hàng thứ nhì. 


Tam Bồi Vãng Sanh - Đệ Nhị 
Thập Tứ 


Phía dưới hai phẩm này cũng là 
bộ phận rất trọng yêu của bốn kinh, 
Phật muốn vì chúng ta nói rõ phương 
pháp vãng sanh; toàn kinh, thật tại mà 
nói, là thời thời đánh thức chúng ta. 
Hai phẩm này là chuyên giảng về cái 
nhân năng sanh này, tức là Tín - 
Nguyện - Trì Danh, ba điều kiện này; 
trong đoạn này vì chúng ta thuyết 
minh Tam Bỗi; Thượng, Trung, Hạ 
Tam Bồi. Quán Vô Lượng Thọ Phật 


Táp I7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh nói được tường tận hơn, chúng 
ta thường nói Tam Bồi Cửu Phẩm tức 
là đem Vô Lượng Thọ Kinh cùng 
Quán Võ Lượng Thọ Phật Kinh hợp 
lại, gọi là Tam Bồi Cửu Phẩm. Vậy 
dưới đây một biến, chương Vãng 
Sanh Chánh Nhân đặc biệt chú trọng 
phương diện tu hành; đây là chúng ta 
đặc biệt lưu ý. Xin xem kinh văn. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Thập phương thế giới, chư thiên, 
nhân dân, kỳ hữu chí tầm nguyện 
sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bôi”. 


Đoạn này là tổng thuyết, “thập 
phương thê giới, chư thiên, nhân dân”, 
đương nhiên bao quát chúng ta trong 
đó, tận hư không biến pháp giới tât cả 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chư Phật sát độ, một nơi đều chắng 
sót, cả thảy đều bao quát trong đó. Từ 
chỗ này chúng ta thê hội được nguyện 
lực rộng lớn, hoăng thâm của A DI 
Đà Phật; thân thông đạo lực đích thật 
bất khả tư nghị. Ngài chăng phải độ 
một cái đại thiên thế giới, trăm ngàn 
cái đại thiên thế giới, chăng phải vậy, 
mà Ngài là phố độ. Vậy chư Phật Như 
Lai đôi với Ngài tán thán, xưng tán 
Ngài là Phật trung chi vương, đích 
thật là chắng quá đáng. Dưới đây 
giảng về duyên thành thục của sự 
vãng sanh, cơ duyên thành thục tôi. 
Chí tâm, chân tâm, đây là Tín đây đủ. 
Chúng ta Tín - Nguyện - Hạnh, Tín 
này đây đủ; Nguyện sanh bỉ quốc, 
Nguyện này cũng đây đủ. Ngẫu Ích 
đại sư vì chúng ta nói răng, có thê 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vãng sanh hay không là quyết định ở 
nơi Tín - Nguyện có hay không! Nếu 
như có chân tín, thiết nguyện thì nhất 
định được sanh. Vậy sanh đến Tây 
Phương thế giới, xem công phu tu 
hành của họ đó thì có ba hạng, Tam 
Bồi này tức là ba hạng: kỳ thật, đây là 
phân Đại. Còn phần Tế? Tức là Cửu 
Phẩm. Nếu như lại chia Cửu Phẩm 
nhỏ nữa, trong mỗi một phẩm lại có 
Tam Bồi Cửu Phẩm, càng chia thì lại 
càng tế vậy. Kỳ thật, chúng ta được 
biết Tây Phương thế giới là thế giới 
bình đăng, chắng cân phiên phức như 
vậy, chăng cân phân biệt, chấp trước 
như vậy. 


Kinh văn: “Kỳ thượng bối giả, 
xả gia khí dục, nhỉ tác sa-môn”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Thượng Bối này là xuất gia cầu 
sanh Tịnh Độ, vậy có số không ít 
đông tu đọc xong kinh này đến hỏi tôi, 
họ nói: “Thưa thây, chúng ta vãng 
sanh, chắng có hy vọng Thượng Bồi?” 
Thượng Bối tức là Thượng Thượng 
Phẩm, Thượng Trung Phẩm, Thượng 
Hạ Phẩm trong Cửu Phẩm. Họ nói: 
“Cái đó nhất định phải là xuất gia mới 
được, không xuất gia thì chắng có hy 
vọng”. Tuy nhiên, muôn ngàn xin quý 
vị đừng quên răng, bôn kinh vừa mở 
đâu, trong phẩm Đệ Nhị vừa mở đâu, 
Phật vì chúng ta nói Hiền Hộ Đăng 
thập lục Chánh Sĩ. Đó đêu là Bồ Tát 
tại g1a, đều là người tại ø1a; vả lại đều 
là người Thượng Thượng Phẩm vãng 
sanh. Đâu có nói, người tại gia chăng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có phân? Người tại gia Thượng Bỗi 
vãng sanh rất nhiêu rất nhiêu; vì thế 
cho nên ở chỗ này, có cách nói khác 
cho người xuất gia. Chữ Gia này, 
trong Đại Thừa Phật pháp nói với 
chúng ta, Gia có nhiêu thứ, chắng 
phải một thứ. Hiện nay người thường 
chúng ta cho rằng chữ Gia này tức là 
quý vị có nhà cửa, tài sản, có gia đình, 
thân nhân, quyền thuộc; cái này gọi là 
chữ Ga của gia trạch. 

Hiện nay người thường đêu nhìn 
trên hình thức này, Phật dạy chúng ta 
điêu này không sao, điều này một tí 
quan hệ cũng chăng có trở ngại. Vậy 
thì còn có chữ Gia nào sánh với cái 
này nghiêm trọng hơn? Phật dạy 
chúng ta, phiên não là gia, phải ra 
khỏi Phiên Não gia mới được. Tam 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ciới là gia, tam giới tức là lục đạo 
luân hồi, cái này là gia. Có thể thấy 
răng, ngoài chữ Gia của gia đình ra 
còn có gia của tam øIới, có g1a của 
sanh tử, có gia của phiên não, còn có 
ba thứ. Vậy xuất gia, xuất cái đó mới 
quan trọng, gia trạch không quan 
trọng. 

Còn chữ Xuất thì sao? Cũng có 
bỗn cách nói. Một loại là thân xuất 
g1a rôi, còn tâm chưa xuất; thân xuất, 
tâm chăng xuất, cách này vô dụng. 
Còn cách thứ hai? Như rất nhiêu 
người chúng ta xuất gia, đã cạo đầu 
thọ đại giới rôi, thân xuất rôi, còn tâm 
thì sao? Trong tâm vẫn còn danh văn, 
lợi dưỡng, vẫn tham niệm ngũ dục, 
lục trần, chưa xuất, tâm chưa xuất; 
thân xuất rôi còn tâm chưa xuất, đây 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn vô dụng. Một loại thứ hai nữa là, 
tâm xuất, thân chăng xuất, đây là Bồ 
Tát tại gia, Hiền Hộ Đắng thập lục 
Chánh sĩ, tức là tâm xuất, thân chưa 
xuất. Đây là nói về loại này; câu “xả 
gia khí dục” là nói loại này. Loại thứ 
ba là thân tâm đều xuất, thân xuất, 
tâm cũng xuất; đây là đệ tử xuất gia 
chân chánh, hoăng truyền pháp lợi 
sanh; đây là đệ tử Phật chân chánh. 
Còn loại thứ tư là thân, tâm đều chắng 
xuất; thân tâm đều chăng xuất, có 
phải chỉ người thường bên ngoài 
không? Không phải, mà là chỉ cư sĩ 
tại gia các anh, thân chưa xuất, tâm 
cũng chắng muôn xuất; thân tâm đều 
chắng xuất, là hạng người như vậy. 
Vậy thân tâm đều chắng xuất thì sao? 
Hạng này, Thượng Phẩm Thượng Bồi 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thì chăng có phân. Nếu như nói là anh 
thân chắng xuất mà tâm xuất, Thượng 
Bồi có phân; cho nên ba phẩm trên là 
có phân. Cho nên trước tiên đem hai 
chữ Xuất và Gia nhận thức rõ ràng. 
“Xá gia khí dục”, Dục là ngũ dục 
lục trân, các thứ trong tam giới lục 
đạo hông trần không còn lưu luyên 
nữa, hết thảy đêu đã buông xuÔng, 
đây là đã thật sự xuất gia; xuất cái gia 
của tam gIớI, xuất cái Ø1a Của phiên 
não, xuất cái gia của sanh tử. “Nhi tác 
sa-môn”, Sa-Môn vốn là cách xưng 
hô thông thường của người tu đạo 
thời xưa ở Ấn Độ. Tuy nhiên, sau khi 
Phật giáo truyện đến Trung Hoa, hầu 
như đã biến thành cách chuyên xưng 
người xuất gia Trung Hoa. Nhưng ở 
chỗ này chăng coi như là chuyên 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xưng người xuất gia, bởi vì kinh là 
Phật giảng tại Ấn Độ, vậy thì sa-môn 
vẫn là nghĩa của Ấn Độ, chăng thể 
đem nghĩa của Trung Hoa mà giảng; 
tức là một người tu đạo. Ý nghĩa của 
nó là “Cần tu Giới, Định, Tuệ, Tức 
diệt tham, sân, s1”; cư sĩ tại 1a có thê 
“Cân tu Giới, Định, Tuệ, Tức diệt 
tham, sân, si”, thì cũng xưng là sa- 
môn. Cho nên đây là cách thông xưng 
cho xuất gia và tại gia. Tuy nhiên 
hạng Thượng Bối vãng sanh, quyết 
định là tâm địa thanh tịnh, đỗi với 
pháp thể, xuất thê gian họ thảy đều 
buông hết cả; thì ý nghĩa xuất gia Ở 
chỗ này cùng thân xuất gia, chắng 
xuất gia chắng có quan hệ. Đây là 
trước tiên chúng ta đem nó nhận thức 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
rõ ràng; vậy cương lĩnh tu hành, xin 
xem hai câu phía dưới này. 


Kinh văn: “Phát Bồ Đề tâm, 
nhât hướng chuyên niệm A Di Đà 
Phật”. 


Trong kinh chỉ ra cho chúng ta rõ 
ràng minh bạch, cần chúng ta phải: 
“Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà 
Phật”, chắng phải bảo chúng ta niệm 
Phật, Bô Tát khác; quý vị xem, thật là 
rõ ràng minh bạch như vậy. Vậy cái 
øì gọi là “Phát Bồ Đề tâm”? Bồ Đề là 
tiếng Phạn, ý nghĩa là Giác Ngộ. 
“Phát Bộ Đề tâm” tức là chân chánh 
giác ngộ, thật sự giác ngộ; cũng có 
thể nói là triệt để giác ngộ, giác ngộ 
cứu cánh viên mãn rôi. Hạng người 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như vậy mới khăng định muôn duyên 
buông xuông, nhất tâm chuyên niệm 
A DI Đà Phật. Giả như họ chưa giác 
ngộ, làm sao họ chịu buông xuông? 
Chưa giác ngộ, làm sao họ chịu 
chuyên niệm? Các ngộ tức là minh 
bạch thế gian này của chúng ta, Sa Bà 
thế giới, trạng huấn bên trong hiều rõ; 
thập phương chư Phật sát độ, tình 
hình bên trong, đại đề cũng hiểu rõ, 
các thứ trang nghiêm của Tây Phương 
Cực Lạc thế giới cũng rõ ràng thì 
người này giác ngộ rôi. Họ biết lựa 
chọn, họ lựa chọn đó, một tí cũng 
không sail Một người có thể chọn 
Tây Phương Cực Lạc thể ØIỚI, MỘT 
đời vãng sanh bất thoái thành Phật độ 
sanh; đây chắng phải sự triệt ngộ cứu 
cánh viên mãn sao? Triệt ngộ là gì? 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Cho nên tôi nói những lời này, 
ngữ khí này, người khác nghe được 
thây hình như tôi quá võ đoán, chắng 
nên khắng định như vậy; nhưng sự 
thật là như vậy, tôi cũng không quá 
đáng, tôi là lời thật nói thật, quý vị 
hãy tỉ mỉ quan sát kinh văn. Kinh là 
Thích Ca Mâu NI Phật vì chúng ta nói, 
nếu như bảo tôi nói thái quá, đó tức là 
bảo Thích Ca Mâu Ni Phật nói thái 
quá, tất cả chư Phật Như Lai đã nói 
thái quá; chăng phải tôi nói thái quá. 
Cho nên chúng ta nên biết, sự thật này 
là muôn ngàn chân thật, trong một đời 
này nếu luống qua thì quá đáng tiếc. 


Kinh văn: “Tu chư công đức, 
nguyện sanh bỉ quôc”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong câu này, ý nghĩa bao quát 
thì vô cùng vô cùng nhiều, trong bộ 
kinh nảy, phía sau chỗ nói đó quá 
nhiêu quá nhiều; dạy cho chúng ta 
phải nên tu học cách nào. Nói một 
cách khác, đơn giản toát yêu là phải 
đọc tụng; kinh không đọc tụng không 
được, ngày ngảy phải đọc tụng, phải 
hiệu rõ, phải tùy thời tủy chỗ khuyên 
tân dắt dẫn kẻ khác. Đây tức là 
khuyến tân hành giả tu Pháp bô thí, 
lợi ích tất cả chúng sanh, đây là công 
đức chân thật; chúng ta đem công đức 
này hôi hướng câu sanh Tịnh Độ. 


Kinh văn: “Thử đẳng chúng 
sanh, lâm thọ chung thời, A Di Đà 
Phật, dữ chư thánh chúng, hiện tại 
kỳ tiền”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là đắc quả, Phật đến tiếp dẫn 
vãng sanh. 


Kinh văn: “Kinh tu du gian”. 


Chữ Tu Du này là nói thời gian 
ngăn tạm, rât nhanh. 


Kinh văn: “Tức tùy bỉ Phật 
vãng sanh kỳ quôc, tiện ư thât bảo 
hoa trung tự nhiên hóa sanh”. 


Cái này là Thượng Thượng Phẩm 
vãng sanh, “hoa khai kiến Phật”, vừa 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới, thì 
là hoa nở thấy Phật. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Trí tuệ dũng mãnh, 
thân thông tự tại”. 


Cái này là Phật lực gia trì, cũng là 
công đức của tự mình tu trì thành thục. 
Vậy đây là đem tu nhân đặc quả vì 
chúng ta nói ra. Đoạn phía dưới, 
Thích Ca Mâu NI Phật vô cùng từ bị, 
bao lần khuyên nhủ chúng ta. 


Kinh văn: “Thị cố A Nan!” 


Chữ Thị Cô là, ông xem phía 
trước chỗ nói về tu nhân đắc quả, lợi 
ích này là thù thắng chăng gì sánh 
băng; cho nên Thế Tôn lặp đi, lặp lại 
đặn dò. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Kỳ hữu chúng sanh 
dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật 
giả”. 


Đây là Thượng Thượng Phẩm 
vãng sanh, trước khi chưa vãng sanh 
thì thây được A DI Đà Phật, cho nên 
nói Kim Thế. Chúng ta xem truyện ký 
của tô sư, sơ tổ Tịnh Tông chúng ta, 
Huệ Viễn đại sư, Ngài thấy được Tây 
Phương Tịnh Độ ba lần trong một đời. 
Thấy được ba lân, Ngài chưa từng nói 
với ai cả; khi lâm chung Phật đến tiếp 
dẫn, cảnh giới này lại hiện tiên. Ngài 
mới nói với học trò, Ngài nói: “Ta 
phải đi đây, Phật đến tiếp dẫn ta rồi”; 
Ngài nói quá khứ đã thấy qua ba lần 
cảnh giới Tây Phương, Ngài mới 
tuyên bô, mới nói ra cảnh giới Ngài 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

thây được đó với chỗ nói trong Vô 
Lượng Thọ Kinh hoàn toàn tương 
đông. Bởi vì vào thời Viễn Công đại 
sư, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và 
A Di Đà Kinh đều vẫn chưa được 
phiên dịch ra. 

Cho nên lúc bấy giờ Ngài xây 
dựng đạo tràng ở Lư Sơn, cho việc tu 
niệm Phật vãng sanh, kinh điển chỗ 
căn cứ tức là Vô Lượng Thọ Kinh, đó 
là Tịnh Độ Nhất Kinh, chăng có Tam 
Kinh, sau này mới có Tam Kinh; lúc 
đó được phiên dịch ra tức là bộ kinh 
này. Ngài bèn y theo bộ kinh này mà 
tu hành, cho nên ngày xưa gọi bộ Vô 
Lượng Thọ Kinh này là Tịnh Tông 
Đệ Nhất Kinh; là có đạo lý của nó. 
Năm xưa, sơ tô là y theo bộ kinh này, 
cảnh giới chỗ Ngài thây được cùng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong kinh chỗ nói đó hoàn toàn 
tương đông: điều này thì quyết định 
chắng sai Cho nên những người 
Thượng Bối vãng sanh, cảnh giới thây 
được thường thường ở trong định 
hoặc ở trong mộng. Tuy nhiên quý vị 
nên biết, cảnh giới chỗ thây đó nhất 
định phải cùng chỗ nói trong kinh 
tương ưng; đây là cảnh giới tốt. Nếu 
như cùng trong kinh nói đó chẳng 
tương ưng, thì đó quyết định không 
phải Tịnh Độ chân chánh. 

Mây năm trước tôi giảng kinh tại 
Hong Kong, đại khái bảy, tắm năm 
trước giảng kinh tại Hong Kong, 
Sướng Hoài pháp sư đưa cho tôi xem 
một quyền sách nhỏ, nói rằng có một 
pháp sư đã từng đi đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới; sau khi trở về thì 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

viết được quyên sách nhỏ này, cũng 
rât là sôi động, đến khắp nơi lưu 
thông quyên sách này. Sướng Hoài 
pháp sư, sau khi xem qua thì hoài 
nghi, bèn đưa cho tôi xem. Tôi chợt 
xem, ông ta đên Tây Phương Cực Lạc 
thế giới thây được toàn là đàn bà; đây 
là giả, tuyệt đối là giả. Trong bốn 
nguyện kinh này chắng có, trong kinh 
này cũng chắng có! Tại sao ông ta 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà 
vẫn thây nhiều đàn bà như vậy? Điều 
này không phải thật, với trong kinh 
nói đó chăng tương ưng; chúng ta 
nhất định phải biết điêu này. 

Chúng ta có tiêu chuẩn của sự 
thâm tra, quyết định phải cùng trong 
kinh nói đó tương ưng; nêu như đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy 


Táp I7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm vóc con người còn có cao thấp 
khác nhau, đó cũng là giả. Tây 
Phương thê giới là thế giới bình đăng, 
diện mạo của mỗi người cùng Phật 
hoàn toàn tương đông: đây mới là thật. 
Người người đều là kim sắc thân, ai ai 
cũng đêu phóng ánh sáng, đó là thật. 
Cho nên Phật tại chỗ này đã nói: “Kỳ 
hữu chúng sanh, dục ư kim thê kiến A 
DI Đà Phật giả”, kẻ muỗn trong một 
đời này thấy được A Di Đà Phật, việc 
này chăng phải không thể làm được; 
có thể làm được. 


Kinh văn: “Ung phát Vô 
Thượng Bồ Đề chỉ tầm”. 


Đây là trước phát hoăng nguyện. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Phục đương chuyên 
niệm Cực Lạc quôc độ”. 


Đây tức là niệm Phật, “Ức Phật 
niệm Phật, hiện tiên đương lai, tât 
định kiên Phật”. 

Kinh văn: “Tích tập thiện căn”. 

Chuyên niệm là chánh hạnh, phía 
trước có nguyện, có tín, có hạnh; 
“tích tập thiện căn” là trợ hạnh, chánh 
trợ song tu. 

Kinh văn: “Ưng trì hôi hướng”. 

Lây công đức như vậy hồi hướng 


Tây Phương Tình Độ. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Do thử kiến Phật, 
sanh bỉ quốc trung, đắc Bất Thoái 
Chuyến, nãi chí Vô Thượng Bồ Đề”. 


Đây là Phật đặc biệt khuyên miễn 
chúng ta, nêu như chúng ta hiểu rõ, 
chúng ta đôi với sự việc này rõ ràng, 
thật sự chịu nghe theo lời của Thích 
Ca Mâu Ni Phật, thì Thượng Bồi vãng 
sanh, chúng ta có phân vậy. Đừng nên 
tự cam đọa lạc, nghĩ răng mình 
nghiệp chướng rât nặng, một thân tội 
nghiệp mình niệm Phật được Hạ Hạ 
Phẩm vãng sanh thì mình rất mãn 
nguyện rôi. Thật tại mà nói, chúng ta 
phải nên cố gắng nỗ lực, đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, phải nên 
đem phẩm vị của chính mình nâng 
cao lên, đi trước thời gian thành Phật. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Những người Thượng Thượng Phẩm 
vãng sanh, đên Tây Phương Cực Lạc 
thể giới thành Phật rất nhanh rất 
nhanh. 


Kinh văn: “Kỳ trung bỗi giả, 
tuy bât năng hành tác sa-môn, đại 
tu công đức”. 


Trung Bồi này, hoặc giả là chính 
mình căn tánh liệt, phước báo cạn, 
chướng duyên rất nhiều, chướng ngại 
của quý vị rất nhiều. Muôn tu thì có 
người cản trở quý vị, quý vị chăng thê 
“đại tu công đức”, chăng thể đem tất 
cả buông xuống. Tình hình này cũng 
rât nhiều, một số đông tu thông 
thường gánh vác gia đình rất nặng: 
nào con cái cháu chắc cả lũ thành 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đoàn, gia nghiệp rất lớn. Cái đó thì rất 
phiên phức, quý vị muốn buông 
xuông nhưng người nhà đêu nhờ vào 
quý vị để sông; cho nên dưới tình 
hình này thì chăng có cách chi để tu, 
tức là cầu Trung Bồi vãng sanh. 


Kinh văn: “Đương phát Vô 
Thượng Bồ Đê chỉ tâm, nhât hướng 
chuyên niệm A Di Đà Phật”. 


Quý vị xem, trên mặt tu nhân, 
chắng có sai khác. Kỳ thật, người 
người đều có thê câu Thượng Thượng 
Phẩm vãng sanh; dù cho có chướng 
duyên, nêu như quý vị có trí tuệ thì có 
thể đột phá. Cho nên cỗ đức nói 
chắng sai, Tây Phương thê giới phẩm 
vị sai biệt đều ở nơi Duyên. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chúng ta sanh ra gặp duyên chắng 
đồng, trong các duyên tối quan trọng 
là thiện tri thức. Gặp được thiện trì 
thức cao minh, họ vừa chỉ điểm cho 
quý vị thì chướng ngại gì cũng đều 
chắng còn nữa; nếu không gặp được 
chân thiện tri thức, thì nhiêu chướng 
duyên rất khó xả lìa. Cho nên gặp 
duyên chăng đông, câu này nói được 
vô cùng viên mãn; chăng gặp được 
duyên phân tốt. 


Kinh văn: “Tùy kỷ tu hành, chư 
thiện công đức”. 

Chắng thể đại tu cũng phải nên 
tùy duyên mà tu, phía dưới cử vài thí 
dụ, những thí dụ này là tùy duyên tu. 
Chúng ta không thể nhìn đến đây là 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Thượng Bồi vãng sanh, quý vị chắng 
có Thượng Bồi vãng sanh đó; có, 
nhưng đã rút gọn đến chỗ này bô sung 
ra. Thượng Bối đều có, họ tu Thượng 
Bồi đó là đại tu công đức, chỗ này là 
tùy duyên. Ví như: 


Kinh văn: “Phụng trì trai giới”. 


Phụng là phụng hành, Trì là thọ 
trì; còn Trai? Là quá Ngọ không ăn 
gọI là Trai. Trì giới, “phụng trai trì 
giới”. Công đức của trai giới là thần 
tâm thanh tịnh, chúng ta trì giới thì 
thân thanh tịnh, trì trai có thể giúp 
chúng ta tâm thanh tịnh; phía trước đã 
nói qua với quý vị điều này rôi. Trai 
là trai tâm, tâm thanh tịnh gọi là Trai. 
Người xưa Trung Hoa thường nói, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

buôi ăn sáng phải ăn cho ngon, phải 
chú ý đến dinh dưỡng, buổi trưa phải 
ăn cho no, buôi tôi phải ăn cho ít; đây 
là đạo dưỡng sinh. Ban đêm ăn Ít, quý 
vị ngủ nhất định ngon, ban đêm ăn rất 
no thì người sẽ có ác mộng, sẽ hôn 
trầm; tâm không thanh tịnh. Cho nên 
năm xưa khi Phật còn tại thế là chỉ ăn 
một bữa giữa trưa, hiện nay chúng ta 
cũng học ăn một bữa giữa trưa có 
được không? Không được. Nghiệp 
chướng của chúng ta so VỚI nĐười 
xưa sâu nặng hơn, người xưa phiên 
não nhẹ, họ tiêu hao năng lượng ít, họ 
ăn một bữa là đủ. Chúng ta hiện nay 
nghiệp chướng. rất nặng, tiêu hao 
năng lượng nhiêu, nếu quý vị chăng 
bô sung vào thì thân thể quý vị có 
bệnh. Thứ này không thể miễn cưỡng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
học theo; chắng thể muốn có thể diện, 
muốn làm tốt. 

Quý vị xem, tôi đây chỉ ăn một 
bữa giữa trưa, tôi trì giới, các anh đều 
chắng băng tôi, công cao ngã mạn, 
chắng phải sanh phiên não rôi hay sao? 
Một bữa là ăn cách nào đây? Đem ba 
bữa dôn lại thành một bữa đề ăn, chưa 
đây nửa năm mang một thân bệnh 
ruột, bao tử, bệnh gì đều có cả! Đây là 
sai lầm, quá đỗi sai lầm. Đây là trước 
tiên chúng ta phải hiểu rõ thân thê là 
bộ máy, âm thực là sự bỗ sung của 
năng lượng, cũng giỗng như chiếc xe 
nếu như không có xăng thì không 
được, nó sẽ không chạy được, đồ 
xăng vào tức là cho nó ăn cơm, bố 
sung năng lượng cho nó. Sự tiêu hao 
của năng lượng, chín mươi lăm phân 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trăm là tiêu hao trên vọng tưởng: 
chúng ta cứ suốt ngày vọng tưởng, 
tiêu hao trên cái này. Xưa kia người 
tu đạo tâm thanh tịnh, vọng tưởng Ít, 
phiên não ít, thì họ tiêu hao ít. Cho 
nên đây là một hiện tượng rất tự nhiên, 
vậy chúng ta thây được hạng người 
môi ngày ăn một bữa thì biết được 
tâm họ rất thanh tịnh. Cho nên, trước 
tiên chúng ta phải tu thanh tịnh tâm, 
phải đem phiên não, phân biệt, chấp 
trước, vọng tưởng buông xuống, 
nhiên hậu lượng nhu câu của quý vị 
tự nhiên ít đi. Cho nên điều này cũng 
cân có một tí công phu như vậy, 
không có công phu thì cưỡng câu 
chắng được. Cho nên cân phải biết rõ 
đạo lý này, điều này đôi với sự tu 
hành giúp đỡ rất lớn. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Khởi lập tháp tượng, 
phạn thực sa-môn”. 


Việc này đều tùy duyên mà làm, 
như ở phía trước, những người có đại 
phước đức có thê đại tu, có thể xây 
một tháp tượng, xây một đạo tràng: 
họ một người đã có khả năng. Chúng 
ta chăng có phước báo lớn như vậy, 
nhìn thây người khác tu, chúng ta tùy 
hỷ ra một ít công đức, cái này gọi là 
tùy phân; ra tiên, ra sức, tùy phân; 
chắng giông như phía trước. Phía 
trước người ta đại tu, chỉ khả năng 
của một người thì người ta có thể làm 
được nhiêu công đức. Câu “phạn thực 
sa-môn” này thì giỗng như chúng ta 
thường nghe đến cúng trai, hiện nay ở 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đài Loan rất thịnh hành, thiên tăng 
trai tức là mời khách cúng dường 
pháp sư ăn cơm, mời một ngàn vị 
xuất gia làm thiên tăng trai tức là trai 
tăng: đây là tu phước. Đông thời cũng 
là tuyên truyền Phật pháp, tuy nhiên 
hiện nay thiên tăng trai có lẽ đều là tu 
phước nhiêu. Trong thiên tăng trai, 
người xuất gia thọ nhận cúng dường, 
nhất định phải nên thuyết pháp. 
Người xuất gia lây Pháp bồ thí, có 
thê lợi ích đại chúng. Cho nên hiện 
nay có hình thức này, thực chât đã 
khác xa hắn sánh chăng băng trước 
kia. Thời xưa, dụng ý trong lễ thiên 
tăng trai rât lớn, là tượng trưng của 
Lục Hòa Kính trong Phật môn. Dùng 
cách nói bây giờ tức là người xuất gia 
bỉ thử ý kiên câu thông với nhau, là 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một cơ duyên tốt của bỉ thử xây dựng 
ý thức chung. Lúc bình thường mỗi 
người ở tại tự viện của mình, mỗi 
người giáo hóa một phương, nay có 
được cơ hội tụ tập tại một nơi nghe vị 
trưởng lão khai thị chỉ đạo. Trong 
thời đại này chúng ta nên dùng thái 
độ gì, phương pháp gì, pháp môn gì, 
để chỉ dẫn tất cả chúng sanh? Đề đôi 
trị một số căn bệnh trước mặt? Đều là 
khai thị những thứ này, cho nên có 
xây dựng ý thức chung, câu thông ý 
kiến, có được công đức lợi ích như 
vậy. Cách phạn thực sa-môn này rât 
có đạo lý, thật sự có công đức. 


Kinh văn: “Huyền tăng nhiên 
đăng, tán hoa thiêu hương”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Cái này cũng chăng. qua là hình 
thức, nêu mọi người đêu nhìn trên 
hình thức thì Phật cũng đêu rơi lệ, lắc 
¬ mà nói: “Con đã hiểu sai ý của ta 

1”, phải có thực chất. Chữ Tăng này 
là gì? Tức là tràng phan. Trảng phan 
dùng để làm gì? Là ý nghĩa hoăng 
pháp lợi sanh, cũng tức là bảo tùy 
duyên tùy phận để thỉnh pháp sư đại 
đức hoăng pháp lợi sanh; “pháp tràng 
cao thụ” là ý nghĩa này. Tự chúng ta 
chắng có khả năng, chúng ta tập hợp 
nhiêu người để thỉnh; đây tức là tùy 
phận. Người có đại đức, có đại phước 
báo kia, họ một người là có khả năng 
thỉnh; chúng ta chắng có khả năng lớn 
như vậy, địa phương khác thỉnh thì 
chúng ta tùy hỷ. Phương pháp này là 
tu Trung Bồi vãng sanh, phải biết tùy 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hỷ mời những vị pháp sư đại đức đến 
hoăng pháp lợi sanh. Nhiên Đăng, 
Đăng đại biểu trí tuệ, đại biểu tâm địa 
quang minh, tượng trưng ý nghĩa này. 
“án hoa thiêu hương”, ý nghĩa 
chân chánh của nó tức là đem Phật 
pháp truyên bá cho tất cả chúng sanh, 
đây mới thật sự gọi là tán hoa thiêu 
hương. Hoa là đại biểu tu nhân, đem 
phương pháp tu hành giới thiệu cho 
kẻ khác, đây là “tán hoa”. Khuyên kẻ 
khác cùng tất cả các người khác đối 
với Phật pháp tín ngưỡng được, thì 
đây tức là “thiêu hương”, Hương đại 
biểu cho Tín. Ngày ngày đứng trước 
mặt Phật thắp hương, ngày ngày đều 
cúng Phật băng hương thơm hoa quả, 
những việc này không biết cách làm, 
thì hương thơm hoa quả cúng suốt 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


một đời của quý vị, Phật cũng chăng 
thây, cũng chăng ngửi đến. Quý vị 
xem, có phải uống phí cả một đời rôi 
sao? Cho nên phải hiểu rõ ý nghĩa này, 
trong đạo tràng những thứ trang 
nghiêm này là để đánh thức chúng ta. 
Nhìn đến hoa, Hoa đại biểu Lục Độ, 
chúng ta thường gọi là Tam Phước, 
Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập 
Nguyện, đây đều là Bộ Tát tu nhân; 
đại biểu này là Hoa đấy. Quả là chúng 
ta cúng trước bàn Phật cái quả của 
Tịnh Tông chúng ta tức là vãng sanh 
bất thoái thành Phật; bày ra nơi đây 
thời thời khắc khăc đánh thức chúng 
ta, là ý nghĩa như vậy. Chăng phải 
quả dâng cho Phật ăn, hoa là dâng 
cho Phật xem! Vậy thì quý vị đã hoàn 
toàn sai mắt, hiểu sai mất. Là dùng nó 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đê biêu pháp tượng trưng; đánh thức 
chúng ta, là ý nghĩa này. 


Kinh văn: “Dĩ thử hôi hướng, 
nguyện sanh bỉ quôc”. 


Đây là nói họ chắng thể đại tu 
công đức, cũng phải nên tùy phận để 
tu, cử ra vài thí dụ. 

Kinh văn: “Kỳ nhân lâm chung, 
A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, 
quang mình tướng hảo, cụ như 
chân Phật”. 


Trung Bồi vãng sanh, hóa Phật 
đến rước, tại chỗ này quý vị chăng 
nên phân biệt, chấp trước, nói hóa 
Phật này chắng phải chân Phật. Kỳ 
thật, Phật chắng có thân tướng, vô 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tướng mới là chân thân của Phật; chỉ 
cân có tướng, đều là hóa thân của 
Phật. Quý vị thử nghĩ xem, A DI Đà 
Phật, chăng phải mỗi một ngày, mỗi 
một giờ, có thể nói là mỗi một giây, 
Ngài đêu phải đi tiếp dẫn vô lượng vô 
biên chúng sanh đên Tây Phương Cực 
Lạc thế ØIỚI; VậY nêu chắng hóa thân, 
chỉ có một thân thì mệt chết, làm gì 
có đạo lý này? Tất cả đêu là hóa thân 
đi, hóa thân là chân Phật, cùng chân 
Phật chăng khác. Cho nên ở Tây 
Phương là Pháp thân, Báo thân, Ứng 
Hóa thân là một Thể; một tức là ba, 
ba tức là một, cùng Hóa Phật của tha 
phương thế giới khác nhau. 

Kinh văn: “Dữ chư đại chúng, 
tiền hậu vỉ nhiễu, hiện kỳ nhân tiền 
nhiếp thọ đạo dẫn”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là Phật đến tiếp dẫn, cũng có 
rất nhiêu người cùng Phật đến nghênh 
tiếp một lúc. Những người cùng đến 
một lúc này, nhất định cùng quý vị có 
mối quan hệ. Nêu chắng có quan hệ, 
sẽ chăng cùng Phật đến tiếp dẫn; đều 
là trong đời quá khứ vô lượng kiếp 
đến nay, nhóm người đã vãng sanh là 
bạn học, bạn bè, người nhà, quyến 
thuộc. Họ niệm Phật đã vãng sanh rÔi, 
lúc đó họ khuyên chúng ta niệm Phật, 
chúng ta không tin, không ưa thích 
vãng sanh cho nên chưa đi. Đến bây 
giờ nghĩ đến muốn đi, họ biết được 
nên vô cùng vui mừng, vô cùng hoan 
hỷ cùng Phật đến đón tiếp. Đây là tôi 
thường nói, Tây Phương thế giới bạn 
bè thân thiết, người quen của chúng ta 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rât nhiều rất nhiều, cho nên đến nơi 
đó sẽ chăng thây xa lạ. 

Kinh văn: “ức tùy hóa Phật, 
vãng sanh kỳ quốc, trụ bất thoái 
chuyển Vô Thượng Bồ Đề, công 
đức trí tuệ thứ như Thượng Bồi giả 
dã”. 


Sau khi vãng sanh đến được Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, công đức 
trí tuệ so với Thượng Bồi vãng sanh 
phải kém hơn một tầng; đây là nói 
chúng ta tự phân tu hành. Tuy nhiên 
quý vị nên biết, đến bên ây nhờ Phật 
lực gia trì chúng ta đều bình đắng cả. 
Nếu như chắng được Phật lực gia trì, 
Cửu Phẩm thì chăng bình đăng. Phật 
lực vừa gia trì thì cả thảy đêu bình 
đăng, phải biết điêu này. Tây Phương 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đệ nhất thù thắng không gì sánh băng 
là bốn nguyện gia trì của Phật, khiến 
chúng ta có thê bình đăng thành Phật, 
bình đắng thành tựu; đây là Ngài thật 
sự bất khả tư nghị. Chỗ nói nơi đây 
không nói gia trì, là công phu của 
chính chúng ta, đến nơi đó thì có sai 
biệt. 


Kinh văn: “Kỳ Hạ Bối giả, giả 
sử bât năng tác chư công đức”. 


Nghiệp chướng của Hạ Bối thật 
sự là nặng, phước đức rât ít, muốn 
làm công đức cũng chăng có cơ hội, 
chắng có khả năng. Cuộc sông rất 
thanh bân khổ sở, tiên kiêm được 
hăng tháng đều không đủ sống, làm 
sao có thê quyên tiên để làm công đức; 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
điêu này không thể được. Sức ép của 
công việc hăng ngày rất nặng, một 
ngày không làm thì một ngày không 
cơm ăn, làm gì có thì giờ đi làm công 
đức? Cho nên nói, ra tiền ra sức, thảy 
đêu không làm nối. Chúng ta biết rõ 
điêu này, thê gian quả thật có chăng ít 
những hạng người này; đây là họ 
không thể “tác chư công đức”. Nhưng 
họ được vãng sanh không? Được. Chỉ 
cân nhất tâm nhất ý. 


Kinh văn: “Đương phát Vô 
Thượng Bô Đề chỉ tâm, nhất hướng 
chuyên niệm A Di Đà Phật”. 

Thì được tôi, quÝ vị nên biết, 
chắng phải họ không chịu làm công 
đức, là họ không có khả năng, không 
có cơ duyên. Công đức, nêu họ có cơ 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hội, có khả năng, họ làm theo, chắng 
phải họ không làm! Nhưng không có 
cơ hội, không có duyên phân. Tuy 
nhiên thật sự phát tâm niệm Phật thì 
được, quý vị xem, Tam Bồi chánh 
nhân này tương đông, đêu là “Phát Bồ 
Đê tâm, nhất hướng chuyên niệm A 
DI Đà Phật”; như vậy mà vãng sanh. 
Cho nên sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, A Di Đà Phật Bỗn Mươi 
Tám Nguyện gia trì, bình đăng được 
độ; điều này có đạo lý, nhân bình 
đăng thì quả đương nhiên bình đắng 
vậy. 


Kinh văn: “Hoan hỷ tín nhạo, 


bất sanh nghỉ hoặc. Dĩ chí thành 
tâm, nguyện sanh kỳ quôc”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy thì công đức của những 
người này là ở chỗ này, họ đôi với 
Tây Phương Tịnh Độ, đối với A Di 
Đà Phật vô cùng hoan hỷ, tin sâu 
chắng nghi. Chắng có nghi hoặc, bằng 
tâm chân thành câu sanh Tịnh Độ thì 
được; với điêu kiện ấy thì là được. 


Kinh văn: “Thử nhân lâm 
chung, mộng kiến bỉ Phật, diệc đắc 
vãng sanh. Công đức trí tuệ thứ 
như Trung Bồi giả dã”. 


Đây là nói công đức tự phân của 
họ, so với Trung Bối lại phải kém hơn 
một tâng. Trong Quán Kinh giảng 
Tam Bồi này rất tường tận, tam bối 
nhân quả đều giảng được vô cùng 
tường tận. Trước kia chúng ta từng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem ý nghĩa này tức là một đoạn này 
trong Quán Kinh, thâu thành một bộ 
băng cassette. Tức là Quán Vô Lượng 
Thọ Phật Kinh này chuyên giảng 
phân Cửu Phẩm vãng sanh là ở chỗ 
này, cũng là Tam Bối vãng sanh. Có 
được một bộ băng cassctte, chăng 
nhiêu lăm, quý vị có thể lưu tâm để 
nghe. 

Phía dưới đoạn sau cùng này 
trước kia Từ Châu lão pháp sư gọi nó 
là Nhất Tâm Tam Bồi; cách nói này 
hay vô cùng. Đoạn này là nói về tu 
học các pháp môn Đại Thừa khác, 
chắng phải chuyên tu Tịnh Độ. Đem 
công đức tu học của họ hôi hướng cầu 
sanh Tịnh Độ, cũng có thể được sanh. 
Do đây mới thây rõ, pháp môn Tịnh 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Độ quả là quảng đại vô biên. Chúng 
ta xem phân kinh văn. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh, trụ Đại Thừa giả”. 


Đây tức là tu pháp Đại Thừa, Đại 
Thừa bao gôm quá nhiêu pháp môn; 
tại Trung Hoa Đại Thừa có tắm tông 
phái. Ngoại trừ Tịnh Độ ra, Giáo Hạ 
có Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông: 
Hiên Thủ Tông gọi là Hoa Nghiêm 
Tông, có Tam Luận Tông, Pháp 
Tướng Tông: đây là bốn tông của 
Cáo Hạ, gọi là Đại Thừa. Ngoài ra 
còn có Luật Tông; Luật Tông là thông 
Đại Tiểu Thừa. Tuy nhiên ở Trung 
Hoa thì sao? Đây là Luật Tông của 
Đại Thừa. Có Thiên Tông, có Mật 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tông, thêm vào Tịnh Độ; tám cái 
tông phái này. Đây là ngoại trừ Tịnh 
Độ ra, “trụ Đại Thừa giả”, tu tập các 
pháp môn Đại Thừa khác, tâm trụ tại 
Đại Thừa pháp môn. Chữ Trụ này là 
chữ then chốt, rất quan trọng; Trụ là 
trong tâm thật có cũng tức là nói, họ 
thật có công phu tu hành. Nếu như 
công phu chắng có, cái đó vô dụng. 
Thật sự có công phu tu hành, người 
như vậy thì được. 


Kinh văn: “Dĩ thanh tỉnh tâm”. 


Thanh tịnh tâm là Tín tâm, đối với 
A DI Đà Phật, Tây Phương Tịnh Độ 
chắng hoài nghi. 

Kinh văn: “Hướng Vô Lượng 
Thọ”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Một lòng ngưỡng mộ A DI Đà 
Phật, tôn kính A DI Đà Phật, đây tức 
là có Nguyện; vậy có Tín, có Nguyện. 


Kinh văn: “Nãi chí thập niệm”. 


Thập niệm là Hạnh. Quý vị xem, 
Tín - Nguyện - Hạnh. Phía dưới có 
nÓI: 


Kinh văn: “Nguyện sanh kỳ 


Chữ Nguyện này thì rất hiếm có. 
Tín - Nguyện - Hạnh, ba điều kiện 
đây đủ; họ niệm Phật là thập niệm. 
Thập niệm nảy là bình thường chúng 
ta nói, sáng tôi mười niệm. Rất nhiều 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thiên Tông khóa tôi ban đêm tụng A 
DI Đà Kinh, cũng niệm vài câu Phật 
hiệu; từ trong Thiền môn Nhật Tụng 
thây được quyên khóa tụng của Thiên 
Tông. Cho nên có rất nhiêu người học 
pháp môn khác, trong những khóa 
tụng sáng tối họ đêu niệm vài câu A 
DI Đà Phật. Đây tức là mơ ước Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, nêu họ thật 
sự muôn vãng sanh thì được. 


Kinh văn: “Văn thậm thâm 
pháp. tức sanh tín giải”. 


Thậm thâm pháp tức là bổn kinh. 
Trong tất cả các kinh, bốn kinh đích 
thật là thậm thâm pháp. Không những 
là Thích Ca Mâu Ni Phật một đời chỗ 
thuyết kinh giáo, thập phương tất cả 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chư Phật chỗ thuyết, vô lượng vô biên 
giáo hải đêu chăng ra ngoài bôn kinh. 
Cho nên bốn kinh là tổng cương lĩnh 
của tật cả chư Phật chỗ thuyết chỉ 
pháp; quả là thậm thâm pháp tạng. 
Vậy thì nghe xong Vô Lượng Thọ 
Kinh, hoặc giả nghe Tịnh Độ Tam 
Kinh, Quán Kinh, A DI Đà Kinh cũng 
được. Sau khi nghe xong, họ liên lý 
giải, họ liên tin. 


Kinh văn: “Nãi chí hoạch đắc 
nhât niệm tịnh tâm”. 


Bởi vì họ tu học các pháp môn 
khác, ngẫu nhiên nghe được, thấy rất 
hoan hỷ, gật đâu rất bội phục, rât tán 
thán; lâm chung thập niệm, nhất niệm 
cũng có thể vãng sanh. Lúc bình 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường, khóa sáng tôi thêm vào mười 
niệm này, đương nhiên càng tốt, lâm 
chung thập niệm, nhất niệm đều có 
thể vãng sanh. 


Kinh văn: “Phát nhất niệm tâm, 
niệm ư bỉ Phật”. 


Tức là niệm A Di Đà Phật. 


Kinh văn: “Thử nhân lầm mạng 
chung thời, như tại mộng trung, 
kiến A Di Đà Phật, định sanh bỉ 
quốc, đắc Bất Thoái Chuyến, Vô 
Thượng Bồ Đề”. 


Vậy đây là nói những người tu 
học pháp môn khác, bởi thê cho nên 


nếu chúng ta gặp được một sô đông 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tham đạo hữu tu các pháp môn khác, 
vả lại đã tu rất nhiều năm, đã rất thâm 
nhập rôi thì chăng cân khuyên họ đổi 
mà khuyên họ hồi hướng câu sanh 
Tịnh Độ. Ví như nói, có người niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tát, khóa sáng tôi 
niệm phẩm Phố Môn, niệm Đại Bi 
Chú; họ đã niệm mây mươi năm lôi, 
chắng cân phải bảo họ niệm Vô 
Lượng Thọ Kinh, chắng cần. Chỉ bảo 
họ hôi hướng câu sanh Tịnh Độ, thì là 
tốt. Còn có sô người niệm Địa Tạng 
Bỏ Tát, niệm kinh Địa Tạng đã niệm 
nhiêu năm rôi, cũng chắng cân phải 
đối. Đoạn kinh văn trong kinh này 
của chúng ta đã giảng rất rõ ràng, 
thậm chí với những người học Mật, 
tham Thiên, thật sự có được công phu, 
thật sự đã thành tập quán; đều chẳng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cân sửa đôi, chỉ cân sáng tối trì thêm 
Phật hiệu thập niệm thì là được tôi. 
Phát nguyện hồi hướng câu sanh Tịnh 
Độ, thảy đều được sanh. Phẩm vị cao 
thâp, đó hoàn toàn xem công phu tu 
hành sâu cạn của quý vỊ. 

Thật tại mà nói, phâm vị cao thập 
chăng quan trọng, chắng quan hệ; bởi 
vì đến nơi đó, bốn nguyện của Di Đà 
vừa gia trì thì là bình đắng rôi vậy, 
đều đã trở thành A Duy Việt Trí Bồ 
Tát. Quý vị còn bận tâm về phẩm VỊ 
cao thập này sao? Tuy nhiên chúng ta 
hiểu rõ đạo lý này, chúng ta có khả 
năng, có cơ duyên thì nhất định phải 
đại tu công đức, tại vì sao? Vì là báo 
Phật ân đấy. Phật đối với chúng ta ân 
đức lớn như vậy, chúng ta lây gì để 
báo đáp? Việc báo đáp này chỉ có y 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giáo tu hành, hoăng dương Phật pháp, 
lợi ích chúng sanh. Ngoại trừ cái này 
ra, chúng ta chăng có khả năng báo 
Phật ân, là ý nghĩa như vậy. Đích thật 
tức là như trong Hồi Hướng Kệ, 
“thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ 
khổ”, cho nên chúng ta phải nên toàn 
tâm toàn lực tu tích công đức, là ý 
nghĩa như vậy. Chúng ta lại xem tiếp 
phân phía dưới, phẩm phía dưới đây 
là phần bổ sung thuyết minh của 
phẩm phía trước, vô cùng quan trọng. 
Phía trước chú trọng ở vị thứ, đôi với 
nhân hạnh chăng có nói kỹ chỉ nói sơ 
lược; trong phẩm này rộng nói nhân 
hạnh. Cái quả của nó tức là phía trước 
nói về Tam Bồi vãng sanh. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Vãng Sanh Chánh Nhân - Đệ 
Nhị Thập Ngũ 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! 
Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, văn thử kinh điển, thọ trì độc 
tụng, thư tả cúng dường, trú dạ 
tương tục, cầu sanh bỉ sát”. 


Trước tiên chúng ta xem đoạn này, 
vừa mở đầu chúng ta phải chú ý đến 
thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị 
chú ý đến chữ Thiện này, quay đâu 
nghĩ lại, chính chúng ta có thiện hay 
không? Tịnh Tông kinh luận, ba kinh 
một luận, đây là kinh điển căn bản 
của Tịnh Độ Tông, bên trong chỗ nói 
đến thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu 
chuẩn của chữ Thiện đó tức là Tam 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phước của Quán Vô Lượng Thọ Phật 
Kinh, là lây đây làm tiêu chuẩn. Đệ 
nhất là “Hiêu dưỡng phụ mẫu, Phụng 
sự sư trưởng, Từ tâm bất sát, Tu thập 
thiện nghiệp”, nêu QUÝ VỊ CÓ thể đem 
bốn câu này làm được thì quý vị là 
thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tuy 
nhiên quý vị nên biết, đây là tiểu 
thiện; tiểu thiện cũng được, đây là 
Tam bối vãng sanh, là Hạ Bồi. Còn 
cái thiện của Trung Bối thì sao? Còn 
phải thêm “Thụ trì Tam Quy, Cụ túc 
chúng giới, Bât phạm oai nghỉ”; đây 
là cái thiện của Trung Phẩm. Còn cái 
thiện của Thượng Phẩm? Vẫn còn 
phải thêm bôn câu “Phát Bô Đê tâm, 
Thâm tín nhân quả, Độc tụng Đại 
Thừa, Khuyến tân hành giả”, đây là 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phía trước nói đến đại tu công đức, đó 
là đại thiện. 

Cho nên trình độ thấp nhất, phải 
là đến tiêu thiện, mới là trong kinh 
chỗ nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. 
Cho nên nó có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn 
này rât rõ ràng, rât minh bạch; nghe 
đến kinh điển này, tức là chỉ bộ Vô 
Lượng Thọ Kinh chúng ta đây. Sau 
khi nghe đến rôi, họ có thể thọ trì 
kinh này, họ có thể tiếp thọ. Phía dưới 
là nói thọ tri, thọ là tiếp thọ; tiếp thọ 
đạo lý trong bốn kinh chỗ nói, tiếp 
thọ phương pháp tu hành trong bốn 
kinh chỗ nói; tất cả thảy đều tiếp thọ, 
bảo trì chắng mất. Bảo là gì? Là quý 
vị thật sự đi làm, y theo kinh điển này 
để làm, bảo trì bất thất; câu này là 
tổng thuyết, thọ trì là tổng thuyết. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phía dưới là cách giải thích hai 
chữ Thọ Trì này. Cách thọ trì như thế 
nào? Là Đọc Tụng. Đối trước kinh 
bản gọi là Đọc, không đôi trước kinh 
bản gọi là Tụng. Tụng là tụng thuộc 
lòng, quý vị niệm được rât thuộc, tât 
cả đều có thê dò được; dò gọi là Tụng. 
Câm kinh bản nhìn mà niệm øọI là 
Đọc; đây là bước thứ nhất của việc 
thọ trì. Trước hết phải đem kinh bản 
niệm cho thuộc, ngày ngày phải đọc. 
Còn Thư Tả? Xưa kia kinh bản rất ít, 
muốn phát nguyện lưu thông. Dùng 
phương pháp gì lưu thông đây? Chỉ 
có sao chép. Hiện nay có thể chăng 
cân sao chép, kỹ thuật ân loát hiện 
nay rất phát đạt, quý vị có thê in kinh. 

Xưa kia ngài Thiện Đạo đại sư 
đêu tiếp nhận số tiên cúng dường cho 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngài, Ngài dùng số tiên này vào việc 
øì? Là mời người viết kinh. Trong 
truyện ký ghi chép, viết A Di Đà 
Kinh, viết một vạn bộ; A Di Đà Kinh 
không dài lắm, có lẽ thuê người viết 
một bộ trả cho họ là bao nhiêu, dùng 
phương pháp này. Hiện nay tiện lợi 
hơn, quý vị xem, kinh này là do các 
bạn đông tu chúng ta in bên đây, một 
quyên chỉ cân một đồng Mỹ kim, một 
vạn quyến chỉ cân một vạn đồng. 
Hiện nay chăng cân viết kinh nữa, 
hiện nay in để lưu thông vô cùng tiện 
lợi, quà biếu tiết kiệm thực tế; chúng 
ta nên biết đạo lý này. Còn việc hiện 
nay viết kinh? Điều đó nhất định là 
thư pháp chuyên gia, chữ viết vô cùng 
đẹp, đó là thuộc về tác phẩm nghệ 
thuật cao độ. Cách viết kinh này có 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giá trị, cái này có giá trị, có thể lưu 
truyền cho hậu thế, cũng có thê làm 
bản mẫu để ¡n, công đức này rất lớn. 
Như những người viết chữ không đẹp 
như chúng ta, viết ra chăng CÓ a1 Xem, 
chắng ai muốn xem, vân là phát tâm 
in kinh cho mọi người tốt hơn. 

Còn phân dưới là cúng dường, 
đây là nêu ra vài thí dụ, “độc tụng, 
thư tả, cúng dường”); trong việc cúng 
dường, ý nghĩa bao quát rất nhiêu. 
Phố Hiên Bồ Tát trong Hạnh Nguyện 
Phẩm dạy cho chúng ta, “chư cúng 
dường trung, Pháp cúng dường tối”, 
tức là trong tât cả sự cúng dường, 
Pháp cúng dường là tôi thù thăng. Đệ 
tử Phật chúng ta, đặc biệt hơn hết là 
những người phát tâm câu sanh Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, nhất định 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải biết tu Pháp cúng dường. Phố 
Hiên Bộ Tát vì chúng ta nêu ra bảy 
điêu, đây là đã quy nạp, nêu ra bảy 
điều. 

- Điều thứ nhất, “Như thuyết tu 
hành cúng dường”, Phật ở trong kinh 
này chỉ dạy chúng ta thế nào, chúng 
ta thảy đêu làm theo. Đây là chúng ta 
chân chánh cúng dường Phật, làm học 
trò tốt của Phật, Phật chỉ dạy chúng ta, 
chúng ta thảy đều thực hiện cả. 

- Điêu thứ hai là “Lợi ích chúng 
sanh cúng dường”, y giáo phụng hành 
là tự lợi, tự lợi nhất định phải lợi tha; 
như phía trước nói đó, khi viết chép 
kinh lưu thông, đây tức là lợi tha, lợi 
ích chúng sanh. Chúng ta ấn tông 
kinh sách lợi ích chúng sanh, kinh 
sách người ta xem không hiểu thì 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chăng được lợi ích, phải thỉnh pháp 
sư đến giảng kinh thuyết pháp thì mọi 
người đều hiểu rõ cả, mới biết lảm 
cách nào để tu; đây đều thuộc về lợi 
ích chúng sanh. Vậy hiện nay chắng 
mời được pháp sư, thì có băng 
cassette, băng video để lưu thông, 
øiúp cho những người sơ học, họ đọc 
kinh chăng lý giải được nhiêu, chúng 
ta dùng phương pháp này làm lợi ích 
chúng sanh. 

- Điêu thứ ba là “Nhiếp thọ chúng 
sanh”, đó thì lại càng tiến thêm một 
bước, chúng ta tự mình tu hành có 
công phu, có thành tựu, có thể cảm 
hóa tật cả chúng sanh; khiến cho 
chúng sanh cùng chúng ta tiếp xúc thì 
tự nhiên mơ ước ngưỡng mộ, thì có 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thê phát khởi tín tâm, niệm tâm; đây 
là thuộc về nhiếp thọ. 

- Điêu thứ tư là “Thay chúng sanh 
khô cúng dường”. Phật nói nhân quả, 
“Ông tu ông đắc, bà tu bà đặc”, 
“Nhân duyên quả báo tơ hào chẳng 
sai”. Chúng sanh khổ, chúng ta làm 
cách nào có thê thay được? Chăng 
những chúng ta không thê thay được 
mà Phật, Bô Tát cũng chắng thê thay. 
Nêu Phật, Bồ Tát có thể thay được, 
chúng ta rât khô, Phật, Bộ Tát chắng 
thay, vậy thì lòng từ bị của Phật ở đầu? 
Chỗ nói ở đây “thay chúng sanh khổ”, 
chúng ta tự mình có cái tâm này; nhân 
quả chắng có biện pháp. Chúng ta có 
cái tâm này, có cái nguyện này, 
nhưng cũng có phương pháp, đem 
phước báo của chính chúng ta bên 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong giảm thiêu vài phân, chúng ta 
lây cái này đi giúp đỡ tất cả chúng 
sanh, cách này là thay chúng sanh thọ 
khô. Ta vốn chắng phải thọ khô mà 
hiện nay ta đang thọ khô. 

Ví như chúng ta đem việc 1n kinh 
mà nói, chúng ta mỗi năm, mỗi tháng 
đem số thu nhập của chính mình tự 
tính toán đàng hoàng, trừ ra số chỉ 
tiêu cho cuộc sông gia đình ra, chúng 
ta đêu đi làm công đức này; đây là 
thay chúng sanh thọ khổ. Nếu chắng 
như vậy thì cuộc sống của tôi càng 
được sung túc hơn một tí, càng tốt 
một tí. Chúng ta có thể ở căn nhà lớn 
hơn nhưng chúng ta mua căn nhà nhỏ, 
tiết kiệm được ít tiên để lợi ích chúng 
sanh, đây là thay chúng sanh thọ khô. 
Cuộc sông chúng ta có thể rất sung 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
túc, chúng ta có thê giảm thiểu một tí, 
ăn uống qua loa đạm bạc là đủ TÔI; 
đây cũng là thay chúng sanh thọ khổ 
đây. Cho nên giỗng như xưa kia ông 
Phạm Trọng Yêm triêu nhà Tông, ông 
ta có thể sông rất thoải mái, văn võ 
toàn tải. Tuy nhiên, ông ta sông tất 
thanh bân cực khổ, đem số thu nhập 
của mình đem cứu tê những người 
bân khổ. Trong quyền Nghĩa Điền Ký 
kê răng, một mình ông nuôi đến ba 
trăm gia đình; ba trăm gia đình sông 
nhờ vào ông, đây là thay chúng sanh 
khô. Cho nên công đức này ông làm 
được lớn, con cháu tử tôn đêu tốt cả, 
đều noi theo Phạm lão tiên sinh; cho 
nên Ấn Quang đại sư tán thán ông ta. 
Lịch sử Trung Hoa có ba nhà, g1a 
đạo từng đời từng đời đều chăng suy. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
VỊ thứ nhất là Không lão phu tử, hậu 
nhân của Không lão phu tử là ông 
Không Đức Thành, đi đến đâu thiên 
hạ đêu tôn kính. Vị thứ hai tức là 
Phạm Gia ở Tô Châu, mãi cho đến 
cuỗi năm triều nhà Thanh, Ấn Quang 
đại sư nói, tắm trăm năm chăng SUY, 
gia đình ông đời đời hưng vượng: tại 
vì sao? Làm được quá nhiêu việc 
thiện. Quả thật ông có thê thay chúng 
sanh khổ, ông thật sự có thể làm được. 
Còn vị thứ ba là vị họ Diệp, Diệp 
Trạng Nguyên, là vào năm đâu mãi 
cho đến năm cuôi triêu nhà Thanh, ba 
trăm năm gia đạo chắng suy. Đây là 
Ấn Quang đại sư nói, trong lịch sử 
Trung Hoa, gia đình ba người này, 
từng đời từng đời đêu biết hành thiện 
tích đức thay chúng sanh thọ khô, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem sự hưởng thụ của chính mình tiết 
kiệm dành dụm giúp đỡ chúng sanh 
khổ nạn. 

- Điều thứ năm là “Khuyến tu 
thiện căn cúng dường”, khuyên người 
tu thiện, khuyên người băng miệng, 
hiệu quả chắng rộng. Cho nên người 
xưa giảng, bách thế khuyên người thì 
viết thành sách, lưu thông những loại 
sách thiện này khuyên người làm 
thiện. Đặc biệt là ở trong cái xã hội 
hiện nay, chúng ta nhất định phải đề 
xướng đạo lý, nhân quả, báo ứng, 
cùng chân tướng sự thật; chớ nên nói 
đây là mê tín hay không mê tín, nó là 
sự thật. Người người đều có thê hiểu 
rõ đạo lý này, liễu giải sự thật này thì 
khởi tâm động niệm tự nhiên có được 
km chê, chắng dám làm việc xâu; 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm việc xấu có ác báo, nó không 
phải chắng báo, quyết định có báo 
ứng. Cho nên phải biết “Khuyến tu 
thiện căn”, cái thiện đệ nhất là niệm 
Phật vãng sanh Tình Độ, chắng có chi 
so với cái này thiện hơn. Sanh đến 
Tịnh Độ, quý vị thử xem, trong một 
đời thì thành Phật, làm gì có thê sánh 
với thành Phật càng thiện hơn? Chúng 
ta phải liễu giải, phải hiểu rõ sự việc 
này. 

Cho nên thế gian này, cho đến 
trong Phật pháp cũng không ngoại lệ, 
cư sĩ Viên Liễu Phàm nói rất hay, 
chúng ta nên mở lớn đôi mắt ra, trong 
thiện có cái thật, có cái giả. Quý vị 
phải có khả năng biện biệt có tà, có 
chánh, có cái thiện giỗng như phải mà 
chắng phải, chăng phải chân thiện. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong kinh Lăng Nghiêm nói năm 
mươi thứ âm ma, cảnh giới của ma 
cao đăng cùng với Phật, Bộ Tát hâu 
như là giỗng nhau, chúng ta chăng có 
khả năng biện biệt; cho nên nêu quý 
vị không đọc kinh Lăng Nghiêm, thì 
quý vị làm sao biết được? Đọc Xong 
kinh Lăng Nghiêm, thực tế mà nÓI, 
cảnh giới hiện tiền e răng quý vị vẫn 
chắng có biện pháp biện biệt. Cho nên 
tự quý vị chăng có công phu thì 
không thể được, công phu này tức là 
có định lực, có trí tuệ. Có định, có tuệ 
thì quý vị tự nhiên có thể biện biệt; 
cho nên trong thiện có đại thiện có 
tiểu thiện, có cái thiện viên mãn, có 
cái thiện lệch một bên, chăng giống 
nhau. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

- Điều thứ sáu là “Bất xả Bồ Tát 
nghiệp cúng dường”, sự nghiệp của 
Phật, Bộ Tát tức là hoăng pháp lợi 
sanh, Phật là lây lợi sanh làm sự 
nghiệp. Sự nghiệp của Phật, Bô Tát là 
xây dựng đạo tràng, truyền bá Phật 
pháp, tục Phật huệ mạng. Phía trước 
tôi đã nói với quý vị, vào thê kỷ sau 
này, chúng ta lợi dụng công cụ khoa 
học, cũng đem Phật pháp, nên giáo 
dục Phật Đà bước vào xí nghiệp hóa 
hiện đại. Lợi dụng công cụ truyền bá 
của đại chúng, tự mình có khả năng 
thì thiết lập đài truyền thanh, đài 
truyền hình. Tự mình không có khả 
năng, chúng ta nhờ đài của người 
khác, mua giờ để phát thanh giảng 
kinh, phát thanh niệm Phật; có thể 
được. Hiện nay ở Đài Loan đã bắt đầu 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
rôi, có một số pháp sư mua giờ ở đài 
truyền hình; bây giờ còn có đài số 
Bồn, đại khái hiện nay rất nhiêu, họ 
có nhiều thì Ø1Ờ, họ chắng có tiết mục, 
chắng có chương trình để phát cho 
nên cũng tìm những băng video Phật 
giáo. Cũng có nhiêu người đê ra, đây 
là việc rất hay! Cho nên khi chúng ta 
không có khả năng thiết lập điện đải, 
chúng ta có thể mua tiết mục của 
người khác; đây đêu là sự nghiệp của 
Bỏ Tát. Đương nhiên trong sự nghiệp 
của Bộ Tát, căn bản nhất là bôi dưỡng 
giáo dục nhân tài, đó là tối căn bản. 
Như là xây Phật học viện, mở lớp bôi 
huấn để bôi dưỡng nhân tài hoăng 
pháp lợi sanh, đây là đại căn đại bồn. 

- Điêu thứ bảy là “Bất ly Bồ Đề 
Tâm cúng dường”, câu này vô cùng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô cùng quan trọng, “Niệm niệm giác 
mà chắng mê, chánh mà chăng tà, 
tịnh mà chăng nhiễm”. Phố Hiền Bồ 
Tát nói: “Hà dĩ cố? Diệc chư Như Lai 
tôn trọng pháp cố”, tại sao họ tôn 
trọng pháp? Trong kinh nảy chúng ta 
đã giảng rất thâu triệt rôồi, bởi VÌ: 
“Như thuyết tu hành, tài năng xuất 
thân chư Phật cô. Nhược chư Bồ Tát 
tác hành pháp cúng dường, tất đắc 
thành tựu cúng dường Như LaI, như 
thị tu hành thị chân cúng dường”. Đây 
là một đoạn khai thị của Phố Hiền Bồ 
Tát trong Phố Hiên Hạnh Nguyện 
Phẩm. 

'“I[rú dạ tương tục”, đây tức là ý 
nghĩa chữ Tri, phía trước là “độc tụng, 
thư tả, cúng dường”, đều là Thọ; “trú 
dạ tương tục”, tương tục chắng dứt, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tức là Trì. Cho nên chỗ này, câu này 
giải thích là thọ trì; cái gì gọi là Thọ 
Trì? Muốn thọ trì bốn kinh thì phải 
“Câu sanh bỉ sát”. 


Kinh văn: “Phát Bồ Đề tâm, trì 
chư cầm øiới, kiên thủ bầt phạm”. 


Vậy thì “trì chư cẩm giới” này là 
ngũ giới, ngũ giới là giới căn bản, 
chúng ta phải tiếp thọ. Nếu như muôn 
phát tâm xuất gia; xuất gia tôi thiêu là 
phải giữ thập giới, kỳ thật, thập giới 
đêu rất khó, tức là thập giới Sa DI. 
Hiện nay người xuất gia làm không 
nồi, vậy thì tỳ-kheo lại càng chắng thê 
nói nữa, Sa Di còn chăng làm nồi. 
Cho nên hiện nay, thật tại mà nói, chỉ 
có thể bắt chước Thành Thật pháp sư, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bắt chước Hoăng Nhất pháp sư, lão 
lão thật thật mà làm một vị xuất g1a 
Ưu Bà Tắc; tức là tôi đã xuất gia rôi, 
tôi giữ giới gì đây? GI1ữ năm giới. 
Năm giới là tại gia Ưu Bà Tặắc giữ. 
Chúng ta là thân phận xuất gia, thân 
phận chân chánh là xuất gia Ưu Bà 
Tắc, có thể đem ngũ giới, thập thiện 
làm cho tốt, trong thời đại này thì 
vãng sanh có được vững chắc. Đây là 
“trì chư câm giới, kiên thủ bất phạm”. 


Kinh văn: “Nhiều ích hữu tình”. 


Nhất định phải tu Pháp cúng 
dường, nhất định phải tu Bồ Thí; phải 
biết được, bố thí cúng dường nhật 
định là lợi ích cho chúng sanh, khiến 
chúng sanh được lợi ích gì đây? Phải 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biết điều này, là giúp đỡ chúng sanh 
khai trí tuệ, giúp đỡ chúng sanh hiểu 
rõ Phật pháp, đây tức là chân chánh 
nhiêu ích. Nếu như ở tại Phật môn 
chúng ta tu cái phước ấy, không thể 
giúp cho chúng sanh khai trí tuệ, 
không thể giúp cho chúng sanh hiểu 
rõ Phật pháp, thì điều này chúng ta 
nên xét lại. Đặc biệt là chúng ta 
không phải là những người có phước 
báo quá lớn, chúng ta nên dùng tiền 
bạc một cách rất thích đáng: người 
giàu có thì chắng sao, họ phung phí 
một tí tiên, chắng hê gì. Còn chúng ta 
là người không có tiên, thì một đông 
phải coi như là mười đông để dùng, 
chăng : thể phung phí một xu. Mỗi một 
xu, mỗi một đồng đều dùng vào trên 
phước điên chân thật thì chúng ta mới 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trông được phước; phải nên biết điêu 
này, có phải có lợi ích chân chánh đối 
với chúng sanh chăng? 

Ấn Quang đại sư khi nãy nêu ra là 
Thiện Đạo đại sư, quý vị xem, mời 
người viết kinh lưu thông Phật pháp. 
Ấn Quang đại sư một đời Ngài chắng 
hưởng thụ số tiên người fa cúng 
dường cho Ngài, Ngài chắng có nói 
đem phòng ôc sửa sang lại một tí để ở 
cho thoải mái, quân áo mua loại vải 
tốt để mặc cho thoải mái một tí; 
chắng CÓ. Chăng có cải thiện cuộc 
sông của chính mình, mây mươi năm 
đều như vậy, tiền đi đâu hết vậy? 
Ngài lập một cái Hoăng Hóa Xã, 
chuyên môn in kinh bô thí; đây là một 
đời Ngài mang đến cho chúng ta một 
sương mẫu điển hình, ¡in kinh bố thí. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Việc này chăng có lỗi, có thể khiến 
cho chúng sanh được lợi ích chân 
chánh, việc này chăng có lỗi lầm. 

Như xây cất một đạo tràng tôn 
kém chắng ít, trước kia cũng có nhiêu 
người đã từng khuyên tôi, lại còn hiến 
đất cho tôi, khuyên tôi cât đạo tràng; 
tôi lắc đâu nói, tôi chắng có phước 
báo. Thời kỳ Mạt Pháp đâu tranh kiên 
cô, trước kia thây Lý giảng kinh 
thuyết pháp thường thường đánh thức 
chúng tôi, đây là lấy việc xây cất đạo 
tràng làm thí dụ; ông nói, trong lúc 
xây dựng đạo tràng, mỗi người đều vô 
cùng sốt săng, ra tiền ra sức, người 
người đêu là Bồ Tát. Sau khi đạo 
tràng cất xong, vừa thay đối thì biến 
thành La Sát mất; tại sao vậy? Ở đạo 
tràng này tranh quyên đoạt lợi, tôi đã 


Táp I7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bỏ ra bao nhiêu công đức, tôi phải 
làm chức phận øì, làm trụ trì, làm chủ, 
làm duy-na, làm tri khách, đoạt lây 
chức vỊ; ngày ngày tranh cãi. 

Cho nên không xây cất đạo tràng 
thì mọi người còn tâm bình, khí hòa; 
đạo tràng vừa xây cất xong thì đấu 
tranh huynh loát. Thế là đã tạo tội rôi, 
sô tiên được dùng đó chắng những 
chắng có công đức, mà lại đã tạo tội, 
chắng băng ¡in kinh hay hơn phải 
không, đem phân phát cho mọi người, 
chắng có tệ đoan này. 


Kinh văn: “Sở tác thiện căn, tất 
thí dữ chỉ, linh đắc an lạc”. 


Chúng ta chỗ làm tất cả những 
thiện căn thảy đêu bô thí cho tât cả 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng sanh, khiến cho tất cả chúng 
sanh đêu được an lạc; cái an lạc chân 
chánh là khai trí tuệ. Trí tuệ khai mở 
rôi, minh bạch rôi, đạo lý minh bạch 
rôi, lý đã đắc thì tâm an, tâm an lý đắc. 
Vì sao tâm được an? Vì đạo lý hiểu rõ 
rôi thì tâm an. Cho dù chúng ta là 
những kẻ bân khổ, chúng ta ở trong 
thế gian này, mọi thứ đêu chắng như 
ÿ; chúng ta hiểu rõ đạo lý của nhân 
quả rôi, chân tướng sự thật rõ ràng rôi 
thì tâm cũng đã an. Vì sao thế? Là vì 
tự làm tự chịu, đời trước chắng trồng 
nhân tốt đây mà. Hiện nay nhận lấy 
quả báo này, phải nên như vậy. 

Nhìn thấy kẻ khác thăng quan 
phát tài, đời trước trông cái nhân tốt, 
phải nên như vậy, thì tâm được an. 
Thì họ chắng làm loạn, thì xã hội 


Táp I7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được an định, thì thiên hạ thái bình 
rôi, rất quan trọng. Cho nên “linh đắc 
an lạc”, tâm an rồi thì họ vui vẻ; bần 
tiện có cái niềm vui của kẻ bắn tiện, 
thật sự là vu1 sướng. 


Kinh văn: “Ức niệm Tây 
Phương A Di Đà Phật”. 


Đây là niệm Phật. 

Kinh văn: “Cập bỉ quốc độ”. 

Quốc độ là niệm y chánh trang 
nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thê 
giới, đầy là niệm Phật. 

Kinh văn: “Thị nhân mạng 
chung, như Phật sắc tướng, chủng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chủng trang nghiêm, sanh bảo sát 
trung”. 


Bảo Sát tức là Tây Phương Cực 
Lạc thê g1ới. 


Kinh văn: “Tốc đắc văn pháp, 
vĩnh bât thoái chuyên”. 


Cái này là loại vãng sanh thứ nhất, 
thì đây để bố sung Thượng Bồi vãng 
sanh ở phía trước. Thượng Bồi vãng 
sanh ở chỗ này, trên phân tu nhân nói 
rất đơn giản, đây là bố sung thuyết 
minh. Vậy chúng ta hãy làm một kết 
luận, loại vãng sanh thứ nhất, trong 
đó có sáu sự việc. Cái thứ nhất là 
“Thọ trì bốn kinh”, vậy thọ trì này thì 
øôm có độc tụng, thư tả, cúng dường, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trú dạ tương tục; đây là thọ trì bốn 
kinh. Thứ hai là “Cầu sanh Tịnh Độ”, 
thứ ba là “Phát Bộ Đề tâm”, thứ tư là 
“Nghiêm trì giới luật”, thứ năm là 
“Nhiêu ích hữu tình”, thứ sáu là “Ức 
Phật niệm Phật”. Cách này so với 
những cái phía trước tường tận hơn 
nhiêu, cái này là Thượng Bồi, cho nên 
øọI là “Đại tu công đức”, đây là phải 
làm những việc này. Chúng ta lại xem 
đoạn thứ hai, đoạn hai là Trung Bối. 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! 
Nhược hữu chúng sanh dục sanh bỉ 
quốc. Tuy bất năng đại tỉnh tấn 
Thiền Định, tận trì kinh giới”. 


Đây là những người không thể đại 
tu công đức, phía trước nói phải tủy 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
duyên, phải tùy phận, tùy duyên để tu; 
phía trước nói được rât tường tận, chỗ 
này lại phải bô sung một tí. Vậy trong 
đây, cái thứ nhất bố sung là dạy 
chúng ta phải tu thập thiện, thứ hai 
phải trú dạ niệm Phật, thứ ba cũng 
phải biết quy y cúng dường, phải biết 
cái này. Phía dưới: 

Kinh văn: “Yếu đương tác 
thiện”. 


Đây là quý vị phải nên. Yếu 
Đương phải tủy duyên, tùy phận mà 
tu thiện; phía dưới là đem tiêu chuẩn 
của chữ Thiện vì chúng ta nói ra. 


Kinh văn: “Sở vị: Nhất bất sát 
sanh, nhị bât thâu đạo, tam bât 


dầm dục”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đây là ba điêu thiện của Thân. 


Kinh văn: “Tứ bất vọng ngôn, 
ngũ bât Ý ngữ, lục bât ác khâu, thât 
bât lưỡng thiệt”. 


Bôn điêu thiện của Khâu. 


Kinh văn: “Bát bất tham, cửu 
bât sân, thập bât sĩ”. 


Ba điêu thiện của Ý. 

Vậy thập thiện này, chúng ta cũng 
chắng cân phải giảng kỹ, nêu giảng 
kỹ thì hai giờ đông hồ cũng giảng 
không hết. May là thập thiện, các bạn 
đông tu thường thường đều phải rất 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
quen thuộc; trong Phật môn thường 
đêu có nói đên. 


Kinh văn: “Như thị trú dạ tư 
duy, Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, 
chủng chủng công đức, chủng 
chủng trang nghiêm”. 


Đây là “Ức Phật niệm Phật”, phải 
đem việc này thường thường để vào 
tâm, xử sự, đối người, tiếp vật, phải 
lây thập thiện làm tiêu chuẩn; đây 
mới là thiện nam tử. thiện nữ nhân. 


Kinh văn: “Chí tầm quy y, 
đánh lê cúng dường”. 


Phải băng tâm chân thành, Quy là 
hôi đâu, Y là nương tựa, phía trước đã 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói kỹ rồi; chỗ này chăng cân nói 
nhiều nữa. Phải thật sự hôi đâu, 
nương tựa A DI Đà Phật, nương tựa 
Vô Lượng Thọ Kinh. 


Kinh văn: “Thị nhân lầm chung, 
bât kinh, bât bồ, tầm bât điền đảo”. 


Câu “Bât kinh, bất bố” này là 
chắng có khủng bó, ra đi rất hoan hý, 
rât tự tại, trong tâm rõ ràng minh bạch 
được Phật đến tiếp dẫn. 


Kinh văn: “Tức đắc vãng sanh 
bỉ Phật quôc độ”. 


Vậy đây là loại vãng sanh thứ nhì, 
phía dưới là loại thứ ba, chánh nhân 


của loại thứ ba là tu thiện sự của thế 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian, hành thế thiện; trong bận rộn 

dành được tí nhàn hạ. Quả nhiên là 

chánh niệm cũng có thể được sanh. 
Kinh văn: “Nhược đa sự vật, 

bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai 

giới, nhất tâm thanh tịnh”. 


Phía trước đã giảng qua, có các 
thứ chướng nạn, gặp nhiều nhân 
duyên nhưng chắng có biện pháp tu 
học; thì giờ niệm Phật đọc kinh đều 
chắng có. Tuy nhiên phải nên nhất 
tâm thanh tịnh, đây là then chốt. Tâm 
tịnh thì độ tịnh, vậy nhất tâm thanh 
tịnh, nói một cách khác, đối với ngũ 
dục lục trân, tâm niệm tham rât mỏng, 
có thể buông xuống được. Nhân 
duyên của họ, chướng duyên rất nhiêu, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
trong tâm thì buông được còn thần 
của họ thì chăng thê rời. 


Kinh văn: “Hữu không nhàn 
thời, đoan chánh thần tâm. Tuyệt 
dục khử ưu, từ tâm tỉnh tần”. 


Trong bận rộn tìm được một tí 
nhàn hạ, khi có được một tí thì giờ 
nhàn rỗi, họ chăng bỏ qua, họ thiết 
tha đi niệm Phật, thiết tha đi tu hành. 


Kinh văn: “Bất đương sân nộ 
tật đô”. 

Những thứ bệnh, tập khí này nhất 
định phải sửa đôi; sân giận đô ky là 
nghiệp nhân của địa ngục. Nêu trong 


tâm thường thường có bất bình, 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường thường có phẫn nộ, thường 
thường có những thứ phiên não này 
hiện hành, điều này quyết định chắng 
phải việc tốt! Không những chướng 
đạo mà tiên đô còn đáng lo âu, đây là 
sự thật. 


Kinh văn: “Bất đắc tham thiết 
xan tích”. 


Chữ Tham Thiết là tham ăn, đôi 
với việc ăn uông rất để tâm, rất tham 
đô; đây là chỉ cho việc này, vậy đây 
cũng là thường tình của con người. 
Chúng ta hãy nhìn xem cái xã hội 
ngày nay, trong điêu này đích thật là 
đã tạo chăng. Ít ác nghiệp, giết hại 
chúng sanh để ăn thịt. “Xan tích”, là 
keo kiệt bỏn xẻn, tiền của của mình 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xả chăng được để bô thí, không chịu 
bỗ thí, chắng chịu lợi ích cho chúng 
sanh. 


Kinh văn: “Bắt đắc trung hồi”. 


Hồi là hôi hận, ngày nay chúng ta 
chọn lẫy pháp môn Tịnh Độ, y theo 
Vô Lượng Thọ Kinh mà tu học, quyết 
định chăng hỗi hận. 


Kinh văn: “Bất đắc hồ nghỉ”. 


Phàm là hôi hận thì nhất định là 
hoài nghi, pháp môn này cứu cánh là 
thật hay giả? So sánh với Thiên Tông, 
so sánh với Mật Tông, cái nào cứu 
cánh cao? Sự hoài nghi và hối hận 
của họ là từ đây sanh ra. Thật sự rõ 


Táp I7 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ràng, thật sự minh bạch TÔI, đương 
nhiên sẽ chắng hôi hận, sẽ chắng hoài 
nghi nữa. Vậy thì cho dù chúng ta tự 
mình chịu nhiêu khô nạn một tí, giúp 
đỡ chúng sanh nhiêu một tí, chúng ta 
cũng rất vui vẻ, cũng chăng hỗi hận; 
như là bố thí Tài, làm công đức, làm 
việc tốt. Thật sự hiểu rõ ràng minh 
bạch rôi thì chắng hôi hận nữa; việc 
này rât khó. Ở Đài Loan, cư sĩ Giảng 
Phong Văn đã phát tâm rất lớn, cúng 
dường cho tôi một cái đạo tràng; tôi 
xưa nay chắng dám tiếp nhận người 
cúng dường, tại sao vậy? Cúng dường 
đạo tràng rôi, đạo tràng này có chị 
tiêu không? Đương nhiên phải chị 
tiêu. Số chi tiêu này, cân tôi phải đi 
hóa duyên mới có được; thì tội này tôi 
phải lãnh đủ. Tôi nói: “Ông đã hại tôi 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rôi, tôi chăng mắc lừa ông đâu. Ôi 
chao! Ông đang gài bẫy để tôi nhảy 
vào, tôi chắng bị lừa đâu!” Cho nên 
tôi hỏi ông ta: “Cần phải chi tiêu 
không?”, “Cân chứ”. Tôi hỏi: “Mỗi 
tháng bao nhiêu?” Ông ta tính rôi nói: 
“Mỗi tháng phải sáu chục ngàn” Tôi 
nói: “Mỗi tháng ông đem sáu chục 
ngàn đến đây thì tôi tiếp nhận; ông 
không đem đên thì tôi không nhận, tôi 
không bị ông hại đâu!” Kết quả, quả 
nhiên mỗi tháng ông ta đem đến sáu 
chục ngàn, đem được ba năm; đến sau 
cùng đạo tràng thu nhập đủ đề chi tiêu, 
tôi nói: “Ông Giảng Phong Văn, ông 
có thê không cân đem đến nữa!” Cho 
nên quý vị phải biết, đây là cạm bẫy, 
nếu quý vị trí tuệ hơi kém một tí thì 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
mặc lừa ngay; tôi thì nhìn rất rõ ràng, 
tuyệt đối chăng bị lừa. 

Tuổi tác lớn rôi, chắng muốn làm 
nữa; nếu như trước kia khi còn trẻ cần 
xây đạo tràng, người ta tặng đất rất tốt 
cho tôi, anh cứ đem đạo tràng xây 
xong, tt cả chi tiêu hăng tháng mang 
đến thì tôi nhận; vậy tôi có thể tiếp 
nhận. Nếu chỉ cho đất, buộc tôi phải 
đi hóa duyên xây đạo tràng, cái bẫy 
lớn này thì không thể làm! Điều này 
thì phải thông minh, đâu óc phải minh 
mẫn, chăng thể mê hoặc điên đảo. 
Cho nên lúc ấy, sau khi ông Giảng 
Phong Văn cúng dường, có một lân 
ông nói với tôi: “Thây ơi, tôi rất hôi 
hận”. Ông nói, hăng đêm, cứ nửa đêm 
thức giâc, tự hỏi tại sao vô duyên vô 
cớ đem sô tiên nhiều như vậy tặng 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cho thây, thây này với mình lại chắng 
có thân mật gì, trước kia lại chắng có 
quen biết, tại sao vô duyên vô cớ lại 
tặng cho ông ta? Ông nói hối hận 
nhiêu lân, trải qua một năm thì ông 
không hồi hận nữa, ông ni “Bây giờ 
thì tôi chăng. hối hận nữa”; qua một 
năm mới chắng hôi hận, không dễ, 
“bất đắc trung hôi” rât khó rất khó. 
Cho nên lúc đó cúng dường đạo 
tràng này, ông nói chăng phải ý của 
chính ông, ông hồ đồ câu thả để cúng 
dường: người thế gian gọi là quỷ mê 
tâm khiêu mất đi lý trí. Ngược lại ông 
ta chẳng phải bị quy mê, có lẽ là Phật, 
Bồ Tát gia trì, chắng phải ý của chính 
ông. Ông rât ngay thắng, rất thành 
khẩn; đây là ý của Phật, Bồ Tát. Phật, 
Bỏ Tát cúng dường, chăng phải phát 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xuất do mình tự ý. Phát xuất ra tự ý 
mình thì sẽ chăng hối hận, ông hối 
hận hơn một năm; ông ta cũng rất có 
duyên phân, làm nhiêu việc thiện như 
vậy. Hội gây quỳ, sau khi thành lập 
xong ¡in kinh bồ thí cúng dường cho 
toàn thế giới; mười mây năm nay 
cúng dường khả quan, rất là khả quan, 
pháp duyên kết đến toàn thế giới, ông 
ta có được duyên phân này. 


Kinh văn: “Yếu đương hiểu 
thuận”. 


Hiểu thuận cha mẹ, đây tức là 


Tam Phước, một điều trong Tam 
Phước phía trước. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Chí thành trung 
tín”. 


Chí Thành, đây là đối với Tam 
Bảo, đối với Phật, Bô Tát, phải băng 
tâm chân thành; Trung Tín, là đôi với 
đại chúng, xử sự, đôi nĐưƯỜi, tiếp vật, 
đối với đại chúng. 


Kinh văn: “Đương tín Phật 
kinh ngữ thầm, đương tín tác thiện 
đặc phước”. 


Nhất định phải tin, quý vị tu thiện 
nhất định được phước báo, quý vị làm 
ác nhất định có ác báo. Thiện ác nhân 
quả này, quyết định chắng thê sai. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Phụng trì như thị 
đăng pháp. bât đắc khuy thât”. 


Phải hết lòng đi làm. 


Kinh văn: “Tư duy thục kế, dục 
đắc độ thoát”. 


Bình thường chúng sanh suy nghĩ, 
so đo, kê hoạch, dự định; thể ø1an và 
xuất thế gian, phải đem nó tính toán 
rất rõ ràng. Thế gian này là vô thường, 
thế gian là thật khổ, nhật tâm nhất ý 
muốn câu giải thoát, muốn câu ra 
khỏi tam giới, liễu sanh tử, đây là nêu 
ra vài cái thí dụ, cần phải nên tu học 
như vậy. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Trú dạ thường niệm, 
nguyện dục vãng sanh, A Di Đà 
Phật thanh tịnh Phật quốc”. 


Đây tức là Tín - Nguyện - Trì 
Danh. 


Kinh văn: “Thập nhật thập dạ, 
nãi chí nhât nhật nhât dạ”. 


Đây là vào lúc bình thường, là nói 
khi rất không có thì giờ tu hành. Ở 
Mỹ tôi gặp được một bạn đồng tu, 
công việc vô cùng bận rộn, mỗi tháng 
ông ta tu ba ngày. Ba ngày nghỉ này, 
coi như là bể quan niệm Phật, niệm ba 
ngày ba đêm; ngày thường công khóa 
chi cũng không có, cũng chăng xem 
kinh, cũng chăng niệm Phật; không 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thì giờ. Hết lòng hết sức để làm 
việc, mỗi tháng niệm ba ngày; ông ta 
dùng phương pháp này, đúng là thật 
tại chăng thể được. Mỗi năm tôi lấy 
một kỳ nghỉ dài hạn niệm mười ngày 
mười đêm, một năm một lần. Hoặc 
ø1ả một ngày một đêm, một tháng một 
lần; dùng phương pháp này, đây là 
bình thường. Phật dạy phương pháp 
cho chúng ta, chăng phải môi ngày đi 
niệm, mỗi ngày chắng có thì giờ; đem 
việc này lợi dụng ngày nghỉ để làm, 
phương pháp này rất hay. 


Kinh văn: “Bất đoạn tuyệt giả, 


thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ 
quôc”. 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Cách này, lúc thọ chung cũng 
được, cũng có thê vãng sanh. Phật 
thật là từ bi, cửa phương tiện này mở 
rât nhiêu, mở được rất rộng, thật sự là 
hy vọng mỗi một người đêu được độ, 
mỗi một người đều được vãng sanh; 
đây mới gọi là “Xứng Phật bốn hoài”. 
Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng 
đến đây. A Di Đà Phật 


Táp I7 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 18 


Xin lật kinh bản, trang chín mươi 
sáu, hàng thứ nhât, từ câu thứ ba bắt 
đầu xem. 


Kinh văn: “Hành Bồ Tát đạo, 
chư vãng sanh øiả, giai đắc A Duy 
Việt Trí, giai cụ kim sắc tam thập 
nhị tướng, giai đương tác Phật”. 


Từ chỗ này bắt đầu xem, đoạn sau 
cùng này tức là loại thứ tư vãng sanh, 
là tu học Đại Thừa pháp môn mà 
chắng phải những người chuyên tu 
Tịnh Độ đi vãng sanh. Điều này, ở 
phía trước đêu đã báo cáo qua với quý 
vị rồi; vậy còn chỗ này là bố sung 
điểm này, khiến cho chúng ta càng rõ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

ràng, càng minh bạch. “Hành Bồ Tát 
đạo”, cầu này tức là tu học tật cả Đại 
Thừa pháp môn. Đại Thừa pháp môn 
tức là Bộ Tát đạo, bao quát Hiển Giáo, 
Mật Giáo, Tông Môn, CIáo Hạ, chỉ 
cân họ đôi với A Di Đà Phật Tây 
Phương Cực Lạc thể giới tIn được, 
nguyện được, đều có thê vãng sanh. 
Đây là thập niệm, nhất niệm cũng có 
thể thành tựu, những người này vãng 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
ØIớI, cùng với người chuyên tu Tịnh 
Tông vãng sanh là bình đắng, điều 
này là vô cùng vô cùng hy hữu khó 
được, cũng đều được A Duy Việt Trĩ, 
đều chứng, đây có thể coi như là 
chứng quả rôi vậy; đều là Ø1a1 VỊ Thất 
Địa, Bát Địa trở lên của Bồ Tát. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Giai cụ kim sắc tam thập nhị 
tướng”, đây tức là từ trong tât cả pháp 
binh đăng cử ra một thí dụ. Vãng sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới đều 
là “tử-ma chân kim” sắc thân, đêu đây 
đủ tướng hảo quang minh như Phật, 
chắng khác; cùng với A Di Đà Phật 
tương đông, thê giới này đích thật là 
thế giới bình đắng. Còn một câu phía 
dưới, phía trước chắng CÓ nói qua, 
cầu này thi quá thủ thăng: chư vị cân 
phải biết, hôi hướng vãng sanh của sự 
tu học tât cả Đại Thừa Phật pháp, có 
được thành tựu thù thắng thể đó. 
Những người chuyên tu Tịnh Độ vãng 
sanh chúng ta thì đương nhiên không 
thê ngoại lệ, cho nên trong kinh nói 
đó, chúng ta đều có phân “giai đương 
tác Phật”. Đến Tây Phương Cực Lạc 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thế giới, trong một đời quý vị quyết 
định có thê làm Phật, đến nơi đó tu 
hành thành tựu rồi, xem xét tha 
phương thế giới, thế giới nào trong đó 
chúng sanh cùng với mình có duyên 
phân, đây mới có thể được độ. Điêu 
này, trong Phật pháp thường nói, Phật 
chắng độ những người vô duyên, cho 
nên chúng ta trước khi chưa thành 
Phật nên cùng chúng sanh rộng kết 
pháp duyên. Duyên này kết được 
càng nhiêu, tương lai quý vị thành 
Phật, độ chúng sanh cũng nhiêu; thì 
đạo tràng quốc độ được trang nghiêm, 
cho nên phải rộng kết pháp duyên. 


Kinh văn: “Dục ư hà phương 
Phật quộc tác Phật, tùng tầm sở 


nguyện”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Duyên của chúng sanh ở một 
phương nào thành thục rồi, những 
người nên lây Phật thân mà được độ 
thì Bồ Tát hiện Phật thân, giỗng như 
phía trước chỗ nói: “Bát Tướng thành 
đạo”, đến thể gian ây đề làm Phật độ 
chúng sanh, “tùng tâm sở nguyện”. 


Kinh văn: “Tùy kỳ tỉnh tấn tảo 
vấn, cầu đạo bât hưu, hội đương 
đắc chỉ, bât thât kỳ sở nguyện dã”. 


Chỗ này nói với chúng ta điểm 
này rất quan trọng, Tây Phương Cực 
Lạc thê giới quyết định là không thoái 
chuyền. Tuy nhiên, việc thành Phật 
sớm hay muộn có thê không nhất định! 
Tại vì sao? Vì có số người đặc biệt 
tỉnh tân thì họ thành Phật sớm hơn; 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

còn có sô người thì qua loa một tí, chỉ 
cần không thoái là được nôi, vậy thì 
thời gian thành Phật của họ so ra trễ 
hơn một tí. Đặc biệt dụng công, đặc 
biệt tinh tân thì thành Phật vượt trước, 
sớm hơn; sớm và trể chắng giống 
nhau, nhưng nhất định đạt được. Trể, 
họ cũng có thê thành Phật, chắng mất 
sở nguyện; điêu này cũng là A Di Đà 
Phật cho chúng ta sự bảo chứng. 


Kinh văn: “A Nan! Dĩ thử nghĩa 
lợi cô”. 


Nghĩa là đạo lý, Lợi là lợi ích; bởi 
vì đạo lý này, lợi ích này. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Vô lượng vô số bất 
khả tư nghị, vô hữu đắng đắng vô 
biên thể giới, chư Phật Như Lai”. 


Đây chắng phải đã đem tận hư 
không biên pháp giới chỗ có tât cả 
chư Phật Như Lai, cả thảy đều nói 
đến rôi, một vị cũng chăng bỏ sót! Tất 
cả chư Phật Như Lai. 


Kinh văn: “Giai cộng xưng tắn 
Vô Lượng Thọ Phật sở hữu công 
đức”. 

Bởi vì đích thật là công đức của A 
DI Đà Phật siêu việt hơn chư Phật, 
đây là trong mấy phẩm kinh này, sau 
khi chúng ta đọc rôi, ý nghĩa này, sự 
thật chân tướng, có thể nói là rõ ràng 
minh bạch. Thảo nào chư Phật tán 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thán Di Đà là “Quang trung cực tôn, 
Phật trung chi vương”. Chúng ta lại 
xem đoạn phía dưới này. 


Lễ Cúng Thính Pháp - Đệ Nhị 
Thập Lục 


Phía trước đêu là nói về Bộ Tát 
của Cực Lạc thế giới, đoạn này là nói 
về tha phương Bồ Tát; tha phương Bồ 
Tát đên cúng dường A Di Đà Phật. 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! 
Thập phương thế giới chư Bồ Tát 
chúng”. 

Đây là chỉ thị ra cho chúng ta rất 
rõ ràng, đây là nói thập phương thế 
giới, tất cả nhóm Bồ Tát hữu duyên 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này. Ai là hữu duyên, ai là chăng hữu 
duyên? Chúng ta phải nên rõ ràng, tất 
cả chư Phật đêu nói pháp môn này, 
gọi là pháp khó tin. Vị Bồ Tát nào 
nghe rôi chịu tin, tức là có duyên, Bồ 
Tát nghe rôi chắng tin, thì tức là 
chắng có duyên, duyên chưa thành 
thục. Đây Bồ Tát duyên thành thục, 
nghe rôi vô cùng hoan hỷ, có thể tiếp 
thọ. 


Kinh văn: “Vị dục chiêm lễ, 
Cực Lạc thê giới Vô Lượng Thọ 
Phật”. 


Nghe đến A Di Đà Phật công đức 
trang nghiêm như vậy, Bồ Tát đương 
nhiên đều muốn đi thân cận A Di Đà 
Phật đến Tây Phương thê giới để 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tham phỏng, cúng Phật nghe pháp; họ 
có năng lực này. A DI Đà Phật cũng 
vô cùng hoan nghênh, đây là Bô Tát 
đi cúng Phật, chăng cần A Di Đà Phật 
đến tiếp dẫn, họ chắng phải đi vãng 
sanh, chăng cân tiếp dẫn; vậy thì Bồ 
Tát đêu là tự mình đến. 


Kinh văn: “Các dĩ hương hoa, 
tràng phan, bảo cái”. 


Đây là cử ra thí dụ, đi gặp Phật 
đều phải mang một ít lễ vật đi cúng 
dường, chắng thể đi tay không: nhân 
tình thê gian cũng là như vậy, đến nơi 
đó đều mang Ít nhiều lễ vật, chắng thê 
đi tay không. Bồ Tát đi gặp Phật cũng 
chắng ngoại lệ, cũng phải mang theo 
một tí lễ vật. Đây là cử ra một vài thí 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
dụ như là hương hoa, tràng phan, bảo 
cái; các loại này đêu thuộc về lê vật. 


Kinh văn: “Vãng nghệ Phật sở, 
cung kính cúng dường, thính thọ 
kinh pháp”. 


Đến đó trước hết cúng dường Phật, 
cúng Phật xong ngôi xuông nghe A 
Di Đà Phật giảng kinh, thuyệt pháp. 
Nhiên hậu trở vê lại quôc độ của 
mình, đem những gì nghe được A DI 
Đà Phật nói đó, lặp đi lặp lại tuyên bố. 
Tuyên bô tức là tuyên truyền lưu bô, 
đây tức là nghĩa chuyển pháp luân. 
Sau khi nghe xong họ trở về kể lại 
cho người khác. 


Kinh văn: “Tuyên bô đạo hóa”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đạo tức là đạo đức của A DI Đà 
Phật, A Di Đà Phật giáo hóa chúng 
sanh như thê nào, lặp lại đề tuyên 
dương lưu bô. 


Kinh văn: “Xưng tán Phật độ 
công đức trang nghiêm”. 

Xưng tán Tây Phương Cực Lạc 
thê giới, nhóm Bồ Tát này đã thân 
hành đi qua, tât cả đêu thây được; 


đương nhiên họ cực lực tuyên dương. 


Kinh văn: “Nhĩ thời Thế Tôn 
tức thuyêt tụng viêt”. 


Phía trước có tám bài kệ, là Bồn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối với 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


hành vi này của thập. phương Bồ Tát 
tán thán; những vị Bộ Tát này đêu là 
Bồ Tát bất khả tư nghị. 


Kinh văn: “Đông phương chư 
Phật sát, Sô như Hăng hà sa”. 


Thê giới này vô lượng vô biên, 
trong môi một thê giới là: 


Kinh văn: “Hằng sa Bồ Tát 
chúng, Vãng lê Vô Lượng Thọ”. 


Thì chúng ta biết được Tây 
Phương thế giới thời thời khắc khắc 
tấp nập như nước chảy không ngừng. 
Người vãng sanh nhiêu, nhóm đệ tử 
của A Di Đà Phật nhiêu, những người 
khách từ bên ngoài đến tham học 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


cũng nhiêu. Tây Phương Cực Lạc thê 
giới thật là náo nhiệt, quý vị thây rôi 
đây, quả thật là náo nhiệt. Cho nên có 
số nñØưƯỜi SỢ buôn tẻ, quý vị xem kìa, 
đều vui biết mây! Điêu này, đích thật 
khi chúng ta đọc xong đến kinh này 
thì cảnh giới hình như đang ở trước 
mặt chúng ta, khác nào như chúng ta 
thân hành thấy được vậy. Đây là nói 
vê Đông phương, vậy các phương 
khác thì sao? 


Kinh văn: “Nam, Tây, Bắc, tứ 
duy, Thượng, hạ diệc phục nhiên”. 


Nam, Tây, Bắc, tứ duy, thượng, 
hạ, đây là nói chín phương kia, hợp 
lại thành mười phương, cũng như vậy. 
Cùng Đông phương như nhau, vô 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lượng vô biên Bồ Tát tấp nập không 
ngừng đến Tây Phương thế giới để 
tham học. Nghe kinh, nghe AÁ DI Đà 
Phật thuyết kinh, đương nhiên cũng 
sẽ cùng với nhóm học trò của A DI 
Đà Phật, cùng với nhóm người mới 
vãng sanh trao đối ý kiến, trao đổi 
Phật pháp. Trong sự tưởng tượng của 
chúng ta, tất nhiên là bỉ thử hỗ tương 
tiếp nhận lời mời, nhóm Bồ Tát như 
Di Lặc Bồ Tát của chúng ta bên đây 
cũng thường đến Cực Lạc thế giới. 
Những người mới vãng sanh, DI Lặc 
Bồ Tát cũng có thể mời đến Đâu Suất 
nội viện của Ngài để tham quan. Đây 
chăng phải là đã đên Đâu Suất Thiên 
rôi sao? Cho nên chăng cân phải tu 
Duy Tâm Thức Định, cái đó phiên 
phức lắm! Niệm A Di Đà Phật cũng 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đên được Đâu Suât nội viện, đi con 
đường gân đây. 


Kinh văn: “Hàm dĩ tôn trọng 
tâm, Phụng chư trần diệu cúng”. 


Băng cái tâm chân thành, cung 
kính nhât đên Tây Phương Cực Lạc 
thê giới cúng Phật. 


Kinh văn: “Sướng phát hòa nhã 
âm, Ca thán Tối Thắng Tôn”. 

Sướng là thư sướng, khoan khoái; 
bởi vì đôi với Vô Lượng Thọ Phật đã 
ngưỡng mộ rất lâu rôi, nhưng đều 
chắng có duyên phân đi diện kiến, đi 
tham phỏng. Ngày nay có duyên này 
thành thục rôi, quý vị bảo tâm tình 
này vui sướng biết bao. Cho nên sau 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

khi gặp được Phật, lễ bái xong, đối A 
Di Đà Phật tán thán Tối Thăng Tôn, 
tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở 
trong chư Phật là đệ nhất siêu thăng. 


Kinh văn: “Cứu đạt thần thông 
tuệ”. 


Là cứu cánh thông đạt cái trí tuệ 
thân thông viên mãn. 


Kinh văn: “Du nhập thâm pháp 
môn, Văn Phật thánh đức danh”. 


Đây tức là danh hiệu công đức bất 
khả tư nghị, chúng sanh của thập 
phương thê giới nghe đến danh hiệu 
Nam Mô A Di Đà Phật đều: 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “An ồn đắc đại lợi”. 


An là an toàn, Ôn là ỗn đáng, 
vững vàn, ồn thỏa. “Đắc đại lợi” là 
một đời bất thoái thành Phật, sự lợi 
ích. Sự lợi ích ở thế, xuất thế gian này, 
chắng có gì sánh với cái này lớn hơn; 
chúng ta phải biết điêu này. Gặp được 
pháp môn này, tâm phải yên xuống, 
an trụ tại trong pháp môn này. Thân 
cũng phải an trụ, thân không vọng 
động nữa; chăng cân học các pháp 
môn khác nữa, hết lòng hết dạ lây một 
câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng. 
Thân cung kính, khẩu xưng danh, ý 
quán tưởng thì chúng ta, trong một 
đời này quyết định được sanh, “an ồn 
đa đại lợt”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Chúng chủng cúng 
dường trung, Cần tu vô giải quyện”. 

Cúng dường, phía trước đêu đã 
nói rất rõ ràng, “Siêng tu cúng dường, 
thượng cúng chư Phật, hạ cúng chúng 
sanh”, Bồ Tát đêu là tu Phố Hiển 
Hạnh. 


Kinh văn: “Quán bỉ thù thắng 
sát”. 


Đi tham quan Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, sát độ thủ thăng. 


Kinh văn: “Vi diệu nan tư nghị. 
Công đức phô trang nghiêm”. 


Công đức là nói đại nguyện của 
Phật, môi một vị vãng sanh đên Tây 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương Cực Lạc thế giới, những vị 
Bồ Tát này, sự huân tu của họ, đây là 
công đức phố biến trang nghiêm; 
chắng có một pháp nào chăng trang 
nghiêm. Trang nghiêm này tức là y 
chánh trang nghiêm Tây Phương thê 
ĐIỚI. 


Kinh văn: “Chư Phật quốc nan 
tỷ”. 

Tât cả chư Phật sát độ cùng Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, chắng có 
cách chi so sánh nỗi. 


Kinh văn: “Nhân phát Vô 


Thượng tâm, Nguyện tốc thành Bồ 
Đề”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nhóm Bồ Tát này thấy được tình 
trạng thịnh vượng, linh đình này cũng 
đã phát tâm Vô Thượng, cái Vô 
Thượng tâm này tức là theo chân nỗi 
øót A DI Đà Phật, làm học trò của Di 
Đà. Họ đến Tây Phương Cực Lạc thế 
ĐIỚI, có năng lực đi, chắng cân phải 
tiếp dẫn, nhóm Bồ Tát chúng này tự 
động đến Tây Phương Cực Lạc thế 
giới thần cận A DI Đà Phật. Như 
nhóm người chúng ta đây nghiệp 
chướng sâu nặng, chắng có biện pháp, 
phải nương nhờ A Di Đà Phật đến 
tiếp dẫn. Họ thì có năng lực, tự mình 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
thành Phật, thì là có được bảo chứng 
nhanh chóng. Cho nên thập, phương 
tật cả Bồ Tát, chăng có ai chăng vãng 
sanh. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Phía dưới đoạn này là A DI Đà 
Phật vì nhóm Bồ Tát chỗ nói những 
lời khai thị; là chính A DI Đà Phật tự 
mình nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật vì 
chúng ta chuyên thuật lại, chính đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật nghe rôi, 
chuyển cáo lại cho chúng ta. Là Thê 
Tôn chuyền thuật thì đồng như Di Đà 
thân thuật, chắng có sai khác. 


Kinh văn: “Ứng thời Vô Lượng 
Tôn, Vi tiêu hiện kim dung”. 


Đây là trước nhìn tướng lành, 
nhóm Bồ Tát này đến Tây Phương thê 
giới thấy A Di Đà Phật, cúng Phật tán 
thán, A Di Đà Phật mỉm cười. “Ứng 
thời” là ngay trong lúc này, Phật nhìn 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thây thập phương Bô Tát đên rôi, nét 
mặt tươi cười, tỏ vẻ hoan nghênh. 


Kinh văn: “Quang minh tùng 
khâu xuât”. 


Miệng Phật phóng quang, quang 
cũng tức là thuyêt pháp. 


Kinh văn: “Biến chiếu thập 
phương quốc Hôồi quang hoàn 
nhiễu Phật, Tam táp tùng đảnh 
nhập”. 


Phật là trước dùng ánh sáng để 
nhiếp thọ nhóm Bộ Tát này, đây là 
thuộc về mật ý. Phàm phu chúng ta 
nhìn thấy ánh sáng này, ô, là từ miệng 
Phật tỏa ra chiêu khắp mười phương 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thế giới. Nhiên hậu ánh sáng này lại 
trở về, từ trên đảnh Phật chắng thấy 
tướng đảnh, lại thu trở vào. Chúng ta 
nhìn thấy, thật là vui thích; chăng biết 
ý nghĩa gì! Bô Tát thì hiểu được, Bồ 
Tát biết. 


Kinh văn: “Bồ Tát kiến thử 
quang, Tức chứng Bất Thoái vị”. 

Nếu Bồ Tát cũng giống như 
chúng ta, nhìn thây ánh sáng thì thích 
thú, thì làm sao có thể chứng vị được, 
làm sao có thể chứng quả? Cho nên 
Bồ Tát đối với ý nghĩa hàm chứa của 
chữ Quang Minh, tất cả thảy đều hiểu 
rõ. Thật tại mà nói, điều này chăng 
phải khó, ví như những người chúng 
ta sông tại đô thị, môi người đều có 
được thường thức về sự giao thông, 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khi đến ngã tư, vừa nhìn thây đèn đỏ 
sáng lên thì chúng ta biết được không 
thể qua đường. 

Nêu là người dưới quê từ trước 
đến nay chưa lên phô, nhìn thây phút 
chốc là đèn đỏ, phút chốc là đèn xanh, 
rất thích thú; họ cũng chăng biết là 
chuyện gì! Chúng ta thì hiểu được, 
biết được. Họ được chỗ hữu ích là ý 
nghĩa như thê đó; Bồ Tát biết được. 


Kinh văn: “Thời hội nhất thiết 
chúng, Hồ khánh sanh hoan hỷ”. 


Đây là Phật phóng quang, mật 
thuyết; Quang tức là thuyết pháp, Bồ 
Tát đêu chứng đặc Tam Bất Thoái, 
cho nên mọi người đều bỉ thử hỗ 
tương chúc mừng lẫn nhau. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Phật ngữ phạm lôi 
chân”. 


Chữ Phật này là A DI Đà Phật. 
Hai câu này là, Thích Ca Mâu Ni Phật 
tán thán A Di Đà Phật thuyết pháp, 
âm thanh tròn đây; chữ Phật Ngữ này 
là A Di Đà Phật nói chuyện. Phạm là 
thanh tịnh, chữ Lôi Chân tức là thập 
phương đều có thể nghe được, Lôi 
Chân là nghĩa nghe xa, thập phương 
chư Phật sát độ đều nghe được âm 
thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật. 


Kinh văn: “Bát âm sướng diệu 
thanh”. 


Táp 18 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Bát âm sướng diệu thanh”, chữ 
Bát này là âm thanh của Phật đây đủ 
tám thứ viên mãn cực hảo. Ở đây tôi 
cũng chăng nói kỹ điều này nữa, nói 
kỹ sẽ trể nãi thì giờ, chúng ta phải gấp 
rút tăng độ nhanh. Phía dưới tức là A 
Di Đà Phật thuyết pháp. 


Kinh văn: “Thập phương lai 
Chánh Sĩ, Ngô tât tri bỉ nguyện. 


Chí câu nghiêm Tịnh Độ, Thọ ký 
đương tác Phật”. 

Đây là cái pháp của A Di Đà Phật, 
vì nhóm Bồ Tát này nói ra. “Thập 
phương lai Chánh Sĩ”, Chánh Sĩ tức 
là Bộ Tát, cách xưng hô đôi với Bồ 
Tát, tức là Chánh CIác Tri Sĩ. “Ngô 
tật tri bỉ nguyện”, Ngô là A Di Đà 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật tự xưng, A Di Đà Phật nói, tâm 
nguyện của các ông, tôi đêu biết cả. 
Tâm nguyện gì đây? Là “Chí câu 
nghiêm Tịnh Độ”, Nghiêm là trang 
nghiêm, chữ nảy rất quan trọng, 
hoăng nguyện của Bồ Tát tức là cầu 
trang nghiêm Tịnh Độ. Không vỏn 
vẹn chỉ là trang nghiêm Tịnh Độ của 
A Di Đà Phật; đây là đối với thây 
“Thượng bảo tứ trọng ân”, đây là 
trang nghiêm Tịnh Độ của DI Đà, 
trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ. 
Rời khỏi Cực Lạc thế giới trở về bốn 
quốc của mình, là “Hạ tế tam đồ khổ”, 
phải trang nghiêm Tịnh Độ của bốn 
quốc; cho nên ý nghĩa của chữ 
Nghiêm này thì rất dài rộng. A Di Đà 
Phật mang cái nguyện của họ “Thọ ký 
đương tác Phật”, A Di Đà Phật vì họ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thọ ký đê làm Phật. Khai thị phía dưới 
có bôn câu kệ rât là quan trọng. 


Kinh văn: “Giác liễu nhất thiết 
pháp, Do như mộng, huyện, 
hưởng”. 


Tức là chân chánh giác ngộ, triệt 
để minh bạch, tất cả pháp này thê của 
nó là Không, tướng là Có; tướng do 
tâm tạo. Không, Vô, Tự Tánh tức là 
Thể, là Không, Tướng là tâm biên 
hiện ra. Cho nên nói: “Giác liễu nhất 
thiết pháp, do như mộng, huyến, 
hưởng”. Mộng, huyền dễ hiểu, Hưởng 
là gì? Là hôi hướng. Chúng ta đứng ở 
thung lũng, hú lên một tiếng dài thì có 
tiếng vang vọng lại, đó gọi là Hưởng; 
Hưởng là hôi âm, cũng là bất khả đặc. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tướng Có, thể Không, bất khả đặc. 
Vậy câu nói này cùng với Thê Tôn 
trong kinh Kim Cang chỗ nói: “Phàm 
sở hữu tướng, giai thị hư vọng: Nhất 
thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn 
bào ảnh”, ý nghĩa hoàn toàn tương 
đông. A Di Đà Phật đối với thập 
phương Bồ Tát tuyên thị, cũng là như 
vậy. 


Kinh văn: “Mãn túc chư diệu 
nguyện, Tât thành như thị sát”. 


Phía trước hai câu là Không, còn 
hai câu này là Có; hợp chung lại mà 
xem, đây tức là trung đạo, biết rõ tất 
cả pháp Không, vẫn cứ săn lòng tu 
Tịnh Độ. Đây là Bồ Tát pháp, đây là 
nói về [chắng rơi vào hai bên|, “diệu 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khế trung đạo”, đây là tông chỉ của 
Tịnh Tông, Không, Hữu, hai bên đều 
chắng rơi vào; được cái thọ dụng chân 
thật Cho nên “mãn túc chư điệu 
nguyện”, câu “chư diệu nguyện” này, 
phải nói một cách đơn giản, tức là Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện. Thập phương 
chư Bô Tát, chỗ có tât cả thệ nguyện, 
quy nạp trở lại đều chăng rời khỏi Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện. Hoặc giả là chỉ 
bốn nguyện của A Di Đà Phật, Bốn 
Mươi Tám Nguyện đều giảng được 
thông. “Tất thành như thị sát”, đây là 
A Di Đà Phật dặn dò nhóm Bồ Tát 
này, có thể y giáo phụng hành, tương 
lai quôc độ của các ông cũng trang 
nghiêm giống như Tây Phương thế 
giới của tôi; đây là vì họ dặn dò. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Tri độ như ảnh 
tượng, Hăng phát hoăng thệ tâm”. 


Thập phương thế giới là mộng, 
huyễn, bào, ảnh, Tây Phương thể giới 
cũng không thể chấp trước. Tuy cùng 
thập phương thế giới so sánh, nó đích 
thật hiện thị ra chân thường: tuy nhiên 
chắng thể châp trước, chấp trước thì 
sai rôi. Cho nên “tri độ như ảnh 
tượng”, đây là trí tuệ chân thật. “Hằng 
phát hoăng thệ tâm”, giông như Bồ 
Tát chắng khác, nhất định phát từ 
Hoăng Bốn Mươi Tám Nguyện. 


Kinh văn: “Cứu cánh Bồ Tát 
đạo, Cụ chư công đức bồn”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chữ Công đức bốn này tức là chỉ 
cho phía trước “chư diệu nguyện” và 
“Bộ Tát đạo”, đây là công đức chân 
thật. Đạo là thật sự thực hiện, thật sự 
đi làm; có nguyện chắng có hành thì 
nguyện đó là không nguyện. 

Nhất định phải đem cái nguyện 
của mình, cả thảy đều làm đến, giông 
như A Di Đà Phật chăng khác. Bốn 
Mươi Tám Nguyện, nguyện nguyện 
đều làm đến rôi, thì đây gọi là cứu 
cánh Bộ Đề đạo. Ngài nguyện nguyện 
đêu làm đến cả. 


Kinh văn: “Tu thắng Bồ Đề 
hạnh”. 


Thăng là thù thắng, Bồ Đề là ngộ 
Hoặc tức là chăng mê, chăng tà, 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng nhiễm. Trong Tam Quy Y thì 
hiển thị ra cái ý nghĩa này, cái này tức 
là Bộ Đề tâm. 


Kinh văn: “họ ký đương tác 
Phật”. 


Đây là nói thành tựu, nêu như quý 
vị tu Bồ Đê tâm, đệ nhất thù thắng 
không gì sánh băng, thật tại mà nói, 
cái này chăng phải Bồ Tát đạo thông 
thường. Bồ Tát Hạnh, chuyên học 
Tịnh Tông, chuyên y DI Đà, nói một 
cách khác, chuyên y theo Vô Lượng 
Thọ Kinh. Quý vị đem đạo lý trong 
Vô Lượng Thọ Kinh chỗ nói, đều có 
thê đem nó dung hội, quán thông; tất 
cả lời giáo huân trong Vô Lượng Thọ 
Kinh, cả thảy chúng ta đều làm đến. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật dạy chúng ta những gì không 
nên làm, chúng ta quyết định không 
làm; những gì nên làm chúng ta y 
giáo phụng hành, đây tức là “tu thắng 
Bỏ Đê hạnh” vậy. Chăng cân chúng ta 
phải đến Tây Phương thê giới, hiện 
tại thì là “thọ ký đương tác Phật”, 
Phật thật sự đã thọ ký cho chúng ta 
TÔI. 


Kinh văn: “Thông đạt chư pháp 
tánh, Nhât thiêt không, vô ngã”. 


Ý nghĩa này trong một đoạn nhỏ 
thế này, đã nói lặp lại ba lân. Y nghĩa 
này bảo chúng ta lìa tất cả tướng, thì 
bản tánh Bát Nhã trí tuệ hiện tiền. Lìa 
tât cả tướng tức tất cả pháp. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Chuyên câu tịnh 
Phật độ, Tât thành như thị sát”. 


Chỉ dạy chúng ta tu thiện, 
“chuyên câu tịnh Phật độ”, nhất định 
phải trong tự tâm câu, tâm tịnh thì độ 
tịnh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, 
có nhiêu đông tu thường hay nói, tuy 
niệm Phật song vọng tưởng vẫn còn 
rất nhiêu, vần chắng hàng phục nối! 
Đây là nguyên nhân gì? Vì công phu 
chăng đặc lực. Khi công phu đắc lực 
rôi, vọng tưởng tự nhiên Ít đi, thì sẽ 
giảm thiểu; cho nên quý vị không thể 
hoài nghỉ, phải hết lòng nỗ lực để 
niệm. Quý vị niệm quá ít cho nên đè 
chăng nôi phiên não, nhất định phải 
niệm cho nhiêu, phải khiến chính 
mình trong tâm thật sự có Phật. A Di 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đà Phật là mạng sông đệ nhất của 
chúng ta, trong tâm quý vị thật có mới 
được! Quý vị chăng có, trong một 
niệm Phật trong tâm chăng có Phật, 
trong tâm vân đang nôi dậy vọng 
tưởng thì làm sao thành công được 
chứ? Niệm Phật cách đó, người xưa 
nói rằng: “Hét bể cô họng cũng luỗng 
công”, quý vị chắng thể đắc lực, 
chắng thể vãng sanh, nhất định phải 
niệm đến công phu đắc lực. Phải đem 
việc niệm Phật này coi như là đệ nhất 
đại sự trong một đời chúng ta, chúng 
ta không ăn cơm không sao, chắng 
ngủ nghỉ chắng sao, không làm việc 
không sao, nhưng không niệm Phật 
thì không thể được. Phải như vậy mới 
được, công phu nảy quý vị mới có thê 
đắc lực. Đây là “chuyên câu tịnh Phật 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

độ”. “Tất thành như thị sát”, vậy đến 
chỗ này, đây là cái pháp của Di Đà 
chỗ nói. Phía dưới là Thích Ca Mâu 
Ni Phật nói, là Bốn Sư của chúng ta 
nói, vì chúng ta mà giới thiệu. 


Kinh văn: “Văn pháp nhạo thọ 
hành, Đắc chí thanh tịnh xứ. Tất ư 
Vô Lượng Tôn, Thọ ký thành Đắng 
Giác”. 


Thích Ca Mâu Ni Phật tán thân 
nhóm Bồ Tát này sau khi nghe xong 
A Di Đà Phật thuyết pháp, rất là hoan 
hỷ, y giáo phụng hành, là “nhạo thọ 
hành”. “Đặc chí thanh tịnh xứ”, chữ 
Thanh Tịnh này là thanh tịnh tâm; 
nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp, 
tâm thanh tịnh rồi. Phía dưới hai câu 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là đôi với họ tán thán, cũng là chúc 
mừng họ, tương lai họ nhất định ở nơi 
Vô Lượng Thọ kia, tức là nơi A DI 
Đà Phật kia thọ ký thành Phật; là chúc 
phúc những vị Bồ Tát này. 


Kinh văn: “Vô biên thù thắng 
sát”. 


Là vô lượng vô biên thù thắng sát 
độ. 


Kinh văn: “Kỳ Phật bốn 
nguyện lực, Văn danh dục vãng 
sanh, Tự trí Bât Thoái Chuyên”. 


Bài kệ này là nói với chúng ta lợi 
ích chân thật của sự viên chứng Tam 


Bất Thoái, không chỉ là kinh văn này 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô cùng, vô cùng rõ rệt, không chỉ là 
bốn nguyện của A Di Đà Phật, cũng 
là bổn nguyện của vô lượng vô biên 
chư Phật. “Văn danh dục vãng sanh”, 
tât cả chư Phật đêu hoăng dương Tịnh 
Độ, tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà 
Phật, tất cả chư Phật đều khuyên tất 
cả chúng sanh niệm Phật câu sanh 
Tịnh Độ. “Tự trí Bất Thoái Chuyên”, 
cái tâm Bất Thoái Chuyên này, tuy là 
A Di Đà Phật gia trì quý vị, nếu quý 
vị không niệm, không câu văng sanh, 
vậy quý vị vẫn chăng đạt được. Tự 
chúng ta tin sâu, nguyện thiết, cầu 
sanh Tịnh Độ, khi vừa sanh đến Cực 
Lạc thê giới thì được Tam Bất Thoái. 


Kinh văn: “Bồ Tát hưng chí 
nguyện”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Hưng là phát khởi, Bộ Tát đã phát 
đại nguyện. 


Kinh văn: “Nguyện kỷ quốc vô 
dƑ”. 


Nguyện cho quốc gia của mình, 
thế giới của mình, hy vọng cùng Tây 
Phương Cực Lạc thể giới như nhau 
“vô dị”, Bồ Tát có cái nguyện này. 


Kinh văn: “Phố niệm độ nhất 
thiệt, Các phát Bồ Đê tâm”. 


Bồ Đê tâm, đích thật cùng với bốn 


nguyện của A DI Đà Phật tương ưng, 
đã phát Bô Đê tâm rôi. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Xả bỉ luân hồi thân, 
Cầu linh đăng bỉ ngạn”. 


Vậy Bỏ Tát làm thế nào khiên cho 
tật cả chúng sanh cũng giông như 
mình, trong thời gian ngắn ngủi trong 
một đời có thể thành tựu công đức lợi 
ích như vậy? Chắng có phương pháp 
thứ hai, cũng là khuyên họ niệm Phật 
câu sanh Tịnh Độ. Đem pháp môn 
này gián tiếp lưu hành giáo hóa tất cả 
chúng sanh, quả thật đây là đệ nhất 
pháp môn của tất cả chư Phật độ 
chúng sanh thành Phật đạo. Chúng ta 
nơi trên quyền kinh bản có in một dẫu 
ân nhỏ, dâu ấn này là tôi bảo người ta 
khắc mây chữ, “Như Lai sở thuyết đệ 
nhất kinh”, chúng ta phải đem nó 
nhận thức rõ ràng, gặp được chăng dễ; 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quý vị gặp được, quả là có phước đây. 
Thế, xuất thê gian, phước báo của quý 
vị là lớn nhất thì mới gặp được bộ 
kinh này, nếu chắng phải vậy thì quý 
vị không gặp được. Đây là trong A Di 
Đà Kinh nói: “Bất khả dĩ thiểu thiện 
căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh 
bỉ quốc”, nay quý vị có thê gặp được, 
chứng minh thiện căn, phước đức, 
nhân duyên của quý vị là đệ nhất rôi 
đó, quý vị mới có thê gặp được đệ 
nhất kinh này. 


Kinh văn: “Phụng sự vạn ức 
Phật, Phi hóa biến chư sát. Cung 
kính hoan hỷ khứ, Hoàn đáo An 
Dưỡng quốc”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là nói về thập phương thê 
giới những người niệm Phật vãng 
sanh này, sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thể giới thì có được năng lực 
phụng sự vạn ức Phật, có thê đến tha 
phương thê giới tùy thời, tùy chỗ đêu 
có thể đi. Chỉ cần quý vị vừa động 
một niệm, muôn đến tha phương thế 
giới để lễ Phật, cúng Phật nghe pháp, 
đêu có thể mãn nguyện. “Phi hóa biến 
chư sát”, Phi là phi hành, Hóa là hóa 
thân; quý vị muôn đi cúng dường vô 
lượng vô biên chư Phật, phải hóa rât 
nhiêu thân, cùng lúc mà đi; “cung 
kính hoan hỷ khứ”, cung kính hoan 
hỷ mà đi. Tới nơi đó cúng Phật nghe 
pháp, sau khi nghe xong lại trở về 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, “hoàn 
đáo An Dưỡng quốc”. Bài kệ sau 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng này, tuy kinh văn rất ngắn 
nhưng đã đem Tây Phương thê ĐIỚI, 
những người vãng sanh, những nét vê 
cuộc sông vui vẻ đó đều đã miêu tả ra 
hết cho chúng ta xem rồi. Lại xem 
phẩm phía dưới đây. 

Ca Thán Phật Đức - Đệ Nhị 
Thập Thất 


Kinh văn: “ Phật ngữ A Nan! Bỉ 
quôc Bồ Tát”. 


Phẩm này hoàn toàn nói về Bồ 
Tát của Cực Lạc thê giới, phía trước 
đoạn đó là nói vê Bộ Tát của tha 
phương thê giới. Còn đây là nói về 
Bỏ Tát của Cực Lạc thê giới. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thừa Phật oai 
thần”. 


Đây là nói, nhờ A Di Đà Phật bôn 
nguyện oal thân g1a trì. 


Kinh văn: “Ư nhất thực khoảnh, 
phục vãng thập phương vô biên 
tịnh sát, cúng dường chư Phật”. 


Phục Vãng là đi về, tức là về lại, 
trở vê. Trong kinh này chỗ nói, cùng 
với A Di Đà Kinh Tiểu Bồn chỗ nói: 
“Kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh 
đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu 
hoa, cúng dường tha phương thập vạn 
ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo 
bồn quốc, phạn thực kinh hành”, cùng 
với đoạn văn đó trong A DI Đà Kinh 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như nhau, là một ý nghĩa. Tức là xem 
thây được Tây Phương Cực Lạc thế 
giới là nơi chúng ta đi vãng sanh, 
trạng huấn sinh hoạt tại bên ây, quý vị 
xem, đẹp và tự tại biết bao. Y Kích là 
đề đựng hoa, chứa hoa, đem hoa đi 
cúng Phật; đựng hoa gọi là y kích. 
Thế giới của chúng ta đây, một số 
nØưỜời Âu Mỹ, so ra giàu có hơn, họ 
chắng có duyên phân nghe được Phật 
pháp; về mặt hưởng thụ vật chật, kế 
cũng tạm được, nhưng tinh thần rât 
đau khổ. 

Cho nên khi có một ít ngày nghị, 
họ đều đi du lịch các nước ngoài, 
được đó là cách xả hơi duy nhất của 
họ; cảm thây là việc rất vui rôi. Tại 
thế giới chúng ta đây, bất cứ quý vị đi 
đến địa phương nào để du lịch, cũng 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rất phiên lụy, cũng rất khô; tôi đi du 
lịch thường rất khổ. Tây Phương Cực 
Lạc thế giới, quý vị xem, họ đi du lịch, 
đó thật là tận hư không biến pháp giới, 
chắng phải như chúng ta đi trong một 
địa cầu nhỏ bé, đêu chắng lìa khỏi địa 
câu. Họ là thập phương Phật sát 
không gian du lịch đó thật là quá lớn 
quá lớn; chúng quả thật là bất khả tư 
nghị. Quý vị xem, sinh hoạt của 
người ta, cái niềm vui Sướng ây, rất 
tiệc người Âu Tây chưa nghe đến; 
nếu họ nghe đến thì nhất định vô cùng 
hâm mộ, họ cũng muỗn đi. 


Kinh văn: “Hương hoa tràng 
phan, cúng dường chỉ cụ, ứng niệm 
tức chí, øiai hiện thủ trung, trần 
diệu thù đặc, phi thể sở hữu”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Mây câu này là giới thiệu những 
vị Bô Tát này của Cực Lạc thể ĐIỚI, 
những lễ vật mang đến tha phương 
thế giới để cúng Phật, đều là vô cùng 
trân diệu, nhân gian chúng ta chắng 
có. 


Kinh văn: “Dĩ phụng chư Phật, 
cập Bồ Tát chúng. Kỳ sở tán hoa, 
tức ư không trung, hiệp vỉ nhất hoa, 
hoa giai hướng hạ, đoan viên châu 
táp, hóa thành hoa cái”. 


Đạo tràng của chư Phật trang 
nghiêm thanh tịnh không chi sánh 
băng, công đức cao vọi, thập phương 
Bồ Tát này đến để tham học cúng 
dường nghe pháp, đây là việc thường. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vả lại là tấp nập không ngừng, số 
người đông đảo, cũng là bất khả tư 
nghị. Mỗi người đều rải hoa cúng 
dường, hoa thì quá nhiều. Tuy nhiên 
những thứ hoa này chăng tạp loạn, 
hoa của chư Phật, Bồ Tát rải nơi 
không trung, hoa này tự nhiên bện 
thành một hoa cái giống như một bảo 
cái. Vả lại bảo cái này lơ lửng trên 
không trung, hoa đều hướng trở 
xuông; vậy khi nhìn mới đẹp. Nêu 
hoa đêu hướng lên trên thì nhìn chăng 
thây rôi, hoa đêu hướng trở xuông 
cho nên quý vị nhìn thật vô cùng xinh 
đẹp, vô cùng trang nghiêm, đều là tự 
nhiên biến hiện ra, chắng phải do 
người thiết kế tạo ra; chăng phải, đều 
là tự nhiên biến hóa, “hóa thành hoa 


99 


cãi. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Bách thiên quang 
sắc, sắc sắc dị hương, hương khí 
phô huân”. 


Hoa có mùi hương, hoa có ánh 
sáng, vô lượng tia sáng rực rỡ, vô 
lượng hương báu. 


Kinh văn: “Cái chỉ tiểu giả, 
mãn thập do-tuân, như thị chuyển 
bội, nãi chí biến phú tam thiên đại 
thiên thế giới”. 

Hoa này có thể biến hóa ở trên 
không trung, từ nhỏ càng biến càng 


lớn, giông như mây màu rực rỡ của 
thế gian này của chúng ta chăng khác. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta ở thế gian này nhìn thấy 
mây màu, nét trang nghiêm của 
không trung cũng vô cùng xinh đẹp, 
mây màu đó cũng có thể cảng tan 
càng rộng; thê giới Phật này nhìn thây 
hoa cái. 


Kinh văn: “Tùy kỳ tiền hậu, dĩ 
thứ hóa một”. 


Nhóm Bồ Tát này cúng dường 
xong, đi mất. Những hoa cái này cũng 
không còn nữa, tan mất, tiêu tan như 
mây khói, giỗng như mây màu, tan 
mất. Phía sau lại có nhóm Bồ Tát đến 
cúng dường thì hoa cái lại hình thành. 
Chúng ta nhìn cảnh giới này, nhìn 
quan cảnh này: 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nhược bất cánh dĩ 
tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa 
chung bất phục lạc”. 

Tức là hoa cái, tuyệt đối là thường 
có; nêu như lại có Bồ Tát đến rải hoa 
thì sao? Thi một hoa cái mới lại hình 
thành. Nếu như khi chăng có Bồ Tát 
đến tham học, thì cái hoa cái cũ này 
không tan; cho nên không trung vĩnh 
viên là trang nghiêm như vậy. Có hoa, 
có ánh sáng, có hương; vậy những thứ 
hoa, ánh sáng, hương này đều có thê 
giúp đỡ người tiêu nghiệp chướng, 
đều có thê giúp đỡ người khai trí tuệ, 
đây đêu là công đức vô lượng. 

Kinh văn: “U hư không trung, 
cộng tấu thiên nhạc, dĩ vỉ diệu âm 


ca thán Phật đức”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chăng những thấy được có mùi 
hương, có ánh sáng, có hoa, lại còn có 
nhạc trời. Trong loại âm nhạc diễn tâu 
này, đêu là tán thán Phật, đều là tán 
thán đức của Phật. 


Kinh văn: “Kinh tu du gian, 
hoàn kỳ bồn quôc”. 


Tu Du là chỉ cho sự ngăn tạm của 
thời gian, sau khi họ đến cúng dường 
Phật, nghe Phật thuyết pháp thì trở về 
bồn quốc. Bồn Quốc tức là trở về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, đây là nói 
về người của Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, thường thường đến chư Phật 
thế giới khác để tham phỏng; những 
thứ trang nghiêm này. Cho nên sinh 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hoạt của Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, xin thưa với quý vị, đích thật là 
nhiêu màu mè sắc thái, vô cùng khoái 
lạc, cho nên nơi này gọi là thê giới 
Cực Lạc. Vậy thì sau khi trở về. 


Kinh văn: “Đô tất tập hội, thất 
bảo giảng đường”. 


Trở về nhất định đi bái lão sư, nói 
với thây: “Tôi đi đến đâu để tham 
phỏng, những vị Phật đó nói pháp gì 
với tôi?”, làm báo cáo với thây; thầy 
là A Di Đà Phật. 

Kinh văn: “Vô Lượng Thọ Phật, 
tắc vị quảng tuyên đại giáo, diễn 


sướng diệu pháp, mạc bất hoan hỷ, 
tâm øiải đắc đạo”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Sau khi trở về, mỗi người nói tâm 
đắc của riêng mình, đại khái A DI Đà 
Phật đem tâm đắc của từng người 
tổng hợp trở lại, làm một cuộc tổng 
khai thị. A Di Đà Phật ngày ngày đều 
vì mọi người làm tổng khai thị, đó là 
“diễn sướng diệu pháp”. Sau khi nghe 
xong, “tâm giải” tức là khai ngộ, đại 
khai viên giải; “đắc đạo” tức là chứng 
quả. 


Kinh văn: “ức thời hương 
phong xuy thất bảo thụ, xuất ngũ 
âm thanh, vô lượng diệu hoa, tùy 
phong tứ tán. Tự nhiên cúng dường 
như thị bất tuyệt. Nhất thiết chư 
thiên, giai tê bách thiên hoa hương, 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
vạn chúng kỹ nhạc, cúng dường bỉ 
Phật”. 


Đây là chư thiên. Chư thiên là 
phàm phu, Tây Phương Cực Lạc thế 
giới là Nhât Chân pháp giới, sao có 
thể có chư thiên xuất hiện vậy? Chư 
thiên này là thuộc trong lục đạo. Tuy 
nhiên quý vị nên biết, Tây Phương thế 
giới còn có nhiêu loài chim, Bạch 
Hạc, Không Tước, Anh Vũ, đều có 
thể giảng kinh thuyết pháp; là do A 
Di Đà Phật biến hóa làm ra. Những 
loại phi thiên này cũng là A DỊ Đà 
Phật biến hóa làm ra, A Di Đà Phật 
biến hóa những loại phi thiên này, ở 
tại không trung rải hoa, diễn tâu diệu 
nhạc, diễn tâu âm nhạc cúng Phật. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Cập chư Bồ Tát, 
Thanh Văn chỉ chúng, tiền hậu 
vãng lai, hy di khoái lạc”. 


Chúng ta biết được lối sinh hoạt 
này đích thật là vui sướng, chăng chỉ 
sánh băng: đây là lối sông của một 
người chân chánh giác ngộ. Quay đầu 
lại nghĩ xem, những người đang mê 
như chúng ta đây, sống trong lục đạo 
luân hồi khổ lãm khô lắm. Hai trường 
hợp này vừa đối chiêu thì biết được, 
thế gian này của chúng ta là cái thê 
gian cực khổ, chắng có một việc gì 
không khổ nhọc. Cho dù đôi với một 
tí vui ngắn tạm, cũng phải trả một giá 
rât đắc, quý vị mới có được một tí 
thôi. Nghĩ lại, trên thực tế, cái được 
không bù nổi cái mât; khi đã nghĩ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thông rồi thì có lẽ quyết định phải câu 
sanh Tịnh Độ, thì sẽ chăng hoài nghi 
nữa, sẽ chắng do dự nữa. 


Kinh văn: “Thử giai Vô Lượng 
Thọ Phật bôn nguyện øia oaÏ”. 


Đây là nói ra rôi, những người 
vãng sanh này, như chúng ta khi ra đi 
là đới nghiệp vãng sanh, một phẩm 
phiên não đều chưa đoạn, niềm vui 
sướng hưởng thụ ấy cùng trong kinh 
nói đó, hoàn toàn giống nhau. Cho 
nên điểm này thật sự rất khó khiến 
người ta tin được. Chắng cần nói 
người thường không tin, mà rất nhiêu 
vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bỏ Tát 
đêu chắng tin. Nguyên nhân gì vậy? 
Là A Di Đà Phật Bốn Mươi Tám 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Nguyện oai thân gia trì cho quý vỊ, 
khiên quý vị có được đây. 


Kinh văn: “Cập tăng cúng 
dường Như Lai, thiện căn tương 
tục, vô khuyêt øiảm cô”. 


Chỗ này rất có đạo lý, đây là gì? 
Là giống như phía trước, A Xà vương 
tử cùng với năm trăm trưởng giả như 
nhau. Hiện nay chúng ta chăng biết 
trong đời khứ, Phật chăng nói với 
chúng ta, làm sao chúng ta biết được? 
Trong đời quá khứ, chúng ta tu hành 
vô lượng kiếp, đã từng cúng dường 
vô lượng vô biên Như Lai; thiện căn 
này tương tục, thiện căn thành thục. A 
Di Đà Phật Bốn Mươi Tám Nguyện, 
bốn nguyện øia trì, chúng ta mới có 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thê có được quả báo này. Thật tại mà 
nói, chăng phải là ngâu nhiên. 


Kinh văn: “Thiện tu tập cố, 
thiện nhiêp thủ cô, thiện thành tựu 
cô”. 


Chăng có cái nào chăng thiện. 
Phía dưới là. 


Đại Sĩ Thần Quang - Đệ Nhị 
Thập Bát 


Chỗ này cân phải bố sung một tí, 
chữ Thiện này là một chữ then chốt, 
hoàn toàn dùng pháp môn của Tịnh 
Tông, đây gọi là Thiện. “Thiện tu 
tập”, chuyên tu Tịnh Tông, “Thiện 
nhiếp thủ”, Nhiếp Thủ là nhiếp thủ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng sanh, dẫn dụ chúng sanh; cũng 
là dùng pháp môn Tịnh Tông. Tât cả 
thành tựu, cả thảy đều vậy, đặc biệt là 
chỉ cho một câu danh hiệu, danh hiệu 
công đức bất khả tư nghị, cái này là 
thiện, là ý nghĩa chân chánh của chữ 
Thiện. Xin xem đoạn phía dưới này. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: Bỉ 
Phật quốc trung chư Bồ Tát chúng, 
tất giai đỗng thị triệt thính bát 
phương, thượng hạ, khứ lai, hiện 
tại chỉ sự”. 


“Bỉ Phật quốc trung chư Bồ Tát 
chúng”, Tây Phương Cực Lạc thê giới, 
phảm là những a1 vãng sanh, cả thảy 
đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đây 
tức là chỉ chung, vãng sanh đến Tây 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phương Cực Lạc thể giới được A DI 
Đà Phật bốn nguyện gia trì, mỗi một 
người đêu có năng lực này. Năng lực 
này hầu như cùng với chư Phật tương 
tự. Đỗng Thị là thiên nhãn thông, thấy 
được rõ ràng; Triệt Thính là thiên nhĩ 
thông, nghe được minh minh bạch 
bạch. Phạm vi này lớn cỡ nào? Là bát 
phương thượng hạ, Đông, Nam, Tây, 
Bắc, tứ duy thượng hạ; thập phương, 
phạm vi là thập phương. Khứ là quá 
khứ, Lai là vị lai Hiện tại. Thập 
phương vô lượng vô biên sát độ, quá 
khứ, hiện tại, vị lai, họ đều nhìn thấy 
rõ rõ ràng ràng, nghe được rõ rõ ràng 
ràng. Ôi chao! Chúng ta đọc phân 
kinh văn này rôi, quý vị có cảm xúc 
øì? Tôi cảm thấy sợ dựng tóc gáy, quá 
kinh khiếp, tại sao vậy? Nêu chúng ta 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khởi lên một niệm xấu ác thì họ đã 
biết, chúng ta làm một việc xấu, họ 
thây được, họ nghe được; đây là thật. 
Mỗi người ở Tây Phương thê giới đêu 
có năng lực này, huông chi là Quán 
Thế Âm, Đại Thể Chí và A Di Đà 
Phật ư? 

Cho nên chớ tưởng răng chúng ta 
làm việc xấu, gạt được người chăng 
có ai hay biết, Phật cũng chắng biết! 
Vậy thì quý vị đã tự khi, khi người. 
Người ở Tây Phương thể giới là vô 
lượng vô biên, ai ai cũng đều biết cả. 
Nếu chúng ta muốn đi đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới để nhập vào 
đội ngũ của họ, nhập ngũ, cùng họ 
làm đông loại. Người ta là chư thượng 
thiện nhân, chúng ta hiện vẫn đang 
vọng tưởng, vẫn đang có tham, sân, si, 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mạn; vậy quý vị có niệm cách nào 
cũng chắng thành. Cho dù A Di Đà 
Phật rất từ bi, hoan nghênh quý vị, 
trong nhóm đại chúng kia nói: “Người 
này tâm không tốt, chúng ta không 
cùng loại với họ”; A DI Đà Phật cũng 
chắng có cách chi, cũng không thể 
đến tiếp dẫn quý vị. Cho nên quý vị 
biết được, người niệm Phật thì nhiêu, 
người vãng sanh thì ít, tại sao không 
đi được? Cái ác ân tàng trong nội tâm 
chúng ta, người ta toàn bộ đều biết cả. 
Quý vị vừa thốt lời khe khẻ, người 
thứ ba chưa nghe được thì người Tây 
Phương Cực Lạc thê giới đã nghe hết 
cả rôi, đây là sự thật. Đọc kinh văn 
này, dựng cả tóc gáy, muôn ngàn xin 
chớ tưởng răng, chúng ta làm việc gì 
họ chắng thấy được, chăng nghe được; 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vậy thì quý vị đã quá đổi sai lầm. 
Chúng ta lại xem phân kinh văn phía 
dưới. 


Kinh văn: “Chư thiên nhân 
dân”. 


Đây là nói thập phương thế giới, 
như chúng ta là chư thiên nhân dân. 


Kinh văn: “Dĩ cập quyên phi 
nhuyên động chỉ loại”. 


“Quyên phi nhuyễn động” là súc 
sanh đạo, đây tức là, chắng những 
nhất cử nhất động của chúng ta họ 
thây được rõ ràng, nghe được rõ ràng. 
Súc sanh, ngạ quý, địa ngục, chỗ có 
tất cả loại chúng sanh; quả thật, nhất 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cử nhất động, nhất ngôn nhất tiêu, 
trong tâm khởi dậy một niệm, họ toàn 
đều biết cả. Quý vị xem. 


Kinh văn: “Tâm ý thiện ác, 
khâu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, 
đặc đạo vãng sanh, giai dự tri chỉ”. 


Họ thảy đều biết cả, chăng có một 
thứ nào chắng biết. Người của Tây 
Phương thế giới thần thông quảng đại, 
người thông thường chúng ta xem 
tiêu thuyết, đều cho là Tôn Ngộ 
Không rất phi thường; nhưng Tôn 
Ngộ Không làm sao sánh nổi, kém tất 
xa, quả thật chăng bì nôi. Chỗ này có 
một câu, có thể quý vị nghe rôi sẽ có 
nghi hoặc, “Đắc đạo vãng sanh, g1aI 
dự tri chí”, họ đều biết trước rồi. Như 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vậy thì việc vãng sanh này của chúng 
ta, có lẽ là chủ định rồi. Đã chủ định 
thì hà tất nhất định phải niệm Phật? 
Đến lúc thì vãng sanh rồi mà? Họ đều 
biết trước rôi. Chữ chủ định này có 
thể nói là chủ định, tại sao vậy? Vì 
một câu danh hiệu A Di Đà Phật này, 
vừa nhập nhĩ căn thì kế như chủ định 
rôi, tương lai quý vị quyết định được 
sanh; đây là chủ định. Tuy nhiên thời 
gian vãng sanh này là có thể sớm hơn; 
có thể sớm hơn thì đương nhiên là 
càng nhanh càng tốt. 

Chúng ta ở trong chư Phật sát độ 
lục đạo này thọ tội ít, càng nhanh 
càng tốt. Đây tức là, tuy quyết định 
vãng sanh, nếu như chúng ta tinh tấn 
chắng giải đãi, khiến cho cái duyên 
của chúng ta một đời này thành thục. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Giả như chúng ta đã giải đãi, xem đến 
câu này, “đặc đạo vãng sanh, giai dự 
tri chỉ”, nghĩ răng: “Thôi đi, có thể 
chắng cần niệm Phật, tham đô phú 
quý nhân gian; không quan hệ øi, dù 
sao vẫn là vãng sanh”. Điều này 
không sai, tuy nhiên, những thứ khô 
nạn trong lục đạo này thì quá đủ để 
cho quý vị thọ lãnh. Vậy chúng ta 
tính tấn nỗ lực, thì cái duyên của 
chúng ta thành thục sớm hơn, họ cũng 
biết; quý vị giải đãi đọa lạc, họ cũng 
biết. Chắng có thứ nào chăng biết. 
Kinh văn: “Hựu bỉ Phật sát chư 
Thanh Văn chúng, thân quang nhất 


tâm, Bồ Tát quang minh, chiếu 
bách do-tuân”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, đây là nói về năng lực của tự 
phân, chăng nói Phật gia trì; nêu nói 
Phật gia trì, đều là như nhau, là bình 
đăng. Chỗ này nói đến thiên nhân, nói 
đến Thanh Văn, nói đến Bồ Tát, là tự 
phân, chăng nói gia trì; vừa nói gia trì 
thì là bình đăng. Thì cái này đều 
chắng có, đây đều là không phải thị 
hiện, đây nói về là tự phân. Nhưng có 
hai vị Bồ Tát rất đặc thù, tự phân của 
họ bất khả tư nghị; thật tại mà nói, hai 
vị Bộ Tát này đều là cỗ Phật tái lai, 
đương nhiên khác hắn, phải không? 

Kinh văn: “Hữu nhị Bô Tát, tôi 
tôn đệ nhất, oai thần quang minh, 


phố chiếu tam thiên đại thiên thể 
øiới”. A Nan bạch Phật: “Bỉ nhị Bồ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tát, kỳ hiệu vần hà?” Phật ngôn: 
“Nhất danh Quán Thế Âm, nhất 
danh Đại Thế Chí”. 


Quán Thê Âm, Đại Thế Chí, hai 
vị đại Bộ Tát này, ở Tây Phương Cực 
Lạc thế giới giúp đỡ A Di Đà Phật 
giáo hóa chúng sanh. Người và người 
đêu có duyên phân, chăng có duyên 
phân thi tụ họp chắng được; chư Phật, 
Bồ Tát ở một nơi độ hóa chúng sanh, 
cũng phải có duyên phân. Như mỗi 
quan hệ giữa Thích Ca Mâu Ni Phật 
cùng A Di Đà Phật, chúng ta từ trong 
nhiêu kinh điển Đại Thừa thây được, 
họ tại trong đời quá khứ đã từng làm 
qua huynh đệ, từng làm qua thây trò, 
từng làm qua đồng tham đạo hữu; cho 
nên trong đời quá khứ, quan hệ vô 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cùng mật thiết. Nếu trong đời quá khứ 
chắng có duyên, chắng có quan hệ mà 
đời này vừa gặp mặt thì liên có duyên 
phân tốt, không có đạo lý này! Nói 
cách nào cũng nói không thông được. 
Những sự việc này, nêu chúng ta bình 
tĩnh đi quan sát, đi thê nghiệm, có thê 
có được chứng minh. 

Thí dụ như lần đầu tiên chúng ta 
đến một địa phương để du lịch, quả 
thật từ trước đến giờ chưa từng đến, 
sẽ đột nhiên cảm thây nơi đây rất 
quen thuộc; hình như là từng đến qua. 
Nhưng trong đời này, quả thật là lần 
thứ nhất, vậy tại SaO có thể có cảm 
giác này? Là vì trong đời quá khứ đã 
từng đến nơi đây, hoặc giả đã từng ở 
tại nơi đây. Có những người chúng ta 
vừa gặp mặt thì vui mừng, rất hợp ý; 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tại sao không phải người nào gặp mặt 
cũng đêu hợp ý? Tại sao chỉ có một, 
hai người ấy là đặc biệt? Là cái duyên 
phân của kiếp trước đấy, trong đời 
quá khứ có mối quan hệ này. Quán 
Thê Âm, Đại Thế Chí cùng A DI Đà 
Phật cũng là đời đời kiếp kiếp có mối 
quan hệ xa xưa, họ nhất định phải hỗ 
tương giúp đỡ lẫn nhau. Quán Thế 
Âm thành Phật rồi, A Di Đà Phật 
cũng phải làm Bồ Tát để giúp đỡ cho 
Ngài. Cho nên nói, cái nhân duyên 
này của họ vô cùng vô cùng sâu xa. 
Kinh văn: “Thử nhị Bồ Tát, ư 
Sa Bà giới, tu Bồ Tát Hạnh, vãng 


sanh bỉ quốc, thường tại A Di Đà 
Phật tả hữu”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đây là hai vị Bô Tát giúp đỡ Phật 
giáo hóa chúng sanh. 


Kinh văn: “Dục chí thập 
phương vô lượng Phật sở, tùy tâm 
tắc đáo”. 


Hai vị Bộ Tát này, phạm vi giáo 
hóa của họ cùng A DI Đà Phật như 
nhau, tận hư không biến pháp giới, 
chỗ nào danh hiệu Di Đà đến thì danh 
hiệu của Quán Thế Âm, Đại Thế Chí 
cũng đến. Thật là xứ xứ Quán Thế 
Âm, sát sát đều có A Di Đà Phật. 


Kinh văn: “Hiện cư thử giới, tác 
đại lợi lạc”. 

Hai vị Bồ Tát này, ở tại Sa Bà thê 
giới chúng ta, quý vị phải biết, đương 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiên là hóa thân, tại sao vậy? Họ tận 
hư không biến pháp giới đêu ở, quý vị 
nói, cái này là chân thân? Có thể nói, 
mỗi một thân đêu là chân thân, mỗi 
một thân đêu là hóa thân, đến để giúp 
đỡ cho chúng ta, đến đề thành tựu cho 
chúng ta. 


Kinh văn: “Thế gian thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp 
nạn khủng "bồ, đản tự quy mạng 
Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc 
giải thoát giả”. 


Hai câu này tức là trong một 
phẩm kinh văn chỗ nói của kinh Pháp 
Hoa, phẩm Phố Môn; ở chỗ này, băng 
một câu nói lướt qua, nói rõ Bồ Tát ở 
tại thể gian này “tác đại lợi lạc”. Lợi 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là lợi ích chúng sanh, Lạc ban cho tật 
cả chúng sanh niềm vui sướng, giúp 
đỡ tật cả chúng sanh lìa khổ được vui; 
thì như phẩm Phổ Môn chỗ nói. 
Chúng ta lại xem một chương phía 
dưới. 


Nguyện Lực Hoằng Thâm - Đệ 
Nhị Thập Cửu 


Trong phẩm này, hiển thị Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, đại Bỏ Tát 
nguyện lực hoằng thâm, quyết định 
thành tựu Nhất Sanh Bồ Xứ; nói một 
cách khác, tức là một đời thành Phật. 
Tuy sanh Cực Lạc thê giới, nhưng 
chắng đem tha phương thế giới lục 
đạo chúng sanh quên mất, ngược lại 
là thường thường quan tâm đến, tận 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hết tâm lực để giúp đỡ, giáo hóa, vô 
cùng, vô tận. Chúng ta xem phân kinh 
văn. 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! Bỉ 
Phật sát trunø, sở hữu hiện tại, vị 
lai nhât thiêt Bồ Tát”. 


Hiện nay những vị Bồ Tát này đã 
ở tại Cực Lạc thê giới. VỊ Lai là 
những người sắp đi vãng sanh, hiện 
nay vẫn chưa đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới. Những vị Bồ Tát này. 


Kinh văn: “Giai đương cứu 
cảnh Nhât Sanh Bồ Xứ”. 


Câu này nói rât hay, bởi vì chữ VỊ 
Lai kia, tức là bao gôm những người 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta hiện nay chưa đi; đây thuộc 
về vị lai. Tuy là vị lai, bởi vì quý vị 
quyết định vãng sanh, đây mới là Bồ 
Tát của vị lai, khăng định phải vãng 
sanh. Chúng ta tự hỏi, một mình 
chúng ta có thê khăng định vãng sanh 
hay không? Có chắc chắn một trăm 
phân trăm không? Nhất định phải 
khăng định, nhất định phải có! Băng 
vào øì đây? Băng vào A Di Đà Phật, 
Thích Ca Mâu Ni Phật phát cho 
chúng ta cái bảo chứng thư đó, thì đây 
là khẳng định, bảo chứng thư ở đâu? 
Quyền sách mà quý vị câm trên tay 
đó là bảo chứng thư. Chỉ cần quý vị 
thật sự y giáo phụng hành thì khẳng 
định quý vị một đời này vãng sanh; 
cho nên đây đích thật là bảo chứng 
thư của sự vãng sanh. Khi nãy vừa 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói, quý vị có thê đem lý luận của 
trong bộ kinh này, có thê dung hội nơi 
tâm, những lời dạy đêu làm được, y 
giáo phụng hành, quyết định đắc sanh. 
Cho nên quyền sách này tức là bảo 
chứng thư đây, nắm được bảo chứng 
thư rôi, làm gì có đạo lý chắng vãng 
sanh chứ? Nhưng nên nhớ kỹ, câm 
được mà không làm thì không được; 
vậy là không được vãng sanh! Phải 
nên ghi nhớ điêu này, sách đã cầm 
trên tay nhưng chắng y giáo phụng 
hành thì chắng thể vãng sanh. Chúng 
ta lại xem phân kinh văn phía dưới. 


Kinh văn: “Duy trừ đại nguyện, 
nhập sanh tử giới, vị độ quân sanh, 
tác sư tử hồng. Hoàn đại giáp trụ, 
dĩ hoằng thệ công đức nhỉ tự trang 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiêm. Tuy sanh Ngũ Trược ác 
thế, thị hiện đông bỉ, trực chí thành 
Phật, bất thọ ác thú”. 


Đây là người tái lai của Tây 
Phương thế giới, họ chăng nôn nóng 
để thành Phật; bởi vì họ có cái 
nguyện phải giúp đỡ chúng sanh khô 
nạn, tâm từ bi nặng. Những người này 
đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
sau khi gặp được A DI Đà Phật, 
thường thường lại trở về trong lục đạo 
luân hôi, “nhập sanh tử giới”, họ về 
lại trong lục đạo. Về lại trong lục đạo 
để làm øì? Đề thuyết pháp độ sanh, 
“VỊ độ quân sanh, tác sư tử hồng”; 
thuyết pháp độ sanh, cái này là từ bị. 
“Hoàn đại giáp trụ”, đây là thí dụ, thí 
dụ họ dũng mãnh tinh tân; thời xưa 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
khi võ sĩ đi đánh giặc, phải mang áo 
giáp, áo giáp là để phòng ngự. Vậy 
còn bây giờ, chiến tranh cùng thời 
xưa khác nhau, nhưng cách phòng 
ngự cũng như nhau. Quý VỊ Xem, 
chiến tranh thời nay, giản tại tuyến 
đâu là xe tăng, xe thiết giáp xung 
phong lâm trận. Đây tức là “hoàn đại 
giáp trụ”, tỏ ra họ dũng mãnh, không 
sợ tất cả ma chướng khổ nạn, họ phải 
giúp đỡ tật cả chúng sanh; đây là thệ 
nguyện của họ đã phát, “Chúng sanh 
vô biên thệ nguyện độ”, họ phải đi 
làm. Lấy việc này để trang nghiêm 
chính mình, ở trong lục đạo hoăng 
pháp lợi sanh để trang nghiêm chính 
mình. 

Vậy thì những vị Bồ Tát này, tuy 
sông trong Ngũ Trược ác thế, giông 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như hoàn cảnh hiện tại của chúng ta 
đây, “thị hiện đông bí”; họ ở trong 
Ngũ Trược ác thế, cũng giông như 
người thường chúng ta không khác. 
Thị hiện cùng người thường như nhau, 
tuy nhiên họ được A Di Đà Phật bốn 
nguyện oai thân gia trì, mãi cho đến 
tương lai thành Phật, họ đều chăng 
thể thọ ác thú này. Họ cũng có thê đi 
đến trong tam ác đạo, cũng ởi biên 
thành nøạ quý, biến thành súc sanh, đi 
độ những chúng sanh này; họ chắng 
phải thật sự thọ nhận cái khổ trong ác 
đạo, họ chắng có. 

Nhưng họ cũng làm ra vẻ thọ 
nhận như mọi người, chắng khác; như 
Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại 
thể gian này chúng ta, chắng phải 
cũng nhận chịu rât nhiều dây vò khô 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nạn hay sao? Quý vị hỏi, Thích Ca 
Mâu Ni Phật có thọ nhận không? 
Thích Ca Mâu Ni Phật chăng có, 
nhưng giả vờ như vậy, là giỗng như 
thọ nhận vậy, khiến cho chúng ta nhìn 
thây rất lây làm cảm động, “Ôi chao! 
Phật, Bồ Tát vì chúng ta thọ nhận 
nhiêu khổ nạn như vậy!”. Chúng ta 
đôi với Phật, Bồ Tát sanh cái tâm cảm 
kích, trên thực tế, Ngài vẫn chẳng 
phải thật sự thọ nhận, Ngài rât rõ ràng 
minh bạch, Ngài là đang đóng kịch, là 
đang diễn kịch, chắng phải thật, 
chúng ta thấy thương hại, chúng ta 
cho là thật; cho là Phật thật đang thọ 
nhận. 


Kinh văn: “Sanh sanh chỉ xứ, 
thường thức túc mạng”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Bắt luận họ ở trong một đạo nào, 
bất luận biên hóa gì, họ đêu biết cả, 
đều rõ cả, chắng mê hoặc, “thường 
thức túc mạng”, đời đời kiếp kiếp họ 
rất rõ ràng, rất minh bạch. 


Kinh văn: “Vô Lượng Thọ Phật, 
ý dục độ thoát thập phương thê giới 
chư chúng sanh loại”. 


Cho nên thọ mạng của A DI Đà 
Phật rất dài rất dài, chắng có cách chi 
tính được. Bởi vì sao vậy? Nguyện 
vọng của Phật là phải độ hết thập 
phương thế giới tất cả chúng sanh chi 
loại, nếu thời gian không dài thì làm 
sao Ngài độ cho hết được? Vô lượng 
thọ là từ chỗ này mà có, vì sao thọ 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
mạng chúng ta rất ngắn? Vì nguyện 
rất nhỏ, chỉ một tí ti, chốc lát thì thấy 
đủ rôi, cho nên thọ mạng liên đến. 
Quý vị bảo, thông thường người 
thế gian vì cái gì? Trước là vì mình, 
nhiên hậu là vì con cái. Con cái 
trưởng thành rôi, không còn nữa thì là 
đi; thì nguyện này không còn nữa, họ 
không phải là đời đời kiếp kiếp. Cho 
nên cái nguyện của Di Đà lớn đấy, rất 
phi thường, Ngài muôn độ hết tât cả 
khô nạn chúng sanh. 


Kinh văn: “Giai sử vãng sanh 
kỳ quôc”. 

Cực Lạc thê giới của Ngài phải 
thường trụ, nêu chăng thường trụ thì 


làm sao đây? Đêu phải bảo những 


Táp 18 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng sanh này phải vãng sanh Cực 
Lạc thê giới. Cho nên quốc độ này 
cũng vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ, 
quốc độ vô lượng thọ. 


Kinh văn: “Tất linh đắc Nê 
Hoàn chỉ đạo”. 


Chữ Nê Hoàn tức là được đại Bát 
Niết Bàn, đây là dạy họ thành Phật, 
khiến cho tất cả chúng sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI để thành 
Phật. 


Kinh văn: “Tác Bồ Tát giả, linh 
tât tác Phật”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thành Phật mới thật sự gọi là cứu 
cánh viên mãn, không thành Phật thì 
không viên mãn. Cho nên: 


Kinh văn: “Ký tác Phật dĩ”. 


Những người nảy đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới thành Phật 
rôi, sau khi thành Phật: 


Kinh văn: “Chuyển tương giáo 
thọ, chuyên tương độ thoát, như thị 
triên chuyên, bât khả phục kê”. 


Đây tức là nghĩa chuyển pháp 
luân, nhóm người này thành Phật Ôi, 
sau khi thành Phật lại độ một số 
chúng sanh, đem sô chúng sanh này 
độ thành Phật. Những người thành 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Phật kia lại độ nhóm chúng sanh nữa, 
gián tiêp di chuyên, chăng có cùng 
tận. 


Kinh văn: “Thập phương thế 
ơiới, Thanh Văn, Bồ Tát, chư 
chúng sanh loại, sanh bỉ Phật quốc, 
đắc Nê Hoàn đạo, đương tác Phật 
giả, bất khả thắng số”. 


Sanh đến Tây Phương thê giới, 
bất luận là thiên nhân, bật luận là 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bỏ Tát, đến 
bên đó để thành Phật, số lượng ấy, 
chắng có cách chi tính đêm được. 


Kinh văn: “Bỉ Phật quốc trung, 
thường như nhât pháp”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phía sau một đoạn này hay vô 
cùng, có sô người vọng tưởng nhiều, 
chấp trước nặng: những người này, cả 
thảy đều đi đến Tây Phương Cực Lạc 
thể giới. Tây Phương Cực Lạc thế 
giới có thể dung nạp nổi chăng? Quý 
vị xem, họ vẫn chưa đi mà đã lo giùm 
cho A Di Đà Phật rồi. Họ chăng biết 
được trạng huấn của Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, ngỡ răng lây Phương 
thế giới giông như địa cầu này của 
chúng ta, người quá nhiêu thì dung 
nạp chăng nổi, nhân khẩu bùng nổ; 
Tây Phương thế giới chăng có trạng 
huấn này. “Bỉ Phật quốc trung, 
thường như nhất pháp”, Thường Nhất, 
Nhất tức là không tăng không giảm, 
người nhiêu hơn đi nữa, chăng thấy 
nhiêu. Huống chi ở phía trước chúng 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ “ng Kỷ 1994 


ta thây qua rôi, Tây Phương thê giới 
tập nập không ngừng. Giống như một 
trường học không khác, mỗi năm đều 
có chiêu học sinh, mỗi năm đều có tốt 
nghiệp. Thành Phật rôi thì là tốt 
nghiệp, đi mất, đến tha phương thể 
giới lại gián tiếp chuyền di, độ hóa. 
Cho nên một nhóm đến, ngày ngày có 
người đến, ngày ngày có người thành 
Phật, ngày ngày có đi đến tha phương 
thể giới để độ hóa chúng sanh đi 
thành Phật. Cho nên quý vị hiểu rõ 
đạo lý này, có đến, có đi. Cho dù 
chắng có đi, Tây Phương thê gIỚI 
cũng quyết định có thể dung nạp nồi, 
cũng chăng cần quý vị bận tâm. Phía 
dưới có cái thí dụ. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Bất vị tăng đa, sở dĩ 
øiảá hà? Do như đại hải, vi thủy 
trung vương, chư thủy lưu hành, đô 
nhập hải trung. Thị đại hải thủy, 
ninh vỉ táng giảm”. 


Thế Tôn vì chúng ta cử ra thí dụ, 
người thê gian chúng ta, nhãn quan 
ngăn cạn, chỗ thây được của nước lớn, 
nhất là biển cả. Nước của tất cả sông 
ngòi trên lục địa đều chảy về biến lớn, 
suốt ngày cứ chảy mãi, cũng chưa bao 
giờ ngừng nghỉ. Biến có từng đây 
không? Chưa từng nghe qua, vậy thì 
tình hình này ở Tây Phương Cực Lạc 
thế giới cũng giông như vậy. Thật tại 
mà nghĩ lại, nay chúng ta đã rõ, tại 
sao nước biên không đây? Là vì tuân 
hoàn, nước biến bốc hơi thành hơi 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nước, lại biến thành mưa, mưa rơi 
xuống lục địa, lại từ sông ngòi chảy ra 
biển, tuân hoàn. Tình hình Tây 
Phương Cực Lạc thế giới cũng như 
vậy, cho nên bên ấy tuyệt đối chắng 
có tình trạng nhân mãn. Hiện nay trên 
lục địa chúng ta, đặc biệt là đô thị, có 
mối lo về nạn nhân mãn, đi ra phô 
nhìn thây toàn là người. 

Chúng ta đọc trong sách, thời xưa 
núi sông xinh đẹp, cái đẹp của phong 
cảnh, con người sống trong cảnh xinh 
đẹp như thơ, như họa; bây giờ không 
thây nữa. Cho dù nơi khu vực danh 
lam thắng cảnh, tôi cũng chắng muốn 
đi! Vì sao? Đên đó để làm øì, để nhìn 
đâu người à? Người ta nói chỗ đó vui 
lăm, được, tôi đi một lần, về sau 
không đi nữa. Đi ngang qua tôi chăng 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không đi, vì sao? Đên nơi đó chỉ để 
xem đầu người, người quá đông: 
người quá đông thì phong thủy bị phá 
hoại mất. Những cảnh trí xinh đẹp tú 
lệ liên bị phá hoại mất, không còn nữa. 
Cho nên bây giờ nghĩ lại, vẫn là lão 
lão thật thật ở tại nhà niệm A DI Đà 
Phật, đề đến Tây Phương Cực Lạc thế 
ĐIỚI, đên tha phương quốc độ đi du 
lịch ngắm cảnh, có lẽ chăng giông 
như thế này. 


Kinh văn: “Bát phương thượng 
hạ”. 


Đây là nói thập phương thê giới. 


Kinh văn: “Phật quôc vô sô”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Thê giới vô biên, chư Phật cũng 
vô lượng. 


Kinh văn: “A Di Đà quôc, 
trường cứu quảng đại”. 


Trong tất cả chư Phật sát độ, quốc 
độ của A DI Đà Phật là trường cửu 


nhất, rộng lớn nhất. 


Kinh văn: “Minh hảo khoái 
lạc”. 


Minh là quang minh, thiện hảo, 
khoái lạc. 


Kinh văn: “Tôi vỉ độc thăng”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Chô có tât cả chư Phật sát độ đêu 
chăng thê sánh băng. Tại vì sao? 


Kinh văn: “Bốn kỳ vi Bồ Tát 
thời, câu đạo sở nguyện, lũy đức sở 
trí”. 


Điêu này, nơi phía trước chúng ta 
đã đọc qua, A DI Đà Phật tại nhần địa 
phát nguyện câu đạo, tu hành, tích 
công lũy đức, thì cùng chư Phật khác 
chắng giống nhau. 


Kinh văn: “Vô Lượng Thọ Phật 
ân đức bố thí bát phương thượng 
hạ, vô cùng vô cực, thầm đại vô 
lượng, bất khả thắng ngôn”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nếu chúng ta nói đến ân đức, thật 

tại mà nói, ân đức lớn nhất tức là A 
Di Đà Phật. Sự chiêu cô của A Di Đà 
Phật đôi với chúng ta, sự quan tâm 
đối với chúng ta, đời đời kiếp kiếp 
vĩnh viễn chắng có chung đoạn; 
chúng ta mãi đêu là nhờ Ngài chiễu 
cô. Sự việc này, trong chương AÁ Xà 
vương tử chỗ thây được đó, chúng ta 
là từ vô lượng kiếp đến nay tu tập 
công đức cúng dường chư Phật. Ngày 
nay thiện căn thành thục vô lượng 
kiếp đến nay, đều là A Di Đà Phật 
chiếu cô. Nếu Phật chắng đem chân 
tướng sự thật này nói ra, thì chúng ta 
làm sao biết được, làm sao hiệu được? 
Vẫn còn một người như vậy đang ở 
đó quan hoài chúng ta, ở đó quan tâm 
chúng ta, thương yêu bảo hộ cho 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, chúng ta đêu chắng biết. 
Chương phía dưới này vô cùng quan 
trọng. 


Bô Tát Tu Trì - Đệ Tam Thập 


Trong một chương này, những 
chỗ đáng cho chúng ta học tập nhiêu 
vô cùng, đây là trạng huấn tu trì của 
Bồ Tát nơi Cực Lạc. Phía trước phẩm 
Hai Mươi Tám, Hai Mươi Chín mãi 
cho đến phẩm Ba Mươi Hai phía dưới 
đây đêu là thuyết minh trạng huấn 
sinh hoạt của Bồ Tát nơi Cực Lạc thể 
giới, những công đức bất khả tư nghị 
của họ. Tuy nhiên, trong phẩm kinh 
này là muôn vì chúng ta giới thiệu 
cách tu hành của họ; cho nên rất là 
trọng yếu. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Phục thứ A Nan! Bỉ 
Phật sát trung, nhât thiệt Bồ Tát”. 


Đây là đã bao quát cả Tứ Độ Cửu 
Phẩm, chỗ có tất cả Bồ Tát. 

Kinh văn: “Thiên định, trí tuệ, 
thần thông, oai đức, vô bất viên 
mãn”. 


Như chúng ta vãng sanh, cho dù 
đới nghiệp vãng sanh, Hạ Hạ Phẩm 
vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thế ĐIỚI, đều viên mãn cả; đây là 
Phật lực gia trì, A DI Đà Phật cho 
chúng ta đó. 


Kinh văn: “Chư Phật mật tạng, 
cứu cánh minh liêu”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Mật là thâm mật, chư vị phải biết, 
trong Phật pháp chăng có bí mật; bí 
mật tức là sự việc không thể nói với 
người. Sự việc không thể nói với 
người, thử nghĩ xem, còn là việc tốt 
hay sao? Tại sao vIỆc tốt lại chắng thê 
nói với người? Việc không thê nói với 
người chắng phải là việc tốt, cho nên 
trong Phật pháp chăng có bí mật. Mật 
này là thâm mật, quá sâu; những 
người có trí tuệ cạn, thông thường 
chăng có biện pháp lý giải nôi. Có 
giảng họ cũng chăng hiểu, Mật đây là 
thâm mật. 

Tạng tức là chứa giấu bên trong, 
cái thâm mật của tất cả chư Phật là gì? 
Xin thưa cùng chư vị đông tu, đó tức 
là Vô Lượng Thọ Kinh, tức là lục tự 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hông danh Nam Mô A Di Đà Phật 
vậy; danh hiệu công đức bất khả tư 
nghị. Duy chỉ có Phật với Phật mới có 
thể cứu cánh, Đăng Giác Bồ Tát, nêu 
chắng nhờ Phật gia trì, đều chắng biết 
được. Vậy chúng ta sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới thì sao? Đêu 
được A Di Đà Phật, thập phương tất 
cả chư Phật Như Lai gia trì; cho nên 
nói đến danh hiệu công đức, Vô 
Lượng Thọ Kinh triệt để minh bạch, 
“cứu cánh minh liễu”. 

Kinh văn: “Điều phục chư căn”. 

Chư Căn là lục căn, “điều phục 
chư căn” giống như là Đại Thế Chí 
Bồ Tát chỗ nói: “Đô nhiếp lục căn”, 


Đô Nhiếp là điêu phục. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thân tâm nhu 
nhuyên, thâm nhập chánh tuệ, vô 
phục dư tập”. 


Tập là tập khí, cho nên đến Tây 
Phương Cực Lạc thể Ø1ỚI, QUÝ VỊ xem, 
Phật quang vừa chiếu, Phật nguyện 
vừa gia trì thì phiên não tập khí của 
chúng ta thảy đêu tiêu mất, đều chắng 
thể khởi tác dụng nữa. Cho nên Tây 
Phương thế giới thành tựu nhanh 
chóng đây. Tất cả những Bồ Tát này 
hiểu rõ rồi, chắng có một vị nào mà 
không mơ ước hâm mộ, người người 
đều muốn đi đến Cực Lạc thế ĐIỚI, 
đều muốn gặp A Di Đà Phật. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Y Phật sở hành, 
thât giác thánh đạo”. 


Đây tức là trong A DI Đà Kinh 
nói đên, “Thât Bô Đê Phân, Bát 
Thánh Đạo”. 


Kinh văn: “Tu hành Ngũ 
Nhãn". 


Trong kinh Kim Cang nói, Như 
Lai có Ngũ Nhãn. 


Kinh văn: “Chiếu Chân đạt 
Tục”. 


Chiêu Chân tức là kiến tánh, minh 
tâm kiên tánh; Đạt Tục là thông đạt 
pháp tướng. Thập phương y chánh 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trang nghiêm họ đều hiểu rõ, đều rõ 
ràng. Như phía trước chỗ nói, “Đỗng 
thị triệt thính”, đó là chỉ cho đạt Tục. 


kinh văn: “Nhục nhãn giản 
trạch”. 


Là giản biệt, tuyến trạch. 


Kinh văn: “Thiên nhãn thông 
đạt, Pháp nhãn thanh tịnh, Tuệ 
nhãn kiên chân, Phật nhãn cụ túc”. 


Danh tự của Ngũ Nhãn ở đây đều 
nói ra hết, tuy nhiên chắng có cách 
chi nói kỹ; nêu nói kỹ thì chúng ta 
không đủ thời gian. Nghĩ lại hôm nay 
là ngày thứ Mười Tám tôi, chúng ta 
chỉ còn mười hai ngày nữa thì viên 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mãn, cho nên rât nhiều chỗ đều không 
thể giảng kỹ. Nhưng đại ý đều năm 
vững thì chúng ta sẽ được lợi ích. Vậy 
chúng ta chăng có Ngũ Nhãn, chỉ có 
nhục nhãn, “nhục nhãn giản trạch”, 
chúng ta có thể tuyến chọn pháp môn 
Tịnh Độ, tuyến chọn Vô Lượng Thọ 
Kinh, tuyến chọn A Di Đà Kinh. Điều 
này thật phi thường, đây là đại trí tuệ, 
đây cùng với Văn Thù, Phố Hiền 
chắng khác biệt. Họ cũng là tuyến 
chọn cách đó, chúng ta cũng tuyến 
chọn cách đó vậy. 


Kinh văn: “Giác liễu pháp 
tảnh”. 


Giác là giác ngộ, hiểu rõ thể tánh 
của chư pháp. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Biện tài tổng trì, tự 
tại vô nøại. Thiện giải thê øian, vô 
biên phương tiện”. 


Những gì Phật dạy, những gì Phật 
nói, đêu gọi là phương tiện môn. Tất 
cả chúng sanh, vì Phật thiện xảo 
phương tiện mà có thể khế nhập chân 
thật. Khê nhập tức là chứng đắc, 
chứng đắc cái chân thật này; chân thật 
tướng của vũ trụ, nhân sanh; chân 
tướng. 


Kinh văn: “Sở ngôn thành đề, 
thầm nhập nghĩa vị”. 


Câu nói này rât là khân yêu, 
những gì Phật nói, từng chữ từng câu 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đều chân thành. Chữ Để là để thật, 
quyết định chăng phải hư giả, từng 
chữ từng câu đêu là chân thật. Người 
thế gian chăng biết, đem nó coi như là 
tôn giáo, đem nó coi như là lừa gạt 
chúng sanh, đây là đại tội lỗi. Phật 
ngữ chân thành. “Thâm nhập nghĩa 
VỊ”, Nghĩa là nghĩa lý, VỊ là pháp vỊ; 
bên trong là ý vị vô cùng chắng có 
cùng tận, Phật pháp, thật thật tại tại là 
thế đó. Có người hỏi tôi: “Người mới 
học Phật, phải băt đầu học từ bộ kinh 
nào?” Là từ Vô Lượng Thọ Kinh, 
không sai! “Học xong hai năm, tôi lại 
học gì đây?” Vẫn là học Vô Lượng 
Thọ Kinh, cho đến giả vẫn học Vô 
Lượng Thọ Kinh. Tương lai quý vị 
thành Phật, thành Bồ Tát rồi, vẫn còn 
học Vô Lượng Thọ Kinh; kỳ vị vô 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng. Quý vị đọc tụng kinh này, từng 
biến từng biến mùi vị đêu khác hăn; 
từng năm từng năm, cảnh giới khác 
nhau. Đây tức là ý vị, thầm nhập ý vị, 
nó mới có lực lượng này. 


Kinh văn: “Độ chư hữu tỉnh, 
điên thuyêt chánh pháp”. 


Độ là giúp đỡ tất cả hữu tình 
chúng sanh, ngày nay gọi Độ là giúp 
đỡ họ, hiệp trợ một người “diễn 
thuyết chánh pháp”. Diễn là biều diễn, 
là làm cho một người xem, người ta 
mới tin được. Thuyết là thuyết minh, 
cho nên Phật pháp, chăng phải chỉ nói 
trên đầu môi mà thôi, niệm niệm mà 
thôi! Cách đó chắng có lợi ích. Phải 
làm đến thân, thể, lực, hành; cũng tức 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là bảo, ngày nay chúng ta học Tịnh 
Độ, chúng ta nương nơi Vô Lượng 
Thọ Kinh, phải đem đạo lý của Vô 
Lượng Thọ Kinh biến thành tư tưởng, 
kiến giải của chúng ta. Đem lời giáo 
huấn của Vô Lượng Thọ Kinh biến 
thành sinh hoạt hành vi của chúng ta. 
Chúng ta đem bộ kinh này, cả thảy 
đều biểu diễn ra trong cuộc sông hãng 
ngày, đều đem nó làm được; đây gọi 
là Diễn. Sau khi làm xong, nhất định 
quý vị là người vui sướng không chi 
sánh băng, hạnh phúc chắng gì sánh 
băng của thế gian này. Kẻ khác nhìn 
thây hâm mộ, sao quý vị vui sướng 
như vậy, hạnh phúc như vậy? Thì quý 
vị hãy nói với họ, là diễn thuyết đấy; 
lại khuyên họ, thì đương nhiên họ tiếp 
nhận, tất là tin. Nếu như quý vị học 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, học đến suốt ngày mặt mày ủ 
dột, khô đến quá chừng: người ta vừa 
trông thây, không nên học Phật nữa. 
Quý vị xem, người kia học Phật như 
vậy, họ còn có thê diễn thuyết, họ còn 
có thể khuyên người được sao? 

Cho nên nhất định chính mình 
phải là vô cùng vui sướng, vô cùng 
viên mãn. Cho nên, quý vị xem, 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Bồ Tát, tướng 
mạo viên mãn biết mây, khiến người 
hâm mộ biết mây, người ta vừa nhìn 
tướng mạo này, sẽ hỏi “ướng mạo 
của anh sao tốt đẹp như vậy?” Thì 
quý vị có thể nói với họ, tướng là tu 
nhân. nhân tốt thì quả tốt, thì họ tin. 
Cho nên nếu tướng mạo chư Phật, Bồ 
Tát sanh ra xâu như ma lem thì làm 
sao độ chúng sanh? Vậy thì không thể 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, cho nên Diễn rất quan trọng. 
Thường thường chúng ta đọc kinh, 
thây đến Diễn Thuyết, ý nghĩa của 
chữ Diễn chắng hiểu rõ; Diễn tức là 
làm được, làm cho người ta xem, 
“diễn thuyết chánh pháp”. 


Kinh văn: “Vô tướng, vô vi, vô 
phược, vô thoát”. 


Chữ Vô này là không chấp trước, 
tướng có hay không? Tướng đương 
nhiên là có. Vi là tạo tác, mỗi ngày 
Phật, Bô Tát vì chúng sanh giảng kinh 
thuyết pháp, đó cũng là Vi, họ cũng 
làm việc nhưng không chấp trước; 
làm mà không làm, không làm mà 
làm. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi 
không nhiễm, tùy duyên mà làm; đây 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tức là vô tướng, vô vi, không trước 
tướng. “Vô phược, vô thoát”, chữ 
Phược này tức là phiên não, Thoát là 
giải thoát. Tâm địa quý vị thanh tịnh, 
quý vị chắng có phân biệt, chăng có 
chấp trước thì làm sao có thể có phiên 
não? Làm sao có thể có giải thoát? 
Phược và Thoát là đối lập, một bên 
chắng có thì đương nhiên bên kia 
cũng không có vậy. 


Kinh văn: “Vô chư phân biệt, 
viên ly điền đảo”. 


Phía trước bốn câu: Vô Tướng, 
Vô Vi, Vô Phược, Vô Thoát. Bốn câu 
này, hai chữ là một câu; là từ trên 
cảnh giới mà nói. Phía dưới hai câu: 
“Vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo”, 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là từ trên công phu mà nói, từ trên tu 
hành mà nói. Quý vị ở trên đây tu cái 
hạnh này, dùng cái công phu này, thì 
cảnh giới phía trước sẽ đạt được; đó 
là cảnh giới của chư Phật cùng đại Bồ 
Tát. Đây là tống cương lĩnh của Bồ 
Tát tu hành, Bồ Tát Cực Lạc thê giới 
đều dùng cương lĩnh này. 


Kinh văn: “U sở thọ dụng”. 

Cái này là chúng ta quay đầu lại, 
sinh hoạt trên thực tê; nói theo bây 
giờ, thực hiện nơi trong cuộc sông 
hiện thực của chúng ta; tât cả có được 


thọ dụng TÔI. 


Kinh văn: “Giai vô nhiêp thú”. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Là trong tâm không chấp trước, 
trong tâm sạch sẽ thanh tịnh; trong tật 
cả sự tướng, có hay không? Có. Cả 
thảy đều có, một thứ cũng chắng thiểu, 
nhưng trong tâm chắng có chấp trước. 
Cái tốt thì thọ dụng, chăng có tham ải; 
cái không tốt, cái ác vẫn thọ dụng, 
cũng chăng có chê bỏ. Thật tại mà nói, 
tốt hay xâu ác, là từ tâm phân biệt 
mới có; lìa xa tất cả phân biệt thì từ 
đâu có tốt hay xâu ác? Chăng có. 
Những người chúng ta đây đều có 
phân biệt tâm, cái này tốt, cái kia xấu! 
Quý vị xem, đứa hài nhi mới vải 
tháng kia, lớn cỡ năm, sáu tháng. Khi 
còn chưa có phân biệt, còn chưa có 
chấp trước, quý vị cho nó ăn cục kẹo, 
nó Cười; quý vị cho nó ăn cục phân, 
nó cũng cười. Tức là cảnh giới này, vì 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


nó chăng có phân biệt; cái tâm ây của 
nó là bình đăng, chắng có tốt, xấu. 

Tử trên đây quý vị quan sát, 
chúng ta ngày nay bị ô nhiễm tôi, 
khởi dậy phân biệt, chấp trước. Cho 
nên trong Bỏ Tát Hạnh, có một điều 
gọi là Anh Nhi Hạnh; học đứa hài nhì 
này chăng có phân biệt, chăng có 
chấp trước. Thì người đó vui biết mấy, 
trong tâm chăng có ưu tư, chăng có lo 
lăng, chăng có khủng bố, chăng có 
chi cả, là chân khoái lạc, chân hạnh 
phúc đây. Cho nên con người nói 
“biết việc”, biết việc øì? Khô, thọ khổ, 
thọ nạn. Thọ khổ, thọ nạn, vừa “biết 
việc” thì băt đầu thọ khổ, thọ nạn; 
thật đáng tiếc! Nào phải là hạnh phúc 
chứ? “Giai vô nhiếp thủ” là ý nghĩa 
này. 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Biên du Phật sát, vô 
ái, vô yêm”. 


Trong tất cả chư Phật sát độ, chư 
Phật có tịnh độ, có uê độ. Trong tịnh 
độ chắng có ái tâm, chăng có ái luyến; 
trong uê độ như tam ác đạo, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, đi vào trong đó 
cũng sẽ chắng chán bỏ, tâm là bình 
đăng. Nhóm chúng sanh trong địa 
ngục kia đang thọ khổ, Bô Tát đi vào 
chắng thọ khổ, tại sao họ chắng thọ 
khổ? Nếu họ có phân biệt, chấp trước 
thì họ thọ khô, họ chăng có phân biệt, 
chấp trước thì họ chắng thọ khổ; cho 
nên họ chắng “thọ”. Cái thọ khổ của 
họ ở trong ấy là gì? Đó là biểu diễn, 
là đồng tình những kẻ khổ nạn kia; 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hình như các anh khổ, tôi cũng khố 
như các anh. Đó là giả, chắng phải 
thật. 


Kinh văn: “Diệc vô hy câu, bât 
hy câu tưởng”. 


Đây là hy câu, hy câu của con 
người; vì có hy vọng nên có thất vọng. 
Nếu quý vị vĩnh viễn chăng có hy 
vọng thì chăng có thất vọng: đó thì 
chính xác. Cho nên đối với thế, xuất 
thế gian pháp, chúng ta chăng hy câu; 
một thứ cũng chắng câu, việc chỉ 
cũng đêu tùy duyên, đêu tùy phận. 
Hôm nay tôi đã điện thoại cho hội 
Gây Quỹ Đài Bắc, cư sĩ Giảng Phong 
Văn than nghèo với tôi, nói: “Hiện 
nay hội gây quỹ của tôi rât nghèo, vẫn 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

để in kinh chắng còn biện pháp”. Tôi 
bèn nói với ông ta: “Sao ông chăng 
giữ nguyên tặc? Tiên nhiêu in nhiêu, 
tiên ít in ít, không tiền không In, thi 
vui sướng biết mấy!” Chăng cân hy 
câu mà, tôi phải in bao nhiêu, đó thì 
khô chết. Học Phật là phải học khai 
ngộ, là phải học vui vẻ nhe† “Thôi hôm 
nay chúng tôi xin giảng đến đây. A Di 
Đà Phật 


Táp 18 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 19 


Xin lật kinh bản trang một trăm 
mười bốn, hàng thứ tư, từ ba chữ sau 
cùng bắt đầu xem. Trước tiên chúng 
tôi đem kinh văn đọc một đoạn để đỗi 
chiếu. 


Kinh văn: “Diệc vô bỉ nøã, vỉ 
oán chỉ tưởng. Hà dĩ cố? Bỉ chư Bồ 
Tát, ư nhất thiết chúng sanh, hữu 
đại từ bi lợi ích tâm cỗ”. 


Những đoạn kinh văn này đều là 
nguyên tắc tu hành của chư Bồ Tát ở 
Tây Phương thế giới, chúng ta phải 
nên học tập. Cho dù chúng ta làm 
không nỗi, cũng phải biết chân tướng 
của sự thật này; phải có tâm mơ ước, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hâm mộ. Có thể làm được bao nhiêu 
thì làm bây nhiêu, tận tâm tận lực đi 
làm, như vậy thì tương ưng. Đoạn này 
nói đó là lợi ích chúng sanh, phía 
trước là thuộc vê tự lợi; chỗ này là 
thuộc về lợi tha. Trong lợi tha, quan 
trọng nhất tức là bình đắng tâm, thanh 
tịnh tâm cùng đại bị tâm. Cho nên 
Phật nói với chúng ta, “diệc vô bỉ 
ngã”, đây là bình đăng trên nhân sự, 
chắng phân tự - tha, “Sanh, Phật nhất 
thể, tự tha bất nhị”. Điều này là 
nguyên tặc vô cùng quan trọng để lợi 
ích chúng sanh. 

Vị Oán tức là chúng ta thường nói 
“háo ác”, Háo chắng có đề cập, chỉ 
nói một chữ Ác; Vi là trái ngược với 
thường tình, thường lý. Oán là, chăng 
những trái ngược, còn có nghĩa oán 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hại, thậm chí oán hận. Đây là khi gặp 
cảnh giới bât như ý, rất dễ sanh khởi 
những niệm này. Những niệm này 
đều là phiền não, tập khí từ vô thi đến 
nay; cảnh giới bên ngoài vừa hiện tiền 
thì tập khí này liên bị nó dẫn dụ ra, 
nói “diệc vô”. Do đây có thê biết, 
định công của Bồ Tát rất sâu, chắng 
bị ngoại cảnh làm lay động; định 
công của Bồ Tát sâu, công phu sâu. 
Trí tuệ của Bộ Tát sâu rộng, đem tật 
cả chúng sanh nhìn được vô cùng 
thấu triệt. Từ trên tự tánh mà xem, tất 
cả chúng sanh đêu là bình đắng, đều 
là thiện lương. Chỉ là từ vô thi kiếp số 
đến nay bị mê, tà, nhiễm, nên họ biên 
thành nông nỗi này. 

Chính giỗng như một người tỉnh 
táo, một người rất có lý trí, một người 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rất có ái tâm, cùng một bọn người say 
rượu ở chung một nơi. Kẻ say rượu 
kia buông lời bậy bạ, thậm chí động 
tay động chân, một tí lễ độ đều chắng 
có. Còn người tỉnh táo kia, [nói là] họ 
vốn rất tốt, rất dễ thương, uông say 
rượu rôi, thì có thê tha thứ cho họ. Bỗ 
Tát nhìn chúng sanh chúng ta đây là 
mê hoặc điên đảo, giỗng như dáng 
điệu của kẻ say lúy túy kia, nghiêng 
qua ngã lại; là tình hình như vậy. Bồ 
Tát tỉnh táo, cho nên họ có trí tuệ rất 
sâu, tuyệt đối chắng trách tội nhóm 
chúng sanh này; sao có thể nói chúng 
sanh chắng làm việc ác chứ? Nêu họ 
chắng làm việc ác thì họ đã sớm 
thành Bô Tát, thành Phật rồi! Chỉ là 
vì tập khí xấu rât nặng, thời thời khắc 
khắc có ác niệm, thời thời khắc khắc 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có hành vi ác, Phật, Bộ Tát quyết định 
không trách tội; tâm họ tịnh, họ bình 
đăng. Dưới đây đã nói, “Hà dĩ cố?” 
Tại sao? Bồ Tát sẽ trách tội nhóm 
chúng sanh “vi oán” này. “Bỉ chư Bồ 
Tát, ư nhất chúng sanh, hữu đại từ bị 
lợi ích tâm cô”, đây là đem nguyên 
nhân nói ra rồi. Nhóm Bồ Tát này đại 
từ bi, Từ BI ở trước thêm chữ Đại tức 
là cái từ bi bình đăng, cái từ bi chăng 
có phân biệt, chắng có chấp trước thì 
gọi là đại từ bi. Người thế gian chúng 
ta cũng có từ bị, trong Phật pháp gọi 
là Ái Duyên từ bi. Tôi ưa thích hăn, 
thương hắn, đối với hắn rất từ bị; 
không thích hắn, không thương hắn 
thì không từ bi. Người thế gian gọi 
đây là Ái Duyên từ bi, chăng băng 
Phật và nhóm đại Bồ Tát, họ là Vô 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Duyên từ bị. Vô Duyên là không có 
điêu kiện, cái từ bi không có điều kiện 
gọi là đại từ bi. Chăng những là đại từ 
bi, mà còn là “hữu lợi ích tâm cố”, 
khiến cho tất cả chúng sanh được lợi 
ích chân thật Nhóm Bộ Tát này 
thường giữ cái tâm như vậy, đều là hy 
vọng chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh 
được lợi ích chân thật. 


Kinh văn: “Xả ly nhất thiết 
châp trước, thành tựu vô lượng 
công đức”. 


Chúng ta thường gọi đây là phá 
chấp trước, chấp trước có hai loại, 
Nhân Ngã Chấp, Pháp Ngã Chấp; 
chấp trước tức là căn nguyện của 
phiên não. Phật trong kinh Hoa 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nghiêm: “Tất cả chúng sanh chỉ vì 
vọng tưởng, chấp trước, mà không thê 
chứng đắc”, chữ “không thể chứng 
đắc” tức này là chắng thể thành Phật; 
vọng tưởng, chấp trước đây. Vậy còn 
Nhân Ngã Chấp? Nếu lìa xa rồi, xả bỏ 
rôi, thì Kiến Tư phiên não sẽ đoạn, 
nói một cách khác, tam giới luân hôi 
liên vượt qua. 

Do đây có thê biết, chỉ cần quý vị 
có Nhân Ngã chấp trước thì quý vị 
chắng ra khỏi lục đạo luân hôi. Chúng 
ta thường thường nói, “có tôi, có anh, 
có nó”; quý vị chỉ cân có cái quan 
niệm này tôn tại, cái niệm này không 
đoạn thì quý vị không ra khỏi luân hôi. 
Đến một ngày nào đó, “tôi, anh, nó” 
không còn nữa thi chứng A La Hán, 
thì ra khỏi tam giới rôi; đến ngày ấy 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

QUÝ VỊ CÓ thể nói là “tôi, anh, nó” 
chắng có nữa. Cái Ngã Chấp này phá 
hết rôi, câu này là phá Ngã Chấp; “xả 
ly nhất thiết chấp trước, thành tựu vô 
lượng công đức”. 

Con người cân phải đến chỗ Vô 
Ngã, thì cái tâm đó là đại công vô tư, 
chắng có lòng riêng tư. Con người có 
Ngã, quý vị bảo họ không có lòng 
riêng tư là việc chắng thể được; có 
Ngã thì có lòng riêng tư, Vô Ngã mới 
không có lòng riêng tư. Cho nên từ Á 
La Hán trở lên chăng có lòng riêng tư; 
trước khi chưa chứng A La Hán, đều 
có lòng riêng tư. Chỉ là, thành phân 
của lòng riêng tư này khác nhau mà 
thôn Chấp trước cạn sâu khác nhau, 
quyết định là có lòng riêng tư, Cực 
Lạc Bô Tát chắng có. Vậy như những 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
người đới nghiệp vãng sanh chúng ta, 
chúng ta tự hỏi có hay không? 

Thật tại mà nói, một phẩm phiên 
não chúng ta cũng chưa đoạn; đến bên 
đó rôi thì cũng chăng có, tại sao 
chắng có? Nhờ bồn nguyện của A Di 
Đà Phật gia trì. Nếu như chắng được 
Phật bôn nguyện gia trì, thi chúng ta 
vẫn có; điều này thật sự bất khả tư 
nghỊ. 


Kinh văn: “Dĩ vô ngại tuệ, øiải 
pháp như như. Thiện tri Tập Diệt 
âm thanh phương tiện. Bất hân thể 
ngữ, nhạo tại chánh luận”. 


Đây là y theo trí tuệ vô chướng 
ngại. “Giải pháp như như”, đây thi 
Pháp Châầp cũng phá rôi. Phía trước 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phá Ngã Chấp, câu này là phá Pháp 
Chấp; Pháp Chấp phá xong thì là 
thành Phật. Nếu như chúng ta lại đem 
tiêu chuân này hạ thập xuông nữa, hạ 
đến thấp nhất, vậy cũng là Đắng Giác 
Bồ Tát rồi; là hạng Pháp Vân Địa Bồ 
Tát, Pháp Chấp đã phá. “Giải pháp 
như như”, Pháp là chỉ cho tât cả vạn 
pháp; tất cả vạn pháp, “Pháp tướng 
như kỳ pháp tánh, pháp tánh như kỳ 
pháp tướng, tánh tướng nhất như”. 
Hai chữ Như, một chữ là từ trên Tánh 
mà nói, một chữ là từ trên Tướng mà 
nói, ánh Tướng như như. 

Nêu như đối cách nói này vẫn rất 
khó thê hội, thì cỗ đức có một thí dụ; 
đem vàng và đồ dùng để làm thí dụ. 
Vàng ví làm Tánh, đô dùng ví làm 
Tướng. Đô dùng như là chén bát, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giỗng như dùng kim khí làm ra, dùng 
vàng để làm; hoặc giả là làm vòng 
đeo tay, hoặc làm dây chuyên, hoặc 
làm cái ly, cái chén; đêu là bằng vàng. 
Cái tướng đó không giống nhau, 
tướng thi là thiên sai vạn biệt; còn 
Thể của nó? Là một thứ, đều là từ 
vàng ròng làm ra. Vậy thi chúng ta có 
thể nói, vàng tức là đô dùng, đô dùng 
tức là vàng; vàng và đô dùng là một, 
chắng phải hai. Cách này dễ hiểu, lây 
vàng làm đô dùng, cái nào cũng đều 
là vàng. Cách thí dụ này thi quý vị có 
thể hiểu được, quý vị lại dần dân thê 
hội lời Phật nói: “Chúng ta, vũ trụ, 
nhân sinh, sâm la vạn tượng từ đầu 
mà có?” Đều là từ Tự Tánh biển hiện 
ra. Cái Tánh này ví như vàng, còn 
sâm la vạn tượng [Tướng] thì ví như 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đô dùng. Tánh tức là tướng, tướng tức 
là tánh, “tánh tướng nhất như, tánh 
tướng bất nhị”. Họ đã hiểu rõ rôi, quả 
nhiên hiểu rôi thì tâm của họ được đại 
tự tại! Tự tại gì vậy? Ở trong tất cả 
vạn pháp sẽ cũng chăng phân biệt, 
chấp trước nữa, họ hiểu được vạn 
pháp bình đăng, vạn pháp nhất như. 
Đây là Pháp Chấp đã phá luôn tôi, 
đây tức là cảnh giới của đại Bồ Tát. 
“Thiện trị Tập Diệt âm thanh 
phương tiện”, đây hoàn toàn là từ trên 
ngữ ngôn mà nói; trong ngữ ngôn 
chúng ta bao quát nghị luận. Nghị 
luận này cũng nói rõ tư tưởng, kiến 
giải của tất cả chúng sanh. Thiện Tri, 
chữ Thiện “này thì rât tuyệt diệu, chữ 
Thiện này là ý nghĩa gì? Là Không 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

- Hữu bất nhị đấy; Có tức là 
Không, Không tức là Có. Từ trên Thể 
mà nói là Không, từ trên Tướng mà 
nói là Có. Tánh Tướng đã là nhất như 
thì Sự Lý đương nhiên là chắng có 
chướng ngại. Không những Sự Lý 
chắng có chướng ngại, mà Sự Sự đều 
vô ngại; đây là thật, đích thật là Sự Sự 
vô ngại. Chỗ có tât cả chướng ngại từ 
đâu sanh ra? Đêu là từ vọng tưởng, 
chấp trước sanh ra. Lìa khỏi tất cả 
vọng tưởng, chấp trước thì là vô ngại 
rôi, nhập Vô Chướng Ngại pháp giới 
rôi. Cho nên cân phải Thiện Tri, đôi 
với những sự lý nhân quả này, triệt để 
hiểu rõ, đây gọi là Thiện TI. 

“Bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh 
luận”, chữ Thiện đó hiến thị tại chỗ 
này, nó là tất cả bình đẳng, còn có gì 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ưa thích hay không ưa thích? Đương 
nhiên là chắng có. Tuy nhiên họ có, 
tại sao họ lại có? “Hữu đại từ bị lợi 
ích tâm cố”. Nơi họ là chắng có, họ là 
thanh tịnh binh đăng: nhưng mà vô số 
đông đảo chúng sanh mê hoặc, điên 
đảo, khổ sở, cho nên phải chỉ dạy 
chúng sanh làm thê nào lìa khổ được 
vui. Tại trong thế gian pháp mà nói, 
tức là từ trong hiện tượng mà nói, 
những thứ nghị luận của thế gian này, 
“bất hân” tức là chăng ưa thích; ưa 
thích cái gì? “Nhạo tại chánh luận”. 
Chánh Luận tức là chánh pháp đây, 
lời dạy bảo của chư Phật, Bô Tát đối 
với chúng ta, đây là chánh luận. Tiêu 
chuẩn của tà, chánh, chân thật ở chỗ 
nào? Chánh pháp là cùng Tánh tương 
ưng, tà pháp cùng Tánh trải ngược 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhau; đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. 
Chúng ta khi có thê thê hội được điểm 
này, mới biết được, Thế Tôn trong 
bốn mươi chín năm, cái pháp chỗ nói 
đó là có tiêu chuẩn, chăng phải tùy 
tiện nói, đích thật giúp cho chúng ta 
phá mê khai ngộ vậy. Mê là cùng tự 
táảnh trái ngược, ngộ là cùng tự tánh 
tương ưng. 


Kinh văn: “Tri nhất thiết pháp, 
tât giai không tịch. Sanh thần phiên 
não, nhị dư câu tận”. 


Dư là tập khí, dư tập, cả thảy đều 
đoạn được sạch sẽ rốt ráo; “sanh thân 
phiên não” tức là sanh tử phiền não. 
“Tri nhất thiết pháp, tất giai không 
tịch”, chắng những Thể không tịch, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật tại mà nói, Tướng cũng không 
tịch. Chỉ là chúng ta vi vọng tưởng, 
chấp trước, chướng ngại nghiêm 
trọng, chúng ta chăng thây được chân 
tướng. Chư Phật, Bồ Tát tâm địa 
thanh tịnh, tướng chân thật này bày ở 
trước mặt, đúng là “không tịch”. 
Tướng cũng là không tịch cho nên 
mới là Lý Sự vô ngại, Sự Sự vô ngại. 
Nêu Tướng chăng không thì đương 
nhiên có chướng ngại, Tướng là 
không; cái này rất khó hiểu, không 
hiểu cũng chắng sao, không có quan 
hệ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
lại đem nó học cho biết, thì được, bây 
ĐIỜ chúng ta lão thật niệm Phật là 
được rôi; bây gIỜ biết được, đương 
nhiên càng tốt, không biết cũng chắng 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
trở ngại vãng sanh; chư vị phải biết 
đêu này, chúng ta biệt được điêu này. 


Kinh văn: “U tam øsiới trung, 
bình đăng cần tu, cứu cánh Nhât 
Thừa”. 


Đây là nét đặc biệt của sự tu hành 
của Tịnh Tông. Tam Giới, Dục Giới, 
Vô Sắc Giới; cái Tam Giới này là cực 
kỳ chắng bình đăng, sai biệt vô cùng 
lớn, ở trong đây Bô Tát có thể thị hiện 
sự tu học bình đăng, có thể chỉ dạy tật 
cả chúng sanh tu hành bình đắng. 
“Cứu cánh Nhất Thừa” tức là niệm 
Phật câu sanh Tịnh Độ, cái này là cứu 
cánh Nhất Thừa pháp. 


Kinh văn: “Chí ư bỉ ngạn”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Bỉ Ngạn là thành Phật, tu hành 
pháp môn này quyêt định trong một 
đời viên mãn thành Phật. 


Kinh văn: “Quyết đoạn nghỉ 
võng, chứng vô sở đắc”. 


Hai câu này là thanh tịnh Bát Nhã 
trí tuệ cứu cánh viên mãn, Thế Tôn 
xuất hiện tại thế gian vì chúng ta 
giảng kinh nói pháp, giảng Bát Nhã 
được hai mươi hai năm. Trong Đại 
Tạng Kinh mà chúng ta hiện nay giữ 
lại, bộ kinh lớn nhất là Đại Bát Nhã 
Kinh, có đến sáu trăm quyến. Sáu 
trăm quyên Đại Bát Nhã là nói những 
gì? Trong Tâm Kinh chỗ nói: “Vô trí 
diệc vô đắc”, năm chữ này, Thê Tôn 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đã giảng hết hai mươi hai năm, sáu 
trăm quyền Đại Bát Nhã, là nói cái 
này, Vô Trí, Vô Đắc. “Quyết đoạn 
nghi võng, chứng vô sở đắc”, Chứng 
Đắc, trí tuệ Bát Nhã viên mãn, đôi với 
cái này chăng còn hoài nghi nữa. 
Kinh văn: “Dĩ Phương Tiện Trí, 
tăng trưởng liễu tri”. 


Chữ Phương Tiện Trí là Dụng, 
phía trước chữ Vô Sở Đắc là căn bản 
trí, là trí tuệ chân thật. Phương Tiện 
Trí là dùng để giáo hóa chúng sanh, là 
dùng cho người khác; còn căn bản trí, 
Thật Trí là tự mình thọ dụng. Cáo 
hóa chúng sanh, tăng trưởng liễu trị, 
chữ Liễu Tri này là hậu đắc trí, tức là 
“vô sở bất tri”; phía trước là “vô sở 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đặc”, là Bát Nhã vô tri, khi nó khởi 
tác dụng thì là “vô sở bât tri”. 


Kinh văn: “Tùng bốn dĩ lai, an 
trụ thân thông, đắc Nhât Thừa đạo, 
bât do tha ngộ”. 


Bốn là nguyện bốn, căn bốn, 
“Tùng bốn dĩ lai, an trụ thần thông”, 
loại nhân lực này của Cực Lạc Bồ Tát, 
đêu là A Di Đà Phật bốn nguyện oai 
thân gia trì. Bốn nguyện tức là Bốn 
Mươi Tám Nguyện, bất cứ một 
nguyện nào trong Bốn Mươi Tám 
Nguyện đêu hàm nhiếp bốn mươi bảy 
nguyện kia; nguyện nguyện viên 
thông, cho nên lực lượng này bât khả 
tư ngÌ1. “Đắc Nhất Thừa đạo, bất do 
tha ngộ”, pháp môn này của chúng ta, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Pháp Tạng tỳ-kheo vừa mở đâu liên 
hiển thị, toàn nhờ vào Phật lực, toàn 
nhờ vào DI Đà nguyện lực gia trì cho 
chúng ta. Khiến cho chính chúng ta 
trên đường Bồ Đè, trong thời gian cực 
ngăn viên mãn thành tựu. Lại xem 
phẩm phía dưới, phẩm này cũng rất 
quan trọng, phẩm này là tiếp tục một 
phẩm trước, thuyết minh diệu hạnh tự 
lợi, lợi tha. 


Chân Thật Công Đức - Đệ Tam 
Thập Nhât 


Đây đêu là nói về trạng huấn của 
Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, VẬY 
nói một cách khác, cùng chúng ta 
quan hệ mật thiết. Nguyện vọng của 
chúng ta tức là hy vọng rất nhanh có 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thê sanh đên Tây Phương Cực Lạc thê 
ĐIỚI. 


Kinh văn: “Kỳ trí hoằng thâm, 
thí như cự hải, Bồ Đê cao quảng, dụ 
nhược Tu DĨ". 


Phía dưới, tông cộng có mười lăm 
câu thí dụ, trước tiên từ trên thí dụ để 
nói ra trí tuệ đức năng của Cực Lạc 
thế giới Bộ Tát. Câu thứ nhất nói trí 
tuệ của họ sâu rộng, giống như biến 
cả chắng khác; trí tuệ của họ sâu rộng 
như vậy. Kỳ thật, biển cả, nếu cùng trí 
tuệ của Bồ Tát thật sự so sánh, thì 
kém tất xa rất xa; phàm là thí dụ, chỉ 
có thê thí dụ cái phưởng phất, chăng 
có cách chi so sánh vừa đúng, được 
hay như vậy, không thể được, so sánh 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hơi giống thôi! Khiến cho chúng ta từ 
trong chỗ này đi thể hội. “Bồ Đề cao 
quảng”, Bộ Đề là giác ngộ, thứ thứ 
giác ngộ, chăng có thứ nào không 
giác; không giác thì mê rôi. Tại sao 
họ giác ngộ cao độ như vậy? Phía 
trước, đừng quên cái thứ nhất, trí tuệ: 
trí tuệ quả thật là căn bản. 

Chắng có trí tuệ thì làm sao quý 
vị chắng mê? Đương nhiên mê tôi, 
sao có thê mê? Tức là vì chăng có trí 
tuệ. Trí tuệ đặt ở câu thứ nhất, rât có 
đạo lý, những phân sau thảy đều phải 
nhờ vào trí tuệ; không có trí tuệ, hoàn 
toàn không làm được. Cho nên cái 
giác ngộ của họ cao rộng. “Dụ nhược 
Tu Di”, thì giỗng như núi Tu Di; Phật 
nói núi Tu Di là ngọn núi cao nhất 
của thế giới này chúng ta, thì chúng ta 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gọi nó là núi Tu Di. Tu Di là tiếng 
Phạn, ý nghĩa là Diệu Cao; ngọn núi 
này diệu cao. Diệu là chúng bảo làm 
thành; đây là diệu, núi cao vô cùng. 


Kinh văn: “Tự thân oai quang, 
siêu ư nhật nguyệt”. 


Trên thân Bô Tát đều có ánh sáng, 
chúng ta nơi phía trước thấy qua, đều 
đọc qua, ánh sáng của họ siêu quá 
nhật nguyệt; nhật nguyệt chăng sánh 
nồi. Đây hiến thị ra đức cao. 


Kinh văn: “Kỳ tâm khiết bạch, 
do như Tuyêt Sơn”. 


Tuyết Sơn, Thể Tôn thường 
thường dùng thí dụ này, tức là núi Hy 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Mã Lạp Sơn, quanh năm tuyết phủ, 
tuyết không tan. Chúng ta nhìn thấy 
một màn trắng xóa, trông rât là sạch 
sẽ, dùng cái này thí dụ cho cái tâm 
của Bồ Tát thanh tịnh một hạt bụi 
chắng nhiễm. Giống như Lục Tổ chỗ 
nói: “Bồn lai vô nhất vật”, thì tâm này 
sạch sẽ, thanh tịnh. 


Kinh văn: “Nhẫn nhục như địa, 
nhât thiêt bình đăng”. 


Những chỗ này, chúng ta thảy đêu 
phải học. Chư Phật, Bỏ Tát đều có thể 
nhãn, tại sao chúng ta chắng thể nhẫn? 
Nhẫn nhục, phải học đại địa. Quý vị 
xem, anh đem nước hoa đồ lên đại địa, 
nó cũng chắng cảm thấy anh đôi tốt 
VỚI nó, “ngày ngày tưới nước hoa cho 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tôi”. Mỗi ngày anh đem phân đồ lên 
nó, nó cũng chăng chê bỏ, nó cũng 
chắng nói, “anh rất đáng ghét, ngày 
ngày anh coi rẻ tôi”; cả thảy đều nhẫn 
được. Sự nhẫn nhục của chúng ta phải 
như đại địa, chắng khác, không có 
một thứ nào chăng thể dung, không 
có một thứ nào chăng thê nhẫn, “nhất 
thiết bình đẳng”. 


kinh văn: “Thanh tịnh như 
thủy, tầy chư trần câu”. 


Đây là nói sự thanh tịnh của tâm 
địa, phải tu thanh tịnh hạnh, đem ô 
nhiễm từ vô thi kiếp đến nay của 
chúng ta tây rửa cho sạch. Trong kinh 
này, Phật dạy cho chúng ta “sái tâm 
dịch hạnh”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Sĩ thịnh như hỏa, 
thiêu phiên não tần”. 


Đây là sí thịnh, hỏa là thí dụ cho 
trí tuệ; trí tuệ phải thường thường 
hiện tiên. Trí tuệ hiện tiền thì có thể 
diệt phiền não, phiên não giống như 
củi, lửa vừa cháy thì đem nó thiêu 
sạch hết. Đem phiên não ví như là củi, 
trí tuệ ví như là lửa. Dùng trí tuệ mới 
là chân chánh diệt được phiên não, 
định chăng thể diệt phiên não, định là 
phục phiền não. Nhẫn, Định là phục 
phiên não, không thê diệt; Tuệ khai 
mở rôi thì phiền não chắng còn. Chân 
tướng sự thật hiểu rõ rồi thì phiên não 
sẽ chắng sanh nữa. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bât trước như 
phong, vô chư chướng nøạÏ”. 


Bất Trước tức là chắng trước 
tướng. Trong chăng trước tướng của 
thân tâm, ngoài chăng trước tướng 
của chư pháp; vậy là tự tại, thì chắng 
có chướng ngại. Chỗ có tật cả chướng 
ngại, đêu từ chấp trước sanh ra; quý 
vị trước thì có chướng ngại, chăng 
trước thì không có chướng ngại. Cho 
nên chắng trước thì giỗng như gIÓ, 
không khác; gió vừa trước thì gió 
không còn nữa thì nó đã ngưng, vi nó 


trước rôi, đây là dùng cái này để thí 
dụ. 


Kinh văn: “Pháp âm lôi chân, 
øiác vị giác cô”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là nói Bồ Tát hóa tha, giáo 
hóa chúng sanh, âm thanh thuyết 
pháp giỗng như sâm sét. Tiếng sét 
nghe rất xa, cảnh giác những kẻ chưa 
giác ngộ kia. 


Kinh văn: “Vũ cam lộ pháp, 
nhuận chúng sanh cô”. 

Nước mưa này từ trên trời rơi 
xuống, cây côi, cỏ hoa đêu thâm 
nhuân, đây là thí dụ cho Phật pháp. 
Phật pháp có thể làm tươi nhuân thiện 
căn của tât cả chúng sanh. 


Kinh văn: “Khoáng nhược hư 
không, đại từ đăng cô”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Chữ Khoáng này là hình dung 
tâm lượng, tâm lượng lớn như hư 
không chăng khác; cho nên đôi với tất 
cả chúng sanh là từ bị bình đăng, đại 
từ bi. 


Kinh văn: “Như Tịnh Liên hoa, 
ly nhiêm ô cô”. 


Thì giống như hoa sen thanh tịnh 
kia, Phật môn dùng hoa sen để biểu 
trưng; sen từ bùn nhơ mà không 
nhiễm. Bùn nhơ thí dụ cho hoàn cảnh, 
cảnh giới này của lục đạo; chúng ta 
có thể ở trong lục đạo mà chắng 
nhiễm các thứ tập khí trong lục đạo, 
đó thì giống như hoa sen chăng khác, 
lia ô nhiễm. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Như Ni Câu thụ, 
phú âm đại cô”. 


Chữ Ni Câu Thụ này, NI Câu là 
tiếng Phạn, là một loại cây đại thụ ở 
An Độ. Bóng cây này rất rộng lớn, 
ngôi dưới cây này rât mát. Đó là thời 
xưa phiên dịch, dịch thành cây Vô 
Kết, có lẽ cây này mọc rât cao, rât lớn, 
rât ít nhánh kết, dịch thành Vô Kết. 
Vậy cái thí dụ này là lấy Phật pháp 
Đại Thừa để che mát, lợi ích quảng 
đại chúng sanh, đặc biệt là pháp môn 
Niệm Phật Tịnh Tông. Cửu giới hữu 
tình chúng sanh có duyên, tiếp xúc 
đến đều được lợi ích thù thắng. Nếu 
tin được, nguyện được, hành được, 
đều là một đời bất thoái thành Phật, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
quả thật như một bóng cây không lô, 
chăng khác. 


Kinh vấn: “Như Kim Cang xử, 
phá tà châp cô”. 


Đây cũng là thí dụ, như Kim 
Cang lực sĩ, trên tay cầm vũ khí đó là 
chày Kim Cang. Vào thời xưa, loại vũ 
khí này là bén nhọn nhất, tất cả khí 
giới đụng đến nó đêu phải hư hoại, 
chắng có vật chi có thể làm hư nỗi 
chày Kim Cang. Chày Kim Cang thí 
dụ cho loại bén nhọn nhất trong các 
loại vũ khí, có thể phá Tà chấp. 


Kinh văn: “Như Thiết Vi sơn, 
chúng ma ngoại đạo bâầt năng động 


cô” 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là thí dụ sự kiên định của tín 
tâm, nguyện tâm, tất cả tà ma ngoại 
đạo, tất cả tri kiến đêu không thê lay 
động: người này quyết định vãng sanh 
Tịnh Độ. Phân trên mười lăm câu này 
đều là thí dụ, chúng ta từ trong thí dụ 
này đề thê hội, đức năng Bồ Tát bất 
khả tư nghị, trí tuệ đức năng vô củng 
quảng đại. Chúng ta sanh đến Tây 
Phương thê giới đêu là như vậy, đây 
đều là được Phật lực gia trì. 


Kinh văn: “Kỳ tâm chánh trực, 
thiện xảo quyêt định, luận pháp vô 


yếm, cầu pháp bất quyện”. 


Phía dưới đây thuyết minh cái đại 
đức của Bồ Tát hoăng pháp lợi sanh, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tâm chánh trực chân thành đến chỗ 
cùng cực, đây là Bồ Tát tâm. Mã 
Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói 
với chúng ta: “Trực tâm, Thâm tâm, 
Đại Bi tâm”; Trực tâm là Thể của Bồ 
Đê tâm. Trong Quán Kinh, Thế Tôn 
nói với chúng ta Chí Thành tâm, cho 
nên Chánh Trực tức là chí thành, chân 
thành đến chỗ cùng cực. “Thiện xảo 
quyết định”, đây là trí tuệ quán cơ, 
ứng cơ thuyết pháp; đây tức là thiện 
xảo quyết định. Người này căn cơ thế 
nào thì nói cái pháp thế đó, từ từ đem 
họ dẫn dụ vào Tịnh Độ; cho nên ngàn 
kinh muôn luận, chỗ chỗ chỉ quy, đến 
sau cùng nhất định chỉ về đến Tịnh 
Độ. 

“Luận pháp vô yêm”, đây là giác 
tha, đây là giảng kinh thuyết pháp cho 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


tật cả chúng sanh, củng người ta thảo 
luận, chắng mỏi, chăng mệt, chăng 
chán. 

“Câu pháp bất quyện”, đây là tự 
tánh, Bồ Tát không ngừng đi câu 
pháp; thật tại mà nói, giáo hóa chúng 
sanh cũng là đang câu pháp. Cô nhân 
thường nói: “Giáo học tương trưởng”, 
đặc biệt là trong lúc vân đáp; có rất 
nhiêu người nêu ra nhiều vân đề, 
chúng ta tự mình chăng nghĩ đến, họ 
vừa hỏi thì chúng ta hiểu rõ ngay thì 
trí tuệ này liên hiện tiền, cho nên Đ1áO 
học tương trưởng. Bởi thế, nên Bồ 
Tát không độ chúng sanh thì không 
thê viên thành Phật đạo, tại sao vậy? 
Là vì trí tuệ chăng viên mãn, nhất 
định phải tiễp xúc với quảng đại quân 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chúng mới có thê được trí tuệ viên 
mãn. 


Kinh văn: “Giới nhược lưu ly, 
nội ngoại mỉnh khiêt”. 


Hai câu này là nói trì giới, nghiêm 
trì giới luật; nói một cách khác, bất 
luận Bồ Tát ở trong hoàn cảnh nảo, 
nhất định họ sẽ thủ pháp, quyết định 
họ chắng phạm pháp. Chữ Trì Giới 
này tức là thủ Phật, chúng ta nên rõ 
ràng điều này. Nếu như đem giới và 
Phật tách rời ra thì là quá đỗi sai lâm, 
chữ Giới này tức là pháp luật. Hiện 
tại chúng ta nói đên pháp luật, trong 
này bao gôm đạo đức, phong tục, tập 
quán; thứ thứ đêu phải tuân thủ, quyết 
định chăng vi phạm. Đây là Bồ Tát 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hạnh, họ giữ được rât nghiêm, rất vi 
pháp. “Nội ngoại minh khiết”, Ngoại 
là thân hình, Nội là tâm địa, thân tâm 
thanh tịnh. 


Kinh văn: “Kỳ sở ngôn thuyết, 
linh chúng duyệt phục”. 


Ngôn luận của Bộ Tát, chúng 
sanh nghe rôi đêu rất hoan hỷ, đêu rât 
vui lòng đi tiếp nhận; đây tức là 
Duyệt Phục. 

Kinh văn: “Kích pháp cổ, kiến 
pháp tràng, diệu tuệ nhật, phá sỉ 


ám” 


Bốn câu này là hình dung, cũng là 
thí dụ. Cô tức là trông, âm thanh này 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nghe cũng rất xa. Cho nên thời xưa 
khi chiến tranh thì đánh trống xung 
phong, lâm trận đánh trống; có thể 
khiến lòng người phấn chấn, nghe 
được rất xa, đây là thí dụ cho thuyết 
pháp. Thí dụ giảng kinh thuyết pháp, 
dùng chữ “kích pháp cố” cùng 
“chuyên pháp luân”; kích pháp cô đêu 
là thí dụ cho giảng kinh thuyết pháp. 
“Kiến pháp tràng”, đây là thí dụ 
cho xây dựng đạo tràng. Nêu như 
không có đạo tràng thì sự tu học Phật 
pháp chăng có trung tâm, hoăng 
dương chăng có cơ sở. Cho nên đạo 
tràng vô cùng quan trọng, nêu như 
không có đạo tràng thì pháp môn này 
chắng thê kế như là xây dựng tại thế 
gian này. Cho nên tại Trung Hoa, Đại 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Thừa cùng nhiêu tông phải; quý vị 
đều biết, có cái gọi là Tổ Đình. 

Tổ đình tức là cái đạo tràng đầu 
tiên của họ, do tổ tiên xây dựng năm 
xưa; như cái đạo tràng đầu tiên của 
Tịnh Độ Tông chúng ta là Huệ Viễn 
đại sư xây dựng tại Lư Sơn, tức là Lư 
Sơn Đông Lâm Tự hiện nay, là mở 
đâu của Tịnh Độ Tông chúng ta, là 
bắt đầu. VỆ sau có Huyền Tông Tự 
bên Ngũ Đài Sơn, là đạo tràng của 
Tịnh Tông Trung Hưng: đến năm đâu 
Dân Quốc, cuối đời nhà Thanh, Ấn 
Quang đại sư, trú ngụ thời g1an rât lâu 
ở tại Linh Nham Sơn Tô Châu. Ở đó 
chuyên hoăng Tịnh Độ; cho nên Linh 
Nham Sơn Tự ở Tô Châu cũng trở 
thành đạo tràng chủ yếu của Tịnh 
Tông. Cho nên hiện nay có ba cái đạo 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tràng chủ yêu của Tịnh Tông, vậy đây 
là ý nghĩa của chữ “kiên pháp tràng”. 
“Diệu tuệ nhật”, có được pháp 
tràng, có đạo tràng rôi thì mới có thể 
đem trí tuệ của Như Lai, cũng tức là 
trí tuệ vôn sẵn có của tất cả chúng 
sanh hiển hiện ra; đây phải nhờ sự chỉ 
dạy tu học Phật pháp của Phật, thì trí 
tuệ tài năng của chúng ta mới có thể 
hiện tiên. “Phá sĩ ám”, Si Ám là ví 
cho Vô Minh phiên não; ý nghĩa bên 
trong rất sâu rất sâu. 


Kinh văn: “Thuần tịnh ôn hòa, 
tịch định minh sát”. 


Đây là nói về phong độ xử thế, 
đôi người, tiêp vật, biêu hiện của Bô 
Tát. Bên trong Thuân, chât phác mộc 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mạc, thuân chánh; ngoài thì ôn hòa, 
đây gọi là thuần tịnh, thanh tịnh, 
thuần phát thanh tịnh, bên ngoài ôn 
hòa, ôn lương hòa mục. 

“Tịch định minh sát”, chữ Tịch 
Định là nhật định phải làm đến biết sỉ 
nhục, biết đủ; tri sĩ tri túc thì nØười 
này tâm tự nhiên Định. Sau khi Định 
rôi thì sanh Trí Tuệ, đỗi với tất cả vạn 
sự vạn vật nhìn thây rât rõ ràng. 

Tại sao người thông thường chắng 
nhìn thấy được? Người thông thường 
mê trong cảnh này, họ có Đặc, có 
Thất; họ có Lợi, có Hại, có những thứ 
này, thì là mê. Lời tục ngữ chúng ta 
thường nói: “Đương cục giả mê, bàng 
quan giả thanh”, bàng quan gì đây? 
Bên trong họ chắng có lợi - hại, chăng 
có đắc - thất, họ nhìn được rõ ràng. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Khi có đặc - thất, có lợi - hại thì họ 
đều đem những thứ này đặt ở tiên đê, 
lây cái này làm tiêu chuẩn. Cho nên 
thường thường chăng thấy được chân 
tướng sự thật. Nội tâm Bô Tát thuân 
tịnh, tịch định, cho nên cách quan sắt 
của họ chính xác, minh xác. 


kinh vấn: “Vị đại đạo sư”. 


Đại đạo sư là Phật, có thê ØỌI Bồ 
Tát như vậy. Bộ Tát có năng lực này, 
nên lây Phật thân mà được độ, Bồ Tát 
liên hiện Phật thân để độ hóa chúng 
sanh; họ quả thật có năng lực này, có 
bản lãnh này. Vậy đương nhiên đây là 
một trong ba mươi hai Ứng Thân của 
Bỏ Tát, họ cũng có thể lây Bồ Tát 
thân, cũng có thê lẫy thân đông nam, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đông nữ; cũng có thể lấy bất cứ một 
loại thân phận nào. Đây hoàn toàn là 
quán căn cơ, chúng sanh ưa thích thân 
phận gì thì họ dùng thân phận ấy để 
thị hiện. 


Kinh văn: “Điều phục tự tha”. 


Bên trong câu này có chữ Tự, tức 
là Bô Tát độ hóa chúng sanh là dùng 
tự lợi, lợi tha. 


Kinh văn: “Dân đạo quần sanh, 
xả chư ái trước”. 


Đây là nguyên tắc của Phật, Bồ 
Tát chỉ dạy tất cả chúng sanh, quý vị 
phải ghi nhớ điêu này; giả như Bồ Tát 
giáo hóa chúng sanh, dạy quý vị ái, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dạy quý vị tham luyến. Đây nhất định 
chắng phải là Phật pháp, đây nhất 
định là ma tôi. 

Phật, Bộ Tát dạy quý vị, nhất định 
là dạy xả lìa ái dục, đây là Phật, Bô 
Tát cùng giáo pháp của Phật tương 
ưng. Nếu như dùng cái ái dục này để 
độ quý vị, nói cái này cũng có thê 
thường tựu, đây chăng phải lời Phật 
nÓI. 


Kinh văn: “Vĩnh ly tam câu”. 


Tam Cầu là tham, sân, s1; vĩnh ly 
tham, sân, sI. 


Kinh văn: “Du hý thân thông”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ở trong thế gian này, chúng ta là 
thân nghiệp báo, tự mình chắng làm 
nỗi chủ tế; còn họ là “du hý thần 
thông”, họ có thê làm được chủ tế, 
thích đến là đến, thích đi là đi, “lai 
khứ tự như”, ở phía trước chúng ta 
đều đã từng đọc qua điêu này. 


Kinh văn: “Nhân duyên nguyện 
lực”ˆ. 


Phật pháp từ thỉ đên chung chắng 
lia khỏi nhân duyên. Không những 
Phật pháp chăng lia nhân duyên, thế 
gian pháp cũng chăng lìa nhân duyên. 
Phật đặc biệt lại càng coI trọng chữ 
Duyên này, “nhân duyên nguyện lực”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Xuất sanh thiện 
căn”. 

Đây là nhân duyên của Phật pháp, 
có thê khiên chúng ta sanh ra thiện 


căn. 


Kinh văn: “Tôi phục nhất thiết 
ma quân”. 


Ma Quân là thí dụ, tất cả tà ma 
ngoại đạo. 


Kinh văn: “Tôn trọng phụng sự 
chư Phật”. 


Vậy ở chỗ này, chúng ta cần phải 
nhận rõ cái gì là ma; nêu quý vị chắng 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhận biết ma thì anh sẽ rơi vào trong 
cạm bây của ma. Chúng ta thường nói, 
anh thoát ly chắng khỏi ma chưởng; 
muốn thoát ly ma chưởng, anh nhất 
định phải nhận biết ma. Cái gì là ma? 
Chúng ta phải nhớ cho thật kỹ, trong 
kinh Bát Đại Nhân Giác vì chúng ta 
quy nạp thành bốn đại loại Ngũ Âm 
là ma. Ngũ Âm là øì? Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. Chữ Tưởng là 
vọng tưởng, Sắc là gì? Là sắc thân, 
thân thể này của chúng ta là ma đây. 
Quý vị xem, hăng ngày phải ăn ba 
bữa cơm, cực nhọc khổ sở để nuôi 
dưỡng nó, ma đấy; đây chăng phải 
việc tốt. Còn chữ Tưởng kia tức là 
vọng tưởng, vậy tưởng là ma; phiền 
não là ma, sanh tử là ma. Còn có các 
thứ cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhân sự, hoản cảnh vật chất đều ở đó 
dẫn dụ anh; đó đều là ma, đó gọi là 
Thiên Ma. 

Cho nên Thiên Ma chắng phải 
loại mặt xanh nhe răng trên trời, 
chắng phải nói loại đó. Chữ Thiên là 
nói, trừ ba loại này ra, phàm những gì 
có thể dụ hoặc anh, khiến cho tâm 
anh chăng thê định xuống, chăng thể 
khai trí tuệ; cả thảy đều là ma, ma 
quái quá nhiều quá nhiêu. Giỗng như 
quân đội vậy, quân đội nhiêu, cho nên 
đem nó thí dụ như là ma quân; nhất 
định phải có định, phải có tuệ anh 
mới có thê hàng phục nó. 

“Tôn trọng phụng sự chư Phật”, 
chúng ta có thể hàng ma, tức là nói, 
trong chăng động tâm, ngoài chăng 
nhận dụ hoặc; vậy thì là hàng ma rôi. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Nhiên hậu nhất tâm nhất ý học Phật, 
theo chư Phật, Bồ Tát học tập. Ngày 
nay là chúng ta theo A DI Đà Phật 
học tập, A Di Đà Phật là ở ngay trong 
bộ kinh điển này, ÿ chiếu theo bộ 
kinh điển này học tập, tức là theo A 
Di Đà Phật học tập vậy. 


Kinh văn: “Vi thể minh đăng, 
tôi thăng phước điên”. 


Người có thể tu học như vậy thì 
họ là ngọn đèn sáng của thế gian này; 
người thế gian thì mê hoặc điên đảo. 
Mà họ thì không mê, họ không nhiễm, 
họ không tà, họ không điên đảo, có 
thể làm gương mẫu cho người thế 
gian; chỉ dẫn một con đường quang 
minh hạnh phúc cho người thê gian. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đây tức là thê gian minh đăng, phước 
điên tôi thù thăng. 


Kinh văn: “Thù thắng cát 
tường, kham thọ cúng dường”. 


Câu “kham thọ cúng dường” này, 
bên trong ý nghĩa rất sâu. Tại vì sao? 
Bởi vì họ là phước điện tôi thù thắng. 
Chúng ta muốn trông phước, muốn tu 
phước, thật tại mà nói, chăng biết đâu 
là phước điền. Thường thường chúng 
ta phát hảo tâm, muốn đi tu phước, 
kết quả đã làm việc xâu mà chăng hay 
biết. Trước kia Đạo Nguyên lão hòa 
thượng có kế cho chúng tôi một câu 
chuyện, tức là nói thí dụ người ngu sI 
tu phước, trồng sai phước điền; Ngài 
dùng thí dụ để kế răng, có một vị chủ 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhân nuôi một con vật sùng ái, con 
vật đó là một chú khi. Chủ nhân rất 
ưa thích nó, vô cùng thương yêu bảo 
hộ nó; chú khỉ này đôi với chủ cũng 
tốt vô cùng, cũng rất biết ý của chủ. 
Có một hôm người chủ đang ngủ trưa, 
có một con ruôi đậu ngay trên mũi 
của chủ nhân, chú khi thây được vô 
cùng tức giận, lây hòn đá đề đập chết 
ruôi kia. Chú khi có lòng tốt, Tây đá 
để đuôi con ruôi, nào ngờ ruôi chưa 
đuôi kịp thì đem cái mũi của chủ nhân 
mình đập bê mất. Đây ví cho ngu si 
chắng có trí tuệ, đã trông sai phước 
điển; cho thấy răng, trông phước điện 
chắng phải là một việc dễ dàng. 

Vậy thì có đức lớn như vậy, Bồ 
Tát có trí tuệ, có đức năng, chúng ta 
đi nương tựa họ, chúng ta đi cúng 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dường họ, cúng dường họ những gì? 
Họ trông phước giùm cho chúng ta, tự 
chúng ta chắng thê trông phước, họ sẽ 
trông giùm cho chúng ta. Ở chỗ này, 
ý nghĩa này là họ tôi thù thắng, tối 
kiết tường, “kham thọ cúng dường”. 
Lời Phật nói ở chỗ này là khích lệ 
chúng ta nên cúng dường nhóm Bồ 
Tát này; họ làm những sự nghiệp mà 
chúng ta đều nở mặt, chúng ta đều có 
một phân công đức lợi ích chân thật. 


Kinh văn: “Hách dịch hoan hỷ”. 


Hách Dịch là vẻ bừng thạnh, là 
hình dung. 


Kinh văn: “Hùng mãnh vô úy, 
thần sắc tướng hảo, công đức biện 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ 
đăng giả”. 


Chắng có ai cùng họ ngang băng, 
thật tại là không những nhóm Bỏ Tát 
này tự phân tu hành, tính tấn dũng 
mãnh. Vả lại còn được Di Đà oai thân 
ø1a trì, thập phương Như Lai hộ niệm, 
cùng những Bô Tát thông thường so 
sánh, đương nhiên là siêu thắng hơn. 
A Di Đà Phật cùng chư Phật so sánh, 
Ngài siêu thắng hơn chư Phật vậy; Bồ 
Tát của Tây Phương thế giới cùng Bồ 
Tát của tha phương thế giới so sánh, 
nhất định họ cũng siêu thăng hơn, 
chắng ai có thể băng được, “vô dữ 
đăng giả”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thường vị chư Phật, 
sở cộng xưng tán, cứu cánh Bồ Tát 
chư Ba La Mật”. 


Bồ Tát của Cực Lạc thế ĐIỚI 
thường thường được thập phương tất 
cả chư Phật Như Lai tán thản. Trong 
Bồ Tát đạo họ đích thật rất là viên 
mãn thành tựu. Chữ “Chư Ba La Mật” 
tức là viên mãn thành tựu, nếu như 
nghiêm khắc thì chỉ cho Bồ Tát Hạnh, 
tức là Lục Độ, từ Bồ Thí, Trì Giới 
đến Bát Nhã, đều làm đến chỗ rất 
viên mãn. 


Kinh văn: “Nhi thường an trụ, 
bât sanh bât diệt chư tam-ma-đja”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là sự thành tựu chứng quả 
của Bồ Tát, “Thường” là chăng phải 
những người giả vờ nhập định thông 
thường. Người có định công cạn, cần 
phải nhập định họ mới có thể nhập 
vào cảnh giới định; người có định 
công sâu, đi đứng năm ngôi đều ở 
trong định, chăng cân phải nhập định. 
Thường là ý nghĩa này, đi đứng năm 
ngôi đều ở trong định, “trụ tam-ma- 
địa” tức là ở trong định. 

Kinh văn: “Hạnh biến đạo 
tràng”. 


Đạo tràng là thập phương tất cả 


Phật sát, Bồ Tát thường hay đi du lịch 
không ngừng. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Viên Nhị Thừa 
cảnh”. 


Là tuyệt đôi họ chắng đọa vào 
Nhị Thừa, Nhị Thừa này là người 
Tiểu Thừa, chỉ có tự lợi, chăng chịu 
lợi tha. Cực Lạc thế giới Bồ Tát 
chắng có cái niệm này, niệm niệm 
đều lợi ích tất cả chúng sanh, niệm 
niệm đêu khuyên người vãng sanh 
Tịnh Độ. Chỉ có vãng sanh Tịnh Độ 
mới có lợi ích chân thật cứu cánh; thì 
là lập tức có được lợi ích, phải biết 
điều này. 


Kinh văn: “A Nan! Ngã kim 
lược thuyêt”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Phật gọi A Nan tôn giả, trên đại 
hội này, chỉ giới thiệu sơ lược mà thôi. 


Kinh văn: “Bỉ Cực Lạc giới, sở 
sanh Bồ Tát, chân thật công đức, 
tât giai như thị”. 


Đây là nói với chúng ta, Bồ Tát 
chỗ sanh. Chúng ta sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, công đức 
chân thật thì giỗng như Phật chỗ nói. 


kinh văn: “Nhược quảng 
thuyêt giả, bách thiên vạn kiêp bât 
năng cùng tận”. 


Phật là đơn giản giới thiệu, nêu 
như nói kỹ thì quá nhiêu nói chăng 
hệt, trăm kiệp, ngàn kiệp, vạn kiếp, 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đều nói không hết. Cái thù thăng của 
Tây Phương thể giới, từ chỗ này 
chúng ta cũng ít nhiêu có thể thể hội 
được một tí. Phẩm phía dưới đây 
cũng là một đoạn khai thị rât quan 
trọng của bốn kinh. Vậy ở chỗ này, 
cũng đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng, từ 
phía trước mãi cho đến phẩm thứ Ba 
Mươi Mốt, A Nan tôn giả làm đương 
cơ, Phật đều gọi A Nan, A Nan. Bắt 
đâu từ phẩm này, Di Lặc Bồ Tát làm 
đương cơ. 


Thọ Lạc Vô Cực - Đệ Tam 
Thập Nhị 


Mà từ phầm này trở xuông, tông 
cộng có sáu phầm kinh, có thê nói là 


đôi với chúng ta, hy vọng môi một 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, trong sinh hoạt ngày thường, 
chúng ta phải nên làm thế nào, phải tu 
trì cách nào; đây là cương lĩnh chân 
thật, là sự giáo huấn trọng yếu. Cho 
nên các bạn đồng học Tịnh Tông 
chúng ta đem đoạn kinh văn này chọn 
làm khóa tôi, vì chúng ta chắng có thì 
giờ đọc toàn bộ Vô Lượng Thọ Kinh 
mỗi ngày, chăng thể niệm toàn bộ. 
Khóa sáng chúng ta niệm phẩm thứ 
Sáu, còn khóa tôi thì niệm phẩm Ba 
Mươi Hai đến Ba Mươi Bảy, niệm 
sáu phẩm này. 

Đây là dạy cho chúng ta tu trì 
cách nào, lời giáo huân trong đó, 
những việc gì Phật cắm chúng ta làm 
thì chúng ta không nên làm; những 
việc øì Phật dạy chúng ta phải nên 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

làm thì chúng ta phải thiết tha nỗ lực 
đê làm! Vậy thì đúng. Xin xem kinh 
văn. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc Bồ 
Tát, chư thiên nhần đăng”. 


Di Lặc là thượng thủ, lúc bấy giờ 
sô người tham gia pháp hội rất đông 
nên nói Chư Thiên. Di Lặc Bồ Tát là 
vị đại Bộ Tát của Đâu Suất Thiên, 
cho nên phía dưới nói “chư thiên 
nhân đắng”. 


Kinh văn: “Vô Lượng Thọ quốc, 


Thanh Văn, Bồ Tát, công đức trí 
tuệ, bầt khả xưng thuyêt”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Chúng ta chăng cân nói kỹ điêu 
này nữa, phía trước đó giảng rât nhiêu 
TÔI. 


Kinh văn: “Hựu kỳ quốc độ vi 
diệu, an lạc, thanh tịnh nhược thử”. 


Tại sao Phật không gọi A Nan mà 
lại gọi DI Lặc Bồ Tát? Từ câu nói 
phía dưới của Thê Tôn, chúng ta hiểu 
rõ ngay. Nói đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, Thanh Văn, Bồ Tát, 
công đức trí tuệ, lại nói đến Tây 
Phương thể GIỚI “quốc độ vi diệu, an 
lạc, thanh tịnh” như vậy. Bởi vì Di 
Lặc Bô Tát thường hay đi đến đó, vừa 
mới đê ra thì Ngài thân thiết biết mấy! 
A Nan tôn giả vẫn chưa thấy được 
[quốc độ vi diệu], nói cách nào với 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngài, Ngài cũng chăng thê hội đến 
được. Di Lặc Bồ Tát thường đi, nên 
øọI DI Lặc nói; đây thì vô cùng vô 
cùng thân thiết, đây là nói Di Lặc Bồ 
Tát, Ngài biết, còn kẻ khác không biết, 
Ngài đã thường đi qua, Ngài phải rất 
rõ ràng minh bạch đây; ý nghĩa là ở 
chỗ này. 


Kinh văn: “Hà bât lực vi thiện, 
niệm đạo chỉ tự nhiên”. 


Hai câu nói này là khích lệ DI Lặc 
Bỏ Tát, đồng thời cũng khích lệ đại 
chúng dự hội, tại sao chắng nỗ lực tự 
tu thiện? Tại sao chắng niệm Phật câu 
sanh Tịnh Độ? Thật tại mà nói “niệm 
đạo chi tự nhiên” tức là khuyên chúng 
ta phải tin sâu, phát nguyện câu sanh 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Độ; câu sanh Tịnh Độ mới là 
“niệm đạo chi tự nhiên”. Nêu như 
nghiêm khắc, thật tại mà nói, niệm 
Nam Mô A DI Đà Phật, Nam Mô A 
Di Đà Phật tức là đại đạo chị tự nhiên. 
Bởi vì, Phật vì chúng ta nói ra bốn 
kinh, câu Phật hiệu này tức là đức 
hiệu tự tánh chúng ta. Đức hiệu của tự 
tánh, đó chăng phải tự nhiên thì là gì? 
Phải biết điêu này. Đông thời là danh 
hiệu của Tây Phương đạo sư cũng là 
cách xưng hô của tánh đức của chính 
mình. 


Kinh văn: “Xuất nhập cúng 
dường, quán kinh hành đạo. Hỷ 
nhạo cửu tập. tài mãnh trí tuệ. Tâm 
bất trung hôi, ý vô giải thời. Ngoại 
nhược trì hoãn, nội độc sử cấp. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Dung dung hư không, thích đắc kỳ 
trung, trung biêu tương ưng”. 


Chúng ta xem đoạn này, trong đây 
hình dung Tây Phương Cực Lạc thế 
ĐIỚI Bồ Tát. Thật tại mà nói, những 
lời này, Phật chắng đôi A Nan nói mà 
đôi Di Lặc nói. Phía trước đối A Nan 
nói, nói được cạn; chúng ta nghe rôi 
cũng có tiếp nhận, hiểu được. Còn đối 
Di Lặc Bồ Tát nói đó thì nói được sâu, 
chúng ta chăng dễ thể hội; tuy nhiên 
không thể không nói. Tại sao vậy? 
Nói ra rôi chúng ta mới biết, quả thật 
Tây Phương thù thắng đệ nhất không 
øì sánh băng. Đến Tây Phương Cực 
Lạc thể giới, điều hay ho lợi ích 
chúng ta có thê thê hội phẩm kinh này, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thì làm gì có cái lý chắng phát tâm 
câu sanh chứ? 

“Xuất nhập cúng dường”, Xuất là 
đến tha phương thế giới cúng dường 
chư Phật Như Lai; Nhập là trở về nhà 
cúng dường Bồn Sư A Di Đà Phật 
Như Lai. “Xuất nhập cúng dường”, tu 
phước đây, đây là cúng dường tu 
phước. “Quản kinh hành đạo” là tu 
tuệ đây, Quán Kinh, chắng nói đọc 
kinh, chắng nói nghiên cứu kinh. Đọc, 
nghiên cứu, đối với ý kinh chăng có 
thâu triệt hiểu rõ; quán là thâu triệt 
hiểu rõ. Quán là quán chiêu, hoàn 
toàn là dùng Bát Nhã, chăng dùng 
tâm ý thức. Hành Đạo là thân, ngữ, ý, 
tam ý chi hành; cùng tâm tánh hoàn 
toàn tương ưng, cùng Bát Nhã hoàn 
toàn tương ưng; cái này gọi là hành 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đạo, đây là thuộc về tu tuệ; Phước 
Tuệ song tu đây. 

“Hỷ nhạo cửu tập” là hoan hỷ 
khoái lạc, vĩnh viễn đang tu học, lại 
càng thầm nhập. “Tài mãnh trí tuệ”, 
là giống như phía trước tán thán A Di 
Đà Phật cao tài dũng triết. A Di Đà 
Phật thị hiện tại nhân địa, đó là cao tài 
dũng triết; chăng giông như chúng ta 
ngu si như thê này. Tuy nhiên khi 
chúng ta sanh đến Tây Phương Cực 
Lạc thê ĐIỚI, OaI thần của Phật vừa 
ø1a trì, chúng ta cũng trở thành cao tài 
dũng triết vậy. Vừa đến Cực Lạc thế 
giới thì biến chất rồi, Phật lực gia trì, 
lực lượng này bất khả tư nghị. 

“Tâm bất trung hỏi”, Hỏi là hôi 
chuyên tức là nghĩa thoái chuyên; 
“tâm bất trung hôi” là nghĩa tín tâm 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiên định, quyết định chăng thoái 
chuyền. Chư vị đồng tu nên biết, chỗ 
này Ngài nói đó là Cực Lạc Bồ Tát, 
chư Phật Như Lai tại thập phương thế 
giới thành Phật, tu học pháp môn 
khác nhau. Như chúng ta hiện nay 
chỗ nói, chỗ biết, có người học Thiên, 
có người học Mật, có người học Giới 
Luật, có người học Cáo. Cực Lạc thể 
giới Bô Tát ngày ngày đều đi ra ngoài 
tham phỏng, đi tiếp xúc họ, đi nghe 
họ giảng kinh thuyết pháp, song vẫn 
là lão thật niệm A DI Đà Phật; chăng 
bị ảnh hưởng của họ. Theo vị Bồ Tát 
này, “Ô! Thiền được lăm, mình theo 
học tham Thiên; vị Bồ Tát kia học 
Mật cũng hay, mình theo họ niệm 
chú!”, vậy thì tâm này bị trung hôi tôi. 
Chính giống như trong kinh Hoa 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nghiêm, Thiện Tài đồng tử năm mươi 
ba tham vân. Thiện Tài đông tử tu 
pháp môn gì? Là niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ. 

Năm mươi ba vị thiện tr1 thức, trừ 
tỳ-kheo Đức Vân và Phố Hiên Bỏ Tát, 
hai vị này là tu pháp môn Niệm Phật 
ra, năm mươi mốt vị thiện tri thức kia, 
pháp môn chỗ học mỗi vị đêu khác 
nhau. Thiện Tài đồng tử đi tham 
phỏng, thứ thứ đều rõ ràng, thứ thứ 
đều thấu hiểu, song vẫn là lão thật 
niệm Phật, chắng thay đổi. Làm sao 
chúng ta biết được Thiện Tài đồng tử 
là học pháp môn Niệm Phật câu sanh 
Tịnh Độ? Vì thầy của Ngài là niệm 
Phật câu sanh Tịnh Độ, chúng ta đừng 
quên, thầy của Ngài là Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát. Tại trong kinh Hoa 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nghiêm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là 
phát nguyện câu sanh Tịnh Độ; thầy 
cầu sanh Tịnh Độ thì môn sinh đắc \ 
nhất của thây, còn có thê bảo ông ta 
tu pháp môn khác được sao? Đương 
nhiên là đem pháp môn thù thăng đệ 
nhất không gì sánh băng để truyên 
cho học trò chứ? Cho nên là học trò 
nhất định niệm Phật cầu sanh Tịnh 
Độ. 

Quý vị xem, vừa tham phỏng, 
người đầu tiên là tỳ-kheo Đức Vân 
khuyên Ngài niệm Phật, nhập trước 
làm chủ; đến sau cùng Phô Hiền Bồ 
Tát Thập Đại Nguyện Vương dẫn về 
Cực Lạc, triệt thỉ triệt chung, một câu 
Phật hiệu niệm Phật vãng sanh. ““Iâm 
bất trung hồi, Bồ Tát của Tây 
Phương thê giới, người người chỗ tu 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hăng ngày đêu là năm mươi ba tham; 
đó chắng phải là thiện tri thức thông 
thường, họ tham phỏng đó là thập 
phương chư Phật Như LaI; một câu 
Phật hiệu niệm đến cùng, hoàn toàn 
giỗng như Đại Thế Chí Bô Tát chăng 
khác. 

“Ÿ vô giải thời” là một mực tinh 
tân, chỉ một mục tiêu, một phương 
hướng, đúng là trong Tam Bồi Vãng 
Sanh chỗ nói, nhất hướng chuyên 
niệm. “Ngoại nhược trì hoãn”, chữ 
Trì Hoãn, là giống như rất an nhàn, 
giống như rất vô sự, từ sáng đến tối 
chắng có việc chi, tiêu diêu tự tại. 
Quý vị nhìn thấy những vị Bồ Tát này, 
người người đều là chắng có việc gì 
hết, tiêu diêu tự tại; trên thực tế thì 
“nội độc sử cấp”, họ bên trong quả 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đang dụng công. Từ trước đến nay 
chắng có giải đãi, họ dụng công gì? 
Là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà 
Phật, cái niệm trong tâm chăng chung 
đoạn. Quý vị xem, cái dáng của họ. rất 
tự tại, rất nhàn hạ, rất vui vẻ, giông 
như từ sáng đến tôi chắng có việc gì 
làm vậy, mà câu Phật hiệu kia của họ 
thì miên miên mật mật, từ trước đến 
nay chắng có chung đoạn. 

“Dung dung hư không, thích đắc 
kỳ trung”, Dung Dung là nghĩa hòa 
kính, tức là trong Phật môn chúng ta 
cũng là giới điều rất quan trọng, Lục 
Hòa Kính. Kiên Hòa Đông Giải, Giới 
Hòa Đông Tu, Thân Hòa Đông Trụ, 
Khẩu Hòa Vô Tránh, Ý Hòa Đông 
Duyệt, Lợi Hòa Đông Quân; dung 
dung. Tức là đại chúng Tây Phương 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Cực Lạc thể ØIớI, QUÝ VỊ xem, họ vô 
cùng hòa mục sông chung. Người 
nhiêu thế đó sông chung một nơi, 
khác nào như cha con, anh em vô 
cùng thân ái; chắng có một tí ý kiến, 
hòa mục biết bao. Hư Không là gì? 
Tâm mỗi người đều thanh tịnh, giữa 
hư không một vật cũng chắng có, tâm 
thanh tịnh, tâm quảng đại, người 
người đều là như vậy. “Dung dung hư 
không” là ý nghĩa này, tâm lượng 
quảng đại, thanh tịnh chắng øì băng. 
“Thích đắc kỳ trung”, chữ Trung 
này là trung đạo, Phật dạy chúng ta 
dùng Trung, nhà Nho Không lão phu 
tử cũng dạy chúng ta dùng Trung; 
Phật giảng trung đạo đây, nhà Nho 
giảng trung dung. Đại thánh nhân của 
thế, xuất thê gian đều hiểu được dùng 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trung. Trung tức là chắng thiên lệch, 
viên dung trung đạo, biết được dùng 
Trung thì có thê đạt đến Lý Sự vô 
ngại, Sự Sự vô ngại; vì nó chắng thiên 
lệch đây mà, Trung thì là bình đăng 
rôi Còn thiên? Tâm thiên rồi thì 
không bình đăng, họ có thiên ái, có 
thiên sai; Trung thì chăng có thiên sai, 
phải nên biết dùng Trung. Bồ Tát của 
Tây Phương thế giới, người người 
đều biết đụng Trung, “trung biểu 
tương ưng”, phía dưới chữ Trung này 
là Tâm, Biểu là biểu hiện ở bên ngoài. 
Hai chữ Trung này, chữ Trung phía 
dưới cùng chữ Trung phía trên, ý 
nghĩa hoàn toàn khác nhau. Quý vị 
phải hiểu, chữ Trung phía trên là 
nghĩa trung đạo, chữ Trung phía dưới 
là trung tâm, là bên trong tức là biểu 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lý nhất như, tuyệt đôi chăng có hư giả, 
biêu lý nhất như. Cho nên nội ngoạI 
hoàn toàn như nhau, tâm của quý vị 
cùng với chỗ biểu hiện nơi bên ngoài 
của anh sở tác sở vi, hoàn toàn tương 
ưng; đây là biểu lý nhất như. Cảnh 
giới này đích thật là nhất như, tức là 
chúng ta thường nói, vạn pháp viên 
dung, Sự Sự vô ngại, họ đều đạt đến 
cảnh giới này. 


Kinh văn: “tự nhiên nghiêm 
chỉnh”. 


Là tự tự nhiên nhiên trang nghiêm 
chỉnh tê, bât luận là sự việc gì đêu là 
tự nhiên trang nghiêm chỉnh tê. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Kiểm liễm đoan 
trực, thân tâm khiết tịnh, vô hữu ái 
tham”. 


Vậy chỗ này là nói về nội đức của 
Ngài, là nói tâm địa của Bồ Tát; cách 
nói này của Thê Tôn, ý nghĩa chân 
thật là chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta 
nên phải học tập. Kiểm là kiểm điểm, 
tức là chúng ta thường thường nói 
phản tỉnh, Liễm là thu liễm. Nêu như 
chúng ta nói đến chân chánh tu hành, 
sáng tôi hai thời công khóa. Khóa 
sáng là đánh thức chúng ta đừng nên 
quên mất, trong một ngày hôm nay 
chúng ta phải tuân thủ lời giáo huấn 
của Phật, tự mình tu chỉnh tư tưởng 
kiến giải, hành vi; khóa tối là phản 
tỉnh thật lòng nghĩ lại, trong một ngày 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hôm nay Phật chỉ dạy chúng ta, chúng 
ta có làm hay chưa? Nếu như chưa 
làm, ngày mai hãy gấp rút làm, những 
øì đã làm, phải bảo trì nó đàng hoàng, 
đừng nên đem nó đánh mất; đây là 
thật sự là khóa sáng tôi vậy. Là chân 
chánh tu hành, tuyệt đối chắng phải 
sáng, kinh niệm một biến cho Phật Bồ 
Tát nghe, Ngài col tôi đây rất ngoan, 
tôi đều niệm cho Ngài nghe trôi; đến 
tối lại niệm một biến cho họ nghe. 
Cái này gọi là “phu diễn tắc trách”, 
Phật, Bồ Tát đâu cân nghe những thứ 
này của quý vị làm gì? Cho nên 
chúng ta đứng trước hình tượng của 
Phật, Bồ Tát, niệm kinh là câu Phật 
làm chứng minh cho chúng ta, tôi 
nhất định phải tuân thủ lời dạy của 
Phật, phải hết lòng nỗ lực đi làm. Cho 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nên tu hành, tu là tu chỉnh cách nghĩ, 
cách nhìn, cách nói sai của chúng ta; 
y theo lời giáo huấn của Phật đem nó 
tu chỉnh trở lại, đây gọi là tu hành. 
Cho nên khóa sáng là tự đánh thức 
mình, khóa tôi là phản tỉnh. 

“Kiểm liễm đoan trực”, Đoan là 
đoan chính, Trực là chánh trực, đều là 
từ trên tâm hạnh mà nói, thân tâm 
khiết tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân tự 
nhiên là thanh tịnh, cho nên thân sẽ 
chắng sanh bệnh. Có rất nhiêu đông 
tu có mỗi âu lo lớn nhất, là nếu sanh 
bệnh thì làm sao đây? Quý vị thử nghĩ 
phải làm sao? Họ thật sẽ sanh bệnh, 
quyết định họ sẽ chăng có biện pháp, 
tại sao thế? Vì tất cả đều từ tâm tưởng 
sanh. Bây giờ họ chắng có bệnh mà 
ngày ngày muốn sanh bệnh, thì làm 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sao họ chắng sanh bệnh chứ? Nhất 
định họ sẽ sanh bệnh. Đây là saI lâm! 
Cách nghĩ sai lầm, nên đem nó tu 
chỉnh trở lại. Tu chỉnh cách nào? 
Niệm AÁ DI Đà Phật thì không sanh 
bệnh. Có bao giờ quý vị thấy A Di Đà 
Phật sanh bệnh chưa? Cho nên ngày 
ngày chúng ta niệm A Di Đà Phật thì 
sẽ không sanh bệnh. Tâm lý phải 
khỏe mạnh, họ chắng khởi chánh 
niệm mà ngày ngày cứ sanh tà niệm, 
muôn bệnh tức là tà niệm, trong tâm 
không thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật 
thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì 
thân thanh tịnh; thần tâm không thanh 
tịnh sẽ sanh bệnh. Thân thanh tịnh sao 
có thê sanh bệnh được? Chẳng tu tâm 
thanh tịnh, chăng tu thần thanh tịnh, 
ngày ngày ở đó ô nhiễm, tưởng bệnh, 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tưởng khô, tưởng chết đều là ô nhiễm, 
ô nhiễm nghiêm trọng đây. Phật trong 
kinh chắng có dạy chúng ta những 
VIỆC này. 

“Vô hữu ái tham”, Ái Tham là ô 
nhiễm nặng nhất; tâm có ái tham thì 
thân chắng thanh tịnh, thì sẽ thường 
thường sanh bệnh. Nếu người chắng 
có ái tham mà có bệnh thì hầu như 
chắng thể được; cho nên nếu quý vị 
gặp những người sanh bệnh, quý vị 
hỏi họ có ái, có tham không? Họ nhật 
định sẽ có. Ở Đài Loan, ở nước ngoài 
tôi cũng gặp được nhiêu người trẻ 
tuổi, họ bị ma quy nhập vào, bị nó 
khống chế rât chắng tự tại; tức là 
chúng ta thường hay nói ma nhập. Họ 
tự mình rất rõ ràng, ma thường 
thường đến quấy nhiễu; hoặc giả thấy 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tướng quái lạ, hoặc nghe âm thanh. 
Thân chăng làm chủ được, bị lực 
lượng bên ngoài khống chê. Có 
những người bị một, hai năm, thời 
gian lâu rôi; họ đến hỏi tôi, có biện 
pháp gì có thể lìa khỏi cảnh ma này? 
Thì câu đầu tiên tôi hỏi họ là có phải 
anh rất thích thần thông không? Họ 
nói phải, tức là ái tham thân thông: 
cho nên ma đến nhập vào thân. Nếu 
quý vị đối với những chuyện thân 
thông cảm ứng, hoàn toàn chăng đêm 
xỉa đến thì một đời quý vị tuyệt đối sẽ 
chắng gặp ma chướng. Đêu là bởi ưa 
thích thần thông, ưa thích cảm ứng, 
tuôi còn trẻ măng, đều là đại học tốt 
nghiệp, học hành cũng rất tt, rất giỏi 
mặc phải phiên phức nảy. Thật là 
đáng thương, đến cuỗi cùng kết quả 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của họ là vô bệnh viện tâm thân; bác 
sĩ không gọi là ma nhập mà gọi là 
chứng thần kinh phân liệt! Quý vị bảo, 
đáng thương biết mây? Nguyên nhân 
øì vậy? Là tham ái thần thông, tạo lẫy 
phiên phức này. Cho nên “vô hữu ái 
tham”, đây là lời dạy bảo của Phật đối 
với chúng ta; chăng những thế gian 
pháp chúng ta chắng có ái tham, mà 
Phật pháp cũng chăng có ái tham. 
Ngày nay chúng ta chỉ có lão thật 
niệm Phật câu sanh Tây Phương Tịnh 
Độ, đối với Cực Lạc thế giới, các thứ 
trang nghiêm cũng chắng phải ái tham 
mới có thể đi được; dùng cái tâm ái 
tham thì không thể sanh về Tịnh Độ 
được. Vậy Phật nói với chúng ta, 
trạng huấn sinh hoạt ở nơi đó, tất cả 
đêu là tự nhiên nghiêm chỉnh; nếu ái 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tham thì chăng tự nhiên rồi. Ái tham 
thì phải đi thiết kế, đi kinh doanh, 
chắng có ái tham thì là tự nhiên 
nghiêm chỉnh, chăng phải nhân tạo, 
kế hoạch thiết kế, kinh doanh, chăng 
phải những thứ này. 


Kinh văn: “Chí nguyện an định, 
vô tăng khuyến giảm”. 

Chăng có tăng gia cũng chăng có 
giảm thiểu, đây là hình dung “chí 
nguyện an định”; định là nhất, chuyên 
niệm A Di Đà Phật, thì lây cái này để 
trang nghiêm Tịnh Độ. Cho nên 
chúng ta cùng tất cả thế, xuất thế gian 
pháp, tri túc, tr1 sĩ. 


Kinh văn: “Câu đạo hòa 
chánh”. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Hòa là bình hòa, trung chánh. 
Kinh văn: “Bât ngộ khuynh tà”. 


Chẳng theo tà môn ngoại đạo, 
không thể đầu cơ thủ xảo, cái đó là 
sai lâm; đó là khuynh tà. Khuynh là tế 
nøã, Tà là bất chánh. 


Kinh văn: “Tùy kinh ước lệnh”. 


Câu này vô cùng quan trọng, dạy 
chúng ta phải y giáo tu hành, chúng ta 
phải tùy thuận theo lời dạy bảo trong 
kinh điển. Chữ Ước Lệnh tức là giáo 
huấn, Ước là Phật quy định điều 
khoản cho chúng ta, Lệnh là mệnh 
lệnh của Phật đôi với chúng ta. Đây 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tức là chỉ cho lời giáo huân trong kinh 
điện. 


Kinh văn: “Bất cảm tha điệt”. 


Ý nghĩa này tức là nhất định phải 
tuân thủ, “bât cảm tha điệt” là nghĩa 
quyết định không dám trái ngược. 


Kinh văn: “Nhược ư thăng 
mặc”. 


Thăng Mặc là thí dụ chánh tâm, 
chánh hạnh; thăng mặc là giây mực, 
hiện nay chăng thấy nữa. Có lẽ lớp 
những người già ở trạc tuôi như tôi, 
nghe quý vị nói giây mực họ vẫn còn 
ân tượng; ngày xưa anh thợ mộc 
muốn cưa gỗ, không như bây giờ 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dùng thước vẽ băng mực, chắng phải 
vậy. Họ dùng một cái đầu øÕ và một 
sợi giây, tức là dùng ông mực gỗ, một 
đâu dùng đinh đóng xuống, kéo thăng 
một sợi giây, rôi búng một cái ra một 
đường thăng, theo đường này mà cưa, 
gọi là “thăng mặc”. Hiện nay không 
còn dùng nữa, mà dùng cơ giới để vẽ 
đường tuyến, vẽ rất thăng, máy cưa 
cũng là cơ giới, căn bản chăng cân vẽ 
đường thắng, quy cách của nó so với 
xưa kia tiễn bộ quá nhiều. Chữ Thăng 
Mặc ở chỗ này là thí dụ tâm chánh, 
hạnh chánh, cùng với phía trước, “bật 
cảm tha điệt”, chắng dám trái ngược, 
y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta 
làm cách nào thì chúng ta làm thê đó. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hàm vi đạo mộ, 
khoáng vô tha niệm, vô hữu ưu tư”. 


Ý này nói, Bồ Tát bình thường, 
chỗ suy tư, chỗ ngưỡng mộ; Mộ là gì? 
Ngưỡng mộ là đạo, Vô Thượng Bồ 
Đề đại đạo. Trong tâm chúng ta chỉ 
hâm mộ cái này, ngoài Vô Thượng 
Bỏ Đề đại đạo ra, chắng có chi đáng 
được hầm mộ. Cho nên nói “khoảng 
vô tha niệm”, Khoáng là trong tâm 
sạch sẽ rốt ráo, trông trải thênh thang, 
chắng có vọng tưởng, họ chắng có 
vọng tưởng. “Vô hữu ưu tư”, Uu là 
ưu lự, lo lắng, đây đều là nói về ưu tư, 
chắng có ưu tư, chắng có lo lăng, cho 
nên tâm người ta thanh tịnh. 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Tự nhiên vô vi, hư 
không vô lập. Đạm an vô dục, tác 
đắc thiện nguyện, tận tâm cầu sách. 
Hàm ai từ mẫn, lễ nghĩa đô hiệp. 
Bao la biểu lý, quá độ giải thoát”. 


Đến chỗ này là một đoạn. “Tự 
nhiên vô vi”, cái tâm này tự tự nhiên 
nhiên an trụ tại trong pháp vô v1. Cái 
øì gọi là Võ VỊ? Phàm những gì có 
sanh diệt đều là hữu vi, những gì 
chắng có sanh diệt là vô vi. Thiên 
Thân Bộ Tát trong Bách Pháp Minh 
Môn Luận, đem tất cả pháp quy nạp 
thành một trăm đại loại; trong một 
trăm đại loại này, phân trước chín 
mươi bốn loại là pháp hữu vi, phân 
sau sáu loại là pháp vô v1. Trong pháp 
hữu vi, cái thứ nhất là Tâm Pháp, cái 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thứ hai là Tâm Sở Hữu Pháp; Tâm 
Pháp này tức là Bát Thức đấy, hữu vi 
pháp. Chỗ này nói tự nhiên vô vi, quý 
vị xem, người ta Tâm, Tâm Sở đều 
chắng trụ; điều này cao minh đến cực 
độ. Ky thật tức là trong kinh Lăng 
Nghiêm, GIao Quang đại sư, ợ 
chú giải chỗ nói, “xả thức dụng căn” 
Thức là gì? Tâm, Tâm Sở, xả mất tôi; 
dùng Căn, dùng Tánh trong Căn. 
Chúng ta mắt thấy, chắng dùng 
nhãn thức đề thây mà dùng tánh thấy 
để thây; chúng ta nghe, chăng dùng 
nhĩ thức để nghe mà dùng tánh nghe 
để nghe, thì đây gọi là “trụ vô vi 
pháp”, cái này tức là tự nhiên vô vI. 
Họ là được A Di Đà Phật gia trì cho 
nên tự nhiên vô vi; kỳ thật, pháp vô vi 
thật sự là tự nhiên, nếu muôn cô \ 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm như vậy thì quý vị đã rơi vào 
trong tâm ý thức rồi, quý vị đã chắng 
phải là pháp vô vi mà là pháp sanh 
diệt rôi. Cho nên cái này đích thật là 
công phu chân thật, đây là Phật lực 
1a trì. 

“Hư không vô lập”, cái tâm này 
nhất định phải giông như hư không, 
một pháp chắng lập, mới có thể đạt 
đến cảnh giới này. Phải làm đến “đạm 
an vô dục”, đạm bạc, an nhiên chăng 
có tật cả âu lo. Thế gian ngũ dục lục 
trần chăng còn nữa, trong Phật pháp, 
cái dục của sự tu hành chứng quả 
cũng chăng còn; thì quý vị mới có thể 
đạt đến. Trong kinh Phật nói với quý 
vị làm sao để tu hành chứng quả Bồ 
Tát vị thứ, đó là cách nói đối với hạng 
người trung hạ; còn nói với những 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người cao đăng tu hành, những thứ 
này đêu chăng có. Nêu như vẫn còn 
những thứ này thì quý vị vẫn còn 
phân biệt, chấp trước, vậy làm sao 
quý vị có thể thành tựu? Trong Phật 
pháp cao cấp chăng có những thứ này; 
trong đoạn này nói đó thuần túy là 
Phật pháp cao cấp, chăng phải đối với 
hạng người trung hạ nói. Cho nên 
Phật phải gọi Di Lặc Bồ Tát để nói 
với ông ta mà chăng gọi A Nan, ý 
nghĩa này rất sâu. 

“Tác đắc thiện nguyện, tận tâm 
câu sách”, chữ Câu Sách này tức là 
thường gọi thiện xảo phương tiện; 
Thiện Nguyện, chư Phật độ chúng 
sanh thành Phật đạo, đây tức là thiện 
nguyện. Trong Tứ Hoăng Thệ 
Nguyện, “Chúng sanh vô biên thệ 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nguyện độ”, bốn kinh A Di Đà Phật 
Bốn Mươi Tám Nguyện là thiện 
nguyện chân thật. Ngày nay chúng ta 
làm đệ tử của Phật, những vị Bồ Tát 
này cũng là đệ tử của Phật. Nhât định 
là vậy, toàn tâm toàn lực giúp đỡ Phật 
phô độ chúng sanh, đây tức là “tác 
đặc thiện nguyện”, “tận tâm câu sách”, 
đi tìm những thiện xảo phương tiện; 
chúng ta phải chú trọng đến phương 
pháp. Như ngày nay trong thời đại 
khoa học kỹ thuật này, một thời đại 
phát triển nhanh chóng, chúng ta bèn 
lợi dụng công cụ của khoa học, đem 
Phật pháp phát dương quảng đại, đem 
Phật pháp truyền bá cho quảng đại 
quân chúng, đây tức là “tận tâm câu 
sách”; chúng ta phải lợi dụng công cụ 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của khoa học giúp Phật hoăng pháp 
lợi sanh. 

“Hàm ai từ mẫn”, chữ Ai là đại bi 
tâm, Từ Mẫn là đại từ. “Hàm ai từ 
mẫn”, trên thực tế tức là đại từ đại bi. 
Bi là thấy chúng sanh khổ, chúng ta 
sanh cái tâm lân mẫn giúp đỡ họ lìa 
khô; Từ là cho chúng sanh niêm vui, 
chúng ta phải giúp đỡ họ có được cái 
vui. Trong cái vui này, thực tế nhất, 
cứu cánh nhất, viên mãn nhất, là niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, y theo 
phương pháp của Vô Lượng Thọ 
Kinh để tu học; chắng những tương 
lai có được lợi ích chân thật viên mãn, 
hiện tại có được sự vui vẻ chân chánh. 
Hiện tại có được gọi là Hoa báo, vãng 
sanh bất thoái thành Phật là Quả báo; 
Hoa, Quả đêu thù thắng không gì 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sánh băng. Biểu hiện ở bên ngoài, “lễ 
nghĩa đô hiệp”, hăng thuận chúng 
sanh, tùy hỷ công đức; đối với thế 
gian pháp tuyệt đôi chắng phá hoại. 
Thế gian pháp thứ thứ đều chú trọng, 
thứ thứ đêu tuân thủ; lễ của thế gian, 
nghĩa của thế gian, đây tức là chúng 
ta thường nói, chúng ta học Phật phải 
biết hiện đại hóa và bốn thổ hóa. Ví 
như chúng ta sông tại Tân Ca Ba, 
chúng ta nhất định phải tuân thủ pháp 
luật của Tân Gia Ba; pháp luật nảy, 
mỗi một quốc gia địa phương đều có 
sự khác biệt. Đến địa phương nào thì 
nhất định phải tuân thủ pháp luật của 
nơi đó, phải tuần thủ phong tục tập 
quán của địa phương đó. Vậy mới có 
thể được sự hoan nghênh ưa thích của 
người địa phương, họ hoan hỷ tiếp 


Táp 19 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhận. Cho nên nhất định phải biết 
được hiện đại hóa và bồn thổ hóa; câu 
“lễ nghĩa đô hiệp” tức là hiện đại hóa 
và bồn thổ hóa. 

“Bao la biểu lý”, Biểu là Sự, Lý là 
đạo lý, chỗ có tất cả Sự Lý, cả thảy 
đều bao gôm ở trong đó. “Quá độ giải 
thoát”, Quá là siêu quá, Độ là độ thoát, 
có thê khiến tất cả chúng sanh giông 
Phật, Bồ Tát chắng khác, siêu việt thù 
thăng. Băng pháp môn này trong một 
đời đạt được giải thoát, đích thật siêu 
quá, đây là siêu việt các pháp môn 
khác; so sánh với các pháp môn khác 
thù thăng hơn. Giải Thoát, ở chỗ này 
đều là nói quả đức của sự trạng huấn 
tu hành. Hôm nay chúng tôi xIn giảng 
đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Táp 19 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 20 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
hai mươi hai, hàng thứ ba từ câu thứ 
hai băt đâu xem. 


Kinh văn: “Tự nhiên bảo thủ, 
chân chân khiết bạch. Chí nguyện 
vô thượng, tịnh định an lạc. Nhất 
đán khai đạt minh triệt, tự nhiên 
trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chỉ 
hữu căn bốn, tự nhiên quang sắc 
tham hôi, chuyển biến tôi thăng”. 


Từ chỗ này bắt đầu xem, vậy 
đoạn này đều là thuyết minh những vị 
Bỏ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế 
ĐIỚI, trạng huấn sinh hoạt của họ, 
cảnh giới tu học của họ chân thật 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

công đức, đêu là bất khả tư nghị. Vậy 
phân kinh văn trong đoạn này, Thế 
Tôn vì chúng ta đã nói tám cải tự 
nhiên, ý nghĩa này thật tại là sâu rộng 
vô hạn. Nói một cách khác, đều là 
cảnh giới của Đại Bồ Tát, hạng độ 
thập nhất đều là Biệt Giáo Sơ Địa, 
cảnh giới của Viên Cáo Sơ Trụ trở 
lên. Đương nhiên chúng ta ở phàm 
phu địa, trí tuệ chưa khai mở, rât 
chăng dễ đề thê hội những cảnh giới 
này; tuy nhiên chúng ta phải biết có 
sự việc như vậy. “Tự nhiên bảo thủ”, 
Tự Nhiên tức là chắng thêm một tơ 
hào tạo tác nào. Vậy chúng ta thường 
nói chúng ta hữu tu, hữu chứng, chữ 
Hữu này thì chăng tự nhiên TÔI; SO VỚI 
cảnh giới này cao hơn một tâng là vô 
tu, vô chứng. Vậy hiện nay chúng ta 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng tu, chăng chứng, có phải cảnh 
giới của chúng ta không? Không phải 
cảnh giới của chúng ta, đó là cảnh 
ø1ới cao thêm một tâng so với hữu tu, 
hữu chứng kia càng cao hơn. Bởi vì 
hữu tu, hữu chứng, họ vẫn còn trước 
tướng, họ vẫn còn chấp trước cho nên 
cái tu chứng của họ chăng phải chân 
chánh viên mãn. 

Phải cần lên thêm một tâng nữa, 
lại hướng lên để tăng thêm một tâng, 
cảnh giới ấy mới là viên mãn. Vậy thì 
hữu tu, hữu chứng là ở phạm v1 nào? 
Chúng ta thường nói thập pháp giới, 
quý vị xem, lục đạo đi lên thì có 
Thanh Văn pháp giới, có Duyên Giác 
pháp giới, có Bộ Tát pháp giới, có 
Phật pháp giới; đây là thập pháp giới, 
đây đêu là hữu tu, hữu chứng. Cho 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nên hữu tu, hữu chứng, Chứng có thê 
ở tại thập pháp giới thành Phật; vậy 
bên ngoài thập pháp giới thì sao? Bên 
ngoài gọi là Nhất Chân pháp giới, đó 
là thật. Vậy do đây có thể biết, thập 
pháp giới này chăng phải thật; Mười 
có phải thật không? Một tức là thật, 
trong Một thì chăng có phân biệt, 
chấp trước; vừa có phân biệt, chấp 
trước thì chăng phải là Một. Cũng tức 
là bảo chắng tự nhiên, đến Nhất Chân 
thì tự nhiên rồi. Cho nên chư vị thử 
nghĩ xem cảnh giới này, trong Nhất 
Chân pháp giới chắng phải thập pháp 
giới cho nên khó hiểu, đó là tự nhiên, 
tự tự nhiên nhiên. 

Bảo Thủ, Bảo tức là trong Thiên 
Tông chỗ øọI là Bảo Nhậm; bảo nhậm 
là ý nghĩa gì? Chữ Nhậm là nghĩa 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhậm vận, cũng là tự nhiên, nhậm vận. 
Chăng thêm một tơ hào dụng ý nào, 
tự tự nhiên nhiên vĩnh viễn bảo trì ở 
trong cảnh giới này; thì đây gọi là “tự 
nhiên bảo thủ”, hoàn toàn là thể dụng 
của chân như tự tánh. Chúng ta nói 
Thể, Tướng, Dụng; nói Thể, Dụng, 
bên trong nhất định phải bao hàm một 
cái Tướng. Thể, Tướng, Dụng; “tự 
nhiên bảo thủ”. Phật thấy được cảnh 
giới nảy, kỳ thật cảnh giới nảy cũng 
đều ở trước mặt chúng ta, chúng ta 
mê mất đem cảnh giới này mê mất rôi. 
Đây cũng tức là nói ra thập pháp giới 
cùng Nhất Chân pháp giới, thật tại mà 
nói, là không hai, không khác. GIác 
rôi thì là Nhât Chân pháp giới, chăng 
giác mới có thập pháp giới. Phật của 
thập pháp giới cũng chưa giác, phái 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Thiên Thai gọi đây là Tạng, Thông, 
Biệt, Viên; Phật của Tạng Cáo, Phật 
của Thông Giáo đêu là Phật của thập 
pháp giới, không tự nhiên. Cho nên là 
đến “tự nhiên bảo thủ”, thật tại mà nói 
là Phật của Viên Giáo. Biệt Giáo cũng 
có thể nói, Biệt Giáo cũng có thê 
giảng được thông; tuy nhiên Tạng 
Ciáo, Thông Giáo thì không được. 
Cho nên vẫn đề thành Phật, cần phải 
hỏi thành Phật gì, điêu này rất quan 
trọng. Muốn thành một vị Tạng Giáo 
Phật, điêu này chắng lạ lùng. 

“Chân chân khiết bạch”, đây là 
hình dung tự tánh của chúng ta, tự 
tánh thanh tịnh, Lục Tổ đại sư xưa kia 
lúc Ngài khai ngộ, câu đầu tiên Ngài 
nói: “Hà kỳ tự tánh, bốn lai thanh 
tịnh”; câu “chân chân khiết bạch” là 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“bồn lai thanh tịnh”, mà cái thanh tịnh 
này là có thể vĩnh viễn bảo trì; đây 
gọi là tự nhiên bảo thủ. “Chí nguyện 
vô thượng”, những vị Bồ Tát này 
cùng những người tu hành thông 
thường quả thật khác nhau; họ có cái 
nguyện vọng chí cao vô thượng. 
Nguyện vọng này là gi? Thượng 
thành Phật đạo, hiện hóa chúng sanh. 
Nguyện vọng này là chí cao vô 
thượng, cùng thập phương tất cả chư 
Phật Như Lai không hai, không khác. 
Những vị Bồ Tát này câu những gì? 
Đối với chính mình mà câu. tức là câu 
sự giác ngộ viên mãn, đây tức là Phật 
đạo; Phật đạo tức là sự giác ngộ cứu 
cánh viên mãn, danh từ trong kinh 
Phật là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bộ Đề, họ là cầu cái này. Còn 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nguyện của họ? Nguyện độ tất cả 
chúng sanh đồng thành Phật đạo, đây 
là “chí nguyện vô thượng”. 

“Tịnh định an lạc”, Tịnh là thanh 
tịnh, Định là bất động, tâm của họ, 
chí của họ đều chắng lay động, kiên 
định; còn chữ Tịnh này? Quyết định 
chắng có tạp nhạp, tạp nhạp thì chăng 
có thanh tịnh. Họ không có tạp nhạp, 
chắng lay động tức là định, bởi thê 
nên họ có được đó là an lạc. Sự an lạc 
này tức là pháp hỷ sung mãn, đây là 
hai chữ hình dung Bồ Tát tại trong tu 
học chứng quả độ hóa chúng sanh; 
đêu là khoái lạc chăng gì sánh băng. 
“Nhật đán khai đạt minh triệt, sự 
khai ngộ này là chắng có dự kỳ, 
chắng có nói lúc nào, điều đó không 
nhất định, đây là vấn để cơ duyên. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Đương nhiên tự mình dụng công, 
công phu miên miên mật mật, tương 
tục không gián đoạn; tất nhiên có một 
ngày khai ngộ, chữ Nhất Đán tức là 
có một ngày khai ngộ. 

Vả lại, thật tại mà nói, cơ duyên 
khai ngộ của mỗi người không giỗng 
nhau. Có những người nghe kinh khai 
ngộ, có những người tham Thiên, tức 
là lúc nhập định khai ngộ, có những 
người không nhất định gặp được cảnh 
giới gì, trong phút chốc đem cái ải mê 
đập vỡ rôi, thì thoát nhiên khai ngộ. 
Chữ Nhất Đán là nghĩa thoát nhiên. 
Khai tức là khai ngộ, vén mở ra, Đạt 
tức là liễu đạt, thông đạt; tất cả pháp 
thế, xuât thê gian, tất cả pháp quá khứ, 
vị lai đều thông, đều minh bạch cả. 
Minh Triệt là minh liễu hiểu rõ, chăng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


những hiểu rõ mà còn triệt đề hiểu rõ, 
đây gọi là khai ngộ; trong Thiên Tông 
øọI là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến 
tánh. Tại sao thế, xuât thế gian pháp 
thảy đều thông đạt hiểu rõ? Quá khứ, 
hiện tại, vị lai, cũng đều thông đạt 
hiểu rõ? Duyên cớ gì vậy? Chư vị nên 
biết, tất cả pháp đêu là tâm tánh biến 
hiện ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Duy tâm sở hiện, duy thức sở biên”, 
một con người minh tâm kiến tánh, tất 
cả pháp đã là do tâm tánh chỗ hiện 
chỗ biến ra, thì sao họ chẳng hiểu rõ 
chứ, chắng thông đạt chứ? Người 
không thấy tánh, không có biện pháp 
thông đạt, phải từng thứ, từng thứ mà 
học, hết lòng nỗ lực mà học, chưa hắn 
là thật sự hiểu rõ. Lăm lúc rất dụng 
công để học, học rôi thì giải sai ý 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩa chăng phải chân tướng, giải sai 
mất, hiểu lâm! Trường hợp này tất 
nhiêu rất nhiều. Cho nên nhất định 
phải kiên tánh, đó mới là thông đạt 
minh liễu chân chánh; quyết định sẽ 
chăng CÓ giải Sai, quyết định sẽ chắng 
có hiểu lầm. Vậy thì câu “khai đạt 
minh triệt” này, thật tại mà nói, tức là 
minh tâm kiến tánh của Thiên Tông, 
cũng tức là Tịnh Độ Tông chúng ta 
gọi là Lý nhất tâm bất loạn. Vậy sau 
khi đạt đến cảnh giới này thì diện 
mạo thê giới này lại ra làm sao? 

Phía dưới là nói với chúng ta, cái 
chân tướng của vũ trụ, nhân sinh; 
chân tướng này là “tự nhiên trung, tự 
nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, 
tự nhiên quang sắc tham hôi, chuyển 
biến tôi thăng”. Bốn câu này là thuyết 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

minh đại triệt đại ngộ, sau khi minh 
tâm kiến tánh thấy được chân tướng 
của vũ trụ, nhân sinh; tức là bốn câu 
này. Chúng ta xem chăng hiểu bốn 
câu này, tại sao vậy? Vì chúng ta 
chắng thây tánh, chăng có minh tâm 
kiến tánh; cho nên bốn câu này tất 
khó hiểu. Nếu quý vị minh tâm kiến 
tánh rôi, thì chao ôi! Nghe nói đến 
bốn câu nảy, quý vị sẽ gật đâu nói 
đúng, nói rất đúng: quỹ VỊ sẽ hiểu 
được ý nghĩa bên trong. Y nghĩa bên 
trong đích thật vô cùng sâu rộng; 
chúng ta bắt chước thuật ngữ thường 
dùng trong kinh Phật, như câu: “ự 
nhiên trung, tự nhiên tướng”, tức là 
nhà Thiên thường nói: “Đương tướng 
tức đạo, tức sự nhi chân” tức là ý 
nghĩa này; tuy nhiên hai câu nói này 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn là chăng dễ hiểu. Nếu như chúng 
ta dùng thí dụ của cố đức, lây vàng 
làm đô vật, vật nào cũng là vàng, 
cũng là thí dụ cho sự việc này; những 
người thật sự đã thấy tánh, chân như 
bản tánh ở đầu? 

Nếu thây hỏi một câu, đứa học trò 
này đã minh tâm kiến tánh rôi, minh 
tâm kiến tánh tức là chứng quả, Biệt 
Giáo tức là Sơ Địa Bô Tát, Viên Giáo 
tức là Sơ Trụ Bô Tát, đây là thấp nhất, 
cho nên kiến tánh tức là chứng quả. 
Nếu thây hỏi, tánh ở chỗ nào? Chúng 
ta ở trong Thiên Tông thấy được lối 
giáo học này, là học trò tủy tiện nói 
một câu, tùy tiện bốc lây thì vị thầy 
gật đầu ân khả, làm chứng minh cho 
họ. Có pháp nào chăng phải chân như 
bản tánh đâu? Thí dụ như khi nãy đã 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói, lây vàng làm đồ vật, vật vật đều 
là vàng cả, vàng ở chỗ nào? Tùy tiện 
bốc lây một cái, bốc lây vòng đeo tay 
cũng được, bông tai cũng được, giây 
chuyên cũng được; nó là ở đây này, 
chắng sai! Thập pháp giới này của 
chúng ta, đó là y chánh trang nghiêm, 
đều là chân như bản tánh biến hiện ra, 
thì có cái nào là chắng phải? Bốc lấy 
một ngọn cỏ cũng được, bốc lây một 
chiếc lá cũng được, không có một thứ 
nào chắng phải! Cho nên nói: “Đầu 
đâu thị đạo, pháp pháp viên thông” là 
vậy. Khi quý vị chắng thây tánh thì 
chỗ chỗ đều là chướng ngại, người 
không thây tánh, khi hỏi vàng ở chỗ 
nào? Chắng thấy. Ở đây có vòng đeo 
tay, có giây chuyên, hỏi đến vàng thì 
quý vị không biết. Hỏi quý vị vòng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đeo tay ở đầu? Vòng đeo tay ở đây 
này, giây chuyên ở đâu? Giây chuyên 
ở đây này, còn vàng thì không biết. 
Chúng ta hiện nay là thế đó, đã trước 
tướng nên chăng thấy tánh; còn họ 
thây tánh rồi chăng trước tướng, tùy 
tiện bốc lây một cái đều là vậy, “tự 
nhiên trung, tự nhiên tướng”. 

Tánh là tự nhiên, Tướng cũng là 
tự nhiên; từ chỗ này, chúng ta để tâm 
để thể hội ý nghĩa này, hiểu rõ chân 
tướng của vũ trụ, nhân sinh. Nếu liễu 
giải được chân tướng một, hai phân, 
đôi với sự tu hành, chúng ta đều có 
lợi ích rất lớn; lợi ích ở đâu? Sẽ 
không chấp trước nữa, không vọng 
tưởng nữa. Tại sao có thể có nhiều 
vọng tưởng như vậy, có cái chấp 
trước kiên cố như vậy? Vì trước 


Táp 20 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tướng, chắng thấy tánh, chăng liễu 
giải chân tướng sự thật; họ mới có thê 
trước tướng. Vừa mới chắng trước 
tướng thì là được đại tự tại, thì thật sự 
đã giải thoát, được đại tự tại! Cho nên 
nhà Thiên nói: “Đương tướng tức 
đạo”, Đạo tức là Tánh. Ở trên Tướng, 
Tướng tức là Tánh, Tánh tức là 
Tướng, Tánh Tướng bất nhị, Tánh 
Tướng nhất như. “Tức sự nhi chân”, 
bất cứ sự việc gì, Sự tức là Lý, Lý tức 
là Sự, Lý Sự không hai, Lý Sự nhất 
như; trên Sự thì thấy Lý, trên Tướng 
thì thấy Tánh, đây tức là “tự nhiên 
trung, tự nhiên tướng”. 

“Tự nhiên chi hữu căn bốn”, chữ 
Tự Nhiên này là nói Tướng, là nói Sự; 
tất cả hiện tượng, tất cả sự vật, nó có 
cái căn bản, căn bản tức là Tánh. Tất 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cả hữu tình chúng sanh, ngày nay 
chúng ta nói động vật, thuật ngữ hiện 
nay gọi là động vật, thực vật, khoáng 
vật; trong Phật pháp chúng ta gọi là 
hữu tình, vô tỉnh. Động vật là hữu 
tỉnh; thực vật, khoáng vật là vô tình, 
đêu là chúng sanh. Ý nghĩa của chữ 
Chúng Sanh là “Chúng duyên hòa 
hợp mà sanh”, tuyệt đối chăng phải 
đơn thuân. Nếu dùng cách nói hiện 
nay, tức là rất nhiều điều kiện nó mới 
xuất hiện, chăng phải rất đơn thuân, 
có nhiêu điều kiện. Người hiện nay 
gọi là điêu kiện, trong Phật pháp gọi 
là chúng sanh, là chúng; chữ Chúng là 
nhiều, rât nhiêu điêu kiện mới xuất 
hiện hiện tượng này. Vậy nó có cái 
căn bản, tức là ở nơi động vật, chúng 
ta gọi nó là Phật Tánh, căn bản của nó 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là Tánh; Tánh gọi là Phật Tánh. Còn 
ở nơi thực vật, khoáng vật thì sao? 
Chúng ta gọi là Pháp Tánh. Kỳ thật, 
Phật tánh và Pháp tánh là một tánh, 
chắng phải hai tánh; tại sao gọi nó là 
Phật Tánh? Vì nó có thể giác ngộ, nó 
có thể giác, chúng ta gọi nó là động 
vật; động vật có thê giác, thực vật và 
khoáng vật không thể giác. 

Tuy là đông một tánh, cái tánh 
này có thể giác, cái tánh kia vẫn 
không thê giác ngộ; Tánh, sau khi 
giác ngộ rôi, cái giác ngộ kia theo đó 
mà giác ngộ một lúc. Chăng phải 
thường nói hay sao? “Y báo theo 
chánh báo chuyến”, chánh báo này 
tức là động vật, hữu tình chúng sanh, 
hữu tình cũng mê rồi thì cái pháp tánh 
kia cũng mê, liên hệ với nhau để mê. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hữu tình chúng sanh giác ngộ rôi thì 
cái pháp tánh hữu tình kia cũng giác 
ngộ; cho nên trong kinh Hoa Nghiêm 
nói: “Tình dữ vô tình, đồng viên 
chủng trí”; Đông là cùng lúc, Viên là 
viên mãn, Chủng Trí tức là giác ngộ. 
Tuy nhiên phải biết, chỉ là hữu tình 
mới có thể giác ngộ, còn vô tình là 
liên hệ với nhau mà giác ngộ, giác 
ngộ cùng một lúc. Sự giác ngộ cùng 
một lúc này, tức là câu thứ nhất phía 
trước, “tự nhiên trung, tự nhiên 
tướng”, cái này là giác ngộ cùng một 
lúc; cho nên “tự nhiên chi hữu căn 
bôn”, Căn Bốn là bản tánh. Vậy thì 
hiện nay trong triết học nói đến đó, 
tức là bản thể của vũ trụ vạn hữu; tất 
cả vạn sự vạn vật ở vũ trụ, đều là từ 
nó sanh ra. Những nhà triết học tuy 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
biết có cái bản tánh, có cái bản thê. 
Bản thể là gì? Chắng có nói rõ. Thực 
tế mà nói, vẫn chưa phát hiện ra; tuy 
nhiên trong Phật pháp, đã nói được rõ 
rõ ràng ràng minh minh bạch bạch. 
“Tự nhiên quang sắc tham hôi”, 
Quang là quang minh, Sắc là sắc 
tướng. Câu này tức là, trong kinh Hoa 
Nghiêm nói đó: “Duy tâm sở hiện”, 
chỗ hiện ra cảnh giới tướng của thập 
pháp giới. Nhất Chân pháp giới, cái 
tướng của cảnh giới này “tự nhiên 
quang sắc tham hôi”. Giống như kinh 
Vô Lượng Thọ cùng chúng ta giới 
thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới y 
chánh trang nghiêm; từ trong kinh 
chúng ta thây được, đây là “tự nhiên 
quang sắc tham hôi”, Tham là tham 
tạp. “Chuyên biến tôi thắng”, sự 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chuyền biến này tức là thập pháp giới 
“Duy thức sở biến”; rơi vào trong 
Thức, thì nó đã biến. Biến lục đạo, 
biên nhân thiên, biên tam ác đạo, biến 
ra những cảnh giới này. Cho nên đây 
là chuyên biến, chuyên biến là Thức 
khởi tác dụng. Thức là gì? Là phân 
biệt, chấp trước. Cho nên chư vị phải 
biết, nêu như chăng phân biệt, chấp 
trước, thì pháp giới là Nhất Chân; đây 
là “tự nhiên quang sắc tham hôi”, đây 
là trang nghiêm vi diệu bất khả tư 
nghị. Vừa khởi dậy phân biệt, chấp 
trước, thì chuyển biến rôi. Chuyến 
biến cái tác dụng của nó, cái tướng nó 
hiện cũng bất khả tư nghị, thập pháp 
giới y chánh trang nghiêm; cho nên 
nói “chuyền biến tối thăng” vậy. Phía 
dưới. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Uất Đan thành thất 
bảo, hoành lãm thành vạn vật”. 


Hai câu này là hình dung Tướng, 
Dụng bất khả tư nghị. Uất Đan là 
trong Tứ Đại Bộ Châu, có số kinh 
điển gọi là Bắc Câu Lưu Châu, Uất 
Đan tức là Bắc Câu Lưu Châu. Trong 
bốn đại châu, người của châu nảy, 
phước báo lớn nhất; ăn mặc, hưởng 
thụ đều là tự nhiên. Còn thọ mạng? 
Là một ngàn tuổi, chăng có chết yếu, 
chắng có đoản mạng: phước báo này 
rất lớn, đây là Bắc Câu Lưu Châu. Vì 
vậy, chỉ có ba châu mới có Phật pháp, 
người của Bắc Câu Lưu Châu chăng 
muôn học Phật. Bởi vì họ chắng có 
khô, cho nên Phật đến nơi đó hoăng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp giảng kinh, chắng có người nghe, 
phước báo của họ quá lớn, cho nên 
phú quý khó học đạo. Cho nên, quý vị 
xem, trên tâm bản kia, Vi Đà Bồ Tát 
tam châu cảm ứng, tức là chẳng có 
Bắc Câu Lưu Châu; Ngài chăng có 
cách chi ở Băc Câu Lưu Châu, chăng 
có Phật pháp. Phước báo lớn nên tất 
cả đều tự nhiên, thức ăn của họ giỗng 
như mọc sẵn trên cây; muỗn ăn thứ gì 
thì trên cây có thê rớt xuống. Quý vị 
xem, chăng phải bận tâm tí nào cả, ăn 
mặc ở nghỉ đều là tự nhiên, sự phú 
quý của nhân gian đã đạt đến chỗ 
cùng cực. Vậy thì chỗ này tức là lây ý 
nghĩa của “tự nhiên”, “Uật Đan thành 
thất bảo”, cũng tức là tự nhiên thất 
bảo vọt hiện ra. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Hoành lãm thành vạn vật, 
Hoành Lãm là theo bề ngang mà nhìn, 
đây là châu biến thập phương. Cho 
nên trước kia có người nói Uất Đan là 
nghĩa ba đời, tương xứng với chỗ này, 
ba đời mười phương; tuy nhiên nói 
đến ba đời, chắng phải dễ dàng. lãm. 
Vậy chữ Uất Đan, nếu giảng vẫn là 
chữ Tự Nhiên hay hơn, chăng cân 
phải liên hệ đến ba đời; ý nghĩa của 
chữ Tự Nhiên hay hơn, bởi vì, nêu từ 
trên cái chỉnh thể mà quan sát chân 
tướng sự thật này, đã là “duy tâm sở 
hiện, duy thức sở biến”, thì ý nghĩa 
của chữ Tự Nhiên viên mãn hơn, 
chắng cân phải miễn cưỡng nói đến 
ba đời. Vậy đây là thuyết minh, hai 
câu này là thuyết minh, thập pháp 
giới y chánh trang nghiêm là tự tự 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiên nhiên từ trong chân như bản 
tảnh lưu lộ ra; hai câu này là ý nghĩa 
này. Thật tại mà nói, cùng với trong 
kinh Lăng Nghiêm chỗ nói: “Nguyên 
là Bồ Đê diệu cảnh minh thê thập giới 
y chánh”, tức là thập pháp giới y 
chánh trang nghiêm, “tất tùng tự tánh, 
tự nhiên lưu xuất”, cùng với câu này 
như nhau; tức là ý nghĩa này, tức là 
trong Hoa Nghiêm tâm hiện thập biến. 


Kinh văn: “Quang tỉnh mình 
cầu xuât, thiện hảo thù vô tỷ”. 


Quang là quang minh, thật tại mà 
nói, mọi thứ đều có quang minh. Tại 
vì sao? Bởi vì tự tánh là quang minh, 
cái thể năng biến, năng hiện ấy là 
quang minh. Chỗ hiện của nó làm gì 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có lý phóng quang minh? Cho 
nên chư Phật, Bồ Tát có ánh sáng, 
chúng ta mỗi người cũng có ánh sáng, 
chỗ có tất cả động vật cũng đều có 
ánh sáng, cho đến cả thực vật, khoảng 
vật đêu có ánh sáng. Tây Phương thê 
giới, thứ thứ đều phóng ra ánh sáng: 
có cái đạo lý của nó, có lý luận y cứ 
của nó. Nơi đây tất cả vạn vật chúng 
ta cũng phóng quang, tuy nó phóng 
quang, tại sao chúng ta chăng thây? 
Vì tâm, nhãn của chúng ta bị ô nhiễm, 
bị vọng tưởng, chấp trước, thất tình, 
ngũ dục làm ô nhiễm mất, cho nên 
chắng thây được. Vì vậy cho nên 
người thế gian này chúng ta, khi tâm 
càng thanh tịnh thì họ sẽ nhìn thây 
những hiện tượng này. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Có một phân thanh tịnh tâm thì họ 
thây một phân, có mười phân thanh 
tịnh tâm thì họ thấy được mười phân. 
Những điều này cũng là tự nhiên, 
chắng phải là thân thông hay đặc dị 
công năng gì; nó là tự nhiên. Cho nên 
chúng ta biết được đạo lý này, biết 
được chân tướng sự thật này, nó có 
quang minh, tính mỹ, minh tịnh, sạch 
sẽ, câu suất, chân tướng thập pháp 
giới là thê đó. 

“Thiện hảo thù vô tỷ”, cho nên 
chư Phật, Bộ Tát ở trong thập pháp 
giới độ chúng sanh, họ chăng thấy có 
tướng uê, chúng ta cảm thấy có tướng 
uế; họ chăng thây có ô nhiễm, chúng 
ta cảm thây có ô nhiễm. Chúng ta trụ 
trong lục đạo, họ cùng chúng ta tay 
trong tay ngôi ngang hàng, nhưng họ 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trụ trong Nhất Chân pháp giới; cảnh 
giới chắng tương đông. Họ trụ Nhất 
Chân pháp giới là tự nhiên, chúng ta 
trụ trong lục đạo cũng là tự nhiên, cho 
nên đối này bất khả tư nghị, “thiện 
hảo thù vô tỷ”. 


Kinh văn: “Trước ư vô thượng 
hạ, đồng đạt vô biên tê”. 


Chữ Trước là nghĩa hiển trước, rõ 
ràng. “Võ thượng hạ”, câu này là nói 
cái lý như như, chăng có quá khứ, 
chắng có vị lai Chữ Thượng Hạ là 
chỉ quá khứ, vị lai, cái lý như như 
cũng hiển ra không cô kim, không ba 
đời. “Đỗng đạt vô biên tê”, chữ Biên 
Tế là nói thập phương; cũng chăng có 
thập phương, chăng có ba đời, đây 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mới là Nhât Chân. Vậy do đây có thê 
biết, thập phương ba đời là từ đâu đến? 
Từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp 
trước mà đến. Lìa khỏi tât cả vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước thì chắng 
có những: pháp giới này vốn là Nhất 
Chân. Cái lý này sâu, cảnh giới cũng 
sâu, tuy nhiên nó đích thật là cảnh 
giới chân thật của người thấy tánh; 
cũng tức là chúng ta nói, chư pháp 
thật tướng, chân tướng của vũ trụ, 
nhân sinh. Chúng ta, ở tại thể gian 
này, muốn thây được chân tướng này, 
khó đấy! Khó ở chỗ nào? Là vì vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước đoạn 
không nối, là khó ở chỗ này. Nêu thật 
sự đoạn được rồi, thì chắng khó; 
chính vì cái khó đoạn này, nên chúng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ta chắng có biện pháp chứng đặc chư 
pháp thật tướng. 

Đây mới phải niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ, chờ khi đến Tây Phương 
Cực Lạc thê GIỚI rôi, có A Di Đà Phật 
bồn nguyện oai thân gia trì cho chúng 
ta. Chúng ta phiên não vẫn chưa đoạn. 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước vẫn 
chưa đoạn, chúng ta được Phật lực gia 
trì cũng có thê thây được. Cho nên sự 
VIỆC này, rât nhanh thì có thê thây 
được, Thê Tôn đem những sự việc 
này nói rõ ràng với Di Lặc Bồ Tát. 
Thật tại mà nói, nói với Di Lặc Bồ 
Tát cũng tức là nói với chúng ta; phía 
trước nói với AÁ Nan cũng là nói với 
chúng ta. Chỗ này đối thành Di Lặc 
Bồ Tát bởi vì Di Lặc Bồ Tát là Đắng 
Giác Bồ Tát, Ngài đối với cảnh giới 


Táp 20 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tây Phương rất quen thuộc, vừa nói 
như vậy thì Ngài đương nhiên gật đầu, 
hoàn toàn khăng định. Vậy đôi với kẻ 
sơ học như chúng ta mà nói, là đã 
tăng trưởng cái lòng tin kiên định vậy; 
tuy chăng phải cảnh giới của chúng ta, 
chúng ta nghe rôi cũng sẽ chắng hoài 
nghi, cũng đêu có thê chấp nhận, đêu 
có thể tin. Phía dưới là lời khuyến 
khích của Thê Tôn đôi với chúng ta. 


Kinh văn: “Nghi các cần tỉnh 
tần, nồ lực tự cầu chỉ”. 


Nghị là phải nên, mỗi người đêu 
phải nên cân phân, phải nên tinh tấn 
nô lực tự câu; điêu này chăng phải 
câu không được. Trong các pháp môn 
khác, cho dù có nỗ lực tỉnh tân, thực 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tế mà nói, chưa hẵn có thê cầu được; 
bởi vì muốn đoạn phiên não, phải 
đoạn Hoặc, điêu này khó. Trong pháp 
môn nảy, chúng ta chỉ cầu vãng sanh; 
cho dù có tạo tác tội nghiệp rất nặng, 
nếu có thê chân chánh sám hôi, cũng 
có thể thập niệm nhất niệm vãng sanh. 
Đây tức là nói rõ vãng sanh, chúng ta 
người người đều có phân. Bất luận 
người gì, người thiện người ác, cả 
thảy đều có phân; chỉ cần quý vị chịu 
tin, chỉ cần quý vị chịu đi. Quý vị 
băng lòng đi, quý vị hết lòng lão thật 
niệm Phật thì là được. 


Kinh văn: “Tất đắc siêu tuyệt 


khứ, vãng sanh vô lượng thanh tịnh 
A Di Đà Phật quôc”. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là chỉ thị được rõ ràng minh 
bạch, khiến cho chúng ta một tơ hào 
hoài nghi đều chắng có. Chữ Tât Đắc, 
ngữ khí này vô cùng khăng định; nhất 
định quý vị được đi, siêu tuyệt mà ổi. 
Chữ Siêu Tuyệt là siêu việt, những 
người tu hành thông thường, họ phải 
ba đại A- -tăng- -kỳ kiếp, CÒn qUÝ VỊ 
chăng cân, siêu quá rôi, khoảnh khắc 
thì siêu việt. Siêu việt Bồ Tát năm 
mươi mốt cái giai cấp, Bộ Tát đó phải 
trải qua Thập Tín, Thập Trụ, Thập 
Hạnh, Thập Hỏi Hướng, Thập ĐỊa. 
Quý vị chăng cân dài dòng, chỉ trong 
khoảnh khắc thì vượt qua, siêu tuyệt 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
ø1ớ1; là như vậy mà vượt qua, cho nên 
đây là pháp khó tin. Ở chỗ này, Phật 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
khuyến tân, khích lệ chúng ta, quyết 
định chăng phải giả. 

Câu câu đêu chân thật, thật tại mà 
nói, chúng ta là may mắn không gì 
sánh băng, trong một đời này gặp 
được pháp môn này. Nếu quý vị 
không gặp được pháp môn này, dù 
quý vị có khô tu thế mây, đều chắng 
có biện pháp vượt khỏi luân hôi. 
Không ra khỏi luân hôi, công đức khổ 
tu đó biến thành lai sanh phước báo, 
đi hưởng phước mất; đây là chăng 
cứu cánh. Gặp được pháp môn này thì 
hay lắm, bảo đảm trong một đời này 
có thể xuất ly lục đạo luân hôi, vãng 
sanh thì một đời bất thoái thành Phật. 
Phía dưới nói. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hoành tiệt ư ngũ 
thú”. 


Ngũ Thú tức là lục đạo, pháp môn 
này của chúng ta là hoành siêu; pháp 
môn khác tu học chăng được thành 
tựu như vậy, nó phải từ người tu đến 
thiên đạo, giống như Thiên Định, phải 
từ Sơ Thiên tu đến Nhị Thiên, Nhị 
Thiền đến Tam Thiên, Tam Thiên đến 
Tứ Thiên, Tứ Thiên lại đến Tứ Không, 
như vậy mới ra khỏi được lục đạo 
luân hôi, họ phải trải qua thứ tự như 
vậy. Còn cách này của chúng ta 
không cần, chúng ta từ nhần đạo, từ 
bên cạnh mà chuôồn mất, chăng cân 
phiên phức như vậy; cách kia tu rất 
khô, rất chắng dễ dàng. Cho nên 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
hoành tiệt, hoành siêu đây, chăng cân 
trải qua nhiêu g1a1 đoạn như vậy. 


Kinh văn: “Ác đạo tự bê tắc”. 


Ra khỏi lục đạo luân hôi rồi, cho 
dù chúng ta có ác nghiệp đi nữa, cũng 
chắng thể thọ báo, vì sao? Vì Tây 
Phương thế giới chắng có tam ác đạo. 
Cho dù chúng ta có nghiệp nhần của 
tam ác đạo, song chắng có chỗ đề thọ 
báo thì ác đạo đó tự nhiên bế tắc. 
Huông chi nhờ Phật lực gia trì, chúng 
ta chỉ có tiễn bộ, sẽ chắng thoái 
chuyền. 


Kinh văn: “Vô cực chỉ thăng 
đạo”. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là câu tán thán đến chỗ tột 
đỉnh rôi, đạo này là tối thù thăng, đại 
đạo vô cực thủ thăng, một đời viên 
mãn thành Phật. Đây là chỉ cho niệm 
Phật vãng sanh, đây là thăng đạo vô 
Cực. 


Kinh văn: “Dị vãng nhỉ vô 
nhân”. 


Tây Phương Cực Lạc thế giới rât 
dễ đi, than ôi! Rất tiếc là chăng có ai 
đi. Tại sao lại chắng có người đi? Vì 
quý vị không tin. Vậy thì chăng có 
cách chi, quý vị chăng tin, chăng chịu 
phát nguyện. Quý vị thử nghĩ xem, 
địa phương đó tốt lành như vậy, đây 
thật đáng tiếc biết mấy. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Kỳ quôc bât nghịch 
vi, tự nhiên sở khiên tùy”. 


Chữ Bất Nghịch Vi tức là nói rât 
dễ vãng sanh, vãng sanh Tây Phương 
Cực Lạc thể giới rất dễ dàng, tuyệt 
đối chăng phải là một việc khó khăn; 
“tự nhiên sở khiên tùy” cũng là hình 
dung sự dễ dàng chắng khó, tùy niệm 
thì mãn nguyện, một đời là được bất 
thoái chuyển địa. Đây là dễ hành mà 
khó tin, cho nên pháp môn này gọi là 
pháp khó tin; đây là chư Phật tán thán 
“nan tín chi pháp” đấy. Cho nên quý 
vị đem Tịnh Tông giới thiệu cho 
người khác, khuyên người ta, người ta 
không tin, quý vị nên cười thôi! Đây 
rất bình thường. Khi họ vừa tin thì lạ 
lùng đấy, sao họ có thể tin? Đây là 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
pháp khó tin, sao họ có thê tin? Họ tin 
được, nhất định là có cái nhân duyên 
bất khả tư nghị, họ không phải người 
thường; là như Phật nói trong kinh 
này, đó chắng phải người thường. 
Mây câu phía dưới là khuyến đạo 
chúng ta vãng sanh, chân chánh phát 
tâm vãng sanh. Trong một đời này 
muỗn vãng sanh Cực Lạc thể ĐIỚI, 
phải nên ghi nhớ lời giáo huấn này 
của Phật. 

Kinh văn: “Quyên chí nhược hư 
không”. 

Quyên là xả bỏ, giỗng như chúng 
ta quyên góp tiên bạc, tiền xả mất rôi, 
quyên mất rồi, còn Chí là gì? Là 


những dục vọng của thế gian, phải 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem nó xả bỏ. Người thê gian hiện 
nay lập chí là gì? Kiêm nhiêu tiên, lập 
chí kiếm nhiêu tiên, có người lập chí 
làm quan lớn, phải có quyên có thê; 
đều là tạo danh văn lợi dưỡng, ngũ 
dục lục trân, theo đuổi tìm câu những 
thứ hưởng thụ này. Phật dạy chúng ta, 
những thứ này phải xả bỏ, khiên cho 
tâm giống như hư không chắng khác; 
danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trân 
cả thảy đêu bỏ sạch, thiện đạo thanh 
tịnh không nhiễm. 


Kinh văn: “Cần hành câu đạo 
đức”. 

Chúng ta đem thế gian pháp xả bỏ 
hệt rôi, chúng ta câu gì đây? Câu đạo 


đức, cầu con đường thành Phật, cầu 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cái đức độ sanh. Chữ Đức này là năng 
lực, chúng ta phải cầu cái năng lực 
chân chánh có thể phố độ chúng sanh. 
Điêu này, chỉ có thê đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới thân cận A Di Đà 
Phật để học tập cái đạo đức chí cao vô 
thượng, thì chúng ta đêu có thể thành 
tựu. 


Kinh văn: “Khả đắc cực trường 
sanh, thọ lạc vô hữu cực”. 


Sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thể giới, thọ mạng đài, cực trường thọ, 
cực khoái lạc; thọ lạc đều là vô cực. 
Cho nên thê giới này gọi là Cực Lạc 
thể giới, A Di Đà Phật xưng là 
Trường Thọ Phật, sanh đến Tây 
Phương thê giới đều là Trường Thọ 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bồ Tát, cùng A Di Đà Phật thọ mạng 
đài như nhau. Hai câu sau cùng này là 
một thứ cảm thán của Phật đôi với 
chúng ta. 


Kinh văn: “Hà vi trước thê sự, 
nao nao ưu vô thường?” 


Địa phương tốt lành như vậy, dễ 
đi như vậy mà quý vị không ởi, tại 
sao phải chấp trước việc ngũ dục lục 
trần của thế gian, từ sáng đến tôi, mãi 
ở đó để tạo vô thường? Điều này thật 
là đáng thương: không nên thế đó. 
Đây là đánh thức chúng ta, muốn kêu 
gọi chúng ta giác ngộ, phải chân 
chánh giác ngộ. Vậy mấy chương 
kinh văn này, chỉ có trong một phẩm 
này nghĩa kinh sâu nhất, khó hiểu 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

nhất, vì sao? Nó là nói cảnh giới sau 
khi minh tâm kiến tánh của Bồ Tát; 
cho nên sau khi chúng ta xem thì điều 
này rât khó hiểu, chỉ có đoạn này. 
Vậy đoạn này, cũng cần phải nói là 
chúng ta thật sự mơ ước hâm mộ, thật 
sự luyễn mộ. Người Đại Thừa học 
Thiên cũng được, học Giáo cũng 
được, học Mật cũng được, đều hy 
vọng đạt đến cảnh giới này. Đều ngỡ 
răng người niệm Phật không đạt đến 
cảnh giới này. Phật vừa nói như vậy, 
thì ra người niệm Phật, sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, cũng đạt 
được đến cảnh giới này. Vậy hà tất 
phải gây ra phiền phức? Những pháp 
môn khác khó tu, pháp môn này dễ tu, 
tại sao chăng bỏ khó đề theo dễ? Cho 
nên tuy pháp môn dễ dàng song thành 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
công cao, thành tựu là thủ thăng 
không øì băng. Lại xem phẩm thứ Ba 
Mươi Ba. 


Khuyến Dụ Sách Tân - Đệ Tam 
Thập Tam 


Chúng tôi đêu chọn những phân 
kinh văn này để làm khóa tối cho 
chúng ta, khiến cho chúng ta mỗi 
ngày đọc tụng, mỗi ngày phản tỉnh, 
kiểm điểm, y giáo mà tu hành. 


Kinh văn: “Thế nhân cộng 
tranh bât cầp chỉ vụ”. 


Chữ Bất Cấp tức là những việc 
không khân yêu, chữ Vụ là sự việc; 


người thê gian từ sáng đến tôi hấp tấp 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bận rộn, làm đó là những gì? Đêu là 
những việc chắng khẩn yêu. Việc gì 
là khẩn yêu? Liễu sanh tử, xuất tam 
giới là khẩn yêu đấy. Việc gì không 
khân yêu? Việc tạo lục đạo luân hồi 
có gì là khân yêu đâu? Người thế gian 
này, hăng ngày làm những gì? Đều là 
tạo lục đạo luân hôi, suốt ngày bận 
rộn đến tôi, bận tạo lục đạo luân hôi; 
đây là chúng ta phải thật sự giác ngộ. 
Bỏ Tát, tuy có thê tùy loại hóa sanh, 
có thê ứng hóa trong các ngành các 
nghê, song phải giác ngộ; không giác 
ngộ thì đó là phàm phu. 

Sự giác ngộ chắng phải đơn giản, 
chắng phải dễ dàng, nêu không có 
thời gian dài của Đại Thừa huân tập 
sâu rộng, quả thật rất chắng dễ giác 
ngộ. Nay chúng ta gặp được duyên 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phân này cũng chăng phải ngẫu nhiên, 
quả thật là trong đời quá khứ, chỗ tu 
thiện căn phước đức nhân duyên thì 
mới có thê gặp được. Sau khi đã gặp, 
huân tập với thời gian lâu dài không 
dứt, dân dân hiểu rõ. Có một tí giác 
ngộ rôi, sự hành trì của chính mình 
mới có một tí giống người tu hành, có 
một tí giống người tu Bộ Tát Hạnh. 

Niệm Phật cầu sanh cách này mới thật 
sự gọi là có bảo đảm. 


Kinh văn: “U thử kịch ác cực 
khô chỉ trung”. 


Đây là nói cái thế gian này của 
chúng ta, chúng ta ở trong lục đạo cực 


khô kịch ác, là đại ác. Trong thập ác 
nghiệp, sát - đạo - dâm - vọng - tham 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

- sân - s1 - mạn là đại ác đây. VỊ tạo 
đại ác thì quả báo là khổ, trong hoàn 
cảnh sinh hoạt của chúng ta đây, thọ 
đó là cực khô trong hoàn cảnh này. 


Kinh văn: “Cần thân doanh vụ”. 


Tức là phía trước gọi là cộng 
tranh, mọi người ở đó tranh. Doanh là 
kinh doanh, Cân tức là rất cần khổ. 
Quý vị đang ở đó kinh doanh, đang ở 
đó tạo tác, Vụ tức là tạo tác. 


Kinh văn: “Dĩ tự câầp tê”. 

Đây là nói rõ những thứ “bât câp 
chi vụ”, cử vài thí dụ đê nói; ngày 
ngày đều tạo cái này. “Dĩ tự câầp tê” là 


đê thỏa mãn dục vọng của mình. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tôn ty, bân phú, 
thiêu trưởng, nam nữ”. 


Tóm lại, mây câu này là thê nhân, 
người thê g1an này. 


Kinh văn: “Lũy niệm tích lự, vị 
tâm tâu sử”. 


“Lũy Niệm”, Niệm là cái niệm, 
niệm nhiêu rôi, lũy tích trở lại; Lự là 
là kế hoạch. Ý này là hăng ngày đang 
nghĩ tưởng, hằng ngày đêu đang kế 
hoạch. Nghĩ những gì, kế hoạch 
những gì? Là hại người lợi mình, đêu 
nghĩ đến những cái này. Người hiện 
nay kiêm tiên, nghĩ cách làm thế nào 
đem tiền trong hồ bao của kẻ khác, 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khiến cho nó lọt vào hồ bao của mình; 
ngày ngày đều nghĩ cái này. “Vị tâm 
tâu sử”, chữ Tâm này là vọng tâm, 
tham tâm. Cái tâm tham, sân, s1 này ở 
đó làm chủ quý vị, thì thần của quý vị 
liên nghe, tâm này đang chỉ huy tạo 
tội nghiệp. Trong tâm tràn đây tham, 
sân, si, thì thân liên giúp cho cái vọng 
tâm này muốn câu, làm mãn cái 
nguyện của nó. Kết quả ra sao? Là 
một trường trông không, tâm là giả 
đây mà, chắng phải thật. Cho nên nói 
bận rộn vội vàng cả một đời, đến lúc 
lâm chung, nêu như quý vị muốn giác 
ngộ hồi đầu nghĩ lại, một đời quý vị 
đã làm những gì, toàn là những việc 
hư vọng, chẳng có một thứ là chân 
thật. Một đời này chỗ làm đó đều là 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tội nghiệp, lợi mình hại người. Phía 
dưới lại nêu lên vài thí dụ rõ ràng. 


Kinh văn: “Vô điên ưu điên, vô 
trạch ưu trạch”. 


Đây là hiện nay người thông 
thường chúng ta gọi là tài sản, tài phú. 
Những người không có thì ngày ngày 
âu lo, làm cách nào để được có. Nếu 
bảo, những thứ này, ưu tư lo lắng thì 
có thể có được, thì chư Phật đêu bái 
quý vị làm thầy mất rôi? Quý vị bảo 
anh có tâm tư gì, có chủ ý øi, có thủ 
đoản gì, mà anh có thê có được, thì 
Phật sẽ bái anh làm thây rồi! Vì sao? 
Vì Phật, Bô Tát không làm được. Thủ 
đoản chi cũng đêu chăng được cả, 
thông minh trí tuệ gì đi nữa cũng đều 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng được! Vậy thì những thứ tiên 
tài, của cải này của người thế gian từ 
đâu đến? Từ quả báo mà có được. 
Trong mạng quý vị có, dù có vật đi 
cũng không vật được, đến lúc là nó lại 
đến; nếu trong mạng chắng có, có câu 
thế nào cũng chăng câu được. 

Cân phải biết điều này, cho nên 
tôi dạy các bạn đồng tu sơ học, nếu 
qUÝ VỊ muỗn học Phật, trước hết nên 
đem quyên Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 
ba trăm biến, tại sao vậy? Người học 
Phật, tâm phải thanh tịnh mới có thể 
nhập vào Phật pháp vị; tâm không 
thanh tịnh, nghe kinh vô dụng, không 
nhập vào được. Tại sao tâm không 
thanh tịnh? Tham, sân, si, mạn vất đi 
chắng nổi! Niệm ba trăm biến Liễu 
Phàm Tứ Huấn thì sẽ biết nhân quả 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
báo ứng, thì sẽ chăng tham nữa, vì 
sao? Vì tham cũng không được. 

Có câu, “Nhất âm, nhất trác, mạc 
phi tiên định”, trong mạng anh năm 
nào phát tài, anh xem thây bói, vừa 
xem chắng phải đã bói ra rôi sao? Vì 
sao bói ra được? Vì trong mạng anh 
có sẵn, nêu trong mạng anh chắng có 
thì không được. Cho nên nói anh phải 
có bao nhiêu tiền của, là trong mạng 
anh có; mỗi ngày anh phải ăn bao 
nhiêu hột gạo, cũng là trong mạng 
anh chủ định, ăn ít một hột cũng 
không được, ăn nhiêu một hột cũng 
không có, là trong mạng chủ định rôi 
đây. Anh sống được bao nhiêu tuôi 
cũng có nhất định, anh xem, anh còn 
làm được gì nữa chứ? 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên sau khi hiểu rõ rôi, ông 
Viên Liễu Phàm chắng còn một niệm 
nào cả, tại sao vậy? Ông biết tật cả 
niệm đều là vọng tưởng, chắng giúp 
được øì, tâm ông thanh tịnh; tâm định 
rôi, Vân Cốc thiên sư khai thị cho ông, 
ông mới nghe lọt vào tai, ông mới có 
thể ngộ đạo. Người thê gian chúng ta 
chắng biết được “nhất âm, nhất trác, 
mạc phi tiền định”, vẫn muỗn đi tranh, 
tạo một đời tội nghiệp. Kết quả vẫn là 
bấy nhiêu đấy thôi, anh bảo có oan 
uông hay không? Vậy anh muôn tiền 
của, thì cứ tu nhân đi. 

Phật dạy chúng ta, bố thí tài thì 
được tiền của. Hôm nay trong đời anh 
có thể phát tài là trong đời quá khứ 
anh bồ thí tài nhiêu, đời này được tiên 
của nhiêu. Trong đời quá khứ anh 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không bố thí thì đời này anh cũng 
nghèo như tôi, chăng có tiên của; là vì 
đời trước chắng chịu tu bô thí tài. Anh 
muốn được thông minh trí tuệ thì anh 
phải tu bô thí pháp, anh muôn được 
khỏe mạnh sống lâu thì anh tu bố thí 
vô úy; đây là quả báo, quả nhất định 
có nhân. Anh tu nhân, sau này nhất 
định có được quả báo, đây là đạo lý 
nhất định; không tu nhân, ngày ngày 
cứ vọng tưởng mà đi cầu quả báo, 
chắng có đạo lý này, chỉ là tạo tội 
nghiệp mà thôi! Phải hiểu rõ ràng 
điêu này, khi minh bạch rôi thì có gì 
đáng lo buôn nữa chứ? Ông ta không 
lo buôn nữa. Không hiểu rõ là người 
mê, ngày ngày nổi dậy vọng tưởng. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Quyên thuộc tài vật, 
hữu vô đồng ưu”. 


Không có thì lo buôn, lo nghĩ, 
không có rât khổ, muôn được; ngày 
ngày nổi dậy vọng tưởng, muôn có 
được. Sau khi có rôi cũng lo buôn, lo 
buôn việc øì? Sợ mất đi. Quý vị xem, 
anh có nhiều tiền rồi, sợ tiền mất giá, 
lại sợ người ta cướp gtiựt, lại sợ người 
ta lẫy trộm. Ôi chao! Những việc lo 
lãng quá nhiêu, thật là chuyện đáng 
thương: có cũng khổ mà không có 
cũng khô. Chớ tưởng răng người giàu 
rất vui sướng, người giàu không vuil 
Giàu có cái khổ của giàu, nghèo có 
cái khô của người nghèo; nghèo giàu 
đều khô cả. Ôi, đây là cái thế giới khổ 
đây mài 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Hữu nhất thiếu nhất, 
tư dục tê đăng”. 


Đây là cái khố não lớn nhất của 
người thê gian này, tức là ở chỗ này, 
hơi có một tí thì họ muốn cùng người 
khác so bì; phải cùng người có mức 
sông cao để chạy đua, vậy thì quá khô. 
Có một lần tôi đi xe taxi ở Đài Bắc, 
chú tài xế tâm sự với tôi răng: “Cuộc 
sông quá khổ!” Tại sao rất khô? Vì 
người láng giêng vừa mua được một 
cái tủ lạnh mới, anh ta nhìn thây rât 
ham muốn, rất khó chịu trong lòng. 
Tôi bèn nói với anh ta: “Một cái tủ 
lạnh, nếu bảo trì đàng hoàng có thể 
dùng mười năm. Nếu cần thận có thể 
mặc một chiếc áo hai mươi năm 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không hư; cái xã hội hiện tại này, hai 
mươi năm mặc không hư. Mọi thứ 
anh đêu có thê tiết kiệm một tí thì 
ngày tháng chăng phải dễ sông hay 
sao?” Anh ta nghe qua, cảm thây 
cũng khá đúng. 

Tôi nói: “Anh chạy taxi kiêm tiên 
cũng chăng í(, mỗi tháng anh chạy 
mười ngày thì đủ rồi, còn hai mươi 
ngày năm đó để hưởng thụ, đừng nên 
chạy đua với người ta! Nếu anh chạy 
đua với họ, anh tiêu một ngày băng 
hai ngày, thì anh vẫn khô đây, vĩnh 
viễn anh theo chăng kịp; anh đuôi 
theo chắng kịp mức sông xa hoa này 
đâu! Ta chẳng đuổi theo thì ta được 
đại tự tại, tri túc là thường lạc mà”. 
Anh ta lại nói: “Lời này không sai, 
nhưng đô chúng tôi dùng và mặc đó 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đều là cũ rách, người ta nhìn thấy sẽ 
cười chết!” Tôi nói: “Như vậy thì dễ 
giải quyết, cười chết là hăn chết, ta 
không chết”. Có phải không? Cười 
chết là hăn chết, ta chưa chết, ta tự tại 
là tốt rôi. 

Quan niệm của người hiện nay 
không chuyền trở lại được, khi 
chuyên trở lại rôi thì là tự tại. Hiện 
nay ở Đài Loan kiêm tiên không khó, 
ngày tháng dễ sống, tri túc là thường 
lạc, không tri túc thì quý vị thọ khổ, 
cân øì phải vậy chứ? Cho nên tại sao 
người giàu có lại khô? Cái khô không 
tri túc của họ cùng với cái khổ của 
anh tài xê taxi chăng có sai khác; cho 
nên họ không tri túc, vĩnh viễn ở 
trong cái khổ. Vừa mới tri túc thì vui 
sướng, tâm khai ý giải. “Hữu nhất 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiêu nhất, tư dục tê đăng”, đây là tự 
tìm lấy cái khổ, căn nguyên là tại chỗ 
này. 


Kinh văn: “Thích tiểu cụ hữu, 
hựu ư phi thường”. 


Tiêu, Hữu là vừa mới có một tí 
tiêu khang, có được một tí rôi lại sợ 
mât đi, lo được lo mật, lại sợ mât đi. 


Kinh văn: “Thủy hóa đạo tặc, 
oán gia trái chủ, phần phiêu kiêp 
đoạt, tiêu tắn ma diệt”. 

Sợ những thứ này, lửa có thể 
thiêu rụi, nước lớn đến rôi có thê nhận 


chìm, còn có đạo tặc có thê trộm cướp 
tiên tài của quý vị, là sợ những thứ 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
này, thường thường lo lăng. Những 
người không tiền, đối với sự việc này 
chắng lo lăng một tí nào; người có 
tiên ngày ngày lo những thứ này. Cho 
thấy họ bận lo, họ rất khổ; dù cho 
thây cuộc sông họ có được một tí 
hưởng thụ, còn cuộc sông tỉnh thân vô 
cùng đau khổ. Cuộc sông của họ có 
áp lực rất nặng. 

Kinh văn: “Tâm xan ý cỗ, vô 
năng túng xả”. 


Những người có của rôi thì ngược 
lại bỏn xẻn, ngược lại xả không được. 
Điều này, thật tại mà nói, thiên đạo 
quả là rất công băng, người có tiên 
chắng chịu bố thí, bỏn xẻn, đời sau 
làm người nghèo. Còn người nghèo 
rất rộng rãi chịu bố thí, đời sau làm 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người giàu có; điều này, nghĩ lại cũng 
rất đích thật công băng. Quý vị xem, 
những người đến đạo tràng để bô thí, 
đêu chăng phải người có tiên; người 
có tiên rât khó bô thí. Họ càng có 
càng muỗn có, một sợi lông họ cũng 
chắng chịu bỏ ra; còn người không 
tiên thì rất sảng khoái rộng rãi, dù sao 
tôi cũng không có, xả bỏ rât tự tại, rất 
vui; rất tự tại thì họ xả bỏ được. Còn 
người có tiền chăng chịu bồ thí thì đời 
sau sẽ nghèo, phước báo hưởng hết 
TÔI, chăng có trông nhân; CÒn người 
không tiên thì ngày ngày trông nhân, 
cho nên đời sau sẽ giàu. 

Chúng ta thường nói, phong thủy 
luôn lưu chuyên. Cứu cánh là luôn 
lưu chuyên cách nào? Chư vị biết đạo 
lý này thì biết được. Ô! Thì ra là 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chuyên cách đó. Người giàu nêu chịu 
bố thí thì đời sau được đại phú, còn 
người bân cùng kia chắng chịu bô thí, 
đời sau lại càng bần cùng, vậy là khô, 
khô não rôi. Cho nên phải biết đây là 
bệnh căn, đây là rất chấp trước, “vô 
năng túng xả”. 


Kinh văn: “Mạng chung khí 
quyên, mạc thùy tùy giá, bân phú 
đồng nhiên, ưu khô vạn đoan”. 


“Mạng chung khí quyên”, đây là 
đến khi thọ mạng quý vị đến rôi, một 
hơi thở chăng còn nữa, bình thường 
rât keo kiệt chắng xả được, cả thảy 
vẫn phải bỏ hết, một thứ quý vị cũng 
chắng mang theo được. Cho nên là 
“sanh chăng mang đến, chết chẳng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mang đi”, hai câu nói này, người 
người đêu biết, nhưng người người 
đêu chắng làm được. Tại sao không 
làm được? Vì mê hoặc điên đảo, đúng 
là mê hoặc điên đảo; họ không biết 
được, đây là chân tướng sự thật. Thật 
sự hiểu rõ, sanh chăng mang đến chết 
chắng mang đi, thì người nảy giác 
ngộ rôi. Vì sao? Thì ra tất cả những 
thứ này, giả thiết mà nói, tiền tài phú 
quý, những sản nghiệp này bày ra 
trước mặt cho ta xem, song chắng 
phải sở hữu của ta, là cho ta xem thôi! 
Trong giai đoạn hiện tiên này, ta có 
quyên đi chì phôi nó. Chư vị phải biết, 
anh có quyên chỉ phối, anh quyết định 
chắng có quyên được lấy; anh quyết 
định chăng được lây, anh có quyên 
chi phôi. Chi phôi được thỏa đáng thì 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tích công lũy đức, chi phối không 
thỏa đáng thì tạo tác tội nghiệp; tội 
phước là ở giữa một niệm này. Chị 
phôi được thỏa đáng, tôi lấy tiền của 
làm lợi ích tất cả chúng sanh, đây là 
tích công lũy đức. Chi phôi không 
thỏa đáng, tôi lây làm của riêng, một 
tơ hào cũng chăng chịu làm lợi ích kẻ 
khác, thì đây là tạo tội nghiệp. 

Cho nên từ xưa đến nay, tiên tài 
øọI là lưu thông, tức là bảo anh lưu 
thông; giỗng như nước vậy, nó lưu 
thông, không lưu thông thì biến thành 
nước chết, tử thủy; thì đông tiên đó 
gọi là đồng tiền thôi. Nước chết chắng 
lưu thông thì nước đó hôi thối, cho 
nên nhất định phải lưu thông. Ở trước 
mặt chúng ta, chúng ta phải giúp đỡ 
nó lưu thông, khiến nó lưu thông một 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cách vô cùng thuận lợi, lợi ích tất cả 
chúng sanh, thì đây là đúng. Cho nên 
xả - đắc; mọi người cũng thường 
thường găn trên đầu môi, nhưng anh 
chắng biết ý nghĩa này. Ý nghĩa này 
là anh xả thì có đắc, anh không xả thì 
không đắc; xả thì đắc vậy. Anh xả 
được nhiều thì anh đắc nhiêu, xả ít thì 
đặc sẽ ít; đây là đạo lý nhất định, đây 
là chân lý. Cho nên đến lúc mạng 
chung, một thứ cũng chăng mang đi 
được. 

“Bân phú đông nhiên”, bân cùng 
và phú quý đêu như nhau; “ưu khố 
vạn đoan”, thế gian này chăng có chỉ 
chắng khổ. Người làm quan lớn có 
nỗi khô của việc làm quan lớn, tôi 
nhìn thây những người làm quan lớn, 
tôi cảm thấy tôi không dám. Từ điểm 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nào xem mà chắng dám? Ngày ngày 
phải cùng người ta bắt tay thi tôi 
chắng dám, việc này nhọc lắm, phải 
ko? Không thích bắt tay với họ cũng 
phải băt tay, thứ này phiền phức lắm, 
hội họp quá khổ, bắt tay rât khổ; nhìn 
hai việc này thì tôi chắng dám. Đây 
chắng phải việc của người tự tại chịu 
làm, chúng ta thích tự tại, tự do chắng 
có ràng buộc. Chúng ta lại xem tiếp 
đoạn hai, Phật khuyên chúng ta giữa 
người với người phải hỗ tương tôn 
trọng, phải hỗ tương hòa mục, không 
nên có đô ky, sân giận. Đoạn thứ nhất 
phía trước là nói với chúng ta tham 
độc, xan tham, đều nói về keo kiệt 
tham lam, xả chăng được, chăng thê 
bỗ thí; điều này, đôi với chính mình 
làm tôn thương vô cùng vô cùng lớn. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Sự tốn thương trước mắt, tức là anh 
khổ; thân khổ, tâm cũng khổ. Còn sự 
tốn thương xa là anh chắng có biện 
pháp tiếp xúc đến Phật pháp; cho dủ 
có tiếp xúc, anh cũng chăng nghe lọt 
vào tai. Dù có nghe, anh cũng chăng 
thê khai ngột Tại sao vậy? Vì cái bỏn 
xẻn, tham lam làm chướng ngại tánh 
giác ngộ của anh, anh không thê khai 
ngộ được, nhất định phải đem nó xả 
bỏ. 


Kinh văn: “Thế gian nhân dân, 
phụ tử, huynh đệ, phu phụ, thần 
thuộc, đương tương kính ái, vô 
tương tăng tật”. 


Tăng là ghét hận, đây là Phật chỉ 
dạy cho chúng ta, đây là Phật pháp, 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

muôn ngàn lân xin chư vị hãy nên ghi 
nhớ; cho nên câu thứ nhất trong Tam 
Phước, Phật khuyên chúng ta phải 
hiểu dưỡng phụ mẫu. Cho nên ở thế 
ø1an, cha con, anh em, chông vợ, thân 
thuộc đêu là có nhân duyên rất sâu 
trong đời quá khứ; nếu chắng có 
duyên thì không thê trở thành người 
một nhà. Mà những thứ duyên này rất 
phức tạp, chúng ta tự mỉnh nhất định 
phải hiểu rõ; duyên rất phức tạp. 
Duyên có thê biến hóa, thiên biến vạn 
hóa; duyên tốt có thể biến thành 
duyên ác, duyên ác cũng có khả năng 
biến thành duyên tốt. Đây phải xem 
lực lượng nội ngoại, nội thì phải nhờ 
vào giác ngộ, ngoại thì phải nhờ vào 
thiện tri thức, phải nhờ thiện hữu. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy Phật nói với chúng ta, sanh 
làm người trong một nhà, có bốn loại 
quan hệ. Đây là bôn đại loại: báo ân, 
báo oán, đòi nợ, trả nợ; nêu chắng CÓ 
mối quan hệ này thì không thể cùng 
đến trong một nhà. Kẻ báo ân đến, 
đây là tốt, đêu là hiểu tử, hiện tôn, 
phụ từ, tử hiểu; là báo ân mà đến, 
chắng cần người dạy, là tự tự nhiên 
nhiên. Còn kẻ báo oán đến, đó tức là 
đứa con phá của, đây có thê khiến cả 
nhà anh bất an; nếu là nghiêm trọng 
thì có thể khiến cho nhà tan người 
chết, là báo oán mà đến. Còn kẻ đòi 
nợ đến, đòi xong thì đi mất! Xem anh 
thiêu nó bao nhiêu, thiểu ít thì lúc nhỏ 
nó đi mất; thiểu nhiều, có thể nuôi nó 
đến đại học tốt nghiệp, sắp sửa có thê 
đi làm thì nó đi mất; đó là thiểu nó 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiều. Còn kẻ đến đề trả nợ, thì đứa 
bé này đối với cha mẹ không có tâm 
cung kính, không tôn kính, tuy nhiên 
nó có thể cúng dường nhu câu sinh 
hoạt cho anh, nó có thể cung cấp cho 
anh. Nếu nó thiểu nhiêu, nó chiêu cô 
rất đây đủ, cho anh tài dụng rất dôi 
dào. Nếu thiếu ít, nó có thể rất so đo, 
mỗi tháng có thể cấp cho anh vài 
đông phí tôn cho cuộc sống là đủ rồi; 
nó không cho nhiêu. 

Trong xã hội thường thường thấy 
được điều này, người thê gian chăng 
biết, chúng ta biết, hiểu được mối 
quan hệ này; cho nên đòi nợ, trả nợ, 
báo ân, báo oán, là quan hệ như vậy. 
So ra, hơi sơ hơn một tí thì trở thành 
thân thích bạn bè; thân thích bạn bè 
cũng là mối quan hệ này, đây là 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta phải nên biết. Bât luận là 
thiện duyên, là ác duyên, gặp được 
thiện tri thức thi thiện duyên này lại 
càng thiện hơn, ác duyên cũng trở 
thành thiện; vậy là tốt rôi, đừng nên đi 
so đo nữa cái ác của quá khứ. Cho 
nên Phật dạy chúng ta “đương tương 
kính ái”, bỉ thử mới có thể dung nhẫn, 
mới có thể tôn trọng, tương thân 
tương áI. “Vô tương tăng tật”, người 
chắng phải thánh hiền, phải có thể 
bao dung, đừng nên ghét hận, đừng 
nên đô ky. Đây vô cùng vô cùng quan 
trọng, nuôi dưỡng cái đức của chính 
mình, hóa giải những mỗi oan kết này. 
Người và người trong đời quá khứ là 
có oán mà đến, cách này có thể đem 
oán hóa giải được. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Hữu vô tương 
thông”. 


Câu “vô hữu tương thông” này, 
cái thứ nhất là tài vật ta có, còn họ 
thiêu thôn, ta phải giúp họ, phải tặng 
cho họ; làm cho sinh hoạt của họ có 
thể dễ sống, đây là trên vật chất. Cái 
thứ hai là trên mặt tinh thân, cũng 
phải hỗ tương chi viện, hỗ tương an ủi. 
Ta có tài nghệ, họ không có, ta phải 
chỉ dạy họ, đây là một phương diện 
của trí tuệ, phải hết lòng giúp đỡ họ, 
chỉ dạy họ, là “hữu vô tương thông”. 


Kinh văn: “Vô đắc tham tích”. 


Đừng nên có tâm tham, đừng nên 
keo kiệt, giúp đỡ người phải toàn tâm 


Táp 20 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
toàn lực; phải tận tâm tận lực giúp đỡ 
người, quyết định có lợi ích. Điêu này 
cũng khó, chăng dễ. Lúc ban sơ tôi 
mới học Phật, vị thây đầu tiên của tôi 
là Chương Gia đại sư. Ngày thứ nhất 
mới quen biết ông ta, lúc đó tôi học 
Phật mới được một tháng, tiếp XÚC 
Phật giáo mới có một tháng, tôi quen 
biết được Chương Gia đại sư. Tôi bèn 
hướng về ông thỉnh giáo, tôi nói: 
“Con biết Phật pháp hay, Phật pháp 
vô cùng thủ thắng, con rât muốn học, 
phải từ đầu để nhập môn?” Tôi hướng 
vê Ngài nêu ra vẫn đề này, hướng về 
Ngài thỉnh pháp. Ông ta nhìn tôi, nhìn 
nửa tiếng đông hồ, một câu cũng 
chắng nói; tôi cũng nhìn ông, chúng 
tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi chờ đợi 
nửa g1ờ đồng hô, tâm định trở lại; quả 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật một vọng niệm cũng chắng CÓ. 
Tôi tập trung tinh thân chờ ông đáp 
phúc, phương pháp giáo học của ông 
thật đặc biệt, rât là đặc biệt. Trước 
tiên dạy anh đem toàn bộ tinh thần tập 
trung định xuống, nhiên hậu mới nói 
với tôi một chữ Có, chỉ nói một chữ, 
sau đó không nói nữa. 

Nghe nói Có rôi, tôi liên đặc biệt 
chú ý, tinh thân phân chấn lên, đặc 
biệt chú ý; đại khái lại chờ thêm năm 
phút nữa, mới nói sáu chữ, THỊNH 
được thấu, buông được xuống”, mới 
nói sáu chữ, Ngài nói rất chậm, chắng 
nhanh như tôi. Sáu chữ này nghe 
xong, tôi hình như cũng hiểu được 
một tí, phải nhìn thấu, phải buông 
xuống. Tôi hỏi tiếp, từ đâu hạ thủ? 
Phản ứng của tôi thật nhanh, lân này 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ông ta lại nhìn tôi, không lâu lăm, đại 
khái nhìn tôi mười phút hay mười 
mây phút gì đó, rồi nói với tôi hai chữ 
“Bồ Thí”. Ngày đâu tiên gặp mặt, đại 
khái là hơn hai giờ, thì nói mấy câu 
như vậy; tôi rât có thọ dụng, khi tôi 
cáo từ, ông ta tiễn tôi đến tận cửa, võ 
lên vai tôi nói: “Hôm nay tôi nói cho 
anh sáu chữ, anh phải đi làm cho đàng 
hoàng trong sáu năm nhé!” 

Lúc đó tôi bị ông ta làm cảm động, 
trở vê tôi thật sự làm theo; trước đó 
tôi cũng rât keo kiệt, lúc đó tôi kiêm 
được rất ít tiền, một xu đều chắng 
chịu tiêu bậy thì nói chi đến bô thí? 
Một sợi lông chắng mật, vậy nghe 
thây dạy đến bô thí, song tôi chắng 
tiêu tiền bừa bãi; tiền của tôi đêu đem 
mua sách cả. Từ nhỏ là ưa thích đọc 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sách, có bao nhiêu tiền đêu mua sách 
hết; sách của tôi chăng chịu cho ai 
mượn xem cả, anh xem, keo kiệt biết 
mây! Vì sao? Cho người mượn sách, 
người ta có thể làm dơ, điều này thì 
tôi không thích, cho nên tôi không 
chịu cho người mượn sách xem. Nghe 
thây nói bố thí, thì tôi có thể cho 
người mượn sách xem. Cho mượn 
sách øì? Là số sách cũ tôi đã xem qua, 
sách cũ; sách mới không cho mượn! 
Thật chăng phải dễ, thật phải mất đi 
nhiều năm, nhiên hậu dân dân cũng 
có thể bố thí sách mới. Mặc dù là 
sách mới mua chưa xem qua, người 
khác muốn xem, được, lây đi, không 
trả cũng không sao! Cả mây năm mới 
bôi dưỡng được, chắng quá so đo nữa, 
là mới đầu thây dạy cho đây. Chúng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tôi cũng thật chịu học, dần dân đem 
cái tánh bón xẻn, tiếc rẻ đạm hóa mất, 
đoạn dứt. Thật tại không phải dễ dàng, 
nếu chăng phải từ trên đây dụng công 
thì là rât khó. 

Đây là ngày đầu thỉnh pháp nơi 
Chương GŒ1a đại sư, tôi có được sự lợi 
ích chân thật; cho nên hiện nay vẫn 
còn có một tí phước báo, tức là bắt 
đâu từ ngày Chương Gia đại sư dạy 
cho tôi bố thí, tu cái nhân ây, nay 
được quả báo này. Nêu ông không 
dạy tôi, thì đời này tôi khổ rôi! Đó là 
quả thật nghèo vô cùng. Cho nên tu 
học, đây là chính bản thân tôi thê 
nghiệm được, cũng hoàn toàn là sự 
thật; càng xả càng nhiêu. Hình như tất 
cả đêu xả sạch hết, qua vài ngày nó 
lại đến nữa, so với trước kia còn 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu hơn một tí, hình như có lợi tức 
vậy; càng xả thì càng nhiêu. Cho nên 
một Ít phước báo của tôi là trong đời 
này tu được, sau khi gặp được 
Chương GIa đại sư mới có được; 
không có thây chỉ dạy như vậy, không 
có thầy dùng thủ đoạn thế đó thì 
chúng ta cũng rất khổ. Thủ đoạn của 
ông ta khác với người thường, chúng 
ta hỏi người khác vừa hỏi thì họ liên 
đáp ngay, tràng giang đại hải nói rất 
nhiêu, đến lúc họ đi rôi chắng biết họ 
nói gì nữa? 

Không giống như Chương Gia đại 
sư, trong hai giờ chỉ nói vài câu, mà 
vải câu nói nảy, từng chữ đều ¡in sâu 
vào trong đầu óc quý vị; ân tượng thật 
sâu, vĩnh viễn quý vị không thể quên 
được. Cho nên lỗi dạy bảo là cách dạy 


Táp 20 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bảo chân thật, tôi đã thân cận rất 
nhiều vị thiện tri thức, từ trước đến 
giờ chưa có vị nào giỗng như Chương 
Ca đại sư, có định công thê đó, trầm 
tĩnh thế đó; chưa thây có người thứ 
hai, đây là vị thiện trì thức phì thường. 


Kinh văn: “Ngôn sắc thường 
hòa”. 


Ngôn là ngôn ngữ, Sắc là dung 
mạo; đối đãi người phải hòa mục, 
ngôn ngữ phải êm dịu, phải hòa mục. 
Đặc biệt là thời đại nay, người thông 
thường hay vội vàng nóng nảy, rất dễ 
bị xung đột. Chúng ta nói lời hơi 
không cân thận một tí thì đắc tội với 
họ, thì rắc rối lập tức xảy ra, cho nên 
phải đặc biệt lưu tâm, phải cần thận. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Trước kia còn có quan hệ về luân lý, 
hiện nay mọi người đêu không chú 
trọng nữa, chúng ta cũng đừng quá 
quan trọng việc này. Cha đôi với con 
phải khách sáo, hiện nay thì thời đại 
khác rôi, phải đem con đôi xử như 
bạn bè; còn sư phụ đôi với đồ đệ cũng 
phải khách sáo, cũng phải đem đô đệ 
xem như bạn bè, đông tham. 

Không thể dùng thái độ của luân 
lý xưa kia mà đôi xử, nguyên nhân ở 
đâu? Vì người thời nay không nhận 
được nên luân lý giáo dục thời xưa. 
Thời của chúng tôi thì có, thời hiện 
nay thì không có; chúng ta chăng thể 
đem tiêu chuẩn của mình đề nhìn họ, 
thì bên trong sẽ có va chạm, sẽ có sự 
ngăn cách của thế hệ, thì có vấn đề. 
Cho nên, chỗ chỗ chúng ta đều phải 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhìn vào hiện thực, phải nhìn vào xã 
hội hiện tiên, phải nhìn vào quan 
niệm của nhóm người trẻ tuổi, xem 
cách nhìn cách nghĩ của họ, chúng ta 
phải thuận theo họ, kéo họ trở lại, 
cùng họ như nhau; vậy thì được. Cho 
nên đây là cách độ chúng sanh trong 
Phật pháp; ở chỗ này Phật giáo huấn 
VÔ cùng võ củng quan trọng. 


Kinh văn: “Mạc tương vỉ lệ”. 

Đây tức là khi nãy tôi vừa nói đó, 
chúng ta cân phải đem tiêu chuẩn hạ 
thập xuống. Trước kia khi tôi đi học, 
thây Lý thường thường dạy cho 
chúng tôi, học Phật tức là phải chấp 
tay dập đâu lễ bái đi cầu Phật pháp, 
mới câu được. Mai sau, quý vị muôn 
đem Phật pháp giới thiệu cho chúng 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh, nếu như chờ người khác chấp 
tay lễ bái để hướng về anh mà câu, thì 
một người cũng chăng có, thật vậy! 
Thì làm sao đây? Chúng ta quay 
ngược trở lại, chấp tay dập đầu lễ bái 
để biểu tặng, chưa chắc người ta đã 
cân! Đúng là như vậy. Tịnh Tông 
chúng ta ngày nay chấp tay lễ bái để 
đem Phật pháp tặng cho người. Nhất 
định phải biết thời đại này, phải hiểu 
rõ chúng sanh của thời đại này, anh 
mới có thể đem Phật pháp giới thiệu 
cho họ, mới có thể khiến họ từ từ giác 
ngộ; từ trong Phật pháp họ có được sự 
thọ dụng chân thật. “Mạc tương vi lệ”, 
ý nghĩa câu này sâu dây lắm. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Hoặc thời tầm tránh, 
hữu sở khuế nộ. Hậu thế chuyển 
kịch, chí thành đại oán”. 


Người và người sống chung là 
khó nhất, làm việc khó, làm người 
càng khó; người và người sống chung 
với nhau, lãm lúc đêu chăng tránh 
khỏi ý kiên bất đồng, cách nhìn không 
nhất trí. Lúc đó, nêu một bên không 
chịu nhẫn nhường thì bỉ thử trong tâm 
đêu chắng vui; cho nên sự bất hòa này 
là có oán. Nêu oán không giải trừ 
được, tích lũy lâu rôi thì biên thành 
hận, thì biễn thành sự việc rắc rối; cho 
nên “hữu sở khuế nộ”. Trong bản của 
Khang Tăng Khải, trong câu này còn 
có hai câu: “Kim thế hận ý, biến 
tương tăng cực”, trong đời chúng ta 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chỉ có một tí oán hận nho nhỏ, có một 
tí sự việc không vui, nhưng đến đời 
sao là chuyền kịch, “hậu thê chuyên 
kịch”. Nếu quý vị không chịu hóa giải 
thì là chuyện rác rôi, môi oán hận này 
càng tích lũy càng nghiêm trọng, biến 
thành mỗi thù hận lớn, “chí thành đại 
Oán”. 

Cho nên gọi là oan oan tương báo, 
chắng hết, chăng liễu. Sông trong thê 
ø1an này, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát 
Ø1ữỮa người và người, báo ân thì ít, báo 
oán thì nhiêu; người nhà cha con đều 
chăng. ngoại lệ, báo oán nhiêu. Còn 
vợ chông? Thử xem, hiện nay Trung 
Hoa và ngoại quốc, nơi nơi đều thấy, 
quý vị xem con sô ly hôn cao biết 
mây? Chăng phải ban đâu rất tốt hay 
sao? Qua vải ngày thì trở mặt, trở 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thành oán gia đôi đầu. Cho nên chúng 
ta vẫn phải nhìn cho rõ, giả đây chắng 
phải thật. Chớ quá tha thiết, đời người 
tại thế gian này mây mươi năm thì 
cũng giông như người lữ khách vậy, 
qua hai ngày thì đi rôi. Hà tất cùng 
địa phương này hết lòng thiết tha như 
vậy? Cùng họ kết oán thù như vậy? 
Chăng có ý nghĩa chỉ cả, đây là cái lỗi 
lâm lớn nhất. Hãy thường thường 
nghĩ đến, ta là kẻ lữ hành, ta là khách 
chỉ vài ngày lại phải ra đi; cùng với 
mọi người hoan hoan hỷ hỷ sông 
chung với nhau, thì tt biết mấy? Bất 
cứ việc chi khó khăn thảy đêu tha thứ 
cho họ, đừng nên để trong lòng, như 
vậy thì tốt, thì tự tại vậy. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thế sian chỉ sự, 
cánh tương hoạn hại, tuy bất lâm 
thời, ưng cấp tưởng phá”. 


Đây là nói với chúng ta, sự việc 
trên thế gian này đều là hỗ tương báo 
đến lẫn nhau; hỗ tương báo đên. Nếu 
như hiểu rõ đạo lý này, biết được 
chân tướng sự thật này thì tự nhiên 
tâm quý vị sẽ định. Ví như nói, ngày 
nay chúng ta sông trong xã hội này bị 
kẻ khác đánh lừa, bị kẻ khác làm thiệt 
thòi, kỳ thật chắng có sự việc này. Tại 
vì sao? Nó có báo đến. Bởi thê nên 
quyết định chăng có một người nào 
thật sự thiệt thòi, cũng chắng có một 
người nào thật sự chiếm ưu thê của kẻ 
khác, chăng có. Anh đã đoạt lẫy tiên 
của người ta, tương lai phải trả nợ; 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
anh hại mạng người ta, tương lai phải 
đên mạng. Thiêu mạng phải trả mạng, 
thiêu tiên phải trả tiền, nhân quả 
thông ba đời đấy mà! Chắng có ai 
thiêu ai được cả. Cho nên chân tướng 
sự thật này quả nhiên thông đạt rồi, 
tiên tài của tôi bày ra nơi đó, tôi tuyệt 
đối nhìn cũng chắng thèm nhìn; người 
ta lấy đi, tùy tiện ai lây cũng được. 
Nếu là của tôi thì tương lai anh cũng 
sẽ phải cúng dường cho tôi; nếu là 
của anh thì anh nên lây đi, phải không? 
Cho nên anh sẽ chăng đề ý, chăng 
đề ý thì tâm an rôi, thì vui vẻ rôi, thì 
sẽ chăng vì những sự việc này mà ưu 
sâu; đây đêu là chân lý, chân tướng 
của sự thật. Vậy còn chúng ta xử thế, 
đôi nĐưƯỜiI, tiếp vạn vật, tâm địa chúng 
ta thanh tịnh tự nhiên chánh trực, sẽ 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng khởi tâm tham đi lợi dụng 
người ta. Tôi lợi dụng người ta, kiếp 
sau phải trả nợ, việc này rặc rôi biết 
mây! Những øì họ thiếu tôi, thôi bỏ đi, 
chắng cần nữa, toàn bộ thủ tiêu. Tôi 
chắng cần họ trả nữa, trả cũng rặc rôi, 
món nợ này dứt hết rôi. Ta thiếu họ 
thì phải trả, họ thiểu ta thì chắng cân; 
thi là tự tại vậy. Cho nên gọi là “ưng 
cấp tưởng phá”, phải mau mau tưởng 
phá; tưởng phá tức là nhìn thâu, nhìn 
thâu rôi thì đương nhiên có thể buông 
xuống. Tại sao người không buông 
xuống được? Vì chưa nhìn thâu, nhìn 
thâu thì có thê buông xuống. 


Kinh văn: “Nhân tại ái dục chỉ 
trunø, độc sanh độc tử, độc khứ độc 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
lai, khô lạc tự đương, vô hữu đại 
øiả”. 


Cái này là chân tướng sự thật, tật 
cả phải hiểu rõ, một người ở tại thê 
gian này, ở trong lục đạo đêu là cái 
nghiệp của chính mình tạo, chính 
mình thọ báo. Có thể nói, bất luận 
chúng ta trong đời này rất hạnh phúc, 
hoặc giả là rất khô não đêu là tự làm 
tự chịu. Quyết định không thê oán trời 
trách người, không thể được; đều là 
cái nghiệp của tự mình tạo, tự mình 
đang thọ báo. Cho nên “Độc sanh độc 
tử, độc khứ độc la1”, chắng CÓ "ĐƯỜI 
làm bạn; vợ chông ân ái thế mây, lúc 
mạng chung đều phải phân ly, cũng 
chắng nhận nhau nữa, cũng chăng gặp 
mặt nhau nữa! Đây là sự thật, nhất 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

định phải biết. Tại sao vậy? Họ hai 
người tạo nghiệp khác nhau, làm sao 
họ có thể đi cùng một đạo được? Cho 
nên “khố lạc tự đương”, chữ Tự 
Đương tức là tự mình thọ lãnh, tự làm 
tự chịu, chắng có ai có thế thay thể 
được. 


Kinh văn: “Thiện ác biến hóa, 
truy trục sở sanh, đạo lộ bât đồng, 
hội kiên vô kỳ”. 


Đây là nói, một người sau khi 
chết đi luân hôi, mỗi một người tùy 
các nghiệp của họ, “thiện ác biến 
hóa”; thiện có thiện quả, ác có ác báo. 

Truy Trục tức là cái nghiệp lực 
này đang chi phối anh, khiến anh đến 
đó đi đầu thai, “đạo lộ bất đông, hội 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
kiến vô kỳ”. Cho nên anh hiểu rõ sự 
thật này, anh mới biết được cái khả 
quý của Tây Phương thê giới. Tây 
Phương thế giới đích thật là, người 
thân, bạn lành, đồng tham của chúng 
ta trong đời quá khứ đã niệm Phật 
vãng sanh; chúng ta đên Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, thì mới thường 
thường tụ hội ở một nơi. Nêu như 
chăng sanh đến Tây Phương thê giới, 
nếu muốn tương lai sanh đến lại tụ 
hội một chỗ, đó là vọng tưởng của 
anh chăng phải sự thật. Sự thật là “hội 
kiến vô kỳ”, cái này mới là sự thật. 
Kinh văn: “Hà bất ư cường 


kiện thời, nỗ lực tu thiện, dục hà 
đãi hô?” 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ở chỗ này Phật khuyên chúng ta, 
hiện tại thân thể chúng ta rất khỏe 
mạnh. rât cường tráng, tại sao chắng 
thừa dịp này nỗ lực niệm Phật cầu 
sanh Tịnh Độ? Chỗ này nói đến vẫn 
đề tu thiện, tức là chỉ cho niệm Phật 
câu sanh Tịnh Độ. Tuân thủ giáo giới 
của Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. 
Đông tu Tịnh Tông chúng ta đặc biệt 
đề ra năm khoa mục của lúc bình 
thường tu thiện; năm khoa mục thì dễ 
nhớ. 

- Khoa mục thứ nhất là Tam 
Phước, Tam Phước là đại căn đại bồn. 
Điêu thứ nhất: “Hiểu dưỡng phụ mẫu, 
phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu 
thập thiện nghiệp”. Điều thứ hai: 
“Thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng giới, 
bất phạm oai nghỉ”. Điều thứ ba: 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, 
độc tụng Đại Thừa, khuyến tân hành 
giả”; đây là Tam Phước đây, là khoa 
mục thứ nhất. 

- Khoa mục thứ hai là Lục Hòa: 
“Kiên hòa đồng giải, Giới hòa đông 
tu, Thân hòa đồng trụ, Khâu hòa vô 
tranh, Ý hòa đồng duyệt, Lợi hòa 
đông quân”; đây là Lục Hòa. Giới 
điều cơ bản này, nhất định phải tuân 
thủ. 

- Khoa mục thứ ba, từ trên cơ sở 
này lại tu Tam Học, Giới Học, Định 
Học. Tuệ Học. 

- Khoa mục thứ tư, lại học cách 
giữ nguyên tắc xử thế, đôi người của 
Bỏ Tát là Lục Ba La Mật: Bồ Thí, Trì 
Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tân, Thiên 
Định, Bát Nhã. 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

- Khoa mục thứ năm, sau cùng lại 
tu Thập Đại Nguyện Vương của Phố 
Hiên Bồ Tát, từ “Lễ kính chư Phật, 
Xưng tán Như Lai” đến “Phố giai hôi 
hướng”, đây là trong sinh hoạt ngày 
thường của chúng ta, xử thể, đôi 
người, tiếp vật, tất phải tuân theo lời 
giáo huân. Điều này tức là nỗ lực tu 
thiện vậy, nhiên hậu lại phát Bô Đề 
tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di 
Đà Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Như vậy 
thì cái thiện này của anh mới viên 
mãn, cái thiện này của anh sẽ chắng 
thoái chuyên, đó mới gọi là Chân 
Thiện. Giả như không cầu sanh Tây 
Phương Cực Lạc thê giới, tương lai 
cái thiện của anh có thể được nhân 
thiên đại phước báo, đời sau là nhần 
thiên đại phước báo. Khi phước báo 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hưởng hết rồi là phải đọa lạc; cho nên 
cái thiện đó là không cứu cánh, chúng 
ta nhất định phải tu cái thiện chân thật 
cứu cánh viên mãn, tức là quyết định 
phải cầu sanh Tịnh Độ. 

“Dục hà đãi hô”, tức là không thê 
chờ đợi thêm nữa, anh còn phải chờ 
đến bao giờ? Ngay bây giờ thì phải 
làm, không thể chờ đợi thêm nữa. 
Trước kia khi tôi xuất gia chăng bao 
lâu, tôi có quen một vị trưởng lão ở 
Đài Loan, tôi đi gặp ông ta lúc đó ông 
đã hưu trí, tôi nói sự lợi ích của Phật 
pháp với ông ta, ông cũng tán thành. 
Đối với Sự xuất ø1a của tôi, Ông rất 
tán thành, ông nói con đường của thầy 
đi rất chính xác, không sai. Tôi 
khuyên ông ta niệm Phật, ông nói, tôi 
còn phải chờ thêm vài năm nữa, bây 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giờ còn có việc phải làm vẫn chưa 
được, tôi phải chờ thêm vài năm nữa. 
Mới có hai năm thì ông ta chết mất, 
lại phải đi luân hôi nữa. Không thể 
chờ, chờ không được, xin chớ tưởng 
răng hiện nay tôi còn trẻ, tôi còn có 
sự nghiệp, còn phải chiếu cô trong gia 
đình, chờ thêm vài năm nữa mới tu. 
Anh có ký hợp đồng với vua Diêm 
Vương không? Anh biết anh vẫn có 
thể trụ thế bao nhiêu năm nữa hay sao? 
Nên biết răng, một hơi thở không hít 
vào nữa thì là đời sau rôi, không thê 
nói hãy còn trẻ, “huỳnh tuyên lộ 
thượng vô lão thiểu”. Chúng ta hãy 
thử nhìn những bla mộ nơi nghĩa 
trang kia, những bài vị siêu độ, biết 
bao nhiêu là người trẻ? Cho nên quyết 
định không thể chần chờ! Chúng ta 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghe được tất hiểu rõ rôi thì hãy lập 
tức đi làm, hãy hết lòng nỗ lực để tu 
hành, lão thật niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ vậy. Thôi, hôm nay chúng 
tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 20 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 21 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
hai mươi sáu, hàng sau cùng, từ câu 
cuôi băt đâu xem. 


Kinh văn: “Thế nhân thiện ác, 
tự bât năng kiên, cát hung họa 
phước, cạnh các tác chỉ”. 


Từ chỗ này bất đầu xem, đây là 
đoạn thứ tư trong phẩm này. Thế Tôn 
nói với chúng ta, mê hoặc điên đảo là 
một việc rất đáng buôn, đây là nói về 
ngu s1. Phước trước giảng qua tham 
độc, sân độc, đây là si độc; thông 
thường chúng ta gọi nó là tam độc 
phiên não. Người thế gian, đôi với cái 
øì là thiện, cái gì là ác, họ chăng phân 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biệt rõ, chăng thể “tự bất năng kiến”. 
Cho nên thường hay đem nó hiểu sai, 
tự cho là thiện nào ngờ phía sau đó 
kết quả lại là ác. Thường thường tự 
mình thây là ác, song hậu quả của nó 
đích thật lại là rât thiện; quả thật đây 
là phải có trí tuệ, không có trí tuệ có 
thể nào biện biệt được! Cái tiêu chuẩn 
của thiện ác, tiêu chuẩn tôi cao, tiêu 
chuẩn tuyệt đôi là tự tánh cùng với 
chân tâm tự tánh tương ưng, đây là 
thiện; cùng tự tánh trải ngược, đây là 
ác. 

Cái tiêu chuẩn cao thế đó, thông 
thường đêu là Bồ Tát đã minh tâm 
kiến tánh, họ mới biết được. Cho dù 
Phật đã vì chúng ta nói được tất rõ 
ràng, rất minh bạch, song chúng ta 
trong sinh hoạt ngày thường vẫn 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng thấy được. Do đó Phật rất từ bị, 
thương xót chúng sanh chúng ta, bèn 
ở trong cảnh giới của chính chúng ta, 
trong sinh hoạt ngày thường vì chúng 
ta chỉ thị ra những gì là thiện, những 
øì là ác. Tam độc là ác, tham, sân, s1 
là ác; vậy ngược lại, không tham, 
không sân, không sĩ, đây tức là thiện. 
Sát, đạo, dâm là ác; không sát, không 
đạo, không dâm là thiện. Vọng ngữ, 
lưỡng thiệt, ác khâu, ỷ ngữ là ác; nếu 
không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, 
không ác khâu, không ý ngữ, đây là 
thiện. Thế Tôn dạy cho chúng ta, cho 
những người có trình độ này. Tiêu 
chuẩn thập thiện nghiệp đạo, chúng ta 
đã học Phật rôi, cái thập thiện này tôi 
nghĩ mọi người đêu có thể nói ra 
được; nhưng mà thường thường là “tự 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bất năng kiến” đấy. Rôi lại đi tạo tác, 
cảnh giới này hiện tiền lại mê hoặc 
điên đảo, chăng dễ dàng. Phật bèn vì 
chúng ta nói ra rõ ràng như vậy, 
chúng ta vẫn cứ thời thời chỗ chỗ mê 
hoặc; vẫn tạo ác như cũ, chắng biết tu 
thiện. 

“Cát hung họa phước, cạnh các 
tác chi”, những người thật sự minh 
bạch, những người đã giác ngộ, chúng 
ta chăng phải nói đại giác mà giác 
ngộ nho nhỏ, có thê nghe hiểu lời 
Phật nói, tin sự giáo huấn của Phật mà 
y giáo phụng hành; đây là giác ngộ 
vậy. Nghe hiểu tôi nhưng chưa làm 
được, đó không kế là giác ngộ; giác 
ngộ thì nhật định là có thê làm được! 
Vì sao? Bởi làm thiện thì được kiết 
cát, kiết tường, được phước. Còn tạo 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ác, tạo thập ác, được đó là hung, được 
đó là họa. Cho nên “cát, hung, họa, 
phước” là cái nhần của mình tạo, quả 
báo chính mình thọ lãnh, chắng phải 
từ bên ngoài, tự làm tự chịu. Tiếc thay, 
người thể gian đôi với nhân duyên 
của thiện ác vẫn cứ mê hoặc điên đảo. 


Kinh văn: “Thần ngu thân ám”. 


Ngu là ngu xuân, Thân là nói tâm 
thân, chúng ta gọi là tâm tư; tâm tư 
mê hoặc. Còn chữ Ám này tức là 
không có trí tuệ, trong tâm chẳng có 
trí tuệ, thân thể tạo tác ngu SI. 


Kinh văn: “Chuyến thọ dư giáo, 
điên đảo tương tục, vô thường căn 


bõn”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Câu này là một câu khai thị tối 
quan trọng trong đoạn kinh văn này, 
bởi vì thân ngu si chắng có trí tuệ, 
bèn có thể nghe theo ngoại giáo, Dư 
Cáo tức là không phải lời dạy của 
Phật. Xưa kia lúc Thê Tôn còn tại thê, 
Ấn Độ có đến chín mươi sáu thứ 
ngoại đạo, đây là trong kinh chúng ta 
có ghi chép. Đi tiếp thọ những loại 
giáo hóa này, những cách dạy dỗ chỉ 
dẫn này đều không thê liễu sanh tử, 
đêu không thể xuất tam giới. Nếu như 
tôn giáo này là thiện, là hay, thì đời 
sau chỉ có thể được nhân thiên phước 
báo. Nếu như giáo môn này là tà, là 
ác, thì đời sau nhất định đọa tam đô: 
đây tức là “điên đảo tương tục”. Nhân 
điên đảo, duyên điên đảo, quả báo 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điên đảo, “vô thường căn bốn”; chữ 
Vô Thường này tức là chỉ cho lục đạo 
luân hôi, sanh tử chắng dứt. 

Câu này nói được vô cùng có đạo 
lý, nói được vô cùng sâu sắc. Từ chỗ 
thiển cận mà nhìn, một con nĐưỜời 
trong một đời có thể có được hạnh 
phúc khoái lạc, gia đình mỹ mãn, sự 
nghiệp thuận lợi thành công; đều phải 
nhờ vào nên giáo dục hay tốt. Cho 
nên thời xưa, phàm là một người lãnh 
đạo quốc gia, vào lúc đó xưng là 
hoàng đề, để vương, ông ta đôi với 
quốc dân toàn quốc phải có trách 
nhiệm giáo dục. Cho nên Trung Hoa 
trước kia, người thay mặt cho vua để 
lo việc chính trị, ngày nay chúng ta 
øọI là quan chánh vụ; đây là đại diện 
cho kẻ thống trị để xử lý chánh vụ. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy tầng thập nhất là thị trưởng 
huyện, ngày xưa gọi thị trưởng huyện 
là quan phụ mẫu, họ phải thương yêu 
dân như con. Cho nên họ có ba chức 
trách là: “ác chi quân”, Quân là 
người lãnh đạo, người lãnh đạo của 
một huyện thị này. “Tác chị thân”, họ 
là phụ mâu, đối với con dân phải 
chiếu cô vô cùng chu đáo, phải 
thương yêu bảo hộ con cái của mình. 
“Tác chi sư”, họ là thây của lão bá 
tánh, phải dạy dỗ dắt dẫn họ đàng 
hoàng. Xưa kia quan chánh vụ là vậy, 
đêu là Quân, Thân, Sư, là thân phận 
như thế. 

Hiện nay thời dân chủ đã khác rôi, 
quan viên thời dân chủ hiện nay là 
công bộc của nhân dân. Chư vị hãy 
thử nghĩ, người làm của nhà anh đối 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

với anh tốt hay là cha mẹ anh đối với 
anh tôt? Người làm của anh đôi với 
anh chu đáo hay là cha mẹ anh chiêu 
cô anh chu đáo? Đây là giáo dục. Cho 
nên những bậc thánh hiền thời xưa 
dạy cho những kẻ thống trị, nói rất 
hay: “Kiến quốc quân dân”; xây dựng 
một chánh quyên, anh muôn thống trị 
lão bá tánh này, việc nào là tôi quan 
trọng? Là giáo dục. Giáo dục dạy đó 
là những gì? Dạy đó là khiến cho 
nhân dân toàn quốc hiểu rõ mỗi quan 
hệ giữa người với người, đây tức là 
luân thường, luân lý; hiểu rõ môi 
quan hệ giữa người với người, chức 
trách nghĩa vụ giữa người với người. 
Mối quan hệ giữa người với trời đất, 
mối quan hệ giữa người với hoàn 
cảnh đại tự nhiên; đây là giáo dục, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đây là căn bản. Vậy chúng ta thử nhìn 
thời nay, hiện nay có giáo dục không? 
Chăng có nữa. Ít nhất sự VIỆC này, VỀ 
mặt này chăng để ý, nên giáo dục 
hiện nay là nên giáo dục khoa học kỹ 
thuật; sự quan hệ giữa người với 
người chăng hay biết. Cho nên nước 
không ra nước, nhà không ra nhà, xã 
hội đại loạn, thê giới đại loạn, nguyên 
nhân là ở chỗ này; sự giáo dục thật 
quả quan trọng. 

Phật pháp là nên giáo dục chí 
thiện mỹ mãn, sau khi Phật pháp được 
truyền đến Trung Hoa, thì được nhiều 
triêu đình và dân gian Trung Hoa 
hoan nghênh tiếp thọ; vả lại những vị 
lịch đại để vương dốc sức đây mạnh, 
tại vì sao? Vì nó đích thật là nên giáo 
dục hoàn hảo nhất, cùng các nên giáo 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

dục khác không giông nhau. Phật 
pháp, chăng những có thể giải quyết 
tất cả vẫn đề hiện thực trong xã hội 
hiện tại của chúng ta, nó còn có thể 
giúp cho chúng ta giải quyết những 
vân đề căn bản, liễu sanh tử, xuất tam 
giới; điêu này thì đạo khác làm không 
nối, Phật pháp có thể làm được. Cho 
nên chúng ta nhất định phải coi trọng 
giáo dục, đặc biệt phải coI trọng nên 
giáo dục của Phật Đà. Bắt cứ một việc 
tốt nào, nêu như được lưu truyền lâu 
dài tại thế gian, đêu có thể biến chất, 
Phật pháp cũng chắng ngoại lệ. Phật 
pháp được lưu truyền đến ngày nay, 
nêu y cứ theo lịch sử Trung Hoa ghi 
chép, đã có đến ba ngàn nắm rôi. Ba 
ngàn năm gián tiếp Tương truyền; 
tránh không khỏi có chỗ truyên sai, có 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chỗ truyền bậy. Thậm chí còn có 
nØưỜời cô ý trêu chọc Phật pháp, lợi 
dụng Phật pháp, có đây! 

Ma vương ngoại đạo muôn phá 
hoại Phật pháp, thì nghĩ cách lợi dụng 
Phật pháp để phá hoại Phật pháp. 
Năm xưa, Thế Tôn khi còn tại thế 
giảng kinh thuyết pháp, ma vương Ba 
Tuân cũng thường thường tại tọa, 
cũng đến nghe kinh, cũng hoan hỷ 
nghe pháp. Tuy nhiên ma vương rất 
chấp trước, Thích Ca Mâu Ni Phật độ 
chúng sanh, đều từng người từng 
người khiến họ liễu sanh tử, xuất tam 
giới, ma vương thấy vậy, trong lòng 
rất khó chịu. Tất cả chúng sanh ở thế 
gian đều do ma vương thông quản, 
đêu do hắn thống trị; nhìn thây từng 
người hình như đều ra nước ngoài cả, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đêu chăng trở về nữa, hắn nhìn thây 
rât khó chịu. Có một hôm hăn ta bèn 
nói với Thích Ca Mâu Ni Phật răng: 
“Tôi phải tìm cách phá hoại Phật 
pháp”. Thê Tôn nói: “Pháp của ta là 
Chánh Pháp, tà không thể thắng 
chánh, ngươi không có khả năng phá 
hoại Phật pháp của ta”. Ma vương bèn 
nói: “Chờ đến thời kỳ Mạt Pháp của 
ông, tôi bảo ma con ma cháu của tôi, 
có thể đều xuât gia hết, đều khoác lên 
ca-sa đề phá hoại Phật pháp của ông”. 
Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nghe qua, 
một cầu cũng chắng nÓI, NƯỚC mắt 
tuôn chảy; chỗ gọi là: “Tỷ như sư tử 
trùng, hoàn thực sư tử nhục”. Thê 
Tôn nơi trong kinh Lăng Nghiêm nói 
đến “thời kỳ Mạt Pháp, tà sư nói pháp 
như cát sông Hăng”; tà sư này, chắng 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phải bên ngoài Phật giáo mà là ở 
trong Phật môn, tức là con cháu của 
ma vương Ba Tuân, hiện nay cũng đã 
đều đã xuất gia, đều thọ giới, đều đã 
khoát lên ca-sa. Điêu này là việc làm 
cho Thế Tôn đau đâu, chúng ta phải 
biện biệt được. 

Trong kinh này nói: “Chuyển thọ 
dư giáo”, chúng ta phải đặc biệt lưu ý 
điểm này. Vậy thì bộ kinh này, chúng 
ta phải tin nó cho thật sâu, nó quyết 
định là chân, quyết định là chánh, 
quyết định chăng sai! Vì sao? Vì nó 
được truyện đến Trung Hoa sớm nhất, 
trong lịch sử đều có ghi chép rõ ràng, 
phiên dịch nhiêu nhất. Từ Hán triệu 
mãi cho đến Tông triệu, thời gian tám 
trăm năm đã từng phiên dịch mười 
hai lần. Cho nên người xưa nói, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

truyền đến sớm nhất, phiên dịch nhiều 
nhật, có đến mười hai loại dịch bản. 
Xưa kia, kinh bản đều là sao chép 
băng tay, chăng có ấn loát, cho nên số 
lượng ít, rất dễ thât truyền. Truyện 
đến ngày nay, trong Đại Tạng Kinh 
chúng ta còn giữ lại đó, chỉ có năm 
loại dịch bản, còn bảy loại dịch bản 
đã thât truyền rôi. Tuy nhiên đề kinh 
và mục lục vẫn còn, trong mục lục 
Tàng Kinh thời cỗ thấy được, nhưng 
sách thì không còn; cho nên mười hai 
lần phiên dịch. 

Còn về hội tập, lần hội tập thứ 
nhất, cư sĩ Vương Long Thư triêu nhà 
Tống đã làm một bản hội tập; còn lần 
thứ hai, triều nhà Thanh giữa năm 
Càn Long, cư sĩ Bành Thiệu Thăng có 
một bản hội tập, chắng phải ông ta 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hội tập mà là tiết lục. Lân thứ ba, cư 
sĩ Ngụy Nguyên có một bản hội tập. 
Đại sư Ấn Quang đêu đã xem qua 
những bản hội tập này, cũng rất tán 
thán; tuy nhiên chắng đủ viên mãn, 
cho nên tổ Ấn Quang không chủ 
trương lưu thông. Vì vậy, cho nên vào 
năm đầu Dân Quốc, chúng ta có 
phước, cảm được lão cư sĩ Hạ Liên 
Cư hội tập trở lại; tức là bảo với 
chúng ta đây bản hội tập này, ông đã 
dùng hết thời gian ba năm trường. 
Bản thảo đầu tiên hoàn thành, sau đó 
không ngừng để tu sửa; đến bản mà 
chúng ta hiện đang dùng này là mười 
năm mới hoàn thành. Thời gian mười 
năm dân dân đi tu sửa, cho nên đã trở 
thành một quyên kinh Vô Lượng Thọ 
vô cùng hoàn thiện; rât đáng tiếc là 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại sư Ấn Quang đã vãng sanh nên 
Ngài chưa xem qua bản này. Nêu 
Ngài xem qua, chúng tôi tin chắc nhất 
định Ngài vô cùng tán thán, nhất định 
khuyến khích chúng ta dốc sức để 
hoăng dương lưu thông, đây là chánh 
pháp đấy; chúng ta y theo bản này mà 
tu hành là quyết định sẽ chăng sai lầm. 
Cho nên cảm thán đây là chăng có 
phước báo, chăng có trí tuệ, gặp phải 
tà sư họ truyền thọ đó là chăng có 
cách liễu sanh tử, xuất tam ĐIỚI; điều 
này thật đáng thương tiếc. 


Kinh văn: “Mông minh để đột, 
bất tín kinh pháp. Tâm vô viễn lự, 
các dục khoái ý. Mê ư sân khuế, 
tham ư tài sắc. Chung bất hưu chỉ, 
ai tai khả thương!” 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Cho nên Thể Tôn thấy được 
những hiện tượng của người thê gian 
này, tham trước dục độc. Mông Minh, 
tức là ngày nay chúng ta gọi là hồ đô, 
ngu si, mông muội, hỗ đô câu thả. 
Chăng có trí tuệ để biện biệt chân 
vọng, chăng có khả năng biện biệt tà 
chánh, thị phi. Đề Đột, tức là hiện nay 
chúng ta gọi là cố chấp, họ vẫn chăng 
nghe người khuyên cáo; chập trước 
làm chủ, cô chấp. “Bất tín kinh pháp” 
chắng tin kinh pháp. Đôi với kinh 
điển Đại Thừa chắng chịu tiếp thọ, 
còn về phương pháp tu hành họ cũng 
chắng cho là đúng. Đặc biệt là Tịnh 
Tông nói một câu Phật hiệu thì có thê 
liễu sanh tử, xuất tam giới. Họ nghĩ 
làm gì có việc dễ dàng như vậy? 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nghe rôi họ cũng chăng tiếp thọ, 
những người như vậy rất nhiều rất 
nhiêu. 

“Tâm vô viễn lự”, cái gì gọi là 
viễn lự? Vì kiếp sau để lo nghĩ, đây 
tức là “viễn lự”. Con người một đời 
này đích thật rất ngăn tạm, mây mươi 
năm âm lạnh, một cái khảy móng tay 
thi qua rôi! Có lẽ người học Phật đều 
tin ba đời, đều tin ba đời luân hồi đó; 
chúng ta có đời sau, đời sau phải làm 
sao đây? Đời sau so với bây giờ còn 
khẩn yếu, chỗ gọi là “nhân vô viễn lự, 
tật hữu cận ưu”; nêu chúng ta nghĩ 
đến kiếp sau, cho dù kiếp sau sanh 
đến nhân thiên đi hưởng phước, 
chắng thê ra khỏi luân hôi, vậy vẫn là 
vấn đề nghiêm trọng, vẫn đề chắng có 
giải quyết. Tất phải siêu việt tam giới, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đó mới là thật sự giải quyết vẫn đê. 
Hiện nay chúng ta gặp được pháp 
môn này, pháp môn này đích thật 
giúp cho chúng ta trong một đời có 
thể thoát ly luân hôi, có thể ra khỏi 
tam giới. Chắng những như thế, mà 
còn bảo anh trong một đời này viên 
thành Phật đạo. Đến đâu đề tìm cái cơ 
hội này? Cho nên người xưa nói: “Vô 
lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp”; 
ngày nay chúng ta gặp được tôi, điêu 
này so với trúng số độc đặc còn khó 
hơn. Đáng tiếc thay, những người 
nghiệp chướng sâu nặng chắng có tin, 
họ chắng nghĩ đên kiếp sau, đời sau, 
chắng nghĩ đến vẫn đề Hy: 

“Các dục khoái ý”, tham đồ sự 
hưởng thụ trước mắt; đây thật tại là 
lòng dạ sắt đá bất nhân. “Mê ư sân 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khuế”, đây là thật; cái xã hội hiện tại 
này những sự kiện của bạo lực, sự 
kiện của sân nộ, so với quá khứ nhiều 
hơn quá nhiêu. Nếu quý vị bình tâm 
định tĩnh để suy nghĩ, trong xã hội hai, 
ba mươi năm trước đây rất ít thấy 
nØười nỗi giận; đặc biệt tại những nơi 
công cộng, rất ít thấy được. Còn hiện 
nay? Bắt cứ lúc nào, chỗ nào, anh đều 
có thể thấy cả. Chúng ta ở nơi công 
cộng, nhất cử nhất động, đều phải lưu 
tâm cân thận. Không nhất định người 
ta nhìn chắng vừa ý thì rắc rôi liên 
đến với anh; vô duyên vô cớ, tôi 
chắng có đặc tội với họ, nêu họ cảm 
thây không vừa ý thì họ liên gây rắc 
rôi. Sự kiện bạo lực quá nhiêu quá 
nhiêu, điều này tức trong kinh gọi là 
“mê ư sân khuế”; chữ Mê này là tâm 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mê, chưa chi thì đã thô lỗ. Trước kia 
chúng ta đọc phân kinh văn này, 
chắng nghĩ ra ý nghĩa này; hiện nay 
trong xã hội thường thường có tỉnh 
hình này. Cho nên vừa nhìn đoạn kinh 
văn này, thật chắng saill Thích Ca 
Mâu Ni Phật thật là phi thường, ba 
ngàn năm trước thì đã đem cải xã hội 
hiện tại của chúng ta nói ra; quý vị 
xem, Ngài nhìn thấy được rõ ràng như 
vậy. 

“Tham ư tài sắc”, hiện nay từ trên 
báo chí, tin tức truyền thanh, truyện 
hình cho chúng ta thây người hiện đại. 
Đích thật hai câu nói này của Thê Tôn 
miêu tả được tâm ý thấu triệt cuộc 
sông của người hiện đại. Hiện nay là 
cái xã hội gì đây? Tức là cái xã hội 
này, “mê ư sân khuế, tham ư tài sắc, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chung bất hưu chỉ”. Hiện nay tốc độ 
tăng trưởng cảng g1a tăng, nó không 
thể điêu chỉ; việc này rắc rôi đây, quả 
báo thì chăng thể nghĩ tưởng được. 
Thời loạn tức là như vậy mà hình 
thành. Lời Phật nói rất hàm xúc, “Ai 
tai khả thương”; trong bốn chữ này, 
có nỗi cảm than vô cùng tận. Tại sao 
người thế gian có thể biến thường 
nông nỗi này? Tức là vì “bất tín kinh 
pháp”, là vì “chuyên thọ dư giáo” đây 
mà; nguyên nhân là ở chỗ này. Ngày 
nay hiện tượng của toàn thê thê giới 
của chúng ta động loạn, quý vị xem 
trong kinh này căn nguyên của sự 
động loạn, bốn câu nói mười sáu chữ, 
chúng ta chăng thể không bội phục. 
Nhân quả nói được rõ ràng như vậy, 
minh bạch như vậy. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tiên nhân bắt thiện, 
bât thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, 
thù vô quái dã”. 


Đây là chỉ cho lúc ban sơ, lúc đầu 
tiên nhất nøu muội vô tr1; việc này có 
thể tha thứ. Đây là chỉ cho lúc nào? 
Lúc Phật chưa ra đời. Phật chưa ra 
đời, thê gian này chăng có Phật pháp, 
có thể tha thứ; hoặc ø1ả khu vực này 
không có Phật giáo, đây cũng có thê 
tha thứ. Nhưng ngày nay ngoài cái thế 
giới ngũ đại châu chúng ta đây, quả 
thật cũng còn nhiêu địa phương, Phật 
pháp vẫn chưa được truyền đến nơi 
đó, từ trước đến nay chưa nghe qua 
cái tên của Phật, chưa thây được kinh 
điển của Phật, vẫn còn những địa 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phương này. Vậy thi họ ngu muội vô 
tri, chăng thể trách họ điêu này. 

“Bât thức đạo đức”, chữ Đạo Đức 
này là “Thành Phật chị đạo, lợi sanh 
chi đức”, chắng có aI dạy họ. “Võ 
hữu ngữ giả”, chắng có ai nói qua với 
họ, điều này có thê tha thứ chắng 
trách họ. Ý nghĩa này là nói, chúng ta 
nơi đây có Phật pháp, có kinh điển, 
mọi người đêu tiếp thọ Phật pháp, nêu 
vẫn ngu si mông muội thì chăng thể 
tha thứ được! Đặc biệt là gặp được 
Chánh pháp. 


Kinh văn: “ử sanh chỉ thú, 


thiện ác chỉ đạo, đô bất chỉ tín, vị 
vô hữu thị”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phía sau, tuy nói về những nơi 
Phật pháp chưa đến được, khu vực 
Phật pháp được hoăng dương thì lại 
càng nghiêm trọng; tức là khi nãy nói, 
đó là không thê tha thứ. “Tử sanh chi 
thú”, tức là lục đạo luân hôi; “thiện ác 
chi đạo”, đây là nghiệp nhân của lục 
đạo. “ử sanh chi thú”, chữ Thú tức 
là ngũ thú luân hôi, đó là quả báo đối 
với nhân quả của thiện ác luân hôi. 
Họ ngu si mông muội nên đều chắng 
tin tưởng, họ ngỡ răng cái này chăng 
có, cái này là giả và đây là gạt người; 
họ chắng thể tin, chắng thê tiếp thọ. 


Kinh văn: “Cánh tương chiêm 
thị, thả tự kiên chỉ”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong miệng chăng tin, trong tâm 
nghi hoặc. Tại vì sao? Lắm lúc những 
hiện tượng này bày ở trước mặt, quý 
vị có thê nhìn thấy được. Đích thật 
cũng có số ít người thế gian này của 
chúng ta biết những việc đời trước, đi 
kiếm điểm đôi chiếu thử; quả nhiên 
không sai, chúng ta bèn truyên ra tin 
này. Vậy như những sự việc này, thời 
xưa, thời nay, Trung Hoa, ngoại quốc, 
đều có xảy ra; chăng thừa nhận có ma 
mà cứ mãi có nhà ma, vẫn mãi thấy 
ma, vậy còn cách chi nữa đầu? Ở Los 
Angeles, có một vị đông tu mua được 
căn nhà, trước đó không hay biết; sau 
khi mua xong dọn vào ở mới biết là 
căn nhà ma. Trước kia ở căn nhà này 
là nữ chủ nhân, sau khi chết rồi, hồn 
bà ấy chăng có rời xa vẫn ở trong nhà; 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cho nên trong nhà này, cửa tự mở mà 
chắng có người động đến, cửa số 
cũng tự mở, rèm cửa SỐ CỬ động, sợ 
đến chết người. Có một hôm nọ lão 
cư sĩ đang tắm, ở bên ngoài có một 
tiêng động, ông bèn hỏi, tên gì đó? 
Người ấy bất chợt đáp lại một tiếng, 
đem tên nói toạt ra; ông ta giật minh, 
chưa kịp mặc đô liên chạy trở ra. Quý 
vị xem, quả thật có ma đây chăng 
phải giả; bà ây bất chợt đem tên báo 
cáo ra, VIỆC này rất nhiều ở ngoại 
quốc. “Cánh tương chiêm thị, thả tự 
kiến chỉ”, tuy nhiên ông ta vẫn cô 
chấp cứ nói không tin, vẫn cứ nói 
chắng có. Vậy thì còn cách chi nữa 
đâu? Nhưng mà đến lúc sanh ly tử 
biệt: 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Hoặc phụ khốc tử, 
hoặc tử khốc phụ, huynh đệ phu 
phụ. cánh tương khốc khấp”. 


Đó có ích gì đâu? Võ dụng. Phải 
nên sanh tử cách nào, vân phải sanh 
tử cách đó. 


Kinh văn: “Nhất tử nhất sanh, 
điệt tương cố luyến, ưu ái kết 
phược, vô hữu øiải thời, tư tưởng 
ân hảo, bất ly tình dục”. 


Đây tức là căn bản của lục đạo 
sanh tử luân hôi, cũng là cách nói 
rộng của hai câu phía trước, “mê ư 
sân khuế, tham ư tài sắc”. Nêu ra cho 
quý vị vài cái thí dụ, khiến cho quý vị 
suy nghĩ; tức là hai câu nói phía trước 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó. Hai câu phía trước là tổng thuyết, 
quý vị “bất tín kinh pháp, chuyền thọ 
dư giáo”, tự mang đến rắc rỗi. Không 
ai có thể thay quý vị giải quyết những 
thứ rắc rối này, cũng không ai có thê 
thay quý vị đảm đang; tự làm thì tự 
chịu vậy. 


Kinh văn: “Bất năng thâm tư 
thục kê, chuyên tỉnh hành đạo”. 


Đây là tại chỗ này, Phật dạy bảo 
khuyến miễn chúng ta; những người 
này chăng thể “thâm tư”, chăng thể 
“thục kế”, Kế là kế toán, không có 
tính toán đàng hoàng. Hiện tại sông 
tại thế gian này, ngày giờ chắng dài 
cho dù thọ khô cũng rât có hạn; giả 
như nếu kiếp sau đọa vào tam đồ thì 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
năm tháng là trường cửu, địa ngục thi 
chắng cân nói nữa, người chết làm 
ngạ quý là chuyện rất bình thường. 
Vả lại, đa số người chết rôi đêu đi đến 
quỷ đạo, cho nên thê gian thường nói 
người chết rôi thì làm quỷ, không 
nhất định như vậy. Lục đạo luân hôi, 
làm gì vừa đúng lúc thì đến quý đạo 
sao? Nhưng người ta nói những người 
chết rồi đều làm quỷ, cũng chắng thể 
bảo là vô lý! Tại sao vậy? Đại đa số 
đều đi đến quỷ đạo, vì sao? Loài quý, 
tâm tham nặng: người tâm tham nặng, 
hành động quỷ quyệt. Người có tâm 
tham áI nặng, quỷ quyệt gian trá, sau 
khi chết đều đi làm quý. 

Làm quý phiên phức lăm, một 
ngày ở trong quỷ đạo là một tháng 
trên nhân gian chúng ta, thọ mạng của 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nó rất dài; đoản mạng cũng phải một 
ngàn tuổi. Quý vị thử nghĩ, một tháng 
là một ngày, một năm ba trăm sảu 
mươi ngày, phải sông đến một ngàn 
tuổi thì cái khổ đó quá dài, vừa tính 
như vậy thì quỷ đạo không thể đi! 
Vậy địa ngục càng không thê đi, thầy 
Lý nói với chúng ta, một ngày ở địa 
ngục là nhân gian chúng ta hai ngàn 
bảy trăm năm. Trung Hoa xưng là 
năm ngàn năm lịch sử, tại địa ngục 
mới chỉ là hai ngày mà thôi. Thọ 
mạng ngăn cũng phải một ngàn tuổi, 
còn dải thì phải vạn vạn tuổi; quý vị 
bảo, làm sao có thê đi được chứ! Điều 
này, khiến quý vị phải “thâm tư thục 
kế”, thật quá đáng sợ; nêu quý vị đem 
sự việc này suy nghĩ nhiêu một tí, thì 
quý vị sẽ “chuyên tinh hành đạo”, quý 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

vị mới biết được cái khả quý của pháp 
môn này, sự khó được của cơ hội này. 
Chúng ta thật sự nắm vững rôi, nhân 
thời tiết nhân duyên tốt lành này, thân 
thể còn đang tráng kiện, khỏe mạnh, 
hãy gặp rút đi làm công việc này. 


Kinh văn: “Niên thọ toàn tận, 
vô khả nại hà?” 


Nếu như quý vị chăng thừa dịp 
này sớm làm việc này, đến khi thọ 
mạng đến rôi, quý vị muôn làm cũng 
chắng kịp nữa; lúc đó thì than “nại 
hà?” cũng luông công. Tu hành, phải 
nhân lúc còn trẻ, càng trẻ càng tốt; 
tuôi trẻ niệm Phật, làm việc đạo càng 
có tinh thần, có thể lực. Ví như làm 
một Phật Thất, họ chắng mệt; niệm 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, 
chắng sao. Còn tuổi già bảy, tám 
mươi tuôi rôi thì không được, rât 
muôn niệm Phật, niệm vài tiếng Phật 
hiệu thì mệt đừ, muốn đi nghỉ ngơi 
giây lát. Quý vị bảo, như vậy thì làm 
sao được? Cả thảy đều phải nhân lúc 
tuổi trẻ, lúc thân thể cường tráng, phải 
thật sự nỗ lực đi làm. 


Kinh văn: “Hoặc đạo giả chúng, 
ngộ đạo giả thiêu”. 


Hoặc là mê hoặc, đối với đại đạo 
chân thật người mê hoặc thì nhiêu, 
người giác ngộ thì ít; cho dù là người 
niệm Phật, chúng ta thường nói người 
niệm Phật nhiêu, người vãng sanh Ít. 
Nguyên nhân gì vậy? Người niệm 


Tập 21 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật cũng mê hoặc, ngu s1, mông 
muội, tham ái; họ chắng đoạn. Niệm 
Phật cách này không thê vãng sanh, 
có nhiều người niệm Phật, mục đích 
của họ là cầu nhân thiên phước báo. 
Họ chăng có nghĩ đến cái đáng sợ của 
sanh tử luân hồi, vẫn cứ tham đồ sự 
hưởng thụ hiện tiên. Điêu này thì khó, 
người thật sự giác ngộ Ít. 


Kinh văn: “Các hoài sát độc”. 


Người người chúng ta bình 
thường, thường thây ba bữa ăn còn 
phải ăn thịt; chăng những phải ăn thịt, 
còn phải ăn sông. Án sông thì phải sát 
sanh, tại sao phải ăn? Là tham đấy, 
tham độc. Chẳng phải họ hận nó, 
muôn ăn nó, họ là thích nó muôn ăn 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nó. Quý vị tự nghĩ thử xem, thích nó 
muôn ăn nó, cho nên được ưa thích 
đến cực điểm thì sẽ bị họ ăn mất, điều 
này không tốt, chắng phải việc tốt. 
Sân này có sát, trong tham áI cũng có 
sát, “các hoài sát độc”. 


Kinh văn: “Ác khí minh minh”. 


Đây thật tại mà nói, những người 
ngu sI chúng ta, những người tâm 
không thanh tịnh chắng nhìn ra được; 
những người có định công, những 
người tâm địa thanh tịnh sẽ thấy được. 
Tục ngữ chúng ta gọi là sát khí; đây là 
“ác khí minh minh”, tức là sát khí. 
Địa phương này có sát khí thì làm sao 
địa phương này có thê tốt được? Làm 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
sao có thê thải bình? Đây là người, 
quỷ, súc sanh, oan oan tương báo. 


Kinh văn: “Vi vọng hưng sự”. 


Vọng là vọng tưởng, cả thảy đều 
là vì vọng tưởng, đang ở đó tạo tác. 


Kinh văn: “Vi nghịch thiên địa”. 


Chữ Thiên Địa này là nói đại tự 
nhiên, ngày nay chúng ta nói tự nhiên 
sanh thái; tự nhiên sanh thái là nó có 
trật tự. “Vi nghịch thiên địa”, tức là 
trải ngược lại với sanh thái của đại tự 
nhiên; thì tội đã tạo này rất nặng. Cho 
nên chúng ta dùng tự nhiên sanh thái 
để giải thích câu nói này, thì ân tượng 
của mọi người sẽ rất rõ ràng, rât minh 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bạch. Khoa học kỹ thuật thời nay phát 
đạt, đối với nhân luân thiên địa mọi 
người đều chăng tin, đều chắng quan 
tâm; cho nên phá hoại đến sanh thái là 
vô cùng vô cùng nghiêm trọng. 

Nhà khoa học làm một cuộc thống 
kê, làm bản báo cáo, cũng đề ra cảnh 
cáo nghiêm trọng; trên trái đất này, 
nêu như đối với tự nhiên sanh thái, 
hoài bão mà chắng nỗ lực thật sự cải 
thiện nên họ đề ra cảnh cáo, năm 
mươi năm sau trái đất này không 
thích hợp cho loài người sanh tôn. 
Nguyên nhân là gi? Là nước có độc. 
Con người cân phải uống nước, nước 
có độc, không khí có độc. Có thể là 
nhân loại sẽ giống như loại khủng 
long trước kia đột nhiên mất tích trên 
thế giới này, việc này rất có thể xảy ra. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hiện nay tầng dưỡng khí đều bị 
phá hoại; quả thật là trời bị ô nhiễm, 
đất bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm. Có 
phương pháp nào có thể cải thiện 
chăng? Theo cách nhìn của tôi, rất 
chăng thể được. Tôi căn cứ gì đây? 
Căn cứ Phật pháp. Phật dạy chúng ta, 
“ báo tùy theo chánh báo chuyển”, 
hoàn cảnh là thuộc về y báo; nay y 
báo đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như 
vậy, khởi nguyên tại đây? Khởi 
nguyên là từ sự ô nhiễm của nhân 
tánh. Cho nên từ trên căn bản mà cải 
cách, trước tiên cần mọi nØười đều có 
thể tu thanh tịnh tâm; nhiên hậu sự ô 
nhiễm của hoàn cảnh có thể cải thiện. 

Nêu như con người chăng tu 
thanh tịnh tâm, tâm địa ô nhiễm, từng 
ngày từng ngày vẫn đang tăng trưởng 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà muôn hoàn cảnh ô nhiễm có thê 
cải thiện, sự việc này rât chắng thê 
được! Thì vân để này càng nghiêm 
trọng rôi. Sau năm mươi năm không 
thể sanh tôn trên trái đất này, thì hãy 
øặp rút di dân đến Tây Phương Cực 
Lạc thê ø1ớI; chúng ta năm được bảo 
chứng thư, chúng ta có biện pháp đi. 
Đáng thương thay, còn rất nhiêu 
người, rất nhiều người vẫn chưa lấy 
được bảo chứng thư, họ không đi 
được. Đây là sự thật đang bày ra 
trước mặt chúng ta, “vi nghịch thiên 
địa”. 


Kinh văn: “Tứ ý tội cực”. 


Cái này là chúng ta tự tạo lây tội 
nghiệp đây. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Đôn đoạt kỳ thọ”. 


Quý vị xem, vôn thọ mạng anh 
được một trăm tuôi, năm mươi năm 
sau trái đất này không thê sống nữa 
thì thọ mạng của anh liên giảm ngắn 
đi, thì anh sẽ bị đoạt mắt. 


Kinh văn: “Hạ nhập ác đạo, vô 
hữu xuât kỳ”. 


Nêu không thê vãng sanh, ba thứ 
độc vẫn ở trong tâm thì chắng có việc 
ác nào mà chăng làm; tương lai nhất 
định cảm được tam ác đạo. Những lời 
này của Phật là ba ngàn năm trước nói 
ra; ngày nay chúng ta đem đôi chiếu 
với cái xã hội hiện thực, thì giỗng như 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mới nói với chúng ta ngày nay vậy. 
Hoàn cảnh của chúng ta ngày nay, 
câu câu đêu ứng nghiệm cả; cùng lời 
Ngài nói, một mẫu một thứ. Đoạn sau 
cùng này Thể Tôn khuyến miễn 
chúng ta. 


Kinh văn: “Nhược tào đương 
thục tư kê”. 


Chữ Nhược Tào là câu khẩu đâu 
ngữ vào triều nhà Hán, tức là mọi 
người các ông, chư vị mọi người, là ý 
nghĩa này; mọi người các ông phải 
nên “thục tư”, hãy đi tính toán. Tính 
toán một cách thâm sâu, đi suy nghĩ 
cho thật nhiều đi. 


Kinh văn: “Viên ly chúng ác”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Phật ở trong kinh nói với chúng ta 
thứ nào là ác hạnh, thứ nào là ác sự, 
chúng ta quyết chăng thể làm; những 
thiện hạnh, thiện sự nào, chúng ta 
phải hết lòng nỗ lực đi làm. 


Kinh văn: “Trạch kỳ thiện øiả, 
cần nhỉ hành chỉ”. 


Chúng ta phải đoạn ác tu thiện. 
Kinh văn: “Ái dục vinh hoa”. 
Đây là chỗ theo đuổi tìm câu của 


con người, nhưng quý vị phải giác 
ngộ. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bật khả thường 
bảo”. 


Chắng giữ được. 


Kinh văn: “Giai đương biệt ly, 
vô khả lạc giả”. 

Phải đem điêu này nhìn thấu, “ái 
dục vinh hoa”, phải nhìn thấu được, 
phải buông xuống được. Nhiên hậu 
biết tiết kiệm đi làm thật nhiều việc 
tốt, giúp đỡ thật nhiêu thật nhiều 
người giác ngộ; đây là đệ nhất đại sự 
trong tất cả việc tốt. Giúp đỡ người 
giác ngộ, gọi người thức tỉnh hôi đầu, 
đây là đệ nhất thiện hạnh. 


Kinh văn: “Đương cần tỉnh tấn, 
sanh An Lạc quôc”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chúng ta phải cần phân, phải tinh 
tân, phải nỗ lực câu sanh Tây Phương 
Tịnh Độ; An Lạc quốc này tức là Tây 
Phương TìỊnh Độ. 


Kinh văn: “Trí tuệ mỉnh đạt, 
công đức thù thăng”. 


Chúng ta có cái tâm này, có cái 
nguyện này, thiết tha nỗ lực để tu, 
giúp đỡ kẻ khác, khuyên người niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, đây tức là có 
trí tuệ. “Irí tuệ minh đạt”, tức là 
“công đức thù thắng”. 


Kinh văn: “Vật đắc tùy tâm sở 
dục, khuy phụ kinh giới, tại nhân 


hậu dã”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là khuyên chúng ta muôn 
ngàn lân chớ nên tùy theo tâm tham, 
tùy theo tâm sân giận, tâm ngu s1 mà 
đi tạo tác; thì là sai rôi. Phật giảng 
kinh, giáo, giới, quý vị đều chăng tin, 
quý vị đều đem nó coi như là gió bên 
tai. Lần này quý vị nghe đến Phật 
pháp, nghe đến danh hiệu Di Đà, 
đương nhiên đây là chủng tử Kim 
Cang. Song quý vị chẳng tránh khỏi 
luân hồi thọ khổ, các bạn đạo đông 
tham của quý vị đêu đã vãng sanh, 
đều đã đến Tây Phương Cực Lạc thế 
giới làm Bỏ Tát, làm Phật rôi! Quý vị 
vẫn còn ở trong lục đạo luân hôi. 
Tương lai đương nhiên cũng có thể 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới, thì 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ở phía sau của người fa, quý VỊ rơi Ở 
phía sau người ta quá nhiều. 


Tâm Đắc Khai Minh - Đệ Tam 
Thập Tứ 


Trong phẩm này, Di Lặc Bồ Tát 
nghe đến lời dạy của Phật ở phía 
trước, Ngài đã minh bạch, Ngài đã 
giác ngộ. 


Kinh văn: “Di Lặc bạch ngôn: 
Phật ngữ øiáo siới, thậm thâm 
thậm thiện”. 

Phân mở đầu là đối với Thể Tôn, 
tán thán lời dạy bảo của Phật đôi với 
chúng ta. Nếu như nói một cách rộng 


ra, là Thê Tôn đôi với bồn mươi chín 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

năm chỗ nói tất cả kinh pháp. Nếu 
như theo nghĩa hẹp mà nói, là chuyên 
chỉ kinh Vô Lượng Thọ, tức là trên 
hội này những giáo giới chỗ ban cho 
chúng ta. Thậm Thâm là nói về Lý, lý 
rất sâu. Thậm Thiện là nói về phương 
pháp, phương pháp là Tín - Nguyện - 
Trì Danh thì được vãng sanh. 

Phương pháp này thật tại quá hay, 
đơn giản dễ dàng, vững vàng nhanh 
chóng, chắng đi tìm lấy phiền phức 
như vậy. Hạng người nào cũng đều 
biết niệm câu A Di Đà Phật, chỉ cần 
nhất tâm nhất ý đi niệm; thật sự tin, 
thật sự ưng chịu thì được vãng sanh, 
phương pháp này là “thậm thiện”. 


Kinh văn: “Giai mông từ ân, 
giải thoát ưu khô”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Ưu Khô là tam giới lục đạo, từ vô 
thỉ kiếp đến nay. Ưu là tâm ưu, Khổ 
là thân thọ, chắng có được biện pháp 
giải thoát. Lần này có được giáo giới 
của Phật, Tín - Nguyện - Trì Danh 
vãng sanh Tịnh Độ thì vẫn đề này giải 
quyết rồi, thì giải thoát. 


Kinh văn: “Phật vi Pháp Vương, 
tôn siêu quân thánh”. 

Phật đích thật là Pháp Vương, chữ 
Pháp Vương là thí dụ, tại trong tất cả 
pháp đều chắng mê hoặc, đều triệt để 
thông đạt hiểu rõ, cùng với pháp tự tại 
nên xưng là Pháp Vương. “Tôn siêu 
quân thánh”, chữ Quân Thánh, thông 
thường mà nói, là Thập Địa Bỏ Tát; 
chúng ta thường nói, Tam Hiên Thập 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thánh. Bởi vì Di Lặc Bô Tát tán thán 
Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là “tôn 
siêu quân thánh”, song chúng ta cũng 
có thể hướng lên trên để thể hội. 
Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta 
giảng pháp môn này chắng khác nảo 
A DI Đà Phật, cùng A DI Đà Phật 
không hai, không khác. Vậy A DI Đà 
Phật thì sao? Là “tôn siêu quân 
thánh”, đó tức là siêu thăng tất cả chư 
Phật Như Lai. Cho nên chúng ta có 
thể thể hội như vậy, quyết định chăng 
sai. Tất cả chư Phật, nêu như giảng 
kinh Võ Lượng Thọ, giảng kinh A Di 
Đà, thì công đức của các Ngài đều 
siêu việt tât cả chư Phật, cùng A DI 
Đà Phật là tương đương. Câu “tôn 
siêu quân thánh” ở chỗ này có ý nghĩa 
thật sâu. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Quang minh triệt 
chiêu, đồng đạt vô cực”. 


Quang Minh là trí tuệ, hơn nữa là 
Thế Tôn vì chúng ta giảng pháp môn 
này; ở phía trước chúng ta đã từng 
xem qua. Trong phân Phát Khởi tự 
xem qua, Thế Tôn ngày hôm đó 
quang minh thủ hảo, siêu việt hơn lúc 
bình thường, nguyên nhần gì vậy? 
Bởi vì Ngài muốn giảng kinh Vô 
Lượng Thọ, muôn giới thiệu pháp 
môn Tịnh Độ, thì có sự gia trì của A 
DI Đà Phật. Đông thời lại có được 
thập phương tất cả Như Lai gia trì, 
cho nên ngày nay quang minh tướng 
hảo của Phật đặc biệt kỳ đặc, “quang 
minh triệt chiếu, đồng đạt vô cực” 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vậy. Chúng ta nghĩ lại đoạn kinh văn 
phía trước, trước sau chiếu ứng lẫn 
nhau. 


Kinh văn: “Phố vị nhất thiết 
thiên nhân chỉ sư”. 


Câu “nhất thiết thiên nhân” tức là 
tam thiên đại thiên thê giới. 


Kinh văn: “Kim đắc trị Phật, 
phục văn Vô Lượng Thọ thanh, my 
bât hoan hỷ, tâm đắc khai minh”. 


Ngày nay có duyên gặp được Phật, 
øặp được Phật chăng dễ; chúng ta 
thường giảng “nhân thân nan đắc, 
Phật pháp nan văn”, được thân người 
khó đây! Được thân người rôi, lại gặp 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được Phật, đó thì lại càng khó. Gặp 
được Phật, vừa đúng lúc nghe Phật 
giảng kinh Vô Lượng Thọ, là cái khó 
trên cái khó. Quả thật đây là từ vô 
lượng kiếp đến nay là việc hy hữu 
khó gặp; trong bài Khai Kinh Kệ có 
nói: “Bách thiên vạn kiếp nan tao 
ngộ”, ngày nay chúng ta gặp được tôi, 
sao có thể chăng hoan hỷ chứ? Vì sao 
họ hoan hỷ? Sau khi nghe Phật khai 
thị thì “tâm đắc khai minh”, họ đã 
khai ngộ, giác ngộ rồi. Minh là minh 
bạch, Khai là khai ngộ, minh bạch tôi. 
Tục ngữ người Hoa thường nói: “Mao 
đặc đôn khai”, từ trước đến nay chăng 
hiểu, hôm nay vừa nghe Phật thuyết 
pháp thì hiểu rõ ngay, đây là “mao 
đặc đôn khai”. Đây là Di Lặc Bồ Tát 
tán Phật, đông thời nêu ra tâm đắc 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nghe Phật của Ngài; Ngài nghe hiệu 
TỐ ràng. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc”. 


Đây là Phật lặp đi lặp lại dặn dò 
phó chúc, thật tại mà nói, làm gì Di 
Lặc Bồ Tát chăng hiểu? Nói với Di 
Lặc Bộ Tát thật tại tức là đối với 
chúng ta mà nói, mọi người chúng ta 
phải hết lòng để học tập. 


Kinh văn: “Kính ư Phật giả, thị 
vỉ đại thiện”. 

Đối với Phật phải kính ngưỡng, 
Phật là thầy; cầu nói này phải dùng 
lời thê tục của Trung Hoa mà nói, tức 


là tôn sư trọng đạo, “thị vi đại thiện”; 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

câu “kính ư Phật giả” tức là tôn sư 
trọng đạo. Ai là thầy của chúng ta? 
Phật là thây của chúng ta. Cho nên tôi 
truyền thọ Tam Quy Y cho quý vị, 
cách truyền thọ này của tôi tất đặc 
biệt. Có nhiều người nói cách truyện 
thọ của tôi không đúng, nói cách 
truyền của tôi quá hẹp nghĩa. Tuy 
nhiên tôi nghe bên Đại Lục có nhiêu 
vị lão pháp sư rất tán thành cách 
truyền của tôi, nói cách truyền của tôi 
không sai! Tôi cũng rất an ủi. Cách 
truyền của tôi, Quy Y Phật là Quy Y 
A DI Đà Phật, Quy Y Pháp là Quy Y 
kinh Vô Lượng Thọ, Quy Y Tăng là 
Quy Y Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. 
Quán Thế Âm, Đại Thê Chí là Bồ Tát 
Tăng đây. Tam Bảo này là tuyệt đối 
có thể tin cậy được. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nêu quy y một người xuất gia nào 
đó, người xuất gia này lại chăng tu 
hành đàng hoàng; Bồ Tát băng đất 
qua sông, tự thân còn khó giữ, nêu 
nương tựa họ thì có vân đề đây. Cho 
nên bây giờ chúng ta tìm ba ngôi Tam 
Bảo này thì quyết định tin cậy được, 
tuyệt đôi không thể xảy ra vấn đê. 
Cho nên Quy Y Phật, Pháp, Tăng, là 
tôi thực hiện ngay trên Tây Phương 
Tam Thánh và Vô Lượng Thọ Kinh, 
khiến cho mọi người thật sự có nơi 
nương tựa. Thông thường nói Quy Y 
Phật, Pháp, Táng; Phật quá nhiêu, 
Pháp cũng quá nhiêu, Tăng cũng quá 
nhiêu, cuỗi cùng là quy y ở đâu? Thật 
tại mà nói, cách quy y đó thật là mù 
mịt, giỗng như chiếc thuyên đi trên 
biển cả chắng có phương hướng, tất 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mù mịt. Khi tôi vừa chỉ điểm như vậy 
thì họ có được một con đường, có 
được một phương hướng, một tí đều 
chắng mê hoặc. Đây là “kính ư Phật 
giả, thị vi đại thiện”, có thể tôn sư 
trọng đạo. Đôi với A Di Đà Phật tôn 
kính, đôi với Vô Lượng Thọ Kinh tôn 
trọng, thì phải y giáo phụng hành. 
Không thể y giáo phụng hành thì 
chắng thể tôn trọng. Lời của thây, 
từng câu từng câu ghi chặt vào lòng, 
đây là “kính ư Phật giả”, chăng ghi 
vào lòng, thì sao có thê gọi là “kính 
ư7? 


Kinh văn: “Thật đương niệm 
Phật”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Câu này là dạy chúng ta phải chân 
chân thật thật, lão lão thật thật niệm A 
Di Đà Phật câu sanh Tịnh Độ. Cách 
niệm Phật này, chắng phải niệm các 
vị Phật khác mà niệm A DI Đà Phật. 


Kinh văn: “Tuyệt đoạn hồ 
nghỉ”. 


Đôi với Tây Phương Tịnh Độ 
quyết định chăng hoài ngh1. 


Kinh văn: “Bạt chư ái dục, đồ 
chúng ác nguyên”. 


Đây là quyết định chắng xen tạp; 
chăng hoài nghi, chắng xen tạp, chăng 
gián đoạn thì công phu chúng ta được 
thành tựu. Vậy chỗ này nói về ái dục, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là nói về thế gian pháp và xuất thế 
gian pháp. Thê gian pháp, danh văn 
lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đây là 
tham ái, chúng ta xả bỏ. Xuất thê gian 
pháp, tât cả các pháp môn Đại Thừa 
khác, kinh luận Đại Thừa, chúng ta 
cũng đem nó buông xuống. Chuyên 
nương nhờ bộ kinh này, chuyên 
nương nhờ một vị Phật. “Đỗ chúng ác 
nguyên”, chữ Ác Nguyên này là tham, 
sân, sI đây. Đối với thê gian pháp 
chắng thê tham, sân, si mà đôi với 
Phật pháp cũng chắng thê tham, sân, 
si. Cách này mới đem “ác nguyên” 
đoạn mất. Nhiên hậu: 

Kinh văn: “Du bộ tam øiới, vô 
sở quái ngại. Khai thị chánh đạo, 


độ vị độ giả”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây thì có thể giống như tất cả 
đại Bô Tát tùy duyên, tùy xứ, tùy cơ 
giáo hóa tất cả chúng sanh, chắng có 
chướng ngại đấy. Chánh Đạo, là 
chánh đạo trong chánh đạo, tức là 
vãng sanh Tịnh Độ; chúng ta nhất 
định phải phát tâm giúp đỡ những 
người chưa được độ. Họ vẫn chưa 
biết sự lợi ích của pháp môn này, 
ngày nay chúng ta đem Phật pháp giới 
thiệu cho người. Đây là hai gia1 đoạn, 
giai đoạn thứ nhất, những người đối 
với Phật pháp chưa biết chi cả, chúng 
ta phải giúp họ nhận thức Phật pháp. 
Người thời nay ưa thích đơn giản, bởi 
vì họ bận rộn công việc, thì giờ có 
hạn, sức ép của cuộc sông nặng nề, 
nhìn đến những thứ dài dòng thì họ 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng muôn xem. Cho nên nói càng 
tính yếu đơn giản càng được hoan 
nghênh. Vậy chúng ta có một quyền 
sách nhỏ Nhận Thức Phật Giáo, giúp 
đỡ tất cả mọi người hiểu rõ cứu cánh 
của Phật pháp là gì. Khi họ đôi với 
Phật pháp có hứng thú, muôn tu học 
thi chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ 
giới thiệu cho họ, đây là “khai thị 
chánh đạo, độ vị độ giả”. 


Kinh văn: “Nhược tào đương 
tri, thập phương nhân dân, vĩnh 
kiếp dĩ lai, triển chuyển ngũ đạo, 
ưu khổ bất tuyệt”. 


Đây là ở chỗ này, Phật quả là 
“khô khâu bà tâm”, lặp lại nhiêu lần 


khuyên cáo chúng ta, mọi người phải 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nên biết. “Thập phương nhân dân”, đó 
là không hạn định Sa Bà thể ĐIỚI 
chúng ta, lục đạo chúng sanh của 
trong thập phương tất cả chư Phật sát 
độ, đêu là tình trạng như vậy. “Vĩnh 
kiếp dï lai”, Vĩnh Kiếp là vô lượng 
kiếp, quá khứ vô thỉ vô lượng kiếp 
đến nay đêu là đang tạo sanh tử luân 
hôi. “Triển chuyên ngũ đạo”, còn ngũ 
đạo? Thì chắng nói A Tu La đạo. Nêu 
là nói lục đạo thì là thêm A Tu La đạo. 
Cho nên ý nghĩa “ngũ đạo” và 
“lục đạo” là hoàn toàn tương đồng, 
vậy tại sao chăng thêm A Tu La? 
Trong kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn 
nói với chúng ta rất rõ ràng, trên trời 
có A Tu La, nhần gian có A Tu La, 
súc sanh, ngạ quỷ, bên trong cũng có 
A Tu La. A Tu La ở đạo nảo thì kể 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ở đạo đó, cho nên gọi là ngũ 
đạo; trong địa ngục đạo chắng có A 
Tu La. Vậy thì nêu như nói lục đạo là 
chuyên nói thêm A Tu La của thiên 
đạo, còn nhân đạo A Tu La kế là nhân 
đạo, chắng øọI là A Tu La; chỉ riêng 
nói Á Tu La trên trời. Cho nên những 
loại này đều ở lục đạo luân hôi. 

“Ưu khô bất tuyệt”, chữ Ưu và 
Khổ này, nói chắng hết được. Vậy 
nếu quý vị muôn biết nhiều thêm một 
tí thì trong kinh ĐỊa Tạng Bồ Tát Bốn 
Nguyện nói nhiêu hơn. Trong kinh 
Lăng Nghiêm cũng có phân kinh văn 
rất dài, đem cái nhân nhân quả quả 
của lục đạo luân hôi cũng nói được rât 
tường tận. Đặc biệt là địa ngục đạo, 
nói được rất tường tận, “ưu khổ bất 
tuyệt”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Sanh thời khổ 
thông”. 


Lúc đến thì rât khô. 
Kinh văn: “Lão diệc khổ thông”. 


Con người ưa thích sống lâu, sông 
lâu thì phải nhận chịu sự khảo nghiệm 
của cái già; nói một cách khác, phải 
nhận lây cái già khổ. Không ưa thích 
già khổ, vậy là đoản mạng rôi? Quý 
vị vẫn phải nhận chịu. 


Kinh văn: “Bệnh cực khổ thông, 
tử cực khô thông”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Sanh, lão, bệnh, tử, chúng sanh 
trong lục đạo, chắng có một ai có thể 
tránh miễn được; tất cả đêu phải tiếp 
nhận. Là nói với quý vị, thế gian này 
chăng có vui, chỉ có khổ; khổ là thật, 
còn vui là giả. Quý vị cứ ngỡ rằng 
thân thể này rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, 
kỳ thật là một thân bệnh hoạn. Vui ở 
chỗ nào đâu? Ba bữa ăn là ba bữa ăn 
thuốc. Quý vị xem, không ăn thì đói 
khô, cái khô này lập tức đến liên. Đến 
lúc thì phải cho quý vị một ít thuốc để 
điêu trị, không điều trị thì bệnh lại 
bộc phát, là bệnh đói đây. Quý vị mới 
biết được, cái thân này chăng phải là 
đồ tôt. Ngoại trừ sanh, lão, bệnh, tử ra, 
CÒN CÓ: 


Kinh văn: “Ác xú bất tịnh”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tân GIa Ba ở vùng nhiệt đới, một 
ngày không tăm thì mùi hôi thôi toàn 
thân tỏa ra, có gì là khả ái đâu? 


Kinh văn: “Võ khả lạc øiả?” 


Những chân tướng của sự thật này, 
tại sao chúng ta có thể sơ suất được? 
Vì chăng có phát hiện. Người minh 
nhãn thây được rõ rõ ràng ràng minh 
minh bạch bạch, thế gian này chăng 
có một thứ nào là khả ái cả; đều là giả, 
chắng có một thứ nào là thật cả. Cho 
nên người đừng nên tự mê, kẻ mê 
khác chắng thể làm anh mê, là tự 
mình làm mình mê, tự mình hỗ đô 
đây: tự mình tạo tội nghiệp. Cái hiện 
tượng mê này, chúng ta cử một thí dụ, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người thế gian mê nơi tài bảo; hiện 
tượng này rất phố biến. Quý vị thử 
nghĩ xem, có phải tự mình đã mê rôi 
sao? Tài bảo là của anh àt! Địa 
phương Tân Gia Ba này chính trị 
thanh minh, lòng người chất phác 
mộc mạc, trỊ an rất tốt. Đôi với thê 
giới này, ngày nay đây là một địa 
phương hiếm có. 

Trước kia tôi giảng kinh tại Hong 
Kong, trong nhóm bạn học cũng có 
rất nhiều người có tiên, giàu có. Lúc 
tôi không giảng kinh, họ đưa tôi đi 
dạo phố, đi xem nơi tàng trữ vàng bạc 
châu báu của họ. Tàng trữ ở đâu? Ở 
trong tủ bảo hiểm dưới hầm của ngân 
hàng; họ chắng dám để ở nhà, sợ bị 
trộm ăn cắp. Cũng chăng dám đeo 
trên thân, sợ bọn cướp cướp mất, tay 


Tập 21 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

còn bị chúng chặt nữa; bỏ vào tủ bảo 
hiểm. Tôi xem rôi rất cảm thán, tôi 
hỏi: “Đây là của anh à?” “Dạ phải”. 
“Một tí này thì tôi hơn anh quá nhiêu, 
một tí này có gì lạ lùng mà mời tôi đi 
xem?” Anh ta cảm thây rất kinh ngạc, 
nói: “Pháp sư, Ngài có à?” Tôi nói: 
“Quá nhiều quá nhiêu!” “Thây để ở 
đâu?” Tôi nói: “Tôi không để trong tủ 
bảo hiểm, tôi để ở các tiệm vàng”. 
Quý vị thử xem, đến đó nhìn và sờ thì 
cho là của mình; không dám đem về 
nhà, lại không dám đeo trên tay thì đề 
trong tiệm vàng cũng vậy! Tôi muôn 
xem thì đi xem, lây ra sờ một tí cũng 
được, họ sẽ ngoan ngoãn đem ra. Tại 
sao? Là vì như vậy cho là của tôi, thì 
tiệm vàng khắp trong thiên hạ đêu là 
của tôi rôi. Con người là mê đến cỡ 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đó, ngu s¡ đến thế đó, chăng biết đem 
những thứ này đi làm việc thiện, 
chắng biết lây số của cải này đi tích 
công lũy đức, đi làm việc thiện! Cất 
giâu ở đó mà cho là của mình, quý vị 
bảo có ngu ngốc hay không chứ? 
Chao ôi, ngu si đến thế đó! Cho nên 
khi quý vị thây rõ ràng rôi, là giả 
chắng phải thật, “vô khả lạc giả”. Khi 
nhìn thây rõ ràng rôi, minh bạch rôi 
thì rất vui vẻ, anh có, tôi nhiều hơn 
anh quá nhiêu, thì rất vui vẻ tôi. 


Kinh văn: “Nghi tự quyết đoạn”. 


Trong tâm mình phải hiểu rõ, phải 
có quyêt đoạn. 


Kinh văn: “Tây trừ tâm cầu”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chữ Câu này là ô nhiễm, ô nhiễm 
øì đây? Là tham, sân, s1, mạn, những 
thứ này. Phải đem những độc tố, 
những thứ ô nhiễm ở trong tâm này, 
đem nó tây rửa cho sạch sẽ. 


Kinh văn: “Ngôn hạnh trung 
tín, biêu lý tương ưng”. 


Cái tiêu chuân của ngôn ngữ, 
hành vi là trung tín, chăng tự khi, 


chắng khi người. Biểu lý nhất như, 
nội trung thành, ngoại trung tín. 


Kinh văn: “Nhân năng tự độ, 
chuyền tương chứng tê”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Câu thứ nhất là nói về tự tu, tự 
mình tu hành, tự mình độ mình. Câu 
thứ hai là hóa tha, ngoại trừ tự độ ra 
phải giúp đỡ kẻ khác, “chuyên tương 
chứng tẾ”. 


Kinh văn: “Chí tâm câu nguyện, 
tích lũy thiện bồn”. 


Chí Tâm là chân thành tâm, thanh 
tịnh tâm, từ bi tâm. Sở câu chi nguyện: 
Một cái là “Nguyện thành Phật đạo”, 
cái thứ hai là “Nguyện độ chúng 
sanh”, đây là đại nguyện chân thật. 
Có cái tâm nguyện này thì phải đi làm, 
phải thật sự đi thực hành, đó là thật sự 
đi “tích lũy thiện bổn”. Nếu quý vị 
hỏi Thiện Bồn là gì? Những øì trong 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
kinh này giảng đó đêu là căn bản của 
Thiện. 


Kinh văn: “Tuy nhất thế tỉnh 
tần cân khô, tu du gian nhĩ”. 


Đây tức là chúng ta phải “thâm tư 
thục kế”, một đời này của chúng ta 
“tinh tấn cần khổ”, thời gian không 
dài. Ở chỗ này Phật nói “tu du gian” 
trong thời gian rất ngăn, cái khỗ này 
đáng giá. Sự nỗ lực này thì có thê 
hoạch được cái giá trị rât lớn, đáng 
cho chúng ta đi làm. 


Kinh văn: “Hậu sanh Võ Lượng 
Thọ quôc, khoái lạc vô cực”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngày nay chúng ta chắng chịu thọ 
cái khô này thì cái “khoái lạc vô cực”, 
quý vị chắng có được. Chúng ta muôn 
được vô lượng thọ, muỗn được cái 
khoái lạc chân thật, một tí khỗ trước 
mắt này, có được là bao? Cho nên quả 
thật là phải tính toán cho tình mật. 
Trong cuộc sống chúng ta có thể tiết 
kiệm nhiêu một tí, chắng phải tôi đã 
nói với quý vị rôi sao? Anh có thê tiết 
kiếm được một đồng thì thê gian này 
có thêm được một quyên kinh Vô 
Lượng Thọ, thì có thêm được một 
người có cơ hội được độ; chúng ta 
phải hướng về mặt này mà tính toán. 
Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng 
ta tiết kiệm một tí thì người thế gian 
được phước vậy. Đặc biệt là bộ kinh 
điển này, đích thật có thể giúp cho 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng sanh trong một đời này giải 
quyết sanh tử đại sự, được bất thoái 
vãng sanh thành Phật. Công đức lợi 
ích này vô lượng, vô biên; chúng ta 
thường thường đem sự việc này để 
vào trong lòng, đi làm việc này. 


kinh vấn: “Vĩnh bạt sanh tử chỉ 
bồn”. 

Lục đạo luân hôi, sanh sanh tử tử 
vĩnh viên xa lìa rôi, vĩnh viên chăng 


làm nữa. 


Kinh văn: “Vô phục khổ não 
chỉ hoạn”. 


Kiên Tư phiên não, Trân Sa phiên 
não, Vô Minh phiên não, cả thảy đêu 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đoạn hết, sẽ chăng bị những thứ khô 
não nảy nữa. 


Kinh văn: “Thọ thiên vạn kiếp, 
tự tại tùy ý”. 


Cái hay ho lợi ích này, đến đâu đề 
tìm? Tại sao chúng ta chăng ở trên 
đây để suy nghĩ cho kỹ lưỡng. “Tự tại 
tùy ý”, trong bốn chữ này bao gôm sự 
hạnh phúc vô tận, niềm khoái lạc viên 
mãn; chăng có một sự việc nào mà 
chắng xứng tâm như ý. Chính như 
phía trước chỗ nói đó, cái không gian 
sinh hoạt của chúng ta là tận hư 
không biến pháp giới. Người khác 
muốn thân cận, muôn thây mà chắng 
thây được chư Phật Như Lai, chúng ta 
có thể thấy được bất cứ lúc nảo, tùy 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

niệm thì thây được. Sự tự tại khoái lạc 
này, thật tại bất khả tư nghị. Chỉ cân 
chúng ta có thể y giáo tu hành thì 
trong một đời này chúng ta có thê 
chứng đắc. Cho nên phía dưới Phật 
đặn dò chúng ta. 


Kinh văn: “Nghi các tỉnh tấn”. 

Nghi là nên, phải nên; mỗi một 
người phải nên tính tân. Đặc biệt phải 
chú ý chữ Tỉnh, Tĩnh là thuân nhât, 


thi gọi là Tình; xen tạp thì chắng tinh. 
Phải chuyên tu, phải tĩnh tân. 


Kinh văn: “Câu tâm sở 
nguyện”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chăng câu thứ khác, chỉ câu cái 
tâm nguyện duy nhất của chúng ta là 
vãng sanh Tịnh Độ, gặp A DI Đà Phật, 
nhất tâm nhất ý trang nghiêm Phật 
Quốc Độ. 

Kinh văn: “Vô đắc nghỉ hồi, tự 
vi quá cứu”. 


Đây là khuyên chúng ta, đối với 
Tịnh Tông pháp môn, quyết định 
đừng nên hoài nghi. Y theo pháp môn 
này tu học, quý vị quyệt định đừng 
nên hôi hận, đừng nên thây người ta 
học Mật, học Thiền, hình như họ đêu 
là tức thân thành Phật rồi, sánh với 
chúng ta cao hơn. Ôi chao! Chúng ta 
chắng băng họ, sau khi học tôi thì hồi 
hận; cái này thì sai quá rôi! Đây là 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
quá đôi sa1 lầm, đây là tự chúng ta tạo 
lây lôi lầm. 


Kinh văn: “Sanh bỉ biên địa 
thầt bảo thành trung, ư ngũ bách 
tuê thọ chư ách dã”. 


Nghi hỗi, cũng có người được 
vãng sanh, đây rốt cuộc là sự việc như 
thể nào? Họ tu rôi nhưng lại nghị, 
hoài nghi, rốt cuộc Tây Phương thế 
giới có hay không? Chắng cân nói có 
hay không, chúng ta cứ hết lòng nỗ 
lực mà niệm, có thì ta vãng sanh, 
không thì thôi! Bởi vì thái độ thiết tha 
nỗ lực niệm Phật như vậy, họ quả 
nhiên vãng sanh rôi, sanh đến đâu? 
Sanh đến biên địa. Chữ “biên địa” 
này, về sau còn nói, còn có giải thích, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là sự việc như vậy. Nghĩa là họ vẫn là 
với một cái tâm hoài nghi đi niệm 
Phật; tuy nhiên họ niệm Phật rât tha 
thiết, họ thật sự vãng sanh rôi, cho 
nên họ sanh đến biên địa. 

Còn “thât bảo thành trung”, biên 
địa cũng là thất bảo làm thành. “ư ngũ 
bách tuế thọ chư ách đã” tức là năm 
trăm thọ chư khổ ách, năm trăm năm 
họ không thấy Phật, chắng nghe pháp. 
Cái khổ của họ là ở chỗ này, tức là 
bởi vì họ có hoài nghi, cho nên họ 
phải thọ cái tội này. Vậy năm trăm 
năm đây, quý vị phải biết, là năm 
trăm năm của nhân gian chúng ta, 
chắng phải của Cực Lạc thê giới. 


Kinh văn: “Di Lặc bạch ngôn: 
Thọ Phật mình hôi”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Minh là lời dạy bảo rõ ràng, minh 
minh bạch bạch. 


Kinh văn: “Chuyên tỉnh tu học, 
như giáo phụng hành, bâầt cảm hữu 
nghỉ”. 


Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta đã làm 
một gương mẫu tốt, một học sinh tốt. 
Một học sinh tốt đối với lời dạy bảo 
của Phật nghe được rõ ràng, minh 
bạch như vậy, thì phải “chuyên tĩnh tu 
học”. Chuyên tính, rất khó đấy, 
chuyên tính là vô cùng đáng quý. 
“Như giáo phụng hành”, Phật dạy thê 
nào thì chúng ta làm thế đó; “bât cảm 
hữu nghĩ”, quyết định chăng có hoài 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nghị. Chúng ta lại xem phầm phía 
dưới. 


Trược Thế Ác Khổ - Đệ Tam 
Thập Ngũ 
Trong phâm này khuyên chúng ta 
đoạn ác tu thiện, đoạn ác tu thiện mới 
có thể lìa khô được vui. Cái nào là ác, 
cái nào thiện? Ở chỗ này Phật vì 
chúng ta chỉ thị ra rât rõ ràng. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: 
Nhữ đắng năng ư thử thể, đoan tâm 
chánh ý, bất vi chúng ác, thậm vi 
đại đức”. 

Đây là Phật đôi với Di Lặc Bô Tát 
một loại hành giả, một loại người 


cùng Di Lặc Bô Tát tu hành, đối với 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

họ tán thán. Các ông có thê ở trong 
thể gian này, thể gian này là ngũ 
trược ác thế, đây là một hoàn cảnh rât 
xấu. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy 
mà các ông có thể tu thiện, có thể 
hướng thiện, không tạo ác, điều này 
thật hiểm có! Đây quả thật là đại đức. 
Chữ Đức này là đức hạnh, đây chắng 
phải là đức hạnh thông thường, là thật 
sự có đại đức hạnh. 

Vậy trong câu nói này, tổng 
cương lĩnh là “đoan tâm chánh ý”, 
câu này tức là chân thành tâm; nhà 
Nho gọi là thành ý chánh tâm. Còn 
đoan tâm? Tức là chánh tâm. Còn chữ 
Chánh Ý phía dưới tức là thành ý, 
tâm địa chân thành; băng tâm chân 
thành để xử thê, đôi người, tiếp vật, 
thì gọi là đoan tâm. Cho nên ý thành 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì sau tâm mới chánh vậy, cái tâm đó 
là nói tác dụng của tâm; Thành là cái 
thể của tâm. Cái này cũng tức là trong 
Đại Thừa Phật pháp gọi là đại Bồ Tát 
tâm; đây tức là đại Bộ Tát tâm. Phía 
dưới nói: 


Kinh văn: “Sở dĩ giá hà?” 


Vì sao Thế Tôn, đối với nhóm 
người này tán thán như vậy? Nhất 
định sự tán thán này có đạo lý, câu 
“sở dĩ giả hà?” là cầu tán thán như 
vậy. 


Kinh văn: “Thập phương thể 


giới, thiện đa ác thiểu, dị khả khai 
hóa”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thập phương chư Phật sát độ, 
người thiện nhiều, người ác Ít, Phật ở 
nơi đó dễ dàng giáo hóa chúng sanh, 
“dị khả khai hóa”. Khai là khai thị, là 
Phật giảng kinh thuyết pháp. Người 
thiện nhiều đêu ưa thích nghe thì 
giảng kinh thuyết pháp dễ dàng, còn 
thính chúng? Giác ngộ nhiêu. Chữ 
Hóa này tức là biên hóa khí chất, sau 
khi nghe xong họ liên biên hóa. Trước 
kia, mục đích của nên thế gian giáo 
dục Trung Hoa là để biên hóa khí chất; 
Phật giáo hóa chúng sanh, mục đích 
là chuyển phàm thành thánh, tức là 
hóa phàm thành thánh. Cho nên chữ 
Hóa này là sự thành tựu của giáo học; 
hai chữ này, Khai là nhân, Hóa là quả. 
Phật thuyết pháp, đêu chăng rời khỏi 
quan niệm và sự thật của nhân quả. 


Tập 21 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vậy thì thập phương thê giới? Thật tại 
mà nói, cũng bao gôm Sa Bà thế giới 
chúng ta. Sa Bà thế giới cũng có lúc 
tốt, hiện nay là lúc xấu; phong thủy 
luôn lưu chuyền, có lúc gặp vận hên, 
có lúc gặp vận xâu. Hiện nay trái đất 
đang gặp vận xâu, cả trái đất bị cộng 
nghiệp chỗ cảm. Vậy lúc này thập 
phương thế giới đang gặp vận hên, 
còn chúng ta thì gặp vận xâu. Chăng 
phải toàn là ngũ trược ác thê, chỉ có 
thế giới này của chúng ta có; mà tha 
phương thê giới cũng có, tuy nhiên 
chắng phải là lúc này. 


Kinh văn: “Duy thử ngũ ác thể 
øian, tôi vi kịch khô”. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là Phật cảm thán thế giới này 
của chúng ta, thê gian này của chúng 
ta là ngũ ác, tất cả chúng sanh đang 
tạo tác ngũ ác; mà ngũ ác tại thế gian 
này thì là vô cùng vô cùng phô biến, 
vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Ngũ 
ác là gì? Là sát, đạo, dâm, vọng, tửu. 
Là mặt trái của ngũ giới, ngũ ác thế 
giới. Cho nên trong đoạn này, chúng 
ta quan sát phần kinh văn này, tức là 
nói về ngũ giới. Vậy nói một cách 
khác, quý vị có thê trì ngũ giới, đây 
tức là thiện; ngược lại, lúc tạo tác, đó 
tức là ác. “Tối vi kịch khổ”, bên trong 
có nhân duyên quả báo, chúng sanh 
đích thật chăng có trí tuệ, chắng có 
đạo nhãn, chắng thây được mê hoặc 
điên đảo, cho nên chấp ý, đang tạo tác. 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đến lúc quả báo hiện tiên, hỗi hận 
cũng chắng kịp. 

Cho nên chúng ta phải hết lòng để 
đọc tụng đoạn kinh văn này cho đàng 
hoàng. 


Kinh văn: “Ngã kim ư thử tác 
Phật, giáo hóa quân sanh, linh xả 
ngũ ác, khử ngũ thống, ly ngũ thiêu, 
hàng hóa kỳ ý, linh trì ngũ thiện, 
hoạch kỳ phước đức”. 


Một tiết nhỏ kinh văn này là tông 
thuyết, tổng cương lĩnh của phẩm 
kinh này. Dưới đây chia thành từng 
đoạn để nói kỹ. “Ngã” là Thích Ca 
Mâu Ni Phật tự xưng, “U thử” là tại 
thể ø1an này của chúng ta, tại trên địa 
câu ba ngàn năm trước của chúng ta, 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thị hiện làm Phật giáo hóa chúng sanh. 
Sự dạy dỗ cơ bản của Phật là dạy 
chúng ta xả bỏ ngũ ác, đây là nhân; ác 
là nhân. Phía dưới chữ Thống và 
Thiêu là quả báo, cái nhân quý vị tạo, 
tương lai nhất định phải thọ nhận quả 
báo. Thông là trong đời này của quý 
VỊ, SỰ thông khô mang đên trong cuộc 
sông gọi là Hoa báo, giống như hoa 
nở sau đó thì kết trái. Còn chữ Thiêu, 
Thiêu là địa ngục; sau khi chết thì đọa 
địa ngục, gọi là Quả báo. Hoa nở sau 
đó thì kết quả, hoa là gì? Là thông 
khô. 

Cho nên đời người chúng ta, đời 
này cuộc sông rất thống khô thì cái 
quả sau đó chăng thể tốt; hoa chắng 
nở tốt thì làm sao quả có thể tốt được? 
Nếu như trong đời này đích thật tâm 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khai ý giải, rất vui sướng thì tương lai 
quả báo của quý vị sẽ tốt; cho dù 
chắng học Phật cũng không thê đọa 
tam ác đạo. Một người tâm địa thiện 
lương, xử thế, đối người chánh đại 
quang minh, tâm họ thanh tịnh, quang 
minh, thì cuộc sông của họ rất vui 
sướng, sẽ rất tự tại. Nêu như ngày 
ngày tự tư ích kỷ, đều là hại người lợi 
mình, ngày ngày đêu làm những việc 
này, đây là tạo tác tội nghiệp đây. 

Cho dù có được một tí lợi ích, 
song trong tâm họ không an, lương 
tâm căn rứt, ban đêm đêu năm ác 
mộng. Sống trong thể gian này 
thường thường buôn lo, sợ người ta 
khám phá chỗ yếu của mình, sợ kẻ 
khác ám hại họ, thời thời khắc khắc 
phập phòng lo sợ, nằm ngôi chắng an; 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cuộc sông này là khô, thì là thông khổ. 
Cho nên ngũ thống này, năm thứ ác 
nhân này mang đến cho quý vị năm 
thứ đau khô của cuộc sống, tương lại 
cảm được khô báo của địa ngục; nên 
giáo học cơ bản mà Phật giáo hóa 
chúng sanh tức là điểm này. Khiến 
cho chúng ta minh bạch, khiến cho 
chúng ta liễu giải vu tướng sự thật 
này, “hàng hóa kỳ ý”; chữ Ý này tức 
là vọng tưởng, tham, sân, si. Chúng ta 
minh bạch rồi, hiểu rõ rôi thì cái tham 
tâm, sân giận tự nhiên hàng phục. 
Biết được việc này không thể làm, sau 
khi làm rôi thì hậu quả chăng thể thiết 
tưởng nối; vẫn là ít làm, không làm 
thì hay hơn, “hàng hóa kỳ ý”. 

Trong kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề 
tôn giả nêu ra hai vẫn đê, tôi nghĩ rất 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu người trong quý vị đã niệm qua 
kinh Kim Cang, kinh Kim Cang nói 
đó là những gì? Nói hai vẫn để. Tu 
Bộ Đề tôn giả hướng về Thích Ca 
Mâu Ni Phật thỉnh giáo, “Vân hà 
hàng phục kỳ tâm?” Tâm của chúng 
ta tử sảng đến tỐi, vọng tưởng, tạp 
niệm, phiên não lung tung, làm thế 
nào có thể hàng phục nó? Điều này 
đích thật là một vẫn đề. Thứ hai là 
“Ung vân hà trụ?” Tâm này của 
chúng ta, rốt ráo phải an trụ ở đâu? 
Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói hết một 
bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật để giải đáp hai vẫn đề này. 

Tôi tin tưởng có nhiều đông tu 
đều đọc qua kinh Kim Cang, thậm chí 
đêu nghe qua kinh Kim Cang, quý vị 
biết được làm thế nào để “hàng phục 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
kỳ tâm” Tâm quý vị an trụ ở đâu? 
Nếu như vẫn chăng biết, thì kinh Kim 
Cang đã niệm cũng luống công. Kinh 
Kim Cang là đối với Tu Bồ Đề tôn 
giả nói, do đây có thê biết, kinh Kim 
Cang nói với chúng ta thì chăng khê 
cơ. Chúng ta có hai vân đề chưa giải 
quyết, những lời Phật nói với chúng 
ta đó, chúng ta không hiểu, “mạc tri 
kỳ vân”, chắng biết Ngài nói những øì. 
Vẫn là pháp môn này hay, “Vân 
hà hàng phục kỳ tâm?”, Nam Mô A 
DI Đà Phật. Quý vị xem, khi vọng 
tưởng đến trong tâm thì Nam Mô A 
DI Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 
vọng tưởng đoạn tôi thì là hàng phục 
tâm rồi. “Ưng vân hà trụ?”, tâm quý 
vị an trụ ở đâu? Nam Mô A Di Đà 
Phật, an trụ tại trên danh hiệu A Di 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đà Phật. Quý VỊ Xem, chắng phải vẫn 
đề đã giải quyết rôi sao? Một câu A 
Di Đà Phật đem vẫn đề của Tu Bồ Đề 
tôn giả triệt để giải quyết ngay, đâu 
cân dùng đến kinh Kim Cang phiên 
phức như vậy? Quý vị mới biết được 
tại sao pháp môn này xưng là đệ nhất, 
đạo lý là ở chỗ này. Cho nên đích thật 
một câu Nam Mô A Di Đà Phật “hàng 
hóa kỳ ý”, là cực kỳ cao minh, cực kỳ 
thỏa đáng; vả lại còn mau chóng. 


Kinh văn: “Linh trì ngũ thiện”. 
Tâm ý hàng phục rôi, có nơi an 
trụ rôi, quý vị khuyên họ hành thiện 


thì dễ dàng, đây là việc rất đễ dàng, tự 
nhiên hướng thiện. Quý vị chăng dạy 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
họ, họ cũng muôn học thiện, vừa mới 
đạy thì lại càng tôt hơn nữa. 


Kinh văn: “Hoạch kỳ phước 
đức”. 


Con người như vậy thì họ tự 
nhiên có phước rôi, vì sao? Vì là hành 
thiện. Tâm thiện, hành thiện, quả báo 
là phước, là đức. Chữ Đức này cùng 
với chữ Đắc của Đặc Thât là cùng 
một nghĩa, quý vị đã được phước báo 
chân chánh rồi. Quý vị tu như vậy 
mới có được phước báo chân chánh, 
cho nên kiết, hung, họa, phước, là 
mỗi người tự mình cảm chiêu mà đến, 
chắng phải kẻ khác cho quý vị. Người 
ngu câu Phật, Bồ Tát ban phước, đó là 
ngu SI đây: Phật, Bồ Tát đâu có quyên 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lực ban phước cho quý vị! Tự mình 
đã tạo một thân tội nghiệp rồi, hướng 
về Phật, Bồ Tát hôi lộ, câu Phật, Bồ 
Tát tha thứ. 

Tội nghiệp của quý vị tạo đó cùng 
Phật, Bộ Tát vô can, Phật, Bồ Tát 
cũng chắng có quyên lực tha thứ cho 
quý vị; đây là thật. Phật, Bộ Tát giải 
đạo lý cho quý vị, giải chân tướng sự 
thật cho quý vị. Đạo lý minh bạch rôi, 
chân tướng sự thật rõ ràng rôi thì quý 
vị biết được phải nên làm thê nảo! 
Đây là Phật, Bồ Tát chỉ dạy cho 
chúng ta. Phật, Bồ Tát chắng phải 
thân minh, thần minh cũng chăng thê 
bảo hộ, giúp đỡ chúng ta được, cũng 
chăng thể giáng phước cho chúng ta. 
Nêu chúng ta chắng có phước báo, 
nếu họ thật sự giúp đỡ chúng ta, giáng 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phước cho chúng ta, thì họ tạo tội 
nghiệp. Phước báo, nhât định phải tự 
mình tu. 

“Linh trì ngũ thiện” tức là bảo 
chúng ta tu nhân. Tu thiện nhân, chặc 
chắn chúng ta được thiện quả, đây là 
chánh thuyết, đây là chánh giáo. Vậy 
phía dưới là vì chúng ta tường tận nói 
rõ ra năm thứ ác này; bê trái của ngũ 
ác này tức là ngũ thiện. Cái thứ nhất 
là “Sát sanh ác”, thứ hai là ““Thâu đạo 
ác”, thứ ba là “ Dầm dục ác”, thứ tư là 
“ Vọng ngữ ác”, sau cùng là “Âm tửu 
ác”; năm thứ này. Đây là năm đoạn 
trong bốn kinh. Hôm nay thì giờ đã 
đến. A Di Đà Phật 


Tập 21 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 22 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
ba mươi bốn, hàng thứ ba, từ câu thứ 
ba bắt đầu xem. Chúng tôi đem kinh 
văn đồng loạt để đối chiếu. 


Kinh văn: “Hà đắng vi ngũ? Kỳ 
nhất giả, thế gian chư chúng sanh 
loại, dục vi chúng ác, cường øiả 
phục nhược, chuyển tương khắc tặc, 
tàn hại sát thương, điệt tương thôn 
đạm". 


Từ chỗ này bắt đầu xem phẩm 
kinh này, trên thực tế, tức là chánh 
thọ của ngũ giới. Có nhiêu người 
trong các bạn đông tu yêu câu, ở 
trong giữa pháp hội thọ Tam Quy, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngũ Giới. Phân Tam Quy, chúng tôi 
có tập sách nhỏ truyền thọ; Ngũ Giới 
là một phân khai đạo tối thù thăng, 
nếu như chúng ta tỉ mỉ đem nó xem, 
minh bạch rồi, y giáo phụng hành, 
đây tức là đệ tử ngũ giới chân thật của 
Thế Tôn. Một tiết ở phía trước nói 
được vô cùng rõ tệt, Thê Tôn thị hiện 
tại thê øian này làm Phật, chỉ dạy 
chúng ta nhất định phải xả bỏ ngũ ác. 
Nói một cách khác, tức là chỉ dạy 
chúng ta phải nghiêm trì Ngũ Thiện. 
Ngũ Thiện nói ở chỗ này tức là Ngũ 
Giới. Như vậy mới có thể có được 
phước báo chân thật; vậy loại phước 
báo nảy trong cuộc sông hiện thuộc, 
có thể mang đến sự yên ôn cho chúng 
ta, thân tâm yên ồn, hạnh phúc vui vẻ, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cũng là cơ sở niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ của chúng ta. 

Bởi vì Tây Phương thê giới, trong 
phân kinh văn của Đại Tiểu bản, đêu 
nói với chúng ta nơi đó là “ chư 
Thượng Thiện Nhân câu hội nhất xứ”. 
Nêu như chúng ta, ngay ngũ giới đều 
chắng thê thanh tịnh, thì niệm Phật 
cho dù quý vị có hết lòng niệm đi nữa, 
cũng rất khó tham dự pháp hội của 
Tây Phương chư Thượng Thiện Nhân. 
Người ta đều là người thiện, còn 
chúng ta bất thiện, thì làm sao có thể 
tham dự được? Vì vậy cho nên, chỗ 
nói trong phẩm kinh này là cái căn 
bản trong căn bản, cái cơ sở của cơ SỞ; 
quyết định chắng thê thấp hơn dưới 
mức độ này. Vậy chúng ta câu vãng 
sanh mà không hiểu rõ căn bản này, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trong một đời này vãng sanh thì 
chắng có hy vọng; cho nên các bạn 
đông tu phải đặc biệt lưu ý. Hôm nay 
chúng tôi bắt đầu giới thiệu từng đoạn 
một, đoạn thứ nhất là “Sát sanh ác”; 
sát sanh là đại ác đây, không sát thì 
đây tức là thiện. Phía dưới đoạn văn 
này rât dài, đây là Thế Tôn lòng từ bi 
vô tận vì chúng ta nói ra chân tướng 
sự thật của nhân duyên quả báo. 

“Kỳ nhất”, đây là đoạn thứ nhất, 
“Thế gian chư chúng sanh loại”, câu 
này bao quát phạm vi vô cùng rộng 
lớn. Chúng sanh, nêu nói rộng, cửu 
pháp giới đêu là hữu tình chúng sanh. 
Tuy nhiên ở trong đây, Tứ Thánh 
pháp giới, họ là giác mà không mê, 
họ chắng thể tạo ác. Trong lục phàm 
pháp giới cũng tức là chúng ta nói lục 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đạo, thiên nhân thì trí tuệ cao, phước 
báo lớn, cũng chăng sát sanh; điều 
kiện sanh thiên là thượng phẩm của 
Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong Thập 
Thiện Nghiệp Đạo, điều thứ nhất là 
không sát sanh; đương nhiên là sẽ 
không làm ác. Người lảm ác, sao có 
thể sanh thiên được? Vậy thì chúng ta 
minh bạch điều này tôi, có thể tạo ác 
nghiệp là nhân đạo trở xuống, người, 
súc sanh, ngạ quỷ. Còn địa ngục? 
Thật tại mà nói, là thọ báo, cũng sẽ 
chắng tạo tội nghiệp; nó là việc hoàn 
toàn đang thọ khô báo. Vậy đây là nói 
về nhóm chúng sanh dễ dàng tạo tác 
ác nghiệp này. 

“Dục vi chúng ác”, tạo ác, có cái 
dục vọng. Cái dục vọng này, tóm lại 
mà nói, đều là tự tư ích kỷ, hại người, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lợi mình; đêu là cái nhân tô như vậy. 
Nêu như chăng phải nhân tô này, đó 
tức là cái ngu s1 nghiêm trọng; cũng 
có thể tạo tội nghiệp. “Cường giả 
phục nhược”, đều là kẻ mạnh hiệp 
đáp kẻ yêu. Cũng như chúng ta thấy 
các em bé đi bắt chuồn chuồn, bươm 
bướm đề chơi, mãi đem nó chơi đùa 
cho đến chết mới thôi. Đây là sát hại 
đây. Quý vị bảo, Chúng có dục vọng 
øì đầu? Chúng chỉ là chơi đùa mà thôi. 
Chúng lớn hơn động vật nhỏ, Chúng 
vã thể hiệp đáp chúng nó, đây tức là 
“cường giả phục nhược”. Phía bên 
trong vẫn chăng có tâm tham, cũng 
chắng có tâm sân giận, là ngu sĩ đây. 
Tạo xong ác nghiệp như vậy, thứ ác 
nghiệp này, chúng ta thấy các em nhỏ 
thường tạo. Nghĩ lại chúng ta lúc còn 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhỏ cũng làm những việc này, chăng 
biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Có tội 
nghiệp hay không? Đương nhiên là có 
tội nghiệp, con vật nhỏ cũng là một 
mạng sông. 

Chúng ta đã học Phật rôi, hiểu rõ 
chân tướng sự thật rôi, mới biết được 
cái nhân quả lợi hại. Thiêu mạng phải 
trả mạng, thiếu tiền phải trả nợ; chỗ 
øọI là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ 
chắng dứt chăng liễu. Chắng phải 
chúng ta cô ý là vô ý, không sai, là cái 
nghiệp vô ý tạo đây; tương lai vẫn 
thuộc về vô ý để đên đáp. Cái nhân gì 
thì có cái quả báo nây, điều này 
chúng ta không thể chắng biết. Phật vì 
chúng ta nói đó, toàn là chân tướng 
của sự thật. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Chuyển tương khắc tặc”, đây tức 
là hỗ tương đên trả, tức là ý nghĩa này. 
Đời này quý vị hiệp đáp họ, đời sau 
họ hiếp đáp quý vị; đáp đền qua lại. 
“Tàn hại sát thương”, cái này là tàn 
khốc nhất trong khổ báo. “Điệt tương 
thôn đạm”, câu sau cùng này, đặc biệt 
là nghiệp nặng trên việc ăn uông. Nhà 
Phật thường nói, trong đời này chúng 
ta ăn nó nửa cân, kiếp sau phải trả nó 
tám lạng. Ngày nay quý vị thích ăn 
thịt, đến kiệp sau thì súc sanh kia.. 
cho nên nói người chết làm dê, dê 
chết làm người; quý vị ăn thịt dê, dê 
chết rồi kiếp sau làm người. Cho nên 
nói người chết rôi kiếp sau đâu thai 
làm đê, lại bị nó ăn, lại bị nó giết; là 
sự việc như thê đó, ăn qua ăn lại. Sự 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
việc này, oan oan tương báo, vô cùng 
đáng sợ. 


Phật pháp, tuy trong giới luật 
chắng có bảo chúng ta ăn trường trai, 
trong giới luật chăng có; trong giới 
luật chỉ dạy chúng ta ăn tam tịnh nhục. 
Tam tịnh nhục này tức là, chắng thấy 
giết, chăng nghe giết, chăng phải vì ta 
mà giết. Vậy hiện nay những đô đông 
lạnh bày bán trên thị trường đều thuộc 
về loại tam tịnh nhục này. Vậy tại sao 
Phật nói như vậy? Quý vị nhất định 
phải biết, Thế Tôn năm xưa khi còn 
tại thế, trong Tăng đoàn chăng có nấu 
nướng; hằng ngày đều đi ra ngoài 
khât thực. Trong khi khât thực, nếu 
nhất định buộc người ta phải nâu đô 
chay để cúng dường, thì chắng phải 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khiến người ta phiền phức lắm sao? 
Cho nên Phật lây từ bi làm gốc, 
phương tiện làm cửa, việc khât thực 
này, người ta cho gì thì ăn nấy; là 
phương thức sinh hoạt lúc bây giờ. 
Sau khi Phật pháp truyền đến Trung 
Hoa, mới có việc nâu nướng trong 
Tăng đoàn. 

Tập quán của người Hoa, nêu như 
nhìn thấy đi ra ngoài khất thực là đi 
xin cơm, là kẻ ăn mày, người Hoa 
không tôn trọng. Tuy nhiên thời xưa ở 
Ấn Độ, như hiện nay ở Shri-Lanka, 
Thái Lan, xã hội đại chúng đều vô 
cùng tôn trọng người xuất gia ra 
ngoài khất thực. Hoàn cảnh tại Trung 
Hoa, nếu ra ngoài khất thực xin cơm 
là kẻ ăn xin, chăng có ai tôn trọng cả; 
ngược lại khiến cho người fa tạo 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiệp. Huống chi Phật giáo truyền 
đến Trung Hoa, là Trung Hoa phái 
đặc sứ đi nghênh thỉnh qua, mục đích 
đến Trung Hoa với thân phận là để 
vương sư. Vậy sao hoàng để có thê 
bảo thầy mình đi ra ngoài xin cơm 
chứ? Làm gì có đạo lý này? Cho nên 
chỉ ở tại chùa, sẽ có cúng dường rất 
tốt. Phương thức sinh hoạt đã hoàn 
toàn thay đổi sau khi đến Trung Hoa; 
hoàn toàn là Trung Hoa hóa tôi. 

Y phục, mặc đêu là y phục Trung 
Hoa, chúng ta mặc loại áo tay rộng, là 
lễ phục thời Hán triều gọi là Hải 
Thanh, là của người đi học mặc. Vậy 
còn người tại gia thì sao? Thì trên y 
phục có thêu rất nhiều hoa văn; hoa 
văn đó đại biểu cho thân phận của họ, 
chắng phải có thể tùy tiện thêu. Vậy 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


còn y phục của người xuất gia? Thì 
trên mặt chăng có hoa văn, màu sắc 
đơn sơ mộc mạc hơn, sai biệt là ở chỗ 
này. Cho nên khi đã đến Trung Hoa 
thì hoàn toàn là Trung Hoa hóa, ở 
Trung Hoa thành bốn thổ hóa rôi. Vậy 
còn việc ăn chay của Trung Hoa? Là 
do Lương Võ Đế đề xướng, vua 
Lương Võ Đề đọc kinh Lăng Già thấy 
Phật nói trong kinh, Bồ Tát đại từ đại 
bi không ăn thịt chúng sanh. Sau khi 
vua Lương Võ Đề đọc xong, rất lây 
làm cảm động, tự mình từ đó ăn 
trường trai, ông là vị đại hộ pháp của 
Phật môn chúng ta, lây thân phận một 
quốc vương đề hộ trì Phật pháp. 
Đương nhiên việc phát khởi cuộc 
vận động ăn chay tại trong Phật giáo, 
lập tức liên có tiêng vang rất tốt, cho 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nên học Phật ăn chay trong Phật môn 
là nét đặc sắc của Phật giáo Trung 
Hoa. Hiện nay chúng ta đi khắp nơi 
trên thể giới, có rất nhiêu quốc gia 
Phật giáo trên toàn thế giới không có 
ăn chay. Chắng những Tiểu Thừa đi 
khât thực không ăn chay, mà Phật 
giáo Nhật Bản cũng không ăn chay, 
Đại Hàn cũng không ăn chay. Cho 
nên có nhiêu quôc gia Phật giáo ở 
ngoại quốc đêu không ăn chay; duy 
chỉ có Phật giáo Trung Hoa ăn chay. 
Chúng tôi đi đến các quốc gia Phật 
giáo khác thăm viễng, thây họ ăn thịt, 
lại còn uống rượu, chúng tôi cảm thấy 
rất lạ lùng. 

Quý vị xem Phật giáo Nhật Bản, 
trước bàn Phật, Bồ Tát, những thứ 
rượu cúng đó đêu là rượu ngon rất nôi 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tiêng, họ đem cúng Phật rôi tự lấy 
uống. Chúng tôi nhìn thấy rất lạ lùng, 
họ nhìn thấy chúng tôi không uông 
rượu, không ăn thịt cũng cảm thây rât 
khó chịu; chúng ta liễu giải những 
trạng huấn lịch sử này thì hiểu được. 
Việc không ăn thịt chúng sanh quyết 
định là chính xác; vả lại đôi với sức 
khỏe có lợi ích rất lớn. Hiện nay có 
rất nhiêu người Mỹ đều ăn chay, họ 
chắng phải học Phật, họ là vì sức 
khỏe của thân thể; cho nên đối với 
sức khỏe, ăn chay có lợi ích rất lớn. 
Vậy chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho 
nên mới áp dụng phương thức sinh 
hoạt này. 

Năm hai mươi sáu tuổi tôi học 
Phật, học Phật được nửa năm thì tôi 
ăn trường trai; tôi bèn tiếp thọ cái 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quan niệm này, cảm thấy việc ăn chay 
đối với chúng ta đích thật là một chọn 
lựa rất hay. Mỗi oán thù đời đời kiếp 
kiếp của chúng sanh, chúng ta từ nay 
trừ bỏ sạch hết, chắng cùng với chúng 
sanh kết oán nữa. Không những 
không sát sanh mà còn tích cực phóng 
sanh, hộ sanh, không ăn thịt chúng 
sanh. Nếu như quý vị nói không ăn 
thịt đối với sức khỏe thân thể có trở 
ngại, thì quý vị xem tôi, nay đã bảy 
mươi rôi, đâu có kém hơn quý vị? Hai 
mươi sáu tuôi tôi học Phật, lúc đó tôi 
cảm thây học Phật quá trễ, thật tại mà 
nói, càng sớm càng tốt. Sở dĩ đây là ý 
nghĩa của hai câu kinh văn này vô 
cùng sâu xa, nhất định phải rõ lý, phải 
biết chân tướng sự thật, sự lựa chọn 
của chúng ta là chính xác. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Bắt tri vi thiện”. 

Ở chỗ này, chữ Vi Thiện tức là 
nói gIới sát; trường trai tức là nói ăn 
trường chay, điêu này là thiện hạnh. 
“Bât tri vị thiện”, chăng biệt hành 
thiện. 

Kinh văn: “Hậu thọ ương phạt”. 

Hậu là hậu thế, quả báo đời sau ây 
thì rât đáng sợ. Ở chỗ này Phật nêu 
lên vài thí dụ rât rõ ràng. 


Kinh văn: “Cô hữu cùng khất”. 


Đây tức là kẻ ăn xin, xin cơm, 
cùng khât. Vì sao họ có thê thọ quả 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
báo này? Vì sát nghiệp của đời trước 
tạo đó quá nặng. 

Kinh văn: “Cô độc”. 


Phàm là phá hoại gia đình của 
chúng sanh, không thê chăng thọ báo 
ứng này. Những cái chúng ta thường 
thây nhất, chim nhỏ cũng có gia đình, 
anh đi bắt chim này, lây đi trứng, anh 
phá hoại gia đình người ta, anh làm 
cho gia đình người ta nhà tan người 
chết, đời sau anh sanh làm người 
cũng có cái báo ứng nhà tan người 
chết này. Nhân thê nào thì quả báo 
thế ấy! Quả báo thế nào thì trong đời 
trước nhât định có nhân duyên; cho 
nên thành “cô độc. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Lunø manh, ám á, sỉ 
ác” 


Si là ngu si, người thường thế 
ø1an chúng ta gọi là bạch s1. 


Kinh văn: “Uông cuông”. 


Tức là hiện nay chúng ta gọi là 
thân kinh thất thường, trong xã hội 
thời nay thường gọi là bệnh người già, 
chứng ngu đân; đêu thuộc về loại này. 
Đây đều có quả báo, trong đời quá 
khứ chúng ta đã tạo các ác nghiệp này. 
Quả báo này trong đời này có thể 
miễn trừ được chăng? Có thể được, 
nếu quý vị biết đạo lý, biết phương 
pháp, hết lòng đi tu học, sức mạnh 
thiện của quý vị vượt qua lực lượng 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của ác nghiệp thì thiện nghiệp được 
báo trước. Còn ác nghiệp này, chắng 
phải không báo mà đem ác nghiệp đặt 
ở phía sau, kéo dài ra sau; cái thiện 
báo trước. Còn tôi thiện? Thì chúng ta 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới rôi, cái ác phía sau đó vĩnh viễn 
chắng báo trở lại nữa. Đây là phương 
pháp bảo đảm nhất, an toàn nhật để ra 
khỏi tam giới. Nêu chắng ra khỏi tam 
giới, khi nhân duyên tụ hội thì quả 
báo vẫn chắng thê tránh miễn được, 
đó vẫn là một sự việc rắc rỗi. Tức là 
nhất thời tránh miễn được, không 
tránh miễn được lâu dài. Phải nên biết 
điều này, đây là nói lên vài cái thí dụ. 


Kinh văn: “Giai nhân tiền thế 
bât tín đạo đức, bât khăng vi thiện”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đời trước, đối với đạo đức họ 
chắng tin, chữ Đạo Đức này, nêu nói 
theo nghĩa rộng là bao gôm luôn cả 
luân lý đạo đức trong đó; nói theo 
nghĩa hẹp tức là chỉ cho ngũ giới thập 
thiện của Phật nói. Ngũ giới thập 
thiện là đạo đây, anh tu được cái đạo 
này thì tương lai anh được thiện quả, 
đó tức là đức. Anh “bất khăng vi 
thiện”, anh sở dĩ mới có loại quả báo 
này hiện tiên. Vậy trở ngược lại mà 
nÓI... 


Kinh văn: “Kỳ hữu tôn quý”. 

Hiện nay trong xã hội, chữ Tôn 
Quý này là nói có địa vị, được đại 
chúng tôn kính. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Hào phú”. 


Thế gian này của chúng ta, như 
hạng có xí nghiệp phát đại tài, có đại 
tài phú; “hào phú”. 


Kinh văn: “Hiên minh, trưởng 
giả”. 


Người này có trí tuệ, thông minh, 
có đức hạnh, bậc trưởng giả có đạo 
đức, đều là hạng này. Ở Ấn Độ xưng 
là trưởng giả, không những có tuôi 
cũng là cao tuôi còn phải có học vẫn, 
có địa vị, có tài phú, đây mới có thê 
xưng là trưởng giả. 


Kinh văn: “Trí dũng, tài đạt”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bốn chữ này, tức là ngày nay chỗ 
gọI là văn tài võ lược. Trí Dũng là 
thuộc vệ cái này, ở thế gian này gọi 
những loại quan võ này. Còn Tài Đạt 
là văn tài, vấn học; những thứ này đêu 
là quả báo tốt. Chỗ ước mơ mong câu 
của người thế gian chúng ta là quả 
báo của loại này. 


Kinh văn: “Giai do túc thế từ 
hiệu, tu thiện tích đức sở trí”. 


Nó có nguyên do, chăng phải vô 
duyên vô cớ mà có thể có được. Túc 
Thể là không chỉ có một đời, chúng ta 
có thể tin điều này. Cân phải nên biết, 
quả báo tốt của đời này, có lẽ đều là 
tu được từ mấy đời trước; tu từ bi tâm, 
tu hiểu kính tâm. Phật dạy chúng ta 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không chỉ là phải hiếu thuận cha mẹ, 
trong Đại Thừa Bồ Tát Giới Kinh nói 
với chúng ta, phải đem cái tâm hiểu 
thuận cha mẹ đây rộng ra, hiểu thuận 
tất cả chúng sanh; đây mới là tận hiếu. 
Cho nên Đại Thừa Phật pháp là xây 
dựng trên cơ sở của hiệu đạo, chúng 
ta phải đặc biệt coI trọng chữ này. 

Nêu như có người hỏi, toàn cả 
Phật pháp là nói những gì? Có thê nói, 
toàn cả Phật pháp tức là một chữ Hiếu. 
Cái đẹp, cái thiện của văn tự Trung 
Hoa, là bất cứ một quốc gia dân tộc 
nào trên toàn thế giới, đều chắng thê 
sánh nỗi. Văn tự Trung Hoa là cái phù 
hiệu, trong cái phù hiệu này tràn đây 
trí tuệ, khiến người thoạt nhìn liên có 
thể lãnh ngộ. Trong văn tự ngoại quốc, 
đều không có điều này. Chữ Hiếu là 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuộc về hội ý, quý vị xem, phân trên 
chữ này là chữ Lão, phân dưới là chữ 
Tử. Y này là nói, đời trên cùng đời 
dưới là một Thể; người Tây phương 
øọ1 là có sự ngăn cách của thê hệ. Có 
sự ngăn cách của thê hệ thì chắng có 
hiểu, đời trên vẫn còn đời trên nữa là 
“quá khứ vô thỉ”; đời dưới vẫn còn 
đời dưới nữa là “vị lai vô chung”. 
Triệt thí triệt chung là một cái chỉnh 
thể, cái chỉnh thể của một sanh mạng; 
đây là từ trên chiêu dọc mà nói, chiêu 
dọc đã hiểu rôi thì chiều ngang tức là 
biến pháp giới đây. Cho nên cái phù 
hiệu này đại biểu gì đây? Là đại biểu 
tận hư không biến pháp giới là một 
Thể. Trong Phật pháp chúng ta nói đó 
là gì? Đó là Pháp Thân đấy. Cái phù 
hiệu này đã hiển thị ra Pháp Thân của 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mỗi một người, cho nên chữ Hiểu này 
là Pháp Thân. Thập phương ba đời 
Phật, cộng đồng một Pháp Thân. 

Nêu quý vị nói là tận hiếu, thật 
chắng dễ dàng: người nào mới có thế 
đem chữ Hiểu này làm được viên viên 
mãn mãn? Là thành Phật. Thì chữ 
Hiểu này mới được viên mãn, Đắng 
Giác Bộ Tát vẫn còn một phẩm sanh 
tướng vô minh chưa phá thì hiểu đạo 
kia vẫn còn một phân khiêm khuyết, 
vẫn chưa viên mãn. Chữ này quả thật 
là đại đạo vậy, cái đại đạo vô cực; từ 
đâu bắt đầu làm? Từ hiểu cha mẹ bắt 
đâu làm. Nhiên hậu dân dần mở rộng 
đến tôn trưởng của quý vị, thây của 
quý vị, lại mở rộng đến thân hữu của 
quý vị, lại mở rộng đến tất cả chúng 
sanh. Lây đại từ đại bi để thực hiện 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiểu đạo, đây là căn bản của đạo đức. 
“Tu thiện tích đức”, cái gì là thiện, cái 
øì là ác? Trong bộ kinh này, Thê Tôn 
chỉ thị cho chúng ta vô củng tường 
tận rõ ràng, chúng ta từ trên cương 
lĩnh mà nói, Tịnh Độ Tông là một 
trong tất cả tông phái, đạo dễ tu nhất, 
phương pháp của nó đơn giản nhất, 
kinh điển ít nhất, rất thích hợp cho 
người thời đại hiện nay tu học. 

Ngoại trừ Tín - Nguyện - Trì 
Danh ra, Tín - Nguyện - Trì Danh còn 
là chánh tín. Trước khi chưa đến Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, vẫn còn ở 
nhân gian này, chúng ta không thể rời 
khỏi xã hội, không thể rời khỏi quân 
chúng. Người niệm Phật chúng ta 
phải nên cùng đại chúng chung sống 
như thê nào? Phật dạy cho chúng ta 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
vài cái nguyên tắc, những cái nguyên 
tắc này được gọi là trợ hạnh, chánh 
trợ song tu, như đôi cánh của chim, 
hai bánh của cái xe; như vậy mới có 
thể đạt đến nguyện vọng của chúng ta. 
Trong cách trợ tu, quan trọng nhất là 
Tam Phước trong Quản Kinh; câu thứ 
nhất trong Tam Phước là “Hiếu 
dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư trưởng, 
Từ tâm bắt sát, Tu thập thiện nghiệp”. 
Quý vị xem, tiêu chuẩn này chắng 
phải đã vì chúng ta nói ra rõ rõ ràng 
ràng minh minh bạch bạch rôi sao? 
Chúng ta phải tin, phải liễu giải, phải 
hết lòng đi làm. Cho nên Tam Phước 
sẽ thành tựu cơ sở tu hành của chính 
mình; cùng đoàn thể chung sống, đặc 
biệt là Tăng đoàn. Mọi người khi quy 
y đã từng niệm qua “Quy Y Tăng, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng trung tôn”; quý vị biết niệm, 
câu này có ý nghĩa gì thì nhất định 
phải biết, Chúng tức ngày nay chúng 
ta gọi là đoàn thể. Tăng đoàn là tôn 
quý nhất trong tất cả đoàn thê thê, 
xuất thê gian, là đoàn thê đáng được 
người tôn quý nhất, tại vì sao? Bởi vì 
nó tu Lục Hòa Kính. Tu Lục Hòa 
Kính tức là Thế Tôn dạy cho chúng ta 
làm sao cùng với đoàn thể đại chúng 
chung sông; đây là giới điều trọng 
yêu. Sáu điêu này lả “Kiến hòa đông 
giải, Giới hòa đồng tu, Thân hòa đông 
trụ, Khẩu hòa vô tránh, Ý hòa đồng 
duyệt, Lợi hòa đồng quân”; chăng thể 
giảng kỹ cái này. Đây là chúng ta 
nhập chúng, một cái đoàn thể có thể 
làm được sáu điêu này thì đại chúng 
đêu có thể tuân thủ. Đoàn thể này là 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có chư Phật, Bộ Tát hộ niệm, long 
thiên ủng hộ. 

Khoa mục thứ ba là Tam Học, 
CIới Học, Định Học, Tuệ Học, khoa 
mục thứ tư là Lục Độ, khoa mục thứ 
năm là Phố Hiền Thập Đại Nguyện 
Vương. Trong sinh hoạt ngày thường 
chúng ta cùng đại chúng chung sống, 
xử thế, đối người, tiếp vật, phải tuân 
thủ năm khoa mục này. Đây tức là “tu 
thiện tích đức”, phải thật sự làm. Ở 
chỗ này Thế Tôn đem những nhân 
quả này đêu vì chúng ta khai thị ra 
một cách rõ ràng. 


Kinh văn: “Thế gian hữu thử 
mục tiên hiện sự, thọ chung chỉ hậu, 
nhập kỳ u minh. Chuyển sanh thọ 
thân, cải hình dịch đạo. Cô hữu Nê 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Lê, cầm thú, quyên phi nhuyên 
động chỉ thuộc”. 


“Thể gian hữu thử mục tiền hiện 
sự”, đây là chúng ta mắt chỗ thấy, tai 
chỗ nghe, thân chỗ tiếp xúc, những sự 
việc của nhân duyên quả báo này. Chỉ 
cân chúng ta bình tĩnh lưu ý đi quan 
sát, chăng cân phải nói thêm nhiêu 
nữa, nó rõ rõ ràng ràng mình mình 
bạch bạch. Người tạo tác ác nhân, 
người tạo tác ác duyên, sau khi thọ 
chung, họ đọa tam đồ, “nhập kỳ u 
minh”, U Minh là rộng chỉ cho tam 
đồ. “Chuyển sanh thọ thân, cải hình 
dịch đạo”, sau khi đã mật đi thân 
người thì xem trong đời này, cái hành 
nghiệp chỗ tạo tác đó, hành vi của 
chúng ta, cái nghiệp mà chúng ta tạo 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó. Nếu là thiện nghiệp, đương nhiên 
là tam thiện đạo thọ thân; nếu là ác 
nghiệp thì đi thọ báo tam ác đạo; 
“chuyển sanh thọ thân”, cái thân thọ 
đó có khác. “Cải hình dịch đạo”, hình 
dạng đổi mất trong lục đạo, tức là 
người tạo ác nghiệp đọa súc sanh, từ 
nhân đạo đọa đến súc sanh đạo, thay 
đường, đổi đường. Thân người đổi 
thành thân súc sanh, đây là đã đối 
hình, hình dáng khác nhau. 

Sự VIỆC này, thế gian chúng ta đây 
thường có. Kế lại sự việc này, mây 
năm trước, có lẽ có đến hai mươi năm 
rôi, tại Cao Hùng ở Đài Loan xảy ra 
một chuyện thật lạ lùng. Tiểu cảng ở 
Cao Hùng là một thị trân nhỏ, có một 
cái miễu nhỏ, trong miều có nuôi một 
con chó; chú chó đối với ngôi miếu 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này rất có hội kỳ, công khóa sáng tối 
nó đều tham gia. Nhưng lạ lùng thay, 
vừa mới làm lễ Tam Quy Y thì nó bỏ 
đi mất, giông cái gì? Giỗng như lão 
hòa thượng, thái độ cao ngạo rât lớn. 
Về sau người ta phát hiện chú chó này 
rất lạ lùng, có một vị pháp sư nói 
pháp với nó. Biết được trong miêu 
này, trước kia vị lão hòa thượng ấy 
chết rồi đầu thai tức là nó. Bèn nói 
với nó răng: “Bây giờ ngươi chăng 
phải trụ trì nữa rôi, ngươi là súc sanh, 
công khóa sáng tôi phải làm xong mới 
được đi, không thể lúc làm lễ Tam 
Quy Y là bỏ đi nhe!” Quả nhiên nó 
nghe lời, từ đó về sau, trong khóa 
sáng tôi nó đêu làm xong: song chỉ 
hai, ba tháng sau thì nó chết. Cho nên 
linh tánh của nó vẫn còn đó, tức là đời 


Tập 22 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quá khứ của lão hòa thượng của ngôi 
miêu này; quả thật là “chuyển sanh 
thọ thân, cải hình dịch đạo”. May 
thay thiện căn của nó vẫn chưa hoàn 
toàn diệt mật, vẫn có thể nghe pháp 
sư khai thị, vẫn có thê tiếp tục đi niệm 
Phật. Điều này vẫn chắng tệ, tôi nghĩ, 
sau khi nó rời khỏi thân chó rôi, có 
thể sẽ có quả báo tốt hơn. Tuy nhiên, 
nếu lại vừa mê thì rất khô. 

“Cô hữu Nê Lê”, tức là địa ngục, 
có địa ngục. “Cầm thú, quyên phi 
nhuyễn động chi thuộc” là súc sanh, 
đây tức là có ngạ quỷ, địa ngục, súc 
sanh, những thứ báo ứng này. Phía 
đưới là thí dụ. 


Kinh văn: “Thí như thể pháp 
lao ngục, kịch khô cực hình”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là ví như anh tạo tác tội 
nghiệp, nhất định anh phải tiếp thọ sự 
chế tài của pháp luật; tam ác đạo này 
thì giỗng như lao ngục của thê gian 
vậy. Anh tạo tác tội nghiệp nào, anh 
phải nên đi thọ lãnh quả báo nấy; 
trong ấy “kịch khổ cực hình”, hình 
phạt rât nhiêu, rất tàn khốc, vô cùng 
đau khô. 


Kinh văn: “Hồn thần mạng tỉnh, 
tùy tội thú hướng. Sở thọ thọ mạng, 
hoặc trường hoặc đoản”. 

Khi anh đi đầu thai, đương nhiên 
chắng phải cái thân này đi đầu thai; 
tục ngữ chúng ta có câu là “linh hôn 


ây đi đầu thai”. Trong Phật môn 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta gọi đó là thân thức, người 
thế gian gọi là linh hôn, điều này là 
sai lầm, quan niệm saI lâm! Cái hôn 
đó quyết định chắng linh, nếu là linh 
thì sao chúng có thể đi biễn thành súc 
sanh, biến thành ngạ quỷ? Chúng 
không linh nên cái hôn đó rất mê hoặc, 
điên đảo, gọi là mê hôn mới đúng; mê 
hôn điên đảo đấy mà, chúng chăng 
biết chọn lựa. Không lão phu tử ở 
Trung Hoa, anh xem, đây là người 
của gân hai ngàn năm trăm năm vệ 
trước, trong Kinh Dịch Ngài có nói, 
cũng rất có đạo lý, Ngài gọi là du hôn. 
Cách nói này, cùng với Phật pháp vô 
cùng. kê cận; bởi vì cái hồn này có tốc 
độ rất lớn, nó chạy lung tung, đích 
thật là du hôn. Trong đại ý nói: “Du 
hôn vi biến, tinh khí vi vật”, cùng với 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cách giải thích trong kinh điển của 
nhà Phật về chân tướng của vũ trụ, 
nhân sinh vô cùng kê cận, rât gân. 
Vậy nó đi đầu thai, “tùy tội thú 
hướng”, tùy theo tội nghiệp của nó 
đến một đạo nào đi đầu thai; thọ 
mạng chỗ thọ đó dải ngắn khác nhau. 
Ví như trong súc sanh đạo, có những 
súc sanh thọ mạng rât đài, có những 
súc sanh thọ mạng rất ngắn. Chúng ta 
thây loại phù du trên mặt nước, sáng 
sanh tôi chết, thọ mạng của nó chỉ có 
mây tiêng đông hỗ; nhưng cũng có 
loại thọ mạng rất dài. Vậy trong nøạ 
quỹ đạo, trong địa ngục cũng khác 
nhau; trong địa ngục có căn bản địa 
ngục, có Võ GI1án địa ngục, đó thì thọ 
mạng dài, đó thì quá dài quá dài, dài 
đến quá kinh khiếp. Tuy nhiên, vẫn 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

còn những thứ gọi là du tăng địa ngục, 
biên địa trên địa ngục; thọ mạng trên 
cái tiểu địa ngục này thì không dài 
lãm. Đây là tùy tội nghiệp nặng nhẹ 
của họ mà thọ báo chẳắng tương 
đương. 


Kinh văn: “ương tùng cộng 
sanh, cánh tương báo thường”. 


Đây là nói tất cả chúng sanh, một 
cái là mạng, một cái là nợ, hỗ tương 
báo đên, quả thật là chắng dứt, chăng 
liễu; đây là một việc thật đáng sợ. 
Cho nên chúng ta không có học Phật 
thì chăng rõ đạo lý này, chăng biết 
chân tướng sự thật, ngày nay minh 
bạch trôi, rõ ràng rôi, những gì chúng 
ta thiêu của người, nhất định phải đên 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trả; những øì người ta thiêu mình, 
chắng cần nữa. Từ trên tâm đoạn dứt, 
chắng cần nữa, giản tiện; đòi qua, đòi 
lại, rât là khổ não, chắng dứt, chắng 
liễu. Chúng ta hy vọng trong một đời 
này, cả thảy đều đem nó thanh toán, 
dứt điểm nó. Nhiên hậu mới dễ đi đến 
Tây Phương Cực Lạc thể giới, nhẹ 
nhàng thoải mái mà đi vãng sanh, 
chắng có một tơ hào chướng ngại; vậy 
thi đúng. 


Kinh văn: “Uơng ác vị tận, 
chung bất đắc ly. Triển chuyển kỳ 
trung, lũy kiếp nan xuất. Nan đắc 
giải thoát, thông bất khả ngôn”. 


Ương là môi họa ương của anh, 
cái ác nghiệp của anh tạo tác, anh 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chưa báo hết, anh còn thiếu cái nợ 
mạng chưa trả xong. Làm sao anh có 
thể thoát ly lục đạo? Anh ngỡ răng 
những oan gia trái chủ không gây rắc 
rôi cho anh ư! Người tu hành cũng 
chắng tránh khỏi. Không biết ở đây 
quý vị có bái Tam Muội Thủy Sám 
hay không? Nêu anh có bái Tam 
Muội Thủy Sám, anh xem Ngộ Đạo 
quốc sư kia, mười đời cao tăng vẫn có 
oan gia trái chủ chờ đợi trước mặt ông. 
Ngày nào đó anh phá giới, ngày nào 
đó anh tạo ác nghiệp thì lập tức báo 
thù ngay trên thân anh; anh mới biết 
được việc này thật đáng sợ. Ngộ Đạt 
quốc sư, thực tế mà nói, không có cái 
duyên phân tốt như chúng ta, chăng 
có gặp được pháp môn Tịnh Độ. Nếu 
gặp được pháp môn Tịnh Độ này, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng phải đã sớm được vãng sanh 
rôi sao? Oan gia trái chủ chắng tìm 
đến trên thân của ông ta, vì ông ta 
chưa thể vãng sanh, cho nên oan gia 
trái chủ vẫn cứ ở mãi bên mình, yên 
tâm để chờ đợi, chờ đến khi đạo tâm 
ông vừa thoái thì răc rối liên đến. 
Trường hợp này, kế như là tu hành 
gặp được tôn giả Ca Nặc Ca giúp ông 
điều giải, Tam Muội Thủy Sám này là 
do nhân duyên như vậy mà có. 

Cho nên nói: “Ương ác vị tận, 
chung bất đắc ly”, muôn thoát ly lục 
đạo luân hôi, đích thật là việc chăng 
dễ dàng. “Triển chuyến kỳ trung”, 
Triển Chuyền tức là tạo luân hôi, ở 
trong lục đạo luân hôi. “Lũy kiếp nan 
xuất”, thời gian này là lây kiếp để tính, 
lũy kiếp, vô lượng kiếp; vô lượng 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiếp đến nay chúng ta đêu chăng có 
cách chi ra khỏi. Tu hành muốn ra 
khỏi tam giới, ít nhất phải đoạn Kiến 
Tư phiên não. Không đoạn được Kiến 
Tư phiên não thì chắng khỏi được tam 
giới. Đoạn Kiến Tư phiền não, khó 
đây. “Nan đắc giải thoát”, khó được 
giải thoát, Tứ Quả Á La Hán mới chỉ 
ra khỏi tam giới, cho nên ở trong lục 
đạo luân hôi là “Thống bất khả ngôn”, 
ở trong đó thì quá khổ quá khô vậy. 


Kinh văn: “Thiên địa chỉ gian, 
tự nhiên hữu thị. Tuy bất tức thời 
báo ứng, thiện ác hội đương quy 
chỉ”. 


Đơn giản mà nói, mây câu nói này 
tức là “nhân quả bât hư, tât thọ kỳ 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

báo”. Sự việc này, chẳắng phải có 
người đang chủ tế, chắng phải vua 
Diêm La đang chủ tế, cũng chắng 
phải thượng đề đang chủ tế, Phật, Bô 
Tát càng chắng đếm xỉa những việc 
này. Nhân duyên quả báo là hiện 
tượng tự tự nhiên nhiên, ví như nói 
làm việc xâu. đã làm một việc xâu. tự 
mình cảm thấy tâm bất an, ban đêm 
có thể năm thây ác mộng. Vậy ban 
đêm nằm ác mộng, a1 sai bảo anh nằm 
mộng? Ai đang ở đó làm chủ tế, bảo 
anh đi nằm thấy ác mộng? Chăng có 
ai chủ tế cả, “tự nhiên hữu thị”. Cho 
nên ban ngày có chỗ nghĩ, ban đêm 
có chỗ mộng, “tự nhiên hữu thỷ, 
chắng có thân minh quỷ thân nào làm 
chủ tế cho anh. Vậy thì hiện tượng lục 
đạo luân hôi này cũng là như vậy, vua 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Diêm La, tiểu quỷ, chúng là người 
chấp pháp, giỗng như thế gian chúng 
ta là cảnh sát, quan tòa phán tội; anh 
không phạm pháp thì họ chắng dám 
bắt anh. Khi anh phạm pháp, họ mới 
chấp pháp, họ mới đến chấp hành. 
Vua Diêm La và tiểu quỷ là kẻ chấp 
pháp trong đạo ngạ quỷ mà thôi, anh 
không phạm pháp thì họ đối với anh 
chắng làm được gì, họ cũng chăng 
dám tùy tiện trêu chọc anh. Trêu chọc 
anh thì họ phạm pháp, cho nên phải 
biết, đây là định luật tự nhiên. 

“Tuy bất tức thời báo ứng”, quả 
báo trong ba đời, có hiện thê báo, có 
lai thể báo, có hậu thể báo. Hậu thê, 
không nhất định thời gian dài ngắn; 
cho nên tạo tác ác nghiệp, cho dủ hiện 
tiên chúng ta chắng thấy được báo 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ứng, phải biết “thiện ác hội đương 
quy chi”, tức là khi nhân duyên tụ hội 
thì quả báo nhất định hiện tiên. 

Đây là đoạn thứ nhật, Thế Tôn vì 
chúng ta nói về quả báo của việc sát 
sanh; chúng ta phải biết, phải hiểu rỡ, 
đây mới thật sự để cao tâm cảnh giác. 
Chắng những không sát sanh, mà tử 
nay vê sau chúng ta quyết định không 
ăn thịt chúng sanh, nhất tâm nhất ý 
câu sanh Tịnh Độ. Trong đời quá khứ, 
thiêu món nợ mạng của chúng sanh, 
trong một đời này, thiểu món nợ 
mạng của chúng sanh, tính đêm 
không hết, trả không hết! Lẽ này 
những oan gia trái chủ này chịu tha 
cho anh sao? Đâu có đơn giản như 
vậy. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên người niệm Phật chúng 
ta, tại sao mỗi ngày phải tụng kinh, 
mỗi ngày phải niệm Phật? Tại sao 
phải hết lòng để tu hành? Còn phải 
hết lòng để hồi hướng? Trong Hôi 
Hướng Kệ: “Thượng báo tứ trọng ân, 
hạ tế tam đô khổ”, đem công đức 
chính mình tu tập đó cùng họ cộng 
hưởng; đây tức là báo đáp họ, hy 
vọng họ có thể tiếp thọ, đừng đến gây 
rắc rỗi nữa. Tôi thành Phật, đối với 
quý vị, cả thảy đêu có lợi ích. Trước 
kia sai rồi, là chúng tôi ngu muội vô 
tri mà tạo, gây ác nghiệp, đây tức là 
phương pháp điêu giải đấy. Nếu anh 
không hết lòng tu hành, họ vừa nhìn 
thì thấy anh là giả, anh chắng phải 
thật tu hành, họ quyết định chắng chịu 
tha cho anh đâu! Nhìn thây anh tu 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành, họ bội phục anh, khi anh thành 
tựu họ cũng nở mặt. Cho nên anh phải 
thật tu, những oan gia trái chủ này sẽ 
chắng tìm đến anh; nếu tu giả vẫn là 
không tránh miễn được. Lại xem đoạn 
thứ hai, đoạn này là nói về ác nghiệp 
của sự thâu đạo, ác đạo, ác báo. 


Kinh văn: “Kỳ nhị giả, thế gian 
nhần dân, bât thuận pháp độ”. 

Pháp là pháp luật, Độ là chê độ. 
Trái với pháp luật, trải với chê độ, 


đây gọi là “bât thuận pháp độ”. 


Kinh văn: “Xa dâm kiêu túng, 
nhậm tầm tự tứ”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cái này là nói theo cái ngu sSI. 
Tham, sân, s1, mạn của họ, mặc tình 
tạo tội nghiệp, mưu đồ cái vui nhất 
thời, tạo những tội nghiệp này. 

Kinh văn: “Cư thượng bất 
mỉnh, tại vị bất chánh”. 


Đây là nói những người có quyên 
lực, có địa vị; đây tức là trong xã hội 
thời nay, chúng ta gọi là “tham tàn vô 
pháp”, tức là lợi dụng luật pháp để 
hối lộ. Bất Minh tức là không phân 
biệt thị phi, không thể minh sát sự lý. 
“Tại vị bất chánh”, lây được quyên 
lực địa vị của họ để tác oai tác quái, là 
loại người này. 


Kinh văn: “Hấm nhân oan uông, 
tôn hại trung lương”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Vì tự tư tự lợi mà hại kẻ khác, tốn 
hại, hãm hại trung lương. Tại vì sao? 
Những bậc chánh nhân quân tử này, 
chắc chắn đối với chúng bất lợi, đôi 
với chúng có phương hại. Vì muốn 
thực hiện tư dục của riêng chúng, 
phàm là quân chúng có chướng ngại, 
chúng cân phải đem nó thảy đều nhỗ 
trừ hết, cho nên là lợi dục huân tâm 
đây. “Tôn hại trung lương”, trong lịch 
sử Trung Hoa, có một cái ương rõ 
rệt, đó là Tống Cao Tông giết chết 
Nhạc Phi. Nhạc Phi có tội gì? Tống 
Cao Tông có biết ông ta là trung 
không? Thưa biết. Biết trung nhưng 
tại sao phải giết ông ta? Đạo lý là nói, 
nếu như Nhạc Phi còn tiếp tục không 
ngừng, sau khi đem người Km đánh 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bại, đem Huy Tông, Khâm Tông hai 
vị hoàng để đón vê. Vua Tống Cao 
Tông thoạt nghĩ trong lòng, Huy 
Tông là cha ông ta, đương nhiên là 
thoái vị rồi. Lúc đó hoàng đê là Khâm 
Tông là anh ông ta, anh ông ta trở vê 
rôi, ông ta muôn làm vua, liệu anh có 
nhường ngôi hay không? Ông ta vừa 
chợt nghĩ. Ô! Vẫn là chăng cân hai 
người này, tốt hơn ta tự làm hoàng đê. 
Còn Nhạc Phi, ngu si đây, ông nhất 
định đi đánh lính Kim rước hai vị 
hoàng để về, đó là cây gai trong mắt 
của Tống Cao Tông, sao ông ta chắng 
giết hăn chứ? Cho nên Nhạc Phi rất 
nøu si đây, nêu Nhạc Phi thông minh, 
hiểu được tâm lý của Tống Cao Tông 
thì tốt nhất là về hưu phải không? Rút 
về hưu thì là vô sự, cho nên đây là 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nøu trung. Tân Cối là Thừa Tướng, 
sau khi hai vị vua Huy Tông, Khâm 
Tông trở vê, chức thừa tướng của Tân 
Côi nhất định phải nhường cho Nhạc 
Phi, chức hoàng để của Tống Cao 
Tông phải nhường cho Khâm Tông. 
Sao hai người này có thể cam tâm 
tình nguyện được chứ? Thôi được, 
giết quách nó đi, trung cũng chắng thể 
được, trung cũng đem nó giết quách. 
Vì quyên lợi dục vọng của mình, “tốn 
hại trung lương”, sự việc là như vậy, 
quá nhiêu quá nhiêu. Cổ kim trung 
ngOẠI, nêu đầu óc chư vị hơi định tĩnh 
một tí thì có thê nhìn thấy rât rõ ràng, 
rât minh bạch. 


Kinh văn: “Tầm khâu các dị”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Trong tâm nghĩ tưởng đó, củng 

lời trong miệng thoát ra khác nhau. 
Kinh văn: “Cơ ngụy đa đoan”. 


Cơ là nói cơ trác, cái tâm tự lừa, 
lừa người. Ngụy là hư ngụy. 


Kinh văn: “ôn ty trung ngoại, 
cảnh tương khi cuồng”. 


Tôn là đối với trưởng bối của 
mình, Ty là đối với thuộc hạ của mình, 
đêu chắng nói lời thật thà, đêu là dùng 
thủ đoạn gạt gẫm. 


Kinh văn: “Sân khuê ngu sỉ, 


dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu. 
Lợi hại thăng phụ, kêt phân thành 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thù. Phá øia vong thân, bât cô tiên 
hậu”. 


Những thứ này đều thuộc về đạo 
tâm, như khi nãy tôi vừa nói về Tông 
Cao Tông, đây là đạo tâm, đoạt lây 
ngôi vua của anh mình. Chữ Đạo này, 
bất luận anh dùng thủ đoạn gì, chắng 
phải đô của người ta tình nguyện cho 
anh, anh lây nó đều øọI là đạo, tức là 
trộm đạo. Tông Huy Tông vẫn chắng 
có truyền ngôi cho Tông Cao Tông. 
Khi anh đã làm hoàng để thì cự tuyệt 
hắn, chắng đề hắn về nước, đây là đạo 
tâm đây. Cho nên từ trong thí dụ này 
thì quý vị có thê hiểu rõ phạm vi của 
chữ Đạo này vô cùng rộng lớn. Trong 
kinh điển Phật giải thích ý nghĩa của 
chữ Đạo là “bất dữ thủ”, vật ây có 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chủ, họ chưa băng lòng cho anh, thì 
anh lấy về, bất luận dùng thủ đoạn øì. 
Phía trước có nói là, “cư thượng bất 
minh, tại vị bât chánh”, Tại Vị là tại 
địa vị này họ có quyên lực, ngày nay 
muốn nhờ họ làm một việc gì, họ cân 
hối lộ thì anh cam tâm tình nguyện 
đem tiền tặng cho họ, trên thực tế, 
nào phải cam tâm tình nguyện đâu? 
Bất đặc dĩ mà cho họ đấy, cũng là 
trộm lây thì cái đó cũng gọi là Đạo, 
tại vì sao? Vì chăng phải anh cam tâm 
tỉnh nguyện cúng dường cho họ, là họ 
lây quyên thế bức bách anh, anh 
không thê không tặng lễ vật cho họ. 
Cách này đều là đạo tâm, đây đều là 
đã phạm cái gọi là đạo ác đây. 

“Sân khuê ngu s1, dục tự hậu kỷ”, 
hy vọng tự mình có được lợi ích 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phong mạo. “Dục tham đa hữu”, đôi 
với thế gian này, danh văn lợi dưỡng, 
ngũ dục lục trần, tham mà không chán. 
“Lợi hại thăng phụ”, đây là nói chỗ 
họ có được, có lợi có hại, có thắng có 
thua. Trước mắt thì anh có lợi đấy, có 
thăng: tuy nhiên, oán thù kết Xong rôi 
thì quả báo chăng thể tránh miễn. 
“Kết phân thành thù”, đên lúc quả 
báo hiện tiền, “phá gia vong thân”, 
đây là hiện thê báo; những sự việc 
này đêu có trước mặt. Trong lúc họ 
đặc chí, chăng thể đời đời có quyên 
có thế, đến lúc họ xuông đài rôi, 
những người trước kia đắc tội với họ, 
đều đến để gây rắc rỗi, đều muôn đến 
đề trả thù. Lịch sử là một tâm Đương, 
trong lịch sử chúng ta thấy được 
những nhân vật oal thế cực thịnh một 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thời, có mấy ai có thê truyền được ba 
đời. Đến lúc tuôi vê chiêu, phân nhiều 
đều chăng đảm bảo, một đời đều 
chăng đảm bảo; con cháu, càng chăng 
cân nói nữa, quá nhiều quá nhiêu, 
chắng biết tu thiện tích đức. Lúc còn 
đương quyên, có quyên có thê, vào 
lúc này, người có trí tuệ, người thông 
minh, tự mình đại tu thiện đức, thì 
quả báo của họ sẽ thù thắng. Nếu tác 
oai tác thế, lẫy cái này để khinh khi 
hiếp đáp kẻ khác, vậy thì tội ác ghê 
eớm lắm. Đên cuôi cùng thì là “phá 
ø1a vong thân, bất cô tiên hậu”, chữ 
Tiên Hậu này tức là nói nhân quả, tiên 
nhân hậu quả đây. Anh tạo nhân øì thì 
quả báo theo sau đó, quả báo đó đang 
chờ đợi anh. Quả báo đang chờ anh 
này, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Phú hữu xan tích, 
bât khăng thí dữ”. 


Thật tại mà nói, Phú Hữu là quả 
báo của đời trước tu bỗ thí, tại sao họ 
có được quả báo tốt lành này, lại 
chắng chịu tu nhân nữa? Là vì ngu si. 
Lời Phật nói, tu phước không tu tuệ 
có được đại phú, họ ngu si, chắng biết 
tiếp tục tu thiện nữa thì cái phước báo 
ây sẽ hưởng hết đời này. Một đời 
hưởng hết, thì một đời này họ tạo đó 
là ác nghiệp; ác nghiệp thành thục rôi 
lại đọa lạc trở xuống, nhà Phật gọi là 
“Tam thế oan”. Đời thứ nhất tu phước. 
Đời thứ hai hưởng phước, tạo nghiệp; 
phước hưởng hết rôi, ác nghiệp thành 
rôi. Đời thứ ba đọa lạc, tam thê oan, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
oan uống đây. Nêu như thật sự hiểu rõ 
rôi, thật sự biết được những chân 
tướng sự thật này rồi, trong đời này ta 
giàu có, hy vọng đời đời đêu giàu có, 
thì cứ bô thí tài đi. Tài bô thí thì được 
tài phú, tài bô thí là tu nhân, được tài 
phú là quả báo. Ngày nay, trong 
nhóm đồng tu chúng ta cũng có nhiêu 
nØười rât øiàu có, tôi đều nói với họ, 
anh cứ tưởng răng anh có tài cán, 
kiếm được tiền, anh sai rồi! Những 
người tài cán hơn anh khá nhiều, 
những người có cơ hội tốt hơn anh, 
cũng khá nhiêu, tại sao những người 
đó chăng phát tài, mà chỉ mình anh 
phát tài? Là nhờ đời trước anh tu đó. 
Đời trước anh tu bố thí tài, đời 
này anh được sô tài phú này, là có 
nhất định. Trước kia anh tu được 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu thì đời này có được nhiêu; 
trước kia tu được ít thì đời này được Ít. 
Trước kia khi bố thí, hoan hoan hỷ hỷ 
khoái khoái lạc lạc, thì đời này cũng 
kiếm được tiên một cách hoan hỷ 
khoái lạc, một tí cũng chắng nhọc tâm. 
Quá khứ bồ thí rất khó khăn như cắt 
thịt mình vậy, ôi chao! Đời này anh 
buôn bán để kiêm tiền, kiếm được đó 
rất cực khô. “Nhân duyên quả báo tơ 
hào chắng sai”, tức là sự việc như thế 
đó mà thôi; phải biết điều này. Pháp 
bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là 
quả; chúng ta muốn có được thông 
minh trí tuệ, phải tu Pháp bố thí. 
Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, phải 
tu Vô Úy bô thí; chư vị biết được, trì 
giới tức là Vô Ủy bồ thí. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

VÍ như nói, anh giữ cái giới 
không sát sanh, những loại động vật 
nhìn thây anh sẽ không sợ hãi, tại sao 
vậy? Vì anh chăng làm hại chúng, 
chúng nó không sợ, chúng nó không 
bị khủng bô, không sợ hãi. Anh giữ 
cái giới không trộm cắp, thì tiên bạc 
của họ để sờ sờ trước mắt, NBƯỜi nảy 
giữ giới không trộm cắp, chắng sao cả, 
họ sẽ chắng trộm của tôi, họ sẽ chắng 
có cái tâm sợ hãi, lia xa khủng bỗ. 
Cho nên Vô Úy bỗ thí, được khỏe 
mạnh sông lâu. Quả báo thê nào thì 
có cái nhân thê đó. Cho nên xan lận, 
là xả chắng được để giúp đỡ kẻ khác, 
chắng chịu bồ thí, ban cho, đây là quả 
báo ở sự bân cùng ở đời sau. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Ái bảo tham trọng, 
tầm lao thân khô”. 


Chữ Ái này là tham ái, tham ái 
vàng bạc của cải của thế gian. Tâm 
tham rất nặng, họ đều muôn có thê 
bảo trì giữ lây, kỳ thật cái chi cũng 
chắng được cả, đều là nøu SI, đều là ở 
đó nỗi dậy vọng tưởng. Người thế 
gian thường nói, “sanh chăng mang 
đến, chết chắng mang đi”, họ vẫn 
chưa chết cho nên họ vẫn muốn bảo 
trì; kỳ thật, mỗi người chúng ta, mỗi 
đêm đêu phải chết một lần. Thật tình 
mà nói, lúc anh ngủ, thân thể của anh 
bị người ta khiêng, anh cũng đều 
chắng hay biết, huông chỉ là vàng bạc 
của cải ư? Ảnh thử nghĩ xem, anh 
năm mơ khi đang ngủ, cái nào là của 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

anh? Chăng có một thứ nảo là của anh 
cả. Phải giác ngộ, phải thật sự biết tu 
thiện tích đức. Vật ở thế gian này, 
chắng có một thứ nào có thê được cả, 
øôm cả cái thân thể của chính anh, 
đều chắng thê được mà; nêu như thân 
thê có thê được, vậy anh có muôn già 
không, anh có muôn bệnh không? 
Người người đều muốn năm năm đều 
là mười tám cả; tuổi thanh xuân giữ 
không nỗi tức là thân thể chắng thể có 
được. 


Chắng có một thứ nào có thể có 
được, thân thể chắng thể có được, 
huống chi là vật ngoại thân ư? Cho 
nên nhất định phải nhìn lạc quan, phải 
nhìn thấu; thật sự có thể buông xuống 
rôi thì người này được đại tự tại, đó 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật là hạnh phúc khoái lạc đây. Cho 
nên việc buông xuông là phải nên, 
phải nên buông xuống, vì sao? Là vì 
chắng thể được. Chăng thê được thì 
tại sao chắng buông xuông? Quả 
nhiên đã được rôi. Nêu anh chẳng 
buông xuống thì Phật cũng gật đâu, 
Phật cũng tán thán, bởi vì chính anh 
nghĩ thê nào cũng đêu là không, đều 
chắng thể được, một trường trông 
không. 

Cho nên Phật dạy chúng ta buông 
xuống, là việc tối chính xác. Là vì lý 
do gì? Bảo chúng ta buông xuống, tức 
là bởi vì vốn anh chăng thể có được. 
Cho nên kẻ ngu s1, kẻ mê hoặc kia, 
thật là đáng thương, “tâm lao thân 
khổ”, họ nøu SI, chắng được chi cả mà 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
họ năng nặc muốn được thì đây là khổ, 
thân tâm đêu khổ cả. 

Kinh văn: “Như thị chí cánh, vô 
nhất tùy giả”. 


Đây là đến sau cùng, một hơi thở 
không hít vào nữa thì chăng có một 
thứ nào mang theo được; tức là chết 
chắng mang theo đấy. 


Kinh văn: “Thiện ác họa phước 
D ° P 9 
truy mạng sở sanh”. 


Có một thứ có thể mang đi, đó 
nghiệp lực thiện ác có thê đi theo anh; 
trong đời này anh hành thiện thì 
phước sẽ theo sau anh, anh có phước 
báo. Trong đời này anh làm ác thì tai 
họa theo anh, anh chăng tránh khỏi 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thọ khô thọ nạn; “thiện ác họa phước, 
truy mạng sở sanh”, bất luận anh đến 
đạo nào, nó sẽ đi theo anh. 


Kinh văn: “Hoặc tại lạc xứ, 
hoặc nhập khô độc”. 

Nêu như là thiện, là phước, đó là 
tốt thì anh sẽ sanh nơi lạc xứ, anh 
hưởng phước. Nêu như anh tạo tác ác 
nghiệp đa đoan, vậy nhất định tương 
lai anh đi vào tam ác đạo thọ khổ. 


Kinh văn: “Hựu hoặc kiến thiện 
tăng bánø, bất tư mộ cập. Thường 
hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi. Dụng 
tự cung cấp, tiêu tán phục thủ”. 


Đến đoạn này, đây là đem đạo 
tâm, hành vi của đạo tức là tâm và 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành vi trộm đạo, hiển thị ra vô củng 
rõ ràng. Nhìn thây kẻ khác thiện, kẻ 
khác có thiện hạnh, thiện sự, thiện 
phước, họ khó chịu trong lòng; đồ ky 
thành thù hận, muốn tìm cách phá 
hoại nó, muôn đem lợi ích của nó quy 
về làm của mình, chiêm làm của mình, 
đây là đạo tâm. Thây thiện, ghét hận, 
hủy báng, đây là tạo nghiệp rôi. “Bất 
tư mộ cập”, họ chắng biết cũng chắng 
hiểu được, gặp người thiện, việc thiện 
phải nên hân hoan, ngưỡng mộ; phải 
nên biết tùy hý “thành nhân chỉ thiện”. 
Thây người ta thiện, thây người ta có 
chỗ hay, chúng ta sanh lòng hoan hỷ 
tâm, đây tức là tu phước, đây tức là 
tích đức; nêu như, sau khi nhìn thây 
liên sanh đồ ky, có sân giận, còn 
muốn tìm cách đi phá hoại thì tội 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiệp này tạo rất nặng. Họ chẳng 
biết mộ cập, chắng biết tu tùy hỷ công 
đức. 

“Thường hoài đạo tâm”, trong 
mỗi niệm đêu có ý niệm của trộm đạo; 
“hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp”, 
đây tức là muốn tìm phương cách 
đoạt lấy lợi ích của người khác. Ở 
phía trước chúng tôi có nói đến Tống 
Cao Tông, là làm cách này; Tông Cao 
Tông cùng Tân Cối đem công lao lợi 
ích lúc bây giờ của Nhạc Phi chiếm 
làm của riêng. “liêu tán phục thủ”, 
dùng hết rồi, hưởng hết rôi, thì làm lại; 
lại đi đoạt lây của kẻ khác, tội nghiệp 
này tạo rất nặng vậy. 


Kinh văn: “Thân minh khắc 
thức, chung nhập ác đạo. Tự hữu 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tam đồ vô lượng khổ não, triển 
chuyền kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, 
thông bất khả ngôn”. 


Họ chắng có nghĩ đến quả báo 
theo sau thật quá đáng sợ, “thần minh 
khắc thức”; chữ Thức này đọc là 
Xược, là nghĩa ghi chép, tức là anh 
đang tạo tội nghiệp thì có trời đất quỷ 
thần đều ch1 vào số sanh tử của họ cả, 
là ý nghĩa này. Chỗ gọi là bên cạnh 
vua Diêm Vương có vị phản quan, tức 
là phi chép sự thiện ác của một đời 
người; “thân minh” tức là những vị 
phán quan. Họ ghi chép tất cả, một 
việc cũng chăng sót. Vậy đây là từ 
trên Sự mà nói, nếu như từ trên Lý mà 
nói thì sao? Trong lương tâm của anh, 
chắng có cách chi tiêu diệt cái tội 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nghiệp này, đây là từ trên Lý mà nói. 
“Chung nhập ác đạo”, kết quả của anh, 
quyết định đọa tam ác đạo, “tự hữu 
tam đô”, nøạ quý, súc sanh, địa ngục; 
cứ xem tội nghiệp anh tạo đó là nhẹ 
hay nặng, tương lai anh phải đến đạo 
nào để đi thọ tội. Chúng ta phải cảnh 
giác điêu này, phải thật sự bừng tỉnh; 
tại thê gian này, cho dù chúng ta đang 
hưởng phước, hưởng được mấy ngày? 
Của cải bất nghĩa, mà chúng ta 
dùng thủ đoạn chăng chánh đáng đi 
đoạt lây, không nên có được; cho dù 
hưởng thụ được một trăm năm ởi nữa, 
người sông đến một trăm tuổi không 
nhiêu, anh phải đọa lạc đến tam đô, 
quả báo đó thật là ngàn ngàn tuôi, vạn 
vạn tuôi đây nhe! Thật sự không đáng 
như vậy. Tại sao chắng chịu căn chặt 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

răng mình, sông cho qua ngày tháng 
cực nhọc vài năm, tương lai vãng 
sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới 
được vô lượng thọ, khoái lạc không 
chi sánh băng, hà tất phải tạo tội 
nghiệp này? Đây là tại trong kinh này, 
Thế Tôn nhiêu lần bảo chúng ta phải 
thâm tư, phải thục kế, phải suy nghĩ 
cho đàng hoàng, phải tính toán cho 
đàng hoàng kỹ lưỡng. Đây quả là 
được chăng đủ bù chỗ mất; quyết 
định không thể làm, lợi ích quá ít oi 
nhưng hậu quả quá khổ quá khô. Đây 
là nói về cái ác của sự thâu đạo, nhân 
quả báo ứng đều vì chúng ta nói ra hết. 
Đoạn thứ ba là nói về cái ác của dâm 
dục. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Kỳ tam øiả, thể gian 
nhân dần tương nhân ký sanh, thọ 
mạng kỷ hà?” 


Đây là, vừa mở đầu, Thê Tôn liên 
đem chân tướng của thế nhân vì 
chúng ta nói ra rôi. “Thế gian nhân 
dân tương nhân ký sanh”, chữ Tương 
Nhân là hỗ tương, nương tựa nhau; 
đích thật con người chắng thê độc lập 
sanh tôn tại thê gian này. Quý vị xem, 
ba bữa ăn của chúng ta, có bao nhiêu 
người ở đó kinh doanh cung cấp cho 
chúng ta? Anh nông phu canh tác, 
chúng ta mới có lúa thóc; trồng rau 
cải, chúng ta mới có cải này để ăn; 
những thứ dầu, muối, tương, dâm, bột 
ngọt, bao nhiêu công nhân, công 
xưởng đang làm việc? Còn quân áo 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta mặc, bất luận là øòn, bất 
luận là tơ, bât luận là thành phân hóa 
học hiện đại, bao nhiêu công nhân 
đang ở đó đồ mô hôi? Phật hiểu rõ 
ràng minh bạch, chúng ta sống trong 
thế gian này, bao nhiêu người có ân 
đức với chúng ta? Làm cách nào 
chúng ta báo đáp họ? 

“Tương nhân ký sanh”, hỗ tương 
chi viện đây mà. Thiếu một ngành 
nghệ nào đều chăng được, điều này 
giỗng như là tự nhiên sanh thái, thiêu 
đi một ngành nghê đêu chắng được. 

'“họ mạng kỷ hà?”, ở tại thể gian 
này, chúng ta có thể sông được mấy 
năm? Thật tại thì chúng ta cùng với 
vua Diêm La đâu có khế ước gì? Một 
hơi thở không còn nữa thì một đời 
qua rồi. Trong kinh Phật nói với 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, mạng người ở giữa sự hô 
hấp, đây đều là nói lời thật. Cho nên 
nhất định phải biết cảnh giác, lấy thời 
gian có hạn của chúng ta để đi tu tích 
công đức cho đàng hoàng. 

Nhất là gặp được pháp môn này, 
pháp môn này thật tại khó gặp được. 
Gặp được pháp môn này, nói một 
cách khác, quý vị có cơ hội siêu việt 
lục đạo luân hôi, quý vị có cơ hội một 
đời thành Phật làm Tổ đấy. Chắng 
gặp được pháp môn này, chắng gặp 
được kinh điển này thì quý vị không 
gặp được cơ hội này; tạo lục đạo luân 
hôi, theo tình thì tha thứ được, có thể 
tha thứ. Nếu gặp được cơ hội này mà 
vẫn đi tạo lục đạo luân hôi thì đây 
không thê tha thứ; cho nên nhất định 
phải để cao cảnh giác. Phía dưới nói: 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bât lương chỉ nhân”. 


Bất Lương tức là bất thiện, chúng 
ta thường gọi là người ác; Phật nói 
chuyện rất hàm xúc, chăng nói người 
ác mà nói “bât lương chi nhân”. 

Kinh văn: “Thân tâm bất chánh, 
thường hoài tà ác”. 


Chữ Tà này tức là nói tà dâm, cái 
xã hội thời nay này, mọi người chăng 
nói đến luân lý đạo đức; xã hội xưa 
kia bảo thủ, mọi người đều thủ lễ. 
Hiện nay tự do cởi mở nên hiện tượng 
này trong xã hội này vô cùng phố 
biến; so với trước kia chăng biết tăng 
trưởng hơn bao nhiêu bao nhiêu lân. 
Cho nên làm sao thế gian này chăng 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
loạn được chứ? Điêu này có thê nói là, 
căn nguyên của xã hội động loạn. 


Kinh văn: “Thường niệm dâm 
dật, phiên mãn hung trung, tà thái 
ngoại dật”. 


Hai câu này là hình dung tâm dâm 
rât mạnh, đây là phiên não, dục vọng 
như lửa thiêu, chắng khác. 

Kinh văn: “Phí tốn gia tài”. 

Đây là nói kẻ lãng tử, ăn uống 
chơi bời, cờ bạc, là đứa con phá của. 


Kinh văn: “Sự vi phi pháp”. 


Sự VIỆC nảy, quyết định là phạm 
pháp, quyêt định là trái với lê nghị, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
làm không hợp lý, làm phạm pháp, 
trải với luân lý đạo đức. 


Kinh văn: “Sở đương câu giả, 
nhỉ bât khăng vi”. 


Đương Câu là chúng ta thủ lễ, thủ 
pháp, họ chăng chịu làm; họ vẫn làm 
những việc xấu xa này, muốn đi làm 
những việc tà ác này. 


Kinh văn: “Hựu hoặc giao kết 
tụ hội, hưng binh tương phạt. Công 
kiếp sát lục, cưỡng đoạt bức hiếp. 
Quy cấp thê tử, cực thân tác lạc. 
Chúng cộng tăng yếm, hoạn nhỉ 
khổ chỉ”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đoạn lời nói này, e răng các bạn 
đông tu, thông thường chăng lý giải 
được dễ dàng lăm; đọc thuộc lịch sử 
thì quý vị sẽ hiểu rõ ý của Phật muốn 
nói chỗ này. Vào thời xưa Trung Hoa, 
nhiều cuộc chiến tranh đều là bởi 
tham đô nữ sắc mà dẫn khởi. Quốc 
phá gia vong, vua Trụ làm thí dụ, 
Châu Vương làm thí dụ; trong lịch đại, 
chỉ cần đã phạm nhiều hay Ít sự việc 
này, không phải mất nước thì có lẽ 
cũng gân như vậy. Đường Minh 
Hoàng, chư vị đều biết vì sủng ái 
Dương Quý Phi, cơ hô gần mật nước. 

Bởi nhờ một người tốt là Quách 
Tử Nghi, nếu chăng có Quách Tử 
Nghị bình định được An Lộc Sơn thì 
triêu nhà Đường sẽ chăng còn, là vì 
cái øì? VÌ Dương Quý Phi. Khi Mãn 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thanh nhập quan, Ngô Tam Quê tiếp 
dẫn quân Thanh, vì cái gì? Chăng 
phải vì bảo vệ quốc gia, là vì yêu cô 
Trân Viên Viên; đều là vì đàn bà. 
Đoạn này là nói những sự việc 
này,“giao kết tụ hội, hưng binh tương 
phạt, công kiếp. sát lục, cưỡng đoạt 
bức hiếp, quy cấp thê tử”, là đi làm 
những sự việc này. 

Trong lịch sử Trung Hoa có, lịch 
sử ngoại quốc cũng có. Hiện tại trên 
xã hội này, tỉnh hình của loại này quá 
nhiêu quá nhiêu. Tuy nhiên, họ chăng 
CÓ OaI quyên cao như vậy, chắng có 
tốn hại lớn như vậy. Hăng ngày, từ 
trên báo chí chúng ta thấy được, từ 
trên tin tức thấy được, mang đến sự 
bất an cho xã hội. Chỉ cân phạm TÔI, 
mặc dù chăng phải nhà tan người chết, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mang đến cho chính họ, mang đến 
cho rất nhiêu người bị họ hại. Hại 
người, quyết định chẳng phải chỉ hại 
một người; hại một người, họ còn có 
thân thuộc, còn có cha mẹ, thậm chí 
còn có con cái gia đình của minh. 
Vậy điều này đích thật là thấy được 
vô cùng phô biên trong xã hội chúng 
ta ngày nay. 

“Chúng cộng tăng yếm”, chữ 
Chúng Cộng là xã hội đại chúng, thây 
được những hành vi này đêu chán 
hét họ, chăng thích nhìn thấy. “Hoạn 
nhi khô chỉ”, mang đến cho xã hội sự 
bất an, bất định, mang đến cho đại 
chúng sự ưu hoạn, mang đến đau khổ: 
tội nghiệp do tôn hại tạo nên thì nặng 
rôi Vậy những người tạo tác tội 
nghiệp ở thế gian này họ có thê chắng 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩ đến, họ chắng nghĩ đến tâm vóc 
thương hại lớn như vậy, thương hại 
có thể sâu như vậy; họ chắng nghĩ 
đến. Đây là ngu si mông muội, chăng 
có trí tuệ. 


Kinh văn: “Như thị chỉ ác”. 


Đây là chỉ cho tà dâm, trong tà 
dâm có thể dẫn khởi trộm đạo, có thê 
dẫn khởi sát hại. Tuy nhiên, cái 
nguyên nhân căn bản kia là vì tà dâm, 
cho nên nó cả thảy đều quy ở dâm ác, 
quy ở trong cái này. Vì cái động cơ 
này tạo tác tội nghiệp vô lượng vô 
biên. 


Kinh văn: “Trước ư nhần quỷ”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chữ Trước này là hiển trước, 
người nhìn thấy rõ rõ ràng ràng minh 
minh bạch bạch, quỷ thần cũng nhìn 
thây rõ rõ ràng ràng minh minh bạch 
bạch. 


Kinh văn: “Thân minh ký thức, 
tự nhập tam đô”. 


Đây là nói quả báo tương lai nhất 
định được cái báo ứng của địa ngục, 
nøạ quỷ, súc sanh. 


Kinh văn: “Vô lượng khổ não, 
triên chuyên kỳ trung. Lũy kiêp 


nan xuất, thông bất khả ngôn”. 


Quả báo củng với cái ác phía 
trước chỗ tạo, sát sanh, trộm cấp, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng có khác nhau, rất là nghiêm 
trọng. Xin xem tiếp đoạn thứ tư, đoạn 
này là nói về cái quả của vọng ngữ, 
cùng với sự báo ứng của nó. 


Kinh văn: “Kỳ tứ giả, thể gian 
nhâần dân bât niệm tu thiện”. 


Chữ Thiện này là chỉ cho khâu 
nghiệp, thiện nghiệp của miệng. 


Kinh văn: “Lưỡng thiệt, ác 
khâu, vọng ngôn, ỷ ngữ”. 


Lưỡng Thiệt là khiêu khích thị phi; 
Ác Khẩu là lời nói thô lễ làm tốn 
thương tôn nghiêm của người ta; 
Vọng Ngôn tức là vọng ngữ để tâm 
gạt người, lừa gạt người; Y Ngữ cũng 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là gạt người, tuy nhiên ngôn ngữ dùng 
để nói đó là hoa ngôn xảo ngữ. Nếu 
quý vị chăng có trí tuệ, chăng có khả 
năng biện biệt, họ nói rât hay thường 
thường bị mắc lừa. Phạm vi của ỷ ngữ 
bao quát vô cùng rộng, giỗng như trên 
nhiêu quảng cáo hiện nay chúng ta 
øọI là quảng cáo màu vàng, quảng cáo 
màu xám, những loại này. Như âm 
nhạc, điện ảnh, ca kịch, chỉ cân là nội 
dung dụ người ta đi làm sát đạo dâm 
vọng, đều gọi là ý ngữ; phạm vi của 
nó bao quát rất rộng rất rộng. Tạo tác 
tội nghiệp thì vô cùng vô củng nặng, 
bởi vì nó ảnh hưởng cả cái xã hội, dẫn 
dụ cái nhân tâm của xã hội. 


Kinh văn: “Tăng tật thiện nhân, 
bại hoại hiên minh”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Những người vọng ngữ này, đôi 
với người tốt, người hiên thiện, chắng 
những họ chăng tôn kính, họ còn đỗ 
ky, làm hại người ta, tìm biện pháp 
phá hoại họ. 


Kinh văn: “Bất hiểu phụ mẫu, 
khinh mạn sư trưởng”. 


Đây là đạo lý nhất định, giả như 
họ hiểu thuận cha mẹ, tôn sư trọng 
đạo thì quyết định sẽ chăng vọng ngữ, 
tại vì sao? Là vì tiếp nhận sự chỉ dạy 
của sư trưởng. Làm gì có cha mẹ, sư 
trưởng dạy đệ tử đi gạt người? Không 
có việc này. Đây là ngay cả cha mẹ, 
sư trưởng đều lừa gạt cả, đều chăng 
tôn kính, “khinh mạn sư trưởng”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Băng hữu vô tín”. 


Những hạng người này trong xã 
hội, trong tâm mục của họ chỉ có lợi 
hại, chỉ cần đổi với họ có lợi thì 
chắng có việc ác nào mà chăng làm. 
Nêu chăng có lợi thì họ hoàn toàn bài 
xích, cho dù là phụ mẫu sư trưởng, 
gia thân quyết thuộc, họ cũng chăng 
nhận ra, họ chỉ biết tham đồ hưởng 
thụ, tham đô lợi nhỏ trước mắt. 

Kinh văn: “Nan đắc thành 
thật”. 


Họ chăng biết thành thật, đây là 
sự việc gì đây? 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “ôn quý tự đại, vị 
kỷ hữu đạo". 


Đây tức là kiêu mạn, cái ngạo 
mạn từ vọng ngữ lừa gạt kẻ khác mà 
sanh ra; loại mạn này, trong Phật 
pháp gọi là ty mạn. Thật tại mà nói, từ 
trong tự ty cảm này, sanh cái ngạo 
mạn rất mãnh liệt. “Tôn quý tự đại, vị 
kỷ hữu đạo”, cầu này, trong Phật pháp 
øọI1 là đại vọng ngữ. Trong Giới Kinh, 
Phật nói với chúng ta, quả báo của đại 
vọng ngữ là tại A Tỳ địa ngục, tại vì 
sao? Bởi vì họ phá hoại Tam Bảo. Bắt 
luận tại gia hay xuất gia, người học 
Phật phải trì giới, phải chân thành; lây 
Phật pháp đi lừa người thì tội ấy lớn 
đây. Lừa những người nào vậy? Lừa 
những tín đồ rất thật thà, rất cung 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kính thành thật. Tín đô chắng có hoài 
nghi, thấy anh là đại thiện tri thức, là 
đại pháp sư, là đại đức, cư sĩ, trưởng 
giả, họ tin tưởng anh; nêu anh giữ lây 
tâm thâu đạo, giữ tâm lừa gạt thì tội 
anh nặng rôi. Những hạng người này 
tuyên bố ra sao? Họ tuyên bô chính 
họ đã đắc đạo rôi. 

Trong xã hội hiện nay này, chúng 
ta thường thường nghe thây, có người 
cho tôi hay, người nào đó nói họ là 
Bồ Tát gì đó tái lai, là Phật gì đó tái 
lai. Ô! Sao quá nhiêu người tái lai 
hi vậy? Đích thật có người tái lai 
trong Phật môn chúng ta, tuy nhiên, 
một khi thân phận người tái lai đó vừa 
lộ thì họ liên đi ngay. Nếu như thân 
phận lộ ra rôi mà vẫn còn đó, chưa đi! 
Đây là điều quái lạ. Chư vị biết được, 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong Phật môn, Vĩnh Minh Diên Thọ 
đại sư là người tái lai, là A DI Đà 
Phật tái lal, trong lịch sử có ghi chép 
điêu này. Tuy nhiên, thân phận người 
ta vừa lộ ra thì liên đi mất. Xưa kia, 
chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai có 
Phong Can, Hàn Sơn, Thập Đặc là 
người tái lai; thần phận người ta vừa 
lộ ra là đi ngay. Từ trước đến nay 
chưa từng nghe nói qua một người 
nào, thân phận lộ ra rôi mà không 
chịu đi, chưa thây qua; nhưng Dây ĐIỜ 
nhiêu lăm. Rốt cuộc là thật hay giả, tự 
anh đi biện biệt, chúng tôi chăng cân 
nói nữa. 

“VỊ kỷ hữu đạo”, đây là đại vọng 
ngữ đấy, chưa được thiên định, nói đã 
được thiên định; chưa khai trí tuệ, nói 
đã khai trí tuệ. Ôi chao! Đây là rất 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu rất nhiêu. Mấy năm về trước tôi 
giảng kinh ở Los Angeles, ở đây có 
năm thanh niên; tôi nghe người ta nói 
năm người thanh niên này đều khai 
ngộ cả. Tây Tạng có một số Lạt Ma, 
Nhân Ba Thiết qua bên ây hoăng 
pháp, thọ ký cho năm người này, 
chứng minh họ đã khai ngộ. 

Ở bên đó, sau khi tôi giảng kinh 
xong, họ đến tìm tôi cũng hỏi tôi họ 
có khai ngộ không? Tôi đều nói lời 
thật, tôi nói, các anh chưa khai ngộ. 
Họ liên rất tức giận, nói: “Phật sông 
Nhân Ba Thiết đều nói tôi đã khai ngộ, 
sao thây nói tôi chưa khai ngộ?” Tôi 
bèn nói: “lôi chưa khai ngộ, anh đến 
hỏi tôi thì anh nhất định chưa khai 
ngộ đây. Anh đã khai ngộ, còn đến 
hỏi tôi sao?” Thế gian là có những 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chuyện quái gỡ như vậy, đúng là 
chuyện quái gỡ; cho nên tôi không 
nói vọng ngữ, tôi nói lời thật. Đây là 
lừa gạt người, tự gạt, gạt người. 


Kinh văn: “Hoành hành oai thê, 
xâm dịch ư nhần”. 


Cho nên hoành hành bá đạo, xâm 
phạm kẻ khác. 


Kinh văn: “Dục nhân úy kính, 
bât tự tàm cụ”. 


Thật tại mà nói, mục đích của họ 
rất đơn giản, tức là hy vọng kẻ khác 
đối với họ cung kính, cầu danh văn 
lợi dưỡng. Hơn nữa là cái xã hội hiện 
nay chắng kế thủ đoạn, cái øọI là đề 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cao độ nồi tiếng, làm những việc này. 
Đây đêu là vọng ngữ ác, chăng biết 
hồ thẹn, chăng sợ nhân quả báo ứng. 


Kinh văn: “Nan khả hàng hóa”. 


Phật, Bộ Tát đôi với những người 
này cũng chắng có biện pháp dắt dẫn 
dạy dỗ, tại vì sao? Vì chắng chịu tiếp 
thọ, chắng chịu học cái tốt. 


Kinh văn: “Thường hoài kiêu 
mạn. lại kỳ tiên thê, phước đức 
doanh hộ”. 


Hiện nay họ sống cuộc sống tất 
được chắng tệ, hình như có vẻ rất có 
phước báo. Nguyên nhân gì vậy? 
Trong đời quá khứ tu phước báo đó 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lớn, cho nên trong đời này cái tội 
nghiệp tạo tác đó, quả báo ác chưa 
hiện tiên; đời hiện tại này, chỗ họ thọ 
đó là phước báo của đời trước tu được. 
Nhà Phật thường nói: “Dục tr! quá 
khứ nhân, kim sanh thọ giả thị”, họ 
hưởng thụ trong đời này đó là đại 
phước báo tu được trong đời quá khứ; 
cho nên hiện nay họ hưởng phước. 
“Dục tri lai thê quả, kim sanh tác giả 
thị”, đời này họ làm việc đại ác như 
vậy, quả báo chưa hiện tiên, quả báo 
là ở đời sau. Cho nên hiện nay tất 
nhiêu người chắng tin nhân quả báo 
ứng. Xem kìa, hình như không đúng, 
quý vị xem, người thiện làm việc tôt 
mà họ đáng thương như vậy, nghèo 
khó như vậy, chăng có hảo báo. Còn 
những kẻ kia làm ác mà lại đại phú 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại quý, diệu võ dương oal; nhà Phật 
nói về nhân quả báo ứng, hình như là 
giả chăng phải thật. Họ chăng biết là 
nhân quả, quả báo là ba đời đây, họ 
chắng biết được đạo lý này. 


Kinh văn: “Kim thế vi ác, 
phước đức tận diệt”. 


Phước báo ấy của họ, phước báo 
của đời trước tu đó, bởi vì đời này 
làm ác, phước báo của họ hưởng hết 
sạch, dư phước đêu chăng còn; phước 
báo đó hưởng hết rôi. 


kinh văn: “Thọ mạng chung 
tận, chư ác nhiêu quy”. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Đến khi thọ mạng của họ hết rôi, 
phước báo hưởng hết rôi, nghiệp lực 
của ác hiện tiên rôi thì đọa lạc; lúc đó 
thì khỗổ chăng thể nói nữa, “chư ác 
nhiễu quy”. Quyết định họ chắng thể 
miễn trừ được. 


Kinh văn: “Hựu kỳ danh tịch”. 
Tên tuổi của họ, những sự tích 
của họ, tội tích của sự tạo tác những 


điều ác này, tội nghiệp chông chất. 


Kinh văn: “Ký tại thần minh, 
ương cữu khiên dân, vô tùng xả ly”. 


Họ là quyết định chăng thể thoát 
ly, họ nhât định phải nhận chịu quả 


báo. 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Đản đắc tiền hành, 
nhập ư hỏa hoạch”. 


Hỏa Hoạch tức là chúng ta gọi là 
đỉnh dâu, trong địa ngục có đỉnh dâu, 
chảo dâu. Nhập vào cái đỉnh này. 


Kinh văn: “Thân tâm tôi toái, 
thần hình khô cực, đương tư chỉ 
thời, hôi phục hà cập”. 


Đến trong địa ngục đề thọ báo này, 
núi đao, cây kiếm, đỉnh dâu, thọ 
những thứ khổ báo, lúc đó hối hận 
cũng chăng kịp nữa. Hôm nay thì giờ 
đã đến. A Di Đà Phật 


Tập 22 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 23 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
bôn mươi môt, hàng thứ tư, từ câu thứ 
hai bắt đầu xem. 


Kinh văn: “Kỷ ngũ giả, thế gian 
nhân dân tỷ ỷ giải đãi. Bất khăng 
tác thiện, trị thân tu nghiệp. Phụ 
mẫu giáo hồi, vi lệ phản nghịch. Thí 
như oán gia, bất như vô tử. Phụ ân 
vi nghĩa, vô hữu báo thường”. 


Đến chỗ này là một đoạn nhỏ, 
đoạn thứ năm phía sau; trong năm 
giới, đây là giới uông rượu. Trong 
đoạn này nói với chúng ta cái lỗi của 
rượu, đông thời trong đoạn văn này 
hàm nghĩa rất rộng; vậy cũng đề cập 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đến tham, sân, sĩ, đây là tam ác của ý 
nghiệp. Vậy do đây có thể biết, trong 
phẩm kinh này chăng những là nói 
ngũ giới, trên thực tế cũng đem Thập 
Thiện bao gôm luôn trong đó. Ví như 
chúng ta đọc đến vọng ngữ ác, trong 
vọng ngữ, Ngải cũng nói đến bốn cái 
lỗi của miệng, ác khâu, lưỡng thiệt, 
vọng ngữ, ý ngữ. Trên thực tế, kinh 
văn này là rât viên mãn, đã bao quát 
Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ngũ Giới 
cùng với Thập Thiện Nghiệp Đạo, khi 
chúng ta đọc đến phân kinh văn, vừa 
đề ra một tí thì quý vị hiểu rõ ngay; 
vừa mới mở đâu, vẫn là nói về tạo 
nhân. 

“Thế gian nhân dân tỷ ỷ giải đãi”, 
chữ Tỷ Y tức là tâm bất định, có vẻ 
do dự không quyết định; chữ Giải Đãi 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là biếng nhác. Ý của bỗn chữ này là 
hình dung một con người ở thế gian 
này, chăng có mục tiêu, chắng có 
phương hướng, do dự không quyết 
định; giải đãi biếng nhác là hình dung 
Cải Vẻ này. “Bất khắng tác thiện, trị 
thân tu nghiệp”, hai câu này nói trở 
lại mà xem, tức là tục ngữ chúng ta 
thường nói, có nghĩa là “bât vụ chánh 
nghiệp”. Cầu thả, phóng dật, chắng 
chịu theo đuổi chức nghiệp chánh 
đáng, công việc chánh đáng để mưu 
sinh; là ý nghĩa này. Vậy còn đối với 
lời dạy bảo của cha mẹ, “vi nghịch” 
tức là chăng muôn tiếp nhận. “Phản 
nghịch”, đó thì càng nghiêm trọng, 
phản kháng: chắng những không thể 
tiếp nhận mà lại còn phản kháng. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

'“Thí như oán ga, bất như vô tử”, 
khiến cho cha mẹ đối với con cái thật 
là thất vọng; vì con cái mà bận tâm âu 
lo. Chăng băng ngược lại, không có 
con cái thì tốt hơn. Vậy thì từ chỗ này 
thây được nỗi thật vọng của cha mẹ 
đôi với con cái, đã đạt đên mức độ 
đau lòng rôi. “Phụ ân vi nghĩa, vô hữu 
báo thường”, cô phụ cái ân cha mẹ 
dạy dỗ, dưỡng dục, họ chăng biết hiếu 
dưỡng cha mẹ. Việc hiểu dưỡng cha 
mẹ là nghĩa, phải nên làm; ngay cả 
động vật, có những loài đều biết báo 
ân. Trong sách vở chúng ta thây được 
loài “qua lỗi phản bộ”, đút môi ngược 
lại; quạ kia đã già rôi thì quạ con có 
thể ra ngoài tìm thức ăn đề về đút lại 
cho quạ già kia. Còn loài dê thì có 
“quy nhũ chi ân”, quý vị xem, chú dê 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

con kia khi bú sữa, đều quỳ trước mặt 
mẹ nó. Còn con người thì như vậy, 
thật tại mà nói, ngay cả loài vật cũng 
chắng băng. 


Kinh văn: “Phóng tứ du tán, 
đam tửu thị mỹ. Lô hô đê đột, bât 
thức nhân tình”. 


Đoạn này là nói về Tham, “phóng 
tứ du tán” tham chơi đùa, du thủ háo 
nhàn. “Đam tửu thị mỹ”, đây là tham 
ăn; chữ Mỹ ở chỗ này là chỉ cho mỹ 
vị, âm thực, ưa thích uông TƯỢu, ưa 
thích ăn ngon, để tâm những thứ này. 
Đây đều thuộc về tham, sân, si bên 
trong; tham ác là ba nghiệp của ý. 
“Lễ hỗ đề đột”, chữ Lỗ là thô lỗ, Hỗ 
là bạt hỗ cường ngạnh, Để Đột là 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng thuận theo nhân tình. Tức là 
khi chúng ta nói, hoặc giả là trên 
ngôn ngữ, hoặc giả là trên thái độ, có 
sự xung đột, tức là nghĩa này. “Bất 
thức nhân tình”, chăng thể thông tình 
đạt lý. 


Kinh văn: “Vô nghĩa vô lê, bât 
khả gián hiêu”. 


Nếu như có thể tiếp nhận sự 
khuyên lơn của kẻ khác thì vẫn là khá, 
vẫn có thê hôi đầu; song những người 
này, quý vị khuyên họ, chăng những 
họ không tiếp nhận, lại còn chông 
chọi. Cũng tức là họ dùng thái độ của 
ác ngôn, ác ngữ đề đáp lại, chăng thể 
tiếp nhận. Trong Phật pháp gọi điều 
này là ngu si, nghiệp chướng rất nặng 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
vậy, chăng thê nghe người khuyên 
cáo. 


Kinh văn: “Lục thần quyên 
thuộc, tư dụng hữu vô, bât năng ưu 
niệm”. 


Một người bình thường, họ biết 
hiểu thuận cha mẹ. Đối với bạn bè 
thân thiết biết thường thường quan 
tâm, thường thường niệm ở trong tâm. 
Cuộc sông của họ hiện nay ra sao? Họ 
biết quan tâm. Câu “lục thân quyến 
thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu 
niệm” nghĩa là đôi với thân thích bạn 
bè đều chăng có một tí quan tâm. 


Kinh văn: “Bất duy phụ mẫu 
chỉ ân”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


_ Chữ Duy là tư duy, họ chăng nghĩ 
đên ân dưỡng dục của cha mẹ. 


Kinh văn: “Bât tôn sư hữu chỉ 
nghĩa”. 


Bất Tôn, Tôn là tôn niệm; nghĩa 
của thầy, bạn cũng chăng hoài niệm. 
Thây đối với họ dạy dỗ thế nào, lời 
khuyên trung trực của những bạn tốt 
đôi với họ, trong tâm họ hoàn toàn 
chắng có, họ không nghĩ đến những 
thứ này. 


Kinh văn: “Ý niệm thân khẩu, 
tăng vô nhât thiện”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là nói về thân, khâu, ý ba 
nghiệp, chắng có một việc nào là 
thiện cả; nói một cách khác, đây thật 
sự gọi là tạo ác đa đoan đây. Tim 
không ra một việc tốt nào của họ đáng 
cho người tán thán; tìm không được. 
Trong đoạn này chúng ta thấy được 
tham ác. 


Kinh văn: “Bất tín chư Phật 
kinh pháp, bât tín sanh tử thiện ác”. 


Hai câu này là nói ngu s1. Phật là 
thiên nhân đạo sư, thê, xuất thế gian 
đại thánh nhân, Phật là một bậc giác 
ngộ viên mãn, đôi với Thật Tướng 
của thế, xuất thê gian của các pháp, 
Ngài đều minh bạch cả, đều giác ngộ 
cả. Vì sao Ngài có thể cứu cánh viên 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mãn giác ngộ? Phật nói với chúng ta, 
đây là vì tâm địa Ngài thanh tịnh; 
cùng thế, xuất thế gian tất cả pháp 
triệt để minh bạch giác ngộ. Phật đã 
nói rôi, đây là bản năng của mỗi một 
chúng sanh; sự việc vôn là như vậy. 
Vì sao chúng sanh chăng giác? Tại 
sao có thể mê? Tức là vì có vọng 
tưởng, chấp trước. Phật đã buông 
xuông vọng tưởng, chấp trước tôi, 
đoạn trừ hết rôi, cho nên bản năng 
này của Ngài tự tự nhiên nhiên khôi 
phục, chăng phải từ bên ngoài học 
được. 

Phật đem kinh nghiệm của Ngài 
nói với chúng ta, đem chân tướng sự 
thật nói với chúng ta, hy vọng chúng 
ta cũng có thê nhanh chóng khôi phục 
cái bản năng của chính mình. Chỉ cân 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đem vọng tưởng, phân biệt, chấp 
trước buông xuông, thì năng lực này 
của chúng ta rât nhanh khôi phục lại. 
Phật pháp giáo hóa chúng sanh, thì 
chỉ là như vậy mà thôi! Cho nên 
chúng ta phải tin những kinh mà Phật 
đã nói, phải tin phương pháp Phật đã 
chỉ dạy cho chúng ta. Kinh điền chỗ 
nói vê luân lý, cảnh giới, quyệt định 
là chân thật; kinh điển chỗ truyền về 
phương pháp tu học cho chúng ta, 
quyết định là chính xác nhưng họ 
không tin, đó là ngu sĩ đấy. Trước kia 
thây Lý có nói, đó chăng là ngu si thì 
là cuồng vọng: cuông vọng vẫn là ngu 
si, đêu chăng rời khỏi ngu si. “Bất tín 
sanh tử thiện ác”, sanh tử thiện ác là 
sự thật, đang bày ra trước mặt chúng 
ta; cái này tức là quả báo của lục đạo 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

luân hôi. Thiện nhân thiện hành, nhất 
định có thiện quả; ác nhân ác hành, 
nhất định là ác báo của tam ác đạo, 
quyết định chắng thê tránh miễn được, 
phải tin điều này. Thật sự tin tôi, 
chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn 
ngữ tạo tác, tự tự nhiên nhiên sẽ có 
thâu liễm, chắng dám tạo ác. Tại vì 
sao? Tạo tác ác nhân thì ác báo theo 
sau đó, thọ chắng nỗi. Đây tức là 
người thông minh, đây tức là người 
có trí tuệ; họ chắng thể tin, chắng thê 
tiếp thọ, họ là ngu s1 đến chỗ cùng 
Cực. 


Kinh văn: “Dục hại chân nhân, 
đầu loạn tăng chúng”. 

Hai câu này là sân khuế, từ cái 
tâm đồ ky, sân khuế sanh ra. Chân 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nhân là người tu đạo, người có đạo 
đức, có tu hành; họ nhìn người tu đạo 
chắng thuận mắt, muốn đi hại họ, đi 
hủy báng họ. Tăng đoàn là đoàn thể 
truyền trì Phật pháp. Phật pháp ở tại 
thế gian, quyết định là lợi ích cho một 
phương này. Phân kinh văn phía sau 
là để tường tận nói rõ, địa phương 
chắng có Phật pháp thì chúng sanh sẽ 
khổ; cho nên trên kinh điển cũng 
thường thường đem Phật pháp thí dụ 
cho cây đèn sáng. Ở trong tăm tối có 
một ngọn đèn sáng, có thể chỉ dẫn 
phương hướng cho chúng ta. Họ 
muốn đem sân khuế phá hòa hợp 
Tăng đoàn; câu “đấu loạn tăng chúng” 
tức là phá hòa hợp Tăng đoàn. Cho 
nên tham, sân, s1 trong đoạn này là ý 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của tam ác, đây là trong thập thiện 
chô nói. 


Kinh văn: “NÑgu sỉ mông muội”. 

Đây là nói về nỗi đau của sỉ ác. 

Kinh văn: “Tự vỉ trí tuệ”. 

Họ tự cho là thông minh, tự cho là 
rât có trí tuệ. Đây là chúng ta thường 
nói thê trí biện thông, tự cho là đúng. 


Con người như thê. 


Kinh văn: “Bất tri sanh sở tùng 
lai, tử sở thú hướng”. 


Hai câu này Phật nói rât hay, anh 
tự cho mình thông minh, tự cho là 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đúng, anh từ đâu sanh đến, sau khi 
chết đi đến nơi nảo, có biết hay không? 
Không biết không biết. Đó tức là 
chắng phải chân trí tuệ, người thật sự 
có trí tuệ biết được chúng ta từ đâu 
sanh đến, sau khi chết đi đến nơi nảo, 
rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch. 
Đại khái học Phật, ở trên Phật pháp 
hơi có một tí tu dưỡng, thật sự có 
được một tí tâm đắc, đều sẽ chắng mê 
hoặc, đêu sẽ rất rõ ràng. Vậy thì hiện 
nay chúng ta học Phật, học đã nhiêu 
năm rôi, nhìn thấy hai câu này trong 
kinh, chúng ta cũng chăng biết, cũng 
hô đô ngớ ngân. Nêu là tình hình này, 
vậy mây năm nay chúng ta học đó là 
hô đồ Phật; tại sao học Phật rồi, càng 
học lại càng mê hoặc? Vì chưa rõ 
ràng điêu này. Chăng những đồng tu 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tại tọa chúng ta, những người học 
Phật một cách hỗ đô, ngớ ngần quá 
nhiêu quá nhiều. Có được mấy người 
chân chánh học Phật, đem Phật pháp 
hiểu được rõ ràng? Chắng nhiều 
người hiểu rõ ràng. 

Giả nhiêu người hiểu rõ ràng rôi 
thì xã hội này sẽ chăng thê nói người 
học Phật chúng ta là mê tín. Hiện nay 
chúng ta ra ngoài đường, rất nhiều 
người trẻ tuổi, phân tử trí thức gặp 
chúng ta như thế này thì nói mê tín, 
họ nói mê tín ở sau lưng chúng ta. 
Chúng ta cũng gặp phải nỗi oan 
không thể bộc bạch được, đây là lý do 
g1? Người thật sự hiểu rõ ràng, thật sự 
minh bạch rôi, không phải số nhiêu, 
là số ít. Chúng ta phải cực lực hoăng 
dương điều này, cũng tức là bảo, 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta phải tận tâm tận lực vì xã hội 
đại chúng nói rõ công đức lợi ích 
chân thật của Phật pháp, đôi với 
chúng ta có lợi ích thiết thật. Mỗi 
người chúng ta đêu muôn sống khoái 
lạc, sông rất hạnh phúc, đích thật Phật 
pháp có thể giúp cho chúng ta đạt 
được điêu này. 


Kinh văn: “Bắt nhân bắt thuận, 
hy vọng trường sanh”. 


Nhân là nhân từ, họ chắng có lòng 
nhân từ, họ cũng chăng thê tùy thuận 
đại chúng, lại còn hy vọng trường 
sanh, lại còn hy vọng trường thọ. Cho 
nên từ trên phân kinh văn này xem, 
thi trong hạng người như vậy là tràn 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đây tham, sân, s1; hy vọng trường 
sanh là tâm tham đây. 


Kinh văn: “Từ tâm giáo hồi, nhỉ 
bât khăng tín”. 


AI dạy bảo họ? Là cha mẹ, sư 
trưởng. Dù đứa con này hư hỏng đi 
nữa, cha mẹ vẫn quan tâm đến nó, 
vẫn thương yêu bảo hộ nó, vẫn chỉ 
dạy nó. Tuy nhiên nó không tin, nó 
chắng thể tiếp nhận; thầy cũng như 
vậy. Tuy nhiên cái thế gian hiện nay 
này, sư đạo cũng chăng còn nữa. Sự 
quan hệ giữa thây giáo và học trò ở 
nhà trường hiện nay, cùng VỚI Sự 
quan hệ giữa thây giáo và học trò 
trước kia đã có sự sai biệt rât lớn. Xưa 
kia, sự quan tâm thương yêu bảo hộ 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của thây đối với học trò còn vượt hơn 
cha mẹ, vì sao? Là vì, phải tìm một 
người để truyền thọ đạo đức học vẫn 
của thây; tìm một truyền nhân đê 
truyền, con nhất định không truyền 
được, học sinh thì truyền được. Cho 
nên đem đạo học xem như vô củng 
quan trọng, cậu học trò nào mà có thê 
truyền đạo được thì thầy có thể quan 
tâm thương yêu bảo hộ, quyết định 
còn vượt hơn con cái của chính mình. 
Cho nên thây trò như là cha con vậy, 
có môi quan hệ sâu dây thế đó, tuyệt 
đối chắng phải môi giao hảo thông 
thường, ân tình như vậy. Người hiện 
nay chăng có phước báo này! Hiện 
nay, đến giờ thì thây giáo lên lớp, sau 
khi hết giờ thì xuông lớp; thây giáo và 
học sinh chăng có tiếp xúc gì. Vì sao 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thây giáo lên lớp? Là vì đông lương, 
vì phí tốn tính giờ. Vì sao học sinh 
đến cầu học? Vì điểm, vì thi cử. Mỗi 
người có mục đích của riêng mình, bỉ 
thử chăng có quan tâm. 

Như tuôi của tôi đây, thật vẫn kế 
như là rất có phước; lúc nhỏ đi học, 
trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi 
rời xa quê nhà, không có cha mẹ 
chăm lo. Nhà trường thu nhận thì thây 
giáo thay thế cho cha mẹ; cho nên 
thây đối với chúng tôi chiếu cô trên 
Cuộc sông, sinh hoạt tại một nơi, 
trường học là một mái âm ø1a đỉnh. 
Cho nên sự cảm niệm ân đức, nhớ 
nghĩ của chúng tôi đối với thây, người 
hiện nay chắng có cách chi tưởng 
tượng được. Sinh hoạt ngày thường, 
thảy thây đều chiêu cô đến, đêm đến 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thây đêu đến phòng ngủ của chúng tôi, 
phải xách chiếc đèn lông nhỏ đến 
trông coI hai lần; sợ học trò chưa ngủ 
say đạp rơi chiếc mên xuông đất, thây 
còn phải đắp mên giùm cho. Cho nên 
đối với thây, chúng tôi rất hoài niệm, 
rất cảm kích, đây là “từ tâm giáo hồi”. 
Còn không tin thì chăng có cách chị, 
không tin thì chăng thê tiếp thọ. Đây 
thì chăng còn có cách chi nữa. 


Kinh văn: “Khổ khẩu dữ ngữ, 
vô ích kỳ nhân”. 


Đây là cha mẹ và sư trưởng từ bị 
chân thành nhiêu lần dạy bảo; nhưng 
đôi với họ mà nói, chắng có lợi ích. 
Tại sao không có lợi ích? Vì chăng 
thể tiệp nhận. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Tâm trung bề tắc, ý 
bât khai giải”. 


Hình như trong tâm của họ có vật 
øì nghẹt cứng, bê tắc, nghẹt cứng, 
chắng thể khai ngộ, chăng thể minh 
bạch; người này ngu s¡i đến trình độ 
như vậy, cái này gọi là nỗi đau của si 
ác, đích thật là như vậy. Phía trước là 
nói về nhân, còn trong đoạn này có 
“phóng tứ du tán, đam tửu”, có câu 
này, cho nên ở trong ngũ giới nảy, 
đây là thuộc về âm tửu ác. Nhưng 
trong toàn bộ kinh văn lại nói đến 
tham, sân, s1 ác, cho nên bao øôm 
thập ác nghiệp; ngược lại thập ác là 
thập thiện. Chúng ta xem quả báo. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh vấn: “Đại mạng tương 
chung, hồi cụ giao chÍ”. 


Đến lúc thọ mạng chung, cái ác 
báo này hiện tiên rôi; con người trong 
lúc lâm chung, quả báo hiện tiên, vậy 
nhất định cái đó là cảnh giới rất xâu, 
thây quỷ vô thường, thấy đâu trâu mặt 
ngựa; thây những thứ này. Đây là lúc 
lâm chung họ có thê thấy được, đây là 
quả báo hiện tiên, lúc này có những 
khủng bố, sợ sệt, hối hận thì cũng vô 
dụng; không kịp nữa. 


Kinh văn: “Bất dự tu thiện”. 


Dự là dự phòng trước, chắng biết 
dự phòng trước đê tu thiện. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
kinh văn: “Lâm thời nãi hôi, 
hôi chỉ ư hậu, tương hà cập hô!” 


Hồi hận cũng vô dụng, chắng kịp 
nữa rôi, vẫn phải nhận lây ác báo. 
Phân kinh văn phía dưới là Thế Tôn 
khuyên chúng ta; phải thời thời khắc 
khắc đi phản tỉnh, đi kiếm điểm 
những ác nhân, ác duyên, ác quả đã 
nói rất rõ ràng, rất minh bạch phía 
trước. Chúng ta có phạm những lỗi 
lâm này không? Nếu như có những 
lỗi lầm này thì phải mau mau sửa đổi. 


Kinh văn: “Thiên địa chỉ gian, 
ngũ đạo phần mỉnh. Thiện ác báo 
ứng, họa phước tương thừa. Thân 
tự đương chỉ, vô thùy đại giả”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Giữa trời đất tức là giữa vũ trụ, 
ngũ đạo là thiên đạo, nhân đạo, địa 
ngục, nøạ quý, súc sanh, thật có đấy 
chắng phải giả. Phân Minh là rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch, tại 
sao có thể có những sự việc này? 
Những sự việc này là thiện ác báo 
ứng. Những người tu thiện vào nhân 
thiên đi hưởng phước, những người 
tạo ác vào tam đô đi thọ báo; có 
phước, có họa, “họa phước tương 
thừa”. Ý nghĩa chữ Tương Thừa này 
là thuyết minh trong phước có họa, 
trong họa có phước; họa hưởng hết 
rôi, một chút thiện mà họ đã tu đó liền 
hiện tiên. Người hưởng phước rất dễ 
tạo tội nghiệp, quý vị xem, hai chữ 
Họa với Phước rất giỗng nhau đây, 
chắng có sai biệt bao nhiêu, phải quan 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sát kỹ lưỡng. Cuối cùng, là phước hay 
họa, ôI, cũng chắng dễ biện biệt; 
người ngu sI thường thường đem họa 
cho là phước, đem phước cho là họa, 
ngu s¡ làm sai mắt. Cho nên “thân tự 
đương chi, vô thùy đại giả”, chăng có 
ai có thể thay thế được. Cái thiện ác 
quả báo này thật là tự làm tự chịu, 
chắng có ai có thê thay thế được. 


Kinh văn: “Thiện nhần hành 
thiện, tùng lạc nhập lạc”. 


Thiện nhân, thiện duyên, thiện 
quả, đây là chân chánh được lạc; duy 


chỉ có hành thiện mới có thê được lạc. 


Kinh văn: “Tùng mỉnh nhập 
mình”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Minh là tâm địa có trí tuệ, thông 
minh; càng ngày càng có trí tuệ, càng 
ngày càng thông minh. 


Kinh văn: “Ác nhân hành ác, 
tùng khô nhập khô”. 


Đây gọi là thân khổ, càng ngày 
càng khố; trong đời người này rất khổ, 
đời sau phải biến súc sanh, biên nøạ 
quỷ thì thân ấy lại càng khổ. 


Kinh văn: “tùng mỉnh nhập 
minh”. 

Minh [này, ở đây] là ngu sỉ, hô đô, 
càng ngày càng hô đô, càng ngày 


càng ngu s1. Đây là hiện tượng chô 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
hiên hiện ra của thiện ác; đích thật là 
cách đó. 


Kinh văn: “Thủy năng tri giả, 
độc Phật tri nhĩ”. 


Người nào đôi với sự việc này 
liễu giải được rõ rõ ràng ràng minh 
minh bạch bạch, Phật sẽ biết. Vậy thì 
lời Phật chỗ nói đó, tại sao chúng ta 
không thể tin? Chỗ Phật chỉ dạy 
chúng ta đó, sao không đi phụng hành 
chứ? 


Kinh văn: “Giáo ngữ khai thị, 
tín hành giả thiêu”. 


Phật hiểu được, Phật rõ ràng minh 
bạch, Phật chỉ dạy cho chúng ta, vì 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta khai thị; tuy nhiên người 
nghe, người tin chắng nhiêu. Người 
tin chắng nhiều, Phật vẫn cứ phải nói, 
tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh từ vô 
thi kiếp, sanh tử luân hôi, ngu s1, tập 
khí rất nặng; làm gì chỉ nghe một lần 
khai thị thì liền khai ngộ? Chăng có 
đạo lý này. Cho nên nhất định là phải 
trường kỳ nghe, huân tập lâu dài. Ôi] 
Họ hoát nhiên khai ngộ, minh bạch 
rôi. Chúng ta nhất định phải rõ ràng 
điểm này, nhất định phải thấu hiểu, 
nghe kinh, không thê nghe một lân thì 
minh bạch, thì tỉnh ngộ trở lại, nhất 
định phải nghe nhiêu lân. Vào thời kỳ 
trước kia, rất khó có cái duyên này. 
Chỉ có cách là có pháp sư giảng kinh 
ở một địa phương, quanh năm không 
ngừng giảng kinh. Quý vị thường 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường nghe kinh, nghe một, hai, ba 
năm, giác ngộ hôi đầu rôi. Đây là phải 
cân có thời gian dài như vậy để huân 
tập, mới có hiệu quả. Thê gian hiện 
nay này, pháp sư đại đức giảng kinh 
rất ít, thỉnh thoảng tình cờ mới có một 
pháp sư đến giảng kinh một ngày 
hoặc vài ngảy; giảng xong thì họ đi 
mật. Một ngày âm, mười ngày lạnh; 
quý vị ở đây, một năm mới nghe được 
một tháng, còn mười một tháng kia 
khởi dậy vọng tưởng, quý vị nghĩ 
xem, vậy có lợi ích gì đâu? Cho nên 
chắng có hiệu quả. 

Hiện nay, pháp sư giảng kinh tuy 
it, song công cụ khoa học so với trước 
kia tiễn bộ, chúng ta có thể lợi dụng. 
Không có pháp sư giảng kinh, ở đây 
chúng ta có băng cassette, băng video, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghe đi nghe lại bộ kinh này. Nếu như 
nghe được ba mươi lân, nghe được 
năm mươi lân, thì hiệu quả đó khác 
hắn. Chăng có ba mươi, năm mươi 
lần thì không được! Chăng có lợi ích. 
Đây là nêu quý vị thật sự muỗn trên 
Phật pháp có được thọ dụng, thì quyết 
định phải huân tập thời gian dài; từ 
xưa đến nay, chư vị tô sư đại đức 
Trung Hoa cũng đêu chắng ngoại lệ. 
Từ trên lịch sử chúng ta thấy được, 
đời Đường có Đạo Tuyên Luật Sư ở 
Chung Nam Sơn, đây là học giới luật, 
Ngài chuyên công Tứ Phân Luật; nơi 
nào có pháp sư giảng Tứ Phân Luật, 
thì Ngài nhất định đi nghe. Ngài đã 
nghe hết hai mươi lần bộ Tứ Phân 
Luật, đương nhiên chăng phải một 
người giảng, cũng chăng phải một địa 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phương: ở đâu giảng thì đến nơi đó để 
thảo kinh đơn. Hỏi xưa gọi là thảo 
kinh đơn, tức là tôi muốn nghe một 
bộ kinh, tôi muốn đến ở chỗ của anh, 
anh cũng cho tôi một chút việc làm, 
tôi cũng làm việc cho anh. Giông như 
nửa làm, nửa học, ở tại chùa này thảo 
kinh đơn; vậy nghe hết bộ kinh này 
thì Ngài đi. Hai mươi lần nghe đó thật 
là cực nhọc, Tứ Phân Luật cũng khá 
dài, giảng một biến cũng phải mất 
mây tháng; học hành lúc đó khô lăm. 
Còn hiện nay, băng video mang 
về nhà, vặn tivi lên, ngã mình trên 
chế nệm, pha một bình trà ngon, 
sướng biết mấy; điêu này khác hắn, 
nñĐØƯỜI Xưa khổ biết bao, người hiện 
nay là hưởng thụ, hy vọng mọi người 
hết lòng để hưởng thụ. Chăng có thời 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gian hai, ba năm thì Phật pháp cứu 
cánh lợi ích ra sao, anh thật chắng đạt 
được; nhật định phải thật sự hạ thủ 
công phu, công phu ba năm, năm năm 
này, chúng ta mới có thể nếm được 
pháp vị. Pháp vị nếm được tôi thì là 
pháp hỷ sung mãn, anh mới thật sự 
nhập vào được. 

Cho nên trong kinh văn này nói, 
“tùng lạc nhập lạc”, anh mới nhập 
vào được; “tùng minh nhập minh”, 
anh thật sự đã nhập vào TÔI. Nhập 
Minh là khai ngộ rồi, Nhập Lạc là 
được pháp hỷ, chân khoái lạc; nhiên 
hậu anh mới biết được, thật sự đời 
người là hạnh phúc, thật sự khoái lạc, 
vì anh nêm được tôi. Bây giờ nói với 
anh, đời người thật sự khoái lạc, thật 
sự hạnh phúc, anh chắng thê hội được! 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vì sao? Vì anh chưa hưởng thụ qua, 
anh chắng thê hội được, chỉ có ở trên 
đây hạ thủ công phu thì anh sẽ đạt 
được. 


Kinh văn: “Sanh tử bất hưu. ác 
đạo bât tuyệt”. 


“Sanh tử bât hưu”, câu này là nói 
về luân hôi, ở trong luân hôi xả thân, 
thọ thân; sanh sanh tử tử, tử tử sanh 
sanh, chắng dứt, chăng liễu. Nghiệp 
lực chi phối anh, người này thật là 
đáng thương, người này thật khô. 


Kinh văn: “Như thị thể nhân, 
nan khả cụ tận”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Người thê gian giống như loại 
người này, “nan khả cụ tận”, thì quá 
nhiêu quá nhiêu, nói không hết. 


Kinh văn” “Cô hữu tự nhiên 
tam đô, vô lượng khô não, triên 
chuyền kỳ trung”. 


Lục đạo luân hôi này, chăng phải 
Phật tạo cũng chăng phải thượng để 
an bày. Là từ đâu đến? Là do nghiệp 
lực biên hiện ra. Giống như năm 
mộng, cảnh giới trong mộng là từ đâu 
đến? Là do nghiệp lực của chính mình 
biến ra, cho nên nói là “tự nhiên tam 
đô”, chăng có ai chế tạo ra, là nghiệp 
lực thiện ác biển hiện ra. Vậy bên 
trong có vô lượng chỗ khô, anh phải ở 
trong đó thọ cái báo ứng này. Chỉ cân 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng ra khỏi luân hôi, quý vị nhất 
định phải ghi nhớ, ở trong ác đạo nhất 
định là thời gian dài, ở trong thiện 
đạo thời gian ngắn! Đây là đạo lý 
nhất định. Nếu anh hỏi, rốt ráo là tại 
sao vậy? Anh thử nghĩ thì rõ ngay, 
trong một ngày từ sáng đến tối, niệm 
ác của chúng ta nhiêu hay là niệm 
thiện nhiêu? Từ việc này thì hiểu rõ 
ngay. Ác niệm thì là vì chính mình, 
cái niệm tự tư tự lợi là ác niệm, vào 
tam ác đạo thọ báo; biết niệm đến kẻ 
khác, biết niệm niệm vì kẻ khác tốt, 
niệm này là thiện niệm; đem hai cái 
so sánh thì biết ngay. Ác niệm nhiêu, 
đương nhiên thời gian trong ác đạo 
đài lâu, thiện niệm ít, đây là thời gian 
của thiện đạo ngăn tạm. Chúng ta 
được thân người, thần người là thiện 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đạo, sông được bao nhiêu năm? 
Nhiều lắm là một trăm tuổi. Tuy 
nhiên tam ác đạo thì thời gian dài lầu, 
đọa vào tam ác đạo thì mạng ây nhất 
định không chỉ là một trăm tuổi! Cho 
nên nói là “vô lượng khổ não, triển 
chuyên kỳ trung”. 


Kinh văn: “Thế thế lũy kiếp, vô 
hữu xuât kỳ”. 


Chúng ta ở trong lục đạo, đã là vô 
lượng kiêp của vô lượng Kkiệp rôi, 


chắng có biện pháp ra khỏi. 


Kinh văn: “Nan đắc giải thoát, 
thông bât khả ngôn”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chăng có cách chi giải thoát, 
chắng có biện pháp vượt khỏi; đời đời 
kiếp kiếp tu hành cũng chăng thành 
công. Tại sao tu hành mà chăng thành 
công? Phía trước Phật nói những lỗi 
lâm mà chúng ta đã phạm, cô ý phạm, 
vô ý phạm, đều tạo thành chướng ngại 
của sự giải thoát, cũng tạo thành 
chướng ngại của sự vãng sanh, niệm 
Phật chăng được vãng sanh. 


Kinh văn: “Như thị ngũ ác, ngũ 
thông, ngũ thiêu, thí như đại hóa, 
phần thiêu nhần thân”. 


Tiết này là thí dụ, ngũ ác tức là 
[sát, đạo, dâm, vọng, tửu]|, bên trong 
còn bao quát tham, sân, s1; đây là ác. 
Tạo tác ngũ ác, trong một đời này tự 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhiên anh chắng có khoái lạc hạnh 
phúc; có thể nói, anh sông cuộc sống 
rất là đau khô. Thống là hoa báo, 
ngày tháng của anh sông chắng vui; 
qUÝ VỊ phải hiểu rõ, những người phú 
quý thế gian. Tuy họ là đại phú đại 
quý; giống như thời cô chắng khác, 
“quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải”, 
nhưng ngày tháng của họ cũng chắng 
vui sướng. Chúng ta từ trên lịch sử 
thây được, có được bao nhiêu để 
Vương có cuộc sông tự tại, được vui) 
sướng? Quá ít quá ít. Cho nên chúng 
ta thây được, quý mà chăng vui, phú 
mà chăng vui. Tại sao phú quý mà 
chắng vui? Đó là vì tạo cái nhân 
không tốt. Họ tạo ngũ ác, ngũ thiêu là 
quả báo của đời sau, tức là tam đồ, 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. “Thí như 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại hỏa, phân thiêu nhân thân”, tạo 
cái ác nghiệp này giống như lửa đốt, 
thọ quả báo giỗng như thân thể bị lửa 
đốt, đau đớn thế đó. Ba hàng sau cùng 
này, Phật mới vì chúng ta truyền thọ 
ngũ giới, thập thiện. Nói nhiêu như 
vậy, đến chỗ này mới chính thức 
truyền thọ. 


Kinh văn: “Nhược năng tự ư kỳ 
trung, nhất tâm chế ý, đoan thân 
chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, 
sở tác chí thành, độc tác chư thiện, 
bất vi chúng ác”. 


Nhược là giả thuyết, giả thuyết tự 
anh có thể ở trong ngũ trược ác thế 
này; chữ Kỳ Trung là phía trước nói 
ngũ trược ác thế. Ở trong hoàn cảnh 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này, chúng ta có thể “nhất tâm chê ý”, 
tức là có thể khắc phục tạp niệm của 
chính mình, những cái niệm bất chính 
đáng, như những niệm sát đạo, dâm 
vọng, tham, sân, s1, chúng ta có thê 
khống chế được. Chữ Chê tức là chế 
phục, khắc chế, đem những vọng 
tưởng, phiên não này chê phục lấy. 

“Đoan thân chánh niệm”, nhất cử 
nhất động, nhất ngôn nhất hành của 
thân thể đêu tuân theo giáo giới của 
Phật, đều như pháp luật chế độ của 
thế gian. 

“Ngôn hạnh tương phó”, trong 
ngoài nhất trí, trong tâm nghĩ tưởng 
cùng với chỗ nói, chỗ hành quyết 
định là tương ưng, mà chắng phải 
“khâu thị tâm phi”. “Sở tác chí thành”, 
lây tâm chân thành đôi với mình, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng lây tâm chân thành đối với 
người, đôi với sự, đây tức là một tâm 
chân thành. 

“Độc tác chư thiện”, chữ Chư 
Thiện nảy tức là không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không 
uống rượu, không vọng ngữ, cho đến 
không tham, không sân, không s1; chư 
Thiện này tức là Ngũ Giới, Thập 
Thiện. Anh làm được, người khác lại 
làm không được, cùng ta chắng có 
liên quan øì, ta phải làm; ta là đệ tử 
của Phật, ta nhật định phải tuân thủ 
giáo giới của Phật. Đây là tiêu chuẩn 
tôi thiêu để làm đệ tử của Phật, nhất 
định phải tuân thủ ngũ giới, thập thiện. 
“Bất vi chúng ác”, phía trước chỗ nói 
những việc ác đó, quyết định không 
làm. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thần độc độ thoát, 
hoạch kỳ phước đức, khả đắc 
trường thọ Nê Hoàn chỉ đạo. Thị vi 
ngũ đại thiện dã”. 


Ngũ ác, lật ngược trở là là ngũ đại 
thiện, người khác chắng có biện pháp 
siêu việt lục đạo luân hôi, nhưng thân 
này của chúng ta có thể, thì một đời 
này ta siêu việt lục đạo luân hôi rồi. 
Chữ Thoát này là thoát ly tam giới, 
thoát ly luân hôi, thoát ly lục đạo; 
đương nhiên đây là trì giới niệm Phật. 
Đoạn này là nói về trì ngũ giới, thập 
thiện, trì giới niệm Phật; vậy mới có 
thể liễu sanh tử, xuất tam giới, có thể 
được trường thọ, vãng sanh Tây 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phương Cực Lạc thể giới thọ mạng vô 
cực, vậy thì được vô lượng thọ đây. 
Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, 
một đời bất thoái thành Phật, “Nê 
Hoàn cho đạo”, thì đại Bát Niết Bàn 
tức là thành Phật, trong một đời này 
thoát ly lục đạo luân hôi, vãng sanh 
bất thoái thành Phật. Ngũ thứ thiện 
này đã giúp đỡ lớn lao đáng kê, cho 
nên gọi là Ngũ Đại Thiện. Kinh văn 
chúng ta giảng đến chỗ này, đây mới 
là chân truyện, chánh thọ của ngũ giới, 
thập thiện. Ngày nay, mọi người cũng 
thây đêu đã thọ xong Ngũ Giới tôi, 
đều thọ xong Thập Thiện Nghiệp Đạo 
rôi. Chúng ta lại xem phía dưới. 


Trùng Trùng Hồi Miễn - Đệ 
Tam Thập Lục 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nơi phẩm kinh này, Phật hiển thị 
cái ác nhân, ác quả, nên phải hoài cái 
tâm sợ hãi. Không thê không sợ điêu 
này, không thể không cảnh giác. Lại 
khuyên chúng ta thành tâm thành ý, 
chắng quên công phu để tránh hôi hận. 
Xin xem kinh văn. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: 
Ngô ngữ nhữ đăng”. 

Đây vẫn gọi tên của Di Lặc Bồ 
Tát, những lời phía dưới vô cùng 
quan trọng, gọi DI Lặc Bô Tát là đê 


đánh thức mọi người chú ý. 


Kinh văn: “Như thị ngũ ác, ngũ 
thông, ngũ thiêu”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tức là trong phẩm này, phía trước 
chô nói đó. 


Kinh văn: “Triên chuyên tương 
sanh”. 


“Triên chuyên tương sanh” thê 
nào đây? Anh tạo ngũ ác thì anh được 
cái quả báo thiêu đốt đau đớn; lúc 
đang thọ báo, họ lại mê hoặc điên đảo, 
lại tạo ngũ ác nữa. Bởi thế nên nhân 
quả tuân hoàn, điều này rắc rối lớn 
đây; họ chăng giác ngộ. Ví như người 
thế gian thọ báo cái ác này, họ chắng 
cam tâm, họ cho răng ông trời không 
công băng, tại sao đối với họ xâu như 
vậy? Vì thế nên càng tạo tội nghiệp, 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
quả báo đời sau thì lại càng khổ; họ sẽ 
chắng hôi đâu. 

Cho nên sự luân hôi này rât đáng 
sợ, thông thường trong các buồi giảng 
tôi khuyên miễn các bạn đông tu, cái 
luân hôi này là một đời khổ hơn một 
đời. Anh nói, đời sau có thể tốt hơn 
đời này, nhưng mà quá Ít quá ít, đó là 
hạng người học Phật, hết lòng tu hành 
mà chưa được vãng sanh; chỉ có loại 
người này, đời sau sẽ tốt hơn đời này 
một tí. Ngoại trừ điều này ra, khi đọa 
lạc xuống thì nhất định là một đời 
chắng băng một đời; chúng ta thường 
nói: “Nhật đại bất như nhật đại”, đây 
là sự thật, rất đáng sợ, rât đáng sợ. 


Kinh văn: “Cảm hữu phạm thử, 
đương lịch ác thú”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nêu anh dám làm, thì nhất định 
anh phải trải qua ác đạo, anh phải 
nhận chịu sự hành hạ. 


Kinh văn: “Hoặc kỳ kim thế, 
tiên bị bệnh ương, tử sanh bât đắc, 
thị chúng kiên chỉ”. 


Những thứ này, Phật tại trong 
kinh nói câu này. Điểm rõ rệt nhất, 
tức là hiện nay chúng ta gọi là bệnh 
người già; bác sĩ cũng chăng chân 
đoán ra bệnh gì cho họ. Tuy nhiên họ 
vẫn năm trên giường bệnh đó, cựa 
quậy chắng được; mơ mơ màng màng, 
môi ngày phải ba cử y tá đến chăm 
sóc, họ cũng không chết. Cho nên câu 
sông không được, cầu chết chắng thê, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mang chứng bệnh quái lạ như vậy. 
Đây là ác nghiệp sở cảm đây, thông 
đây. Đây là chữ Thống của ngũ thông, 
đời sau quyết định đi vào ác đạo. “Tử 
sanh bất đắc, thị chúng kiến chỉ, 
khiến cho mọi người nhìn vào, nhất là 
những người có trí tuệ, có tánh cảnh 
giác cao vừa nhìn thấy thì giác ngộ 
ngay, hiểu rõ ngay. Còn người ngu SĨ 
vẫn chăng giác ngộ, họ vẫn chắng 
hiểu. 


Kinh văn: “Hoặc ư thọ chung, 
nhập tam ác đạo. Sâu thông khôc 
độc, tự tương tiêu nhiên”. 


Điêu này, hoặc giả là con người 
vào lúc lâm chung, chúng ta nhìn 


những hiện tượng lâm chung tất 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khủng bố này, cũng có thể khiến 
người giác ngộ. Tại sao lúc ra đi họ 
có cái tướng khó coI như vậy? Khủng 
bố như vậy? Phàm là ra đi như vậy, 
nhất định là nhập vào tam ác đạo; giả 
như lúc sanh tiền họ có tạo thiện nhân 
thì lúc ra đi, cái tướng đó nhất định 
rất đẹp giống như đang ngủ vậy, 
tướng mạo rât từ bi an tường, sắc diện 
rất đẹp. Đây là hảo tướng, loại người 
này dù cho không niệm Phật, họ cũng 
sẽ chắng đọa tam ác đạo. Cho nên từ 
trên tướng này chúng ta có thê nhìn ra 
được, có thế phán đoán họ có thể đến 
thiện đạo hay ác đạo, có thê biết được, 
chắng khó. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Cộng kỳ oán øiỉa, 
cánh tương sát thương. Tùng tiểu vi 
khởi, thành đại khôn kịch”. 


Đoạn này, là từ trên nhần dạy 
chúng ta từ bi chân thành, nhiêu lân 
chỉ dạy; “cộng kỳ oán gia, cánh tương 
sát thương”, đây nói về oan oan tương 
báo. Oan oan tương báo thường 
thường từ nguyên nhân rất nhỏ, “tùng 
tiêu vi khởi”, là cái nhân nhỏ không 
đáng kế lại có thê biến thành một kết 
cuộc thảm khốc, trở “thành đại khôn 
kịch”; Kịch là kịch liệt, kịch khổ. 
Cùng với oan nghiệp đời trước có 
quan hệ, vì vậy cho nên người giác 
ngộ, người học Phật phải biết nhẫn 
nhường, đừng nên so đo, chỗ chỗ đêu 
nhẫn nhường, thời thời khắc khắc đề 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cao cảnh giác. Đặc biệt là ở xã hội 
này, thời đại này, chịu thiệt thòi một 
tí, bỊ lừa một tí, thật tại mà nói, là tiêu 
tai miễn nạn đây; đừng nên đi so đo. 


Kinh văn: “Giai do tham trước 


Đây là nói rõ nguyên do sự tranh 
chấp giữa người với người, đều chăng 
ngoài việc tham tài, tham sắc, bỉ thử 
chắng tương nhượng, mới có thể tạo 
nên đại họa sắc thân. 


Kinh văn: “Bắt khẳng thí huệ”. 
Chắng chịu bô thí, chắng chịu 
giúp đỡ kẻ khác. Những người giàu 
có phải biệt “thí huệ” thì phước báo 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của anh mới được hưởng thụ lâu dài. 
Giả như anh có tài phú, anh chăng 
chịu bố thí, chỉ biết hưởng thụ một 
mình; người Hoa thường nói, “Một 
nhà no ấm, ngàn nhà oán”, kẻ khác 
nhìn thấy anh, họ đô ky, sân hận. Đô 
ky, sân hận thời gian lâu rôi, thì rắc 
rôi sẽ đến với anh; ví như nói, anh bị 
nhà cháy, người bên cạnh nói: “Cháy 
tốt lăm, vi phú bất nhân đây mà”. Nhà 
anh bị cướp, bị mất cấp, ở bên cạnh 
trông thấy họ cũng chắng báo cảnh 
sát, “Ôi chao! Cướp hay lăm”. 

Đây là lòng người bất bình, phải 
biết điều này; nêu như anh giảu Có, 
đặc biệt là đôi với người láng giêng 
cùng quê, cùng làng với anh, anh 
thường thường cúng dường chiếu cố 
họ. Dịp Tết, ngày lễ đều có lễ vật nhỏ 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

để làm quà biếu họ, chiếu cô họ, họ 
cảm ơn, mong anh phát tài. Tại sao 
vậy? Vì anh phát tài thì mọi người 
đều được lợi. Anh phát tài càng nhiều 
thì họ càng vui mừng, trong nhà anh 
có việc gì thì mọi người đêu đến giúp 
đỡ; có khác đấy. 

Cho nên đây mới gọi là thật sự có 
trí tuệ, có thể bảo toàn; một nhà như 
vậy, quý vị thử nghĩ, một nước cũng 
như vậy, quốc gia anh giảu có rồi, anh 
có thể giúp đỡ quốc gia khác, thường 
thường đối với người ta có ân huệ thì 
mọi người ủng hộ anh. Có thể ủng hộ 
đến mức coi anh như là một lãnh đạo 
của nhiêu quốc gia, tôn trọng anh; giả 
như anh cũng là hạng giàu và bất 
nhân, thường thường bóc lột tiền bạc 
kẻ khác, làm nhục kẻ khác thi các 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quốc ø1a khác sẽ đôi địch lại anh, xem 
anh như kẻ thù địch. Oán chồng chất 
lâu ngày, đối với anh chăng có lợi chi 
cả, là cùng một đạo lý. Cho nên lúc 
có được phước báo, tự mình phải biết 
tu phước thêm nữa; muôn ngàn xin 
chớ đem phước báo của mình hưởng 
hết, thì đó là đáng thương lắm. Cái 
nghiệp quả của cái ác đó sẽ hiện tiên, 
quả thật đây là ngu s1. Cho nên loại 
người này là “tham trước tài sắc, bất 
khăng thí huệ”. 


Kinh văn: “Các dục tự khoái, 
vô phục khúc trực”. 


Chỉ tham đồ sự hưởng thụ của 
riêng mình, chỉ tham đô sự khoái lạc 


của riêng mình, họ đâu biêt được, bên 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trong loại phước báo này chứa dẫu cái 
họa căn đây. Cho nên người xưa nói: 
“Phước khởi họa sở y”, trong khi anh 
đang hưởng phước, cái họa căn đã ân 
tàng ở phía dưới rôi; đây là chăng có 
trí tuệ. “Võ phục khúc trực”, Khúc 
Trực là nói đạo lý, cho nên gọi là 
hoành hành bá đạo, chăng nói lý. 


Kinh văn: “Sĩ dục sở bách”. 

Đây là nguyên nhân gì? Là ngu sI, 
dục vọng, khiên họ tạo tác những tội 
nghiệp này. 


Kinh văn: “Hậu kỷ tranh lợi”. 


Đêu hy vọng mình chiếm ưu thế, 
chiêm hệt tât cả ưu thê, thật tại mà nói, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó là thiệt thòi lớn; làm gì có thê 
tranh mà được mối lợi này? Không 
tranh được đâu! Những gì tranh được 
đó vẫn là trong mạng sẵn có, thì anh 
mới tranh được; không tranh cũng có 
được, vậy hà tất phải đi tranh? Tại sao 
họ tranh? Vì ngu s1, không rõ lý. 
Người rõ lý thi không đi tranh, trong 
mạng có thì quyết định là có. Trong 
mạng không có, thì tranh cũng chăng 
được. 


Kinh văn: “Phú quý vinh hoa, 
đương thời khoái ý”. 


Thật tại mà nói, sự phú quý vinh 
hoa của nhân gian, thời gian đó vô 
cùng ngắn tạm. Thật vậy, người xưa 
nói: “Hoa Đàm nhất hiện, thạch quả 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hiện quang”, trong chốc lát thì hết 
ngay. 

Kinh văn: “Bất năng nhẫn nhục, 
bất vụ tu thiện”. 


Nhẫn Nhục tức là nhẫn nại, tự 
mình có thể nhẫn được một tí, nhẫn 
được thì có thể giúp đỡ kẻ khác; có 
thể hoan hoan hỷ hỷ giúp đỡ người 
khác. Người thông minh nhất, người 
có trí tuệ nhất, có thể từ của cải của 
họ, tự lây ra bao nhiêu để đủ cho nhu 
cầu cuộc sông của mình. Họ có thê bỗ 
thí hết cả số của cải còn lại, đây là 
người đại trí tuệ, đại thông minh. Ấn 
Quang đại sư của chúng ta tán thán 
nhất là nhà họ Phạm ở Tô Châu, 
Phạm Trọng Yêm của đời Tống, cả 
nhà họ từng đời, từng thê hệ đêu làm 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như vậy. Cho nên Phạm gia ở Tô 
Châu, từ Phạm tiên sinh đến nay, gân 
khoảng một ngàn năm mà gia đạo 
không suy. Từng đời đều có hiển 
nhân xuất hiện, đều có con cháu tốt. 
Nguyên nhân gì vậy? Nhờ tích đức tu 
thiện đây. Tự mình có thể ăn được no, 
có thê mặc được âm là đủ rồi; số tiền 
còn dư lại, có thê giúp đỡ xã hội, có 
thể giúp đỡ tât cả khổ nạn chúng sanh; 
họ làm như vậy. 

Nơi trong lịch sử chúng ta đọc 
truyện ký của Phạm tiên sinh, khi ông 
còn đi học, gia cảnh vô cùng thanh 
bắn; đi học thì mượn một căn phòng ở 
trong chùa, học tại chùa. Hăng ngày 
đâu có cơm mà ăn, có lẽ nâu cháo đặc 
một tí, mỗi nổi cháo nhỏ cắt thành 
bốn miêng, mỗi buổi ăn một miêng: 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sông qua tháng ngày cực khổ như vậy. 
Tuy nhiên người này niệm niệm đều 
chăng nghĩ đến sự bần khô của mình, 
ông chăng nghĩ đến! Tâm niệm của 
ông chỉ nghĩ đến sự khô nạn của 
chúng sanh, ông chăng nghĩ đên mình, 
một đời đều chăng đối ý niệm này. Có 
một lần ông cũng đi gặp một ông thây 
bói xem tướng coi bói, ông hỏi thây 
bói rằng: “Ông xem tương lai tôi có 
thể làm thừa tướng không?” Thây bói 
Cười nói: “Giọng điệu của ông quá 
lớn”; ông ta lập tức nổi giận nói: 
“Ông xem tôi có thể làm thây thuốc 
không?” Người thây bói thây lạ lùng 
nói: “Sao ông vừa mới rơi thì rơi 
xuống tận dưới đáy?” Ông nói: “Làm 
thừa tướng có thể cứu thiên hạ, nhưng 
nếu không được thì tôi làm thây thuốc, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng có thể cứu người vậy”. Người 
xem tướng rất bội phục nói: “Tâm của 
ông quả là thừa tướng thật”; sau này, 
quả nhiên ông làm thừa tướng. 

Cho nên từ nhỏ ông có cái niệm 
chắng phải vì mình, là vì cứu chúng 
sanh trong thiên hạ. Đến lúc ông đã 
thật làm thừa tướng, anh xem bài văn 
chương Nghĩa Điển Ký của ông tôi sẽ 
rõ; ông đem bỗng lộc, tức là phân 
lương nhà nước cấp cho ông, đem đi 
nuôi dưỡng ba trăm gia đình, chăng đi 
hưởng thụ, chắng có cải thiện cuộc 
sông của chính mình. Tự mình chăng 
muốn ăn ngon một tí, mặc đàng 
hoàng một tí, nhà cửa đẹp một tí, 
chắng có, vẫn sống cuộc sông với 
mức thấp nhât; đem tiên của ông có 
được đi cứu tế những người bân cùng 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

khô nạn. Ông nuôi trên ba trăm gia 
đình, đây là cái gương tốt của chúng 
ta. Nếu nói là tích thiện tu đức, thì 
ông Phạm Trọng Yêm đã làm được 
rôi, còn chúng ta tích đó là cái thiện 
øì, tu đó là cái đức gì? Có một vạn 
đồng, lấy ra hai, ba đồng đi bô thí, nói 
tôi đã làm được rât nhiều việc tốt, tôi 
đã làm việc thiện rồi; so với nĐưỜời 
một sợi lông chắng xả tốt hơn nhiều, 
kế như anh đã bỏ được một sợi vậy. 
Điêu này không được, như vậy tương 
lai đọa lạc như thể nào thì vẫn phải 
đọa lạc thể đó, chắng có cách chị cải 
Cho nên anh phải thật sự đi tu thiện, 
thật sự đi tích đức, đó mới là hữu 
dụng. Chúng ta nhất định phải biết 
điều này, phải nhẫn được. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Như Phạm tiên sinh, ông nhãn 
được, nhẫn chịu được cuộc sông gian 
nan khôn khổ ây, ông ta nhẫn chịu 
được. Đây cũng tức là trong Phật 
pháp chúng ta gọi là “thay chúng sanh 
khổ”, ông có thê sông được giàu sang 
một tí, tự mình vân sông những ngày 
tháng cực khô, hy vọng những kẻ 
khác có thể sông sung sướng hơn một 
tí; đây là lòng dạ của Bồ Tát, quả là 
đại từ đại b1. Cho nên người có minh 
nhãn thây được, thời gian phú quý 
vinh hoa quá ngắn ngủi, chắng đáng: 
phải nên chắt chiu tiết kiệm đi giúp 
đỡ cho kẻ khác. Người mê hoặc điên 
đảo chắng biết, họ chắng nhẫn chịu 
được, họ tham đồ hưởng thụ, “bất vụ 
tu thiện”, chăng phải hết lòng nỗ lực 
đi tu thiện. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Oai thể vô kỷ, tùy dĩ 
ma diệt”. 


Oai là chúng ta thường nói, người 
nào đó rất oai phong, rất có thế lực. 
Cái oai phong thê lực chăng được 
mây ngày, thời gian rất ngăn ngủi thì 
là báo mất. Họ chỉ có phước báo lớn 
cỡ đó thì báo mật, bởi vì họ chắng có 
tiếp tục tu thiện, cho nên cái phước 
báo ấy của họ hưởng rất nhanh. Hơn 
nữa lúc hưởng phước thì đang tạo tội 
nghiệp, phạm vào ngũ ác, thập ác 
phía trước; vậy thì cái phước báo này 
của họ, rất nhanh thì tiêu mất, báo 
sạch hết. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thiên đạo thi 
trương, fự nhiên củ cử, quỳnh 
quỳnh chung chung, đương nhập 
kỳ trung. Cổ kim hữu thị, thông tai 
khả thương”. 


Thiên Đạo tức là cái lý của tự 
nhiên, là nhân duyên quả báo đấy, tự 
làm tự chịu. Cho nên là “tự nhiên củ 
cử”, chăng phải kẻ khác đến sửa sai, 
kiểm điểm cử chỉ hành vi mà là tự tự 
nhiên nhiên. Nêu phước báo anh hết 
rôi thì ác nghiệp hiện tiền, nhât định 
phải chịu ác báo. “Quỳnh quỳnh 
chung chung”, đây là hình dung 
người này trong tâm không có chủ tế, 
kinh hoảng, lúng túng, thất thường, 
không nơi nương tựa, thân tâm bất an; 
là ý nghĩa này, đây là hình dung trạng 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thái này. “Đương nhập kỳ trung”, chữ 
Trung này là tam ác đạo, anh nhất 
định phải nhập vào ác đạo, nhất định 
phải chịu cái khô của luân hôi. “Cô 
kim hữu thị”, cỗ kim trung ngoại, 
định luật của nhân duyên quả báo là 
sự thật, điều này chăng phải giả; đến 
lúc đó thì là “thống tai khả thương”, 
quả báo này vô cùng, vô cùng khô. 
Trong Địa Tạng Bồ Tát Bồn Nguyện 
Kinh nói rất nhiêu, rất rõ ràng về khổ 
báo của địa ngục. Phía dưới là lời 
giáo huấn của Thế Tôn đối với chúng 
ta. 


Kinh văn: “Nhữ đắng đắc Phật 
kinh ngữ, thục tư duy chỉ”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chữ Nhữ Đăng tức là nhóm đại 
chúng tại hội cùng với Di Lặc Bồ Tát, 
cũng bao gồm chúng ta ngày nay 
trong đó. Ngày nay chúng ta học kinh 
Phật, đương nhiên cũng bao gôm 
chúng ta trong đó. Ngày nay chúng ta 
đọc được kinh Phật, đọc được lời giáo 
huấn của Phật, đương nhiên phải 
“thục tư duy chỉ”, sau khi đọc TÔI, 
phải đi suy nghĩ cặn kẻ, suy nghĩ lời 
Phật chỗ nói, đạo lý của Phật nói, 
phải suy nghĩ cho nhiêu, suy nghĩ cặn 
kẻ. Khi anh nghĩ minh bạch rôi, nghĩ 
thông rôi, thì anh tự tự nhiên nhiên sẽ 
tuân thủ, sẽ tiếp thọ. 


Kinh văn: “Các tự đoan thủ, 
chung thân bât đãi”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chữ Đãi là giải đãi, mỗi người 
chúng ta đều phải nên tự mình hết 
lòng “đoan thủ”, cung cung kính kính 
để tuân thủ giáo giới của Phật. Chữ 
Đoan là nghĩa cung kính, băng tâm 
chân thành cung cung kính kính đi 
tiếp thọ lời dạy của Phật, tuân thủ sự 
giáo huấn của Phật, suốt đời chăng 
lười. Trong một đời, thời thời khắc 
khắc đề cao cảnh giác, chăng thể giải 
đãi. 

Kinh văn: “Tôn thánh kính 


thiện, nhân từ bác ái”. 


Phật để ra cho chúng ta vài cái 
cương lĩnh trọng yếu, đôi với thánh 
hiền nhân, nhất định phải tôn trọng; 
kỳ thật, trong chữ này tức là tôn sư 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trọng đạo. Kính Thiện, phía trước vì 
chúng ta nói về thiện nhân, hiền nhân, 
thiện sự, ngũ giới, thập thiện, chúng 
ta phải kính trọng, phải nhân từ, phải 
bác ái. “Nhân từ bác ái” là dạy cho 
chúng ta đối người, đối đãi tất cả 
chúng sanh, chúng ta nên dùng cái 
tâm øì, dùng cái thái độ gì? Nên dùng 
nhân từ bác ái đối đãi tât cả chúng 
sanh. Quả nhiên được nhân từ bác ái 
rôi thì tự tự nhiên nhiên giỗng như 
ông Phạm Trọng Yêm, có thể xả kỷ vì 
người. Thì nhân từ bác ái này mới 
thật sự vì người biểu hiện trên sự thật, 
chắng phải chỉ ở đây hô to khẩu hiệu, 
chúng ta phải làm thật, thật sự đi giúp 
đỡ người. 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đương câu độ thê, 
bạt đoạn sanh tử chúng ác chỉ bốn. 
Đương ly tam đô, ưu bố khổ thông 
chỉ đạo”. 

Hai câu này là dạy chúng ta phải 
lập chí, phải lây vĩnh thoát luân hôi 
làm mục tiêu, đừng nên có ý niệm ta 
còn phải ở trong thế gian này. Có cái 
ý niệm này thì chăng thể ra khỏi luân 
hôi, là luân hồi tâm. Niệm niệm câu 
độ thê, siêu việt thế gian, tức là siêu 
việt luân hôi đây. Vậy nếu muôn siêu 
việt luân hôi, tất phải “bạt đoạn sanh 
tử chúng ác chi bốn”; phải đoạn ác, 
“sanh tử chúng ác chi bốn” tức là 
tham, sân, s1, đây là căn bản. Phẩm 
phía trước chỗ nói đến ngũ ác, thập ác, 
đều là “sanh tử chúng ác chi bốn”, 
chúng ta phải nhỗ trừ nó từ cái va 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Chăng những không tạo tác, mà ngay 
cả trong tâm, cái ác niệm này đêu 
chắng có; đây gọi là nhô trừ, ý niệm 
ác này đều chăng có thì mới được. 
“Đương ly tam đồ”, Tam Đồ là tam 
ác đạo, là cái tâm buôn lo, khủng bố, 
thân khô đau; đây là hình dung cái 
khô của tam ác đạo. Chúng ta phải 
nhất định có cái ý niệm xuất ly lục 
đạo luân hôi của tam giới này. 

Kinh văn: “Nhược tào tác thiện, 
vân hà đệ nhất?” 


Đây là Phật dạy cho chúng ta tu 
thiện, chữ Nhược Tào là mọi người 
các ông; mọi người các ông phải làm 
thiện, phía trước nói đó là đoạn ác. Ác 
phải đoạn, còn thiện phải tu, tu cách 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nào đây? Phật nói với chúng ta, đây là 
đệ nhât thiện. 


kinh văn: “Đương tự đoan 
tâm”. 


Tâm là căn bản, không chỉ là các 
vị đại đức của Thiền Tông, nói đến tu 
hành là từ trên căn bản tu. Cái gì là 
căn bản? Tâm là căn bản, chúng ta 
phải biết điều này. Cho nên pháp Đại 
Thừa củng pháp Tiểu Thừa, chỗ 
chắng tương đông là người tu Tiểu 
Thừa chú trọng trên sự tướng; cho 
nên giới luật của Tiểu Thừa, tiêu 
chuẩn kết tội là luận Sự chắng luận 
Tâm. VíÍ như sát sanh, anh đã động 
cái niệm muốn sát sanh nhưng anh 
chưa làm, thì không phạm giới trong 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giới Tiểu Thừa, tôi chưa giết nó. 
Trong giới Đại Thừa thì khác, giới 
Đại Thừa là luận Tâm chắng luận Sự; 
trên sự anh không có giết nó nhưng 
trong tâm động niệm muôn giết nó thì 
đã phá giới rôi. Cho nên giới điêu Đại 
Thừa ít nhưng khó giữ, giới điều Tiểu 
Thừa tuy nhiêu nhưng dễ giữ, cùng 
với pháp luật của thê gian như nhau, 
luận sự chắng luận tâm. Đại Thừa Bồ 
Tát thì luận tâm chắng luận sự, cho 
nên Đại Thừa tâm thanh tịnh đây, còn 
giới luật người Tiêu Thừa rất nhiêu 
mà tâm chưa chắc thanh tịnh, cho nên 
họ không ở chỗ khởi tâm động niệm 
để kết tội. Bộ Tát giới là ở trên khởi 
tâm động niệm mà kết tội. 

Nếu ví như nói là Bồ Tát tuyệt đôi 
chắng có khởi tâm động niệm mà đã 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngộ sát một chúng sanh, có kế như là 
đã phạm giới chăng? Không kế. Tại 
sao? Vì trong tâm họ chăng có cái 
niệm này, cho nên họ không bị kết tội 
nơi trên sự mà là kết tội nơi trên tâm. 
Tuy nhiên, người Tiểu Thừa nói tôi 
chắng có khởi tâm động niệm, nhưng 
tôi đã giết người thi kế như bị kết tội 
rôi; người Tiểu Thừa thì kết tội, 
người Đại Thừa thì vô tội. Cho nên 
lỗi kết tội chăng tương đông, tiêu 
chuẩn khác nhau; chúng ta phải nên 
biết điều này. Kinh này là kinh Đại 
Thừa, cho nên “đoan tâm” là lây tiêu 
chuẩn của Bô Tát giới, chúng ta nhất 
định phải đoan tâm. Phải làm sao tâm 
mới thật sự đoan chánh? Dùng Nho 
gia để nói, tức là chánh tâm thành ý; 
đoan tâm tức là chánh tâm thành ý. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phía bên trong cũng có nhiều tiêu 
chuẩn của trình độ khác nhau, nếu 
như lây tiêu chuẩn của thê gian mà 
nói, ngũ giới, thập thiện, tâm này tức 
là đoan tâm; đây là tiêu chuẩn của thế 
Ø1an. 

Nêu như lây tâm của Bồ Tát, Bồ 
Tát là Lục Độ vạn hạnh tự lợi lợi tha, 
đây là đoan tâm của Bồ Tát. Trong 
Tình Tông chúng ta, đoan tâm này tức 
là trong bốn kinh, trong Tam Bối 
Vãng Sanh chỗ nói đến, “Phát Bộ Đề 
tâm, Nhật hướng chuyên niệm A Di 
Đà Phật”; đây là đoan tâm của Tịnh 
Tông, đây là đệ nhất. Chúng ta phải 
đem tâm an trụ tại trong câu A DI Đà 
Phật, phải định tại Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, thì đây là đúng tôi. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đương tự đoan thân, 
nhĩ, mục, khẩu, ty, giai đương tự 
đoan”. 


Đây là dạy cho chúng ta trong 
sinh hoạt thường ngày, chỗ gọi là thủ 
khẩu, nhiếp ý, thân đừng phạm. Phật 
vì chúng ta chế định giới luật, quyết 
định không thể vi phạm; thứ thứ đều 
hợp với quy củ, hợp với lễ pháp. Tuy 
nhiên thời nay rất phiên phức, lễ 
chắng còn nữa, pháp cũng chắng còn 
nữa. Anh bảo, quy củ nào là đúng? 
Thật tại mà nói, vì chăng có tiêu 
chuẩn nên đều là đúng cả. Có một lần 
ở Đài Loan, tôi thấy người thê gian, 
người g1ả lúc qua đời, trong tang lễ có 
một sô con cháu mặc áo gai để tang, 
mặc y phục trăng đội áo gai; có số 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mặc áo đài đen. Có bạn đông tu bẻn 
đến hỏi tôi, họ nói: “Thưa pháp sư, lễ 
này ai đúng aI sai vậy?” Tôi bèn nói, 
đều đúng cả! Thế nào là đều đúng? 
Bởi vì chăng có lễ, làm cách nào anh 
cũng đều đúng cả. Mặc y phục màu 
trăng, đội mão gai là lễ thời Mãn 
Thanh, từ khi Dân Quốc thành lập 
đến nay chăng có chế lễ làm nhạc, đó 
là lễ của Mãn Thanh. Còn mặc áo dài 
đen là lễ của ngoại quốc, là lễ của Tây 
phương: chăng có lễ chi cả, anh chỉ 
dùng cái lễ đó! Tôi nói như vậy, có lẽ 
nói được thông. Đây là thời loạn, thật 
là đáng buôn, chăng có tiêu chuẩn. 

Vì vậy cho nên chỗ này nói “đoan 
thân, nhĩ, mục, khâu, ty”, điều này thì 
khó! Chúng ta nhất định phải biết, 
tâm thành thì hạnh liên chánh, phải từ 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chỗ này đề thê hội tất cả. Tâm chúng 
ta đoan chánh, trong tâm chăng có tà 
tư, chắng có tà niệm, thân khâu tạo 
tác thì phải biết thời nào, phải biết giờ 
nào, chỗ nào, phong tục tập quán của 
mọi người. Chúng ta phải tuân thủ 
những thứ này thì chăng vi phạm lỗi 
lâm, thì chắng vi phạm lỗi lớn. Đương 
nhiên giáo giới của Phật là tinh thần 
cơ bản, ứng dụng vào trong cuộc sông 
thực tế, phải biết giờ nào, chỗ nào, 
chúng ta chớ nên trải ngược tập tục 
của mọi người, chúng ta đều tuân thủ 
mọi thứ thì là được rôi. 


Kinh văn: “Thân tâm tịnh khiết, 
dữ thiện tương ưng”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là một tiêu chuẩn rất tốt, 
trong thời đại mà lễ nhạc đêu hư hỏng 
này, chúng ta vẫn có thể giữ lấy 
nguyên tắc này thì khá lăm rồi. Chúng 
ta, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh; 
quý vị nên biết, chữ Thanh Tịnh ở 
chỗ này, chăng phải nói anh đem thân 
thể tắm rửa cho sạch sẽ, đương nhiên 
tăm rửa sạch sẽ cũng là quan trọng. 
Tuy nhiên, ý của Phật chăng phải như 
vậy! Ý là đoạn trừ tât cả ô nhiễm thì 
anh được thanh tịnh. Trong tâm 
chúng ta xa lia tham, sân, s1, mạn. 
Tham, sân, si, mạn là ô nhiễm, danh 
văn lợi dưỡng là ô nhiễm, ngũ dục lục 
trần cũng là ô nhiễm, chúng ta phải xa 
lia những thứ này. Trừ những thứ này 
ra, đôi với lời dạy bảo của thánh hiền 
nhân, nêu như hoài nghi không tin, đó 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng là ô nhiễm, đó là ngu si, vô 
minh đấy. Đem những thứ ô nhiễm 
này, cả thảy đêu xa lìa hết, thì tâm 
chúng ta sẽ thanh tịnh. Tâm thanh 
tịnh rồi, còn thân chúng ta thanh tịnh 
thê nào? Tât cả thân tạo tác thì sẽ tự 
nhiên như pháp, như lý, tức là có thể 
tuân thủ ngũ giới, thập thiện. Thần 
không tạo sát, đạo, dâm, thân thanh 
tịnh; khâu không có vọng ngữ, ác 
khẩu, ý ngữ, lưỡng thiệt, khâu thanh 
tịnh. Gọi thân thanh tịnh là ý nghĩa 
này, mà chắng phải bảo anh đem cái 
thân này tăm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc 
cho chỉnh tê, chăng phải ý nghĩa này. 
K. tâm tịnh khiết, dữ thiện tương 
ưng”, điều này, nếu cùng với phía 
trước mà nói, cùng ngũ giới, thập 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thiện tương ưng. Ngũ giới, thập thiện, 
anh đêu đã làm được cả. 


Kinh văn: “Vật tùy thị dục”. 


Đây là tâm, muôn ngàn xin chớ 
chạy theo tâm tham và sự ngu s1 của 
mình. Không thể chạy theo cái tâm 
này, những dục vọng này. 


Kinh văn: “Bắt phạm chư ác”. 


Đây là thân, thân nhất định phải 
giữ giới, nhất định là hành thiện; cho 
nên hai câu này tức là thân và tâm. 
Người thê gian tạo ác, đều là trong 
tâm có ác niệm, có dục vọng; cái này 
là căn bản của tât cả ác. Đôi với dục 
vọng, Phật dạy chúng ta phải xả bỏ, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải biết nó là độc tố trong tâm của 
chúng ta; trong tâm chúng ta có độc 
đây. Chắng những chúng ta phải xả 
dục vọng của thể gian, mà ngay dục 
vọng đối với trong Phật pháp cũng 
phải xả, bởi vì xả đó là dục vọng 
chắng phải đối đôi tượng. Đôi tượng 
thê gian đôi lấy đôi tượng Phật pháp, 
đó vân không thê được, cái dục vọng 
đó trong anh vẫn còn tôn tại. Dục 
vọng tức là tâm tham, tức là tâm si, 
cho nên nhất định phải xả cho được 
sạch sẽ rốt ráo. Nhiên hậu thì thân 
khâu của chúng ta tự nhiên khiết tịnh, 
thì sẽ chắng phải phạm thêm lỗi lầm 
nữa. 


Kinh văn: “Ngôn sắc đương 
hòa”. 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Trong khi chúng ta xử thế, đối 
người, ngôn ngữ của chúng ta, dung 
mạo của chúng ta, thái độ của chúng 
ta phải ôn hòa. Ngôn ngữ phải nhu 
nhuyễn, thái độ phải hòa mục. 


Kinh văn: “Thân hạnh đương 
chuyên”. 


Hàm ý trong câu này rất sâu. 
Trong sinh hoạt thì ý nghĩa của chữ 
Chuyên là Tĩnh, Chuyên là chuyên 
nhất, chuyên nhất là đại biểu cho kính; 
chúng ta kính người, kính sự, kính vật. 
Nếu như trên sự học Phật, sự câu Phật 
trên những việc này mà nó chuyên 
nhất, tức là “nhật môn thâm nhập”. 
anh mới có được thành tựu. Cho nên 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”, sự câu 
học của thê gian đây cũng là một 
khoa hệ. Anh học đại học, học khoa 
hệ thì anh chắng thể học rất nhiêu 
khoa hệ. Nếu học rất nhiêu khoa hệ 
thì suốt đời anh không tốt nghiệp nôi, 
anh học tạp. Nếu anh chuyên tâm học 
một khoa hệ, bốn năm thì tốt nghiệp 
TÔI; vậy ở trong xã hội làm các ngành 
nghệ cũng phải Chuyên. Chuyên tâm 
nô lực nơi một ngành nghê thì dễ 
thành công. Vậy có rất nhiêu nhà đại 
xí nghiệp kinh doanh nhiêu sự nghiệp, 
nhất định là sau khi họ thành tựu một 
sự nghiệp rôi, mới có thê kinh doanh 
khác khắp đến tật cả, là đạo lý như 
vậy. Phật pháp cũng thường nói, thí 
dụ nói học kinh, một bộ kinh thông 
đạt rồi, nhiên hậu tất cả kinh mới có 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể thông đạt. Một pháp môn thành 
tựu rôi, tật cả pháp môn đều thành tựu, 
là cái đạo lý như vậy. Lúc bắt đâu học, 
nhất định phải chuyên, chuyên tại trên 
một môn, đây mới có thể có được sự 
thọ dụng chân thật. Cho nên trong 
chữ này bao hàm ý nghĩa rất sâu, rất 
rộng, chúng ta phải để tâm đi thể hội, 
thường thường đi nhai nhỏ cái mùi vị 
của nó. 


Kinh văn: “Động tác chiêm thị, 
an định từ vÏ”. 


Đây thật tại là nói về tu dưỡng, 
thật sự là một người đại phước đức, 
một người đại trí tuệ, cử chỉ của họ 
nhất định vô cùng an tường, sẽ chắng 
rất nóng nảy; phàm là người nóng 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tánh, thành tựu đều sẽ rất có hạn. Thật 
sự lập đại công, lập đại nghiệp, từ xưa 
đến nay, thái độ đều là rất đoan trang; 
mây chữ này, họ thật sự làm được, 
tâm an, thân an, tâm định. Từ là chậm 
rãi, một tí hiện tượng nóng nảy vội 
vàng đều chăng có, vô cùng an tường. 
Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta điểm 
này, nhất định phải học. Trước kia, 
trong phân gia thư, gia huấn của ông 
Tăng Quốc Phiên, chúng ta thây được 
cách dạy con cháu của ông, vãng bối 
của ông. Tăng tiên sinh đối với bôn 
chữ “an định từ vi” này, võ cùng coI 
trọng. 

Nói năng phải câu chậm rãi, đi 
đứng phải câu chậm rãi, chăng để anh 
nóng nảy vội vàng; làm việc cũng yêu 
cầu anh chậm chậm mà làm, việc việc 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


đêu phải là đên chắc thật. Ông yêu 
câu cái này, tôi ky nhật là nông nỗi, 
cách này chắng thê lập đại công, 
thành đại nghiệp. Lập đại công, thành 
đại nghiệp, nhất định là phải “an định 
từ v1”. 


Kinh văn: “Tác sự thương tốt”. 


Đây là hoàn toàn tương phản, là 
nóng nảy vỘI vàng. 


Kinh văn: “Bạai hôi tại hậu”. 


Hiện nay hình như có được thành 
tựu, nhưng tương lai nhất định anh có 
thể thất bại. Việc nhỏ còn là như vậy, 
nếu như sự việc càng làm càng lớn, 
càng là đại sự thì càng phải kỹ lưỡng, 


láp 23 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
càng phải chăm lo chu đáo tường tận. 
Khi nóng nảy vội vàng, việc nhỏ nóng 
nảy chăng sao, nhưng khi xử lý việc 
lớn, nóng nảy vội vàng thường 
thường sẽ có sơ suất câu thả. Sự sơ 
suất câu thả trở thành khó khăn tất 
lớn, thậm chí tạo thành sự thất bại rất 
lớn; lúc đó hỗi hận cũng chắng kịp 
nữa, cho nên là “bại hôi tại hậu” vậy. 
Thế, xuất thế gian đêu chắng thể trái 
ngược nguyên tắc này, tu hành càng 
VỆ sau càng thấy công hiệu, càng vỆ 
sau càng thây khó khăn; điều này 
cũng là đạo lý nhật định. Cho nên 
Phật dạy chúng ta tu nhẫn nhục Ba La 
Mật, anh nhẫn được mới có thể an, 
mới có thê được định đấy; anh chắng 
nhẫn được, an và định này anh chăng 
có được. Cho nên Bồ Tát tu Lục Độ, 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhẫn nhục mới có thể tiên bộ, mới có 
thể tỉnh tiên; tính tiến mới có thể 
được định. Nếu là tạp tiên, loạn tiến 
thì không thể được định; phải tính 
tiễn mới có thể được định. Tinh tức 
phía trước gọi là Chuyên, “thân hạnh 
đương chuyên”, họ mới có thể được 
định; cho thấy rõ điều này rất quan 
trọng, rât quan trọng. Trong an định 
thì có được trí tuệ chân chánh, trí tuệ 
mới có thể đem tất cả sự việc nhìn 
được rõ ràng, nhìn được minh bạch; 
anh đi chỉ huy, anh đi kinh doanh, sẽ 
chắng mang đến tai họa. Cổ kim trung 
ngoại đêu chăng thoát ly khỏi nguyên 
tặc của những sự việc này; tuy hình 
thái xã hội hiện tại cùng quá khứ khác 
nhau, nhưng cái nguyên tắc này vẫn 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
còn thọ dụng, vân không thê trái 
ngược được. 


Kinh văn: “Vi chi bất để, vong 
kỳ công phu”. 


Đó là chân thật, nêu chỗ hành anh 
không cân thận, không thiết thực; chữ 
Bất Đề tức là không thiết thực, không 
cần thận, công phu của anh có thể 
toàn bộ bỏ hết, vậy thì rất là đáng tiếc. 
Cho nên, hơn nữa là những việc lớn, 
chúng tôi thây được một việc, công ty 
điện não Vương An ở Mỹ vô cùng nổi 
tiêng; quý vị xem, ông Vương An vừa 
mới qua đời chưa đến một năm thì hết 
sạch, đây chính là “vi chi bât để, vong 
kỳ công phu”, việc này là một điển 
hình. Cho nên quý vị xem, những sự 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việc lớn lao, khi nó thất bại rât nhanh 
thì hết sạch; những sự thật này, nêu 
quý vị hơi bình tĩnh một tí, tùy thời 
tùy chỗ đêu thấy được. Khi nhìn thấy 
quý vị hãy suy nghĩ cặn kẻ, trên kinh 
nói “tác sự thương tốt, bại hôi tại 
hậu”, cùng với Phật dạy hoàn toàn 
như nhau. Phật đem nguyên nhân tại 
sao nó có thể thât bại nhanh như vậy, 
tiên nhân hậu quả nói được rõ ràng 
như vậy, tường tận như vậy. Cho nên 
chúng ta vừa đọc, nghĩ lại điều này 
hoàn toàn chính xác, thì điêu này cho 
chúng ta một sự cảm kích rât cao. 
Nhất định chúng ta phải tuân thủ lời 
dạy của Phật, tuân theo sự giáo huấn 
của Phật, thì công phu của chúng ta sẽ 
chắng đến nỗi mất mát. Hôm nay xin 
giảng đến đây. A Di Đà Phật 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


láp 23 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 24 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
bôn mươi chín, hàng thứ nhật. 


Như Bân Đắc Bảo - Đệ Tam 
Thập Thât 


Trong phâm kinh này, Phật muốn 
nói với chúng ta thiện nhân, thiện quả, 
khuyến miễn chúng ta tỉnh tấn nỗ lực 
tu thiện đoạn ác. Ở chỗ này chúng ta 
cũng có thể thây được lòng từ bi 
khuyên lơn của Phật, xin xem phân 
kinh văn. 


Kinh văn: “Nhữ đẳng quảng 
thực đức bốn, vật phạm đạo câm. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Nhân nhục, tỉnh tân, từ tầm chuyên 
nhât”. 


Đây là một đoạn nhỏ, đoạn nhỏ 
này là tống thuyết. Nghĩa của chữ 
Quảng này là nhiêu. Theo cách nói 
của bốn tông, Đức Bồn tức là Tín - 
Nguyện - Trì Danh, đây là cái gốc của 
đại đức chân thật. Bởi vì nếu như tu 
hành chắng thể đem mục tiêu đặt tại 
việc thành Phật, thì sự tu hành này 
chắng cứu cánh, thì chăng viên mãn, 
nhất định phải biết điêu này. Vậy thì 
mục tiêu đặt tại việc thành Phật, theo 
những kinh luận thông thường mà nói, 
thành Phật phải mất ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, 
thành Phật phải mật vô lượng kiếp; 
hình như cái mục tiêu này, nêu muốn 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đạt thành cơ hỗ là quá xa vời. Cách 
nghĩ, cách nói này đêu chăng phải là 
vô lý; tuy nhiên nơi pháp môn này thì 
có khác. Đây là trong một đời này 
quyết định có thể đạt đến nguyện 
vọng cứu cánh viên mãn, cho nên Tín 
- Nguyện - Trì Danh là cái gốc của 
đại đức chân thật. 

Phía dưới, câu “vật phạm đạo câm” 
rất trọng yếu, chúng ta quyết tâm 
chọn lây Tịnh Độ; có thê thật sự được 
vãng sanh một đời này hay không? 
Phải xem cách tu trì của anh. Cái 
chướng ngại lớn nhất trong cách tu trì 
của anh tức là tạo tác ác nghiệp; vậy ở 
chỗ này, chỗ gọi là “đạo cấm”, nói 
một cách cứu cánh, tức là phía trước 
chỗ nói về ngũ giới, thập thiện, quyết 
định chăng thể trái ngược. Cũng tức 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là bảo nhất định phải lấy tâm thanh 
tịnh, quyết định để thọ trì, trì ĐIỚI 
niệm Phật. Vậy đây là nghĩa hẹp, còn 
nói theo nghĩa rộng, chúng ta cũng 
chắng nên đây quá rộng, tức là nơi 
bản kinh chỗ Thê Tôn nói, thậm chí 
đến trong Tịnh Độ Tam Kinh chỗ nói, 
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cùng 
với A DI Đà Kinh. Vậy thì lại mở lớn 
thêm một tí, hiện nay chúng ta thấy 
được Tịnh Độ Ngũ Kinh, bao quát 
Phổ Hiên Bô Tát Hạnh Nguyện Phẩm, 
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên 
Thông Chương, những lời giáo huân 
bên trong chỗ nói đêu chăng thể trái 
ngược. Kỳ thật Tịnh Độ Ngũ Kinh, 
Nhất Luận bên trong chỗ nói đó, 
trong Vô Lượng Thọ Kinh thảy đều 
đây đủ cả. Ở nơi phân kinh vừa mở 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đâu, phẩm thứ hai Đức Tuân Phố 
Hiển thì đã đem tinh yếu của Hạnh 
Nguyện Phẩm bao gồm nơi trong bản 
kinh rôi. 

Do đây có thê biết, nên giáo học 
của Vô Lượng Thọ Kinh là vô cùng 
viên mãn; vậy đây là lời giáo huấn 
trong kinh điển, chúng ta phải đều 
thiết tha nỗ lực. Điêu thứ nhất là phải 
đem nó ghi nhớ, phải học thuộc, phải 
shi nhớ. Điêu thứ hai, phải câu giải ý 
nghĩa của Phật giảng, chúng ta phải 
thật sự hiểu rõ, chắng thể đem nghĩa 
kinh giải sai đi, chăng thể hiểu lâm, 
khúc giải; cái này chăng dùng được. 
Vậy lại tiễn thêm một bước, phải đem 
những lời giáo huân này đêu làm 
được trong sinh hoạt thường ngày của 
chúng ta. Đây mới gọi là học Phật, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

học Phật cùng Phật như nhau, cái này 
øọI là học Phật. Nếu như chắng làm 
được, chỉ là niệm kinh, chỉ là giảng 
giải, nghiên cứu, thảo luận, mà chăng 
thể thiết tha đi làm. Cách này, cho dù 
một ngày niệm mười ngàn tiếng Phật 
hiệu, cũng rât khó vãng sanh, tại sao 
vậy? Anh đã vi phạm đạo cấm tôi. 
Phía dưới đây ba câu đêu là phá trừ 
chướng ngại vãng sanh của chúng ta, 
đây thật là khẩn yếu. Điều thứ nhất là 
phải trì giới, phải đem lời giáo huấn 
của Phật Đà hết lòng làm cho băng 
được. 

“Nhẵn nhục, tính tân”, Nhẫn 
Nhục là nói anh tu học phải có tánh 
nhẫn nại, phải nhẫn nại được. Năm 
xưa, nhóm pháp sư dịch kinh đem chữ 
Nhẫn Nại dịch thành Nhẫn Nhục là có 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đạo lý, bởi vì người xưa Trung Hoa 
chắng phải người Hoa hiện nay, đối 
với sỉ nhục coi rất nặng. Chỗ gọi là 
“sỉ khả sát, bất khả nhục”, chặt đâu 
không hề gì, nhưng làm nhục thì 
không thể được, không thể nhẫn chịu. 
Những vị pháp sư dịch kinh nói, quý 
vị đôi với chữ Nhục coi trọng như vậy, 
nhẫn nhục, nhục đều có thể nhẫn 
được thì đương nhiên chăng có việc 
chi chắng nhẫn được. Cho nên chữ 
Nhẫn Nhục là như vậy mà dịch qua, 
cho nên phải có tâm nhãn nại rất lớn. 
Trong kinh Kim Cang Phật nói rất 
hay: “Nhất thiết pháp đặc thành ư 
nhẫn”, thế gian pháp, xuất thế gian 
pháp, sự nghiệp lớn phải có tâm nhẫn 
nại lớn, sự nghiệp nhỏ phải có tâm 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nhãn nại nhỏ. Không có tâm nhãn nại 
thì không thê thành tựu. 

Cho nên câu đạo phải nhẫn nại 
được, còn công phu niệm Phật thì 
chắng thể thiếu; ví như nói mọi ngày 
khóa tụng sáng tôi, một khóa cũng 
chắng thiếu, đây tức là tâm nhẫn nại 
rất lớn. Nêu như chính mình có thì 
giờ thì khóa của chúng ta phải thêm 
nhiêu, chữ Nhiều này chắng phải 
chủng loại nhiều, mà là trên số lượng 
thêm nhiêu. Ví như hiện nay công 
việc tôi vô cùng bận rộn, sáng tối chỉ 
niệm mây mươi tiếng Phật hiệu, khi 
có thì giờ thì Phật hiệu tăng nhiêu lên, 
thêm đến một trăm tiếng, thêm đến 
một ngàn tiếng, thêm đến một vạn 
tiếng, thêm đến hai, ba vạn tiếng, đem 
nó thêm nhiêu lên. Cách này thì gọi là 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tinh tiến đấy, Tiến là tiên bộ, không 
thể thoái bộ. Cho nên người mới học 
Phật, đạo tâm rất dũng mãnh, thường 
thường định công khóa thì định rất 
nhiêu; làm được vài ngày không có 
thì giờ rồi thì giảm thiểu chút ít, 
tướng này là tướng suy đây, là đi 
xuống dốc. Tướng suy là không tốt, 
cho nên người mới học phải nên định 
công khóa rất ít, làm được rât như 
pháp, làm được rất hoan hỷ, nhiên 
hậu lại thêm một tí. Làm cách này 
mới chính xác, trong tiến bộ phải 
thuần mà không tạp. gọi là tinh tiễn. 
“Fừ tâm chuyên nhất”, vậy điều 
này cũng vô cùng quan trọng, A Di 
Đà Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí 
đều là đại từ, đại bị, lòng đại từ bị của 
họ đích thật vượt hơn chư Phật rât xa, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chư Phật chắng sánh kịp. Ngày nay 
chúng ta muôn làm học trò của A Di 
Đà Phật, chăng có từ bi tâm thì làm 
sao được? Cho nên phải bôi dưỡng từ 
bi tâm, phải có thê chỗ chỗ tha thứ 
cho chúng sanh; tât cả chúng sanh đôi 
với chúng ta có lỗi lâm, đừng đem nó 
để trong lòng, chăng cân phải đi so đo, 
hoan hý cùng chúng sanh chung sông. 
Tu đạo phải chuyên nhất, phía trước 
nói tinh tấn, nhất định phải chuyên 
nhất; chỉ có chuyên thì thành tựu mới 
vững vàng, mới nhanh chóng, đơn 
giản dễ dàng, quyết định chăng thể 
làm cho phức tạp. Tạp tu, loạn tu, cho 
dù rất dụng cộng, chăng dễ vãng sanh; 
bởi vì điêu kiện vãng sanh, trong kinh 
nói rất rõ ràng, đặc biệt là A Di Đà 
Kinh, là “nhất tâm bất loạn”, đây là 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điều kiện vãng sanh. Bản kinh tuy 
chắng có nói nhất tâm bất loạn, là nói 
“nhất hướng chuyên niệm”, một 
phương hướng, một mục tiêu chuyên 
niệm mới được. 

Đây là trong một đời này, chúng 
ta muốn thoát ly lục đạo luân hôi, 
vãng sanh bất thoái thành Phật; đó là 
nhất định phải tuân thủ, quyết định 
chắng thê sơ suất, phải chuyên. Người 
chuyên tu Tịnh Độ, tô sư đại đức thuở 
xưa là cái gương mẫu tốt cho chúng ta, 
một mình họ dụng công trong một 
Phật Đường nhỏ kia; một mình một 
người thanh tu. Phật Đường này 
giông như Phật Đường của Ấn Quang 
đại sư, Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, 
là quang phòng của Ngài; quý vị có 
cơ hội đi Tô Châu, có thê đến xem 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật Đường của Ngài. Trong Phật 
Đường của Ngài chỉ có một tượng A 
Di Đà Phật, phía trên tượng A Di Đà 
Phật, Ngài viết một chữ Tử thật lớn, 
ngày ngày nhìn thây chữ Tử, ta sẽ 
phải chết. Phía dưới là một tượng A 
Di Đà Phật, niệm Phật cầu Phật đến 
tiếp dẫn. Ngoại trừ cái này ra, những 
tượng Phật, Bồ Tát khác đều chăng 
thờ, vì sao? Là nhất tâm chuyên niệm, 
sợ phức tạp đây. Phải chuyên, phải 
tinh, chuyên nhất vậy là đúng. Còn 
kinh? Chỉ tụng một bộ. Tổ Án Quang 
chỉ niệm AÁ DI Đà Kinh, thờ một 
tượng A DI Đà Phật thì niệm một bộ 
A DI Đà Kinh; thêm nữa là Phật hiệu 
DI Đà, ngoài ra không có chi cả, quả 
thật gọi là tinh chuyên. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Từ chỗ tâm biểu hiện đó là Văn 
Sao của tô Ấn Quang, một đời Ngài 
chắng thường giảng kinh, có lẽ quan 
hệ vì giọng miên Bắc của Ngài; Ngài 
nói chuyện, người ta nghe không hiểu. 
Vào thời kỳ đó, đi tìm người phiên 
dịch, không tiện, cho nên Ngài rât ít 
giảng kinh; chỉ có một lần tại Thượng 
Hải, trong pháp hội Hộ Quốc Tức Tai, 
Ngài giảng khai thị được một tuân, 
ngày chót Ngài làm lễ Quy Y cho mọi 
người; việc này có văn tự ghi chép 
lưu truyền vê sau. Còn những việc 
khác, phân nhiêu là những người học 
Phật hoặc giả là học giả, đối với tu 
hành Phật pháp có những nghi vấn, 
viết thư cho Ngài thì Ngài dùng văn 
tự phúc đáp; sau này hội tập trở lại 
tức là Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Văn Sao. Từ trong Văn Sao xem, anh 
thây được Ngài độ chúng với từ tâm; 
xem Văn Sao mà được độ thì chắng 
biết bao nhiêu người. Những năm về 
già, tín đô quy y đông, ngưỡng mộ 
Ngài đông, cúng dường cũng nhiêu, 
Ngài đem sô tiền cúng dường này lập 
được một sở lưu thông kinh Phật. Tên 
của sở lưu thông kinh Phật này gọi là 
Hoăng Hóa Xã, ở Linh Nham Sơn Tự 
ở Tô Châu. Cái quỹ đó tức là số tiên 
nhóm tín đồ cúng dường cho lão pháp 
sư, thì đem làm việc này. Từ chỗ này 
thây được “từ tâm chuyên nhất”, Ngài 
quả thật là chuyên. 


Kinh văn: “Trai giới thanh tịnh. 
nhâầt nhật nhât dạ, thăng tại Vô 


Lượng Thọ quốc vỉ thiện bách tuế”. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Có một số người thây câu kinh 
văn này thì không muôn đi đến Tây 
Phương Cực Lạc thể Ø1ớI nữa, vì sao? 
Vì tôi ở nơi đây tu hành một ngày 
một đêm thắng hơn tu hành ở Tây 
Phương Cực Lạc thể Ø1ới một trăm 
năm. Một trăm năm này là cách tính 
của địa phương này của chúng ta, chư 
vị nhất định phải biết, bởi vì Tây 
Phương Cực Lạc thế giới chăng có 
năm, tháng, ngày, giờ; không có, chỉ 
có địa phương này chúng ta mới có. 
Phàm là nói đến con số, thảy đều là 
lây nơi chúng ta để tính; vậy thì nói 
một cách khác, chúng ta tu hành ở địa 
phương này, đích thật là rât có công 
đức, vả lại là rất chắng dễ, đúng là 
siêu việt Tây Phương Cực Lạc thế 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới. Tuy nhiên quý vị phải biết một 
sự thật, tại sao Phật lại nói như vậy? 
Địa phương này khó tu, quá khó; đây 
là hình dung “nan năng khả quý”. Tu 
hành ở Tây Phương thê giới quá dễ 
dàng, quý vị thử nghĩ xem, dễ là tốt 
hay khó là tôt? Mùi vị là ở chỗ này. 
Quý vị chăng thê giải sai ý nghĩa, đó 
là khúc giải Như Lai chân thật nghĩa, 
giải sai nghĩa chân thật của Như Lai 
quá nhiêu quá nhiêu. Chỗ này khó, 
một vạn người tu hành, khó được có 
một người thành tựu; còn người ở 
Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, 
một vạn người tu hành là một vạn 
người thành tựu. Bên ấy dễ, bên này 
khó; khó cho nên mới đáng quý. Ở 
bên đó chúng ta tu hành là đại khởi 
đại lạc, dễ dàng thành công; quý vị 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
xem, đây là trong một đời này, vãng 
sanh bất thoái thì thành Phật rồi. Còn 
những người chăng thành công thì 
đọa tam ác đạo, vẫn cứ trôi lăng trong 
lục đạo luân hỏi, ý nghĩa của câu nói 
này là ở chỗ này, chắng thể hiểu sai. 
Vậy thì Tây Phương Cực Lạc thê 
giới là duyên tốt đây, A Di Đà Phật là 
thây, A Di Đà Phật là Phật trung chi 
vương; chăng có một vị Phật nào mà 
có thể so sánh được với A Di Đà Phật. 
Một vị thây giỏi như vậy, thập 
phương chư Phật đều giúp A Di Đà 
Phật giáo hóa chúng sanh, những vị 
Bồ Tát khác thì càng chăng cân nói 
nữa. Chúng ta sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới, địa vị thì khác hãn. 
Hiện tại ở đây thấy Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, Văn Thù, Phố Hiền Bồ 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tát ở tận trên cao, còn chúng ta thì úp 
mặt sát đât. Còn khi đến Tây Phương 
Cực Lạc thế giới thì những người này 
là bạn đông học, đứng ngôi ngang 
hàng, họ là học trò của A Di Đà Phật, 
chúng ta cũng là học trò của A DI Đà 
Phật, đó thì khác hăn. Cho nên cô đức 
thường nói: “Đến Tây Phương Cực 
Lạc thê giới cùng Văn Thù, Phố Hiên, 
Quán Thê Âm, Đại Thế Chí nắm tay 
đông hành”, đến bên ngoài đi du 
ngoạn, tay trong tay cùng đi chơi đùa, 
là tình hình như vậy. cầu là hình dung 
cái khó, dễ. 

“[rai giới thanh tịnh”, đây là 
thuyết minh cái “trai giới thanh tịnh” 
này, chăng phải dễ; ở Tây Phương 
Cực Lạc thê giới, người người đều 
thanh tịnh. Nghĩa của chữ Trai là thân 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tâm thanh tịnh, vậy người hiện nay 
đem việc ăn chay; việc trai lạt gọi là 
ăn chay, điều này là sai lâm. Từ trên 
sinh hoạt mà nói, chữ Trai này là ăn 
một bữa giữa trưa, gọi là Trai; người 
thường chúng ta hiện nay gọi là trì 
ngọ. Trì ngọ này là sal, bởi vì trì ngọ 
là từ mười một giờ đến một giờ, là 
giờ Ngọ; còn giữa trưa là quá mười 
hai giờ, quá mười hai giờ thì đã phá 
trai rÔI. Nếu như trì ngọ đến một giờ 
vẫn còn là giờ Ngọ, cho nên nói trì 
ngọ thì là sal; phải là ăn một bữa giữa 
trưa. Tuy nhiên chúng ta nên biết, cái 
địa cầu này là tự nó xoay, có sự sai 
biệt của thời gian; các nơi mỗi ngày 
giữa trưa đều khác nhau. Cho nên 
người chân chánh trì trai, đại khái đều 
là buổi sáng mười một g1ờ ăn cơm; 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đây là quyết định chắng thể quá Ngọ. 
Vậy vào thời xưa, dùng cái bóng của 
mặt trời để trắc lượng thời giờ; trời 
dăm thì không cách chị. Hiện nay so 
với trước kia đích thật tiện lợi quá 
nhiều, có đài thiên văn, có lịch thiên 
văn. Tôi không biết ở Tân Gia Ba có 
phát hành hay không; ở Đài Loan có 
phát hành lịch thiên văn, có thê mua 
được ở các tiệm sách. Vậy lịch nảy 
ghi rõ cho anh, giữa trưa môi ngày là 
mây gIỜ, mây phút, mây giây, ghi 
chép rất rõ ràng. Chúng ta muốn thật 
sự phát tâm trì trai, dùng loại lịch 
thiên văn này thì tiện lợi rât nhiêu. 
Tuy nhiên vẫn còn có một cái 
phiên phức, nếu thường đi du lịch thì 
sao? Mỗi một địa phương thời gian 
khác biệt rất xa. Cái trắc này thật là 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phiên phức, ví như nói ở đây chúng ta 
bây giờ là ban đêm, ở bên Mỹ là ban 
ngày, cân phải biết điều này. Dụng ý 
của chữ Trai ở chỗ nào? Dụng ý là 
giúp đỡ tâm thanh tịnh, ăn uống 
không thê chăng có, chúng ta phải 
nhờ ăn uông để duy trì mạng sống, để 
nuôi cái thân này. Tuy nhiên người 
xưa lại nói, bệnh từ miệng vào; do 
đây có thể biết, ăn uỗng chăng thê 
không chú trọng, phải chú trọng dinh 
dưỡng, phải chú trọng vệ sinh, phải 
chú trọng đúng lượng. Tức là phần 
lượng phải vừa đủ, đừng nên tham ăn. 
Tham ăn, ăn quá nhiêu, vượt hơn 
phân lượng này thì sẽ dễ sanh bệnh, 
hệ thống tiêu hóa, ruột, bao tử của 
quý vị chịu đựng không nổi thì vân đề 
sẽ nghiêm trọng. Vậy mỗi người quý 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vỊ, năng lực cơ thể khác nhau, cũng 
tức là tình trạng sức khỏe của thân thê 
khác nhau, năng lượng tiêu hao cũng 
khác nhau. Giống như chiếc xe, có xe 
ít hao dầu, có xe hao dâu. Xe ít hao 
dâu thì vài ngày đồ dầu một lần là 
được, còn xe hao dâu, có lẽ một ngày 
phải đồ một, hai lần; phải biết điêu 
này. 

Vậy còn thân thể chúng ta, tiêu 
hao năng lượng, rốt cuộc là bao nhiêu? 
Tiêu hao nhiều hay ít? Không thể 
chắng biết điêu này, tiêu hao nhiều thì 
anh phải bô sung nhiêu, nếu không thì 
thân thể suy yếu, làm việc gì cũng 
không nỗi, làm việc đạo cũng chắng 
được. Anh nói niệm Phật, ngôi ở đó 
cũng không nổi, bụng đói khó chịu 
lăm, làm øì còn đầu lòng dạ để niệm 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật? Vậy sự tiêu hao của năng lượng, 
chín mươi lăm phân trăm là tiêu hao 
trên vọng tưởng, quý vị phải biết điều 
này. Cho nên tại sao người tu hành ăn 
một bữa giữa trưa vì Ít có vọng tưởng, 
Í{ có tạp niệm, Ít phiên não; họ hao 
năng lượng ít, mỗi ngày họ bỗ sung 
một lần thì đủ rồi. Còn người hiện tại 
chúng ta, suốt ngày cứ suy nghĩ bậy 
bạ, bố sung ba bữa cũng không đủ! 
Còn phải ăn điểm tâm, ăn khuya mới 
duy trì được, phải không? Vậy những 
hiện tượng này, xin thưa với quý vị, 
tật cả đêu là bình thường, họ tiêu hao 
nhiêu như vậy thì nhất định là phải bỗ 
sung nhiêu như vậy. 

Xưa kia lúc Phật còn tại thế, Phật 
cũng chắng có ý đề xướng ăn một bữa 
giữa trưa, Phật chăng coi trọng vân đề 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này. Là vì năm Phật Đà còn tại thê, 
Ấn Độ đích thật gọi là quốc gia của 
tôn giáo; Ấn Độ có vô cùng nhiêu tôn 
giáo, trong kinh Phật chỗ ghi chép có 
đến chín mươi sáu thứ, những nhóm 
tôn giáo này đều ăn ngày một bữa. 
Cho nên Phật ra ngoài đi giáo hóa 
chúng sanh, người ta vừa thây Thích 
Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày án ba bữa, 
thì mọi người sẽ có ân tượng chắng 
tốt đôi. với Ngài, phải không? Anh 
xem, vẫn chắng bằng các tôn giáo kia. 
Vì thế cho nên Phật cũng áp dụng 
phương thức sinh hoạt của họ, ngày 
ăn một bữa; đương nhiên tâm Phật 
thanh tịnh, nhóm đệ tử của Ngài thần 
tâm thanh tịnh, một bữa ăn này đích 
thật là đây đủ rôi. Vậy thì phân lượng 
của một bữa ăn bằng với phân lượng 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của một bữa ăn bình thường, mà 
chắng phải đem ba bữa ăn dôn thành 
một bữa để ăn! Tôi thấy chăng ít 
người trì ngọ, cái bát của họ khá lớn. 
Lượng của một bát cơm đó, chúng ta 
chia ra ba bữa cũng ăn chăng hết; quả 
nhiên họ có thể ăn sạch trong một bữa. 
Cho nên hãy đi nghe ngóng kỹ lưỡng 
những người trì ngọ, hầu như trong 
một trăm người có đến chín mươi 
nØười đều mang bệnh ruột, bao tử, 
phải không? Phô trương đến hư hỏng 
TÔI. 

Cho nên chúng ta phải biết điều 
này, đừng nên coi thường đi học cái 
này; bởi vì trong kinh điển Tịnh Độ, 
vãng sanh là Tín - Nguyện - Trì Danh. 
Không có nói nhất định phải trì ngọ 
mới được vãng sanh, không trì ngọ thì 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không được vãng sanh; điều này, 
trong Tam Kinh, Ngũ Kinh, chúng ta 
đêu chắng có nghe nói cách này. Cho 
nên nơi phương diện âm thực, qUÝ VỊ 
nên yên tâm, tu hành phải có một thân 
thê khỏe mạnh, một tinh thân no đây. 
Cho nên anh ăn quá nhiêu có thể hôn 
trầm, tinh thân nâng lên không nôi, 
khi bụng anh trông đói cũng không 
được, cũng chăng có cách chi làm 
việc đạo. Cho nên Thiền Tông đôi với 
vân để này thì không chú trọng lăm. 
Trước kia, lão pháp sư nói chúng ta, 
trong thiên đường của Thiên Tông, 
trừ ba bữa ăn ra họ còn có ba món 
điểm tâm, tại vì sao? Bởi vì tịnh tọa 
trong thiên đường, phải bảo trì không 
đói, không no; cho nên họ áp dụng 
cách này, là ăn ít mà nhiêu lân. Bởi vì 


Tập 24 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ăn no rôi, anh ngôi nơi đó ngủ gục, thì 
là hôn trầm rôi; còn không ăn thì 
trong tâm phát hoảng, ngôi chăng 
được. Cho nên họ nhất định phải duy 
trì trạng huấn này, là không no, không 
đói; đây là rất chính xác. 

Thật tại mà nói, trong Niệm Phật 
Đường tại sao chắng từng như vậy ư? 
Chúng ta nhất định phải biết điều này. 
Cho nên có thể đem âm thực giảm 
thiểu, đích thật là một việc tốt, đơn 
giản; anh xem, suốt ngày bận lo cho 
ba bữa cơm, mất nhiêu thời giờ để lo 
liệu sắp XẾp, thật tại mà nói, là chăng 
có ý nghĩa chi cả, quả thật là rất lãng 
phí. Trước kia ở Đài Trung, Lý Bính 
Nam lão cư sĩ ăn một ngày một bữa 
giữa trưa, nhưng ông không chú trọng 
ăn quả ngọ. Vì sao ông ăn một ngày 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một bữa? Vì giản tiện. Nâu ba bữa ăn, 
phiên phức biết mấy, một bữa giản 
tiện hơn; vì để giản tiện nên ăn một 
bữa. Lượng ông ăn rất ít, thây Lý quả 
thật vô cùng hiếm có, mãi vẫn chỉ có 
một mình ở trong một căn nhà nhỏ; 
nấu cơm, giặt giũ ông đêu làm một 
mình, chắng có a1 chiều cô. Mãi cho 
đến chín mươi mây tuôi mới có một 
cậu học trò đến chiếu cố ông; hơn 
chín mươi tuổi mới chịu nhận nØười 
chiếu cố, trước đó ông chăng để ai 
chiếu cô cả, ông đều tự mình làm lây. 
Chúng ta rất quen với ông, cũng học 
theo cách sông của ông; ông ăn cơm, 
vẫn là một chảo nhỏ có cán, có tay 
câm; chảo cũng nó, chén cũng là nó, 
ông nâu cơm và thức ăn chung với 
nhau. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Anh xem, giản tiện biết mây, khi 
rửa thì chỉ rửa một cái, phải không? 
Thật sự là đơn giản, vô cùng đơn giản; 
người khác nhìn thây, ôI chao thật 
khô quá chừng, riêng ông thì vui 
sướng quá chừng. 

Niễm vui này ở bên trong, nhờ 
vậy mà ông có được nhiêu thì giờ để 
đi làm việc hoăng pháp lợi sanh của 
ông. Còn có số tín đồ mời ông đi ăn 
cơm ban đêm, ông cũng chắng từ chối, 
ông cũng vẫn đi tham gia, cũng xã 
giao một tí. Đây là Đại Thừa Bồ Tát 
pháp, đối với việc này ông chăng có 
câu thúc. Đương nhiên ông. chắng 
phải ban đêm ông muốn ăn, cô ý bảo 
người ta mời ông, không phải, đó là 
sail Đó thật sự gọi là phạm giới, phá 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trai. Cho nên chúng ta phải biết ý 
nghĩa của chữ Trai, là giúp cho thần 
tâm thanh tịnh, là ý nghĩa này. “Trai 
thanh tịnh”, trai tức là tâm thanh tịnh, 
thân thanh tịnh, giới luật thanh tịnh. 
Ciới luật gọi là hành vi, sự tạo tắc của 
thân và ý, tu thiện, đoạn ác, giới thanh 
tịnh. Còn Trai? Là thân tâm thanh 
tịnh, là ý nghĩa như vậy. 

Vậy ở thê gian này, chúng ta thật 
sự muốn làm được tâm, thân, hành vi 
đều thanh tịnh, thật tại là khó khăn. 
Thứ nhất là bên trong chúng ta có 
phiên não tập khí, bên trong bất tịnh, 
còn bên ngoài? Có danh văn lợi 
dưỡng, ngũ dục lục trân dụ hoặc, có 
mây ai có thể chịu đựng nổi sự dụ 
hoặc này? Tu tâm thì là khó cho nên 
hành trì, thân tâm phải thanh tịnh, vô 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng vô cùng chắng dễ. Nếu như 
trong một ngày, một đêm hai mươi 
bốn ø1ờ, anh thật sự có thể thanh tịnh 
thì Phật nói, anh “thắng tại Vô Lượng 
Thọ quốc vi thiện bách tuế”, vượt qua 
Cực Lạc thê giới vi thiện bách tuế rôi 
đây. Kỳ thật Phật đã nhìn thâu rôi, 
trong hai mươi bốn giờ quyết định 
anh làm không nỗi; cho nên Phật mới 
nói như vậy. Đây là thật, đừng nói 
đến một ngày, một đêm, mà chỉ mười 
phút chúng ta cũng làm không nỗi, 
đây là lời nói thật. Thâm ý của Phật ở 
chỗ này, chúng ta hiểu rõ nó có ý 
nghĩa thật sâu, đó tức là khuyên 
chúng ta nhất định phải câu sanh Cực 
Lạc thê ĐIỚI; đến được Cực Lạc thê 
giới thì việc trai giới thanh tịnh. Có 
thể nói, người người đêu là một trăm 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phân trăm đủ điêm. Phía dưới, Phật 
đem nguyên nhân này nói ra. 


Kinh văn: “Sở dĩ giá hà?” 
Đây là tại sao vậy? 


Kinh văn: “Bỉ Phật quốc độ, 
øiai tích đức chúng thiện, vô hào 
phát chỉ ác”. 


Đây là nói rõ, hoàn cảnh Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI tốt, mỗi một 
người vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thế giới đêu là thành tựu tịnh 
nghiệp của chính mình. Chúng ta 
niệm Phật vãng sanh là đang tu Tịnh 
Nghiệp; điều này chăng phải Thiện 
Nghiệp, chăng phải Ác Nghiệp, mà là 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Nghiệp. Đây là tu thân thanh 
tịnh, hành vi cũng thanh tịnh. Trong 
hành vi đoạn ác tu thiện mà chăng 
trước cái tướng của đoạn ác tu thiện; 
thì cái hành vi này là thanh tịnh rôi. 
Nếu như chúng ta làm xong việc tốt, 
thường thường vẫn còn nhớ nghĩ đến 
ta đã làm bao nhiêu việc tôt; thứ thứ 
đêu nhớ mãi trong lòng, đều chăng 
thể xả bỏ thì đây là việc thiện, cái này 
chắng phải là tịnh nghiệp. Tâm không 
thanh tịnh còn có nhớ nghĩ, cho nên 
đoạn ác tu thiện đều chắng đem nó để 
trong lòng. Chúng ta phải hết lòng nỗ 
lực đi làm, tùy thời tùy xứ đi làm mà 
đừng để trong tâm thì cái tâm này sẽ 
thanh tịnh. Trong tâm chỉ có A Di Đà 
Phật, chỉ có Tây Phương thế giới y 
chánh trang nghiêm, đây gọi là Tịnh 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Nghiệp, đây là nói chô lợi ích ở bên 
đó. 

Kinh văn: “U thử tu thiện”. 


Chữ Thử là thể giới này của 
chúng ta, tại thê giới này của chúng ta. 


Kinh văn: “Thập nhật thập dạ”. 


Mười ngày, mười đêm, đương 
nhiên điêu này thì càng khó. 


Kinh văn: “Thắng ư tha 
phương chư Phật quôc trung, vi 
thiện thiên tuê”. 

Đây là cái thí dụ thứ hai, cái thí 
dụ thứ nhât là dùng Tây Phương Cực 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Lạc thế giới. Còn đây là dùng tha 
phương chư Phật quôc độ. 


Kinh văn: “Sở dĩ giá hà?” 
Tại sao vậy? 


Kinh văn: “ha phương Phật 
quốc, phước đức tự nhiên, vô tạo ác 
chỉ địa”. 

Đến đây là một đoạn nhỏ nói rõ 
tha phương quốc độ, tại trong một 
thời kiếp nhân duyên, tại trong cùng 
một thời gian của chúng ta, hoàn cảnh 
hiện tại của họ tốt hơn chúng ta. Hiện 
nay chúng ta là ngũ trược ác thế, tạo 
ác nghiệp dễ dàng hâu như chắng thể 
không tạo ác nghiệp; còn tha phương 
thế giới người thiện nhiều, chăng có 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
những ác hạnh này, cho nên cơ hội 
tạo ác chắng có, cũng tức là cái duyên 
tạo ác chăng có. Vậy thì hoàn cảnh tốt 
hơn so với chúng ta bên đây rôi, đây 
là chuyên nói về “trai giới thanh tịnh”, 
“tích đức chúng thiện”, chuyên từ trên 
nảy mà nói. 


Kinh văn: “Duy thử thể gian, 
thiện thiêu ác đa, âm khô thực độc, 
vị thường ninh tức”. 


Câu nói này, trước kia những vị 
đại đức này nghe Phật nói xong như 
vậy, chúng ta chắng biết họ thể hội ra 
làm sao! Còn ngày nay chúng ta đọc 
đoạn Phật kinh này, đích thật có sự 
thể hội rất sâu. Ngày nay chúng ta 
uống đó là đắng, ăn đó là độc đấy; 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
điêu này, một tí cũng chăng sai. Hiện 
nay, không những trong các loại thịt 
có độc, mà ngay trong thức ăn chay 
cũng có độc. Anh xem, trong các loại 
rau cải có thuộc hóa học, xưa kia 
chưa có phát minh thuốc hóa học nên 
mùi vị của rau cải lúc đó cùng bây giờ 
khác nhau. Các loại rau cải bây giờ có 
vẻ đẹp hơn trước kia, anh xem, đem 
rau cải của Đài Loan SO VỚI rau cải 
của Đại Lục, thì rau cải Đài Loan đẹp 
hơn; nhưng mùi vị rau cải Đại Lục 
tươi ngon hơn. Rau cải Đài Loan có 
độc, có thuốc hóa học; øạo cũng như 
vậy, gạo của Đài Loan so ra đẹp hơn, 
nghe nói bên trong có loại bột hóa 
thạch, đều là đồ hóa học bỏ vào trong 
đó. Cho nên hiện nay con người ăn ba 
bữa cơm mỗi ngày là ăn chất độc đấy, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đây là thật chăng phải giả. Còn nước 
chúng ta uống? Quả thật trong nước 
cũng có độc, quả là “âm khô thực độc, 
vị thường ninh tức”. 

Còn vẫn đê ăn thịt thì càng chắng 
cân nói nữa, trong sự tưởng tượng của 
chúng ta, quyết định có vân đê. Trước 
kia, năm đó có một lần tôi đi thăm mẹ 
của thây Phương, Phương sư mẫu, tôi 
thính giáo bà một vân để, tôi nói: 
“Tôi học Phật rât lâu rồi, đã dứt bỏ ăn 
thịt rât lâu, thưa sư mẫu, hai mươi, ba 
mươi năm trước bà ăn thịt, mùi vị của 
thịt lúc đó cùng với mùi vị thịt bây 
giờ, bà thấy có giống nhau không?” 
Bà suy nghĩ rất lâu, nói với tôi: 
“Không giông nhau”, tại sao không 
giỗng nhau? Nói về "o trước kia 
loại heo để ăn thịt được nuôi ở ngoài. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trước khi nó bị giết, nó rất tự do, 
chạy rong khắp nơi, thân tâm nó vui 
vẻ; cái cảm giác đó khác hăn. Hiện 
nay heo được nuôi trong chuông, sau 
khi sanh ra là kế như bắt nó ngôi tù 
suốt đời trong lao ngục; đến lúc là 
đem nó ra giết mất, tâm tình nó buôn 
khô biết bao. Thịt của nó còn ngon 
hay sao? Anh xem, loại gà được nuôi 
trong trại gà cũng ngôi tù, từng con Ép 
chặt lây nhau, cử động chăng được. 

Tâm tình của chúng là thế nào? Cho 
nên gà được nuôi trong nông thôn thì 
khác hắn, chăng giống nhau. Từ chỗ 
này tôi tưởng tượng, mùi vị của thỊt 
họ ăn đó tuyệt đối khác nhau. Tôi 
thỉnh giáo họ, quý vị nghĩ lại, quả 
nhiên khác hăn; đây cũng tức là nói rỡ, 
những thứ thịt hiện nay không nên ăn. 


Tập 24 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Vậy thử so sánh đô ăn ở biến, so ra 
tốt hơn một tí; tuy nhiên hiện nay hải 
dương cũng ô nhiễm, cũng không 
được. Hải dương đã bị ô nhiễm, nước 
ô nhiễm, nói một cách khác, những 
sinh vật trong loại thủy tộc, có lẽ mùi 
vị cũng đã thay đối, cũng đã khác hắn. 
Đây là một thê giới khổ, ngày 
ngày chúng ta đang chịu khổ, phải 
giác ngộ điêu này. Cho nên thê gian 
này “thiện thiểu ác đa”, thiện ít ác 
nhiêu, đây là nói, người tạo ác nghiệp 
nhiêu, người tu thiện thì ít, xã hội này 
làm sao có thể chăng có vấn đề chứ? 
Chúng ta muôn cứu vãn cái xã hội 
này, nguyện tâm này đáng ca ngợi, 
đáng được kính trọng bội phục, 
nhưng năng lực làm không nỗi. 
Không những chúng ta làm không nổi 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà chư Phật, Bồ Tát, thân tiên có đến, 
đều làm không nỗi. Anh sẽ hỏi tại sao, 
vì là cộng nghiệp chỗ cảm. Trong 
kinh Phật thường nói: “lâm, Phật, 
chúng sanh, tam vô sai biệt”, lực 
lượng này là tương đương, cho nên 
nghiệp lực này của chúng sanh quá 
lớn. Trong kinh Địa Tạng có nói, 
“nghiệp lực chi đại, năng địch Tu DI”, 
nghiệp lực này bất khả tư nghị. Vậy 
thì chỉ có một phương pháp duy nhất, 
tức là trong cộng nghiệp còn có biệt 
nghiệp, tự chúng ta hiểu rõ, tự mình 
nhận thức rõ ràng nơi trong cộng 
nghiệp, tự chúng ta có thể bảo toàn. 
Tuy nhiên thiện nghiệp nhất định phải 
biện biệt rõ ràng, phải biết đoạn ác tu 
thiện, chúng ta mới có thể tránh miễn 
được, quyết định phải cầu sanh Tịnh 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Độ mới có thể vĩnh viễn, mới có thể 
giữ lây khoái lạc hạnh phúc của 
chúng ta. Đây là Phật đem cái nguyên 
nhân này vì chúng ta mà nÓIi ra. 


Kinh văn: “Ngô ai nhữ đẳng, 
khô tầm hôi dụ, thọ dữ kinh pháp, 
tât trì tư chỉ, tầt phụng hành chỉ”. 


Đoạn này, Phật dạy chúng ta phải 
thọ trì kinh pháp, nỗi khổ tâm của 
Phật hoàn toàn đã lưu lộ ra; thọ trì là 
ban cho chúng ta. Trong kinh điển, vì 
chúng ta thuyết minh chân tướng của 
vũ trụ và nhân sinh, khiến cho chúng 
ta giác ngộ. Pháp là phương pháp tu 
học, đem phương pháp tu học nói với 
chúng ta, chúng ta y theo phương 
pháp này đi làm, cũng có thể như Phật 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng khác, phá mê khai ngộ, lìa khô 
được vul, thành tựu viên mãn. Ngày 
nay chúng ta có được kinh pháp rôi, 
kinh này là đệ nhật kinh trong tât cả 
kinh; cố đại đức vì chúng ta làm một 
cuộc so sánh tường tận khiến chúng ta, 
chỗ thấy tật cả trong bỗôn mươi chín 
năm của Thế Tôn để nhận thức bộ 
kinh nào là đệ nhật. 

Những vị cao tăng, đại đức thời 
đại nhà Tùy - Đường, Trung Hoa, Đại 
Hàn, Nhật Bản đã làm một cuộc so 
sánh. Kết quả lần so sánh này, mọi 
người đều công nhận trong tất cả kinh, 
Hoa Nghiêm là đệ nhất, Hoa Nghiêm 
là pháp luân căn bản. Kinh Hoa 
Nghiêm cũng đích thật là Phật học 
khái luận của một đời thời giáo của 
Thích Ca Mâu NI Phật, cái pháp luân 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

viên mãn. Toàn bộ Phật pháp đêu bao 
øôm cả trong đó, bất luận là Tông 
Môn, Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, 
toàn bộ đều năm trong Hoa Nghiêm. 
Phân sau cùng của Hoa Nghiêm, Phố 
Hiên Bồ Tát Thập Đại Nguyện 
Vương đạo quy Cực Lạc, thì Hoa 
Nghiêm mới đạt đên chân cứu cánh 
viên mãn. Viên mãn cách nào vậy? ĐI 
Tây Phương Cực Lạc thê giới để viên 
mãn, phải hiểu rõ điêu này. Cho nên 
đem kinh Hoa Nghiêm cùng với kinh 
Vô Lượng Thọ làm một cuộc so sánh, 
thì kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất, 
đem Hoa Nghiêm sánh thấp xuống. 
Tại vì sao? Bởi vì phần quy túc của 
kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh này, 
tổng kết của kinh Hoa Nghiêm là bộ 
kinh này. Hoa Nghiêm là quy về Vô 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ là đệ 
nhất vậy. 

Trong bản kinh Vô Lượng Thọ 
của chúng ta đây có bôn mươi tám 
phẩm, phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta 
không ngừng tiếp tục truy tâm thì 
phẩm thứ Sáu là đệ nhất, phẩm thứ 
Sáu là Bôn Mươi Tám Nguyện là căn 
bản của Tịnh Tông. Quý vị xem, Thê 
Tôn vì chúng ta giảng bộ kinh Vô 
Lượng Thọ này, có một câu nào, một 
chữ nào rời khỏi Bốn Mươi Tám 
Nguyện đâu? Đêu là sự thuyết minh 
tường tận của Bốn Mươi Tám 
Nguyện mà thôi. Cho nên chúng ta 
chọn Bốn Mươi Tám Nguyện để làm 
phân kinh văn tụng niệm trong khóa 
sáng, đạo lý là ở chỗ này; đây là đặc 
biệt vì các bạn đông học Tịnh Tông 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta biên soạn ra bản khóa tụng 
này. Trong Bôn Mươi Tám Nguyện 
có bốn mươi tám điều, điều nào là đệ 
nhất? Điêu này, hầu như là cô đức 
đều công nhận nguyện thứ Mười Tám 
là đệ nhật. Nguyện thứ Mười Tám là 
øì? Là Thập Nguyện Tât Sanh, đây 
tức là danh hiệu công đức bất khả tư 
nghị. Nguyện thứ Mười Tám tức là 
Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự hông 
danh đây. Cho nên toàn bộ Phật pháp, 
quy nạp đến sau cùng tức là một câu 
Phật hiệu; một câu Phật hiệu này triển 
khai là Bốn Mươi Tám Nguyện. Bỗn 
Mươi Tám Nguyện triển khai là kinh 
Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ 
lại mở lớn ra tức là kinh Hoa Nghiêm. 
Kinh Hoa Nghiêm lại mở lớn ra tức là 
Thế Tôn bốn mươi chín năm chỗ nói 


Tập 24 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tất cả pháp là tột đỉnh đấy; chúng ta 
phải đem nó nhận thức rõ ràng. 

Trước kia, đối với Hoa Nghiêm 
tôi đặc biệt ưa thích, đặc biệt ái hảo; 
vừa xuất gia là ưa thích kinh Hoa 
Nghiêm. Trước kia giảng kinh Hoa 
Nghiêm hết mười bảy năm. Hiện nay 
không giảng kinh đó nữa mà giảng 
Vô Lượng Thọ Kinh; đây là tôi tính 
tân, tôi tiễn bộ, chắng phải thoái bộ, 
là tôi tỉnh tân. Cho nên chúng ta nhất 
định phải nhận thức rõ ràng, vậy còn 
khóa tôi? Thì chúng ta chọn từ phẩm 
Ba Mươi Hai đến phẩm Ba Mươi Bảy 
để làm kinh văn của khóa tụng buổi 
tối, vì sao? Là để trì giới niệm Phật, 
sửa lỗi tự tân. Trong sáu phẩm kinh 
này, nói rõ cho chúng ta đâu là ác, 
đâu là thiện. Mỗi ngày chúng ta đọc 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tụng, trong tâm rõ ràng rôi, ác nhất 
định phải đoạn, quyết định không thể 
làm. Thiện, nhất định phải tu, thì biết 
làm thê nào đoạn ác tu thiện. 

Cho nên đặc biệt chọn hai đoạn 
kinh văn này làm khóa tụng sáng tối 
của chúng ta. Sau khi đưa ra quyền 
khóa tụng nảy, nhiều đông tu đã dùng 
nó, đến cho chúng tôi hay, có được 
lợi ích. Chúng ta học xong, quả thật 
dùng được, tu hành lỗi này mới có lợi 
ích chân thật; cho nên phải “tất trì tư 
chi”, Trì là thọ trì, chúng ta phải tiếp 
thọ, tiếp thọ qua rôi phải bảo trì, 
không thể bỏ mất. Phải thường 
thường đi tư duy, tư duy chỗ Phật nói 
đạo lý, tư duy phương pháp Phật dạy 
cho chúng ta. “Tất phụng hành chỉ”, 
sau khi tư duy, hiểu rõ rôi thì phải đi 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm, phải đem nó làm cho băng được. 
Đây gọi là học Phật, học đến tâm của 
chúng ta cùng tâm của A DI Đà Phật 
như nhau, nguyện của chúng ta củng 
nguyện của A DI Đà Phật như nhau. 
Khóa sáng chúng ta niệm Bốn Mươi 
Tám Nguyện, chắng có mục đích chi 
khác, tâm nguyện của chúng ta cùng 
Phật như nhau. Khóa tôi niệm phẩm 
Ba Mươi Hai đến Ba Mươi Bảy, mục 
đích của chúng ta là hy vọng giải 
hành của chúng ta cùng A DI Đà Phật 
như nhau. Tâm, Nguyện, Giải, Hành 
cùng Phật đêu đồng, thì làm sao anh 
chắng có thể vãng sanh chứ? Quyết 
định vãng sanh đấy mà, anh không 
thể đi đến địa phương nào khác, tự tự 
nhiên nhiên cảm ứng đạo giao, tât 
định đắc sanh. Cách này là phương 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp tu hành quyết định được sanh về 
Tịnh Độ, cho nên nhất định phải 
phụng hành, phải hết lòng đi làm. 


kinh văn: “Tôn ty, nam nữ, 
quyến thuộc, bằng hữu, chuyển 
tương øiáo ngữ”. 


Đây là Phật dạy cho chúng ta, 
chắng những chúng ta phải tự mình 
hết lòng làm như vậy, mà chúng ta 
phải học lòng từ b1 của Phật, là Phật 
phải độ tât cả chúng sanh. Việc phải 
độ tất cả này, là trước phải độ người 
nhà đã; bậc tôn trưởng trong gia đình, 
Tôn là trưởng bỗi, Ty là vãng bối. 
“Nam nữ, quyến thuộc” đây là nói gia 
thân quyến thuộc, “băng hữu” là, nói 
một cách khác, phàm những người 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

anh quen biết, anh đều có nghĩa vụ 
khuyên họ học Phật, anh đều phải nên 
giúp đỡ họ học Phật. “Chuyển tương 
giáo ngữ”, anh phải dạy họ, phải đem 
đạo lý của Phật pháp, chỗ lợi ích của 
Phật pháp, lợi ích chân chánh, phải 
nói rõ cho họ. 

Cách truyền thọ của Phật pháp, 
phải biết quán cơ; cho nên anh xem 
Phật, Bô Tát tiếp dẫn chúng sanh, họ 
cũng có vài nguyên tắc, những 
nguyên tặc này gọi là Tứ Tât Đàn. Tất 
Đàn là Phạn ngữ, tiếng Ấn Độ, dịch 
thành tiếng Hán là Biến Thí, tức là 
phô biến bô thí. Tứ Tất Đàn là bốn 
loại bố thí phô biến. Cái thứ nhật là 
Thê Giới Tất Đàn, nội dung của nó 
trong đó là gì? Tức là khiến cho tât cả 
chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, chớ 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nên đề ra chủ trương trái ngược với 
người. Khi chúng ta muốn khuyên họ 
học Phật thì nên xem họ thích những 
øì, tùy thuận theo sự ưa thích của họ 
thì họ sẽ thích nghe. Ví như nói họ ưa 
thích đánh bài, thì anh nói với họ, nêu 
anh muốn đánh bài giỏi, đánh bài hay 
nhất thì tôi chỉ cho anh một phương 
pháp; phương pháp gì vậy? Là Phật 
pháp đấy. Thì họ sẽ tiếp nhận rất dễ 
dàng, trong Phật pháp có cái này sao? 
Có, cái chi Phật pháp cũng có. Cho 
nên họ ưa thích những øì thì anh nói 
với họ những cái đó, vì sao? Thì họ 
hoan hỷ, họ cảm thây điêu này có lợi 
ích thì họ rất dễ dàng tiếp nhận; đây 
đêu là chân thật, chắng phải giả. 
Trong Phật pháp có khai trí tuệ, 
đã có trí tuệ thì là cao minh rồi, vì vậy 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bất luận làm việc gì đêu là đệ nhất cả, 
chắng có đệ nhị. Cho nên họ thích ca 
hát, thích khiêu vũ, [anh phải tùy thời 
mà dẫn dụ họ] học Phật là đệ nhất, 
nhất lưu; nêu như anh không biết, 
[làm trái ngược cùng họ| thì cái đó là 
tạo tội, cái đó không được, người ta 
sẽ quay đầu đi mất, làm sao anh 
khuyên người được? Nhất định phải 
biết cách đó không được. Cho nên 
trong lợi hành nhất định phải biết liễu 
giải tâm lý của họ, tuần thủ nguyên 
tặc tiếp dẫn chúng sanh của Phật. Dân 
dân khiến họ hiểu rõ đạo lý này, 
“Phật pháp tại thê gian bất ly thế gian 
pháp, Phật pháp tại thê gian bât hoại 
thế gian pháp” đây mà. Nhật định 
phải đem thế gian pháp dẫn vào 
đường chánh, nói một cách khác, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trong tất cả trường hợp anh hoan lạc, 
mà có thê bôi dưỡng được tâm thanh 
tịnh, bồi dưỡng được chân thật trí tuệ, 
vậy chăng phải đệ nhất thì là thứ gì? 
Tiểu Thừa Phật pháp là bảo thủ, 
cho nên giới luật rất nghiêm, thích 
hợp cho thời đại nông nghiệp xưa kia, 
là thời đại bảo thủ mà mọi người ưa 
thích hình thức đó. Cái thê kỷ hiện 
nay này là thời đại khai phóng, cho 
nên loại bảo thủ đó rất khó khiến cho 
người ta chấp nhận hiện nay. Cho nên 
Đại Thừa Phật pháp là khai phóng, 
anh xem, Thích Ca Mâu NI Phật 
giảng kinh trong Bích Họa Đôn Hòa, 
chúng ta chưa thấy qua lúc Phật thăng 
tòa giảng kinh, bao nhiêu đại chúng 
đang nghe, rât nhiều thiên nữ trên 
không trung tâu nhạc, xướng ca, vừa 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ca vừa múa; hiện trường đó đẹp đẽ 
biết bao, đây là Đại Thừa pháp. Còn 
Tiểu Thừa vừa nhìn thây là quay đâu 
chạy mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni 
Phật giảng kinh Pháp Hoa, có đến 
năm ngàn người Tiểu Thừa thoái tịch 
bỏ đi, họ nhìn không quen thì họ bỏ 
chạy mất. Đại, Tiểu Thừa có khác. 
Anh nên biết vì lợi ích chúng sanh, 
phải biết được mà gián tiếp đi giáo 
hóa. 

Kinh văn: “Tự tương ước kiểm, 


hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ 
hiêu”. 

Mây câu này là dạy cho chúng ta 
tự hành, tự chúng ta tu hành phải biệt 


được “ước kiêm”. Ước là ước thúc, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không thể buông lung phóng dẫn, 
phải biết được thu liễm, phải biết 
được ước thúc, phải biết kiểm điểm; 
như vậy thì thân tâm mới được thanh 
tịnh. “Hòa thuận nghĩa lý”, cùng 
chúng sanh sống chung phải hòa mục, 
phải tùy thuận. Phố Hiện Bồ Tát dạy 
chúng ta: “Hăng thuận chúng sanh, 
tùy hỷ công đức” là nghĩa hòa thuận. 
Phải hiểu rõ chữ Nghĩa tức là nên làm, 
Lý là hợp lý, nói cách khác là hợp 
tình hợp lý, “hoan lạc từ hiếu” đấy; 
nghĩa của chữ Hiểu này thì bao hàm 
quá rộng, quá sâu. Bao hàm đó là viên 
mãn chân thật, chúng ta nói hạnh 
phúc mỹ mãn, chữ Hiễu này là bao 
hàm viên mãn, thật sự là cứu cánh 
viên mãn; tật cả đều ở tại trong chữ 
này. Hoan, Lạc, Từ đều là khởi dụng 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của chữ Hiệu kia, đêu là Hiêu biêu 
hiện tại trong hành vị sinh hoạt. 


Kinh văn: “Sở tác như phạm, 
tắc tự hôi quá”. 


Nêu như là ngôn ngữ tạo tác của 
chúng ta đã vi phạm giáo glIới của 
Phật, thì phải nên đi sám hỗi. Chư vị 
nên ghi nhớ, Sám Hỗi là một khoa 
mục tối quan trọng trong việc tu hành. 
Sám hối chẳng phải là cầu Phật, Bồ 
Tát thứ lỗi cho chúng ta, chăng phải 
câu Phật, Bồ Tát tha miễn cho chúng 
ta, chăng phải ý nghĩa này. Rất nhiêu 
người sám hối là mang tâm thái này 
mà sám hỗi, thì sai mất rôi. 

Ý nghĩa chân chánh của sám hối 
là sửa lỗi tự tân, về sau không làm 


Tập 24 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nữa! Tức là Không lão phu tử chỗ nói 
“bất nhị quá”, tôi biết lỗi lầm rôi, lần 
sau tôi chăng phạm lỗi lầm như thế 
nữa đây gọi là chân chánh sám hỗi. 
Cho nên nhất định phải biết, trong 
việc sám hồi, điêu thường thây nhất là 
“trách tâm sám hồi”, lương tâm chúng 
ta bị trách móc, chúng ta không làm 
việc ác này nữa. 


Kinh văn: “Khử ác tựu thiện”. 


Tức là đoạn ác, đoạn tât cả ác, tu 
tất cả thiện. 


Kinh văn: “Triêu văn tịch cải”. 


Buôi sáng nghe được một số đạo 
lý, sau khi nghe rôi thì phải nghĩ đên 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
sửa lôi tự tân, đây gọi là chân chánh 
tu hành. 


Kinh văn: “Phụng trì kinh giới, 
như bân đắc bảo. Cải vãng tu lai, 
sái tâm dịch hạnh. Tự nhiên cảm 
giáng, sở nguyện triếp đắc”. 


Lúc đầu tiên nhất khi tôi mới học 
Phật, lúc bây giờ đại khái tiếp xúc 
Phật pháp chưa đây nửa năm, có một 
hôm thây của tôi là Chương Gia đại 
sư nói với tôi. Lúc đó tôi hướng về 
ông thỉnh giáo một vân đê, bởi vì cảm 
thây Phật pháp đích thật là hay, tuy 
nhiên lúc đó tôi có làm việc, không 
thể chuyên tâm đề tu học. Vậy chuyên 
tâm tu học, đương nhiên lý tưởng 
nhất là lúc xuất gia, đem tất cả buông 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bỏ hết để chuyên tâm tu học. Tôi bèn 
hướng về Chương Gia đại sư thỉnh 
giáo: “Nguyện vọng này có thê thành 
tựu chăng?” Chương Gia đại sư bèn 
nói với tôi: “Phật thị môn trung, hữu 
câu tất ứng”. Nhiên hậu ông giải thích 
cho tôi nghe, ông nói: “Tuy có rất 
nhiêu người câu, câu rôi mà chăng có 
ứng”! Ông nói: “Không phải chăng 
ứng, họ câu không như lý như pháp. 

Nếu họ như lý như pháp mà câu, nhất 
định có cảm ứng, không như lý như 
pháp thì nhất định không có cảm ứng”. 
Đoạn kinh văn này tức là ý nghĩa này, 
tức là hữu câu tất ứng. 

“Phụng trì kinh giới, như bân đắc 
bảo”, đây là nói thái độ của chúng ta 
đối với kinh Phật, phải đem kinh Phật 
coi như trân bảo chân thật. Chư vị 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải biết, bất cứ trân bảo gì của thế 
gian đều là giả cả, có ích lợi gì đâu? 
Không thê giải quyết vẫn đề sanh tử. 
Quý vị có nhiều trân bảo thê đó, vua 
Diêm La cũng chắng nhận nhiêu hối 
lộ. Quý vị cũng không thê sống thêm 
được một ngày, không thể mua được 
mạng sống, không thê miễn được ác 
đạo; do đây có thể biết trân bảo đó là 
vô dụng. Cho nên, tôi thấy người ta 
đeo những thứ đó, tôi đều gọi nó là 
viên gạch, miếng ngói, đồng bể sắt 
vụn đấy thôi; vàng bạc người ta đeo 
đó, tôi vừa nhìn đêu là đông bê sắt 
vụn cả, gạch cục, ngói miêng, vô 
dụng mài! Chăng thể giải quyết vần đề. 
Quý vị nói, nó giúp cho anh sông 
được giàu có một tí, nói một cách 
khác, tạo tội đấy. Thầy Lý ăn ngày 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một bữa, vui sướng chăng gì băng: tôi 
học với thây, tôi đích thật học phương 
thức sinh hoạt của ông ta. Tôi học hết 
năm năm, cũng mỗi ngày ăn một bữa; 
ăn đến tháng thứ tám tôi mới cho ông 
ta hay. Ông hỏi: “Con đã ăn được tám 
tháng rôi!”, tôi nói: “Dạ phải”, ông 
nói: “Con cảm thây thế nào?”, tôi nói: 
“Thân thể khỏe lắm”; ông đập bàn 
một cái nói: “Cứ vĩnh viễn như thể 
mà làm”. 

Một đời chắng cầu ai cả, con 
người đến lúc chắng câu thì phẩm 
hạnh tự nhiên cao, tri túc tức là giàu 
có; tuy anh có tải phú nhưng vẫn 
không tri túc. Quý vị nghe đây, như 
tôi đây là vô sự, tất cả của cải giàu 
sang đôi với tôi đêu chắng khởi tác 
dụng: tr! túc mới gọi là chân lạc, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường lạc đây. Cuộc sống đơn giản 
thì chi tiêu rất ít, ngày tháng rất dễ 
sông: anh bảo, cách này vui sướng 
biết mấy? Cái vui chân chánh này 
người có trí tuệ biết được, người thê 
gian thông thường chắng biết! Người 
thường chỉ biết có tiên, có tài sản cho 
nhiêu; mới thây cái đó của họ nặng nề, 
vô dụng biết mây? Ví như nói, nhà 
cửa anh dột thì phải tỉm người đến 
sửa, việc này phiên phức biết mây? 
Còn phải nạp thuế, điền đơn cùng 
những việc tùm lum; những việc này 
đều là việc phiên phức. Như tôi đây 
thi việc gì cũng chắng có, anh xem, tự 
tại biết bao; việc chi đêu chắng CÓ, 
bất cứ một việc gì ở thê gian này đều 
chắng có quan hệ với tôi, chẳng liên 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
can gì cả; đây mới gọi là chân chánh 
tự tại. 

Cái gì là Bảo? Kinh điển là Bảo, 
đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ này, 
đây là Bảo trong đệ nhất Bảo. Chúng 
ta có được nó thì có thê liễu sanh tử, 
có thê ra khỏi lục đạo luân hồi, có thể 
trong một đời vãng sanh bất thoái 
thành Phật. Có vật gì có thể cùng nó 
so sánh? Tiếc thay, những người thế 
gian chăng nhận thức được, cầm trên 
tay mà vẫn coi rẻ, chăng biết được giá 
trị của nó. Ở chỗ này, Phật điểm tỉnh 
chúng ta là giống như kẻ bần cùng 
được của quý, vui mừng như thế đó, 
quý trọng thương tiếc như thế đó; thì 
chúng ta thê hội được điểm này. Sau 
khi có được rôi, thì bằng vào vật quý 
này để sửa đối dĩ vãng, tu sửa tương 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lai, “cải vãng tu lai, sái tâm dịch 
hạnh”. Đọc kinh, nghĩ đến trong kinh 
thì trước kia chỗ nghĩ, chỗ làm, chỗ 
hành cùng trong kinh chỗ nói đó đều 
tương phản; thì mới biết rõ trước kia 
sai rôi. Y theo tiêu chuẩn của kinh 
điển, đem nó sửa đối trở lại, “cải vãng 
tu lai”, sửa dĩ vãng, tu vị lai. Quá khứ 
cũng chăng cân hối hận vì quá khứ 
cũng đã qua rôi, chỉ cân có thể đem 
căn bệnh tập khí sửa đôi trở lại thì là 
được tôi. 

“Sái tâm dịch hạnh”, chữ Sái này 
cùng với chữ Tây Rửa là một nghĩa. 
Đem vọng tưởng, chấp trước, phiền 
não tập khí, tây rửa cho sạch sẽ, dùng 
vật để tây rửa? Đọc kinh niệm Phật, 
dùng phương pháp đọc kinh niệm 
Phật để tây rửa cho sạch sẽ những thứ 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dơ bân trong tâm. Hạnh là hành vị, 
hành vi quá khứ sai lầm, bây giờ cả 
thảy đêu đối trở lại; chữ Dịch này là 
sửa đối trở lại. Trước kia là ác hành, 
bây giờ đôi lại thành thiện hành, trước 
kia là nhiễm ô, bây giờ đôi lại thành 
thanh tịnh hạnh; vậy là được rồi. Làm 
được như vậy, thì hữu câu tất ứng. 
“Cảm CGI1áng”, Cảm là cảm ứng, cảm 
ứng giáng lâm; tự tự nhiên nhiên thì 
là cảm ứng, vì sao? Vì tâm chúng ta 
là thiện tâm, thiện nguyện, thiện hành. 
Tất cả chư Phật, Bộ Tát đêu thiện, 
thiện với thiện cảm ứng, cảm được 
chư Phật hộ niệm, thiện thần ủng hộ. 
Nêu như ác niệm trong tâm chúng ta 
nhiêu, tâm ác, hành ác, đó cũng có 
cảm ứng. Củng với gì cảm ứng? CIữa 
cái vũ trụ này có rất nhiêu ác quỷ, ác 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thân; cùng chúng chí đồng đạo hiệp, 
chúng cảm ứng rôi cũng đến gia trì 
anh. Gia trì anh cái gì đây? Khiên anh 
làm ác càng nặng hơn, làm ác càng 
lớn hơn, tương lai đọa vào loại địa 
ngục càng khổ hơn; chúng đến giúp 
anh làm cái này. Cho nên loại cảm 
ứng này là tự nhiên, thiện cùng thiện 
cảm ứng, ác củng ác tương cảm. “Sở 
nguyện triếp đắc”, hữu câu tt ứng, 
chúng ta câu vãng sanh Tây Phương, 
vậy sao lại chắng thê được chứ? Nhất 
định có thể được. Đoạn kinh văn này, 
chúng ta phải ghi nhớ đàng hoàng, là 
cách giáo huấn vô cùng quý báu. Phía 
dưới đoạn văn này. 


Kinh văn: “Phật sở hành xứ, 
quôc ầp khâu tụ, my bầt mông hóa”. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là nói về thành quả cụ thê 
của Phật giáo hóa. “Phật sở hành xứ”, 
ý nghĩa này là nói nơi chốn Phật pháp, 
nên giáo dục của Phật được thực hành 
rộng rãi, là ý nghĩa này. Là nơi chỗn 
nên giáo dục của Phật được thực hành 
rộng rãi, nơi chôn hoăng dương, nơi 
chôn giáo hóa, là ý nghĩa này. Chăng 
phải nơi Phật đi qua, cũng không phải 
nói nơi đây thờ một tượng Phật, cái 
đó chắng có ích chị cả; ở tại nơi đây, 
nên giáo học của Phật, giáo dục của 
Phật là hoăng dương cùng khắp. Một 
địa phương thế đó, vậy thì chữ Đại 
chữ Quốc là quốc gia này, Ấp là 
thành thị. Năm xưa khi Thể Tôn còn 
tại thê còn là thời kỳ thượng cô, trên 
trái đất này vẫn chưa có những quốc 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gia thông nhất lớn xuất hiện, vẫn chưa 
có. Trung Hoa đến thời đại Tân Thủy 
Hoàng mới thống nhất, mới xuất hiện, 
thời gian trước đó đêu là chư hầu, đêu 
là những nước nhỏ; giống như bộ lạc, 
đều là nước nhỏ. 

Vậy chữ Quốc Ấp tức là đô thành 
của một quốc gia, thật tại mà nói, lúc 
bấy giờ một quốc gia chỉ có một 
thành thị; một nước có hai, ba thành 
thì là một nước rất lớn rôi. Khâu Tụ 
tức là hương thôn, đây là nói, đô thị 
và hương thôn, chắng có nơi nào 
chắng nhờ Phật Đà giáo hóa. Chỉ cân 
nên giáo dục của Phật được xây dựng 
tại địa phương đó thì nhất định được 
sự giáo hóa của Phật. 

Kinh văn: “Thiên hạ hòa 
thuận”. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là nói nhân hòa, Phật dạy 
chúng ta đoạn ác tu thiện, Phật dạy 
chúng ta phải từ bị, phải hòa mục; đặc 
biệt là dạy chúng ta Tam Phước, Lục 
Hòa. Người người đều có thể tuân thủ 
thì sao thiên hạ có thể không hòa 
thuận? Chỉ cân người hòa thì phong 
điều vũ thuận, tại vì sao? Vì hoàn 
cảnh ấy theo tâm người mà chuyến, 
tâm người lương thiện thì hoàn cảnh 
sẽ vô cùng đẹp đẽ, y báo tùy theo 
chánh báo chuyên, bởi vì y báo là một 
phân do chánh báo biến hiện ra. Vậy 
mỗi quan hệ mật thiết bên trong đó, 
duy chỉ có Phật nói được rất tường 
tận, rất rõ ràng trong kinh. Cho nên là 
“thiên hạ hòa thuận”, đây là người và 
người sông chung, đêu có thể tùy 


Tập 24 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuận, người người đều có thê hăng 
thuận chúng sanh, đều có thể hòa mục 
sông chung, chỗ cảm được “tự nhiên 
cảm giáng”, là chỗ cảm được. 


Kinh văn: “Nhật nguyệt thanh 
mỉnh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bât 
khởi”. 


“Nhật nguyệt thanh minh, phong 
vũ dĩ thời” là gì? Là thiên hòa, lúc 
phải nên mưa thì có nước mưa, lúc 
phải nên tạnh thì trên không, trời 
xanh vạn lý, chăng có tai hại. “Tai lệ 
bất khởi”, đây là thời hòa, chăng có 
gIÓ mạnh. Như thế gian chúng ta có 
giông tô, gió mạnh, bão, đây đều 
mang đến tai hại, mưa lớn cũng có thê 
mang đến tai hại; những thứ này đều 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có. Vậy thì trên địa cầu này của 
chúng ta còn có động đất, còn có sóng 
thân; những thứ tai hại này thảy đều 
chắng có, đây là thiện tâm sở cảm. 


Kinh văn: “Quôộc phong dân 
an”. 


Phong là phong phú, có hai loại 
phong phú, một là sản phẩm phong 
phú, thì ở trên sinh hoạt vật chât 
hưởng thụ sẽ được nâng cao; ngoài ra 
là văn hóa đại đức phong phú, thì 
Cuộc sông tỉnh thần mỹ mãn, cuộc 
sông vật chất và tinh thân đêu tốt đẹp 
cả. “Quốc phong dân an”, lão bá tánh, 
người người đêu an cư lạc nghiệp, 
thân tâm an ốn; đây là sự thành tựu 
của Phật giáo hóa. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Binh qua vô dụng”. 


Câu này là nói, quốc gia này 
chăng có ngoại loạn, cho nên không 
cân nuôi rất nhiều quân đội để bảo vệ 
nước này, vì nó chăng có ngoại hoạn, 
chăng có người hiếp đáp, chăng có 
chỗ dụng võ. 


Kinh văn: “Sùng đức hưng 
nhân”. 


Trong nên giáo dục của Phật là 
sùng kính đạo đức, trong tâm mỗi một 
người đều giữ lòng nhân ái, nghĩ về 
mình cũng có thể nghĩ đến kẻ khác. 


Kinh văn: “Vụ tu lễ nhượng”. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Người người biết lễ, người người 
đêu có thể nhẫn nhượng thì quốc gia 
này, từ trên xuông dưới chăng có 
tranh chấp. Hiện nay sự cạnh tranh 
quá kịch liệt, cạnh tranh sẽ mang đến 
sự động loạn bất an của cả cái xã hội. 
Trong nên giáo dục của Phật để 
xướng, đó là “lễ nhượng”, mỗi người 
đêu có thê thủ lễ, có thể nhẫn nhường. 


Kinh văn: “Quốc vô đạo tặc, vô 
hữu oan uống. Cường bất lăng 
nhược, các đắc kỳ sở”. 


Câu “các đắc kỳ sở” này hay lắm, 
từ một đoạn nhỏ này chúng ta xem 
chánh trị của nó, xem kinh tê, văn hóa, 
xã hội an toàn, phúc lợi; chỉ vỏn vẹn 
mây câu kinh văn, đêu nói hết tôi. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đoạn kinh văn này thật sự cũng nói rõ, 
Phật pháp là chỗ tât yếu cân thiết của 
đời nay vậy. Đây là trước kia ông Âu 
Dương Cảnh Vô tại trường Trung Sơn 
đại học đã một lân diễn giảng: “Phật 
pháp chăng phải tôn giáo, chăng phải 
triết học, sa pháp là chỗ cân yêu 
của đời nay”, chúng ta xem thây đoạn 
văn này mới biết được, đích thật là 
cân yêu. Đích thật nó mang đến cho 
chúng ta hạnh phúc mỹ mãn, sự 
nghiệp thành tựu, xã hội an toàn, quốc 
gia phú cường, thê giới hòa bình; nên 
giáo dục của Phật đích thật là có thể 
giúp cho chúng ta làm được. Hiện nay 
có rất nhiêu người đã hiểu lầm, cho 
răng Phật giáo là tôn giáo, cho răng 
Phật giáo là mê tín; vì chướng ngại 
này cho nên họ chắng tiếp xúc, họ 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có cách chi nhận thức được cái 
trần bảo này, họ chắng được thọ dụng. 
Cho nên sự mê tín này thật tại là sự 
chướng ngại vô cùng to lớn. 

Trước kia lúc chúng tôi còn trẻ, 
cũng cho Phật giáo là mê tín; bởi nó 
là mê tín cho nên ý nguyện tiếp xúc 
với nó chăng có, kém rất xa, chắng 
băng các tôn giáo khác. Phật pháp này 
là do ông Phương Đông Mỹ giới thiệu 
cho tôi; tôi học triết học với ông, ông 
xem Phật pháp như là một khoa mục 
triết học để giảng cho tôi. Ông làm 
một đơn nguyên gọi là Phật Kinh 
Triết Học, sau khi tôi nghe xong mới 
biết Phật giáo hay như vậy, mới biết 
được. Đích thật, giống như trong kinh 
Hoa Nghiêm, trong Đại Trí Độ Luận 
chỗ nói đó: “Phật pháp vô nhân 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thuyết, tuy trí mạc nan giải”; chúng ta 
đã biết rồi, hiểu rõ rôi thì có trách 
nhiệm, có nghĩa vụ đi hoăng dương, 
đi đây mạnh rộng rãi. Trong kinh nói 
đó: “chuyên tương giáo ngữ”, chúng 
ta phải đem nó làm được. Hiện nay 
thật tại mà nói, công cụ khoa học giúp 
đỡ rất lớn, chúng ta có băng cassette, 
băng video, đã cho ¡n số lớn loại kinh 
sách này; sO VỚI mây năm trước kia 
đích thật có tiên. triển rất lớn, tuy 
nhiên còn phải nỗ lực. Đa số người 
đều hiểu rõ chân tướng của Phật pháp, 
biết sự lợi ích của Phật pháp thì cái xã 
hội này có thê tiếp thọ sự chỉ dạy của 
Phật pháp, thì chúng ta sẽ có được 
quả bảo thủ thắng như vậy, đều có thê 
sông cuộc sông hạnh phúc mỹ mãn. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh vấn: “Ngơã ai như đăng, 
thậm ư phụ mâu niệm tử”. 


Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự 
xưng, Phật đôi với chúng ta quả thật 
vượt hơn lòng thương yêu bảo hộ của 
cha mẹ đôi với chúng ta. Sự quan tâm 
đối với chúng ta. 


Kinh văn: “Ngã ư thử thế tác 
Phật, dĩ thiện công ác, bạt sanh tử 
chỉ khổ. Linh hoạch ngũ đức, thăng 
vô vỉ chỉ an”. 


Tại thế gian này Thê Tôn thị hiện 
làm Phật, đương nhiên vào lúc bấy 
giờ có một số người duyên đã thành 
thục. Như trong Phố Môn Phẩm chỗ 
nói, nên lây Phật thân để được độ thì 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thích Ca Mâu Ni Phật liên hiện Phật 
thân để độ những chúng sanh này; 
đây là đến thị hiện thành Phật. Những 
øì Phật dạy cho chúng ta, tức là “dĩ 
thiện công ác”, lấy thiện đối trị ác 
nghiệp; khiến chúng ta tu thiện để đối 
trị với làm ác. Ác là nghiệp nhân của 
tam giới lục đạo, sanh tử lưu chuyên; 
Thiện thì có thể liễu sanh tử, xuất tam 
giới, “dĩ thiện công ác”. “Bạt sanh tử 
chi khổ”, lục đạo luân hôi đã quá khổ 
quá khô, chúng ta phải nhất định giác 
ngộ điều này. Cho nên chữ Thiện mà 
Ngài nói phía trước này, chắng phải 
cái Thiện thông thường, chăng phải 
chữ Thiện của tam thiện đạo trong lục 
đạo, mà là siêu việt lục đạo; phải liễu 
sanh tử, phải xuất tam giới. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Linh hoạch ngũ đức”, chữ Ngũ 
Đức này tức là phía trước nói vê ngũ 
giới; “thăng vô vi chi an”, tân thăng 
hoạch đắc vô vi chi an. Vô Vi tức là 
bất sanh bất diệt, cũng tức là thông 
thường chúng ta nói đến liễu sanh tử, 
xuất tam giới; hữu vi tức là hữu sanh 
hữu diệt, vô vi là vô sanh vô diệt. 
Vãng sanh đến Tây Phương thế giới, 
đó tức là “vô vi chi an”, không còn 
luân hôi nữa, cũng chăng còn sanh tử 
nữa. Đên được Tây Phương thế giới 
là vô lượng thọ, thật tại mà nói, là 
vĩnh viễn vô lượng thọ, chân thật vô 
lượng thọ, mà chắng phải cái vô 
lượng của hữu lượng; vô lượng của 
hữu lượng là ứng hóa của A DI Đà 
Phật. Anh đến nơi đó thì đã thành 
Phật rôi, thành Phật là cái vô lượng 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chân thật, chăng phải cái vô lượng 
của hữu lượng. 


Kinh văn: “Ngô bát Nê Hoàn, 
kinh đạo tiệm diệt. Nhân dân siễm 
ngụy, phục vi chúng ác. Ngũ thiêu, 
ngũ thông, cửu hậu chuyển kịch”. 


Nhìn theo hiện tại, thì đoạn kinh 
văn này của Phật là dự ngôn của 
Thích Ca Mâu Ni Phật; lời dự ngôn 
này đêu đã thực hiện rôi. “Ngô bát Nê 
Hoàn”, sau khi Thích Ca Mâu NI Phật 
viên tịch còn người thế tục nói, sau 
khi Phật chết rôi; “kinh đạo tiệm diệt”, 
sự giáo hóa của Phật, thời đại truyền 
xuông lâu rôi, dân dân biên chất đến 
Cuôi cùng cũng có thê đoạn diệt. Vậy 
pháp vận của Phật, tông cộng một vạn 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hai ngàn năm. Một ngàn năm đầu gọi 
là Chánh Pháp, được truyện xuông đó 
rất là thuần chánh. Nếu y theo Phật 
pháp này tu hành, hầu như đều được 
chứng quả. Một ngàn năm thứ hai gọi 
là Tượng Pháp, đã dân dân biên chất 
chắng thuần như trước kia; Tượng tức 
là tương tự, tuy chắng thuân vẫn rất 
giỗng, cho nên người tu hành được 
chứng quả ít đi; tuy nhiên những 
người khai ngộ được định sanh lên 
trời rất nhiêu. Sau đó một ngàn năm 
thứ ba, tông cộng có một vạn năm gọi 
là thời ky Mạt Pháp, hiện nay là 
chúng ta ở thời kỳ Mạt Pháp một 
ngàn năm đâu. 

Nếu theo cách tính của người Hoa 
là mở đầu của một ngàn năm thứ hai, 
quý vị xem, Hư Vân lão hòa thượng, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ấn Quang đại sư, quý Ngài áp dụng 
cách tính truyền thống của Trung Hoa. 
Dùng cách tính của họ, năm nay là 
sau Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, 
đại khái là ba ngàn lẻ hai mươi mốt 
năm; tức là một ngàn năm thứ hai mới 
vừa bắt đầu. Càng truyện thì càng tệ, 
có đô giả lẫn lộn bên trong không còn 
thuân nữa, Phật pháp này chăng còn 
thuần nữa, “kinh đạo tiệm diệt. 
“Nhân dân sim ngụy”, nhân tâm đôi 
với Phật pháp cũng chăng tôn trọng 
giỗng như trước kia, cũng chăng thiết 
tha như trước kia; cho dủ tin Phật, tuy 
tin nhưng bên trong đánh rất nhiêu 
dâu hỏi hoài nghi. “Phục vi chúng ác”, 
đây là bệnh cũ, tập khí cũ lại tái phạm; 
ý vị trong câu nói này rất sâu. Quý vị 
thử nghĩ xem, lại phạm nữa, đầy là ý 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vị øì? Lúc Phật còn tại thế, có thể 
chúng ta cũng học Phật, chúng ta tiếp 
thọ Phật pháp, đem căn bệnh tập khí 
của chúng ta đêu sửa hết. Ở trong 
luân hôi lại chuyển mây vòng, hiện 
nay bệnh cũ lại phạm nữa; là cái ý 
nghĩa này. 

Vì sao có thể gặp phải những khó 
khăn vậy? Thật tại mà nói, lúc Phật 
Đà còn tại thế, giảng kinh này cho 
chúng ta, chúng ta không tha thiết 
muốn vãng sanh. Nếu muốn vãng 
sanh thì vô sự và hiện nay đêu làm Bồ 
Tát cả rôi, thì chắng phải là phảm phu 
nữa. Đây là một sai lâm lớn, chắng có 
câu vãng sanh, chăng có vãng sanh! 
Quý vị xem, có bao nhiêu người học 
Phật, có mây người cầu vãng sanh? 
Những người chắng cầu vãng sanh, 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vừa mới chuyên thế thì bệnh cũ lại 
phạm. Khi phạm, chắng phải nhẹ, lại 
đi tạo ác; phía trước chỗ nói đên ngũ 
ác thập ác, đều phạm cả. “Ngũ thiêu, 
ngũ thống, cửu hậu chuyền kịch”, cái 
khô nạn này, nhất định là phải một 
đời nặng hơn một đời, một đời khổ 
hơn một đời đây. Đây toàn là sự thật, 
mặt Phật nhìn thây rõ rõ ràng ràng 
minh minh bạch bạch; sao chúng ta 
chắng có thể cảnh giác chứ? 


Kinh văn: “Nhữ đắng chuyến 
tương øiáo giới”. 


Tại chỗ này Phật lại khuyên đạo 
chúng ta, ngày nay chúng ta hiểu rõ 
rôi, đây là điêu rât may mãn; quả thật 
đã hiểu rõ Phật pháp rôi, minh bạch 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rôi, thì chúng ta được độ. Tuy nhiên, 
nhìn thấy rất nhiêu người vẫn đang 
mê hoặc điên đảo; những người chưa 
tiếp xúc đến Phật pháp thì còn có thê 
tha thứ. Đã tiếp xúc đến Phật pháp, 
hiện đang hết lòng nỗ lực tu học Phật 
pháp mà tu đó là điên đảo, tu đó là 
vẫn để không giải quyết được trong 
một đời này, thì đời sau căn bệnh tập 
khí vẫn phải sanh ra; đó là chắng cứu 
cánh, nhất định phải giúp đỡ họ. 


Kinh văn: “Như Phật kinh pháp. 
vô đắc phạm dã”. 


Nhất định phải y giáo phụng hành, 
quyết định chăng thể vi phạm; tâm 
của Phật sánh với tâm của cha mẹ 
chúng ta còn từ bị hơn. Phật là niệm 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

niệm đêu hy vọng chúng ta tốt, hy 
vọng chúng ta phá mê khai ngộ, lìa 
khô được vui. Quý vị bảo, chúng ta 
phá mê khai ngộ tôi, lìa khỗ được vui 
rôi, đôi với Ngài có lợi ích gì? Thật 
tại mà nói, chắng có liên quan gì với 
Ngài, Phật vô câu nơi chúng ta. Thật 
tại mà nói, chúng ta đôi với Phật, 
chắng thể báo đáp được; cái chi Phật 
cũng đều chăng cân, vậy lây cái gì để 
báo đáp? Chăng có cách chi báo đáp, 
duy nhất để báo đáp đó là “y giáo 
phụng hành, chuyền tương giáo giới”. 
Nếu chúng ta có thể chuyên tương 
giáo giới, đây tức là nguyện vọng của 
Phật; phù hợp nguyện vọng của Phật, 
đây mới có thê báo Phật ân mà thôi. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Di Lặc Bồ Tát hiệp 
chưởng bạch ngôn: Thế nhân ác 
khổ, như thị như thị”. 


Từ phẩm thứ Ba Mươi Hai đến 
chỗ này, sau khi nghe xong nhiêu lời 
dạy bảo của Phật như vậy, Di Lặc Bồ 
Tát bèn nói, người thế gian cái ác chỗ 
làm, cái quả báo chỗ thọ, “như thị 
như thị”, cùng với Phật nói đó hoàn 
toàn như nhau; Phật đêu thấy hết cả. 
Phật đều nói ra hết, nói được rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch. Ở 
chỗ này, cũng có thê nói là Di Lặc Bồ 
Tát làm kiến chứng cho chúng ta đây. 
Di Lặc là Đắng Giác Bồ Tát, là người 
hậu bố của Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Ngài đã đi qua Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, Ngài cũng rõ ràng lục đạo 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
luân hôi, Ngài đên để làm kiến chứng 
cho chúng ta, chứng minh lời Phật nói 
hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn là chân 
tướng. 


Kinh văn: “Phật giai từ ai, tất 
độ thoát chỉ”. 


Đây là đối với Phật tán thán, Phật 
đối với chúng sanh, những người thế 
gian này là từ bi bình đắng: chữ Giai 
này là bình đăng chăng có sai biệt, là 
cái từ bi bình đăng. Ai là lân mãn, 
nguyện vọng của Phật là “tất độ thoát 
chi”, là hy vọng nhóm chúng sanh 
này, người người đều thành Phật; vả 
lại còn hy vọng mọi người mau chóng 
để thành Phật. Không hy vọng anh ở 
trong lục đạo này cứ mãi kéo lê, hy 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vọng anh mau mau thành Phật. Vậy 
chúng ta mau mau thành Phật, ngoài 
pháp môn này ra thì chăng có pháp 
môn thứ hai nữa. 

Cho nên cô đức nói, Tịnh Độ 
pháp môn gọi là “môn dư đại đạo”, 
Môn là tám vạn bốn ngàn pháp môn, 
vô lượng pháp môn; một con đường 
đại đạo bên ngoài của vô lượng pháp 
môn, thành Phật đại đạo. Cho nên 
kinh này tức là con đường thành Phật, 
chúng ta phải đem nó nhận thức, phải 
biện biệt rõ ràng thì tâm của chúng ta 
sẽ được định. Định tại trên một bộ 
kinh này, trong một đời này chăng có 
hoài nghi, chăng có âu lo, quyết định 
thành tựu. 


Kinh văn: “Thọ Phật trọng hồi”. 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Ở chỗ này Phật dặn dò, một rôi ba, 
ba rôi bốn, lặp đi lặp lại khuyến miễn 
chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đây là từ 
bi đã đên chỗ cùng cực. 


Kinh văn: “Bât cảm vỉ thât”. 


Chúng ta cũng phải nên giống 
như Di Lặc Bồ Tát vậy, chăng dám 
trái ngược, chăng dám rời khỏi lời 
dạy bảo của Phật. Thất tức là rời khỏi; 
chắng thể trái ngược, chăng thể rời 
khỏi. Cho nên kinh điển ngày ngày 
đọc tụng mà ý nghĩa chăng hiểu, 
muôn nghe kinh duy chỉ có thật sự rõ 
ràng, thật sự minh bạch, mới biết 
được tự mình phải nên làm cách nào; 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
làm tức là tu. Hôm nay chúng tôi xin 
giảng đên đây. A Di Đà Phật 


Tập 24 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 25 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
năm mươi ba, hàng thứ nhì. 


Lễ Phật Hiện Quang - Đệ Tam 
Thập Bát 


Trong phẩm kinh này, chúng ta có 
thể thây được Tây Phương thế giới 
cùng Sa Bà thế giới chúng ta, hai vị 
đạo sư gia trì đại chúng dự hội, khiến 
mọi người đêu có thể thấy được Tây 
Phương Cực Lạc thế giới y chánh 
trang nghiêm; đây tức là Tác Chứng 
Chuyên trong lân tam chuyền pháp 
luân này. Đây là lấy chứng cứ đem ra 
cho chúng ta xem, khiên cho chúng ta 
biết Tây Phương thê giới đích thật tôn 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tại, quyết định chắng phải hư vọng. 
Lúc đó có tình trạng này xảy ra, tuy 
sự việc cách nay ba ngàn năm rôi, 
theo sự ghi chép của kinh điển, sự 
truyền thừa nhất định là có căn cứ, 
quyết định chăng phải là hư vọng. 
Chúng ta phải tin tưởng sự ghi chép 
của kinh điễn, tin tưởng lịch sử. Xin 
xem kinh văn. 


Kinh văn: “Phật cáo A Nan: 
Nhược tào dục kiến Vô Lượng 
Thanh Tịnh Bình Đăng Giác, cập 
chư Bồ Tát, A La Hán đẳng sở cư 
quốc độ”. 

Đây là Thê Tôn ban cho đại 
chúng tại hội lúc đó một sự biểu thị, 


ngày nay chúng ta gọi là đề nghị, mọi 


Tập 25 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người quý vị có muốn thấy “Vô 
Lượng Thanh Tịnh Bình Đăng Giác” 
không? Vậy tại chỗ này chúng ta thấy 
được một cái biệt hiệu khác của A DI 
Đà Phật, tức là Vô Lượng Thanh Tịnh 
Bình Đắng Giác; cho nên đây là biệt 
hiệu của A DI Đà Phật. Vậy cũng tại 
trong để kinh này hiển thị ra, đây tức 
là A Di Đà Phật. “Cập chư Bô Tát, A 
La Hán đắng”, cùng với chư Bộ Tát, 
A La Hán, đây là học sinh của Tây 
Phương thê giới của A Di Đà. Vậy 
trong chúng học sinh, thảy đều nói cái 
năng lực của tự phân, chắng nói Phật 
gia trì. Còn nếu nói Phật gia trì, phàm 
là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, tât cả thảy đều là bình đẳng. Nếu 
như nói tự phân công phu tu chứng, 
giả như là đã phá xong vô minh. Phá 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một phẩm Vô Minh chứng một phân 
Pháp Thân, đây là Bồ Tát. Nếu như 
chỉ phá Kiến Tư vẫn chưa đoạn Vô 
Minh, thì băng với A La Hán của tha 
phương thê giới; cho nên danh từ này 
là chỗ xưng hô tự phân. Nếu như là 
Phật lực gia trì thi thảy đều bình đắng 
cả, chúng ta cân phải liễu giải, phải rõ 
ràng chỗ nảy, cùng với quôc độ nơi 
họ cư ngụ, Tây Phương Cực Lạc thể 
ĐIỚI. 


Kinh văn: “Ung khởi Tây 
hướng, đương nhật một xứ, cung 
kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A 
Di Đà Phật”. 


Đây là Phật pháp, Phật dạy cho 
mọi người, Phật giảng kinh, mọi 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người đêu ngôi đó để nghe. Vậy anh 
muốn thấy Tây Phương thế giới y 
chánh trang nghiêm thì anh phải đứng 
dậy, mặt hướng về phương Tây, nơi 
mặt trời lặn, “cung kính đảnh lễ xưng 
niệm Nam Mô A Di Đà Phật”. Trong 
hai cầu này đã nói rõ tam nghiệp 
thanh tịnh, tam nghiệp chân thành, 
tam nghiệp cung kính. Tam nghiệp 
này tức là thân, khẩu, ý, cái này có 
thể khởi dậy tác dụng của cảm ứng 
đạo g1ao. 


Kinh văn: “A Nan tức tùng tọa 
khởi”. 


Tại trong đại hội, A Nan vô cùng 
lanh lợi, vừa nghe Phật nói như vậy 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thì ông lập tức từ chúng đứng dậy; 
động tác của ông nhanh hơn kẻ khác. 


Kinh văn: “Diện Tây hiệp 
chưởng, đảnh lễ bạch ngôn: Ngã 
kim nguyện kiến Cực Lạc thế giới 
A Di Đà Phật, cúng dường phụng 
sự, chủng chư thiện căn”. 


Ở phía trước A Nan tôn giả đã 
từng nghe Thế Tôn giảng về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, đã tường 
tận giới thiệu cho mọi người. Cho nên 
Ngài vô cùng hoan hỷ muôn gặp A Di 
Đà Phật, muôn thấy trạng huấn thù 
thăng của Tây Phương. Lại còn phát 
nguyện “cúng dường phụng sự, chủng 
chư thiện căn”. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đảnh lễ chi øgian, 
hốt kiến A Di Đà Phật, dung nhan 
quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm. 
Như hoàng kim sơn, cao xuất nhất 
thiết chư thể giới thượng”. 


Từ chỗ này chúng ta thấy được 
cái nhanh của sự cảm ứng, bất khả tư 
nghị của sự cảm ứng. Anh xem, A 
Nan vừa mới lạy xuống, còn chưa 
đứng dậy, thì nơi Tây Phương Cực 
Lạc thê giới A Di Đà Phật đã hiến 
hiện trước mặt Ngài. Ngài đều trông 
thây cả, thấy được A Di Đà Phật, 
Dung Nhan là dung mạo, nhan sắc, đã 
rộng lại lớn. Nơi trong bài Tán Phật 
Kệ: “Bạch hào uyễn chuyên ngũ Tu 
DI, cảm mục trừng thanh tứ đại hải”, 
chúng ta thây được tán thán Báo Thân 


Tập 25 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

của Phật, thần tướng của Phật hiện ra 
thì giống như ở giữa hư không. “Như 
hoàng kim sơn”, Phật thân đều hiện ra 
sắc vàng, “cao xuất nhất thiết chư thê 
giới thượng”, đương nhiên tất cả chư 
Phật thê giới, lúc bấy giờ cũng hiến 
hiện ra. Chăng những thấy được Tây 
Phương Cực Lạc thế giới mà thập 
phương chư Phật sát độ đều thấy 
được cả; chúng ta xem phân dưới thì 
Sẽ rÕ. 


Kinh văn: “Hựu văn thập 
phương thể giới, chư Phật Như Lai, 
xưng dương tán thắn A Di Đà Phật 
chúng chúng công đức, vô ngại vô 
đoạn”. 

Do đây có thể biết trong lần hội 
này, Thê Tôn giới thiệu cho chúng ta 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó, chăng sail Quả thật thập phương 
chư Phật đã đến làm chứng minh. Tất 
cả chư Phật đêu tán thán, giống như 
đức Bốn Sư tán thán A Di Đà Phật 
chắng khác. Đức Bồn Sư tán thán thê 
nào? Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
vì chúng ta giảng Tịnh Độ Tam Kinh, 
trong đó tán thán A Di Đà Phật, tât cả 
chư Phật Như Lai cũng tán thán như 
vậy. Trong đây có một câu tán thán 
tối thù thăng, chúng ta phải nên ghi 
nhớ thật kỹ, đó là “quang trung cực 
tôn, Phật trung chi vương”; đây là 
đem A Di Đà Phật tán thán đến cực 
điểm rôi. Nếu chư vị có thể lưu tâm 
để tỉ mỉ thê hội ý nghĩa này, A Di Đà 
Phật là “Phật trung chi vương”, vậy 
thì kinh Vô Lượng Thọ nhất định 
cũng là “Kinh trung chi vương”, là 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng một đạo lý. Danh hiệu A Di Đà 
Phật là thập phương tât cả danh hiệu 
chư Phật Như Lai chi vương, anh phải 
biết được ý nghĩa này. 

Không lão phu tử nói “cử nhất 
ngu”, chúng ta phải nói “tam dĩ phản”, 
tức là “cử nhất phản tam”; anh mới 
thây được bộ kinh điển n là pháp 
môn thù thắng không gì sánh băng! 
Nhiên hậu chúng ta mới hoảng nhiên 
đại ngỘ, tại sao từ xưa đến nay rât 
nhiêu đại đức, đến tuôi xê chiêu đêu 
tiếp xúc đến pháp môn này, thì tật cả 
thảy đêu buông xuông hết, chuyên 
niệm A DI Đà Kinh, chuyên niệm A 
Di Đà Phật; đạo lý là ở chỗ này vậy. 
Họ đã thật sự minh bạch, thật sự rõ 
ràng rôi! Nêu như họ chưa thật sự rõ 
ràng thì làm gì chịu buông xuống? 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Chúng ta nói, làm sao buông xuống, 
làm sao xả được? Khi thật sự rõ ràng 
minh bạch rôi, thì ra là “Kinh trung 
chi vương, Phật trung chi vương”; 
chúng ta chắng quy y vị đó, thì quy y 
ai đầy? 

Câu sau này thật hiếm có: “Vô 
ngại vô đoạn”; Vô Ngại là chắng CÓ 
chướng ngại, tức là tất cả sự tán thán 
của chư Phật, tận hư không biên pháp 
giới đều nghe được rõ rõ ràng ràng 
minh minh bạch bạch, đây là vô ngại. 
Còn Vô Đoạn? Tức là từ trước đến 
nay chư Phật Như Lai đối với A Di 
Đà Phật tán thán, chăng có chung 
đoạn qua. Do đây có thê biết, kinh Vô 
Lượng Thọ là tất cả Như Lai ở tận hư 
không biên pháp giới diễn thuyết 
chưa từng gián đoạn. Phật tại nơi 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta đây giảng, đến một địa 
phương khác cũng giảng: bất luận đến 
địa phương nào, đích thật chăng 
chung đoạn qua. Cứ lấy Thích Ca 
Mâu NI Phật mà nói, khu giáo hóa 
của Thích Ca Mâu NI Phật là tam 
thiên đại thiên thế giới. Nêu theo ý 
kiến của ông Hoàng Niệm Tô thì cái 
tam thiên đại thiên thế giới lớn cỡ nào? 
Là một trăm ức dải Ngân Hà. Ở nơi 
chúng ta đây Phật giảng rồi, có thê sẽ 
đi đến các tinh cầu khác luân phiên đi 
giảng, chưa từng gián đoạn. 


Kinh văn: “A Nan bạch ngôn”. 


A Nan tôn giả thây được, bèn 
thưa với Thê Tôn răng: 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bỉ Phật tịnh sát, đắc 
vị tăng hữu”. 


Sau khi Ngài đã thấy sát độ của 
thập phương chư Phật, sau khi so 
sánh, đều chắng sánh băng Cực Lạc 
thể giới trang nghiêm. Cực Lạc thế 
giới tôi thù thăng, tối trang nghiêm là 
øì? Chúng ta phải rõ ràng, tuyệt đối 
chắng phải cái trang nghiêm trên sự 
thọ dụng của vật chật. Nếu như nói 
trên vật chất, đây là theo trên sự thọ 
dụng cảnh lục trần mà nói. Thế Tôn 
nói với chúng ta, những Phật quốc 
sánh với Tây Phương Cực Lạc thế 
giới trang nghiêm hơn rất nhiêu rất 
nhiêu; Tây Phương thế giới chăng 
băng. Vậy thì nó trang nghiêm như 
thế nào mà khiến tật cả chư Phật tán 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thán như vậy? Trang nghiêm của giáo 
học, trang nghiêm của chứng quả, đây 
là thê giới chư Phật chăng có. Anh 
xem, tất cả những người vãng sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 
đều trở thành A Duy Việt Trí Bỏ Tát, 
điêu này chăng dễ. A Duy Việt Trí là 
Thất Địa trở lên, như phàm phu chúng 
ta đây, một phâm phiên não đêu chưa 
đoạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới liên làm Thất Địa Bồ Tát, 
điêu này bất khả tư nghị; trong tất cả 
chư Phật thê giới chắng có. 

Ở tha phương quốc độ tu hành 
thành Phật phải mật ba đại A-tăng- kỳ 
kiếp, vô lượng A-tăng-kỳ kiếp; còn 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng 
ta thử tính xem, đại khái chỉ cần ba 
kiếp, bỗn kiếp thì thành Phật rôi. Ba 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiếp, bôn kiếp cùng ba cái đại A-tăng- 
kỳ kiếp cùng vô lượng kiếp thì không 
thê sánh nồi; ví như là muôn học một 
môn nào nào đó, người ta phải học 
hai, ba trăm năm, đều chắng học được, 
còn nơi A DI Đà Phật kia, hai, ba 
tiêng đông hô là học xong, là ví cho 
nhanh chóng thê đó. Đây là trong tt 
cả chư Phật sát độ chắng có, cho nên 
chư Phật tán thán. Lúc A Nan thấy 
được thi: 


Kinh văn: “Ngã diệc nguyện 
nhạo sanh ư bỉ độ”. 


Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi, hiện 
nay A Nan tôn giả đang ở đâu? Ở Tây 


Phương Cực Lạc thê giới. Vì sao? 
Nơi đây thây được Ngài phát nguyện, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

A Nan câu sanh. A Nan là người 
truyền thừa Giáo Hạ của Thê Tôn mà 
chúng ta được biết, Tam Tạng kinh 
điển là do Ngài kết tập, là do Ngài 
truyền xuống. Ngài lại là người 
truyền thừa của Thiền Tông, Ngài là 
tố thứ hai của Thiên Tông. Thiên 
Tông là Thế Tôn truyền cho Ma Ha 
Ca Diệp, Ma Ha Ca Diếp truyền cho 
A Nan; cho nên A Nan cũng là người 
truyền thừa của Thiền Tông. Hiện tại 
Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, làm sao 
anh biết được? Trong kinh Vô Lượng 
Thọ ở đây có nói, Ngài phát nguyện 
câu sanh Tây Phương, cho nên đây là 
chứng minh. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thế Tôn cáo ngôn: 
Kỳ trung sanh giả, dĩ tăng thân cận 
vô lượng chư Phật, thực chúng đức 
bốn”. 


Chúng ta phải ghi chặt vào lòng 
phân kinh văn này, hạng người nào 
được vãng sanh? Trong đời quá khứ 
“đĩ tăng thân cận vô lượng chư Phật, 
thực chúng đức bốn”, chúng ta thử 
nghĩ, ở phía trước chúng ta thấy được 
A Xà vương tử cùng năm trăm trưởng 
giả đã từng cúng dường bốn trăm ức 
Phật trong đời quá khứ; vạn lần vạn là 
ức, bôn trăm ức đây. Quý vị thử nghĩ, 
cúng dường bốn trăm ức Phật, xong 
nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật 
giảng kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa 
phát tâm muốn vãng sanh, chỉ là động 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một niệm nhân hy vọng tương lai 
thành Phật cùng A DI Đà Phật như 
nhau; vẫn chăng có ý muôn vãng sanh. 
Vậy thì thiện căn của A Nan tôn giả 
vượt hơn họ, A Nan có ý muốn vãng 
sanh nên vừa mới nghe qua thì Ngài 
động cái niệm muốn vãng sanh. Ngày 
nay chúng ta có duyên, duyên thành 
thục rôi, duyên gì đây? “Dĩ tăng thân 
cận vô lượng chư Phật, thực chúng 
đức bốn”. Cái duyên này thành thục 
ôi, làm sao biết được thành thục? 
Chúng ta cũng đã phát cái niệm vãng 
sanh. 

Đặc biệt hơn nữa là một niệm 
vãng sanh mạnh mẽ quyết liệt, muôn 
duyên đều buông xuống, nhất tâm 
niệm Phật. Đây tức là từ vô lượng 
kiếp đến nay anh đã từng cúng dường 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vô lượng chư Phật Như LaI, trong 
một đời này cái thiện căn này đã 
thành thục. Trong A DI Đà Kinh nói 
rất hay, “Bát khả dĩ thiểu thiện căn, 
phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ 
quốc”, trước kia chúng ta niệm A Di 
Đà Kinh, chắng biết trong kinh nói 
đên “thiểu thiện căn”, thiêu đến trình 
độ nào? Không thể thiểu, vậy cân đên 
con số tương đương, vậy con SỐ 
tương đương cuôi cùng là bao nhiêu? 
Chúng ta không biết. Vừa niệm kinh 
Vô Lượng Thọ thì mới biết được, vậy 
ít nhất chúng ta được biết, cái thiện 
này phải vượt hơn bôn trăm ức Phật. 
Trong đời quá khứ anh cúng dường 
chư Phật, đã vượt hơn bốn trăm ức 
Phật thì so với A Xà vương tử, anh 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
mới mạnh hơn thì anh mới có cái 
niệm vãng sanh này. 

Cho nên thông thường chúng ta 
khuyên người tu pháp môn nảy, người 
ta không thể tiếp nhận, không thể hết 
lòng tu hành; chúng ta gật đầu đông ý, 
vì sao? Vì rất bình thường, một tí đều 
chắng lạ lùng. Nếu họ nghe rồi liên 
tin muôn phát tâm vãng sanh, ô1 chao, 
người này phi thường lắm, người này 
không bình thường, người này không 
đơn giản! Vì sao? Chúng ta liên biết, 
thiện căn của họ thành thục. Vả lại, 
quả thật là thiện căn bất khả tư nghị, 
thiện căn thành thục rồi. Nếu thiện 
căn chắng thành thục thì tâm ấy 
chắng khởi dậy được, cho nên đây là 
cái đệ nhất đăng thiện căn của thế 
gian; tôi thường nói đệ nhật đắng 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phước báo của thê gian. Nêu chắng có 
đệ nhất đăng thiện căn phước báo, thì 
pháp môn này họ chăng thể động 
niệm, họ chắng thê động tâm. Đệ nhất 
đăng thiện căn phước báo có được 
mây người! Đây là đạo lý nhất định, 
cho nên pháp môn này gọi là pháp 
môn khó tin, cho nên chúng ta phải 
trân quý cái nhân duyên này. “Thực 
chúng đức bốn”, chữ Đức Bốn được 
nói ở chỗ nảy tức là cùng A Di Đà 
Phật kết duyên rồi, anh mới có thể 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, đã cùng A Di Đà Phật kết duyên. 


kinh văn: “Nhữ dục sanh bí, 


ưng đương nhất tâm quy y chiêm 
ngưỡng”. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Câu này khân yêu, đây là Thích 
Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy A Nan tôn 
giả phương pháp vãng sanh; câu này 
là phương pháp vãng sanh. A Nan 
muốn vãng sanh, đây là phía trước 
Thê Tôn chứng minh cho Ngài, thiện 
căn của ngài thành thục, trước kia 
Ngài đã từng thân cận vô lượng chư 
Phật, thiện căn thành thục. Vậy làm 
sao để đi đây? Phương pháp đã dạy 
cho Ngài, phương pháp chỗ này nói 
đó, so với Quán Vô Lượng Thọ Phật 
Kinh nói đó đơn giản hơn. Có thê nói 
là, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là 
sự thuyết minh tường tận của câu này, 
phải nên “ưng đương nhất tâm quy y”. 
Cái gì gọi là Quy, cái gì gọi là Y? 
Buổi chiêu hôm nay đạo tràng chúng 
ta đây đã cử hành lễ Quy Y, tôi thấy 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đại khái có đến hơn ba trăm vị đông 
tu, thật là phi thường. Quý vị nhất tâm 
quy y chiêm ngưỡng A Di Đà Phật, 
tương lai của trên ba trăm người này 
đều được vãng sanh, hơn ba trăm vị 
Phật xuất thế đây: việc này thật là phi 
thường. Trước kia chúng ta quy y, có 
một cuộn băng cassetfte, các vị đông 
tu bên đây phát tâm từng làm thành 
đĩa CD, loại dĩa cực quang, hy vọng 
mọi người có thể nghe thêm nhiêu 
biến. Trước đây có vài đông tu từ 
trong băng cassette viết ra, tốt nhất là 
nghe băng cassette, tại đây có băng 
cassette. 

Chữ Chiêm Ngưỡng tức là niệm 
Phật, bởi vì trong Quán Vô Lượng 
Thọ Phật Kinh nói với chúng ta về 
phương pháp niệm Phật, có ba cách; 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Quán Tượng Niệm Phật, Quán Tưởng 
Niệm Phật và Trì Danh Niệm Phật. 
Cách Quản Tượng và Quản Tưởng 
đêu thuộc về chiêm ngưỡng, vậy do 
đây có thê biết, Thê Tôn chăng dùng 
Niệm Phật mà dùng Chiêm Ngưỡng, 
dụng ý này cũng sâu vô cùng, có thể 
cùng với Niệm Phật hội họp trở lại thì 
chúng ta sẽ liễu giải nghĩa chân thật 
của nó. Ý nghĩa này tức là bảo, Niệm 
Phật thì nhất định trong tâm phải có 
Phật; miệng niệm Phật mà trong tâm 
chắng có Phật thì không được, cách 
ây chăng có lợi ích chi cả. Người xưa 
chế diễu những hạng người này, nói 
răng: “Thét bể cổ họng cũng luông 
công”, tại sao vậy? Là vì chắng tương 
ưng. Nhất định là phải Tâm, Nguyện, 
Giải, Hành đều có thể tương ưng cùng 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

với Phật; như vậy mới là chân chánh 
niệm Phật, đây mới là thật sự Chiêm 
Ngưỡng. 


Kinh văn: “Tác thị ngữ thời, A 
Di Đà Phật tức ư chướng trung 
phóng vô lượng quang, phố chiều 
nhất thiết chư Phật thế giới. Thời 
chư Phật quốc, giai tất minh hiện, 
như xử nhất tâm”. 


Quý vị xem, Thê Tôn, Thích Ca 
Mâu NI của chúng ta cùng A DI Đà 
Phật câu thông nhanh biết mây, lời 
này của Thế Tôn vẫn chưa nói hết thì 
A Di Đà Phật liền phóng quang ra. Sự 
câu thông phối hợp của họ vô cùng 
mật kê, rất đây đủ; Thích Ca Mâu Ni 
Phật vừa nói xong thì A Di Đà Phật 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


liên phóng quang. Sự phóng quang 
này liên vì Thế Tôn chứng minh, chỗ 
Phật nói đó không sal, phương pháp 
của Phật dạy đó cũng không sai; đông 
thời trong Phật quang này đã xuất 
hiện vô lượng vô biên chư Phật thế 
giới. Từ trong ánh sáng của Phật xuất 
hiện thì đây gọi là Phật quang, “phố 
chiếu nhất thiết chư Phật thế giới”. 
“Giai tất minh hiện”, Minh là rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch, hiển 
hiện tại nhãn tiên. “Như xử nhất tầm”, 
Nhất Tâm là khoảng cách rât ngăn; 
vậy nói một cách khác là tại nhãn tiền 
quý vị có thê thấy được rất rõ ràng, 
rât minh bạch. Chữ Nhật Tâm là bao 
nhiêu đài? Nó là đơn vị của cách đo 
lường độ dài thời xưa; tắm thước gọi 
là nhất tâm, mười thước gọi là nhất 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trượng. Có thể thây vẫn chưa đến một 
trượng, cự ly chỉ xa cách có tám 
thước, vậy đương nhiên quý vị thấy 
được rất rõ ràng, rât minh bạch. 


Kinh văn: “Dĩ A Di Đà Phật thù 
thăng quang mình, cực thanh tịnh 
cô”. 


Phật quang chiếu rọi vào, bình 
thường chúng ta thây ánh sáng là từ 
nhật nguyệt đăng quang; ánh sáng 
chúng ta tiếp xúc hiện nay là nhật 
nguyệt đăng quang. Mặt trời, mặt 
trăng, ánh đèn, chiêu dài làn sóng này, 
bây giờ chúng ta thường thường nói 
là làn sóng ánh sáng. Thường thường 
có ánh sáng đài hơn ánh sáng này, 
chúng ta không nhìn thấy; ngắn hơn 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làn sóng ảnh sáng này, chúng ta cũng 
chắng nhìn thấy. Cho thây răng năng 
lực nhục nhãn của chúng ta vô cùng 
có hạn, vẫn không thây được nhiều; 
còn Phật quang thì bất khả tư nghị. 
Hiện nay chúng ta nhờ vào dụng cụ 
khoa học, chúng ta biết có quang 
tuyến X, có hông ngoại tuyến; hiện 
nay chúng ta có thê biết được còn có 
nhiêu loại làn sóng độ dài ngăn khác 
nhau, nhưng những thứ làn sóng ánh 
sáng này có thể xuyên qua vật chất, 
có thể xuyên qua thân người. Mặt trời, 
mặt trăng, ánh đèn, làn sóng ảnh sáng 
này khác nhau, còn làn sóng ánh sáng 
của Phật thì càng kỳ diệu hơn, ánh 
sáng này vừa chiếu, chúng ta chăng 
cân dùng dụng cụ trong thế gian này 
mà trạng huấn bên trong lục đạo luân 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hôi đêu thây được cả. Còn thiên đạo 
chúng ta chăng thấy được, cũng 
chắng thây được địa ngục đạo, cũng 
chắng thấy được nøạ quý đạo; Phật tại 
trong kinh nói với chúng ta, thế gian 
này có “Hắc sơn, Tuyết sơn, Kim 
Cang, Thiết Vy”, chúng ta cũng đều 
chắng thấy được. Ánh sáng của Phật 
vừa chiêu vào thì tất cả thảy đều hiện 
rõ, toàn bộ đều thấy hết. 


Kinh văn: “Ư thử thể øgiới sở 
hữu Hắc sơn, Tuyết sơn, Kim Cang, 
Thiết Vi, đại tiểu chư sơn, giang hà, 
tùng lầm, thiên nhân cung điện”. 


Đây là chư thiên, Săc Giới Thiên, 
Dục Giới Thiên, “thiên nhân cung 


điện”, cung điện của thiên nhân. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhất thiết cảnh giới, 
vô bất chiếu kiến”. 

Trong tất cả bao quát nga quỷ đạo 
cùng địa ngục đạo, ở trong Phật 
quang cả thảy đêu xuất hiện, Phật nói 
đó chăng sai. Đây là A Nan cùng đại 
chúng đến dự hội, mọi người chính 
mắt thây được; cho nên kế như đoạn 
này là kiến chứng của lịch sử, ngày 
nay chúng ta nhìn xem, là kiến chứng 
của lịch sử, thì sao có thể chắng tin 
chứ? Phía dưới là thí dụ. 


Kinh văn: “Thí như nhật xuất”. 


Đây là đem Phật quang tỷ dụ cho 
mặt trời mọc. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Minh chiêu thê 
gian”. 


Trong đêm tôi ở tại thế gian này 
của chúng ta, tật cả cảnh giới chúng ta 
cũng chăng thây; khi mặt trời mọc lên 
thì chúng ta mới nhìn thây. Đây giỗng 
như Phật quang vừa xuất hiện, thì chư 
Phật sát độ cùng lục đạo luân hôi thảy 
đều thấy được cả. Phía dưới bô sung 
thêm. 


Kinh văn: “Nãi chí Nề Lê”. 


Nê Lê là địa ngục, địa ngục cũng 
nhìn thầy được. 


Kinh văn: “Khê cốc, u minh chỉ 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Chữ U Minh là chỉ cho ngạ quỷ 
đạo, còn bên trong Khê Cốc là gì? Là 
chỗ cư trú của loài rông, rông ở trong 
súc sanh đạo. Có rất nhiêu chúng sanh 
mà nhục nhãn chúng ta chăng thấy, 
cái này cũng nhìn thây được. 


Kinh văn: “Tất đại khai tịch, 
øiai đông nhât sắc”. 


Bởi vì Phật quang chiếu rọi đến 
đều được sự gia trì của ánh sáng của 
Phật, chỗ có tất cả chúng sanh đều 
được lợi ích thù thăng. 


Kinh văn: “Do như kiếp thủy di 
mãn thế giới, kỳ trung vạn vật, 


trầm một bất hiện”. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là thí dụ, giống như thế gian 
này, chủng loại thể giới động vật, 
thực vật rất nhiều; nếu như chìm ở 
trong nước lớn, thì chỉ thây màu sắc 
của nước, ngoài ra đều chăng thây. 
Trên thí dụ “giai đồng nhất sắc”, dưới 
ánh kim quang của Phật chiếu rọi, sở 
hữu tất cả cảnh giới đều biến thành 
kim sắc; thí dụ này chúng ta chẳng 
khó hiểu lãm. Bởi vì hiện nay tất 
nhiêu người đeo kính râm, nếu kính 
râm màu đỏ thì cảnh giới thấy được 
giỗng như mạ lên màu đỏ; đeo kính 
màu xanh thì nhìn thấy đều là màu 
xanh, mặt kính màu lục thì nhìn thây 
đều là màu lục. Phật là kim quang sở 
chiếu, sở hữu cảnh giới đêu hiện 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thành màu kim sắc; đây là nghĩa này, 
dùng nước đê làm thí dụ. 


Kinh văn: “Hoảng dạng hạo 
hãn, duy kiên đại thủy”. 


Dùng cái này đề làm thí dụ. 


Kinh văn: “Bỉ Phật quang mỉnh, 
diệc phục như thị”. 


Phật quang cũng giống như vậy, 
nhìn thấy tất cả cảnh giới đều là kim 
sắc; đây là vì ánh sáng kim săc chỗ 
chiếu đến. Nói đến chỗ này, Phật 
phóng quang, Bồ Tát phóng quang, A 
La Hán cũng phóng quang; đương 
nhiên ảnh sáng lớn nhỏ khác nhau. 
Tuy nhiên nhãn quang phảm phu 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta rất cạn, phàm phu nhìn thây 
đại khái đều như nhau; tâm lượng 
chúng ta không rộng lớn. Ma cũng có 
thể phóng quang, yêu quỷ ma quái 
cũng biết phóng quang: ánh sáng của 
ma cũng là kim sắc, ma cũng có tu trì, 
cũng có đại phước báo. Ánh sáng của 
chúng cũng là kim sắc quang minh 
cùng Phật quang khác ở chỗ là, khi 
quý vị tiếp xúc đến kim quang của 
Phật, trên thân cảm giác vô cùng vui 
sướng, vô cùng thoải mái. Ánh sáng 
là nhu nhuyễn, không làm xốn mắt; 
còn ánh sáng kim sắc của ma làm quý 
vị xôn mắt như ánh mặt trời vậy. Khi 
thân tiếp xúc đến thì khó chịu, cảm 
giác chăng thoải mái giống như 
những ngày nóng bức đứng dưới mặt 
trời chăng thấy thoải mái, ánh sáng 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

làm xôn mắt. Cùng là kim sắc nhưng 
từ chỗ này có thể biện biệt, ánh sáng 
cũng có sự phân biệt tà chánh. Bên 
trong ý nghĩa rất sâu, rất rộng, quý VỊ 
vị phải rât bình tĩnh để quan sát thì có 
thê khai trí tuệ. 


Kinh văn: “Thanh Văn, Bồ Tát 
nhất thiết quang minh, tất giai ấn tế, 
duy kiến Phật quang, mỉnh diệu 
hiển hách”. 


Đoạn này cũng là một cuộc so 
sánh, Thanh Văn là A La Hán, Bồ Tát 
thì bao gồm Đăng Giác Bộ Tát, rất 
tiếp cận cùng với Phật; tuy nhiên ánh 
sáng của Bồ Tát, ánh sáng của Thanh 
Văn, Duyên Giác, dưới ánh Phật 
quang của Di Đà thì hoàn toàn chẳng 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
còn nữa, hiển hiện không ra. Ví như 
ánh đèn bên đây chúng ta rất sáng, 
nhưng dưới ánh mặt trời thì ánh đèn 
không còn nữa, vì sao thế? Ánh thái 
dương quá mạnh, hiển không ra ánh 
sáng của nó. Cho nên ánh sáng của 
Bồ Tát, dưới ánh Phật quang thì giỗng 
như ánh lửa con đôm đốm sánh với 
mặt trời chăng khác. 


Kinh văn: “Thử hội tứ chúng, 
thiên long bát bộ, nhân phi nhần 
đẳng, giai kiến Cực Lạc thể giới, 
chủng chủng trang nghiêm”. 


Cho nên hội này thật tại là bất khả 
tư nghị, chăng những Thế Tôn đem 
Tây Phương Cực Lạc thê giới y chánh 
trang nghiêm đã vì chúng ta làm một 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

báo cáo tường tận. Nào ngờ ở tại chỗ 
này A Di Đà Phật đã xuất hiện, thảy 
đều vì mọi người đã đem chỗ nói của 
Thế Tôn làm một chứng minh khiến 
cho quý vị thấy được cả. Điêu này là 
sự gia trì của nhị độ Thê Tôn, A Di 
Đà Phật gia trì đại chúng, Thích Ca 
Mâu Ni Phật gia trì đại chúng thấy 
được rôi. “Thử hội tứ chúng”, chữ Tứ 
Chúng là xuất gia hai chúng, tại gia 
hai chúng; xuất gia hai chúng là tỳ- 
kheo, ty-kheo-m1; tại gia hai chúng là 
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, ngày nay 
chúng ta gọi là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
đây là bốn loại. Trừ bỗn loại này Ta, 
đạo tràng nơi Phật giảng kinh đều có 
thiên long bát bộ tham dự; họ không 
chỉ là hộ pháp, họ cũng đến nghe kinh. 
Đạo tràng này của chúng ta hôm nay 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

cũng chắng ngoại lệ, cũng có Bồ Tát, 
Thanh Văn, thiên long bát bộ, nhục 
nhãn chúng ta chắng thây được; họ 
thây được chúng ta, chúng ta không 
thây được họ. Tất cả thảy đêu đã thấy 
được Cực Lạc thế giới, đều đã thấy 
được A DI Đà Phật, cùng với hoạt 
động của nhóm đệ tử của A DI Đà 
Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. 
Những cảm ứng này, thảy đều thấy 
được hết, giỗng như phía trước chỗ 
Thế Tôn nói đó. 


Kinh văn: “A Di Đà Phật, ư bỉ 
cao toa”. 


A Di Đà Phật ngôi trên giảng đải. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Oai đức nguy nguy, 
tướng hảo quang minh. Thanh Văn, 
Bô Tát, vi nhiễu cung kính”. 


Thây được pháp hội của Thế Tôn 
nói pháp, đây cũng tức là trạng huấn 
của pháp hội. “Bồ Tát cung kính vi 
nhiễu”, đây cũng là chư Phật chỗ tán 
thán, cũng là siêu thăng đệ nhất. Nói 
rõ sự “sư tư đạo hiệp”, A Di Đà Phật 
là thây còn ngoài ra là học trò; thầy 
chân thành, từ bị, nhiệt tâm chỉ dạy, 
còn học trò chân thành, thân cận, 
cung kính học tập. Đối với thầy chăng 
có tơ hào hoài nghi, một trăm phân 
trăm thuận theo, có thê y giáo phụng 
hành. Nhìn thấy trạng huấn này, đây 
cũng là trong chư Phật sát độ ít thấy 
lăm! Quý vị xem, Bồn Sư Thích Ca 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Mâu NI Phật của chúng ta trong pháp 
hội giảng kinh năm xưa, vẫn có một 
số đệ tử đối với chỗ giảng của Ngài 
vẫn hoài nghi, vẫn phản đối. Người 
câm đâu là Đề Bà Đạt Đa, người này 
cũng là quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, 
cũng là đệ tử thế độ đã thọ giới của 
Thích Ca Mâu Ni Phật. Hắn dẫn đầu 
một nhóm hoang đàng phá phách 
chuyên môn gây rắc rỗi cho Phật, 
chuyên môn làm những việc xâu ở 
ngoài, làm bại hoại vinh dự của Tăng 
đoàn! Quý vị xem, vẫn còn hạng đệ tử 
này. Thích Ca Mâu NI Phật là như 
vậy thì chư Phật khác cũng chắng 
ngoại lệ; duy độc nhất A Di Đà Phật 
thì chắng có loại học trò này, người 
người đêu là học trò tốt. Cho nên đây 
cũng là trong sự trang nghiêm, chỗ 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
siêu việt hơn chư Phật, thù thăng 
không gì sánh băng của A DI Đà Phật. 


Kinh văn: “Thí như Tu Di sơn 
vương, xuất ư hải diện. Minh hiện 
chiếu diệu, thanh tịnh bình chánh. 
Vô hữu tạp uế, cập dị hình loại. 
Duy thị chúng bảo trang nghiêm, 
thánh hiền cộng trụ”. 


Đây là thí dụ, giỗng như núi Tu 
Di, nó chắng phải là núi Tu Di thông 
thường, nó là Tu DI sơn vương. Vậy 
chúng ta được biết, ở trong kinh Phật 
nói đến một đơn vị thế giới có một 
ngọn núi Tu DI, tam thiên đại thiên 
thể ØIới cÓ một trăm ức đơn vị thể 
giới; vậy nói một cách khác, có một 
trăm ức ngọn núi Tu DI. Đương nhiên 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mỗi một ngọn núi Tu Di không thể có 
độ cao hoàn toàn như nhau, thế giới 
này chúng ta, nhân tâm khác nhau cho 
nên hoàn cảnh y báo khác nhau. Tây 
Phương Cực Lạc thể giới nhân tâm 
như nhau; sao lại như nhau? Trong 
nhân tâm của mỗi người tức là A Di 
Đà Phật, ngoài A DI Đà Phật ra chăng 
có cái niệm thứ hai, chắng có niệm 
bồn chôn lo lắng. Cho nên tâm của 
mọi người đêu thanh tịnh, nên hiện ra 
thế giới thanh tịnh bình đăng. Vậy thì 
ở trong trạng huân không bình đắng, 
núi Tu Di ấy lớn nhỏ nhất định cũng 
khác nhau; còn Tu DI sơn vương, 
trong một trăm ức ngọn núi Tu DI nó 
là lớn nhất nên nó trở thành vương: 
cử ra cái thí dụ này. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Xuất ư hải diện”, núi Tu Di vượt 
ngoài mặt biến là một hòn núi rất cao 
lớn; thật tại mà nói, núi Tu Di chắng 
có trên địa câu này của chúng ta, cho 
nên chúng ta chắng thê đem núi Hy 
Mã Lạp Sơn cho là núi Tu Di. Nếu 
quý vị đem núi này cho là núi Tu DI 
thì có rất nhiêu chỗ giảng không 
thông, Phật nói với chúng ta ở phía 
Bắc của núi Tu Di là Bắc Câu Lưu 
Châu, là một địa phương có phước 
báo lớn nhất của thê gian này. Ăn 
mặc ở Bắc Câu Lưu Châu đều tự 
nhiên, con người chăng cân phải đi 
lao động làm lụng; ăn mặc đều tự 
nhiên, còn thọ mạng? Thì là một ngàn 
tuổi, chăng có đoản mạng. Hiện nay 
ngọn núi cao nhất trên địa câu này 
của chúng ta là Hy Mã Lạp Sơn, phía 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bắc của Hy Mã Lạp Sơn là Tây Tạng, 
người Tây Tạng chắng sống đến một 
ngàn tuổi, không CÓ người người sông 
đến một ngàn tuổi. Điều này chứng 
minh núi Tu DI không ở trên địa câu 
này của chúng ta; hoặc giả núi Tu Di 
là trung tâm của đải Ngân Hà của 
chúng ta, đây là cách nói của lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ, nói cũng rất có đạo 
lý. 

Trong kinh Phật chỗ nói đó đêu là 
cảnh giới hiện lượng của Phật, chỗ 
gọi là hiện lượng tức là chính mắt 
thây được, chăng phải suy đoán, 
chắng phải lý tưởng, là chính mặt chỗ 
thây. Nhục nhãn của phàm phu chúng 
ta, năng lực của cái thấy quá nhỏ bé; 
khi nãy đã nói, ở trong vô lượng làn 
sóng ánh sáng, chúng ta chỉ thây được 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
một đoạn nhỏ, so với đoạn nhỏ này, 
dài hơn thì không thấy, ngắn hơn 
cũng chăng thấy. Mắt của Phật, thì 
chỗ có tất cả vô lượng làn sóng ánh 
sáng, Ngài đêu thấy rất rõ ràng, minh 
bạch. Cho nên thê giới mà Ngài nhìn 
thây với cái thê giới mà chúng ta nhìn 
thây khác nhau, chăng tương đông. 
Nêu y theo cái thây của chúng ta, y 
theo tâm lượng của chúng ta đi suy 
đoán cảnh giới của Phật, thì sẽ là quá 
đỗi sai lầm. Vậy có thể Phật gạt 
chúng ta chăng? Phật chắng gạt chúng 
ta, tại sao vậy? Cảnh giới của Phật, 
chúng ta có thể chứng minh, đó tức là 
chúng ta phải làm cách nào đột phá 
năng lượng lục căn của chúng ta. 

Ví như mắt của chúng ta ngày nay 
chỉ có thể thấy được làn sóng ánh 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sáng này; làm cách nào đột phá để 
khiến cho dài hơn làn sóng này chúng 
ta thây được, ngăn hơn làn sóng này 
chúng ta cũng có thể thấy được. 
Chúng ta cùng Phật hoàn toàn như 
nhau, có thể đột phá được chăng? 
Được. Dùng phương pháp gì để đột 
phá? Phật nói với chúng ta, dùng định 
công. Cho nên Phật đã nói, chúng ta 
đã mật năng lực và nguyên nhân nào 
làm mất nó. Vỗn năng lực của chúng 
ta cùng Phật hoàn toàn như nhau, bây 
giờ đã mất rôi, vì sao có thể mật? 
Trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất 
rõ ràng: “Nhật thiết chúng sanh giai 
hữu Như Lai trí tuệ đức tướng”, cùng 
Phật hoàn toàn như nhau; chỉ vì vọng 
tưởng, chấp trước mà không thể 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chứng đắc! Đây là câu nói đem bệnh 
căn của chúng ta nói toặc ra hết. 

Bởi vì chúng ta có vọng tưởng, có 
chấp trước, cho nên đem năng lượng 
của chúng ta biến thành nhỏ bé thế đó; 
thật là đáng thương. Cả như chúng ta 
đều đoạn dứt vọng tưởng, chấp trước, 
thì chúng ta khôi phục được năng 
lượng của chúng ta. Lời chỉ dạy của 
Phật đối với tât cả chúng sanh chắng 
có chi khác, chắng ngoài phá vọng 
tưởng, chấp trước mà thôi, quý vị 
nhất định phải hiểu rõ. Vậy đã là phá 
vọng tưởng, chấp trước, tại sao trong 
nhiêu kinh điển Phật lại dạy chúng ta 
chấp trước, dạy chúng ta vọng tưởng? 
Đây là Phật đối với người sơ học, quý 
vị phải biết, đây gọi là lấy “độc công 
độc” cho người sơ học đây. Cho nên 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“trạch thiện cô chấp”, Phật giáo chế 
định nhiều giới luật bảo anh tuân thủ, 
đó tức là chấp trước, đó là lây độc 
công độc. Chăng phải phía trước đã 
nói rôi saol Lây thiện công ác, anh 
biết được nghĩa này thì đây là tầng 
thứ nhất trong giáo học. Tương lai lại 
đề thăng hướng lên, càng đề thăng 
hướng lên thì cái chấp trước, vọng 
tưởng kia càng ngày càng mở rộng ra, 
đến trên hội Hoa Nghiêm thì hoàn 
toàn khai phóng. Trên hội Hoa 
Nghiêm, Lý Sự vô ngại, Sự Sự vô 
ngại, là pháp giới của vô chướng ngại; 
hơi có một tí chấp trước, đó là 
chướng ngại. Đến Hoa Nghiêm, pháp 
giới vô chướng ngại, đó là tu hành tối 
cao cấp. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Không lão phu tử nói, ông đến lúc 
bảy mươi tuôi, bảy mươi thì “tùy tâm 
sở dục” „ hợp VỚI quy tặc; cái tùy tâm 
sở dục ấy giông như Sự Sự vô ngại. 
Tuy là Sự Sự vô ngại mà việc việc 
đều hợp quy tắc, chắng có loạn. Mọi 
việc đều như pháp độ, vẫn chắng phá 
hoại pháp luật, phá hoại chế độ, mọi 
việc đều hợp pháp, mọi việc đều tự tại; 
đã nhập vào cảnh giới này rôi vậy. 
Cho nên tâng thứ là phải hướng lên 
trên, không ngừng đề thăng tiên thì là 
đúng; không thê chấp trước ngưng lại 
tại một gia1 đoạn. Giống như chúng ta 
đi học, năm nay học lớp Một, thây rât 
tốt cùng học trò đôi xử cũng rất tốt, 
nên chăng muốn lên lớp nữa, có hạng 
người này hay không? Hy vọng sang 
năm vẫn học lớp Một, năm tới nữa 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


vẫn học lớp Một; đó tức là ngu sĩ đây, 
là sai rôi. Sang năm phải thăng tiễn 
học lớp Hai chứ! Sang năm nữa lại 
thăng lên đến học lớp Ba, hướng lên 
trên mà đi thi phía dưới xả bỏ buông 
xuống, xả bỏ hết. Phân dưới chăng 
chịu xả, cứ mãi chăng chịu buông 
xuống, vậy nói một cách khác là anh 
sẽ ngưng lại tại một giai đoạn này; 
cảnh giới của anh không thể hướng 
lên thăng tiến. Chúng ta phải hiểu rõ 
điêu này, phải biết lý luận của Phật 
dạy học, chúng ta phải biết được lý 
thú của giáo học, phương pháp của 
giáo học. 

Vậy thì Phật nói với chúng ta, núi 
Tu DI là tứ bảo làm thành, cho nên 
núi này có thể phóng ra ánh sáng. 
“Vô hữu tạp uê”, thanh tịnh quang 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

minh, “cập dị hình loại”, chăng có tạp 
hình loại khác, nó rất trang nghiêm, 
rất chỉnh tê. “Duy thị chúng bảo trang 
nghiêm, thánh hiền cộng trụ”, ở giữa 
núi Tu DI là nơi cư trú của Tứ Thiên 
Vương, trên đỉnh núi Tu DI là Đao 
Lợi Thiên còn gọi là tâng trời thứ Ba 
Mươi Ba, là nơi cư trú của Đao Lợi 
Thiên Vương. Trong này có thánh, có 
hiền, có Bồ Tát, có chư Phật, hóa hiện 
ở bên trong, cho nên nói là “thánh 
hiên cộng trụ”. 


Kinh văn: “A Nan cập chư Bồ 
Tát chúng đăng, giai đại hoan hỷ”. 


Một đoạn lớn phía trước đêu là A 
Nan tôn giả ghi lại trạng huân long 


trọng lúc đó khi đức A DI Đà hiện 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thân phóng quang; Á Nan tôn giả ghi 
lục trở lại. “A Nan cập chư Bồ Tát 
chúng đăng, giai đại hoan hỷ”, thây 
được cảnh giới này vô cùng hoan hỷ. 


Kinh văn: “Dũng dược tác lễ, dĩ 
đầu trước địa, xưng niệm Nam Mô 
A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà”. 


Đây là xưng niệm danh hiệu của 
A Di Đà Phật, Tam Miệu Tam Phật 
Đà là Chánh Đăng Chánh Giác, là 
Nam Mô A Di Đà Chánh Đắng 
Chánh Giác; nêu chúng ta lấy tiếng 
Hán đề phiên dịch, là phiên dịch như 
vậy, đây là cung kính lễ bái xưng 
niệm. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Chư thiên nhân dân, 
dĩ chí quyên phi nhuyễn động, đồ 
tư quang siả, sở hữu tật khổ, mạc 
bất hưu chỉ, nhất thiết ưu não, mạc 
bất giải thoát. Tất giai từ tâm tác 
thiện, hoan hỷ khoái lạc”. 


“Chư Thiên” bao gồm có Dục 
Giới sáu tâng trời, Sắc Giới mười tám 
tâng trời, đêu thây được ánh sáng: 
“quyên phi nhuyễn động” súc sanh, 
đây là về động vật nhỏ, giống như 
muỗi, kiến, những loại động vật nhỏ 
này. Phàm là Phật quang chiêu thắng 
vào, chúng đều có được ưu điểm, đều 
có được lợi ích. Vào lúc này, dưới 
ánh sáng của Phật, nỗi đau khổ của 
chúng cũng dừng lại nửa chừng, 
ngưng chỉ và sanh tâm hoan hýỷ. Ưu 


Tập 25 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Não tức là ưu bi khổ não, dưới ánh 
Phật quang nó cũng dừng lại nửa 
chừng, lúc này nó cũng đã đình chỉ. 

“Mạc bất giải thoát”, chữ Giải này 
là giải mở cái tâm niệm này, chỗ gọi 
là tâm kết phiên não; phiên não tiêu 
trừ rôi, thì đây gọi là giải. Còn Thoát 
là lia xa khổ não, thoát là từ trên lìa 
khỏi khổ não tức là giải thoát. 

“Tất giai từ tâm tác thiện”, lìa khổ 
được vui, phá mê khai ngộ đều có thể 
sanh khởi từ bi tâm, đều muỗn làm 
việc tôt, đều muốn tác thiện. 

“Hoan hỷ khoái lạc”, được lợi ích 
cạn hay sâu, đương nhiên là người 
nØười chăng tương. đông, nguyên 
nhân chăng tương đông ở chỗ nào? 
Mỗi một chúng sanh, tập khí, nghiệp 
lực của họ khác nhau; người với 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghiệp lực nhẹ, người với tập khí 
mỏng có được lợi ích lớn. Ngược lại, 
người với phiền não nặng, người với 
tập khí sâu, lợi ích họ được đó thì nhỏ. 
Tóm lại, chắng CÓ aI chắng được lợi 
ích. Đoạn phía dưới đây là nói về sự 
cúng dường của thiên nhạc. 


Kinh văn: “Chung, khánh, câm, 
sắt, không hầu, nhạc khí, bât cô tự 
nhiên øiai tác ngũ âm”. 


Chữ Cô là cố động, tức là ngày 
nay chúng ta gọi là diễn tâu; chăng có 
người diễn tâu, tự tự nhiên nhiên có 
âm nhạc tại không trung. Ngũ âm, nói 
theo bây giờ tức là nhạc giao hưởng, 
bởi vì nó có nhiêu thứ nhạc khí, đây 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
là nhạc giao hưởng, đây là thiên nhạc 
cúng dường. 


Kinh văn: “Chư Phật quốc 
trung, chư thiên nhân dân, các trì 
hoa hương, lai ư hư không, tắn tác 
cúng dường”. 


Đây là thiên nhân của các Phật 
quốc khác rải hoa cúng Phật, mọi 
người cũng thây được. Cho nên thấy 
được Tây Phương thê giới, thây được 
chư Phật quốc độ, là một bức họa vô 
cùng. sông động, chăng phải chết cứng, 
rất sông động. Phật cùng Bỏ Tát, nhất 
thiết đại chúng cùng sinh hoạt của họ, 
tật cả thảy đêu thấy được. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nhĩ thời Cực Lạc 
thế giới, quá ư Tây phương bách 
thiên câu-chỉi na-do-tha quốc, dĩ 
Phật oai lực, như đối mục tiền”. 


Tây Phương Cực Lạc thế giới 
cách Sa Bà thế giới chúng ta mười 
vạn ức Phật quốc độ, bách thiên câu- 
chi na-do-tha tức là mười vạn ức Phật 
quốc độ, khoảng cách xa như thế đó. 
Thích Ca Mâu Ni Phật dùng lực thần 
thông của Ngài khiến cho chúng ta 
thây được, vả lại Tây Phương Cực 
Lạc thê giới như đang ở trước mắt 
chúng ta. 


Kinh văn: “Như tịnh thiên nhãn. 
quản nhât tâm địa”. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thiên nhẫn vô cùng minh định, 
nhìn khoảng cách tám thước; mắt 
chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng 
khoảng cách tám thước, không cân 
đến “tịnh thiên nhãn”. Đây tức là nói 
nhìn được vô cùng kỹ lưỡng, nhìn 
được vô cùng rõ ràng. 


Kinh văn: “Bi kiến thử độ, diệc 
phục như thƒ'”. 


Chúng ta thấy họ, họ có thấy 
chúng ta hay không? Họ cũng đã thấy 
chúng ta. Giỗng như hiện nay chúng 
ta đang xem truyền hình, chúng ta 
thây họ, họ cũng chắng thấy chúng ta; 
mặt có mở lớn hơn nữa họ cũng 
chắng thấy chúng ta. Vậy trong quang 
cảnh này chúng ta thấy họ, họ thấy 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chúng ta, bỉ thử có thể đối thoại, đây 
quả thật là bât khả tư ngh1. 


Kinh văn: “Tất đồ Sa Bà thế 
giới, Thích Ca Như Lai, cập tỳ- 
kheo chúng, vỉ nhiêu thuyêt pháp”. 


Họ cũng thấy được ở tại đây 
Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô 
Lượng Thọ, đại chúng đang bao 
quanh để nghe, cái trạng huấn hoan 
hỷ này, người của thế giới A Di Đà 
Phật thấy được, những người của 
mười phương chư Phật sát độ cũng 
đều thây được. Vậy thì chúng ta sẽ 
hỏi, họ có thây hội hiện tại này của 
chúng ta hay không? Đương nhiên là 
thây được, nhất định như vậy. Nơi 
quốc độ Phật, cõi trời ây thấy được 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đạo tràng này của chúng ta, nghe 
được đạo tràng này của chúng ta, biết 
được hiện tại chúng ta đang làm øi. 
Không chỉ như vậy mà cũng biết 
được trong tâm mỗi một người đang 
nghĩ gì, cho nên không thê suy nghĩ 
bậy bạ. Điều tôi nói với quý vị đó đều 
là lời thật, chúng ta có thể đem đoạn 
kinh văn này coi như là kiến chứng 
lịch sử để xem, hiển thị Tây Phương 
Cực Lạc thê ØIỚI mà Thê Tôn nói đó 
là chân thật bất hư. A Nan tôn giả vừa 
trông thây thì liên muốn đi, hiện nay 
chúng ta chắng muốn đi cho nên 
chắng thây được, chắng nghe được. 
Ngày nay xem đến đoạn kinh văn này 
thì như là thấy được rôi, A Nan thấy 
được rôi, chúng ta cũng đều thấy 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
được rôi. Xin xem tiêp phầm Ba 
Mươi Chín phía dưới. 


Từ Thị Thuật Kiến - Đệ Tam 
Thập Cửu 


Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta đến 
làm chứng, chứng minh lời của Thích 
Ca Mâu Ni Phật, câu câu đều chân 
thật giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh 
tín. Xin xem kinh văn. 


Kinh văn: “Nhĩ thời Phật cáo A 
Nan, cập Từ Thị Bồ Tát”. 


Hai vị này đêu là người đương cơ 
của pháp hội. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Nhữ kiến Cực Lạc 
thế øiới, cung, điện, lâu, các, tuyên, 
trì, lâm thụ, cụ túc vi diệu, thanh 
tịnh trang nghiêm phủ?” 


Hỏi họ, các ông có nhìn rõ ràng 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, cung, 
điện, lầu, các, chỗ cư trú của Phật; 
cung, điện, lầu, các, chỗ cư trú của 
đại chúng. “Thất bảo trì, bát công đức 
thủy, thất trùng hàng thụ, thất trùng la 
võng”, có thây được sự trang nghiêm 
trên mặt đất hay không? 


Kinh văn: “Nhữ kiến Dục Giới 
chư thiên, thượng chí Sắc Cứu 
Cánh Thiên, vũ chư hương hoa, 
biến Phật sát phủ?” 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là sự trang nghiêm trên 
không trung, không trung có Dục 
Giới Thiên, có Sắc Giới Thiên, có Sắc 
Cứu Cánh Thiên, là thiên nhân của 
Sắc Giới, thiên nhân ở trên không 
trung rải hoa để cúng dường Phật 
cùng đại chúng, không trung trang 
nghiêm. Tôi sợ mọi người hoài nghĩ 
chỗ này, chăng phải chúng ta đã nói 
về Tây Phương thê giới rồi sao? Là 
Đại Thừa trong Đại Thừa, Nhất Thừa 
trong Nhất Thừa, sao có thể có Dục 
Giới, Sắc Giới Thiên? Nêu như có 
Dục Giới, Sắc Giới Thiên, chắng phải 
đã biến thành lục đạo rôi sao? Tây 
Phương Cực Lạc thế giới chăng có 
lục đạo. 

Đúng thê, câu này hỏi rất hay, 
những loại chư thiên này đều là A Di 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đà Phật biên hóa làm ra! Chăng phải 
lục đạo thiên nhân thật đến rải hoa. 
Sao thiên nhân trong lục đạo có thê đi 
đến Tây Phương Cực Lạc thê giới 
được? Chính giông như Tây Phương 
Cực Lạc thế giới có nhiều loại chim, 
giỗng như trong kinh A Di Đà nói đó, 
Bạch Hạc, Không Tước, Anh Vũ, đều 
có thê nói chuyện, đó đều là A Di Đà 
Phật biên hiện hóa làm ra, chăng phải 
súc sanh đạo thật! Là do A DI Đà 
Phật biên hóa làm ra, chăng phải thật. 
Nhóm thiên nhân này cũng đêu như 
vậy, trang nghiêm của không trung. 


Kinh văn: “A Nan đồi việt: Duy 
nhiên dĩ kiên”. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Duy Nhiên là đáp phúc một cách 
rất cung kính, Phật vừa hỏi thì trả lời, 
“Thưa phải, đã thấy rôi”, Duy nhiên 
là đã thây rôi, đêu đã thây rồi cả. 


Kinh văn: “Nhữ văn AÁ Di Đà 
Phật đại âm tuyên bô, nhât thiêt thê 
giới, hóa chúng sanh phủ?” 


Phía trước là thấy, thấy sắc tướng, 
còn đây là nghe âm thanh, Phật ở đó 
giảng kinh thuyết pháp, các ông có 
nghe thây hay không? Nghe thây rồi, 
A DI Đà Phật đang giáo hóa chúng 
sanh đây. Những chúng sanh ở chỗ 
này tức là đại chúng vãng sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, bởi vì 
ngoài Phật ra, tất cả đều xưng là 
chúng sanh, cửu pháp giới hữu tình 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng sanh, cho nên Tây Phương thế 
giới chỉ có Bộ Tát, Bộ Tát cũng là 
chúng sanh. 


Kinh văn: “A Nan đồi việt: Duy 
nhiên dĩ văn”. 


A Di Đà Phật giảng kinh thuyết 
pháp, đương nhiên trong khi đại 
chúng nghe kinh, nhất định cũng có 
nêu lên câu hỏi, cũng có thảo luận; 
đây thì cũng chăng cân nói kỹ, chúng 
ta đều có thể liên tưởng được đến 
trạng huấn này. A Nan đều nghe được 
cả, A Nan biểu thị người người trong 
đại chúng đêu nghe được cả, đều thấy 
được cả. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Phật ngôn: Nhữ 
kiến bỉ quốc tịnh hạnh chỉ chúng, 
du xử hư không, cung điện tùy thân, 
vô sở chướng nøại, biến chí thập 
phương, cúng dường chư Phật 
phủ?” 

Đây là bôn nguyện của Di Đà mà 
bốn kinh chỗ diễn tả, Phật tại trong 
kinh A Di Đà chỗ nói đó, chúng ta 
làm chứng minh. Anh có thấy chăng? 
Cực Lạc thê giới xưng là Tịnh Hạnh, 
phàm là sanh về Tây Phương Cực Lạc 
thể ĐIỚI đều là tu hành Tịnh nghiệp; 
chúng ta phải biết điều này, phải rõ 
ràng, minh bạch. Chúng ta là tu Tịnh 
Nghiệp mới có thể vãng sanh Cực 
Lạc thế giới, nếu như tại thế gian này 
anh tu Thiện nghiệp mà chăng phải 
Tịnh nghiệp, tương lai chỉ có thể tại 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tam thiện đạo hưởng phước, chăng 
thể vãng sanh. Niệm Phật cũng chăng 
thể vãng sanh, tại vì sao? Vì nghiệp 
của anh chăng Tịnh. Tây Phương thê 
giới được xưng là Tịnh Độ, phải rất rõ 
ràng, rât minh bạch điều này. Tịnh 
cách nào đây? Tâm thanh tịnh. Làm 
sao tâm thanh tịnh? Đối với thế gian 
này chăng có một tơ hào nhiễm ô thì 
tâm anh sẽ thanh tịnh. 

Thử nghĩ, hăng ngày chúng ta 
niệm Phật, ở trước mặt Phật, Bô Tát 
phát nguyện, chúng ta phải câu sanh 
Tịnh Độ; ngày ngày đều niệm Hôi 
Hướng KỆ, nguyện sanh Cực Lạc 
quốc, ngày ngày đêu niệm. Tuy nhiên 
tâm không thanh tịnh, thân không 
thanh tịnh, chắng thê vãng sanh; tức 
là trong kinh nói đó, trong đời quá 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
khứ đã từng cúng dường vô lượng 
chư Phật rôi, tại sao chăng thể vãng 
sanh? Tức là vì tâm chắng thanh tịnh, 
hành chăng thanh tịnh. Hành là hành 
vi sinh hoạt biểu hiện ở bên ngoài, 
tâm là bên trong, trong ngoài đều 
chắng thanh tịnh, niệm Phật hỏi 
hướng chỉ có thể cùng A Di Đà Phật 
kết duyên mà thôi, đi không được. 
Nêu quyết định trong một đời này 
muốn đi, thì nhất định phải trong 
ngoài đều thanh tịnh. Thanh tịnh ở 
bên trong là đối với thể gian này; 
chăng những thế gian, xuất thế gian, 
thê pháp, Phật pháp, thảy đều buông 
xuống. Thể pháp, Phật pháp đêu phải 
buông xuống cả. 

Quý vị thử xem, Giác Minh Diệu 
Hạnh Bỏ Tát, trong phân mở đâu của 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tây Phương Xác Chỉ, Ngài nói với 
chúng ta rằng niệm Phật tối ky nhất là 
xen tạp. Trong xen tạp bao øôm tụng 
kinh, ví như nói chúng ta một lòng 
câu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày chúng ta 
niệm kinh Kim Cang, niệm kinh Phổ 
Môn, niệm kinh Địa Tạng, ô, niệm 
một đông lớn kinh; đó là xen tạp đấy, 
chắng thê vãng sanh. Khi xen tạp thì 
tâm chắng thanh tịnh, sao lại không 
thanh tịnh? Tự quý vị bình tính nghĩ 
lại thì việc này chăng cân tôi phải nói 
nhiêu. Những việc lo lắng bôn chôn 
trong thế gian pháp rất nhiêu, trong 
tâm buông chăng được; cái tâm này 
không thanh tịnh, thế, xuât thế gian 
pháp đều đã bị nhiễm ô. Nếu như 
muôn đạt đến chỗ thanh tịnh thì thé, 
xuất thế gian pháp thảy đều buông 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xuống: tất cả trong tâm đêu buông 
xuống thì tâm của chúng ta mới có 
thể thanh tịnh. 

Buông xuông, hãy nghe cho kỹ, là 
bảo anh buông xuông trong tâm, 
chắng phải bảo anh buông xuông trên 
sự! Sự vân cứ làm, nên làm gì để sông 
thì vẫn cứ làm việc đó để sông. Sự 
vẫn làm mà trong tâm chăng tiêm 
nhiễm; vậy thì anh làm những việc 
này, đoạn tật cả ác là làm việc đây, tu 
tật cả thiện cũng là làm việc đấy. Thì 
việc này chắng gọi là thiện nghiệp mà 
gọi là tịnh nghiệp, đoạn ác tu thiện 
đều là thuộc về tịnh nghiệp; tâm 
thanh tịnh rồi, chắng nhiễm trước nữa. 
Tôi làm việc thiện này, làm được việc 
thiện rôi, trong tâm cứ khư khư nhớ 
mãi Anh xem, tôi đã quyên bao 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu tiền, làm bao nhiêu công đức, 
suốt đời suốt kiếp đêu chăng quên; đó 
là thiện chắng phải tịnh, tâm bị ô 
nhiễm rôi. Cho nên Phật dạy cho 
chúng ta, đặc biệt là trong kinh Bát 
Nhã chỗ nói đó, “tam luân thể không”, 
khi làm phải hết lòng nỗ lực đi làm, 
quyết định chắng trước tướng, chăng 
chấp trước, tâm sạch sẽ; được vậy thì 
tâm thanh tịnh, hành cũng thanh tịnh, 
đây gọi là Bộ Tát đây. Cho nên chắng 
phải đã thọ Bô Tát giới thì là Bô Tát, 
tuy anh không thọ Bồ Tát giới, chư 
Phật, Bồ Tát nhìn thấy anh, đều cung 
kính anh là Bô Tát, đều thừa nhận anh 
là Bộ Tát. Thọ xong Bồ Tát giới mà 
trong tâm chăng thanh tịnh, người 
khác gọi anh là Bồ Tát, tự mình cũng 
cảm thây là Bộ Tát rôi; nhưng chư 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, Bồ Tát chăng thừa nhận. Ngay 
đến quỷ thân cũng chăng thừa nhận 
anh là Bồ Tát, anh là Bồ Tát giả, 
không phải thật! Mạo xưng là Bồ Tát, 
đó là giả, là mạo xưng, không những 
chắng có lợi ích lại còn có tội lỗi. 
Không phải là Bồ Tát mà mạo xưng 
là Bộ Tát, điều này kham chăng nỗi 
đâu! Cho nên nhất định phải biết, phải 
tu Thanh Tịnh Tâm. 

Quyền kinh này hay lăm, trên đề 
kinh là Thanh Tịnh Bình Đắng Giác. 
Quý vị xem, nêu lên biểu thị này TÕ 
ràng biết mây, minh bạch biết mây, 
đơn giản toát yếu, đây là ưu điểm lớn 
nhất của bộ kinh này. Vì sao chúng ta 
chắng đọc Hoa Nghiêm, chắng giảng 
Hoa Nghiêm? Nếu như tôi giảng kinh 
Hoa Nghiêm giông như tốc độ tôi 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giảng kinh này, thì giảng một bộ kinh 
Hoa Nghiêm phải mật năm ngàn giờ. 
Hiện nay có mấy ai có thời gian dài 
đến năm ngàn giờ để nghe một bộ 
kinh Hoa Nghiêm? Không thể được. 

Cho dù có giảng khái quát, không cân 
kỹ, đơn giản toát yêu để giảng, muốn 
giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm, Ít 
nhất cũng phải mất ba ngàn giờ. Kinh 
Hoa Nghiêm rườm rà lắm đây, tường 
tận thì có tường tận nhưng có vẻ quá 
dài dòng, không nắm được cương lĩnh; 
còn bộ kinh này hay lắm, là cô động 
của kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ kinh 
Hoa Nghiêm tức là kinh Vô Lượng 
Thọ, kinh Hoa Nghiêm là cách nói kỹ 
của kinh Vô Lượng Thọ, nói được 
tường tận hơn một tí. Tuy nhiên, nêu 
quá tường tận thì chăng năm được 


Tập 25 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cương lĩnh, tâm chúng ta quá thô; 
người thông minh, người có tế tâm thì 
được. Chúng ta vô ý sơ suất như vậy 
thì chăng năm được cương lĩnh của 
kinh Hoa Nghiêm; kinh này thì còn 
được, kinh này không quá dài. 

Nếu như nơi kinh này mà còn 
chắng nắm được cương lĩnh thì niệm 
kinh A Di Đà tiêu bốn. Kinh A Di Đà 
tiêu bốn so với kinh này càng dễ dàng 
hơn, càng đơn giản hơn, đó mới có 
thể được thọ dụng. Cho nên không thê 
không biết điều này, đôi với một đời 
này của chúng ta, có thành tựu được 
chăng, then chốt là ở chỗ này. Cho 
nên Tịnh Hạnh rất quan trọng, trong 
sinh hoạt hăng ngày, từ sáng thức dậy 
cho đến tôi đi ngủ, xử thế, đối người, 
tiếp vật, ở trong đấy tu hành thanh 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tịnh Tâm, tu thanh tịnh Hạnh. Quả 
nhiên anh biết được rôi, ôi chao, vậy 
trong một đời này anh được vãng 
sanh rôi, quyết định là Thượng Phẩm, 
chắng phải Trung, Hạ. Tịnh Hạnh là 
Phố Hiện Bồ Tát tu đó, chắng phải Bồ 
Tát thông thường: bất luận làm việc 
øì, thần tâm thanh tịnh, sự sự thanh 
tịnh. Tâm thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, 
ngôn thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, 
chắng có thứ chị chắng thanh tịnh; 
đây gọi là “tịnh hạnh chi chúng”. Tại 
Tây Phương Cực Lạc thế giới họ đều 
là Phố Hiền Bộ Tát, họ đều là tu Phố 
Hiền Hạnh. Phổ Hiền Hạnh là tối cao 
cấp, chúng ta cũng đem nó liệt vào 
trong năm khoa mục tu hành; giỗng 
như năm tâng lâu lớn, Phố Hiền Hạnh 
là tầng cao nhất. Tâng cao nhật, phía 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
dưới phải có nên móng, vậy chúng ta 
tu cách nào đây? Trước tiên chúng ta 
tu tầng thứ nhất, tầng thứ nhất là gì? 
Là Tam Phước. Chúng ta bắt đầu từ 
chỗ này mà tu, trong Tam Phước bao 
gøôm mười một điều: 

- Đệ Nhất Phước có bốn câu: 
“Hiếu dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư 
trưởng, Từ tâm bất sát, Tu thập thiện 
nghiệp”. Trong quyên kinh của chúng 
ta đây, từ phẩm Ba Mươi Ba đến 
phẩm Ba Mươi Bảy, tức là Đệ Nhất 
Phước. 

- Đệ Nhị Phước có ba câu: “Thọ 
trì tam quy, Cụ Túc chúng giới, Bất 
phạm oal nghi”, cũng ở trong đoạn 
này; có thê thây răng phẩm Ba Mươi 
Ba đến phẩm Ba Mươi Bảy bao gôm 
hai thứ phía trước trong Tam Phước. 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tam Quy, cái gì gọi là Tam Quy Y? 
Nên hiểu rõ ràng, minh bạch, cơ sở 
của Tam Quy Y là xây dựng trên cơ 
sở của Hiếu Thân Tôn Sư, và Thập 
Thiện Nghiệp Đạo. Sự xây dựng của 
Tam Quy, Ngũ Giới, nếu phía dưới 
chắng có cái cơ sở này thì Tam Quy, 
Ngũ Giới đều chăng có chỗ dựa. 
Giống như xây nhà lầu, chúng ta 
chắng có tâng thứ nhất thì làm sao có 
thể xây dựng tâng thứ hai? Chăng thể 
không biết điêu này. 

- Đệ Tam Phước là: “Phát Bộ Đề 
tâm, Độc tụng Đại Thừa, Thâm tín 
nhân quả, Khuyến tân hành giả”, đây 
là hiện nay tu hành tầng thứ nhất, 
giỗng như nhà lâu tầng thứ năm; tâng 
thứ nhất bao gôm nhiêu nội dung như 
vậy. Tâng thứ hai là Lục Hòa, dạy 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cho chúng ta sông chung cùng người 
như thê nào. Cái khó khăn nhất khi 
sông chung cùng đại chúng là sự câu 
thông của ý kiến, việc này khó nhất. 
Kiến Hòa Đông Giải, điêu này khó 
nhất. Làm cách nào để chúng ta có 
thể cùng với mọi người làm đên Kiến 
Hòa Đông Giải? Sau khi nghe tôi, 
quyết định người thông thường làm 
không nối; có phải quả thật là làm 
không nổi chăng? Quả thật là không 
nổi. Phật dạy chúng ta cách nào để 
làm nổi? Tâm thanh tịnh là làm nổi. 
Họ tranh, ta chắng tranh thì ta cùng 
họ liên hòa ngay. Thanh tịnh có thể 
bao dung không thanh tịnh, không 
thanh tịnh chăng thể bao dung thanh 
tịnh; thanh tịnh có thể bao dung 
không thanh tịnh. Chính giống như 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lời Lục Tổ chỗ nói đó “Nhược chân tu 
đạo nhân, bất kiến thê gian quá”, thế 
gian có lỗi không? Lỗi rât nhiêu. Cái 
gì gọi là bất kiên? Chắng phải mắt 
anh không thấy, chắng phải tai anh 
không nghe; mắt cũng thấy, tai cũng 
nghe; mắt thấy tai nghe, tại sao chắng 
thây? VỊ là tâm thanh tịnh, chắng CÓ 
để trong tâm. 

Thì Kiên Hòa liên giải rôi, đông 
với chư Phật, Bộ Tát; chắng phải bảo 
anh đồng với mọi người, mả đông với 
chư Phật, Bồ Tát. Đông chân tâm 
pháp tánh, bảo anh đồng ở chỗ này; 
chắng phải bảo chúng sanh đông trên 
vọng tưởng, đồng trên nơi phân biệt, 
chấp trước, cái đó chăng thể đông 
được. Đó là vọng, chúng ta phải cùng 
Chân mà đồng. Cùng chân tâm đồng, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng bản tánh đông thì là được tôi. 
Chỉ cân cái này vừa đông thì năm cái 
phía dưới liên được giải quyết ngay, 
một tơ hào khó khăn đêu chăng còn 
nữa. Giải Đông Tu, thủ pháp, tất cả 
đêu tự nhiên thủ pháp. Thân Đông 
Trụ, đồng tại quốc độ này, đồng tại xã 
hội này. Khẩu Vô Tranh, họ tranh ta 
không tranh thì chăng có tranh. Khi 
gặp tranh luận, thi phương pháp này 
rất hay, họ nhìn anh thấy trái mắt, 

chửi anh thì anh ngoan ngoản nghe; 

họ chửi hai tiêng đồng hô, mệt rôi thì 
không chửi nữa, phải không? Vô sự, 
VÔ sự, cười thôi, vô sự. Phương pháp 
này thật hay, người ta muốn đánh anh, 
anh đừng đánh trả, nhường cho họ 
đánh hết vài cái họ không tiếp tục 
đánh nữa. Anh xem, đánh mà người 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta không đánh trả, không đánh thì sao? 
Không tiếp tục nữa. Hai người chửi 
nhau, hai người đánh nhau, trình độ 
cao như nhau; nếu một người cao một 
người thấp thì tuyệt đối vô sự, có bao 
giờ anh thấy một cụ già đánh lộn với 
em bé ba tuổi không? Chắc không 
thây qua. Một người cao, một người 
thâp, đánh chăng được, chửi cũng 
chắng được. Một người tâm thanh 
tịnh, một người tâm ô nhiễm, họ đánh 
chắng được, cãi nhau cũng chắng 
được. 

Khẩu Vô Tranh, Ý Đông Duyệt, 
Lợi Đông Quân, cho nên khó nhất là 
Kiến Hòa Đông Giải, Kiên Giải phải 
tương đồng. Cách giảng của tôi với 
quý vị hôm nay là đã thâm nhập thêm 
một tâng, điều này là hoàn toàn chân 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thật. Lại hướng lên trên, đây mới có 
thể thật sự nhập Phật học Tam Học, 
CIớI - Định - Tuệ Tam Học, lại học 
thêm Lục Độ của Bồ Tát, cao cấp 
nhất là Phố Hiền Thập Nguyện. Phố 
Hiền Thập Nguyện hoàn toàn là từ 
thanh tịnh, bình đăng, giác để tu. Nếu 
như chắng có thanh tịnh, bình đăng, 
giác, thì từ đâu có được Phố Hiển 
Thập Nguyện? Cho nên đó là cách tu 
hành tối cao cấp, chúng ta mơ ƯỚC, 
chúng ta hiểu rõ, chúng ta là từ tâng 
cơ bản nhất để làm. Hướng về mục 
tiêu này thì là đúng, bước bước đêu 
chắc thật, cảm ứng của họ bất khả tư 
nghỊ. 

“Du xử hư không”, tại sao họ có 
thể du hành tại hư không? Đạo lý ở 
chỗ nào? Vì là họ vô tâm đây, thì là tự 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tại rồi. Vì sao chúng ta không thể du 
hành trong hư không? Vì trong tâm 
chúng ta có áp lực rất nặng nê, ép 
xuống đât phải không? Nặng thêm tí 
nữa thì đi trở xuống rôi, vậy làm sao 
có thể bay lên được! Chăng có áp lực, 
cho nên nói một thân nhẹ nhàng đây 
là thực tế. Nếu anh muốn thí nghiệm 
thì leo thang lâu là biết ngay, anh từ 
dưới thang lâu từng bước lên đến lâu 
năm, anh cảm thây một thân nhẹ 
nhõm giống như đang đi trên đất băng 
thì chứng minh trong tâm anh chắng 
có áp lực; tâm anh so ra thanh tịnh 
hơn. Nếu như khi đi lên, từng bước so 
với từng bước mệt hơn, khi lên đến 
trên thì thở hỗn hên, chăng đi nồi nữa 
thì biết được anh rất nhiêu phiên não, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
áp lực rât nặng, nêu phải leo núi thì 
càng rõ ràng hơn. 

Đây là thật chăng phải giả, trước 
kia chúng tôi ở Đài Trung, khi lập 
trường đại học Phật Học CIảng Tòa, 
có một hôm thây dắt một số học sinh 
đi du ngoạn. Lúc đó nơi du ngoạn gân 
nhất là Bát Quái Sơn ở Chương Hóa. 
Vào thời đó, ba mươi năm về trước, 
Bát Quái Sơn chỉ có một con đường 
công lộ rất hẹp để đi, phía trên nhà 
cửa chắng nhiêu. Thây Lý dẫn nhóm 
học sinh trẻ tuôi này leo núi, thây là 
người thứ nhất leo đến đỉnh núi, thây 
đã bảy mươi tuôi ngoài. Học sinh khi 
leo lên đến, đứa nào cũng thở hôn hến, 
thây nói: “Xem các anh kìa, nhóm trẻ 
con vô dụng, ta bảy mươi tuôi rồi, lúc 
đi lên đến đỉnh núi không thấy mệt, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không thở hồn hên”. Tâm thanh tịnh, 
thân thể nhẹ, thân thể thanh tịnh, leo 
núi như đi trên đất băng. Chúng ta 
thây được chỗ này là quả, thì anh sẽ 
nghĩ đến đó là cái nhân gì, là Tịnh 
Hạnh đây, thân tâm thanh tịnh chăng 
có mảy may ô nhiễm, cảm thấy như 
“du xử hư không”. 

“Cung điện tùy thần”, câu này là 
chứng minh y báo theo chánh báo 
chuyên, cho nên đây là sự chứng 
minh thập túc. “Vô sở chướng ngại, 
biến chí thập phương cúng dường chư 
Phật phủ?”, đây là nói về cái lớn của 
không gian hoạt động, thập phương 
thế giới tận hư không biến pháp giới, 
nhóm đại chúng ở Cực Lạc thế giới, 
đại hoàn cảnh sinh hoạt của họ. 
Chúng ta đọc đến chỗ này, đích thật 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là vô cùng hầm mộ; hầm mộ thì phải 
øâp rút mà đi. Từ Đài Loan chúng tôi 
bay đến đây hơn bốn tiếng đông hô, 
người ta thì không cân, chỉ trong một 
niệm thập phương chư Phật sát độ 
liên đến ngay. 


Kinh văn: “Cập kiến bỉ đẳng 
niệm Phật tương tục phủ?” 


Câu này là “tịnh niệm tương kế”, 
anh xem, Tây Phương Cực Lạc thể 
giới nhóm Bồ Tát này vẫn niệm A Di 
Đà Phật không ngừng, chăng có nói, 
chúng tôi niệm Phật sanh đến Cực 
Lạc thế giới, sau khi đến Tây Phương 
Cực Lạc thể giới thì chắng cần niệm 
A Di Đà Phật nữa. Đã đến Cực Lạc 
thế giới rồi vẫn niệm A Di Đà Phật, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

điều này thật là lạ lùng, A Di Đà Phật 
nghe chúng tôi niệm Ngài, tai Ngài 
chắng thấy phiền. Đây là một thứ 
vọng tưởng của người thế gian chúng 
ta. Kỳ thật, ý nghĩa của câu A Di Đà 
Phật, chúng ta phải thêm vào chữ 
Nam Mô, là quy y Vô Lượng GIác. A 
DI Đà là Vô Lượng, Phật là Giác; là 
quy y Vô Lượng Giác đấy. A Di Đà 
Phật nghe được cũng øgật đâu, chính 
xác đây, niệm niệm không quên quy y 
Vô Lượng Giác. Tất cả thời, tật cả 
chỗ, chúng ta phải giác mà chăng mê, 
A Di Đà Phật là ý nghĩa này, sao Ngài 
có thê chán ghét chứ? Niệm đến thành 
Phật rồi, thành Phật vẫn niệm Phật 
hiệu này. Vì sao? Là vì giáo hóa 
chúng sanh. Chúng ta là nhờ vào pháp 
môn này mà thành tựu, mà thành Phật, 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
vân lây pháp môn này mà độ chúng 
sanh; “tịnh niệm tương kê”. 


Kinh văn: “Phục hữu chúng 
điểu trụ hư không giới, xuất chủng 
chủng âm, giai thị hóa tác, nhữ tất 
kiến phủ?” 


Đều là A Di Đà Phật biến hóa làm 
ra, ông có thây không? 


Kinh văn: “Từ Thị bạch ngôn: 
Như Phật sở thuyêt, nhât nhât giai 
kiên”. 


Tại chỗ này, Di Lặc Bỏ Tát trả lời, 
giỗng như Phật chỗ nói, từng việc 
từng việc chúng tôi đều thấy cả. 
Chăng những thấy được những thứ 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này, Phật vẫn chưa nói, chưa đê ra. Di 
Lặc Bồ Tát còn thây được Tây 
Phương. Cực Lạc thê giới, có một số 
người vẫn còn ở đó thọ khô. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: Bỉ 
quôc nhân dân hữu thai sanh øiả, 
nhữ phục kiên phủ?” 


Tây Phương Cực Lạc thê giới có 
thai sanh, các ông có thấy không? 
Thai sanh này chăng phải thật, vẫn là 
liên hoa hóa sanh, chữ Thai là hình 
dung chỗ Khô, thai sanh khổ. Có một 
sô người ở Tây Phương Cực Lạc thê 
giới vân đang sông trong ngày tháng 
đau khổ, Thế Tôn đem nó thí dụ cho 
thai sanh, hỏi Di Lặc Bồ Tát, các ông 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
có thây được chăng? DI Lặc Bô Tát 
cũng thây được rôi. 


Kinh văn: “Di Lặc bạch ngôn: 
Thế Tôn! Ngã kiến Cực Lạc thế 
giới nhân trụ thai giả, như Dạ Ma 
Thiên, xử ư cung điện”. 


Anh xem, những người ây vui 
sướng biết bao, tuy là thọ khổ, thọ cái 
khô gì vậy? Vì chưa thấy Phật, chưa 
được nghe pháp. Ngoại trừ thây Phật, 
nghe pháp ra, tình trạng sinh hoạt của 
họ giống như Dạ Ma Thiên nhân vậy. 
Dạ Ma Thiên sánh với Đao Lợi Thiên 
còn cao hơn một cấp; giông như thiên 
nhân vui sướng vậy. Vậy họ khổ ở 
chỗ nào? Chăng thấy Phật là khô, 
chắng nghe pháp là khô. Chăng thây 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, chắng nghe pháp giống như phía 
trước người của Cực Lạc thế giới “du 
xử hư không, cung điện tùy thân, biến 
chí thập phương cúng dường chư 
Phật”; họ chăng có, họ chắng làm nồi. 
Đây là thí dụ cho thai sanh, là ý nghĩa 
như vậy. Tại sao có trạng huấn này? 
Một phẩm phía dưới là để thuyết 
minh tường tận, Thê Tôn vô cùng từ 
bi, hy vọng chúng ta chớ đi làm như 
những loại chúng sanh này. Kỳ thật 
không thây Phật, không nghe pháp 
cũng chắng qua là năm trăm năm mà 
thôi! Năm trăm năm là năm trăm năm 
của thê gian này chúng ta, còn thọ 
mạng con người ở Cực Lạc đều là vô 
lượng, năm trăm năm đó có là bao? 
Cho nên nói, cho dù có ở biên địa 
cũng rất hạnh phúc, ta cũng rất chúc 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

mừng họ, cũng thật hiêm có, vẫn kể 
như là siêu việt lục đạo luân hồi rôi. 
Chắng qua so với những người Cửu 
Phẩm vãng sanh kia trễ nải một tí thời 
ø1an mà thôi. 


Kinh văn: “Hựu kiên chúng 
sanh, ư liên hoa nội kêt già phu tọa, 
tự nhiên hóa sanh”. 


Đoạn này là DI Lặc Bỏ Tát thây 
được những người niệm Phật thông 
thường được Cửu Phẩm vãng sanh. 
Cửu Phẩm vãng sanh đều là “liên hoa 
hóa sanh”, Ngài thấy được rất rõ ràng. 

Kinh văn: “Hà nhân duyên cố, 
bỉ quốc nhân dân, hữu thai sanh giả, 
hữu hóa sanh øi4?” 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kỳ thật thai sanh vẫn là hóa sanh, 
xin chớ hiểu lâm chỗ này! Vì duyên 
cớ gì vậy? Thật tại mà nói, vì duyên 
cớ øì mà có sô người sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thê giới thì thấy 
Phật, nghe pháp, mà có một số người 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới mà chắng thây Phật, nghe pháp? 
Nghi vấn của họ ở chỗ này. Chỗ gọi 
là thai sanh, phẩm kinh phía dưới 
muốn vì chúng ta nói rõ nguyên nhân; 
vậy thì tại chỗ này chúng tôi xin sơ 
lược nêu lên, họ là chưa đoạn hết tâm 
hoài nghi, nghi hoặc. Đã là chưa đoạn 
hết hoài nghi, thì làm sao họ có thể 
vãng sanh chứ? Họ chăng giỗng như 
kẻ khác! Họ là với một loại tâm tỉnh 
thử thăm dò, nghe nói Tây Phương tốt 
đẹp như vậy, thì ta cứ cô hết sức niệm 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật để vãng sanh, không vãng sanh 
được thì thôi, vãng sanh được thì 
chắng phải càng tốt hơn sao? Với cái 
tâm như vậy, mà không phải hoàn 
toàn khắng định; chắng có tơ hào tâm 
hoài nghi, thì người ta đã Cửu Phẩm 
vãng sanh rôi. Họ đôi với chính mình 
hoặc đôi với A Di Đà Phật chưa đoạn 
cái nghi này. Thế nên ở chỗ này có 
một tí chướng ngại, cho nên sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thê giới không 
thể lập tức thấy Phật, nghe pháp. Phật 
dùng thai sanh làm thí dụ. Nếu như 
muốn nói một cách nghiêm khắc, tât 
cả những người vãng sanh, bao gôm 
luôn chỗ này gọi là thai sanh biên địa 
đều là liên hoa hóa sanh. 

Thế Tôn vì chúng ta nói rất rõ 
ràng về Tây Phương thê giới, là thế 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giới bình đắng. Vào ngày đâu tiên lúc 
chúng tôi giới thiệu để kinh đã nói rõ 
cùng chư vị rôi, sở dĩ A Di Đà Phật 
được xưng là “Phật trung chi vương”, 
là vì những công đức trang nghiêm 
của Ngài thì thập phương chư Phật 
chắng có; tức là dùng pháp bình đẳng 
độ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng 
sanh không bình đăng, anh xem, trên 
từ Bộ Tát, dưới đến địa ngục chúng 
sanh, làm sao cửu pháp giới có thể 
bình đẳng được chứ? Trong một pháp 
giới là đã có vô lượng sai biệt tôi, 
huống là cửu pháp giới? Quyết định 
là chắng bình đắng. Người dùng một 
pháp bình đăng, đây là trong chư Phật 
sát độ chăng có! Pháp gì bình đăng 
đây? Là Tín - Nguyện - Trì Danh. 
Văn Thù, Phố Hiển cũng là Tín - 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Nguyện - Trì Danh câu sanh Tịnh Độ. 
Ngày nay chúng ta vẫn là dùng Tín - 
Nguyện - Trì Danh mà vãng sanh. 
Chúng ta cùng Văn Thù, Phố Hiên sai 
biệt quá lớn, tuy nhiên phương pháp 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới của chúng ta ngẫu nhiên tương 
đồng: điêu này bất khả tư nghị. Sanh 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì 
quả binh đăng, Ngài là lấy pháp bình 
đăng khiến tất cả chúng sanh bình 
đăng thành Phật. Nhân bình đắng, quả 
bình đăng, trong tất cả kinh chăng có, 
trong tât cả thế giới chắng có, cho nên 
Ngài được xưng là “Phật trung chị 
VƯƠn8”. 

Tức là băng vào cái này sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thê giới, Bốn 
Mươi Tám Nguyện của A Di Đà Phật 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

gia trì cho người này, khiển cho 
người này lập tức ngang băng với 
Thất Địa Bồ Tát trở lên. Hạng phàm 
phu nghiệp chướng sâu nặng, phút 
chốc thì kéo anh đến cảnh giới của 
Thật Địa Bồ Tát. Chỗ mà anh hiển 
hiện ra là trí tuệ thân thông đạo lực 
chắng có sai khác với nhóm đại Bồ 
Tát này. Thât Địa, Bát Địa, Cửu Địa, 
Thập Địa chắng có sai khác. Đây là từ 
đâu đến? Là A Di Đà Phật bốn 
nguyện oai thân gia trì, cho nên bất 
khả tư nghị. Đối với những người còn 
giữ lây nghi tân mà vãng sanh, 
những người vãng sanh này vẫn là 
Tín - Nguyện - Trì Danh, tức là trong 
Tín còn có một tí hoài nghi. Tôi cô 
găng hết sức mình, tôi rất hết lòng nỗ 
lực để niệm, thiết tha cầu A Di Đà 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật, tuyệt đối không thể thua nơi 
Cửu Phẩm. Một niệm của họ cho đù 
có cũng tốt thì họ cũng sanh tôi, 
không có, không có thì thôi, cũng 
chắng sao cả. Chính vì một niệm như 
vậy, một niệm nghi tình chưa đoạn, 
cho nên đây là những người sanh đến 
biên địa. A Di Đà Phật là bình đắng 
ø1a trì, tại sao họ chắng có được? Vì 
một niệm nghi tình này của họ chưa 
đoạn. 

Là nghiệp chướng của họ làm 
chướng ngại sự gia trì của Phật lực; 
nêu họ vừa giác ngộ, cái niệm này 
vừa đoạn rôi thì lập tức Nhập Phẩm. 
Năm trăm năm là thời hạn cao nhất, 
có số người đến bên ây vài ngày thì 
họ đã giác ngộ, họ chắng hoài nghi thì 
lập tức Nhập Phẩm rôi. Có số người 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải chờ đến vài năm, không chừng 
mây mươi năm, dài nhất là năm trăm 
năm. Ngày mai chúng ta thảo luận 
đoạn này, đoạn này cũng rất có thú vị. 
A Di Đà Phật 


Tập 25 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 26 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
sáu mươi ba, hàng thứ nhât. 


Biên Địa Nghỉ Thành - Đệ Tứ 
Thập 


Chúng ta xem phân kinh văn. 


Kinh văn: “Phật cáo Từ Thị: 
Nhược hữu chúng sanh, dĩ nghỉ 
hoặc tầm. tu chư công đức, nguyện 
sanh bỉ quốc. Bất liễu Phật trí, bất 
tư nghị trí, bất khả xưng trí, Đại 
Thừa quảng trí, vô đắng vô luân, 
tôi thượng thắng trí, ư thử chư trí, 
nghỉ hoặc bắt tín. Do tín tội phước, 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tu tập thiện bôn, nguyện sanh kỳ 
quôc”. 


Vậy đây là loại thứ nhất. Loại 
người thứ nhất sanh đến biên địa của 
Phật, những chỗ này chúng ta phải 
lưu ý. Thê Tôn tại trong đoạn khai thị 
này, chủ yêu là đánh thức chúng ta, 
vãng sanh tốt nhất là đừng nên sanh 
tại biên địa. Sanh tại biên địa, thấy 
Phật, nghe pháp, phải trễ nải mắt năm 
trăm năm, thời gian dài như thế đó. 
Tuy răng nói, ở Tây Phương Cực Lạc 
thể giới, trong thọ mạng là của vô 
lượng thọ, năm trăm tuổi đích thật là 
vô cùng ngăn tạm. Tuy nhiên chúng 
ta thử nghĩ, nếu như ở thế gian này 
phải rớt ở phía sau năm trăm năm, 
chúng ta nhất định có thể giác biết 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, lúc đó có rất nhiều đồng tu ở 
phía sau đến Tây Phương Cực Lạc thê 
giới vượt qua phía trước chúng ta quá 
nhiêu quá nhiêu. Chúng ta, tuy sanh 
đến Tây Phương nhưng lại rớt ở phía 
sau của họ, nhất định là trạng huống 
này, Phật ở chỗ này rất từ bi đánh 
thức chúng ta. 

Trong đoạn thứ nhật này là chắng 
thể liễu giải cái trí tuệ bất khả tư nghị 
của Phật, ở chỗ này bèn khởi dậy nghi 
hoặc “nghi hoặc tâm”. Tuy là nghĩ 
hoặc, họ vẫn cứ “tu chư công đức 
nguyện sanh bỉ quốc”; hai câu này rất 
quan trọng. Tuy răng nghi hoặc, tại 
sao họ còn vãng sanh? Có thể thây 
răng, họ tu hành, đích thật chắng CÓ 
rớt sau người ta. Bên trong đây, tu 
chư công đức là tôi quan trọng, tức là 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tín - Nguyện - Trì Danh, đây là công 
đức đấy. Tín - Nguyện - Trì Danh là 
công đức, cho nên họ được sanh Tây 
Phương Tịnh Độ. Tại sao không thê 
Nhập Phẩm? Chữ Phẩm này tức là 
Cửu Phẩm, tại sao chắng thê Nhập 
Phâm? Là vì họ “bất liễu Phật trí, 
câu nói này là tổng thuyết, Phật trí 
nào vậy? Phía dưới vì chúng ta đã nói 
bốn thứ. Phật trí là tổng thuyết. 

“Bật tư nghị trí”, Phật có cái trí 
tuệ bất khả tư nghị, cô đại đức đem 
đoạn kinh văn này phối vào trong Tứ 
Trí, để vì chúng ta mà thuyết minh thì 
chúng ta mới dễ hiểu được. Trong 
Pháp Tướng Duy Thức, nói về Tứ Trí, 
Tứ Trí này là: Thành Sở Tác Trí, 
Diệu Quang Sát Trí, Bình Đắng Tánh 
Trí và Đại Viên Kính Trí, chúng ta 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cũng gọi nó là Tứ Trí Bộ Đề. Bồ Đề 
là nghĩa giác ngộ, bôn thứ giác ngộ 
này. Tứ Trí Bộ Đê là đôi với mê tình 
phàm phu mà nói, bởi vì phàm phu đã 
mê mất tự tánh, đem tự tánh biến 
thành bát thức. Bát thức này chẳng 
phải là giác ngộ, bát thức này là mê 
hoặc mới có đấy; còn giác ngộ thì 
đem bát thức chuyền đôi thành Tứ Trí. 
Cho nên Cáo Hạ thì nói, tu hành quý 
tại chuyên Thức thành Trí, câu này 
đích thật nói chăng sail Tu hành, 
thành tựu của việc tu hành là gì? Tức 
là chuyên Thức thành Trí, chuyển Bát 
Thức thành Tứ Trí. Lời này nói chắng 
sai, tuy nhiên phải thật sự biết chuyền, 
đích thật rât chắng dễ dàng. 

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng 
Nghiêm, tại trong giới Phật giáo 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trung Hoa là rất nỗi tiếng, hầu như 
chắng có ai mà không biết đến bộ 
kinh điển này. Từ xưa đến này, về 
phân chú giải, có trên một trăm thứ, 
có thể thây sự yêu chuộng của mọi 
người đôi với bộ kinh này, có nhiêu 
người chú giải như vậy. Trong đó 
phân chú giải thuộc hạng loại quyên 
uy, cũng tức là mọi người đều công 
nhận chú giải hay, ít nhật có đến 
mười mây loại. Vào cuối năm triêu 
nhà Minh, có Giao Quang đại sư, 
Ngài cùng Liên Trì đại sư là cùng một 
thời đại. GIao Quang đại sư cũng là 
niệm Phật câu sanh Tịnh Độ, chúng ta 
nơi phân chú giải kinh Lăng Nghiêm 
của Ngài gọi là Chánh Phái Sở. Trong 
phân tựa, Ngài viết về nhân duyên 
Ngài chú giải kinh, Ngài là vào lúc 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vãng sanh đã đến, cũng tức là thọ 
mạng đã đến, A Di Đà Phật đến tiếp 
dẫn Ngài, Ngài hốt nhiên chợt nghĩ, 
Ngài nói, kinh Lãng Nghiêm từ xưa 
đến nay tuy có rất nhiều chú giải 
nhưng vân chưa đem ý của Phật nói 
rõ ràng, đêu chỉ ở đó suy đoán mò 
mẫm. Ngài muôn phát tâm làm chú 
giải cho kinh Lăng Nghiêm, hướng về 
A Di Đà Phật xin phép, thưa răng: 
“Cho con đem kinh này chú giải xong 
rôi mới vãng sanh”. A Di Đà Phật liên 
gật đầu đồng ý rôi đi mắt, bệnh của 
Ngài cũng lành hắn. 

Sau khi lành bệnh thì làm chú giải 
của kinh Lăng Nghiêm này, vậy thì 
phân chú giải của Ngài cũng đã chú 
giải, cùng với phân chú giải xưa khác 
nhau, kiến giải cũng đích thật chăng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
giỗng nhau. Chú giải xưa phần nhiêu 
là phôi hợp Tam Chỉ, Tam Quán của 
Thiên Thai Tông, hướng về phương 
hướng này để giải thích Lăng Nghiêm. 
Còn kiến giải của Giao Quang đại sư 
là đã thoát ly Thiên Thai, hoàn toàn 
theo trong kinh điển chỗ nói về ý thú 
đó để giải kinh; giải thích về Sa Ma 
Tha, Tam Ma Địa, Thiền Na. Người 
xưa, họ đem ba thứ phôi hợp vào Tam 
Chỉ, Tam Quán của Thiên Thai Tông. 
Đương nhiên trong đó, cải quan trọng 
nhất, tức là Ngài đề xướng về “xả 
thức dụng căn”; bởi vì chú giải xưa 
đều chăng có rời khỏi bát thức. Cách 
nhìn của Ngài như trong Lăng 
Nghiêm chỗ nói về Sa Ma Tha, Tam 
Ma Địa, Thiên Na, là lìa khỏi bát thức, 
quyết định chắng dùng bát thức năm 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mươi mốt tâm sở. Cách nói này thật là 
cao minh, đích thật cùng với cách 
nhìn của cô đức có khác; cách giải 
thích này chắng sail Tuy nhiên, có 
được mấy ai có thể xả thức mà dụng 
căn chứ? Chữ Căn này là cái tánh 
trong căn. 

Ví như giảng Căn, chúng ta thây 
Sắc là dùng nhãn thức để thây sắc, 
Thức là phân biệt, thức thứ sáu phân 
biệt. Chúng ta thây được là hoa, là lá, 
đây là đỏ, đây là vàng, phân biệt đấy. 
Cái phân biệt này là thức thứ sáu, ý 
thức đang khởi tác dụng; chắng 
những phân biệt mà lại còn chấp 
trước. Chấp trước là thức thứ bảy, vẫn 
phải rơi xuống ấn tượng rất sâu, vĩnh 
viễn chăng thể quên. Cái ấn tượng 
này tức là thức thứ tảm. Vậy thì Giao 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Quang đại sư giảng trong kinh Lăng 
Nghiêm, Sa Ma Tha, Tam Ma ĐỊa, 
Thiên Na, chăng dùng thức mà dùng 
cái Tánh trong Căn. Cũng tức là bảo, 
mắt thây sắc, phải dùng Tánh thây để 
thây, tai nghe tiếng, phải dùng Tánh 
nghe để nghe, chăng dùng sáu thức, 
dùng căn tánh của trong g1ữa sáu căn; 
tảnh là căn tánh, là bản tánh. Vậy 
người biết dùng Tánh tức là minh tâm 
kiến tánh đấy, vậy kiến tánh thì thành 
Phật rồi! Đích thật phù hợp với giáo 
nghĩa của Phật chỗ nói trong kinh 
Lăng Nghiêm. Ý thú này, Ngài giải 
thích chăng sai; tuy nhiên rât khó. 
Nếu như y theo sự giải thích trong 
kinh điễn, kinh văn cũng dài, cũng rất 
khó hiểu, rất khó thể hội. Có một sô 
đồng tu đã từng hỏi tôi, họ nói, dùng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
lời đơn giản nhất để nói: “Cái gì gọi 
là Thức? Cái gì gọi là Căn? Cải gì gọi 
là xả Thức dụng Căn?” Lời này hỏi 
rất hay, cái đơn giản nhất mà chúng ta 
có thể thê hội được là, từ trên sự tác 
dụng của Thức mà đi; tác dụng của 
thức thứ sáu là phần biệt, tác dụng 
của thức thứ bảy là chấp trước (Mạc 
Na), tác dụng của A Lại Da là hàm 
tàng. A Lại Da giông như cái kho, 
tàng thức, giỗng như cái kho chỗ có 
tất cả ngũ trần, “lạc ma ảnh tử”, cả 
thảy đều chứa dấu ở chỗ này, là cái 
kho; cho nên chúng ta gọi, tác dụng 
của nó là trí ức. Vì sao anh biết nhớ? 
Bởi vì anh chứa dấu tại trong A Lại 
Da Thức. 

Làm sao xả thức dụng căn? Thật 
tại mà nói, xả thức, vậy khởi tác dụng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tức là căn; chăng cân phải đi suy nghĩ 
cái øì gọi là căn nữa, đừng ởi suy nghĩ 
những thứ này nữa, khi nghĩ những 
thứ này thì lại rơi vào tâm ý thức. Cô 
đức chỗ gọi là chỉ cần đem Vọng lìa 
khỏi, đừng nên câu Chân; lìa khỏi 
Vọng thì tự nhiên tức là Chân rôi vậy, 
nêu anh lại đi cầu Chân thì lại biển 
thành Vọng rôi! Anh có cái tâm Cầu 
đó tức là vọng tâm, thì chăng phải 
chân tâm rôi. Chỉ cần đem vọng xả bỏ 
hết, chỉ cần đem thức xả bỏ hết, chỗ 
anh khởi tác dụng đó đương nhiên là 
tự tánh vậy. Vậy thì chúng ta thây sắc, 
phải thây cách nào? Chắng có phân 
biệt. Chăng có phân biệt cũng thấy 
được rât rõ ràng, không phải nói 
chắng có phân biệt thì thây không rõ. 
Giống như một tấm kính, kính chiễu 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


vào cảnh vật bên ngoài, chăng phải đã 
chiếu được rất rõ ràng rôi hay sao? 
Nó có phân biệt không? Nó chăng có 
phân biệt. 

Chúng ta dùng tâm, phải giống 
như tâm kính, thấy sắc, chăng phân 
biệt sắc tưởng; sắc tướng rõ rõ rảng 
ràng minh minh bạch bạch. Chăng 
dùng tâm phân biệt, cũng đừng chấp 
trước. Chăng có phân biệt, chăng có 
chấp trước, xin thưa quý vị, anh chỗ 
thây sắc tướng đó, tất cả sắc tướng 
quyết định là bình đẳng. Tại sao 
không bình đăng? Bởi vì anh có chấp 
trước, có phân biệt thì nó chẳng có 
bình đắng. Lìa khỏi phân biệt, chấp 
trước thì là bình đăng. Quyết định 
chắng rơi ấn tượng, điêu này quá khó 
quá khó. Chắng giữ ân tượng tức là 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng dùng A Lại Da Thức, chẳng 
chấp trước tức là chăng dùng Mạc Na 
thức, chắng phân biệt tức là chẳng 
dùng thức thứ sáu, đây gọi là xả Thức 
đây. Tác dụng sau khi xả thức, thì 
chúng ta mắt thây săc là cái thây của 
Tánh thây, tai nghe tiêng là cái nghe 
của Tánh nghe. Đây tức là chỗ nhà 
Thiền øọ1 là minh tâm kiến tánh, cảnh 
giới như vậy; cái này là thô thuyết, 
lược thuyết, chúng ta có thê thể hội 
được một tí ý nghĩa này. Nói sâu, nói 
rộng, thì là bất khả tư nghị; cho nên 
chỗ này lại thêm vào “Bất tư nghị trí”, 
bất tư nghị này tức là Thành Sở Tác 
Trí. Thành Sở Tác Trí, phía trước 
thêm năm thức, nó có thể thành tựu 
tât cả Phật pháp. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật pháp là pháp giác ngộ, quý 
vị phải ghi nhớ, Phật là nghĩa Các 
Ngộ. Nói Phật pháp tức là pháp giác 
ngộ, nói Phật là môn học của giác ngộ; 
phải biết điều này. Trong tất cả cảnh 
giới đều có thể “giác mà chắng mê, 
chánh mà chắng tà, tịnh mà chắng 
nhiễm”. Phật cùng chư Đại Bồ Tát tại 
cửu pháp giới, tại lục đạo, đặc biệt tại 
trong tam đô độ hóa tât cả chúng sanh; 
tự họ chắng mê. Nói một cách khác, 
tự họ chăng phân biệt, chăng chấp 
trước, chăng giữ ấn tượng; đây là 
chắng mê, chăng tà, chăng nhiễm. Có 
thể khiến tất cả chúng sanh phá mê 
khai ngộ, nghiệp chướng tập khí của 
chúng sanh dù nặng hơn, họ đều có 
thiện xảo phương tiện giúp đỡ cho 
chúng sanh. Việc khai ngộ này, không 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
phải trong một ngày thì khai ngộ, hai 
ngày thì khai ngộ, những người 
nghiệp chướng nặng thì phải nhiêu 
đời nhiều kiếp. Trong phân kinh văn 
phía trước, chúng ta đọc qua, người 
có thể niệm Phật phát nguyện câu 
sanh Tịnh Độ, chúng ta vôn chăng 
biết được, ngỡ rằng người này, bảo họ 
niệm Phật thì họ liền niệm Phật, vẫn 
rất vâng lời. Đâu có biết người này 
trong đời quá khứ đã cúng dường vô 
lượng vô biên chư Phật, điều này 
chúng ta chắng biết. Thiện căn của họ 
sâu dây như vậy, đã hiện tiên; cho nên 
họ nghe rôi mới tiếp nhận được, họ 
mới hoan hỷ, chắng phải là việc dễ 
dàng. 

Chúng ta nhìn phàm phu, chỉ nhìn 
một đoạn này, chăng nhìn thây phía 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sau, chỉ nhìn thây hiện tại, chắng nhìn 
thây phía trước. Phật và Bộ Tát đem 
sự việc trong đời quá khứ của người 
này, nhìn được quá rõ ràng, nhìn được 
quá minh bạch; cho nên họ biết được 
thiện căn người này thành thục, quả 
thật là không dễ dàng, thật hiểm có, 
quá hiểm có. Vậy trong thời gian dài 
như vậy, A Di Đà Phật, chư Phật, Bồ 
Tát, chắng có xả bỏ chúng ta một lân 
nào. Nói một cách khác, đời đời kiếp 
kiếp, thời thời khắc khắc đêu đang 
chiếu cố chúng ta, đang giúp đỡ 
chúng ta. Đời này, duyên này đã viên 
mãn thành thục, chúng ta đột nhiên 
phát tâm cầu sanh Tịnh Độ. Tín - 
Nguyện - Trì Danh, quả thật là bất 
khả tư nghị, đây là “Thành Sở Tác 
Trí”. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nói với chúng ta, thì chúng ta làm sao 
biết được? Cho nên đôi với vẫn đê 
này, một số người hoài nghi, cũng 
chắng lạ; đích thật là khiến người ta 
phải hoài ngh1. 

Cái thứ hai là “Bất khả xưng trí”, 
Xưng là xưng dương, bao gôm tán 
thán; chăng có cách chi tán thán, đây 
là nói về Diệu Quang Sát Trí, Quang 
là một nguyên tắc tu hành trong Phật 
môn. Trong Phật môn, có thê nói, lưu 
thông phố biến nhật là Bát Nhã Tâm 
Kinh, là kinh lưu thông phô biên nhất, 
chắng có một ai không biết, chăng có 
một người nào không niệm qua Bát 
Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm 
Kinh, chữ thứ nhất là Quán, anh quán 
được thì anh liền tự tại; anh chăng 
biết quán thì anh đương nhiên không 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tự tại. Quán là gì? Là khi nãy vừa nói, 
chắng dùng thức thứ sáu, chăng dùng 
thức thứ bảy, chắng dùng thức thứ 
tám; đó gọi là Quán. Nếu như dùng 
tâm ý thức, đó chắng gọi là quán mà 
gọi là Tình, cho nên anh thây nó gọi 
là tình kiến, trong kiến giải này của 
anh mang theo cảm tỉnh; chúng ta gọi 
là cảm tỉnh, Phật pháp gọi là mê tình. 
Phàm là tình đều là mê cả, đều chắng 
phải trí tuệ, tình là mê, không phải 
thứ tốt. Tình kiến tức là mê hoặc điên 
đảo, còn Quán là lý tánh, lý trí. Lìa 
khỏi tâm ý thức, chăng dùng tâm ý 
thức, đây gọi là Quán; quán mới có 
thể thấy được chân tướng sự thật, nêu 
có Tình bên trong thì không thây 
được chân tướng sự thật. Tại vì sao? 
Vì anh sanh ra biên kiến, biên hải đấy. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Chân tướng sự thật liên chăng thấy 
được. 

Tục ngữ chúng ta thường nói: 
“Đương cuộc giả mê, bàng quan giả 
tỉnh”, bàng quan là đối với chính họ 
chắng có quan hệ lợi hại, thì họ nhìn 
được rất rõ ràng; còn kẻ đương cuộc 
kia, đối với họ có quan hệ lợi hại, đắc 
thất, cho nên sự lợi hại, đắc thất này 
liên đem trí tuệ của họ che lập mất. 
Họ quan sát một sự việc, họ trước hết 
từ trên sự lợi hại của chính mình, từ 
øóc độ này mà nhìn, chúng ta gọi đó 
là chủ quan mà không phải khách 
quan. Vậy đây là “Bất khả xưng trí”, 
tức là “Diệu Quang Sát Trí”; chuyền 
ý thức thứ sáu chăng có phân biệt, cái 
quan sát đó thì là Diệu. “Đại Thừa 
quảng trí”, câu này tức là chuyên Mạc 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Na thành Bình Đăng Tánh Trí; Bình 
đăng thì là rộng rôi. Trí tuệ của người 
thể gian chúng ta rât nhỏ, nguyên 
nhân ở đâu? Bởi vì tâm của mình 
chắng bình đẳng. Nó vốn là bình đẳng, 
cái tâm lượng này vốn là vô lượng vô 
biên. Hiện nay cái tâm lượng này biến 
thành rất nhỏ, tự tư tự lợi, cùng với ai 
cũng chia cách giới tuyến, chia cách 
rất nhiều giới tuyến. Thì cũng giống 
như loại tầm kia làm kén tự trói; vốn 
là biển trời thênh thang bao la mà tự 
mình nhất định phải làm cái kén đem 
mình nhốt vào trong đó. Anh bảo việc 
này khổ biết bao, đây tức là chấp 
trước đây, pháp chấp, ngã chấp. Lìa 
khỏi tất cả chấp trước thì tâm bình 
đăng liên hiện tiên, tâm bình đăng 
rộng lớn chăng có bờ mé. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Vô đăng vô luân”, Đắng là chắng 
có øì bình đắng với nó, Luân là chăng 
có gì đồng loại với nó, đây là nói đến 
chỗ cùng cực rôi. “Tôi thượng thăng 
trí”, cái trí tuệ tôi thượng thủ thăng, 
đây là Đại Viên Kính Trí, Đại Viên 
Kính này là thí dụ, quảng đại viên 
mãn giông như một tâm kính, tận hư 
không biến pháp giới, quá khứ, hiện 
tại, vị lai đều chiếu cả trong đó, chiêu 
được rõ rõ ràng ràng minh minh bạch 
bạch. Năm loại trí này đều là chân 
tâm bản tánh của chúng ta, câu sau 
cùng là cái Thể của chân tâm bản tánh; 
phía trước bốn câu đêu là nói về tác 
dụng. Tác dụng chỗ nói, nói răng: “Ư 
thử chư trí”, đây là chỉ cho năm loại 
trí tuệ bất tư nghị của Phật, họ có hoài 
nghi. Vậy những người đối với trí tuệ 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này của Phật sanh hoài nghi, chúng ta 
có thể tha thứ được. Chân chánh đoạn 
nghi sanh tín, thật tại không phải là 
một việc dễ dàng: ngược lại thì những 
người lão thật niệm Phật chắng hoài 
nghị. Hạng người nào hoài nghĩ? 
Những người nghiên cứu giáo hoài 
nghi, pháp sư giảng kinh nói pháp 
hoài nghi. Tại vì sao? Vì kinh họ đọc 
quá nhiêu, Phật pháp họ liễu giải quá 
nhiêu. Cứ mãi suy nghĩ, Phật thật sự 
có trí tuệ lớn như vậy sao? Có thể đây 
chỉ là lời tán thán Phật, chăng phải 
thật? Giống như chúng ta bình thường 
hay nói: “Phật vạn đức vạn năng, vô 
sở bất tri, vô sở bất năng”, đây là lời 
của các nhà tôn giáo tán thán Thượng 
Đề; chúng ta tán thán Phật, cũng tán 
thân như vậy. Xưa kia lão bá tánh tán 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thán hoàng đề vạn tuê, vạn vạn tuê, có 
vị hoàng để nào sống được vạn tuôi 
đâu? Còn người làm hoàng để cũng 
rât dại dột, anh xem, nói lời vọng ngữ 
ngay trước mặt họ, họ chắng cản ngăn, 
họ còn mĩm cười, còn tiếp nhận. BỊ 
lừa ngay trước mặt, vạn tuê, vạn vạn 
tuế là giả, chăng phải thật. 

Vì thê nên trong Giáo Hạ, có tât 
nhiêu pháp sư, đại pháp sư, lão pháp 
sư đêu có cả, nêu anh thỉnh giáo với 
họ rẵng, trí tuệ của Phật có phải là 
viên mãn không? Họ cũng sẽ nói, 
Phật đích thật là đại trí tuệ, tuy nhiên 
cũng chắng phải là viên mãn chân 
chánh. Họ liên hoài nghi, vì sao? Vì 
Phật cũng có chỗ bất năng, vậy thì trí 
tuệ của Phật cũng chăng viên mãn rôi? 
Kỳ thật, trí tuệ của Phật là viên mãn, 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Phật chăng có chi bất năng. Chúng ta 
nhìn thây, hình như vẫn còn nhiêu 
chúng sanh chắng thể được độ như 
vậy, đó chăng phải là Phật không có 
khả năng độ, chắng phải Phật không 
có trí tuệ, chăng phải Phật không có 
phương pháp độ! Mà là chúng sanh 
chăng tiếp nhận Ngài độ, điêu này thì 
chắng còn cách chi nữa. Cho nên Phật 
nói rất hay, Phật chắng độ người vô 
duyên. Thế nào gọi là người vô duyên? 
Là không chịu tiếp nhận. Tôi muôn 
giúp anh, quả thật có khả năng giúp 
anh, nhưng anh không chịu, chăng 
tiếp nhận, vậy là vô phương, phải 
hiểu rõ chân tướng sự thật này. 

Không phải trí tuệ của Phật có 
vẫn đề, khả năng của Phật có vẫn đề, 
đặc biệt là sau khi chúng ta đọc xong 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bộ kinh này, thì cái nghi vẫn này có 
thể nói là đã triệt để giải quyết tôi. 
Trước kia, khi chúng tôi mới học Phật, 
thì cũng đã từng nổi dậy vọng tưởng 
như vậy; giả như người này đã tạo 
ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp cực 
nặng lập tức phải đọa địa ngục, Phật 
có khả năng khiến họ lập tức thành 
Phật chăng? Nếu chưa có thể khiến họ 
lập tức thành Phật, thì chúng tôi thừa 
nhận chăng có lời gì để nói nữa. Trí 
tuệ của Phật viên mãn, năng lực của 
Phật viên mãn, quả đúng là vạn đức 
vạn năng; nêu như Phật chắng thê 
khiến người này lập tức thành Phật, 
thì trí tuệ của Phật chăng viên mãn. 
Chúng ta nơi trong kinh này thây 
được, đích thật ngũ nghịch thập ác 
chúng sanh, lúc lâm chung hồi cải lỗi 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

lâm, một niệm, mười niệm thì được 
vãng sanh, bất thoái thành Phật. Đáp 
án này ở tại nơi trong kinh này; chúng 
ta mới liễu giải được, trí tuệ của Phật 
đích thật là viên mãn đấy. Chúng ta 
đôi với Ngài hoài nghị, tạo thành 
chướng ngại cho chính mình. Loại 
người này, tuy đối với trí tuệ của Phật 
hoài nghi, tuy nhiên họ vẫn câu sanh, 
cho nên họ có cái nguyện vọng kiên 
định câu sanh Tịnh Độ. Họ cũng niệm 
Phật, họ cũng tu thiện, họ cũng tích 
đức, họ sanh đến Cực Lạc thê ĐIỚI 
mất rôi. Đương nhiên lúc lâm chung, 
Phật vẫn đến tiếp dẫn họ, nếu Phật 
chắng tiếp dẫn họ, làm sao họ biết 
được Tây Phương ở đâu? Phật vẫn 
đến tiếp dẫn họ, thì họ ở lại tại biên 
địa. Trên thực tế, biên địa hóa thành 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đều là thí dụ, tiếp dẫn họ vẫn là hoa 
sen hóa sanh. Tuy nhiên ở trong hoa 
sen thì chắng thây được Phật, chắng 
nghe được Phật nói pháp. Phía trước 
đã nói, ở trong hoa sen rất là sung 
sướng, giống như ở tại Dạ Ma thiên 
cung vậy. 

Chờ đên khi nào họ giác ngộ tôi, 
biết được rồi, Ô, ta sai rôi, ta chắng 
nên hoài nghi trí tuệ của Phật. Họ có 
được một niệm này khởi dậy rôi họ 
liên Nhập Phẩm thì thấy Phật, nghe 
pháp, là sự việc như thế đó. Cho nên 
họ đối với trí tuệ này của Phật “nghi 
hoặc bất tín, do tín tội phước”; họ đôi 
với nhân quả báo ứng, những đạo lý 
vãng sanh, công đức lợi ích thù thắng 
thì họ tin. Cho nên họ “tu tập thiện 
bốn, nguyện sanh kỳ quốc”; chữ 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Thiện Bốn nói ở chỗ này tức là niệm 
Phật, niệm Phật là chí thiện, vượt hắn 
tất cả thiện pháp thê, xuất thế gian, 
chắng có gì thiện hơn cái này. Điều 
này chư vị phải biết, người không 
niệm Phật, đúng như trong kinh chỗ 
nói là kẻ đáng thương; vì sao họ 
chắng niệm Phật? Vì thiện căn của họ 
chưa thành thục, cho nên dù anh nói 
với họ, họ cũng chắng tin, họ cũng 
chắng tiếp nhận. 

Họ không chịu niệm, anh vẫn cứ 
nói với họ, về sau họ hôi đâu chịu 
niệm rôi, điều này cũng rât hiểm có. 
Đây là sự việc ra làm sao? Thiện căn 
của họ chưa thành thục, chỉ còn sai 
một tí t1, bên ngoài tăng thượng duyên 
tốt giúp đỡ họ thì đem điểm này bù 
đắp trở lại, họ liên thành thục, là sự 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

việc như vậy. Cho nên thiện hữu, 
thiện duyên tức là hoàn cảnh niệm 
Phật rất tốt. Họ có thể thường thường 
tiếp xúc với các bạn đông tu niệm 
Phật, được họ bôi dưỡng, dân dân họ 
cũng hiểu rõ rôi, hồi đầu rôi, đây là 
thiện tri thức chân chánh. Vậy đây là 
nói về (loại thứ nhất) cái nguyên nhân 
thứ nhất sanh nơi biên địa. 

Kinh văn: “Phục hữu chúng 
sanh, tích tập thiện căn, hy cầu 
Phật trí, phố biến trí, vô đắng trí, 
oai đức quảng đại, bất tư nghị trí. 
Ư tự thiện căn, bất năng sanh tín. 
Cô ư vãng sanh thanh tịnh Phật 
quốc, ý chí do dự, vô sở chuyên cứ. 
Nhiên do tục niệm bất tuyệt, kết kỳ 
thiện nguyện vi bốn, tục đắc vãng 
sanh”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Vậy đây là loại người thứ hai sanh 
đến biên địa, vậy thì loại TBƯười này 
đối với trí tuệ của Phật, chăng có vân 
đề, họ có thể tin. Họ biết “tích tập 
thiện căn hy cầu Phật trí”, vậy thì chỗ 
này nói về “Phố Biên trí, Vô Đắng 
trí. Phố Biến trí tức là Diệu Quang 
Sát Trí, Thành Sở Tác Trí. Vô Đăng 
trí tức là Bình Đắng Tánh Trí. “Oai 
đức quảng đại, bất tư nghị trí” tức là 
Đại Viên Kính Trí, đôi với trí tuệ bât 
tư nghị của Phật, họ chắng có vẫn đề, 
họ chắng hoài nghi; mà hoài nghi tự 
mình tạo nghiệp chướng quả nặng, 
tạo tội nghiệp quá sâu, sát, đạo, dâm, 
vọng, đã làm nhiêu việc xâu này. Họ 
tự hỏi: “Giống như hạng người xấu 
như tôi đây, vãng sanh được chăng?” 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đối với vấn để này âu lo, tuy gặp 
được thiện hữu, thiện tri thức khuyên 
bảo: “Chắng quan hệ gì, chỉ cần có 
thể sám hối vãng sanh thì vẫn được 
sanh”, họ là bán tín bán nghị. “Nghe 
nói Phật từ bi như vậy, được, thì tôi 
niệm, tôi quyết định câu vãng sanh”. 
Tuy nhiên đôi với chính mình vẫn là 
nghi tình chăng dứt, không thể đoạn 
được sạch sẽ rốt ráo, vẫn tưởng rằng 
nghiệp chướng của mình rất nặng, tội 
nghiệp quá sâu. Cho nên nói: “U tự 
thiện căn, bất năng sanh tín”. 

Vậy thì sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, “vãng sanh thanh 
tịnh Phật quốc” tức là Tây Phương 
Cực lạc thế giới, “ý chí do dự, vô sở 
chuyên cứ”, hai câu nói này, chúng ta 
chắng thê y văn giải nghĩa. Y văn giải 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nghĩa thì biến thành chướng ngại 
nghiêm trọng thì vôn chắng thể vãng 
sanh. Mà hiện tượng này thì vô cùng 
nhẹ, yêu, nếu như nặng thì họ không 
thể vãng sanh, chỉ có với trạng huống 
nhẹ yêu. Phía dưới, “nhiên do tục 
niệm bất tuyệt”, Phật hiệu, họ chắng 
chung đoạn; ý nguyện câu sanh họ có, 
Phật hiệu chăng chung đoạn. Vậy do 
đây có thê biết, họ đối chính mình với 
lòng tin này đích thật là có, nhưng 
chắng có chuyên như người câu 
nguyện vãng sanh, không mạnh mẽ, 
không kiên định như vậy. Họ chăng 
có, so với những người kia kém hơn 
một tâng, là ý nghĩa như vậy, cho nên 
họ cũng được vãng sanh, “tục đắc 
vãng sanh”, họ cũng được vãng sanh. 
Vậy thì đây là thuyết minh hai hạng 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người này, trong hai loại này, đương 
nhiên trong đó nhẹ, nặng, rộng, hẹp, 
phạm vi là vô cùng sâu rộng. 

Vậy do đây có thể biết, pháp môn 
Niệm Phật này, nhất định phải tin sâu 
chắng nghĩ; trong việc tin sâu, nhất 
định phải bao gôm sự đôi với trí tuệ 
của Phật phải tin sâu. Bởi vì Tây 
Phương Cực Lạc thể giới là sự xây 
dựng trí tuệ của A DI Đà Phật, Phật 
trí chỗ xây dựng đây là Phật bất tư 
nghị trí, chỗ lập nên; là Bất khả xưng 
trí, chỗ thành tựu; là Đại Thừa quảng 
trí, chỗ cảm ứng: là Vô đăng vô luân 
tối thăng, chỗ phát hiện. Trong kinh 
Hoa Nghiêm nói: “Duy tâm sở hiện” 
là từ cái tâm này hiện ra, cũng tức là 
bảo, trong Đại Viên Kính Trí hiện ra 
Tây Phương Cực Lạc thể giới. Vậy do 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đây có thể biết, đây là Tây Phương 
Cực Lạc thế giới y chánh trang 
nghiêm, là sự thành tựu của năm thứ 
trí của A Di Đà Phật. Chúng ta đối 
với việc này tin sâu chắng nghi, cần 
phải hiểu rõ Phật trí, mãi cho đến năm 
thứ trí tuệ trong Thắng Trí, đây mới 
gọI là Chân Trí; có thê sanh đến Tây 
Phương thế giới thấy Phật, nghe pháp. 
Vậy từ loại người thứ hai này thì 
chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định 
tin nơi tự tánh vốn đây đủ tât cả trí tuệ, 
“nhàm thánh nhất như”, vốn là thành 
Phật. Đây là Phật, nơi trong kinh Đại 
Thừa, thường thường vì chúng ta khai 
thị, chúng ta chắng thể tự ti, không 
thể tự cảm thây lạc hậu. Tuy tạo tác 
nhiêu tội nghiệp, tại sao có thê tạo tác? 
Là bởi vì mê mà chắng giác, nên mới 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phạm phải lỗi lầm; vừa quay đâu lại 
là giác ngộ rôi, đó gọi là chân sám hôi. 
Cái gì gọi là sám hối? Sám hôi là 
chân giác ngộ. Giác ngộ cải gì? Giác 
ngộ “phàm thánh nhất như”, giác ngộ 
tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. 
Điêu này vô cùng quan trọng, đây là 
đem cái tâm của chúng ta chuyền trở 
lại, cái niệm của chúng ta chuyên trở 
lại. Vậy do đây có thê biết, nhất định 
phải có cái trí tuệ quyết định mới có 
thể có được tín tâm kiên định, nhiên 
hậu mới quyết định vãng sanh. Đây là 
chúng ta có được lời giáo huấn từ 
trong hai đoạn này. Chúng ta lại xem 
tiệp kinh văn: 


Kinh văn: “Thị chư nhân đắng, 
dĩ thử nhần duyên, tuy sanh bỉ 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quốc, bất năng tiền chí Vô Lượng 
Thọ sở. Đạo chỉ Phật quốc giới biên, 
thất bảo thành trung”. 


Đây là lúc vãng sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, sanh đến 
Cực lạc thế ĐIỚI chắng thây được Phật; 
tự nhiên đên nơi đó thì đình chỉ. “Đạo 
chỉ Phật quốc giới biên”, Tây Phương 
Cực Lạc thế giới có biên giới không? 
Thực tế mà nói, không có biên giới. 
Trong ao thất bảo, liên hoa hóa sanh; 
tuy nhiên ở trong liên hoa, hoa cũng 
không nở, trong hoa cũng chắng có 
Phật. Biên giới, đó là thí dụ; biên giới, 
nghi thành, thai sanh, thảy đều là thí 
dụ. Chắng phải nói, ngoài Tây 
Phương Cực Lạc thể ĐIỚI ra, CÒN CÓ 
một cái biên địa, không có. Vậy là 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng phải bình đăng pháp giới tôi, 
Tây Phương thê giới là bình đắng thê 
giới, cho nên đây thảy đều là thí dụ. 
“Thất bảo thành trung” này cũng là 
thí dụ, Thành, nhốt ở trong đó cũng 
không thê ra được, là biểu thị không 
tự do, thảy đêu là thí dụ. 

Kinh văn: “Phật bất sử nhĩ, 
thân hành sở tác, tâm tự thú 
hướng”. 


Lời này nói ra, đó có phải là A Di 
Đà Phật cô ý trừng phạt chăng? 
Chăng phải vậy, Phật tâm là bình 
đăng. Điêu này không phải là chướng 
ngại của Phật, là họ tự mình “tâm tự 
thú hướng”, tức là trong tâm họ vẫn 
còn một tí hoài nghi đó, biến thành 
chướng ngại. Đây thì chúng ta mới 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiểu rõ, Thế Tôn tại trong kinh Đại 
Thừa thường nói Nghi là chướng ngại 
lớn nhất của Bồ Tát. Chúng ta ở trong 
kinh có nghe cách nói này, không biết 
cái nghi này là chướng ngại lớn nhất 
của Bồ Tát. Chướng ngại lớn đến 
trình độ nào? Chúng ta không biết. 
Chỗ này thây được vãng sanh Tây 
Phương Cực lạc thế giới, chướng ngại 
là anh chắng thê thây được Phật, nghe 
pháp. Thế mới biết được, cái nghi này 
đích thật là một vẫn đề rất nghiêm 
trọng. Đây là một trong căn bản phiên 
não, tham, sân, s1, mạn, nghi, một 
trong căn bản phiên não, có thê khởi 
lên tác dụng lớn như vậy. 


Kinh văn: “Diệc hữu bảo trì 
liên hoa”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Họ cũng là ở trong ao báu hoa sen. 
Kinh văn: “Tự nhiên thọ thân”. 


Họ là hóa thân, “tự nhiên thọ 
thân”, chăng phải là thai thân, vân là 
hoa sen hóa thân. 


Kinh văn: “Âm thực khoái lạc, 
như Đao Lợi Thiên”. Phía trước nói 
Dạ Ma Thiên, chỗ này nói Đao Lợi 
Thiên. Kinh văn: “U kỳ thành 
trung, bất năng đắc xuất”. 


Họ chắng có cách chi rời khỏi 
phạm vi của họ, không giỗng như 
những người Cửu Phẩm vãng sanh, 
tuy ở trong hoa sen, nhờ được Phật 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lực gia trì. Những người này có thể 
tùy hỷ đến mười phương thê giới đi 
cúng Phật, nghe pháp, còn họ thì 
không được, họ chăng thể ra ngoài. 


Kinh văn: “Sở cư xá trạch tại 
địa, bầt năng tùy ý cao đại”. 


Cung điện họ cư trú là ở trên mặt 
đật, chăng thể nổi lên không trung, 
chắng thể thăng lên đến không trung, 
chắng thê tùy ý lớn nhỏ. Muốn chỗ ở 
lớn thì nó lớn, muốn nhỏ một tí thì nó 
nhỏ. Họ chăng thể tùy ý lớn nhỏ, 
chắng thê ở trên không trung. 


Kinh văn: “Ư ngũ bách tuế, 
thường bât kiên Phật, bầt văn kinh 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
pháp. bât kiên Bồ Tát, Thanh Văn 
thánh chúng”. 


Cái khô não của họ tức là loại này, 
đem nó ví cho thai sanh, ví cho biên 
địa. Biên địa là gì? Địa phương nào 
không có Phật pháp gọi là biên địa, là 
ý nghĩa này. Tuy họ cũng ở trong ao 
thất bảo, cũng là hoa sen hóa sanh, 
tuy nhiên trong hoa sen chắng thê 
thây Phật, nghe pháp; đây tức là cái 
nghi tình của chính họ chưa có đoạn 
dứt, sanh ra chướng ngại. Vậy do đây 
có thể biết, ngày nay chúng ta niệm 
Phật, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất 
rõ ràng, Đại Thê Chí Bồ Tát nói đó: 
“Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương 
lai, tất định kiên Phật”. Hiện Tiên là 
hiện nay, hiện nay chúng ta có mây 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người thấy được Phật? Còn anh tại 
sao chăng thây Phật? Anh thử nghĩ, 
hai thứ nghi hoặc này có hay không? 
Nếu như có thì chăng thấy Phật, điều 
này không øì lạ lùng, tôi có chướng 
ngại đây mà. 

Ciả như hai thứ chướng ngại này 
đích thật không còn nữa, thì hiện tiên 
cũng có thể thấy Phật, có cảm ứng. 
Giống như trước kia chúng tôi đọc 
truyện ký, Viễn Công đại sư ở Lư Sơn, 
Ngài trong một đời đã từng ba lần 
thây qua Tây Phương Cực Lạc thế 
giới. Tại sao Ngài thấy được, còn 
người khác tại sao không thấy? Vì 
Ngài chắng có hoài nghi, chăng có 
chướng ngại thì là cảm ứng đạo giao. 
Tuy thấy qua ba lần, nhưng từ trước 
đến nay chưa từng nói qua với một 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người nào cả! Thì anh sẽ thấy tâm của 
Ngài thanh tịnh biết chừng nào. Thật 
tại mà nói, ngày nay chúng ta không 
thây Phật. Vừa thấy Phật thì tâm đã 
phát cuông lên, nhất định đi khắp nơi 
reo lên, “Tôi thấy Phật rôi! Tôi thấy 
Phật rôi!”, thì sự thanh tịnh của anh 
chắng còn nữa. 

Cho nên A Di Đà Phật biết rõ 
trình độ của chúng ta chăng đủ, chịu 
cũng chắng chịu nổi cho nên Phật 
cũng không hiện thân cho chúng ta 
thây. Con người giống như Viễn 
Công thì Phật hiện ba lần! Anh xem, 
Ngài như như bất động, tâm địa y 
nhiên là thanh tịnh chăng nhiễm; đây 
thì có tư cách tiếp nhận sự cảm ứng 
của Phật. Chúng ta ngày nay chăng có 
tư cách, không phải Phật chắng từ bị, 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
không phải; không thể trách Phật thì 
phải trách chính mình, môi nghi của 
chúng ta rât chưa đoạn, tâm của 
chúng ta rât nhu nhược, chịu không 
nỗi sự khảo nghiệm của cảnh giới, là 
nguyên nhân như vậy. Vậy thì Viễn 
Công đến lúc vãng sanh, khi sắp ra đi 
mỚI nói với mọi người; lúc sắp ra đi, 
cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc 
thế giới hiện tiên, Ngài nói: “Duyên 
đã thành thục rôi, tôi phải vãng sanh”. 
Cảnh giới này trước kia đã từng thây 
qua ba lần mà bây giờ mới nói ra, khi 
sắp đi mới nói ra. Cho nên thấy Phật, 
nghe pháp, đây là thù thăng không gì 
băng; chăng thấy Phật, chắng nghe 
pháp tức là biên địa, tức là thai sanh. 
Ý nghĩa là ở chỗ này, cho nên mọi 
người đừng nên nghĩ, Cực Lạc thể 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới vẫn còn có một nơi biên địa, rốt 
cuộc là ở đâu? Vậy thì nghi vân này 
của anh lại càng lớn, e răng muốn đi 
cũng chăng đi được, e răng vẫn đề 
của anh lại càng nhiêu. 


Kinh văn: “Kỳ nhân trí tuệ bất 
mỉnh, tri kinh phục thiểu. Tâm bất 
khai giải, ý bất hoan lạc. Thị cố ư bỉ 
vị chỉ thai sanh”. 


Câu này hay lắm, Thích Ca Mâu 
Ni Phật giải thích cách này chắng 
phải là thật sự là thai sanh, là thí dụ; 
thai sanh là thí dụ tức là giả danh thai 
sanh, không phải thật. Là vì trí tuệ 
người này không minh mẫn, tức là vì 
họ có nghi hoặc. Mối nghi tình này 
đích thật là rât bạc nhược nhưng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng có nghiêm trọng: nghiêm trọng 
thì không thể vãng sanh. Họ có thể 
vãng sanh, nhưng chỉ trễ nải một 
khoảng thời gian là chăng thể thấy 
Phật; nghi tình này rât nhẹ yếu. Đây 
tức là nói họ “trí tuệ bất minh, tri kinh 
phục thiểu”. Chỗ này chúng ta phải 
đặc biệt lưu ý, như chúng ta hiện nay 
niệm một bộ kinh, thậm chí có rất 
nhiêu cụ già, một đời chỉ niệm một 
câu A Di Đà Phật, kinh điển chăng 
biết niệm; họ cũng được vãng sanh, 
vậy có phải họ cũng sanh đến biên địa 
nghi thành không? Không hắn vậy, có 
rất nhiêu cụ giả vãng sanh, tướng lành 
vô cùng tôt đẹp, biết trước giờ chết, 
đứng vãng sanh, ngôi vãng sanh đêu 
có cả, sao họ có thể sanh tại nghi 
thành chứ? 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cho nên chỗ này, câu “tri kinh 
phục thiểu”, Thiêu là gì? Thiểu là nói 
họ lý giải quá ít, là ý nghĩa này, tức là 
anh giải đó, lý giải được quá ít, anh 
hiểu biết được rất cạn cợt, chưa đủ 
chiêu sâu, chưa đủ sâu rộng; ý nghĩa 
là ở chỗ này. Anh đôi với nghĩa kinh 
phải có sự lý giải sâu rộng thì mối 
nghi của anh mới đoạn được. Chúng 
ta giảng kinh, nghe pháp, nghe kinh, 
dụng ý ở chỗ nào? Tức là đem đạo lý 
nói rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ 
ràng, phương pháp tu hành nói rõ 
ràng, cảnh giới của lưỡng độ nói rõ 
ràng. Cả thảy đều rõ ràng rôi thì đoạn 
nghi sanh tín, mục đích là ở chỗ này. 
Thật sự tin rồi, một tơ hào hoài nghi 
đêu chăng có nữa thì kinh này, nghe 
hay không nghe chắng có quan hệ, 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng quan trọng. Quan trọng là lão 
thật nệm Phật, đây mới là quan trọng. 
Chỗ có tất cả kinh tôi chưa nghe đó, 
đến Cực Lạc thế giới thấy được A Di 
Đà Phật tôi, nghe cũng chắng muộn. 
Có nghi, môi nghi này phải đoạn dút, 
sức mạnh của kinh này giúp cho 
chúng ta đoạn nghi sanh tín. 

“Tín tâm thanh tịnh, tất sanh thật 
tướng”, đây là lời Phật nói trong kinh 
Kim Cang; quả nhiên tín tâm thanh 
tịnh thì kinh này chăng cân nữa. 
Trong kinh Kim Cang có thí dụ là: 
“Pháp thượng ưng xả, hà huống phi 
pháp”, chữ Pháp này tức là Phật pháp. 
Đến khi tín tâm của anh thanh tịnh rôi, 
thì kinh này có thể xả bỏ, nhật tâm 
chuyên niệm quyết định đắc sanh. 
Pháp môn này thù thắng biết chừng 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nào, hiểm có biết bao! Đích thật là 
đơn giản, dễ dàng, vững vàng, nhanh 
chóng, đâu cân rườm rà phiền phức 
như vậy. Những điểm thù thăng này 
tức là đạo lý, sở dĩ tất cả chư Phật 
xưng tán A DI Đà Phật là “Phật trung 
chi vương”. Phật Phật đạo đông, Phật 
Phật đều bình đăng, tại sao lại xưng A 
DI Đà Phật là Phật trung chi vương? 
Bởi vì phương pháp tiếp dẫn chúng 
sanh của A DI Đà Phật quá ư thiện 
xảo thân diệu vậy. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh, minh tín Phật trí, nãi chí 


thắng trí”. 


Giả thuyết có chúng sanh hiểu rõ, 
tin sâu, chăng nghị, “Phật trí, nãi chí 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thăng trí” tức là phía trước nói đến 
năm loại trí tuệ của Phật, tin sâu 
chắng nghi. Tại sao chúng ta, đôi với 
trí tuệ của Phật hoài nghi? Có thể 
sanh ra trở ngại lớn như vậy? Bên 
trong có cái đạo lý của nó, chúng ta 
phải biết. Năm loại trí tuệ này, tức là 
cái trí tuệ vốn sẵn có của Tự Tánh 
chúng ta; anh chắng tin trí tuệ của 
Phật tức là chăng tin trong tự tánh có 
cái trí tuệ này, thì sức mạnh chướng 
ngại này quá lớn. “Sanh Phật bất nhị, 
phàm thánh nhất như”, cái đạo lý 
chân chánh là ở chỗ này; cho nên 
Phật giảng được rất rõ ràng. Chăng 
phải Phật muôn làm như vậy, cũng 
không phải Phật cô ý làm như vậy, là 
tự tự nhiên nhiên trở thành một thứ 
chướng ngại. Cho nên Ngẫu Ích đại 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sư, trong phân Yếu Giải, nói với 
chúng ta, Tín - Nguyện - Hạnh. Ngài 
đem Tín nói ra sáu thứ, thứ nhất là 
Tín Tự, thứ hai là Tín Tha; ý nghĩa 
này, chúng ta phải hiểu rõ. Niệm Phật 
thành Phật, phải có lòng tự tin quyết 
định, ta niệm Phật có thê thành Phật. 
Ta tin A DI Đà Phật, tin Thích Ca 
Mâu Ni Phật, là tin họ đề ra cung cấp 
cho chúng ta những phương pháp này, 
quyết định giúp cho ta thành Phật, 
đây là Tín Tha. Tự là chủ, còn Tha là 
giúp đỡ; tự mình đối với mình chăng 
có tín tâm thì Phật chăng giúp được. 
Anh tự mình có một phân tín tâm, 
Phật giúp anh một phân; anh có mười 
phân tín tâm thì Phật giúp mười phân. 
Người này có chín phân tín tâm, thiếu 
một phân cho nên Phật cũng chỉ có 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thể giúp chín phần, còn một phân kia 
để cho anh tự làm lấy, là đạo lý như 
vậy. Cho nên: 

Kinh văn: “Đoạn trừ nghỉ 
hoặc”. 


Phía trước là “minh tín Phật trí, 
nãi chí thắng trí”, tức là tin chính 
mình. Đoạn trừ nghi hoặc là tin Phật 
lực, tin trí tuệ của Phật. 


Kinh văn: “lín kỷ thiện căn, 
tác chư công đức, chí tâm hồi 
hướng”. 


Phải tin thiện căn của chính minh, 
đặc biệt là Phật nơi trong bản kinh 
chỗ nói với chúng ta, chúng ta đối với 
Tịnh Tông, đối với A Di Đà Phật, đối 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

với kinh Vô Lượng Thọ, tin sâu 
chắng nghi; đó tức là trong kinh chỗ 
nói, từ vô lượng kiếp đến nay anh đã 
cúng dường vô lượng vô biên chư 
Phật Như Lai, cái thiện căn này đã 
thành thục rồi. Chúng ta phải tin thiện 
căn của chính mình, nêu chăng có 
thiện căn thâm hậu như vậy, thì tiếp 
xúc với với pháp môn vô thượng này, 
đệ nhật pháp môn anh không thể 
chắng hoài nghi. Cho nên một người 
chân chánh không hoài nghi, quả thật 
thiện căn đã thành thục rồi. “Tác chư 
công đức”, lúc bây ø1ờ làm công đức, 
tuyệt đối ghi cân người khuyên anh, 
không cân người cô vũ khích lệ, quyết 
định là tự động, tự phát; cản cũng 
chắng cản được. Làm công đức gì vậy? 
Là đoạn tất cả ác, tu tật cả thiện. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Trong việc tu thiện, quyết định là toàn 
tâm toàn lực đem pháp môn này giới 
thiệu cho tât cả đại chúng, làm công 
đức này. 

“Chí tâm hồi hướng”, chí tâm là 
chân tâm, chắng có một tí hư giả, là 
chân tâm; có được một tơ hào việc 
thiện nhỏ nhặt, đều đem trang nghiêm 
Phật Tịnh Độ. Trang nghiêm cách nào? 
Quý vị phải biết, tận hư không biến 
pháp giới đêu là Phật Tịnh Độ; chúng 
ta khuyên một người cải ác hướng 
thiện, đây tức là trang nghiêm Phật 
Tịnh Độ; chúng ta khuyên một người 
trường trai niệm Phật, đây tức là trang 
nghiêm Phật Tịnh Độ. Xã hội này, 
thêm được một người tốt, thêm được 
một người không làm ác, thêm được 
một người niệm Phật; niệm Phật là 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người tối thiện. Trang nghiêm cái xã 
hội này, trang nghiêm quốc gia này, 
trang nghiêm thế giới này tức là trang 
nghiêm Phật Tịnh Độ. Cho nên một 
nØười hôi đầu, một người đoạn ác 
hướng thiện, sẽ ảnh hưởng đến một 
nhà; cả nhà nhận chịu sự cảm động. 
Cả nhà hành thiện có thể ảnh hưởng 
đến thân thích, bạn bè của họ, lắng 
giêng, đồng hương của họ, thì là ảnh 
hưởng đến xã hội. Đây tức là Phật ở 
phía trước, dạy chúng ta phải đem nên 
giáo dục của Phật đây mạnh rộng ra. 
“Phật sở hành xứ”, là khiến chúng ta 
đây mạnh rộng nên giáo học của Phật 
Đà; khiến cho tật cả chúng sanh đều 
có thể có được sự lợi ích chân thật 
của Phật pháp, tức là “chí tâm hôi 
hướng”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Giai ư thất bảo hoa 
trung, tự nhiên hóa sanh, øià phu 
nhỉ tọa. Tu du chỉ khoảnh, thần 
tướng quang minh, trí tuệ công đức, 
như chư Bồ Tát, cụ túc thành tựu”. 


Đây là nói về Cửu Phẩm vãng 
sanh, những người chắng có nghỉ 
hoặc, họ tin vào thiện căn của mình, 
“tác chư công đức, chí tâm hỏi 
hướng”, đi vãng sanh như vậy; Cửu 
Phẩm vãng sanh, thảy đêu là liên hoa 
hóa sanh. Trong kinh văn này, rõ rõ 
ràng ràng minh minh bạch bạch, đều 
là liên hoa hóa sanh. “Tu du chị 
khoảnh” là nói cái nhanh của tốc độ 
đó; chúng ta thường nói một sát-na 
giữa một niệm tức là nói ý nghĩa này. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, thân tướng của họ, ánh sáng, trí 
tuệ, công đức của họ thì cùng với 
những vị Đại Bồ Tát kia chắng CÓ SaI 
khác. Bởi vì Di Đà Thế Tôn, trong 
hoăng nguyện của Ngài nói răng, 
sanh đến Tây Phương Tịnh Độ đều 
làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy 
Việt Trí là Thất Địa trở lên, sanh đến 
nơi đó đêu là Thât Địa Bồ Tát trở lên; 
đây là nói Phật nguyện lực gia trì, 
không phải tự phân. 

Trong kinh nói đến Bô Tát, Thanh 
Văn, thiên nhân, đó là nói công phu 
của chính chúng ta có sai biệt, Phật 
lực vừa gia trì thì là như nhau, anh 
quyết định chắng phân biệt ra được, 
chắng có sai biệt. Thành thật mà nói, 
bởi vì chúng ta nơi đây có phân biệt, 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có châp trước, có vọng tưởng; Thế 
Tôn thì theo sự phân biệt, vọng tưởng 
của chúng ta mà nói có Bồ Tát, có 
Thanh Văn, có thiên nhân. Khi anh 
đến được Tây Phương Cực Lạc thể 
ØIỚI, mỌI nĐƯỜI, ngay cả cái niệm này 
đêu chắng có. Tại sao không có cái 
niệm này? Vì là bình đăng pháp giới, 
bình đẳng thế giới, quyết định chăng 
có cải niệm này. Cho nên quan niệm 
của người ở bên đó cùng chúng ta 
khác nhau, chúng ta đều rơi vào tâm ý 
thức, tâm ý thức làm chủ; người ta 
bên đó chăng dùng tâm ý thức, hoàn 
toàn là cùng với trên quả địa của Như 
Lai, Tứ Trí Bồ Tát tương ưng, không 
dùng tâm ý thức. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh vấn: “Di Lặc đương tri, bỉ 
hóa sanh øiả, trí tuệ thăng cô”. 


Họ có trí tuệ, họ chắng có phân 
biệt, chăng có chấp trước, chắng có 
hoài nghi; đây tức là “trí tuệ thắng”. 
Trí tuệ cùng với thông minh khác 
nhau, không thê đem thông minh của 
thế gian cho là trí tuệ; chúng ta gọi 
cái đó là Thế Trí Biện Thông, nó 
chắng phải là trí tuệ, còn đây là trí tuệ, 
“trí tuệ thắng cô”. Cho nên những cụ 
già kia không biết chữ, kinh cũng 
chưa nghe qua, hỏi họ cái gì cũng 
chắng hiểu biết cả; A Di Đà Phật, A 
DI Đà Phật, chân trí tuệ đây, đại trí 
tuệ đấy. Chúng ta giảng kinh, nói 
pháp, hình như thê gian, xuất thế gian 
như nhau, chăng có trí tuệ. Vì sao? Là 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

vì chắng tin, chắng chịu lão thật niệm 
Phật. Cho nên trí tuệ và thông minh 
khác nhau, đó mới gọi là chân chánh 
trí tuệ; cho nên “trí tuệ thăng cô”. 


Kinh văn: “Kỳ thai sanh øiả, 
ngũ bách tuê trung, bât kiên Tam 
Bảo, bât trỉ Bồ Tát pháp thức”. 


Chữ Pháp Thức là nói tu học, 
chắng biết cách tu học của Bồ Tát ở 
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bồ Tát, 
trong sinh hoạt ngày thường, tu hành 
cách nào. 


Kinh văn: “Bất đắc tu tập công 


đức, vô nhần phụng sự Vô Lượng 
Thọ Phật”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bởi vì họ chăng thây Phật, không 
nghe pháp, cũng chăng thây được Hải 
Hội đại chúng này, chỉ ở trong hoa 
sen ây đề hưởng lạc, hưởng cái lạc 
thanh tịnh này. 


Kinh văn: “Đương tri thử nhân, 
túc thê chỉ thời, vô hữu trí tuệ, nghỉ 
hoặc sở trí”. 


Đem cái nguyên nhân của nó nói 
cho chúng ta, đó là quá khứ của họ, 
tức là trước khi chưa đên Tây Phương 
Cực Lạc thể ĐIỚI. Nếu như nói chúng 
ta ở nhần đạo thì chúng ta có cái nghĩ 
hoặc này, hoặc giả là nghị Phật, hoặc 
giả là nghi chính mình, đêu tạo thành 
chướng ngại như vậy. Phía dưới vẫn 
tiếp tục đề giải thích đoạn này, một số 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ý vẫn chưa nói hết, cân phải giải thích 
thêm. Vậy cái năm trăm tuôi, rốt cuộc 
có phải nhật định là cần phải năm 
trăm tuôi không? Năm trăm tuôi này 
rôt cuộc là năm trăm tuôi của thế gian 
chúng ta hay là năm trăm tuổi của 
Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đây 
đêu là một số nghi vấn. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Hoặc Tận Kiên Phật - Đệ Tứ 
Thập Nhất 


Hoặc tức là mê hoặc, tức là cái 
nghi ây; nghi phải đoạn dứt thì họ 
mới thây Phật, thì được nghe pháp, 
Hải Hội đại chúng, họ đều thấy được 
cả. 


Kinh văn: “Thí như Chuyến 
Luân Thánh Vương”. 


Chúng ta xem phân kinh văn, nó 
vừa đúng tiêp theo ở phía trước. 


Kinh văn: “Hữu thất bảo ngục, 
vương tử đắc tội, cấm bề kỳ trung. 
Tăng lâu, ỷ điện, bảo trướng, kim 
sàng. Lan, sonø, tháp, tọa, diệu sức 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kỳ trân. Âm thực, y phục, như 
Chuyển Luân Vương. Nhi dĩ kim 
tỏa hệ kỳ lưỡng túc. Chư tiểu 
vương tử, ninh nhạo thứ phủ?” 


Nếp sống thế này, họ có vui 
sướng hay không? Dùng cái thí dụ 
này, thí dụ những người sanh tại biên 
địa; loại người vãng sanh này, phía 
trước nói hai loại người vãng sanh, 
dùng cái thí dụ này đề thí dụ. Chuyển 
Luân Thánh Vương, hiện nay cái thế 
ø1an này của chúng ta không có, trong 
kinh có nói qua, khi thọ mạng con 
người đến hai vạn tuổi thì Chuyến 
Luân Thánh Vương xuất hiện tại thế 
gian. Thọ mạng con người dài tức là 
phước báo lớn, nhân tâm thuân thiện 
rât ít làm ác thì thọ mạng dài, điều 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này đích thật phù hợp với điều Phật 
thường thường nói trong kinh, 
“Phước báo, trí tuệ, thọ mạng của con 
người chúng ta đều là có nhân quả”. 
Tại sao thọ mạng đài, tại sao thọ 
mạng ngắn? Dài, ngăn là quả, phía 
trước có nhân. Là vì sát hại chúng 
sanh, ăn thịt chúng sanh, nên thọ 
mạng chăng rất dài; điều này quý vị 
phải hiểu. 

Đây chắng phải cái nhân của 
trường thọ, cho nên Phật nói Tài bố 
thí, đây là nhân, được tài phú là quả 
báo. Pháp bố thí là nhân, hôm nay 
quý vị in kinh bô thí, đây là pháp bỗ 
thí, quả báo là thông minh trí tuệ. Vô 
úy bô thí là nhân, quả báo được đó là 
mạnh khỏe sông lâu. Vậy cho nên có 
thê biết, thọ mạng con người hai vạn 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tuổi, thì tâm địa của họ nhất định vô 
cùng từ bị, đối với tất cả động vật biết 
thương yêu bảo hộ. Chắng những đối 
với những động vật đều thương yêu 
bảo hộ, đối với thực vật cũng đều 
thương yêu bảo hộ; họ có cái ái tâm 
đó, thọ mạng họ được đó thì dài. Cho 
nên nói nhân gì thi được quả nây, thế 
gian, xuất thế gian đêu chắng ngoài 
định luật của nhân quả. 

Có số người phát tài rôi, “Anh 
xem, tôi rất có khả năng kiếm được 
rất nhiêu, rât nhiêu tiên”; chúng ta 
nghe qua, “Anh có khả năng gì? Sao 
anh kiếm được nhiều tiên như vậy?” 
Vì đời trước anh tu bố thí tài, trong 
đời này anh được quả báo đây; người 
thông minh có nhiều khả năng hơn 
anh, người có cơ hội vượt hơn anh, tại 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sao người ta chăng phát tài? Vì đời 
trước chăng chịu tu. “Nhất âm nhất 
trác, mạc phi tiền định”, một tơ hảo 
đêu không thê miễn cưỡng. Phật đem 
đạo lý này, chân tướng sự thật này, đã 
nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. 

Chúng ta để tâm suy nghĩ lời của Phật, 
rất có đạo lý, chúng ta có thể tin được. 
Có thể tin được nhưng bên trong vẫn 
còn một tí nghi hoặc, đây gọi là sơ 
học. Thật sự hiểu rõ rôi, quyết định 
tin, một tơ hào đều chăng hoài nghị, 
không có nghi hoặc. Chuyến Luân 
Vương không ở trên thế gian chúng ta, 
Chuyên Luân Vương ở đâu? Có thê ở 
trong thái hư không của chúng ta, có 
các tính cầu khác thọ mạng rât dài, 
phước báo của con người rất lớn, 
Chuyên Luân Thánh Vương là ở nơi 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó. Tuy nhiên Chuyên Luân Thánh 
Vương cũng thường thường ổi tuân 
tra xem xét khu vực ông cai quản; cho 
nên lúc đó tôi thường hay nghĩ, ngoài 
thái không thường có vật phi hành, 
không rõ, dĩa bay gì đó, có lẽ là 
Chuyên Luân Thánh Vương đến thị 
sát. Nếu chăng phải Chuyến Luân 
Thánh Vương tự mình đi đến thị sát 
thì nhất định ông phái đại biểu đến để 
thị sát, để xem; bởi vì có Luân Vương, 
tại sao xưng là Luân Vương? 

Vì công cụ giao thông của ông 
giỗng như một bánh xe hình tròn, tốc 
độ nhanh vô cùng, Phật trong kinh nói, 
trong một ngày một đêm ông có thể đi 
tuân xem Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ 
Châu này, nêu theo lời của lão cư sĩ 
Hoàng Niệm Tổ, tức là một hệ Ngân 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Hà. Ông có thể trong hai mươi bỗn 
giờ, đem hệ Ngân Hà đi quanh một 
vòng, đêu nhìn thấy rất rõ ràng. Điều 
này giông như hiện nay chúng ta 
trông thấy dĩa bay vậy; vật ây là hình 
tròn, đó là công cụ giao thông của 
Luân Vương. Cho nên rất có thể điêu 
này là chăng phải Chuyển Luân 
Thánh Vương đến, là phái sứ giả đến 
để xem xét; tất cả tính cầu đều là do 
ông ta cai quản, đều là bên trong 
phạm vi của ông, (cái luân bảo này). 
Đây là thí dụ ông có cái nhà giam 
thất bảo, người nào phạm tội vậy? Là 
hoàng tử phạm tội, người niệm Phật 
này là đệ tử của A Di Đà Phật. Đệ tử 
của A Di Đà Phật phạm tội rôi, phải 
đem họ nhốt vào trong nhà giam, đây 
là thí dụ chắng phải thật, “cắm bê kỳ 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trung”. Vậy thì trong cái bảo ngục 
này, tất cả hưởng thụ cùng trong cung 
điện chắng có sai khác, là thí dụ sự 
hưởng thụ tại trong biên địa nghĩ 
thành, là giống như sự hưởng thụ của 
Đao Lợi Thiên cung, giống như Dạ 
Ma Thiên cung chắng khác; đây là 
dùng thí dụ này, âm thực, ở nghỉ đều 
như nhau. “Nhi dĩ kim tỏa”, đây là 
băng vàng, có thể thây loại xiêng xích 
này chăng phải là bình thường, là loại 
xiêng xích làm băng vàng. Đem anh 
xiêng lại, anh thấy thoải mái hay 
không, tự tại hay không? Dùng thí dụ 
này nói với Di Lặc Bô Tát. 

Kinh văn: “ừ Thị bạch ngôn: 
Bất dã Thể Tôn! Bỉ u trập thời, tâm 


bất tự tại”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Di Lặc Bồ Tát bèn nói: “Ngài 
nhất định không thể vui được!” Vì 
sao? Vì bị u cắm. Huống chi tay chân 
còn mang gông xiêng, Ngài làm sao 
tự tại được, làm sao vu1 sướng được? 
Vì đang ngôi tù. 


Kinh văn: “Đán dĩ chủng chúng 
phương tiện, dục cầu xuât ly”. 


Những tiểu vương đang bị nhốt 
trong lao ngục này, nhất định cũng 
niệm niệm đêu nghĩ phương cách để 
mau ra khỏi ngục tù, nhất định là 
niệm này. Sao có thể ở trong lao tủ 
hưởng phước được? Là việc không 
thê được. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Câu chư cận thân, 
chung bất túng tâm”. 

Câu những vị đại thân này để giúp 
đỡ; đại thần này, tâm có dư nhưng lực 
chắng đủ, không có biện pháp giúp đỡ 
anh. 


Kinh văn: “Luân Vương hoan 
hỷ, phương đắc giải thoát”. 


Chuyên Luân Thánh Vương mới 
vui lòng: “Được, hãy tha nó ra”, như 
vậy mới được. Nếu như Luân Vương 
chắng chịu, thì những đại thần phía 
dưới chăng làm chủ được. Vậy thì 
chỗ này đem Luân Vương ví cho ai 
đây? Luân Vương là ví cho tâm thanh 
tịnh của anh. Tâm anh thật sự giác 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ngộ rôi, hôi đâu rôi, nghi hoặc dứt hêt 
rôi thì anh liên thầy Phật, nghe pháp. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: 
Thử chư chúng sanh, diệc phục như 
thị”. 

Việc vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thê giới, những người đọa lạc tại 
trong nghi thành, thì giống như thí dụ 
chỗ nói ở phía trước. 


kinh vấn: “Nhược hữu đọa ư 
nghỉ hồi, hy cầu Phật trí, chí quảng 
đại trí. Ư tự thiện căn, bất năng 
sanh tín. Do văn Phật danh, khởi 
tín tâm cô, tuy sanh bỉ quốc, ư liên 
hoa trung, bất đắc xuất hiện”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây tức là giống như vị hoàng tử 
bị nhốt vào bên trong ngục báu, người 
này đọa vào nghi hoặc, trong tâm của 
họ có nghi, có hỗi. Hối là hỗi hận. 
Hồi cũng là phiên não, cho nên có 
một số đông tu tạo tác tội nghiệp, thật 
sự muôn câu sám hôi, có đến hỏi tôi: 
“Thưa pháp sư, con phải dùng 
phương pháp gì để sám hôi tội lỗi của 
con?” Tôi bèn hỏi họ: “Có phải 
thường thường anh có cái tâm hồi hận 
phải không?” Họ nói: “Có”, tôi nói: 
"Vậy thì anh hỏng rôi!” Họ hỏi: “Tại 
sao vậy?” “Mỗi một lần anh hôi hận 
thì lại tạo thêm một lân, thì tội nghiệp 
của anh đến ngày nào mới sám hối 
hết được?” 

Quý vị thử nghĩ có đúng không? 
Mỗi một lần trong tâm nghĩ tưởng thì 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lại tạo thêm một lần, con đã làm việc 
xấu, đối trước Phật, Bô Tát nói một 
lần, lại tạo thêm một lân. Ngày mai 
trước Phật, Bồ Tát lại tạo thêm một 
lần, có phải là tệ hại không chứ? Đây 
đâu có gọi là sám hối? Phật, Bồ Tát 
chắng có biện pháp tha thứ cho anh 
đâu nhel Anh đang tạo tội không 
ngừng, đây đâu gọi là sám hối được? 
Cho nên vôn chắng biết ý nghĩa 
của việc sám hồi, Sám Hỗi là về sau 
không làm nữa; anh thân thì chăng tạo 
nhưng tâm thì vẫn còn đang tạo. Thì 
làm sao được? Phải nên làm cách nào 
để sám hồi? Chỉ lão thật niệm Phật 
mà thôi. Trong tâm thảy đều là A Di 
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 
thì tội nghiệp gì cũng hết sạch, tiêu 
được một cách sạch sẽ rốt ráo. Tôi nói 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì họ bán tín bán nghi, vậy có cách 
chi nữa đâu, vậy chăng còn có biện 
pháp, chăng còn có cách chi nữa; đầu 
óc quý vị phải rõ ràng, nhất định phải 
nghĩ cho rõ ràng. Trong tâm chỉ có 
Phật, một phiến Phật hiệu, cho nên 
công phu thành phiến thì tội nghiệp 
tiêu được sạch sẽ rốt ráo. Cái chỉ cũng 
chắng còn nữa, cho nên người ta niệm 
Phật vãng sanh thủ thăng thê đó, đạo 
lý là ở chỗ này. Khi anh tạo tội 
nghiệp, mỗi ngày hướng về Phật, Bồ 
Tát câu sám hồi, con đã làm việc xâu 
øì đó, anh lại tạo thêm một lần nữa. 
Ngày mai lại sám hôi, rôi lại tạo thêm 
một lân nữa, thì tội nghiệp này của 
anh vĩnh viễn chắng dứt, càng tạo 
càng sâu! Anh xem, ấn tượng cảng rơi 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
càng sâu, tội nghiệp ấy đến ngày nào 
mới tiêu hết? 

Rất sẵn sàng câu sám hôi, nhưng 
chắng biết cách sám hỗi, ngày ngày 
đang tạo nghiệp, mả cho là sám hồi, 
anh bảo đây có oan uống, hay không 
chứ? Cho nên phải hiểu điêu này, sám 
hôi, đệ nhất thù thăng tức là niệm 
Phật, rất ít người biết được. Trước kia 
tôi học Phật, học kinh Quán Vô 
Lượng Thọ, phân Chú Giải của Từ 
Vân Quán Đảnh pháp sư, Ngài viết 
rất hay. Ngài thường nói việc này: 
“Người thế gian tạo tội nghiệp cực 
trọng, chỗ có tật cả kinh sám pháp, 
đều tiêu diệt không nôi tội nghiệp này. 
Niệm Phật có thể tiêu trừ được, có thê 
đem nó tiêu trừ một cách sạch sẽ rốt 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ráo”. Có đạo lý, vô cùng có đạo lý, 
chúng ta phải hiểu rõ điều này. 

Vậy lợi ích của nó tức là vẫn phải 
“Do văn Phật danh, khởi tín tâm cổ”. 
Nghe được sự thù thăng của Tịnh Độ 
pháp môn, danh hiệu công đức bất 
khả tư nghị, họ vẫn cứ thật lòng niệm 
Phật, vẫn cầu vãng sanh, họ sanh đến 
Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi 
trong hoa sen chăng được xuất hiện, 
tức là đọa tại biên địa nghi thành; 
dùng cách này để thí dụ cho họ. 


Kinh văn: “Bỉ xử hoa thai”. 
Họ ở trong hoa sen. 


Kinh văn: “Do như viên uyên 
cung điện chỉ tưởng”. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Ciông như họ ở trong hoa viên, ở 
trong cung điện. 


Kinh văn: “Hà dĩ cô? Bỉ trung 
thanh tịnh, vô chư uê ác”. 


Tây Phương thê giới là Tịnh Độ, 
trong hoa sen là Tịnh Độ, quyết định 
chắng có ô uêễ, quyết định chẳng có 
tạo tội nghiệp. 


Kinh văn: “Nhiên ư ngũ bách 
tuê trung, bât kiên Tam Bảo”. 


Đây tức là trong năm trăm năm; 
năm trăm năm này là năm trăm năm 
của thế gian chúng ta. Tại vì sao? Vì 
Tây Phương Cực Lạc thê giới chắng 
có năm, tháng, ngày, giờ. Phía trước 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đã nói rât rõ ràng, nói với anh bao 
nhiêu kiếp số, bao nhiêu thời gian, 
toàn bộ đều là cách nói của địa 
phương chúng ta đây, không phải của 
Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây 
Phương Cực Lạc thế giới chăng có 
năm, tháng, ngày, giờ cũng chăng có 
bao nhiêu kiếp; thành Phật mười kiếp 
là địa phương này của chúng ta đây 
nói. Thì anh biết được, người Tây 
Phương thật thanh tịnh, họ không có 
phân biệt, không có chấp trước. Năm, 
tháng, ngày, giờ là từ trong phân biệt, 
chấp trước xây dựng nên. Lìa khỏi 
phân biệt, chấp trước, thì làm gì có 
năm, tháng, ngày, giờ? Cho nên 
chúng ta nhất định phải rõ ràng điều 
này. Vậy thì chắng thây Tam Bảo, 
không thây A Di Đà Phật, chăng thấy 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hải Hội đại chúng. Hải Hội đại chúng 
là gì? Là Tăng Bảo. Chăng thể nghe 
Phật nói pháp, đây là Pháp Bảo. Cho 
nên hoạt động thù thắng này của Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, họ chắng 
có biện pháp tham gia, chắng có cách 
chi tham dự; vậy đây tức là cái khổ 
của họ. 


Kinh văn: “Bất đắc cúng dường 
phụng sự chư Phật”. 


Chắng được cúng dường phụng 
sự chư Phật. Tây Phương thế giới, 
mỗi một người là tùy niệm, tùy theo ý 
niệm của chính mình có thể đến nơi 
mười phương chư Phật sát độ cúng 
Phật nghe pháp, cũng giúp cho Phật 
giáo hóa chúng sanh hữu duyên. Đây 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
là nơi trong kinh Vô Lượng Thọ, nơi 
kinh A Di Đà chúng ta đêu thây được, 
Phật đều đã nói qua với chúng ta 
những sự việc này. 


Kinh văn: “Viễn ly nhất thiết 
thù thăng thiện căn”. 


Đây tức là thủ thăng thiện căn, tức 
là chỉ cho thấy Phật, nghe pháp, cúng 
Phật, nghe pháp. Đây là thiện căn thù 
thắng chăng gì sánh băng, lúc đó họ 
chắng có được. 


Kinh văn: “Dĩ thử vỉ khổ, bất 
sanh hân nhạo”. 


Đây là thí dụ cho thai sanh, thí dụ 
cho biên địa, là ý nghĩa như vậy. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhược thử chúng 
sanh”. 


Là chỉ cho những người này. 


Kinh văn: “Thức kỳ tội bốn, 
thâm tự hỗi trách, cầu ly bỉ xứ. 
Vãng tích thể trung, quá thất tận dĩ, 
nhiên hậu nãi xuất”. 


Đây thì giỗng như Luân Vương 
đã hoan hỷ rồi, đem họ thả ra, thí dụ 
cho ý nghĩa này. Vậy thi đoạn này là 
nói về sám hối, biết được cái lỗi lầm 
của mình, căn bệnh phát sinh tại chỗ 
nào, chữ Tội Bồn là gì? Tức là hoài 
nghi đấy, một là đôi với Phật trí hoài 
nghi, một là đối với thiện căn của 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

mình hoài nghi. “Thâm tự hỗi trách”, 
câu này tức là lúc nãy mới nhất tâm 
nhất ý niệm Phật, chân thành tâm 
niệm Phật. Trong sự thanh tịnh chân 
thành, một tơ hào hoài nghi đều 
không có, lúc bây giờ họ liên thấy 
Phật, nghe pháp. Hoạt động của Cửu 
Phẩm đại chúng, họ đều có phân, họ 
đều có được. 


Kinh văn: “Tức đắc vãng nghệ, 
Vô Lượng Thọ sở”. 


Chỉ cân họ vừa giác ngộ, thì lỗi 


lâm của họ không còn nữa, thì họ thây 
được A Di Đà Phật. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thính văn kinh 
pháp. cứu cửu diệt đương, khai giải 
hoan hỷ”. 


Vẫn còn phải nghe một đoạn thời 
gian, tại sao vậy? Vì họ mới vừa giác 
ngộ trở lại, khả năng lãnh ngộ vân 
chăng cao, vẫn còn một tí chướng 
ngại; vậy họ cần phải trải qua một 
đoạn thời kỳ, dân dần khôi phục lại 
năng lực của mình. Có được Phật lực 
gia trì, đây là đương nhiên thì rất mau, 
chắng cân đến thời gian rất lâu dải thì 
họ có thể hoan hỷ, có thê khai ĐI1ả1. 
Phật thuyết pháp, có thể biết được ý 
của Phật. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Diệc đắc biến cúng 
vô số vô lượng chư Phật, tu chư 
công đức”. 


Thì cùng với người Cửu Phẩm 
vãng sanh như nhau, có thê phi hành, 
biến hóa, phân thân đên mười phương 
Phật sát cúng dường chư Phật, đến 
nghe Phật pháp, tu tích công đức. 
Những việc này đều là chân tướng sự 
thật, Phật chắng thể nào gạt gẫm 
chúng ta, chúng ta phải tin Phật; từng 
câu nói đêu là lời chân thật. Nơi chôn 
thù thăng thê đó, chúng ta sao có thể 
chắng đi chứ? Trừ phi anh không biết, 
nếu anh thật sự biết được có một địa 
phương như vậy, thì bất cứ lực Tượng 
øì đều chăng cản trở được; quyết định 
phải đi đây mà. Cho nên đối Tây 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phương thế giới liễu giải rõ ràng, đối 
với thế giới này của chúng ta cũng rõ 
ràng, cũng minh bạch, thì thê giới này 
là giả đấy. Giữa người với người, ái 
tình dù có nặng hơn, xin hãy nhớ kỹ, 
là hư tình giả ý đấy, làm gì có thật? 
Nêu anh cho răng thật thì anh là kẻ 
đáng thương rôi, anh sẽ phải nhận 
chịu hết mọi đau khổ. Cho nên biết 
được nó là giả, không phải thật, vì sao? 
Vì họ dùng đó là giả tâm, dùng đó là 
tâm ý thức. Tâm ý thức là vọng tưởng, 
vọng tâm; họ chắng phải dùng Tứ Trí, 
Tứ Trí là chân tâm, cho nên người thế 
gian đêu là giả tâm cả. Họ dùng giả 
tâm, ta cũng dùng giả tâm, thì bỉ thử 
đêu rõ ràng minh bạch cả thì ngày 
tháng dễ sông. Xin chớ tưởng răng họ 
là thật, ta là thật! Vậy thì khô chết; cái 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó gọi là mê hoặc điên đảo. Anh quả 
nhiên giác ngộ rôi, ôi! Ta dùng giả 
tâm, họ dùng giả tâm, vậy thì rõ ràng 
cả, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 
là chân tâm, Phật, Bồ Tát đều là chân 
tâm, chúng ta dùng đó là chân tâm. 
Chân tâm vĩnh viễn bất biến, giả tâm 
thì sáng tối nhiệt độ đều khác nhau, 
đều có sai biệt; điều này phải biết. 
Cho nên mình chăng thê lừa dối chính 
mình, chăng thê gạt gẫm chính mình, 
điêu này vô cùng quan trọng. 


Kinh văn: “Nhữ A Dật Đa!” 


A Dật Đa là tên của Di Lặc Bồ 
Tát, Từ Thị là họ của Ngài; cũng có 
một số kinh nói, A Dật Đa là họ, Từ 
Thị là tên của Ngài. Vậy là cái nào 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đây? Tuy nhiên đều có căn cứ, đây 
tức là Di Lặc Bồ Tát, gọi Di Lặc Bồ 
Tát. 


Kinh văn: “Đương tri nghỉ hoặc 
ư chư Bô Tát vi đại tốn hại, vi thất 
đại lợi. Thị cố ưng đương minh tín 
chư Phật vô thượng trí tuệ”. 


Câu nói này rât quan trọng, chúng 
ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Nghị hoặc, 
vì sao có thê tạo thành tôn hại lớn? 
Mất đi lợi ích lớn nhất tức là chăng 
muốn vãng sanh Tịnh Độ. Họ có nghĩ 
hoặc, không muôỗn vãng sanh Tịnh Độ, 
đây tức là nghi hoặc. Nêu như chắng 
có nghi hoặc, rõ rõ ràng ràng minh 
minh bạch bạch, chắng có một vị Bồ 
Tát nào mà không muốn câu sanh 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Độ. Tại vì sao? Bởi vì sanh Tịnh 
Độ, thây được A DI Đà Phật, anh tự 
tu hành cùng độ hóa chúng sanh, có 
được tăng thượng duyên viên mãn. 
Tôi muốn tu hành, thì có A Di Đà 
Phật giúp đỡ, điều này quá dễ dàng, 
trên con đường Bồ Tát đạo được 
thuận buôm xuôi gió, chỗ có tất cả 
chướng ngại đều chắng còn nữa. Giáo 
hóa chúng sanh, trí tuệ thần thông và 
thiện xảo phương tiện của anh được 
oai thần của A Di Đà Phật ø1a trì, thì 
cùng chư Phật, Đại Bỏ Tát giáo hóa 
chúng sanh, chăng có sai khác. 

Có vị Bộ Tát nào chắng muốn 
sanh Tịnh Độ? Có vị Bồ Tát nào 
không muôn thây A Di Đà Phật? Chỉ 
có những người đôi với Tây Phương 
thế giới, đôi với kinh Vô Lượng Thọ 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

hoài nghi; cho nên sự tôn hại của họ 
thì quá lớn quá lớn, đã mất đi lợi ích 
rất lớn. Cho nên ở chỗ này Phật 
khuyến miễn chúng ta: “Ưng đương 
minh tín”, có thê thấy răng chắng phải 
là mê tín; Phật không bảo chúng ta 
mê tín, tại sao tin được? Vì tất cả thảy 
đều rõ ràng minh bạch rôi, chúng ta 
tin. Tin trí tuệ vô thượng của chư Phật, 
thì đương nhiên anh sẽ tin A DI Đà 
Phật, bỗn mươi tám nguyện, bốn 
nguyện oai thân gia trì. Tin trí tuệ của 
Phật thì tin nguyện lực gia trì của 
Phật, bốn nguyện gia trì của Phật. 
Hiện tại thì là gia trì, chưa đến Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, tín tâm này 
của tôi vừa sanh thì liền được Phật 
lực gia trì rôi, thì liền được oai thần 
bất khả tư nghị. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Từ Thị bạch ngôn”. 
DI Lặc Bô Tát bèn nói. 


Kinh văn: “Vân hà thử giới 
nhât loại chúng sanh, tuy diệc tu 
thiện. nhỉ bầt câu sanh?” 


Di Lặc Bồ Tát đương nhiên là 
thay cho chúng ta để hỏi, sao Ngài lại 
chăng biết? Nhưng chúng ta không 
biết. Thê gian này có chăng ít người 
tu thiện, chữ Tu Thiện này là chỉ cho 
học Phật. Tu học các pháp môn khác, 
tu học các tông phái khác mà chắng 
cầu sanh Tịnh Độ, là nói loại người 
này. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Phật cáo Từ Thị: 
Thử đắng chúng sanh, trí tuệ vi 
thiển. Phân biệt Tây Phương, bất 
cập thiên giới, thị dĩ phi lạc, bất cầu 
sanh bử'”. 


Phật đem nguyên nhân nói ra tôi, 
nguyên nhân gì vậy? Vì những người 
tu hành này “trí tuệ vi thiên”, chăng 
có trí tuệ. Trong kinh A DI Đà đã nÓI: 
“Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước 
đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc”, 
thiện căn của họ Ít, phước đức ít. Tuy 
là có duyên gặp được rôi, vì chắng có 
thiện căn, chắng có phước đức, đây 
tức là chắng có trí tuệ, cho nên họ 
đang trong vọng tưởng, họ đang phân 
biệt, chấp trước; Tây Phương Cực 
Lạc thê giới không sánh bằng thiên 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

giới. Thiên giới này là chỉ cho thiên 
giới nào? Chư vị đông tu, quý vị nhất 
định rất rõ ràng, đó tức là thiên giới 
của Di Lặc Bồ Tát phải không? Là 
Đâu Suất. Thiên. Cho nên có nhiêu 
nØười muỗn câu sanh Di Lặc Tịnh Độ, 
anh xem bao nhiêu người tham thiên, 
mục tiêu của họ đêu là ở nơi Đâu Suất 
Thiên. “Thị dĩ phi lạc”, chữ Phi Lạc 
(Phi Nhạo) này là không ưa thích, 
không ưa thích Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, không ưa thích vãng sanh 
Tịnh Độ. “Bất cầu sanh bỉ”, họ chắng 
có cái tâm câu sanh Tây Phương Cực 
Lạc thê giới. 


Kinh văn: “Vừ Thị bạch ngôn: 
Thử đăng chúng sanh, hư vọng 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phần biệt. Bât cầu Phật sát, hà 
miên luân hôi?” 


Di Lặc Bồ Tát nói đó là lời thật, 
tại vì sao? Thật tại mà nói, muốn 
vãng sanh đến nội viện Đâu Suất của 
Di Lặc Bộ Tát chăng phải dễ dàng: 
quá khó lăm đây. Đến chăng được nội 
viện, lại còn phải vào lục đạo luân hồi, 
vậy thì sự tốn thất này quá lớn quá 
lớn. Sanh lên nội viện Đâu Suất so 
với vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, khó hơn quá nhiêu quá nhiêu. 
Tiêu chuẩn nơi đó của Di Lặc Bồ Tát 
rât cao, nếu chắng đạt được tiêu 
chuẩn ây thì không vào được, không 
giống như Tây Phương thể giới. Tiêu 
chuẩn của Tây Phương thế giới thập 
nhất, mỗi người đêu có phân; chỗ đó 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của Ngài tiêu chuẩn rất cao, phải tu 
Duy Tâm Thức Định. Nếu anh chăng 
có công phu này thì anh làm sao đến 
được Đâu Suất Thiên? Thật tình mà 
nói, thê gian chúng ta thường thường 
tu phước, những người sanh được lên 
Đao Lợi Thiên thì chăng nhiêu. Muôn 
lên Đao Lợi Thiên thì phải có Thượng 
Phẩm Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập 
Thiện Nghiệp Đạo đó, ít nhất phải đạt 
được chín mươi lăm điểm trở lên thì 
được sanh lên Đao Lợi Thiên; anh 
mới biết được khó đến dường nào! 
Còn Dạ Ma Thiên, Đâu Suật Thiên? 
Phải tu định, chăng có công phu thiên 
định thì không đến được cảnh giới ấy. 
Nội viện, công phu lại càng cao; 
ngoại viện là phàm phu thiên, định 
công đó so với nội viện kém rất nhiêu 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rât nhiêu; nội viện là công phu thiền 
định rât cao. Cho nên mây câu nói 
này của Di Lặc Bồ Tát hay vô cùng, 
cũng là một gậy đem chúng ta đánh 
thức, đây là “hư vọng phân biệt”. 
“Bất cầu Phật sát”, chữ Phật Sát này 
tức là Tây Phương Cực Lạc thê giới. 
Nêu anh chăng câu sanh Tây Phương 
Cực Lạc thể giới, “hà miễn luân hôi?” 
Làm sao anh có thê miễn trừ được lục 
đạo luân hồi? 


Kinh văn: “Phật ngôn: Bỉ đẳng 
sở chủng thiện căn, bất năng ly 
tướng, bất câu Phật tuệ, thâm 
trước thế lạc, nhân gian phước báo. 
Tuy phục tu phước, cầu nhân thiên 
quả, đắc báo chỉ thời, nhất thiết 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
phong túc, nhỉ vị nắng xuât tam 
giới ngục trung”. 


Một đoạn này nói được rât rõ ràng, 
rất hiện thực; những người học Phật 
chúng ta hiện nay, có rất nhiêu người 
là học Phật theo kiểu này. Họ học 
Phật, tu gì đây? Là nhân thiên phước 
báo. Thiện căn mà họ trông đó, chắng 
thể ly tướng, chấp trước một cách rất 
sâu nặng, ngày ngày đều đang tính 
toán, ta đã làm được bao nhiêu công 
đức, làm được bao nhiêu việc tốt, 
hình như còn có quyền số tay để ghi 
chép; quá sợ quên mất đi. “Thâm 
trước thế lạc”, đối với sự hưởng thụ 
của thế gian, chấp trước sâu nặng, 
tham đồ sự hưởng thụ của thể Ø1an, 
tham đồ phước báo của nhân gian. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tuy đang ở trong cửa Phật tu phước, 
nhưng họ câu đó là cái quả nhân thiên, 
họ câu cái này, cầu cái phú quý của 
nhân gian; đương nhiên có thể được. 
“Đắc báo chi thời, nhất thiết phong 
túc”, tu nhân, nhất định đắc quả; khi 
có được quả báo, trong đoạn thời gian 
này, anh tu được nhiều thì anh được 
nhiêu; phía trước đã nói qua. Anh bỗ 
thí Tài nhiều thì trong một đời này 
anh được nhiêu tài phú. 

Cho nên nói “phú khả để quốc”, 
gia tài của họ có thể tương đương 
băng một quốc gia, điêu này là đích 
thật chính xác. Hiện nay trên thế giới 
này, người đại phú quý, tài sản riêng 
tư của họ đạt đến mây mươi ức, là có 
đây. Là do đời trước tu được nhiêu thì 
đời này có được nhiều; đời trước tu 


Táp 26 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bố thí Pháp nhiều thì đời này thông 
minh trí tuệ vượt hơn kẻ khác; đời 
trước tu Vô Úy bô thí thì đời này 
được khỏe mạnh sông lâu, đây là quả 
báo đấy mà. Tuy nhiên đều là nhân 
thiên “nhất thiết phong túc”, tất cả thứ 
này đều đã mãn cái nguyện của anh, 
tu nhân đắc quả; chăng phải là Bồ Tát 
ban phước, chăng phải là thiên thân 
ban phước. Quý vị phải biết, là do anh 
tự mình tu tự mình được, trồng dưa 
thì được dưa, trông đậu thì được đậu. 
Phật, Bồ Tát bảo hộ cách nào? Phật, 
Bỏ Tát là đem đạo lý này nói rõ cho 
chúng ta, đem phương pháp nói rõ 
cho chúng ta, đây tức là Phật, Bồ Tát 
bảo hộ cho chúng ta, là sự việc như 
vậy. Muôn ngàn lần xin chớ tưởng 
răng, đây là Phật, Bộ Tát ban bỗ cho 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta nên tôi ngày ngày cúng 
dường Phật, Bô Tát, ngày ngày đêu lễ 
lạy Ngài, ngày ngày cúng dường hoa 
thơm, trái cây, vậy thì hiểu lâm tôi. 
Tưởng răng xả một mà được vạn báo, 
ngày nay tôi cúng dường Phật, Bô Tát 
một vạn đông, ngày mai sẽ có được 
một trăm vạn. Nào có biết, tiên tài của 
anh đó là do đời trước anh tu được, 
chắng phải là do Phật, Bồ Tát ban 
phước cho anh; là đạo lý như vậy, cho 
nên trong cửa Phật chắng có mê tín. 
Tuy “nhất thiết phong túc”, anh 
phải ghi nhớ, anh chưa có siêu việt 
tam giới, anh chưa có thoát ly luân 
hôi, khi phước báo của anh đã hưởng 
hết, thì làm sao đây? Đây là một vấn 
đề rât thực tê. Có được mấy gia đình, 
đang khi có được đại phước báo, mà 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vẫn chịu tiếp tục tu phước? Cho nên 
người thật sự có đại phước báo, 
ngược lại, tu phước tu được ít; họ có 
tài sản một trăm vạn, lây ra một vạn 
đông để tu phước, đều cảm thấy rất 
đau lòng, đều cảm thây đau đớn như 
là đang cắt thịt mình vậy, chắng chịu 
tu phước, là mê đây. Cho dù có tu 
phước, xin thưa thật, vì họ không có 
trí tuệ, không có phước đức, nên đã 
trông sai phước điện, chắng có trông 
đúng phước điền chân chánh. Bị 
người lừa mất, ngỡ răng mình đang tu 
phước, bị người lừa mật, là phước 
điển giả đây mà. 

Quý vị xem, trong kinh Lăng 
Nghiêm chăng phải đã nói rồi sao? 
“Thời kỳ Mạt Đa >. tà sư thuyết pháp 
như Hằng hà sa”; phước điền giả 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu như cát sông Hăng, còn phước 
điền thật thì rất ít, anh làm sao nhận 
thức được? Anh trông phước, tất cả 
đều trông trên đá, trên sỏi, luôn cả 
vốn liêng đêu lỗ sạch hết phải không? 
Chăng những không có phước, còn 
tạo phiên phức đủ điêu; điều này phải 
nên biết, rât chắng dễ gặp được phước 
điên chân chánh. Ngược lại thì người 
bần cùng dễ gặp được, cái phước của 
người bân cùng trông đó, sánh với 
người đại phước báo trông đó nhiều 
hơn. Trồng phước trong Phật môn, 
chắng tính theo tiên tài nhiều hay ít, 
là theo tỷ lệ mà tính. Mỗi tháng anh 
chỉ có một ngàn đồng thu nhập, anh 
có thể lấy ra năm trăm đông để làm 
việc thiện, anh lây ra năm mươi phân 
trăm, tỷ lệ này lớn biết mấy! Quá lớn. 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Mỗi tháng anh thu nhập mười vạn 
đồng, anh lây ra một vạn, là một phân 
trăm; còn người ta là năm mươi phân 
trăm. Tương lai được quả báo, thì quả 
báo của họ vượt hơn anh, vượt hơn 
quá nhiêu quá nhiêu. Anh hiểu rõ đạo 
lý này thì biết được ông trời vốn là rất 
công băng, người giàu đời sau thì 
nghèo, kẻ nghèo đời sau thi giảu; 
chắng phải giàu thì vĩnh viễn Ø1ảu, 
nghèo thì vĩnh viễn nghèo, rất là công 
băng. Đặc biệt hơn cả là những kẻ ăn 
xin, rất nghèo khổ, họ xin được một 
đồng, vài xu, họ đem toàn bộ cúng 
Phật, cúng dường cả một trăm phân 
trăm; thì kiếp sau, phước báo họ được 
đó là viên mãn, không ai có thể sánh 
bằng họt Tại vì sao? Vì toàn bộ tải 
sản của họ đều bồ thí hết cả, có ai có 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể sánh băng? Phật trong kinh nói đó, 
chắng thể có sai trái. Thôi, chúng tôi 
hôm nay xin giảng đến đây. A Di Đà 
Phật 


Táp 26 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 27 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
bảy mươi hai, hàng thứ nhât. Xin xem 
kinh văn. 


Kinh văn: “Giả sử phụ mẫu, thê 
tử, nam ) nữ, quyền thuộc, dục tương 
cứu miễn, tà kiến nghiệp vương, vị 
năng xả ly, thường xử luần hôi, nhỉ 
bất tự tại”. 


Vậy đến chỗ này là một đoạn nhỏ, 
trong đoạn khai thị này của Phật đều 
là nói sự thật của luân hôi; chỉ đơn 
độc nương nhờ sự tu phước thì chắng 
có biện pháp xuất ly luân hồi. Những 
sự giáo huấn trong kinh cùng với chỗ 
nói của Lục Tổ đại sư trong Đàn Kinh 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hoàn toàn tương đông, vậy do đây có 
thê biết, tu Tuệ thật tại sánh với tu 
Phước lại càng quan trọng hơn, mà 
“Trụ chân thật tuệ” tức là câu sanh 
Tịnh Độ. Phía trước nói ra, tuy tu 
phước có thể được nhân thiên phước 
báo, nhưng không thê ra khỏi tam giới. 
Tiếp theo ở đây lại nói “giả sử phụ 
mâu, thê tử, nam nữ, quyên thuộc”, 
cho dủ cha mẹ, vợ con, nam nữ T 
thuộc, gia tộc quyên thuộc muốn ĐIÚP 
đỡ anh; vậy thì chúng ta có thể thấy 
được cách giúp đỡ này trong sự tu trì 
ngày thường. Một loại là tu trì vì gia 
thân quyền thuộc hồi hướng, một loại 
kia là sau khi gia thân quyên thuộc 
qua đời, chúng ta tụng kinh bái sám 
siêu độ cho họ. Có phải thật sự có thể 
giúp được chăng? Đương nhiên là có 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thể giúp được, tuy nhiên chắng có 
biện pháp giúp họ thoát ly luân hôi 
mà là có thể giúp họ giảm thiêu khổ 
đau ở trong lục đạo; có thê giúp họ 
được phước báo. Nếu là giúp họ liễu 
sanh tử, xuất tam giới thành Phật, làm 
Tổ thì chắng làm được sự giúp đỡ này, 
nhật định phải rõ ràng, phải minh 
bạch. Tại sao không giúp được? Nơi 
đây đã đem nguyên nhân nói ra. 


Kinh văn: “Tà kiến nghiệp 
vương”. 

Nghiệp tức là chúng ta thường nói 
nghiệp lực, tà kiến nghiệp lực tức là 
ác nghiệp. Sao lại gọi ác nghiệp là 
vương? Vương là thí dụ lực lượng của 
nó quá lớn, nghiệp lực quá lớn, có thê 
sánh băng núi Tu Di, sâu như biến cả, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đây là trong kinh Địa Tạng hình dung 
nghiệp lực này quá lớn. Nguyên nhân 
là ở chỗ nào? 


Kinh văn: “Vị năng xả ly”. 


Nghiệp chưa tiêu thì phước. chắng 
thể cứu. Vậy thì quý vị phải biết, Tuệ 
mới có thê tiêu nghiệp, Định có thể 
phục. Định công sâu đem nghiệp đè 
phục xuống, nó chắng khởi tác dụng, 
chúng ta cũng có thể tạm thời được tự 
tại. Sau khi Tuệ sanh ra rồi, thì nghiệp 
lực liên chuyên biến, chuyên phiên 
não thành Bô Đề, Tuệ rất khẩn yếu, 
duy chỉ có Tuệ mới có thê thật sự giải 
quyết vẫn đề. Người này chắng có trí 
tuệ, chắng có định lực, chỉ riêng nhờ 
vào phước thì không thê cứu họ được, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đây tức là “tà kiến nghiệp vương, vị 
năng xả ly”, ác nghiệp của họ chưa 
tiêu mất, là nguyên nhân như vậy. 
“Thường xử luân hôi, nhi bất tự tại”, 
ở trong luân hồi lục đạo, xả thân, thọ 
thân là do nghiệp lực chi phối. 
Nghiệp lực đang làm chủ, tự anh 
chắng có biện pháp muôn đi đến đâu 
thì đến đó được. Muôn đầu thai sanh 
đến đạo nào thì đến đạo đó, điều này 
anh chăng làm nỗi vì nghiệp lực đang 
chi phối anh. 


Kinh văn: “Nhữ kiến ngu sỉ chỉ 
nhân, bất chủng thiện căn, đản dĩ 
thế trí thông biện, tăng ích tà tâm. 
Vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn?” 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trong những lời giáo huấn này 
của Phật, chăng những chúng ta tự 
mình có được sự lợi ích thù thăng, 
biết cách nào tu hành, đông thời khiến 
cho Tuệ nhãn của chúng ta phát hiện. 
Tuệ nhãn đã phát hiện làm cho chúng 
ta có thể quan sát tà chánh, thị phi 
trong thê gian pháp. Trong thê gian 
này, chúng ta chăng mê nữa; càng 
quan trọng hơn nữa là trong Phật 
pháp cũng có chân vọng, cũng có tà 
chánh, thị phi. Chúng ta chăng có Tuệ 
nhãn, đem Phật pháp giả cho là thật, 
đem tà pháp cho là chánh pháp; thật 
tại mà nói, chăng những như vậy, vì 
không có trí tuệ thậm chí chúng ta 
đều chăng thê biện biệt thiện ác, đều 
chắng thê hiểu rõ lợi hại, đây gọi là 
ngu s1. Chúng ta phải niệm đoạn kinh 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

văn này nhiều lân, phải đem nó ghi 
nhớ cho thật thuộc, đây là nói những 
người ngu s1; đây là Phật nói với DI 
Lặc, A Nan, các ông xem người thể 
gian ngu si. Có thê là chính chúng ta 
là người ngu si này, điều này một tí 
cũng chắng giả! Chúng ta có khả 
năng biện biệt thị phi, biện biệt thiện 
ác, biện biệt chân giả không? 

Nhưng phải bình tính, đừng nên 
dùng cảm tỉnh, phải dùng lý trí tỉ mỉ 
để quan sát thì chắng khó thể hội 
được. Bởi vì chỗ này có tiêu chuẩn, 
“đản đĩ thê trí thông biện”, họ là dùng 
cái thông minh trí tuệ của thể Ø1an, 
đây chăng phải chân trí tuệ. Cái gì gọi 
là thế gian thông minh trí tuệ? Cái gì 
gọi là Phật pháp chân trí tuệ? Ở bê 
ngoài xem, thì là biện tài vô ngại, thật 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

chắng dễ nhìn ra được; tuy nhiên nếu 
kỹ lưỡng mà quan sát thì chắng khó 
nhìn ra được. Từ chỗ nào để nhìn? 
Chân trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm 
sanh ra, cái tâm địa vô ngại biện tài 
ây của họ thanh tịnh. Tâm địa thanh 
tịnh thì quyết định chăng có tham, sân, 
si, mạn, nghi, những thứ phiên não 
này, đây là chân trí tuệ, đây là thật. 
Nếu như tham, sân, si, mạn vẫn còn 
tiếp tục tăng trưởng, Tăng Ích tức là 
thêm, Tăng cũng là nghĩa tăng gia, 
vậy thì đây quyết định là “thế trí 
thông biện”. Thế trí thông biện chăng 
phải là việc tốt, trong Phật môn chúng 
ta thường nói Bát Nạn, trong Bát Nạn 
này có thê trí thông biện thì người này 
sẽ có øặp nạn, gặp nạn gi vậy? Là 
chắng thê học Phật, chắng thể khai 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
ngộ, cũng tức là bảo họ chăng thể 
được định, chắng thê khai ngộ. 

Từ chỗ này mà bình tĩnh để quan 
sát, tà chánh thị phi chắng khó biện 
biệt. Sau khi hiểu rõ rôi, chúng ta tự 
tâm thanh tịnh, chắng phải Chánh 
pháp, chăng phải chắng Phật pháp 
chân chánh thì thái độ của chúng ta 
đôi với họ thì như “kính nhi viễn chỉ”, 
bởi vì chúng ta học Phố Hiện Hạnh, 
đôi với tà môn ngoại đạo, đôi với yêu 
ma quỷ quái đều cung kính. Đều cung 
kính giống như Phật, chắng có saI biệt, 
chỉ là không thêm sự tán thán; chăng 
tán thán, chắng theo học họ tức là 
“viễn chi”. “Kính nhi viễn chỉ”, Kính 
là lễ kính, quyết định là lây tâm chân 
thành, thanh tịnh, bình đắng, từ bi để 
cung kính, đây tức là Chánh pháp, sự 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tà chánh là từ chỗ này mà biện biệt. Ở 
chỗ này Phật dạy cho chúng ta, tâm 
không thanh tịnh, tâm không bình 
đăng, tham, sân, s1, mạn trong tâm, 
những thứ phiên não tập khí vẫn chưa 
đoạn hết thì: 

Kinh văn: “Vân hà xuất ly, 
sanh tử đại nạn?” 


Đây tức là lục đạo luân hôi, quyết 
định họ chăng thê vượt qua lục đạo 
luân hôi. 

Kinh văn: “Phục hữu chúng 
sanh, tuy chủng thiện căn, tác đại 


phước điện”. 


Ở thể gian chúng ta, thường 
thường thây những hạng người này 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

rât nhiêu. Đặc biệt là tại thể Ø1an này, 

những nhà đại phú đại quý có địa vị 

sùng cao trong xã hội, có lực lượng 

tiên tài hùng hậu, họ tu bố thí, ở trong 
" 


Phật môn họ tác chư công đức, “tác 
đại phước điền”. 


Kinh văn: “Thủ tướng phân 
biệt, tình châp thâm trọng. Cầu 
xuât luân hôi, chung bât năng đắc”. 


Hai câu này là không được tôi, 
trong lịch sử chúng ta có một thí dụ 
rất nôi tiêng, xưa kia khi vua Lương 
Võ Đề còn tại thê, địa vị của ông là 
quốc vương nên ông đã làm chăng ít 
việc thiện, tu phước trong Phật môn. 
Nam triều có bốn trăm tám mươi ngôi 
tự viện, là do ông xây cât; ông độ 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được mây chục vạn người xuất gia, 
ông là vị đại hộ pháp. Lúc đó tổ sư 
Đạt Ma đến Trung Hoa, cùng vua 
Lương Võ Đề diện kiến. Lương Võ 
Đề nghe nói có một VỊ cao tăng từ Ấn 
Độ đến, là truyền nhân của Thích Ca 
Mâu Ni Phật; vua rât tôn trọng, dẫn 
mời vào trong cung đình để cúng 
dường. Vua Lương Võ Đề bèn hướng 
về tô sư Đạt Ma thỉnh giáo, ông hỏi: 
“Một đời này trâm đã làm nhiêu việc 
thiện trong Phật môn như vậy, công 
đức này của trẫm có lớn chăng?” Tổ 
sư Đạt Ma đã thốt lên một câu nói lão 
thật, nói lời chân thật, Ngài nói: 
“Chăng có công đức”. Vua Lương Võ 
Để như bị tưới nước lạnh lên đâu, 
hứng thú đều tiêu tan mất, cho nên 
nghe xong đương nhiên chắng vui 


Táp 27 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lãm; còn tổ sư Đạt Ma dùng cơm 
xong thì đi ngay, từ đó về sau chắng 
đếm xỉa đến ông ta nữa. Cho nên từ 
đó tổ sư Đạt Ma chăng có người hộ 
pháp, bèn đi đến Thiếu Lâm Tự diện 
bích hết chín năm mới chờ được một 
Huệ Khả nhận biết được Ngài. 

Trong Phật môn chăng nói vọng 
ngữ, chăng tâng bốc người. Giả như 
lúc đó vì vua Lương Võ Đề tán thán, 
“Ô! Công đức của Ngài quá lớn, thật 
quá phi thường” thì Lương Võ Để 
nhất định sẽ là người đại hộ pháp của 
Ngài. Tuy nhiên không thê làm như 
vậy trong Phật môn, ông làm đó là gì? 
Là Phước đấy. Quý vị xem, trong tâm 
và miệng của Lương Võ Đề biểu hiện 
ra đó là “thủ tướng phân biệt, tình 
chấp thâm trọng”; công đức liên mất 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hết. Giả như ông ta hỏi: “Phước báo 
của trầm có lớn không?”, thì tô sư Đạt 
Ma nhất định sẽ nói: “Lớn lắm lớn 
lãm”. Ông ta tu đó là phước, chẳng 
phải công đức, công đức và phước 
đức khác nhau. Công đức được liễu 
sanh tử, xuất tam giới, còn phước đức 
thi không thể được, phước đức chỉ có 
thể được phước báo nhân thiên, chỉ 
được cái này; chúng ta nhất định phải 
biện biệt cho thật rõ ràng điều này. 
Hy vọng chúng ta phải biết được tu 
công đức mà chăng tu phước đức. 
Còn Thủ Tướng tức là trước tướng, 
làm được ít việc thiện thì niệm niệm 
chắng quên. Quý vị xem, trong Phật 
môn chúng ta có rất nhiêu người làm 
việc thiện, hiện nay xây cât một cái 
đạo tràng, tên tuôi nhất định phải treo 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
lên trên. Bỏ tiền ra để làm một cây cột, 
trên cột phải khắc tên, cái này của đệ 
tử gì đó phụng hiến, phải khắc tên vào. 
Đây là trước tướng đấy, sợ rôi Phật 
quên mất công đức của họ, khắc tên 
cho Phật thường thường nhìn thây, 
đây là trước tướng, phân biệt, cải này 
không thể được, cách này đêu biến 
thành phước đức tôi. 

Cái gì gọi là Công Đức? Công là 
công phu, Đức là sự thu hoạch của 
anh. Trì giới là công, được định là 
đức. Tu định là công, khai trí tuệ là 
đức. Công là nhân, Đức là quả báo. 
Cho nên Công Đức, kẻ khác không 
thể tu thể, còn phước đức thì được. 
Tôi có phước, có thê cho anh; tôi có 
tiên, có thê tặng cho anh dùng: tôi có 
nhà cửa, có thể tặng cho anh ở. Còn 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

công đức thì sao? Tôi có trí tuệ, tôi 
chắng có biện pháp tặng trí tuệ của tôi 
cho anh; tôi có khả năng, tôi chăng có 
biện pháp tặng khả năng của tôi cho 
anh, đó là Đức. Cho nên Phước Đức, 
có thể cùng người cộng hưởng, còn 
Công Đức này thì chắng thể có biện 
pháp chia cho người, một tơ hào đêu 
chắng có cách chi chia cho người 
khác. Nhất định phải tự mình tu, cho 
nên “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc; 
không tu thì không đắc”. Phải biết 
cách tu học, cho nên chúng ta phải 
đoạn ác tu thiện, chớ nên trước tướng, 
chớ nên phân biệt, phải đem tình thức 
xả bỏ. Tình là gì? Là cảm tình, là cảm 
tỉnh dụng sự; phải nên xả bỏ Tình. 
Phải thì dùng cái gì? Dùng trí tuệ, 
phải dùng lý trí. Thật tại mà nói, tình 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

và trí biểu hiện bên ngoài, tác dụng là 
như nhau, là tương đồng: rất khó biện 
biệt điêu này. Biểu hiện bên ngoài là 
øì? Tức là Ái, Phật pháp chúng ta gỌI 
là Từ Bi, người thế gian gọi là ái. Nếu 
cái ái này có phân biệt, có chấp trước, 
thì tức là Tình; lia khỏi tất cả phân 
biệt, chấp trước, cái áI1 bình đăng, cái 
ái chân thành, đó tức là trí tuệ. Cho 
nên Trí và Tình là hai mặt của một 
thể; cái tình của giác ngộ gọi là trí, 
nêu trí đam mê thì øọI là tỉnh, là sự 
việc như thê đó. 

Mê ngộ khác nhau, nói hai danh 
từ nhưng là một sự việc; mê rôi øọI là 
tỉnh, ngộ rôi øọI là trí; cho nên trí và 
tình là một sự việc. Chư Phật, Bộ Tát 
ngộ rôi, họ có trí; thật tại mà nói, trí là 
cảm tình chân thật, là chân tình. Cái 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tỉnh của kẻ hay dùng đó, phía trước 
đã nói qua với quý vị, là hư tình giả ý, 
chắng phải thật. Giác ngộ là chân, vì 
sao? Vì vĩnh viễn chăng thể thay đối, 
cái mê tình đó là chăng tin tưởng 
được, là thời thời khắc khắc có thể 
biến hóa; cho nên đây là “cầu xuất 
luân hôi, chung bất năng đặc”. Tu 
phước như vậy, dủ tu được cái phước 
lớn hơn đi nữa, giống như cách của 
vua Lương Võ Đề, muốn vượt khỏi 
lục đạo luân hôi, đêu chắng làm nối. 
Chư vị phải biết điều này. 


Kinh văn: “Nhược dĩ vô tướng 
trí tuệ, thực chúng đức bốn. Thân 
tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt. 
Câu sanh tịnh sát, thú Phật Bồ Đề, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
đương sanh Phật sát, vĩnh đắc giải 
thoát”. 


Một đoạn sau cùng, Phật dạy cho 
chúng ta phải nên tu cách nào mới 
như pháp. Phật dạy cho chúng ta phải 
ly tướng, đừng nên trước tướng, đừng 
nên phân biệt, đừng nên chấp trước. 
Chăng phân biệt, chắng dùng ý thức 
thứ sáu; chăng chấp trước, chắng 
dùng ý thức thứ bảy, chăng dùng Mạt 
Na thức. Đây tức là chuyển thức 
thành trí, chăng dùng thức thứ sáu tức 
là Diệu Quang Sát Trí; chắng dùng 
thức thứ bảy tức là Bình Đăng Tánh 
Trí. Chuyến thức thành trí, thức thứ 
sáu và bảy chuyển trước, nhân địa 
chuyền thì trên quả, thức thứ năm và 
tám chuyên; cho nên thức thứ sáu và 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bảy chuyến rồi thì thức thứ năm và 
tám tự nhiên chuyên theo. Tức là đạo 
lý như vậy, cho nên tu hành quý ở chỗ 
chuyên thức thành trí; chỗ anh tu đó 
quyết định là phước báo, không thể 
liễu sanh tử thì không thê ra khỏi tam 
ĐIỚI. 

Cho nên chúng ta phải luyện tập 
trong sinh hoạt hăng ngày, xử thế, đối 
người, tiếp vật, phải học không phân 
biệt, phải học không chấp trước. GIả 
như cái phân biệt, chấp trước của 
chúng ta, năm nay so với năm trước 
đã lợt đi thì anh có tiễn bộ; một năm 
so VớI một năm nhẹ đi, một năm so 
với một năm lợt đi, đây là công phu 
của anh đắc lực, công phu đang tiên 
bộ. Giả như phân biệt, chấp trước, 
vọng tưởng, phiên não của anh cùng 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

với quá khứ chăng sai khác, vẫn còn 
nhiều như vậy, thậm chí so với trước 
còn nhiêu hơn; thì không học Phật 
không có phiền não mà khi học Phật 
thì phiền não càng nhiêu, vậy thì anh 
đã đi sai đường lối. Nhât định anh đã 
có vẫn đề trên phương pháp, hoặc giả 
có vân đề trên lý luận; bởi vì khi anh 
học, chỗ học có kết quả đó cùng với 
Phật pháp chỗ nói đó hoàn toàn tương 
phản. Nếu là chân chánh học Phật, 
chỗ anh được đó nhất định là tâm 
thanh tịnh hơn sau mỗi năm; vọng 
tưởng phiên não ít hơn sau mỗi năm, 
vui vẻ hơn sau mỗi năm, có trí tuệ 
hơn sau mỗi năm. Cái gì gọi là có trí 
tuệ? Là xử thế, đôi người, tiếp vật 
minh bạch; trước kia nhìn người, nhìn 
sự, đều nhìn chăng rõ, nhìn sail Bây 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


giờ không sai nữa, bây giờ nhin rât 
chuẩn, vậy thì trí tuệ đã hiện tiên tôi. 
Cho nên lợi ích của sự học Phật, trong 
cuộc sông thì có thể xét nghiệm ra 
được; điểm này là sự thọ dụng chân 
thật của Phật pháp. 

“Thực chúng đức bốn”, Đức Bồn 
tức là nhật tâm chuyên niệm A Di Đà 
Phật, đây là đức bốn vô thượng; Đức 
tức là cái mà anh có được, Bồn tức là 
chân như bốn tánh, tức là thành cứu 
cánh viên mãn Phật. Duy chỉ có pháp 
môn này khiến cho chúng ta một đời 
này quyết định chắng luông qua, 
quyết định có thê có được thân tâm 
thanh tịnh. “Thân tâm thanh tịnh, viễn 
ly phân biệt”, thì hiện nay đã được tôi; 
khi nãy nói với quý vị một năm so với 
một năm thanh tịnh hơn, một tháng so 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
với một tháng thanh tịnh hơn; đến 
ø1aI đoạn một tháng so với một tháng 
thanh tịnh hơn thì có thể nói anh đã 
có bảo đảm chắc chăn vãng sanh. Mỗi 
tháng anh đều có thê tiên bộ, tháng 
tháng đêu khác nhau thì quyết định là 
anh được bảo đảm, chắc chắn vãng 
sanh. Nếu như mỗi tuần đều khác 
nhau, một tuần so với một tuần thanh 
tịnh hơn, vậy thì xin chúc mừng anh, 
anh đã có thê tự tại vãng sanh rÔi, 
muốn đi lúc nào thì đi lúc đó; điều đó 
thật là phi thường, quyết định có thê 
tự tại vãng sanh. Muốn ở thêm vài 
năm cũng chăng có trở ngại, tùy thời 
đều có thê ra đi, sanh tử tự tại rôi vậy. 
“Viễn ly phân biệt”, vậy thì phân 
biệt và chấp trước, có một sô đông tu 
nghe rôi, họ nói: “Vậy đôi với việc 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chi cũng chắng phân biệt, chăng chấp 
trước thì chăng phải tôi đã trở thành 
ngu ngốc rôi sao?” Người ta hỏi tôi: 
“Cái này là gì?” “Không biết, không 
phân biệt”. Vậy thì pháp này, rỗt cuộc 
tu cách nào đây? Phật là dạy chúng ta 
không phân biệt, không chấp trước, là 
từ trên Tâm. Trên tâm chăng thể phân 
biệt, chấp trước, chắng phải nói trên 
Sự. Trên Sự là gì? Quý vị phân biệt, 
chấp trước gọi cái này là cái khăn 
lông, tôi cũng nói nó là cái khăn lông; 
tôi cũng chắng chấp trước cái khăn 
lông này là cái khăn lông, tôi cũng 
chắng có phân biệt; là quý vị phân 
biệt, chấp trước. “Hăng thuận chúng 
sanh”, “Tùy hỷ công đức”, anh phân 
biệt anh nói như vậy, tôi là theo anh 
mà nói, nhưng trong tâm tôi tuyệt đối 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng chấp trước nó là cái khăn lông, 
chắng chấp trước nó là màu vàng, 
chắng chấp trước; là anh phân biệt. 
Phải học cách này. Cho nên ứng dụng 
là quyên trí, thiện xảo phương tiện; 
hăng thuận chúng sanh, tự mình thọ 
dụng là thực chất, là chân trí tuệ. 
Trong chân trí tuệ chắng có phân biệt, 
chấp trước, thân tâm thanh tịnh. Hôm 
nay là ngày mấy, tháng mây, là quý vị 
phân biệt tháng mây, ngày mây; còn 
tôi thì chăng phân biệt tháng mấy, 
ngày mây. Anh hỏi tôi, tôi tùy thuận 
sự phân biệt của quý vị, hôm nay là 
ngày Hai Mươi Tám tháng Mười Một; 
đây là quý vị phân biệt, còn tôi chắng 
có phân biệt. Bây giờ là lúc mây giờ? 
Là tám gl1ờ rưỡi của quý vị, còn tôi 
chắng có tám giờ rưỡi; làm như vậy 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì là đúng, chăng sai. Cho nên đây là 
“viễn ly phân biệt”, là viễn ly cách 
này, chắng phải trên sự; trên sự là tùy 
chúng sanh, còn trên tâm quyết định 
là thanh tịnh, đây gọi là chân chánh tu, 
“thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân 
biệt”. 

“Câu sanh tịnh sát”, Tịnh Sát đây 
tức là Tịnh Độ, quốc độ của A DI Đà 
Phật. Nhât định chúng ta phải có một 
nguyện vọng mãnh liệt câu sanh Tây 
Phương Tịnh Độ. “Thú Phật Bộ Để”, 
Thú là thú hướng, mục đích của 
chúng ta, phương hướng của chúng ta, 
là Vô Thượng Bồ Đề. Đến Tây 
Phương Cực Lạc đề làm gì? Đề thành 
tựu Vô Thượng Bỏ Đề, để chứng 
minh Phật quả cứu cánh viên mãn; 
Phật nói người như vậy thì “đương 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh Phật sát”, nhất định họ có thê 
sanh đến Tây Phương Cực Lạc thể 
giới, vĩnh viễn được giải thoát. Sau 
cùng Thể Tôn dạy cho chúng ta 
cương lĩnh tu hành chính xác; trong 
một phâm kinh này, chúng ta phải ghi 
nhớ, Phật nói với chúng ta ba loại 
người không thể vãng sanh được. 
Loại thử nhất là “tham trước sự 
hưởng thụ của thế gian”, mong câu 
phước báo nhân thiên, tham đô sự 
hưởng thụ của thê gian; loại người 
này không thể sanh Tịnh Độ được, 
niệm Phật cũng chắng thể đi đến Tịnh 
Độ. Loại người thứ hai là “thế trí 
thông biện”, tà kiên thâm trọng; song 
đối với loại người này, chúng ta phải 
có trí tuệ thích hợp, đầu óc rất tỉnh táo 
thì mới có thể xét biết được. Nêu 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng phải thế mà qua loa sơ suất, 
anh thường đem họ cho là chánh pháp; 
đem họ cho là thiện tri thức chân 
chánh, vậy là sai rôi. Còn loại thứ ba 
tức là “thủ tướng phân biệt”, tình 
chấp sâu nặng: loại người thứ ba này 
chắng có cách chi vãng sanh, chỗ họ 
tu đó thảy đều là phước báo. Chúng ta 
xem phân kinh văn phía dưới. 


Bô Tát Vãng Sanh - Đệ Tứ 
Thập Nhị 


Tại trong phâm kinh này Phật nói 
với chúng ta trạng huấn của thập 
phương Bồ Tát câu sanh Tây Phương 
Tịnh Độ, chúng ta nghe rôi, chúng ta 
xem rôi, có cảm tưởng gì? Nếu như là 
người đây đủ thiện căn, nhât định sẽ 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cảm động sâu sắc, khích pháp nguyện 
vọng câu sanh của chúng ta; vậy đây 
cũng là dụng ý của Phật vi chúng ta 
giới thiệu tại chỗ này. Xin xem kinh 
văn. 


Kinh văn: “Di Lặc Bộ Tát bạch 
Phật ngôn: Kim thử Sa Bà thê giới”. 

Sa Bà thế giới là cái đại thê giới, 
giáo khu của Thê Tôn là cái thê giới 
rât rộng lớn. 


Kinh văn: “Cập chư Phật sát”. 


Ngoại trừ Sa Bà thế giới chúng ta 
ra, còn có thập phương chư Phật sát 
độ. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Bất Thoái Bồ Tát 
đương sanh Cực Lạc quốc giả, kỳ 
số kỷ hà?” 


Những vị Bộ Tát đã chứng đắc 
quả vị Bất Thoái, vậy thì câu nói này, 
Ngài chắng có nói được rất tường tận. 
Bất Thoái có ba loại, vậy rốt cuộc là 
loại nào đây? Một loại cạn nhất là Vị 
Bất Thoái. Nếu như nói Vị Bất Thoái 
thì đích thật địa vị này chăng kể là 
cao, là Sơ Tín Bồ Tát của Viên Giáo, 
còn Biệt Giáo thì sao? Là Bộ Tát của 
Sơ Trụ, Biệt Giáo Sơ Trụ ngang với 
Sơ Tín của Viên Giáo. Vị Bất Thoái 
thì Kiến Tư phiên não đã đoạn, vậy 
thì ở Tiểu Thừa là Tứ Quả A La Hán, 
Bích Chi Phật, hạng người với thân 
phận như vậy. Vậy có bao nhiêu 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người vãng sanh đến Tây Phương 
Cực Lạc thê Ø1ớ1? Nếu như là Niệm 
Bất Thoái, thì địa vị ây cao; Niệm Bất 
Thoái ở Biệt Giáo là Sơ Địa Bồ Tát, ở 
Viên Giáo là Sơ Trụ Bồ Tát, địa vị 
này thì cao. Tuy nhiên chỗ này chăng 
có thuyết minh chỗ chăng có nói rõ 
ràng, do đây có thể biết, Ngôi Bất 
Thoái này, trong nhãn quang phảm 
phu chúng ta, quyết định là thánh 
nhân. Tiểu Thừa Tứ Quả A La Hán là 
thánh nhân, chắng phải phàm phu. 
Công phu đoạn chứng của Đại Thừa 
Bỏ Tát ngang băng, tương đương với 
A La Hán, Kiến Tư phiền não đều 
đoạn tôi, trí tuệ của Bô Tát quyết định 
cao hơn A La Hán; A La Hán chăng 
thể sánh băng. Những người với thân 
phận như vậy, “đương sanh Cực Lạc 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quốc giả”, con sô có được bao nhiêu? 
Di Lặc Bồ Tát thay mặt chúng ta nêu 
ra vẫn đê này. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: U 
thứ thê giới, hữu thât bách nhị thập 
ức Bồ Tát”. 


Thử Thê Giới tức là Sa Bà thê 
giới, quý vị nên ghi nhớ, thê giới này 
của chúng ta không chỉ là địa cầu này 
của chúng ta, đây là chỉ cho tam thiên 
đại thiên thế giới; theo cách nói của 
lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, là ngày nay 
chúng ta nói đến dải Ngân Hà. Đây là 
hệ tinh cầu rất lớn, một trăm ức hệ 
Ngân Hà là giáo khu của Thích Ca 
Mâu NI Phật, là phạm vi giáo hóa của 
Ngài, một trăm ức hệ Ngân Hà. Địa 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

câu chúng ta cũng ở trong hệ tinh câu 
lớn này, cho nên đây là nói Bât Thoái 
Bỏ Tát ở đại thê giới này có bảy trăm 
hai mươi ức. Từ trên con số này mà 
nhìn, có lẽ là Niệm Bất Thoái Bồ Tát 
chứ chăng phải là Vị Bất Thoái. Nếu 
là Vị Bất Thoái thì con số phải cao 
hơn, không chỉ có bấy nhiêu đó, quyết 
định là chắng nói đến Vị Bất Thoái. 
Vị Bất Thoái Bồ Tát thì là cao rồi. 


Kinh văn: “Dĩ tăng cúng dường 
vô sô chư Phật”. 


Chúng ta phải ghi nhớ câu này, 
phía trước A Xà vương tử cùng năm 
trăm trưởng giả đã cúng dường bốn 
trăm ức chư Phật trong đời quá khứ, 
vẫn không thể vãng sanh được. Phải 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
cúng dường “vô sô chư Phật”, thiện 
căn này đã quá sâu dây. 


Kinh văn: “Thực chúng đức 
bốn”. 

Câu này là từ vô lượng kiếp đến 
nay đời đời kiếp kiếp đều niệm A Di 
Đà Phật, “thực chúng đức bốn” này, 
có lẽ anh sẽ hỏi, tại sao đời đời kiếp 
kiếp niệm A Di Đà Phật mà đều 
chắng vãng sanh? Tức là ba thứ 
nguyên nhân phía trước, là tham niệm 
phước báo của thê gian, cầu nhân gian 
phước báo. Nêu anh không tin, anh cứ 
nghe ngóng những người niệm Phật, 
có người nào mà chăng vì tham đô 
phước báo thế gian mà niệm A Di Đà 
Phật? Vậy thì chăng thể vãng sanh 
được, một đời này vẫn chắng đi được. 


Táp 27 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Loại thứ hai là thể trí thông biện, tà tri 
tà kiến. Loại thứ ba là tình chấp tất 
nặng, chăng có cách chi lìa khỏi, đêu 
là những căn bệnh này. Nếu như tại 
trong một đời này chúng ta thật sự có 
thể làm được chắng phân biệt, chắng 
chấp trước, chắng gián đoạn, chắng 
xen tạp, vậy thì một đời này thành 
công rôi, một đời này là công đức 
viên mãn. Đây là điều kiện của việc 
vãng sanh chân chánh. 

kinh vấn: “Dương sanh bỉ 
quốc”. 


Tức là có bảy trăm hai mươi ức vị 
Bỏ Tát, cơ duyên vãng sanh của họ 
được thành thục rôi, họ có thể vãng 
sanh với số người đông như vậy. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Chư tiểu hạnh Bồ 
Tát, tu tập công đức, đương vãng 
sanh øiả, bất khả xưng kế”. 


Vậy còn một số tiểu hạnh Bồ Tát. 
Tiểu hạnh Bồ Tát tức là Bồ Tát chưa 
chứng đắc VỊ Bất Thoái. Tiểu hạnh 
Bỏ Tát này là ai? Tất cả quý vị có mặt 
tại tọa đều là tiểu hạnh Bồ Tát. Bởi vì 
ở trong lục đạo quý vị tiễn tiễn thoái 
thoái, quý vị chưa chứng được VỊ Bất 
Thoái. Tiên tiên thoái thoái cũng 
được vãng sanh, tại vì sao? Bởi vì 
cũng là trong đời quá khứ đã từng 
cúng dường vô số chư Phật, “thực 
chúng đức bốn”. Cái nhân là như 
nhau, cho nên trong đời này duyên 
thành thục rôi thì anh có thể chăng 
phân biệt, chắng chấp trước, công phu 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng xen tạp, chăng hoài nghi, chăng 
gián đoạn, trong một đời này anh là 
“đương văng sanh giả”, thì số người 
nhiêu rồi, “bất khả xưng kể”, chăng 
có cách chi tính đếm được con số này, 
cũng chắng có biện pháp nói ra được, 
nói không ra được, vô phương tính 
toán. Số người quá nhiêu là chỉ cho số 
người chúng ta đây, là tiểu hạnh Bồ 
Tát. Vậy đoạn này đáp phúc về Sa Bà 
thế giới, Di Lặc Bồ Tát còn hỏi về 
chư Phật sát độ thì sao. Phía dưới là: 
Kinh văn: “Bất đản ngã sát chư 
Bộ Tát đắng, vãng sanh bỉ quốc, 


tha phương Phật độ, diệc phục như 
thị”. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngoại trừ Sa Bà thế giới chúng ta 
ra, tha phương chư Phật quốc độ, tha 
phương này tức là chỉ cho thập 
phương thê giới. Thế giới vô lượng 
vô biên, sô người vãng sanh cũng là 
vô lượng vô biên, chăng biết được có 
bao nhiêu. Vậy ở đây Phật nêu ra vài 
cái thí dụ vì chúng ta thuyết minh. 


Kinh văn: “Tùng Viễn Chiếu 
Phật sát, hữu thập bát câu-chỉ na- 
do-tha Bộ Tát Ma Ha Tát, sanh bỉ 
quốc độ”. 


Cách đáp phúc phía dưới này là 
nói với quý vị, toàn là Bất Thoái Bồ 
Tát. Làm sao biết được? Bồ Tát Ma 
Ha Tát là Đại Bộ Tát, minh tâm kiến 
tánh Bô Tát, chăng phải Bồ Tát thông 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường. Cho nên đây là Bất Thoái Bồ 
Tát, đều là chỉ cho Bất Thoái Bồ Tát 
mà nói. Con số tiêu hạnh Bồ Tát quá 
nhiêu thì không đề cập nữa, có mưới 
tám câu-ch1 na-do-tha. 


Kinh văn: “Đông Bắc phương 
Bảo Tạng Phật sát, hữu cửu thập 
ức Bất Thoái Bồ Tát, đương sanh bỉ 
quốc. Tùng Vô Lượng Âm Phật sát, 
Quang Minh Phật sát, Long Thiên 
Phật sát, Thắng Lực Phật sát, Sư 
Tử Phật sát, Ly Trần Phật sát, Đức 
Thủ Phật sát, Nhân Vương Phật sát, 
Hoa Tràng Phật sát, Bất Thoái Bồ 
Tát đương vãng sanh øiả, hoặc số 
thập bách ức, hoặc số bách thiên ức, 
nãi chí vạn ức”. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật đã tổng thuyết rôi, không 
phải từng vị từng vị mà nói; từng vị 
mà nói thì nói chăng hết, nên chỉ nêu 
vài thí dụ. Công đức của Bất Thoái 
Bỏ Tát, chúng ta cũng phải hiểu rõ sơ 
lược. Như trong kinh chỗ nói, thứ 
nhất là cúng dường vô số chư Phật, 
vô lượng kiếp đến nay, cúng dường 
vô sô chư Phật. Như vậy, ngày nay 
chúng ta phải làm sao đây? Phật 
không còn ở thế gian, chúng ta làm 
sao để cúng dường chư Phật? Chúng 
ta có nghĩ ra một biện pháp tốt chăng? 
Quý vị nghĩ thật sự không ra thì tôi sẽ 
chỉ cho quý vị, niệm kinh Vô Lượng 
Thọ, niệm AÁ Di Đà Phật tức là cúng 
dường vô lượng chư Phật. Tại vì sao? 
Vì tất cả chư Phật đều giảng kinh Vô 
Lượng Thọ. Chúng ta niệm kinh Vô 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lượng Thọ, tất cả chư Phật nghe 
được đều hoan hý, thì là cúng dường 
họ; tật cả chư Phật đều khuyên chúng 
ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh 
Độ, chúng ta tiếp thọ lời dạy của Phật, 
hết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, 
chắng có một vị Phật nào chắng hoan 
hỷ, chắng có một vị Phật nào chắng 
hộ niệm. Đây là chỗ tất cả chư Phật 
thảy đều cúng dường đến cả. 

Phố Hiện Bô Tát dạy cho chúng ta: 
“Chư cúng dường trung, pháp cúng 
dường tối”, Pháp cúng dường, đã nói 
hết bảy điểm, điều thứ nhất là “Như 
thuyết tu hành cúng dường”. Chúng ta 
dùng câu “Như thuyết tu hành cúng 
dường” này để cúng dường tất cả chư 
Phật; cho nên chúng ta làm được, 
chắng phải làm không được. Mọi 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người chúng ta ngảy ngày đang làm 
mà chăng biết, anh bảo có oan uỗng 
hay không chứ? Hỏi anh có phương 
pháp gì, thì nói không ra; trên thực tế 
là đang làm đây, anh đều chăng biết, 
mỗi ngày đều đang cúng dường vô 
lượng chư Phật mà tự mình chăng hay 
biết. Vậy thì ngoài việc này ra, chúng 
ta phải toàn tâm toàn lực đem kinh 
này, đem pháp môn này giới thiệu 
cho tất cả chúng sanh, dùng các thứ 
thiện xảo phương tiện khiến cho tất cả 
chúng sanh trên quả địa cầu này đều 
biết đến, đêu tiếp xúc đến, đây là 
“cúng dường vô sô chư Phật”. 

Thứ hai là “thực chúng đức bốn”, 
câu này tức là nhât tâm chuyên niệm 
A Di Đà Phật. Câu thứ ba là “Đắc Bất 
Thoái Chuyển”, chúng ta có tín tâm 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kiên định câu sanh Tịnh Độ, tuyệt đôi 
sẽ chăng bị các pháp môn khác, các 
tôn giáo khác làm ảnh hưởng, làm 
chuyên biến, vậy là bất thoái chuyên. 
Nghe tham thiền thì muốn đi học 
Thiên, nghe học Mật thì muốn đi 
niệm chú, vậy thì anh đã thoái chuyên, 
anh chăng có được bất thoái chuyên. 
Bất luận nghe một pháp môn nào, bất 
luận cùng người nào tiếp xúc, tuyệt 
đối không thể bị ngoại cảnh lay động. 
Tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, 
một lòng mơ ước Cực Lạc thể ĐIỚI, 
đây là bất thoái chuyên; thì chúng ta 
sẽ thành công trong một đời này. Có 
nhiêu nĐưỜời chắng thể thành tựu, 
thoái chuyên; thấy số người tu theo 
các pháp môn khác, biểu diễn một tí 
cảm ứng, biểu diễn một tí thần thông, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thật là phi thường thì họ lập tức đi 
theo, không cân A Di Đà Phật nữa. 
Nếu là hạng người như vậy thì là đã 
thoái chuyến, chăng thể vãng sanh; 
cho nên họ không biết được, vì những 
thứ thần thông cảm ứng đó mà 
chướng ngại anh, tức là đến phá hoại 
anh, không để cho anh trong một đời 
vãng sanh, không để anh thành Phật, 
đem anh kéo trở lại lục đạo luân hồi, 
vẫn đi trong tam ác đạo. Họ ngu sĩ, họ 
chắng có trí tuệ, chắng có phước báo 
thì họ bị lôi đi mất, điêu này chúng ta 
cũng thây rất nhiêu. 

Điêu kiện thứ tư là phải có trí tuệ 
dũng mãnh, đây là có thể bảo chứng 
chúng ta bất thoái, chúng ta có lý trí, 
chắng phải cảm tình dụng sự cho nên 
mới không thể bị ngoại cảnh sở 


Táp 27 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chuyên. Vậy còn có thêm một điều 
kiện, nhật định phải thú hướng Nhất 
Thừa; tức là chúng ta có một phương 
hướng, một mục tiêu, đó là Tây 
Phương Cực Lạc thế giới, chính giỗng 
như Thiện Đạo đại sư trong kinh 
Quán Vô Lượng Thọ Phật, chương 
Thượng Phẩm Thượng Sanh chỗ nói 
đến. Chương ấy tức là đoạn kinh văn 
này, tôi đã từng đặc biệt giảng qua 
một lần, có ø1iữ lại băng cassetfe; 
Thiện Đạo đại sư đã nói rất nhiều thí 
dụ, giảng rất hay. Ngày nay chúng ta 
gặp được Tịnh Độ pháp môn, anh đã 
quyết phát tâm niệm Phật cầu sanh 
Tịnh Độ, nêu anh gặp được một vị 
cao Tăng thật sự đắc đạo đến khuyên 
anh răng: “Tịnh Độ chắng cứu cánh, 
ta còn có pháp môn khác hay hơn 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp môn này, thành Phật càng 
nhanh”, thì anh có động tâm chăng? 
Anh không động tâm thì tín tâm rất 
hiếm có, anh gặp phải một người 
chứng A La Hán quả, họ đến nói với 
anh, anh có động tâm chăng? Vẫn 
chắng động tâm, là Tiểu Thừa nên 
chắng động tâm. Lại gặp phải một vị 
Đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh, anh 
vẫn chăng động tâm chăng? Đây thì 
là khó nói. 

Hoặc giả gặp một vị Đắng Các 
Bồ Tát, địa vị cùng với Quán Thê Âm, 
Đại Thê Chí ngang nhau, đến khuyên 
anh đi tham Thiên, học Mật, anh vẫn 
có động tâm chăng? Một người tín 
tâm kiên định, tuyệt đôi chắng bị lay 
động. Vậy thì Phật đến để khuyên anh, 
bảo ta còn có một pháp môn khác 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sánh với pháp môn Tịnh Độ này còn 
hay hơn, thì anh làm sao? Thích Ca 
Mâu Ni Phật đến rôi, cũng chắng 
động tâm, vậy thì mới được! Thiện 
Đạo đại sư nêu ra rất nhiều thí dụ, tín 
tâm kiên định, phải kiên định đến 
trình độ nào? Thập phương chư Phật 
đến khuyên anh, đều chăng lay động, 
ta vân là quyết tâm câu sanh Tịnh Độ, 
vẫn là quyết tâm phải gặp ÀA DI Đà 
Phật. Chư Phật Như Lai đến khuyên, 
tôi đều chăng động tâm, đều chắng 
thay đối ý niệm, thì người này mới 
gọi là thật sự tin chính mình, chân 
chánh tin A DI Đà Phật, tin Thích Ca 
Mâu NI Phật. 


Kinh văn: “Kỳ đệ thập nhị Phật 
danh Võ Thượng Hoa, bỉ hữu vô sô 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chư Bồ Tát chúng, giai bất thoái 
chuyền. Trí tuệ dũng mãnh, dĩ tăng 
cúng dường vô lượng chư Phật, cụ 
đại tỉnh tấn, phát thú Nhất Thừa. Ư 
thất nhật trung, tức năng nhiếp thủ 
bách thiên ức kiếp, Đại Sĩ sở tu 
kiên cô chỉ pháp. Tư đẳng Bồ Tát, 
giai đương vãng sanh”. 


Đoạn này, tức là vừa rôi tôi đã 
tổng hợp báo cáo với quý vị, đây là 
những điều kiện tất cần phụ bị của 
Bất Thoái Bộ Tát, chúng ta nhất định 
phải học tập. Niệm Phật, phải hết 
lòng, chắng có việc gì khân yêu hơn 
việc niệm Phật, chắng có việc gì lớn 
hơn việc niệm Phật. Chúng ta phải 
nên đem việc niệm Phật này coI như 
là đại sự nghiệp để làm trong một đời 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta. Những việc khác có thể 
chậm hoãn, nhưng việc này quyết 
định chắng thê hoãn được: những việc 
khác có thể tạm thời ngưng lại nhưng 
việc này thì một giờ một khăc đêu 
chắng thể ngưng. Trong vòng bảy 
ngày, chúng ta kiết thất niệm Phật, 
tức là từ đây mà có, kinh A DI Đà nói 
với chúng ta “nhược nhất nhật, nhược 
nhị nhật cho đến nhược thất nhật”; 
cho nên Phật tâm này tức là từ đây mà 
có. Trong bảy ngày này, thân tâm thế 
giới tất cả buông xuông: vậy thì hôm 
nay chúng ta làm Phật Thất này, là 
pháp hội Phật Thất. Là một thứ nghi 
thức, mọi người ở tại một nơi tu niệm 
Phật. Phải nên niệm cách nào đây? 
Chỉ đề xướng niệm Phật, cử hành một 
cái hình thức niệm Phật, đề ra cho 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mọi người tham khảo; còn làm Phật 
Thất chân chánh, chăng phải hình 
thức này. Phật Thất chân chánh thì 
một câu Phật hiệu, ngày đêm không 
thể ngưng, tức là niệm bảy ngày bảy 
đêm, chăng thể chung đoạn. 

Niệm bảy ngày bảy đêm, chư vị 
thử nghĩ xem, người có thân thể kém 
thì không được, người lớn tuôi cũng 
không được; cho nên tu hành, phải 
còn trẻ, phải ít tuổi, bảy ngày bảy 
đêm không ngủ, tinh thân vân còn có 
thể chông đỡ nôi. Vậy số người tham 
gia Phật Thât là bao nhiêu? Không 
thể quá hơn mười người, vì sao? Vì 
tinh thần của chủ thất sư chuyên chú 
không nối nêu trên mười người, ông 
chiếu cô không nỗi; cho nên thật sự 
làm Phật Thất, số người chắng thể 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vượt hơn mười người. Tuy nhiên cách 
làm Phật Thất như vậy, tôi cũng 
chắng hy vọng mọi người qua loa học 
theo, vì sao? Vì có tánh nguy hiểm, 
nếu như học không như pháp có thê 
sẽ bị ma nhập. Pháp hội Phật Thât 
này của chúng ta hiện nay vô cùng 
vững vàng, tuyệt đối không bị ma 
nhập, cái này vô cùng an toàn, vô 
cùng vững vàng. Cho nên loại Phật 
Thât chân chánh, vị chủ thất sư thật 
sự phải có bản lãnh, có thể hàng ma, 
đều rõ ràng minh bạch trạng huấn và 
cảnh giới của mỗi một người đông tu 
niệm Phật. Hơi vừa có một tí sai thì 
lập tức đem họ sửa saI trở lại; cho nên 
nếu số người đông thì chắng có cách 
chi, thì chuyên chú chắng nỗi. Cho 
nên hiện nay chúng ta đề xướng niệm 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật, là tác dụng của việc tuyên 
truyền, chăng phải làm việc khác. 

Mọi người đêu đến đề đóng kịch, 
đến để biểu diễn, để cho nhóm đông 
tu rộng lớn chưa học Phật này xem. 
“Ô! Đông thê đó, niệm Phật trang 
nghiêm như vậy, có lẽ khác lãm” thì 
họ liên đến, là ý nghĩa như vậy. Cho 
nên mục tiêu, tánh chất đều chắng 
tương đông. Vậy thì chân chánh kiết 
Phật Thất, cái duyên bảy ngày bảy 
đêm này nhất định là vô cùng thù 
thăng. “Ư thất nhật trung, tức năng 
nhiếp thủ bách thiên ức kiếp, Đại Sĩ 
sở tư kiên cô chi pháp”, Đại Sĩ là Bồ 
Tát, là hạng Bồ Tát nào? Chúng ta 
thường thường niệm đó là Bộ Tát Ma 
Ha Tát, Ma Ha Tát tức là Đại Sĩ. 
Trong cách xưng hô thông thường, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhật định là Sơ Địa Bồ Tát trở lên, 
chắng phải Thập Trụ, Thập Hạnh, 
Thập Hỏi Hướng của Tam Hiên vị. 
Đây gọi là Bộ Tát Sơ Địa trở lên, thì 
øọI là Đại Bồ Tát, Đại Sĩ; cho nên Đại 
Sĩ là cách tôn xưng đối với Bồ Tát 
Ma Ha Tát, họ tu cái pháp kiên cố 
trong trăm ngàn ức kiếp. Người niệm 
Phật, bảy ngày thì tu thành công, anh 
có thể tin được chăng? Là pháp khó 
tin. Chúng ta chỉ tu có bảy ngày mà 
vượt qua họ trăm ngàn ức kiếp. Xin 
thưa với quý vị, đây là thật. Nếu 
chắng phải siêu việt một cách thù 
thăng như vậy, thì chắng thể trong 
một đời anh niệm Phật vài năm thì 
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm 
A Duy Việt Trí Bồ Tát. Người ta tu 
trăm ngàn ức kiếp vẫn chưa thây được 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
A Di Đà Phật, vẫn chắng biết có Tây 
Phương Tịnh Độ; thật sự là siêu việt. 
Cho nên anh mới biết được, pháp 
môn này là chân thật bất khả tư nghị. 
Tất cả chư Phật tán thán thì tuyệt đối 
chắng phải là ngẫu nhiên. Vậy những 
Bất Thoái Bồ Tát này, tật cả đêu câu 
sanh Tịnh Độ. “Kỳ đệ thập tam Phật 
danh viết Vô Úy”. Đây là Phật sát thứ 
Mười Ba, phía trước nói vê từ Mười 
Hai đến Mười Ba, nhất định là từ 
Viễn Chiêu Phật sát. Viễn Chiêu là 
cái thứ Nhật, cái thứ Hai là Đông Bắc 
phương Bảo Tạng Phật sát mãi cho 
đến chỗ này, họ theo tuần tự này mà 
xếp, đây là thứ Mười Ba, nêu ra thí dụ 
mười ba cái Phật sát. Phật danh là Vô 
Uy. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Bí hữu thât bách 
cửu thập ức đại Bồ Tát chúng”. 


Đại Bô Tát chúng này tức là nói 
Bât Thoái Bô Tát. 


Kinh văn: “Chư tiểu Bồ Tát cập 
ty-kheo đăng”. 


Đây tức là nói về tiểu hạnh Bồ 
Tát; là những người vãng sanh. 


Kinh văn: “Bất khả xưng kế, 
giai đương vãng sanh”. 


Tại chỗ này Thê Tôn vì chúng ta 


sơ lược nêu ra mười ba cái Phật sát, 
một câu phía sau là tông kết. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thập phương thể 
giới chư Phật danh hiệu, cập Bồ 
Tát chúng đương vãng sanh øiả, 
đản thuyết kỳ danh, cùng kiếp bất 
tận”. 


Chắng cân nói cái khác, chỉ cần 
nói tên của Phật, những vị Bồ Tát 
vãng sanh, nói một kiếp cũng nói 
không hết; thì giông như cách nói đơn 
giản này, nói một kiếp cũng nói 
không hết. Thì anh biết được, nhóm 
Bất Thoái Bộ Tát này vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc, có bao nhiêu người? 
Tại sao có nhiêu người muôn câu 
sanh Tịnh Độ như vậy? Tất nhiên có 
đạo lý, nhật định có đại lợi ích, có lợi 
ích chân chánh người ta mới chịu đi. 
Chúng ta nhìn thấy, có thế không 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

động tâm được sao? Nhìn thây vẫn là 
chắng động tâm, vậy người này 
nghiệp chướng sâu nặng: thì là đúng 
như vậy. Vi nghiệp chướng làm 
chướng ngại khiến cho họ chắng động 
tâm, nếu là người có cái chướng này 
hơi cạn một tí, thấy tình trạng này 
nhất định sẽ động tâm, nhất định đi 
hỏi tại vì sao; họ cũng muôn cầu vãng 
sanh, điều này đêu là chân tướng sự 
thật. Anh bảo, Thích Ca Mâu Ni Phật 
khuyên chúng ta vãng sanh Tây 
Phương thê giới, thập phương tất cả 
chư Phật khuyên chúng ta vãng sanh, 
đây là chứng minh. Tại trong Tam 
Chuyên Pháp Luân điều này gọi là 
Chứng Chuyền, đem chứng cứ ra cho 
anh xem, người vãng sanh nhiêu như 
thể đó. Cho nên bản kinh là Tam 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chuyên Pháp Luân, có lý luận, có thí 
dụ, có chứng minh. Đoạn này là 
chứng minh. 

Đến chỗ này, phân Chánh Tông 
của bản kinh đã giảng xong, còn phía 
dưới, từ phẩm Bốn Mươi Ba trở 
xuống là phần Lưu Thông của bản 
kinh. Kinh văn của kinh Vô Lượng 
Thọ đích thật chăng dải, chỉ một 
quyền sách nhỏ, kinh văn không dài; 
song cấu kết của nó bày tại nơi đây 
quả là câu kết của một bộ đại kinh, 
cùng kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa 
chắng khác, tại vì sao? Vì phân Tựa 
dài, phần Lưu Thông dài; chăng giỗng 
như những kinh điển thông thường, 
phân tựa và phân lưu thông chỉ có vài 
hàng kinh văn. Còn nó thì rất dài, cho 
nên đây là kết cấu của đại kinh; có 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiêu người hiểu lầm, cho là chúng ta 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, cho là 
Tự Liễu Hán, là người Tiểu Thừa. 
Nếu tự chúng ta đối với Tịnh Tông 
chắng có nghiên cứu, nghe người ta 
phê bình như vậy, nghĩ lại cũng đúng, 
họ học Đại Thừa còn mình học Tiểu 
Thừa, mình chắng băng họ, thôi, mình 
không học Tịnh Độ nữa, không niệm 
Phật nữa, theo họ đi học Đại Thừa. 
Đây là đôi với Tịnh Tông chăng liễu 
giải, chăng nhận thức, phạm phải lỗi 
lâm, tự mình tạo thành chướng ngại, 
tạo thành sự tốn thất nghiêm trọng. 
Vậy ở đây Phật nói với chúng ta minh 
minh bạch bạch, nói rõ với chúng ta, 
pháp môn này chăng phải Tiêu Thừa. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Phi Thị Tiểu Thừa - Đệ Tứ 
Thập Tam 


Kinh văn: “Phật cáo Từ Thị”. 


Gọi Di Lặc Bộ Tát, nói với Ngài, 
gọi tên của Ngài là phía dưới có đoạn 
khai thị quan trọng, đánh thức sự chú 
ý của Ngài. 


Kinh văn: “Nhữ quán bỉ chư Bồ 
Tát Ma Ha Tát, thiện hoạch lợi ích”. 


Câu này là tổng kết một phẩm 
phía trước, ông hãy xem, thập phương 
thể ĐIỚI Bồ Tát vãng sanh Cực Lạc 
thế giới đó, ông hãy xem những vị Bồ 
Tát Ma Ha Tát kia, xem họ “thiện 
hoạch lợi ích”. Chữ then chốt này là ở 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tại chữ Thiện, thiện hoạch cái gì? Họ 
biết đây, họ biết hoạch được phương 
pháp lợi ích, phương pháp này là tối 
thiện xảo, tối thù thăng. Chữ Thiện 
này, thiện đến trình độ nào? Chư vị có 
thể trả lời được chăng? Đáp án đều tại 
trong kinh văn, tức là “Ư thất nhật 
trung, tức năng nhiếp thủ bách thiên 
ức kiếp, Đại Sĩ sở tu kiên cố chỉ 
pháp”; đây chắng phải là thiện hay 
sao? Điêu này quả thật bất khả tư 
nghỊ. 


Kinh văn: “Nhược hữu thiện 
nam tử, thiện nữ nhân”. 


Đây là Phật nói giả thuyết có 
thiện nam tử. thiện nữ nhân. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Đắc văn A Di Đà 
Phật danh hiệu, năng sanh nhất 
niệm hỷ ái chỉ tâm”. 


Anh nghe danh hiệu của A DI Đả 
Phật, nghe đên rât hoan hở, sanh được 
một niệm tâm này. 


Kinh văn: “Quy y chiêm lễ, như 
thuyêt tu hành, đương trỉ thử nhân, 
vỉ đặc đại lợi”. 


Chữ Đại này, chẳắng có cách chỉ 
hình dung được, từ vô lượng kiếp đến 
nay chúng ta chăng thể thoát ly sanh 
tử luân hôi, vô lượng kiếp đến nay 
cúng dường vô lượng chư Phật trông 
thiện căn; thử nghĩ xem, ngày nay 
chúng ta vẫn còn là tình trạng này. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Niệm Phật vừa được vãng sanh thì 
phàm phu địa của chúng ta phút chốc 
thì kéo anh đến Thất Địa, Bát Địa Bồ 
Tát, còn nhanh hơn là ngôi phi cơ, 
trực thăng; còn gì lớn lao hơn lợi ích 
này nữa? Theo cách giảng thông 
thường, phảm phu chúng ta thật sự đã 
đoạn hết Kiến Tư phiên não rồi, như 
pháp tu hành, tu đến Thất Địa Bô Tát, 
phải dùng hết hai A-tăng-kỳ kiếp. 
Còn chúng ta vài ngày thì thành công, 
anh bảo lợi ích này lớn đến trình độ 
nào. Trong kinh nói đến lớn, rốt cuộc 
lớn cỡ nào? Trong tâm chúng ta phải 
có cái khái niệm, không thê hàm hồ 
khái quát mới có thể biết được lợi ích 
chân thật của nó. 

Vậy trong đây hai câu này là vô 
cùng quan trọng, “quy y chiêm lễ, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như thuyết tu hành”, anh có thể được 
lợi ích lớn như vậy chăng? Trong 
khoảnh khăc thì từ phàm phu địa siêu 
việt thành Thât Địa Bồ Tát, then chốt 
là ở hai câu này. Chỉ cần đem hai câu 
này hiểu rõ ràng và làm được rôi, thì 
chư Phật Như Lai thây được lợi ích 
của anh đêu hoan hý; tất cả Bồ Tát 
thây được anh đêu bội phục. Đên Tây 
Phương Cực Lạc thế giới gặp được 
anh, những vị Đại Bồ Tát kia đêu vỗ 
vai anh mà nói, anh quả là phi thường! 
Tại vì sao? Họ tu đã ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp mới được địa vị này, còn sao anh 
một khoảnh khắc thì được liên? Sao 
họ có thể chăng bội phục chứ? Giống 
như ngôi nhà lầu cao năm mươi tâng, 
họ là leo thang lầu từng bước, khố 
nhọc lắm mới lên đến đỉnh; còn anh 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì đi thang máy, phút chốc thì lên rôi, 
sao họ chắng bội phục được chứ? 
Thật sự bội phục, tốc độ này của anh 
quá nhanh; đây gọi là nhất bộ đăng 
thiên. 

Cho nên Quy VY, đây là điều kiện 
thứ nhất, Quy là hôi đâu, từ lục đạo 
luân hôi hôi đâu; Y là nương vào Tây 
Phương Cực Lạc thể giới. Việc của 
lục đạo luân hôi tôi không làm, tôi 
đều hết lòng đem nó xả bỏ hết, nhất 
tâm hầm mộ mơ ước Tây Phương 
Cực Lạc thê giới, nương tựa Tây 
Phương Cực Lạc thế giới. Từ tất cả 
chư Phật, Bồ Tát quay đâu trở lại, 
trước kia tôi hay lạy Phật, lạy Bồ Tát, 
đã lạy một đông lớn, bây giờ tôi hôi 
đâu rôi, chuyên lạy A Di Đà Phật; tôi 
phải nương tựa Á DI Đà Phật, nương 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tựa một vị Phật. Trước kia tôi đã niệm 
nhiêu kinh điển, nào là kinh Hoa 
Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim 
Cang, một đông lớn, bây giờ cả thảy 
tôi đều chắng niệm nữa, chuyên môn 
nương nhờ vào kinh Vô Lượng Thọ. 
Anh phải biết từ đâu mà quy, quy cái 
øì Anh phải biết rõ đạo lý này. 
Chúng ta từ thế, xuất thế gian mà hôi 
đâu. 

Chắng những thế gian pháp mà 
xuất thế gian pháp thảy đêu hôi đâu, 
chuyên nương vào kinh Vô Lượng 
Thọ, đây gọi là Quy Y. Lại khi niệm 
A Di Đà Phật, vẫn chăng thể quên 
được Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
vì cảm tình sâu dây, không thể quên 
được Ngài. Lại chăng thể quên Quán 
Thế Âm Bồ Tát, nghĩ răng khi tôi gặp 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nạn, Ngài chăng đến cứu tôi. Còn 
cũng phải niệm Dược Sư Như Lai, vì 
gặp lúc đau bệnh còn có biện pháp có 
người đến giúp đỡ. Anh đem chư Phật, 
Bồ Tát, chia một người làm một sự 
việc, đặc tội một vị nào cũng không 
được, vị nào có liên quan đến cuộc 
sông của tôi, cả thảy đều phải niệm. 

Đây là tạp niệm rôi, loạn niệm tôi, 

đây tức là chăng có Quy cũng chăng 
có Y, cách này không được. Chư vị 
phải biết, đặc biệt là anh niệm A Di 
Đà Phật, thì sở hữu tật cả chư Phật 
đều tôn kính anh, nêu anh có bệnh, 
sao Dược Sư Phật không thể đến? 
Hắn là học trò của A Di Đà Phật, hãy 
mau đến. Anh niệm Ngài, ngược lại 
chưa chắc Ngài đến, nói: “Ngươi nịnh 
ta, thôi đi, chưa chắc ta nhận sự nịnh 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bợ của ngươi”, Ngài vẫn chăng giúp 
anh! Còn anh niệm A DI Đà Phật thì 
Ngài chăng thể không giúp. 

Tất cả chư Phật Như Lai đêu tôn 
trọng, đều hộ niệm học trò của A Di 
Đà Phật; học trò của A Di Đà Phật 
thật là phi thường. Chư Phật hộ niệm, 
long thiên ủng hộ, cho nên anh phải 
biết được Quy Y. Chiêm LỄ tức là 
niệm Phật, thân lễ kính A Di Đà Phật. 
Thân lễ kính, vậy cách lễ kính này, tôi 
cũng đã từng nói qua với quý vị phía 
trước rôi, không nhất định là phải lạy 
bao nhiêu lạy mỗi ngày, chăng phải 
nghĩa này. Anh có thì giờ lạy Phật, 
đương nhiên rất tốt, không có thì giờ 
cũng không sao, lễ kính là anh với 
tâm chân thành cung kính đối với A 
Di Đà Phật, đối với Tây Phương Cực 


Táp 27 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Lạc thê giới, đây tức là lễ bái, đây tức 
là Lễ. Chiêm tức là niệm, miệng xưng 
danh, trong tâm quán tưởng, trong 
tâm nghĩ tưởng A Di Đà Phật, miệng 
niệm danh hiệu của A DI Đà Phật, 
thân lễ kính A Di Đà Phật, tam 
nghiệp cung kính. 

“Như thuyết tu hành”, Như 
Thuyết tức là Thích Ca Mâu Ni Phật 
vì chúng ta giảng bộ kinh Vô Lượng 
Thọ này, y theo lý luận, phương pháp, 
lời dạy của bộ kinh này mà tu hành. 
Đem cái tư tưởng hành vi sai quấy 
của chúng ta, lây tiêu chuẩn của kinh 
Vô Lượng Thọ đề tu chỉnh trở lại, đây 
gọi là “như thuyết tu hành”, thì chúng 
ta hiểu rõ. Làm được như vậy thì Tâm 
của chúng ta, Nguyện của chúng ta, 
Cải của chúng ta, Hạnh của chúng ta 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đêu cùng A Di Đà Phật như nhau; đây 
øọI1 là chân chánh học Phật. 

Học vị Phật nào đây? Học vị Phật 
trung chi vương A Di Đà Phật, lây A 
Di Đà Phật làm gương mẫu, lây A Di 
Đà Phật làm điển hình, chúng ta y 
theo mẫu mực này để tu chính mình, 
đem tự mình tu được cùng với A DI 
Đà Phật một mẫu, một thứ. Vậy thì 
làm sao chắng thành Phật chứ, làm 
sao chăng vãng sanh chứ? Người này 
đã được lợi ích đấy, lợi ích lớn đến 
ngay cả Phật cũng chăng nói ra hết 
được. 


kinh văn: “Đương hoạch như 
thượng, sở thuyêt công đức”. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nhất định họ có thể hoạch được 
công đức lợi ích như phía trước chỗ 
nói đó, họ có thê nói được. 

Kinh văn: “Tâm vô hạ liệt, diệc 
bất công cao”. 


Cái tâm này chắng hạ liệt, tức là 
người thông thường hiện nay gọi là tự 
ti mặc cảm. Họ sẽ chắng có tự t1, họ 
cũng chắng có ngạo mạn, tâm của họ 
thanh tịnh. Bởi vì họ hiểu rõ đạo lý 
Phật nói, biết được Sanh Phật bình 
đăng, biết được Tánh Tướng nhất như, 
cho nên họ đối với tất cả pháp đều 
chắng phân biệt, chăng châp trước. 
Tâm của họ là thanh tịnh, bình đắng, 
giác. Cho nên cái tự tI và ngạo mạn 
đêu chăng còn. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Thành tựu thiện căn, 
tât giai tăng thượng”. 


Thiện căn chỗ họ thành tựu đó, 
ngày ngày đang tăng trưởng, Tăng 
Thượng là nghĩa tăng trưởng. Do đây 
có thể biết, họ chăng thoái chuyên, 
ngày ngày đang tiên bộ. 


Kinh văn: “Đương tri thử nhân 
phi thị Tiêu Thừa, ư ngã pháp 
trung, đắc danh đệ nhât đệ tử”. 


Chúng ta đọc xong câu kinh văn 
này, cảm thây hân hoan an ủi chắng 
øì bằng; chăng những chúng ta là 
đang học Phật, chúng ta là đệ nhất đệ 
tử của A Di Đà Phật. Tại nơi đây Thế 
Tôn vì chúng ta thọ ký, chỉ cần chúng 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ta làm được tám chữ ở phía trước, 
“quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành”, 
thì anh là đệ nhất đệ tử của A Di Đà 
Phật. Chỉ cần anh đem tám chữ này 
làm được thì Thích Ca Mâu Ni Phật 
thọ ký cho anh, anh là Như Lai đệ 
nhất đệ tử, nếu như anh thật sự rõ 
ràng rôi, thật sự minh bạch rồi, anh có 
thể chăng làm hay sao? Di Đà đệ nhất 
đệ tử, anh nghĩ thử xem, có vị Phật 
nào chắng hộ niệm cho anh? Có vị 
thân hộ pháp nào chăng bảo hộ cho 
anh? Hiện nay ở tại thê gian này anh 
vẫn chưa vãng sanh đến Cực Lạc thê 
giới, tôi tin tưởng sâu sắc răng, anh có 
được tự tại vô ngại rôi, đã là sự sự 
như ý rôi. Bởi vì chư Phật hộ niệm 
anh, tất cả chư Phật, thiện thần đều 
bảo hộ, phò trợ cho anh, làm sao anh 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng như ý, làm sao anh chắng tự tại 
chứ? 

Đều bởi vì anh là Như Lai đệ nhất 
đệ tử, câu kinh văn chỗ này cùng bản 
kinh. Trong phẩm thứ Nhất, trong 
phân Chánh Tín Tự, anh xem, được 
liệt vào hàng Thượng Thủ; người thứ 
nhất là tôn giả Kiều Trân Như. Kiêu 
Trân Như là sau khi Thích Ca Mâu Ni 
Phật thành Phật, người đầu tiên chứng 
quả A La Hán; đem người thứ nhất 
kia đặt tại phía trước nhất trong kinh 
điển. Thì chỗ này nói: “Đương tri thử 
nhân, phi thị Tiêu Thừa, ư ngã pháp 
trung, đắc danh đệ nhất đệ tử”, thì 
trước sau hộ ứng với nhau. Vậy do 
đây có thể biết, bộ kinh này tức là 
Như Lai chỗ nói Đệ Nhất Kinh, đây 
làm sao có thể sai lầm được? Lúc 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta in kinh sách này, tôi có khắc 
một con dấu với chữ Như Lai Sở 
Thuyết Đệ Nhất Kinh, in nơi phía trên, 
tức là căn cứ chỗ này nói đó. Mất hết 
bao nhiêu năm, nay mới biết giá trị 
của món hàng: trước kia chắng biết 
giá trị của nó, kinh điển nhiều như 
vậy chăng biết bộ nào là đệ nhất, giờ 
đây mới nhận chân, thật sự đem nó 
nhận ra rôi, kinh này là đệ nhất kinh, 
pháp môn này là đệ nhất pháp môn, 
người y theo pháp môn này tu hành là 
Như Lai đệ nhất đệ tử. 

Vậy Như Lai nào nhận anh làm đệ 
nhất đệ tử? Đương nhiên là Bốn Sư 
Thích Ca Mâu NI Phật cùng A DI Đà 
Phật quyết định thừa nhận. Không 
những hai vị này thừa nhận, mà sở 
hữu tất cả chư Phật Như Lai đều thừa 


Táp 27 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhận anh là đệ nhất đệ tử của họ. Đệ 
nhất đệ tử là học trò vâng lời nhất, là 
học trò ưa thích nhất, tại sao ưa thích 
nhật? Bởi vì anh sẽ lập tức thành Phật 
rôi, sao họ chắng ưa thích chứ? Vừa 
vãng sanh thì thành Phật, quyết định 
một đời thành Phật, là đạo lý như vậy. 
Chư vị thử nghĩ xem, còn có một bộ 
kinh điển nào, còn có pháp môn nào 
có thể có sự thù thăng như vậy? 
Trong thế pháp, trong Phật pháp, tôi 
là người rất biết lựa lọc, cái gì mà 
không tốt, tôi quyết định chăng cân 
nó, nhất định tôi phải chọn cái tốt 
nhất; chọn được các thứ khác càng tốt 
hơn thì phía trước lập tức bỏ đi. Anh 
coi tôi đây, trước kia nghiên cứu Lăng 
Nghiêm, nghiên cứu Pháp Hoa, đến 
khi tiếp xúc với kinh Vô Lượng Thọ 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì tất cả thảy đều bỏ hết, đều chắng 
cần nữa, tôi đã rõ ràng, tôi rât biết lựa 
chọn. Câu này vô cùng vô cùng quan 
trọng, thật tại là câu kinh bất khả tư 
nghị, chúng ta phải hết lòng, phải trân 
quý. Nếu sau nảy người ta nói anh là 
hạng tu Tiểu Thừa, tu Tự Liễu Hán, 
anh đem đoạn kinh văn này niệm cho 
họ nghe. 


Kinh văn: “Thị cỗ cáo nhữ 
thiên nhân thế gian A Tu La đẳng, 
ưng đương ái nhạo tu tập, sanh hy 
hữu tầm”. 


Đoạn kinh văn này lả Thế Tôn 
khuyên dân đại chúng y giáo tu hành, 
chăng nên nghi hoặc. Thị Cô là vì 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phía trước chỗ nói cái duyên cớ nảy, 
nên Phật mới nói với nhóm thiên 
nhân dự hội. Thiên nhân ngu s1, mê 
hoặc, chắng biết giá trị món hàng, 
chắng biết pháp môn này là đệ nhất. 
A Tu La, khi đề cập đến A Tu La thì 
biết trong đại chúng dự hội có bát bộ 
quỷ thân, những người này đều là lục 
đạo phàm phu. Cho nên ở chỗ này 
Phật đặc biệt khuyên miễn họ phải 
nên “ái nhạo tu tập”, phải nên ưa 
thích bộ kinh điển này, chữ Nhạo là 
ưa thích pháp môn này. Thì giống 
như chỗ Phật nói ở phía trước, “quy y 
chiêm ngưỡng, như thuyết tu hành, 
sanh hy hữu tâm”, câu này nói được 
vô cùng hay. Cô đức thường nói, từ 
vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó 
øặp, bộ kinh điển này đích thật là như 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vậy, vô lượng kiếp đến nay hy hữu 
khó gặp. Anh chớ xem thường, chắng 
phải hiện nay chúng ta gặp được tôi 
sao! Chắng phải rât dễ gặp được. 
Kinh Vô Lượng Thọ đã in nhiêu như 
vậy, phân phát đến khắp nơi, chăng 
phải rất dễ gặp được sao? Không dễ 
dàng, quá khó quá khó. Trong vô 
lượng kiếp khó gặp được một lần, cho 
nên phải “sanh hy hữu chị tâm”. 


Kinh văn: “U thử kinh trung, 
sanh Đạo Sư tưởng”. 


Đạo Sư là Phật, dẫn đạo chúng ta 
đoạn phiên não chứng Bô Đè, dẫn đạo 
chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, 
dẫn đạo chúng ta phá mê khai ngộ lìa 
khổ được vui, dẫn đạo chúng ta vãng 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh Tịnh Độ, chứng cứu cánh Phật 
quả; là Đạo Sư đây. VỊ thây này là aI 
vậy, tức là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh 
Vô Lượng Thọ tức là đạo sư của 
chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ tức là 
thiện tri thức của chúng ta, là thiện 
hữu của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta 
đem nó niệm một biến tức là tiếp thọ 
sự chỉ dạy của thây. Thây từ bi chỉ 
dạy, chúng ta phải tín thọ phụng hành, 
chúng ta phải tin, chắng hoài nghị, 
phải tiếp thọ, phải như thuyết tu hành. 
Phụng hành tức là “như thuyết tu 
hành”, đây là tự tu, tự lợi. 


Kinh văn: “Dục linh vô lượng 


chúng sanh, tốc tật an trụ đắc bất 
thoái chuyên”. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta còn có tâm từ bị, ta có 
được lợi ích rôi, có được chỗ tốt rôi; 
nhìn thây có rất nhiều chúng sanh, 
bao gôm gia thân quyên thuộc và bạn 
bè của chính chúng ta, họ vẫn chưa có 
được. Chúng ta hy vọng họ đều có thê 
có được thảy, “dục linh vô lượng 
chúng sanh”. Tốc tức là nhanh chóng 
đều có thê có được, đều có thể giống 
như chúng ta an trụ đắc bất thoái 
chuyên, chúng ta thân tâm an Ôn, trụ 
tại bất thoái chuyên địa. Câu bất thoái 
chuyên địa này, đã nói rât tường tận ở 
phía trước, rât minh bạch, quyết định 
chắng vì thê pháp sở động; trong thế 
pháp, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục 
lục trần, không bị nó sở động. Chẳng 
bị bất cứ một bộ kinh điển nào, bất cứ 
một pháp môn nào trong Phật pháp sở 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

động, cương quyết một lòng, nhất tâm 
nhật ý chuyên Tịnh Độ, đây là “an trụ 
bất thoái chuyên địa”. 


Kinh văn: “Cập dục kiến bỉ 
quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ 
thù thắng Phật sát, viên mãn công 
đức giả, đương khởi tỉnh tấn, thính 
thứ pháp môn”. 


Đây là chúng ta muốn giúp đỡ 
chúng sanh, giúp đỡ họ thì làm thê 
nào? Vẫn phải khuyên họ nghe pháp 
môn này, khuyên họ đọc kinh Vô 
Lượng Thọ, khuyên họ nghe kinh Vô 
Lượng Thọ. Trong câu thứ hai này, 
lợi ích lại càng thù thăng, vì Sao? 
Muốn thấy Tây Phương Cực Lạc thế 
giới “quảng đại trang nghiêm nhiếp 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thọ thù thắng”. Bốn chữ Nhiếp Thọ 
Thù Thăng này, hiện nay chúng ta 
đọc rôi, có được một tí ân tượng, có 
một tí khái niệm. Vậy thù thăng đến 
trình độ nào? Phía trước chỗ Phật nói, 
thập phương vô lượng vô biên Phật 
sát, trong mỗi một Phật sát có vô 
lượng vô biên Bô Tát, hết thảy đều đi 
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới, đây là thủ thăng Của sự nhiếp thọ, 
đều là Bất Thoái Bộ Tát đi vãng sanh. 

“Viên mãn công đức”, thập 
phương thế giới tu hành, tuy có vô 
lượng công đức nhưng chưa có viên 
mãn; nêu đã viên mãn rôi thì hà tất 
phải đến Tây Phương Cực Lạc thế 
g1ớ1? Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, 
trong kinh Hoa Nghiêm thấy được 
Văn Thù, Phố Hiền cùng bốn mươi 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
mốt vị Pháp Thân Đại Sĩ vẫn phải 
phát nguyện câu sanh Cực Lạc thế 
ĐIớI, VÌ sao? Nếu như tại trên hội Hoa 
Tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật, 
cũng có thê được viên mãn công đức 
thì nhóm người này chắng có cái tât 
yếu phải phát nguyện câu sanh Tây 
Phương Tịnh Độ, chắng cần yếu. Họ 
vẫn phải câu sanh Tây Phương Tịnh 
Độ, điêu này nói rõ, Tây Phương Tịnh 
Độ là viên mãn công đức, cứu cánh 
viên mãn. Cho nên ngay cả hai vị Bồ 
Tát Văn Thù, Phô Hiền ở hai bên Tỳ 
Lô Giá Na Phật còn phải cầu sanh 
Cực Lạc thê giới, đạo lý là ở chỗ này. 
Chúng ta thấy được sự thật này 
rôi, có thể chăng cầu sanh hay sao? 
Có thể chăng muốn thấy A Di Đà 
Phật hay sao? Nhật định là đạo lý 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
hiểu rõ ràng rôi, chân tướng sự thật 
thảy đều hiểu minh bạch thì tự nhiên 
sẽ sanh tâm tinh tân, muôn nghiên 
cứu pháp môn này, nghiên cứu kinh 
điển này, muốn đi thâm nhập. Duy 
chỉ có đoạn nghi thì tín tâm thanh tịnh 
của chúng ta mới sanh ra được, anh 
mới có thể chân tâm niệm Phật, chân 
tâm câu sanh. Người niệm Phật thì 
nhiêu, người vãng sanh thì ít, tại sao 
vậy? Vì người niệm Phật chăng có 
chân tâm, tại sao chăng có chân tâm? 
Vì đạo lý chưa thấu rõ, chân tướng sự 
thật chưa rõ ràng. Cho nên tuy họ 
niệm Phật, tuy họ cầu sanh, song tâm 
nguyện của họ chăng khẩn thiết, nếu 
như bây giờ có những lợi ích khác 
hiện tiên thì họ lập tức đi mất. Tối 
nay có thể lời được một triệu Mỹ kim 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thì anh sẽ đến nghe kinh không? 
Không nghe, tôi kiêm tiền quan trọng 
hơn! Anh xem, một triệu Mỹ kim thì 
liên đem cái lợi ích thù thăng của anh 
đoạn mất, lời được một triệu Mỹ kim 
vẫn là sanh tử luân hôi, là môi lợi quá 
nhỏ. Còn đây là đại lợi nhưng anh 
chắng nhận thức, anh chăng biết đây 
là đại lợi; anh đem cái này coI là nhỏ, 
đem cải kia coI là lớn, điên đảo vọng 
tưởng đấy, lập tức liên mê hoặc điên 
đảo. Người ngu sĩ như vậy ở thê gian 
rất nhiều, có thê chính mình cũng vậy. 
Vì sao đêm nay quý vị đến nghe kinh? 
Vì đêm nay chắng có kiếm ra tiên, 
chắng dễ dàng đâu, thật tại chắng dễ 
dàng. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Vị cầu pháp cô, bất 
sanh thoái khuất siễm ngụy chỉ 
tâm”. 

Vì câu pháp, chân tâm chân ý, 
chắng thể thoái khuất, chắng phải hư 
ngụy, chăng phải dã tâm. Nêu anh 
cho là anh chân tâm, cái thí dụ vừa rồi 
của tôi là rất thực tế, nêu như lợi ích 
này bày ở trước mặt anh, anh rât động 
tâm, anh mới biết được tâm của anh là 
“thoái khuất siêm ngụy”, thì vỗn anh 
không phải là chân tâm. Tuy nhiên 
chính anh chăng hay biết việc này, 
anh tự cho là anh rất chân tâm, thành 
tâm thành ý đang học Phật. Cái thành 
tâm thành ý của anh chịu không nổi 
sự khảo nghiệm, tại vì sao? Vì danh 
văn lợi dưỡng vừa dụ hoặc thì lập tức 
hiện nguyên hình ra, chịu không nổi 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sự khảo nghiệm, chắng phải chân tâm. 
Cho nên chân tâm thì thế, xuất thê 
gian pháp gì có bảy ra, đó thì tuyệt 
đối chăng lay động, anh xem mấy câu 
phía dưới: 


Kinh văn: “Thiết nhập đại hỏa, 
bât ưng nghỉ hôi”. 


Cho dù là bảo anh nhảy vào lửa 
mạnh, anh cũng chăng hoài nghi, anh 
cũng chắng hôi hận, khảo nghiệm 
chân tâm của anh, anh chân thành đến 
trình độ nào? Có thể vãng sanh bất 
thoái thành Phật trong một đời này 
chăng? 


Kinh văn: “Hà dĩ cố? Bỉ vô 
lượng ức chư Bồ Tát đăng, øiai tât 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
câu thử vi diệu pháp môn, tôn 
trọng thính văn, bât sanh vỉ bội”. 


Phật nói đến thập phương thê giới 
vãng sanh, những vị Bất Thoái Bô Tát 
này, vì sao họ thành tựu? Vì họ thật 
sự câu pháp môn này, là chân câu; 
pháp môn này là đệ nhật “vi diệu 
pháp môn”, vượt hơn trên tất cả kinh 
luận. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni 
Phật bôn mươi chín năm chỗ nói, mà 
còn là kinh của thập phương ba đời 
tất cả chư Phật chỗ nói, kinh Vô 
Lượng Thọ, thảy đều siêu việt tất cả, 
cho nên nó quả thật là Như Lai chỗ 
thuyết đệ nhất kinh. Điều này chắng 
phải là tôi tu Tịnh Độ, ở nơi đây đang 
khoe khoang Tịnh Độ, chỗ øỌI1 là “cụ 
Vương bán dưa, tự bán tự khoe”, 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng phải thê! Sự thật là như vậy, 
thứ thứ đêu như ý, y theo sự thật mà 
nói, tuyệt đôi chăng có khoe khoang, 
sự thật nó là như thế. Nêu anh cho là 
ở đây tôi đang khoe khoang vì tôi tu 
Tịnh Độ, đang tán dương Tịnh ĐỘI Ôi 
chao, điêu này hơi quá lời một tí. Anh 
mang cái tâm nghi hỗi thì anh sai rôi, 
cho nên chư vị đọc kinh văn cho kỹ 
lưỡng, kỹ lưỡng để thê hội, để phỏng 
đoán thì anh biết được là thật, một tí 
đều chắng giả. Cho nên nhóm Bồ Tát 
đó, khi tiếp xúc đêu “tôn trọng thính 
văn”; duy có tôn trọng thính văn cho 
nên gọi là tôn sư trọng đạo, đôi với 
thây tôn kính, vì sao? Vì tôn sư trọng 
đạo, cách thính văn như vậy thì họ 
được lợi ích. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Trước kia đã từng có người thỉnh 
giáo Án Quang đại sư răng: “Học 
Phật có bí quyết hay không?” Đây là 
Ấn Quang đại sư viết trong Văn SaO, 
Ấn Quang đại sư đáp phúc họ răng: 
“Có”. Là hai chữ “Thành Kính”, là bí 
quyết của sự học Phật. Thành Kính, 
có một phân thành kính thì được một 
phân lợi ích, hai phân thành kính thì 
được hai phần lợi ích, mười phân 
thành kính thì được mười phân lợi ích; 
sự tôn trọng thính văn tức là thành 
kính. Nếu người có được mười phân 
thành kính, thì nghe kinh có thê khai 
ngộ. Vì sao nghe kinh chắng thể khai 
ngộ? Vì tâm thành kính không đủ. 
Cho nên cái tâm thành kính của người 
thông thường lúc nghe kinh chỉ có 
một, hai phân, cho nên được chăng 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

nhiêu lợi ích; nêu có được chín, mười 
phân thì có thê khai ngộ. Những vị Bồ 
Tát này mười phân cung kính, “bất 
sanh vi bội”. Câu “bất sanh vi bội” 
này hàm chứa chỗ giảng phía trước về 
“quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành”, 
họ chắng trải ngược, thảy họ đều làm 
được cả. Cho nên họ sanh đến Tây 
Phương Cực Lạc thể ØIỚI, được thây 
A Di Đà Phật, thấy Phật, nghe pháp, 
viên mãn công đức là sự việc như vậy. 
Câu sau cùng này là cho chúng ta một 
sự cảnh giác rât lớn. 


Kinh văn: “Đa hữu Bồ Tát, dục 
văn thử kinh nhỉ bâầt năng đắc”. 


Đây là sự thật, tại sao có nhiêu vị 
Bô Tát muôn nghe kinh này mà nghe 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chắng được! Bồ Tát nếu biết có bộ 
kinh này, làm gì có đạo lý chăng có 
được? Là Bộ Tát nghĩ răng, tốt nhất 
có được một bộ kinh, có được một 
phương pháp có thê khiến chúng ta 
mau mau thành Phật, chắng cân đến 
ba đại A-tăng-kỳ kiếp, chăng cân phải 
mất vô lượng kiếp, chăng cân phải dài 
dòng phiên phức như vậy! Nghĩ có bộ 
kinh này không? Họ chắng biết, chưa 
nghe nói qua, vô duyên nên chăng có 
duyên phân. Cho nên là “dục văn thử 
kinh, nhi bât năng đắc”, chắng biết có 
bao nhiêu Bô Tát, số người này so với 
sô người vãng sanh kia, không biết là 
nhiêu hơn bao nhiêu lân. 


Kinh văn: “Thị cố nhữ đắng 
ưng cầu thử pháp”. 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Bởi vì duyên cớ này, ngày nay 
quý vị có duyên, thiện căn, phước đức, 
nhân duyên trong giờ phút này ba 
điêu kiện này thảy đều đây đủ cả. Ở 
chỗ này Phật khuyên chúng ta ưng 
câu thử pháp, quý vị phải nên hết lòng 
để câu sanh Tịnh Độ, quy y chiêm lễ 
như thuyết tu hành; thì đây là đúng. 
Anh xem, ở chỗ này Phật khuyến cáo 
bao nhiêu lân, khuyên chúng ta câu 
sanh Tịnh Độ. Hôm nay xin giảng đến 
đây. A Di Đà Phật 


Táp 27 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 28 


Xin lật kinh bản, trang một trăm 
tắm mươi, hàng thứ nhât. 


Thọ Bồ Đề Ký - Đệ Tứ Thập Tứ 
X1n xem kinh văn. 


Kinh văn: “Nhược ư lai thể, nãi 
chí chánh pháp diệt thời, đương 
hữu chúng sanh, thực chư thiện 
bốn, dĩ tăng cúng dường vô lượng 
chư Phật. Do bỉ Như Lai gia oai lực 
cô, năng đắc như thị quảng đại 
pháp môn”. 


Đến chỗ này là một đoạn nhỏ, 
trước tiên chúng ta xem thử; trong 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

này vì chúng ta giảng về Phật pháp tại 
thế gian này, có bốn thời kỳ. Vậy đây 
là sau khi Phật diệt độ, pháp vận của 
Phật tổng cộng có một vạn hai ngàn 
năm, Chánh Pháp một ngàn năm. 
Trong kinh văn nói: “Nhược ư lai 
thế”, ý nghĩa của câu này là sau khi 
Phật diệt độ; vậy thì Chánh Pháp một 
ngàn năm nói là: “Nãi chí Chánh 
Pháp diệt thời”, đây tức là sau khi 
Phật diệt độ một ngàn năm sau. Vậy 
sau đây là thời kỳ Tượng Pháp cùng 
với thời Mạt Pháp, Mạt Pháp là một 
vạn năm; nói một cách khác, chúng ta 
ở trong thời đại hiện nay này, vừa 
đúng bao gôm trong thời kỳ này. 
Cũng tức là bảo, kinh này là vì chúng 
ta mà nói. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Đương hữu chúng sanh”, đây là 
nói chúng sanh có duyên, nhân duyên 
øì vậy? Cái nhân duyên này thật là 
sâu rộng vô hạn. “Thực chư thiện 
bốn”, trong đây một câu khẩn yếu 
nhất tức là xưng niệm danh hiệu A Di 
Đà Phật, đây là “thực chư thiện bốn”. 
“Dĩ tăng cúng dường vô lượng chư 
Phật”, ở chỗ này chúng ta thấy được 
cái sâu, cái rộng của duyên. Vô lượng 
chư Phật, thật tại chăng có phương 
pháp tính ra được, đây gọi là vô lượng 
chư Phật; đây là trong đời quá khứ 
của họ, thiện căn sâu dây, thiện căn, 
phước đức sâu dây. Trong kinh chỗ 
nói đến, “bât khả dĩ thiểu thiện căn, 
phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ 
quốc”, đây là thiện căn, phước đức 
sâu dây. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Do bị Như Lai, gia oal lực cô”, 
chữ Bỉ này, không chỉ là Tây Phương 
thế giới A Di Đà Phật, mà là anh đã 
từng cúng dường vô lượng chư Phật; 
những vị Phật Như Lai đều lây bốn 
nguyện oal thân gia tri cho anh. Ngày 
nay anh tiếp xúc đến bộ kinh này, tiếp 
xúc đến pháp môn này, nghe rôi anh 
mới có thể sanh hoan hý tâm, mới có 
thể khởi dậy tín nguyện câu sanh Tịnh 
Độ. Nói một cách khác, nếu như 
chắng có cơ sở thâm hậu như vậy, thì 
cho dù anh có gặp được pháp môn 
này, anh cũng rất khó tin tưởng, 
chắng dễ tiếp thọ; đây là chỗ chư Phật 
øọI là “nan tín chi pháp”. Tại sao khó? 
Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn này 
thì biết được nguyên nhân của cái 
Khó ây, là trong đời quá khứ của họ, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiện căn, phước đức không đủ; phải 
nên bôi dưỡng thiện căn, phước đức 
này cho thật sâu. 

“Năng đắc như thị, quảng đại 
pháp môn”, pháp môn này, Thế Tôn, 
Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng tán, 
pháp môn này là pháp môn rộng lớn 
nhất trong tất cả pháp môn. Rộng thế 
nào, lớn thế nào? Chúng ta đều đọc 
qua hai phẩm phía trước rôi, đêu thấy 
được sự thật này. 


Kinh văn: “Nhiếp thủ thọ trì”. 


Nhiếp thủ là A Di Đà Phật tiếp 
dẫn chúng ta, Nhiếp thủ tức là nghĩa 
tiếp dẫn, Ngài đến hoan nghênh 
chúng ta, nghênh tiếp chúng ta. Còn 
Thọ trì? Là công việc của chính 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta, chúng ta phải tiếp thọ, 
chúng ta phải bảo trì, không thể đem 
nó đánh mất, thì công đức lợi ích thù 
thăng này, tự nhiên liên có được. 


Kinh văn: “Đương hoạch quảng 
đại Nhât Thiêt Trí Trí”. 


Đây là nói anh chắc chăn có thê 
có được. Có được cái g1? Được cái trí 
tuệ trên quả địa của Như Lai. Câu: 
“Nhất Thiết Trí Trí” này tức là “nhất 
thiết chủng trí”, hai chữ Trí, một chữ 
là nói Căn Bản Trí, một chữ là nói 
Hậu Đắc Trí; phía trên có chữ Nhất 
Thiết, đây tức là hai thứ trí tuệ viên 
mãn trên quả địa của Như Lai. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “U bỉ pháp trung, 
quảng đại thăng giải”. 


Chữ Bỉ Pháp này là chỉ cho TỊnh 
Độ pháp môn. Trong Đại Kinh, Thích 
Ca Mâu Ni Phật thường nói Tịnh Độ 
pháp môn là “duy Phật dữ Phật 
phương năng cứu cánh”, chỉ có những 
người thành Phật rồi, họ mới thật sự 
triệt để hiểu rõ. Nếu như Đăng Giác 
Bỏ Tát chắng được chư Phật oai thân 
gia trì, cũng chắng thể cứu cánh viên 
mãn; có thể thấy pháp môn này quả là 
rất sâu, rất rộng. Vậy ngày nay chúng 
ta tiếp xúc đến kinh điển này, đọc 
tụng, nghe giảng, cơ hô như chẳng 
khó! Chúng ta cũng có thể lý giải 
được mà, đây là nguyên nhân gì vậy? 
Là “do bỉ Như Lai gia oal lực cô”, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
anh mới hiểu rõ được. Cùng một đạo 
lý, tôi đang ngôi tại đây giảng, cũng 
chư Phật Như Lai oai thân gia trì. Nếu 
chắng gia trì thì tôi cũng chắng thể 
nói được, quý vị nghe cũng chẳng 
hiểu. Bây giờ tôi có thê nói được một 
tí, quý vị nghe cũng hiểu được một tí, 
cả thảy đêu là hiệu quả trong đời quá 
khứ cúng dường vô lượng chư Phật, 
A Di Đà Phật Bốn Mươi Tám Nguyện 
gia tri; cho nên chúng ta năng giải. 
Chắng những năng giải mà còn thăng 
giải, Thắng là thù thăng, cũng tức là 
nói lý giải của chúng ta có trình độ 
thâu triệt tương đương, chắng phải là 
cái trí cạn cợt tâm thường. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Hoạch đại hoan hỷ, 
quảng vị tha thuyết, thường nhạo 
tu hành”. 


Có được chân chánh pháp hỷ sung 
mãn, có cái tâm hoan hỷ này, cho nên 
mới ưa thích đến khắp nơi khuyến 
miễn kẻ khác, đem pháp môn này giới 
thiệu cho kẻ khác, tiến cử cho người 
khác; đây tức là “quảng vị tha thuyết”. 
Còn chính mình thì vô cùng ưa thích, 
y theo lý luận của kinh điển này để tu 
hành. Hai câu phía sau này, quyết 
định chắng phải miễn cưỡng: là tự tự 
nhiên nhiên nhất định anh sẽ làm như 
vậy. Phải hỏi, vì nguyên nhân gì mà 
làm như vậy? Tức là phía trước “ư bỉ 
pháp trung, quảng đại thăng giải, 
hoạch đại hoan hỷ”. Quả thật anh đã 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hiểu rõ rôi, thật sự thấu triệt rôi, gặp 
được lợi ích chân thật này thì nhât 
định sẽ làm như vậy. 


Kinh văn: “Chư thiện nam tử, 
cập thiện nữ nhân, năng ư thị pháp. 
nhược đi câu, hiện cầu, đương cầu 
øiả, øiai hoạch thiện lợi”. 


Phía trước chỗ Phật nói đoạn này, 
đây là cái đại tiền để, nói rõ trạng 
huấn của Tượng Pháp về sau; Tượng 
Pháp về sau vừa đúng lúc Phật pháp 
truyền đến Trung Hoa. Phật pháp 
truyền đến Trung Hoa vừa vào lúc 
Phật diệt độ một ngàn năm, là truyền 
đến Trung Hoa vào thời đại Hậu Hán, 
thời vua Hán Minh Đề thập niên Vĩnh 
Bình. Vậy trong thời gian một ngàn 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chín trăm năm nay, từ Hán Minh Đề 
tính đến ngày nay, là hơn một ngàn 
chín trăm năm, gần hai ngàn năm. Tại 
lịch đại Trung Hoa, từ trong lịch sử 
chi chép chúng ta thây được, đích thật 
như trong kinh chỗ nói sự hoăng 
truyền của Tịnh Tông, mỗi một triều 
đại đều có rất nhiều người, không chỉ 
là nhóm tô sư đại đức. Ngày nay đọc 
phân kinh văn này chúng ta mới 
hoảng nhiên đại ngột! Thì ra những 
người này, trong đời quá khứ, thiện 
căn, phước đức, nhân duyên đêu là 
thù thắng chắng gì sánh băng. Tự 
mình tích đức thâm hậu, hiện tiền 
được Phật lực gia trì, tự mình có 
thành tựu, có thể đem pháp môn này 
tận tâm tận lực đây mạnh rộng rãi; 
điêu này là chỗ nói phía trước đó. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Còn đoạn này Phật đã nói, “chư 
thiện nam tử cập thiện nữ nhân”, 
trong hai câu này bao gồm tứ chúng 
đệ tử, hai chúng tại gia và hai chúng 
xuất gia. Sự hoằng truyên của Tịnh 
Tông, đích thật là người xuất gia đã 
chiêm ưu thê rất lớn, đặc biệt hơn hết 
là trong thời đại Mạt Pháp này, anh 
xem, rất nhiêu địa phương đều có xây 
cất Liên Xã, mà người chủ trì Liên Xã 
là người tại gia nhiều hơn người xuất 
ø1a. Người chủ trì Liên Xã như Cư Sĩ 
Lâm của địa phương này, nghe cái 
danh xưng này thì anh liền biết là tại 
gia cư sĩ chủ trì. Vô cùng phù hợp chỗ 
bồn kinh nói, nơi trong phân Tựa kinh 
này chúng ta thấy được, Thế Tôn vì 
chúng ta liệt kê ra những vị Thượng 
Thủ dự hội, có mười sáu vỊ tại ø1a cư 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sĩ, đại đức xuất gia chỉ kê ra có năm 
VỊ. Tại øla có mười sáu vị, đây tức là 
pháp môn này quả thật là lấy tại gia 
đồng tu làm chủ. Anh hỏi tại sao vậy? 
Vì tại gia đồng tu đã từng cúng dường 
vô lượng chư Phật trong quá khứ, là 
đạo lý như vậy. Người xuất gia quả 
thật là số ít, là đảm nhiệm công tác 
hoăng truyện, đây tức là chư vị lịch 
đại tô sư đại đức, họ gánh vác trách 
nhiệm hoăng truyền. 

Vậy thì câu “thiện nam tử, thiện 
nữ nhân”, tứ chúng đệ tử “năng ư thị 
pháp”, chữ Thị Pháp tức là chuyên 
chỉ cho kinh Võ Lượng Thọ, CHUy/Ên 
chỉ cho Tịnh Tông pháp môn, “nhược 
dĩ câu”, đã phát tâm cầu nguyện vãng 
sanh. Hoặc ø1ả là “hiện câu”, hiện tại 
câu. Hoặc giả là “đương cầu”, tương 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

lai cầu; Đương là tương lai. Mạt Pháp 
là một vạn năm, vẫn còn chín ngàn 
năm, đây là chiêu theo lỗi ghi chép 
trong lịch sử Trung Hoa; một ngàn 
năm thứ nhất của Mạt Pháp đã qua rồi, 
hiện tại là mở đâu của một ngàn năm 
thứ hai. Cho nên đây là phát nguyện 
câu sanh Tịnh Độ về sau, chỉ cân 
chân chánh phát tâm, những người y 
theo lý luận phương pháp của bộ kinh 
điển này đề tu học, thì là “ø1ai hoạch 
thiện lợi”, chữ Giai là bình đăng, đều 
có thể hoạch được sự lợi ích tôi thiện. 
Thiện là thiện hảo, dùng cách nói bây 
giờ là tốt lành nhất. Cái gì gọi là 
Thiện? Tiêu chuẩn của thiện ở đâu? 
Thật tại mà nói, tức là chỉ cho các thứ 
lợi ích thù thắng chỗ nói trong bộ 
kinh này, toàn bộ anh đêu có thể có 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được. Không chỉ là tương lai vãng 
sanh bât thoái thành Phật, mà hiện 
tiên có thể được đại tự tại. 

Người thế gian chúng ta thường 
thường chúc phúc người, nói “chúc 
anh được sự sự như Ý, sự sự xứng 
tâm”, thật tại mà nói, xứng tâm như ý 
chỉ là lời cung chúc mà thôi, chăng 
phải sự thật. Duy chỉ có y theo pháp 
môn này tu học, anh mới có thể có 
được, băng vào gì mà có được? Băng 
vào chư Phật Như Lai oai thân gia trì. 
Phật gia trì anh những gì? Ga trì anh 
khai ngộ, anh đọc kinh rõ lý TÔI, đây 
là Phật lực gia trì; sau khi hiểu rõ đạo 
lý rôi, anh biết được anh nên làm 
người cách nào, nên xử sự cách nào. 
Người xưa chúng ta chỗ nói “tự cầu 
đa phước”, đó là anh phải tự mình tu; 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nếu anh chắng chịu tự minh tu thì 
Phật chăng có biện pháp gia trì cho 
anh. Đây là ở phía trước chúng ta đã 
từng đọc qua, là ở trong một phẩm 
trước, “Đắc văn A Di Đà Phật danh 
hiệu, năng sanh nhất niệm, hỷ ái chi 
tâm, quy y chiêm lễ, như thuyết tu 
hành”, anh chỉ cần đem câu nói này 
làm được rôi, thì trong một đời này, 
anh được sự sự như ý; đó là thật, 
chắng phải giả. Đây là Phật dạy cho 
chúng ta, Phật dạy tức là gia trì, Phật 
dạy tức là phù hộ. Bên trong chăng có 
mê tín. 

Có những bạn đông tu nói với tôi, 
sự nghiệp của họ rât thành công, kiếm 
được khá nhiêu tiền, tự mình tưởng 
răng rất có tài cán. Chăng phải anh có 
tài cán øì, anh ngỡ răng tiền bạc là do 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

anh kiếm được ư? Anh sẽ nói, nêu 
chắng phải kiếm được thì từ đâu mà 
đến? Là tôi cực khô lắm để kiểm ra 
đó, sai rôi. Là cái Nhân anh có ở đời 
trước, thì cái Quả ở đời này có được 
đây; nhân duyên quả báo tơ hào đều 
chắng sai, nào phải là anh kiêm được 
đâu? Ở trong kinh, Phật đem chân 
tướng sự thật này nói rất rõ ràng, rất 
minh bạch với chúng ta, tài phú anh 
có được là quả báo, quả báo tức là 
phải có nhân. Đời trước anh chịu bỗ 
thí, tài bô thí là nhân; đời này có được 
tài phú, đây là quả báo. Anh có thê 
hành pháp bố thí thì anh được thông 
minh trí tuệ, anh có thể tu vô úy bố 
thí thì anh được khỏe mạnh sông lâu. 
Tài phú, thông minh, khỏe mạnh sông 
lâu là Quả, ba loại bố thí là Nhân. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật đem chân tướng sự thật này 
nói với chúng ta, đây tức là phù hộ 
chúng ta, đây tức là gia trì chúng ta; 
chúng ta giác ngộ rôi, minh bạch rôi 
thì ta sẽ chỊu tu nhân. Ta thật sự chịu 
làm thì ta mới có thể được quả báo; 
anh bô thí một cách thống khoái, bỗ 
thí một cách rất hoan hỷ thì đời này 
tài phú anh kiêm được đó cũng rât dễ 
dàng, cũng rất vui vẻ, một tí cũng 
chắng bận tâm. Anh kiếm tiên, có 
được tiên một cách rất cực khô, đó là 
nguyên nhân gì vậy? Là đời trước tu 
bố thí tài, bố thí một cách chắng 
thống khoái, chắng hoan hỷ, bố thí 
như là cắt thịt mình vậy, khó chịu quá, 
thì đời này cực khô lăm anh mới kiêm 
được; nhân thế nào thì quả như thế đó, 
nhân duyên quả báo tơ hào chăng sai. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bộ kinh này tức là chư Phật Như 
Lai, A DI Đà Phật gia trì cho chúng ta, 
cũng tức là nói, bộ kinh này là chư 
Phật Như Lai, A Di Đà Phật phù hộ 
cho chúng ta, họ dùng kinh điển này 
để phù hộ cho chúng ta, chúng ta nên 
hết lòng đề đọc, hết lòng đề học tập 
thì anh sẽ được hết thảy tất cả lợi ích. 

Kinh văn: “Nhữ đắng ưng 
đương an trụ vô nghỉ”. 


Anh phải đem tâm an trụ tại trong 
kinh này, kinh này tức là căn bản một 
đời tu học của chúng ta, là kim chỉ 
nam của việc xử sự, đối nØưƯỜi, tiếp 
vật của chúng ta. Khởi tâm động niệm, 
tât cả tạo tác đêu chăng trái ngược với 
lời giáo huân của kinh điển. Thì 
người này tức là Như Lai đệ nhất đệ 


Táp 28 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tử như phía trước đã nói, cho nên anh 
an trụ trên kinh giáo này, quyết định 
chắng hoài nghi. 


Kinh văn: “Chủng chư thiện 
bôn”. 


Không chỉ là Tín - Nguyện - Trì 
Danh, nhật định phải đem lời dạy 
trong kinh nói đó làm được, đặc biệt 
là Ngũ Giới, Thập Thiện, chỗ phẩm 
Ba Mươi Lăm phía trước nói đó. 


Kinh văn: “Ưng thường tu tập, 
sử vô nghỉ trệ”. 

Ung Thường là thường thường, 
tức là quyêt định không thê gián đoạn, 


Tu là tu hành, trước kia chúng ta có 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhiều cách nghĩ, đôi với chính mình, 
đôi với hoàn cảnh sinh hoạt, đôi 
người, đôi sự, những cách nghĩ sai 
lâm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai 
lầm, cả thảy đều đem nó tu chính trở 
lại; đầy gọi là tu hành. Tập là học tập. 
y theo đạo lý, phương pháp trong kinh 
điển chỗ nói đề tu học, học tập. tu tập; 
làm con người mới. Trong kinh nói 
với chúng ta “sái tâm dịch hạnh”, câu 
này tức là chúng ta làm con người 
mới trở lại. Trước kia làm đó đều là 
tạo nghiệp lục đạo luân hôi, đều là ở 
đó tạo tam ác đạo nghiệp, vô củng 
đáng sợ. Ngày nay chúng ta thay đôi 
mặt mày, chúng ta phải học Phật, 
chúng ta phải học Bồ Tát, chúng ta 
phải làm một con người thiện chân 
chánh, trong một đời này quyết định 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thoát ly lục đạo luân hôi vãng sanh 
bất thoái thành Phật; đây tức là tu tập. 
“Sử vô nghi trệ”, chúng ta hết lòng đi 
làm như vậy, bất luận đối với lý, đôi 
với sự, chúng ta chăng có hoài nghị, 
chắng có chướng ngại. Trệ tức là 
chướng ngại, trở ngại, chắng có nữa. 


Kinh văn: “Bất nhập nhất thiết 
chủng loại trần bảo, thành tựu lao 
ngục”. 


Lao Ngục, đương nhiên chúng ta 
nhìn thây rât khủng bố, rất khiếp SỢ; 
có ai chịu vào lao ngục. Lao ngục gì 
đây? Tam giới, lục đạo tức là lao 
ngục. Trong lao ngục có khổ cũng có 
vui, cái khô là gì? Tam ác đạo là lao 
ngục thọ khổ, còn tam thiện đạo, đặc 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

biệt là thiên đạo, A Tu La đạo, đó là 
trân bảo lao ngục. Anh có chịu đi 
không? Có nhiều người ở thê gian 
muôn sanh thiên, sự khoái lạc trên 
trời, thọ mạng rât dài, đây là tất cả sự 
thọ dụng đều tự nhiên, chăng cần phải 
khổ nhọc lắm để kinh doanh. Thiên 
phước thì rât dụ hoặc con nĐưƯỜi, 
chúng ta hiểu rõ, trời chăng phải cứu 
cánh; thọ mạng dài như là trường thọ 
thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Thiên, thọ mạng tám vạn đại kiếp, 
đây là thọ mạng dài nhất trong phàm 
phu. Tám vạn đại kiếp, nêu đem so 
sánh cùng vô lượng kiếp thì chăng dài, 
cũng rất ngăn tạm; sau khi tám vạn 
đại kiếp đến rôi thì vẫn phải luân hôi, 
vẫn phải đọa lạc. Tại vì sao? Vì họ đã 
leo lên đến đỉnh, chăng leo lên được 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nữa. Khi thọ mạng đến, chỉ có đọa lạc 
trở xuống. 

Trong kinh Lăng Nghiêm giảng 
rât rõ ràng, Tứ Thiền Thiên, Tứ 
Không Thiên, sau khi thọ mạng hết 
rôi, phân nhiều đọa vào tam ác đạo, 
rất khô rất khổ. Nếu anh hỏi nguyên 
nhân øì vậy, tôi cũng chăng cân phải 
nói nhiều, quý vị đi niệm kinh Lăng 
Nghiêm thì biết ngay. Vậy câu “nhất 
thiết chủng loại trần bảo lao ngục” tức 
là chỉ cho Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc 
Ciới, chư thiên. Đánh thức chúng ta 
răng trời vẫn chắng cứu cánh, ở trên 
trời hưởng lạc thì giống như trân bảo 
lao ngục, chắng khác, anh chăng thể 
ra khỏi tam gIới. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “A Dật Đa! Như thị 
đẳng loại đại oai đức giả, năng sanh 
Phật pháp. quảng đại dị môn. Do ư 
thử pháp, bất thính văn cô, hữu 
nhất ức Bồ Tát, thoái chuyển A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. 


Đoạn này là nói, chắng nghe pháp 
môn nảy, chăng thể tin pháp môn này, 
chắng thê tiếp thọ pháp môn này, rất 
khó không thoái chuyên; không thoái 
chắng phải dễ. Phật gọi A Dật Đa, A 
Dật Đa tức là Di Lặc Bồ Tát, gọi tên 
của Ngài, đánh thức Ngài chú ý, 
những lời nói phía dưới là rất quan 
trọng. “Như thị đăng loại, đại oal đức 
giả”, câu này là chỉ cho đối với pháp 
môn Tịnh Tông này, chăng hoài nghị, 
tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là chỉ cho loại người này. Nếu như 
đối với pháp môn này chúng ta rất rõ 
ràng, rât minh bạch, đích thật chăng 
thể bị bât cứ cảnh giới nào lay động, 
thi tức là nơi đây anh được gọi là “đại 
oal đức giả”; anh có đại oai đức. 
Người như thê “năng sanh Phật pháp 
quảng đại dị môn”, ý nghĩa của câu 
này tức là họ có tư cách, họ có khả 
năng nhập vào Tịnh Độ pháp môn. 
Phật pháp quảng đại này gọi là “dị 
môn”, DỊ là đặc biệt, pháp môn này 
chắng phải là pháp môn thông thường, 
pháp môn thông thường tức là thường 
được gọi là tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, vô lượng pháp môn. Trong Tứ 
Hoăng Thệ Nguyện gọi là: “Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học”, là 
pháp môn thông thường; còn pháp 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

môn này, cô đức thường gọi là “môn 
dư đại đạo”, tức là ngoài chỗ có tất cả 
pháp môn đây là một đại đạo để thành 
Phật, đường tắt để thành Phật, gọi là 
DỊ Môn, cùng với pháp môn thông 
thường khác nhau. Cho nên tất phải là 
người đại oa1 đức, họ mới có thể sanh 
được. 

“Do ư thử pháp, bất thính văn cô”, 
nói được rất rõ ràng, rât minh bạch, 
bởi vì một số Bồ Tát hành Bô Tát đạo, 
chắng có nghe đên pháp môn này, 
hoặc giả là nghe rôi mà họ chăng thể 
tin, họ chắng thể, chắng chịu câu sanh 
Tịnh Độ; cái này là nghe thì như 
chắng nghe, gặp được như là chăng 
øặp được. Chăng thể sanh đên Cực 
Lạc thê giới thì khó tránh khỏi không 
thoái chuyền, thì quả nhiên không sai 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

họ đã thoái chuyên. Nêu họ không 
thoái chuyên, thật tình mà nói, thành 
Phật đâu cần phải ba đại A-tăng-kỳ 
kiếp. Cần thời gian dài như vậy tức là 
tiên tiến thoái thoái, thoái thì nhiều, 
tiễn thì ít; cho nên tu hành khó khăn 
thế đó. Bộ Tát thoái chuyển, đã làm 
Bộ Tát rôi thoái chuyển sẽ chắng 
thoái thành phàm phu, chư vị phải 
biết điêu này, họ thoái có giới hạn sẽ 
chắng thoái đến phàm phu vị. Anh 
xem, Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn là Vị 
Bất Thoái, họ chứng đến Nhị Quả, 
Tam Quả có thê lại thoái đến Sơ Quả, 
tuy nhiên, chăng thể thoái đến thấp 
hơn Sơ Quả, chắng thể thoái đến 
phàm phu. Cho nên đích thật là tiến 
tiên thoái thoái. Tiểu Thừa sau khi 
chứng đắc Tu Đà Hoàn, Phật nói với 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta “thiên thượng nhân gian bảy 
lần vãng lai” chứng A La Hán quả. 
Bảy lần vãng lai, nhần gian thọ mạng 
ngăn, trên trời thọ mạng đài, thành 
được A La Hán rất chắng dễ dàng, tức 
là họ thoái rất nhiều. 

Còn Bộ Tát thành Phật thì lại 
càng khó, nhân duyên thoái đọa vô 
cùng nhiêu, cho nên có thể câu sanh 
Tịnh Độ, bảo chứng chúng ta vĩnh 
viễn chăng thoái; điều này thì khó có 
được, quá hy hữu. Trong Bốn Mươi 
Tám Nguyện chúng ta đọc đến, năm 
nguyện sau cùng là A DI Đà Phật đặc 
biệt gia trì thập phương tất cả Bồ Tát, 
đối với Tịnh Tông này, có thể tin sâu 
chắng nghi, hoan hý tán thán y giáo 
phụng hành, đặc biệt gia trì cho 
những người đó. Thi những người đó 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có cơ hội nghe được pháp môn này, 
Bồ Tát chăng có nghe được pháp môn 
này thì là thoái chuyên. “Hữu nhất ức 
Bỏ Tát”, câu “nhất ức Bồ Tát” này, 
chắng phải chỉ thập phương thê giới, 
là chỉ cho Sa Bà thế giới chúng ta, 
Thích Ca Mâu NI Phật, là sự việc sau 
khi diệt độ, là chỉ cho Sa Bà thế giới 
có một ức “thoái chuyên A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Tâm này 
vừa thoái chuyền, chư vị phải biết nêu 
như Kiên Tư, Kiên Hoặc đoạn, Kiến 
Tư phiên não, Kiến Hoặc đoạn hết rôi 
thì họ thoái đến Sơ Tín Bồ Tát vị. Giả 
như Kiến Hoặc chưa đoạn thì lại thoái 
chuyên làm phàm phu, lại đi luân hôi 
trong lục đạo nữa, người như vậy tất 
nhiêu. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Rốt cuộc người như vậy là những 
người nào? Là người người chư vị 
đông tu chúng ta tại tọa ở đây. Tại vì 
sao? Trong kinh nói rất rõ ràng, là 
anh đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật; đã từng cúng dường vô lượng 
chư Phật mà nay còn lẫn lộn đến trình 
độ này, vậy chắng phải đây là thoái 
chuyền hay sao? Là chăng có đem 
Kiên Tư phiên não đoạn hết, lại thoái 
chuyên đi tạo luân hồi! Anh thử xem, 
thành Phật thì ba A-tăng- kỳ kiếp là 
thành tựu rôi, còn chúng ta thì đã tạo 
hết vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp lẫn 
lộn đến ngày nay thì như thế đó, nếu 
anh hỏi nguyên nhân gì vậy? Vì là “ư 
thử pháp môn bắt thính văn cô”. Ngày 
nay chúng ta có thính văn không! 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Ngày mai sẽ có thể giảng viên 
mãn bộ kinh này, trong hai mươi chín 
ngày này, ngày ngày quý vị đêu đến 
nehe, một buồi cũng chắng văng mặt, 
nhưng đã thính văn chưa? Không hắn 
vậy. Vì sao? Có phải thật sự anh đang 
nøhe hiểu chăng? Có phải thật sự anh 
giác ngộ rồi chăng? Có phải thật sự 
tin chăng? Có phải có thể “như thuyết 
tu hành” chăng? Trong hai mươi chín 
ngày này, quả nhiên làm được, thật sự 
“quy y chiêm lễ, như thuyết tu hành” 
thì xin chúc mừng anh, anh là thính 
văn rồi, anh nghe được rôi! Trong 
một đời này anh vãng sanh bất thoái 
thành Phật. Nếu như đối với thê gian 
anh vẫn còn tham luyến, vẫn xả chăng 
được, không muôn rời khỏi thể gian 
này, thì anh là “do ư thử pháp, bất 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thính văn cố”, vẫn phải tiếp tục tạo 
lục đạo luân hôi, một đời này chăng 
thể vãng sanh. Điều này là gì? Là 
“thính nhi bất văn”, Văn là nói khai 
trí tuệ, nghe rôi chắng có giác ngộ. 
Nói hơi dễ nghe một tí, thì giỗng 
như phía trước chỗ nói, A Xà vương 
tử cùng năm trăm trưởng giả nghe 
Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, họ 
nghe xong rất hoan hý, tương lai ta 
thành Phật cũng giống như A DI Đà 
Phật vậy, có phải cân phát nguyện 
vãng sanh không? Vẫn chắng chịu 
phát nguyện vãng sanh, người như thế 
đó đã từng cúng dường bốn trăm ức 
Phật trong đời quá khứ. Còn người ở 
chỗ này là đã từng cúng dường vô 
lượng chư Phật, so với bỗn trăm ức 
thì hơn quá nhiêu; cho nên chăng có 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thiện căn sâu dây như vậy, thính cũng 
là chăng văn. Anh mới biết được, tất 
cả chư Phật nói pháp môn này gọi là 
nan tín chi pháp; lời này nói có đạo lý, 
đích thật chăng dễ dàng. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh, ư thử kinh điển, thư tả, cúng 
dường, thọ trì, độc tụng, ư tu du 
khoảnh vị tha diễn thuyết, khuyến 
linh thính văn, bất sanh ưu não, nãi 
chí trú dạ, tư duy bỉ sát, cập Phật 
công đức, ư vô thượng đạo, chung 
bất thoái chuyển”. 


Đoạn này là nói tín, thọ, phụng 
hành, tu hành bất thoái đây là trong 
một đời này thiện căn, phước đức, 
nhân duyên thành thục. Chúng ta thử 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
nghĩ, chúng ta có phải là loại người 
này hay không? “Ư thử kinh điển” 
đêu chỉ cho kinh điển này; nếu như 
đem phạm vi mở rộng ra một tí, tức là 
chỉ cho Tịnh Độ Tông Tam Kinh, 
hoặc giả là hiện nay chúng ta gọi là 
Ngũ Kinh Nhất Luận, đều là chuyên 
môn nói về Tịnh Độ, chuyên môn 
khuyên người vãng sanh. Thư Tả tức 
là lưu thông, kỹ thuật ân loát thời xưa 
chưa được phát minh, kinh bản đều 
phải nhờ viết chép băng tay, còn bây 
giờ? Không cân viết nữa, hiện nay 
chúng ta In kinh lưu thông; vậy kinh 
điển ở thế gian này càng nhiêu thì 
càng nhiêu người có cơ hội tiếp xúc, 
càng nhiêu người có cơ hội được độ. 
Xưa kia Đại Từ Bồ Tát nói, anh 
độ được một người vãng sanh, độ 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được hai người thật sự vãng sanh thì 
sánh với công đức chính mình anh tu 
hành đó lớn hơn rât nhiều. Anh độ 
được mười mây người, vậy anh tức là 
Bỏ Tát rôi, mười mây người này thảy 
đêu vãng sanh; độ được mười mây 
người vãng sanh, vậy thi quả thật anh 
là Bộ Tát. Chúng ta in một vạn quyền 
kinh lưu thông, hy vọng có được 
mười người được độ đến Tây Phương 
thành Phật, vậy là phi thường tôi. 
Chớ tưởng răng tôi có một vạn quyền 
sách này thì có một vạn người thành 
Phật, đó là việc không thể được. Một 
vạn quyên sách được lưu thông, có 
được mười người được lợi ích chân 
thật, vậy thì công đức của anh bất khả 
tư nghị; cho nên nhất định kinh sách 
phải được lưu thông cho thật nhiêu. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Cúng dường là nghĩa phụng hiến, 
trong VIỆC cúng dường, phía trước đã 
nói với quý vị rât nhiêu; thật tại mà 
nói, có hai loại cúng dường thù thắng 
nhật. Một loại là “như thuyết tu hành 
cúng dường”, trong kinh điển chỗ 
Phật nói đó, chúng ta thảy đều đem 
nó làm được, đây là chân chánh cúng 
dường, đây là tự lợi. 

Cái thứ hai tức là lấy Phật pháp 
cúng dường cho bạn bẻ thân thiết của 
anh, cúng dường cho tất cả đại chúng, 
đem cái tâm chân thành cung kính 
tặng cho họ. Hiện nay, không những 
in kinh, băng cassette, băng video, 
những loại lưu thông này đều là sự 
cúng dường tôi thù thăng. Trong sinh 
hoạt ngày thường của chúng ta, hôn lễ, 
tang lễ và các tiết mục ăn mừng, cùng 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bạn bè thân thiết qua lại, đều có thê 
tặng một ít lễ vật nhỏ, lễ vật gì tốt 
nhất? Là kinh Vô Lượng Thọ, chắng 
có øì tốt hơn cái này, phía trước nói 
trân bảo chân chánh. Có sô người nói 
tập tục người Hoa khi ăn Tết, mọi 
nØười đều cờ bạc muôn ăn tiên, tặng 
sách là Su cho họ, Su đồng âm với 
chữ Xui là thua hết, điêu này câm ky. 
Cho sách không tốt, nhưng tôi cho đó 
là kinh Vô Lượng Thọ, anh cần vô 
lượng thọ không? Nếu anh không cần 
thì thọ mạng không còn nữa. Vậy có 
cân Kinh không? Chữ Kinh với chỗ 
Km của hoàng kim có cùng ý nghĩa, 
tôi tặng đó là kinh Vô Lượng Thọ, là 
lễ vật trân quý nhất, nên tặng cái này, 
chúng ta mới thật sự có cái tâm giúp 
đỡ họ, thật sự giống như Phật phô độ 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng sanh. Cho nên phải giữ cái tâm 
này, phải hết lòng nỗ lực để làm, đây 
là nói về cúng dường. 

Thọ Trì là nói tu hành, chúng ta 
phải tiếp thọ, hoàn toàn tiếp thọ băng 
tâm chân thành, băng tâm thanh tịnh, 
băng tâm cung kính để tiếp thọ, y 
giáo tu hành, đây gọi là thọ trì. Độc 
Tụng là tự lợi lợi tha, trong lịch sử có 
một thí dụ rất rõ ràng, chúng ta xem 
Lục Tổ Thiên Tông Huệ Năng đại sư, 
nhân duyên học Phật của ngài Huệ 
Năng là gì? Là khi Ngài đi bán củi, có 
một người đang tụng kinh Kim Cang, 
Ngài đứng bên cạnh để nghe; anh 
xem, thì đem Huệ Năng độ liên, độ 
Ngài xuất gia thành Phật. Cho nên 
đọc kinh là tự lợi lợi tha, phải đọc cho 
ra tiếng, tự mình nghe tất rõ ràng, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khiến kẻ khác cũng nghe được tất rõ 
ràng; gọi là đọc kinh. Cách đọc này, 
phải nghiên cứu đến âm điệu trầm 
bông du dương, khiến kẻ khác nghe ra 
sao? Không những rõ ràng còn có thể 
sanh hoan hỷ tâm. Như bình thường 
chúng ta tụng kinh, lúc đánh mỏ, từng 
chỗ, từng chỗ bình bình, không những 
nghe chắng rõ ràng, vả lại e răng 
khiến người nghe sanh phiên não, tại 
vì sao? Đây là siêu độ người chết, 
hình như rất chẳắng kiết tường, tạo 
thành sự hiểu lầm rất lớn; cho nên 
không thê đọc cách đó. 

Đọc cách đó, hiện nay hành 
không thông đó là của thời xưa, thời 
đại ây qua rôi; thông thường hiện nay 
chúng ta tụng lớn tiếng, họ dùng 
phương pháp gì để tụng lớn tiếng? 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cùng với người xưa ngâm thường hát 
xướng, khác nhau, giọng điệu khác 
nhau. Chúng ta là người hiện đại, phải 
dùng phương pháp hiện đại đê tụng ra 
từng chỗ tròn đây, â âm điệu trầm bỗng 
du dương, khiến người ta nghe được 
rât thoải mái, họ chịu nghe, họ nghe 
hiểu được, đấy là tự lợi lợi tha. 

“U tu du khoảnh”, đây là nói thời 
gian ngăn; thời gian bất luận dài ngăn, 
người hiện nay gọi là cơ hội giáo dục. 
Nắm được cơ hộ rôi thì giảng, trong 
việc giao tế cùng đại chúng tiếp xúc 
thì tìm được cơ hộ liên khuyên người 
niệm A Di Đà Phật, liền cùng họ 
giảng kinh Võ Lượng Thọ. Bộ kinh 
này, anh không biết giảng, biết một 
câu thì giảng một câu, biết hai câu thì 
giảng hai câu, là tốt rôi. Như trong 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kinh Kim Cang nói đến bốn câu kệ: 
bốn câu thì gọi là một bài kệ, bất cứ 
bỗn câu nào. Hai câu là nửa bài kệ, 
anh có thể giảng bôn câu cho người ta, 
hoặc giảng hai câu cũng được. Cho 
nên ngày ngày đọc kinh, đọc rất thuộc 
thì rât dễ vì người giảng nói. 

“Khuyến linh thính văn”, khuyên 
người ta phải đọc kinh này, đem cải 
hay ho, công đức lợi ích giới thiệu 
cho người. Thí dụ những người thông 
thường hiện nay muôn phát tài không? 
Muốn thông mình không? Muốn 
mạnh khỏe sông lâu không? Đêu 
muốn cả. Thì tôi có một phương pháp 
là kinh Võ Lượng Thọ, nêu anh 
không tin, anh xem, hiện nay tôi phát 
tài, tôi rất thông minh, tôi mạnh khỏe 
sông lâu, là tôi niệm kinh Võ Lượng 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Thọ. Chính mình phải làm chứng 
minh cho người ta xem thì họ tin, 
khuyên họ đọc, khuyên họ nghe. Hiện 
nay băng cassette vô cùng tiện lợi, 
pháp sư giảng kinh thì chăng dễ 
nhưng băng cassette lưu thông thì vô 
cùng sâu rộng, khuyên họ nghe, 
khuyên họ đọc, khuyên họ học tập. 
“Bất sanh ưu não”, Ưu là tâm, 
Não là thân, là phiên não đây: ưu lự 
phiên não đều xa lìa. “Bất sanh ưu 
não” thì người vui vẻ hạnh phúc, đây 
chính là chỗ tìm câu của tất cả chúng 
sanh, mà tìm cầu chắng được. Trong 
kinh này có lý luận, có phương pháp. 
“Nãi chí trú dạ, tư duy bỉ sát”, đây là 
niệm Phật, trú dạ không ngừng, đây là 
Quán Tưởng Niệm Phật; trong câu 
này hàm nhiếp Quán Tượng, Xưng 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Danh. Chúng ta niệm câu A DI Đà 
Phật này, những người niệm kinh rất 
thuộc, đề khởi Phật hiệu thì sẽ nghĩ 
tưởng đến Phật Đà, phát tâm câu học 
tu đạo, cùng với thành Phật, độ sanh, 
các thứ công đức trang nghiêm, nói 
chắng hết được; đề khởi Phật hiệu thì 
anh sẽ nghĩ tưởng đến. 

“Cập Phật công đức, ư vô thượng 
đạo”, Vô Thượng Đạo là vãng sanh 
bất thoái thành Phật. “Chung bất thoái 
chuyên”, quyết định chăng thê thoái 
chuyền, cùng với phía trước Bộ Tát 
“bất văn thử kinh” mà thoái chuyền, 
vừa đúng thành một tỷ lệ đối chiếu 
mãnh liệt, quả là bất thoái chuyền. 


Kinh văn: “Bỉ nhần lâm chung, 
giả sử tam thiên đại thiên thê giới 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
mãn trung đại hỏa, diệc năng siêu 
quá, sanh bỉ quôc độ”. 


Câu này, đôi với người hiện tại 
chúng ta mà nói, là vô cùng khế cơ. 
Khoa học thời buổi hiện đại này, tuy 
rất phát đạt nhưng mang đến cho 
chúng ta tai nạn họa hại, thật là vô 
cùng âu lo. Giả như thê giới đại chiến 
thứ Ba bùng nỗ thì là chiên tranh hạt 
nhân; chiến tranh hạt nhân thì khắp 
nơi đại họa. Trong cuộc đại nạn này, 
những người niệm Phật có tâm bất 
thoái đêu có thể thuận lợi vãng sanh, 
đều có thể được Phật tiếp dẫn. Cho 
nên taI nạn này chắng hại họ được, taI 
nạn này hiện tiên đúng là lúc cơ 
duyên vãng sanh của họ thành thục. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Thị nhân dĩ tăng trị 
quá khứ Phật, thọ Bồ Đề ký. Nhất 
thiết Như Lai, đồng sở xưng tán”. 


Người này tức là một loại người 
mà Phật nói đó, hy vọng các đông tu 
tại tọa chúng ta đều là thuộc về loại 
này; cái nhân thâm sâu của họ bất khả 
tư nghị, vì sao? Vì trong đời quá khứ 
đã từng gặp được vô lượng vô biên 
chư Phật, chữ Trị tức là gặp được. 
Gặp được Phật thì làm gì có đạo lý 
chắng cúng dường chứ? Tăng Trị là 
từng gặp, từng cúng dường quá khứ 
vô lượng vô biên Phật. “Thọ Bỏ Đề 
ký”, chư Phật Như Lai đã từng thọ ký 
cho họ. “Nhất thiết Như Lai đông sở 
xưng tán”, chư Phật Như Lai xưng tán 
họ, cũng tức là chư Phật hộ niệm. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Thị cố ưng đương 
chuyền tâm tín thọ, trì tụng, thuyêt 
hành”. 


Phật, đích thật là từ bị vô tận, sau 
cùng nhiêu lần đã dặn dò phó chúc 
chúng ta phải nên chuyên tâm, phải 
hành, phải tiếp thọ, phải y giáo phụng 
hành, phải mỗi ngày đọc tụng, như 
thuyết tu hành, trong câu này, Thuyết 
còn bao gôm khuyên dẫn kẻ khác, 
phải vì người khác nói, vì người khác 
giới thiệu. Lại xem tiếp phẩm phía 
dưới. 


Độc Lưu Thử Kinh - Đệ Tứ 
Thập Ngũ 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh văn: “Ngô kim vị chư 
chúng sanh thuyết thử kinh pháp, 
linh kiến Vô Lượng Thọ Phật, cập 
kỳ quốc độ nhất thiết sở hữu. Sở 
đương vi giả, giai khả cầu chỉ. Vô 
đắc dĩ ngã diệt độ chỉ hậu, phục 
sanh nghỉ hoặc”. 


Đoạn này là nói rõ sau khi Thế 
Tôn viên tịch, trạng huấn của chúng 
đệ tử tu học. Chữ Ngô là Thế Tôn 
Thích Ca Mâu NI Phật tự xưng, ngày 
nay vì mọi người, “vị chư chúng sanh” 
đây là bao gôm luôn chúng sanh lúc 
bấy giờ cùng với hậu thế. Như chúng 
ta cũng bao gôm trong đó, có cơ hội 
đọc đến bộ kinh này, nghe đến bộ 
kinh này đều bao gôm trong một câu 
này, “vị chư chúng sanh”, có chúng 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh lúc đó và chúng sanh hậu thê. 
“Thuyết thử kinh pháp”, nói kinh Vô 
Lượng Thọ này, phát tâm niệm Phật 
vãng sanh Tịnh Độ. “Linh kiến Vô 
Lượng Thọ Phật”, mục đích của bộ 
kinh này tức là hy vọng mọi người 
phát tâm đi gặp A DI Đà Phật, Vô 
Lượng Thọ Phật tức là A Di Đà Phật, 
vãng sanh Cực Lạc thế giới. “Cập kỳ 
quốc độ” là Cực Lạc thế ĐIỚI. “Nhất 
thiết sở hữu” tức là y chánh trang 
nghiêm của Cực Lạc thế giới, đã từng 
nói qua ở phía trước tôi. 

“Sở đương vi giả, giai khả cầu 
chỉ”, cầu sở đương vi giả, VI là tạo 
tác. Việc phải nên làm là trên câu 
Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, 
đây là Bồ Tát “sở đương vi giả”; đều 
có thể ở tại nơi Vô Lượng Thọ Phật 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cầu đạo, vả lại sẽ có được viên mãn. 
Phía trước nói về công đức viên mãn, 
Phật giỗng như cách khai thị trong 
kinh này, thật sự đã nói rất nhiêu, rất 
nhiêu, không chỉ là một lân, hai lân. 
Từ chỗ này chúng ta thấy được sự 
thương yêu bảo hộ của Thế Tôn đối 
với chúng ta, sự quan tâm đôi với 
chúng ta, quả thật là đại từ, đại bị, 
vượt hơn cha mẹ sư trưởng. “Vô đắc 
đĩ ngã diệt độ chi hậu, phục sanh nghi 
hoặc”, không thể được, muôn ngàn 
không thể, vì sau khi Phật diệt độ 
không còn ở thế gian nữa, song kinh 
điển vẫn còn lưu lại ở thể gian. Phật 
không còn nữa, chúng ta đối với kinh 
này cũng chăng còn tin tưởng nữa đã 
nghi hoặc, vậy thì sai rôi. Đích thật có 
không Ít người như vậy ở hậu thế, lúc 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật tại thê thì tin, chăng thể không 
tin; sau khi Phật diệt độ thì không tin, 
thì hoài nghi, phiền não, nghiệp 
chướng hiện hành. 


Kinh văn: “Đương lai chỉ thế, 
kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bỉ ai 
mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bách 
tuế”. 


Đoạn phía dưới này, hàm ý rất sâu, 
rất sâu. Chúng ta phải cân thận đề thê 
hội. “Đương lai chi thể” là chỉ cho 
tương lai, “kinh đạo diệt tận”, Kinh là 
kinh điển, Đạo tức là lý thuận và 
phương pháp của sự tu hành; ở tại thê 
gian này dân dân tiêu mất. Đây là chỉ 
cho lúc nào vậy? Pháp vận của Phật 
đến cuỗi cùng của Mạt Pháp là một 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

vạn năm, khi hết một vạn năm thì thể 
gian này chăng còn Phật pháp nữa, 
lúc này con người rất đáng thương, tại 
vì sao? Vì cơ hội xuất ly lục đạo 
không còn nữa. Đối với chân tướng 
của vũ trụ, nhân sinh, chắng có cách 
chi hiểu rõ. Chân vọng, tà chánh, thị 
phi cho đến lợi hại, đều chắng có khả 
năng biện biệt. Tạo nghiệp, thọ báo 
VÔ cùng khổ sở, Phật vẫn rất từ bi lưu 
lại bộ kinh này. Chỗ có tất cả kinh 
đều không còn nữa đêu diệt hết, chỉ 
riêng bộ kinh này diệt sau cùng. 

Nó còn trụ tại thế ølan một trăm 
năm, một trăm năm này là nguyện lực 
của Thích Ca Mâu Ni Phật, oai thần 
của Ngài gia trì; cho nên pháp vận 
này của Phật biến thành một vạn hai 
ngàn lẻ một trăm năm. Một trăm năm 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cuỗi cùng là nguyện lực gia trì của 
Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên trong đây 
hàm ý rất sâu, sâu ở chỗ nào? Đây là 
nói với chúng ta, vì sao Phật pháp có 
thể diệt, Phật pháp là pháp chân thật, 
Chân thì chắng phải giả, Chân thì sẽ 
chắng diệt, tật nhiên là thường trụ tại 
nhân gian. Phật pháp hưng diệt đều là 
Duyên, chúng sanh có duyên, duyên 
øì vậy? Là Tin được, Nguyện được, 
Hành được thì Phật liên xuất hiện tại 
thế gian. Chúng sanh chăng tin, chăng 
nguyện, chăng chịu tu hành thì Phật 
liên diệt độ, kinh cũng chắng còn nữa. 

Do đây có thể biết, pháp vận của 
Phật, không phải ở nơi Phật bên kia 
mà nói, mà là ở chúng sanh bên đây 
mà nói. Giông như phía trước chỗ nói, 
sau khi Phật diệt độ, chúng sanh tạo 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tác ngũ ác, ngũ thông, ngũ thiêu, lâu 
rôi trở nên kịch liệt. Vẫn đề này, ngày 
ngày cảng nghiêm trọng, đến cuối 
cùng chỗ có tất cả kinh pháp, _TƯỜI 
thế gian đêu chắng tin TỮa. Vẫn còn 
cực thiểu số người, giỗng như trong 
phân kinh văn nói phía trước, đã từng 
cúng dường vô lượng chư Phật Như 
Lai trong đời quá khứ, được tất cả 
Như Lai oai thân ø1a trì, họ tiếp XÚC 
đến quyên kinh này, đây là Duyên. 
Thiện căn, phước đức của họ thành 
thục rồi, có câu: “Phật thị môn trung, 
bất xả nhật nhân”, Phật rât từ bi, nhất 
định đem kinh pháp dạy cho họ. Đây 
tức là thành tựu cái nhân duyên của 
họ, khiển cho ba điều kiện thiện căn, 
phước đức, nhân duyên của họ đông 
thời đây đủ, thì trong một trăm năm 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
sau cùng, nghe được bộ kinh này vân 
có thê được độ. 


Kinh văn: “Kỳ hữu chúng sanh, 
trị tư kinh øiảá, tùy ý sở nguyện, giai 
khả đắc độ”. 


Một trăm năm sau củng Tây, gặp 
được bộ kinh này, đều có thể mãn cái 
nguyện của họ, thì xem thiện căn, 
phước đức của họ cạn hay sâu. Có 
người phát thiện tâm muốn được nhân 
thiên phước báo, có người muốn sanh 
thiên, có người muôn chứng A La 
Hán quả, có người muôn chứng Bồ 
Tát quả; khi có được bộ kinh này thì 
cả thảy đều có thể thực hiện như 
nguyện. Những ai mong muốn vãng 
sanh Tây Phương Cực Lạc thể ĐIỚI, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đó là thiện căn thành thục viên mãn, 
họ chứng đó là cái quả cứu cánh; 
cùng chỗ phía trước nói đó hoàn toàn 
khác nhau, cho nên là “tùy ý sở 
nguyện”. Tức là mỗi người phát tâm 
khác nhau, nguyện vọng khác nhau, 
đều có thể giúp cho họ mãn nguyện, 
“øiai khả đặc độ” có nghĩa là đều có 
thể giúp cho họ mãn nguyện. Vậy do 
đây có thể biết, trong tất cả các kinh 
độ chúng sanh, hiệu quả oal lực lớn 
nhất đều không qua kinh này. Đọc 
đến đoạn này chúng ta phải thể hội ý 
nghĩa này, mới thật sự hiểu rõ, trong 
tất cả các kinh, bộ kinh này là đệ nhất 
vậy. 

Cho nên Từ Vân Quán Đảnh pháp 
sư nói rât hay, tật cả chúng sanh tạo 
tác cực trọng ác nghiệp, nghiệp 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chướng, bất cứ kinh gì, bất cứ tu hành 
kinh pháp gì, đêu chăng có biện pháp 
diệt được tội của họ, đều chắng có 
biện pháp tiêu tai cho họ. Duy chỉ có 
một bộ kinh này, duy chỉ có một danh 
hiệu này là được, nó có sức mạnh tiêu 
trừ tai chướng của họ, tiêu trừ tội 
nghiệp của họ; hiển thị ra bộ kinh này, 
pháp môn này là đệ nhất trong đệ nhất. 
Người niệm Phật có đại phước báo, 
so với tu bất cứ phương pháp nào, 
người niệm Phật tiêu tai diệt tội đều 
nhanh hơn; đặc biệt hơn hết là chuyên 
tâm niệm Phật. Trong những năm gân 
đây tại thế øian này, trong nhiều quốc 
gia khu vực, chúng ta khuyên người 
niệm Phật, có nhiêu nơi đã tiếp nhận, 

đã thật chịu niệm rôi; niệm đến nửa 
năm, một năm, đến cho tôi hay thật sự 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có hiệu quả, thật hữu hiệu. Thân thể 
trở nên mạnh khỏe, dung nhan rực 
sáng, gia đình rât mỹ mãn, sự nghiệp 
cũng rât thuận lợi; quả báo trước mắt 
đều được cả. Phiên não, vọng niệm Ít, 
tâm thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng, 
nửa năm, một năm thì thấy hiệu lực, 
nhanh như vậy. Còn tu các môn khác, 
tu cả mây mươi năm vẫn chắng thấy 
hiệu quả. 

Pháp môn này, chỉ trong vài tháng 
thì có thê thấy được hiệu quả TÔI; CÓ 
thê thây Phật nói đó là lời thật, tô sư 
đại đức chỗ thây được đó cũng chắng 
phải giả. Chỉ cân anh tin được, chỉ 
cần anh thật sự chịu làm, thì anh có 
thê được công đức lợi ích thù thăng 
này; đích thật cả thảy đều được độ. 
Vậy hiện nay chúng ta cách thời kỳ 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

pháp diệt tận, vẫn còn đến chín ngàn 
năm, thời gian này hãy còn quá dải; 

vậy do đây có thể biết, ngày nay 
chúng ta gặp được kinh điển này, gặp 
được pháp môn này, đây là phước báo 
lớn biết chừng nào. So với những 
người ở phía sau thì phước báo của 
chúng ta thù thắng quá nhiêu quá 
nhiêu; chắng những chúng ta so với 
người sau có phước hơn, thật tình mà 
nói, so với tiền nhân chúng ta cũng có 
phước hơn. Đương nhiên những 
người tiên nhân đã vãng sanh là ngoại 
lệ, phước báo của họ lớn hơn chúng ta; 
vậy so với những người nào có phước 
hơn? Là những người nghe đến pháp 
môn Tịnh Độ này mà chắng muôn 
vãng sanh, so với họ, phước báo của 
chúng ta lớn hơn, tại vì sao? Bởi vì 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chắng có nghe đến bộ kinh này, chưa 
thây được kinh bản này. 

Trước kia những bản đã được 
phiên dịch, nghĩa kinh đêu không 
viên mãn, bởi vì năm xưa khi Thích 
Ca Mâu Ni Phật còn tại thể đã nhiêu 
lân khuyên giảng, chăng phải chỉ một 
lần, đã giảng rất nhiêu lần. Có rất 
nhiêu nguyên bản khác nhau truyên 
vào Trung Hoa, không chỉ có một bản 
nguyên bản tiêng Phạn. Vậy tại Trung 
Hoa, tổng cộng có mười hai lần phiên 
dịch, mười hai thứ dịch bản, trong đó 
chênh lệch rất lớn. Điêu này chứng 
minh Phật đã nhiêu lân tuyên thuyết, 
cho nên nêu anh chỉ xem một bản thì 
anh chăng có biện pháp liễu giải ý 
nghĩa viên mãn được, anh phải xem 
toàn bộ những bản dịch này; vào thời 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

xưa, quả thật không thể làm được. Cư 
sĩ Vương Long Thư vào thời Tông 
triêu đích thật có tiền của, lại có địa vị, 
lại có thông minh trí tuệ; cái nhân ông 
tu từ đời trước rất tốt, ông làm một 
bản hội tập. Trong những nguyên bản 
phiên dịch này, ông chỉ thây được bốn 
bản dịch, còn các loại dịch khác ông 
chưa thây qua; ông chưa thấy qua bản 
phiên dịch của triều nhà Đường. Thì 
anh mới biết được, thời xưa, lượng 
kinh bản lưu thông rât ít; có được 
kinh bản là vô cùng vô cùng khó khăn. 
Không giông như hiện nay kỹ thuật 
ân loát phát đạt, khối lưu thông rất 
lớn, chúng ta có được rất dễ dàng. 
Đây là so với người xưa, người hiện 
đại có phước báo hơn, chăng thể nói 
người xưa có phước báo hơn chúng ta. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Bốn mươi năm về trước, tôi học 
Phật lúc hai mươi sáu tuổi, lúc đó 
kinh bản ở Đài Loan rất ít; toàn cả 
Đài Loan chỉ có ba tiệm bán kinh 
sách, vả lại số lượng rât ít. Chúng tôi 
muốn xem kinh sách, phải làm sao? 
Phải đến mấy chùa lớn, trong đó mới 
có tàng kinh, như chùa Thiện Đạo ở 
Đài Bắc, bên trong mới có một bộ đại 
tàng kinh hoàn chỉnh; chúng tôi đến 
đó để mượn mà chép. Hiện nay đâu 
có người chép kinh, lúc đó chúng tôi 
phải chép kinh, không chép thì không 
có; bây giờ thì tiện lợi quá, bây giờ có 
máy photocopy, phước báo của người 
hiện nay so với chúng tôi lớn hơn quá 
nhiêu. So với những người trước 
chúng tôi, đương nhiên càng khó 
khăn. Cho nên người hiện nay có 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phước, nhất định phải trân quý phước 
báo của mình, trân quý nhân duyên 
của mình; từ chỗ này chúng ta thấy 
được cái giá tr của kinh, công lực của 
kinh, thật tại là bất khả tư nghị. 


Kinh văn: “Như Lai hưng thể, 
nan trị nan kiên”. 


Một đoạn phía dưới này là Phật 
hiển thị sự cảm thán vô tận; Phật xuất 
hiện tại thê gian, thật quá hiểm hoi. 
“Nan Trị”, Trị là gặp được, đừng nói 
là cùng Phật đồng một thời đại. “Nan 
Kiến”, anh không thây được. Trong 
câu này bao gồm toàn cả pháp vận 
của Phật, tức là một vạn hai ngàn năm; 
tuy Phật chắng còn tại thế ở thê gian 
này, kinh điển còn tại thê gian này thì 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đông như Phật còn tại thê. Chúng ta 
có thể y giáo phụng hành, cùng với 
lời dạy của Phật năm xưa không khác, 
cho nên đây là rất khó được tao ngộ. 
Thí dụ anh nói, Thích Ca Mâu Ni 
Phật một vạn hai ngàn năm, sau khi 
qua rôi, thế gian này không còn Phật 
pháp, Phật pháp diệt rôi, Thích Ca 
Mâu Ni Phật là vị Phật thứ Tư trong 
Hiên kiếp; vậy trước Ngài thì có Câu 
Lưu Tôn Phật, đây là vị thứ Nhất. Sau 
khi Ngài diệt độ, vị thứ Năm là Di 
Lặc Phật. Lúc nào DI Lặc Phật mới 
đến thế gian này để thành Phật? 
Trong kinh DI Lặc Hạ Sanh nói với 
chúng ta, năm mươi sáu ức bảy ngàn 
vạn năm sau, con số này là con số 
thiên văn. Trong thời gian dài như 
vậy, thế giới này chăng có Phật pháp, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

có thê thây thời gian có Phật pháp ây 
vô cùng ngắn tạm. Sao anh may mắn 
vừa sanh nhằm thời kỳ này? Gặp 
được kinh điển của Phật, điều này còn 
khó hơn là trúng số độc đắc đây. 
Ngày nay chúng ta đã trúng số tôi, 
thật chăng dễ dàng, cho nên phải trân 
quý cái nhân duyên này. 

DI Lặc Phật hạ sanh, có lẽ khoảng 
cách của mỗi một vị Phật hạ sanh, đại 
để đều là như vậy. Từ chỗ nào mà 
biết được? Bởi vì Bồ Xứ Bộ Tát đều 
ở tại Đâu Suất Thiên, là tâng trời thứ 
Tư của Dục Giới, thọ mạng của người 
ở Đâu Suất Thiên là bốn ngàn tuôi, 
tuy nhiên một ngày của Đâu Suất 
Thiên là bôn trăm năm của nhân gian. 
Cho nên người của Đâu Suất Thiên 
nhìn thấy chúng ta đáng thương, anh 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
xem, có mây giờ là một đời anh hết 
rôi; con người có ý nghĩa gì đâu? Cho 
nên thời gian này có thể thử tính ra 
được, một năm là ba trăm sáu mươi 
lăm ngày, một ngày là bốn trăm năm 
thời gian chúng ta; lại nhân lên bốn 
ngàn thì ra ngay con số này. Vậy 
chúng ta thử nghĩ, quá khứ của Thích 
Ca Mâu Ni Phật, mây vị Phật kia xuất 
hiện tại thê gian, đại khái cũng là như 
vậy, cũng là tình hình này. 

VỊ thứ Hai là Câu Na Hàm Mâu 
Ni Phật, thứ Ba là Ca Diếp Phật, 
Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ Tư, 
DI Lặc là vị thứ Năm. Bởi vì trước 
khi chưa thành Phật họ đêu làm Bổ 
Xứ Bồ Tát ở Đâu Suật Thiên; cho nên 
tình hình này đại để là tương đồng. 
Thế gian này, thời gian có Phật rất 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngăn, thời gian không có Phật rât dài 
rất dài, đây tức là Như Lai thị hiện thế 
gian, Hưng Thê tức là xuất hiện tại 
thế gian, rất khó gặp được. Phải vừa 
đúng lúc chúng ta ở tại thê gian này 
được thân người, bởi vì trong lục đạo 
chỉ có được thân người thì có cơ 
duyên học Phật là dễ dàng nhất. 
Phước báo nhân thiên quả lớn, hưởng 
phước thì chăng chịu tu hành, vậy còn 
ở tam ác đạo? Quá khô sở, khuyên họ 
học Phật, cũng vô cùng khó khăn, thật 
giỗng như trong kinh chỗ nói “phú 
quý học đạo khó”. Những người học 
Phật thì nghe kinh, còn con nhà phú 
quý chăng nghe kinh, người phú quý 
học Phật như thế nào? Khi có đại 
pháp hội, họ đến thắp một cây nhang 
thì đi mất, tiên hô hậu ủng vô cùng 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

oai phong, là học Phật thế đó! Ở chùa 
bỏ ra tiền và ra một tí sức; trên thực tê 
ra tiên rất nhiêu, nhưng so sánh với 
của cải của họ, có thâm vào đâu? Lại 
còn tác oal tác phước, bảo họ đến 
nøhe kinh họ chịu không nỗi. Phú quý 
học đạo khó, họ bỏ đi chơi, đi nhảy 
đâm, đi làm những thứ này, họ không 
học đạo. 

Còn bân cùng cũng khó học đạo, 
ba bữa cơm đêu chăng no, anh bảo họ 
đến nghe kinh là việc chăng thể được. 
Cho nên trong lục đạo, tam ác đạo là 
bân cùng, thiên nhân là phú quý; nhân 
là tiểu khan, miễn cưỡng sông qua 
ngày tháng, cũng chắng quá giàu có, 
cũng vừa đủ ăn, người như vậy học 
đạo dễ. Cho nên trong lục đạo, Phật 
thường tán thán “nhân thân nan đặc”, 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

thân người là đáng quý nhất, tức là rât 
dễ tiếp xúc Phật pháp. Sau khi tiếp 
xúc, dễ tín thọ phụng hành; đạo lý là 
ở chỗ này, đây là cơ duyên khó. 


Kinh văn: “Chư Phật kinh đạo, 
nan đặc nan văn”. 


Đây là nói về kinh Phật, chúng ta 
được thân người; ở thế gian này hiện 
nay, có bao nhiêu được thân người? 
Được thân người rôi, có thể trong một 
đời này gặp được kinh Phật, gặp được 
phương pháp tu hành cũng là chiêm 
thiểu số, chăng phải đa số. Cứ lấy thí 
dụ Tân Gia Ba này mà nói, Tân Gia 
Ba có ba triệu người, anh xem, thính 
chúng chúng ta nơi đây chỉ có trên 
một ngàn người; trên một ngàn người 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng ba triệu người so sánh thì rất ít 
rât ít. Thì anh mới biết được, “chư 
Phật kinh đạo, nan đắc nan văn”, rất 
chăng dễ dàng. Vậy địa phương. này 
vẫn kế là nhiều, các quôc ø1a địa 
phương khác khi chúng tôi giảng kinh, 
thính chúng chắng đông như thế này. 
Tình cờ tổ chức một pháp hội có thể 
người rât đông, liên tục giảng kinh 
trong một tháng, có nhiều người đến 
nghe như thê này, ngày ngày rất là hy 
hữu, rất ít rất ít. Chứng minh “chư 
Phật kinh đạo, nan đắc nan văn”, đây 
là cái khó thứ hai. 


Kinh văn: “Ngộ thiện tri thức”. 


Đây là cái khó thứ ba, làm gì có 
thê gặp được một vị thiện tri thức? 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tiêu chuẩn của thiện tri thức thời xưa 
là người tu hành chứng quả, mới là 
thiện tri thức. Đương nhiên là họ đã 
tu hành chứng quả, đối với lời trong 
kinh giáo chỗ nói sẽ chăng hiểu sai 
khác, bản thân họ chứng minh tôi. 
Hiện nay, người tu hành chứng quả 
chắng có nữa, những người có thể 
chịu y giáo phụng hành, y giáo tu 
hành đã không còn nhiêu! Đến đâu để 
mà tìm thiện tri thức? Chăng gặp 
thiện tri thức, tuy chúng ta gặp được 
kinh giáo, nhưng chắng thể thông đạt 
nghĩa lý, chắng thê hiểu rõ, đúng như 
trong Đại Kinh chỗ nói: “Phật pháp 
vô nhân thuyết, tuy trí mạt năng gIẢU, 
thế gian thông minh trí tuệ, muốn giải 
ý nghĩa của kinh Phật, là điều chăng 
thể được. Đạo lý gì vậy? Tât cả lời 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Phật nói là từ trong thanh tịnh tâm 
chảy ra, là từ trong chân thật tâm chảy 
ra; ngôn ngữ văn tự đều là từ thanh 
tịnh tâm, chân thật tâm chảy ra. 
Người thế gian không thê lìa xa vọng 
tưởng, chấp trước, làm sao có thê giải 
được chân thật nghĩa của Như Lai? 
Cho nên người thế gian này giải thích 
kinh Phật, thường thường là giải sa, 
khúc giải, lấy cái vọng tưởng, phân 
biệt của mình để giải nghĩa kinh; điêu 
này không thể được. Cho nên nhất 
định phải câu thiện tri thức, thiện tri 
thức khó gặp, chắng dễ. 


Kinh văn: “Văn pháp năng 
hành”. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đây là cái khó thứ tư, cho nên câu 
phía dưới là tông kêt. 


Kinh văn: “Thử diệc vỉ nan”. 


Đây là bốn cái khó; được tôi, 
chúng ta nghe rõ ràng rôi, nghe minh 
bạch rôi, có thể làm theo được chăng? 
Nêu như chắng thê làm theo, như vậy 
thì thật đáng tiếc, chúng ta chắng có 
được sự lợi ích thù thắng đệ nhất. Đó 
thật sự gọi là luống qua trước mặt, 
đáng tiếc biết mấy. Ngoài bỗn cái khó 
này, phía dưới vẫn còn một cái. 

kinh vấn: “Nhược văn tư kinh, 
tín nhạo thọ trì, nan trung chỉ nan, 
vô quá thử nan”. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Cái khó thứ năm là khó tại trên 
kinh này, phía trước là nói “chư Phật 
kinh đạo”, kinh điển thông thường 
của Đại, Tiểu Thừa đều khó như vậy; 
còn kinh này là cái khó trên cái khó. 
Tư Kinh là bản kinh, anh có thê nghe 
đến kinh Vô Lượng Thọ hoặc giả là 
kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh 
A DI Đà, Tịnh Độ Tam Kinh này; sau 
khi anh nghe đến, anh có thê tin được. 
Chữ Nhạo là anh rất ưa thích, Thọ Trì 
là “như thuyết tu hành”, Phật nói thê 
nào, anh thật sự làm theo, đó gọi là 
“nan trung chi nan”, chăng có chỉ 
vượt hơn cái khó này; đây là đạt đến 
tột đỉnh rồi đây. 

Nếu như anh không còn cái khó 
này nữa, vậy thì xin chúc mừng anh, 
vì anh chăng phải là người nữa, anh 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đã là Bồ Tát của Cực Lạc thê ĐIỚI rôi 
vậy. Đó chăng phải phàm phu là Bồ 
Tát của Cực Lạc thế giới rôi, hiện tại 
tuy chưa đi song đã ghi danh ở Cực 
Lạc thê ĐIỚI rôi, đã có tên rôi, chăng 
bao lâu nữa anh sẽ đi. Cho nên anh 
chắng phải là người của Sa Bà thê 
giới nữa, thật sự là Di Đà chư Phật đệ 
nhất đệ tử. Cho nên anh nghĩ xem, 
điều này khó biết mấy! Làm Di Đà 
chư Phật đệ nhất đệ tử, đó không phải 
là việc dễ dàng, đích thật là “vô quá 
thử nan”. 


Kinh văn: “Nhược hữu chúng 
sanh đắc văn Phật thanh”. 


Chữ Phật Thanh này là chỉ cho 
âm thanh niệm Phật hiệu, chúng ta 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

nghe được có người đang niệm Nam 
Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là nệm A 
DI Đà Phật, nghe được âm thanh niệm 
Phật này. 


Kinh văn: “Từ tâm thanh tịnh”. 


Nghe được âm thanh này liên 
khởi dậy từ bị tâm, thì tâm đã thanh 
tịnh, đây tức là khi nghe được Phật 
hiệu, những âu lo, vọng tưởng, phiên 
não trong tâm anh đều dừng lại, đều 
tăt lịm. Nhất tâm nơi duyên Phật hiệu, 
sanh tâm hoan hỷ. 


kinh văn: “Dũng dược hoan 
hỷ”. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Là vô cùng hoan hỷ, hoan hỷ đến 
chân tay múa máy, là hinh dung cái 
dáng của tâm hoan hỷ đó. 


kinh văn: “Y mao vi khởi, hoặc 
lệ xuât giả”. 


Y là khi anh nhảy múa, chiếc y 
bay lên, Mao là lỗ chân lông của anh 
dựng lên. Đây là chỉ trình độ của sự 
hoan hỷ, không gì bằng hoan hỷ tâm, 
đây là một hiện tượng. Ngoài ra còn 
có một hiện tượng khác, “hoặc lệ xuất 
giả”, chăng phải những tướng hoan 
hỷ này mà là họ bật lên khóc, nước 
mắt trào ra. Hai loại hiện tượng này 
đều là do cảnh động mà sanh. Vì sao 
cảm động? 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Giai do tiên thê tăng 
tác Phật đạo, cô phi phàm nhân”. 


Đời trước đã đọc qua kinh này, 
học qua pháp môn này, đến lúc mạng 
chung vì một vọng tưởng làm trễ nải 
chắng có vãng sanh. Lân này gặp 
được rôi, ôi chao, rất là cảm động, thì 
có hiện tượng này hiện tiên. Cho nên 
họ không phải người thường, quá khứ 
đã từng học qua pháp môn này, vậy 
những hiện tượng này của nhóm đông 
tu chúng ta ở trong đạo tràng có khi 
thật có thấy được. Chúng ta nhìn thấy 
chắng biết là do duyên cớ gì, có sô 
người vừa nghe đến Phật hiệu thì họ 
liên khóc, chảy nước mắt khóc òa lên, 
họ nói là họ cảm động. Có những 
người nghe đên Phật hiệu thì tay chân 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

múa máy, vô cùng vui mừng, chúng 
ta chắng biết nguyên nhân gì, ngỡ 
răng họ “tầu hỏa nhập ma”. Ngày nay 
chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này 
mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là 
nguyên nhân như vậy! Sự cảm động 
này là tâm họ có chỗ cảm, chính họ 
cũng chăng biết được là nguyên nhân 
øì, tại vì sao? Việc trong đời quá khứ 
họ quên mất, tuy đã quên hết, trong A 
Lại Da Thức của họ vẫn có chủng tử, 
cho nên vừa gặp duyên này thì chủng 
tử của họ liền thành, là cái xúc động 
như vậy nên mới có hiện tượng này. 
Cho nên hiện tượng này là một hiện 
tượng tốt chăng phải xấu, chớ nên vì 
hiện tượng này mà có khủng bỗ sợ sệt, 
có sự hoài nghi, vậy là saI. Tuy nhiên, 
điêu đáng được cho chúng ta chú ý là 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nay hiện tượng này thường xảy ra, đó 
là “tâu hỏa nhập ma”. Lúc mới tiếp 
xúc đầu tiên nhất, lúc mới nghe đến 
Phật hiệu đâu tiên nhất, có vài lần thì 
chắng sao, đây tức là trong kinh chỗ 
nÓI. 

Nêu mỗi lần đêu như vậy, đó tức 
là trong kinh Lăng Nghiêm nói đến 
ma nhập vào thân, trong kinh Lăng 
Nghiêm có Hoan Hỷ ma, BI ma. 
Hoan hỷ ma thì hiện hoan hỷ, BI ma 
thì ngày ngày khóc lóc rơi lệ, khi 
nghe đến thì rơi lệ, đó thật sự øọI là 
ma nhập. Cho nên nếu chắng phải 
thường có thì không phải ma nhập, 
đây là lần đầu nghe được, lân đâu tiếp 
xúc có cái cảm động này, về sau thì 
thường không có nữa. Lại có người 
thây lạ lùng, có phải tôi bị thoái tâm 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

không? Trước kia tôi có cảm ứng, nay 
sao lại chăng có cảm ứng? Kỳ thật, 
đây là bình thường, cảm ứng chỉ có 
một, hai lân, chắng thể có rất nhiêu. 
Cái này là chủng tử của mình trong A 
Lại Da Thức hiện tiên, một loại khác 
là Phật lực gia trì, giúp cho anh phát 
hiện thiện căn. Người có thiện căn, 
nếu không xúc động của duyên thì rât 
khó phát hiện; thí dụ như người sơ 
học Phật, thấy ánh sáng, ngửi thấy 
mùi hương lạ, thây được tướng lành, 
họ xúc động, họ thật sự tin, đây đều là 
cái duyên bên ngoài, Phật, Bồ Tát 
giúp họ khai phát tín tâm. Họ thật đã 
tin rôi, về sau cảnh giới này không 
còn nữa, chăng phải thoái tâm. Có 
một số đồng tu sơ học thường ngửi 
thây mùi hương, tâm tôi rất vui mừng, 


Táp 28 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mây năm sau này chăng thấy nữa, hỏi 
tôi: “Thưa pháp sư, có phải tôi đã 
thoái tâm rôi không?” Đâu biết răng 
đó là hiện tượng bình thường, đó 
chắng phải là thoái tâm. Nếu như 
thường thường có hiện tượng này, đó 
tức là yêu ma quỷ quái đang tác quái 
rôi, chăng phải Phật, Bồ Tát. Cho nên 
chúng ta cần phải biện biệt cho rõ 
ràng điêu này. Chúng ta lại xem đoạn 
Sau cùng. 


Kinh văn: “Nhược văn Phật 
hiệu, tâm trung hô nghỉ, ư Phật 
kinh ngữ, đô vô sở tín, øiai tùng ác 
đạo trung lai. Túc ương vị tận, vị 
đương độ thoát. Cô tâm hồ nghị, 
bất tín hướng nhĩ”. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Giả như nghe đến Phật hiệu mà 
hoài nghi, chúng ta cũng thấy được 
VIỆC này rất nhiều; đọc đến bộ kinh 
này chăng thể tin, nghe giảng bộ kinh 
này hoài nghi, cũng chắng thê tiếp thọ, 
đây tức là “ư Phật kinh ngữ, đô vô sở 
tín”. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là 
nghiệp chướng. Hoặc giả là nói một 
cách khách sáo là tội chướng, tội 
nghiệp sâu nặng làm chướng ngại họ; 
chúng ta không thể nói thắng điều này 
với họ, chỉ biết trong tâm thôi, nói 
như vậy rất tôn thương người ta. Cho 
nên đây là khi giảng kinh, giảng đến 
chỗ không thê chắng nói, bình thường 
chắng thể nói như vậy; tất cả chúng 
sanh đều có lòng tự ái của họ. Anh 
không thê nói là anh từ trong ác đạo 
đến, chúng ta không thể nói lời này. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Thật tại mà nói, là từ trong ác đạo đến; 
không những ở chỗ này Phật đánh 
thức chúng ta, từ trong kinh điển Đại 
Thừa chúng ta thấy được câu này rất 
nhiêu. Thường khi tạo tác tội nghiệp 
đọa địa ngục, sau khi từ địa ngục ra 
vẫn phải biến ngạ quỷ. Sau khi tội thọ 
đây ở ngạ quỷ đạo rôi, vẫn phải biến 
súc sanh đề trả nợ; nợ trả hết rôi mới 
có thể được thân người. Được thân 
người vẫn còn có dư tập, tập khí chưa 
dứt; cho nên chướng ngại của họ tại 
thế gian này nhiêu hơn rất nhiêu so 
VỚI người thường. Củng với chân 
chánh Đại Thừa Phật pháp này, họ rất 
khó tiếp thọ, cho nên anh biết được, 
tạo tác tội nghiệp là phiên phức biết 
mây. 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Khi tật cả chúng sanh đêu có Phật 
tảnh, người có Phật tánh đều nên làm 
Phật. Chướng duyên này quá sâu, mặc 
dù từ bi vô tận, Phật đêu chắng giúp 
được. Chúng ta nhất định phải ghi 
nhớ thật kỹ điều này, quyết định 
chắng thể tạo tác ác nghiệp; tạo tác ác 
nghiệp, khô báo vô biên. Cho nên họ 
không thể tiếp thọ, không thê tin, đây 
tức là “túc ương vị tận”, tức là nói tập 
khí của họ còn, tập khí chưa có thê 
đoạn dứt. “VỊ đương độ thoát”, đây là 
một đời chúng ta đọc bộ kinh này 
nhiêu như vậy, đã nghe nhiêu lần như 
vậy, thì nhất định phải biết được, chữ 
Độ Thoát là thành Phật. Chăng phải 
kinh điển, pháp môn thông thường 
giúp cho anh sanh thiên được thiên 
phước, giúp cho anh chứng A La Hán 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

quả, giúp cho anh thành Bỏ Tát; kinh 
này là trực tiếp giúp anh thành Phật. 
Anh thử nghĩ xem, có người nào 
trong một đời này giống như có cái vẻ 
thành Phật? Chúng ta chiếu thử trong 
kính, có giỗng Phật không? 

Pháp môn này là giúp cho anh 
trong một đời này đắc đạo thành Phật, 
đắc đạo tức là vãng sanh bất thoái, 
quả báo là thành Phật, cứu cánh viên 
mãn Phật, chăng phải Tạng Giáo Phật, 
Thông Giáo Phật. Tạng CI1áo Phật so 
với cái này thì dễ dàng hơn quá nhiêu, 
đây là cứu cánh viên mãn Phật; anh 
mới biết được, đó là phước báo lớn 
biết chừng nào. Họ là “túc ương vị 
tận, vị đương độ thoát”, cơ duyên 
thành Phật của họ chưa thành thục; 
cho nên gặp được kinh điển này, gặp 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được pháp môn này, trong tâm họ liên 
khởi lên nghi hoặc, họ chắng thể tin, 
chắng thê “nhật hướng chuyên niệm”, 
họ chắng làm được. Hôm nay xin 
giảng đến đây. A Di Đà Phật 


Táp 28 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Tập 29 
Xin lật kinh bản. 


Cần Tu Kiên Trì - Đệ Tứ Thập 
Lục 


Từ phẩm Bốn Mươi Sáu bắt đầu 
xem, phầm kinh này là phó chúc lưu 
thông, xIn xem kinh văn. 


Kinh văn: “Phật cáo Di Lặc: 
Chư Phật Như Lai vô thượng chỉ 
pháp. thập lực vô úy, vô ngại vô 
trước, thậm thâm chỉ pháp, cập Ba 
La Mật đẳng Bồ Tát chi pháp, phi 
dị khả ngộ. Năng thuyết pháp nhân, 
diệc nan khai thị. Kiên cố thâm tín, 
thời diệc nan tao. Ngã kim như lý 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tuyên thuyết như thị quảng đại vi 
diệu pháp môn, nhất thiết chư Phật 
chỉ sở xưng tán. Phó chúc nhữ đăng, 
tác đại thủ hộ”. 


Đến chỗ này là một đoạn, đoạn 
này là Thê Tôn phó chúc Di Lặc cùng 
với một nhóm đại Bồ Tát dự hội, phải 
nên hộ pháp, hộ niệm tất cả chúng 
sanh. Trước tiên, Phật vì chúng ta 
tuyên bố “chư Phật Như Lai vô 
thượng chi pháp” là chỉ cho trụ Đại 
Thừa pháp, “thập lực vô úy, vô ngại 
vô trước” đêu là Như Lai cùng với 
nhóm đại Bồ Tát quả địa chỗ chứng. 
Ba La Mật là chỉ chung sự tu học của 
Bỏ Tát, như Lục Ba La Mật, Thập Ba 
La Mật. Ba La Mật là tiêng Phạn, ý 
nghĩa là cứu cánh viên mãn. Vậy thì 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đại Thừa Phật pháp rất chăng dễ gặp 
được. “Phi dị khả ngộ”, là chăng phải 
dễ gặp được. 

“Năng thuyết pháp nhân, diệc nan 
khai thị”, người biết nói pháp cũng rất 
khó đem Đại Thừa Phật pháp giảng rõ 
ràng, giảng minh bạch, tại vì sao? 
Thứ nhất là cảnh giới chăng đạt đến, 
tự mình chưa chứng được cảnh giới 
này nên đương nhiên nói không ra; 
chắng những nói không ra, ngay cả 
thể hội cũng khó. Thứ hai là Đại Thừa 
pháp sâu rộng vô tận; cho dù là do 
chư Phật cùng đại Bồ Tát tuyên giảng, 
nghiệp chướng, tập khí chúng sanh rất 
nặng cũng rất khó lý giải, có nhiêu sự 
thật như vậy, cho nên nói là “diệc nan 
khai thị”. “Kiên cô thâm tín, thời diệc 
nan tao”, đây là nói người nghe pháp, 


Táp 29 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
người thọ trì có được lòng tin kiên cô. 
Đây cũng là rất chăng dễ thấy được 
cũng vô cùng hy hữu, đây là “thời 
điệc nan tao”, nan tao ngộ. Phía trước 
này không chỉ cho Đại Thừa pháp 
môn, còn phía dưới đây là nói đến 
bản kinh, đó là cái khó trong cái khó. 
“Nøã kim như lý tuyên thuyết như 
thị quảng đại vi diệu pháp môn”, đây 
là chỉ cho kinh Võ Lượng Thọ, cũng 
bao øôm kinh Quán Vô Lượng Thọ 
Phật cùng kinh A Di Đà, Tịnh Độ 
Tam Kinh. Ba bộ kinh này là “quảng 
đại vi diệu pháp môn”, vượt qua trên 
Đại Thừa phía trước cũng nói, vượt 
qua. Chăng những như vậy, pháp môn 
này cùng ba bộ kinh này là “nhất thiết 
chư Phật chi sở xưng tán”, câu nói 
này quan trọng. “Nhất thiết chư Phật 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chi sở xưng tán”, nếu anh hiểu rõ sự 
thật này, những người y theo bộ kinh 
này tu hành, cũng được “nhất thiết 
chư Phật chi sở xưng tán”, cùng một 
đạo lý. Hiện nay đem kinh này “phó 
chúc nhữ đăng”, giao phó cho các ông, 
truyền thọ cho các ông, “tác đại thủ 
hộ”, hộ pháp, hộ người, hộ trì kinh 
pháp, hộ trì người tu hành theo kinh 
pháp này. Dặn dò nhóm đại Bồ Tát 
này phải bảo hộ họ. Đây là ở trong 
pháp hội này Thê Tôn khai thị một 
cách rõ ràng, ngày nay chúng ta y 
theo lý luận, phương pháp của bộ 
kinh này để tu hành thì biết được, 
nhất định tất cả chư Phật hộ niệm, 
chư đại Bô Tát hộ trì. Đây là Thế Tôn 
phó chúc cho họ, nhất định là họ V 
giáo phụng hành. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Vị chư hữu tình 
trường dạ lợi ích, mạc linh chúng 
sanh luân đọa ngũ thú, bị thọ nguy 
khổ. Ưng cần tu hành, tùy thuận 
ngã giáo”. 


Đoạn này là phó chúc, nêu như 
muốn hộ niệm chúng sanh, thì không 
thể thiểu pháp môn này. Bồ Tát là 
Lục Độ tâm, thường thường giữ lây 
cái tâm độ chúng sanh, niệm niệm hy 
vọng tất cả chúng sanh cùng mình 
viên thành Phật đạo như nhau. Đây là 
Bỏ Tát tâm, cho nên vì tật cả hữu tình 
chúng sanh “trường dạ lợi ích”; chữ 
Trường Dạ là vô minh chưa phá, 
chắng thê siêu việt tam giới; cái này 
tức là cái khổ của lục đạo luân hồi, 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Bỏ Tát giúp đỡ những người này. 
“Mạc linh chúng sanh luân đọa ngũ 
thú”, đừng nên khiến chúng sanh luân 
hôi trong lục đạo, Ngũ Thú tức là lục 
đạo. Ở trong lục đạo quá khô quá khổ; 
cho nên Bồ Tát phải giúp đỡ những 
chúng sanh này liễu sanh tử, xuất tam 
giới. Vậy thi phải làm cách nào đây? 

“Ưng cân tu hành tùy thuận ngã 
giáo”, chữ Ngã Giáo tức là chỉ cho bộ 
kinh này; trong bộ kinh này, chỗ chỉ 
dạy cho anh đó, anh có thê tùy thuận, 
có thê y giáo tu hành thì có thể trong 
một đời này vĩnh thoát luân hôi, lìa 
khổ được vui. 

Kinh văn: “Đương hiểu ư Phật, 
thường niệm sư ân. Đương lỉnh thị 


pháp cửu trụ bất diệt. Đương kiên 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
trì chỉ, vô đắc hủy thât. Vô đặc vi 
vọng, tăng giảm kinh pháp”. 


Câu thứ nhất là dạy chúng ta phải 
hiểu với Phật, Phật đôi với chúng ta, 
ân đức vượt hơn cha mẹ. Ở thể Ø1an, 
Phật vì chúng ta xây dựng Đại Thừa, 
vì chúng ta xây dựng Tịnh Độ, chúng 
ta mới có thê được độ. Thường niệm 
sư ân, đây là đời đời tô sư đại đức 
đem Phật pháp truyền thừa xuống, 
chúng ta mới có thê có được. Nếu như 
chắng có những vị tô sư đại đức này 
từng đời từng đời tuyên truyện, thì 
làm sao chúng ta có thể gặp được 
pháp môn thù thắng như vậy? Cho 
nên đối với vị lão sư truyền pháp, 
chúng ta phải thường thường niệm ở 
trong tâm ân đức này; đây là người 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

truyền pháp. “Đương linh thị pháp 
cửu trụ bất diệt”, làm thế nào Pháp có 
thể trụ thế lâu dài được? Thứ nhất, 
chúng ta phải y theo phương pháp này 
tu hành chứng quả; thứ hai, phải rộng 
lưu thông, tuyên truyện thì pháp này 
sẽ không diệt. 

“Đương kiên trì chỉ”, dùng cái 
lòng tin kiên định, giữ mà chăng mất; 
cho nên “vô đặc hủy thât”, phải đem 
cái pháp này bảo trì cho được hoàn 
chỉnh, từng đời từng đời truyền xuông. 
“Vô đắc vi vọng, tăng giảm kinh 
pháp”, ở chỗ này chúng ta đọc đến 
câu này, cảm động rât sâu. Vào thời 
kỳ Mạt Pháp, người thời nay sửa kinh 
rất nhiều, tùy ý đem kinh văn sửa đôi; 
thời xưa rất ít, bây giờ rất nhiêu. Tại 
chỗ này, với một câu này Phật đánh 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thức chúng ta, nêu như chân chánh hộ 
pháp, đối với kinh điển không thể sửa 
đôi một chữ, không thể thêm vào một 
chữ, không thê bớt đi một chữ. Nhất 
định là nguyên nguyên bồn bốn, từng 
đời từng đời tuyên truyện, phải nên 
đem hết hình hài, thọ mạng đề tín thọ 
phụng hành, làm đệ nhất đệ tử của 
Phật. 

Bản kinh, trước kia có bản hội tập 
của cư sĩ Vương Long Thư, có tiết 
bản của Bảành Thiệu Thanh, có bản 
hội tập của cư sĩ Ngụy Nguyên. 
Trong Văn Sao của Ân Quang đại sư 
đêu có phê bình ba bản này, nguyên 
nhân tại đâu? Tức là có sự thêm bớt 
kinh pháp. Trong hội tập của họ, có 
khi đem kinh văn sửa đổi; thật tại mà 
nói, họ sửa rất hay, sửa đó khiến 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta khi xem càng dễ hiểu hơn. 
Tuy nhiên về nguyên văn, nêu như họ 
mở đâu cách làm này, mở ra cái lệ 
này, họ có thê sửa; thì sau này chúng 
ta, nêu cảm thây Vương Long Thư có 
thể sửa thì chúng ta cũng có thê sửa. 
Vậy mỗi người đều sửa vài chữ thì 
kinh điển này truyền xuống thì diện 
mục hoàn toàn khác hắn; cho nên đôi 
với việc này, Án Quang đại sư khiến 
trách rất mạnh, quở trách họ đã làm 
một cái sai lâm rất lớn. Vì vậy nên 
bản hội tập này của ngài Hạ Liên Cư, 
có nhiêu đông tu đem năm loại bản 
dịch đã tìm ra để đổi chiêu với bản 
này, đích thật ông ta chăng có sửa đôi. 
Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là 
nguyên văn, chỉ là sắp trở lại, tổ chức 
trở lại mà thôi; chữ chữ câu câu đêu 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

là nguyên văn, chăng có sửa đôi qua 
một chữ! Rất tiếc là Ân Quang đại sư 
chưa thấy qua bản này, Ngài đã vãng 
sanh khi cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập 
thành công; nêu chăng như vậy thì tổ 
Ấn Quang thấy được bản này, có lẽ 
Ngài sẽ gật đầu, bản này đúng, có thể 
lưu thông. Bản này đích thật là vô 
cùng vô cùng hiêm có. 


Kinh văn: “Thường niệm bất 
tuyệt, tắc đắc đạo tiệp. Ngã pháp 
như thị, tác như thị thuyết. Như Lai 
sở hành, diệc ưng tùy hành. Chủng 
tu phước thiện, cầu sanh Tịnh sát”. 


Câu phía sau, ý nghĩa đích thật là 
rât sâu, rât rộng; phía bên trong đây 
có mùi vị của Thiên. “Thường niệm 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bất tuyệt”, tức là chỉ cho niệm Phật 
pháp môn, bao gôm hành, giải, câu 
sanh; vậy thì anh đắc đạo nhanh 
chóng, trong một đời anh vãng sanh 
bất thoái thành Phật. “Ngã pháp như 
thị, tác như thị thuyết”, hai câu này, 
thật tại là tổng kết của toàn kinh, cũng 
là tống kết của Thích Ca Mâu Ni Phật 
bốn mươi chín năm chỗ thuyết của tất 
cả Phật. “Ngã pháp như thị, tác như 
thị thuyết”, cùng với mở đâu câu kinh 
“như thị ngã văn”, ý nghĩa trước sau 
nhật quán. Chữ Như Thị, dùng cách 
nói hiện đại để nói, tức là chân tướng 
sự thật, pháp của Phật nói đó tức là 
chân tướng của vũ trụ, nhần sinh. Ta 
chỉ đem cái chân tướng này nói ra mà 
thôi, nói một cách khác, cũng là 
chắng có thêm một tí, chăng có giảm 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
một tí; chân tướng là thê nào thì ta nói 
thế đó. Cho nên Phật nói, chăng phải 
Ngài tưởng tượng ra tất cả kinh, 
chắng phải Ngài tự suy đoán, chẳng 
phải dự ngôn của Ngài, chắng phải 
như vậy! Hoàn toàn là chân tướng sự 
thật Như kinh Pháp Hoa nói đến 
“thật như thị, như thị thể, như thị 
tướng, như thị dụng”, đến “như thị 
nhân duyên quả báo”; chẳng qua là 
Phật nói đến cái này mà thôi. Cho nên 
vừa mở đầu là “như thị”, Phật nói 
những gì? Phật nói cái như thị kia, 
bốn mươi chín năm là nói cái “như 
thị”. Anh hãy đem hai chữ “như thị” 
hiểu được rồi thì chỗ có tất cả Phật 
pháp anh đều minh bạch cả. 

“Như Lai sở hành, diệc ưng tùy 
hành”, ý nghĩa bên trong đây cũng vô 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cùng sâu rộng, ngày nay chúng ta 
chuyên tu Tịnh Độ, chuyên câu vãng 
sanh, điêu này rât chính xác. Tâm của 
Như Lai rộng độ tất cả chúng sanh, 
ø1ả như chúng ta có cái năng lực này 
thì đôi với việc vãng sanh của chính 
mình chắng CÓ trở ngại; điểm này đặc 
biệt trọng yêu. Nêu như đối với việc 
vãng sanh của chính mình có chướng 
ngại thì không được, nêu chăng có 
chướng ngại thì có thể tùy hành, tùy 
hỷ công đức đây. Bởi vì tất cả chúng 
sanh, căn tánh chắng tương đông, 
thiện căn, phước đức chắng giông 
nhau. Dùng cách nói bây giờ để nói, 
tức là trí tuệ chăng ngang nhau, hoàn 
cảnh sinh hoạt khác nhau, bối cảnh 
văn hóa khác nhau, vì vậy cho nên tư 
tưởng, kiến giải, dục vọng, mong câu 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
của họ, người người chăng tương 
đồng. 

Vì thế cho nên Thế Tôn "hẳng 
thuận chúng sanh, diễn thuyết vô 
lượng pháp môn, khiến cho tất cả 
chúng sanh, người người đều được 
mãn nguyện; đây là đại từ, đại DI. 
Ngày nay, nơi trong vô lượng pháp 
môn, chúng ta thật là vô cùng may 
măn gặp được đệ nhât pháp môn; chữ 
Đệ Nhất này là một đời tôi y theo 
pháp môn này, quyết định vĩnh thoát 
tam giới lục đạo, viên chứng Phật quả, 
đây tức là đệ nhất. Tuy nhiên đỗi với 
những người căn tánh chắng thành 
thục, cần phải dùng pháp môn khác 
để dẫn dụ, đây tức là “chư Phật sở 
hành”. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Chúng ta có khả năng, chúng ta tự 
minh vãng sanh, có được chắc chăn 
rôi thì cũng có thể “tùy hành”, có thể 
dùng pháp môn khác giúp đỡ những 
chúng sanh căn tánh không đông. Tuy 
nhiên, điêu này nhât định phải chăng 
làm trở ngại chính mình vãng sanh, 
điêu này rất quan trọng; cho nên nó 
gọi là “tùy hành”, chăng có nói nhất 
định phải hành, là tùy hỷ đi làm. 
“Chủng tu phước thiện”, phải chủng 
phước, phải tu thiện; iu phước tu 
thiện, tuy đôi với chúng ta cầu sanh 
Tịnh Độ, cũng không hắn là việc rất 
quan trọng, tuy nhiên chúng ta cũng 
phải hết lòng đi “tùy hành”, tại vì sao? 
Là vì tất cả chúng sanh là một cái 
sương tốt, chúng sanh ở tại thế gian 
này đã quá khô quá khô tôi, tại sao 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khô như vậy? Vì chăng có phước. Tại 
sao chăng có phước? Vì họ chắng có 
tu thiện. Thiện là nhân, phước là quả; 
không chịu tu thiện thì phước từ đâu 
đến? 

Đặc biệt là thời đại hiện tiền này 
của chúng ta, rất nhiêu chúng sanh 
chắng những chăng biết tu phước, tu 
thiện, chủng phước, trong tâm tràn 
đây tham, sân, s1, mạn; tham sân si 
gọi là Tam Độc. Trong tâm đã tràn 
đây độc tô rồi, họ còn có thê được lợi 
ích gì chứ? Người học Phật, đôi với 
sự việc này, phải nên thây TỐ ràng 
minh bạch; ở trong kinh này Phật dạy 
cho chúng ta “sái tâm dịch hạnh”, tức 
là đem tam độc rửa cho sạch sẽ, bôi 
dưỡng khôi phục cái tâm chân thành, 
tâm thanh tịnh, tâm bình đăng, tâm từ 


Táp 29 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

bi của chúng ta thì anh liên có phước 
rôi. Phước là từ đây mà có, trong tam 
độc quyết định chăng có phước; trong 
tam độc có khổ, cái khô vô lượng vô 
biên. Thê gian hiện nay này, chúng 
sanh khô não, căn nguyên của sự khổ 
não tức là tam độc. Độc thì làm sao 
chắng khổ chứ? Cho nên nhất định 
phải biết đem nó rửa cho thật sạch sẽ, 
người học Phật chúng ta nên vì người 
thế gian làm một cái gương tốt, chăng 
những là chúng ta khuyên họ nên 
trồng phước, phải tu thiện. Chính 
chúng ta làm cho họ xem, làm cái 
ương cho họ xem, giáo hóa chúng 
sanh câu sanh Tịnh Độ, đây là phước 
thiện cứu cánh viên mãn. Nếu chắng 
thể cầu sanh, chắng thể sanh Tịnh Độ, 
thì cái thiện và phước này đêu chăng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phải cứu cánh. Cũng có thể nói, Thế 
Tôn nói kinh, nói đến chỗ này, thì 
việc giáo hóa chúng sanh có thể nói là 
đã đạt viên mãn rôi. Phần kết luận 
cuỗi cùng này, kết luận quá hay quá 
hay. Phía dưới một đoạn là kệ tụng, 
phân kệ tụng này là Trùng Tụng: 
dùng thể tài của trùng tụng để nói lại 
ý nghĩa của phía trước một lân nữa, 
xIn xem kinh văn. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Phước Tuệ Thỉ Văn - Đệ Tứ 
Thập Thât 


Kinh văn: “Nhĩ thời Thế Tôn 
nhỉ thuyết tụng viết: Nhược bất 
vãng tích tu phước tuệ, U thử 
chánh pháp bất năng văn, Dĩ tăng 
cúng dường chư Như Lai, Tắc năng 
hoan hỷ tín thử sự”. 


Kệ này tông cộng có tám bài, đây 
là bài thứ nhất. Bài thứ nhất nói với 
chúng ta cái thị phi của chân tướng có 
thể thấy được, chúng ta gặp được 
pháp môn này, gặp được kinh điển 
này, thật tại chăng dễ dàng nếu chắng 
phải trong đời quá khứ, Vãng Tích là 
trong đời quá khứ tu phước, tu tuệ. 
Nơi trong phân kinh văn phía trước 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
chúng ta đọc qua chữ Vãng Tích, thời 
gian quá dài, vô lượng kiếp; bởi vì 
anh đã từng cúng dường vô lượng chư 
Phật Như Lai, do đây có thể biết, thời 
gian này vô cùng vô cùng lâu xa. Nêu 
chắng phải thiện căn, phước đức sâu 
dây như vậy, thì “ư thử chánh pháp 
bất năng văn”, câu này là chỉ cho kinh 
Vô Lượng Thọ không chỉ cho các 
pháp môn khác, chuyên chỉ cho kinh 
Vô Lượng Thọ, chuyên chỉ cho Tịnh 
Tông pháp môn. Nếu anh chăng có 
phước đức căn cơ sâu dây như vậy thì 
anh chăng gặp được pháp môn này, 
chúng ta nghe xong lời này, phải bình 
tĩnh để quan sát. 

Anh xem cái thế gian nảy, cái 
hiện tại thê giới nảy, gân năm mươi 
ỨC người, trong sô năm mươi ức 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


người này, có được mây phân trăm đã 
từng được tiếp xúc đến Phật pháp 
trong một đời này? Đã từng nghe qua 
kinh điển Đại Thừa? Lại có mây phân 
trăm nghe qua kinh Võ Lượng Thọ? 
Theo đây từng từng mà đảo thải đến 
sau cùng thì còn lại chắng được mây 
người, anh mới biết được lời Phật nói 
có đạo lý. “Dĩ tăng cúng dường chư 
Như Lai”, chính là phía trước trong 
kinh văn chỗ nói, A Xà vương tử 
cúng dường bốn trăm ức Phật, mới 
hoan hý tin việc này. Thật sự có thê 
tiếp xúc đến pháp môn này, nghe đến 
kinh điển này, sanh tâm hoan hỷ tin 
được, gần như cùng với A Xà vương 
tử như nhau; anh trong đời quá khứ 
đã từng cúng dường bốn trăm ức Phật. 
Nếu như anh lại phát nguyện trong 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

một đời này quyết định câu sanh Tịnh 
Độ, vậy thì thiện căn, phước đức của 
anh vượt hơn A Xà vương tử và năm 
trăm trưởng giả; quyết định vượt hơn 
họ. Cho nên trong kinh A DI Đà nói 
“bất khả dĩ thiêu thiện căn, phước đức, 
nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc”, chữ 
Bất Thiều, rốt cuộc là tiêu chuẩn như 
thế nào? Từ trong kinh này chúng ta 
thây được, tiêu chuẩn của nó không 
phải tiêu chuẩn thông thường; anh thử 
xem, nghe được kinh điển này, sau 
khi nghe rôi có thể ưa thích, chắng 
phải dễ. Tuy nhiên tôi nhìn thây quý 
vị nghe đến rất ưa thích, điều này đêu 
chắng phải dễ dàng. 


Kinh văn: “Ác kiêu giải đãi cập 
tà kiên, Nan tín Như Lai vi diệu 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
pháp, Thí như manh nhân hăng xử 
ám, Bât năng khai đạo ư tha lộ”. 


Bài kệ này, Phật vì chúng ta nói ra 
nghiệp chướng sâu nặng của một số 
người; nói một cách khác, trong một 
đời này họ vẫn chưa có cơ duyên 
vãng sanh, nói một cách khác nữa, họ 
không thể vãng sanh. Những nghiệp 
chướng sâu nặng nào vậy? Tại chỗ 
này Phật nêu ra vài thí dụ, thứ nhất là 
Ác, tạo tác thập ác nghiệp, người như 
vậy không thê vãng sanh. Trong thập 
ác nghiệp này: Thân tạo sát - đạo - 
dâm; Khâu nghiệp là vọng ngữ - 
lưỡng thiệt - ác khâu - ý ngữ; Ý 
nghiệp là tham - sân - si. Nêu như là 
người tạo tác thập ác nghiệp này thì 
không thể vãng sanh, đây là chướng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

ngại. Thứ hai là Kiêu, kiêu tức là 
công cao, ngã mạn, rất tự đại, cOI rẻ 
người. Đề kinh này nói với chúng ta 
Thanh Tịnh, Bình Đắng, CHác, nĐười 
kiêu mạn tự đại thì tâm chắng thanh 
tịnh, tuyệt đôi chắng bình đăng, thì 
Giác từ đâu mà có? Người như thế, 
nghiệp chướng cũng nặng. Thứ ba là 
Giải Đãi, giải đãi là lười biêng, chăng 
chịu dụng công; tuy chăng có cái ác 
nghiệp ở phía trước, vừa lười biếng 
thì là hỏng hết. 

Cho nên trong Bỏ Tát Lục Độ, 
Tinh Tấn tức là đối trị lười biếng: 
người lười biêng, một đời không thê 
vãng sanh. Muốn vãng sanh thì hãy 
cân mẫn, mau mau niệm Phật, nêu 
như anh vì cuộc sông, công việc bận 
rộn, quả thật chắng có thì giờ, anh 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
cũng phải nhín ít thì giờ, phải tinh tân, 
không giải đãi. Trong Tam Bồi Vãng 
Sanh nói rất rõ ràng, nhất định tinh 
tân, không thê lười biếng, khi mệt rôi 
thì nghỉ chốc lát, đây không phải việc 
tốt, phải hết lòng nỗ lực để niệm Phật. 
Cho nên giải đãi là cái chướng ngại 
rất lớn, chớ nên xem thường nó. 

Vậy còn một cái nữa (thứ tư) là 
Tà Kiến, cái này thật là phiền phức; 
có thể nói là cái chướng ngại rât nặng 
rất nặng. Đối với pháp môn này, 
người có tà kiến hoài nghị, không thể 
tiếp thọ. “Nan tín Như Lai vi diệu 
pháp”, vi diệu pháp tức là chỉ cho 
Tình Độ pháp môn, tức là chỉ cho bản 
kinh, những hạng người này khó mà 
tin được. Họ không tin, đương nhiên 
sẽ chăng phát nguyện câu sanh, họ 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

cũng sẽ chắng chịu niệm Phật, cho 
nên thí dụ phía dưới “thí như manh 
nhân hăng xử ám”. Manh là người mù, 
người mù lại ở trong chỗ tối tăm, 
trong tối lại thêm tối, thí dụ cho loại 
người phía trước, đây là Thê Tôn nêu 
ra vài thí dụ. Chúng ta từ trong thí dụ 
này mà liên tưởng, tất cả sự hoài nghi 
do dự đối với pháp môn này, phiên 
não tập khí rât nặng đều có thể tạo 
thành chướng ngại cho việc vãng sanh, 
là chúng ta phải nên cảnh giác. 

“Bất năng khai đạo ư tha lộ”, 
người mù đêu chắng thể tự mình biết 
đường, làm sao có thể chỉ dẫn đường 
cho kẻ khác? Ý nghĩa này là nói với 
chúng ta, những người tự mình hoài 
nghi, lại còn chướng ngại kẻ khác, 
thây người khác niệm Phật cầu sanh 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Tịnh Độ, lại khuyên họ răng “Pháp 
môn Tịnh Độ không tin được, làm gì 
có việc dễ dàng như vậy!” Khuyên họ 
đi học Thiên, học Mật, học các pháp 
môn khác, là ý nghĩa như vậy, lây mù 
để dẫn mù. Tội lỗi này thì nặng, chính 
anh chăng biết đường, đi lạc rồi đọa 
lạc chịu khổ, đây là tự làm tự chịu; 
đăng này kẻ khác đi đường chánh 
không sal, anh đi chướng ngại họ, lôi 
họ trở lại để đi đường sai. Đây thì 
phải chịu trách nhiệm nhân quả, tội 
lỗi này thì nặng đây. 


Kinh văn: “Duy tăng ư Phật 


thực chúng thiện, Cứu thế chỉ hạnh 
phương năng tu”. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hai câu kệ phía dưới này, Phật vì 
chúng ta nói rõ, người thật sự có thê 
vãng sanh cân nên cụ bị những điều 
kiện gì. Thứ nhất là, duy chỉ có độc 
nhất là ở nơi Phật trồng thiện căn; đây 
tức là phía trước nói đến trong đời 
quá khứ đã từng cúng dường chư Như 
Lai. Đây là thiện căn của quá khứ vô 
lượng kiếp, ý nghĩa bên trong câu này 
là tương quang hai mặt. Còn hiện nay 
gặp được Thích Ca Mâu NI Phật, tuy 
Thích Ca Mâu Ni Phật không còn tại 
thế nhưng kinh điển của Phật còn lưu 
tại thê gian, chúng ta gặp được kinh 
điển này, thì cùng với gặp Phật chăng 
khác. Chỉ cân có thể y theo lý luận, 
phương pháp của kinh điển để tu hành, 
cùng với năm xưa thân cận Phật là 
như nhau. Gặp được AÁ DI Đà Phật, 


Táp 29 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
gặp được Thích Ca Mâu NI Phật, 
chúng ta có một cải nguyện vọng 
thượng câu mãnh liệt “thượng câu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. “Hạ 
hóa chúng sanh” tức là câu phía dưới 
“cứu thê chi hạnh phương năng tu”, 
chữ Hạnh này là thiện hành, mới có 
thể tu. 

Chúng ta có thê giúp đỡ người thê 
gian, đại chúng thời đại này cần yêu 
cấp bách là những gì? Chúng ta thử 
nghĩ, con người thời đại hiện nay, căn 
bệnh nào là nặng nhất? Tham, sân, sĩ, 
mạn, bệnh này nghiêm trọng nhất. 
Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiêu 
quốc gia, địa phương, thây được cái 
tham, sân, s1 của con người, là từng 
năm so với từng năm tăng trưởng. Nó 
chắng phải suy thoái, nó đang tăng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

trưởng; tham mà không chán, điêu 
này ghê gớm lăm. Chăng những điêu 
này mang lại cho xã hội sự động loạn, 
nó có thê mang lại cho xã hội ta1 nạn 
của sự hủy diệt, tại vì sao? Vì người 
người đều đi tranh quyên lợi, vậy còn 
vên được sao? Đây là một hiện tượng 
rât đáng sợ, chúng ta biết được chỗ sở 
tại của bệnh căn này, biết được hậu 
quả không thê tưởng tượng được, con 
đường để cứu vãn tức là phải đánh 
thức nhân tâm của họ. Vì sao họ có 
thể tham, sân, si, mạn? Vì họ mê. Nếu 
như quả thật giác ngộ trở lại rôi, thì 
họ sẽ biết được những thứ này là tam 
độc phiên não, là căn nguyên của tất 
cả khô nạn. Không nhồ trừ cái này thì 
không thê lìa khô. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Con người sống. tại thê Ø1an này 
vôn là câu cái vui, cầu khoái lạc, cầu 
hạnh phúc; lây tham, sân, si để câu thì 
làm sao có thể được hạnh phúc, khoái 
lạc? Vậy có thê dùng phương pháp gì 
mới có được hạnh phúc, khoái lạc? 
Dùng Tam Học, Lục Độ để cầu, anh 
mới thật sự có thể có được. “Tam Học 
là Giới - Định - Tuệ; Lục Độ là Bồ 
Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, 
Thiên Định, Bát Nhã”; Lục Độ tức là 
triển khai của Giới - Định - Tuệ, ứng 
dụng vào trên cuộc sông. Được như 
vậy, chúng ta mới thật sự có được 
hạnh phúc, khoái lạc mỹ mãn, vì vậy 
cho nên cái hạnh phúc ở cuôi đời của 
chúng ta, chúng ta mới biết được từ 
đâu để làm. Án Quang đại sư vì 
chúng ta đã làm cái gương mẫu tất tốt, 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

đó là ở trong cái thời đại này, duy có 
Tịnh Độ mới có thê cứu thê. Kinh 
luận của Tịnh Độ, giảng yêu rÕ ràng, 
đơn giản, tất yêu, cũng rất là tường 
tận minh bạch, người hiện đại có thê 
tiếp thọ được. Còn đại kinh, đại luận, 
người ta vừa nhìn thây một quyền dây 
thế này, họ sẽ chăng muốn xem, cái ý 
muôn đọc cũng chăng có. Lòng người 
hiện nay nông nối hấp tập, cho nên 
anh cho họ vật chi càng ít thì càng tốt, 
càng có hiệu quả; quá nhiêu, quá 
phức tạp ngược lại chắng thu được 
hiệu quả. 

Cho nên phải đơn giản, phải toát 
yếu, vì thế nên kinh điển Tịnh Tông 
cũng phù hợp thời đại này, pháp môn 
niệm Phật này đơn giản dễ hiểu. Xử 
thế, đôi người là cương lĩnh trong 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

hành môn, chế định của chúng ta 
cũng vô cùng đơn giản là Tam Phước, 
Lục Hòa. Từ đâu chúng ta bắt đâu tu 
hành? Từ Tam Phước bắt đâu tu, từ 
“Hiếu dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư 
trưởng, Từ tâm bất sát, Tu thập thiện 
nghiệp”; từ đây bắt đâu tu. Chỗ Thế 
Tôn nói đến những chướng ngại tập 
khí, cả thảy chúng ta đều chăng có, 
nhiên hậu Tam Quy, Ngũ Giới. “Phát 
Bồ Đề tâm, Thâm tín nhân quả, Độc 
tụng Đại Thừa”, từ chỗ này chúng ta 
hạ thủ. Có thể thây đây là hành môn 
rât chắc thật, thật sự chúng ta có thê 
được phước, thật sự có thê được tự tại. 


Kinh văn: “Văn dĩ thọ trì cập 
thư tả, Độc tụng, tán diễn, tỉnh 


cúng dường”. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Phía trước nói được rất nhiều, nói 
được rât tường tận, Phật chỉ dạy 
chúng ta như vậy. Văn Dĩ là nghe 
được bộ kinh điển này, sau khi nghe 
rôi, phải tiếp thọ, hoàn toàn tiếp thọ; 
chắng thể chỉ tiếp thọ vài phân, phải 
hoàn toàn tiếp thọ. Kinh Vô Lượng 
Thọ, kinh A DI Đà cùng với trước kia 
quý vị đại đức thêm vào Phổ Hiền Bồ 
Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thê Chí 
Bộ Tát Viên Thông Chương. Ngũ 
Kinh, Nhất Luận, đều là phần bố sung 
của kinh Vô Lượng Thọ, Phật tô duy 
sợ rằng chúng ta chăng thể lý giải bộ 
kinh này một cách thấu triệt. Đọc 
tụng Đại Thừa, đọc tụng từ kinh nhật 
luận khác, khiến cho chúng ta đôi với 
kinh Vô Lượng Thọ càng thêm thâm 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

nhập, càng lý giải thấu triệt hơn; đây 
là khiến cho chúng ta toàn bộ tiếp thọ, 
tiếp thọ được một trăm phân trăm. 
Sau khi tiếp thọ qua rôi thì phải y 
giáo phụng hành. Chăng những là tận 
hết hình thọ y giáo phụng hành, câu 
tận hình thọ tức là tôi sông được một 
ngày thì tôi làm một ngày. Chúng ta 
phải phát đại nguyện, đời đời kiếp 
kiếp y giáo phụng hành, tuyệt đối 
chắng trái ngược! Đây không chỉ là 
một đời, một kiếp, phát đại nguyện 
lớn thê đó, xin thưa với quý vị, đó 
cùng với Đại Thê Chí Bồ Tát trở 
thành đông chí rôi. Đại Thê Chí Bồ 
Tát đời đời kiếp kiếp đều tu pháp môn 
này, cho nên đây gọi là Trì, vĩnh viễn 
bảo trì. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

“Cập thư tả”, Thư Tả là lưu thông, 
cũng tức là nói, chúng ta cân phải 
đem pháp môn nảy lưu thông qua lại, 
khiến cho tất cả chúng sanh thế gian 
này đêu có cơ duyên gặp được pháp 
môn này, đêu có cơ hội gặp đến kinh 
điển này. Chúng ta cho họ cơ hội, cho 
họ nhân duyên thi công đức này vô 
lượng vô biên; cho nên kinh sách, 
chúng ta phải ¡n ra số nhiêu, không 
ngừng mà in. Hiện nay chăng cân viết 
chép nữa, viết chép chăng dễ! Anh 
xem, lão cư sĩ họ Trương ở Canada 
viết kinh Vô Lượng Thọ, ông phải 
mất hết thời gian mười tháng để viết 
được một quyền, vô cùng hiểm có. 
Ông là nhà thư pháp hiện đại, chữ của 
ông viết quả thật rât đẹp; cứ đem bản 
chữ thiếp so sánh với thời cố Tiểu 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Khải Linh Phi kinh, viết còn đẹp hơn, 
đây là tác phẩm nghệ thuật cao độ. 
Cho nên kinh ông ta viết, chúng tôi đã 
đem nó ïn ra rât nhiều, sô lượng rât 
lớn; vậy một nhà nghệ thuật như vậy 
đích thật viết được rât đẹp. Vĩnh viễn 
bảo tôn lưu thông, khiến mọi nØười 
nhìn đến kinh bản này đều có thê sanh 
tâm hoan hỷ, đây là vô lượng công 
đức, mỗi người chúng ta đều có trách 
nhiệm lưu thông. 

“Độc Tụng”, Độc là đôi trước 
kinh bản, mỗi người chúng ta phải 
đọc, Tụng là đọc thuộc lòng, không 
cần xem kinh bản; chúng ta dò được, 
đọc thuộc lòng. Đọc tụng phải dùng 
thái độ gì? Chúng ta phải dùng tâm 
chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung 
kính tiếp thọ lời chỉ dạy của Phật. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Kinh điển tức là lời giáo huấn của 
Phật; như vậy mới có thê được sự lợi 
ích chân thật, đọc tụng như vậy sẽ 
khai ngộ, chỗ gọi là “thành tất linh” 
đây. Tâm anh Thành thì có cảm ứng, 
huống chi bộ kinh này, anh niệm một 
biến, trong Mật Tông gọi là Quán 
Đảnh, tức là chư Phật Như Lai quán 
đảnh cho anh một lần. Anh niệm hai 
biến thì quán đánh cho anh hai lân, 
mỗi ngày niệm mười biến thì mười 
lần quán đảnh. So với những vị Lạt 
Ma Nhân Ba Thiết còn cao minh hơn 
quá nhiêu, phải nên biết điều này. 
Anh phải biết được ý nghĩa của việc 
quán đảnh này, chắng phải tưới lên 
vài giọt nước lên đâu gọi là quán đánh; 
đó chỉ là hình thức, là tượng trưng. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Nêu như rưới vải giọt nước là 
quán đảnh thì khí hậu Tân Gia Ba này 
rất nóng bức, mỗi ngày tăm nhiêu lân, 
anh xem đó chắng phải là quán đánh 
rôi sao! Là đại quán đảnh rôi. Cho 
nên ý nghĩa chữ Quán Đảnh là từ bị 
gia trì, Đảnh là pháp môn tối cao; ý 
nghĩa quán đảnh tức là Phật với tâm 
đại từ bị, đem đại pháp tỐi cao vô 
thượng truyền thọ cho anh, nghĩa này 
gọi là quán đảnh. Bộ kinh này, chúng 
ta biết là Như Lai chỗ thuyết đệ nhất 
kinh, là đảnh pháp không gì cao hơn 
cái này, quả là đảnh pháp. Chúng ta 
cung kính đọc tụng, tức là tất cả Như 
Lai vì chúng ta quán đảnh một lân, 
cái này là đại pháp của Mật Tông. 

Tán là xưng tán, xưng dương; còn 
Diễn tức là trong cuộc sông ngày 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường, đem nó làm được. Diễn là 
biểu diễn, chúng ta đem lời giáo huấn 
trong kinh áp dụng vào sinh hoạt, cả 
thảy đều làm được cả, khiến cho mọi 
người đêu nhìn thây, đây là Diễn, làm 
cho người khác xem. Anh xem, đọc 
tụng, tán thán là ngôn giáo, diễn là 
thân giáo, phía dưới cúng dường; 
“nh cúng dường” là thân giáo. 
Chúng ta làm ra gương mẫu cho kẻ 
khác xem, trong cúng dường nhất 
định phải tuân tu Phố Hiền Bồ Tát 
pháp cúng dường, ít nhất phải đem 
bảy câu của pháp cúng dường thảy 
đều làm được, tận tâm tận lực đề làm. 
Trong bảy câu này, quan trọng nhất là 
“như thuyết tu hành”, Phật nói thể 
nào thì chúng ta làm thế đó, câu này 
là tống cương lĩnh. Đông thời chúng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
ta đem cái tâm cúng dường chư Phật 
đê cúng dường tât cả chúng sanh. 


Kinh văn: “Như thị nhất tâm 
câu tịnh phương, Quyết định vãng 
sanh Cực Lạc quốc, Giả sử đại hỏa 
mãn tam thiên, Thừa Phật oai đức 
tất năng siêu”. 


Như Thị, giống như phía trước 
chỗ nói về thiện căn, phước đức, nhân 
duyên, nhật nhất hội hướng Tây 
Phương cầu sanh Tịnh Độ, đây tức là 
“nhất tâm câu tịnh phương”. Chúng ta 
phải toàn tâm toàn lực đề làm, tại thế 
gian này, chúng ta sông một ngày thì 
chúng ta làm một ngày, tự mình câu 
sanh Tịnh Độ, giúp Phật tiếp dẫn 
chúng sanh; đệ tử Phật ở thể gian là 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chỉ việc này. Bất luận là xuất gia hay 
tại gia, bất luận nam nữ già trẻ, bất 
luận một loại nghệ nghiệp nào, chúng 
ta đều phải giữ cái tâm này, đều phải 
có cái ý niệm này, đem cái chánh 
pháp này truyền bá hoăng dương, tận 
tâm tận lực để giới thiệu cho kẻ khác. 
Những câu hay ho trong kinh quá 
nhiêu quá nhiêu, chúng ta có thể đem 
nó làm thành những tâm thiệp (card) 
nhỏ, tiết kiệm và lợi ích thật tế; tâm 
thiệp nhỏ đến khắp nơi tặng cho 
người. Anh tặng một quyền kinh cho 
người ta, người không học Phật sẽ 
chắng nhận, anh tặng cho họ một tâm 
thiệp xinh đẹp, họ xem thây rất ưa 
thích; bên trong In vài câu kệ thì nó sẽ 
rơi vào trong bát thức điền. Chúng ta 
có cái tâm này thì thường hay làm 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

như vậy; điêu này vô cùng có ý nghĩa, 
cùng với lời dạy của Phật hoàn toàn 
tương ưng, như vậy mới có thể bảo 
chứng, trong một đời này của chúng 
ta được sanh đến Phật quốc, vãng 
sanh Cực Lạc thể giới. Hai câu phía 
sau này, chúng ta cũng có niệm qua 
trong văn trường hàng phía trước, cho 
nên đây là thuộc về trùng tụng. 

“Cả sử đại hỏa mãn tam thiên”, 
đây là gặp phải đại tai nạn. Ở trong 
kinh Phật nói với chúng ta, đại tai nạn 
này có tiểu tam tai, có đại tam tai; đây 
là nói đại tam tai. Tiêu tam tai là gì? 
Là đao binh kiếp (tức là chiến tranh), 
ôn dịch (là bệnh truyền nhiễm), thứ 
ba tức là nạn đói (con người không có 
thức ăn sẽ đói); tiêu tam tai. Phật nói 
với chúng ta, khi tiêu tam tai này đến, 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
đao binh kiếp là bảy ngày bảy đêm 
(bảy ngày), còn ôn dịch là bảy tháng 
bảy ngày, còn nạn đói là bảy năm, 
bảy tháng, bảy ngày. Trước kia chúng 
ta từ trên kinh thây được cái này, đều 
nghĩ chăng ra, từ cỗ chí kim trên lịch 
sử chiến tranh phát sanh, không biết 
là bao nhiêu. Trước kia Trung Hoa 
cùng người Nhật đánh hết tám năm, 
đó không tính là đao binh kiếp. 

Mười mây năm trước tôi đên Nhật 
Bản để viêng thăm, đến quảng đảo 
Trường Kỳ để xem, mới hoảng, nhiên 
đại ngộ, thì ra Phật nói về cái tiêu tam 
tai, tức là thế giới đại chiến thứ Ba, 
chiến tranh hạch nhân. Có lẽ cuộc 
chiến này chỉ có bảy ngày thì kết thúc, 
mang lại bụi nguyên tử; những chứng 
bệnh di hại về sau của chất bụi phóng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
xạ này tức là bệnh truyền nhiễm. Nêu 
như anh không chết sau bảy ngày, vậy 
thì anh vẫn có thê sống được; thông 
thường thời gian này là quyết định 
chắng thể tránh miễn được. Nêu như 
sau khi anh bị quang tuyên của nó 
chiếu qua thì rất khó sông sót, những 
chỗ bị bom hạch nhân dội qua, đích 
thật phải sau tám năm, đất này mới có 
thể mọc cỏ. Cho nên những nơi bị 
bom hạch nhân dội qua, những nơi bị 
bụi hạch nhân rơi xuống thì cây cỏ ở 
đất đai này không mọc được; phải trải 
qua bảy năm, bảy tháng thì có mới có 
thê mọc. Thì chăng phải con người 
sông lúc đó mà chết đói hay sao? Cho 
nên thì ra Thế Tôn nói đến cái tiểu 
tam tai, tức là chiến tranh hạch nhân. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Anh xem, ba ngàn năm trước mà Ngài 
nói rõ ràng minh bạch như vậy. 

Còn đại tam tai là cái đại tai nạn 
của toàn cả vũ trụ, như tinh câu với 
tinh câu đụng nhau, cái này thì phiên 
phức lớn đấy; cho nên Phật nói với 
chúng ta Thủy, Hỏa, Phong. Cái thứ 
nhất là hỏa tai, lửa cháy đến Sơ Thiên 
Thiên, cái này là Hỏa, tức là rất nhiêu 
tinh câu đều tiêu mất hết, đêu hủy diệt 
hết. Nước ngập cả Nhị Thiên, Gió 
thôi đến Tam Thiên; đến Tứ Thiên thì 
chắng có tam tai, phước báo của Tứ 
Thiên Thiên rât lớn, Tứ Thiển Thiên 
gọi là Phước Thiên. Đây là nói hỏa tai 
của trong đại tam taI, lửa thiêu đến Sơ 
Thiên Thiên. “Giả sử đại hỏa mãn 
tam thiên”, đây là nêu lên cái thí dụ; 
những người niệm Phật, những người 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

hành thiện, những người tu phước, 
đêu có thê được Phật lực gia trì vãng 
sanh Tịnh Độ, sẽ chắng thọ tai nạn 
này. Thế Ø1an có tai nạn này, song họ 
đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 
thế giới rôi. Hai câu này là vì chư vị 
đông tu nói rõ, chúng ta có thể đem 
nó coI như là bảo chứng thư của A DI 
Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vì 
chúng ta mở ra. Bảo chứng chúng ta 
không gặp nạn, bảo chứng vãng sanh 
Cực Lạc thể giới. Cho nên tôi thường 
nói, tôi có sự vãng sanh chắc chăn; 
người ta hỏi sao pháp sư có được 
vãng sanh chắc chắn, công phu của 
thây đến trình độ nào? Tôi chăng có 
công phu. Tại sao có được chắc chắn 
như vậy? Bởi vì bảo chứng đang ở 
trên tay đây. Quý vị đã cầm được bảo 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chứng thư ở trên tay mà chắng biết 
mặt hàng, chăng nhận thức; tôi biết 
mặt hàng, có bảo chứng thư trong tay, 
quyết định được sanh. Chỉ cần anh có 
thể tin sâu chăng nghi, y giáo phụng 
hành, không có một người nào chăng 
được sanh. Trước kia Thiện Đạo đại 
sư nói, pháp môn này là muôn người 
tu, muôn người đi, một người cũng 
chắng sót. 


Kinh văn: “Như Lai thầm 
quảng trí tuệ hải, Duy Phật dữ Phật 
nãi năng tri, Thanh Văn ức kiếp tư 
Phật trí, Tận kỳ thần lực mạc năng 
trắc”. 


Hai bài phía dưới này là tán thán 
trí tuệ của Phật sâu, đức hạnh của 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Phật cao. Nếu như chúng ta đối với sự 
việc này chăng thê nhận thức rõ ràng, 
chắng thể khăng định thì anh sẽ 
không tránh khỏi vài hoài nghị. Hoài 
nghi chính giống như phía trước trong 
kinh có nói, đó là chướng ngại lớn 
nhất của Bồ Tát. Vậy thì bộ kinh này 
là sự hiển thị của cái biển trí tuệ cứu 
cánh viên mãn sâu rộng của Như Lai, 
là bộ kinh này. Vậy trên thực tế, tức 
là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thê 
giới y chánh trang nghiêm, là cảnh 
giới của biển trí tuệ sâu rộng, chỗ 
hiện của Như Lai. Đây là “duy Phật 
dữ Phật nãi năng tri”, cho nên thập 
phương tất cả chư Phật tán thán A Di 
Đà Phật, thập phương tất cả chư Phật 
xưng dương AÁ DI Đà Phật, thập 
phương tất cả chư Phật đêu khuyên 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

tât cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh 
này bao gồm luôn Đắng Giác Bồ Tát; 
câu sanh Tịnh Độ, thân cận A Di Đà 
Phật. Nguyên nhân gì vậy? Tức là 
Tây Phương thế giới y chánh trang 
nghiêm là cảnh giới của trong biến trí 
tuệ sâu rộng chỗ hiện của Như Lai. 
Bộ kinh này, đương nhiên phân kinh 
văn này cũng là từ trong biến trí tuệ 
chỗ hiện ra, duy Phật với Phật mới có 
thể biết được. Chúng ta phải tin sâu, 
chắng nghi. 

Còn Thanh Văn, như trong kinh 
chỗ nói phía trước đó, như Xá Lợi 
Phất, Mục Kiên Liên tôn giả thần 
thông quảng đại. Nhóm người này là 
ức kiếp, đây là nói thời gian dài, 
muôn nghĩ đến trí tuệ của Phật, họ 
cũng chăng nghĩ nối. Phía trước, nơi 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
trong phân thí dụ, chúng ta đã đọc 
qua thí dụ của Phật, chúng ta phải lưu 
tâm thể hội. Phật đã nói, trí tuệ của 
Mục Kiên Liên có thể trong một ngày, 
một đêm tính ra được con số của 
chúng sanh trong tam thiên đại thiên 
thế giới. Tam thiên đại thiên thê giới, 
đây là năng lực của A La Hán; giả sử 
thập phương thế giới, tất cả chúng 
sanh đêu chứng đến Bích Chi Phật 
quả, năng lực đều giống như Mục 
Kiên Liên, mọi người cùng nhau đến 
để tính toán, tính số người của Tây 
Phương Cực Lạc thể giới, tính thọ 
mạng của A Di Đà Phật, dù cho họ có 
thời gian ngàn ức kiếp, họ cũng chăng 
tính ra được. 

Chúng ta có thể tin được lời này, 
nếu như từ trên lý luận thông thường 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

mà nói thì chúng ta tin, quyết định tin, 
vì sao? Bởi vì Phật độ chúng sanh là 
duyên phân, sự xuất hiện của Phật 
giỗng như trong phẩm Phô Môn chỗ 
nói đó: “Ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ 
giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết 
pháp”. A Di Đà Phật tại Tây Phương 
thể giới hiện Phật thân, vậy những 
người có duyên với A DI Đà Phật tại 
thập phương thê giới thì là vô lượng 
vô biên. A Di Đà Phật thành Phật ở 
nơi nào, phải đem những người này 
cả thảy được độ thành Phật, vậy đến 
bao giờ Ngài mới độ hết được? Vô 
lượng kiếp, Ngài có thọ mạng vô 
lượng. 

Cho nên từ chỗ này anh suy nghĩ, 

cái vô lượng thọ kia, cái thọ mạng ây 
thì thật là dài; đó là chắng phải giả rôi. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đích thật như chỗ Phật nói: “Thanh 
Văn ức kiếp tư Phật trí, tận kỳ thân 
lực mạc năng trắc”, tận hết lực lượng 
thân thông của họ cũng chăng có cách 
chi trắc độ được. Trước kia thây Lý 
giảng đến chỗ này, Ngài nói nếu như 
tu học các tông phái khác, đối với sự 
việc này của Tịnh Tông, họ không có 
cách chi lý giải nồi. 


Kinh văn: “Như Lai công đức 
Phật tự tri, Duy hữu Thê Tôn năng 
khai thị”. 


Trên quả địa chư Phật, chứng đến 
Phật quả cứu cánh viên mãn, công 
đức ây họ tự mình biết được, tất cả 
chư Phật biết được, Đắng Giác Bồ Tát 
trở xuống đêu chắng biết. Hà huống 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

A Di Đà Phật không biết? Cho nên 
“duy hữu Thê Tôn năng khai thị”, ý 
nghĩa này là nói, Bồ Tát có thể nói 
pháp, A La Hán có thể nói pháp, tổ sư 
đại đức cũng có thể nói pháp. Những 
người có thể nói pháp nảy, nêu nói 
đến công đức trên quả địa của Như 
Lai, họ cũng chắng có cách chi nói 
được, họ nói cũng nói không ra. 
Ngoại trừ Phật lực gia trì cho họ, nêu 
Phật không gia trì, thì họ cũng chắng 
có biện pháp gì! Vậy thì chư vị thử 
nghĩ, bộ kinh này tức là công đức của 
Như Lai. Phía trước nói là trí tuệ sâu 
rộng của Như LaI, cũng là công đức 
của Như Lai. Tây Phương Cực Lạc 
thế giới y chánh trang nghiêm cùng 
với Tịnh Độ Tam Kinh cũng là trí tuệ 
công đức của Như Lai. Chúng ta nói 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

được, nghe được, giải được, tin được, 
toàn là chư Phật Như Lai oai thân gia 
trì; nêu chắng được chư Phật Như Lai 
oai thân gia trì, thì Bồ Tát đều không 
có cách chi đề nói, thì làm gì chúng ta 
có năng lực này? 


Kinh văn: “Nhân thân nan đắc 
Phật nan trị, Tín tuệ văn pháp nan 
trung nan”. 


Sự thật này, chúng ta phải thường 
thường ghi nhớ, thường thường lây nó 
để cảnh sách, khuyên khích lẫy mình, 
được thân người vô cùng khó khăn. 
Nơi trong kinh điển Phật có nhiều 
khai thị, nhiều thí dụ, được thân 
người thật chắng dễ dàng, mất đi thân 
người vô cùng dễ dàng, thân người là 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

khó được nhưng rất dễ mất đi. Sau 
khi mất đi rôi, được thân người trở lại 
thì quá khó; được thân người, nêu 
chắng gặp được Phật pháp, thật tại mà 
nói, cũng vô cùng đáng tiếc. Cái đáng 
quý của thân người tức là gặp được 
Phật pháp, dễ khai ngộ, dễ tiếp thọ; 
rât khó gặp được Phật pháp, “Phật 
nan trị”. “lIín tuệ văn pháp nan trung 
nan”, anh nghe được Phật pháp, anh 
có thể tin, anh có thê khai trí tuệ, anh 
có thể y giáo phụng hành; trong “tín 
tuệ văn”, chữ Văn là văn tuệ của Bồ 
Tát, bao øôm Văn - Tư - Tu, là một 
mà ba, ba mà một, là “nan trung nan”, 
quá khó quá khó. Những ải khó khăn 
này, chúng ta đều đột phá rôi thì 
chúng ta đều được cả, thì mới biết 
được đây là may mắn đến dường nảo. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhược chư hữu tình 
đương (ác Phật, Hạnh siêu Phô 
Hiên đăng bỉ ngạn”. 


Thật tại câu này đã nói đến chỗ 
cùng cực rôi. Phía trước nói với 
chúng ta về tu Phố Hiên Hạnh, “tuân 
tu Phố Hiện Đại Sĩ chi đức”, “hành 
Phố Hiền đạo”, đó thì đã là trang 
phong đạo cực rôi; chỗ này là siêu 
Phổ Hiền, vượt hơn. Vượt hơn cách 
nào vậy? Những người y theo pháp 
môn này tu học, tức là nên làm Phật; 
Phật vượt hơn Phố Hiển Bồ Tát, có 
phải chúng ta là hạng người này 
chăng? Tức là có phải thật sự “quy y 
chiêm lễ, như thuyết tu hành” chăng? 
Chỉ cần làm được hai câu này, thì 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

người này là “đương tác Phật”, họ 
“hạnh siêu Phố Hiền đăng bỉ ngạn”. 
Câu “đăng bỉ ngạn” là vãng sanh bất 
thoái thành Phật, cho nên nhất định có 
pháp môn này anh mới có thể chân 
chánh siêu vượt. Chắng những siêu 
vượt những đại Bồ Tát thông thường, 
mà siêu việt luôn cả Phổ Hiên Bồ Tát. 
Điêu này quả là tán thán đến chỗ cùng 
cực, không còn cách chi tán thán 
thêm nữa. Nghe Phật nói như vậy, 
nêu chúng ta lại còn chắng tin, nếu lại 
còn chăng cô găng, chắng hết lòng nỗ 
lực thì còn mặt mũi nào đôi với Phật? 
Còn mặt mũi nào đối với lịch đại tổ 
sư đời đời truyền thừa? Thật sự cũng 
có lỗi đôi với chính mình. Vô lượng 
kiếp đến nay hy hữu khó gặp, trong 
vô lượng kiếp có thể gặp được bộ 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

kinh này một lân, thì không phải dễ 
dàng; lần này gặp được rôi, thì _ phải 
biết trân quý nó, phải hết lòng nỗ lực. 
Phía dưới Phật khuyến miễn chúng ta. 


Kinh văn: “Thị cô bác văn chư 
trí sĩ, Ung tín ngã giáo như thật 
ngôn”. 


Câu này là Phật khuyến miễn 
những thiện hữu lợi căn, những vị Bồ 
Tát học rộng nghe nhiêu này, những 
bậc Bô Tát, Thanh Văn có trí tuệ rộng 
lớn này. Nói một cách khác, những 
người tu học tất cả pháp môn Đại 
Thừa khác; Phật khuyên họ hồi đâu, 
khuyên họ niệm Phật. Thì giống như 
trong kinh Hoa Nghiêm, sau cùng 
Phố Hiên Bộ Tát Thập Đại Nguyện 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Vương đạo quy Cực Lạc, phô biến để 
khuyến đạo bốn mươi mốt vị Pháp 
Thân Đại Sĩ của thê giới Hoa Tạng 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ; đây tức 
là ý nghĩa này. Phải nên tin tưởng, 
Ngã là Thích Ca Mâu NI Phật tự xưng, 
tin lời ta chỉ dạy lần này; “như thật 
ngôn” là chỉ dạy lần này chân thật đấy. 
Vậy nói một cách khác, ngoài lần này 
ra thì sao? Ngoài lần này là phương 
tiện thuyết, lần này là chân thật thuyết. 
Tại trên hội Pháp Hoa, Thế Tôn từng 
nói qua: “Pháp Hoa khai quyên hiển 
thật”, trước Pháp Hoa là phương tiện 
thuyết của Phật, Pháp Hoa là chân 
thật thuyết. Vậy thì so sánh kinh này 
cùng Pháp Hoa, Pháp Hoa là chân 
thật thuyết, kinh này là chân thật 
thuyết của cứu cánh viên mãn. Học 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa cũng 
phải quay đầu trở lại để quy về kinh 
Vô Lượng Thọ. Văn Thù, Phố Hiên là 
làm cái gương mẫu tốt, sao chúng ta 
có thể không quy y? Sao có thê chắng 
hôi đầu? Tại chỗ này Phật khuyến đạo 
như vậy. 


Kinh văn: “Như thị diệu pháp 
hạnh thính văn, Ung thường niệm 
Phật nhỉ sanh hỷ, Thụ trì quảng độ 
sanh tử lưu, Phật thuyết thử nhân 
chân thiện hữu”. 


Bốn câu kệ sau cùng này là tổng 
kết toàn kinh. “Như thị diệu pháp 
hạnh thính văn”, chữ Diệu Pháp tức là 
chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta 
rất may măn, may măn chăng øì sánh 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

băng, ngày nay có thể nghe được. 
Nhất định phải nghe cho được rõ ràng, 
nghe cho được minh bạch cái đạo lý, 
phương pháp, cảnh giới bên trong. 
“Ung thường niệm Phật nhi sanh hỷ”, 
đây là sự thọ dụng của chính mình, 
nêu anh thật sự nghe được rõ ràng 
minh bạch, câu phía dưới này là hiện 
tượng tất nhiên sanh khởi. Anh nhất 
định biết niệm Phật, chắng cân người 
khuyên anh, chắng cân người dạy anh, 
anh nhất định biết niệm Phật; vả lại 
anh nhất định sẽ có được pháp hỷ 
sung mãn. Nói một cách khác, anh ở 
trong cuộc sông hiện tại này, sẽ nhất 
định sông một cách vô cùng vui 
sướng, vô cùng hoan hỷ, là quả báo 
có được ngay bây giờ. Anh xem, phá 
mê khai ngộ lìa khổ được vui rôi đó! 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Niềm vui này là bây giờ có được TÔI, 
niêm khoái lạc hiện tiên, tật cả nỗi ưu 
bi khô não thảy đều không còn nữa, 
tại vì sao? Vì đã khai ngộ. 

Ngộ cái gì? Lục đạo luân hôi rõ 
ràng rôi, Tây Phương Cực Lạc thế 
giới cũng rõ ràng rôi, tôi hạ quyết tâm 
xa lìa lục đạo để lấy Tây Phương Cực 
Lạc thế g1ớ1; đây gọi là khai ngộ, thật 
sự giác ngộ. Thê, xuất thê gian tât cả 
pháp thảy đêu buông xuống hết, chân 
chánh giác ngộ, cho nên họ sanh tâm 
đại hoan hỷ, chính mình đã được độ 
rôi. Giống như phía trước nói với quý 
vị, chúng ta đã đăng ký, đã báo danh 
ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rôi, 
quyết định có phân, sao họ chăng vui 
mừng chứ? Thế gian chăng có bất cứ 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
sự việc øÌ vui mừng hơn so với cách 
này, việc này là thật. 

“Thọ trì quảng độ sanh tử lưu, 
Phật thuyết thử nhân chân thiện hữu”, 
hai câu đây là hóa tha lợi ích tất cả 
chúng sanh. “Ung thường niệm Phật 
nhi sanh hỷ” là tự lợi, tự lợi nhất định 
có lợi tha; chúng ta “thọ trì quảng độ 
sanh tử lưu”, trong lục đạo chúng 
sanh đang luân hôi sanh tử, chúng ta 
dùng pháp môn này, dùng kinh điển 
này để giúp đỡ nhóm người này, 
khiến cho từng người họ đều có thê 
thoát ly biến khổ sanh tử, vãng sanh 
bất thoái thành Phật. Đây tức là hành 
Bỏ Tát đạo, chúng ta làm được như 
vậy; lây bộ kinh điển này để tự hành 
hóa tha, Phật bảo người này là “chân 
thiện hữu”, thiện hữu tức là thiện tri 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thức chân chánh. Thiện hữu xuất xứ 
từ nơi kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài 
đông tử Năm Mươi Ba Tham Vẫn, 
chỗ tham phỏng đều là thiện hữu. Bởi 
thế nên thiện hữu là biệt danh của Bồ 
Tát, năm mươi ba vị thiện hữu đều là 
Pháp Thân Đại Sĩ. Chỗ họ thị hiện đó 
là Viên Giáo Sơ Trụ Bộ Tát đên Đắng 
Giác Bồ Tát, đều xưng là thiện hữu. 
Nhóm tri thức thiện hữu mà Thiện Tài 
đông tử đi tham phỏng là chân thiện 
hữu trên hội Hoa Nghiêm. Lại xem 
tiếp một phẩm cuôi cùng. 


Văn Kinh Hoạch Ích - Đệ Tứ 
Thập Bát 


Kinh văn: “Nhĩ thời Thế Tôn 
thuyêt thử kinh pháp”. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Đây là đem bộ kinh này giảng 
XONE TÔI; phẩm này tức là lời ghi chép 
của người kết tập kinh này, ghi lại 
trạng huấn linh đình trọng thể lúc 
Phật thuyết kinh. Nhĩ Thời tức là lúc 
Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh 
này. 


Kinh văn: “Thiên nhân thể gian 
hữu vạn nhị thiên na-do-tha ức 
chúng sanh, viễn ly trần câu, đắc 
pháp nhãn tịnh”. 


Đây là nói đại chúng dự hội gồm 
có người, có chư thiên, có Bồ Tát, 
chúng Thanh Văn từ tha phương thế 
giới đến. Trên kinh chỗ ghi chép về 
những tứ chúng đệ tử đến dự hội, có 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, xuất gia, Ưu Bà 
Tắc, Ưu Bà Di, tại gia. Tứ chúng đệ 
tử trên pháp hội này có hai vạn người, 
còn có những vị Bô Tát, Thanh Văn, 
thiên long bát bộ mà nhục nhãn nhìn 
chắng thấy, con số này thì không biết 
bao nhiêu tham dự lần pháp hội này. 
Tại đầy, tôn giả A Nan ghi lại, nhóm 
đại chúng căn tánh chắng tương đông 
này được lợi ích chắng băng nhau; 
đoạn này là nói về người Tiểu Thừa 
được lợi ích của Tiểu Thừa. Có “vạn 
nhị thiên na-do-tha ức chúng sanh”, 
một vạn hai ngàn na-do-tha ức chúng 
sanh trên trời và nhân gian, con SỐ 
này cũng là con số thiên văn; “viễn ly 
trần câu, đắc pháp nhãn tịnh”, Trần 
Cầu là đại danh „ của phiên não, 
“viễn ly trần cấu” tức là đoạn Kiến 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
Tư phiên não rồi. Đoạn được nhiêu ít 
khác nhau, có người đoạn được nhiêu. 
Kiến Hoặc có tám mươi tám phẩm, 
Tư Hoặc có tám mươi mốt phẩm. Sau 
khi nghe xong pháp môn này, ít nhiêu 
đều có thể đoạn được một tí. Đoạn 
được nhiêu ít, người người khác nhau, 
đoạn Hoặc thì “đắc pháp nhãn tịnh, 
tâm địa thanh tịnh”. 


Kinh văn: “Nhị thập ức chúng 
sanh đắc A Na Hàm quả. Lục thiên 
bát bách ty-kheo, chư lậu dĩ tận, 
tâm đắc giải thoát”. 


Vậy đây vẫn là Tiêu Thừa, từ chỗ 
này mà xem, được pháp nhãn tịnh, 
phải nên là Sơ Quả, Tu Đà Hoàn quả; 
có “nhỊ thập ức”, hai mươi ức chúng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

sanh đắc A Na Hàm quả, đây là 
chứng quả vị Tiểu Thừa. Có “lục 
thiên bát bách”, sáu ngàn tám trăm tỳ- 
kheo, “chư lậu dĩ tận, tâm đặc giải 
thoát”, đây là chứng Tứ Quả A La 
Hán. Tứ Quả A La Hán, “chư lậu” đã 
hết, Kiến Tư phiên não đoạn hết rôi, 
tâm được giải thoát, đây là những vị 
chứng quả bậc Tiểu Thừa. Người căn 
tánh Tiểu Thừa nghe đến pháp môn 
này cũng được lợi ích. Phía dưới là 
bậc căn tánh Đại Thừa, chỗ được lợi 
ích vượt hơn người Tiểu Thừa. 


Kinh văn: “Tứ thập ức Bồ Tát, 
ư Vô Thượng Bồ Đề trụ Bất Thoái 
Chuyển, dĩ hoăng thệ công đức nhỉ 
tự trang nghiêm”. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Đây là được sự lợi ích của Bất 
Thoái Bộ Tát. Bồ Tát có Tam Bất 
Thoái, thứ nhất là Vị Bật Thoái, thứ 
hai là Hạnh Bất Thoái, thứ ba là Niệm 
Bắt Thoái. Ở chỗ này là, Ít nhất họ có 
được Hạnh Bất Thoái, cái gọi là Hạnh 
Bất Thoái tức là quyết định sẽ chẳng 
thoái đến Nhị Thừa nữa, đời đời kiếp 
kiếp hành Bô Tát đạo. Huồng chi, nơi 
trong kinh điển này, nếu đã phát tâm 
rôi, thì nhất định được A Di Đà Phật 
bốn nguyện gia trì, chăng những là 
Hạnh Bất Thoái, nhất định cũng đạt 
đến Niệm Bất Thoái. Điều này, trong 
Bốn Mươi Tám Nguyện, từ trên khai 
thị của bản kinh, chúng ta có thể có 
được một kết luận như vậy. Quyết 
định Bô Tát có thể có được cái Tam 
Bất Thoái này. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Kinh văn: “Nhị thập ngũ ức 
chúng sanh, đắc Bât Thoái Nhân”. 


Đây là nói về lợi ích của việc Bât 
Thoái Nhẫn, chữ Nhẫn là tâm định tại 
trên pháp môn này, thừa nhận pháp 
môn này sẽ chăng hoài nghi, y theo 
pháp môn này tu học sẽ chắng thoái 
chuyên, đây là được Bất Thoái Nhẫn. 
Đoạn phía dưới này hình như là nói 
vê mọi người chúng ta, cho nên chúng 
ta cũng bao gôm luôn tại trong pháp 
hội này. 


Kinh văn: “Tứ vạn ức na-do- 
tha bách thiên chúng sanh, ư Vô 
Thượng Bồ Đề vị tăng phát ý, kim 
thí sơ phát. Chúng chư thiện căn, 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
nguyện sanh Cực Lạc, kiên A Di Đà 
Phật”. 


Anh xem, có phải chúng ta có 
hạnh này không? Chúng ta, vào lúc 
chưa có tiếp xúc với Phật pháp, chẳng 
có Phát Bộ Đê tâm; sau khi tiếp xúc 
với Phật pháp cũng chắng có Phát Bồ 
Đê tâm. Bỏ Đề tâm này tức là cái tâm 
thành Phật, quý vị có phát cái tâm này 
không? Ta trong một đời này muôn 
thành Phật, anh có được cái niệm này, 
vậy tức là anh đã phát Bộ Đề tâm tôi. 
Làm sao thành Phật? Niệm Phật văng 
sanh Tịnh Độ thì anh thành Phật, một 
tí đều chăng giả. Phát cái tâm này mới 
gọi là Phát Bộ Đề tâm, trước kia chưa 
phát, sau khi học Phật, đã phát chưa? 
Hiện nay nghe rôi, phát rôi, quý vị đã 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

phát chưa? Nếu chưa thì bây giờ phát. 
Nhất định phải phát cái tâm thành 
Phật, trong một đời này quyết định 
phải thành tựu, có cái ý niệm kiên 
quyết, “kim thỉ sơ phát”, bây giờ mới 
phát. 

“Chủng chư thiện căn”, câu này 
tức là Tín - Nguyện - Trì Danh, trong 
bản kinh dạy cho chúng ta “nhất 
hướng chuyên niệm”; Bộ Đề tâm đã 
phát rôi, bây giờ tiếp theo đó là nhất 
hướng chuyên niệm, đó tức là “chủng 
chư thiện căn, như thuyết tu hành, 
nhất hướng chuyên niệm”. “Nguyện 
sanh Cực Lạc, kiến A Di Đà Phật”, 
gặp được AÁ DI Đà Phật thì nguyện 
của chúng ta mới viên mãn. Phân 
dưới đây là Phật thọ ký cho chúng ta. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Kinh văn: “Giai đương vãng 
sanh bỉ Như Lai độ”. 


Đây là Phật chứng minh cho 
chúng ta, quý vị có thể phát tâm, có 
thể làm được như vậy thì đều được 
vãng sanh Cực Lạc thể giới của A DI 
Đà Phật. “Bỉ Như Lai độ” tức là Cực 
Lạc quốc của A Di Đà Phật. 


Kinh văn: “Các ư dị phương 
thứ đệ thành Phật, đông danh Diệu 
Âm Như Lai”. 


Đây là nói Sa Bà thế giới chúng ta, 
có nhiêu người sơ phát tâm như vậy, 
tương lai đến Tây Phương Cực Lạc 
thế giới thành tựu rôi. Thế giới vô 
lượng vô biên, thế giới nào cùng anh 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
có duyên, anh xem xét chúng sanh 
của thế giới ây, nên lây Phật thân để 
độ thoát, thì anh đến nơi đó hiện Phật 
thân, đến nơi đó thành Phật đi độ 
chúng sanh bên ấy. Tên vị Phật này 
gọi là øì? Gọi là Diệu Âm Như Lai, 
“động danh Diệu Âm Như Lai”, cho 
nên việc quy y của chúng ta, trên tâm 
thẻ quy y với pháp danh Diệu Âm kia, 
tức là từ chỗ này mà có. Quý vị lấy 
được chứng thư quy y, Diệu Âm cư sĩ, 
hãy xem, cái tên của quý vị tại trong 
kinh Vô Lượng Thọ. Điều này còn giả 
được hay sao? Không phải giả, tên 
của anh tại trong kinh Vô Lượng Thọ, 
tương lai quý vị đều thành Phật cả, thì 
đây tức là Diệu Âm Như Lai. 

Hiện nay đều là Diệu Âm cư sĩ, 
nhân quả tương ưng, pháp danh của 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

chúng ta là từ đây mà có. Vậy do đây 
có thể biết, bộ kinh này cùng với 
chúng ta mật thiết biết bao. Kinh này 
tức là Phật vì chúng ta mà nói, chăng 
phải vì kẻ khác nói. Cho nên đây là 
nguyên lai của pháp danh quy y là ở 
chỗ này, chữ Diệu Âm là xuất xứ từ 
đây. Vậy Diệu Âm là gì? Diệu Âm 
tức là Nam Mô A Di Đà Phật, cái âm 
này là Diệu đây, tận hư không biến 
pháp giới tât cả chúng sanh nương 
nhờ vào âm thanh này mà vãng sanh 
bất thoái thành Phật. Còn có âm thanh 
nào so với âm thanh này càng diệu 
hơn sao? Chúng ta phải biết, thường 
thường đem âm thanh này niệm trên 
miệng, khiến cho tất cả chúng sanh 
đều nghe được, Diệu Âm tức là âm 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
thanh niệm Phật, chăng phải chỉ cho 
thứ khác, là chỉ cho âm thanh này. 


Kinh văn: “Phục hữu thập 
phương Phật sát”. 


Đây là nói đến cái lợi ích phô biến, 
lợi ích quả thật là vô lượng vô biên. 

Kinh văn: “Nhược hiện tại sanh, 
cập vị lai sanh”. 


“Hiện tại sanh” là những người 
hiện tại vãng sanh; “vị lai” là những 
người tương lai øặp được cái duyên 
này, niệm Phật vãng sanh. 


Kinh văn: “Kiến A Di Đà Phật 
giả, các hữu bát vạn câu-chỉ na- do- 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
tha nhân, đắc thọ ký Pháp Nhẫn, 
thành Vô Thượng Bồ Đề”. 


Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, 
thập phương tất cả chư Phật sát độ, số 
người đi vãng sanh nhiêu như vậy. 
Vậy do đây có thể biết, tật cả chư 
Phật, chắng có một vị Phật nào chắng 
giảng kinh Vô Lượng Thọ, chăng có 
một vị Phật nào chắng khuyên người 
niệm Phật câu sanh Tịnh Độ. Chúng 
ta thử nghĩ đến trạng huấn này, tư duy 
cảnh giới này, mới biết sơ lược pháp 
môn này rộng lớn không thể nghĩ bàn. 
Chúng ta mới biết sơ lược một vài nét, 
thật tại là cảnh giới của tất cả chư 
Phật đều chăng thể sánh băng. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 

Kinh văn: “Bí chư hữu tình, 
giai thị A Di Đà Phật túc nguyện 
nhân duyên, câu đắc vãng sanh 
Cực Lạc thế giới”. 


Câu này là Thê Tôn vì chúng ta 
làm cái tổng kết luận của thập phương 
thế giới chúng sanh được độ, thử giới 
tha phương, những người niệm Phật 
vãng sanh đều là trong đời quá khứ đã 
cùng A Di Đà Phật kết mỗi nhân 
duyên. Hiện tại nhân duyên đã thành 
thục rôi, cho nên cái quả là được vãng 
sanh Cực Lạc thế giới này, từ chỗ này 
hiển thị ra, nhân quả chắng hư dối. 
Như thị nhân thì diệu như thị quả, 
chúng ta niệm Phật, nhớ Phật là cái 
nhân của niệm Phật, nhất định được 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 
thây Phật là quả vãng sanh; nhân quả 
tương ưng. 

Kinh văn: “Nhĩ thời tam thiên 
đại thiên thế giới lục chủng chấn 
động, tịnh hiện chủng chủng hy 
hữu thần biến, phóng đại quang 
mỉnh, phổ chiếu thập phương”. 


Phía dưới là A Nan tôn giả ghi lại 
pháp hội viên mãn, thị hiện các thứ 
tướng lành bất khả tư nghị. Tướng 
lành thứ nhất tức là đại thiên chân 
động, đại thiên này không phải là địa 
cầu nảy của chúng ta, chắng phải khu 
vực của Thê Tôn giảng kinh mà là 
tam thiên đại thiên thê giới. Vậy việc 
chân động này có sáu thứ, sáu thứ 
chấn động này, trong kinh luận 
thường nói, các bạn đông tu đọc kinh 


Táp 29 


Kinh Jô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

thường thường thấy được. Giả như 
không biết được nghĩa này thì anh sẽ 
hoài nghi. Chăng những hoài nghi mà 
còn bị khủng bỗ, tại vì sao? Mặt đất 
thình lình nồi lên rôi thình lình chìm 
xuống, thình lình lay động. Đây là 
động đất lớn, chắng phải nguy lãm rôi 
sao? Điều này ghê gớm lắm. Đây là 
thí dụ chăng phải chỉ cái đó! Mà là 
chỉ cho lòng người chân động. Chúng 
ta nói, từ trước đến nay chưa nghe 
qua pháp môn thành Phật này, là 
nghĩa của sự phân khởi, nghĩa của 
cảm ân, là nói niệm tâm tam thiên đại 
thiên thế giới tất cả chúng sanh, khi 
nghe được Phật nói lời này, chăng ai 
không cảm động, chăng ai không 
động tâm, là ý nghĩa như vậy. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 1994 

Còn loại thứ hai là “chủng chủng 
hy hữu thân biên”, chữ Thân Biên này 
đêu là những vị thần hộ pháp biến 
hiện ra các thứ tướng lành trang 
nghiêm đạo tràng, điều này là cảnh 
giác lòng người. Phóng đại quang 
minh phô chiếu thập phương, quang 
minh phô chiếu, những. chỗ Phật 
quang chiếu đến tức là chỗ sở tại của 
Phật pháp, đặc biệt là kinh điển nảy, 
pháp môn này. Là thập phương tật cả 
chư Phật cộng đông hoăng dương, 
cộng đông xưng tán. Cho nên Phật 
nói kinh, thì cảm động tất cả chư Phật 
Như Lai gia trì. Ánh sáng chiếu lẫn 
nhau, tận hư không biến pháp giới 
đều ở trong ánh sáng của Phật. Mà 
ánh sáng này hiển thị kinh Vô Lượng 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Thọ, hiên thị công đức của tât cả chư 
Phật bât khả tư ngh1. 


kinh văn: “Phục hữu chư 
thiên”. 


Đây là thiên nhân tán thán, cúng 
dường. 


Kinh văn: “U hư không trung, 
tác diệu âm nhạc, xuất tùy hỷ thanh. 
Nãi chí Sắc Giới chư thiên, tất giai 
đắc văn, thán vị tăng hữu. Vô lượng 
diệu hoa, phân phân nhỉ giáng”. 


Đây là thiên nhân ở tại đạo tràng 
nghe pháp, lấy thiên nhạc, thiên hoa 
đề trang nghiêm đạo tràng, tán Phật, 
tán Tăng, tức là xưng tán Tam Bảo. 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
Đây là tướng lành không gì băng của 
pháp hội. 


Kinh văn: “Tôn giá A Nan, Di 
Lặc Bồ Tát”. 


Hai vị này là người đương cơ của 
pháp hội, A Nan phải chịu phụ trách 
truyền thừa kinh điển. Còn tại bản 
kinh, Di Lặc Bồ Tát là nhận lãnh lời 
phó chúc của Phật phải hộ trì kinh 
điển. Phải hộ pháp, phải hộ trì những 
người y theo pháp môn này tu hành, 
phải hộ pháp, hộ người. Điêu này là 
Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho 
họ. Cho nên những người tu Tịnh Độ 
chúng ta, những người niệm Phật câu 
vãng sanh, nhất định được sự ủng hộ 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
của DI Lặc Bô Tát cùng chư đại Bô 
Tát. 


Kinh văn: “Cập chư Bồ Tát, 
Thanh Văn, thiên long bát bộ, nhất 
thiết đại chúng, văn Phật sở thuyết, 
øial đại hoan hỷ, tín thọ phụng 
hành”. 


Chúng ta phải noi theo, phải học 
tập, phải giống như nhóm đại chúng 
tham gia pháp hội năm xưa vậy. Sau 
khi nghe được Phật nói xong bộ kinh 
này, đương nhiên sanh tâm đại hoan 
hỷ. Quan trọng là quyết định tin 
tưởng, hoàn toàn tiếp thọ y giáo 
phụng hành. Tức là phía trước chỗ nói 
đến “quy y chiêm lễ, như thuyết tu 
hành”, vậy là được TÔI. Pháp hội của 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 
chúng ta đên nay đã viên mãn. A DI 
Đà Phật 


Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng 
Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình 
Đăng Giác Kinh. 


Giảng Ký Chung 


Táp 29 


Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Kỷ 1994 


Nguyện dĩ thử công đức 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khô 
Nhược hữu kiến văn giả 
Tức phát Bỏ Đề tâm 
Tận thử nhất báo thân 
Đông sanh Cực Lạc Quốc 


Nam Mô A DI Đà Phật 


“Hoan nghênh ân tông, công đức 
vô lượng” 


Táp 29 


